Sự tích đức Phật † 


(Phiên bản 2017, tu chính toàn bộ) 





Sự tích đức Phật 


Đọc quyển Sự Tích Đức Phật Thích Ca này quý vị sẽ biết rõ về : 
] - Cuộc đời đức Phật, 
2 - Giáo lý giác ngộ và giải thoái, 
3 - Các pháp môn tu để đi đến giác ngộ và giải thoát. 


Phân Phụ đính sôm có : 


1- Các kỳ Kiết tập kinh điển, 
2- Nội dung Tam tạng kinh điển, 
3- Thập Đại đệ tử, 
4- Ba mươi ba vị Tổ sư và ngài Huyền Trang, 
5- Phật giáo truyền sang Tích Lan, 
6- Bốn Động tâm và các Phật tích tại Ấn Độ, 
7- Ba tông phải lớn trong Đạo Phật, 
8Ñ- Ba mươi bay pháp tu căn bản, 
9- Sáu pháp tu của Bồ tát, 
10- Bốn pháp tu của Đại Bê tái, 
11- Thư lớp tu chứng trong đạo Phật, 
12- Ba mươi mốt cối luân hôi, 
Bảng tra nhân danh tiếng PäÏi, 
Bảng tra từ ngữ Phật học thông dụng 


-x-Ä-x- 


Soạn-giả : 
Minh Thiện Trần Hữu Danh 
123 rue Pascal 
92160 Antony, FRANCE 


Email : danh.tranhuu(free.Ír 


Sự tích đức Phật 3 


SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT THÍCH CA 






Tôi đi nhặt lá Bồ-đẻ, 
Tung ra khắp chốn bay về hư vô. 
Tâm tôi theo lá nhấp nhô, 
Mong sao mỗi lá đều vô tay người 





Ẻ 
Tôi đi nhặt lá Bồ-đê, 
Tung cao cho lá bay về muôn phương. 
Tôi xin gởi trọn tình thương, 
Trong từng chiếc lá soi đường chúng sinh. 








NEGGOHEEIXIONEENNNNGGGE—— — . ——— TT EEEENEENNNNNNENNEEEHEƠNGG 
Minh-Thiện TRẤN HƯU DANH | 
Antony, 21/05/2017 | 





© Rauch 


Sự tích đức Phật 4 


SỤ TÍCH ĐỨC PHẬT THÍCH-C& 


-X-X—X- 
Lời mở đầu 


Trong bước đầu học Phật, chúng tôi thường gặp nhiều trở ngại lớn về vẫn 
đề danh từ. Vì trong kinh sách tiếng Việt thường dùng lẫn lộn các chữ Việt, chữ 
Hán Việt, chữ PalI, chữ Sanscrit, khi thì phiên âm, khi thì dịch nghĩa. Các nhân 
danh và địa danh! không được đồng nhứt. Về thời gian, nơi chốn và nhiều câu 
chuyện trong sự tích đức Phật cũng có nhiều thuyết khác nhau làm cho người 
học Phật khó ghi nhận được diễn tiến cuộc đời đức Phật. Do đó chúng tôi có 
phát nguyện sẽ cô găng đóng góp phần nào đề giúp người học Phật có được mộ 
tài liệu đây du, chính xác, đáng tín cậy, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ tra cứu 
khi cần. 

Qua các tài liệu nghiên cứu đáng tin cậy như quyên Đường Xưa Mây 
Trăng của Hòa Thượng Nhất Hạnh, quyên The Lj øƒ Buddha as Legend and 
History của Edward J. Thomas, quyền The Lj oƒ The Buddha According to The 
Ancient Texts and Monuments oƒ India của A. Foucher, bộ Buddhist Legends 3 
quyền của Eugene Watson Burlingame, quyền Geography oƒ Early Buddhism 
của Bimala Churn Law, vân vân ... chúng tôi cô găng chọn lựa, sắp xếp thành 
quyền Sự Tích Đức Phật Thích Ca này để giúp người học Phật thấy rõ diễn tiễn 
cuộc đời gương mẫu và giáo lý cao thượng của Ngài, vừa thực tỄ vừa siêu 
phàm. Giáo lý cao thượng của đức Thế Tôn được đặt trở lại trong khung cảnh 
đời sông. hăng ngày của Ngài bằng những lời lẽ đơn giản, dễ đọc, dễ hiểu, dễ 
nhớ và dễ thực hành. 

Tuy nhiên để tránh mọi kiến chấp đúng/sai, có/không, thật/giả ... chúng 
tôi xin mạn phép nhắc lại lời Phật dạy về Pháp Tứ Y như sau : Muốn học hỏi 
giáo lý có kết quả tốt đẹp chúng ta nên y theo bốn điều này : 

I- Y pháp bất y nhân : Nên nương theo sách vở hay lời chỉ dạy, không 
nên chấp nơi tác giả hay người nói. 

2- Y nghĩa bắt y ngữ : Nên nương theo nghĩa lý, không nên chấp vào lời 
nói hay văn tự. 

3- Y rí bất y thức : Nên nương theo trí tuệ sáng suốt để tìm hiểu, không 
nên chấp trước vào kiến thức cá nhân của mình. 

4- Y kinh liễu nghĩa, bất y kinh bất liễu nghĩa : Nên nương theo lời nói 
hay kinh sách chỉ thăng Chân lý rốt ráo, không nên chấp vào các lời nói hay 
kinh sách dùng phương tiện để chỉ dạy theo trình độ người nghe. 

Vậy, qua các câu chuyện có tính cách huyền bí, thần thoại, khó tin, gu vị 
không nên tin, cũng không nên chấp là có thật hay không có thật, quý vị nên tìm 
hiểu ý nghĩa hay đạo lý mà câu chuyện đó đề ra. Vì hầu hết những mầu chuyện 
có tính cách huyền bí, thần thoại, khó tin về sự tích đức Phật đều do chính đức 


! Về nhân danh và địa danh chúng tôi chủ trương dùng chữ Päli hay Sanscrit cho chính xác. 


Sự tích đức Phật 5 


Phật, chư Tổ, chư Hòa Thượng hoặc các học giả đặt ra vì lợi ích của người hậu 
học như chúng ta. Thật là ngây thơ khờ dại nếu chúng ta nêu ra câu hỏi : 
Chuyện Ông Già Noel, chuyện Con Quạ và Con Chồn của La Fontaine, chuyện 
Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ sanh ra 100 trứng... là có thật hay không có thật ? 

Ngoài ra, chúng ta cũng nên căn cứ vào Ba Pháp Ấn của đức Thế Tôn để 
biết giáo lý nào đúng là do ngài chỉ dạy hay không phải do ngài chỉ dạy. Ba 
Pháp Ấn đó là Vô Thường, Vô Ngã, Niết Bàn theo Phật giáo Nguyên thủy, hay 
Không, Vô Tướng, Vô Tác (Vô Nguyện) theo Phật giáo Đại thừa. 

Chúng tôi mong rằng quyên Sự Tích Đức Phật Thích Ca này có thê mang 
đến cho quý vị độc giả một cái nhìn đầy đủ, đúng đắn về cuộc đời đức Phật và 
Giáo lý giác ngộ và giải thoát của ngài chỉ dạy. 

Trong khi soạn thảo quyên Sự Tích Đức Phật Thích Ca này dĩ nhiên 
chúng tôi phải tra cứu các tài liệu hiện hành, nhiều khi phải trích dẫn nguyên 
văn, không dám sửa đôi, theo đúng tính thần "Văn dĩ tải đạo, thuật nhi bất tác". 
Vì lợi ích chung của người học Phật, chúng tôi chân thành cầu xin quý vị tác giả 
các tài liệu tham cứu vui lòng thông cảm và tha thứ. Dù với sự cỗ găng của 
chúng tôi, các tài liệu hiện nay về sự tích Đức Phật vẫn còn rất nhiều thiếu sót 
và sai lầm, chúng tôi rất mong các vị thức giả vui lòng chỉ bảo thêm để chúng 
tôi có thê đính chánh và bồ túc thêm vào kỳ tái bản tới. Nam mô Bốn Sư 
Thích-Ca Mâu-NI Phật. 

Viết tại Antony, Pháp quốc, mùa thu năm 2004. 
Minh-Thiện Trằn-Hữu-Danh 


T.B.: Trong kỳ tái bản năm 2009 sự tích và giáo lý của Đức Phật đã được kiểm 
chứng lại toàn bộ với Tạng Kinh và Tạng Luật của Phật Giáo Nguyên Thủy, và 
có ghi chú đầy đủ xuất xứ của mỗi câu chuyện. Từ cuối năm 2015 chúng tôi lại 
tu chính sách STĐPTC một lần nữa để făng phân chính xác bằng cách tra cứu 
thêm các kinh điển Phật giáo, nhất là các nhân danh với các tiểu sử liên hệ theo 
“The Buddhist Dictionary of Pãli Proper Names” của “Pãli Text ŠOclety”; đề 
tăng phân dễ hiểu bằng cách thêm phân chú thích, dùng tử ngữ đơn giản hơn, 
câu trúc câu văn sáng sủa hơn; để điện việc ghỉ nhớ và tra cứu khi cần bằng 
cách fốm lược y chính mỗi kinh cho 34 kinh Trường Bộ và 152 kinh Trung Bộ là 
những kinh vô cùng quan trọng về sử liệu và giáo lý, bằng cách thêm “Bảng tra 
nhân danh tiếng Päli”, và “Bảng tra từ ngữ Phật học thông dụng ”. Công việc 
hoàn tất vào tháng 5 năm 2017. Minh-Thiện đã 80 tuôi, hy vọng quyên “Sự 
Tích Đức Phật Thích-Ca” hoàn chỉnh này có thê giúp người hậu học có được 
một tài liệu Phật học đây đu, đáng tin cậy, dễ đọc, dễ hiểu và dễ thực hành. 


Minh- Thiện, 21/05/2017. 





Sự tích đức Phật 6 


MỤC LỤC 
SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT THÍCH-C&.............................. 5G 525G n2 crerrrerrerrrrrrreree 4 
Tội HH0 01 3á 16/2xasdyoaeisaog1804 22 sàs0l98-6/220421n010160010061210 6688 4 
hụ DI 6 6t bìÚ1 62A0 c0 Tý nan vẽ nh ng 6 
Bản đồ Phật tích.............................-- < 5£ << << e se EeeEveEEsesEsesereesessssesee 16 
Các đoàn truyền giáo của vua ASOKA.....................o co so S5 0599606668956 17 
PHỤ HỆ THÁI TỬ SIDDHA TTHA.................................-- 2< 5° 25s ©< 5e 18 
MẪU HỆ THÁI TỬ SIDDHA'TTHA.................................. 2-52 << 5e: 19 
Cách đọc chữ PPäÌi :......................................o sec HH 00000000000000000e 20 
A- TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MẪU NI................... 21 
1- Bồ tát Sumedha (Thiện Huệ) .................................---° 55s <<<e<es2 21 
2- Bồ tát Vessantära (Hộ Minh) .............................----<-<scs< << <sesesee 22 
B- ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH................................--5e< <cs5sssscssesesssses 24 
1- Lai lịch họ Gotama và bộ tộc Säkya ...........................-ssssss<s<<5 24 
2- Lúc mới sanh (năm =2) ..........................-..-- co so 5 5 55 5696 5355586866996 26 
3:5dU KHI SINH sis¿ts06660104011900059014006G07660404448051393105094005440630 4€ 29 
C- THỜI GIAN LÀM THÁI TỬ...............................--.- 5< <csss<sesse 31 
1: THờI CH Aise.215254 21000 Snteáttiiieeisda0aaosisdbsbse 31 
Siddhattha dự lễ hạ điền .....................................--° 5-< << <cseeeesesesseseseesese 31 
SIIdHAR(Hä.HUG VẶT s61 c6666400621556420)y666360301666603. 46:6286cg1astsattaciectes tui. 32 
SIIQHI(Hđ HC 2VO cá: 6ácu62 tro a0 nà ss50926ã686401 1 b60a: ftoateaasaát206005sv05 33 
Siddhattha cứu chim thiỀn nnØa.............................. 55 5< 55s 9 95 599 595999 550996 33 
2- Tuổi trưởng thành .............................----<s-s° scsesesessssessssesessssesee 34 
SI00HatfHa lầp Đi đÌH si 5áne161282 2142001202 ãxie1214423006ia30x2 34 
Thái tử Siddhattha nhớ đại nguyỆN .............................---«----«=sseseeseseesesee 38 
Thái tử Siddhattha dạo chơi bôn cửa thành: ....................................-- 5 «s5 s« 39 
Thái tử Siddhattha xin phép xuất gia .............................----cccessceceeserre 42 
D- THỜI GIAN XUẤT GIA HỌC ĐẠO ................................--<-«-<¿ 44 
1: Rã HI (Han: )scuiittisgticiiaxtbidpceLliasdssbsoltkadoasisebe0i63 44 
2- Vị đạo sư thứ nhất : Älãra Kãlãma..............................-.-----«- 49 
3- Vị đạo sư thứ nhì : Uddaka Räãmapuffa ............................... -«- 52 
4- Sáu năm tu khổ hạnh tại Uruvelã .................................--5---=c<<- 33 
E- ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO..............................- 5c <cssscsesscsesesses 57 
1- Chọn lỗi tu trung đạo ............................--<-5-ec << csesess=seseseeeeeesese S7 
2- Đêm thành đạo (năm -S89) ................................. o5 5G s5 55555996 5655 58 
3- Tuần lễ đầu tiên sau khi thành đạo..............................--------«- 65 


4- Tuần lễ thứ hai sau khi thành đạo ...............................-.-------«- 67 


Sự tích đức Phật Z7 


5- Tuần lễ thứ ba sau khi thành đạo................................-----5 5-52 68 
6- Tuần lễ thứ tư sau khi thành đạo .............................---------<-<-< 68 
7- Tuần lễ thứ năm sau khi thành đạo ..............................-------- 69 
8- Tuần lễ thứ sáu sau khi thành đạo ..............................------<-<-- 70 
9- Tuân lễ thứ bảy sau khi thành đạo...............................-------- 71 
10- Hai thiện tín đầu tiên ................................----.----cccceesssssesrre 73 
F- ĐỨC PHẬT THUYÉT PHÁP LÀN ĐẦU TIỀN................... 75 
1- Lên đường đi Lộc UyÊn .............................-.----<- << se << =seseseeeeses 75 
2- Ông Kondañña và 4 người bạn xuất gia...........................--- 76 
3- Đức Phật thuyết kinh Chuyển Pháp Luân (năm -589)....... 78 
4- Đức Phật thuyết kinh Vô ngã tướng ............................-.------ 32 
5- Ông Yasa và 4 người bạn xuất gỉa.........................--s-sscc< <cses 83 
G- TỪ HẠ THỨ NHÁT ĐÉN HẠ THỨ 5..................................-.-- 85 
1- Hạ thứ nhất tại Lộc Uyễn (năm —589)..............................--5--«- 86 
Năm mươi người bạn khác của ông Yasa xỉn xuất gia ....................... S6 
Phật trao sứ mệnh hoằng pháp cho các vị Tỳ kheo........................--.-- 86 
Ông Punna MantänTputta và 29 người bạn xuất gia.........................-. 88 
Ông Uruvelä Kassapa, 2 người em, và 1000 đệ tử xuất gia................ 98 
Đức Phật nói Kinh Lửa (Adittapariyäya Suf(a) ...........................-- <s«s<s< 95 
2- Hạ thứ 2 tại Veluvana (năm -S88) ........................... seo ssssssss sse 96 
Phit đồ vua BTTTH SSTEA các 66s1066616/00142420104161542114646034666463001561xs6 96 
Phật giảng năm giới CỦa nØƯỜÏ CƯ SĨ............................. << << <5 5< << s5 e9 e9 s° 98 
Phật kế chuyện cây bông sứ.............................-----s- 2s ssscseseesesseseesessesee 100 
Vua Bimbisära cúng dường ngự uyễn Veluvana..........................s---- 103 
Hai ông Säriputta, Moggalläna và 155 người bạn xuất gia.............. 103 
Phật thành lập tỉnh xá đầu tiên Veluvana.........................-..-.-----s--sss- 106 
Kãludäyi thỉnh Phật về thăm vua Suddhodana..............................---- 108 
Phầt độ ô0ïipg ĐIcHSäHSKRH3 eo Sen nao Gas G46ssspkssei 109 
Dư luận chống đối Phật tại Rãjagaha..............................--.--5- 55s <s se: 112 
P.9111172117118421108 0117111707 TT 0 TỰ 0U 0 0 113 
Phật về Kapilavatthu, ngụ tại vườn Nigrodha............................--.s--«- 115 
NànHi):YuA( 018cc s06 0920 086ã00066s0uGibbssnik font ve ai 121 
RAHtil1 Tu0iE P1626 2271220126 855ng1X00216118Lnuisaswyxebidkoioestkaoi 122 
Phật thuyết pháp lần thứ ba trong hoàng cung............................----- 124 
Phật đến thành phố Anupiya thuộc xứ Mallã..................................---- 125 
BHAHdNýä H00 Tá 0 an tá 622666660616 agÁisosl6i4ax1icedlsasesikd 128 
Devadatta biểu diễn thần thông trước mặt Ajãtasattu..................... 129 

3 - Hạ thứ 3 tại Veluvana (năm -SS 7) ........................ ..-. 5s ss«sss se 130 
Em bé cúng bánh bằng đất vào bát Phật...........................-..------5sssss 130 
Bà la môn Akkosaka phí báng Phhật....................................... -- 5 «- =< s=e< se << sees 130 


Ngoại đạo đào hầm lửa hại Phật ............................--.-s--° 5< se csesecsessesee 131 


Sự tích đức Phật 8 


Mahä Kassapa (Ma ha Ca Diếp) xuất gia .......................--.--5--5sccscss <5 131 
Phật độ ông Sudatta Anãthapindika (Cấp Cô Độc) .......................--. 132 
Sudattfa và Sãriputta đi Sävat(hÏ ................................ co Ăn 0 906056 26 134 
Sudatta mua vườn của thái (Ủ .J€(a.............................. -..-- <5 5< 5 55 e< <5 se << se sess see2 135 
Phật thọ trai tại vườn xoài của bà Ambapälï tại Vesäl...................... 136 
Phật thọ trai tại cung điện các Vương tử LicchavI......................... .... << 137 
Sãriputta rước Phật đi SŠãvaf€Hi ................................. 0-5 G55 559 59996 5556 138 
Cũn' CHờ p1 HH HD tái 4si625461300:18 586656654015 4s43.Vesã601x t6 kobetabsessxfcse 140 
Phật dạy có bảy hạng vợ trên thế gian...........................5--5-< s2 cse<<ess<s 141 
Phật dạy có thương là có khổ............................-----<s° ss< se ssesessessessssesses 142 
PHật 10 vu3 PASCHUSovi166256500060414602440005162884440024064400xá6262846066 143 
Phật cho người gánh phân tên SunTta xuất gỉa............................------ 145 
Vua Pasenadi và Tỳ kheo SuIT(a............................... -...- <5 << 55s e< s5 S6 56568996 147 
Phật đưa Tỳ kheo Nanda lên cung trời Đao LLợi............................ .--. <«- 14S 
4- Hạ thứ 4 tại Veluvana (năm -SŠ6)......................... .s- -- 5 s5 ssssss se 150 
Dân chúng VesälT cầu Phật đến trừ bệnh dịch tả ...........................--. 150 
5- Hạ thứ 5 tại Mahävana, thuộc VesälT (năm -5§5).............. 152 
Tranh chấp giữa hai xứ Säkyã và Koliyã...........................---s--s-sscsscss 152 
Vua Suddhodana băng hà (năm -S8Š) ............................ o5 se 5s 5 555 8952 154 
Hoàng hậu Pajäpafĩ Gotami xin xuất gia ........................-.---s--5cscss<sscs2 155 
Hoàng hậu Pajäpafi và 500 nương tử xuất gia tại VesälT................. 156 
Cuộc đời đau khổ của sư cô UppalaVannnä ...........................«-ss<sssssses 161 
H- TỪ HẠ THỨ 6 ĐÉN HẠ THỨ 20................................--5--<-ss2 163 
1- Hạ thứ 6 tại Jetavana (năm -S8⁄4).............................. o5 -=es «se ssss 163 
Phật độ bà Khema ở Rãjagaha..................................o 0G GG Go S5 596v 5 0996 5m 163 
Đại đức Pindola Bhãradvãja biểu diễn thần thông........................... 164 
Đức Phật biếu diễn đại thần thông tại Sävatthi...............................--- 166 
2- Hạ thứ 7 tại làng Sankassa (năm -S8S)............................-- - s5 s« 167 
Đức Phật thuyết pháp tại cung trời Đao Lợi..........................--.---5--s-s2 168 
Pho tượng Phật đầu tiên...................................s--° 5c <s° ses<csess=seesessesssseses 169 
Làm sao trở thành Sakka, vua Trời Đao Lợi ?...............................«-- «<< 170 
3- Hạ thứ 8 tại rừng Bhesakalävana (năm -S82)...................... 171 
Ngoại đạo dùng cô Cincäã vu cáo Phật............................... o5 5555555 5555 5° 171 
Chuyện ông bà Nakula gọi Phật bằng con ................................-----s-s°s 172 
4- Hạ thứ 9 tại tỉnh xá Ghosita, KosambI (năm -S§1)............ 173 
Bà Mãgandiyä, thứ hậu vua Udena, phỉ báng Phật ............................. 173 
Nắm lá simsapä và Tỳ kheo Mãlunkyãputta ........................-.....-----s- 175 
Tranh chấp giữa một vị kinh sư và một vị luật sư .........................-.. 176 
Đại đức Bhagu gặp Phật tại thành phố Bãlaka .................................. 179 
Đại đức Anuruddha gặp Phật tại núi PãcInavamsa............................. 179 
5- Hạ thứ 10 trong rừng Rakkhita (năm -580)......................... 181 


Phật an cư một mình trong rừng Rakkhita ....................................... 5< ss«« 181 


Sự tích đức Phật 9 


Phật dạy xử sự đúng Chánh Phấp ............................. s5 5 5< s5 ssss se s29 s55 181 
Thất Diệt Tránh Pháp (Sattadhikarana samatha) ..........................-.- 184 
Phật độ bà Abhiripa Nanđã.................................... 0o G5 S5 95 0v 508960 586 186 
6- Hạ thứ 11 tại Ekanala, gần Rãjagaha (năm -579)............ 187 
Chú bé chăn trâu Svastica xuất gỉa ..........................-..5-sc-scsecsececsesscsee 187 
Phật oiáng kinh Chân TIầU c2 sec c1 5664150306634265361640/5461344ã3666655.66 1885 
Phật dạy sa di Rãhula frÌ Ø ÏỐ Ï ................................ 2-55 55 5 55 9 9 5 599 S9 5996 555% 191 
Đi tu cũng là lao động và sản XuẤt .......................-----s-s° -sccscsecsesecsessesee 192 
Phật dạy Rãhula giữ chánh niệm trong lúc đi khắt thực.................. 193 
Phật dạy Rãhula tu hạnh của tỨ fÏạÌ .................................. -.... s- 5< <5 5< e5 sses« ssss 194 
Phật dạy Rãhula tu hạnh Từ Bỉ Hỷ Xả ..................................... -- s5 555 << «55 195 
Phật dạy Rãhula quán vô thường ................................. << 5 5555 5 ssss se s9 sse% 195 
Phật dạy Rãhula quán hơi (Hi ................................... 55-5 5< <5 5< 5 «e9 se es se se s2 19 
7- Hạ thứ 12 tại Verañjä., xứ Kosalä (năm -Š78)................... 19% 
NgH đốt GÌ VCFNH]R sex g666345c416681653606:4844Á33363663634644k6436x64340513046681642 197 
Nên ban hành giới luật lúc nào. ?................................. - << 5 s55 5 ssss se s9 s59 199 
8- Hạ thứ 13 tại thành phố Cälikã, xứ Koliyã (năm -577).... 200 
Phật dạy cách tập sống một mình nơi thanh văng ............................ 200 
9- Hạ thứ 14 tại Jetavana (năm -SŠ”76) ........................ ---- e< ss sssess sse 201 
Nữ cư sĩ Visakhä cúng dường tỉnh xá Đông Viên ................................. 201 
Phật thuyết kinh Người Biết Sống Một Mình..................................---- 206 
Đức Phật khen đại đức Sangäima]jÌ................................ -- << 5 5555 s9 s95 555% 208 
Phật dạy vua Pasenadi cách cúng dường tại tư gia...........................- 209 
Phật dạy đám trẻ nghịch cua về lòng từ bi........................-....-----5--5s«- 210 
10- Hạ thứ 1Š tại vườn Nipgrodha, Kapilavatthu (năm -Š75) 211 
Vua Suppabuddha bị đất nuốt .............................--.-----s-s° ses<csesseseesessesee 211 
Rãhula đúng 20 tuổi, thọ Cụ túc giới.........................-..e----<-se<ses<csessesee 212 
Phật dạy Rãhula quán 18 giới phân biỆt ...................................--------- 213 
Phật dạy Rãhula quán 5 uẫn để trừ ngã chấp ...........................--.------ 213 
Rahula được cúng dường tỉnh xá rÏÊng.................................. - 5< <5 «e5 sses« ses 214 
11- Hạ thứ 16 tại thành phố AlavT (năm -574)....................... 215 
Phật độ quỷ dạ xoa Alavaka (quỷ Khoáng Dã) ........................... ......-<- <- 215 
12- Hạ thứ 17 tại Veluvana (năm -SŠ 73) ............................ - -- -< s s «se 217 
Có ai muốn mua thi hài người đẹp Sirimäã không ?........................... 217 
13- Hạ thứ 18 tại tảng đá Cäliya, xứ Koliyä (năm -572) ...... 218 
Con gái người thợ dệt ngộ đạO ..............................o 0 5< G55 5 55 59 555 96 55996 218 
14- Hạ thứ 19 tại Gijjhakita (năm -Š7 1) ............................... .- -- - 219 
Phật truyền tâm ấn cho Mahä Kassapa (Niêm hoa vi tiếu).............. 220 
VÌ IH0HD:V-JTV HQ s62 4066i064564061666cã 614238 6s6146460356 1246606661309 6lx6tk ng 221 
Phước điền y (sañghäfi, áo tăng-già-lê) ...........................--.<-5c-scs<csesscsee 221 
15- Hạ thứ 20 tại Jetavana (năm -5 770) ............................-.--«-«- 222 


Sudinna, cha của Hạt Giông ............................... o5 525 556 500956 666006065ø 222 


Sự tích đức Phật 10 


Angulimäla xuất gia sau khi đã giết 999 người.......................--.---°--«- 224 
Ananda được chọn làm thị giả thường xuyên cho Phật..................... 227 
Đại đức Ahimsaka (Angulimäla) bị hành hung................................. .- 229 
Đại đức Ahimsaka cứu giúp một sản phụ ................................--<-s-s<s<<< 230 
I- TỪ HẠ THỨ 21 ĐÉN HẠ THỨ 43 .................................--.--s-5- 231 
1- Hạ thứ 21 tại Jetavana (năm -56)............................. 5 e5 s sssess 231 
Vua Pasenadi kết thân với vua Mahãnãma ...........................--.-.5--°-- 231 
Bà Kisã Gotami tìm xin hột cải để cứu eon...........................------<-sc 5 se: 232 
Quán thân người như bong bóng TưƯỚC...............................o 55 5< 555 5s sses« sse* 233 
2- Hạ thứ 22 tại Jetavana và Pubbãäräma (nắm -568)........... 234 
Phật nói kinh Tứ Niệm Xứ (Satipatthäna sutta) ............................... << 234 
Cô SundarT bị giết chôn tại Jetavana để vu cáo Phật........................ 238 
Đức Phật chăm sóc một khất sĩ mắc bệnh kiết ...............................--- 239 
Các nỉ sư Mahã PajãpatIr, Khemäã và Dhammadinnä......................... 240 
Cuộc đời đau khổ của ni sư Patãcãrã ...............................--5-5- < <csecscscsee 241 
Phật thuyết kinh Quán Niệm Hơi Thở (Anãpãna sati)..................... 244 
Tự sát không phải là tự giải flh0átK .................................. o- 5< G55 5 55555 5555 S959 555% 247 
3- Hạ thứ 23 tại Jctavana (năm -5 7) ........................ so e5 5 ssssss se 248 
Giáo lý là ngón tay chỉ mặt (rắng ................................ s- -< <5 e< s5 =5 sees sesess seee 248 
Giáo lý là chiếc bè đưa người sang sông..........................-----s- 5 se sess<s 248 
Ngôn thuyết pháp và thân thuyết pháp .........................--.---s--ssssscs2 249 
Jïvaka hỏi Phật về ăn chay ăn mặn..............................--.- 5-5 s2 csessess=s 250 
Sư cô Subhã gặp tên du đãng .............................. .. 5 5 555 5 s5 5 S599 S996 955% 251 
Phật nói kinh Phạm Võng (Brahmajäla sut(a) ............................... --- << 253 
TC Sử Hö071 (Q05: 01665) 4636 014)015254843440xektxeylsGaxadxskivăss484134sExsiasBàsssise 255 
Upäli Gahapati xin xuất gia theo Phật...........................--.---s--scscssesscss 258 
Thanh niên Bà-la-môn Sonadanda vấn đạo............................-.---5-5-«- 259 
4- Hạ thứ 24 tại Jctavana (năm -5ŠÕÓ)......................... o s--- 5 5 ssssss se 262 
Cây Bồ-đề Änanda ở tỉnh xá JetaVana .........................--.---s-scscssesscss 262 
Mười hai nhân duyên (Paticca samuppäd) ............................ .. --..s s«s<ss«« 264 
Phật cho phép ăn sau giờ ngọ và giữ thức ăn qua đêm trong lúc bệnh 
S360196/01168200861249u160460006x399191x4ox03816400382ã482105519631464600:551406ã8A02140004:4962H0042e5 268 
Thượng tọa Sãriputta bị vu cáo khinh khi một tu sĩ trẻ ................... 268 
Phật dạy pháp Tứ Y (Catvari Pratisarannan) ..........................-. s«- s««es se 271 
Người tu sĩ như khúc gỗ trôi trên sông.............................s-5-s5 <5 <ssesesssse 273 
Phật giảng về Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân ...................... 275 
Phật thăm khất sĩ Vakkali đang hấp hối ..........................-....--.-----s-s° << 276 
Phật dạy cách vượt qua các đau khổ ...........................--s- sec sesscsessesses 278 
Vô minh, hành, thức và danh sắc trong 12 nhân duyên ................... 279 
Thể nào là Chánh Kiến ? ......................................-«.ccs<ccaeccessrkaekrrrkrree 281 
Thế nào là Chánh Định ? ................................. 2-5-5 sce<=<esesssseseesesessesesee 281 


Phật nói kinh Vu Lan Bồn (Ullambana suffa) ...........................-----5-<e- 282 


Sự tích đức Phật TT 


Người chết có hưởng được vật cúng tế không ? ...........................--.-- 285 
5- Hạ thứ 25 tại Jetavana (năm -5Š6Š) ...................... eo ss sssess sse 286 
Punna MantãnTputta đi hoằng hóa tại xứ Sunãparanta................... 286 
Phật thuyết kinh Hải Bát Đức ...........................-..---° e5 s° secsessesscssessesses 287 
Những mầm móng chia rẽ không đáng ngại ..........................--.--5--5 -«- 290 
Phật dạy Tam Pháp Ấn (Ti-lakkhana) .........................----- <5 -ses<esessesee 291 
Nên học giáo lý bằng tiếng mẹ đề .............................---.-s--° 5< se <sesecsessesee 292 
6- Hạ thứ 26 tại Jetavana (năm -5Š4)) ............................-- 5 << ssssss sse 293 
Nên làm gì khi biết mình sắp chết ?.............................----- 5 ssscsscsesses 293 
Bốn người mù Sờ VOÏ...........................<-s- 5< s2 se Ssesssessesessessesessesersessesee 294 
7- Hạ thứ 27 tại Jetavana (năm -5Š 3) .......................... --- 5s s ssssss sse 296 
Thây VangTsa hộ trì sáu căn ...........................-- 2 <2 sssscseesessessessessessss 296 
Các luận chấp và những câu hỏi siêu hình do đâu mà có................. 299 
8- Hạ thứ 28 tại Jetavana (năm -5Š2) ........................ ---- e5 s5 sssess sse 300 
Thượng tọa Änanda và cô gái hạ tiện tên Prakriti............................. 300 
Phật nói kinh Thủ Lăng Nghiêm (Sũramøama sũitra)........................ 306 
9- Hạ thứ 29 tại Jetavana (năm -Š5Ố Í) ................................- 5 «s«ess s« 310 
Lòng từ bi của Phật đối với các khất sĩ còn non kém ....................... 310 
Vị trời Rohitassa hỏi cách ra khỏi thế giới sinh tử............................ 312 
10- Hạ thứ 30 tại Jetavana (năm -56()) ........................... .--- 5< 5 « «se 313 
Những câu hỏi không được Phật trả lò ................................. .--- 5s 5 s5 eess sss 313 
Như Lai không từ đâu tới và cũng không đi về đâu cả..................... 314 
11- Hạ thứ 31 tại Jetavana (năm -55 9) ............................. --- 5< s s «se 316 
Phật nói kinh Khởi Thế Nhân Bốn ................................--.-<--° 5 s<csessesee 316 
Phật giảng cách THÂM NHẬP Giáo Pháp ..........................--.---5--<-sss 322 
Phật nói kinh Sư Tử Hồng ................................---- 5-2 5< s s2 ses<esesseseesessesee 324 
12- Hạ thứ 32 tại Jetavana (năm -5SŠ) ........................... --- <5 ss «se 325 
Phật nói kinh Kim Cang Bát Nhã Ba-la-mật................................. --- s--- 326 
13- Hạ thứ 33, 34, 35 (năm -55Š7/ -SSS).............. c2 1556 566 327 
Phật nói kinh Đại Bát Nhã Ba-la-mật................................----° 2-5 < se: 328 
14- Hạ thứ 36 tại Jetavana (năm -5544) ............................. - -- <5 s «se 330 
Bà Visäkhä than khóc với Phật về một đứa cháu mới chết.............. 330 
Người tu phải biết lượng sức mình ...............................---s-<s°<ses<esessesee 331 
15- Hạ thứ 37 tại Veluvana (năm -SS3)......................... --- -s s «se 334 
Devadatta xin thay Phật lãnh đạo giáo đoàn ............................... .---s«= << 334 
Devadatta lập giáo đoàn riêng tại GaVSTSA........................... 55 e5 se s55 337 
Thái tử Ajãätasatfu soán ngôi VUA..........................os- 555 se e3 59560956696 26 340 
Ajãtasattu và Devadatta ầm mưu ám sát Phật.................................. .--- 341 
Phật thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ............................--.--5° 55s <sesee 342 
Sãriputta và Mogøalläna đến GayäãsTsa...........................--.---s-ssscsscsee 345 


Devadatta kấn đã hai PHẬ ¿cac cccv6c02106666046651601616562s65646080g55.8gu06 348 


Sự tích đức Phật 12 


Như Lai chỉ nói những lời có ích lợi cho người nghe ........................... 349 
Devadatta thả voi say hại Phật .................................. o5 5S S5 565v 565996 5m 350 
16- Hạ thứ 38 tại Jetavana (năm -55Š2)........................... --- es s ss«ess 351 
Phật thuyết kinh A. Di Đà............................--.-- 5-2 e<csscssessssessessessrsessssse 352 
Nhờ Đức Tin có thể chứng Vô Sanh hay không ? ............................. 353 
Phật dạy cách xây dựng hạnh ÚC .................................. 55-55 5< 555 e5 s5 ss se 35 
Phật thăm cư sĩ Sudatta trên giường bệnh................................. .. -- 5 «55s «se 355 
Phật dạy Singãla cách sống đạo đức để có hạnh phúc..................... 356 
Phãtday Bái Quan TRAT DI01.2áicciii5/14012ie16ax 650004 ã568556x0s36i8ix5y 358 
Sãriputta dạy Sudatta cách quán tưởng lúc hấp hối......................... 359 
Chiến tranh giữa hai xứ Magadha và Kosalä.............................-----s- 360 
17- Hạ 39 tại Jetavana (năm -5Š5 ÌÏ)............................. -s- << s ssssss se ses+ 362 
18- Hạ 40 tại Jetavana (năm -5Š 5 ())............................. --- << ssssss se sese 362 
Phật chỉ cách chấn chỉnh tư-pháp và kinh-tế .................................----- 363 
19- Hạ 4I tại Jetavana (năm -5⁄4{))........................... so se se s9 55 9 363 
20- Hạ 42 tại Veluvana (năm -5 4Š) ............................... o5 =5 5 sssess se 364 
Phật nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa .................................... .....o 5- 5< 555 5 55s se 366 
Phật nói kinh Sa Môn Quả (Sãmaññaphala sutfa)............................... - 370 
21- Hạ 43 tại Jetavana (năm -5⁄47)............................. o5 se «s5 5 sssess s5 373 
Ni sư PajãpafI và Thượng tọa Rãhula viên tịch.................................... 373 
Vua Pasenadi giết oan tướng Bandhula ...............................-------------- 373 
J- PHẬT NHẬP NIẾT BÀN................................--°-5ce< csesssseessscss 374 
1- Hạ 44 tại Jctavana (năm -5⁄46) .............................. --- << sssssss ssse s9 374 
Xữä P356Tnädi:Cä n60i PHẩ sec 606422 0d ác 6x006a10xsácsee 374 
Vua Pasenadi băng hà ở Räãjagaha ..................................-.-- cSs S25 52s s2 377 
Vua Vididabha tàn sát dòng họ Sãkya ............................--- << se s55 e5 s5 378 
Moøgøalläna bị ngoại đạo ám sát tại Rãjagaha............................... --- << < 380 
Devadatta qua đời tại Gijj]hakiifa .................................-. 5-55 cĂ 5 S225 555 8952 381 
Sứ giả của Ajãtasattu thỉnh ý Phật về việc cử binh đánh xứ Vajjï..382 
SATIIHIfA:Cä T001. P Ha các 1424i 156102 s0401536040øilx05(01120u44c6sseisflxExio 385 
Công thành và bến đò Gotama tại Pãtaliputta ...........................-----s- 386 
2- Hạ 4ã tại làng Beluva gần Vesälï (năm -545)..................... 387 
Phật bệnh nặng tại Beluva, gần VesäÏT ..............................-----s--s secsess<s 388 
Phật dạy nương tựa nơi Tự Tính Tam Bảo................................. -...- «55s «<< 389 
Thượng tọa Sãriputta viên tịch tại Nãlaka.................................... 5 << s< << se << 390 
3- Phật nhập niết bàn tại Kusinärä (năm -544) ..................... 391 
Phật báo tin sẽ nhập diệt trong ba tháng ............................... 5< 5 s55 se 391 
Bát cháo nắm của người thợ rèn Cunda...........................--.s--ssssssss 393 
Thế nào là làm vẻ vang Như Lai ..............................--5- 5° ss<sss=ssssesses 397 
Thượng tọa Upaväana đứng che án chư Thiên ............................. .....-«- <« 398 
Lợi ích của sự chiêm bái Bốn Thánh Tích ................................-----5--°- 399 


Phật dạy chư tăng cách đối xử với nữ giới ......................-..-.5--5-s-sess-s 399 


Sự tích đức Phật 13 


Phật khen tài làm thị giả của Ananda ..................................----ss<s<s<sssss 399 
Subhãdda, người đệ tử xuất gia cuối cùng của Phật......................... 401 
Lời nói cuối cùng của đức Phật .............................-----ss°sec<csesseseesessesee 403 
Đức Phẩt viễn CC HH: 2c 46c0 e6 0n G264 sgstcse6ssxciástvietìse 404 
Lễ trà tỳ tại Kusinärä.......................-o-c‹csscscs2s22S012526614161092124661858660648600554 406 
Phân chia xá lợi Phật ra làm 8 phần.................................-- se 5< se <sesee 408 
PHÙ ĐINH a0 02110 108601 ài010280250/ 651846 02620 411 
1- Kiết tập kinh điển (Dhamma Sañgäyana, Dhamma council): 
yll6246450068689.3404g84;st0aauiscllsisgsaitaissslobtstsvfslsss2shsazsssäuxássis3a9843 SsabcasSvE 411 
Kiết tập kinh điển lần thứ nhất tại Rãjagaha (năm -544) ................ 411 
Kiết tập kinh điển lần thứ hai tại VesälT (năm -4444)......................... 413 
Kiết tập kinh điển lần thứ ba tại Pãtaliputta (năm -251) ................. 414 
Kiết tập kinh điển lần thứ tư, của Nam tông tại Aluvihãra (năm -25) 
siä4s5x3ÊnisssdybkdstvGbbysosae9b6659585s034g366ã896ký050os6lss2siaebaisysl2sktobesoagkossabeesii8 415 
Kiết tập kinh điển lần thứ tư, của Bắc tông tại Kudalavana (năm 
TÁM ) on áyic0i1 0 yasxg241i0y 36 sanlàixtrsd6i0630k89s8xp0o6làxtxtcfpuoRedssiê 415 
Kiết tập kinh điển lần thứ năm, của Nam tông tại Mandalay, Miến 
ĐIỆnH (Hàm 1ã 71 ) 222264606 14640052400051134s01046408)6054015164651355401ã52./10áx3344 416 
Kiết tập kinh điển lần thứ 6, của Nam tông tại Rangoon, Miễn Điện 
(118011951) i50 si0416065/1060846620634ot66isốs66tosstlasstfosssittbsgitessebssbtasuitoiseleisbt 417 
2- Nội dung Tam Tạng Kinh Điển (Tipitaka).......................- 418 
Tang Luật (Yinlayad PIHL—AKA)áccái6iisasic0sdt160384/16ei640160ii 60606184 0sisse 418 
Tạng Kinh (Suttanta PÏfaÌ4) .......................... 0c << s5 9 SH 9 005866 06 06 420 
Tạng Luận (Abhidhamma PPÏ(a K4) ............................. o5 G55 5 555 S59 s9 s9 555996 550 
ð='THAP Đi ĐỀ TẾ. .ácci1ic6i666i6/003006400666200/944066896:Q3136ã 3:82 552 
1- Säriputta (Xá Lợi Phất), trí tuệ đệ nhất..........................--.-.---°-s-s-s2 552 
2. Mogøallãna (Mục Kiền Liên), thần thông đệ nhất........................ 551 
3. Mahã Kassapa (Ma-Ha Ca-Diếp), hạnh đầu-đà đệ nhắt.............. 556 
4. Subhñti (Tu Bồ Đề), giải không đệ nhắt..............................--.--5--5 -«- 556 
5. Punna MantänTputta (Phú-Lâu-Na Mãn-Từ-Tử), thuyết pháp đệ 
HH S25 càc162665:20f.622x89ekebytectonSf6iGattogbetoietiudoceltbofCsuiecoiltrsae 557 
6. Mahã-Kaccãäna (Ma-Ha Ca-Chiên-Diên), luận nghị đệ nhất. ...... 559 
7. Anuruddha (A Na Luật), thiên nhãn đệ nhất. ...............................- 559 
8. Upäli (Ưu Ba Ly), trì luật đệ nhất...............................---s-s° 5< se <s se: 561 
9. Rãhula (La Hầu La), mật hạnh đệ nhất. .................................-------s-<2 563 
10. Ananda (A Nan), đa văn đệ nhất............................-... 5c 5 sceec<esesses 564 
4- Ba mươi ba vị TỔ Sư.........................--<-< << s° << cseseeeeseseseesesesese 5064 
1. Mahäã Kassapa (Ma Ha Ca Diếp) -623/-540?.............................-.---- 564 
2. Ananda (A Nan) năm -6()4/-4844?............................-- <5 <=ss se sesesseseesesese 566 
3. SanaväsI (Thương Na Hòa Tu, Thai Y) -Š5342/-435?....................... 508 
4. Upagupta (Ưu Ba Cúc Đa) -4552/-36(0?............................. --ss<s<sssssseee 570 


5. Dhitaka (Đề Đa Ca) -38(02/-29()?........................-.csccssssssesesrsssssrssssse X4 | 


Sự tích đức Phật 14 


6. Michaka (Di Già Ca) -32(022/-2/2(()?......................... 5< s99 995 5995 .89606568956 572 
7. Vasumitra (Bà Tu Mật, Thế Hữu) -250/-150?.............................- 573 
8. Buddhanandi (Phật Đà Nan Đề) -170/-8()?............................---5-scc«- 574 
9, Buddhamitra (Phật Đà Mật Đa) -1302/-102............................... ..-< <«s< «« 576 
10. Pãrsva (Hiếp Tôn Giả) -3(0?/+202....................... 5-5 -sccscsecseseesessesee 577 
11. Punyayasa (Phú Na Dạ Xa) -1(02/+82......................... o5 se SĂ se S55esS, 578 
12. Asvaghosa (Mã Minh) 5(J/155)....................................- 5 5< << 5< 5s S225 5295524656 579 
13. Kapimala (Ca Tỳ Ma La) 10 ?/16)2.................................. 55 =< 5= <s se e<ss 580 
14. Nägãrjuna (Long Thọ) 1(0002/119()2 ................................ 5< 555 «5s sssessse 582 
15. Kãnadeva (Ca Na Đề Bà) 14(02/2002..............................--sc-sce<csessesee 584 
16. Rãhulata (La Hầu La Đa) 1502/2100 ? ...............................-5-e< 5s se «s2 585 
17. Sanghanandi (Tăng Già Nan Đề) 160/22)? ........................-..-.-s--- 587 
18. Sanghayasas (Tăng Già Da Xá) 17002/223()2..........................-< «<5 se e<<< 588 
19. Kumäãrata (Cưu Ma La Đa) 1802/24)2............................. s5 «5< ssssse 589 
20:1ayafa (Xa Da Đa) 1907/2517 c0 ii 2266164iCu6e 591 
21. Vasubandhu (Bà Tu Bàn Đầu, Thế Thân) 200/2707................. 592 
22. Manura (Ma Nô La) 220 2/28()? ...........................o- << s5 995 995 599606568953 594 
23. Haklenayasas (Hạc Lặc Na) 24012/3/20?.........................eseseseeeeesree 595 
24. Simha Bodhi (Sư Tử Bồ Đề) 280/340? ...............................- 5< << <5 597 
25. Vasasuta (Bà Xá Tư Đa) 3(002/377()? ........................ ao s25 6555555656 599 
26. Punyamitra (Bất Như Mật Đa) 33(00?/42()7 ............................-.---s-- 601 
27. Prajnätära (Bát Nhã Đa La) 34(02/46()?..........................-. -< << e5 se <<<< se 602 
28. Bodhidharma (Bồ Đề Đạt Ma), Sơ Tổ tại Trung Hoa, 440/529 .602 
29. Huệ Khả (Hoei Keu), Nhị Tổ tại Trung Hoa, 487/593 ................ 608 
30. Tăng Xán (Seng Tsan), Tam Tổ tại Trung Hoa, 5172/606 ......... 611 
31. Đạo Tín (Tao Sinn), Tứ Tổ tại Trung Hoa, 580/651.................... 613 
32. Hoằng Nhẫn (Houng Jenn), Ngũ Tổ tại Trung Hoa, 601/674? ..616 
33. Huệ Năng (Hoei Neng), Lục Tổ tại Trung Hoa, 638/713 ............ 619 
Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang (Hiuen Tsang), 602-664 .............. 625 
5- Phật Giáo truyền sang Sri Lanka (Tích Lan) .................... 627 
VH4:AS0KRI(ETXVT: 208 7232) s6scsasacc cty 6nxlEiseesliskllacaisecnivkibltlassee 627 
Vua Devanamipiya TÌSS8:...--.:-...--e‹c-cecccescecseeSEsodncSAc sub 88 s6xi645Ácg62560226c0i.s6 629 
Đài sư Nahn NHAHTHỦR các 66 n0 c6 164 116644180846045.64568465646x6s40 x66 402 629 
Ni sư SanghamiÏf(ä.............................. -- -- << s««ee< se sn 0088000000000080000000000050E 630 
6- Bốn động-tâm và các Phật-tích tại Ân độ........................... 631 
1;umibm(Lầm TY No v660560000066664660063026is064406406414402064436/50. 60126 631 
Bodh-Gayä (Bồ-đề đạo tràng) ............................--<-s° 5< se cscssesessessssesees 633 
Migadãya (Lộc UyÊn) ......................--.--s5 s5 secssseesessssstsexsessrssessrssssssse 634 
Kusinarã (Cầu THỊ Nã).ccccccccoccc6 c0 016 5556466465166465665666866855256636361426s 056 635 
Rajdpä5lia (YUƯ0H0. A64 ni016ã06x65441820054011346080366816x2exesess2 637 
Jetavana (Vườn Kỳ Đà, Kỳ Viên Tỉnh Xá) ............................--ss=<5< se s<s« 639 
NesaHT(T1ÿV Xi LV) c2c4461026) 1560626166 083640)4660104:93044/As26t61t0/26 2x00 641 


Đại Học Phật Giáo NãÌÏandã.................................. 0o G5 5S 5 5965900 565996 5ø 642 


Sự tích đức Phật 15 


7- Ba tông phái lớn trong đạo Phật.................................... s «5< e< es« 643 
8- Ba mươi bảy pháp tu căn Đbảïn...................................-- <5 < << <sesse 644 
9- Sáu pháp tu của Bồ tát..............................-- 5 5s e<=<csesessssesesese 647 
10- Bốn pháp tu của Đại Bồ tát ..............................---- <-s- < sceeces 648 
11- Thứ lớp tu chứng trong đạo Phật.................................---- 649 
12- Ba mươi mốt cõi luân hồi .................................---- «5-2 scss=<es 650 
SÁCH THAM KHẢO : ..............................--5-5° 5 sec csessssessssessssssese 652 
BANG TRA NHAN DANH TIENG PAL,I................................ ...... 654 
BẢNG TRA TỪ NGỮ PHẬT HỌC THÔNG DỤNG............... 664 





Sự tích đức Phật 16 


` 


Bản đồ Phật tích 





ỷ——<—— nu 


uy9 VIqNI 


VH(V?)VIMAN 


tu|9Ầ E_ . 
bÁu h 
ntu8tfT Đ “eo VHAqV?)VNW 


J3 BIẾN S910u2q 4 
twifidiuied S pup}pdS[ 


bộ, 
toi a9 
kí v'ivsà 


2A \ HEVA 


'ÁBU uột(J uỌ| 0d quẸu] uộ) : AAONMS(T1 


'enx oud que] uạ) : JuJquIn] 
'ÉUcj I0) X uọt : VAMYS 


HĐJ1-LýHad QŒ Ny8 





Sự tích đức Phật 


Các đoàn truyền giáo của vua ASOKA 


(từ năm 248 đến năm 236 trước tây lịch) 











Ễ ° 
INDO/RECs ru§apura 


ARA€HOSIE 








MAIÍÄRAKKHITA K— ‹KOSALA 
/ s® » hề 
ự “o Sự, - Šrầvhs- ác Ez là 
Ý GEDROSIE #» Mathurä e T ke 
% «@ ` š ễ ` 
TƯỜNG YONAKA- °% › ` Ô ^ KỆ EEIA, 
m: DHAMMARAKKHITA °*; — '3% `, mị N 
Đầy : san R95 đá, : ValandŠÖ) Vaisali 
SN UP „ý (7, n ¿' “.‹ u§anfÐt nh BI `ONA eLUTTAK, 
Šy Vợ s9Bfr đãng ñ VEãtaliputra# 8 ø z % 
: SẠC 3° tạ sŠHIỆY? Ma /?? 
: K UIẾT lộ *) MAY WA Rãjagrha ® tra 
— + © a” Sññ “ 
1 SURÄSTRA s* ° bưx * MAGADHASpoqngaya N 
: bH AHADEVAS” š 
_z ` ®mOA¿ š 
Si. TIẾP #L k3 
À # ._» MAHÄDHAMM s 
s2 =_ớ RAKKHITA ORISSAÌ 
ĐA s8 Š Âu ro ` 
Hà RASNRA § 
ĐÀ BAN ệ 
`® + KALINGAO.ÝSURÄSTRA 
- SANDHRA Ti 
: cô L vã sẽ 1narRvatI 
m« K` junakonda 
®#I3hä 
VANAVASAA a1 „ C 2i Xoện 
Ề ¿N2 
cán SSE ĐT T5. 700D s 
Tư Ea 
ky „ 
KARNÃATA Có 
Chùa thá đội sóc cớ CÀ nurã U 
ũ p : : nurãdhapbra HaTHINbÀ 
Thành phố Ề ộ 
Si Lanka 


Sông lớn 
Trụ đá Asoka 
Bản khắc trên đá 


Đế quốc Asoka 


RWIỀ, Đoàn truyền giáo 





Nhi1-422215-6/E-<.4GI h2: 200132565 SEECU, 415/2) 5L 2Á, 0502 





17 


Sự tích đức Phật 18 


PHỤ HỆ THÁI TỬ SIDDHATTHA 


Xứ Sakyä 
Thủ đô Kapilavatthu 


Maha-SAMMATA (Đại Mao Thảo) 
Cũla-GOTAMA (Tiêu Cô Đàm) 


GOTAMA Sujãta (Cò Đàm Thiện Sanh) 
GOTAMA Okkaka (Cô Đàm Cam Giả) 
GOTAMA Suriyavamsa (Cô Đàm Nhật Chủng) 


GOTAMA SÄKYA Okkãmukha (Cổ Đàm Thích Ca Ni Câu La) 
GOTAMA SÄAKYA Sihassara (Cô Đàm Thích Ca Câu Lô) 


GOTAMA SÄKYA Jayasena (Cô Đàm Thích Ca Cù Câu Câu Lô) 


GOTAMA SÄKYA Sïhahanu (Cô Đàm Thích Ca Sư Tử Giáp) 








Hoàng hậu Kaccänã (Kiến Già Na) là em vua Añjana Sãkya (A Noa Thích Ca) 


Suddhodana Dhotodana 

TT Phạn) (Hộc Ữ 
.. sẮ 
(Sĩ Đạt Ta) (Bạt Đề) 


SundarT Nandã 
(Tôn Đà Lợi 
Nan Đà) 













Sukkodana Amitodana Amifa (Cam 
(Bạch Phạn) (Cam Lộ Phạn) Lộ Vương Phi) 
Mahãnãma Ananda Yasodharä 
(Ma Ha Nam) (A Nan) (Da Du Đà La) 


Devadatta 
(Đề Bà Đạt Đa) 


Rahula 
(La Hầu La) 


I 
»4 


Sự tích đức Phật 19 


MẪU HỆ THÁI TỬ SIDDHATTHA 


Xứ KOLIYA 
Thủ đô Devadaha (Rämagäma) 


RAMA 
Hoàng hậu Piyä con vua Okkäka 


DEVADAHA SAKYA 


Hoàng hậu ? 


AÑJANA SÄKYA (A Noa Thích Ca) 
Hoàng hậu Sulakkhanã (Yasodharä) 









Suppabuddha Dandapani Mahã Mayã Maha PaJapat 
(Thiện Giác) (Châp Trượng) (Ma Da) (Ba Xà Ba Đề) 


Yasodharä Siddhattha Nanda 
(Da Du Đà La) (Sĩ Đạt Ta) (Nan Đà) 


Devadatta 
(Đề Bà Đạt Đa) 


SundarT Nandã 
(Tôn Đà Lợi 
Nan Đà) 





Rahula 
(La Hầu La) 


Sự tích đức Phật 20 
Cách đọc chữ Paäli : 
Những mẫu tự sau đây được xếp theo thứ tự mẫu tự Päli. 


a a ngắn, như ømoun (Anh). Thường có thể lượt bỏ. Ví dụ: chữ Pippala có 
thê viết và đọc là Pippal; chữ Arahat có thể viết và đọc là Arhat. 
a a đài, =aa, như cha (Việt), ƒa£her (Anh). 

đọc như z¡ (Việt). 

1 ngắn, đọc như đ7 (Việt), pín (Anh). 

1 đài, =1, đọc như ?olce (Anh). 

đọc như 7 (Việt), ƒou (Pháp). 

u đài, =uu, đọc như ƒoø/ (Anh). 

đọc như đê (Việt). 

đọc như ô-7ô (Việt). 

đọc như #Zh kệ (Việt). 

đọc như khi không (Việt). 

đọc như ghe gạo (Việt). 

đọc g+h rời ra. 

đọc như chợ (Việt). 

đọc như 7ou/ou (Pháp), hoặc như dỊ trong Djakarra (Pháp). 
đọc dJ+h rời ra. 

đọc như 7z ức (Việt). 

đọc t+h rời ra, như hothouse (Anh), hoặc như /hanh-thể (Việt). 
đọc như đi đáu (Việt). 

đọc đ+h rời ra. 

đọc như z non (Việt). 

đọc như øh¿ (Việt). 

đọc như papa (Pháp). 

đọc p+h rời ra, như „ph! (Anh), hoặc như P»há¿ (Việt, giọng Nam). 
đọc như bánh bao (Việt). 

đọc b+h rời ra. 

đọc như ẻo mướp (Việt). 

đọc như đanh đự (Việt, giọng Nam). 

đọc như zđøh rể (Việt). 

đọc như ƒ /o (Việt). 

đầu chữ hoặc sau một nguyên âm, đọc như v váy (Việt). 
sau một phụ âm như Bodhisattva, đọc như chữ u (Việt). 
đọc như /g¡ sao (Việt), sure (Anh), chien (Pháp). 

đọc như họ hàng (Việt). 


03 0e  © œ CC ! h' 9S ©® 
RE P. 


can, 
SG 'ö ö P.5 PC E=-“ @ 
O 
= 


= 


E4 x an k8 
Œ 
= 


Sự tích đức Phật 2† 


A- TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MẪU NI 


— Trong kinh sách, nhất là trong Tiểu Bộ (Khuddaka nikäya), chỉ riêng kinh 
Bôn Sanh (Jataka) đã có trên 550 câu chuyện về tiên thân đức Phật. Chúng tôi 
chỉ kê ra đây hai kiêp” sau cùng trước khi đức Phật thị hiện đản sanh và thành 
đạo. 


1- Bồ tát Sumedha (Thiện Huệ)? 


Ở một đời quá khứ xa xưa, thuộc kiếp Trang Nghiêm' (Vyuha kalpa), có 
Thái tử tên là Samantäprabhasa (Phố Quang) con vua Arcimat (Đăng Chiếu),xin 
phép vua cha vào núi Himalaya tìm thầy học đạo, lấy hiệu là Sumedha (Thiện 
Huệ). Ngài theo học với nhiều vị đại sư, cầu đạo cao thượng, nhưng lòng chưa 
thỏa mãn. Một hôm Sumedha đẫu lý với 500 ngoại đạo được toàn thắng, được 
thưởng 500 đồng tiền vàng. Sumedha vui mừng từ giã thầy, mang tiền lên 
đường tìm đến cúng Phật Dipankara? (Nhiên Đăng) đang cư trú tại thủ đô 
Divapati. Giữa đường gặp một cô gái (tiền thân của công chúa Yasodharä) đang 
đi, tay cầm bảy hoa sen màu xanh vừa thơm vừa đẹp, chàng liền hỏi mua. 
Nhưng cô gái đáp : “Tôi mang hoa cúng Phật, đâu có bán mà ông hỏi mua”. 
Sumedha (Thiện Huệ) đưa ra 500 đồng tiền vàng, năn nỉ xin mua năm hoa sen 
để cúng Phật, nhưng cô gái vẫn đứng làm thinh, không đáp. Túng thế, chàng 
nói: 

— Cô cúng dường hai bông cũng được rồi. Tôi từ xa đến đây, mong được 
hoa sen quý báu này để cúng Phật Dĩipankara và xin học hỏi giáo lý cao thượng 
của ngài. Xin cô thông cảm nhường lại cho tôi năm bông đi; rồi cô muốn gì tôi 
cũng làm theo. 

— Anh ơi, cô gái ửng hồng đôi má, đứng nhìn xuống đất, rụt rè nói. Không 
biết sao vừa trông thấy anh thì em đem lòng thương anh liền hà. Em muốn tặng 
không cho anh năm bông sen này để anh cúng đức Giác ngộ. Nhưng anh phải 
hứa với em là anh chịu cưới em làm vợ trong kiếp này và mãi mãi vỀ sau. 

— Cô ơi, Sumedha đáp. Cô là người rất dễ mến và rất chân thật. Vừa gặp 
cô tôi cũng có cảm tình với cô ngay. Nhưng tôi đã phát tâm cầu đạo giải thoát. 
Nếu cưới vợ thì bị ràng buộc, làm sao tôi có thể xuất gia tầm đạo!? 


? Kiếp có 2 nghĩa : 1- Từ lúc sanh ra đến lúc chết (nghĩa thường) ; 2- Kiếp (P:kappa, S:kalpa) = 432 
triệu năm. 

3 Xem Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh 154, 190, 200; Tiêu Bộ 10: kinh Jãtaka (Bồn sanh). 

* Các kiếp hiện tại tên Hiền (Bhadra kalpa), các kiếp quá khứ tên Trang Nghiêm (Vyuha kalpa), các 
kiếp vị lai tên Tỉnh Tú (Naksatra kalpa). 

7 Trước đức Phật Säkyamuni có 24 vị Phật sau đây: Dipankara, Kondañña, Mangala, Sumana, 
Revata, Sobhita, Anomadassi, Paduma, Narada, Padumuttara, Sumedha, SuJãata, PIyadassi, Atthadassi, 
Dhammadassi, Siddhattha, T1ssa, Phussa, Vipassl, Sikhi, Vessabhu, Kakusandha, Konagamana và 
Kassapa. 


Sự tích đức Phật 22 


— Anh cứ hứa với em đi. Rồi sau này mỗi khi anh muốn xuất gia thì em 
cam kết sẽ không ngăn cản mà còn tìm cách giúp anh thực hiện được hoản toàn 
chí nguyện. 

Nghe cô gái nói như thế, Sumedha (Thiện Huệ) miễn cưỡng nhận lời. 

Rồi hai người tìm tới nơi đức Phật DIpankara (Nhiên Đăng) đang ngự. 
Quần chúng đông đảo đang vây quanh đức Phật. Có cả vua và quân thần đến 
làm lễ dâng hoa cúng Phật. Sumedha và cô gái cô len lỏi đến gần, nhưng còn 
khoảng hai mươi bước nữa thì họ không tài nào tiền lên được nữa. Sumedha rất 
sung sướng được nhìn thấy Phật Dĩpankara tận mắt. Bỗng : nhiên chàng cảm thấy 
tinh thần sảng khoái lạ thường. Chàng phát nguyện sẽ cô gắng tu học cho đến 
khi được hoàn toàn giác ngộ như ngài. Chàng chí thành tung năm hoa sen của 
mình lên không trung để cúng dường Phật theo thông lệ lúc bấy giờ. Năm hoa 
sen được tung lên không trung bỗng biến thành năm đài sen lớn trang nghiêm 
rực rỡ, lơ lửng giữa không gian. Cô bạn gái trao cho chàng hai hoa sen của cô, 
nhờ dâng cúng dùm. Chàng lại chí thành tung lên không trung cúng dường Phật. 
Hai đóa sen này hiện thành hai đài sen lớn đứng ở hai bên Phật. Trước sự ngạc 
nhiên của đại chúng, đức Phật DIpankara hoan hỉ giải thích sở dĩ có sự kỳ diệu 
như thế là do tâm vô cùng thanh tịnh và thành kính của người cúng dường. Rồi 
Phật gọi Sumedha (Thiện Huệ) và cô gái đến bảo: 

— Ông là người có nhiều thiện căn, hãy ráng tinh tấn tu hành sẽ đạt được 
đạo quả lớn. Còn cô này cũng có thiện duyên với ông, nhưng cô nên tôn trọng 
lời hứa, nên khuyến khích chứ không nên ngăn cản bạn cô xuất gia tu học. 

Từ đó Sumedha theo Phật Dipankara học đạo, về sau thọ bồ tát giới Và tỳ 
kheo giới. Sumedha cố găng tinh tấn tu hạnh Bồ tát. Một hôm đức Phật 
Dipankara đi từ tỉnh xá Sudassana đến thành phố Ramma, giữa đường gặp chỗ 
đất lầy, Bồ tát Sumedha liền cởi áo đương mặc mà trải lên chỗ dơ ướt, nhưng 
còn hụt một chút không biết làm sao, ông bèn xả tóc lót thêm cho Phật đi qua 
khỏi lắm chân. Nhận thấy Bỏ tát Sumedha sẽ thực hành đầy đủ 10 thánh hạnh 
nên đức Phật thọ ký” cho ông sẽ thành Phật hiệu là Sakyamuni (Thích-Ca Mâu- 
ND) trong đời Hiền kiếp (Bhadra kalpa). 


2- Bồ tát Vessantära (Hộ Minh)* 


Đến lúc Phật Kassapa (Ca Diếp) 9 ra đời, nhằm Hiền kiếp thứ chín, Bồ tát 
Sumedha (Thiện Huệ) tái sanh làm thái tử Vessantara (Visvantara, Hộ Minh), 


6 Mười thánh hạnh là Hỷ xả tùy thuận, Từ bi lợi ích chúng sanh, Nhẫn nhục, Tinh tấn dũng cảm, 
Chân thật, ba nghiệp Thanh tịnh, Thiện nguyện đầy đủ, tâm Bình đăng, Định lực đầy đủ, Trí tuệ sáng 
SuÔt. 

7 Thọ ký là lời tiên đoán để khuyến khích người tu nên vững tâm bên chí đề đạt đến kết quả. 

% Xem Trung Bộ (Majjhima nikãya) 123; Chánh Tông Ký. Theo Phật Học Từ Điển của Đoàn Trung 
Còn thì Hộ Minh là Prabhapala; theo quyền The Life of The Buddha của A. Foucher, trang 18, thì Hộ 
Minh là Sveraketu; trước khi xuất gia là thái tử Visvanrãra (Vessantära), trang 35. Theo The Life of 
Buddha as Legend and History của Edward J Thomas, trang 99, thì Hộ Minh là Vessanfãra. 


Sự tích đức Phật 23 


chuyên thực hành hạnh bố thí từ lúc ấu thơ; khi lớn lên làm vua, rồi xuất gia 
theo Phật Kassapa và trở thành Bồ tát Vessantära (còn gọi là Svetaketu). Nhờ 
công hạnh đầy đủ nên khi lâm chung Bồ tát Vessantara được sanh về cõi trời 
Đâu Suất (Tusita) làm Bồ tát bô xứ, lãnh đạo chư Thiên cõi này và diễn thuyết 
pháp mâu cho Thiên chúng nghe. Ngài ở Đâu Suất bốn ngàn năm, dùng pháp 
tướng!? để giáo hóa chúng sinh. Một hôm ngài nhìn xuống thế gian thấy chúng 
sinh phần nhiều chỉ đua nhau tạo ác, chìm đắm trong tà kiến, không biết tin 
nhân quả tội phước, sống đau khô về thể xác lẫn tinh thân, chết bị đọa trong ba 
đường ác!!. Ngài phát tâm từ bi, nguyện giáng thế để giáo hóa chúng sinh, mang 
đến ánh sáng chân lý để cứu chúng sinh thoát khỏi sanh già bệnh chết, chứng 
được đạo quả niết bản, an lạc thanh tịnh. Ngay lúc đó toàn thân ngài phóng đại 
quang minh, đại địa mười tám tướng động, ma cung ẩn náu, mặt trời mặt trăng 
hết tinh quang, chấn động tất cả trời rồng tám bộ!?. Ngài liền quan sát năm việc 
dưới đây : 

I- Quan sát thời kỳ, ngài thấy tuổi thọ con người lúc bấy giờ khoảng 100 
năm'3, rất thuận lợi; vì với thọ mạng quá dài con người không ý thức được thế 
nảo là giả chết, với thọ mạng quá ngăn thì không có đủ thời gian tu tập. 

2- Quan sát lục địa, ngài chọn Jambudipa (Diêm phù đề, bán đảo An Độ) 
vì lúc bây giờ ngôn ngữ và tư tưởng triết học nơi đây được phát triển hơn hết. 

3- Quan sát quôc độ, ngài chọn Majjhimadesa (vùng Trung Ấn, thung 
lũng sông Hằng); vì nơi đây có nhiều nhà hiền triết và minh quân xuất hiện. 

4- Quan sát chủng tộc, ngài chọn dòng dõi Sãkya (SàkIya) với vua 
Suddhodana là người có tâm đạo nhất. Theo kinh Lalitavistara (Tiểu Sử Đức 
Phật) thì dòng họ này có 64 đức tính cần thiết. 

5- Quan sát người có đủ đức tính làm mẹ vị Phật tương lai, ngài chọn 
hoàng hậu Mahã Mãyã; biết rằng bà chỉ còn sống thêm 10 tháng 7 ngày nữa. 
Theo kinh Lalitavistara thì bà Mahã Mãyã có 32 đức tính cần thiết. 

Khi thấy cơ duyên đã đến, Bồ tát Vessantära (Hộ Minh) bèn phó chúc 
ngôi vị lãnh đạo chư Thiên lại cho ngài Maitreya (Metteyya, Di Lặc) làm Bồ tát 


? Theo Trường Bộ (Digha nikãya) 14, kinh Mahãpadana, và theo Trường A Hàm I.1, kinh Sơ Đại Bản 
Duyên, thì ở cõi Ta Bà này đã có 6 vị Phật ra đời trước đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thuộc kiếp 
Trang Nghiêm có các vị Phật Tỳ Bà Thị (Vipassn), Thị Khí (Sikh) và Tỳ Xá Phù (Vessabhu). Thuộc 
kiếp Hiền có các vị Phật Câu Lưu Tôn (Kakusandha), Câu Na Hàm (Konägamana) và Ca Diếp 
(Kassapa), rồi đến Thích Ca Mâu Ni (Sãkyamuni). 

10 Pháp tướng có ba là Định tướng (Samatha, Tam-ma- -đề), Huệ tướng (Vibhasa, Tỷ-bà-xá-na), Xả 
tướng (Upeksa, Ưu tất xoa). Tu tam pháp tướng tức là tu Định, tu Huệ và tu Xả. Bồ tát tu Tam Pháp 
Tướng sẽ đắc Vô tướng Niết bàn. 

11 Ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 

12 Thiên Long Bát Bộ : Trời (Deva), Rồng (Nãga), Dạ xoa (Yakkha), A tu la (Asura), Ca lầu la 
(Garuda), Càn thát bà (Gandhabbä), Khẩn na la (Kimnara), Ma hầu la già (Mahoraga). 

13 Theo Digha nikãya (Trường Bộ) 14, kinh Mahãpadana, và theo Trường A Hàm I.1, kinh Sơ Đại 
Bản Duyên : Thời đức Phật Tỳ Bà Thi (Vipassi) nhân loại sống đến 8 vạn tuôi, thời đức Phật Thi Khí 
(Sikh1) 7 vạn tuổi, thời đức Phật Tỳ Xá Phù (Vessabhu) 6 vạn tuổi, thời đức Phật Câu Lưu Tôn 
(Kakusandha) 4 vạn tuôi, thời đức Phật Câu Na Hàm (Konägamana) 3 vạn tuổi, thời đức Phật Ca Diếp 
(Kassapa) 2 vạn tuôi, và thời đức Phật Thích Ca (Sãkyamuni) 100 tuổi. 


Sự tích đức Phật 24 


bồ xứ, rồi từ cung trời Tusita (Đầu Suất) giáng trần, thị hiện nhập thai tại thành 
Kapilavatthu (Kapilavastu), xứ Sãkyã!*, gần chân núi Himalaya, thuộc vùng 
biên giới đông-bắc nước Ấn Độ và Nepal ngày nay, làm con trai của vua 
Suddhodana (Tịnh Phạn), và hoàng hậu Maha Mayã (Ma Da, Đại Hòa). Hoàng 
tộc xứ này đều thuộc dòng dõi SAKYA (Sãkiya, Thích Ca). 


B- ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH 


Một vị Phật ra đời là một nhân duyên lớn rất hiếm có, là một niềm vui vô 
tận cho tất cả muôn loài chúng sanh. Đức Phật là bậc Vô Thượng Chánh Đăng 
Chánh Giác, có trí tuệ và lòng từ bi rộng lớn cùng tột, vì thông cảm nỗi khổ 
triền miên vô bờ bến của chúng sanh mê lầm nên ngài dùng phương tiện thị hiện 
đản sanh để chỉ dạy và dìu dắt chúng sanh ra khỏi vòng sanh tử luân hồi, đạt đến 
niết bàn an lạc thanh tịnh. 

Về phương diện lịch sử, chúng tôi xin trình bày trước huyền thoại về 5 họ 
của đức Phật là Gotama (Cồ Đảm), Sujãta (Thiện Sanh), Okkãka (Cam Giá), 
Suriyavamsa (Nhật Chủng) và Sãkya (Thích Ca), sau đó mới nói đến lúc Phật 
đản sanh. 


1- Lai lịch họ Gotama và bộ tộc Sãkya' 


Vào thuở xa xưa, ở thủ đô Sãketa'° xứ Kosalã, thuộc miền Trung Ấn Độ, 
có giống dân Aryan. Theo kinh Phật Bản Hạnh (Abhinikramana sutra), kinh 
Lalitavistara (Tiểu Sử Đức Phật), kinh Ambattha (Trường Bộ 3) và kinh 
Mahãvastu (do ngài Buddhaghosa chú giải vào thế kỷ thứ 
năm sau tây lịch), thì xưa kia nơi đây có vị vua tên là Mahä 
Sammata (Đại Mao Thảo) nhường ngôi cho em, xuất gia theo 
đại tiên Gotama (Cô Đảm)” tu trong rừng. Để người đời 
không nhận ra mình là vua, ông lấy họ thầy là Gotama làm họ 
mình. Từ đó người ta gọi thầy ông là Mahã Gotama (Đại Cô 
Đảm) và gọi ông là Cũla Gotama (Tiêu Cô Đàm). 

Hai thầy trò tu trong rừng, ở trong một cái am bên cạnh 





14 Theo trong kinh thì xứ Sà&»à thuộc châu Nam Diêm Phù Đề (Án Độ, Jambudipa) ở giữa cõi Ta Bà 
thế giới (Địa cầu, Saha). 

'5 Xem The Life of Buddha as Legend and History của Edward J. Thomas, trang 1-15; Từ Điển Phật 
Học Huệ Quang, chữ "Cam Giá Vương"; LumbimT a Haven of Sacred Refuge của Basantà Bidari, 
trang 33-38; Lalitavistara; Mahavastu; Phật Sở Hành Tán I; Trường A Hàm 13; Chúng Hứa Ma Ha 
Đế; Đại Lâu Thán; Luật Ngũ Phần 15.*Theo Tiểu Bộ, Jãtaka, kinh 422 thì Mahãsammata truyền ngôi 
cho con là Roja, kế đến Vararoja, Kalyana, Varakalyana, Uposatha, Mandhata, Varamandhãta, Cara, 
Upacara (Apacara) trị vì quốc độ Ceti, kinh đô Softhivati. 

!6 $ãkefa, hiện nay là Ayodhya, thành phố lớn nằm giữa đường từ thành phố Lucknow đến thành phố 
Gorakhpur. Saketa là thủ đô cũ của xứ Kosala, về sau mới dời về Sãvatthi (Srãvasti). 

! Xem Từ điển Phật Học Huệ Quang; Kinh Đại Nhật 5; Kinh Đại Không Tước Chú Vương hạ; Thích 
Ca Phả 1; Thai Tạng Giới Thất tập hạ. 


Sự tích đức Phật 25 


một vườn mía (Cam G"á, Okkaka) lớn. Một hôm có 500 tên cướp đánh cướp tài 
sản của quan, trong lúc chạy trốn băng qua vườn mía, đánh rơi những đồ cướp 
được trong vườn. Quan quân theo dấu tìm đến, cho Cũla Gotama (Tiểu Cô 
Đàm) là giặc cướp, liền dùng tên bắn chết, máu chảy lênh láng xuống đất. Mahã 
Gotama đang có việc đi xa, dùng thiên nhãn nhìn thây, buồn bã rơi lệ. Ông liền 
bay về đến nơi, gom máu trộn lẫn với bùn trên mặt đất, vo thành hai viên lớn 
băng năm tay, đặt lên bàn thờ giữa trời, rồi chú nguyện rằng : 

— Cô Đàm tôi thành tâm cầu nguyện chư thiên biến hai hòn máu này 
thành người. 

Qua 10 tháng, nhờ hấp thụ ánh sáng mặt trời, viên bên trái hóa thành một 
bé trai, viên bên phải hóa thành một bé gái, đều lấy họ Gotama (Cô Đàm). Các 
quan đại thần trong triều nghe tin, rước về cung nuôi dưỡng. Bé trai được đặt 
tên là Sujata (Thiện Sanh)”, còn gọi là Okkaka (Cam Giá)” hay Suriyavamsa 
(Nhật ChủngY". Bé gái được đặt tên là Bhattã (Hatthä, Thiện Hiền). 

Về sau các đại thần lập Sujata (Thiện Sanh) làm vua hiệu là Iksväku (Ý 
Ma vương), và Bhattã (Thiện Hiển) làm hoàng hậu, sanh được bốn người con 
trai tên là Okkamukha, Karakanda (Karakandu), Hatthinika, Sinipura (Sinisira), 
và năm người con gái là Piyä, Suppiyä, Ananda, Vijit và Vijitasena. Sau đó 
hoàng hậu Bhattä qua đời, vua Iksväku cưới thêm một công chúa trẻ đẹp tên 
Cittä phong làm hoàng hậu sanh được một người con trai tên là Jantu. 

Vì muốn lập Jantu lên làm vua nên vị hoảng hậu thứ nhì là Cittã xui giục 
vua Iksvãku đày bốn người con trai của hoàng hậu Bhattã ra khỏi xứ Kosalã. 
Bốn hoàng tử này cùng với năm chị em gái đi về hướng đông bắc, đến gần chân 
núi Himalaya, gặp nhà hiền triết rất giỏi thiên văn địa lý tên Kapila khuyên nên 
ở lại đây lập nghiệp. Nơi đây lần hồi trở nên phôn thịnh. Vua Iksvãku được tin 
này, thốt lời khen răng “Sãkya vata bho Rãja Kumara”, có nghĩa là “Các vị 
hoảng tử này quả thật là những người có khả năng”. Từ đó bộ tộc của các hoảng 
tử và vương quốc của họ sáng lập mang tên là Sãkyäã (Säkiyä, Thích Ca), có 
nghĩa là “người có khả năng hay người anh hùng”. Để nhớ ơn nhà hiền triết 
Kaplla, các hoàng tử Sãkya đặt tên thủ đô xứ Sãkyãä là Kapilavatthu 
(S:Kapilavastu, Ca Tỳ La Vệ). Ít lâu sau, người chị cả là Piyä mắc bệnh cùi, vào 
rừng ở. Trong khi đó vua xứ Kãsi ở Benares là Rãma cũng mắc bệnh cùi, truyền 
ngôi cho con trai cả rồi vào sâu trong rừng núi ở, thời may gặp thuốc hết bệnh. 
Hai người gặp nhau, vua Rãma chỉ thuốc cho bả Piyä được lành bệnh, hai người 
ăn ở với nhau, thành lập xứ Koliyã, lên làm vua“2 


& Theo quyền Lumbinï a Haven of Sacred Refuge của Basantã Bidari, trang 33, thì Mah4 Sammafa 
truyền ngôi cho con là Kalyan Rochavidha, ông này truyền cho con là Rawa, ông này truyền cho con 
là Uposatha, ông này truyền cho con là Ä⁄andhara, ông này không có con trai nên truyền ngôi cho 
cháu ngoại, vị này truyền ngôi cho con là $/Z/z (Thiện Sanh). 

19 Thiện sanh : nhờ có căn lành nên sanh ra. 

? Cam giá : sanh ra trong vườn mía. Cam giá là cây mía. 

?! Nhật chúng : nhờ hấp thụ ánh sáng mặt trời nên sanh ra. 

?? Xem The Life of Buddha as Legend and History, trang 9-1 1. 


Sự tích đức Phật 26 


Ở Kapilavatthu, bốn hoàng tử con vua Iksväku (Okkãka) không thê lập 
gia đình với người bản xứ vì không có ai thuộc giai cấp quý tộc (Khattiya) nên 
phải sống chung với bốn chị em gái còn lại như vợ chồng”. Trong số bốn hoảng 
tử này có ba người chết, hoàng tử còn lại là Okkãmukha (Ni Câu La”) lên làm 
vua. Sau truyền ngôi cho con là SThassara (Câu Lô”). SThassara truyền ngôi cho 
con là Jayasena (Cù Câu Lô”5). Jayasena truyền ngôi cho con là Sihahanu (Sư 
Tử Giáp). Vua SThahanu sinh được bốn người con trai là: Suddhodana (Tịnh 
Phạn) , Dhotodana (Hộc Phạn) , Sukkodana (Bạch Phạn) và Amitodana (Cam 
Lộ Phạn) ; và một người con gái là Amitä (Cam Lộ vương phi) gả cho vua 
Suppabuddha (Thiện Giác vương) xứ Koliyä. Vua SThahanu truyền ngôi cho 
con là Suddhodana. Vua Suddhodana (Tịnh Phạn vương) và hoàng hậu Mahaã 
Mãyã (Ma Da, Đại Hòa) sinh ra thái tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) về sau thành Phật 
hiệu là Sakyamumi (Thích Ca Mâu Nì). 

Do đó đức Phật có cả thảy năm họ: Gotama (Cồ Đàm), Okkãka (Cam 
Giá), Sujata (Thiện Sanh), Suriyavamsa (Nhật Chủng) và Sãkya (Thích Ca). 
Nhưng người thời bấy giờ thường dùng tiếng Gotama để chỉ họ của đức Phật, 
tiếng Sakyä để chỉ dòng dõi, bộ tộc hay tên xứ, và tiếng Sãakyamuni để chỉ Phật 
hiệu của ngài. 

Phật hiệu Sakyamumi có nghĩa là “năng nhơn tịch mặc”. Säkya là “năng 
nhơn”, là bậc anh hùng có khả năng hơn người. Muni là “tịch mặc”, tịch tĩnh, 
văng lặng, cũng có nghĩa là nhơn từ. Sãkyamuni cũng có nghĩa là “bậc anh hùng 
hoàn toàn”. 


2- Lúc mới sanhz (năm -623) 


Vua Suddhodana GOTAMA và hoàng hậu Maha Maya là người giàu lòng 
nhân ái, kính trọng thánh hiền. Đã gần bốn mươi tuôi mà chưa có con. Vua và 
hoàng hậu thường lập đàn cúng vải, và mở hội bó thí cho người nghèo khổ để 
cầu sanh được một hoàng nam hầu sau này nối ngôi vua. 

Năm 623 trước tây lịch (năm Mậu Tuất), tại khu lâm viên xinh đẹp 
Lumbin1” (Lâm Tỳ NI), hoàng tử Siddhattha GOTAMA, thuộc dòng dõi bộ tộc 
Sãkya, con vua Suddhodana GOTAMA, 42 tuổi, và hoàng hậu Mahaã May, 44 


? Xem The Life of Buddha as Legend and History, trang 8; Mahävastu. 

? Xem Từ Điền Phật Học Huệ Quang, chữ “Cam Giá Vương”. 

?5 Xem Từ Điển Phật Học Huệ Quang, chữ “Cam Giá Vương”. Theo quyền LumbinT a Haven of 
Sacred Refuge, trang 36, thì Okkãmukha truyền ngôi cho con là Jayasena. 

Xem Từ Điền Phật Học Huệ Quang, chữ “Cam Giá Vương”. 

? Xem Trường Bộ 14: kinh Đại Bồn; Trung Bộ 123; Trường A-Hàm 1.1: Kinh Sơ Đại Bản Duyên. 

? Tổng Hội Phật Giáo T hé Giới (World Fellowship 0ƒ Buddhists), năm 1950 tại Colombo. xác nhận 
đức Phật nhập niết bàn năm 544 trước tây lịch, lúc ngài được 80 tuổi. Từ đó suy ra năm sanh của đức 
Phật là 623 trước tây lịch. Theo phong tục Ấn, tuổi được tính từ lúc thọ thai, lúc mới sanh đã kể 1 
tuôi (Tạng Luật, Đại Phẩm, tập l1: 141). Muốn tính năm Phật lịch thì lấy năm dương lịch cộng thêm 
244. Ví dụ : dương lịch năm 2000 tương đương với Phật lịch năm 2544. - 

? Lumbinï hiện nay thuộc xứ Nepal, cách thành phố Sonauli ở biên giới Ân Độ 27 km. 


Sự tích đức Phật 27 


tuổi, sanh vào ngày trăng tròn tháng Vesãkha* (còn gọi là Vesak hay Vaisakha, 
tương ứng với tháng 4 hay tháng Š dÌl). 

Trước đó mười tháng, trong khi được vua cho phép giữ tám giới thanh 
tịnh nhân dịp lễ cầu mưa (Asadh Utsav), vào đêm trăng tròn tháng ÄÃsãlhã'' 
(tháng 6 hay tháng 7 dl), tại thành Kapilavatthu°? (Ca Tỳ La Vệ), hoàng hậu 
Maya năm mộng thấy một con VOI trăng sáu ngà, trong bụng có một hoa sen 
lớn màu trắng, từ trên trời bay xuống chun vào hông phải của bà, lúc đó bà cảm 
thấy thân tâm khoái lạc, nhẹ nhàng, sáng chói như ánh trăng rằm. Sáng hôm 
sau, bà thuật lại giác chiêm bao kỳ diệu ẫy cho vua nghe và xin vua ban lệnh ân 
xá tù nhân, cứu trợ dân chúng nghèo khổ đề tạo phước đức cho đứa con sau này. 
Nhà vua hoan hỉ nhận lời và cho mời 64 nhà tiên tri Bà-la-môn đến giải mộng; 
các vị nây đoán là hoàng hậu đã mang thai và hoàng tử sắp được sanh ra sẽ là 
một đại đế hoặc một thánh nhân tiếng tăm lừng b ` 
lẫy. Từ lúc thọ thai thân tâm hoàng hậu luôn 
luôn được an lạc, thanh tịnh, trí tuệ sáng SUỐt. 

Theo phong tục, gần đến ngảy sanh, 
hoàng hậu Maha Maya đi từ thành Kapilavatthu 
về nhà cha mẹ ruột là quốc vương Añjana Sãkya 
(A Noa Thích Ca) và hoàng hậu Sulakkhana ở 
thành Devadaha còn gọi là Ramagama thuộc xứ 
Koliyãä (Câu Lợi), hiện nay thuộc lãnh thổ Ï 
Nepal. Giữa đường phái đoàn tạm nghỉ chân 
trong khu lâm viên Lumbini, cách Kapilavatthu 
khoảng 30 km về hướng đông, và cách 
Devadaha 38 km về hướng tây. LumbinT là khu 
lâm viên xinh đẹp và linh thiêng của cả hai xứ 
Sakya và Koliyä. 





39 Nhằm ngày rằm tháng tư âm lịch năm Mậu Tuất (-623). Có tài liệu cho rằng lúc đức Phật đản 
sanh, nước Trung Hoa ở vào thời đại nhà Chu, vua Chiêu Vương năm thứ 24, tức năm GIáp Dần. 
Quan Thái sử là Tô Do tâu rằng: “ Tâu Bệ Hạ, Tây phương có bậc đại thánh ra đời, sau đây khoảng 
một ngàn năm, giáo lý của ngài sẽ truyền bá đến xứ ta”. Nhà vua cho người khắc vào bia đá chôn ở 
Nam Giao làm tin. (Xem Sự tích Phật giáng thế, dịch giả Hòa thượng Thích Trung Quán, trang 18). 
Ghi chú: năm Giáp Dần là năm -667, không đúng với nhận định cùa Tổng Hội Phật Giáo Thế Giới. 

3' Mười hai tháng (mãsa) của Án Độ là: Phussa (Giêng), Maãpgha (2), Phagguna (3), Citta (4), 

Vesäkha (5), Jettha (6), Äsãlha (7), Sãvana (8), Potthapäda (9), Assayuja (10), Kattika (11), Mãgasira 
(12). Theo English-Päli Dictlonary của Buddhadatta Mahãthera. 

3 Kapilavatthu 1, nơi đức Phật sinh sống lúc nhỏ, hiện nay là làng Tilaurakot thuộc xứ Nepal, cách 
Lumbinï 30 km về hướng tây-tây-bắc. Kapilavatthu 2 hiện nay là làng Piprahwa ở Ấn độ, do dòng 
họ Sãkya thành lập sau khi bị vua Vidũdabha (Tỳ Lưu Ly) tàn sát và thiêu hủy Kapilavatthu I1. 

Kapilavatthu 2 cách thành phố Sonauli 66 km về hướng tây-nam, và cách thành phố Siddharthanäga 
18 km vê hướng đông; Nơi đây có lập tháp thờ 1/8 xa lợi Phật. 

33 Xem Trung Bộ 123; Trường Bộ 14. Con voi trắng tượng trưng cho một vị Bồ tát, sáu ngà tượng 
trưng cho lục độ, hoa sen lớn trong bụng voi tượng trưng cho tâm đại bị thanh tịnh. 


Sự tích đức Phật 28 


Hoàng hậu đến hồ nước (puskara) tắm rửa, thay đổi y phục, rồi đi 24 
bước về hướng bắc hồ nước, đến cây Asoka (Vô ưu)*t đang trô đầy hoa vô cùng 
xinh đẹp, bà với tay phải định hái thì chuyển bụng. Bà vội đứng đưa hai tay vịn 
cành cây. Các thế nữ vội chạy đến đứng chăng màn bốn phía. Bỗng cõi đất rung 
động, hào quang chiếu khắp nơi, rồi hoàng tử xuất hiện ra đời, thân ngài thanh 
tịnh không bị nhơ nhớp, vẻ mặt an lành không khóc la. Chư thiên biết đắng cứu 
thế ra đời liền hiện đến tung hoa, tấu nhạc, ca hát chúc mừng. Hoàng hậu và các 
cung nữ hân hoan chào đón hoàng tử*. Khi mới sanh ra hoàng tử Siddhattha 
cũng được tắm rửa lần đầu tiên* tại hồ nước nói trên. Hồ nước Puskarini này 
hiện nay được xây lại theo hình vuông mỗi cạnh độ 20m, nổi tiếng là linh 
thiêng, có khả năng trị bệnh cho người xuống tắm. Bên cạnh hỗ hiện còn một 
cây bồ đề to lớn, cảnh lá sum sê, đã có từ hôi đức Phật còn tại thế. Bên cạnh 
phía bắc hồ hiện nay có ngôi đền thờ nữ thần Mahã Mayä, trong đó có chỉ vị trí 
chính xác nơi đức Phật đản sanh, và có hai bức tranh nổi điêu khắc cảnh đức 
Phật đản sanh, một bức bằng đá và một bức bằng câm thạch . Đến năm 248 
trước tây lịch, vua Asoka (trị vì -268/-236) có đến đây chiêm bái theo sự hướng 
dẫn của đạo sư Moggaliputta Tissa (Mục Kiền Liên Tử Đề Tu). Vua Asoka có 
cho dựng gần hồ một trụ đá kỹ niệm. Trên trụ đá có khắc năm hàng gồm 93 chữ 
băng tiếng Brahmi như sau : 


3 Xem quyên Lumbinï a Haven of Sacred Refuge của Basantäa Bidari, trang 44-68. Trong đó tác giả 
phân tích rõ ràng 5 thuyết khác nhau về loại cây nơi đức Phật đản sanh : I- cây Plaksha (Ficus 
lacor, Ba-la-xoa), 2- cây Apa (Mangifera indica, cây xoài), 3- cây Pipala (Ficus religiosa, cây Bồ đè), 
4- cây Sãla (Shorea robusta), 5- cây Asoka (Saraca mmdica, cây Vô ưu). Sau cùng, căn cứ vào kinh 
sách, các bảng điêu khắc, hình thê thân và cành cây, mùa nở hoa, tác giả kết luận là đức Phật đản 
sanh dưới cây Sita asoka (Saraca indica, còn gọi là cây Simsapä) trô hoa vào tháng 4-5 dl. màu vàng 
hơi xanh, lá mọc xen kẻ nhau và có đuôi nhọn, cành thấp. Không nên lầm với 2 loại cây asoka khác là 
Desi asoka (Polyalthia longifolia) và Pendulum asoka (Betula pendula). 

3 Theo Trường Bộ 14, kinh Đại Bồn, và theo Trường A Hàm 1.1.2, kinh Sơ Đại Bản Duyên : Theo 
thông lệ của chư Phật, khi hoàng hậu đứng vịn cành cây, Bồ tát Tỳ Bà Thi (Vipassn) liền từ hông phải 
của mẹ xuất hiện bước xuống đất, thân ngài tinh khiết thanh tịnh, tức thì cõi đất rung động, hào quang 
chiếu khắp nơi. Đức Phật hải đồng không cần người đỡ, bước đi bảy bước về hướng bắc, nhìn khắp 
mười phương, rồi đưa tay lên trời nói răng : “Trên trời dưới thế chỉ có Ta là tôn quý, Ta sẽ cứu độ 
chúng sanh khỏi vòng sinh già bệnh chết”. Chư thiên vui mừng biết đắng cứu thế vừa ra đời liền kêu 
gọi nhau đến chiêm bái, tấu nhạc, rải hoa cúng dường. Độc giả nên lưu ý đây là cái thấy của chư 
thiên, không phải cái thấy của người thế gian : Chúng sanh tùy theo nhãn căn và nghiệp lực mà nhìn 
thấy cảnh vật khác nhau. Chư thiên có thiên nhãn nên nhìn thây thần thức đức Phật thị hiện đản sanh 
từ hông phải bước xuống đất rồi bước đi 7 bước ... Nhưng người thường, với cặp mắt phàm tục, chỉ 
nhìn thấy báo thân đức Phật thị hiện đản sanh như một em bé thông thường, trong hoàn cảnh hoàn 
toàn tốt đẹp. 

Báy bước của đức Phật hài đồng tượng trưng cho 7 Giác chi là Niệm, Trạch pháp, Tĩnh tấn, Hỷ, 
Khinh an, Định, Xả. Người tu đến Giác chỉ thứ 7 có thể cứu chúng sanh khắp nơi khỏi vòng sanh già 
bệnh chết. 

3% Theo bộ Trường A Hàm, quyễn 1, phần 1, kinh Sơ Đại Bản Duyên : Khi Bồ tát Tỳ Bà Thi 
(Vipass1) sanh do hông bên phải của mẹ mà ra, tức thì có hai suối nước, một nóng một lạnh, tự nhiên 
ở dưới đất tuôn ra, để cúng dường tắm rửa cho Bồ tát theo thông lệ của chư Phật. Cũng có tục truyền 
rằng lúc đức Phật vừa mới sanh có hai con rồng từ trên không phun ra một vòi nước nóng và một vòi 
nước lạnh đề tắm Phật, làm thành hồ nước Puskarini còn đến ngày nay. 





Sự tích đức Phật 29 


<< Devanapiyena Piyadasina” lajina visafivasabhisitena 
Afana agacha Mahiyite. Hida Budhe Jjate Sakyamunifi 
S)lavigadabhi cha kalapita Sìlathabhe cha usaDapIe. 
Hida Bhasavam Jateti Lumbimi-eame ubalike kafe. 
Atha bhagiye cha.>> 
(Có nghĩa là : Vua Piyadasina, được các vị thiên thần kính mến và ủng 
hộ, đích thân đến đảnh lễ chỗ này, sau khi lên ngôi được 20 năm. Đây là nơi đức 
Phật Sakyamumi đản sanh. Vua hạ lệnh xây dựng một vách thành bằng đá bao 
quanh nơi này và một trụ đá bên trong đề đánh dấu chỗ đức Thế Tôn đản sanh. 
Vua cho phép dân làng Lumbinï từ nay chỉ đóng thuế mễ cốc hằng năm là một 
phần tám'°.) 
Trong ký sự của ngài Huyền Trang vào thế kỷ thứ bảy có nói “Đầu trụ đá 
có hình con ngựa rất mỹ thuật và trơn láng”. Nhưng hiện nay chưa tìm được di 
tích tượng con ngựa đặc biệt ấy. 
Kinh sách còn nói đến trong lúc đức Phật đản sanh thì đồng thời bảy nhân 
vật sau đây cũng chào đời : I- Cây Đại Bồ đề, 2- Yasodharã (Da Du Đà La), 3- 
Kãludãyi (Ca Lưu Đà Di), 4- Channa (Xa Nặc), 5- Kanthaka (ngựa Kiền Trắc), 
6- Con voi báu, và 7- Bốn bình châu báu. 


3- Sau khi sanh» 


Ba ngày sau, tiên ông Asia 
Kãladevala (A Tư Đà) do thấy điềm lạ trên 
trời, biết có thánh nhơn vừa giáng sinh, liền 
cùng với đệ tử là cháu ruột gọi ông bằng 
cậu, tên Nalaka“, từ sườn núi Himalaya 
đến xin phép vua được xem tướng cho 
hoàng tử°. Vua Suddhodana rất vui vẻ cho - 
bồng hoàng tử ra đảnh lễ tiên ông. Nhưng, là 
trước sự kinh ngạc của mọi người, hoàng - 
tử bỗng nhiên quay về phía tiên ông và đặt 
hai chân lên đầu tóc của ông. Đang ngồi trên ghế, tiên ông Asita vội đứng dậy 
chắp tay xá chào hoàng tử và tiên đoán hoàng tử sẽ trở thành bậc vĩ nhân cao 
quí nhất của nhân loại. Nhà vua cũng làm theo, xá chào hoàng tử. Trong khi 





3 Piyadasina là vương hiệu của vua Asoka, sinh năm -304, trị vì từ năm -268 đến năm -236, mất năm 
-232 trong ngục thất. Hai mươi năm sau khi lên ngôi, tức vào năm -288§, vua Asoka đến chiêm bái 
thánh địa Lumbinï, sau cuộc Kiết tập Kinh Điền lần thứ 3 tại Pãtaliputta. 

3# Thay vì theo lệ thường phải đóng thuế bằng 1/6 hoa lợi sản xuất trong năm. 

3 Theo quyên Buddha and the Gospel of Buddhism, trang 5; quyển The Life of Buddha as Legend 
and History, trang 33; Tiêu Bộ, Trưởng Lão Tăng Kệ, kinh 233 (Kãludãyin). 

* Tiêu Bộ, Kinh Tập (Sutta Nipãta) chương 3, kinh l. 

*! Nãlaka (hay Nãradatta) lúc bây giờ được 10 tuổi, về sau xuất gia theo Phật đắc quả A-la-hán, có tên 
khác là Maha Kaccana (Ma Ha Ca Chiên Diên). 

* Xem Tiểu Bộ, Kinh Tập (Sutta Nipäta), Đại Phẩm, chương 3, kinh 11: Nãlaka. 


Sự tích đức Phật 30 


xem tướng cho hoảng tử, tiên ông Asita tỏ vẻ rất vui mừng, nhưng khi xem 
xong thì ông oà lên khóc nức nở. Nhà vua ngạc nhiên hỏi điềm lành dữ thế nảo, 
tại sao ông hết vui mừng lại khóc. Tiên ông Asita sục sùi đáp : 

— Tâu Đại vương, hoàng tử có 32 tướng tốt” và 80 vẻ đẹp“, sau này sẽ là 
VỊ Chuyên Luân Thánh Vương cai trị bốn châu thiên hạ; nhưng chắc ngải sẽ 
xuất gia tu hành thành bậc Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác, là bậc thầy lỗi 
lạc của khắp các cõi trời và CÕI người, giảng dạy pháp mầu để ban vui cứu khổ 
cho chúng sanh. Rất tiếc nay tôi đã quá già rồi, không còn sống đến lúc đó để 


được nghe lời ngài chỉ dạy, nên tôi tủi thân tôi khóc. 


Lễ quán đảnh được tô chức vào ngày thứ năm sau khi hoàng tử ra đời. 
Vua Suddhodana triệu tập sáu vị hiền triết Bà-la-môn đề chọn tên và tiên đoán 
tương lai cho con. Tên được chọn là Siddhattha (S:Siddartha, Sarvarthasiddha) 
có nghĩa là “người thành đạt nguyện vọng”. Sau khi bàn thảo về tương lai của 
hoàng tử, năm vị đưa lên hai ngón tay, tuyên bố : 

— Muôn tâu Đại vương, hoàng tử sẽ trở thành bậc Chuyển Luân Thánh 
Vương (Cakravartin), vị hoàng đề vĩ đại nhất thế gian nếu ngài muốn trị vì thiên 
hạ. Nếu xuất gia tu hành, ngài sẽ thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác (Sammäã 
Sambuddha) cứu nhân loại ra khỏi cảnh tối tăm đau khổ . 

Nhưng vị trẻ tuổi nhất tên Aññãta-Kondañña (A Nhã Kiều Trần Như) 
chỉ đưa lên một ngón tay và nói : 

— Tâu Đại vương, sau này, sau khi nhìn thấy một người già, một người 
bệnh, một xác chết và một sa môn, hoàng tử sẽ xuất gia đi tìm chân lý và sẽ trở 
thành một vị Phật, Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác. 


* Ba mươi hai tướng tốt (lakkhana) : I- Bàn chân bằng phẳng đầy đặn ; 2- Dưới bàn chân có dấu chỉ 
như bánh xe, rõ ràng tươi thắm ; 3- Có màn lưới mỏng giữa kẻ ngón tay ngón chân, như chân ngỗng 
chúa ; 4- Tay chân mềm mại như áo trời ; 5- Ngón tay ngón chân thon dài ; 6- Gót chân đầy đặn ; 7- 
Bụng như bụng nai, trên dưới thắng thắn ; §- Các khớp xương móc lấy Tn chắc chắn như hai khoen 
xích ; 9- Nam căn ân kín vào trong túi da ; 10- Đứng thắng tay duỗi dài quá gối ; I lê Mỗi lỗ chân lông 
chỉ có một lông sắc lưu ly xanh biếc xoay về phía hữu ; 12- Lông xoay phía hữu, sắc xanh biếc rất đẹp 
; 13- Thân màu vàng ròng ; 14- Da thịt mịn màng không dính bụi nhơ ; 15- Hai vai ngang bằng, đầy 
đặn, tròn đẹp ; 16ó- Giữa ngực có chữ vạn ; 17- Thân cao gấp đôi người thường; 18- Bảy chỗ (thất 
khiếu) trong người đầy đặn, không sâu hoáy như người thường ; 19- Thân cao rộng như cây ni-câu-đà 
; 20- Hai má như sư tử ; 21- Ngực vuông đầy như ngực sư tử ; 22- Có 40 cái răng ; 23- Răng ngang 
bồn tê chỉnh ; 24- Răng khít nhau không hở ; 25- Răng trăng trong ; 26- Yết hầu thanh sạch, ăn thức 
gÌ cũng thấy ngon ; 27- Lưỡi rộng dài có thê liếm tới mép tai ; 28- Tiếng nói trong trẻo vang xa ; 29- 
Mắt màu xanh biếc ; 30- Mắt như mất trâu chúa, mí trên mí dưới cùng nháy một lượt ; 31- Có lông 
trắng giữa hai chân mày, mịn thăm, kéo ra dài một tầm, thả ra thì xoắn lại về phía hữu ; 32- Trên đỉnh 
đầu có bứu thịt nỗi cao. (Xem kinh Trường A hàm, quyền 1, phần 1; kinh Đại-Bát Niết bàn, phẩm 23 
Sư tử hồng Bồ tát; Trung Bộ 91). 
# Tám mươi vẻ đẹp (anuvyanjana) là các điểm phụ cho 32 tướng tốt. Không kề ra đây vì quá dài. 
* Ông 4ññãta-Kondañña gọi tắt là Kondañña là một trong 5 người theo Phật tu khổ hạnh và được 
nghe thời pháp đầu tiên của Phật tại Lộc Uyến, Sarnath. Xem Tiểu Bộ, Trưởng Lão Tăng Kệ, kinh 
246: Añña Kondañña. 


Sự tích đức Phật 31 


Sau khi sanh hoàng tử được bảy ngày thì hoàng hậu Mahã Mãyä từ trần“, 
vãng sanh về cung trời Đâu Suất (Tusita)”. Siddhattha được hoàng hậu phó 
chúc cho người dì ruột cũng là thứ hậu trong triều là bà Pajãpati Gotami (Ba Xà 
Ba Đề Kiều Đàm Di) %, chăm sóc. Do các lời tiên đoán của các nhà tiên tri nên 
vua Suddhodana tìm đủ mọi cách cho Siddhattha hưởng đầy đủ lạc thú trong 
hoảng cung, không bao giờ nhìn thấy các cảnh khổ đau, bệnh hoạn, giả chết Ở 
đời. Khi Siddhattha được sáu tuổi, vua Suddhodana cho mời các vị thầy nổi 
tiếng vảo triều dạy học, mong đảo tạo hoảng tử thành một vị vua tương lai có 
đầy đủ khả năng và đức hạnh để kế nghiệp ngài. 


C- THỜI GLAN LÀM THÁI TỬ 


Từ lúc đản sanh (năm -623) đến lúc xuất gia vào năm 29 tuổi. 
1- Thời thơ âu 
Siddhattha dự lễ hạ điền” 


Năm lên 7 tuổi", Siddhattha được đi dự lễ hạ điền ngoài công thành phía 
nam với vua cha để khai mạc mùa cày cây. Ngôi dưới bóng mát của tàng cây nỉ- 
câu-đà”' to lớn, Siddhattha chăm chú nhìn cảnh người dân cày tay lâm chân bùn, 
mình trần trùng trục dưới cơn năng cháy, mồ hôi nhễ nhại, vừa cô găng ấn sâu 
lưỡi cày xuông đất vừa cầm roi đánh và la hét con trâu. Con trâu cô sức kéo cày 
dưới làn roi, làm bật lên những mảng đất lớn. Những con giun quản quại đau 
đớn. Những con chim bay đến tranh nhau ăn giun. Một con chồn đang lảng 
vảng gần đó rình bắt chim. Một anh thợ săn đang tìm cách giăng bẫy bắt chỗn. 
Siddhattha than thầm: “Ôi! đời sống là một trường tranh đấu giết hại lẫn nhau 
dây đây đau khổ”. Trong lúc mọi người vui vẻ theo dõi những trò vui của cuộc 
lễ thì Siddhattha ngồi tréo chân theo lối kiết già, trầm ngâm suy nghĩ, định tâm 
theo lỗi chỉ quán” và đắc sơ thiền. Trong khi thời gian trôi qua mà bóng cây nỉ- 


45 Theo bộ Trường A hàm, kinh Sơ Đại Bản Duyên, và theo kinh Lalitavistara (Tiểu sử đức Phật) thì 

đó là thông lệ của chư Phật đản sanh. Theo khoa học thì có lẽ do sót nhau. 

* Theo Trường Bộ 14; Tiểu Bộ, Tự Thuyết (Udãna) V.2. 

* Bà Pqjapaf tự mình chăm sóc Siddhattha như con ruột. Qua năm sau bà sanh hoàng tử Nanda. 

Xem Tiểu Bộ, Trưởng Lão Ni Kệ, kinh 55: Mahã Pajãpai Gotam. 

* Xem Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh 187, 190, 192; Lalitavistara I1. 

50 Theo quyền Lumbinï a Haven oƒ Sacred Refige, trang 72, thì khi dự lễ Hạ Điền, đức Phật chỉ mới 

sanh được vải tháng. 

"! Cây ni-câu-đà (nigrodha), tên khoa học là Ficus Bengalensis, là một loại cây đa cao lớn (25m) mà 

hột nhỏ giống như hột cây dương- liễu. Siddhattha đang ngôi ở mé vườn cây ni-câu-đà gân thành 

Kapilavatthu. Sau khi thành Phật trở về, ngài cũng ngự tại đây thuyết pháp giáo hóa những người 

dòng Sàkya và dân chúng. Theo kinh Lalitavistara và kinh Trung Bộ thì thái tử ngồi dưới cây Jambu 

(hồng táo, black plumb tree, 3yZygium cuminl). 

5 “Chỉ” là tập trung tư tưởng vào một nơi đề dứt trừ phiền não và vọng tưởng, đề được tâm an tịnh; 
“Quán” là quan sát hay suy nghiệm đề tìm chân lý. Đó là 2 phương pháp thiền định. 


Sự tích đức Phật 32 


câu-đà ấy không di động, vẫn ở yên một chỗ che mát Siddhattha. Các cung nữ 
thấy hiện tượng lạ như vậy thì lấy làm ngạc nhiên đến tâu cho vua hay. Nhà vua 
đến nơi, đứng yên lặng nhìn hoàng tử một lúc rồi - chảo và nói: “Hỡi nầy con 
yêu quí, đây là lần thứ hai Phụ vương đảnh lễ con”. Rồi nhà vua đọc bải kệ khen 
rằng : 

“ Như lửa trên đầu núi, 

“ Như trăng giữa không-gian, 

“ Át hết thảy ngôi sao. 

“ Ngồi thiền dưới gốc cây, 

“ Uy quang chiếu sáng ngời. 

“ Cũng như lúc sơ sinh, 

“ Thân đã tọa thiền rồi, 

“ Thần quang soi khắp cả 

“ Mười phương chư chúng sinh 

“* Nhân đây mà được độ.® 


Siddhattha học văn 


Từ thuở nhỏ Siddhattha đã tỏ ra thông minh xuất chúng. Trong mọi môn 
học, từ văn chương đến võ thuật ... ngài chỉ cần học một thời gian ngắn là hết sở 
học của thầy. 

Năm lên 7 tuổi, vua cho mời vị giáo sư nồi tiếng tên Visavamitra (Tỳ Xa 
Bà Mật Đa La) vào cung dạy Siddhattha và các vương tử về Phạn văn (Sanskrit) 
và kinh Vệ Đà (Veda). Vừa mới gặp thầy bữa đầu Siddhattha hỏi : 

— Thưa thây, tôi rất mừng hôm nay được thấy tới đây dạy bảo, tôi muốn 
học về Phạn văn và Veda. Những bộ sách đó có 64 loại (Brãhmana, Nighandu, 
Sokkharappabhedana, Itihasa, Veyyakarana, Rigveda, Atharvaveda, ...)", vậy 
thầy định dạy về loại nào trước ?%° 

Giáo sư Visavamitra vốn là một người thông minh, tài trí, học rộng, 
nhưng khi nghe Siddhattha mới 7 tuổi hỏi như thế thì toát mô hôi trán, vì chính 
ông cũng chưa biết hết 64 loại kinh sách mà Siddhattha vừa kể. Ông vội vàng 
quỳ xuống đọc bài thơ khen tặng như sau : 

* Giỏi thay! Hay thay! Chưa từng có! 
“ Một người sáng suốt được như ngài. 
“Trí tuệ trong sáng vằng nhật nguyệt, 
“ Thông hiểu các pháp của thế gian. 


"3 Xem Sự Tích Phật Giáng Thế của Hòa thượng Thích Trung Quán, trang 34. 

* Brahmana (Phạn thư), Nighandu (Từ ngỡ), Sokkharappabhedana (Ngữ học), Iihasa (Sử truyện), 
Veyyakarana (Văn pháp). Rigveda, Samaveda, Yajurveda và Atharvaveda là bốn bộ kinh Veda chánh 
vào thế kỷ 15 trước CN, về sau có thêm các bộ Brãhmana (thế kỷ -10), Aranyaka và Upanisad (thế kỷ 
-7). Bộ Upanisad khởi đầu phong trào cải cách Bà-la-môn giáo. 

Theo The liựce oƒ Buddha as Legend and Hisiory, trang 46-47, trích từ kinh Lalitavistara, thì 
Siddhartha hỏi thầy Visavamitra muốn dạy viết mẫu tự nảo, rồi ngài cầm bảng viết Ta 64 mẫu tự. Mỗi 
lần viết ra một mẫu tự, ngải liền đọc một bài kệ giảng về đạo lý khởi đầu bằng mẫu tự ây. 


Sự tích đức Phật 33 


“ May mắn chúng tôi được gặp ngài 
“ Qua dời gót ngọc tới học đường! 

“ Những sách mà ngài vừa mới nói, 
“ Quả là chúng tôi chưa từng thấy. 
“ Dĩ nhiên ngài đã thông hiểu rồi! 

“ Đáng làm đạo sư cho trời, người, 
“ Chúng tôi đâu dám làm giáo học! 
“ Cúi xin ngài sẽ chỉ bảo cho." 


Siddhattha học võ 


Về võ thuật, khi Siddhattha được khoảng 12 tuổi, triều thần giới thiệu võ 
sư Kshantideva (Sản Đề Đề Bà) là người thông hiểu 29 môn võ nghệ, để dạy 
hoàng tử. Võ sư được lệnh về thành, vào yết kiến vua; vua rất vui vẻ giao cho 
dạy Siddhattha và các vương tử khác. Đầu tiên võ sư biểu diễn các môn quyên 
cho các vương tử xem. Siddhattha nói: "Các môn này tôi đã thông hiểu rồi, 
không cần phải học". Vậy các môn ấy võ sư chỉ phải dạy cho các vương tử khác 
thôi. Sau đó võ sư đem hết tải lực biểu diễn các môn bí truyền cho Siddhattha 
xem về đô vật, cỡi ngựa, cỡi vol, lái chiến xa, sử dụng cung, kiếm, trường 
thương, móc câu ... Nhưng Siddhattha cũng nói: "Những môn này tôi đã thông 
hiểu cả rồi". Tới đây võ sư biết mình không có tài gì hơn để dạy, bèn làm bài kệ 
khen Siddhattha răng : 

" Thái tử tuổi thơ ấu, 

" Học hỏi rất an nhàn, 

" Chẳng mất bao công lực, 
" Nháy mắt đã hiểu liên. 

" Gấp trăm ngàn kẻ khác, 

" Học tập biết bao năm, 

" Thành công tất ít ỏi. 

" Võ nghệ với văn chương, 
" “Thái tử vượt hơn người.” 


Siddhattha cứu chỉm thiên nga= 





Ngoài ra Siddhattha còn tỏ ra có lòng từ ái đặc biệt. Một hôm, Siddhattha 
vào khoảng 13 tuôi, đang chơi ngoài sân thì có con chim thiên nga bị tên bắn 
trúng cánh xà xuống bên cạnh. Siddhattha dịu dàng săn sóc vết thương cho con 
thiên nga, được một lúc sau thì có người em cô cậu là Devadatta (Đề Bà Đạt 
Đa), nhỏ hơn Siddhattha một tuổi, trên tay còn cầm cung tên, đến bảo rằng 


5 Đoạn này trích trong Sự Tích Phật Giáng Thể của Hòa thượng Thích Trung-Quán, trang 27-28. 
"7 Xem Sự Tích Phật Giáng Thê của Hòa thượng Thích Trung Quán, trang 29-30. 
"8 Xem Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh 186, 190; Lalitavistara; Buddhacarita. 


Sự tích đức Phật 34 


chính mình bắn được nên đòi bắt chim thiên nga lại. Siddhattha không chịu trả. 
Cuối cùng việc nầy được đưa ra triều đình phân xử. Giữa triều, Devadatta nói : 

— Lúc con chim thiên nga đang bay trên trời thì nó không thuộc về của ai 
cả. Nhưng chính tôi đã bắn trúng con thiên nga rơi xuống đất thì nó trở thành 
của tôi. 

Siddhattha biện luận răng : 

— Sự sống là điều quí nhứt trên đời, kế đó là sự tự do. Con chim thiên nga 
đang bay trên trời là biểu tượng của sự sống và sự tự do. Nó không thê trở thành 
vật sở hữu của người đã bắn nó. Vì vậy chim thiên nga phải được giao cho 
người bênh vực sự sống và sự tự do cho nó chứ không nên giao cho người chủ 
tâm giết hại nó. Giết hại là điều không nên làm. Do đó người có tâm giết hại 
không có quyền làm chủ sự sống và sự tự do của kẻ khác. 

Sau khi thảo luận một hồi lâu, triều thần cho rằng Siddhattha có lý. 


2- Tuổi trưởng thành 
Siddhattha lập gia đình” 


Khi Siddhattha được 16 tuổi, vua Suddhodana bàn tính với triều thần tìm 
người vợ tương lai cho Siddhattha, mong rằng với sự ràng buộc gia đình 
Siddhattha sẽ bỏ ý định xuất gia và sẽ trở thành một đại để mang lại sự vẻ vang 
cho dòng họ Sãkya. Các vị đại thần giới thiệu nhiều cô gái nhan sắc và đức 
hạnh, nhưng vua Suddhodana bảo : 

— Siddhattha khó tính lắm ! Chúng ta phải hỏi trước xem Siddhattha thích 
có người vợ như thế nào. 

Vâng lệnh vua, các vị đại thần liền đến gặp Siddhattha để hỏi ý kiến ngài 
về việc chọn lựa người vợ tương lai. Siddhattha đáp : 

— Bảy ngày nữa tôi sẽ trả lời quý vỊ. 

Rồi Siddhattha tự nghĩ : 

— Ta đã biết rõ rằng vô số đau khổ đêu do ham muốn, tham ái mà ra. Ái 
dục là nguồn gốc của đau khổ, xích mích, hung đữ, phiên muộn, là ly thuốc độc, 
là ngọn lửa, là lưỡi gươm hại người. Ta không cảm thấy sung sướng gì khi ở 
bên cạnh một người nữ. Tại sao ta lại không chọn lỗi sống yên tĩnh trong rừng ? 
Ở đó tâm ta sẽ được an nhàn, thảnh thơi trong cái Vui thiền định. 

Nhưng dưới áp lực gia đình và của mọi người xung quanh, cuối cùng 
Siddhattha đành tùy thuận theo truyền thống gia đình và gác lại lý tưởng xuất 
gia. Siddhattha nhớ lại các vị Bồ tát trước kia cũng đều lập gia đình cả. Hoa sen 
thanh tịnh không thê lắm bùn nhơ. Đến kỳ hẹn, Siddhattha nói với các vị đại 
thân : 


” Xem The Life of The Buddha của A. Foucher, trang 58-66; The Life of Buddha as Legend and 
History của Edward J Thomas, trang 48-50; kinh Lalitavistara. 


Sự tích đức Phật 35 


— Nếu phải lập gia đình thì tôi thích có người vợ đạo đức hơn là chỉ có sắc 
đẹp. Người đó phải dịu hiền, từ thiện, chân thật, không gian xảo và ganh tị, 
không thích se sua, rượu chè, cờ bạc và tiệc tùng. Người đó cũng phải là một cô 
dâu hiền, một bà chủ tốt với tôi tớ, không nề hà thức khuya dậy sớm. Người đó 
phải trẻ đẹp nhưng không tự cao. 

Sau khi nghe các vị đại thần thuật lại lời Siddhattha, vua Suddhodana ra 
lệnh cho vị giáo sĩ Bà-la-môn trong triều : 

— Này ông Bà-la-môn, ông hãy đi khắp thủ đô Kapilavatthu, vào từng nhà 
tìm những cô gái có những đặc điểm mà Siddhattha đã mô tả, dù là con nhà quý 
tộc, hay Bả-la-môn, hay thương gia, hay nông dân cũng được. Vì Siddhattha chỉ 
chú trọng đến đức hạnh chứ không phân biệt giai cấp. Ông báo cho ta biết tất cả 
những cô gái đó. 

Chắng bao lâu, ông Bà-la-môn về báo cáo với vua về những cô gái ông đã 
chọn cho Siddhattha. Trong số đó ông chú ý đặc biệt đến Gopäã Yasodharã (Da 
Du Đà La) còn có tên khác là Bhaddakaccãnã, cùng tuổi với Siddhattha, con 
vua Suppabuddha (Thiện Giác) xứ Koliyã, là người có đầy đủ nhất những đặc 
điểm mà Siddhattha đã nêu ra. Nhà vua liền cho tô chức một đại lễ phát quà cho 
những cô gái nói trên. Trong buổi lễ, từng cô gái trẻ đẹp bước đến nhận một 
món nữ trang quý giá do chính tay Siddhattha trao cho. Nhưng Siddhattha vẫn 
thản nhiên, không tỏ ra chú ý đến cô nào cả. Cuối cùng Yasodharã bước đến vái 
chảo, đôi mắt tròn sáng, vui vẻ, diệu hiền nhìn thắng vào mặt Siddhattha làm 
chàng hơi lúng túng vì không còn món nữ trang nào để tặng cho cô. Yasodharä 
mỉm Cười nói : 

— Thưa Thái tử, hình như tôi có lỗi gì nên ngài không muốn tặng quà cho 
tôi phải chăng 2? 

— Thưa cô, không phải vậy, chỉ tại cô đến sau cùng đó thôi. Vậy cô hãy 
nhận món quả này. 

Nói xong, Siddhattha cởi chiếc nhẫn trong tay mình ra, trao cho 
Yasodhara. Nhưng Yasodharä cười nói : 

— Tôi không dám nhận chiếc nhẫn riêng của Thái tử đang dùng đâu ? 

— Cô cứ nhận đi, đây là món quả mọn của tôi tặng cô mà ! 

— Tôi không dám ! Tôi đến đây không phải để lấy món trang sức của Thái 
tử mà chính là để làm món trang sức cho Thái tử. 

Nói xong, Yasodharä mỉm cười và rút lui. Siddhattha thừ người nhìn 
theo. 

Các vị đại thần đều cho rằng Siddhattha đã chú ý đặc biệt đến Yasodharä. 
Vua Suddhodana liền cử sứ thần đến thủ đô Devadaha xứ Koliyä xin cầu hôn 
công chúa Yasodharä cho thái tử Siddhattha. Nhưng vua Suppabuddha gạt 
ngang, cho rằng chưa ai thấy Siddhattha có tài cán gì vê võ thuật. Vua 
Suddhodana rất phiền muộn vì bị mất thể diện. Để an ủi cha, Siddhattha vén 
màn bí mật cho cha biết tuy chưa bao giờ biểu diễn võ thuật, chàng có thể tranh 
tài với bất cứ ai. Yên chí, vua Suddhodana để nghị với vua Suppabuddha tô 


Sự tích đức Phật 36 


chức một cuộc tranh tài về võ thuật mà người thắng cuộc sẽ thành hôn với 
'Yasodhara. 

Cuộc tranh tài gồm ba bộ môn: đãu kiếm, bắn cung vả đấu vật. Có cả thảy 
500 thanh niên tham dự. Về đẫu kiếm, chỉ có Devadatta đở được 5 chiêu của 
Siddhattha, Nanda đở được 3 chiêu, còn mấy người khác chỉ đở được 1 - 2 
chiêu là cùng. 

Về bắn cung thì có 3 tắm bia được dựng lên từ gần đến xa, mỗi người chỉ 
được bắn một mũi tên vào mỗi tắm bia. Nanda chỉ bắn được một mũi tên trúng 
vào tâm điểm bia gần nhất, còn hai mũi kia đều ra ngoài tâm điểm. Devadatta 
băn được hai mũi tên trúng vào tâm điểm bia thứ nhất và bia thứ nhì, mọi người 
hoan hô nhiệt liệt, nhưng đến mũi thứ ba thì ra ngoài tâm điểm. Những người 
khác thì cả 3 mũi tên đều sai tâm điểm. Đến phiên Siddhattha, ba lần giương 
cung, cung đều bị gãy. Siddhattha hỏi cha có cây cung nào khác chắc chắn hơn 
không. Vua Suddhodana bèn sai quân cận vệ vào đền thờ hoàng thượng 
Sĩhahanu mang ra một cây cung thật to và nặng, không ai dùng nổi. Siddhattha 
ø1ương cung một cách 
nhẹ nhàng, bắn cả 3 
mũi tên đều trúng vào 
tâm điểm của 3 tấm 
bia. Toàn thể khán giả 
võ tay hoan hô nhiệt 
liệt. Mũi tên cuối cùng 
xuyên qua tấm bia gỗ, 
bay xa 10 câu-lô-xá» 
về hướng đông nam, 
khi rơi cắm sâu xuống đất làm thành một giếng nước gọi là Giếng Tên 
(Sarakupa), có tài liệu gọi là Suối Tên (Arrow Spring). 

Đến phần đấu vật, không ai địch nổi Siddhattha. Devadatta 3 lần bị hạ 
lưng chấm đất. Sau cùng Siddhattha chấp cả 36 thanh niên vào ôm mình một 
lượt, chàng chuyền thần lực vung tay ra một cái, cả 36 người đều ngã lăn xuống 
đất. Devadatta tức giận vì ganh tỊ, bỏ vỀ trước. 

Vua Suddhodana rất vui mừng, phấn khởi, và cao hứng sai quân hầu là 
Channa (Xa Nặc) dắt con ngựa chứng hung dữ Kanthaka (Kiền Trắc) ra cho mọi 
người cỡi thử. Vài thanh niên cỡi thử đều bị ngựa hất văng xuống đất. 
Siddhattha vuốt ve vỗ về con ngựa rồi nhẹ nhảng lên lưng ngựa, con ngựa đứng 
yên gục gậc đầu ra vẻ hài lòng. Siddhattha cho ngựa chạy ba vòng sân, rồi trở 
lại chào vua Suddhodana và vua Suppabuddha. 

Đề tôn vinh Siddhattha, vua Suddhodana lại sai Chamna về triều dắt con 
voi trắng tốt đẹp nhất của mình ra cho Siddhattha cỡi về cung. Channa vừa dắt 
voi ra tới công thành thì gặp Devadatta vừa về đến nơi. Devadatta hỏi : 





%9 Câu-lô-xá (kosa, krosa) là khoảng cách mà người ta còn có thể nghe tiếng trâu la lớn giữa đồng 
trông. Có lẽ khoảng 250m. 


Sự tích đức Phật 37 


— Ngươi dắt voi đi đâu ? 

— Thưa ngài, tôi dắt voi ra cho Thái tử cỡi về. 

Đang cơn nóng giận, Devadatta, tay trái năm lẫy vòi voi, tay phải đấm 
mạnh vào đầu voi. Con voi to lớn ngã gục chết liền, nằm chật cả công thành 
khiến người qua lại không được. Nanda tới sau, nắm vòi kéo voi ra khỏi cửa 
thành. Siddhattha đi trên chiến xa°' lộng lẫy cũng vừa về đến nơi, thấy vậy lên 
tiếng trách Devadatta và khen ngợi Nanda, rôi bước xuống dùng thần lực nhắc 
voi lên ném ra xa một câu-lô-xá, khi voI rơi xuống làm lún đất thành một cái hồ 
lớn, đến nay còn lưu truyền là Hồ Voi (Hastigarta). 

Lúc bấy giờ Siddhattha được 17 tuôi, lễ thành hôn với Yasodharã được tô 
chức vô cùng long trọng. Sau lễ thành hôn là lễ tấn phong Hoàng tử Siddhattha 
làm Thái tử (Yuvaräja) kiêm Thống đốc vùng Kalishaka, lân cận thủ đô 
Kapilavatthu. Nhưng một thời gian sau, nhận thấy Yasodharä không đủ sức 
quyến rũ làm cho Siddhattha bỏ ý định xuất gia, vua Suddhodana lại kén thêm 
cho thái tử hai bà thứ phi nữa là GopIkã (Cù DI) và Migäranikä (Lộc Dã), ngoài 
ra còn các thế nữ không kế. Nhà vua lại cho xây ba cung điện cho thái tử ở tùy 
theo thời tiết nóng, lạnh hay mưa. 

Về cuộc đời nhung lụa ây đức Phật đã kể lại như sau® : 

"Đời sống của ta (lúc bấy giò) thật là tế nhị, vô cùng tinh vi. Trong hoàng 
cung, chỗ ta ở, phụ hoàng có đào ao, xây những đầm sen. Khi sen xanh đua 
nhau khoe màu ở đây thì sen đỏ vươn mình phô sắc phía bên kia, và trong đầm 
bên cạnh sen trăng đua nhau khoe vẻ đẹp dưới ánh nắng ban mai. Trầm hương 
của ta dùng đều là loại thượng hảo hạng từ xứ Kãsi9 đưa về. Khăn và xiêm áo 
của ta cũng may toàn bằng hàng lụa bậc nhất từ Kãs¡ chở đến. 

"Ngày cũng như đêm, mỗi khi ta bước chân ra khỏi cung điện là có tàng 
lộng che sương đỡ nắng. 

"Phụ hoàng cũng kiến tạo riêng cho ta ba tòa cung điện. Một để cho ta ở 
mùa lạnh, một mùa nóng và một mùa mưa. Trong suốt bốn tháng mưa ta lưu trú 
tại một biệt điện có đầy đủ tiện nghi, giữa những cung tần phi nữ. Cho đến hàng 
nô tỳ của phụ hoàng cũng được ăn sung mặc sướng chứ không phải như ở các 
nhà khác, gia đình chỉ được ăn cơm xấu và thức ăn cũ". 

Vua Suddhodana làm đủ mọi cách để ngăn cản việc xuất gia của thái tử. 
Vừa tổ chức các trò chơi, ca, vũ, nhạc, kịch trong cung nội, vừa tổ chức các 
cuộc bồ thí, phóng sinh, khuyên dân tu thiện, vừa bố trí không cho thái tử ra 
khỏi thành nhìn thấy cảnh dân đói khổ, già, bệnh, chết. Thái tử Siddhattha ở 
trong hoảng cung vui thú với năm cảnh dục lạc“ thế gian ròng rã mười năm. 


5! Chiến xa : xe do ngựa kéo ra trận thời xưa. 

52 Xem The Life of The Buddha của A. Foucher, trang 64; Đức Phật và Phật Pháp, dịch giả Phạm Kim 
Khánh, trang 29; The Buddha and His Teachings của Narada, trang 7. 

5% Xứ Kasi lúc bấy giờ nổi tiếng. có nhiều tơ lụa tốt. Thủ đô của Kasi là Benares, hiện nay tên 
Varanasi, cách Sarnath độ 10 km về phía nam. Xứ Kasi lúc bấy giờ lệ thuộc vào vương quốc Kosala. 

% Năm cảnh dục lạc: tiền tài, sắc dục, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ (tài, sắc, danh, thực, thùy). 


Sự tích đức Phật 38 
Thái tử Siddhattha nhớ đại nguyện 


Lúc bấy giờ ở cõi trời Tịnh Cư có một vị Tiên (rishi) tên Suddhãvãsã 
(Tác Bình) thấy thái tử vui thú với năm cảnh dục lạc trong hoàng cung, ròng rã 
10 năm, mặc dù tâm không đam mê nhưng thời gian thắm thoát qua mau không 
đợi người, vì thế tiên ông đứng trên hư không lúc canh khuya lớn tiếng nói rằng: 
"Hõi ngài Hộ Minh (Vessantãra) Bồ tát, xin ngài hãy sớm nhàm chán cảnh đời 
phảm tục mà xuất gia tu đạo. Xin ngài chớ yên vui với dục lạc mà quên đại 
nguyện cứu độ chúng sinh đau khổ khỏi cảnh sinh, già, bệnh, chết". Rồi tiên 
ông Suddhavasa lại đọc bài kệ sau đây : 
"Hay thay nhân giả tuôi cao rồi, 
"Mau chóng xuất gia cho mãn nguyện. 
"Sớm ban lợi ích khắp trời người. 
"Năm cảnh dục lạc nên nhàm chăn, 
"Chớ đắm sáu trần” ở cõi đời. 
"Chỉ có xuất gia hành đại trí, 
"Tu thiền, định, tuệ, đạt Chơn như, 
"Mới mong cứu được khổ luân hồi. 
"Chúng sinh hoạn nạn nhiều phiền não! 
"Nhân giả là bậc đại y sư 
"Thuyết nhiều pháp dược chữa bệnh người, 
"Mau chóng bước lên đài thượng giác. 
"Chúng bị vô minh che tối mịt, 
"Cùng bao tà kiến vây ràng buộc, 
"Khai thông trí tuệ được sáng ngời, 
"Làm cho trời, người, mắt hết bệnh. 
Thái tử Siddhattha đã nhiều đời nhiều kiếp trồng căn lành nên khi nghe 
trên không đọc bài kệ xong, ngài tự biết đã đến lúc xuất gia tầm đạo. 
Cũng đêm đó vị Tiên Suddhãvãsã dùng thần lực làm cho vua Suddhodana 
chiêm bao thấy bảy cảnh tượng như sau : 
I- Thấy lá phướn của vua Đề Thích từ cửa thành phương đông bay ra. 
2- Thấy Thái tử cỡi con đại bạch tượng đi ra công thành phía nam. 
3- Thấy Thái tử ngồi trên xe tứ mã từ công thành phía tây đi ra. 
4- Thấy một cỗ xe lớn chở rất nhiều châu bảo trang nghiêm đi ra cửa bắc. 
5- Thấy Thái tử đứng ở một con đường lớn giữa thành, tay cầm dùi đánh 
vào một cái trồng lớn. 


5 Xem Sự Tích Phật Giáng Thế của Hòa thượng Thích Trung Quán, trang 43-44. 

% Ngã Tịnh Cự Thiên (Suddhãyãsã) là 5 cảnh trời thuộc Sắc giới, gồm có: I- Vô Phiền thiên 
(Avihä). 2- Vô Nhiệt thiên (Atappä). 3- Thiện Hiện thiên (Sudassä). 4- Thiện Kiến thiên (SudassT). 5- 
Sắc Cứu Cánh thiên (Akanitthä). Những vị đắc quả A-na-hàm hoặc Tứ thiền có thể sanh lên một trong 
năm cảnh Tịnh Cư thiên (Suddhaväsä). 

67 Sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp (ý). 

5 Chơn nhự là Phật tánh, chơn lý tối thượng. 


Sự tích đức Phật 39 


6- Thấy Thái tử ngồi trên lầu cao quăng châu báu xuống vả có rất nhiều 
người lại lấy đem đi. 

7- Thấy bên ngoàải thành có sáu người cất tiếng khóc lớn, rồi vật mình lăn 
ra đất trông rất thê thảm. 

Nhà vua tỉnh giác, tâm ý bồi hồi lo sợ, sai triệu người đoán mộng vào 
xem thử lành đữ thế nào. Mộng sư vảo hầu vua, nghe vua kế xong, suy nghĩ hồi 
lâu rồi tâu rằng : 

— Tâu Bệ hạ! Khó lắm, hạ thần không hiểu thấu, xin Bệ hạ tha thứ ! 

Nhà vua đang buôn lo thì có quan giữ cửa vào thưa : 

— Tâu Bệ hạ! Ngoài công thành có người xin vào đoán mộng hầu Bệ hạ. 

— Được, cho họ vào đây. 

Tiên ông Suddhãvãsã giả làm người đoán mộng, vào đến nơi, nghe vua kê 
xong liền thưa rằng : 

— Tâu Bệ hạ! Điềm thứ nhất là thái tử sẽ xuất gia; điềm thứ hai là điềm 
thái tử sẽ đắc quả; điềm thứ ba là điềm thái tử được pháp tứ vô úy®; thứ tư là 
điềm thái tử thành Phật; thứ năm là điềm 
thái tử chuyên pháp luân; thứ sáu là điềm 
thái tử đắc ba mươi bảy phẩm pháp bảo”; 
thứ bảy là điềm nhóm lục sư ngoại đạo”! lo 
buồn kêu khóc. Xin Bệ hạ cứ hoan hi, 
không nên lo buồn làm gì, vì đó toàn là 
những điềm lành. 

Nói xong, tiên ông Suddhãväsã bái tạ 
lui ra. Vua Suddhodana nghe xong, trong 
lòng tuy bớt lo buồn, nhưng lại nghĩ cách 
bày thêm nhiều thú vui tiêu khiến trong 
hoàng cung để thái tử quên chí xuất gia. 


Thái tử Siddhattha dạo chơi 
bôn cửa thành 





Tiên ông Suddhãvãsã muốn cho thái 
tử Siddhattha đi ra ngoài thành chơi để biết những việc xấu tốt của đời, mục 
đích khuyến khích thái tử chán bỏ năm món dục lạc” nơi hoàng cung. Ông giả 
làm một tên quân hầu nói chuyện với thái tử, khen chốn sơn lâm là nơi lạc thú 
nhất của con người. Thái tử nghe rồi đến xin phép vua cha được ra ngoài các 


® Tứ vô úy (Cattäri vesarajjani) là 4 sự tự tin, an ôn, không lo sợ: 1- Nhất thiết trí vô úy, 2- Lậu tận 
Vô úy, 3- Thuyết chướng đạo vô úy, 4- Thuyết chánh đạo vô úy. 

70 37 phẩm pháp bảo: Tử niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát 
chánh đạo. 

7! Lực sự ngoại đạo: 6 vị giáo chủ nôi tiếng vào thời Phật tại thế. 

72 Năm món dục lạc là tiền tài, sắc dục, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. 


Sự tích đức Phật 40 


cửa thành dạo chơi. Vua ra lệnh sửa sang đường xá, treo cờ dựng phướn trang 
nghiêm trên các nẻo đường thái tử sắp đi qua. 

Hôm đó thái tử ngồi trên xe vàng sáng chói cùng với Chamna (Xa Nặc) và 
đoàn quân hầu hộ tống ra cửa thành phía đông. Dân chúng được tập họp hai 
bên đường để rải hoa và hoan hô thái tử. Tiên ông Suddhäväsä biến hình làm 
một ông lão nghèo nản, lưng còng, răng rụng hết, đi thất thêu, mặt cúi xuống 
đất, hơi thở phì phào, đầu bạc như tuyết, tay chồng gậy, run rầy, khập khênh đi 
qua trước xe thái tử. Thái tử nhìn thấy, ngậm ngùi hỏi Channa : 

— Người này làm sao thế ? 

— Thưa thái tử, người này là người già. 

— Gñà là gì ? 

— Thưa thái tử, người ta sinh ra lúc còn ít tuổi gọi là trẻ. Từ sáu mươi tuôi 
trở lên cơ thể suy tàn, tóc bạc da môi, lưng còng sườn vạy, tinh thần mờ tối, thở 
ra không hẹn hít vào, chỉ còn chờ chết, gọi là già. 

— Thân ta rồi đây cũng bị như thế ư ? 

— Vâng! Thưa thái tử, sang hèn tuy khác nhau, có trẻ tất có già, nhất định 
không ai thoát khỏi cảnh già nua như ông lão này. Thái tử sau này cũng thế. 

Thái tử cảm thấy buôn cho thân phận con người, liền bảo đoàn tùy tùng 
quày xe trở về cung. Suốt mấy hôm liền thái tử trầm ngâm suy nghĩ một mình 
để tìm cách thoát tướng già khô cho tương lai mình và tất cả chúng sinh. 


Một hôm khác, thái tử lại cùng với Channa và đoàn tùy tùng ra cửa thành 
phía nam. Suddhäväsä biến thành một người bệnh, thân hình tiều tụy, run TÂY, 
năm trên phân và nước tiểu của mình bên lề đường, rên rĩ thảm thiết, hầu như 
sắp chết. Thái tử nhìn thấy, hỏi Channa : 

— Người này sao lại như thế ? 

— Thưa thái tử, người này đang cơn bệnh nặng sắp chết. 

— Thế nào gọi là bệnh ? 

— Khi thân thê không được yên ồn, hoặc bị nóng, hoặc bị lạnh, hoặc bị 
đau nhức, thương tôn trong ngũ tạng, khí lực bạc nhược, tinh thần yếu đuối, 
mạng sông bắp bênh, gọi là bệnh. 

— Chỉ riêng một người này hay ai rồi cũng thế ? 

— Thưa thái tử, không riêng gì người này đâu, tất cả trời, người, cho đến 
muôn vật, không aI thoát khỏi bệnh hoạn. 

— Như vậy chính thân ta đây rồi cũng thế ư ! 

Thái tử buồn bã ra lệnh quảy xe trở về cung. Suốt mấy hôm liền thái tử 
trầm ngâm suy nghĩ một mình để tìm cách giải thoát khỏi cảnh già, bệnh cho 
mình và tất cả chúng sinh. 


Một hôm khác, thái tử lại cùng với Channa và đoàn tùy tùng ra cửa thành 
phía tây. Suddhãväsã biên thành một xác chêt năm bên vệ đường, bắt đâu sinh 
ươn, hôi thúi, ruôi nhặng bu quanh, trông rât ghê tởm. Thái tử kinh ngạc hỏi 
Channa : 


Sự tích đức Phật 4† 


— Này Chamna, người này sao lại như vậy ? 

— Thưa thái tử, đây là cái xác chết đang chờ thân nhân hỏa táng! 

— Sao lại gọi là xác chết ? 

— Thưa thái tử, con người hoặc bị bệnh nặng, hoặc bị thương tích các nơi 
hiểm yếu, hồn lìa khỏi xác, cơ thể không còn một chút sinh lực, chăng khác gì 
gỗ đá, bỏ lại cha, mẹ, vợ, con, họ hàng, sau khi hỏa táng thân thể sẽ chỉ còn lại 
một đống tro tàn. 

— Chính thân ta rồi đây cũng lại như thế sao ? 

— Thưa thái tử, tất cả các sinh vật cho đến các bậc vua chúa đều không 
tránh khỏi cái chết. 

Thái tử buồn bã ra lệnh quày xe trở về cung. Suốt mấy ngày liền, thái tử 
trầm ngâm suy nghĩ một mình để tìm cách giải thoát khỏi các tướng khổ già, 
bệnh, chết cho mình và tất cả chúng sinh. 


Ít lâu sau thái tử lại cùng với Channa và đoàn tùy tùng ra cửa thành phía 
bắc. Suddhãväsã lần này hóa thân làm một vị sa môn” mặc áo cả-sa, tóc râu 
nhẫn nhụi, trang nghiêm trầm tĩnh, vẻ mặt thanh thoát, chân bước khoan thai, 
tay cầm bát đi khất thực bên vệ đường. Thái tử ngắm nhìn một hồi, chợt nhớ lại 
kiếp xưa, liền xuống xe, đến trước vị sa môn đảnh lễ rồi hỏi : 

— Thưa ngài sa môn, xuất gia như ngài thì được lợi ích gì ? 

— Thưa thái tử, tôi nhận thấy con người tại gia luôn luôn bị đau khổ về 
sinh, già, bệnh, chết, tất cả các pháp ở thể gian đêu vô thường, bại hoại, không 
an, nên tôi lìa gia đình, thân tộc, đến ở chỗ an nhàn, thanh vắng, để câu thoát 
ách khổ não ấy. Tôi tu tập đạo vô lậu” giải thoát, điểu phục năm giác quan”, 
không cho sa ngã vào năm cảnh dục lạc” của thể gian, phát tâm từ bì để ban 
những pháp vô úy” cho đời, và giữ tâm bình đăng hộ niệm”° chúng sinh không 
bị ô nhiễm bởi các pháp thể gian, được đạo giải thoát. Đó là mục đích xuất gia 
của tôi. 

Thái tử nghe xong trong lòng hoan hỉ, tự nghĩ rằng: " Trong toàn cõi 
nhân thiên, có lẽ chỉ có lỗi tụ xuất gia này là hơn hết " . Thái tử liền giục tả hữu 
quày xe trở về thành. Chiều hôm đó thái tử ngôi trầm ngâm suy nghĩ : "Chính 
thân ta phải chịu sanh, già, bệnh, chết, phiên não và ô nhiễm. Tại sao mọi 
người vẫn mái mê chạy theo tài sản danh vọng là những cái mà bản chất đều vô 
thường như vậy? Sống trong sanh, già, bệnh, chết, phiên não và ô nhiễm, ta đã 
nhận thức được sự tai hại của những điễu ấy. Hay ta thứ đi tìm cái chưa di 


73 $œ môn : Tiếng Phạn là Srãmana, tiếng Pãli là Sãmana, có nghĩa là người siêng làm điều thiện, dứt 
bỏ nghiệp ác, cạo râu tóc, mặc áo cả-sa, sống bằng cách xin ăn, chỉ ăn trước hoặc trong giờ ngọ, ngủ 
dưới gốc cây. 

7 Vô lậu (anäsava) là thân tâm thanh tịnh, không còn ác kiến, tà kiến, ác nghiệp, phiền não, không 
còn tái sanh vào 3 cõi dục sắc vô sắc. 

5 Năm giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân (xúc giác). 

75 Năm cảnh dục lạc là sắc, thanh, hương, vị, xúc; hoặc tài, sắc, danh, thực, thùy. 

7 Vô úy (vesarajja, abhaya) là tự tin, không còn sợ phải rơi vào cảnh khô. 

78 Hộ niệm là hướng dẫn, giúp đỡ người khác suy nghĩ để tìm ra chân lý và hạnh phúc. 


Sự tích đức Phật 42 


thành đạt, cái chân lý tuyệt đối, cái hạnh phúc tôi thượng của cảnh niễt bàn? ””, 
Rồi thái tử lại nghĩ: "Đời sông tại gia thật tù túng chật hẹp, là chỗ ấn náu của 
bụi trần ô trược, phiền não và ràng buộc. Chỉ có xuất gia mới có thê có được 
một đời sông an tịnh, thong dong, tự tại”, 


Thái tử Siddhattha xin phép xuất gia 


Sáng hôm sau, công chúa Yasodharã, đang mang thai sắp đến ngày sanh, 
vẻ mặt mệt mỏi, vừa thức giấc vội nói với thái tử rằng : 

— Thưa thái tử, hồi hôm em trăn trọc mãi không ngủ được, đến khi vừa 
chợp mắt thì chiêm bao thấy 20 điềm chăng lành như sau : Em thấy quả đất lay 
động, lá phướn của vua Đế Thích văng xuống đất, các ngôi sao trên trời rơi 
rụng, một cây lộng lớn trong thành bị Channa lây đi, và còn cắt tóc em mang đi 
nốt, những xâu chuỗi anh lạc trên mình em bị rơi mắt cả, thân hình em bỗng trở 
nên xâu xí, chân tay tự nhiên rơi rụng, và thân thể lõa lồ, ngồi lên ghế thì ghế 
sập căng, nằm lên giường thì giường gãy chân, lại thấy những núi lớn sụp đồ, 
trong thành những cây cô thụ gãy ngã ngồn ngang, mặt trăng mất ánh sáng, mặt 
trời mất tinh quang, trong thành những ngọn đuốc cháy sáng đều hướng ra 
ngoài, thần hộ thành kêu khóc, thành Kapilavatthu biến thành nơi hoang văng, 
hoa quả trong vườn đều rơi rụng, các tráng sĩ hộ vệ chạy tán loạn. Theo em nghĩ 
thì 20 điềm ác mộng này có lẽ là điềm em sắp chết, hay là thái tử sắp dứt tình ân 
ái bỏ em mà đi hay sao ? 

— Đây chỉ là do công chúa lo sợ tôi đi xuất gia*' đó thôi. Song giấc mộng 
này chỉ là những điềm lành, không có gì đáng lo ngại, công chúa cứ yên tâm, 
không nên phiền não làm chi cho mệt tinh thần”. 

— Thưa thái tử, em sắp đến ngày sanh nở, con của chúng ta sắp chào đời, 
có thê là một hoảng nam. Xin thái tử đoái nghĩ đến mẹ con em sẽ phải sống đời 
hiu quạnh buôn thảm nơi hoàng cung nếu không có thái tử bên cạnh. Xin thái tử 
hãy ở lại với em và con, đừng đi xuất gia. 

— Công chúa ơi°, có bao giờ nàng nhìn thấy một ông cụ hay một bà lão độ 
80, hay 20, hay 100 tuổi không ? Lưng họ còng xuống như một mái nhà sắp SỤp 
đồ, tay run rây chống gậy, dáng đi khập khếnh như sắp ngã xuống. bất cứ lúc 
nào, tuổi trẻ đối với họ chỉ còn là một kỷ niệm xa vời, răng gãy xếu xáo, lưa 
thưa vài sợi tóc bạc trên đầu, da nhăn nheo như trái mướp khô ! Có bao giờ 
nàng nghĩ đến một ngày kia chính nàng cũng sẽ phải chịu cảnh già nua như vậy, 
không thế nảo tránh khỏi không ? 

“Công chúa ơi, có bao giờ nàng nhìn thấy một người đàn ông hay một 
người đàn bà đau yếu bệnh hoạn, phải chịu oăn oại trên phân và nước tiêu của 


? Trung Bộ (Majjhima nikãya) 26: kinh Ariyapariyesana. 

8! Trung Bộ (Majjhima nikãya) 36: kinh Mahãsaccaka. 

$! Xuất gia (nekkhamma): xa lìa đời sống gia đình thế tục đề sống đời tu sĩ. 

32 Xem Sự Tích Phật Giáng Thế của Hòa thượng Thích Trung Quán, trang 55. 
83 Xem Tăng Chi Bộ, chương 3 pháp, kinh 35: Diêm Vương. 


Sự tích đức Phật 43 


chính mình không? Có người còn được người khác chăm sóc, có người thì 
không được ai chăm sóc cả ! Có bao giờ nàng nghĩ đến một ngày kia chính nàng 
cũng sẽ phải chịu cảnh đau yếu bệnh hoạn như vậy, không thế nào tránh khỏi 
không ? 

“Công chúa ơi, có bao giờ nàng nhìn thấy xác của một người đàn ông hay 
một người đàn bà, một hai hay ba ngảy sau khi chết, sình trương, nứt nẻ, hôi 
thúi, rục rã không? Có bao giờ nàng nghĩ đến một ngày kia chính nàng cũng sẽ 
phải chịu cảnh chết chóc thảm thương như vậy, không thế nảo tránh khỏi không 
2 

— Thôi thôi, thái tử đừng nói đến những cảnh tượng đáng ghê sợ như thế 
nữa, sẽ có ảnh hưởng không tốt đến con của chúng ta. 

— Này công chúa, ta muốn xuất gia chính là để cố tìm ra phương thức 
thoát khỏi những cảnh đau khổ trong sinh, giả, bệnh, chết, sanh tử luân hồi cho 
chính ta, cho nàng, cho con chúng ta, và cho tất cả chúng sanh đang mê muội 
chìm đắm triền miên trong biển khổ sanh sanh tử tử. Đến khi thành công ta sẽ 
trở về đây để cứu nàng, cứu con và tất cả mọi người. Nàng nên can đảm ở lại 
chờ ta, đừng ngăn cản ta. 

Công chúa Yasodharã năm úp mặt xuống giường thút thít khóc. 


Vài hôm sau thái tử vào gặp vua cha xin phép đi xuất gia : 

— Kính lạy Phụ vương, lòng con đêm ngày muốn xuất gia tầm đạo giải 
thoát, kính xin Phụ vương hoan hỉ cho con được toại nguyện. 

— Thái tử con ! Cha rất thương yêu con nên cha không đành lòng nào thấy 
con trở thành kẻ ăn xin không nhà không cửa, bữa đói bữa no, rày đây mai đó. 
Hơn nữa cha mong con sau nây sẽ nội ngôi vua cai trị thiên hạ. Con đừng đi đâu 
hết, cứ ở lại đây với cha, rồi con muốn øì cha cũng chiều ý con. 

— Như Phụ vương muốn cho con ở lại thì xin Phụ vương ban cho con bốn 
điều này : Một là làm sao cho con trẻ mãi không giả; hai là làm sao cho con 
mạnh khoẻ hoài không bệnh; ba là làm sao cho con sống hoài không chết; bốn 
là làm sao cho con học được đạo giải thoát để cứu chúng sanh khỏi những thống 
khổ ở đời. 

— Này con yêu quí, cứ theo bốn điều con xin đó thì chính cha đây cũng 
không có, làm sao cha ban cho con được Ì! 

Sau khi thái tử lạy tạ lui ra, vua Suddhodana buồn rầu họp tất cả những 
người thân tín trong hoàng cung lại, nói rằng : 

— Thái tử vừa lại đây xin phép đi xuất gia. Nếu ta đồng ý cho đi thì sau 
này không có người tài trí kế vị, vậy ai có ý kiến gì hay để giữ thái tử ở lại 
hoảng cung chăng ? 

- Tâu Đại vương, quan Tổng binh nói, hạ thần sẽ đặt 500 binh sĩ hùng 
tráng khỏe mạnh thay phiên nhau ngày đêm canh gác tại mỗi cửa thành, và thêm 
500 binh sĩ tinh nhuệ tuần hành ngày đêm trên mặt thành, thì chắc chăn không 
thế nào thái tử lén ra khỏi thành được. 


Sự tích đức Phật 44 


— Tâu Hoàng thượng, Hoàng hậu PajapatT nói, thần thiếp sẽ tăng cường 
thêm các thế nữ xinh đẹp nhất trong hoàng cung để ngày đêm hầu hạ thái tử, 
vừa giúp vui bằng các trò chơi, tiếng đản, giọng hát, vừa ki XG2 Binbc. thái tử. 

= - Các khanh ráng ˆW By Ýk 





trọng thưởng. 


Một hôm, thái tử “l3 
Siddhattha đang đi dạo “Sát 
chơi trong một lâm viên ở : S2 
ngoài thành, gặp lúc trời - 
năng tốt, thái tử xuống hồ 
nước trong xanh giữa 
những hàng cây cao vút 
để tắm cho mát. Trong lúc đang kỳ cọ, bỗng nghe tiếng vua trời Đag Lợi là 
Sakka Indra văng văng bên tai : 

- Hởi ngài Hộ Minh Bồ tát, thời kỳ xuất gia đã đến, ngài chớ nên chân 
chờ nữa, chúng sanh đau khổ triền miên đang cần ngài cứu độ. 

Nghe xong, thái tử Siddhattha thấy lòng hăng hái phẫn khởi. Vừa lúc ấy 
có quân hầu mang lệnh vua đến báo công chúa Yasodharã vừa sanh hoảng nam. 
Thái tử vui mừng lên lưng ngựa phóng nhanh về thành. Lúc thái tử hân hoan đi 
ngang qua, cô Kisä Gotami đứng trên lầu nhìn thấy liền cất tiếng hát: 

— Hạnh phúc thay được làm cha, 

“Hạnh phúc thay được làm mẹ, 
“Hạnh phúc thay được làm vợ 
“Của một chàng trai như thế. 

Trong lúc đang vui mừng phần khởi, thái tử Siddhattha liền quày ngựa 
lại, ném tặng nàng xâu chuỗi ngọc đeo cổ của chảng trị giá một trăm ngàn đồng 
tiền vàng, rồi tiếp tục về hoàng cung. Thái tử chợt nghĩ: “4i ai củng mong được 
hạnh phúc, nhưng hạnh phúc ở thế gian vô thường, sanh, già, bệnh, chết này 
thật chóng tàn phai; làm thế nào để có được Hạnh Phúc Chân Thật Vĩnh Cửu?” 


D- THỜI GIAN XUẤT GIA HỌC ĐẠO 


Từ năm 29 tuổi đến năm 35 tuổi (6 năm). 


1- Ra đi (năm -595) 


Năm 595 trước tây lịch, thái tử Siddhattha được 29 tuổi*. Công chúa 


34 Sjjdhaffa xuất gia vào năm 29 tuỗi, theo Trường Bộ 16: Mahã Parinibbãna sutta. 


Sự tích đức Phật 45 


Yasodharä vừa hạ sanh hoàng nam duy nhất là Rãhula*" được bảy ngày. 

Sau bữa tiệc linh đình mừng cháu nội đích tôn của vua chào đời, đêm đã 
quá khuya, mọi người đều mỏi mệt. Vua trời Đề Thích là Sakka Indra* dùng 
thần lực làm cho. tất cả quan quân và thế In 
nữ ngủ say mê, năm ngôn ngang khắp mọi lật \Ì 


— 


nơi. Riêng thái tử cảm thấy băn khoăn 
không ngủ được, tự nghĩ nên nhân cơ hội 
có một không hai này để ra đi. Ngài im 
lặng đứng nhìn công chúa Yasodharä và 
Rãhula lần cuối cùng để từ giã. Hai mẹ 
con nằm bên nhau tạo nên một hình ảnh 
ấm cúng chan hòa tình thương thiêng 
liêng, cao cả, ngây thơ, nồng nàn, êm dịu 
làm thái tử xúc động chùn chân. Thái tử 
chợt nhớ đến sông mê bề khổ vô bờ bến 
của chúng sinh phải chịu trong vô lượng 
kiếp, ngài liền bước vội ra ngoài gọi 
Chamna : 
Chamna, ngươi mau dắt ngựa 

Kanthaka đến đây cho ta. 

— Thưa thái tử, bây giờ đã quá nửa đêm, ngài dùng ngựa để làm gì ? 

— Thời đã tới, ta đi xuất gia tầm đạo, ngươi chớ cản ta, không được trái ý 





ta. 

Chamna run sợ, lén dắt ngựa tới. Thái tử vừa lên mình ngựa thì trời đất 
rung chuyên sáu cách", Channa chỉ kịp bám lây đuôi ngựa thì bôn ông Thiên 
vương đã bay xuông câm bôn chân ngựa bay vút qua công thành phía đông”, 


35 Theo kinh Pháp Hoa Huyền Tán 1, phần cuối (Đại 34, 671 hạ), thì đức Phật có 3 người con trai là 
Sunakkharta (Thiện Tỉnh), Upävãna (Ưu Bà Ma Na) và Rãhuia (La Hầu La). Hai người đầu, lớn tuôi 
hơn Rãhula, là con của các thứ phi. Theo kinh Đại Bát Niết Bàn, tập 2, phẩm Ca Diếp Bồ tát, trang 
344, thì Sunakkhatta xuất gia theo làm thị giả cho Phật, tu đến tứ thiên, nhưng sau lại tin theo bạn ác, 
thành nhứt xiên đề, bị đọa địa ngục một kiếp; Upävãna (Ưu Bà Ma Na) cũng xuất gia, có lúc làm thị 
giả cho Phật và đã có mặt bên Phật suốt 3 tháng sau cùng cho đến lúc Phật nhập niết bàn. 

Rãhula (La Hầu La) có nghĩa là một trở ngại. Khi hay tin Yasodharäa vừa sanh được một hoảng nam, 
Siddhattha buộc miệng thốt lên: “Lại thêm một trở ngại”. Lại có tài liệu cho rằng Rãhula sinh ra nhằm 
lúc Rãhulãsura (La Hâu La A-tu-la) đưa tay che mặt trăng (nguyệt thực) để đánh nhau với trời Đế 
Thích. Rahula có nghĩa là “chướng nguyệt”, che mặt trăng. Rãhulãsura là Vua A-tu-la trụ ở thành 
Quang Minh, tầng đất thứ nhất dưới đáy biển. 

36 S$qkka Indra là vua trời Đề Thích, còn gọi là trời Đao Lợi (Tavatimsa). 

%7 Rung chuyển sáu cách: Rung chuyên theo sáu hướng đông, tây, nam, bắc, trên, dưới. 

3 Tự Thiên vương (Cãtum Mahã Rãjika Deva) gồm có Trì Quốc Thiên vương (Dhatarattha) ở phía 
đông, Tăng Trưởng Thiên vương (Virilha) ở phía nam, Quảng Mục Thiên vương (Viripakkha) ở phía 
tây, Đa Văn hay Tỳ sa môn Thiên vương (Vesavana) ở phía bắc của một thế giới. Ở giữa thế giới có 
núi Tu Di (Sumeru), chung quanh núi Tu Di có 7 lớp núi và 7 lớp biển. 

$9 Theo quyền Lumbim a Haven oƒ Sacred Refuge, trang 85, thì Siddhattha ra đi xuất gia bằng công 
thành phía Đông; do đó về sau công này còn được gọi là Cổng Phật Xuất Gia (Mahäbhiniskramana 
dwara). 


Sự tích đức Phật 46 


rồi đi về hướng nam tới chỗ đạo sĩ Bhaggava (Bạt Già hay Bạt Ca Bà) tu khổ 
hạnh thì đáp xuống. Rạng sáng ngày mông 8 tháng 2° năm Bính Dân (-595), 
thái tử Siddhattha và Channa thấy mình đang ở bên kia bờ sông Anomã"', cách 
thành Kapilavatthu 36 đặm (58 km) về hướng tây nam”, thuộc làng Anupiya, xứ 
Mallä. 

Thái tử rút gươm cắt tóc vừa phát nguyện : "76; cất bỏ mớ tóc này để 
phát nguyện đoạn hết phiên não và tập chướng". Vua Trời Đề Thích (Đao Lợi) 
là Sakka Indra liền đưa vạt áo hứng tóc của ngài rồi bay về thiên cung xây tháp 
cúng dường. Thái tử lại thầm nghĩ: "Còn tâm áo bảo này ta cũng phải thay đổi 
mới thành tướng xuất gia". Sakka Indra biết ý 
liền hóa làm người đi săn, tay cầm cung tên, 
mình mặc áo cà-sa vàng đi tới. Thái tử nhìn 
thấy hỏi rằng: 

— Tại sao ông mặc áo của người tu. 
hành mà đi làm việc giết hại như vậy? 

- Thưa ngài, tôi mặc áo này để cho 
mấy con hươu nhìn thấy không bỏ chạy. Nhờ 
vậy tôi mới săn được nhiều. 

— Ông mặc áo thầy tu mà làm việc sát 
hại thật không nên. Còn tôi muốn xuất gia 
cầu giải thoát mà chưa có áo tu sĩ. Vậy ông 
nên đổi áo với tôi đi. 

Sakka Indra thành kính cởi áo cà-sa 
dâng thái tử. Thái tử cũng cởi áo bào đổi cho. 
Thái tử hoan hỉ mặc áo cả-sa xong”, uy dung 
tự nhiên cải biến, thầm nghĩ: "Từ nay fa thật có hình tướng xuất gia". 

Trước khi từ giã", thái tử ôn tồn nói với Channa: 

— Này Chamna, ta thấy người thế gian, thân tuy xa nhau mà khi tâm hợp 
nhau thì tâm họ vẫn theo nhau. Cũng có người thân tuy gần nhau mà tâm không 
hợp nhau thì tâm họ vẫn xa cách nhau. Ta lìa bỏ cung điện ngai vàng chỉ có một 
mình ngươi theo ta tới đây. Ta sẽ ở lại nơi nhàn văng nầy tầm đạo, còn ngươi 
hãy mang các trang phục của ta về dâng lên Phụ vương và tâu rằng: Tâu Bệ hạ, 
đối với các sự tôn vinh, quyền thế và lạc thú ở đời, Thái tử không nghĩ đến, 





Theo The Life of Buddha as Legend and History, trang 55, thì là ngày trăng tròn tháng Äsãlhã 
(tháng 6-7 dl). 

?! Theo ông Cunningham thì Anomi hiện nay là sông Aumi thuộc quận Gorakhpur; nhưng theo ông 
SH ớ thì Anoma hiện nay là sông Kudawa Nadi thuộc quận Basti. 

? Theo The LỰe oƒ The Buddha của A. Foucher, trang 78, thì Anupiya thuộc hướng tây-nam của 
Kapilavatthu. Nhưng theo The Life of Buddha as Legend and History, trang 61, thì là hướng đông. Có 
_ Siddhattha ra công thành phía đông rồi đi về hướng tây-nam đến bờ sông Anomä. 

%3 Nơi đây về sau có tháp kỷ niệm tên Kashayagrahana shrine, theo The Life of Buddha as Legend 
and History, trang 57. 

% Nơi Siddhattha từ giả Channa và Kanthaka về sau có đền kỷ niệm tên Chandaka nivartana hay 
Kanthaka nivattana shrine, xem The Life of Buddha as Legend and History, trang 55-56. 


Sự tích đức Phật 47 


không mong muốn, cũng không cầu sinh lên các cõi trời để hưởng năm món dục 
lạc, và cũng không phải bất hiếu, giận hờn, mà chính vì thấy chúng sinh lầm 
đường lạc nẻo, không biết con đường chính, chìm nỗi trong vòng sinh tử luân 
hồi, nên Thái tử nguyện xuất gia để tìm phương pháp giải cứu cho họ. Cúi xin 
Bệ hạ chớ buồn vì Thái tử. Nếu Phụ vương nói ta còn ít tuôi, chưa nên xuất gia, 
thì ngươi tâu răng: "Tâu Bệ hạ, mạng người vô thường không có hạn định tuổi, 
có di là người chắc đến già mới chết". Ngươi thưa với di mâu ta rằng: Người ta 
sinh ra ở đời, ân ái có ngày biệt ly, ta vì muốn đoạn trừ những mối đau khổ đó 
nên đi xuất gia học đạo, xin bà đừng thương nhớ làm chi mà sinh sầu khổ. 
Ngươi cũng nên nói với các công chúa rằng ta muốn phá bỏ cái màn vô minh, 
nguyện thành ngôi chánh giác rồi sẽ trở về đưa dắt mọi người lên đường giải 
thoát. 

Channa nghe xong bái chào thái tử, nước mắt đầm đìa, lên ngựa trở về 
thành. 

Channa về đến hoàng cung; hoàng hậu Pajãpati, công chúa Yasodharã và 
hai bà phi Gopikã và Migäranikã, cùng các thế nữ nhìn thấy Channa về mà 
không thấy thái tử đều lo lăng hỏi : 

— Thái tử bây giờ ở đâu 2? 

— Thưa hoàng hậu, thái tử đã lìa bỏ năm món dục lạc thế gian để cầu đạo 
giải thoát. Hiện ngài đang ở nơi sơn lâm, mặc áo cả-sa, cắt bỏ râu tóc, thành 
người xuất gia. Xin hoàng hậu hoan hỉ 

— Ta có phụ gì ngươi, hoàng hậu nói, sao ngươi lại dám để thái tử ở một 
mình nơi sơn lâm lạnh lẽo đầy ác thú độc trùng, lấy gì bảo đảm tánh mạng cho 
thái tử ? 

— Thưa bà, thái tử bắt con trở về trình bà những món trang phục nảy và 
xin bà cứ an tâm, đừng lo buồn gì, chẳng bao lâu thái tử đắc quả chánh giác sẽ 
trở về. 

— Nhà ngươi vô cớ làm hại ta, công chúa Yasodharä nói, ngươi còn trở về 
đây làm chi nữa ? 

— Thưa bà, thái tử vượt thành xuất gia là do sức thần thông của chư thiên 
làm cho mọi người ngủ say, rồi bốn ông Thiên vương xuống nắm bốn chân 
ngựa bay lên trời mà đi, con chỉ kịp bám lấy đuôi ngựa bay theo mà thôi. Xin bà 
tha thứ. Nhưng mà hay lắm, quý lắm ! Khi thái tử bay qua công thành tự nhiên 
có hào quang sáng chói cả trời đất. Thật là kỳ lạ ! 

Về đến hoàng cung, ngựa Kanthaka vô cùng buôn bã, bỏ ăn mấy ngày rồi 
đứt ruột ngã lăn ra chết, vãng sanh lên cung trời Đao Lợi (Tãvatimsã)°. 


Thái tử Siddhattha, bây giờ đã trở thành sa môn Gotama, ở lại bờ sông 
Anoma bảy ngày, vui thú tĩnh tọa giữa cảnh u tịch của núi rừng, thuộc làng 
Anupiya, xứ Malla. Nơi đây vị tân sa môn có dịp quan sát lôi tu khô hạnh của 


& Xem Tiểu Bộ (Khuddaka nikãya), Chuyện Thiên Cung (Vimãnavatthu), kinh 81: Lâu đài của ngựa 
Kiên Trắc (Kanthaka Vimana). 


Sự tích đức Phật 48 


nhóm ông Bhaggava (Bạt Già). Các ông đạo sĩ khổ hạnh này che thân hoặc 
băng lá, hoặc bằng cỏ, "hoặc băng vỏ cây kết lại; khi ăn thì dùng các thứ cây, cỏ, 
hoa, quả, có ông ăn mỗi ngày một bữa, hoặc hai ngày, ba ngày một bữa; có ông 
thờ thần nước, thần lửa, có ông thờ mặt trời, mặt trăng; có ông đứng một chân 
suốt ngày, có ông đưa hai tay lên trời suốt ngày, có ông năm trên chông gai, 
hoặc nằm gần bên đồng lửa, hoặc ở mé nước. Sa môn Gotama (Cô Đàm) hỏi : 

— Các ông tu khô hạnh như vây đề cầu điều gì ? 

— Chúng tôi mong sau khi chết sẽ được sanh lên các cõi trời hưởng phước 
báu. 

— Được sanh lên các cõi trời, sa môn Gofama nói, tuy vui thú thật, nhưng 
khi hết phước cũng lại bị đọa lạc, sinh tử luân hồi trong sáu đường. Tôi muốn 
tìm cách tu nào để trừ hết cái căn bản đau khổ đó. 

Thảo luận đến tối cũng không ai tìm được phương pháp nào hay. Sa môn 
Gotama bẻn xin từ giã để tiếp tục con đường tầm đạo. Ông Bhaggava thấy sa 
môn Gotama có tướng tốt và chí lớn liền bảo : 

— Này đạo hữu, cách đây khoảng 120 dặm về hướng đông nam, ở gần thủ 
đô Vesäli của xứ Vajjï (Bạt Kỳ), có một vị đạo sư rất nổi tiếng, đạo đức sâu 
rộng, tài học cao minh, tên là Älãra Kãlãma (A La Ca Lam)” có đến 300 đệ tử. 
Vậy đạo hữu nên đến đó đàm luận thử xem. 

Sa môn Gotama cám ơn ông Bhaggava rồi lên đường tìm đến đạo sư 
Alara Kalama. 


Vua Suddhodana sau khi hay tin thái tử vượt thành xuất gia thì đêm ngày 
thương nhớ, lòng dạ héo hon. Ngài triệu tập quần thần đàm luận rồi sai quan 
Thái sư cầm đầu một nhóm văn thần đi mời thái tử trở về hoàng cung. Trong 
nhóm đó có năm vương tôn dòng Sãkya” là các ông Kondañña (Kiều Trần 
Như), Bhaddiya (Bạt Đề), Dasabala Kassapa (Thập Lực Ca Diếp) còn gọi là 
Vappa (Bà Sư Ba), Mahänäma Kulika (Ma Ha Nam Câu Ly), Assaji (Át Bệ, A 
Xà Du, Mã Thắng). Phái đoàn đến khu rừng bên bờ sông Anomä, gặp đạo sĩ 
Bhaggava, hỏi rằng : 

— Thưa đạo sĩ, thái tử Siddhattha rời thành đi xuất gia có tới đây không? 

— Thưa quý ngài, có một đồng tử tới đây đàm đạo cùng chúng tôi, nhưng 
hiện giờ có lẽ đang ở nơi vị đạo sư Älãra Kãlãma gần thủ đô Vesälï của xứ 
Va[j1. 


% Sáu đường hay lục đạo luân hồi ở cõi dục là trời, a-tu-la, người, địa ngục, ngạ quý, súc sanh. 
° Ông Alãra Kñlãma tu hạnh xuất gia theo phái Samkhya (Tăng khứ, Số luận) đã đắc ngũ thông, đạt 
đến bậc thiền Vô Sở Hữu Xứ. 

” Thường gọi chung là Năm Anh Em Kiều Trần Như. Năm vị này đều là bà con bên nội hoặc bên 
ngoại của Siddhattha. Riêng ông Kondañña đã từng thọ giáo với đạo sư Uddaka Ramaputta (Uãt Đầu 
Lam Phát) và là vị Bà-la-môn trẻ tuổi nhất trong nhóm sáu vị được vua mời đến xem tướng cho thái 
tử lúc mới sanh. Trong hội Pháp Hoa đức Phật có thọ ký cho ông Kondañña sẽ thành Phật hiệu là 
Samantäprabhasa (Phổ Minh). Bốn người bạn của ông Kondañña là con của bốn trong năm vị Bà-la- 
môn lớn tuổi đã xem tướng cho thái tử lúc mới sanh được 5 ngày. 


Sự tích đức Phật 49 


Phái đoàn liền từ giã đạo sĩ Bhaggava và tiếp tục đi đến Vesäli, tìm đến 
đạo tràng Älãra Kãlãma. Đến nơi thấy thái tử mặc áo sa môn, liền quỳ xuống 
thưa rằng: 

— Kính thưa thái tử, Đại vương tuy đã biết ý thái tử muốn xuất gia học 
đạo từ lâu, nhưng ngài vẫn ngày đêm mong nhớ, tinh thần dã dượi, thân thể hao 
mòn. Xin thái tử hãy mau trở về hoảng cung, Đại vương sẽ dành riêng một nơi 
yên tĩnh đề thái tử an tâm tu học, cứ gì phải ở nơi sơn lâm vắng vẻ mới được. 

— Tôi sao không biết nỗi khô tâm và thâm tình của Phụ vương. Chính vì 
muốn giải quyết tận gốc rễ các nỗi khổ triền miên đó của chúng sinh mà tôi phải 
đi xuất gia tầm đạo. Vả lại bây giờ Phụ vương tôi đã có cháu nội là Rãhula ở 
bên cạnh để an ủi và nối nghiệp sau này. Xin quý vị hãy trở về tâu cùng Phụ 
vương, khi giải quyết xong cái khổ nói trên của chúng sinh tôi sẽ trở vê. 

Thấy thái tử đã có đầy đủ tướng xuất gia lại một lòng khắng khái không 
lay chuyên, nhóm năm anh em ông Kondañña tình nguyện ở lại bảo vệ thái tử, 
để quan Thái sư trở về tâu lại với vua. 


2- Vị đạo sư thứ nhất : Alãra Kälãma» 


Khi sa môn Gotama vừa gặp đạo sư Älãra Kãlãma liền đảnh lễ và nói : 

— Thưa đạo sư, xin đạo sư cho con thọ giáo và sống đời phạm hạnh thiêng 
liêng dưới sự hướng dẫn của đạo sư. 

— Hãy ở lại đây với ta, hỡi anh bạn trẻ, cách dạy của ta nhằm giúp người 
thông minh sớm nhận thức trực tiếp được giáo lý cao siêu băng trí tuệ trực giác 
của chính mình, và thực hiện cuộc sống trong sự chứng ngộ đó. Người tu phải 
diệt trừ chấp thân là ngã, đến khi thành tựu thì thần thức rời khỏi thân như chim 
sỐ lồng, mặc tình bay lượn tự do trong tam giới'", đó là giải thoát. 

— Thưa đạo sư, giáo lý cao siêu mà đạo sư đã nhận thức bằng trí tuệ trực 
giác phải được thực hành như thế nào và kết quả như thế nào ? 

Đạo-sư Älãra Kãlãma liền giải thích cho sa môn Gotama biết cách tu tập 
và các cảnh giới chứng ngộ theo thứ lớp như sau : 


I- Không tham sống Sợ chết, không ham muốn danh lợi tài sản thể gian, 
nhàm chán các thú vui thể tục, sẵn sàng vui vẻ lìa bỏ tất cả thì đắc Sơ thiên" 


? Xem Trung Bộ 26 (kinh Thánh Cầu), 36 (Đại kinh Saccaka), 85 (kinh Bỏ Đề Vương Tử), 100 (kinh 
Sangarava); Trung A Hàm 204; Tạp A Hàm 110; Tương Ưng Bộ, chương 40 (Moggallana), các kinh 
từ 1 đến 9; Tương Ưng Bộ, chương 48, kinh 40; Tăng Chi Bộ, chương 4 pháp, kinh 123; Đại Chánh 
Tân Tu Đại Tạng Kinh 142]. 

'!9 Tam giới: cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. 

!91! Sợ thiền : Lúc mới tập thiền, các thiền sinh thường bị động tâm bởi 5 triển cái (nïvarana, chướng 
ngại, phiên não) là /hzm dục (kãmacchanda), sân hận (vyapäda). hôn trâm (thina-middha), /raø hồi 
(udhacca-kukkucca, tâm dao động), hoài nghỉ (vicikiccha). Khi đắc sơ thiền rồi thì thiền sinh nhận TỐ 
trong tâm mình không còn 5 triền cái nữa mà có đủ 5 thiền chỉ (pañca-jhãnanga) như sau: Tẩm 
(vitakka), còn gọi là Giác, là tâm hướng về 1 định tướng và nhận biết định tướng đó; 7 (vicãra), còn 
gọi là Sát hay Quán, là chú tâm quan sát và theo dõi định tướng đó), Hỷ (pTti), vui mừng, thỏa mãn, 


Sự tích đức Phật 50 


đạt Ly Sanh Hỷ Lạc Địa. Thực hành: Dùng tầm và tứ để Ly dục ly ác bất thiện 
pháp, làm phát sanh hỷ lạc trong tâm, nhập Ly Sanh Hỷ Lạc Địa, chứng và an 
trú Sơ thiền. Sau khi mạng chung, có thể sanh đến các cõi trời Phạm Chúng 
Thiên (Brahma pärisaJJ4), Phạm Phụ Thiên (Brahma purohitä), Đại Phạm Thiên 
(Mahã Brahma). Người đặc sơ thiền ví như thau nước đục (tâm) để yên lâu 
ngày, cặn cáu (phiền não) lắng xuống được 8/10, thân tâm nhẹ nhàng vui vẻ; 
nhưng khi nước bị quấy động, cặn cáu lại nồi trở lên. 

2- Xa lìa các thú vui thế tục, chuyên vui trong thiên định thì đắc Nhị 
thiền? đạt Định Sanh Hỷ Lạc Địa. Thực hành: Đình chỉ tầm và tứ, nội tĩnh 
nhất tâm trong hỷ lạc, nhập Định Sanh Hỷ Lạc Địa, chứng và an trú Nhị thiền. 
Sau khi mạng chung, có thể sanh đến các cõi trời Thiểu Quang Thiên 
(Paritäbhã), Vô Lượng Quang Thiên (Appamanabha), Quang Âm Thiên 
(Abhassarä). Người đắc nhị thiền ví như thau nước đục để yên lâu ngày, cặn cáu 
lắng hết xuống đáy thau, nước trở nên trong suốt, tâm được nhẹ nhàng, định 
tính, sáng SuỐt; nhưng khi nước bị quấy động, cặn cáu lại nỗi trở lên. 

3- Năm căn'" thanh tịnh. Không còn cảm thọ buôn vui trước ngoại cảnh, 
tâm luôn luôn an lạc trong chánh niệm'""' thì đắc Tam thiền'°, đạt Ly Hý Diệu 
Lạc Địa. Thực hành: Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, xả niệm lạc trú, nhập 
Ly Hỷ Diệu Lạc Địa, chứng và an trú Tam thiền. Sau khi mạng chung, có thê 
sanh đến các cõi trời Thiểu Tịnh Thiên (Parittasubhä), Vô Lượng Tịnh Thiên 
(Appamãnasubh8), Biến Tịnh Thiên (Subhãkinhã). Người đắc tam thiền ví như 
thau nước đục được lắng trong, tất cả cặn cáu đều lắng xuống đáy thau và được 
vớt bỏ ra ngoài hết 8/10. 

4- Sáu căn"" thanh tịnh. Không còn ý thức phân biệt khổ vui, không còn 
cố chấp đúng sai, phải quấy, hay đỏ, tốt xấu, mê ngộ, chánh tà. Tâm luôn luôn 
an lạc, thanh tịnh, siêu thoát, không ngăn ngại thì đắc Tứ thiền” đạt Xả Niệm 
Thanh Tịnh Địa. Thực hành: Xả lạc xả khổ, ly hỷ ưu đã cảm thọ trước, nhá tâm 








thích thú; Lạc (sukha), an lạc, nhẹ nhàng, thoải mái; Nhất tâm (ekacitta, còn gọi là Nhất Điểm Tâm 
ekaggatäcitta, tâm thuần thục an trụ vào định tướng. Định ướng là điểm tập trung tư tưởng, hay tâm 
ảnh. Tâm ảnh (nimitta) là hình ảnh thiền sinh nhận thấy trong tâm trong khi thiền định. Ví như khi 
tâm ảnh là màu khói xám (lờ mò) thì đó là sơ ứướng (parikamma nimitta) trong trạng thái sơ định 
(parikamma samädhi); khi tâm ảnh trở thành màu trắng như một nhúm bông gòn (rõ ràng) thì đó là 
học tướng (uggaha nimitta) trong trạng thái cận định (upacära samädhi); lần lần tâm ảnh sẽ chuyền từ 
màu trắng đục sang màu sáng chói (tỏ rạng) thì đó là ợ /ướng (patibhãga nimitta). Thiền sinh có thể 
bắt đầu nhập định (appanã samädhi) để vào Sơ Thiền. Nói tóm lại, khi tâm có đầy đủ Tầm, Tứ, Hỷ, 
Lạc và Nhất tâm là nhập Sơ Thiên. 

!2 Nhị thiền : Nhận thấy Tầm (Giác) và Tứ (Quán còn gọi là SáÐ) là trở ngại của Định, thiền sinh bỏ 
Tầm và Tứ, thực hành trực tiếp Nhất Tâm trong Hý Lạc đề nhập Nhị Thiền. 

!3 Năm căn = mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. 

!% Chánh niệm : Biết rõ việc mình đang làm và trạng thái tâm trong mỗi thời. 

195 Tam thiền : Nhận thấy Hý là trở ngại của Định, thiền sinh liền bỏ Hỷ trú Xả, thực hành Xả Niệm 
Lạc Trú đê nhập Tam Thiền. 

!% Sáu căn = mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý (bộ óc). 

! Tựứ thiền : Nhận thấy Trụ cũng là trở ngại của Định, thiền sinh liền Xả bỏ Trụ, chứng được Xả 
Niệm Thanh Tịnh Địa, tâm luôn luôn an lạc thanh tịnh trước ngoại cảnh. 


Sự tích đức Phật 51 


trong Xả Thọ'%, nhập Xả Niệm Thanh Tịnh Địa, chứng và an trú Tứ thiền. Sau 
khi mạng chung, có thể sanh đến các cõi trời Quảng Quả Thiên (Vehapphalä), 
Vô Tưởng Thiên (Asaññã), Vô Phiền Thiên (Avihä), Vô Nhiệt Thiên (Atapp3). 
Thiện Hiện Thiên (Sudassä), Thiện Kiến Thiên (SudassT), Sắc Cứu Cánh Thiên 
(Akanitthã). Người đắc tứ thiền ví như thau nước hoàn toản trong trẻo tỉnh 
khiết, không còn một chút cặn cáu. Nước có thê bị quấy động, nhưng vẫn trong 
trẻo, không bị vẫn đục. 

5- Vượt khỏi hoàn toàn mọi sắc tưởng, diệt trừ chướng ngại tưởng, không 
tác ý với dị tưởng, nhất tâm trong tương “ư không vô biên”. Cảm thấy thân 
mình và vạn vật đồng một thể tánh, đồng hòa tan trong cõi hư vô không biên 
giới, thì đắc Không Vô Biên Xứ (Akäsänañcä yatana), được thân không. Sau 
khi mạng chung, có thê sanh vào cõi trời Vô Sắc thứ nhứt. Người đắc Không Vô 
Biên Xứ ví như nước đã bốc thành hơi, không còn trông thấy, nhưng có thể 
đông lại thành mây, thành mưa. Người đắc Không Vô Biên Xứ có thể được 
Thần Túc Thông. 

6- Vượt khỏi hoàn toàn Không Vô Biên Xứ tưởng, nhất tâm trong tưởng 

"thức vô biên ”, thấy tâm thức Của mình bình đẳng với chúng sanh muôn loài 
Sau khi TN, chung, có thê sanh vào cõi trời Vô Sắc thứ Bãi: Người đắc Thức 
Vô Biên Xứ ví như nước đã bốc thành hơi thật nhẹ, không thê đông lại thành 
mây, thành mưa nữa. Người đắc Thức Vô Biên Xứ có thể được Thiên Nhãn 
Thông, Thiên Nhĩ Thông và Tha Tâm Thông. 

7- Vượt khỏi hoàn toàn Thức Vô Biên Xứ tưởng, nhất tâm trong tương 

“các pháp đều không”, không có gì là của mình (vô sở hữu), không có gì để 
chứng đắc (vô sở đắc), không có gì cân thiết (vô sở dụng), thì đắc Vô Sở Hữu 
Xứ (Äkiñcaññã yatana), được pháp không. Sau khi mạng chung, có thể sanh vào 
cõi trời Vô Sắc thứ ba. Đó là cõi trời cao nhứt mà tôi đã chứng ngộ. Ngoài ra 
không còn gì nữa. Người đắc Vô Sở Hữu Xứ ví như nước đã bốc thành hơi thật 
nhẹ, vượt ra ngoài bầu khí quyên, chỉ còn một chút tánh ướt. Người đắc Vô Sở 
Hữu Xứ có thê biết được một số kiếp trước của mình. 


Sa môn Gotama theo lời chỉ dẫn đó tu tập vài ngày cũng chứng ngộ cảnh 
giới Vô Sở Hữu Xứ. Nhưng ngài cũng thất vọng vì chưa thấu triệt được chơn lý 
tối thượng mà ngài mong ước. Đạo sư Älãra Käãlãma lây làm hoan hỉ thấy đệ tử 
lỗi lạc của mình thành công mau chóng, khen rằng : 

— Này đạo hữu, tôi thật vô cùng hoan hỉ được có một người bạn đồng tu 
đáng kính như đạo hữu. Giáo lý mà tôi đã chứng ngộ bằng tuệ giác và đã tuyên 
bố thành đạt, thì nay đạo hữu cũng đã chứng ngộ như tôi. Vậy đạo hữu hãy ở lại 
đây với tôi, chúng ta hãy cùng nhau hợp sức dẫn dắt nhóm đạo sĩ này. 

— Thưa đạo sư, fhần thức lìa khỏi thân vẫn còn ngã chấp, tức còn sanh tử 
luân hồi. Con tự thấy cần phải tu tiến thêm nữa vì tâm con chưa hoàn toàn vắng 


!% Xã Thọ: xả bỏ tất cả mọi cảm thọ. 


Sự tích đức Phật 52 


lặng, cội gốc sanh tử chưa dứt trừ, cảnh giới niết bàn chưa chứng ngộ, chơn lý 
vô thượng chưa thông đạt. Con xIn từ giã đạo sư đề tiêp tục lên đường tâm đạo. 


3- Vị đạo sư thứ nhì : Uddaka Rãmaputta» 


Ông Kondañña khuyên sa môn Gotama nên đến gặp thầy cũ của ông là 
đạo sư Uddaka Rãmaputta (Uất Đầu Lam Phất)'"° ở gần thành Rãjagaha (Vương 
Xá)'!, xứ Magadha (Ma Kiệt Đà). Thành RãJagaha (Pali), còn gọi là RãJagriha 
(Sanscrit), cách Vesãlï khoảng 160 km về hướng nam. Sa môn Gotama cùng với 
năm anh em ông Kondañña đi mười ngày đường đến gặp đạo sư Uddaka 
Ramaputta. Lúc bấy giờ đạo sư đã 75 tuổi và có 700 đệ tử, 300 tu học tại chỗ và 
400 ở các địa điểm khác. Đạo sư giảng : 

— Thông thường người ta hay chấp nơi hình tướng của muôn sự muôn vật, 
hoặc chấp rằng các sự vật đêu không có hình tướng, như vậy đêu là lâm lạc cả. 
Nên cán suy xét cho chính chăn, chỉ lãnh thọ cái thể nhiệm mẫu (Ï' essence, cái 
tỉnh thể, chơn như) của muôn sự muôn vật mà thôi. Phải vượt khỏi hoàn toàn 
Jô Sở Hữu Xứ tưởng, nhất tâm đoạn tận mọi tư tưởng để vào Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng Xứ tưởng. Như vậy mới tránh khỏi mọi vọng chấp ngã, nhân, chúng 
sanh, thọ giả'?, tâm không còn nghĩ tưởng (được tưởng không), đặng quả giải 
thoát cao nhứt, không còn đau khổ nữa, và sanh về cõi trời Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng. 

Sa môn Gotama nhập định vài ngày đã chứng được định Phi Tưởng Phì 
Phi Tưởng (Nleva sañña nãsaññaä yatana), không còn tri thức cũng không phải 
không còn tri thức, tâm thức trở nên tế nhị đến đỗi không thể nói là có hay 
không có tâm thức. Ví như nước đã rã ra thành oxy và hydro, không phải nước 
nhưng cũng có thê là nước. Được tin nầy đạo sư Uddaka Rãmaputta rất lấy làm 
VUI VỀ nỐI : 


! Xem Trung Bộ 26 (kinh Thánh Cầu), 36 (Đại kinh Saccaka), 85 (kinh Bồ Đề Vương Tử); Đại 
Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh 186, 190, 1421. 

li Ông Uddaka Rãmaputta (Uãt Đầu Lam Phất) là con và đệ tử của ông Rãma. Ông được cha 
truyền đạo theo phái Yoga (Du Già), tu theo ngoại định (kasina, biến xứ). Ông là vị đạo sư giỏi nhứt 
toàn xứ Ấn Độ thời bấy giờ. Trong kinh có chép răng khi ông vừa đắc định Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
và ngũ thông, ông bay tới đền vua Bimbisära; vua mừng rỡ, đảnh lễ dưới chân ông và cúng đường 
trọng thể. Vua căn đặn hoàng Ì hậu Videhi: “Như ta đi khỏi mà Tiên nhơn tới thì khanh nên lễ kính và 
cúng dường cũng như ta vậy”. Một hôm ông Uddaka Rãmaputta đến trong lúc vua Bimbisära văng 
mặt, hoàng hậu Vidchi vâng lệnh vua lễ bái dưới chân, Tiên nhơn trong thấy sanh lòng tưởng quây, 
liền mất hết thần thông, phải đi bộ trở về. Có lúc ông ngồi nhập định trên núi bị chìm thú kêu la quây 
rầy; ông bỏ xuống gần mé nước tọa thiền bị cá tôm làm rôi; trong lúc tâm thần bất định, ông lỡ lời 
nguyện làm con Phi ly (chồn bay) đề trên giết bầy chim, dưới giết đoàn cá. Sau đó ông tự ăn năn, lâu 
lắm mới đắc lại Phi Tưởng Phi Phi Tưởng định. Khi đức Phật thành đạo thì ông đã thác sanh về cõi 
trời Vô Sắc “Phi Tưởng Phi Phi Tưởng. Đức Phật nói sau khi hưởng hết phước báo cõi trời ông sẽ bị 
đọa làm giống chồn bay theo lời đã lỡ nguyện trong khi buồn giận. (Xem Phật Học Từ Điền của Đoàn 
Trung Còn, chữ Uãt Đầu Lam Phát ). 

!!! Rãjagaha hay Rãjagriha (Vương Xá) hiện nay là thành phố Rajgir thuộc Tiểu bang BIHAR. 

!!2 Chấp có cái Ta chân thật (chấp ngã), chấp Ta là người (chấp nhân), chấp Ta là một chúng sanh, 
chấp Ta có thọ mạng lâu dài (chấp thọ giả). Do chấp nên có phân biệt đối xử với cái không phải Ta. 


Sự tích đức Phật 53 


— Này đạo hữu Gotama, tôi vô cùng hoan hỉ được có một người bạn đồng 
tu tài đức đáng tôn kính như đạo hữu. Những gì tôi đã hiểu biết và chứng ngộ 
thì nay đạo hữu cũng đã hiểu biết và chứng ngộ như tôi. Vậy thì đạo hữu hãy ở 
lại đây để dẫn dắt nhóm đạo sĩ này hộ tôi, vì tôi nay đã quá già rồi, không còn ở 
thế gian này bao lâu nữa. 

— Thưa đạo sư, con thấy trong cảnh giới Phi Tưởng Phi Phi Tưởng vẫn 
còn các hành nghiệp vi tế làm nhân cho tắm cái khổ vì tế sau đây : 

1- Tâm còn sanh niệm, đó là sanh khổ. 

2- Niệm niệm nói tiếp nhau, đó là già khổ. 

3- Động niệm chưa dứt, định lực chưa vững, đó là bệnh khổ. 

4- Định lực còn có thể bị thối chuyển, đó là tử khổ. 

5- Còn nhớ nhung, đó là ái biệt ly khổ. 

6- Còn có điều không vừa ý, đó là oán hội khổ. 

7- Có khi cầu định chẳng đặng vì có sự cản trở, đó là câu bất đắc khổ. 

S- Thọ, tưởng, hành, thức chưa hoàn toàn đứt, đó là ấm xí thạnh khổ. 
Con cầu đạo vô thượng, mong dút trừ tận sốc rễ mọi hình thức đau khổ. Chí 
nguyện chưa thành, nên con xin phép đạo sư được tiếp tục lên đường tầm đạo. 

— Này đạo hữu Gotama, đạo sư Uddaka Rãmaputta nói, chí nguyện cao cả 
của đạo hữu thật đáng thán phục, vậy khi đạo hữu thành công xin hãy nhớ đến 
tôi trước. 

Tình cờ vua Seniya Bimbisära'" đến thăm đạo sư Uddaka Ramaputta, 
thấy vậy liền đến đảnh lễ sa môn Gotama và đề nghị chia cho ngài phân nửa 
giang sơn nếu ngài chịu ở lại Magadha. Sau khi sa môn Gotama từ chối, nhà 
vua yêu cầu sa môn sau khi thành công nhớ trở lại thành Vương Xá độ ngài. 


4- Sáu năm tu khô hạnh tại Uruvelä:‹ 
(từ năm 595 đên năm 589 trước tây lịch ) 


Sa môn Gotama thấy răng không còn ai khác giỏi hơn để ngài có thể 
nương tựa, đã đến lúc ngài phải tự tu tự chứng để đạt sở nguyện. Ngài bèn cùng 
với 5 người bạn đạo là Kondañña (Kiều Trần Như) , Bhaddiya (Bạt Đề) ) , 
Vappa (Bà Phạm) còn gọi là Dasabala Kassapa (Thập Lực Ca Diếp) ), 
Mahãanama Kulika (Ma Ha Nam Câu Ly) ) và Assaji từ giã đạo sư Uddaka 
Rãmaputta, đến khổ hạnh lâm (P:tapovana, S: dukkharakrya) tại làng Uruvelä, 
gần thành phố Gayã, cách Vương Xá khoảng 30 km vê phía tây-nam, để chuyên 
tu khổ hạnh. Vào thời bấy giờ, cho đến nay vẫn còn, ở Ấn Độ, có nhiều đạo sĩ 
tin tưởng mãnh liệt răng lỗi tu khắc khe ép xác khổ hạnh có thể khắc phục và 
thanh lọc thân tâm, diệt trừ tất cả dục vọng, và đưa đến giải thoát cùng tột. Dĩ 
nhiên sa môn Gotama quyết định trắc nghiệm pháp môn nảy. 


!!3 Bimbisära làm vua xứ Magadha từ lúc 15 tuôi, cha lả Bhãti còn gọi là Mahãpaduma, mẹ là Bĩmbi, 
vợ chánh là hoàng hậu KosaladevT còn gọi là Videhi, em gái vua Pasenadi xứ Kosala. 
!!4 Xem Trung Bộ (Majjhima nikãya) 36: kinh Mahã Saccaka. 


Sự tích đức Phật 544 


Ngài đến một hang đá hẻo lánh ở lưng chừng núi Dungsii, bắt đầu một 
cuộc tranh đấu quyết liệt đề khắc phục thân xác, với niềm hy vọng rằng một khi 
đã làm chủ được mọi nhu cầu phức tạp và phiền toái của thân thì tâm sẽ được 
giải phóng khỏi sự thống trị của vật chất để đạt đến mức độ giải thoát cao siêu. 
Ngài cô găng đến mức cùng tột của lỗi tu khổ hạnh. Chỉ ăn lá, rễ cây, vài hột 
mè, hột đậu mỗi ngày, ngủ rất ít, suốt ngày ngồi thiền hoặc đi kinh hành. Thân 
hình ngài chỉ còn da bọc xương, cái rỗn gần đụng xương sống. Về sau đức Phật 
đã kế lại trong kinh Mahã Saccaka (Majjhima Nikãya 36), cảnh ngài tu khô 
hạnh như sau : 

“Lúc ấy tư tưởng sau đây phát sanh đến tôi : Hay là ta thử cắn chặt răng 
lại, cong đầu lưỡi ép sát vào vòm hàm trên, và dùng tư tưởng thiện đè bẹp, chế 
ngự và tiêu điệt tw tưởng xấu. Thể rồi tôi căn chặt răng lại, cong đấu lưỡi ép sát 
vào vòm hàm trên, và cố găng đè bẹp, chế ngự, tiêu điệt tư tưởng xấu bằng 
những tư tưởng tốt. Lúc tôi tranh đầu như vậy (thì mô hôi từ trong nách tôi chảy 
thôn ra. Như một người mạnh đè đâu đè cổ một người yêu xuống, ấn mạnh 
xuống, bắt phải thần phục, tôi cũng tranh đấu như vậy để hàng phục những tư 
tưởng bắt thiện. Nghị lực tôi thật mạnh mẽ và bắt khuất. Tỉnh thân tôi thật vững 
vàng không lay động. Nhưng thân tôi mòn mỏi không còn chịu đựng nổi sự cố 
gắng kiên trì đè nặng lên nó. Mặc dù những cảm giác đau đón đó phát sanh 
trong thân tôi, nó không ảnh hưởng đến tâm tôi chút nào. 

“Rồi tôi tự nghĩ : Hay là ta hãy tham thiên về sự nín thở một lần nữa ! 
Rôi tôi kiểm soát chặt chẽ sự hít vào và thở ra bằng miệng, bằng lỗ mũi, bằng lỗ 
tai. Và khi tôi nín thở thì đâu tôi đau bưng lên khủng khiếp. Cũng như có một 
lực sĩ siết chặt đâu tôi bằng một sợi dây da cứng. Tuy nhiên nghị lực tôi vẫn 
mạnh, Những cảm giác đau đớn đó không ảnh hưởng sì đến tâm tôi. 

“Rồi tôi tự nghĩ : Hay là ta hãy tham thiên về sự nín thở một lần nữa ! 
Rôi tôi nín thở bằng miệng, bằng lỗ mũi, bằng lỗ tai. Khi tôi kiểm soát hơi thở 
nh thể thì một luỗng hơi mạnh thọc xuyên qua bụng tôi. Cũng như có một tên 
đồ tế thiện nghệ hay mới tập sự đang dùng dao bẻn rạch bụng tôi. Tuy nhiên 
nghị lực tôi vẫn mạnh. Cảm giác đau đón như thế không hê ảnh hưởng gì đến 
tâm tôi. 

“Một lần nữa, tôi lại tự nghĩ : Hay là ta lại tham thiên về sự nín thở một 
lần nữa ! Rồi tôi kiểm soát hơi thở ra vào bằng miệng, bằng lỗ mũi và bằng lỗ 
tai. Khi tôi nín thở thì một hơi nóng kinh khủng thiêu đối thân tôi. Cũng như có 
hai người lực sĩ đang nắm chặt tay chân tôi đặt lên một đồng than cháy đỏ cho 
đến khi thân tôi bị thiêu rụi. Dù vậy nghị lực tôi vẫn mạnh. Cảm giác đau đớn 
nh thế không hê ảnh hưởng đến tâm tôi. 


Sự tích đức Phật 55 


“Lúc bấy giờ có những vị thiên thần thấy tôi như vậy thì nói với nhau 
rằng : Đạo sĩ khổ hạnh Gotama đã chết. Vài vị khác nói : Đạo sĩ khổ hạnh 
Gotama chưa chết, nhưng đang chết dân. Trong khi vài vị khác nói : Đạo sĩ khổ 
hạnh Gotama chưa chết, cũng không phải đang chết dân vì ngài là một vị A-la- 
hán. Đây chỉ là lối sống của một vị A-la-hán. 

“Rồi tôi tự nghĩ : Hay ta thử hành pháp 
tuyệt thực hoàn toàn ! Lúc bấy giờ có những vị 
thiên thân đến gần tôi và nói : Thưa ngài, ngài 
không nên hành pháp tuyệt thực hoàn toàn. Nếu 
ngài làm như vậy, chúng tôi sẽ rót thiên tỉnh thể 
bổ dưỡng vào thân ngài qua các lỗ chân lông để 
nuôi sống ngài. Tôi nghĩ : Nếu ta nói ta hành 
pháp tuyệt thực mà các thiên thân lại rót thiên 
tỉnh thể bồ dưỡng vào thân qua các lỗ chân lông 
để nuôi sống ta, té ra ta gian dối. Thôi ta không 
cân phải tuyệt thực hoàn toàn. 

“Rồi tôi lại nghĩ : Hay ta chỉ thọ thực mỗi 
ngày một bụm nước đậu hoặc rau có ! Khi tôi chỉ 
dùng thật ít vật thực đặc hoặc lỏng như thế thì thân tôi trở nên gây khô như 
những cọng sậy ghép lại với nhau. Bàn tọa của tôi chỉ còn bằng cải móng chân 
con lạc đà. Xương sống tôi như một xâu chuỗi dựng đứng lên và cong vào. 
Xương sườn tôi tựa như một cải sườn nhà bị sụp đồ. Tròng mắt tôi chẳng khác 
nào hình ảnh những ngôi sao dưới đáy giếng sâu. Da đầu tôi rụng tóc, nhăn 
nheo như một trái mướp phơi khô. Khi muôn rờ da bụng thì tay tôi đụng nhằm 
xương sống. Khi muốn rờ xương sống thì tay tôi đụng nhằm da bụng. Vì thiểu 
vát thực, da bụng tôi ép sát vào xương sống. Lúc muốn đứng dậy đi tiểu tiện thì 
tôi luống cuống té ngã xuỐng. Tôi đập nhẹ tay chân cho thân mình tôi sống lại. 
Than ôi, lúc đập như thể, lông trên mình tôi lả tả rơi xuống đất vì đã chết gốc. 
Những người thấy tôi như vậy thì nói : Đạo sĩ Gotama da đen. Có người lại nói 
- Đạo sĩ Gotama da không phải đen mà xanh. Có người lại nói : Đạo sĩ Gotama 
không đen, không xanh mà nâu sậm. Màu da sáng sủa của tôi trở nên tàn tệ đến 
như thế vì thiểu vật thực. 

“Rồi tôi tự nghĩ : Dù các đạo sĩ khổ hạnh hay Bà-la-môn trong quá khứ 
đã chịu đựng những cảm giác nhức nhối, đau đón, xót xa như thể nào thì cũng 
đến mức này là cùng, không thể hơn nữa. Dù các đạo sĩ khổ hạnh hay Bà-la- 
môn trong tương lai sẽ chịu đựng những cảm giác nhức nhối, đau đớn, xót xa 
nhự thể nào thì cũng đến mức này là cùng, không thể hơn. Tuy nhiên, dù đã trải 
qua bao nhiêu khắc khổ, khó khăn, đau đón, tôi vẫn chưa đạt được sự giác ngộ 
tôi thượng về nội tâm vượt lên trên trạng thải con người. Hay là còn con đường 
nào khác dẫn đến sự Chứng ngô tối thượng ?” 





Sự tích đức Phật 56 


Thấy sa môn Gotama đã gần kẻ cái chết mà chưa đạt được chí nguyện, 
Ma Vương liền hiện đến gần ngài và nói!° : 

— Này đạo sĩ gầy còm, thân hình tiều tụy ! Giờ chết đã gần kề. Thân thể 
ngươi đã chết mòn gần hết, chỉ còn lại một phần ngàn. Nhưng hãy sống, hỡi đạo 
sĩ, đời sống rất tốt đẹp. Có sống mới tạo được phước. Hãy sống độc thân và 
năng cúng tế thần lửa, ngươi sẽ tạo được nhiều phước báo. Ép mình sống đời 
khô hạnh như thế này để làm gì? Con đường kiên trì nỗ lực quả thật kham khổ, 
khó khăn, không phải dễ thành tựu. 

Sa môn Gotama đáp : 

— Này Ma Vương xấu xa, qui quyệt, thân quyến của tội lỗi và lười biếng. 
Ngươi chỉ đến đây vì lợi ích riêng của ngươi. Ta tu hành với niềm tin vững 
chắc, với sự kiểm soát thân tâm chặt chẽ, với sự tỉnh tấn và trí tuệ. Ta đã quyết 
tâm như vậy, sao ngươi còn muốn lụng lạc ta ? Máu cạn thì mật khô, thịt cũng 
hao mòn. Thịt ta càng hao mòn thì tâm ta càng thanh tịnh. Tâm ta càng thanh 
tịnh thì càng an trụ, càng sáng suốt, định lực càng vững chắc. Thể xác càng đau 
đớn thì tâm càng xa lìa tham ái. Chừng ấy ta biết rõ thế nào là sự trong sạch 
của một chúng sanh. 

“Tham vọng là đạo binh số một của ngươi. Đạo bĩnh thứ nhì là bất mãn, 
thứ ba là thèm khát, thứ tư là ái dục, thứ năm là hôn trầm, thứ sáu là sợ hãi, thứ 
bảy là hoài nghi, thứ tám là giả dối, ngu si, thứ chín là lợi lộc, khen tặng, vinh 
dự, thứ mười là tự cao và khinh người. 

“Này Ma Vương, đó là quân đội của ngươi, đó là khách luôn luôn â ân náu 
bên trong hạng người xấu xa qui quái như ngươi. Người hèn nhát yếu đuối thì 
không thắng nồi, nhưng ai đã chế ngự được đạo binh ấy là tìm được hạnh phúc. 

“Ta cột trên ngọn cờ của ta chùm cỏ Munja'. Sống đời hèn nhát trên thế 
gian này thật là nhục nhã ! Ta thà chết trên chiến trường còn hơn sống mà thất 
bạt”. 

Nghe đến đây Ma Vương lộ vẻ thất vọng, chán nản, buồn rầu, bỏ đi. 


Gần 6 năm tu khổ hạnh, sức lực sa môn Gotama cảng ngày càng suy yếu, 
thân thể gây. còm do sự nhịn ăn, thức đêm, thức ngày. Có khi ngài bị ngất xỉu 
trong lúc ngôi thiền dưới cội cây hoặc lúc đang đi kinh hành. Hiện nay còn có 
một động đá ở lưng chừng núi Dungsiri, vùng Uruvela, cách Bodh Gayäã khoảng 
5 km về hướng đông-bắc, kỷ niệm nơi ngài tu khổ hạnh. Trước động đá hiện có 
một ngôi chùa Tây Tạng. 

Một hôm, đang ngồi thiền cạnh bờ sông Nerañjarã (Ni Liên Thiền), sa 
môn Gotama bỗng nghe tiếng một giáo sư âm nhạc đang dạy học trò trên một 
chiếc thuyền đi ngang qua : “Con nên nhớ, lên dây đàn phải vừa đúng độ căng, 
tiếng đàn mới thanh tao. Nếu dây dùn quá thì tiếng đàn mêm những điếc câm, 


5 Xem Tiêu Bộ, Kinh Tập (Sutta nipata), chương 3, kinh 2: Tính Cần. 
!!5 Thời bấy giờ trước khi ra trận, chiến sĩ cột trên ngọn giáo của mình chờừm có lau Munja tỏ rằng 
không bao giờ lùi bước trước quân thù. 


Sự tích đức Phật 57 


nếu dây căng quá thì dễ bị đứt”. Đang lúc thân thể suy tàn cùng cực, sa môn 
Gotama bừng ngộ pháp tu trung đạo. 


E- ĐỨC PHẬT THANH ĐẠO 

Năm 29 tuổi (-595) thái tử Siddhattha rời bỏ hoảng cung, đến bờ sông 
Anomã thuộc làng Anupiya, xứ Mallã, tham vấn ông Bhaggava đang tu khổ 
hạnh; kế đến một làng gần thủ đô Vesall, xứ Valj (Bạt Kỳ), học với vị đạo sư 
thứ nhất là Älãra Kãlãma, đạt đến bậc thiền Vô Sở Hữu Xứ. Rồi ngài lại đến 
Rãljagaha (Vương Xá), thủ đô xứ Magadha (Ma Kiệt Đà), học với vị đạo sư thứ 
hai là Uddaka Rãmaputta về bậc thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Chỉ độ vài 
ngày đã học hết sở học của thầy. Nhưng chưa được thỏa mãn với trình độ chứng 
ngộ đó, ngài đến làng Uruvelä bên bờ sông Nerañjarã chuyên tu khô hạnh trong 
6 năm nữa. Sau đó ngài lại bỏ lối tu khổ hạnh đề lập ra pháp tu trung đạo, và 49 
ngày sau, ngài thành đạo dưới cội cây Bồ-đề. 


1- Chọn lôi tu trung đạo” 


Năm 589 trước tây lịch, sa môn GOTAMA được 35 tuôi, trong lúc thân 
thể suy nhược cùng cực, ngài nhận thấy lối tu khổ hạnh chỉ giúp người Tu diệt 
trừ các dục vọng, làm chủ các đòi hỏi của thân xác; nhưng với thân thể suy yếu, 
tâm thức không thê đạt đến giác ngộ hoàn toàn. Từ chỗ ngồi, ngài loạng choạng 
đứng lên, cử động và nắn bóp tay chân cho đỡ tê, râu tóc và quân áo mục nát 
trên thân ngài rơi lả tả xuống đất. Ngài tìm đến một bãi tha ma gần đó lượm một 
bộ y phục, xuống sông giặt giũ, tắm rửa, rồi mặc vào, đi lần vào xóm khất thực. 

Từ nay ngài áp dụng lối tu trung đạo, không quá hành xác cũng không 
quá buông lung, chỉ ăn uông vừa đủ cho có sức khoẻ để giữ cho tính thần được 
sáng suốt. Ngài bắt đầu phân định giờ giấc tham thiền, khất thực, độ ngọ, kinh 
hành, nghỉ ngơi, nhưng vẫn giữ "tam thường bất túc" nghĩa là ba thứ ăn, ngủ và 
nghỉ không được quá đầy đủ mà phải hơi thiếu. Năm anh em ông Kondañña 
thấy vậy cho răng ngài đã thối chí ngã lòng trong việc tu tập, quay về đời sống 
lợi dưỡng, nên cùng nhau rời ngài đi đến Vườn Nai (Lộc Uyễn, Migadäya) tại 
làng Isipatana, hiện nay là Sarnath, cách làng Uruvela quận Gayä khoảng 204 
km về hướng tây-tây-bắc tiếp tục tu khổ hạnh. Thành phố Sarnath cách thành 
phố lớn Varanasi (tên cũ là Benares) 10 km về hướng bắc. 

Sa môn Gotama, trong sáu năm tu khô hạnh, rất nhờ sự giúp đỡ tận tình 
của năm anh em ông Kondañña vẻ tinh thần cũng như vật chất. Bây giờ còn lại 
một mình, trong cảnh cô đơn, ngài phải tự giải quyết những vấn đề phức tạp, 
khó khăn, từ lớn đến nhỏ, nhưng ngài không nản chí ngã lòng. Ngài thường đến 
bờ sông Nerañjarã (Ni Liên Thiên, hiện nay là sông Phalgu) ngồi thiền định 


!!” Xem Trung Bộ (Majjhima nikãya) 36. 


Sự tích đức Phật 58 


dưởi gộc cây cạnh bãi cát. Một hôm, có hai cô bé chăn bò tên Nandã và Balã''” 
đang dắt bò xuống sông tắm. Hai cô thấy sa môn Gotama y phục tả tơi, thân thê 
gầy yêu, nhưng nét mặt trang nghiêm, hiền lành, thanh thoát, đang ngồi thiền 
định, thì sanh lòng kính mến liền lựa một con bò cái thật tốt, tắm rửa cho nó 
sạch sẽ rồi tự tay vắt lấy sữa, nấu chín, tới nơi thành kính quỳ gối dâng lên. Sa 
môn Gotama nhận sữa rồi chú nguyện răng : 

— Tôi vì lòng độ sinh nên dùng món ăn này, nguyện được khí lực khoẻ 
mạnh; người dâng cúng đời đời được thức ăn ngon, thân thể hùng tráng, được 
tâm từ, bi, hỷ, xả, an lạc, không tật bệnh, sống lâu, giàu bên, trí tuệ đây đu. 

Chú nguyện xong, ăn rôi, ngài cảm thấy thân thể khỏe mạnh, khí lực sung 
túc. Ngài thầm nghỉ rằng : “Sáu năm khổ hạnh, áo rách tả tơi, vậy ta nên đổi tắm 
áo phân tảo'° này”. Sa môn Gotama đi lần xuống sông NerañJara giặt áo, tăm 
rửa vừa xong thì có vị trời Tịnh Cư Suddhäväsa dâng áo cà-sa cúng dường. Sa 
môn Gotama bỏ áo phân tảo, mặc áo cà-sa rồi từ từ đi tới mé rừng, tìm một cội 
cây mát mẻ để ngồi thiền định. Thông thường ngài nằm nghỉ từ canh ba đến 
canh năm dưới một cội cây. Khi sao mai vừa ló dạng, ngài thức dậy, xuống sông 
rửa mặt rồi tìm nơi ngôi thiền định. Đến giờ ty ngài đi khất thực trong xóm làng 
gần đó. Sau khi độ ngọ xong, ngài đi kinh hành, xuống sông tắm, rồi lại tìm nơi 
mát mẻ ngồi thiền định. 


2- Đêm thành đạo" (năm -589) 


Đến ngày thứ 49 kế từ lúc năm anh em 
ông Kondañña bỏ đi, trong lúc ngài đang ngôi 
thiền định dưới gốc cây cổ thụ Ajapäla'' (cách 
cây Bồ-đề độ 100m về hướng đông, hiện nay có 
dựng bảng kỷ niệm gân công vào Bồ Đề Đạo 
Trảng), sắp đi khất thực, thì có hai chị em nàng 
Sujatã, con ông xã trưởng SenämI, mang bát cháo 
sữa (kheer) đến cúng vị Thần gốc cây để tạ ơn vị 
Thần đã giúp người chị toại nguyện theo lời 
khẩn vái cầu con trước đây. Thấy sa môn 
Gotama tướng mạo trang nghiêm tươi sáng đang 2 
tĩnh tọa, hai nàng tưởng là vị Thân hiện ra nhận lễ vật nên hai nàng đặt bát chảo 
sữa bằng vàng trước mặt sa môn Gotama, cung kính đảnh lễ rồi ra về. 





!!8 Xem Buddhacarita sutta (Phật Sở Hành Tán) của Tổ Asvaghosa (Mã Minh). 

19 4o phẩm tảo (pamsu kula) là áo cà-sa may bằng vải rách lượm trong đồng rác, hay trong bãi tha 
ma. 

!2 Xem Trường Bộ (Dĩgha nikãya) 14; Trung Bộ (Majjhima nikãya) 26, 36; Tiểu Bộ, kinh Pháp Cú 
153-154; Tiểu Bộ, Udãna, phẩm 1: 1-3; Lalitavistara; Buddhacarita; Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng 
Kinh 186, 187, 190. - 

2! Ajapäla: Một loại cây sung (cây bàng) ở Ấn Độ : Banyan tree, Figuier đlnde, cây dừng, tên khoa 
học là FIcus Indica. 


Sự tích đức Phật 59 


Sau khi ăn xong bát cháo sữa'?, sa môn Gotama thấy cơ thê khoẻ mạnh lạ 
thường nên không đi khất thực mà chỉ đi kinh hành trong chốc lát rồi xuống 
sông Nerañjarã tăm. Ngài nhận thấy thân mình hôm nay trở nên vô củng tươi 
sáng, đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, da màu vàng ròng rực rỡ. Ngài vô cùng 
phần khởi, sau khi rửa bát xong, ngài để cái bát bằng vàng trên dòng nước và 
nguyện rằng : “Nếu hôm nay ta được chứng quả thành Phật, thì nguyện cho cái 
bát nây nồi trên mặt nước và trôi ngược lại dòng sông”. Quả nhiên cái bát vàng 
nổi phêu trên mặt nước và trôi ngược lại dòng sông 80 sải tay, đến khi gặp phải 
một xoáy nước mạnh thì chìm xuống đáy sông. Sa môn Gotama hăng hái đi trở 
lên bờ, đến cây Pippala'› (fñicus religiosa, cây Bồ-đề) to lớn, cảnh lá sum-sê. 
Nơi đây rất thích hợp cho việc thiền định, vừa có bóng mát, vừa khoảng khoát 
sáng sủa, có rừng cây phía sau lưng, có con sông chảy ngang trước mặt với bãi 
cát vàng rộng lớn, phong cảnh thật thanh nhàn. Đến trước cội cây, ngài thầm 
nghĩ : “Dưới cội cây nây, làm thế nào có một tòa ngồi cho yên tĩnh trang 
nghiêm. Bỗng thấy một em bé gánh cỏ đi ngang qua gân đó, sa môn Gotama 
gọi lại hỏi xin một mớ cỏ để làm tòa ngồi. Em bé vui vẻ và cung kính dâng ngài 
tám bó cỏ sắc (kusha) mềm mại như lông cổ chim công, mùi thơm ngào ngạt. 
Ngài cảm ơn và hỏi : 

— Cháu tên gì ? Năm nay cháu mấy tuổi ? 

— Thưa ông, cháu tên Sotthiya Svastika (Cát Tường) . Năm nay cháu được 
9 tuổi. Mà ông xin cỏ để làm gì ? Bộ ông có nuôi trâu bò hả ? 

— Không phải, tôi đã xuất gia đi tu, đâu có nuôi trâu bò gì. Tôi chỉ xin cỏ 
để chêm ngồi cho êm và thăng lưng để có thê ngồi lâu được. Tôi chỉ mong được 
giác ngộ thành Phật để cứu độ chúng sinh khỏi mọi đau khổ ở đời. 

— Thưa ông, bộ ngồi lâu trên đồng cỏ thì sẽ được giác ngộ thành Phật hả? 

— Không phải vậy đâu cháu. Ngồi kiết già, lưng thắng đứng chỉ là phương 
tiện giúp cho sự thực hành Chỉ Quán chóng đạt đến Định Tuệ. Nhưng muốn 
giác ngộ thành Phật còn phải thực hành đầy đủ các hạnh Từ Bi Hỷ Xả nữa mới 
được. Nêu cháu muốn học thì khi cháu lớn lên và tôi đã thành đạo rồi, tôi sẽ dạy 
cho. ôm nay, tôi vì chúng sinh đau khổ, nguyện ngôi dưới gốc cây này cho đến 
khi chứng được Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác, nếu chưa toại nguyện thì 
dù máu cạn thịt khô quyết không đứng lên.!" 

Nói rồi, ngài xâp cỏ thành tọa cụ và bô đoàn'”, ngồi kiết già, lưng thắng 
đứng hướng vê phía gôc cây, mặt hơi cúi xuống nhìn về hướng đông, phía bờ 
sông Nerañjarä. Tức thì thế giới chấn động sáu cách'*, làm rung chuyền cả trời 


!22 Sau khi ăn xong bát cháo sữa này, Đức Phật nhịn ăn luôn 49 ngày liền. 

!3 Cây Pippala (Tất-bát-la) còn có tên khác là Assa#ha (Bát-đa) vì trái của cây này tên là Pippala, 
còn bông của nó tên là Assattha. Đây là một loại cây đa, tên khoa học là Fieus religiosa. Sau khi Phật 
thành đạo, người ta đặt tên cây là Bodhi (Bồ-đè) có nghĩa là cây Giác ngộ. 

! Đoạn đối thoại này phỏng theo kinh Lalitavistara. Xem The Life of The Buddha, A. Foucher, trang 
107. 

!5 Toa cự là tắm thảm vuông trải xuống đất để ngồi cho sạch sẽ. 8ô đoàn là cái gối tròn hình trụ để 
lót ngồi cho thăng lưng. 

%6 Chấn động sáu cách: Chân động theo sáu hướng đông, tây, nam, bắc, trên, dưới. 





Sự tích đức Phật 60 


đất. Trên không trung từng đàn chim vui mừng bay liệng, trong cành lá đủ 
giọng hót thánh thót líu lo, tám bộ chúng trời rồng'” mang hương hoa đến múa 
hát và hòa tấu nhạc khúc cúng dường. 

Bồ tát Gotama ngồi trên tòa cỏ, đầy đủ thế lực hùng mạnh như sư tử; trí 
tuệ sáng suốt như vừng thái dương. Ngài bắt đầu thực hành các pháp thiền định 
(Jhãna, Dhyãna, Như Lai thiền) theo thứ lớp từ thấp lên cao như sau'” : 

l- Quán niệm hơi thở (Änñpãna sati) để thanh lọc và ổn định thân tâm, 
đoạn trừ năm triển cái!?. 

2- Khởi tâm ly dục ly bất thiện pháp với Tầm và Tứ'°, làm phát sanh Hỷ 
Lạc trong tâm, nhập Ly Sanh Hỷ Lạc Địa. chứng và an trú sơ thiền. 

3- Xuất sơ thiền, đình chỉ Tầm và Tứ, nội tĩnh nhất tâm trong Hy Lạc, 
nhập Định Sanh Hỷ Lạc Địa, chứng và an trú nhị thiền. 

4- Xuất nhị thiền, ly Hỷ trú Xả, chánh niệm tĩnh giác, xả niệm Lạc trú, 
nhập Ly Hý Diệu Lạc Địa, chứng và an trú tam thiền. 

5- Xuất tam thiên, xả Lạc, xả Khổ, ly Hỷ Ưu đã cảm thọ trước, nhất tâm 
trong Xả thọ, nhập Xả Miệm Thanh Tịnh Địa, chứng và an trú tứ thiền. 

6- Xuất tứ thiền. Vượt khỏi hoản toàn mọi sắc tưởng, đoạn diệt hữu đối 
tưởng, không tác ý với dị tưởng, nhất tâm trong tưởng “Hư không vô biên”, 
chứng và an trú Không Vô Biên Xứ định (Akãsãnañcã yatana). 

7- Xuất Không Vô Biên Xứ định. Vượt khỏi hoản toàn Không Vô Biên 
Xứ tưởng, nhất tâm \ trong tưởng “Thức vô biên”, chứng và an trú Thức Vô Biên 

_8- Xuất Thức Vô Biên Xứ định. Vượt khỏi hoàn toàn Thức Vô Biên Xứ 
tưởng, nhất tâm trong tưởng “Không có vật gì”, vô sở hữu, vô sở đắc, vô sở 
dụng, chứng và an trú Vô Sở Hữu Xứ định (Akiñcaññã yatana). 

9- Xuất Vô Sở Hữu Xứ định. Vượt khỏi hoàn toàn Vô Sở Hữu Xứ tưởng, 
nhất tâm trong Xả Tưởng'"', chứng và an trú Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 
định (Nleva saññã nãsaññã yatana). 

10- Rồi nhân lúc tinh thần sảng khoái, định lực kiên cố, chí cả quyết 
thành, ngài được tri giác khai thông, nhập Đại định, thấy rõ năm uân'? đều 
không, mười tám giới'° chắng có, ngã chấp tiêu tan, được Ngã Không, đi vào 


127 Thiên Long Bát Bộ gồm có Trời (Deva), Rồng (Nãga), Dạ-xoa (Yakkha), A-tu-la (Asura), Ca-lầu- 
la (Garudä) còn gọi là Kim sí điều, Càn-thát-bà (Gandhabbä) chuyên hòa tấu nhạc, Khẩn-na-la 
(Kimnara) chuyên múa hát và đánh trồng, Ma-hầu-la-già (Mahoraga) đầu người mình rắn chuyên thôi 
sáo. Đây chỉ trạng thái hỷ lạc của Bồ tát trong khi thiền định. 

!28 Xem chỉ tiết trong Tăng Chi Bộ, Chương 9 pháp, Phẩm IV (Đại phẩm), từ kinh 32 đến kinh 41. 

trẻ Năm triỀn cái: tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo hối, hoài nghỉ là 5 trở ngại chính của thiền. 

!30 Tầm là hướng tâm đến định tướng (điểm tập trung tư tưởng, một vật, một hiện tượng, một đề tải); 

Tứ là tâm bám sát vào định tướng đề giữ tâm an định, để quan sát hay để suy nghiệm. 

'3! Xã tướng là xả bỏ mọi tư tưởng. 

Ki Năm uân hay năm ẩm là : sắc (rũpa), thọ (vedanä), tưởng (saññã), hành (sankhãra), thức (viãñãna). 

Là 5 yêu tố cầu tạo thành con người. 

133 Mười tám giới là : 6 căn, 6 trần và 6 thức. Có nghĩa là tất cả pháp giới. 


Sự tích đức Phật 61 


Diệt Thọ Tưởng định (Nirodha Samäpatti)'*, chứng được Phương Quảng Thần 
Thông Du Hý, Thủ Lăng Nghiêm định, đầy đủ đức tướng trang nghiêm, đảnh 
phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương Phật quốc, khiến cho trời, 
người vui vẻ, địa ngục sáng choang, Ma Vương kinh sợ. 

Bấy giờ từ giữa hai chặng lông mày, Bồ tát phóng ra một đại đạo hào 
quang, chiếu tới cung điện của Ma Vương", làm át mất ánh sáng trên thiên 
cung (Tha Hóa Tự Tại thiên). Ma Vương biết Bồ tát sắp thành đạo Bồ-đề, triệu 
tập tất cả họ hàng, thiên ma, thiên binh, thiên tướng đến, dạy rằng : 

— Hiện nay có một người dòng Sãkya sắp thành đạo vô thượng tại Gayäã ở 
cõi Diêm-phù-đề (Jambudipa, Ân Độ). Chúng ta phải mau đem binh tướng đến 
nơi, phá hoại cho bằng được, nếu không thì cung điện của chúng ta sẽ sụp đô, 
uy thế và quyên lợi của chúng ta sẽ lần hồi mắt hết. 

— Kính lạy Phụ vương, con của Ma Vương là Thương Chủ thưa, xin Phụ 
vương chớ đem lòng thù oán với Bồ tát Gotama, mà làm những điều ác nghịch 
với ngài, con e cha hối không kịp, xin cha hãy nghĩ lại. 

— Chà ! Con còn nhỏ, chưa từng biết sức thần thông biến hóa của cha, con 
đừng xen vào quyết định của cha. 

— Thưa cha, chắng phải con không biết thần thông uy lực của cha, trái lại 
chính cha chưa rõ thần thông, phúc đức, oal lực rộng lớn của Bồ tát Gotama. 
Nếu cha không tin, lúc đến nơi cha sẽ biết. 

— Thôi đi ! Đừng nói nữa ! Cha là Vua Trời tối cao ở cõi Dục này. Tắt cả 
đều phải chết dưới uy lực của cha. Ái dục, tham lam, giận tức, si mê là vũ khí 
sắc bén của cha, không ai 
tránh khỏi. Con hãy xem 
đây. 

Nói rồi Ma Vương Ba 
Tuần liền điều động bốn 
đạo thiên binh, thiên tướng, 
quyết đến nơi tiêu diệt vị sa 
môn sắp thành đạo. Hằng 
ngàn binh tướng, đầu trâu 
mặt ngựa, kỳ hình dị tướng, 
gầm thét vang trời, nỗi mưa 
giông, sắm sét, ngập lụt, bắn 
tên, lửa, tro, than, đá, cát tới 
tấp như mưa. Nhưng Bồ tát 





34 Diệt Thọ Tưởng định (Nirodha Samãpatti) còn gỌI. là Vô Tướng Tâm định (Animttto cete 
Samädhi), là thiền định trong đó mọi cảm thọ, tư tưởng, ngã chấp, pháp chấp đều dứt sạch. 

5 Na Vương (Mãra) là vua cõi trời Tha Hóa Tự Tại (Paranimmitaväsavatfi), cõi trời cao nhất ở cõi 
Dục. Theo tiếng Pãli Mãra là chết, Mãra là thần Chết hay Ma Vương. Ma Vương là vị thần có ảnh 
hưởng rất lớn ở cõi Dục vì tất cả sự vật nơi đây đều chịu định luật vô thường, tức phải chết, và tất cả 
sinh hoạt nơi đây đều do động cơ tham (lobha) sân (dosa) sĩ (moha) thúc đây. Người nào còn tham 
sân sĩ là còn phải thần phục Ma Vương, dưới quyền điều khiển của Ma Vương. 


Sự tích đức Phật 62 


Gotama vẫn ngồi yên bất động, không vật gì chạm được đến mình Bồ tát. Ngài 
nói : 

— Này Ma Ba Tuần, kiếp trước ngươi đã từng làm chủ một ngôi chùa, thọ 
tám giới, mỗi ngày cúng một bát cơm cho một vị Bích Chi Phật. Nhân phúc đức 
ẫy nên được sanh về cõi trời Tha Hóa Tự Tại làm Đại Ma Vương. Còn ta đã 
từng cúng dường vô lượng chư Phật trong vô số kiếp, công đức không thể nghĩ 
bàn, thì ngươi làm sao hại ta được. Thôi, ngươi hãy đi đi, nếu còn ngoan cố, mất 
hết phước báo, sẽ bị đọa trong ba đường ác'°°. 

— Này đạo sĩ Gotama, đừng khoác lác, chính nhờ những công đức tối 
thượng mà ta mới được làm Chúa Tế cõi Dục này. Tất cả mọi nØƯỜIi Ở thế gian 
đều biết. Còn ngươi chỉ là một đạo sĩ quèn, ngồi một mình dưới gốc cây, thì có 
công đức gì ? A1 làm chứng cho ngươi 2 

— Này Ma Ba Tuần, đại địa này là bà mẹ vô tư của muôn loài chúng sanh 
sẽ làm chứng cho ta. 

Vừa nói Bô tát Gotama vừa đùi tay phải chấm đâu ngón tay xuống đất. 
Đại địa bỗng chấn động sáu cách, tiếng đại hồng chung trong các đền thờ xung 
quanh ngân lên vang dội, một vùng đất lớn trước mặt Bồ tát nứt ra, vị Đại Địa 
thần Sthavara nhô nửa người lên khỏi mặt đất với đầy món trang sức quý báu 
trên mình, cung kính đảnh lễ trước Bồ tát và nói : 

— Kính thưa Đại Bồ tát, con xin làm chứng về vô lượng công đức không 
thê nghĩ bàn của Bồ tát trong quá khứ. 

Nói xong, Địa thần trợn mắt nhìn Ma Vương, rồi rút mình xuống đất; mặt 
đất liền lại như cũ. Binh tướng của Ma Vương bỏ chạy tán loạn. Ma Vương vừa 
hoảng sợ vừa hồ thẹn vội rút binh về. Khi ấ _ây con của Ma Vương là Thương Chủ 
hiện đến trước mặt Bồ tát Gotama, đánh lễ sát đất và sám hối răng : 

— Kính lạy Bồ tát ! Xin ngài từ bi hỷ xả, nhận lòng thành kính sám hối 
của con, tha thứ cho cha con là kẻ phảm ngu đã trót phạm tội não loạn Bồ tát. 
Chúng con xin cầu nguyện Bồ tát chóng thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh 
giác. 


Nhưng Ma .Vương chưa chịu thua, quyết dùng độc kế cuối cùng. Vừa về 
đến thiên cung, liền gọi ba cô con gái đến bảo: 

— Các con hãy hóa trang và ăn mặc cho thật đẹp, xuống cõi Diêm-phù- -đề, 
gặp sa môn dòng Sãkya đang ngôi nhập định dưới cội cây pIppala sân thành 
phố Gayã, ra tài múa hát, trêu chọc, khêu gợi dục tình, khiến cho hắn mất hết 
thần thông, không thể thành đạo vô thượng có hại cho chúng ta!”. 


36 Bạ đường ác: địa ngục, ngạ quý, súc sanh. 
1” Xem Tương Ưng Bộ, chương 4, kinh 25. 


Sự tích đức Phật 63 


Ba cô gái tên là Tanhã (Ái Dục), Arati (Bất Mãn) và Raga (Tham Vọng) 
nghe theo lời cha, hóa ra ba nàng tiên tuyệt đẹp, hình dung yêu điệu, nhan sắc 
xinh tươi, cùng nhau đi đến chỗ Bồ tát Gotama đang ngồi, giả đem hương hoa 
cúng dường, rồi múa hát, lần lần tìm cách gợi chuyện, trêu chọc, tỏ tình, quyến 
rũ. Nhưng Bồ tát vẫn ngồi an nhiên bất động, tâm trí bền vững như núi Tu Di 
(Sumeru). Ba cô thấy thế, ngạc nhiên, đến 
trước mặt Bồ tát xem ngài còn sống hay đã 
chết. Bồ tát bảo răng : rà 

— Các ngươi đã trồng căn lành nhiều BE 
đời, nay được làm thiên nữ, hưởng phước 
báo nơi cõi trời, sao không nhớ thân này là 
vô thường, có ngày hoại diệt, còn có thái 
độ vô lễ đối với ta? Thân hình tuy đẹp mà ` 
tâm bắt chính có khác chỉ cải túi da đựng | 
đồ nhơ bản, lại đây làm chỉ, hãy đi đi, ta 
không dùng. 

Nói rồi ngài đưa tay lên chỉ mặt, tự 
nhiên ba cô tiên biến dạng thành ba bà lão - 
da nhăn, tóc bạc, lưng còng, loạng choạng 
đứng không vững. Ba cô hoảng sợ lật đật 
bỏ chạy về thiên cung trình lại với Ma 
Vương Ba Tuân. 





Vua trời Đại Phạm (Brahma), vua trời Đao Lợi (Sakka Indra, Thích Đề 
Hoàn Nhơn, Đề Thích) và vô số các VỊ trời đứng đầy cả hư không, nhìn thấy Bồ 
tát Gotama hàng phục Ma Vương, ai nấy đều vui mừng, đồng thanh tán thán: 

— Hay lắm ! Hay lắm ! Chưa từng có ! Chưa từng có ! Bồ tát Gotama giờ 
đây đắc đạo vô thượng chánh đăng chánh giác ! 

Các vị trời vui mừng, tung hoa, rắc hương, tấu nhạc cúng dường. 


Sau khi hàng phục Ma Vương xong, Bồ tát Gotama tiếp tục nhập Diệt 
Thọ Tưởng định và bắt đầu cuộc chiến thắng vẻ vang trong trận giặc cuối cùng 
hết sức tế nhị và khó khăn gồm ba giai đoạn : 

I- Tận diệt các vi tế phiển não (Kãmãsava) còn ẩn náu trong tâm làm 
nghiệp nhân cho sanh tử luân hồi (Samsära). Đến canh một đêm đó ngài toàn 
thắng trận giặc nây và chứng Túc Mang Minh (PubbenIväsanussatI ñana): Ngài 
biết rõ tất cả các tiền kiếp của ngài, ở thời đại nào, tên gì, sanh trưởng trong gia 
đình nào, giai cấp nào, sinh sống ra sao, vui thích và đau khổ thế nào, chết cách 
nảo, rồi tái sanh vào cảnh nảo, vân vân . 

2- Tận diệt các vi tỄ vô mình VAViij8S3Vã) Đến canh ba ngài toàn thắng 
trận giặc nầy và chứng Thiên Nhãn Minh (Dibbacakkhu ñãna): Ngài biết rõ tất 
cả sự biến chuyên của vạn vật qua các giai đoạn thành, trụ, hoại, không; và biết 
rõ chúng sanh ở thời đại nào, tên gì, sanh trưởng trong gia đình nào, giai cấp 


Sự tích đức Phật 64 


nào, sinh sông ra sao, vui thích và đau khổ thế nào, tạo nghiệp gì, chết cách nào, 
rồi tái sanh vào cảnh nào, vân vân ... Ngài biết rõ tất cả nhân duyên nghiệp báo 
của chúng sanh, từ đó suy ra luật Nhân Quả Luân Hồi. 

3- Tìm ra phương cách giúp chúng sinh chấm dứt phiên não và vô mình, 
đạt đến giác ngộ hoàn toàn, thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hôi. Đến canh năm, 
sao mai vừa ló dạng, vào ngày mông tám tháng chạp âm lịch'° năm Nhâm Thân 
(đâu năm -589), ngài chứng Lâu Tân Minh (Ãsavakkhaya ñãna): Do đã biết rõ 
tất cả các tiền kiếp của chính bản thân mình và của mỗi chúng sinh, nên ngài 
nhận thấy rõ ràng đâu là khổ, đâu là nguyên nhân của khổ, đâu là hạnh phúc 
chân thật vĩnh cửu, và làm thế nào để đạt được hạnh phúc chân thật vĩnh cửu đó. 
Ngài đã tìm ra Tứ Diệu Đề (Khổ, Tập, Diệt, Đạo). 

Đức Phật liền đọc lên bài kệ đầu tiên sau khi thành đạo như sau : 

Lang thang bao kiếp luân hồi, 
Tìm hoài chăng gặp kẻ xây cất nhà'”. 
Tử sanh phiên não thật mà ! 
Này ông thợ chánh, ta đà thấy ông'°. 
Chớ hòng xây cất, đừng mong, 
Sườn nhà sụp nát, đòn dông'“' không còn. 
Như Lai đạo quả đã tròn, 
Ái dục dứt sạch, chắng còn ngã nhơn. 
(Kinh Pháp Cú, bài 153 và 154) 


Bồ tát Gotama đã trở thành bậc toàn thiện 
toàn giác (accariya manussa), là bậc vô thượng 
chánh đẳng chánh giác (anuttara samma : 

sambodh), là đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
(Sakyamuni Buddha). Ngài là bậc duy nhứt trong 
các cõi trời và cõi thế gian có đầy đủ mười đức hiệu sau đây : 

1- Như Lai = Thân tâm bắt động, không dời đồi. 

2- Ứng cúng = Xứng đáng nhận lãnh sự cúng dường của trời và người. 

3- Chánh biến trí = Trí tuệ thông suốt. Hiểu biết tất cả đúng như thật. 

4- Minh hạnh túc = Đầy đủ các hạnh cao thượng. 

5- Thiện thệ = Đã làm đủ các hạnh nguyện cao thượng. 

6- Thế gian giải = Biết giải thích tất cả mọi sự việc ở thế gian. 

7- Vô thượng sĩ = Không còn aI cao quí hơn. 

§- Điểu ngự trượng phu = Có đầy đủ khả năng điều phục, chế ngự và chỉ 

dạy cho chúng sanh thoát mê, đạt ngộ. 

9- Thiên nhơn sư = Là bậc thầy của các cõi trời và cõi người. 





!38 Theo Phật giáo nguyên thuỷ, đức Phật giáng sanh, thành đạo và nhập niết bàn đều nhằm ngày trăng 
tròn tháng Vesakha (tháng 4-5 dương lịch). 

!3 Tìm xem do đâu mà có thân đề tạo nghiệp. 

140 Người thợ xây nhà (nguyên nhân của sắc thân) chính là ái dục và chấp ngã. 

4! Sườn nhà là tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến ... Đòn dông nhà là vô minh. 


Sự tích đức Phật 65 


10- Phật, Thế Tôn = Là bậc sáng suốt, giác ngộ hoàn toản. 
3- Tuân lê đầu tiên sau khi thành đạo'= 


Đức Phật ngồi không cử động dưới tàng cây Bồ-đề để chứng nghiệm 
Hạnh phúc Giải thoát (Vimutti sukha). Trong đêm cuối tuần ngài xuất thiền và 
suy niệm về Thập Nhị Nhân Duyên'® (Dvadasa Paticca-samuppada). Nhân và 
Duyên là nguyên nhân chánh và các nguyên nhân phụ làm phát sanh sự sống. Ví 
dụ : Sở dĩ có cây xoài mọc lên là vì có nguyên nhân chánh là hột xoài, và các 
nguyên nhân phụ là đất, nước, ánh sáng, không khí, khí hậu ... thích hợp cho sự 
phát triển của hột xoài thành cây xoài. Mười hai nhân duyên là 12 yếu tổ chánh 
làm nhân và duyên cho nhau để phát sanh hiện tượng sanh tử luân hôi của 
chúng sanh. Muôn chấm dứt dòng sanh tử luân hồi đó thì phải dứt trừ một trong 
12 yêu tố đó, và phải biết yêu tố nào dễ trừ nhứt đối với mình. Các yếu tố dễ trừ 
nhứt là Ái, Thủ và Vô minh. Dứt trừ Ái dục là chận đứng không cho 6 căn 
duyên theo 6 trần. Dứt trừ Thủ là thực hành hạnh bố thí. Dứt trừ Vô minh là 
phải học giáo lý và thiền quán để biết rõ thân tâm và vạn vật đều vô thường, vô 
ngã; để biết rõ Chơn Tâm, Phật Tánh của mình mới thật là thường, lạc, ngã, 
tịnh. 

Vào canh một đêm đó, Đức Phật bắt đầu suy luận theo chiều sanh khởi 
(anuloma) như sau : Khi cái này có thì cái kia có, khi cái này phát sanh thì cái 
kia phát sanh. (Tạng Luật, Đại Phẩm, tập I: 1) 

Do Vô Minh'* (AviJJä) phát sanh, nên Hành (Sañkhara) phát sanh. 


Do Hành'5 phát sanh, nên Thức ( Viññana) phát sanh. 

Do Thức'* phát sanh, nên Danh (Nãma) và Sắc (Rũpa) phát sanh. 
Do Danh và Sắc'” phát sanh, nên Sáu Căn (Salãyatana) phát sanh. 

Do Sáu Căn'*3 phát sanh, nên Xúc (Phassa) phát sanh. 

Do Xúc'*° phát sanh, nên Thọ (Vedana, cảm giác) phát sanh. 


1 Xem Đức Phật và Phật Pháp, tác giả Narada, dịch giả Phạm Kim Khánh, trang 60-63; Tạng Luật, 
Đại Phẩm, tập I: 1-3. 

1 Xem Trường Bộ 14-15; Tương Ưng Bộ, chương 12, kinh 1-10. 

1 Vô minh là không biết Tứ Đế, không có Tam Minh (Túc mạng minh, Thiên nhãn minh, Lậu tận 
minh). Trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy “Tri kiến lập tri tức vô minh bồn”. Nghĩa là : Từ “tánh 
biết” không có chủ thể và đôi tượng mà lập ra cái “biết” có chủ thê và đối tượng, rồi 6 căn vướng mắc 
vào 6 trần sanh ra chê khen thương ghét, đó chính là gốc của “vô minh”. Do vô minh nên thấy có đối 
đãi, phân biệt. Do vô minh nên vạn vật vô thường mà ta cho là thường, vô ngã mà ta cho là có ngã; 
dục lạc ở thế gian là khổ mà ta cho là vui. Do vô minh nên quên hết các kiếp trước, không biết nhân 
quả luân hồi. Tiếng Päli “avijjã-paccaya sankhãra” có nghĩa là “vô minh duyên sanh ra hành”. 

15 Hành là thay đối, biến chuyên, di động; là 7âôm Hành (tham, sân, sỉ...); là Hành Nghiệp (thân, 
khâu, ý). 

146 7c là cái biết do sự phân biệt tốt, xấu, hay, đở, phải, quấy ... Sáu căn tiếp xúc với sáu trần sanh 
ra sáu thức. 7c (= thần thức, hương ấm, gandhabba) là động lực đi thọ sanh. 

I4” Danh là vật vô hình, chỉ có tên, không có tướng, là tâm thức, là thọ, tưởng, hành và thức; 

Sắc là vật hữu hình, là cơ thể, là tứ đại. 

148 6# căn là mắt, mũi, tai, lưỡi, thân, bộ óc (mano). 





Sự tích đức Phật 66 


Do Thọ"° phát sanh, nên Ái (Tanhä) phát sanh. 

Do Ái'*! phát sanh, nên Thủ (Upadäna) phát sanh. 

Do Thủ!? phát sanh, nên Hữu (Bhava) phát sanh. 

Do Hữu'° phát sanh, nên Sanh (JätI) phát sanh. 

Do Sanh' phát sanh, nên Bệnh, Lão và Tử (Jara, Marana), 


Phiền não, Đau khổ phát sanh. 
Toàn khối đau khô trong cuộc sông hiện tại đã phát sanh như thế. 
Rồi Đức Phật nói bài kệ'° sau đây : 
Khi các thực tại hiển bày, 
Thánh nhơn thiền định, rõ ngay ngọn ngành. 
Nhân nảo quả nấy đành rành, 
Các duyên phò trợ phát sanh luân hồi. 


Khoảng canh ba đêm đó, Đức Phật suy luận theo chiều hoại diệt 
(patiloma) như sau : Khi cái này không còn thì cái kia cũng không còn, khi cái 
này diệt thì cái kia cũng diệt. (Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 2) 


Khi hết Vô minh thì Hành chấm dứt. 

Khi hết Hành thì Thức chấm dứt. 

Khi hết Thức thì Danh và Sắc chấm dứt. 
Khi hết Danh và Sắăc — thì Sáu Căn chấm dứt. 
Khi hết Sáu Căn thì Xúc chấm dứt. 

Khi hết Xúc thì Thọ chấm dứt. 

Khi hết Thọ thì Ái chấm dứt. 

Khi hết Ái thì Thủ chấm dứt. 

Khi hết Thủ thì Hữu chấm dứt. 

Khi hết Hữu thì Sanh chấm dứt. 

Khi hết Sanh thì Bệnh, Lão, Tử, Phiền não, Đau khô chấm dứt. 


Toàn khối đau khổ trong cuộc sống hiện tại có thể được chấm dứt như 
thế. 
Rồi Đức Phật nói bài kệ sau đây : 
Khi các thực tại hiển bày, 
Thánh nhơn thiền định, rõ ngay ngọn ngành. 
Nhân diệt, quả phải tan tảnh, 
Các duyên chăng thuận, quả sanh đàng nào? 


!49 Xức là sự tiếp xúc giữa căn và trần, ví dụ như nhãn căn và sắc trần; là bộ ba căn, trần, thức. 

159 To là cảm giác dễ chịu, khó chịu, trung tính, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần. 

ch Ái là ưa thích, muốn có làm của riêng mình. Là dục vọng, khao khát, ham muốn, là động cơ tạo 
nghiệp. 

152 Tu là giữ làm của riêng mình, là tâm vướng mắc vào một vật, một quan niệm hay một chủ thuyết. 
I3 Hữu là có, là hữu vi, là sở hữu, cũng có nghĩa là nghiệp do mình tạo ra (kamma bhava). 

154 $arj; là sanh ra, phát sanh, hiện hữu, hiện sinh, có mạng sống, có 5 uân. 

1Š Xem The Life of Buddha as Legend and History, trang 76. 


Sự tích đức Phật 67 


Đến canh năm, sáng hôm sau, Đức Phật suy luận theo hai chiều sanh khởi 
và hoại diệt như sau : Khi cái này có thì cái kia có, khi cái này phát sanh thì cái 
kia phát sanh. Khi cái này không có thì cái kia không có, khi cái này diệt thì cái 
kia cũng diệt!“. (Tạng Luật, Đại Phẩm, tập I: 3) 

Khi Vô minh phát sanh thì Hành phát sanh, vân vân. Và như thế toàn khối 
đau khô luân hồi phát sanh. 

Khi Vô minh diệt thì Hành cũng diệt, vân vân. Và như thế toàn khối đau 
khổ luân hồi cũng phải chấm dứt. 

Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ sau đây : 

Khi các thực tại hiển bày, 

Thánh nhơn thiền định, rõ ngay ngọn ngảnh. 
Ma Vương binh tướng tan tành, 

Chân lý chiếu sáng, chúng sanh an hòa. 


4- Tuần lễ thứ hai sau khi thành đạo“ 


Đức Phật trải qua tuần lễ thứ hai một cách bình thản, ngài đứng cách cây 
Bồ-đề khoảng 100m về hướng đông, chăm-chủ nhìn cây Bồ-đề trọn một tuần 
không nháy mất, hồi tưởng lại cuộc trường kỳ chiến đấu cam go, gian khổ, với 
tự thân, tự tâm, trong vô lượng kiếp, cho đến ngày nay thành đạo dưới cội Bồ- 
đè, để rút tia kinh nghiệm hầu tìm ra một Con Đường ngắn hơn và dễ dàng hơn 
cho chúng sanh sau này. Hiện nay nơi đây còn có tháp kỷ niệm do vua Asoka 
dựng lên, tên là Anmesalocana Cetiya. 

Noi theo gương lành cao quí ây, và để tưởng nhớ công ơn Đức Phật, hàng 
tín-đồ đến ngày nay vẫn còn tôn kính các cây Bồ-đề ở Bodhgayã, Sarnath, 
Lumbini, Jetavana, Anuradhapura (Sri Lanka), Châu Đốc (Việt Nam). 

Cây Bồ-đề Änanda tại Jetavana (vườn Cấp Cô Độc) được trồng do ý kiến 
của ngài Ananda (A Nan), được Phật chấp thuận, và ông Cấp Cô Độc thực hiện 
bằng cách lấy hột của một trái chín của cây Đại Bồ-đề về trông gần công vào 
tinh xá, lúc Phật thường trú nơi đây, để các tín đồ từ xa đến viếng Phật, rủi gặp 
lúc Phật đi vắng, có thê lễ bái cây Bồ-đề này cũng như lễ bái Phật. 

Cây Bồ-đề hiện nay tại Lumbini cũng đã có từ lúc Phật còn tại thế. 

Vào thế kỷ thứ ba trước tây lịch, ni sư Sanghamittä, con vua Asoka, chiết 
một nhánh phía nam của cây Đại Bồ-đề, đem qua SrI Lanka (Tích Lan) trồng tại 
thủ đô Anuradhapura, đến nay vẫn còn tươi tốt sum sê. 

Cây Bồ-đề tại Bodhgayä và tại Sarnath, Ân Độ, hiện nay cũng đều là cây 
con chiết nhánh từ cây Bồ-đẻ tại Anuradhapura ở Sri Lanka. 

Một cây con của cây Bồ-đề tại Bodhgayä ngày nay được Đại đức ]ina 
Rãjadasa, hội trưởng hội Thông Thiên Học Quốc tế tại Ân Độ, tặng Việt Nam 


1 Nguyên văn: “lmasmim sati, idam hot; imasmim asati, idam na hoti”. Có nghĩa là: Khi cái này 
như vây thì có cái kia; khi cái này không phải như vây thì không có cái kia. 
1” Xem Đức Phật và Phật Pháp, tác giả Narada, dịch giả Phạm Kim Khánh, trang 63. 


Sự tích đức Phật 68 


vào năm 1952, được trồng tại trung tâm thị xã Châu Đốc, miền tây Nam Việt. 
Các hội viên hội Bồ Đề Đạo Trảng thường tụng niệm tại đây mỗi buôi chiều tối. 
Ngoài ra các chùa lớn tại Việt Nam như chùa Trấn Quốc ở Hà Nội, chùa Từ 
Đàm ở Huế, chùa Xá Lợi ở Sài Gòn đều có trồng một cây Bồ-đề thật uy 
nghiêm. 


I- Cây Đại Bồ-đề (lúc Phật thành đạo) sanh ra : 
2- Cây Bồ-đề Ananda tại Jetevana lúc Phật thường trú tại đây, 
2- Cây Bồ-đề tại Anuradhapura (Sri Lanka). Cây này sanh ra : 
3- Cây Bồ-đề tại Sarnath, 
3- Cây Bồ-đề Änanda tại Jetavana hiện nay, 
3- Cây Bồ-đề tại Bodh Gayã hiện nay. Cây này sanh ra : 
4- Cây Bồ-đề tại Châu Đốc (Việt Nam). 


5- Tuần lễ thứ ba sau khi thành đạo» 


Vì Đức Phật vẫn còn ở quanh quân bên cội Bồ-đề, nên chư thiên lúc bấy 
giờ còn nghi ngờ không biết ngài đã đắc quả Phật chưa. Đức Phật đọc được tư 
tưởng ấy, ngài dùng oai lực thần thông tạo một "đường kinh hành quí bảu" 
(Ratana Cankamana, đường kinh hành bằng ngọc), và đi tới đi lui trên đường 
kinh hành này suốt tuần lễ thứ ba. Dưới mỗi bước chân Phật có một hoa sen nở 
ra đỡ lấy không cho chân chạm đất. Con đường này hiện nay được xây bằng 
gạch lên cao khỏi mặt đất độ một thước, nằm song song với cạnh phía bắc tháp 
Đại Giác. Trên mặt đường có đúc 18 hoa sen bằng xi măng, tượng trưng cho 1§ 
bước chân của đức Phật. 

Theo Phật giáo đại thừa thì trong ba tuần lễ đầu (21 ngày) sau khi thành 
Phật, ngài hiện thân đức Tỳ Lô Giá Na (Vairocana Buddha) thuyết kinh Hoa 
Nghiêm (Avatamsaka sutra)'? cho vô số đại Bồ tát, các Vua trời và các vị Thần 
đã thọ giáo với Đức Phật Tỳ Lô Giá Na từ vô lượng kiếp. Nguyên tên kinh là 
“Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh”. Nội dung kinh này đứng trên 
cảnh giới bất tư nghì giải thoát của chư Phật để mô tả toàn thể pháp giới tánh, 
còn gọi là vô ngại pháp giới. Đức Phật có ý nói kinh đốn giáo đại thừa này cho 
các vị đã có nhiều căn lành trước, để các vị này lần hồi truyền bá lại cho các vị 
thấp hơn, cho đến khắp cả pháp giới chúng sinh. 


6- Tuần lễ thứ tư sau khi thành đạo“ 


'3 Xem Đức Phật và Phật Pháp, tác giả Narada, dịch giả Phạm Kim Khánh, trang 63-64. 








!5 Có bài tụng của Thiên Thai tông như sau:  “ Hoa Nghiêm tối sơ tam thât nhựt, (21 ngày) 
“ A Hàm thập nhị, Phương Đăng bát, (20 năm) 
* Nhị thập nhị niên Bát Nhã đàm, (22 năm) 


“ Pháp Hoa, Niết Bàn, cộng bát niên.  (§ năm) 
1 Xem Đức Phật và Phật Pháp, tác giả Narada, dịch giả Phạm Kim Khánh, trang 64. 


Sự tích đức Phật 69 


Đức Phật ngự trong “bảo cung”"® (Ratana ghara, cái phòng bằng ngọc) để 
suy niệm về những điểm phức tạp của Tạng Luận (Abhidhamma, giáo lý cao 
siêu, vi diệu pháp, thắng pháp). Kinh sách ghi nhận răng khi ngài suy tưởng về 
lý Nhân Quả Tương Quan (Patthana), quyên khái luận thứ bảy của tạng Luận, 
tâm và thân ngài trở nên hoản toàn tinh khiết và do đó phát ra một vừng hảo 
quang sáu màu, hiện nay là sáu màu của lá cờ Phật Giáo Thế giới. Năm màu 
đầu là : xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. Màu thứ sáu là tổng hợp năm màu đầu. Bảo 
Cung hiện nay ở cạnh phía bắc tháp Đại Giác. 


7- Tuân lễ thứ năm sau khi thành đạo 


Đức Phật trở lại ngồi dưới cội cây Ajapäla, nơi ngài đã nhận bát cháo sữa 
của hai chị em nàng Sujãtã, để tiếp tục chứng nghiệm hạnh phúc giải thoát 
(Vimutti sukha). Trong lúc Đức Phật ngồi tham thiền thì ý nghĩ sau đây phát 
sanh : 

— Làm thể nào để Giới, Định, Tuệ và Giải thoát được tăng trưởng đây 
đ Có lẽ ta nên sống gần một vị đạo sĩ hay một vị Bà-la-môn nào đề tôn kính 
và sùng bái ? 

“Có lẽ ta nên sống gần một vị đạo sĩ khác hay một vị Bả-la-môn đề tôn 
kính và lễ bái vị ấy hầu nâng cao giới đức (Silakkhanda) đến chỗ toàn thiện? 
Nhưng ta không thấy ai có giới đức hơn ta để ta cộng tác, tôn kính, lễ bái, kê cả 
chư Thiên, Ma Vương hay Phạm Thiên ở các cõi trời, cũng như các đạo sĩ hay 
Bà-la-môn ở cõi người. 

“Có lẽ ta nên sống gần một vị đạo sĩ khác hay một vị Bà-la-môn để tôn 
kính và lễ bái hầu nâng cao đjnh lực (Samadhikkhanda) đến chỗ toàn thiện? 
Nhưng ta không thấy ở các cõi trời hay trên thế gian này có vị nào có định lực 
hơn ta để ta cộng tác, tôn kính và lễ bái. 

“Có lẽ ta nên sống gần một vị đạo sĩ khác hay một vị Bả-la-môn đề tôn 
kính và lễ bái hầu nâng cao /z7 fuệ (Paññakkhanda) đến chỗ toàn thiện ? Nhưng 
ta không thấy ở các cõi trời hay trên thế gian này có vị nào có trí tuệ hơn ta để ta 
cộng tác, tôn kính và lễ bái. 

“Có lẽ ta nên sống gần một vị đạo sĩ khác hay một vị Bà-la-môn để tôn 
kính và lễ bái hầu nâng cao mức độ giới thoát (Vimuttikkhanda) đến chỗ toàn 
thiện ? Nhưng ta không thấy ở các cõi trời hay trên thế gian này có vị nào có 
mức độ giải thoát hơn ta đỀ ta cộng tác, tôn kính và lễ bái. 

“Hay là fa nên sống trong sự tôn kính và lễ bái chính cải Giáo Pháp 
(Dhamma) mà ta đã chứng ngộ ?” 

Lúc bấy giờ vị Phạm Thiên Sahampati, hiểu được ý Phật, liền từ cõi trời 
Phạm Thiên (Brahm3) hiện đến trước mặt Phật, nhanh như một lực sĩ duỗi thăng 


!%' Gọi như vậy vì lúc ấy Đức Phật suy niệm về phần rất quí báu của tạng Luận (Abhidhamma). 
12 Xem Đức Phật và Phật Pháp, tác giả Narada, dịch giả Phạm Kim Khánh, trang 64-65; Tương Ưng 
Bộ, chương 6, kinh 2: Cung Kính. 


Sự tích đức Phật 70 


cánh tay hay co tay vào. Và, đắp y lên vai trái, quỳ gối phải xuống đất, chấp tay 
lễ Phật và bạch rằng : 

- Bạch đức Thế Tôn, quả thật như vậy, những bậc Ứng Cúng, Chánh 
Đăng Chánh Giác, trong quá khứ đều tôn kính và sùng bái chính Giáo Pháp này. 
Những bậc Ứng Cúng, Chánh Đắng Chánh Giác, trong tương lai cũng sẽ tôn 
kính và sùng bái chính Giáo Pháp này. Thế nên, bạch đức Thế Tôn, ngài là bậc 
Ứng Cúng, Chánh Đăng Chánh Giác, trong đời hiện tại, cũng nên fôn kính và 
sùng bái chính cái Giáo Pháp này. 

“Bạch đức Thế Tôn, các bậc Chánh Biến Tri trong quá khứ, vị lai và hiện 
tại, đã, sẽ và đang cứu giúp chúng sanh thoát khổ, đều tôn kính Giáo Pháp cao 
thượng này. Đó là đặc tánh chung của chư Phật. 

“Vậy, aI muốn được lợi ích và tinh tấn, đĩ nhiên cũng nên tôn kính Giáo 
Pháp cao thượng này, và luôn luôn nhớ đến lời vàng của chư Phật.” 

VỊ Phạm Thiên SahampatI bạch xong, cung kính đánh lễ Phật, đi nhiễu 
một vòng xung quanh ngài rồi biến mắt. 

Vì chư Tăng cũng có những đặc tánh và chí hướng cao thượng nên cũng 
được Đức Phật tôn kính'®. 

Vào cuối tuần thứ năm, khi ngài xuất định, có một vị Bà-la-môn dòng 
Huhunka đến gần, chào thân thiện rồi hỏi : 

— Thưa Tôn giả Gotama, đứng trên phương diện nào ta trở thành một 
thánh nhơn (Brahmana), và những điều kiện nảo làm cho ta trở thành thánh 
nhơn ? 

Đức Phật đáp bằng bài kệ sau đây : 

Thánh nhơn tật xấu chẳng còn, 
Chẳng còn ngã mạn, chẳng còn nhiễm đơ. 
Sáu căn thanh tịnh như tờ, 
Sở học rốt ráo, sống đời thanh cao. 
Dù ấi bất cứ nơi nào, 
An nhiên, tự tại, chẳng lo sợ gì. (Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 4) 


8- Tuân lễ thứ sáu sau khi thành đạo“ 


Đức Phật rời cây Ajapala đến cây Mucalinda'!s (tên khoa học là 
Barringtonia acutangula), và ngôi thiền định tại đây một tuần lễ nữa để chứng 
nghiệm hạnh phúc giải thoát. Bỗng nhiên có một trận mưa to đồ xuống. Mây 


!5 Đức Phật thuyết bài pháp này tại tinh xá Jetavana ở thủ đô Sãvatthi. Ngài muốn chứng tỏ lòng tôn 
kính của ngài đối với Tăng già để khuyên bà Mahã Pajãpatiï Gotamĩ nên cúng đường chư Tăng bộ y 
giống như bộ y mà bà đã ra công may để cúng dường Đức Phật. 

! Xem Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 5; Đức Phật và Phật Pháp, tác giả Narada, dịch giả Phạm Kim 
Khánh, trang 65. Có thuyết cho rằng trong tuần lễ này đức Phật thuyết pháp tại Long Cung. Theo Từ 
điển Pãli Proper Names của Pali Text Society thì Rắn thần hiện ra vào tuần lễ thứ ba. 

155 Hiện nay, tại Bodhgayäã, về hướng đông-nam, có một hồ sen lớn, giữa hồ có tượng Rắn thần đang 
che mưa gió cho Đức Phật, và có bảng ghi kỷ niệm. Trước hồ có trụ đá của vua Asoka. 





Sự tích đức Phật 7† 


kéo tới đen nghịt và gió lạnh thối suốt nhiều ngày. Lúc ấy Rắn thần Mucalinda 
từ trong hang chun ra, lấy mình quần bảy vòng xung quanh Đức Phật, và phùng 
mang lớn ra che trên đầu ngài. Nhờ vậy mà mưa to gió lớn không động tới thân 
ngài. Đến cuối ngày thứ bảy, trời quang mây tạnh, Mucalinda tháo mình trở ra, 
rồi biến thành một thanh niên đứng chắp tay trước mặt Phật. Đức Phật đọc bài 
kệ khen ngợi và khuyên nhủ Mucalinda như sau : 
Hạnh phúc thay sống đời ẩn dật, 
Có bao nhiêu cũng đủ ấm no. 
Hạnh phúc thay sống trong thiên định, 
Được thấy, nghe Chơn lÿ nhiệm mầu. 
Hạnh phúc thay kẻ có tâm lành, 
Sống đơn sơ, lợi ích chúng sanh. 
Hạnh phúc thay sống không ràng buộc, 
Vượt lên trên đục vọng sỉu căn. 
Nhưng hạnh phúc cao hơn tất cả, 
Là xa lià chấp ngã, chấp ta. '“5 


9- Tuân lễ thứ bảy sau khi thành đạo 


Đức Phật từ cội cây Mucalinda bước sang cội cây RãJäyatana (tên khoa 
học là Buchanamia latifolia) và ở đó chứng nghiệm hạnh phúc giải thoát. 

Cuối tuần thứ bảy, ngài đi từ cội cây Rãjãyatana trở lại cội cây Ajapäla. 
Trong lúc ngôi thiền định, những tư tưởng sau đây phát sanh : 

— Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận 
thức, khó lãnh hội, văng lặng, cao siêu, không năm trong phạm vi lý luận, rất tế 
nhị, chỉ có bậc hiền thánh mới thấu hiểu. Chúng sanh còn trong vòng tham ái 
dục lạc vật chất khó hiểu nối lý “Mười Hai Nhân Duyên” (hay lý Duyên Khởi). 
Và Niết bàn là trạng thái chấm dứt các điều kiện sanh khởi, hết dục vọng, không 
còn tham ái, không còn ràng buộc, cũng không phải là một đề tài dễ lãnh hội. 
Nếu Như Lai truyền dạy Giáo Pháp ấy thì kẻ khác sẽ không hiểu được. Thật 
hoài công ! Phí công vô ích ! 

“Như Lai đã khó khăn lắm mới chứng ngộ được Giáo Pháp (Dhamma). 
Không cần phải phô biến ngay bây giờ. Người còn mang nặng tham ái và sân 
hận không dễ gì thấu triệt. Người tham ái chìm đắm trong đêm tối, không thấy 


!% Nguyên văn bài kệ : “Sukho viveko tuthassa sutadhammassa passato 
“*Abyapajjham sukham loke panabhutesu samyamo 
“Sukha viragata loke Kãmanam samatikkamo 
“*Asmimanassa yo vinayo etam ve paràmam sukham. 
(Udãna II. 1). 
1% Xem Đức Phật và Phật Pháp, tác giả Narada, dịch giả Phạm Kim Khánh, trang 65-67; Tạng Luật, 
Đại Phẩm, tập I: 7; Tương Ưng Bộ, chương 6, kinh 1: Thỉnh Cầu. 


Sự tích đức Phật 72 


được Giáo Pháp, vì bị tham di bao phủ nhự đảm máy đen kịch. Giáo Pháp đi 
ngược dòng đời, sâu kín, thâm điệu, khó nhận thức và rất tẾ nhị!%., 

Nghĩ như vậy, Đức phật chưa quyết định truyền bá Giáo Pháp. Nhân dịp 
Ấy, Ma Vương (Mãra) liền hiện đến, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, rôi đến trước 
Phật quỳ xuống đảnh lễ và nói : 

— Bạch Thế Tôn, chúng sanh ở thế gian này rất ngu muội và ngang ngược, 
bao nhiêu vị Phật ra đời trước đây đều không độ được chúng. Xin Thế Tôn đừng 
phí công vô ích. Xin đức Thế Tôn hãy nhập Đại Bát Niết Bàn vô sanh bắt diệt 
ngay từ bây giờ đề tận hưởng hạnh phúc giải thoát!®. 

- Này Ma Ba Tuần, Như Lai đã vì đại nguyện cứu khổ chúng sanh nên 
mới xuất hiện ở thế gian này. Như Lai chỉ nhập Đại Bát Niết Bàn sau khi đã 
thành lập Giáo Đoàn Khất Sĩ với đây đủ ba ngôi Tam Bảo và đã truyền đạt đây 
đụ Giáo Pháp Cao Thượng cho các vị Tỳ kheo để tiếp nối nhau chỉ dạy lại cho 
chúng sanh. Thôi Ì Ngươi hãy đi đi, đừng quấy rầy ta vô ích”, 

Ma Vương buồn giận lui ra, cầm gậy vạch một đường dài trên mặt đất 
làm đường ranh giới tượng trưng giữa mình và đức Phật, rôi rút lui. 

VỊ Phạm Thiên Sahampati vội hiện đến trước Phật, đi nhiễu ba vòng xung 
quanh Phật, rồi quỳ xuống bạch Phật như sau'"" : 

- Bạch đức Thế Tôn, cầu xin ngài hãy truyền dạy Giáo Pháp của Phật ! 
Có những chúng sanh bị ít nhiều cát bụi vướng trong mắt, nếu không được nghe 
Giáo Pháp của Phật sẽ bị trầm luân sa đọa. Nhưng họ cũng có thể ngộ được 
chơn lý. 

'““Thuở xưa ở xứ Magadha có phát sanh một Giáo Pháp không toàn hảo, 
do người còn trần tục nghĩ ra. Nay xin đức Thế Tôn hoan hỉ mở rộng cửa Vô 
Sanh Bất Tử, cho chúng sanh được nghe Giáo Pháp giải thoát của đấng Trọn 
Lành. Bậc Toàn Giác, Toàn Trí đứng trên đỉnh tối cao của lâu đải Pháp bảo, 
cũng như người đứng trên ngọn núi đá cao nhìn xuống, thấy rõ ràng từng người 
ở vòng quanh phía dưới. Xin đẳng Hoàn Toàn Hạnh Phúc hãy nhìn xuông 
chúng sanh đang chìm đắm trong biên khô sanh tử ! 

“Xin Ngài hãy cương quyết lên, vị anh hùng, vị chiến thắng, vị lãnh đạo, 
vị cứu thế, xin Ngài hãy truyền bá Giáo Pháp khắp thế gian. Chắc chắn sẽ có 
nhiều người lãnh hội được. 

— Này Sahampati, Như Lai nghĩ rằng người còn tham ái và sân hận không 
dễ gì hiểu nổi Giáo Pháp của Như Lai. Người tham ái bị chừn đắm trong đêm 
tôi, không thể thấy được Chân lý. Vì Chân lý trải ngược với tham ái nên thành 
ra sâu kín, thâm diệu, khó nhận thức và rất tế nhị. Vì thể nên Như Lai chưa 
quyết định truyền bá Giáo Pháp. 


16 Xem Tạng Luật, Đại Phẩm I: 5; Trường Bộ 14; Trung Bộ 26. 

1 Xem Trường Bộ 16. 

19 Xem Trường Bộ 16. 

1! Xem Tạng Luật, Đại Phẩm, tập I: 8; Đức Phật và Phật Pháp, tác giả Narada, dịch giả Phạm Kim 
Khánh, trang 70-73. 





Sự tích đức Phật 73 


VỊ Phạm Thiên Sahampati thỉnh Đức Phật lần thứ hai, Đức Phật cũng trả 
lời như trước. Khi vị Phạm Thiên cung thỉnh lần thứ ba, đức Thê Tôn dùng Phật 
nhãn quán sát thế gian (Tạng Luật, Đại Phẩm, tập I: 9). Ngài nhận thấy rằng có kẻ ít 
người nhiều cát bụi trong mắt, người thông minh sáng suốt, kẻ mù mịt tối tăm, 
bẩm tánh người này tốt, người kia xâu, có chúng sanh khó dạy, cũng có chúng 
sanh dễ dạy, và có một sô ít khác nhận thức được hiểm họa của tội lỗi và đời 
sông. Cũng như trong hồ sen, có sen xanh, đỏ, trắng, vàng lẫn lộn. Có cây sanh 
dưới nước, lớn lên dưới nước, và sống suốt đời dưới nước; có cây sanh dưới 
nước, lớn lên trong nước, và sống trưởng thành trên mặt nước; có cây sanh dưới 
nước, lớn lên trong nước, và sống trưởng thành nhô lên khỏi mặt nước, không 
vướng chút bùn nhơ. Sưu khi quán sát xong ba hạng chúng sanh, hạ, trung và 
thượng, Đức Phật tuyên bố với vị Phạm Thiên rằng : 

— Này Sahampati, cửa Vô Sanh đã rộng mở, để cho ai có tai muốn nghe 
đặt trọn niềm tin”?. Này Sahampati, vì nhận thấy chúng sanh còn quá thấp kém 
nên trước đây Như Lai chưa quyết định truyền dạy Giáo Pháp vô thượng. 

Vị Phạm Thiên Sahampati vô cùng mừng rỡ đã thỉnh cầu được Đức Phật 
hoằng dương Chánh Pháp, liên đảnh lễ tạ ơn ngài, đi nhiễu quanh ngài, rồi rút 
lui.13 


10- Hai thiện tín đầu tiên: 


Sau 49 ngày an vui thiền định, không ăn uống, kể từ lúc ăn bát cháo sữa 
của hai cô Sujãtã, hôm nay, trong lúc Đức Phật ngồi dưới cội cây Rãjãyatana,có 
hai thương gia người Miễn Điện tên 7apassu và Bhallika từ Ukkala (hiện nay là 
Orissa) đến, đi ngang qua gần đó. Có một vị trời, vốn là bà con kiếp trước với 
hai thương gia, đến mách bảo rằng : 

— Này hai ông, đức Thế Tôn vừa đắc quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác, hiện đang ngồi dưới cội cây Rãjãyatana đàng kia. Hai ông nên đến đó 
cúng dường bột rang và mật ong'°, sẽ được an vui và hạnh phúc lâu dài. 

Hai thương gia vui mừng, sửa soạn bột rang và mật ong rồi đến trước 
Phật cung kính đảnh lễ, cầu Phật nhận lãnh hai món cúng dường khiêm tốn này 
để hai ông được an vui hạnh phúc lầu dài. Đức Phật, không còn bát khất thực 
nữa'”, nghĩ rằng : 

— Các đắng Như Lai không bao giờ đưa tay thọ nhận vật thực. Làm sao ta 
nhận hai món bột rang và mật ong này ? 


1 Nguyên văn : Aparuta tesam amatassa dvara ye sotavantä pamuncantu saddham. 


3 Xem Trung Bộ 26: Ariyapariyesana sutta; Lalitavistara. 

!4 Xem Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 6; Tiểu Bộ, Trưởng Lão Tăng Kệ, kinh 7 (Bhalliya); Đức Phật 
và Phật Pháp, tác giả Narada, dịch giả Phạm Kim Khánh, trang 73-74. 

5 Bột rang và mật ong là lương thực mà du khách Ấn thời bấy giờ thường mang theo mình để ăn 
dọc đường. 

!75 Bình bát của Phật đã chìm xuống đáy sông Nerañjarä lúc Phật tắm lần cuối trước khi thành đạo. 





Sự tích đức Phật 74 


Lúc ấy bốn vị Thiên vương"? đoán biết ý nghĩ của Phật, liền từ bốn 
phương bay đến dâng lên Đức Phật bốn cái bát bằng vàng: Đức Phật không 
nhận. Bốn vị liền dâng lên bốn cái bát bằng bạc; Đức Phật không nhận. Bồn vị 
liền dâng lên bốn cái bát bằng ngọc; Đức Phật cũng không nhận. Bốn vị sực nhớ 
đến chư Phật đời trước thường dùng bát bằng đá, liền dâng lên bốn cái bá/ bằng 
đá và đồng thưa rằng : 

- Bạch đức Thế Tôn, xin ngài hãy nhận bột rang và mật ong trong cái 
chén đá này. 

Để cho bốn vị Thiên vương đều hài lòng, Đức Phật để cái chén thứ nhất 
vào lòng bàn tay trái, tay phải cầm cái chén thứ hai để chồng lên chén thứ nhất 
rồi ấn xuống làm hai cái nhập lại làm một, rồi đến cái chén thứ ba và thứ tư 
cũng được nhập vào như thế. Cuối cùng bốn cái chén đá được nhập lại làm một 
nhưng vẫn còn dấu vết của bốn miệng chén". Đức Phật đưa chén ra nhận vật 
thực. Sau khi thọ thực xong, ngài bảo hai vị thương gia Tapassu và Bhallika như 
sau : 

— Này hai ông, nếu hai ông muốn được phúc báo lâu dài thì nên quy y 
Phật bảo, quy y Pháp bảo và thọ trì năm giới. 

Hai vị thương gia liền quỳ xuống đảnh lễ ngài và bạch rằng : 

- Bạch đức Thế Tôn, xin ngài cho PHÉP Ngituili con được quy y Phật và 
quy y Pháp, thọ trì năm h ro 
giới, và xin ngài thu nhận 
chúng con vào hàng thiện 
tín (Upasaka, nam cư sĩ) 
của ngài từ nay cho đến 
hết cuộc đời của chúng 
con. 

Đó là hai thiện tín 
đầu tiên đã quy y Nhị Bảo 
(Phật và Pháp, chưa có 
Tăng). Sau khi đã được 
Đức Phật ban pháp quy y và truyền năm giới (không sát sanh, không trộm cắp, 
không tà dâm, không uông rượu, không nói dối), và trước khi từ giã ngài để trở 
về quê ở Miễn Điện, hai vị thương gia xin ngài ít vật lưu niệm để luôn luôn 
tưởng nhớ đến ngài. Đức Phật tặng cho hai vị một ít tóc và móng tay và bảo 
rằng : 

— Hằng ngày các ông trông thấy những vật này cũng như trông thấy Như 
Lai vậy. 





1? Tứ Thiên Vương = Catum Mahä Rãjika. 

Š Theo The Life oƒ The Buddha của A. Foucher, trang 132-133 : Ngài Pháp Hiễn, thế kỷ thứ 5, còn 
thấy cái bát đặc biệt này của Phật được thờ trong một ngôi chùa ở Pesawar; nhưng khi ngài Huyền 
Trang, thế kỷ thứ 7, đến Pesawar thì ngôi chùa này đã đồ nát và cái bát của Phật cũng mất tích. 


Sự tích đức Phật 75 


Hai vị cung kính nhận lãnh, lạy tạ rỒi mang về Miễn Điện xây tháp thờ. 
Hiện nay bảo vật này vân còn được giữ gìn cân thận trong bảo tháp của chùa 
Swedagon tại thủ đô Rangoon (Ngưỡng Quang). 


F- ĐỨC PHẬT THUYÉT PHÁP LÀN ĐẦU TIỀN 


Sau khi chấp nhận lời thỉnh cầu của vị Phạm Thiên SahampatI về việc 
truyền bá Giáo Pháp, Đức Phật suy nghĩ : 

— Ai là người đầu tiên sẽ được thọ hưởng Giáo Pháp ? Ai là người có thê 
lãnh hội Giáo Pháp mau chóng nhất ? (Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 10). 

“Älãra Kãlãma (vị đạo sư đầu tiên của thái tử Siddhattha) là người có học 
vấn, thông minh, là bậc thiện tri thức, đã lâu rồi không còn bao nhiêu cát bụi 
trong mắt. Hay là Như Lai sẽ truyền Giáo Pháp cho vị này trước nhứt ? 

Một vị trời liền hiện ra trước mặt Đức Phật, đảnh lễ ngài và bạch rằng : 

— Bạch đức Thế Tôn, đạo sư Älãra Kãlãma đã từ trần một tuần nay rồi. 

Đức Phật dùng thiên nhãn kiểm nhận điều này. Rồi ngài nghĩ đến vị đạo 
sư thứ nhì của ngài là Uddaka Ramaputta. VỊ trời lại xuất hiện bạch rằng đạo sư 
Uddaka Rämaputta vừa mới qua đời đêm hôm trước. Một lần nữa Đức Phật lại 
dùng thiên nhãn kiêm nhận. Rồi ngài nghĩ đến năm vị đạo sĩ rất tinh tấn, đã từng 
tận tâm phục vụ ngài trong sáu năm dài tu khổ hạnh. Ngài dùng thiên nhãn quan 
sát, nhận thấy năm vị này là Kondañña, Bhaddiya, Vappa, Mahänaäma Kulika và 
Assaji hiện đang ở tại Lộc Uyến (Vườn Nai, Migadãäya), trong làng Isipatana 
(hiện nay là Sarnath), cách thành phố Benares (hiện nay là Varanasi) 10km về 
phía bắc. 


1- Lên đường đi Lộc Uyễn» 


Đức Phật định dùng con đường lớn để đi từ thành phố Gayä đến thành 
phố Benares. Trên đoạn đường từ Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgayã) đến thành phố 
Gayã, có một đạo sĩ khổ hạnh tên Upaka'®° gặp Phật, hỏi : 

— Này đạo hữu, ngũ quan của đạo hữu thật thanh tịnh, nước da của đạo 
hữu thật tươi sáng. Đạo hữu xuất gia với ai ? Thầy của đạo hữu là ai ? Đạo hữu 
truyền bá Giáo Pháp của ai ? 

Đức Phật đáp bằng bài kệ : 

— “Như Lai đã vượt qua tắt cả, đã thông suốt tất cả. 
“Đã thoát ly tất cả mọi ràng buộc, 
“Từ bỏ tất cả, không còn ái nhiễm, 
“Tự mình thấu hiểu tất cả, còn gọi ai là thầy ? (Kinh Pháp Cú, bài 353) 


“Như Lai không có thầy, 


12 Xem Đức Phật và Phật Pháp, tác giả Narada, dịch giả Phạm Kim Khánh, trang 74-77. 
!#9 Xem Buddhist Legends, quyên III trang 235; Tạng Luật, Đại Phâm, tập 1: 11; Trung Bộ 2ó, 85. 





Sự tích đức Phật 76 


“Không ai bằng Như Lai. 
“Trên thê gian và kê cả chư thiên, 
“Không ai có thể sánh với Nhự Lai. 


“Như Lai là một vị A-la-hán trên thể gian này, 
“Là một vô thượng sư; 

“Tự mình thành bậc Toàn Giác, 

“Tâm văng lặng và thanh tịnh. 


“Như Lai đang trên đường đến xứ Kãsi 
“Để chuyển bảnh xe Pháp; 

“Và giữa thể giới người mù, 

“Như Lai sẽ gióng trồng Vô Sanh. '*! 


— Này đạo hữu, đạo sĩ Upaka hỏi vặn, vậy phải chăng đạo hữu đã tự nhận 
mình là A-la-hán, là bậc quyền lực siêu phảm ? 

— “Các bậc siêu phàm đễu giống Như Lai, 

“Đêu đã tận diệt mọi ô nhiễm, 
“Khắc phục tất cả những điêu xấu xa tội lỗi. 
“Thể nên, này Upaka, Như Lai là bậc siêu phàm. 

— Có thể như vậy được sao ? Có thể như vậy được sao ? Upaka cúi đầu 
lâm bâm, rồi đi rẽ sang đường tắt đến Vankahara trong khi đức Phật tiếp tục đi 
về hướng bắc. 

Đức Phật vẫn bình thản lên đường đi Gayä, rồi đi từ Gayã đến Benares, từ 
Benares đến Isipatana, rồi tìm đến Lộc Uyên (Migadãya). 

Theo Trưởng Lão Ni Kệ (kinh 68: Cãp3) thì Upaka về sau cưới vợ là 
Cãpã, ông rất thương yêu vợ nhưng bị vợ tiêu hết gia sản rồi chế giễu chọc tức, 
ông tìm đến Phật xin xuất gia và được Phật độ, về sau đắc quả A na hàm. 


2- Ông Kondaññna và 4 người bạn xuất gia" 


Đức Phật đến Lộc Uyên, thuộc làng Isipatana (hiện nay là Sarnath), vào 
đầu tháng ba dương lịch năm 589 trước tây lịch. Thấy Đức Phật đang từ đảng xa 
đi đến, năm vị đạo sĩ nhóm ông Kondañña bàn tính với nhau sẽ không đảnh lễ 
ngài với lòng tôn kính như xưa. Các vị ấy hiểu lầm ngài khi ngài từ bỏ lối tu 
khổ hạnh đề thực hành lối tu trung đạo. Các vị ấy nói với nhau : 

— Này các đạo hữu, sa môn Gotama đang đi đến chúng ta kia. Sa môn ấy 
đã không bền chí có gắng tu khô hạnh, đã trở lại đời sông lợi dưỡng xa hoa. Sa 
môn ấy không đáng cho chúng ta niềm nở đón tiếp và cung kính phục vụ. Ta 


'8' Xem Trung Bộ 26: kinh Ariapariyesana; Tiểu Bộ, Trưởng Lão Ni Kệ, kinh 68: Cãpã. 
1# Xem Tạng Luật, Đại Phâm, tập 1: 12; Trung Bộ 26; Tương Ưng Bộ, chương 56, kinh II. 


Sự tích đức Phật 77 


không nên rước bát và rửa chân y. Nhưng dầu sao ông ta cũng thuộc dòng vua 
chúa, chúng ta cũng nên dọn một chỗ ngôi để sẵn, nếu ông ta muốn ngồi thì cứ 
ngồi. 

Tuy nhiên, khi Đức Phật đến gần, vẻ trang nghiêm và oai nghi của ngài tự 
nhiên cảm hóa năm vị đạo sĩ. Không ai bảo ai, người đến rước bát, người dọn 
chỗ ngồi, người đi lấy nước cho ngài rửa chân, và gọi ngài bằng "đạo hữu" 
(avuso, hiền giả), lối xưng hô thường dùng giữa những người bạn đạo, hoặc để 
người bề trên xưng hô với kẻ dưới. (Hiện nay có tháp Chaukhandi kỷ niệm nơi 
đức Phật gặp lại năm anh em ông Kondañña. Tháp này là một ụ đất lớn, trên 
đỉnh có một tháp canh xây bằng gạch). 

Đức Phật mở lời khuyên dạy : 

— Này các Tỳ kheo (P:Bhikkhu, S:Bhiksu), không nên gọi Như Lai bằng 
tên hay bằng “đạo hữu”. Này các Tỳ kheo, Như Lai là bậc Thế Tôn, là đẳng 
Toàn Giác. Này các T) kheo, hãy nghe đây, Như Lai đã thành đạo quả Vô Sanh 
Bất Diệt. Như Lai sẽ giảng dạy Giáo Pháp giác ngộ và giải thoát. Nếu thực 
hành đúng theo lời chỉ dạy của Nhự Lai thì chẳng bao lâu các thây cũng sẽ 
chứng ngộ do chính trí tuệ trực giác của quỷ thây, và trong kiếp sống này quý 
thây sẽ đạt được một đời sống vô cùng thiêng liêng cao cả. Chính vì muôn đi 
tìm đời sống cao thượng ấy mà nhiều con nhà quyên quý đã rời bỏ gia đình, sự 
nghiệp để sống đời không nhà cửa. 

— Này đạo hữu Gotama, trước kia, với bao nhiêu kỷ luật nghiêm khắc và 
khô hạnh mà đạo hữu còn chưa đạt được kiến thức siêu phàm nào hoặc chứng 
ngộ nào xứng đáng với một vị Phật. Bây giờ đạo hữu đã từ bỏ sự cô ng, trở về 
đời sông xa hoa lợi dưỡng thì làm sao đạt được một kiến thức đặc biệt siêu 
phàm hoặc một chứng ngộ xứng đáng với một vị Phật? 

— Này các Tỳ kheo, Như Lai không hè xa hoa, không hề ngưng cố gắng, 
và không hè trở lại đời sống lợi dưỡng. Như Lai là đức Thế Tôn, là đẳng Toàn 
Giác. Này các Tỳ kheo, hãy nghe đây, Như Lai đã thành đạt đạo quả Vô Sanh 
Bất Diệt và sẽ giảng dạy Giáo Pháp giác ngộ và giải thoát. Nếu thực hành đúng 
theo lời chỉ dạy của Như Lai thì chẳng bao lâu các thầy cũng sẽ chứng ngộ do 
chính trí tuệ trực giác của quý thầy, và trong kiếp sông này quý thầy sẽ đạt được 
một đời sông vô cùng thiêng liêng cao cả. Chính vì muôn đi tìm đời sống cao 
thượng ấy mà nhiều con nhả quyền quý đã rời bỏ gia đình, sự nghiệp để sống 
đời không nhà cửa. 

Lần thứ nhì năm đạo sĩ vẫn giữ nguyên thành kiến và tỏ ý thất vọng. Đến 
lần thứ ba, sau khi Đức Phật lặp lại lời xác nhận, năm đạo sĩ vẫn giữ vững lập 
trường, tỏ ý hoài nghi. Đức Phật hỏi lại : 

— Này các Tỳ kheo, Các thầy có biết một lần nào trước đây Như Lai đã 
nói với các thầy như thế không ? 

— Quả thật không. 

Đức Phật lặp lại một lần nữa rằng ngài là đắng Toàn Giác, và chính năm 
đạo sĩ cũng có thể chứng ngộ nếu thực hành đúng theo lời chỉ dạy của ngài. 


Sự tích đức Phật 78 


Đó là những lời nói chân thành do chính Đức Phật thốt ra. Năm vị đạo sĩ 
là bậc thiện trí, mặc dù đã có thành kiến không tốt, khi nghe Đức Phật lập lại 
nhiều lần như vậy, cũng đã nhận định rằng Đức Phật đã thật sự thành tựu đạo 
quả vô thượng và có đầy đủ khả năng để hướng dẫn mình. Năm thầy bấy giờ đã 
tin lời Đức Phật, bèn thỉnh Đức Phật đến một nơi thanh nhàn mát mẻ, trong 
vườn nai, cách nơi gặp gỡ độ trên một cây số, ngồi xuống, yên lặng lăng nghe 
Đức Phật thuyết kinh Chuyển Pháp Luân (Dhamma cakka Pãvãttãna)". 


3- Đức Phật thuyết kinh Chuyển Pháp Luân“ (năm - 
589) 


Đến canh ba đêm đó, dưới ánh trăng rằm văng vặc, Đức Phật nói : 

— Này các Tỳ kheo, có hai cực đoan (antã) mà hàng xuất gia (pabbajitena) 
phải tránh : 

I1- Sự xu hướng theo dục lạc các căn (Kamasukkhallikanuyoga), vì như 
thế là phàm tục, thấp hèn, thô bỉ và tai hại; 

2- Sự nghiêm khắc trong lối tu khổ hạnh (Attakilamathãnuyoga), vì như 
thế là đau đớn, không xứng thánh hạnh và vô ích. 

Như Lai đã từ bỏ cả hai cực đoan ẫy, theo cøn đường Trung đạo 
(Majjhimã Patipadä) để phát triển nhãn quan (cakkhu), ứr¡ kiến (ñãna), và tiên 
đến hanh tịnh'5 (vũpasammatl), /Ø/ fuệ cao siêu (abhlñña), giác ngộ 
(sambodhaya), và niết bàn (nïibbãna, nirvana). 

Này các Tỳ kheo, thế nào là con đường Trung đạo mà Như Lai đã áp 
dụng để phát triển nhãn quan, tri kiến và tiễn đến thanh tịnh, trí tuệ cao siêu, 
giác ngộ và niết bàn? 

Đó là Bát Chánh Đạo'"°, gồm có : 

1- Chánh trí kiến (sammä-ditthi, là thấy biết sự vật đúng theo thật tướng 
vô thường, thật thể vô ngã, và thật tánh không của chúng; không lầm theo biên 
kiến, tà kiến; người có Chánh kiến là người thông hiểu Tứ Diệu Đề, biết đời là 
khổ nên không tham luyến, biết nguyên nhân của khô để trừ nên không sợ chìm 
đăm trong sanh tử luân hồi, biết tâm tịch diệt (Niét bàn) là an lạc thanh tịnh, biết 
Bát Chánh Đạo là con đường giải thoát đưa đến hạnh phúc chân thật vĩnh cửu), 

2- Chánh tư duy (sammä-sankappa, là suy nghĩ đúng theo Chánh Pháp, 
đúng theo lý nhân duyên, để có thê mang đến an vui, hạnh phúc cho tất cả mọi 
người), 


13 Niên nay ở Sarnath có tháp Chaukhandi kỷ niệm nơi Phật gặp lại 5 anh em ông Kiều Trần Như, 
tháp Dhamekh kỷ niệm nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên, và ngôi chùa Mulagandhakuti kỷ niệm 
nơi thành lập Tam Bảo và nhập hạ lần đầu. 

!84 Xem Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 13,14,15; Lalitavistara; Buddhacarita; Trung Bộ 26; Tương Ưng 
Bộ, chương 42, kinh 12: Rasiya; Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh 109, 112. 

!85 Không còn vọng tưởng và phiền não. 

!# Xem Trường Bộ 22, kinh Đại Niệm Xứ; Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh 112. Tu Bát Chánh 
Đạo là tu Giới Định Huệ. 


Sự tích đức Phật 79 


3- Chánh ngữ (samma-väca, là nói lời hòa nhã, chân chính, hợp đạo lý, 
hữu ích cho người nghe, hoằng pháp lợi sanh), 

4- Chánh nghiệp (sammã-kammantä, là hành động chơn chánh về thân 
khâu ý, lợi mình, lợi người, giúp người hết khổ được vui), 

5- Chánh mạng (sammä- ñjïva, là sinh sống bằng nghề chơn chánh, lợi 
mình lợi người, không xúc phạm đến thân mạng, tài sản kẻ khác), 

6- Chánh tỉnh tấn (sammã-väyäma, là siêng làm điều lành, năng tránh 
điều ác), 

7- Chánh niệm (sammä-sati, là thực hanh pháp quán Tứ Niệm Xứ, luôn 
luôn nhớ các điều lành nên làm, nhớ các điều ác nên tránh, nhớ pháp môn tu 
tập). 

§- Chánh định (sammä-samädhi, là thực hành 9 bậc thiền định, luôn luôn 
ø1ữ tâm thanh tịnh, sáng suốt, không tán loạn). 


Đến đây Đức Phật giảng về Tứ Diệu Đế'” như sau : 

I- Này các Tỳ kheo, đây là sự thật về 
Khổ (dukkha ariya sacca, Khổ để)! Sanh là khô, 
già là khô, bệnh là khô, chết là khổ, không ưa 
thích mà phải gần nhau là khô, yêu thương mà 
phải xa nhau là khổ, mong cầu mà không được 
là khổ. Tóm lại, bám víu vào thân ngũ uân'* này 
là khổ. 

2- Này các Tỳ kheo, đây là sự thật về 
Khổ Tập Khới (dukkha samudaya ariya sacca, 
Tập đê). Chính tham ái (tanhã) là tập khởi của 
khổ, là sanh khởi của khổ, là nguyên nhân của PM 
tái sanh (ponobhavika), với sự hợp tác của lòng 
thiết tha khao khát mong được cái này, cái kia 
trong cuộc sống. Chính tâm tham cầu cõi dục 
(kamatanhä), tham cầu cõi sắc (bhavatanhäã) và 
tham cầu cõi vô sắc (vibhavatanhä) là nguyên 
nhân của tái sanh và đau khô. 

3- Này các Tỳ kheo, đây là sự thật về Khổ Đoạn Diệt (dukkha nirodha 
ariya sacca, Diệt đề). Chính là khi tâm đã hoàn toàn xa lìa và tận diệt tham ái, 
không còn ham muôn lợi danh, không còn chạy theo dục vọng các căn. Đó là 
tâm rời bỏ, từ khước, thoát ly và không luyến tiếc, không vướng mắc. 

4- Này các Tỳ kheo, đây là sự thật về Con Đường Đưa Đến Hết Khổ 
(dukkha nirodha gamini patipada ariya sacca, Đạo để). Chính là Bát Chánh 
Đạo, gồm có Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định. 








1# Xem Trường Bộ 22, kinh Đại Niệm Xứ, phần nói về Tứ Diệu Đề là từ đoạn 17 đến 21. 
v Năm uân là sắc (rũpa), thọ (vedana), tưởng (sañña), hành (sankhãra), thức (viññãna). Đó là năm 
yếu tố tâm lý và vật chất cầu tạo nên con người. 


Sự tích đức Phật 80 


Đến đây đức Phật bắt đầu thực hiện Tam Chuyển Pháp Luân'° như sau: 
1.1- Đây là Khổ để (tức là sự thật về các phiền não, đau khổ trong vòng 
sanh tử luân hồi, như đã giải thích ở phần Sự Thật Về Khổ). 
Này các Tỳ kheo, Khổ đề này là pháp chưa từng được nghe trước đây. Chính 
Như Lai đã thấy, biết, hiểu, chứng nghiệm và sáng tỏ. 
1.2- Đây là Khổ để các thầy nên nhận biết (parinneyya). 
Này các Tỳ kheo, Khổ để này là pháp chưa từng được nghe trước đây. Chính 
Như Lai đã thấy, biết, hiểu, chứng nghiệm và sáng tỏ. 
1.3- Đây là Khổ để Như Lai đã nhận biết (parinnata). 
Này các Tỳ kheo, Khổ đề này là pháp chưa từng được nghe trước đây. Chính 
Như Lai đã thấy, biết, hiểu, chứng nghiệm và sáng tỏ. 





2.1- Đây là Tập để (tức là sự thật về sự sanh khởi, về các nguyên nhân 
của phiền não, đau khổ và sanh tử luân hồi, như đã giải thích ở phần Sự Thật Về 
Khổ Tập Khởi). 

Này các Tỳ kheo, Tập đế này là pháp chưa từng được nghe trước đây. Chính 
Như Lai đã thấy, biết, hiểu, chứng nghiệm và sáng tỏ. 

2.2- Đây là Tập để các thầy nên tận diệt (pahatabba). 

Này các Tỳ kheo, Tập đế này là pháp chưa từng được nghe trước đây. Chính 
Như Lai đã thấy, biết, hiểu, chứng nghiệm và sáng tỏ. 

2.3- Đáy là Tập đề Như Lai đã tận diệt (pahinam). 

Này các Tỳ kheo, Tập để này là pháp chưa từng được nghe trước đây. Chính 
Như Lai đã thấy, biết, hiểu, chứng nghiệm và sáng tỏ. 





3.1- Đây là Diệt" để (tức là sự thật về khổ châm dứt, về niết bản an lạc 
thanh tịnh, là chân hạnh phúc, như đã giải thích ở phần Sự Thật Về Khổ Đoạn 
Diệt). 

Này các Tỳ kheo, Diệt để này là pháp chưa từng được nghe trước đây. Chính 
Như Lai đã thấy, biết, hiểu, chứng nghiệm và sáng tỏ. 

3.2- Đây là Diệt để các thầy nên chứng ngô (sacchikatabba). 

Này các Tỳ kheo, Diệt để này là pháp chưa từng được nghe trước đây. Chính 
Như Lai đã thấy, biết, hiểu, chứng nghiệm và sáng tỏ. 

3.3- Đây là Diệt để Như Lai đã chứng ngộ (sacchikatam). 

Này các Tỳ kheo, Diệt để này là pháp chưa từng được nghe trước đây. Chính 
Như Lai đã thấy, biết, hiểu, chứng nghiệm và sáng tỏ. 





4.1- Đây là Đạo để (tức là Bát Chánh Đạo, như đã giảng ở phần đầu kinh 
này). 


'32 Xem Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 15,16. 
!% Chữ “Điệ” ở đây có nghiã là khô đoạn diệt, khô chấm dứt như thể nào. 





Sự tích đức Phật 81 


Này các Tỳ kheo, Đạo để này là pháp chưa từng được nghe trước đây. Chính 
Như Lai đã thấy, biết, hiểu, chứng nghiệm và sáng tỏ. 

4.2- Đây là Đạo đề các thây nên thực hành (bhavetabba). 
Này các Tỳ kheo, Đạo để này là pháp chưa từng được nghe trước đây. Chính 
Như Lai đã thấy, biết, hiểu, chứng nghiệm và sáng tỏ. 

4.3- Đây là Đạo đề Nhự Lai đã thực hành (bhavitam). 
Này các Tỳ kheo, Đạo để này là pháp chưa từng được nghe trước đây. Chính 
Như Lai đã thấy, biết, hiểu, chứng nghiệm và sáng tỏ. 


Rồi để kết thúc phần “Tam Chuyển Pháp Luân”, Đức Phật nói : 

— Này các Tỳ kheo, nếu Như Lai chưa hoàn toàn thấu triệt Bốn Thánh Để 
này về ba phương diện"! và mười hai phương thức'? một cách hoàn toàn sảng 
tỏ thì Như Lai đã không xác nhận trước thế gian này gôm cả chư thiên, Ma 
Vương, Phạm Thiên, đạo sĩ, giáo sĩ, trời và người rằng Như Lai đã đạt được Vô 
Thượng Chánh Đăng Chánh Giác (Anuttara Sammä Sambodhi). 

“Này các Tỳ kheo, đến khi Như Lai đã hoàn toàn thấu triệt Bốn Thánh Đề 
này về ba phương diện và mười hai phương thức một cách hoàn toàn sáng tỏ thì 
Như Lai mới xác nhận trước thế gian này gồm cả chư thiên, Ma Vương, Phạm 
Thiên, đạo sĩ, giáo sĩ, trời và người rằng Như Lai đã đạt được Vô Thượng 
Chánh Đăng Chánh Giác . 

“Và lúc ấy trì kiến và tuệ giác (ñãnadassana) phát sanh : Tâm Như Lai 
được giải thoát một cách vững chắc, không còn lay chuyển. Đây là lần giáng 
sanh cuối cùng của Như Lai, Như Lai sẽ không bao giờ tái sanh nữa. 


Đức Phật giảng xong, năm vị Tỳ kheo vui mừng tán dương lời dạy của 
đức Thế Tôn Ngài 
Kondañña liền chứng được 
pháp nhãn thanh tịnh” 
(dhammacakkhU) và ngài 
biết rằng “Cái gì có sanh tất 
phải có điệt”!®*, 

Lúc Đức Phật chuyên 
Pháp Luân, chư thiên trên 
quả địa cầu hoan hô : “Pháp 
Luán này quả thật tuyệt điệu 
! Không có đạo sĩ, giáo sĩ, 
chư thiên, Ma Vương hoặc 





91 Bạ phương diện là chính mình nhận biết, có kinh nghiệm bản thân, biết chỉ dạy cho người khác. 

!32 Mỗi Thánh Đê có 3 phương diện, Bốn Thánh Đề có 12 phương thức. 

193 Pháp nhãn thanh tịnh là một trong 3 quả vị đầu tiên (Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm). Ngài 
Kondañña đắc quả Tu-đà-hoàn. 

1 Pã]i: Yam kinci samudaya dhammam sabbam tam nirodha dhammam. (Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 
1: 16). 


Sự tích đức Phật 82 


Phạm Thiên nào trên thể gian có thể giảng được như đức Thế Tôn đã giảng tại 
Lộc Uyển trong làng lsipatana, gần Benares”. 

Nghe như vậy, chư thiên ở các cung trời Tứ Đại Thiên Vương (Cätum 
Mahã Rãjika), Đao Lợi (Tãvatimsã), Dạ Ma (Yãmaä), Đâu Suất Đà (Tusitã), 
Hóa Lạc (NimmanaratI), Tha Hóa Tự Tại (ParanimmitavasavattI), và chư Phạm 
Thiên ở các cõi trời Phạm Chúng thiên (Brahma PärisaJja), Phạm Phụ thiên 
(Brahma Purohitä), Đại Phạm thiên (Maha Brahm3), Thiểu Quang thiên 
(Paritäbhä), Vô Lượng Quang thiên (Appamãnäbhä), Quang Âm thiên 
(Abhassarä), Thiểu Tịnh thiên (Paritasubh3) Vô Lượng Tịnh thiên 
(Appamanasubh8), Biến Tịnh thiên (Subhakinhã), Quảng Quả thiên 
(Vehapphala), Vô Tưởng thiên (Asaññã), Vô Phiền thiên (Avihã), Vô Nhiệt 
thiên (Atappä), Thiện Hiện thiên (Sudassäa) Thiện Kiến thiên (SudassT), và Sắc 
Cứu Kính thiên (Akanitthã) cũng đồng thanh hoan hô. 

Trong khoảnh khắc ấy tiếng hoan hô vang dội, làm cho cả mười ngàn thế 
giới thuộc cõi Phạm Thiên đều rung chuyển mạnh mẽ. Một hảo quang rực rỡ 
chiếu sáng thế gian. Đức Thế Tôn liền nói: “Kondañña quả đã giác ngộ ! 
Kondañña quả đã giác ngộ ?°. Do đó ngài Kondañña có tên là Aññãta 
Kondañña (A Nhã Kiều Trần Như), có nghĩa là “Kondañña là người đã giác 
ngộ”. (Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 17). 

Qua ngày hôm sau, lúc đức Phật thuyết pháp cho hai vị Tỳ kheo thì ba vị 
kia đi khất thực, rồi đến giờ ngọ chia ra cho sáu người ăn. Ngày kế thay phiên 
nhau, hai vị đi khất thực, ba vị ngồi nghe Phật thuyết pháp. 


4- Đức Phật thuyết kinh Vô ngã tướng 


Năm ngày sau, cũng tại Lộc Uyễn, đức Thế Tôn giảng kinh Vô ngã tướng 
(Anattä lakkhana sutta) cho năm vị Tỳ kheo đầu tiên như sau : 

— Này các Tỳ kheo, sắc thân (rũpa) không có ngã tướng (vô ngã, anafi). 
Này các Tỳ kheo, nếu sắc thân có ngã tướng thì sắc thân không phải chịu đau 
khổ, bệnh hoạn, giả nua, hoại diệt. “Thân ta có thể như thể này, thán ta cũng có 
thể không phải như thế này”, cả hai trường hợp đêu có thể được. Nhưng vì sắc 
không có ngã, nên sắc phải chịu khổ, và không thể xác định “Thân ta là thể này, 
hay thân ta không phải thế này ”. 

“Cũng vậy, này các f} kheo, thọ (vedand), tưởng (sanña), hành 
(sankhära) và thức (viññãna) cũng đêu vô ngã, không có thật thể. Cả năm uẩn 
đêu luôn luôn biến đổi không ngừng. 

“Vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ thế nào ? Thân này là thường hay 
vô thường ? 

— Bạch đức Thế Tôn, là nô /hường (anicca). 

— Cái gì vô thường là hạnh phúc hay đau khô ? 


5 Xem The Buddha and His Teachings, trang 100-102; Tạng Luận, Đại Phẩm, tập 1: 20-24; Tương 
Ưng Bộ, chương 22, kinh 59: Vô Ngã Tướng (Năm VỊ). 





Sự tích đức Phật 83 


- Bạch đức Thế Tôn, là đau khổ (dukkha). 

— Vậy, có hợp lý chăng, nêu nghĩ đến cái gì vô thường, đau khổ và tạm bợ 
với ÿ tưởng : "Cái này của tôi; cái này là tôi; cái này là bản ngã của tôi” ? 

— Bạch đức Thế Tôn, chắc chắn là không hợp lý. 

— Cũng vậy, này các Tỳ kheo, thọ, tưởng, hành và thức đều là vô thường 
và đau khổ. Có hợp lý chăng, nếu nghĩ rằng những cái vô thường, đau khổ và 
tạm bợ đó là "của tôi, chính tôi, bản ngã của tôi" 2 

— Bạch đức Thế Tôn, chắc chắn là không hợp lý. 

— Như vậy, này các Tỳ kheo, phải biết thân này là vô ngã (anaffã). Đối 
với tất cả sắc thân, dù ở quả khứ, hiện tại hay vị lai, dù ở trong hay ở ngoài, thô 
kệch hay vi tế, thấp hay cao, xa hay gân, các thây đêu nên nhận thức đúng với 
thực thể của nó : “Thân này không phải của tôi (netam mama), thân này 
không phải là tôi (n'eso h'amasmi), thân này không phải là bản thể của tôi (na 
me so q11). ”?° 

“Tất cả thọ, tưởng, hành, thức, dù ở quả khứ, hiện tại hay vị lai, dù ở 
trong hay ở ngoài, thô kệch hay vì tế, thấp hay cao, xa hay gân, các thây đêu 
nên nhận thức đúng với thực thể của chúng : “Những thứ này không phải của 
tôi, những thứ này không phải là tôi, những thứ này không phải là bản thể của 
tôi. ” 

“Bậc thánh đệ tử nhận thức được như vậy sẽ nhàm chán sắc thân, thọ, 
tưởng, hành, thức; xa lìa năm uẩn nhơ nhóp, và được giải thoát khỏi mọi ràng 
buộc. Vị ấy sẽ tự biết rõ ràng "Ta đã được giải thoát, không còn tải sanh nữa, 
đời sống phạm hạnh đã được thành tựu, những điều phải làm đã làm xong, 
không côn trở lại trạng thái này nữa ”. 

Trong lúc đức Phật giảng kinh này, hai ông Vappa và Bhaddiya giác ngộ 
trước, kế đến hai ông Mahãnãma Kulika và Assaji. Lúc giảng xong, năm vị Tỳ 
kheo hân hoan tán dương lời dạy của ngài. Tất cả năm vị đều được pháp nhãn 
thanh tịnh, giải thoát khỏi mọi ràng buộc, đắc quả A-la-hán. Đức Phật bèn làm 
lễ xuất gia cho năm vị như sau : “Hãy đến đây, này các Tỳ kheo ! Giáo Pháp đã 
được giảng dạy đầy đủ, các thầy hãy sống đời tu hành thánh thiện để chấm dứt 
mọi đau khổ.” (Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 18,19). 


5- Ông Yasa và 4 người bạn xuất gia 


Tại thành phố Benares (hiện nay là Varanasi), có một thanh niên tên 
Yasa, con nhà giàu sang danh giá. Chàng sông trong cảnh xa hoa phung phí. 
Một buổi sáng, chàng dậy sớm hơn mọi khi, nhìn thây các nàng hầu thiếp nằm 
ngủ ngôn ngang bừa bãi thì lấy làm nhờm chán. Ấn tượng ghê tởm này luôn 


'? Vô thường (anicca), đau khổ (dukkha) và vô ngã (anatt) là 3 dấu ấn chứng thật Giáo pháp của 
Đức Thế Tôn, và cũng là 3 đặc tính dính liền với đời sông con người. 

1 Xem Tạng Luật, Đại Phẩm, tập I: 25-30; Tiểu Bộ, Trưởng Lão Tăng kệ 117; Đại Chánh Tân Tu 
Đại Tạng Kinh 186, 187. 


Sự tích đức Phật 84 


luôn ám ảnh chàng. Toàn thê đền đải nguy nga tráng lệ bây giờ đối với chàng 
chỉ còn là một nơi tối tăm buồn bã đầy dẫy những hình ảnh thô kịch xấu xa. 
Nhận thức tánh cách tạm bợ của đời sông phàm tục, Yasa bỏ nhà ra đi, mong 
tìm được ánh sáng của một đời sống cao thượng. Chàng vừa đi vừa than thở 
“Thống khô thay cho tôi ! Đọa đày thay cho tôi !”. Vô tình chàng vượt qua sông 
Varuna'* (nay là sông Barna), đi lần đến Isipatana, nơi Đức Phật tạm ngụ sau 
khi độ năm vị Tỳ kheo đầu tiên đắc quả A-la-hán. 

Yasa đến nơi vào sáng sớm, lúc Đức Phật đang đi kinh hành. Hôm ấy 
nhằm ngày thứ sáu sau khi Đức Phật chuyển pháp luân. Thấy chàng từ xa đến, 
Đức Phật bước ra ngoài đường kinh hành và ngồi lại một nơi đã dọn sẵn. Yasa 
đi đến nơi, miệng vẫn than “Thống khổ thay cho tôi ! Đọa đày thay cho tôi !”. 
Đức Phật lên tiếng : 

— Nơi đây không có thống khổ, nơi đây không có đọa đày. Này Yasa Ï 
Hãy đến đây ! Hãy ngồi xuống đây, Như Lai sẽ giảng Giáo Pháp cho ông. 

'Yasa ngạc nhiên nghe có người gọi tên mình; nhìn lại thây Đức Phật đang 
ngôi trang nghiêm tĩnh tọa, liền cúi xuông tháo đôi giày trang trí bằng vàng ra, 
đến trước Phật, cung kính đảnh lễ rồi ngôi lại một bên, thưa : 

— Kính thưa đạo sư, con khô quá ! Kính mong đạo sư giải khổ cho con Ï 

Sau vài lời thăm hỏi, Đức Phật bắt đầu giảng về hạnh bồ thí (dãna), giới 
hạnh (sila), những cảnh trời (sagga), những tai hại của nhục dục ngũ trần 
(kãmadinava), phước báo của đời sông xuất gia (nekkhamma nisamsa). Đến khi 
nhận thấy tâm của Yasa bắt đầu thuần thục và sẵn sảng lãnh hội giáo lý cao 
siêu, ngài giảng về Bốn Thánh Đế. Sau khi nghe Đức Phật giảng xong, ông 
Yasa liền đắc quả Tu-đà-hoàn (Sotäpatti). 

Mẹ'° của Yasa là người đầu tiên phát giác sự vắng mặt của con. Bà báo 
cho chồng. Nhà triệu phú liền ra lịnh cho người nhà cỡi ngựa đi tìm khắp nơi, 
riêng ông đi về hướng Isipatana. Khi nhận ra dấu giày của con in trên đất, ông 
dò lần đến nơi. Thấy ông từ xa đến, Đức Phật dùng thần thông không cho ông 
nhận thấy con. Nhà triệu phú đến gần Đức Phật, cung kính hỏi thăm ngài có 
thấy con ông là Yasa không. Đức Phật bảo : 

— Này ông ! Hãy ngôi lại đây ! Ông sẽ được gặp mặt con của ông. 

Nhà triệu phú lẫy làm mừng rỡ, vâng lời ngôi xuống. Đức Phật giảng cho 
ông một thời pháp đơn giản theo thứ lớp như đã giảng cho Yasa. Ông rất hoan 
hỉ thưa rằng : 

— Lành thay ! Lành thay ! Bạch đức Thế Tôn, cũng tựa hồ như người kia 
dựng lại ngay ngăn một vật nghiêng ngã, hay khám phá ra một vật được dâu 
kín, hay chỉ đúng đường cho người đi lạc, hay cầm đèn soi sáng trong đêm tối 
cho người có mắt trông thấy ! Đức Thế Tôn dùng nhiều phương thức thuyết 
giảng Giáo Pháp cũng như thế. Bạch đức Thế Tôn, con xin quy y Phật, quy y 
Pháp và quy y Tăng. Xin đức Thế Tôn thâu nhận con vào hàng thiện tín cư sĩ. 


!% Sông ở Ấn Độ vào mùa khô, tháng ba tháng tư dI, rất cạn, có thê đi bộ qua sông dễ dàng. 
! Mẹ của Yasa là bà Sujätä, người đã dâng cúng bát cháo sửa cho Phật dưới cội cây Ajapäla trước 
đêm Phật thành đạo. 


Sự tích đức Phật 85 


Xin ngài cho phép con nương tựa nơi Tam Bảo từ nay cho đến giờ phút cuối 
cùng của đời con. 

Đức Phật hoan hỉ chấp thuận và truyền ban năm giới. Cha ông Yasa là 
người thiện nam cư sĩ (upãsaka) đầu tiên thọ lễ quy y với đầy đủ ba ngôi Tam 
Bảo. Khi nghe Đức Phật thuyết pháp cho cha xong, ông Yasa đắc quả A-la-hán. 
Vừa lúc ấy Đức Phật thâu thần thông để cho nhà triệu phú nhìn thấy con. Ông 
lây làm vui mừng, thỉnh Đức Phật cùng 5 vị đệ tử về nhà trai tăng ngày hôm 
sau. Đức Phật nhận lời băng cách làm thinh. 

Sau khi ông triệu phú ra về, ông Yasa xin Đức Phật cho thọ lễ xuất ga. 
Đức Phật làm lễ xuất gia cho ông Yasa với những lời sau đây : 

— Hãy đến đây, này Tỳ kheo ! Giáo Pháp đã được Như Lai truyền dạy đây 
đủ. Từ nay thầy hãy sống đời phạm hạnh thiêng liêng của bậc xuất gia để chấm 
dứt mọi đau khổ. 

Với đại đức Yasa, tổng số các vị đệ tử xuất gia vào ngày thứ sáu sau khi 
Phật chuyên pháp luân là sáu vị : Kondañña (Kiều Trần Như) , Bhaddiya (Bạt 
Đề), Vappa (Bà Phạm) còn gọi là Dasabala Kassapa (Thập Lực Ca Diệp) ), 
Mahãnãma Kulika (Ma Ha Nam Câu Ly) , Assaji (Át Bệ) và Yasa (Da Xá). Tất 
cả đều đắc quả A-la-hán (Arahatt3). 

Ngày hôm sau Đức Phật đến nhà ông triệu phú với sáu vị đệ tử A-la-hán. 
Mẹ và vợ của ngài Yasa đến nghe Đức Phật thuyết pháp, đắc quả Tu-đà-hoàn, 
xin thọ lễ quy y Tam Bảo?”. Hai bà là hai người tín nữ cư sĩ (upäsikã) đầu tiên. 

Đại đức Yasa có bốn người bạn thân tên Vimala, Subahu, PunnaJi và 
Gavampati. Khi bốn vị này nghe tin người bạn quý của mình đã cạo râu tóc và 
đắp y để sống đời không nhà cửa, không sự nghiệp, thì đến thăm và tỏ ý muốn 
noi theo gương lành ấy. Đại đức Yasa tiễn dẫn cả bốn vị vào yết kiến Đức Phật. 
Sau khi nghe Phật thuyết pháp cả bốn vị đều đắc quả A-la-hán và đều xin xuất 
gia theo Phật. Vậy: đến ngày thứ bảy, sau thời pháp đầu tiên tại Lộc Uyền, tổng 
số đệ tử Phật lên đến mười vị, đều đắc quả A-la-hán. 


G- TỪ HẠ THỨ NHÁT ĐÉN HẠ THỨ 5 
Đây là giai đoạn thành lập Giáo Hội Tăng Già và Giáo Hội Tỳ Kheo NI. 
Trong giai đoạn này, đức Phật huấn luyện các đệ tử nòng cốt, thuyết phục để 
được sự ủng hộ của những nhân vật có thế lực về chính trị cũng như về tôn giáo, 
thành lập bốn tỉnh xá lớn làm cơ sở tu học cho tăng mi. Đó là : Veluyana”' (Trúc 
Lâm) tại thủ đô RãJagaha của xứ Magadha (Ma Kiệt Đà), Je/avana (Kỳ Viên) 
tại thủ đô Sãvatthi của xứ Kosalãä (Kiều Tát La), M⁄ahãvana (Đại Lâm) tại thủ 


29 Trong lễ quy y Tam Bảo, người thiện nam hay tín nữ phải đọc ba lần ba câu kinh quy y sau đây : 
Buddham Saranam GacchamI (Con xin quy y Phật) 
Dhammam Saranam Gacchaãmi (Con xin quy y Pháp) 
Sangham Saranam GacchãmIi (Con xin quy y Tăng) 
201 Theo quyền Œeography oƒ Early Buddhism thì Trúc Lâm là Veluvana (P3lI). Nhưng theo tài liệu 
chính thức của Bộ Du Lịch Ấn năm 1999 thì Trúc Lâm là Venuvana (Sanscrit). 


Sự tích đức Phật 86 


đô Vesali của xứ Vajjï (Bạt Kỳ), Misrodha (N¡ Cầu Đà) tại thủ đô Kapilavatthu 
(Ca tỷ la vệ) của xứ Sãkyä (Säkiy8). Thời bẩy giờ Magadha và Kosala là hai xứ 
lớn nhất ở lưu vực sông Gangã (sông Hằng). Vua Bimbisära xứ Magadha và 
vua Pasenadi xứ Kosalãä đều trở thành hai thiện tín cư sĩ nhiệt thành của đức 
Phật. 


1- Hạ thứ nhất tại Lộc Uyễn> (năm —589) 


Đến ngày trăng tròn tháng bảy dương lịch, Phật nhập Hạ?° đầu tiên với 
mười vị đệ tử A-la-hán tại Lộc Uyễn, trong làng Isipatana hiện nay là Sarnath. 
Hiện nay có chùa Mulagandhakuti do ngài Anagarika Dharmapala (Pháp Hộ) 
khởi công xây cất vào năm 1922 đề kỹ niệm nơi Phật nhập Hạ lần đầu. Nơi đây 
là một địa điểm thiêng liêng của Phật giáo, là một trong Bốn Động Tâm (Nơi 
Phật giáng sanh, thành đạo, thuyết pháp lần đầu, và nơi Phật nhập niết bàn), vừa 
là nơi Phật chuyên pháp luân (thuyết pháp lần đầu), vừa là nơi xuất phát Giáo 
Hội Tăng G1à với đầy đủ Phật, Pháp, Tăng. Vào năm 248 trước tây lịch, đại đề 
Asoka đến hành hương nơi thánh địa này, có cho xây cất một số đền đài và một 
trụ đá kỷ niệm, trên đầu trụ có tượng đá sư tử bốn mặt đội “Bánh Xe Pháp Bảo” 
(Dhammacakka) tuyệt đẹp, ngày nay vẫn còn được trưng bày tại Bảo Tàng Viện 
Sarnath. Hình sư tử bốn mặt được dùng làm. biểu tượng chánh thức của xứ Ấn. 
Ông Jawaharlal Nehru viết : “Tại Sarnath, gần Benares, dường như tôi vẫn còn 
thấy Đức Phật đang thuyết giảng bài pháp đầu tiên, và những lời dạy của ngài 
văng văng từ xa vang lại, đang còn thì thầm bên tai tôi, xuyên qua hai ngàn năm 
trăm năm. Trụ đá Asoka với những lời ghi khắc trên đó đường như nói lên cho 
tôi bằng những ngôn từ tuyệt mỹ về một con người, mặc dù cũng là hoàng đề, 
nhưng vĩ đại hơn bất luận vua chúa hay hoảng để nào.” (The Discovery of India, 
trang 44; Calcutta, Signet Press năm 1946). 


Năm mươi người bạn khác của ông Yasa xin xuât gia?“ 


Trong mùa hạ này, 50 người bạn khác của ông Yasa, tất cả đều thuộc các 
gia đình nôi tiếng trong vùng, cũng đến nghe Phật thuyết pháp, đắc quả A-la- 
hán và xin xuất gia Tỳ kheo, nâng sô đệ tử Phật lên 60 vị, đều là bậc A-la-hán. 


Phật trao sứ mệnh hoăằng pháp cho các vị Tỳ kheo?* 


Đên ngày mãn hạ, Đức Phật gọi các đệ tử đên bảo : 


? Xem Tiểu Bộ, Jataka 469: Maha Kanha. 

?3 Hạ (vassa) gồm 3 tháng mưa nhiều ở Ân Độ, từ ngày trăng tròn tháng Äsãlha (tháng 7) đến ngày 
trăng tròn tháng Assayuja (tháng 10), Đức Phật và chư Tăng ở lại một nơi để tích cực tu tập. 

2 Xem Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 31; Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh 187, 1428. 

25 Xem Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 32-34. 


Sự tích đức Phật 87 


— Này các Tỳ kheo, Như Lai đã thoát ra khỏi mọi ràng buộc, dù ở cảnh 
người hay cảnh trời. Các thầy cũng vậy, này các Tỳ kheo, các thây cũng đã 
thoát ra khỏi mọi ràng buộc, dù ở cảnh người hay cảnh trời. Các thầy hãy ra i 
đem lại sự tốt đẹp cho nhiễu người, đem lại hạnh phúc cho nhiêu người. Vì lòng 
từ bi, các thây hãy đem lại sự tốt đẹp, lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và 
nhân loại. Các thầy hãy đi mỗi người một ngả, hoằng dương Giáo Pháp, toàn 
hảo ở đoạn đâu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn kết, toàn hảo về cả hai 
phương điện ý nghĩa và văn tự. Hãy công bố đời sống thiêng liêng cao thượng 
vừa toàn thiện vừa trong sạch. 

“Có những chúng sanh vướng ít nhiều cát bụi trong mắt, nếu không được 
nghe Giáo Pháp sẽ bị sa đọa. Cũng sẽ có những người am hiểu được Giáo 
Pháp. 

“Chính Như Lai cũng đi, Như Lai sẽ đi đến làng Uruvelä của ông Senàni 
để hoằng dương Giáo Pháp. 

“Hãy phất lên ngọn cờ của bậc thiện trí. Hãy truyền dạy Giáo Pháp cao 
siêu. Hãy mang lại sự tốt đẹp cho người khác. Được vậy là các thây đã hoàn tất 
nhiệm vụ. 

— Bạch đức Thế Tôn, Đại đức Kondañña nói, xin ngài chỉ dạy chúng con 
cách làm lễ xuất gia cho người phát tâm tu học. 

— Quý thầy đã từng thấy Như Lai làm lễ xuất gia cho nhiều người rồi; vậy 
quý thầy cứ làm như thế. 

- Bạch đức Thế Tôn, Đại đức Assaji nói, oai đức ngài rất lớn nên không 
cần nghi thức rườm rà. Nhưng đối với chúng con, một nghi thức tối thiểu để sử 
dụng trong lúc làm lễ xuất gia rất là cần thiết. Xin sư huynh Kondañña đề nghị 
một nghi thức đơn giản, rồi nhờ đức Thế Tôn chỉ dạy thêm. 

- Bạch đức Thế Tôn, Đại đức Kondañña nói, theo con nghĩ, trước hết nên 
cho giới tử cạo sạch râu tóc, mặc áo cà-sa, rồi theo nghi lễ quỳ xuống trước mặt 
vị Tỳ kheo truyền giới, chắp tay thành khẩn lặp lại ba lần như thế này : 

“Đệ tử xin quy y Phật, 
Đệ tử xin quy y Pháp, 
Đệ tử xin quy y Tăng. 
Lần thứ hai đệ tử xin quy y Phật, 
Lần thứ hai đệ tử xin quy y Pháp, 
Lần thứ hai đệ tử xin quy y Tăng. 
Lần thứ ba đệ tử xin quy y Phật, 
Lần thứ ba đệ tử xin quy y Pháp, 
Lần thứ ba đệ tử xin quy y Tăng. ”?%9 
Bạch đức Thế Tôn, con mạo muội đề nghị như thế, không biết con có phạm vào 
lỗi lầm nào không ? 

— Nghi thức thầy đề nghị hay lắm, Như Lai xác nhận răng: Quỳ đọc ba 

lần tam quy dưới chân một vị Tỳ kheo thì có thể trở nên một vị Tỳ kheo. 


2 Xem Tiểu Bộ, Tiểu Tụng, kinh Tam Quy (kinh đầu của Tiểu Bộ). 


Sự tích đức Phật 88 
Đại chúng hoan hỉ tuân theo lời Phật dạy. 
Ông Punna Mantänïputta và 29 người bạn xuất gia?” 


Sau ngày mãn hạ, đức Phật đi từ Isipatana về Uruvelä. Trên khoảng 
đường từ Isipatana đến Benares, lúc đức Phật dùng chân, ngồi dưới cội cây, 
trong một cụm rừng nhỏ Kappasika”"°, có ba mươi thanh niên vui vẻ trẻ trung 
cũng dắt vợ đến chơi trong cụm rừng ấy. Một trong ba mươi người đó không VỢ 
nên dắt theo một người bạn gái. Trong khi ai nấy xuống sông tắm, vui đùa VỚI 
nhau, thì cô bạn gái bỏ đi, lén đem theo các món trang sức quí giá của mây 
người kia. Đến lúc hay ra, mọi người cùng nhau chạy đi tìm kiếm trong rừng. 
Gặp đức Phật, họ đến gần, hỏi thăm ngài có thấy một người phụ nữ chạy ngang 
qua đó không. Đức Phật hỏi lại : 

— Theo ý các ông thì nên tìm một người phụ nữ hay nên tìm ra thực ngã 
của chính mình là hơn ? 

— Thưa sa môn, tìm ra thực ngã của mình hắn là hơn. 

— Vậy các ông hãy ngôi lại đây, Như Lai sẽ giảng Giáo Pháp cho các ông. 

— Chúng con xin nghe. 

Ba mươi thanh niên cung kính đánh lễ rồi ngôi xuống chăm chỉ nghe. Sau 
khi nghe đức Phật giảng về bố thí, về giữ ĐIỚI, VỀ các CÕI trỜI, về sự ô nhiễm tai 
hại của các dục, về những lợi ích của tâm xuất ly, về Vọng Ngã, Chơn Ngã và 
Tứ Diệu Đề, cả ba mươi thanh niên ấy lấy làm hoan hi, biết rõ “tất cả những gì 
đã sinh ra đều sẽ bị hoại diệt”, liền xin xuất gia theo Phật. Sau khi làm lễ xuất 
gia, Phật bảo tất cả đến Lộc Uyên gặp thầy Kondañña, xin thầy cho cạo bỏ râu 
tóc, khoác áo khất sĩ và thọ lãnh những lời chỉ dẫn tu học; đến tháng bảy năm 
sau sẽ gặp lại Phật tại Rãjagaha (Vương Xá) để nhập Hạ. Trong nhóm 30 thanh 
niên nầy có một vị tên Punna MantãnTputta?° (S:Purana Maitrayaniputra, Phú 
Lâu Na Di Đa La Ni Tử) về sau được Phật xác nhận là vị Tỳ kheo thuyết pháp 
hay nhất trong số các đệ tử Phật. 

Số đệ tử Phật từ nay được 90 vị. 


Ông Uruvelã Kassapa, 2 người em, và 1000 đệ tử xuất gia?" 


? Xem Tạng Luật, Đại Phẩm, tập I: 36; Đường Xưa Mây Trắng, trang 149-152; Đại Chánh Tân Tu 
Đại Tạng Kinh 186, 187, 1428. 

208 Theo Buddhist Legends, quyền L, trang 197. 

?® Ông Punna Mlantãnipuffa (Phú Lâu Na Mãn Từ Tử) còn gọi là Purana Maitrayanipuira (Phú Lâu 
Na Di Đa La Ni Tử) là con một vị Quốc sư ở triều vua Suddhodana, và là cháu gọi Aññata Kondañña 
bằng cậu. Ông cùng một tuổi với Phật. Có thuyết cho rằng sau khi Thái tử Siddhattha xuất gia thì ông 
Punna cùng 29 người bạn cũng xuất gia, vào núi Himalaya tu học, chứng được tứ thiền và ngũ thông, 
dùng thiên nhãn thấy Phật thuyết pháp tại Lộc Uyễn, liền cùng các bạn bay đến nơi, đảnh lễ Phật, xin 
thọ giới Tỳ kheo, chẳng bao lâu đắc quả A-la-hán. 

?!9 Xem Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 37-54; Đường Xưa Mây Trắng, trang 153-165; The Life of The 
Buddha của A. Foucher trang 158-161; Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh 187, 190, 1428. 





Sự tích đức Phật 89 


Độ mười ngày sau, đức Phật đến làng Uruvelãä (vùng Bodhgayä). Nơi đây 
có ba anh em tu khổ hạnh, thờ thần Lửa. Người anh cả là Uruvelãä Kassapa (Ưu 
Lầu Tần Loa Ca Diếp) có 500 đệ tử, người anh kế là Nadi Kassapa (Na Đề Ca 
Diếp) có 300 đệ tử, và người em út là Gayä Kassapa (Già Da Ca Diếp) có 200 
đệ tử. Các tiếng Uruvelã, Nadi, Gayä chỉ nơi cư trú của mỗi người. Ba vị nảy tu 
theo giáo phái Jatila của đạo Bả-la-môn, thờ Thần Lửa. Họ sống trong những 
túp lều dựng bằng cảnh cây và lá cây. Áo của họ mặc làm bằng vỏ cây. Tóc để 
dài thắt thành bím hoặc bới trên đỉnh đầu. Họ không đi khất thực nhưng tiếp 
nhận các thức cúng dường của dân chúng từ các làng mạc trong vùng. Họ tự nẫu 
nướng lấy. Họ cũng chăn nuôi súc vật để ăn và để cúng tế. Đạo sĩ Uruvelãä 
Kassapa đã trên 100 tuổi nhưng còn rất khỏe mạnh. Ông là người tinh thông ba 
bộ kinh Vệ Đà, sống một cuộc đời đức hạnh gương mâu, và tự tin rằng mình đã 
chứng quả A-la-hán. Ông rất được hai người em tôn kính. Những buổi giảng 
đạo của ông được dân chúng địa phương đến tham dự rất đông. 

Đức Phật đến viếng vị này trước nhất. Tôn giả Uruvelãä Kassapa thấy sa 
môn Gotama tuy còn trẻ mà đạo phong uy nghiêm cũng đem lòng quý mên. Sau 
một lúc đàm đạo, ông hoảng hốt nhận thấy răng có những tư tưởng trong kinh 
Vệ Đà mà ông chưa năm vững được. VỊ sa môn này đã chỉ cho ông những chỗ 
uyên áo (rất khó hiểu) của các bộ Atharvaveda và Rigveda. Lạ hơn nữa là khi 
nói đến các môn ngữ học, văn pháp, sử truyện và mười tám pháp tế tự của đạo 
Bà-la-môn, không có điều gì mà vị sa môn này không thông. 

Trưa hôm ấy, đức Phật nhận lời thọ ngọ trai với Uruvelã Kassapa. Xếp áo 
cà-sa lại làm bốn để trải thành tọa cụ trên bờ cỏ, đức Phật ngồi đoan trang thọ 
trai trong im lặng. Uruvelã Kassapa cũng giữ sự yên lặng đoan trang đề thọ trai 
bên cạnh vị khách sa môn. 

Chiều hôm Ấy, trong khi đàm đạo với Uruvela Kassapa, đức Phật hỏi : 

— Này hiền giả, hiền giả hãy nói cho tôi biết vì sao Thần Lửa lại có thể 
đem lại cho chúng ta sự giải thoát 2 

— Sa môn Gofama, sau một lúc im lặng suy nghĩ tôn giả Kassapa đáp, lửa 
là bản chất uyên nguyên của vũ trụ. Lửa có nguôn gôc từ Phạm Thiên (Brahma). 
Vì vậy trong các đến thờ, hình tượng Phạm Thiên luôn luôn được đặt vào vị trí 
trung ương. Kinh Atharvaveda có nói về phép thờ Lửa. Lửa là sự sống. Nếu 
không có lửa thì không có sự sống. Lửa là ánh sáng, là hơi ấm, là nguồn năng 
lượng làm phát sinh ra cây cối, muông thú và con người. Lửa phá tan bóng tối, 
phá tan sự lạnh lẽo, đem tới nguồn vui và sự sinh trưởng của vạn vật. Thức ăn 
nhờ lửa mà trở nên tinh khiết. Con người nhờ lửa mà trở về hợp nhất được với 
Brahma. Vì lửa là sự sống nên lửa chính là Brahmä vậy. Thần lửa Agni cũng chỉ 
là một trong muôn ngàn biểu hiện của Brahmä. Trong hỏa viện, thân lửa Agm 
thường được biểu hiện như có hai cái đầu: một đầu biểu trưng cho lửa thường 
dùng hăng ngày và một đầu biểu trưng cho lửa của sự tế lễ và trở về nguyên thê. 
Có tới bốn mươi bốn phép tế lửa. Người đạo sĩ thờ lửa phải giữ giới, phải khổ 
hạnh và phải chuyên cần tu tập mới có đủ tư cách duy trì Thần Lửa và làm sáng 
tỏ con đường giải thoát. 


Sự tích đức Phật 90 


— Tôn giả Kassapa, đức Phật hỏi tiếp, ngài nghĩ thế nào về những người 
cho răng nước là bản chất đầu tiên của sự sống, nước bắt nguồn từ Brahma, và 
nước có công năng làm cho con người trở nên thanh tịnh để trở về hợp nhất với 
Brahma (Phạm Thiên) 2 

Uruvelã Kassapa im lặng. Ông nghĩ đến hằng triệu người, ngay trong giờ 
phút này, đang tắm trong nước sông Ganga và trong những dòng sông, hồ nước 
linh thiêng khác, mong rửa sạch được mọi tội lỗi và nghiệp chướng để sau này 
có thê trở về với Brahmäã. Một lát sau, ông nói : 

— Sa môn Gotama, nước không thật sự giúp ta siêu thoát được. Nước đi 
xuống, trong khi lửa bốc lên. Khi ta chết, thân xác ta nhờ lửa mà bay lên thành 
khói... 

— Tôn giả Kassapa, ngài nói như vậy e không đúng. Đám mây trắng đang 
bay trên trời kia cũng là nước đấy. Nước cũng có thể bay lên. Khói cũng là hơi 
nước. Cả hai thứ mây và khói đêu sẽ phải trở lại mặt đất. Vạn vật, như ngài đã 
biết, luôn luôn luân chuyên tuần hoàn. 

— Nhưng vạn vật đều có một nguồn gốc, và có thể trở về nguồn gốc ấy. 

— Tôn giả Kassapa, vạn vật nương nhau mà có mặt. Tôn giả hãy nhìn 
chiếc lá trong tay tôi đây. Hạt giống là nhân, đất, nước, hơi nóng, đám mây, mặt 
trời, thời gian, không gian ... đều là duyên giúp cho chiếc lá này có mặt. Thiếu 
một trong các duyên ấy thì chiếc lá này sẽ khác đi hoặc không thành. Tất cả các 
loài đất đá, thảo mộc và cầm thú đều theo luật nhân duyên sinh ấy. Nguồn gốc 
của một vật là vạn vật. Tôn giả hãy quán sát kỹ xem. Có bao giờ chỉ có một 
nguyên nhân đơn độc mà đưa tới được một quả đâu. Phải có đủ nhân duyên hòa 
hợp mới sanh ra quả. Ý niệm về một nguyên nhân duy nhất đầu tiên là một vọng 
tưởng do vọng chấp thiếu nhận xét mà ra. Này tôn giả, chiếc lá trong tay tôi đây 
là do tất cả các pháp trong vũ trụ họp lại để tạo thành, trong đó có nhận thức của 
tôn giả. 

VỊ đạo sĩ Bà-la-môn 1m lặng. 

Trời đã tôi. Đạo sĩ Uruvelã Kassapa mời Phật ngủ lại trong túp lều của 
ông. Nhưng đức Phật ngỏ ý muốn được nghỉ đêm một mình trong hỏa viện. Vị 
đạo sĩ Bà-la-môn nói : 

— Mấy hôm nay có một con răn lớn vào ẩn trong hỏa viện, đuôi thế nào nó 
cũng không đi. Sa môn Gotama không nên nghỉ đêm trong đó, có thể bị nguy 
hiểm. Chính vì con rắn kia mà lâu nay chúng tôi đã phải lập tế đàn ngoài trời để 
hành lễ. Xin ngài nghỉ đêm tại đây cho an toàn. 

— Tôn giả an tâm. Tôi xin được nghỉ đêm trong hỏa viện. Chắc cũng 
không sao đâu. 

- Sa môn đã muốn nghỉ đêm tại hỏa viện thì xin cứ tự tiện. Ngài muốn ở 
đó bao lâu cũng được. 

Đêm ấy đức Phật nghỉ trong hỏa viện. Trên bản thờ trung ương, lửa được 
nuôi bằng nhiều ngọn đèn, mỗi ngọn đèn có nhiều bắc. Góc bên trái có một 
đống gỗ lớn, có lẽ đây là gỗ chiên đàn dùng để đốt lên mỗi khi hành lễ. Đức 
Phật nghĩ nếu có một con rắn ở trong hỏa viện thì chắc nó ân mình trong đống 


Sự tích đức Phật 91 


gỗ. Ngài chọn góc đối diện, xếp áo cà-sa làm bốn, trải xuống làm tọa cụ và bắt 
đầu ngồi thiền định. Đến khuya, đức Phật thấy một con rắn thật lớn nằm khoanh 
tròn giữa hỏa viện, ngài lên tiếng nhỏ nhẹ nói : 

— Rắn ơi, hãy đi ra X.aa SHỊP ở cho an Ổn, kh: ở đây sẽ nguy hiểm đến 
tánh mạng. 

Giọng nói 
của Phật chứa đầy 
tình thương và sự 
hiểu biết. Con rắn 
từ từ trườn đi về 
phía cửa. Đức Phật 
cũng ngả lưng 
xuông tọa cụ. Khi ŠSã ĐÌ.› .—-= 
Phật thức giấc thì ánh trăng khuya chênh chếch. chiến qua Vi Rừng cửa số vào nơi 
người nằm. Ngài ngồi dậy, câm áo lên rũ bụi, rồi khoác áo lên người, đi ra khỏi 
hỏa viện, vào ven rừng để thiền hành. Lúc trời tang tảng sáng thì hỏa viện bốc 
cháy, không biết vì lý do gì. Các đệ tử của đạo sư Kassapa thấy lửa, hoảng hốt 
la lớn, rôi chạy đi tìm bình xuống sông Nerañjarä múc nước lên tưới. Nhưng tất 
cả mọi có gắng đều vô hiệu. Hỏa viện của họ bốc cháy dữ dội, không còn cách 
øì cứu chữa. 

Đạo-sĩ Uruvelã Kassapa đang bùi ngùủi thương tiếc vị sa môn đức hạnh và 
tài ba mà ông vừa mới được quen biết từ sáng hôm qua. Giữa lúc ấy thì đức 
Phật xuất hiện. Đang đi thiền hành trên đồi cao, thấy lửa bốc cháy, ngài quay trở 
về. Thấy Phật, đạo sĩ Kassapa mừng rỡ chạy lại nắm lây tay người. 

— May quá, may quá, sa môn Gotama vẫn an toàn, không sao cả. Tôi 
mừng quả. 

— Cám ơn tôn giả, tôi vẫn được an toàn. 





Đức Phật biết hôm nay là ngày đạo sĩ Uruvelã Kassapa thuyết pháp. Nghe 
nói trong số những người nghe pháp, ngoài năm trăm đệ tử tu sĩ, còn có gần một 
ngàn người từ các thôn xóm kéo tới. Giờ thuyết pháp được định vào buổi trưa, 
sau giờ thọ trai. Biết rằng sự có mặt của mình trong buôi thuyết pháp sẽ làm cho 
vị lãnh đạo không được thoải mái, đức Phật cầm bát đi vào thôn xóm để khât 
thực. Đến giờ ngọ, ngài ngồi. thọ trai bên bờ hỗ sen. Đi thiền hành quanh hò, rồi 
đến tĩnh tọa đưới bóng cây cô thụ. Đến xé chiều, đạo sĩ Kassapa tìm tới. 

— Sa môn Gotama, hôm nay vào giờ ngọ trai chúng tôi chờ mãi mà không 
thấy ngài. Sao ngài không tới ? 

— Cám ơn tôn giả, tôi muốn đi ngắm cảnh quanh đây, và để ngài được tự 
nhiên trong lúc thuyết pháp. 

— Hôm qua sa môn Gotama nói về sự có mặt của chiếc lá như là sự tập 
hợp của nhiều yếu tô nhân duyên. Ngài nói răng con người cũng do sự tập hợp 
của nhân duyên mà thành. Vậy thì khi các nhân duyên tan rã, con người đi về 
đâu? 


Sự tích đức Phật 92 


— Đã từ lâu chúng ta bị kẹt vào ý niệm về ngã (S:atma, P:attã) như một cái 
ta thường tại bất biến. Chúng ta đã quen nghĩ răng khi thân xác tan rã, cái ngã 
ấy vẫn còn tôn tại và có thể trở về nguồn gốc của nó là Brahmä (Phạm Thiên) 
để cộng trú với ngài. Này tôn giả Kassapa, đó là một sai lầm căn bản đã từng 
làm lạc lối biết bao nhiêu thế hệ. 

“Tôn giả Kassapa nên biết : Vạn pháp từ nhân duyên sanh và cũng do 
nhân duyên mà diệt. Cái này sanh vì cải kia sanh, cải này điệt vì cải kia diệt. 
Đó là nguyên lý duyên sinh mà tôi đã khám phá được nhờ thiền quán. Trong 
thực tại, không có một cái gì đồng nhất và bất biến. Không có ngã, dù là đại ngã 
hay tiêu ngã. Này tôn giả Kassapa, ngài đã từng quán chiếu về thân thể, cảm 
thọ, tâm tưởng, tâm hành và tâm thức chưa?! 2 Con người có mặt là đo sự tập 
hợp và vận hành của năm uấn ấy. Đó là những dòng biến chuyển liên tục, trong 
đó không có một yếu tố nào thường tại. 

Đạo sĩ Uruveläã Kassapa im lặng suy nghĩ hồi lâu, rồi hỏi : 

— Như vậy có phải là sa môn Gotama chủ trương thuyết hư vô không ? 

— Không phải. Quan niệm vạn vật đều là hư vô cũng là một tà kiên như 
quan niệm về một bản ngã trường tồn bất biến. Tôn giả Kassapa, ngài hãy nhìn 
mặt hồ này đây. Tôi không hề nói rằng nước, lá sen, hoa sen trong hồ là hư vô. 
Tôi chỉ nói rằng nước, lá sen, hoa sen đều là những hiện tượng do nhân duyên 
phối hợp mà có mặt, và trong tự thể của chúng không hề có một thực thê bất 
biến và thường tại. 

— Vậy, nếu không có ngã, không có "atma", thì cần gì phải tu hành để đạt 
tới giải thoát ? Giải thoát cho ai ? A1 là người được giải thoát ? 

Đức Phật nhìn vào mắt vị đạo sĩ Bà-la-môn. Cái nhìn sáng chói như tia 
nẵng mặt trời nhưng cũng êm dịu như ánh trăng. Ngài mỉm cười nói : 

— Tôn giả Kassapa hãy thử tự tìm lấy câu trả lời. Hôm khác, chúng ta sẽ 
tiếp tục câu chuyện. 

Hai người trở về trú sở. Uruvelä Kassapa nhường tịnh thất mình cho Phật 
nghỉ đêm. Ông sang nghỉ đêm tại túp lều của một người đệ tử lớn. Tôn giả 
Uruvelãä Kassapa rất được các đệ tử quý mến và cung kính vâng lời. 


Trong những ngày kế tiếp, đức Phật không đi khất thực bên ngoài vì sáng 
nào đạo sĩ Kassapa cũng cho đem thức ăn cúng dường tại chỗ. Tuy vậy, trưa 
nảo sau khi thọ trai, ngài cũng đi kinh hành ở ven rừng hoặc bên bờ hồ, rồi đến 
nơi có bóng mát ngôi tĩnh tọa. Cứ xế chiều, Kassapa lại đi tìm Phật để đàm đạo. 
Càng ngày ông càng nhận thức được tầm vóc vĩ đại của tuệ giác và đức hạnh 
của đức Thế Tôn. 

Một hôm nọ trời mưa giông tầm tã suốt đêm. Sáng hôm sau nước sông 
Nerañjarã (Ni Liên Thiền) tràn bờ, làm ngập lụt xóm làng nhà cửa trong vùng. 
Khu rừng nơi đạo sĩ Kassapa và năm trăm đệ tử đang hành đạo cũng bị ngập lụt. 
Tuy vậy mọi người đều chạy kịp lên chỗ cao, không ai bị nước cuốn. Riêng vị 


?!! Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là øgữ ấm hay ngũ uẩn, là 5 yêu tô câu tạo nên con người. 


Sự tích đức Phật 93 


sa môn Gotama thì không ai thấy mặt. Đạo sĩ Kassapa đốc thúc nhiều chiếc ghe 
đi tìm. Cuối cùng người ta thấy đức Phật đang đứng trên một ngọn đồi. 

Nước dâng lên rất mau và rút xuống cũng mau. Các vị tu sĩ trong giáo 
đoản của ông Kassapa đã khởi sự dựng lại hỏa viện bị cháy và các túp lều bị 
nước cuốn đi hoặc làm cho xiêu vẹo. 

Một buổi chiều, đức Phật cùng đạo sĩ Kassapa đứng bên bờ sông 
NerañJara đàm đạo. Đạo sĩ Kassapa hỏi Phật : 

— Hôm trước sa môn Gotama có nói về sự quán chiều năm uẫn là sắc, thọ, 
tưởng, hành và thức. Tôi đã thử thực tập quán sát và thấy răng cả năm dòng hiện 
tượng là thân thể, cảm thọ, tâm tưởng, tâm hành và tâm thức đều biến chuyền 
luôn, không có cái nào thường tại bất biến. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu được rằng 
nếu không có tự ngã thì ta cần gì phải nhọc công tu tập ? Giải thoát cho ai ? Ai 
là người được giải thoát ? 

— Này tôn giả Kassapa, ngài có công nhận rằng khổ đau là một sự thật 
không ? 

— Tôi công nhận khổ đau là một sự thật. 

— Ngài có công nhận rằng khổ đau nào cũng có nguyên nhân, cũng như 
muôn vật trong vũ trụ, vật nào cũng do nhân duyên kết hợp mà thành 2 

— Tôi công nhận khổ đau nảo cũng có nguyên nhân. 

— Khi những nguyên nhân của khô đau có mặt thì khổ đau có mặt; vậy khi 
những nguyên nhân của khô đau văng mặt thì khổ đau có vắng mặt không? 

— Dĩ nhiên khi những nguyên nhân của khổ đau không còn thì khô đau 
cũng không còn. 

— Này tôn giả Kassapa, khổ đau không còn tức là giải thoát, cần gì phải 
có tự ngã mới có giải thoát. Này tôn giả, nguyên nhân sâu xa của khổ đau là vô 
mình, nguyên nhân gần của khổ đau là tham ái. Vạn vật đều vô thường mà ta 
tưởng là thường, đó là vô minh. Vạn vật đều không có tự ngã?? mà ta tưởng là 
có tự ngã, đó là vô minh. Từ vô minh phát sinh ra tham ái, mong cầu được cái 
nọ cái kia, rồi sinh ra thương, ghét, tham lam, giận hờn, sợ hãi ...và biết bao 
phiền não, đau khổ khác. Con đường giải thoát là con đường quán chiếu thực 
tại để thực chứng được tự tính vô thường, vô ngã, và duyên sinh của vạn pháp, 
của muốn vật. Con đường giải thoát là con đường diệt trừ vô mình. Vô mình 
diệt thì tham ái diệt; tham ái diệt thì phiền não diệt và khổ đau diệt. Đó là giải 
thoát. 

Uruvelãä Kassapa 1m lặng. Một lát sau, ông hỏi : 

— Sa môn Gotama, tôi biết những điều ngài nói ra là những điều ngài thực 
chứng chứ không phải lý luận suông. Theo ngài thì đạo quả giải thoát chỉ có thê 
do công phu quán chiếu đem lại. Vậy tất cả những lễ nghi thờ cúng và lời khẩn 
nguyện đều là hoàn toàn vô ích hay sao ? 

Đức Phật chỉ tay sang bờ sông bên kia nói : 


?!2 Tự ngã phải là cái gì còn hoài, không bao giờ thay đôi, không bao giờ hoại diệt. 


Sự tích đức Phật 94 


— Này tôn giả Kassapa, nếu có người đang đứng bên này sông muốn sang 
bờ bên kia thì người ây phải làm gì ? 

— Người ây phải lội qua sông hoặc phải dùng thuyền chèo qua bên kia. 

— Đúng vậy. Nhưng nêu có người muôn qua sông mà không chịu lội, 
cũng không dùng thuyền, chỉ lập đàn cúng tế và khấn nguyện thì tôn giả nghĩ 
sao? 

— Tôi cho rằng người đó không thực tế, và không biết chừng nào người đó 
mới qua sông được. 

— Cũng vậy, Đức Phật nói, nếu không tu tập quán chiếu để diệt trừ vô 
minh, tham ái và phiền não thì ta không đạt tới bờ giải thoát được, dù ta có tế lễ, 
khân cầu suốt cả cuộc đời. 

Đạo sĩ Uruvelä Kassapa bỗng sụp lạy dưới chân Phật. Ông khóc nức nở 
Và nÓI : 

— Kính lạy thầy, con đã lầm lỡ gần hết cuộc đời, giờ đây xin thầy chấp 
nhận con làm đệ tử của thầy để con có cơ duyên học hỏi và tu tập con đường 
giải thoát. 

— Lành thay ! Nhưng còn các đệ tử của ông thì sao ? 

— Xin thầy cho con có dịp tiếp xúc với họ. Chiều mai con sẽ xin trình thầy 
quyết định của con. 


Hai ngày sau, Uruvelä Kassapa và tất cả 500 đệ tử đều cạo bỏ râu tóc, 
khoác áo cà-sa. Họ liệng xuống sông Nerañjarã tất cả những búi tóc, hình tượng 
và dụng cụ tế lễ, rồi tập họp trước mặt Phật, quỳ xuống, đồng nói lớn : 

— “Con xin quy y Phát. 

“Con xim quy y Pháp. 
“Con xin quy y Tăng. 
“Lần thứ hai con xin quy y Phật. 
“Lần thứ hai con xin quy y Pháp. 
“Lần thứ hai con xin quy y Tăng. 
“Lần thứ ba con xin quy y Phật. 
“Lần thứ ba con xin quy y Pháp. 
“Lần thứ ba con xin quy y Tăng. 

Sau lễ xuất gia, đức Phật giảng cho 500 vị khất sĩ (Tỳ kheo) mới về Tứ 
Diệu Đề, Vô Ngã, phép quán hơi thở, thân thể và tâm ý, phép khất thực và tĩnh 
cư. 

Ngày hôm sau, đạo sĩ Nadi Kassapa cùng 300 đệ tử cũng tìm đến nơi. 
Hôm qua họ hốt hoảng khi thấy hàng trăm búi tóc và dụng cụ thờ cúng trôi lều 
bều trên sông Nerañjarã; họ nghĩ rằng một tai nạn nào đó đã xảy ra cho trung 
tâm tu học của Uruvelã Kassapa. Sau khi nghe giải thích họ đều đồng ý xin xuất 
gia và cho người đi thông báo cho ông Gayä Kassapa hay. Ba anh em Kassapa 
rất thương mến nhau, lại cùng chung lý tưởng nên chỉ trong bảy ngày, tất cả ba 
anh em và 1000 đệ tử đều xuất gia theo Phật , nâng số đệ tử Phật lên 1093 vị. 


Sự tích đức Phật 95 


Sau đó đức Phật hướng dẫn tất cả đến đỉnh núi Gayäsisa (núi Tượng Đầu, 
hiện nay là Brahmayom), cách Uruvela không xa, và giảng kinh thứ ba? là kinh 
Adittapariyaya (kinh Lửa). Nghe xong kinh này, tất cả 1003 vị Tỳ kheo mới đều 
đắc quả A-la-hán. Đức Phật cư trú tại Gayãsisa liên tiếp trong ba tháng để chỉ 
dạy cho các tu sĩ mới. 


Đức Phật nói Kinh Lửa (Adittapariyäya Sutta)?“ 


— Này các Tỳ kheo, (ở thể gian này) tất cả đều bị thiêu đốt. Này các Tỳ 
kheo, tất cả đều bị thiêu đốt là như thể nào ? 

“Mắt nằm trong lửa, hình sắc nằm trong lửa, nhãn thức năm trong lửa. 
Cảm giác (thọ), dù vui sướng hay đau khổ, hay không vui sướng không đau khổ, 
phát sanh do nhãn xúc, đều nằm trong lửa. Lửa ấy bắt nguôn từ đâu ? Từ 
những ngọn lửa tham ái (lobha), sản hận (dosa), sỉ mề (moha), sanh, già, bệnh, 
chết, buôn phiên, than khóc, đau khổ, âu sâu và tuyệt vọng. Như Lai tuyên bố 
như vậy. 

“Hãy quán tưởng điêu này, này các Tỳ kheo, người đệ tử thuân thục của 
bậc thánh nhơn thấy nhàm chán với mắt, hình sắc, nhãn thức, nhãn xúc, dù cho 
cảm giác nhận được có như thể nào chăng nữa — vui sướng, đau khổ, hay không 
vui sướng không đau khổ. Cũng thể, người đệ tử thuần thục của bậc thánh nhơn 
thấy nhàm chán với tai, âm thanh, mũi, mùi hương, lưỡi, vị, thân, thân xúc, tâm 
ý, tâm thức, tâm xúc, dù cho cảm giác nhận được có như thế nào chăng nữa — 
vui sướng, đau khổ, hay không vui sướng không đau khổ. Do nhàm chán, 
người đó không còn luyễn ái; do không còn luyễn ái, người đó được giải 
thoát. Người đó sẽ tự biết rằng mình không còn tải sanh nữa, đời sống phạm 
hạnh?° đã hoàn mãn, những gì cần làm đã làm xong, và sẽ không bao giờ trở lại 
trạng thái này nữa. 

Khi đức Phật dứt lời, tất cả các vị Tỳ kheo đêu đắc quả A-la-hán, dứt sạch 
mọi ô nhiễm. Các vị hiểu răng: Mọi thực tại bên ngoài đều do 6 giác quan (6 
căn) đưa vào tâm thức ta tạo nên thế giới riêng tư của môi người. Nếu người nào 
bị tham sân si chi phối thì tất cả nhận thức của người ấy sẽ làm sanh khởi lửa 
tham dục và sân hận trong tâm, làm cho người ấy thêm đau khổ trong một thế 
giới đang bốc cháy. Song nếu người nảo biết rõ tất cả đều vô thường, tâm không 
bị tham sân si chi phối, bình tỉnh nhận thức thực tại vô thường và đau khô, 
không tham câu, không thương ghét, không khen chê, 6 căn đều thanh tịnh, sẽ 
chứng được cảnh an lạc, thanh tịnh, giải thoát của Niết Bản. 


?!3 Hai kinh đầu tiên là kinh Chuyển Pháp Luân và kinh Vô Ngã Tướng. 

?! Xem Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 55; Tương Ưng Bộ, chương 22, kinh 61: Lửa Cháy; Đường Xưa 
Mây Trắng, trang 166; Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh 186, 190. 

?Š Đời sống phạm hạnh: Đời sống trong sạch, thanh tịnh, tự lợi, lợi tha, tự giác, giác tha, xa lìa ái 
dục và phiền não. 


Sự tích đức Phật 96 
2- Hạ thứ 2 tại Veluvana (năm -588) 
Phật độ vua Bimbisära?° 


Từ Gayasrsa đức Phật đi Rãjagaha (Sanscrit: Rajagriha, hiện nay là 
Rajgir, Vương Xá) để gặp lại vua Seniya Bimbisära (Tần Bà Ta La, Bình Sa 
Vương) theo lời hứa trước khi ngài thành đạo. Đại đức Uruvela Kassapa xin 
Phật cho cả giáo đoàn đi theo. Ông trình bày với Phật là sẽ không có trở ngại gì 
cho việc 1000 vị khất sĩ về tới kinh đô xứ Magadha (Ma Kiệt Đà). Gần thủ đô 
Rãjagaha có nhiều khu rừng để các vị khất sĩ cư trú. Họ có thể đi khất thực ở 
các vùng ngoại ô và ngay cả trong thủ đô để có dịp giáo hóa dân chúng miền 
này. Sau khi nghe Đại đức Uruvelãä Kassapa trình bày, đức Phật bằng lòng cho 
tất cả 1003 vị khất sĩ (Tỳ kheo) đi theo người về thành RãJagaha (Vương Xả). 

Ba anh em Kassapa tổ chức tăng đoàn rât nghiêm minh. Một ngàn vị khất 
sĩ được chia ra thành 40 chúng, môi chúng gồm 25 vị trong đó có một vị làm 
chúng trưởng. Đạo phong của các vị khất sĩ nhờ khéo tô chức nên cảng ngày 
càng sáng rỡ, đây đủ uy nghi. Từ ¡ Gaya đến Rajagaha chỉ khoảng 52 km mà tăng 
đoàn phải đi đến 10 ngày. Vì mỗi buổi sáng các vị khất sĩ (Tỳ kheo) phải chia 
nhau ghé vào các thôn xóm để khát thực. Sau đó họ tập họp lại trong một khu 
rừng hoặc trên một bãi cỏ để thọ trai trong im lặng. Thọ ngọ trai xong, họ lại lên 
đường, đi thành từng chúng. Hình dáng các vị khất sĩ khoác áo cà-sa màu vàng 
đi trầm lặng trên đường lần hồi gây một ấn tượng sâu đậm và đẹp đế trong lòng 
dân chúng. 

Đến Rãjagaha, Đại đức Uruvelã Kassapa hướng dẫn đức Phật và tăng 
đoàn về tạm cư ở khu rừng Latthivana (Rừng Kè, Palm Grove), tại đền 
Supatthita cách thủ đô Vương Xá độ 2 km về phía tây nam. Sáng hôm sau, giáo 
đoàn được phép ôm bát vào thành khất thực. Các vị khất sĩ chia ra thành từng 
chúng 25 người, đi thành hàng một, bước từng bước khoan thai và có ý thức, 
mắt nhìn thắng xuống phía trước mặt, đáng điệu uy nghi và lặng lẽ. Theo lời 
Phật dạy, họ im lặng dừng lại trước môi nhà, không phân biệt giàu nghẻo, 
khoảng năm phút, rồi tiễn tới trước công nhà bên cạnh. Trong khi đứng im lặng 
chờ đợi được cúng dường thức ăn vào bát, họ theo dõi hơi thở và thực tập phép 
quán niệm mà đức Phật đã dạy. Khi được cúng dường, họ chỉ lặng lẽ nghiêng 
mình cám ơn mà không nói lời khen chê nào về thực phẩm được cúng dường. 
Người cúng dường sau khi sớt thức ăn vào bát vị khất sĩ, có thê đặt một vài câu 
hỏi. Các vị khát sĩ đã được lệnh ân cần trả lời về những câu hỏi đó. Đại ý, các vị 
cho biết là mình tu học trong Giáo Đoản Khất Sĩ, dưới sự hướng dẫn của sa môn 
Gotama dòng Sãkya, thường được gọi là đức Phật hay đức Thế Tôn; họ được 
thầy dạy về Bốn Sự Thật, Năm Giới và Tám Thánh Đạo. Tất cả các vị khất sĩ 
đều được lệnh trở về trú sở trước Ø1Ờờ ngỌ để ăn trưa chung với nhau vả sau đó 
nghe pháp thoại. Buổi chiều và buôi tối dành cho sự tu học và thiền tập. Vì vậy 


?!5 Xem Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 56-59. 


Sự tích đức Phật 97 


từ giữa trưa cho đến rạng sáng ngày hôm sau, không ai còn thấy bóng dáng một 
khất sĩ áo vàng nào trong thành phô nữa. 

Chỉ trong vòng nửa tháng, phần lớn dân chúng thủ đô đã biết tới sự có 
mặt của giáo đoàn khất sĩ do Phật lãnh đạo. Vào những buôi chiều khi trời đã 
mát, nhiều vị thí chủ tìm tới Latthivana (Rừng Kè) gặp Phật và tăng đoàn đề học 
hỏi về đạo lý tỉnh thức. Đức Phật chưa kịp đi thăm vua Seniya Bimbisära?" thì 
nhà vua đã được báo cáo về Phật và giáo đoàn khất sĩ đông đảo của người. Nhà 
vua được biết người lãnh đạo giáo đoàn này chính là vị sa môn trẻ tuổi mà mình 
đã gặp trước đây nơi đạo tràng của đạo sư Uddaka Rãmaputta. Một buổi chiều, 
nhà vua cùng với hoàng hậu Videhi?' và thái tử Ajãtasattu (A Xà Thế)?" ngồi xe 
tứ mã đến Latthivana (Rừng Kè) để thăm Phật. Nhà vua có mời đi theo mình 
một trăm hai mươi vị nhân sĩ, trí thức và lãnh đạo cao cấp trong giới Bả-la-môn. 
Đến ven rừng, nhà vua xuống xe đi bộ vào. Hoàng hậu Videhi cầm tay thái tử 
AlãAtasattu theo sau. Một trăm hai mươi vị tân khách Bà-la-môn cũng làm như 
thế. 

Nghe tin vua đến, đức Phật cùng Uruvelã Kassapa đi ra đón tiếp. Tất cả 
1003 vị khất sĩ đều có mặt, ngồi vây quanh. Đức Phật mời vua, hoàng hậu, thái 
tử và các vị tân khách an tọa. Vua Seniya Bimbisara bắt đầu giới thiệu các nhân 
sĩ Bà-la-môn với Phật. Trong số các vị tân khách này có nhiều người lảu thông 
kinh điển và giáo lý Vệ Đà. Họ thuộc đủ các khuynh hướng đạo học và tôn giáo 
trong vùng. 

Phân lớn các vị nhân sĩ này đã từng nghe danh đạo sĩ Uruvelãä Kassapa, 
và một số đã được gặp ông, nhưng ngoài quôc vương Bimbisara chưa ai được 
gặp Phật lần nào. Thấy thái độ cung kính của Uruvelã Kassapa đối với Phật, 
nhiều người tỏ vẻ ngạc nhiên. Uruvelã Kassapa đã trên 100 tuổi trong lúc đức 
Phật chỉ mới 35 tuổi. Các quan khách thì thầm với nhau, không biết ai là thầy ai 
là đệ tử. Biết ý họ, đức Phật liền nói với đại đức Uruvelã Kassapa: 

— Này hiền giả Kassapa, hiền giả hãy nói cho Đại Vương và thính chúng 
biết vì sao hôm nay hiển giả có mặt nơi này. 

Đại đức Uruvelã Kassapa liền đứng dậy, đi tới trước mặt Phật, chắp tay 
nói chậm rãi rõ ràng từng tiếng: 

— Kính bạch đức Bốn Sư Gotama, bậc giác ngộ hoản toàn, kính thưa Đại 
Vương, thưa quý vị, từ khi biết được Giáo Pháp vi diệu của đức Bồn Sư, tôi đã 
từ bỏ tế đàn ở Uruvelã, thực hành Chánh Pháp và đạt được an lạc Niết-bàn, 
không còn chấp thủ lạc thú gì ở trần gian. 

— Nói xong đại đức liền quỳ xuống đảnh lễ đức Phật và long trọng tuyên 
bô: 

— Con là Uruvelã Kassapa xin cung kính đảnh lễ đức Bốn Sư Gotama Thế 
Tôn. Con là Uruvelãä Kassapa xin cung kính đảnh lễ đức Bổn Sư Gotama Thế 
Tôn. 


?” Vua Bimbisära được 30 tuổi, nhỏ hơn đức Phật 5 tuổi. 
?!# Videhi còn gọi là Kosaladevi, là con gái vua Mahäkosala và là em của vua Pasenadi xứ Kosala. 
?! Ajãtasattu vừa được 4 tuôi, nhỏ hơn Rãhula 2 tuôi.. 


Sự tích đức Phật 98 


Đức Phật đỡ đại đức Kassapa dậy, bảo ông ngôi xuống bên tay trái của 
người. Bây giờ tất cả cử tọa đều hoàn toản im lặng. Đức Phật lên tiếng nói cho 
mọi người nghe kinh Mahäã Narada Kassapa Jãtaka nói về Uruvelã Kassapa đã 
có nhân duyên làm đệ tử Phật từ nhiều kiếp trước. Kế đó đức Phật giảng về bố 
thí, g1ữ giới, các cõi trời, tai hại của các dục, ích lợi của xuất ly, Tứ Diệu Đề, 
tính vô thường, vô ngã và duyên sanh của con người và vạn vật, chỉ dạy cách 
diệt trừ mê lầm và đau khô băng cách thực hành đời sống tỉnh thức, giữ giới luật 
thanh tịnh, định tâm và quán chiếu. Rồi đức Phật kết luận bằng bài kệ: 

“Không nên làm điểu ác. 
“Có găng làm việc lành. 
“Giữ tâm ÿ trong sạch. 
“Lời chư Phát dạy rành.”9 

Giọng Phật trong sáng, vang xa như tiếng chuông đồng, ấ âm áp như nắng 
xuân, trầm hùng như tiếng hải triều. Hơn một ngàn người lắng tai nghe trong Im 
lặng, ai nấy đều vui mừng được thấy tâm mình bừng sáng, đầy hy vọng an lạc. 
Bao nhiêu nghi vấn trong lòng dần dần được cởi mở. Khi đức Phật dứt lời, vua 
Bimbisära, vừa đắc quả Tu-đà-hoàn, nở một nụ cười sung sướng, rạng rỡ. Ông 
đứng dậy chắp tay cung kính bạch Phật : 

— Thưa Thế Tôn, hồi còn nhỏ trẫm có năm điều ước nguyện. Bây giờ năm 
điều ước nguyện ấy đều đã được thành tựu. Ước nguyện thứ nhất là được làm lễ 
quán đảnh và lên ngôi vua; ước nguyện ấy đã thành. Ước nguyện thứ hai là 
được gặp một bậc đạo sư giác ngộ; ước nguyện ấy cũng đã thành. Ước nguyện 
thứ ba là có duyên kính ngưỡng bậc giác ngộ ây; ước nguyện này cũng đã 
thành. Ước nguyện thứ tư là được bậc giác ngộ ây dạy cho trằm con đường 
Chánh Pháp; ước nguyện này cũng đã thành. Ước nguyện thứ năm là có thê 
hiểu được Giáo Pháp của bậc giác ngộ ấy; ước nguyện này vừa được thành tựu. 
Thưa Thế Tôn, trầm đã bắt đầu hiểu được giáo lý mâu nhiệm của ngài. Hôm 
nay, xin Thế Tôn hoan hỉ nhận trẫm làm đệ tử tại Ø1a Của ngải. 

Đức Phật mỉm cười 1m lặng chấp thuận. Nhà vua lại thỉnh cầu Phật và tất 
cả tăng đoàn đến thọ trai ở đền vua vào ngày trăng tròn sắp tới. Đức Phật cũng 
hoan hỉ nhận lời. 


Phật giảng năm giới của người cư sĩ>! 


Vua Seniya Bimbisära có chủ ý tô chức một cuộc đón rước Phật và tăng 
đoàn thật long trọng. Vua cho mời rất nhiều nhân sĩ đến nghe Phật thuyết pháp. 
Tất cả các quan chức trong triều cũng đều được mời đến dự. Dân chúng được 
lệnh treo đèn kết hoa trên những con đường mà Phật và tăng đoàn sẽ đi qua. 
Trong lúc nhà vua đang chuẩn bị thì 90 vị khất sĩ đã xuất gia theo Phật ở Lộc 


?2 Bài kệ tiếng Päli: Sabbapapassa akaranam. Kusalassa upasampada. Sacitta pariyodapanam. Etam 
buddhana sasanam. (Kinh Pháp Cú, kệ 183) 
?! Xem Tạng Luật, Đại Phâm, tập 1: 60-63. 





Sự tích đức Phật 99 


Uyến, Isipatana, đang đi hoằng hóa các nơi lần lượt tập họp về khu lâm viên 
Latthivana (Rừng Kè) gặp Phật để chuẩn bị nhập hạ sắp tới. 

Ngày trăng tròn đã tới. Khoảng mười giờ sáng, đức Phật cùng trên một 
ngàn vị khất sĩ (Tỳ kheo) mặc áo cả-sa màu vàng, tay ôm bình bát, đi vào thành 
Rãlagaha (Vương Xá), đáp lại lời mời của vua Bimbisäara. Đoàn người trang 
nghiêm lặng lẽ đi qua các con đường đã được dân chúng treo cờ, kết hoa. Dân 
chúng đứng xem đông nghịt hai bên đường. 

Vua Seniya Bimbisära cùng các triều thần và nhân sĩ ra tận ngọ môn đón 
Phật và tăng đoàn. Vào đến sân rộng lớn trước đền vua, đã được che rạp, trang 
trí, kết hoa lộng lẫy, đức Phật được mời ngồi vào ghế danh dự, một bên có vua 
Bimbisara, bên kia có Tỳ kheo Uruvelaä Kassapa. Thái tử AJätasattu mang nước 
và khăn ra cho Phật rửa chân tay. Tiếp theo, quân hầu cũng mang nước và khăn 
ra cho tất cả các vị khất sĩ rửa chân tay. Lễ tây tịnh đã xong, nhà vua đứng dậy 
long trọng chảo mừng và giới thiệu quan khách, rồi cung kính sớt các thức ăn 
vào bát của Phật. Hoàng hậu Videhi cũng đứng lên chỉ dẫn quân hầu trong 
hoàng cung cúng dường thức ăn cho các vị khất sĩ và tiếp đãi quan khách. 

Đến giờ ngọ, đức Phật và giáo đoàn khất sĩ mặc niệm và chú nguyện 
trước khi ăn. Vua Bimbisãra và tất cả quan khách cũng đều giữ im lặng trong 
thời gian dùng bữa. Tất cả đều cảm nhận tính chất thanh tịnh và an lạc thoát ra 
từ nhân cách của đức Phật và của giáo đoàn khất sĩ. Sau khi đức Phật, tăng đoàn 
và quan khách đã thọ trai xong, bình bát của các vị khất sĩ được quân hầu đem 
rửa rồi giao trả lại cho mỗi vị. 

Vua Bimbisãra hướng về đức Phật, cung kính chấp tay. Đức Phật hiểu ý, 
lên tiếng giảng về năm giới của người Phật tử tại gia như là phương thức xây 
dựng, bảo vệ hòa bình và hạnh phúc cho quốc gia dân tộc; năm giới cũng là 
nguyên tắc sông chung hòa bình và an lạc trong gia đình cũng như ngoài xã hội: 

“Giới thứ nhất là không sát hại. Giữ giới này là để nuôi dưỡng lòng từ bi. 
Tất cả các loài sinh vật đều ham sống sợ chết. Ta biết quý sự sống của ta thì ta 
cũng phải quý trọng sự sống của những loài sinh vật khác. Nuôi dưỡng lòng từ 
bi, thương người, thương cả muôn vật làm cho cuộc đời bớt khổ và đẹp đẽ thêm 
lên. Nếu mọi người trong nước đều biết giữ giới không sát hại thì đất nước sẽ 
không bị loạn lạc, dân chúng được yên ôn làm ăn. Khi mọi người thương nhau 
và đoàn kết với nhau thì dân giàu nước mạnh. 

“Giới thứ hai là không xâm phạm đến tài sản của kẻ khác. Mình muôn 
cho người khác tôn trọng tải sản của mình do công lao khó nhọc của mình làm 
ra, thì mình cũng phải tôn trọng tải sản của người khác. Không được trộm, 
cướp, lường gạt hoặc dùng quyền lực của mình để cưỡng chiếm tài sản của kẻ 
khác. Không được lợi dụng sự khờ dại hoặc hoàn cảnh khó khăn của kẻ khác để 
thủ lợi cho mình. Nếu dân chúng biết giữ giới này thì trong nước sẽ có công 
bằng xã hội, an cư lạc nghiệp. 

“Giới thứ ba là không xâm phạm tiết hạnh của kẻ khác. Giới này giúp cho 
vợ chồng tin tưởng nhau, gia đình được an vui, đầm âm, cùng nhau xây dựng 
tương lai, hạnh phúc cho con cháu, xây dựng một xã hội lành mạnh. 


Sự tích đức Phật 100 


“Giới thứ tư là không nói dối, không nói những lời thô bí, không gây chia 
rẽ căm thù. Lời nói phải phù hợp với sự thật: có thì nói có, không thì nói không, 
không thêm bớt làm sai lệch sự thật. Lời nói chân thật tạo niêm tin và hạnh 
phúc. Lời nói thô bí và gây chia rẽ tạo sự thù nghịch, oán hận và chiến tranh. 

“Giới thứ năm là không uống rượu và không sử dụng các chất ma túy. 
Rượu và các chất ma túy làm cho con người mắt tự chủ, mất sáng suốt, đễ làm 
những điều xăng bậy gây tai vạ cho bản thân, gia đình và xã hội. Nếu Đại 
vương và các quan trong triều đều gìn giữ giới này và khuyến cáo dân chúng 
gìn giữ giới này thì đó là một đại phước cho quôc gia. 

“Đại vương, bậc quốc vương đứng đầu một nước cần sống trong tỉnh 
thức, trong sự sáng suốt, để biết những gì đang xảy ra trong vương quôc mình. 
Nếu Đại vương làm cho trong triều và dân chúng hiểu sự ích lợi và thực hành 
năm giới thì vương quốc Magadha sẽ trở thành vương quốc cường thịnh nhất 
trong hoản vũ. 

Đức Phật vừa dứt lời, vua BimbIsära sung sướng tiễn tới trước Phật đảnh 
lễ. Hoàng hậu Videhi cũng đứng lên cầm tay thái tử Ajãtasattu đi tới trước Phật, 
bà dạy thái tử chấp tay vái chào Phật. 


Phật kế chuyện cây bông sứ“? 


Hoàng hậu Videhi đảnh lễ Phật, rồi nói : 

— Bạch Thế Tôn, hôm nay có thái tử Ajãtasattu, con của con, và nhiều trẻ 
em khác con của các vị vương tử, đại thần và quan khách. Các cháu đông có 
đến bốn trăm đứa. Xin đức Thế Tôn đem lòng thương xót chỉ bày cho thiếu nhi 
con đường của tình thương và sự tỉnh thức. 

Nói xong hoàng hậu sụp xuống lạy Phật. Thái tử Ajãtasattu cũng làm theo 
bà. Đức Phật mỉm cười đưa tay ra cầm tay thái tử. Hoàng hậu Videhi quay lại ra 
dấu cho các thiếu nhi đến tập họp trước mặt Phật. Đây toàn là trẻ em nhà quyền 
quý nên em nào cũng được phục sức rất tươm tất. Trai cũng như gái đều có đeo 
vòng ở cổ tay và cô chân. Các em gái mặc những chiếc áo sari lộng lẫy đủ màu, 
trông thật tươi mát. Tắt cả đều ngồi xuống trước mặt Phật. 

Đức Phật nói : 

— Này các con, trước khi ta được làm người, ta đã từng làm đất, đá, cây 
cối, chim chóc và muông thú. Các con cũng vậy. Trong những kiếp xa xưa, các 
con cũng đã từng làm đất, đá, cây cối, chim chóc và muông thú. Ngày hôm nay 
ta được gặp các con cũng có thê là vì trong những kiếp trước ta và các con đã 
từng gặp nhau. Chúng ta đã có thể làm cho nhau sung sướng. chúng ta cũng đã 
có thê làm cho nhau đau khổ. 

“ Hôm nay ta muốn kể cho các con nghe một chuyện đã từng xảy ra từ 
hàng vạn kiếp trước. Đây là chuyện một con cò, một con cua, một cây bông sứ 


?2? Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 185-189; Tiểu Bộ, Jãtaka, kinh 3§: Chuyện con cò (Baka). 


Sự tích đức Phật 101 


và rất nhiều tôm cá. Hỏi đó ta là cây bông sứ”. Và trong số các con, có thễ có 
đứa đã làm con cò, có đứa đã làm con cua, và nhiều đứa làm tôm cá. 

“ Trong câu chuyện này, con cò là một đứa nham hiểm, có tính hay lường 
gạt. Nó đã làm cho biết bao nhiêu con khác chết chóc và đau khổ. Lúc đó ta là 
cây bông sứ, ta cũng đã đau khổ vì nó. Nhưng ta đã học được một bải học quý 
báu. Đó là: Khi mình lường gạt và làm kẻ khác đau khổ thì chính mình cũng sẽ 
bị lường gạt và bị đau khổ trở lại. 

“ Lúc đó ta làm cây bông sứ bên cạnh một hồ sen vừa thơm vừa mát, 
nhưng không có cá. Gần đó có một cái ao nhỏ hẹp, dơ bẩn, nóng bức, nhưng lại 
có nhiều tôm cá. Một con cò đi ngang qua đó thấy tôm cá quá nhiều mới nảy 
sinh ra một mưu kế. Nó tới đứng bên bờ ao, làm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Bọn 
cá thấy, hỏi : 

— Bác cò ơi, bác suy nghĩ gì đây ? 

— Ta đang suy nghĩ đến số phận của các cháu. Ở đây ao hẹp, nước ít lại 
nóng bức, dơ bẩn. Các cháu lại thiếu thức ăn. Đời sống của các cháu có vẻ khổ 
cực, ta thương lắm. 

— Vậy bác có cách gì giúp tụi cháu không, bác cò ? 

— Nếu tụi bây để tao mang từng đứa tới bỏ xuống cái hồ sen đẳng kia thì ở 
đó tụi bây được tha hồ bơi lội trong nước mát có vô số thức ăn. 

— Bác cò ơi, từ thuở cha mẹ sinh ra chúng cháu chưa bao giờ nghe nói 
loài cò mà lại có lòng tốt với loài tôm cá. Bác bày ra cách đó chăng qua là để ăn 
thịt tụi này từng đứa, phải không 2? 

— Tụi bây đa nghi lắm. Tao là bác của tụi bây, không lý tao lại nói gạt tụi 
bây sao. Sự thật là đẳng kia có một cái hỗ sen rộng lắm, nước nhiều mà lại mát 
nữa. Nếu tụi bây không tin thì một đứa hãy theo tao qua đó xem. Rồi tao lại 
mang nó về đây kể lại cho tụi bây xem có đúng không. 

“ Bọn tôm cá châu đầu vào nhau bàn luận một hồi, rồi cử một con cá 
nhám đi với cò. Con cá nhám này đã già, thân thê rất cứng chắc. Nó bơi lội giỏi 
đã đành, mà còn có thể di chuyển dễ dàng trên đất cạn. Con cò cặp con cá nhám 
vào mỏ, bay đến hồ sen, thả con cá vào hỗ cho nó bơi lội thỏa thích khắp nơi 
trong hồ, rồi lại mang con cá nhám trở về ao. Cá nhám thuật lại tất cả những gì 
nó đã thấy trong hồ sen. Bọn tôm cá nghe kể rất lây làm vui sướng. Chúng tranh 
nhau yêu cầu con cò chở chúng sang hồ sen. Cò bằng lòng. Nó cấp con cá đầu 
tiên vào mỏ và bay đi. Nhưng thay vì thả cá xuống hồ sen, nó bay về phía cây 
bông sứ, đặt cá vào cháng ba của thân cây, dùng mỏ rỉa thịt cá ra ăn, rôi hất 
xương cá xuống gốc cây bông sứ. Ăn xong nó lại bay về ao để mang một con cá 
khác đến ăn, xương cá dưới gốc cây càng ngày càng nhiều, chồng chất lên nhau. 

“ Ta là cây bông sứ. Ta chứng kiến tất cả những điều này. Ta rất tức giận 
con cò nhưng ta không thể nào ngăn cản nó được. Các con biết không, cây bông 
sứ chỉ có thê đâm rễ sâu xuống đất, mọc cành, mọc lá, trỗổ hoa, nhưng không thể 
chạy đến ao để báo tin đữ cho bọn cá tôm được, cũng không thể vươn cành ra 


?23 Theo kinh Jãtaka 38 (Chuyện con Cò) thì lúc bấy giờ đức Phật là vị thần ngụ tại cây Vanara. 





Sự tích đức Phật 102 


để ngăn cò ăn thịt cá. Nhựa cây chảy dồn dập trong thân, cây bông sứ rung rung 
như muốn khóc. Con cò không để ý tới. Ngày này sang ngày khác, nó cứ mang 
cá đến cây bông sứ để ăn thịt. Hết cá đến tôm. Ta rất đau lòng nên thầm nguyện 
sau này nếu được làm thú hay làm người ta sẽ ra sức bênh vực kẻ yếu và ngăn 
chận không cho kẻ hung bạo và gian xảo lừa gạt và tàn sát kẻ khác. 

“ Vài ngày sau, cá tôm dưới ao đã hết, chỉ còn lại một con cua kình khá 
lớn. Lúc đầu cò chê. Nhưng sau đói bụng quá, nó đến gần bờ nước nói với cua: 

— Này cháu, tất cả tôm cá mà ta chở đến hồ sen hiện đang vui sướng vẫy 
vùng bên đó. Cháu lại đây bác chở qua đó luôn cho. 

— Bác làm sao chở cháu được ? Cháu là con cua, mình cứng, trơn và nặng. 
Lỡ bác đánh rơi thì cháu tan xác mắt. 

— Đừng sợ, bác sẽ ngậm cháu thật chặt. 

“ Con cua suy nghĩ: Có thể là cò đã thả tất cả tôm cá xuống hồ sen; cũng 
có thể cò đã ăn thịt tất cả họ hàng nhà tôm nhà cá. Ta phải cân thận đề phòng. 
Nó nói với cò : 

- Bác ơi, cháu sợ lắm. Nếu bác cho cháu bám hai càng vào cô bác thì 
cháu mới đỡ sợ. 

“ Cò bằng lòng để cua bám vào cổ nó rồi vỗ cánh bay đi. Nhưng thay vì 
bay thăng xuống hồ, nó bay đến đậu trên cây bông sứ. Cua hỏi : 

— Bác ơi, sao bác không đưa cháu xuống hồ mà lại đậu trên cây cao thế 
này, cháu sợ lắm. 

— AI đại dột gì mà đi chở mướn không công cho bọn bây. Tao cũng đâu 
phải là đầy tớ của bọn bây. Tao chỉ muốn chở tụi bây tới đây đề ăn thịt từng đứa 
mà thôi. Hãy xem đống xương dưới gốc cây kia kìa. 

— Bác cò độc ác ơi, bọn tôm cá dại dột quá mới bị bác lừa dối và ăn thịt. 
Nhưng với cháu thì bác đừng có hòng. Bác hãy mang cháu xuống hồ, nếu không 
cháu sẽ kẹp đứt cô bác cho mà xem. 

"Nói xong, cua siết càng vào cô cò. Cò đau quá kêu lên : 

— Thôi thôi, anh Hai ơi, anh Hai đừng kẹp tôi đau quá. Để tôi đưa anh Hai 
xuống hồ. 

“ Cò bay đáp xuống bờ hồ, đứng gần mé nước. Cua sợ buông cô cò ra sẽ 
bị cò ăn thịt như bọn tôm cá trước. Nó nghiễn răng kẹp hai cái cảng lại thật 
mạnh khiến cho cổ cò đứt rời ra. Cò ngã lăn ra chết. Cua đi xuống nưỚc. 

“ Các con ơi, lúc đó ta là cây bông sứ. Ta chứng kiến tất cả tấn thảm kịch 
từ đầu đến cuối. Tuy ta không làm gì được, nhưng ta đã học được một bài học 
quý báu: Ở đời, ăn ở hiền lành sẽ được nhiều người giúp đỡ; ăn ở độc ác sớm 
muộn gì cũng sẽ lâm vào cảnh thảm thương. Ta nguyện đời đời sẽ làm việc lợi 
ích cho muôn loài. Nhờ phát nguyện như thế, ta đã được làm người trong hàng 
ngàn kiếp. Giờ đây, gặp các con, ta muốn truyền lại bài học quý báu đó cho các 
con.” 

Tất cả các thiếu nhi có mặt chăm chú nghe đức Phật kế chuyện tiền thân 
của ngài. Đứa nào cũng thương cho cây bông sứ và cho tất cả những con tôm cá 


Sự tích đức Phật 103 


bị lừa gạt. Đứa nào cũng căm giận con cò nham hiêm độc ác, và khen con cua 
sáng trí và biệt lo xa. 


Vua Bimbisãra đứng dậy, đến trước mặt Phật chấp tay đánh lễ và nói : 

— Hôm nay đức Thế Tôn đã ban cho người lớn và trẻ em một bài học thật 
quý giá. Trẫm mong thái tử Ajãtasattu thấm nhuần được lời dạy của ngài. 
Vương quốc Magadha rất may mắn được ngài dừng chân hoằng hóa nơi đây. 
Trẫm có một món quà muốn dâng lên bậc Giác ngộ và tăng đoàn, không biết 
ngài có chịu cho trẫm cái hân hạnh được dâng cúng món quà ấy không ? 

Đức Phật im lặng đưa mắt nhìn vua. 


Vua Bimbisära cúng dường ngự uyễn Veluvana 


Vua Bimbisãra nói tiếp : 

— Về phía bắc thủ đô Rãjagaha chừng một dặm (1 km 6) có một vườn tre 
rất rộng, vừa yên tịnh vừa mát mẻ, trẫm gọi là Veluvana (Trúc Lâm). Trẫm 
muốn hiến dâng công viên ấy để Thế Tôn và tăng đoàn dùng làm tỉnh xá hành 
đạo và tu học. Được như vậy trẫm và dân chúng nơi đây sẽ có nhiều cơ hội đến 
thọ giáo với ngài. Mong đức Từ bi chấp nhận cho lòng thành của trẫm. 

Đức Phật nghĩ đến mùa an cư kiết hạ sắp đến, cần có nơi thuận tiện cho 
chư tăng tu học, ngải mỉm cười gật đầu ưng thuận. Vua Bimbisära vô cùng 
mừng rỡ. Vua nghĩ răng tính xá Veluvana sắp được thành lập sẽ giữ được bậc 
Giác ngộ lâu dài trong vương quốc mình. Trong số các vị tân khách có nhiều 
người thuộc giới lãnh đạo Bà-la-môn không mấy hoan hỉ về quyết định này của 
vua, nhưng họ giữ ¡im lặng. 

Vua truyền đem ra một bình nước bằng vàng. Ngài tự tay làm lễ rót nước 
trong bình lên bàn tay phải của Phật và trân trọng tuyên bố : 

- Bạch Thế Tôn, cũng như nước trong chiếc bình vàng này chảy vào tay 
ngài, khu vườn Veluvana đã được trằm dâng tặng cho ngài và giáo đoàn do ngài 
lãnh đạo để làm tinh xá tu học cho chư Tăng. 

LỄ bàn giao đã xong. LỄ cúng dường trai phạn cũng đã hoàn mãn. Đức 
Phật và giáo đoàn khất sĩ từ giã hoàng cung trở về đền Supatthita ở khu lâm 
viên LatthIvana. 


Hai ông Sãriputta, Mogøalläna và 155 người bạn xuất gia?> 


Trong thời gian Phật ngụ tại đền Supatthita ở lâm viên Latthivana (Rừng 
Kè), cách thành Rãjagaha (hiện nay là Rajgir) khoảng 2 km về phía tây nam, thì 
90 vị khất sĩ đã được Phật hóa độ trước kia ở Lộc Uyên (Migadãäya) tại làng 
Isipatana (Sarnath) gồm nhóm ông Kondañña (5 người), nhóm ông Yasa (55 


? Xem Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 63. 
?5 Xem Tạng Luật, Đại Phâm, tập 1: 64-72; Tiêu Bộ, Trưởng Lão Tăng Kệ, kinh 259: Sãriputta; The 
Life of The Buddha của A. Foucher, trang 164-170. 


Sự tích đức Phật 104 


người) và nhóm ông Punna MantãnTputta (30 người) cũng lần lượt đến 
Latthivana nhập vào tăng đoàn để chuẩn bị kỳ nhập hạ thứ nhì như Phật đã 
đặn. 

Trong làng Dpatissa còn gọi là Nalaka (hiện nay là Kalapinaka hay 
Sarichak), thuộc quận Nalandã, ở phía bắc thành Rãlagaha, có một thanh niên 
rất thông minh tên Sãriputta (Xá Lợi Phất), cha tên Vanganta”5, mẹ tên 
RipasärT. SarIputta có một người anh là Upasena, 2 em trai là Revata và Cunda, 
và 3 em gái là Cãlä, Upacãlã và Sĩsupacalä. Vì Sãriputta nỗi tiếng thông minh 
lại sanh trưởng trong gia đình quyền quý nhứt trong làng nên người trong vùng 
ấy gọi chàng là Upatissa. Sãriputta có một người bạn chí thân tên Moggallãna 
(Mục Kiền Liên), con bà MoggalT (hay Moggallani, Thanh Đề), ở làng Kolita 
(hiện nay là Kulika), bên cạnh làng Upatissa. Moggalläna cũng rất thông minh 
và thuộc gia đình quyền quý nhứt trong làng nên có biệt danh là Kolita. 
Sãriputta và Moggallãna sanh ra cùng một ngày. Gia đình của cả hai người đều 
theo truyền thống Bả-la-môn giáo. Một hôm, cả hai rủ nhau đến dự lễ cúng tế 
long trọng nhiều ngày trên đỉnh núi gần thành Rãjagaha. Ngày đầu họ cùng vui 
chơi với mọi người, nhưng đến ngày thứ ba, đang ngôi nghỉ dưới bóng cây, 
bỗng Sãriputta nghĩ đến 100 năm sau tất cả mọi người đang nô đùa hỗn tạp nơi 
đây sẽ chết hết và cảnh vật nơi đây sẽ hoàn toàn thay đổi, vậy mà hiện nay ai 
nấy đều thản nhiên vui chơi trước cuộc đời vô thường. Ông buồn bã nói ý nghĩ 
của mình cho Moggallãna nghe, rồi hai người bạn rủ nhau đi tìm thầy học đạo. 
Cả hai tìm đến xin thọ giáo với đạo sư `añJaya Belatthiputta, lúc ấy có 250 đệ 
tử. Không bao lâu hai người đã lãnh hội tất cả giáo lý của thầy. Nhưng cảm thấy 
chưa thỏa mãn, bèn dắt nhau tìm đến nhiều vị đạo sư Bà-la-môn nôi tiếng khác. 
Cuối cùng cũng thất vọng. Hai người bèn quyết định chia tay nhau đi xa hơn để 
tìm minh sư. Ông Sãriputta đi về phương nam, còn ông Moggallãna đi về 
phương bắc. Hẹn nhau khi gặp minh sư sẽ thông báo cho nhau biết để cùng đến 
học. 

Một hôm, đang đi trong thành Rãjagaha, ông Sãriputta bỗng nhìn thấy 
một tu sĩ y bát trang nghiêm, tướng đi từ tốn, mắt nhìn xuông độ vài thước trước 
chân, nét mặt trầm tĩnh thong dong, biểu lộ sự vắng lặng sâu xa bên trong. Vị 
Đại đức đáng tôn kính nọ khoan thai đi từ nhà này sang nhà khác để nhận lãnh 
chút ít vật thực tùy lòng quảng đại của thí chủ. Cốt cách siêu phàm của Đại đức 
Assaji làm cho ông Sãriputta chú ý””, ông yên lặng đi theo sau quan sát, không 
dám lên tiếng quấy rầy. Đại đức Assaji đi bát xong, tìm một nơi thích hợp đề 
ngồi lại thọ thực. Khi đại đức Assaji thọ thực xong, ông Sãriputta bèn đến bên 
cạnh, rót nước vào chén dâng Đại đức rồi bạch răng : 

— Kính bạch Đại đức, ngũ quan của ngài thật là trong sáng và thanh tịnh. 
Xin ngài hoan hỉ cho con biết vì sao ngài thoát ly thế tục ? Ai là vị tôn sư của 
ngài ? Ngài truyền bá Giáo Pháp của ai ? 


2° Theo The Buddha and hís Teaching, trang 1 14; Tiểu Bộ, Trưởng Lão Tăng Kệ, kinh 238: Upasena. 
?! Theo kinh Lăng Nghiêm, quyên 5, thì ông Sãriputta và ông Moggallãna đang đi ngoài đường nghe 
ba anh em ông Uruvela Kassapa bàn luận về lý nhân duyên của Phật giảng, hai ông liên ngộ đạo. 


Sự tích đức Phật 105 


— Này đạo hữu, Đại đức Assaji đáp, bần tăng chỉ là một tu sĩ sơ cơ, chưa 
đủ khả năng giảng giải Giáo Pháp đầy đủ và rành rẽ cho đạo hữu. 

— Kính bạch Đại đức, con là Sãriputta ở làng Upatissa, kính xin Đại đức 
tùy hý chỉ giáo ít nhiều, con sẽ cố găng tự tìm hiểu được phần nào hay phần 
nây. Xin ngải dạy cho con vài điểm thiết yếu, tóm lược cho con một vải ý quan 
trọng trong giáo lý mà ngài đã học được. 

- Đức bốn sư Gotama chỉ dạy rất nhiều, nhưng bần tăng chỉ thuộc được 
bốn câu kệ sau đây. Vậy bần tăng xin đọc cho đạo hữu nghe : 

*Ye dhamma hetuppabhava 

“tesam hetum tathaga1o. 
“Aha tesan ca yo nrodho 

“evam vadi mahã samano. 

(Tạng Luật, Đại Phâm, tập I: 65) 
Có nghĩa là : 

Các pháp đều do nhân sanh. 
Như Lai chỉ rõ các nhân ấy. 
Nhân diệt thì pháp diệt. 
Đại Sa môn dạy như thế??. 

Bốn câu kệ đó vừa tóm tắt lý nhân duyên về sự sanh diệt của các pháp 
(vạn vật vô thường) vừa chỉ cách tu tập giải thoát (diệt trừ tham ái = chấm dứt 
sanh tử luân hồi). Ông Sãriputta vốn rất thông minh, vừa nghe xong hai câu đầu 
liền bừng ngộ và đắc quả Tu-đả-hoàn (Sotapatti), biết rằng cái gì có sanh thì có 
diệt. Từ đó về sau, để tỏ lòng biết ơn đối với Đại đức Assaji, môi khi nghe Đại 
đức Assaji ở nơi nảo thì ông Sãriputta quay về hướng ấy chấp tay đảnh lễ, và 
lúc ngủ luôn luôn quay đầu về hướng ấy. 

Đúng theo lời cam kết, Sãriputta đi tìm Moggallãna báo tin và đọc lại bốn 
câu kệ trên. Nghe xong ông Mogøgallãna cũng đắc quả Tu-đà-hoàn. Hai ông liền 
đến thầy cũ là đạo sư Sañjaya Belatthiputta báo tin và mời thầy cùng đến thọ 
giáo với Phật. Đạo sư Sañjaya từ chối, nhưng có 155 đệ tử?” của ông cùng theo 
hai ông Sãriputta và Moggallana đến Veluvana (Trúc Lâm) xin thọ giáo với 
Phật. Được tin này đạo sư Sañjaya tức đến ói máu. Đức Phật chấp nhận tất cả 
vào tăng đoàn với lời kêu gọi “Hãy lại đây, các Tỳ kheo ! Hãy sống đời thánh 
thiện theo Chánh Pháp để chấm dứt mọi đau khổ”. Một tuần lễ sau, lúc đang ở 
gần làng Kallavala, Đại đức Moggallaäna được Phật dạy quán Tứ Đại (đất, nước, 
gió, lửa), đắc quả A-la-hán. Đến tuần thứ hai, khi nghe đức Phật thuyết kinh 
Vedanä Pariggaha (cảm thọ chấp thủ) cho đạo sĩ Dighanakha?° ở động 
Sũkarakhata, Đại đức Sãriputta đắc quả A-la-hán. Chiều ngày hôm ấy, đức Phật 


?% Bài kệ bằng chữ Hán như sau: “Chư pháp tùng duyên sanh, 
“Diệc tùng nhân duyên diệt. 
“Ngã, Phật, Đại sa môn, 
“Thường tác như thị thuyết. 
?2 Theo Tạng Luật Paäli thì toàn bộ 250 đệ tử của Sanjaya đều xuất gia theo Phật. Nhưng phải kế là 
155 mới đúng số hội chúng 1.250 tỳ kheo A la hán đệ tử Phật lúc bấy giờ. 
?30 Dĩghanakha là cháu gọi Sãriputta bằng cậu. 





Sự tích đức Phật 106 


triệu tập tất cả các đệ tử đến quanh ngài để tắn phong Đại đức Sãriputta làm đệ 
nhút đệ tử, trí tuệ bậc nhứt, và Đại đức Moggallana làm đệ nhị đệ tử, thần thông 
bậc nhứt. 

Kế từ đây số đệ tử Phật lên đến 1250 vị*', đều đắc quả A-la-hán 
(Arahatt3). 


Phật thành lập tỉnh xá đầu tiên Veluvana 


Đã sắp đến mùa an cư kiết hạ nên qua ngày hôm sau, sau buổi cúng 
dường trai tăng tại đền vua, sứ giả của vua đưa Phật và các vị trưởng lão trong 
tăng đoàn đến viếng Veluvana (Trúc Lâm). Thật là một nơi cư trú lý tưởng cho 
giáo đoàn khất sĩ. Khu vườn rộng vào khoảng bốn mươi mẫu tây, cách trung 
tâm thủ đô Rãjagaha (Vương Xá) khoảng 2 km về phương bắc. Trong vườn tre 
mọc xanh tươi, đủ các loại, và có rất nhiều sóc tung tăng đùa giởn. Giữa vườn 
tre có hồ Kalandaka (hay Karanda) nước trong veo. Những chiếc thảo am có thê 
được dựng lên rải rác đề làm chỗ cư trú cho các vị đại đức lớn tuôi. Các vị đệ tử 
lớn như Kondañña, Uruvelãä Kassapa, Sãriputta, Moggallãna đều rất hoan hỉ họp 
nhau lại hoạch định cách tổ chức Trúc Lâm thành một tinh xá?° có quy củ. Đức 
Phật dạy : 

— Mùa mưa không tiện cho việc du hành khất thực. Các vị tỳ kheo cần có 
nơi an cư thanh tịnh để cùng nhau tình tấn tu học, vừa tránh được sự ướt át dọc 
đường, vừa khỏi dẫm đạp lên các loài côn trùng bò ra đầy đường. Trong ba 
tháng an cư°°, thiện nam tín nữ có thể mang thực phẩm tới cúng dường tại các 
trung tâm an cư. Và mỗi ngày họ sẽ được các vị xuất gia giảng dạy về giáo lý 
trong các thời khóa giảng, ngoài ra họ có thể nêu câu hỏi để được giải đáp thêm. 

Truyền thống an cư kiết hạ được thiết lập từ đây. Chỉ còn mười lăm hôm 
nữa mùa an cư thứ hai sẽ bắt đầu với đầy đủ 1250 vị tỳ kheo A-la-hán. 

Dưới sự điều động của đại đức Moggallana, các vị khất sĩ trẻ tuổi dựng 
lên một am nhỏ cho Phật và nhiều am nhỏ khác cho các vị khất sĩ lớn tuôi. Tất 
cả đều được làm bằng tre, tranh và đất bùn. Am của Phật tuy nhỏ nhưng rất xinh 
xắn. Phía sau có một bụi tre vàng. Bên trái có một khóm tre xanh. Thầy 
Nãgasamala đóng cho Phật một cái chống tre và hai cái chế, và đặt một lu nước 
cạnh bụi tre để Phật có nơi rửa mặt và tay chân. Thầy Nãgasamala là một vị 
khất sĩ trẻ. Trước đây thây là đệ tử của đại đức Uruvelãä Kassapa. Từ ngày đến 
Veluvana đại đức Uruvelãä Kassapa tiến cử thầy Nãgasamäla làm thị giả đầu 
tiên cho Phật. 


3! Theo bộ Tì rường 4 Hàm, quyền 1, phần 1, kinh Sơ Đại Bản Duyên thì đức Phật Thích Ca có 1 hội 
thuyết pháp với số đệ tử thường dự là 1250 người. 

?3⁄? Tịnh xá (Vihara) : gốc tiếng Hán Việt, có nghĩa là nhà học, học viện, trung tâm tu học, tu viện. 

?33 Lúc bấy giờ ba tháng an cư (vassa) bắt đầu từ ngày trăng tròn tháng 7 đến ngày trăng tròn tháng 
10 đương lịch. Mười hai tháng của Ấn Độ lúc đó tương đương với 12 tháng đương lịch ngày nay. 


Sự tích đức Phật 107 


Đại đức Sãriputta tiếp xúc với một cư sĩ ở thành Rãjagaha; vị này cúng 
dường cho tinh xá Veluvana một cái chuông đồng treo gần hồ Kalandaka, dưới 
một cành cây cô thụ. Tiếng chuông báo hiệu giờ giắc tu học. Phật dạy mỗi khi 
nghe tiếng chuông, tất cả mọi người đều phải theo dõi hơi thở và thực hành 
chánh niệm. 

Các vị đệ tử cư sĩ của Phật ngày nào cũng tới Trúc Lâm để g1úp đỡ công 
trình kiến thiết. Đại đức Uruvelã Kassapa lãnh đạo tăng đoàn rất giỏi, mà điều 
hợp sự hỗ trợ của các cư sĩ cũng tài. Thầy hội họp với các vị thí chủ về việc 
cúng dường trai tăng, giúp cho mỗi vị khất sĩ đều có đầy đủ cà-sa, bình bát, tọa 
cụ. khăn lau mặt, vợt lọc nước, vân vân... 

Ngày an cư đến. Thời khóa biểu tu học do đức Phật cùng các đại đệ tử 
soạn thảo từ trước được ban hành và được tăng đoàn chấp hành nghiêm chỉnh. 
Buổi sáng vào đầu canh tư có chuông báo thức. Sau khi rửa mặt, các vị khất sĩ 
bắt đầu thiền tập ngay tại chỗ ngủ của mình. Mọi người thực tập thiền tọa và 
thiền hành nhiều lần cho đến khi mặt trời lên tới đầu ngọn tre. Sau đó là giờ đi 
khất thực. Đại chúng chỉ nghỉ đi khất thực vào những ngày có thí chủ cúng 
dường thực phẩm đây đủ cho cả tăng đoàn. Vào những ngày này, các vị khất sĩ 
có thê sử dụng thì giờ buổi sáng để gặp y chỉ s” của mình hầu tham vấn về 
những điều mình chưa nắm vững trong lãnh vực giáo nghĩa cũng như trong lãnh 
vực thực hành chỉ (samatha) quán (vipassan3). Y chỉ sư là một vị khất sĩ đã đạt 
được nhiều tiễn bộ trên đường tu tập. Các vị đại đức Kondañña, AssajI, Uruveläa 
Kassapa, SãrIputta, Moggallana, Bhaddiya, Vappa, Mahanama Kulika, v.v... 
đều là những vị y chỉ sư lớn. Mỗi vị phụ trách hướng dẫn năm sáu mươi vị khất 
sĩ mới học. Có những vị y chỉ sư hướng dẫn mười người, hai mươi người hoặc 
ba mươi người. Mỗi vị khất sĩ mới học đều có y chỉ sư của mình. Đó là người 
huynh trưởng trong đạo mà mình cần nương tựa để học hỏi. Đại đức Uruvelã 
Kassapa đã cùng đại đức Sãriputta làm công việc phân phối này rất kỹ lưỡng 
trước ngày an cư. 

Vào đầu giờ ngọ, các vị khất sĩ đều có mặt tại tinh xá, đứng thành hàng 
đải ở sân cỏ cạnh bờ hồ. Sau khi đã được phân phát thức ăn, mọi người ngồi 
xuống bãi cỏ và bắt đầu thọ trai trong im lặng. 

Buổi trai phạn hoàn tất vào cuối ngọ. Sau đó đức Phật thường thuyết pháp 
cho đại chúng. Có khi ngài giảng dạy cho các vị khất sĩ thì các cư sĩ được dự 
thính. Có khi ngài giảng dạy cho các cư sĩ thì các khất sĩ được dự thính. Lại có 
những buổi ngài giảng dạy cho các thiếu nhi thì các cư sĩ và khất sĩ đều dự 
thính. Thường thường trong các buổi giảng cho trẻ em, đức Phật hay kế lại 
những chuyện tiền thân của ngài. 

Có khi các đại đệ tử đứng ra giảng dạy thay Phật thì Phật ngồi nghe. Sau 
đó ngài thường chỉ điểm thêm và khen ngợi những phần được chỉ bày rành rẽ. 
Sau giờ thuyết pháp, giới cư sĩ lần lượt ra về, các tu sĩ được nghỉ ngơi một thời 
gian. Sau đó chuông lại báo hiệu giờ thiền tọa và thiền hành. Kế đến giờ tự do 


?3'Y chỉ sư: vị thầy dạy kèm trực tiếp của một nhóm tỳ kheo. 


Sự tích đức Phật 108 


tham vấn và học hỏi. Đến giờ hợi (21 giờ) là giờ chỉ tịnh, mọi người đều im 
lặng nghỉ ngơi. Đức Phật và các đại đệ tử thường thiền tọa cho đến giờ tý (canh 
ba, nửa đêm) và dậy sớm hơn các vị trẻ tuôi. 

Vua Bimbisära rất thường đến Trúc Lâm thăm Phật và tăng đoàn. Ngài 
chỉ đem theo hoàng hậu Videhi, thái tử Ajãtasattu và vài người hầu cận. Ngài để 
xe tứ mã và quân hầu ở ngoài công và đi bộ vào tinh xá. Có một hôm thấy các 
vị khất sĩ ngôi dưới mưa để nghe giảng, vua bạch với Phật xin xây cất một 
giảng đường để các vị xuất gia có thê thọ trai hoặc nghe pháp. Từ ngày giảng 
đường được xây dựng xong, đời sống trong tinh xá bắt đầu có đủ tiện neh1. 
Giảng đường rộng lớn, chẳng những có thể che mưa nắng cho 1250 vị khất sĩ 
mà còn có thể chứa thêm khoảng một ngản cư sĩ nữa. 


Kãludãäyi thỉnh Phật về thăm vua Suddhodana2* 


Từ ngày đức Phật thành đạo dưới cội Bô đề tại Bodhgayã, và thuyết pháp 
lần đầu tiên tại Vườn Nai (Lộc Uyên) ở Isipatana, tiếng tăm của ngài càng ngày 
càng loan rộng vả truyền đến tai vua Suddhodana (Tịnh Phạn) ở Kapilavatthu. 
Nhà vua và hoàng tộc rất vui mừng, lòng thương nhớ thái tử Siddhattha lại càng 
gia tăng. Vua Suddhodana chín lần sai sứ đi thỉnh thái tử Siddhattha về triều. 
Nhưng tất cả chín vị sứ thần, sau khi nghe Phật thuyết pháp, đều xin xuất gia và 
đắc quả A-la-hán. Khi đã đắc quả A-la-hán rồi, các ngài không còn thiết tha đến 
việc trần gian nên không nghĩ đến sứ mạng thỉnh Phật về Kapilavatthu nữa. 

Sau chín lần thất VỌNE, lần này vua Suddhodana cân thận đặn dò vị trung 
thần Kãludãyi (Kãla-Udãyin), vốn sanh cùng ngày và là bạn thân của thái tử 
Siddhattha thuở nhỏ, phải ghi nhớ sứ mạng không được sơ suất. Ông Kãludãyi 
cam kết làm tròn sứ mạng nhưng xin một điều kiện là vua cho phép ông xuất gia 
theo Phật. Công chúa Yasodharä xin phép vua cho Channa (Xa Nặc) đi theo để 
nhắc nhở ông Kãludãyi. 

Kãludãyi và Channa đến Veluvana (Trúc Lâm) khoảng một tháng sau 
ngày khai mạc mùa an cư kiết hạ. Kãludãyi và Channa rất sung sướng khi gặp 
đức Phật trước am của ngài. Đức Phật hỏi thăm về Phụ vương, Hoàng hậu, 
Yasodharä, Nanda, Sundarï Nandã, Rãhula và tất cả những người thân thuộc. 
Kaluday! và cả Channa đã trở thành những người giả dặn. Kaãludäay! đang giữ 
chức vụ quan trọng trong triều và đã trở nên một trong những người phụ tá thân 
tín của vua Suddhodana. Theo lời Kaludäyi thì sức khỏe của vua đã có phần suy 
giảm, nhưng ngài vẫn còn sáng suốt mặc dù đã 78 tuôi, và hiện nay có nhiều 
người phụ tá giỏi trong công việc triều chính. Hoàng hậu Gotami đã 77 tuôi, vẫn 
còn tráng kiện. Hoàng tử Nanda đã 35 tuổi, nhỏ hơn Phật một tuôi, có đầy đủ 30 
tướng tốt, chỉ kém Phật hai tướng bạch hào (lông mày trắng và dải) và trái tai 


®5 Xem Đại Chánh TTĐTKinh 186: Phật thuyết Phổ Diệu Kinh; Đại Chánh TTĐT Kinh 157: 
Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Kinh; Lalitavistara (Tiêu Sử Đức Phật); Tiêu Bộ, Trưởng Lão 
Tăng Kệ, phâm 10 kệ, sô 223 (Kãludaäynn). 


Sự tích đức Phật 109 


hơi ngắn. Hoàng tử Nanda đã đính ước với một tiêu thư con nhà dòng dõi tên 
Janapada Kalyan. SundarT Nandãä, em gái Phật, đã trở nên một thiếu nữ kiều 
diễm. Từ ngày Phật xuất gia, công chúa Yasodharä không còn trang điểm như 
xưa nữa, bà ăn mặc rất giản dị, bà vẫn tiếp tục công việc giúp đỡ người nghèo 
khổ và trẻ em bệnh hoạn. Nghe nói Phật ăn chay mỗi ngày một bữa, bà cũng ăn 
theo như vậy. Rãhula đã trở thành một cậu bé bảy tuổi, xinh đẹp, khỏe mạnh, 
hai mắt đen láy, thông minh và quả cảm, rất được ông bà nội yêu quý. Cuối 
cùng Kãludãyi hỏi Phật chừng nào có thể trở về quê hương, tất cả mọi người 
đang mòn mỏi mong chờ được gặp lại ngài. Đức Phật đáp : 

— Sau mùa an cư kiết hạ này Như Lai sẽ trở về. Bây giờ đang mùa mưa, đi 
xa bất tiện. Hơn nữa Giáo đoàn khất sĩ vừa mới thành lập, đang cần sự có mặt 
của Như Lai để giáo hóa họ. Kaludãyi và Channa hãy ở lại đây chơi độ một 
tháng rồi sẽ trở về báo tin cho Phụ vương ta hay. 

Kaludäyi và Chamna lưu lại tính xá Veluvana như những người khách. Họ 
làm quen với các vị khất sĩ, quan sát nếp sống thanh tịnh an lạc của người xuất 
gia, làm quen với giáo lý tỉnh thức và giải thoát. Kaludäy1i ngày nào cũng tìm 
cách gần gũi Phật. Ông nhận thấy Phật lúc nào cũng có vẻ thánh thơi nhàn hạ, 
dường như ngài không còn mong muốn hay tìm cầu một cái gì nữa. Phật như 
một con cá thảnh thơi trong nước, như một đám mây lơ lửng trên không, hoàn 
toàn an trú trong hiện tại. ĐI, đứng, nằm, ngồi, mỗi cử động đều bộc lộ tinh thần 
thong dong tự tại, hầu như không còn gì có thể ràng buộc hay làm ngài xao 
động nữa. Kãludãyi bỗng ước ao được sông đời sống thanh tịnh của kẻ xuất gia 
dưới sự hướng dẫn của Phật. Sau khi được nghe vài thời pháp, ông ngỏ ý xin 
xuất gia và được Phật chấp thuận. 

Channa (Xa Nặc) là một người hầu cận rất trung thành. Thấy Kãludäyi 
xuất 81a, ông cũng muôn được xuất gia. Nhưng ông nghĩ rằng ông không thê 
xuất gia nếu không được phép của lệnh bà Yasodharä trước. Vì vậy ông tự bảo 
phải chờ đến khi Phật trở về Kapilavatthu đã. 


Phật độ ông Diphanakha2» 


Một hôm, trong mùa an cư tại Veluvana, đại đức Sãriputta và Moggalläna 
đưa du sĩ Dighanakha (Trường Trảo Phạm Chí”) đến động Sũkarakhata ở 
Gijjhakita (Griddhakita, Linh Thứu) gặp Phật. Du sĩ Dighanakha là cháu gọi 
đại đức Sãriputta là cậu ruột. Ông không phải là đệ tử của đạo sư Sañjaya nhưng 
cũng là một đạo sĩ rất nổi tiếng. Nghe Sãriputta và Moggalläna xuất gia theo 
Phật, ông tìm đến hỏi thăm về Giáo Pháp của đức Thế Tôn. Hai vị đại đức liền 
đưa ông đến trực tiếp gặp Phật. 

DIghanakha hỏi : 


® Xem Trung Bộ 74: kinh Dighanakha; Đại Chánh TTĐT Kinh 584: Trường Trảo Phạm Chí Thỉnh 
Vấn Kinh. 

2 Trường Trảo Phạm Chí: 7rzưởng írdo là móng tay dài. Phạm chí (Brahmacarin) là người dòng 
Bà-la-môn. 7rường Trảo Phạm Chí có nghĩa là người Bà-la-môn đề móng tay dài. 


Sự tích đức Phật 110 


— Thưa sa môn Gotama, ngài dạy Giáo Pháp gì ? Chủ thuyết của ngải ra 
sao ? Riêng tôi, tôi không thích một chủ trương hay lý thuyết nào hết, vì tôi 
không tin một chủ trương hay lý thuyết nảo hết. 

— Vậy này Aggivessana, Phật đáp, ông có thích cái chủ trương “không 
thích” của ông không? Ông có tin cái chủ trương "không tin" của ông không ? 

— Thưa sa môn Gotama, việc tôi thích hay không thích, tin hay không tin, 
không quan hệ gì. Tôi chỉ xin ngài nói cho tôi biết chủ thuyết của ngài. 

— Một khi đã bị kẹt vào một chủ thuyết rồi thì người ta mất hết tự do tư 
tưởng. Người đó trở nên độc đoán, cho rằng chỉ có chủ thuyết của mình mới là 
chân lý, còn tất cả những chủ thuyết khác đều là tà đạo. Những tranh chấp và 
cãi cọ phát sinh từ thái độ cô chấp này có thê kéo dài bất tận, làm mất rất nhiều 
thì giờ và có thê gây ra xung đột, chiến tranh. Do đó “kiến thủ” là trở ngại lớn 
lao nhất trên đường tu học. 

- Kiến thủ là gì ? 

— Kiến là nhận thức, là quan điểm. Thủ là sự có chấp. Kiến thủ là có chấp 
vào một nhận thức, một quan điểm. Cố chấp như vậy là bị kẹt. Vì bị kẹt cho nên 
cánh cửa chân lý không còn cơ hội mở ra cho mình nữa. 

“Này ông bạn, để tôi kể cho ông bạn nghe câu chuyện này. Có một người 
lái buôn góa vợ kia đang sống với một đứa con trai tám tuổi. Anh ta rất cưng 
chiều con, xem đứa nhỏ là lẽ sông của đời mình. Một bữa nọ, trong khi anh ta đi 
bồ hàng vắng nhà, kẻ cướp đến đốt xóm, cướp bóc và bắt đứa con của anh đi 
theo. Khi về tới nơi, anh ta thấy thi hài một em bé cháy đen nằm bên căn nhà đã 
cháy rụi của mình. Anh ta tin ngay răng con mình đã chết. Anh ta khóc lóc, làm 
lễ hỏa thiêu thân xác đứa bé, rồi để tro vào một cái túi gắm, đi đâu cũng mang 
theo bên mình. Mấy tháng sau, đứa con của anh ta thoát được tay kẻ cướp và 
tìm về nhà cũ lúc nửa đêm. Nó gõ cửa đòi vào. Lúc ấy anh ta đang ôm cái túi 
sắm đựng tro, than khóc một mình. Anh ta không chịu ra mở cửa, cứ định ninh 
là con mình đã chết thật rồi, và đứa trẻ đang gõ cửa là một đứa trẻ hàng xóm 
mắt dạy nào đó đến trêu chọc anh. Đứa bé kêu mãi không được, tưởng là cha 
mình đã dời nhà đi nơi khác, nên thất thêu ra đi ... Và người cha khốn khổ kia 
vĩnh viễn mất đứa con yêu duy nhất. 

Này ông bạn, nếu ta cố chấp vào một chủ nghĩa hay một chủ thuyết và 
cho đó là chân lý tuyệt đối, ta sẽ lâm vào tình trạng của người cha trẻ kia. Lúc 
ấy, nêu chân lý có tới gõ cửa tìm ta, ta cũng sẽ từ chối không mở cửa.” 

DIghanakha hỏi : 

— Vậy Giáo Pháp của ngài dạy có phải là một chủ nghĩa hay một chủ 
thuyết không ? Cố chấp vào nó có phải là kiến thủ không ? 

— Giáo Pháp của tôi chỉ dạy không phải là một chủ nghĩa hay một chủ 
thuyết. Nó không do công phu suy luận của trí năng như những chủ thuyết về 
bản chất của vũ trụ, cho răng bản chất ấy là lửa, là nước, là đất, là gió hay là 
thần linh; hoặc cho rằng vũ trụ là hữu hạn, là vô hạn, là hữu biên, là vô biên, 
v.v... Không, Giáo Pháp tôi dạy không phải là một chủ thuyết xây dựng trên sự 
suy luận của trí năng. Giáo Pháp tôi dạy là do kinh nghiệm thực chứng. Những 


Sự tích đức Phật T111 


gì tôi nói ra đều do tôi đã thực chứng. Và ông bạn cũng có thê kiểm chứng lại 
băng kinh nghiệm thực chứng của chính ông bạn. Tôi nói vạn vật là vô thường, 
không có tự ngã. Điều này tôi đã chứng nghiệm và các bạn cũng có thê chứng 
nghiệm. Tôi nói vạn vật nương vào nhau mà sinh khởi, tồn tại và hoại diệt, chứ 
không phải xuất phát từ một nguyên nhân đầu tiên nào hết. Điều này tôi cũng đã 
chứng nghiệm và các bạn cũng có thể chứng nghiệm. Tôi nói quán chiếu để 
nhận thức rõ ràng về vô thường, vô ngã và duyên sinh có thê đưa chúng ta đến 
giải thoát và an lạc. Điều này tôi cũng đã chứng nghiệm và các bạn cũng có thê 
chứng nghiệm. Những điều tôi nói không có mục đích thuyết mình về vũ trụ mà 
chỉ có mục đích hướng dẫn sự thực tập để chứng nghiệm thực tại. Lời nói không 
diễn tả được thực tại. Chỉ có kinh nghiệm trực tiếp mới giúp ta nhận thức đúng 
thục tại. 

— Hay lắm, hay lắm, sa môn Gotama! Nhưng nếu có người cho răng Giáo 
Pháp của ngài là một chủ thuyết thì sao ? 

— Này Aggivessana, câu hỏi của ông hay lắm. Giáo Pháp của tôi không 
phải là một chủ thuyết do trí năng tạo ra, nhưng sau này, và ngay cả bây giờ, đã 
có những người xem Giáo Pháp ấy như một chủ thuyết. Tôi cần xác định rõ : 
Giáo Pháp của tôi là một phương tiện đi vào thực tại, chứ không phải để mô tả 
thực tại. Cũng như ngón tay chỉ mặt trăng. Phải nương ngón tay để thấy mặt 
trăng, chứ ngón tay không phải là mặt trăng. Giáo Pháp của tôi là để thực tập, 
thực hành đề đi đến thực chứng, chứ không phải đề tôn thờ, hoặc để bàn luận 
và ca ngợi. Giáo Pháp của tôi là chiếc bè đưa người qua sông mê bề khổ, đến 
bờ giác ngộ giải thoát. Khi đến bờ rồi thì chiếc bè đó trở thành vô dụng. 

— Xin đức Thế Tôn chỉ bày cho tôi con đường vượt qua những cảm thọ 
sầu khô. 

— Này Dighanakha, ông hãy nghe kỹ. Cảm thọ có ba loại: cảm thọ dễ chịu 
(lạc thọ), cảm thọ khó chịu (khổ thọ) và cảm thọ trung tính (xả thọ). Cả ba loại 
cảm thọ đều có gốc rễ hoặc trong thân thể, hoặc trong tâm ý và nhận thức. Các 
cảm thọ đều có sinh có diệt như bất cứ hiện tượng tâm lý hay vật lý nào. 
Phương pháp tôi chỉ bày là phương pháp quán chiếu. Quán chiếu để thấy rõ bản 
chất và nguồn gốc của các cảm thọ, dù là lạc thọ, khô thọ hay xả thọ. Äội khử đã 
nhận thức rõ ràng bản chất và nguồn gốc của các cảm thọ là vô thường, vô ngã, 
duyên sinh, không thát, thì tâm nhàm chán xa lìa các cảm thọ phát sanh; do đó 
các cảm thọ lần hôi sẽ mất tác dụng của chúng. Các cảm thọ đau khổ của con 
người đếu bắt nguôn từ nhận thức sai lầm về thực tại. Một khi vô mình đã diệt, 
giác ngộ hiện tiên, thì mọi đau khổ đêu tan biến. Điều này chỉ có thê đạt được 
bằng cách thực hành thiền quán chứ không thê nhờ cầu nguyện và cúng tế?*. 

Trong khi Phật giảng cho du sĩ DIghanakha thì các vị Sãriputta, 
Moggallãna, Nãgasamala, Kãludãyi và Channa đều có mặt. Nhưng đại đức 
Sãriputta là người thấu hiểu sâu sắc nhất. Ngài thấy tâm trí sáng lên, liền đắc 
quả A-la-hán. Không ngăn được xúc cảm, ngài chấp tay sụp xuống lạy Phật. Đại 


?3. Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 198-201; Trung Bộ 74: Dĩghanakha sutta. 


Sự tích đức Phật 112 


đức Moggalläna và du sĩ Dĩghanakha cũng sụp xuống đảnh lễ Phật. Dĩghanakha 
xin được xuất gia theo Phật. Kãludãyi và Channa được chứng kiến cảnh này 
cũng rất xúc động, lòng thành kính và tin tưởng đối với Phật càng gia tăng. 

Vài hôm sau hoàng hậu Videhi đưa thực phẩm đến Veluvana cúng đường. 
Bà đem theo một cây bông sứ đề trồng bên cạnh am của Phật. Hoàng hậu nhớ 
mãi câu chuyện tiền thân về cây bông sứ mà Phật đã kể cho trẻ em nghe trong 
đên vua. 


Dư luận chống đối Phật tại Rãjagaha”° 


Phật đến Rãjagaha (Vương Xá) chưa đầy một năm mà danh tiếng ngài đã 
vang đội gần xa với sự thành lập tỉnh xá Veluvana (Trúc Lâm), sự quy y Tam 
Bảo của vua Bimbisära, sự xuất gia của ba anh em ông Uruvelã Kassapa cùng 
với một ngàn đệ tử, sự xuất gia của Sãriputta (Xá Lợi Phát), Moøgøallana (Mục 
Kiền Liên) cùng với gần hết đệ tử của Sañjaya Belatthiputta và rất nhiều thanh 
niên trai tráng trong vùng. Lục sư ngoại đạo mất sự ủng hộ của vua và quần 
chúng, bắt đầu chỉ trích và nói xấu Giáo đoàn khất sĩ : “Sa môn Gotama đã mê 
hoặc quần chúng bằng một Giáo Pháp xa lạ làm cho cha mất con, không người 
nối dõi, vợ mất chồng, phải sông, cô đơn, gia đình tan rã, ruộng vườn thiếu 
người canh tác”. Những người chống đối, mỗi khi gặp các khất sĩ, họ đọc lên 
bài vẻ sau đây : 

“Sa môn GŒotama 

“Đến thủ đô Magadha 
“Lấy hết đệ tử của Sañjaya 
“Rồi sắp đến phiên ai nữa ? 

Các vị khất sĩ mỗi khi vào thành khát thực, nghe dư luận nói xấu trên và 
nghe đọc bài vè, lấy làm khó chịu, về bạch lại với Phật, xin Phật có biện pháp 
đối phó. Đức Phật bảo : 

— Này các vị khất sĩ, các thầy chớ buồn phiền về những dư luận đó. Chỉ 
trong vòng bảy ngày những dư luận đó sẽ im bặt. Nếu có ai đọc bài vẻ trên thì 
các thầy hãy đọc bài kệ sau đây : 

'“Thánh nhân Giác ngộ ra đời 

“Dạy Pháp cao thượng cho người; 
“Ai dám xầm xì chế nhạo 

“Thánh nhân truyền dạy Luật Trời ? 

Quả nhiên sau bảy ngày, dư luận trên không còn nữa. Nhưng nhóm Lục 
sư ngoại đạo lần lượt rời thủ đô Rãjagaha xứ Magadha, dời đến thủ đô Sãvatthi 
xứ Kosalä, mong tìm được sự ủng hộ của vua Pasenadi và dân chúng nơi đó. 


?3 Xem Tạng Luật, Đại Phẩm, tập I: 73-76; Đường Xưa Mây Trắng, trang 202; The Life of The 
Buddha của A. Foucher, trang 171-172. 


Sự tích đức Phật 113 
Ambapälï gặp Phật° 


Vào đầu tháng mười năm 588 trước tây lịch, khi mùa an cư gần mãn, có 
một thiếu phụ rất đẹp đến Veluvana (Trúc Lâm) xin gặp Phật. Nàng đi xe song 
mã màu trắng, cả hai con ngựa cũng mảu trắng. Thiếu phụ bước xuống xe, nàng 
trang sức cực kỳ lộng lẫy với dáng điệu rất quý phái. Một khất sĩ trẻ tuổi đưa 
nàng từ cổng tỉnh xá đến trước am Phật. Gặp lúc Phật đang đi thiền hành, vị 
khất sĩ mời thiếu phụ ngôi. xuống cái ghế tre đặt trước sân. 

Một lát sau Phật vê tới, cùng với SãrIputta, Kaludãy! và thầy. thị giả?" 
Nagasamäla. Thiếu phụ đứng dậy vái chào. Đức Phật mời hai người ngôi xuống, 
rồi tự mình ngồi vào chiếc ghế thứ hai được đặt sẵn. 

Mặc dù đã quen sống trong triều nội, Kãludãyi chưa bao giờ thấy một 
người đàn bà xinh đẹp lộng lẫy và duyên dáng như thế. Thầy mới xuất gia được 
một tháng nên rất bỡ ngỡ, không biết nhìn ngắm một người đàn bà đẹp như vậy 
có đúng phép không. Thây thị giả Nãgasamala cũng có phản ứng như thế. Cả 
hai thầy đều nhìn xuống đất. Chỉ có Phật và Sãriputta nhìn thắng vào mặt thiêu 
phụ mà thôi. Sãriputta nhìn thiếu phụ rồi quay sang nhìn Phật. Thầy thấy sắc 
diện Phật hiển lành trong sáng như mặt trăng rằm. Hào quang tự tại và an lạc 
của Phật thấm vào lòng thầy. 

Ambapäl cũng đang nhìn Phật. Bà chưa thấy ai nhìn bà như vậy bao giờ. 
Từ trước đến nay mỗi khi có một người đàn ô ông hay một thanh niên nhìn bà, bà 
đều thấy trong ánh mắt người đó một thoáng bối rỗi, một thoáng mơ ước, hoặc 
một dự tính chiếm hữu. Phật đang nhìn bà như nhìn một đám mây, một dòng 
sông hay một đóa hoa. Hình như ngài thấy được những cảm nghĩ sâu kín trong 
tâm hồn bà. AmbapälT chắp tay bạch : 

— Con là AmbapaäÏlT, con đã được nghe nói về thầy và con rất ao ước được 
có duyên lành tới học hỏi cùng thầy. 

— Tốt lắm, vậy mỗi khi rỗi rảnh bà cứ tự tiện tới Veluvana để học hỏi với 
quý thầy. 

Ambapälï đã tưởng rằng Phật chỉ là một đạo sư nỗi tiếng như những đạo 
sư nổi tiếng khác mà bà đã từng gặp. Nhưng không, bà chưa từng gặp một đạo 
sư nào như Phật. Bà chưa thấy ai có tư cách đáng kính phục và quý mến như 
Phật. Qua cái nhìn dịu hiền và từ ái của Phật, bà có cảm tưởng như ngài đã thấu 
hiểu tất. cả những tâm sự khổ đau thầm kín của bà, bà không cần phải nói ra. 
Được gần Phật, bà cảm thấy vơi bớt rất nhiều nỗi khổ. Một giọt nước mắt ứa ra 
trên khóe mm, bà nói : 

— Lạy thây, đời con khổ lắm. Tuy rằng con không thiếu thốn gì về phương 
diện vật chất, nhưng con chưa bao giờ có được một niềm tin. Hôm nay là ngày 
sung sướng nhất của đời con. 


20. Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 203-207. 
+?! Thị giá (antevasin, upatthaka) là người hâu cận sư phụ hay một vị trưởng lão. 


Sự tích đức Phật T114 


AmbapälT năm nay độ 32 tuổi. Nàng là một ca nhi già giặn, tải ba, sắc 
sảo, nhưng nàng không hát cho bắt cứ ai. Những người mà nàng nhận thấy thiếu 
phong độ và tư cách thì dù có trả bao nhiêu tiền nàng cũng từ chối. Từ năm 16 
tuổi, nàng đã gặp một cuộc tình duyên trắc trở làm cho nàng đau khổ. Nỗi khổ 
càng tăng với lòng ganh ghét và thù hận. Nàng quý tự do như bảo vật duy nhất 
còn lại trong đời nàng. Cho nên từ ấy đến nay chưa ai trói buộc được nàng. 

Phật bảo Ambapälr : 

— Nhan sắc cũng chịu luật sinh diệt và cũng sẽ tàn phai theo thời gian như 
bao nhiêu hiện tượng khác. Của cải và sự giàu sang cũng vậy. Chỉ có niêm an 
lạc và cái tự do do công phu thiền định và quán chiếu đem tới mới là hạnh phúc 
chân thật mà thôi. Này Ambapäli, đã đến lúc bà phải tập sông đời sống tỉnh thức 
an lạc. Phải quý trọng từng giây phút còn lại của đời mình, đừng lãng phí đời bà 
trong sự vui chơi để tìm quên lãng. Điều này rất quan trọng cho hạnh phúc của 
bà. 

Rồi Phật dạy cho Ambapälï cách tô chức lại cuộc sống hăng ngày, cách 
hành trì năm giới, cách thở, cách ngồi thiền, cách sử dụng thì giờ, cách cúng 
dường và làm việc phước thiện. AmbapälT sung sướng ngồi nghe những lời dạy 
quý báu của Phật. Cuối cùng, trước khi từ giã Phật, bà nói : 

— Tại ngoại ô thành Vesalr, con có một vườn xoài rất mát mẻ và thanh 
tịnh ở làng Amvara. Con mong thầy và chư vị khát sĩ, trên đường đi hoằng hóa, 
có địp ghé nơi ấy nghỉ ngơi. Điều đó sẽ là một vinh hạnh lớn cho con. Kính xin 
đức từ bi hoan hỉ nhận lời. 

Phật mim cười nhận lời. Bả Ambapalr đi rồi, thầy Kaludäyi xin phép 
được ngôi xuống bên Phật. Thây thị giả mời đại đức Sãriputta ngồi trên chiếc 
ghế còn lại, còn thầy thì khoanh tay đứng hầu sau lưng Phật. Một số khất sĩ 
đang đi thiền hành gần đấy, thấy khung cảnh ấm cúng cũng ghé vào. Đại đức 
Sãripuftta mỉm cười nhìn Kaludãy! và thầy thị giả Nagasamäla rỗi hỏi Phật : 

— Thưa Thế Tôn, người xuất gia nên có thái độ nào đối với phái nữ ? Sắc 
đẹp của phái nữ có phải là một trở ngại cho công phu tu tập không ? 

Phật nhìn Nãgasamala và các vị khất sĩ trẻ, đáp : 

— Này các thầy, tự tính của vạn vật không có đẹp xấu. Đẹp xấu là do cảm 
thọ hay nhận thức của mỗi người tùy nghiệp riêng của mình mà phát sanh. Do 
nhãn căn tiếp xúc với sắc trần mà sanh ra nhãn thức. Nhãn thức tùy nghiệp của 
mỗi người mà sanh ra cảm thọ dễ chịu hay khó chịu. Cảm thọ dễ chịu sanh ra ý 
niệm đẹp, Cảm thọ khó chịu sanh ra ý niệm xâu. Một nghệ sĩ và một nông dân 
chất phác có quan niệm khác nhau về đẹp và xấu. Do đó, tùy theo quan niệm 
của môi người mà một dòng sông, một đám mây, một chiếc lá, một bông hoa, 
một tia nắng sớm, một buôi chiều vàng có vẻ đẹp khác nhau. Nhưng không có 
sắc đẹp nào có ;hể trói buộc và làm mắt ý chí của nam nhỉ bằng sắc đẹp của 
người phụ nữ. Không có thanh, hương, vị, xúc nào làm say đắm tâm trí đàn ông 
bằng thanh, hương, vị, xúc của đàn bà. Tham đắm vào nữ sắc thường làm mất 
chỉ nguyện và sự nghiệp lớn lao của nam giới. Vì vậy Như Lai muốn căn dặn 


Sự tích đức Phật 115 


quý thây hãy rất cẩn thận đối với nữ sắc (Tăng Chi Bộ, chương 1 pháp, kinh 1: Nữ 
sắc). 

Đối với những người đã đạt đạo, đã tự giải thoát ra khỏi sự khống chế của 
cảm thọ, ái dục và ý thức phân biệt, đã vượt ra ngoài những ý niệm đối đãi 
đẹp/xấu, hay/dở, phải/quấy thì mọi việc đều được dễ dàng, mỗi lời nói, cử chỉ, 
hành động đều hợp Chánh Pháp. Nhưng đối với những người tu hành chưa đủ 
công phu, quán chiếu chưa được thuần thục, định tuệ chưa đủ sức mạnh, thì 
Như Lai khuyên họ không nên gần gũi nữ sắc, mà phải để hết thì giờ vào việc 
học hỏi và thiền tập. Chỉ có cải đẹp của tâm giải thoát và lòng từ bì là cái đẹp 
vĩnh cửu mang đến cho ta niềm an lạc chân thật. 

Kãludãyi, Nãgasamäla và các vị tỳ kheo có mặt đều rất sung sướng được 
nghe lời Phật dạy. 

Khi mùa an cư hoàn mãn, vào ngày trăng tròn tháng Assayuja, Phật bảo 
Kãludãyi và Channa về Kapilavatthu trước để báo tin cho vua Suddhodana và 
Yasodharä hay ngày Phật trở về. 


Phật về Kapilavatthu, ngụ tại vườn Nigrodha?e 


Về đến Kapilavatthu, Kãludãyi vào cung báo tin ngày về của Phật cho 
vua Suddhodana, hoàng hậu Pajãpati và Yasodharä. Rồi thầy lại một mình ôm 
bát ra đi trở về hướng đông nam đề đón Phật. Thầy áp dụng phép khất thực của 
giáo đoàn khất sĩ, ngày đi đêm nghỉ, chỉ dừng lại các thôn xóm vào giờ khất 
thực mà thôi. Tới đâu thây cũng báo tin là thái tử Siddhattha xuất gia thành đạo 
sắp trở về. Đi được chín hôm thì thầy gặp Phật và đoàn khất sĩ. Mừng rỡ, thầy 
gia nhập phái đoàn và cùng đi về Kapilavatthu. Chỉ có đại đức Sãriputta và 
khoảng ba trăm khất sĩ theo Phật, còn những vị khác ở lại Veluvana với đại đức 
Moggallãna, Kondañña và Uruvelãä Kassapa. Đức Phật và giáo đoàn đi đến đâu 
cũng được dân chúng tiếp đón niềm nở. 

Sau 60 ngày đường, ngày đi đêm nghỉ, đức Phật và giáo đoàn về đến 
Kapilavatthu, ngụ tại công viên Nigrodha (Ni Câu Đà) ngoài công thành. Sáng 
hôm sau, Phật và tăng đoàn ôm bát vào kinh thành khất thực. Cảnh tượng ba 
trăm vị khát sĩ khoác áo cà-sa vàng, tay ôm bình bát, lặng lẽ trang nghiêm đi 
khất thực trong thành phố đã gây một ấn tượng lớn trong lòng người thủ đô. 
Chắng mấy chốc tin này được báo vào hoảng cung. Vua Suddhodana, hoàng 
hậu Pajãpati và công chúa Yasodharä được báo rằng thái tử Siddhattha hiện 
đang đi xin ăn trong thành với hằng trăm khát sĩ khác. Vua truyền đánh xe đưa 
ngài đi gặp thái tử. Hoàng hậu và hai mẹ con Rãhula hồi hộp ngồi chờ trong 
cung. Xa giá vừa đến cổng thành thì gặp đoàn khất sĩ. Vị võ quan hầu cận bên 
vua nhận ngay ra thái tử. 

— Tâu bệ hạ, vị khất sĩ đi đầu kia đúng là thái tử. 


Z Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 208-222; Buddhist Legends, quyên I, trang 217-220; Buddhist 
Legends, quyên II, trang 2-3; Tạng Luật, Đại Phâm, tập 1: 118; Tiêu Bộ, Jataka 485: Canda Kinnara; 
Đại Chánh TTĐT Kinh 187: Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Kinh. 


Sự tích đức Phật 116 


Vua chợt nhận ra con mình. Dáng điệu của Phật uy nghi, từ tốn, đang ôm 
bình bát đứng trước một căn nhà nghẻo nàn. Ngài đứng trang nghiêm, lặng lẽ, 
làm như việc xin ăn là việc quan trọng nhất trong đời. Một thiểu phụ ăn mặc 
xênh xoảng từ trong nhà bước ra, tay cầm một củ khoai, quỳ xuống lễ dưới chân 
Phật rồi kính cần đặt củ khoai vào trong bình bát. Đức Phật kính cân nghiêng 
mình đáp lễ, rồi lặng lẽ từ giã, bước sang ngôi nhà bên cạnh. 

Vua bước xuông xe đi thắng vê phía Phật. Đức Phật cũng vừa nhận thấy 
nhà vua. Đôi mắt nhìn nhau đầy tình THƯỜNG, trìu mến. Nhà vua không dẫn được 
xúc động, gỌI: : 

— SIddhattha ! 

— Phụ vương Ï 

Phật trao bình 
bát cho thầy thị giả, 
rồi năm lấy hai tay vua 
cha trong tay mình. 
Hai giọt nước mắt từ 
từ lăn xuống trên đôi 
má nhăn nheo của vua. 
Đức Phật nhìn vua với đôi mắt dịu dàng, đầm ấm để an ủi người. Vua biết răng 
Siddhattha bây giờ không còn là một đông cung thái tử nữa mà là một sa môn, 
một đạo sư tên tuổi với hằng ngàn đệ tử. Nhà vua muốn ôm Phật vào lòng, 
nhưng biết làm như vậy không Ổn. Cuối cùng vua chấp tay nghiêng mình đánh 
lễ Phật theo thể thức của một vị quốc vương làm lễ một vị đạo sĩ. Vị võ quan 
hậu. cận cũng bắt chước vua chấp tay nghiêng mình đảnh lễ Phật. Đức Phật đáp 
lễ rồi quay sang nói với đại đức Sãriputta : 

- Thầy hãy tiếp tục hướng dẫn tăng đoàn đi khất thực, rồi trở về công 
viên Nigrodha thọ thực và an nghỉ. Như Lai và Nãgasamala vào thăm hoàng 
gia, thọ ngọ trai tại đó và chiều nay chúng tôi sẽ trở về với quý thầy. 

Đại đức Sãriputta nhận lệnh xong, nghiêng mình đảnh lễ vua và Phật rồi 
lui gót. Vua nhìn Phật nói với vẻ trách móc : 

— Ta tưởng con về tới là vào cung ngay để thăm cha mẹ vợ con rồi ăn 
cơm luôn. Sao con không về thắng hoàng cung mà lại đi khất thực ngoài phố? 

— Thưa Phụ vương, con đâu có đi một mình. Còn có cả giáo đoàn khất sĩ 
theo con, con có trách nhiệm hướng dẫn nơi ăn chốn ở và sinh hoạt của giáo 
đoàn. 

— Nhưng sao con làm mất mặt hoàng gia như thế ? Sao con lại phải xin ăn 
tại những nhà nghèo hèn như thế ? Dòng họ Sãkya từ đời vua Mahã Sammata 
(Đại Mao Thảo) đến nay có ai làm như thế đâu !? 

- Thưa Phụ vương, dòng họ vua chúa thì không ai làm như thế, nhưng 
chư Phật và dòng họ khất sĩ từ đời Phật DIpankara (Nhiên Đăng) đến đời Phật 
Kassapa (Ca Diếp) thì ai cũng làm như thế. Thưa Phụ vương, đi khất thực cũng 
là một pháp môn tu nhằm thực hiện tỉnh thân khiêm cung và bình đăng. Khi con 
nhận một củ khoai của một gia đình nghèo khổ, con cũng phải có thái độ cung 





Sự tích đức Phật T117 


kính như khi con nhận một món ăn sang trọng do một vị đế vương cúng dường, 
vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có khả năng đạt tới giải thoát và giác 
ngộ. Trong xã hội có nhiều sự chênh lệch về tài sản và quyền thế. Trong Giáo 
Pháp mà con tìm ra thì mọi người đều bình đăng vì đều có đầy đủ khả năng giác 
ngộ thành Phật. Thưa Phụ vương, đúng vậy, chính Phụ vương cũng có đầy đủ 
khả năng giác ngộ thành Phật, con mong Phụ vương từ nay dõng mãnh thực 
hành lối sống thanh tịnh của thánh nhân. Bát cứ ai sống đời đạo đức thánh thiện 
đêu sẽ được nhiều hạnh phúc ngay trong đời này và cả đời sau nữa (Kinh Pháp 
cú, bài 168). 

Nghe Phật nói xong, vua Suddhodana liền đắc quả Tu-đà-hoàn. Vua ngạc 
nhiên và vui mừng nhận ra con mình bây giờ đã trở nên một vị lãnh đạo tính 
thần đáng kính. Hai cha con lặng lẽ đi bên nhau trở về hoàng cung. 

Trong khi ấy hoảng hậu Gotam, công chúa Yasodharä, công chúa 
Sundarï Nandã và Rãhula đang đứng trên lầu cao nhìn xuống, thấy tất cả những 
gì đang xảy ra. Khi vua và Phật về gần đến hoàng cung, Yasodharã, một tay 
năm lẫy tay con, một tay chỉ Phật và bảo : 

— Này Rãhula, con có thấy ông thầy tu đang đi bên cạnh ông nội đó 
không? 

— Dạ, con có thấy. 

— Người ấy là cha của con đó. Con chạy xuống chảo cha con đi. Cha con 
có gia tài quý báu lắm. Con xuống hỏi cha xin gia tài của con đi. 

Rahula nghe lời mẹ chạy xuống lầu, băng qua sân châu, chạy đến công 
hoàng cung, năm lây tay Phật, vừa thở vừa nÓI : 

— Ông thầy tu ơi, mẹ con bảo xuống hỏi ông xin gia tài. Gia tài của con 
đâu, ông đưa cho con đi. 

Đức Phật ngồi xuống ôm Rãhula vào lòng, nói : 

- Gia tài của con hả ? Được rồi, thong thả rồi cha sẽ trao cho. 

Đức Phật, tay trái năm tay Rãhula, tay phải cầm tay vua cha, cả ba người 
tiền vào hoảng cung. 

Hoàng hậu Gotami lên tiếng bảo Yasodharä và SundarT Nandã cùng 
xuống sân chầu đón vua và Phật. Yasodharä thưa : 

— Thưa mẫu hậu, thái tử ra đi giữa đêm khuya không một lời từ giã con. 
Suốt bảy năm nay cũng không hề có nhắn tin tức gì về cho con. Mọi tin tức về 
thái tử đều do con thăm dò mà biết. Vậy bây giờ thái tử về đây, nếu còn thương 
nghĩ đến con thì hãy vào cung tìm con. 

Hoàng hậu Gotami tìm lời an ủi Yasodharä rồi bảo Sundarï Nandã cùng 
mình xuống sân châu. Vừa tới sân chầu, thấy vua và Phật đi vào vườn thượng 
uyễn, hai người cùng đi theo vào. 

Trời bắt đầu mùa nắng ấm. Trong vườn thượng, trăm hoa đua nhau khoe 
sắc. Chim chóc líu lo trên cành. Cảnh vật thật vui tươi mừng ngày đoàn tụ. Vừa 
thấy hoàng hậu Gotami và SundarT Nandã bước đến, Phật chào hỏi : 


Sự tích đức Phật 118 


— Thưa mẹ ! Em Sundarï ! Còn Yasodharä và em Nanda”° đâu ? 

— Em con đang đi tập võ, chắc nó cũng sắp về tới. Còn Yasodhara thì 
phiền trách con ra đi không một lời từ giã nó, và suốt bảy năm nay con không 
hề có tin tức gì về thăm nó. Nó nói nếu con còn nghĩ đến nó thì hãy vào cung 
mà gặp. Tội nghiệp ! Yasodhara là một người đàn bà rất can đảm. Sau khi con 
đi, có nhiều hoàng thân quý tộc dòng Khattiya”“ ngắm nghẻ đến hỏi nhưng nó 
đều từ chối. Khi nghe tin con sống đời tu sĩ thì nó cũng côi hết vòng vàng châu 
báu và đắp y vàng. Nó thường theo dõi tin tức con và rất đau buôn trong thời 
gian con tu khổ hạnh tại Uruvelãä. Khi được biết con chỉ ăn mỗi ngày một bữa, 
nó cũng ăn mỗi ngày một bữa; khi được biết con không nằm giường cao, nó 
cũng nằm dưới thấp. Yasodharä quả là một thiếu phụ đáng thương, tiết hạnh vẹn 
toàn. 

— Thưa mẹ, con biết. Mẹ và Yasodharä là hai người phụ nữ can đảm và 
đức hạnh. Chốc nữa con sẽ vào thăm Yasodharä. Chà em SundarT Nandã chóng 
lớn quá ! 

— Siddhattha, vua nói, con hãy kể lại cho mọi người nghe về những năm 
con ổi tìm thầy học đạo, tu khô hạnh và thành đạo như thế nào. Ai cũng mong 
muốn biết rõ con sống như thế nào trong bảy năm qua. 

Vâng lời vua, Phật bắt đầu kế sơ lược lúc ngài rời hoảng thành ra đi, lúc 
học với đạo sư Älãra Kãlãma và đạo sư Uddaka Rãmaputta, lúc tu khổ hạnh tại 
Uruvela với năm anh em ông Kondañña, lúc ngài thành đạo dưới cội cây 
Pippala (cây Bồ-đề), lúc ngài chuyển Pháp luân tại Isipatana, lúc ngài gặp lại 
vua Bimbisãra và được vua tổ chức một buôi cúng dường vĩ đại và tặng ngự 
uyên Veluvana để làm tinh xá tu học cho tăng đoàn. Tiếng Phật đầm ấm. Ngài 
kể khái quát những gì đã xảy ra, và nhân cơ hội này ngài gieo những hạt giống 
Chánh Pháp vào lòng những người thân đang lắng nghe. Đức Phật vừa kể xong 
thì nhà vua đắc quả Tư-đả-hàm (Sakadägãmi) và hoàng hậu Mahã Pajãpati đắc 
quả Tu-đả-hoàn (Sotäpatti). Nanda, em cùng cha khác mẹ với Phật cũng vừa về 
tới. Đức Phật nhìn Nanda bảo : 

— Em về rồi đó à! Chà, trông em lúc nào cũng vui tươi và khoẻ mạnh. Em 
đã đính hôn rồi phải không ? Bao giờ thì làm lễ cưới ? 

— Dạ, mọi người chờ anh về vài hôm sẽ làm lễ cưới. Em trông anh cũng 
khác xưa lắm. 

— Phải đây, hoảng hậu Gotami nói, Cha con chờ con về để làm lễ tấn 
phong Nanda làm thái tử cùng một lúc với lễ cưới Janapada Kalyänï làm vợ. 


“8 Nanda có nghĩa là “Hoan hỉ” vì lúc sanh ngài cả hoàng tộc đều vui mừng. 

24 Xã hội nước Ấn khi xưa có 5 giai cấp:1- Brãhzmana, Bà-la-môn, dòng tu sĩ, dòng thánh. 
2- Khatfiya, Sát-đế-lợi, dòng vua chúa, dòng tướng. 
3- Vessa, Phệ-xá, dòng thương gia, trưởng giả. 
4- Sudda, Thủ-đà, dòng làm ruộng, tiểu công nghệ. 
5- Candđila, Chiên-đà-la, dòng nô-lệ, hạ tiện. 


Sự tích đức Phật 119 


Hoàng hậu GotamT bảo Nanda nên chắp tay xá Phật theo cách lễ một đạo 
sĩ. Nanda vui vẻ làm theo. Theo lệnh của hoàng hậu Gotami, bữa ăn chay thịnh 
soạn được dọn ra ngay trong vườn thượng vào đầu giờ nạgọ. Vua hỏi : 

— Hồi nãy hai thầy đã khất thực được những gì rồi ? 

— Dạ, con mới được có một củ khoai. Còn thầy Nãgasamäala thì chưa được 
gì hết. 

— Vậy để ta cúng dường hai thầy. 

Vua đứng dậy đề sớt thức ăn vào bát cho Phật và thầy Nãgasamala. Đức 
Phật, thầy Kaludäy! và thầy Naãgasamala chú nguyện xong, mọi người thọ thực 
trong im lặng giữa tiếng chim hót líu lo trên cảnh. 

Cơm nước xong, hoàng hậu PaJapatT GotamI khuyên Phật nên vào cung 
thăm Yasodharä. Đức Phật cùng thầy Kaludäyi và thầy thị giả Nãgasamala đến 
phòng Yasodharä. Đức Phật ngồi vào chỗ đã dọn sẵn cho ngài. Ngài nói với mọi 
người hãy để công chúa đánh lễ theo ý thích, không nên nói gì. Công chúa 
Yasodharä và các thị nữ đều mặc y phục màu vàng, đến đánh lễ dưới chân Phật. 
Xong, công chúa cung kính ngồi lại một bên, hai giọt lệ chảy dài trên má. Đức 
Phật khen ngợi đức hạnh của bà và thuật lại câu chuyện Canda Kimnara (Tiểu Bộ, 
Jãtaka 485) về mối tình thần tiên giữa ngài và công chúa trong một tiền kiếp, và 
nhắc lại lời hứa của công chúa trong một kiếp khác, lúc hai người mang bảy hoa 
sen cúng đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng). Trong kiếp â ấy công chúa hứa với 
Sumedha (tiền thân đức Phật) răng nêu nàng được kết duyên với Sumedha thì 
khi chàng muốn xuất gia, nàng sẽ hết lòng giúp đỡ chứ không cản trở. Nhờ thần 
lực của đức Phật, Yasodhara nhớ lại rõ ràng lời hứa của mình, không còn buồn 
phiền nữa. 

Đức Phật, Yasodharä, thầy Kãludãyi và thầy Nãgasamala trở ra vườn 
thượng gặp lại vua và hoàng hậu. Mọi người lại có dịp hỏi Phật những điều họ 
còn chưa hiểu rõ về cuộc sống của Phật và giáo lý của ngài. Cuối cùng, hoàng 
hậu PajãpatTï Gotamĩ khuyên Phật về ngụ trong hoàng cung, nhưng Phật bảo 
ngài phải cùng ở bên cạnh giáo đoàn khất sĩ tại công viên Nigrodha, và như vậy 
tiện hơn. Vua hỏi thăm Phật về cách thức sửa sang và xây cất thêm trong vườn 
Nigrodha để tăng đoàn có đủ tiện nghi, và ngài cũng có ý tổ chức một đại lễ 
cúng dường như vua Bimbisära ở nước Magadha để tất cả triều thần, nhân sĩ và 
đại chúng được nghe Phật giảng bày Giáo Pháp. Đức Phật đồng ý ý. 

Mặt trời đã xế bóng. Đức Phật đứng lên từ giã để trở về công viên 
Nigrodha. Vua truyền đem xe tứ mã ra đưa Phật đi, nhưng ngài từ chối, bảo 
rằng tất cả khát sĩ đều đã lập hạnh chỉ đi bộ mà thôi. 


Vua Suddhodana ra lệnh cho dân chúng treo cờ, kết hoa để làm lễ tấn 
phong Thái tử và lễ cưới cho Nanda, đồng thời rước Phật và giáo đoàn đến 
hoàng cung thọ trai. Công viên Nigrodha được sửa sang để có đủ tiện nghi về vệ 
sinh, thời tiết và sinh hoạt cho giáo đoản. Dân chúng và một số nhân sĩ đã bắt 
đầu lui tới công viên để cúng dường, giúp các công tác xây dựng, và học hỏi 
giáo lý. Thái tử Nanda đã đến thăm Phật được hai lần vào buổi chiều, và đã 


Sự tích đức Phật 120 


nghe Phật giảng dạy cho những điều căn bản trong giáo lý giác ngộ và giải 
thoát. Nanda rất thương kính Phật, và cảm thấy thích nếp sống an vui thanh tịnh 
của các vị khất sĩ. Nhưng khi về đến cung điện, được ở bên cạnh công chúa 
Janapada KalyänT đáng yêu đáng quý thì không còn ý nghĩ xuất gia nữa. Chàng 
rất phân vân tự hỏi không biết nên chọn con đường nào. 

Đến ngày đại lễ, cả thủ đô tưng bừng náo nhiệt, treo cờ, kết hoa, y phục 
đủ màu rực rỡ. Người ta vui vẻ, nô nức tập họp dọc theo hai bên đường mà Phật 
và giáo đoàn sẽ đi qua từ công viên Nigrodha đến hoàng thành. Ai cũng muốn 
nhìn thấy Phật. Trong hoảng cung hằng ngàn tân khách gồm các nhân sĩ chính 
trị, văn hóa, tôn giáo đã tề tựu đây đủ. Hoàng hậu Gotami và Yasodharä đích 
thân điều khiến cuộc tiếp đãi. Mọi người đều trang phục lộng lẫy. 

Đức Phật và ba trăm khất sĩ mặc áo cà-sa vàng, tay ôm bình bát, im lặng, 
trang nghiêm, bước từng bước khoan thai, tiến dần đến công thành mở rộng. 
Vua Suddhodana và các đại thần ra tận công thành đón Phật. Khi đức Phật sắp 
đến công thảnh thì các vị cao niên ngã mạn dòng Sãkya bảo nhau : 

— Vị sa môn kia chẳng qua chỉ vào hàng con cháu của chúng ta thôi. Vậy 
hãy để bọn trẻ tuổi chào đón đạo sĩ, chúng ta đã già rồi, cứ ngồi yên một chỗ 
cũng được. 

Đức Phật biết được, e rằng sự cống cao ngã mạn trước một vị Phật sẽ làm 
cho các vị ấy mất nhiều phước đức và không còn đủ sáng suốt và chú tâm để 
nghe Phật giảng giáo lý cao thượng. Đức Phật bèn dùng thần thông Yamaka 
Patihariya?5, bay lên giữa lừng trời, thân mình vừa phún ra lửa (ta sáng đỏ) vừa 
phún ra nước (tia sáng xanh) từ các lỗ chân lông, rôi ngài từ từ đi trên cầu vòng 
năm màu đến công thành đáp xuống cùng một lúc với đám mưa phùn nhẹ nhàng 
mát mẻ. 

Vua Suddhodana kính cân chấp tay đảnh lễ Phật và thầm nhủ rằng đây là 
lần thứ ba” cha đảnh lễ con. Tất cả các vị hoảng thân, lòng ngã mạn tiêu tan, 
đều noi gương vua, cung kính đến lễ Phật. 

Sau lễ tắn phong Thái tử và lễ cưới của Nanda và Janapada KalyänT, vua 
Suddhodana thỉnh Phật đến ngồi trên một bành chế cao đã dọn sẵn. Khi Phật và 
các vị khất sĩ đã an tọa, vua ra hiệu cho các người hầu mang thức ăn ra cúng 
dường. Chính tay vua sớt thức ăn vào bát của Phật và thầy SarIputta. Trong khi 
hoàng hậu và Yasodharäã hướng dẫn quân hầu thừa tiếp các vị khất sĩ và quan 
khách, trong đó có nhiều đạo sĩ Bả-la-môn, các du sĩ và cả các tu sĩ khô hạnh. 
Tất cả đều thọ trai trong im lặng. 

Khi mọi người đã thọ trai xong, bát của Phật và chư vị khất sĩ được quân 
hầu rửa, lau và giao trả lại cho từng người. Vua Suddhodana đứng dậy chấp tay 
thỉnh Phật thuyết pháp. Đức Phật ngồi im lặng một lát để quán chiếu tâm ý của 


⁄° YØmaka Patihariya là phép thần thông mà chỉ một vị Phật mới có. Xem bản chú giải 
Patisambhidamagga 1.125. 

26 Vua Swddhodana đảnh lễ Phật lần thứ nhứt khi thấy hoàng tử, lúc mới sanh, gác chân lên đầu tóc 
đạo sĩ Asita; lần thứ nhì trong lễ hạ điền, khi thấy thái tử ngồi thiền định dưới gốc cây nigrodha. 


Sự tích đức Phật 121 


đại chúng. Rồi ngài bắt đầu nói kinh Vessantära Jãtaka?”, thuật lại nhân duyên 
đời trước lúc Phật làm vua Vessantära (Hộ Minh), thác sanh về cõi trời Tusita 
(Đâu Suất) rồi giáng sanh tại Kapilavatthu. Kế đó đức Phật nói sơ lược về ý chí 
tìm đạo, kinh nghiệm học đạo và tu tập của mình. Rồi ngài khai thị cho đại 
chúng về tính cách vô thường, vô ngã và duyên sinh của vạn vật. Khi thấy đại 
chúng đã tiếp nhận được quan niệm mới mẻ này rồi, ngài giảng tiếp về Tứ Diệu 
Đế: nhận thức sự có mặt của đau khổ trong cuộc sống, chỉ rõ nguyên nhân của 
đau khổ là vô minh và tham ái, chỉ rõ sự hiện hữu của cảnh giới an lạc niết bản, 
và con đường tu tập để diệt khô hầu tiến tới cảnh giới an lạc niết bàn. Đó là con 
đường tỉnh thức, giác ngộ và giải thoát, đưa đến hạnh phúc chân thật. Đức Phật 
xác nhận răng những điều ngài vừa trình bày đều do ngài thực chứng khi ngài 
đạt được Túc Mạng Minh, Thiên Nhãn Minh và Lậu Tận Minh trong đêm thành 
đạo dưới cội Bồ-đề. Đó là những thực tại do ngài trực nhận băng Tam minh 
(P:Te-vijja, S:Tri-vidyä) của trí bát-nhã, chứ không phải do óc suy luận. Để kết 
thúc, đức Phật nói tiếp : 

- Thưa Đại vương và quý vị, tất cả mọi khổ đau của chúng ta đều bắt 
nguồn từ vô minh, cố chấp, tham ái. Muốn thoát khỏi khổ đau phải diệt trừ vô 
minh, cố chấp và tham ái bằng cách dùng trí tuệ quán chiếu muôn vật đúng như 
thật. Người chưa đủ trí tuệ phải thực tập từ từ bằng phép quán hơi thở (Anãpãna 
sat), minh sát tuệ (Vipassan8), phải trì giới để ba nghiệp thân miệng ý được 
thanh tịnh; nhờ ba nghiệp thanh tịnh nên tâm ý được định; nhờ tâm ý định nên 
trí tuệ phát sanh; nhờ trí tuệ phát sanh nên vô minh, cô chấp, tham ái không còn; 
đau khô do đó cũng chấm dứt. Thưa quý vị, quán chiếu và giới, định, tuệ là con 
đường duy nhất đưa tới giải thoát và hạnh phúc chân thật (niết bản). 

Khi đức Phật chấm dứt pháp thoại, một số người đã chứng được quả Tu- 
đà-hoàn (SotäpattI), trong đó có công chúa Yasodharäa, hoàng hậu Mahã 
PajãpafI chứng quả Tư-đà-hàm (Sakadãgãmi).,riêng vua Suddhodana đắc quả A- 
na-hàm (Anäagamn). 

Sau buổi thuyết pháp đó, có rất nhiều người tới công viên Nigrodha xin 
xuất gia hoặc thọ trì năm giới của người cư sĩ. Nhiều thanh niên trong dòng họ 
Sãkya cũng đến xin xuất gia. Yasodharã cũng thường đi chung với hoàng hậu 
Pajãpati và Rãhula đến thăm Phật, cúng dường chư tăng và nghe thuyết pháp. 


Nanda xuât gia?°s 


Nửa tháng sau, vua Suddhodana thỉnh Phật tới thọ trai trong hoàng cung 
để vua và hoảng gia lại có cơ duyên được nghe Phật thuyết pháp. Lần này vua 
chỉ mời Phật, thầy Sãriputta, thầy Kãludãyi và thầy Nãgasamaäla. Trong không 
khí gia đình, sau bữa ngọ trai, Phật đã giảng dạy về cách quán niệm hơi thở, 
quán chiếu các cảm thọ từ 6 căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý), phương pháp thiền 


# Xem Tiểu Bộ, Jãtaka 547. _ 
#8 Xem Đường Xưa Mây Trăng, trang 229-230; The Life of Buddha as Legend and History, trang 
101; The Buddha and His Teachings, trang 139-140. 


Sự tích đức Phật 122 


hành và thiền tọa. Ngài chú trọng đến cách thức quán chiếu để vượt qua những 
phiền muộn, nóng giận trong đời sống hằng ngày. Ngài chỉ cách theo dõi hơi 
thở có ý thức đề duy trì chánh niệm?® và an trú trong chánh niệm. Yasodharä, 
Raãhula, Nanda?° và SundarT Nandã đều có mặt trong buổi thuyết pháp này. 
Rãhula rất thích ở bên cạnh thầy Sãriputta và nắm lấy tay thầy.Khi Phật ra về, 
mọi người đưa ngài ra đến cổng hoàng thành. Đức Phật trao bình bát của ngài 
cho Nanda cầm, chấp tay xá chào 
vua Suddhodana và từ giã mọi 
người. Nanda đứng ôm bát, chờ 
Phật chào xong thì trả bát lại. ? 
Nhưng Phật không lấy bát lại mà `3; 
lặng thính, trang nghiêm, thong ¿ 
thả, nhìn thăng xuống đất phía . 
trước mặt, bước lần về tu viện 
Niprodha. Nanda không dám 
quấy rầy, lặng yên cầm bát theo 
sau.”! 

Về tới tu viện, Phật bảo Nanda ở lại chơi và sinh hoạt năm bảy hôm tại 
đây. Vừa thương vừa kính Phật, Nanda vâng lời. Thấy nếp sống ở đây rất thanh 
tịnh và thoải mái, vị thái tử trẻ đem lòng mến mộ. Một hôm Phật hỏi Nanda có 
muốn xuất gia theo Phật tu học một thời gian không. Nanda đáp có. Phật bảo 
thầy Sãriputta làm lễ xuất gia cho Nanda. Nanda vì quá nê Phật nên chịu lễ xuất 
gia, nhưng trong lòng vẫn thương nhớ người vợ đẹp mới cưới là Janapada 
Kalyän15. 

Việc xuất gia của Nanda đã được Phật thảo luận trước với vua 
Suddhodana. Vua đồng ý với Phật răng tuy Nanda rất thông minh và hiền lành 
nhưng thiếu tánh cương quyết cần có của một nhà lãnh đạo. Phật đề nghị với 
vua cho Nanda đi theo tu học và gần gũi với Phật một thời gian để Phật rèn 
luyện cho chàng những đức tính cần thiết. Nhà vua đồng ý. 


⁄ 
2 
4 


\Uu 


\ 


À\ 
\ 





Rãhula xuất gia?° 


Rãhula thấy chú là Nanda được xuất gia ở suốt ngày với Phật thì thích 
lăm. Rahula xin mẹ được xuât gia như chú Nanda, nhưng bà bảo cậu còn nhỏ 
lăm, chừng nào lớn băng chú Nanda bây giờ mới xuât gia được. 


?° Chánh niệm (sammãä sati): Luôn luôn nghĩ đến điều lành nên làm, nghĩ đến pháp môn tu tập, nghĩ 
đến giáo lý của đức Phật, đê hết khô được an vui. 

?° Nanda có nghĩa là hoan hỉ, vì lúc sanh ngài cả hoàng tộc đều vui mừng (Tiểu Bộ, Trưởng Lão 
Tăng Kệ, 139: Nanda). 

25! Xem Tiểu Bộ, Trưởng Lão Tăng Kệ, kinh 139: Nanda. 

?2 Xem The Buddha and his teachings, trang 139-140; Buddha and the Gospel of Buddhism, trang 4l; 
Buddhist Legends, quyên I, trang 218-219. 

?3 Xem Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 118; Đường Xưa Mây Trắng, trang 230-233; The Buddha and 
His Teachings, trang 128-130; The Life of Buddha as Legend and History, trang 101-102. 





Sự tích đức Phật 123 


Một hôm tăng đoàn khất thực gần hoàng cung. Ysodharä và Rãhula đứng 
trên lầu trông thấy. Rãhula xin phép được xuống thăm Phật. Cậu chạy ra cửa 
hoảng cung, đến nắm tay Phật. Cậu rất sung sướng đi bên cạnh Phật, cậu nói : 

— Thầy ơi! Được đi bên cạnh thầy con cảm thấy mát mẻ dễ chịu lắm. 

Một lát sau, cậu hỏi : 

— Thây ơi! Gia tài của con đâu ? 

Phật đáp: 

— Về đến tinh xá thầy sẽ trao cho con. 

Đến tinh xá Nigrodha, Rahula được xếp ngồi bên cạnh Phật và đại đức 
Sãriputta. Cậu thấy chú Nanda ngồi ở đàng xa. Thây Sãriputta chia phân ă ăn cho 
Rahula và dạy cậu cách ngồi ăn trong im lặng. Lân đầu tiên Rãhula rất ngạc 
nhiên thấy răng ăn trong im lặng làm cậu có cơ hội thưởng thức mùi vị của từng 
món ăn. Ăn xong cậu được đại đức Sãriputta dắt về am mình nghỉ. Rãhula nói 
với đại đức Sãriputta là cậu muốn được ở lại tinh xá như chú Nanda. Đại đức 
Sãriputta bảo muôn ở luôn tại tính xá thì phải xuất gia, nhưng phải đến hai mươi 
tuổi mới xuất gia được. Rãhula nũng nịu năm tay thầy Sãriputta nói “Con muốn 
xuất gia bây giờ hà!”. Đại đức Sãriputta dắt Rahula đến bạch Phật ý muốn xuất 
ø1a của Rahula. Phật bảo : 

— Vậy thầy hãy làm lễ nhập chúng cho cháu tập sự xuất gia, thọ giới khu- 
ô sa di. Chừng đến hai mươi tuổi sẽ thọ giới Tỳ kheo. 

Thầy Sãriputta =ez 
xuống tóc cho Rãhula và 2-4 
cho cậu thọ tam quy và S22 
bốn giới: không giết hại, 
không trộm cắp, không nói 
dối không uống rượu. 
Thầy dạy cho Rãhula cách 
khoác y và ôm bát. Rahula 
được lệnh ở bên cạnh thầy 
Sãriputta, trong lúc ngủ 
cũng như trong lúc đi khất 
thực, để học hỏi và thực tập nếp sống khất sĩ. Ngoài bữa ăn 1 nøọỌ, Rahula được 
ăn thêm một lần nữa vào buổi chiều. Trong các giờ ngồi thiền, Rãhula có nhiệm 
vụ đuổi quạ một cách êm thắm đề giữ yên tĩnh cho các thầy. 

Được tin Rãhula xuất gia, vua Suddhodana, hoàng hậu Gotami và bà 
Yasodharä đến tỉnh xá Nigrodha. Phật ra công đón tiếp, có cả Nanda và Rãhula 
đi theo. Rãhula muốn chạy đến gặp mẹ, nhưng thầy Sãriputta bảo chú phải 
thong thả đi chứ không được chạy. Yasodharã ôm con vào lòng, nước mắt ràn 
rụa. Vua Suddhodana xá Phật, rồi nói với giọng trách móc : 

- Thế Tôn, trẫm đã đau xót vô cùng khi thái tử bỏ nhà đi xuất gia. Rồi 
mới đây Nanda cũng bỏ trẫm. Trong lúc tuổi giả, trằm nay đã 78 tuổi rồi, ngai 


N/, „ T5) 


⁄ 
đ 


L‡ 
tr 
I 
Z2 
⁄ 


lị| 








25 Khu ô sa đi là hàng sa di từ 7 đến 13 tuổi, lo việc đuổi quạ trong lúc các vị khất sĩ ngồi thiền. 


Sự tích đức Phật 124 


vàng hiện không còn ai kế nghiệp, chỉ còn Rãhula là nguồn an-ủi duy nhất. Bây 
giờ Thế Tôn lại _khuyến dụ Rãhula xuất gia làm khất sĩ. Nó còn nhỏ quá, chỉ 
mới bảy, tuổi, trằm sợ nó không kham nỗi lối sống rày đây mai đó không nhà 
cửa. Thế Tôn cũng nên nghĩ đến nỗi khổ của mẹ nó là Yasodharä. Đối với 
người tại gia, tình cha con, tình mẹ con, tình ông cháu rất nặng. Niềm đau xa 
cách cũng như dao cắt vào da. Cắt vào da xong, lại cắt sâu vào thịt. Cắt sâu vào 
thịt rồi lại cắt luôn vào gân, vào xương, vào tủy. Niềm đau khổ tìm ấn nơi đó 
không sao tả hết được. Xin Thế Tôn và các Đại đức từ nay đừng nhận cho người 
còn nhỏ tuổi xuất gia nếu không có sự ưng thuận của cha mẹ chúng. 

Đức Phật quay lại nói với thầy Sãriputta và các Đại đức bên cạnh : 

— Từ nay trở đi, các thầy không nên chấp nhận cho trẻ em xuất gia nếu 
không có sự đồng ý của phụ huynh các em. Xin đại đức ghi vào quy chế như 
vậy. Nếu phụ nữ có chồng muốn xin xuất gia thì cũng phải có sự đồng ý của 
chồng. 

Rồi đức Phật tìm lời an ủi vua, hoàng hậu GotamI và Yasodharä. Ngài 
thuyết pháp cho các vị đó rõ thêm sự thực về vô thường và vô ngã. Ngài nói 
đến công phu tu tập tỉnh tiễn hẳng ngày như là cửa ngõ duy nhất để tự giải thoát 
ra khỏi mọi đau khổ. Ngài nói Nanda và Rahula đang thực hành nếp sống theo 
Chánh Pháp đề đạt đến hạnh phúc chân thật không thể nghĩ bàn. Đó là một điều 
may mắn và tốt đẹp đáng được khuyên khích. Ngài khuyên đức vua, hoàng hậu 
và Yasodharä cũng nên tinh tiền tu tập đạo giải thoát trong nếp sống tỉnh thức 
hằng ngày. Có quen với nếp sống tỉnh thức?5 thì sau khi qua đời mới còn đủ 
sáng suốt để gặp lại nhau, nếu không lo tu tập ngay bây giờ thì sau khi mạng 
chung, mù mù mịt mịt, còn gì là tình nghĩa mẹ con, vợ chồng, ông cháu nữa. 


Phật thuyết pháp lần thứ ba trong hoàng cung? 


Thấm thoát mà giáo đoàn đã ở lại Kapilavatthu gần sáu tháng. Số người 
đến xin xuất gia với Phật hoặc với các vị khất sĩ lớn đã lên tới gần năm trăm vỊ. 
Số cư sĩ tại gia thì đông quá không thể đếm xiết. Vua Suddhodana đã dâng cúng 
cho giáo đoàn một cơ sở mới để có đủ chỗ trú ngụ cho các vị khắt sĩ. Đó là cung 
điện mùa hè ngày xưa của thái tử Siddhattha, có vườn cây rộng mát nằm về phía 
bắc Kapilavatthu. Đại đức Sãriputta đưa vài trăm vị khất sĩ vệ tu viện này. Tăng 
đoản đặt được cơ sở vững chắc cho sự hành đạo tại VƯƠơng quốc Sakya. 

Trước khi đức Phật trở về tinh xá Veluvana cho kịp mùa an cư như đã 
hứa với vua Bimbisära và tăng đoàn tại đó, vua Suddhodana thỉnh Phật vào 
cung đề cúng dường và nghe pháp. Cả hoàng tộc và triều đình đều đến tham dự. 

Trong buổồi thuyết pháp này, đức Phật nói về đạo đức và chính trị : 

— Thưa quý vị, đạo đức là ngọn hải đăng soi sáng cho con thuyền chính 
trị. Người làm chính trị nên nương theo đạo đức đề thực hiện công bằng xã hội, 


? Nếp sống tỉnh thức là sống trong chánh niệm, luôn luôn biết rõ việc mình đang làm có đúng 
Chánh pháp hay không. : 
? Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 233-236. 


Sự tích đức Phật 125 


đem lại hòa bình và hạnh phúc cho mọi người dân. Người làm chính trị phải biết 
tu dưỡng bản thân, dùng lòng từ bi bác ái tổ chức guồng máy chính trị và kinh 
tế. Không nên sông đời giàu sang thái quá, không nên mải mê thụ hưởng dục 
lạc, nên dành nhiều thì giờ lo việc ích nước lợi dân và khuyến khích dân chúng 
sống đời đạo đức, giữ gìn 5 giới... 

Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) và quần thần chăm chú lắng nghe. Hoàng 
thúc Dhotodana (Hộc Phạn), chú ruột của Phật, nói : 

— Con đường đức trị mà Thế Tôn vừa nêu ra thật đẹp đẽ. Nhưng có lẽ ở 
đây chỉ có Thế Tôn mới có đủ tư cách và đức độ để thực hiện mà thôi. Vậy Thế 
Tôn nên ở lại Kapilavatthu để kế nghiệp hoàng huynh Suddhodana, giữ lấy 
giềng mối chính trị tại vương quốc Sãkya này hầu tạo an lạc và hạnh phúc cho 
muôn dân. 

— Tuổi trầm đã cao, vua Suddhodana nói, nếu Thế Tôn chịu ở lại thì trẫm 
sẽ thoái vị ngay. Với đạo đức, uy tín và tài trí của Thế Tôn, trầm tin chắc là 
quốc dân sẽ hoàn toàn ủng hộ, và chắng bao lâu vương quốc sẽ trở nên giàu 
mạnh, lẫy lừng. 

— Tâu Phụ vương và hoàng thúc, đức Phật mỉm cười đáp, con đã xuất gia, 
giờ đây con không còn là người của một gia đình, của một dòng họ hay của một 
tổ quôc nữa. Hiện nay gia đình của con là nhân loại, nhà cửa của con là trời đất, 
địa vị của con là một khất sĩ sông nhờ vào hột cơm bố thí của mọi người. Con 
đường mà con đã chọn là con đường của người tu sĩ chứ không phải con đường 
của nhà chính trị. Con nghĩ là con sẽ phụng sự hữu ích hơn cho nhân loại và 
chúng sanh với tư cách của một tu sĩ. 

Hoàng hậu Gotami và Yasodharä chăm chú cúi mặt ngồi nghe với hai 
dòng nước mắt chảy dài trên má. 

Đức Phật tiếp tục thuyết giảng về tam quy, ngũ giới và cách thức hành trì 
năm giới trong phạm vi gia đình và xã hội để đem lại đời sống an lành cho mọi 
người. 


Phật đến thành phố Anupiya thuộc xứ Mallã+z 
(Ananda?®%, Anuruddha?*°, Bhaddiya?°, Bhagu, Devadatta, Kimbila?°!' và Upäli?2 xuất 
gia) 


Đức Phật rời Kapilavatthu đi về phía tây nam với một trăm hai mươi khất 
sĩ, đên thành phô AnupIya?9 thuộc xứ Mallä, tạm trú trong một vườn xoải bên 


?”” Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 237-243; The Life of Buddha as Legend and History, trang 
102-103; Buddhist Legends, quyên III, trang 267-269; Tạng Luật, Tiêu Phẩm, tập 2: 337-344. 

258 Xem Tiểu Bộ, Trưởng Lão Tăng Kệ, kinh 260: Ananda (Änanda có nghĩa là “Khánh hỷ” vì bà con 
thân tộc nói ngài sanh ra mang đến điềm lành vui vẻ cho cả gia đình). 

”° Anuruddha (A Na Luật, A Nậu Lâu Đà) Xem Tiểu Bộ, Trưởng Lão Tăng Kệ, kinh 256: 
Anuruddha. 

0 Bhaddiya Kãligodhãyaputta (Bạt Đề), còn gọi là Bhaddiya Sukhavihãri, là con của Dhotodana 
(Hộc Phạn vương). Dhotodana là em vua Suddhodana (Tịnh Phạn). 

%I Kimbila : Kim Tỳ La, Khâm Bà La. 

?2 Xem Tiểu Bộ (Khuddaka nikãya), Trưởng Lão Tăng Kệ, kinh 180: Upäli. 


Sự tích đức Phật 126 


bờ sông Anoma. ĐI theo Phật còn có các đại đức SãrIputta, Kaludayl, Nanda và 
chú sa di Rahula. 

Lúc Phật còn ở tinh xá Nigrodha thuộc ngoại ô Kapilavatthu, nhiều thanh 
niên trong hoàng tộc đã đến xin xuất gia, phần nhiều thuộc những gia đình có từ 
ba người con trai trở lên. Sau khi Phật rời Kapilavatthu độ một tuần, có hai anh 
em ruột tên Mahanama và Anuruddha, con của hoàng thúc Sukkodana (Bạch 
Phạn)?*, cũng muốn xin xuất gia. Thấy nhiều bạn hữu của mình trong hoàng tộc 
đã đi xuất gia với Phật, Mahãnãma cũng muốn được đi xuất gia. Chàng bản với 
em : 

— Này Anuruddha, nhà ta chưa có ai xuất gia theo Phật cả, vậy một trong 
hai anh em mình nên có một đứa đi xuất gia. 

— Thân em ốm yếu hơn anh, chắc em không kham nổi đời sống khất sĩ, 
vậy anh đi xuất gia đi. 

— Được rồi, vậy phần em ở lại nhà lo việc ruộng vườn nhé ! 

— Lo việc ruộng vườn là làm sao 2 

— Là phải trông nom việc cày bừa, trồng trọt, gặt hái, vân vân cho đúng 
mùa mảng thời tiết để thu hoạch được nhiều hoa lợi cho gia đình. 

— Thôi thôi, những việc đó em hoàn toàn mù tịt. Để em đi xuất gia làm 
khất sĩ có vẻ khoẻ hơn. 

— Em muốn đi xuất gia cũng được. Tùy ý em chọn lựa. 

Anuruddha liền đến xin phép mẹ đi xuất gia, bà Kãligodhãyä nói : 

— Chừng nào bạn của con là Bhaddiya đi xuất gia thì mẹ sẽ đồng ý cho 
con đi xuất gia. 

Bà nói vậy vì bà nghĩ rằng Bhaddiya là người có chức vị cao, danh vọng 
và quyền hành lớn, chắc không thể bỏ đi tu. Anuruddha nghe mẹ nói liền tìm tới 
Bhaddiya hiện đang trấn thủ các tỉnh miền bắc vương quốc Sãkyã. Dưới quyền 
chàng có nhiều đội binh. Dinh thự của chàng có lính gác bốn phía. Kẻ hầu 
người hạ tấp nập. Bhaddiya tiếp Anuruddha như một thượng khách. Anuruddha 
bảo bạn : 

— Tôi muốn đi xuất gia theo học với Phật, nhưng không đi được cũng tại 
vì anh. 

— Tại sao vì tôi mà anh không xuất gia được ? Bhaddiya cười hỏi. Tôi 
cấm anh xuất gia hồi nào ? Trái lại tôi sẽ làm đủ mọi cách cho anh xuất gia nữa 
là khác. 

Anuruddha kê lại đầu đuôi câu chuyện, rồi nói tiếp : 

— Anh vừa hứa với tôi là anh sẽ làm đủ mọi cách cho tôi được xuất g1a. 
Nhưng chỉ có cách duy nhất là anh cùng đi xuất gia với tôi. 

Bhaddiya bối rối, thấy mình sơ ý bị kẹt lời hứa. Không phải chàng không 
hâm mộ Phật với đạo lý giác ngộ giải thoát của người. Chàng cũng có ý định 
xuất gia, nhưng không phải ngay bây giờ. Chàng nói : 

?3 Trong tuần lễ đầu tiên khi mới xuất gia thái tử Siddhattha cũng đã ở tại đây. 


2 Theo Tiểu Bộ, Trưởng Lão Tăng Kệ. kinh 256 (Anuruddha), thì Anuruddha và anh là Mahanaäma là 
con của Amifodana (Cam Lộ Phạn). 


Sự tích đức Phật 127 


— Bảy năm nữa tôi sẽ đi xuất gia. Anh cứ yên chí đợi tôi. 

— Bảy năm nữa thì lâu quá. Biết tôi có còn sống đến lúc ấy hay không ? 

— Sao anh bị quan quá vậy ? Bhaddiya cười nói. Nhưng thôi, tôi cũng chìu 
ý anh. Vậy anh hãy đợi tôi ba năm nữa. 

— Ba năm cũng còn lâu Ï 

— Thôi thì bảy tháng. Tôi còn phải thu xếp gia đình, xin từ chức và bàn 
giao quyền hành lại cho người khác. 

— Đã xuất gia thì cần gì phải sắp đặt lâu như thế. Xuất gia là từ bỏ tất cả 
để đi theo con đường xuất trần siêu thoát. Đợi lâu như thế lỡ anh đổi ý thì sao? 

— Anh đã nói vậy thì bảy hôm nữa tôi sẽ đi với anh. Thôi, anh yên chí về 
đi. 

Anuruddha mừng rỡ về báo cho mẹ và anh biết tin. Bà mẹ không ngờ 
quan tổng trấn Bhaddiya lại chịu bỏ chức tước, danh vọng một cách dễ dàng 
như thế. Bà chợt ý thức được tầm cao siêu của đạo lý giải thoát và bằng lòng 
cho con xuất gia. 

Anuruddha rủ thêm được một số bạn hữu nữa cùng đi xuất gia, gồm có 
Ananda, Bhagu, Devadata và Kimbila. Ananda là con của hoàng thúc 
Amrfodana (Cam Lộ Phạn). Devadatta là con của vua Suppabuddha (Thiện 
Giác) và hoảng hậu Amita. Suppabuddha là anh ruột của Mahãä Mayä và 
PaJapati GotamI. Amitä là em gái của vua Suddhodana. Devadatta cũng là em 
trai của Yasodharä. Trong số sáu vị vương tử sắp xuất gia thì cao niên nhất là 
Bhaddiya, lớn hơn đức Phật vài tuổi, nhỏ nhất là Ẩnanda mới được mười tám 
tuổi, được phép cha là hoàng thúc Amitodana cho xuất gia. 

Sáu vị vương tử đi bằng xe tứ mã đến sát biên giới xứ Mallã thì xuống xe, 
cho xe trở về, rồi cùng nhau đi bộ đến Anupiya, cách biên giới không xa. 
Anuruddha đề nghị mọi người cởi bỏ hết đồ trang sức quý giá, chỉ ăn mặc thật 
đơn giản trước khi qua biên giới. Mọi người tán thành. Họ cởi những xâu chuỗi 
ngọc và những chiếc vòng băng vàng băng bạc ra gói lại trong một cái áo. Khi 
vừa đến một làng nhỏ thì họ gặp một tiệm hớt tóc nghèo nàn. Anh thợ hớt tóc là 
một thanh niên trạc tuổi họ, mặt mày khôi ngô nhưng ăn mặc rách rưới. 
Anuruddha ghé vào quán hỏi thăm đường đi đến làng Anupiya. Anh thợ hớt tóc 
cho biết tên anh là Upali và tình nguyện dắt sáu người khách lạ đi một đoạn 
đường sang biên giới. 

Upali đưa các vương tử qua khỏi biên giới xứ Malla, chỉ đường đi 
Anupiya, rồi vái chào các vương tử để trở về. Anuruddha cám ơn Upäli và trao 
cho Upäli cái áo gói đầy châu báu trong đó. Chàng nói : 

— Này Upäli, chúng tôi muốn theo Phật xuất gia. Chúng tôi không cần 
dùng những thứ trang sức châu báu này nữa. Chúng tôi tặng lại anh. Từng ấy 
châu báu vàng bạc đủ đề anh sống sung sướng suốt đời. 

Các vương tử từ giã Upäli rồi lên đường. Anh thợ hớt tóc mở chiếc áo ra. 
Vàng ngọc làm anh ta lóe mắt. Anh không tin đây là sự thật. Bỗng nhiên anh 
cảm thấy lo sợ, anh cảm thấy mắt hết sự an ổn thảnh thơi hăng ngày. Anh sợ kẻ 
tham biết được sẽ giết anh đề cướp đoạt. Anh sợ quan quân biết được sẽ cho anh 


Sự tích đức Phật 128 


là kẻ trộm cắp. Dpäli suy nghĩ. Anh thấy các vương tử giàu sang đến thế, quyên 
hành như thế mà vẫn bỏ hết để đi xuất gia, thì chắc việc xuất gia phải CÓ cái gÌ 
quý báu hơn giàu sang danh vọng. Anh chợt có ý nghĩ liệng bỏ gói châu báu để 
đi theo các vị vương tử. Anh treo gói châu báu lên một cành cây gần đó, thầm 
nhủ rằng ai là người đầu tiên thấy gói châu báu này thì gói châu báu này sẽ 
thuộc về người ẫy. Rồi anh lật đật chạy theo các vương tử. 

Các vương tử ngạc nhiên thấy Upäli chạy theo vừa tới. Devadatta hỏi : 

— Upäli, anh chạy theo chúng tôi làm chi ? Bọc châu báu anh đề đâu ? 

Upäli thở hồn hên, rồi kể lại câu chuyện. Anh ta nói đã treo gói châu báu 
lên một cành cây, vì khi cầm gói châu báu ấy trên tay anh cảm thấy lo sợ cho 
tánh mạng, tâm không an. Anh xin các vị vương tử cho phép anh cùng đi theo 
đến Anupiya để xin xuất gia với Phật. Devadatta cười ha hả : 

— Anh mà cũng muốn đi xuất gia như chúng tôi à ? 

Nhưng Anuruddha và Bhaddiya tán thành ngay : 

— Hay lắm, như vậy chúng ta cùng đi. Có anh dẫn đường càng dễ dàng 
cho chúng tôi. 

Phật và tăng đoàn đang cư trú trong một vườn xoài bên bờ sông Anomä, 
trong làng Anupiya thuộc xứ Malla. Bảy người tìm tới nơi xin gặp Phật. 
Bhaddiya thay mặt cả nhóm trình lên Phật ý nguyện của họ xin được xuất gia. 
Phật im lặng chấp thuận. Bhaddiya nói : 

— Chúng con xin Thế Tôn cho Upäli được xuất gia trước. Như vậy chúng 
con phải xem Upäli như một sư huynh để trừ ý niệm phân biệt kỳ thị còn sót lại 
trong lòng chúng con. 

Đức Phật khen ngợi cả bảy người, rồi cho Dpäli xuất gia trước, sau đến 
sáu vị vương tử. Ẩnanda tuy mới mười tám tuổi cũng được xuất gia, nhưng chỉ 
thọ giới sa di (Tiểu giới, Pabbajjä) và học theo hạnh khát sĩ. Đúng hai mươi 
tuổi chàng mới được thọ giới khất sĩ (Đại giới, Upasampadä). Lúc bấy giờ 
Änanda là người trẻ nhất trong tăng đoàn, trừ Rãhula. Ngay trong năm đó đại 
đức Bhaddiya chứng được Tam minh, Anuruddha chứng được Thiên nhãn, 
Ananda chứng quả Dự lưu, Devadatta đạt được các thần thông. 


Bhaddiya ngộ đạo? 


Đại đức Bhaddiya tu học rất tỉnh tắn. Ông theo hạnh đầu đà, thiêu dục tri 
túc, chỉ cư trú dưới gôc cây, không cân am thât. Ông học tập rât chuyên cân và 
sử dụng phân lớn thì giờ của ông vào việc thực tập thiên quán. Một hôm, trong 


?5 Sa đi (samanera), sa đi-ni (sãmaneri) là người tập sự xuất gia nam và nữ, từ 15 tuổi trở lên. 

Sa di phải thọ 10 giới: 1-Không sát sanh; 2-Không trộm cắp; 3-Không dâm dục; 4-Không nói dối; 5- 
Không uống rượu; 6-Không ngồi ghế cao, nằm giường rộng; 7- Không xức nước hoa, đeo đồ trang 
sức; 8-Không múa hát xướng ca, không xem, không nghe; 9-Không cầm giữ tiền bạc và vật quý giá; 
10-Không ăn phi thời. 

? Xem Tạng Luật, Tiêu Phẩm, tập 2: 345-347; Tiêu Bộ, Udãna II.10; Tiêu Bộ, Trưởng Lão Tăng Kệ 
254: Bhaddiya Kãligodhãyaputta; Tiểu Bộ, Jãtaka, kinh 10: Sukhavihãri; Đường Xưa Mây Trắng, 
trang 242-243; Đại Chánh TTĐT Kinh 1428: Tứ Phần Luật. 


Sự tích đức Phật 129 


lúc ngôi thiền dưới một cội cây nơi vườn xoài ở Anupiya, bỗng ông cảm nhận 
được một niềm vui sướng khó tả. Ông thốt lên : 

— Ôi, hạnh phúc ! Ôi, hạnh phúc ! 

Lúc ấy trời đã khuya. Có một vị khất sĩ ngồi thiền cách ông không xa 
nghe được tiếng ấy. Sáng hôm sau vị này tới gặp Phật, thưa : 

- Bạch Thế Tôn, hồi khuya, trong lúc thiền tập, con có nghe thầy 
Bhaddiya thốt lên hai lần "Ôi, hạnh . phúc !". Con nghĩ là thầy hối tiếc nếp sông 
giàu sang danh vọng khi còn làm tổng trấn. Con xin trình bày để Thế Tôn biết 
và định liệu. 

Phật gật đầu. Trưa hôm ấy, sau giờ thọ trai và thuyết pháp, Phật gọi đại 
đức Bhaddiya đến hỏi : 

- Hồi khuya này, trong lúc thiền tọa, thầy có thốt lên "Ôi, hạnh phúc ! Ôi, 
hạnh phúc !". Có đúng thế không ? 

— Bạch Thế Tôn, quả thật con có thốt lên những tiếng đó. 

— Thầy hãy nói cho đại chúng nghe tại sao. 

- Bạch Thế Tôn, ngày trước làm tổng trấn, con sống trong giàu sang phú 
quý và có nhiều quyền lực. Đi đâu con cũng có một đội binh theo hầu cận và 
bảo vệ. Dinh phủ của con luôn luôn có binh lính canh gác ngày đêm, bên trong 
cũng như bên ngoài. Vậy mà lúc nào con cũng lo lắng, cảm thấy thiếu an ninh. 
Bây giờ đi một mình trong rừng, ngồi một mình dưới cội cây trong đêm vắng, 
vậy mà con không hề có cảm tưởng nghi ngại và sợ hãi. Con cảm thấy một 
nguồn thảnh thơi an lạc chưa từng có. Thưa Thế Tôn, đời sống xuất gia thật là 
thoải mái đối với con. Con không sợ ai, con không sợ mất gì, con không có gì 
để sợ mắt. Trong khi thiền định đêm qua con nhận thức rõ niềm thảnh thơi vui 
thú đó nên con buột miệng kêu lên “Ôi, hạnh phúc !” làm kinh động đến Thế 
Tôn và các bạn đồng tu. Con xin thành tâm sám hối. 

— Hay lắm, Bhaddiya. Thầy đang đi những bước vững chãi trên con 
đường tự tại, vô úy. Niềm an lạc của thầy đến cả chư thiên còn mong ước, 
huống chỉ người đời. 


Devadatta biểu diễn thần thông trước mặt Ajãtasattu?z 


Sau khi ngụ tại Anupiya một thời gian, Đức Phật và Giáo đoàn du hành 
đến thành phố Kosambi thuộc xứ Vatsa, ở tại lâm viên Ghosita. Tại đây, chăng 
bao lâu Devadatta đạt được các thần thông phàm tục. 

Rồi từ Kosambï Đức Phật và Giáo đoàn du hành dọc theo bờ sông 
Yamunä và sông Gangã đến BãrãnasI (Benares), rồi từ Bãrãnasï đến tỉnh xá 
Veluvana (Trúc Lâm) ở Rajagaha (Vương Xá). 

Một hôm trong lúc thiền tịnh, Devadatta khởi lên ý nghĩ tìm một thí chủ 
có đầy đủ khả năng mang đến cho ông nhiều lợi lộc và vinh hiển sau nầy. Ông 
nghĩ đến hoàng tử Ajãtasattu xứ Magadha vừa được sáu tuổi. Devadatta liền 


27 Xem Tạng Luật, Tiểu Phẩm, tập 2: 349-357. 


Sự tích đức Phật 130 


biến hình thành một đứa bé sáu tuổi mình quấn đầy rắn ngồi cạnh Ajãtasattu. 
Ajãtasattu hoảng sợ trố mắt nhìn, chưa kịp kêu thét lên thì Devadatta đã tươi 
CƯỜI nÓI: 

— Hoàng tử chớ sợ, tôi đến đùa chơi với hoàng tử đây mà. 

— Ngươi là ai ? 

— Tôi là Devadatta, là một đại sa môn đầy đủ thần thông, hiện đến đây để 
đùa chơi với thái tử cho vui thôi. 

— Nếu ngươi là sa môn đầy đủ thần thông, vậy hãy hiện nguyên hình ra 
xem. 

Devadatta liền hiện nguyên hình thành sa môn khát sĩ với đầy đủ y bát rồi 
bảo : 

— Nào, hoàng tử hãy đảnh lễ sa môn đi chứ. 

Ajãtasattu liền cung kính đảnh lễ dưới chân Devadatta. Khi ấy, Devadatta 
với tâm đã bị ám ảnh, bị chế ngự bởi lợi lộc, vinh hiển, và danh vọng, đã khởi 
lên lòng tham muốn: “7ø sẽ quản trị hội chúng tb kheo.” Chính do sự sanh khởi 
của tâm ô nhiễm này mà Devadatta đã mất hết thần thông vừa đạt được, đành 
phải trốn ra khỏi cung vua rồi đi bộ về tỉnh xá Veluvana. 


3 - Hạ thứ 3 tại Veluvana (năm -5§7) 
Em bé cúng bánh bằng đất vào bát Phật: 


Khi Đức Phật về đến Veluvana (Trúc Lâm). Các đại đức Uruvelä 
Kassapa, Moggallãna, Kondañña và gần sáu trăm vị Tỳ kheo đều vui mừng tiếp 
rước. Vua Bimbisäãra lập tức tới thăm Phật. Không khí Trúc Lâm rất vui tươi và 
sống động. Mùa mưa gần tới, đại đức Kondañña và Uruvelã Kassapa đã chuẩn 
bị đầy đủ để đại chúng có thể an cư tu học. Đây là mùa an cư thứ ba từ ngày 
Phật thành đạo tại Bodhgayäa. Mùa an cư thứ nhất tại Isipatana (Sarnath, Lộc 
Uyên). Mùa an cư thứ hai và thứ ba, Phật ở tại Veluvana. 

Trước mùa an cư, một hôm Phật đang đi khất thực trong thành Rãjagaha, 
có một em bé đang chơi lấy đất làm bánh bên vệ đường, em vui vẻ trịnh trọng 
cầm một cái bánh bằng đất cúng dường vào bát của Phật. Đức Phật mỉm cười 
khen ngợi em bé và thọ ký cho em khoảng 300 năm sau sẽ tái sanh làm vua 
Asoka. 


Bà la môn Akkosaka phỉ bảng Phật» 
Một hôm, trong lúc Phật đang ở tại Veluvana (Trúc Lâm), ông Bà la môn 


Akkosaka Bhãradvãja nghe có nhiều Bà la môn đã xin xuất gia theo Phật, ông ta 


3 Xem The Life of The Buddha của A. Foucher, trang 186. 
? Xem Tương Ưng Bộ, chương 7, kinh 2: Phi báng. 


Sự tích đức Phật 131 


tức giận tìm đến Thế Tôn phỉ báng và mắng nhiếc thậm tệ. Đức Phật bình tỉnh 
lắng nghe, rồi nói: 

— Này Bà la môn, có khi nào các thân hữu bà con đến nhà thăm viếng ông 
không? 

— Tại sao ông lại hỏi tôi như vậy? Nhà tôi lúc nào cũng có bà con thân 
hữu đến viếng tôi. 

— Này Bà la môn, khi có bà con thân hữu đến viếng, ông có mang thức ăn 
thức uống ra mời họ không? 

— Dĩ nhiên rồi, mỗi khi có khách đến nhà tôi đều tiếp đón đàng hoàng. 

— Nhưng nếu khách không thâu nhận, không chia xẻ, không dùng đến 
những thức ăn thức uống ấy thì những thứ ấy thuộc về ai? 

— Dĩ nhiên là những thứ ấy vẫn thuộc về của tôi. Ông hỏi gì lạ vậy? 

— Cũng vậy, này Bà la môn, ông phi báng chúng tôi nhưng chúng tôi 
không phi báng lại ông; ông mắng nhiếc chúng tôi nhưng chúng tôi không mắng 
nhiếc lại ông; ông mang sự nóng giận đến chúng tôi nhưng chúng tôi không 
nhận, không chia xẻ sự nóng giận đó của ông; vậy những thứ đó vân thuộc vê 
ông, ông hãy giữ lẫy mang về mà dùng. 


Ngoại đạo đào hầm lửa hại Phậtz° 


Ngoại đạo sư Pũrana Kassapa (Phú Lan Na Ca Diếp) lập mưu với một tín 
đồ ở Rãjagaha, đào một hầm bây trước cửa nhà, dưới hầm để than cháy đỏ, trên 
miệng hầm dùng cây cỏ ngụy trang, rồi thỉnh Phật đến nhà thọ trai. Đức Phật 
nhận lời. Khi Phật và thánh chúng đến nơi thì hầm lửa biến thành một hồ sen vô 
cùng đẹp đẻ thơm tho, những hoa sen to lớn nhô lên thành một cái cầu cho Phật 
và thánh chúng đi qua. 


Mahä Kassapa (Ma ha Ca Diếp) xuất gia?" 


Trong mùa an cư năm ấy có nhiều vị xin xuất gia. Trong số đó có một 
nhân tài lỗi lạc là Mahã Kassapa. 

Mahã Kassapa cùng một tuổi với Phật, tên thật là Pippali (PIpalayana) vì 
mẹ ngài sanh ngài dưới cội cây Pippala (Tất-bát-la), quê ngài ở làng Mahätittha, 
ngoại ô thành Vương Xá (Rajagaha), thuộc gia đình trưởng giả giàu có lớn, 
dòng Bà-la-môn. Cha tên Kapila (Âm Trạch, Ni Câu Lư Đà Kiệt Ba) còn gọi là 
Kosiyagotta; mẹ tên Sumanädevĩ (Hương Chí). Thuở bé, ngài đã rất thông 
minh, dung nghỉ trang nhã, toàn thân màu vàng, tỏa ánh sáng rất xa. Có thầy 
xem tướng nói : “Đứa bé này đời trước có phước đức lớn, chắc sau này sẽ xuất 
gia.” Cha mẹ ngài nghe nói lo sợ, cùng bàn với nhau sẽ cưới vợ cho ngài sớm. 


”” Xem The Life of The Buddha của A. Foucher, trang 188. 
? Theo kinh Buddhacarita của Tô Asvaghosa. Xem thêm The Life of The Buddha của A. Foucher, 
trang 170-171; Tiêu Bộ, Trưởng Lão Tăng Kệ, kinh 261: Maha Kassapa (PIppali, Pippalayana). 


Sự tích đức Phật 132 


Vừa lớn lên, cha mẹ liền lo chọn người lập gia thất, nhưng ngài một mực 
từ chối. Sau cùng, bất đắc dĩ ngài nói : "Có người con gái nào thân đồng màu 
sắc như con, con mới ưng". Đến năm 607 trước tây lịch, ngài phải vâng lời cha 
mẹ, lập gia đình với bà Bhaddã Kãpilãm (Diệu Hiền), quê ở làng Sãgala gần 
Vesälï, cũng có thân hình màu vàng tỏa sáng như ngài. Nhưng cả hai người đều 
không thích việc ân ái vợ chồng, chỉ thích sống đời phạm hạnh, thanh tịnh. Tuy 
là vợ chồng nhưng suốt 1§ năm hai người vẫn ngủ riêng, không hề chung chăn 
ĐÔI. 

Năm -589, một buổi sáng nọ, khi thức giấc, Mahã Kassapa thấy bà 
Bhaddã đang ngủ say, một cánh tay buông thỏng từ trên giường xuông gân tới 
mặt đất. Một con rắn độc đen xì đang trườn qua dưới gầm giường, gần cánh tay. 
Mahã Kassapa nín thở nhè nhẹ bước đến câm tay bà kéo lên giường. Bà giật 
mình thức dậy trách ông có s2 không tốt. Ông liền chỉ con rắn đang bò ra khỏi 
nhà. Cả hai người cùng ngồi chiêm nghiệm về tính cách vô thường của cuộc 
đời. Bà khuyên ông nên tức tốc đi tìm thầy học đạo. Ông liền tự sắm cho mình 
một áo tăng-già-lê đấp lên người rồi rời nhà đi tìm thầy đúng vào ngày đức Phật 
vừa thành đạo. 

Một hôm, vào năm -587, vừa trông thấy Phật đang ngồi dưới gốc cây 
Nigrodha”? cạnh đền Bahuputtaka, ở giữa đường từ Rãjagaha đến Nãlandã, ngài 
liền bước đến trước Phật đảnh lễ, xin xuất gia. Hai người vừa gặp nhau liền 
nhận ra duyên thầy trò. Trên đường trở về Rãjagaha, đức Phật to M muốn nghỉ 
chân, Maha Kassapa liền xếp áo tăng: già-lê của mình làm bốn, trải xuống một 
gốc cây bên vệ đường mời Phật ngồi. Đức Phật khen áo ông thật mềm mại, ngồi 
thật êm. Maha Kassapa vui ve xin cúng dường Phật áo ây. Đức Phật bèn trao 
chiếc ảO tăng- giả- -lê cũ của ngài đang mặc cho Mahã Kassapa??. Chỉ 8 ngày sau 
khi xuất gia, ngài chứng quả A-la-hán. Trong hàng đệ tử Phật, ngài nổi tiếng tu 
hạnh đầu-đả?”“ đệ nhất, và được xếp vào hàng thứ ba trong mười đệ tử lớn của 
Phật, sau ngài Sãriputta (Xá Lợi Phất) và ngài Moggallana (Mục Kiền Liên). 
Đến năm -585, sau khi đức Phật cho phép hoàng hậu Pajãpatl Gotamĩ xuất gia 
và thành lập Ni bộ, bà Bhaddã KãpilãnT cũng xin xuất gia, về sau cũng đắc quả 
A-la-hán. 


Phật độ ông Sudatta Anäthapindika (Cấp Cô Độc)” 


Mùa an cư thứ ba vừa chấm dứt được ba hôm thì có một thương gia trẻ 
rât giàu có, tên Sudatta (Tu Đạt Đa), từ thủ đô Sãvatthi xứ Kosalã đên thủ đô 
Rãlagaha xứ Magadha buôn bán. Như mọi lân trước, ông tới tạm trú tại nhà 


?2 Xem Tương Ưng Bộ, chương 16, kinh 11: Y Áo. 

?3 Xem Päli Text Society, Dictonary of Proper Names, Mahã Kassapa Thera. 

? Đâu-đà (dhuta) : khổ hạnh vừa phải, thiêu dục tri túc. 

#5 Xem The Life of Buddha as Legend and History, trang 104; Buddha and the Gospel of Buddhism, 
trang 43; Đường Xưa Mây Trắng, trang 245-250; Tương Ưng Bộ, chương 10, kinh §; Tạng Luật, Tiểu 
Phẩm, tập 2: 241-255. 





Sự tích đức Phật 133 


người anh vợ là trưởng giả Santäna (San Đà Na). Thay vì được tiếp đón niềm nỞ 
như mọi khi, lần này ông Santãna mãi lo chỉ huy gia nhân dọn dẹp nhà cửa, nâu 
nướng các thứ rất bận rộn, để chuẩn bị một bữa tiệc lớn. Sudatta hỏi ra mới biết 
ngày hôm sau trong nhà có thỉnh Phật và chư tăng đến thọ trai, hiện Phật đang 
ngụ trong cụm rừng Sĩitavana (Rừng Mát) gần đó. Ông Santãna nói sơ cho ông 
biết là nhờ thường đến tỉnh xá Veluvana nghe pháp nên ông hiểu rằng Phật là 
đẳng Giác ngộ, đạo Phật là đạo Từ Bi nhằm giải thoát chúng sanh khỏi cảnh đau 
khổ luân hồi nhờ các phép thiền quán và nhờ tu tập giới, định, tuệ. 

Ông Sudatta là người đã sẵn có thiện tâm rất lớn, thường đem tiền của ra 
giúp đỡ vô số những người nghèo khổ nên được mệnh danh là Anäthapindika 
(Cấp Cô Độc). Do đó vừa nghe nói qua về đấng Giác ngộ là trong lòng ông đã 
chớm nở một hứng thú lạ thường, ông hết lòng mong mỏi được gặp Phật. Vì 
trong lòng quá nôn nao mong gặp Phật nên đêm đó ông không ngủ được yên 
giâc. Ông đã giựt mình thức dậy hai lần, tưởng trời đã sáng. Đến lần thứ ba ông 
quyết định thức dậy thay y phục, đi lần đến rừng STtavana để gặp Phật. Nửa 
đường bỗng nhiên ông nhận thấy thân ô ông phát ra ánh sáng. Ông đâm ra sợ hãi, 
muốn quay trở về, tức thì ánh sáng biến mất. Rồi có tiếng của dạ xoa Sfvaka 
khuyến khích ông như sau : 

— Hàng trăm thớt tượng hay, cả trăm ngựa giỏi, hàng trăm cỗ xe, cả trăm 
ngàn thị nữ đeo đầy vòng vàng cũng không băng một phần nhỏ của một bước đi 
trong lúc này. Hãy tiến bước ! Hãy mạnh đạn đi tới ! Tiếp tục đi có lợi hơn trở 
vê. 

Được khích lệ, trưởng giả Sudatta hết sợ, can đảm bước tới, đức tin trở lại 
trong sạch. Ánh sáng từ thân ông lại phát sanh. Ông sợ. Ánh sáng mất. Dạ xoa 
Sivaka lại khuyến khích. Ánh sáng lại hiện ra. Sau lần thứ ba, ông đến rừng 
Sĩtavana, nhằm lúc Phật đang đi kinh hành. Bỗng Sudatta nghe gọi tên mình, 
ông nhìn thấy dạng một người đang đi tới. Ông tin chắc đó là đức Phật. Ông 
chắp tay đảnh lễ và hỏi : 

— Thế Tôn thức dậy sớm quá. Thế Tôn có yên vui không 2 

— Chắc chăn lúc nào cũng yên vui, đức Phật đáp. Vì trong lòng một vị A- 
la-hán, mọi thứ lửa đều được dập tắt. Không còn vướng víu dục vọng. Hoàn 
toàn mát mẻ. Đã dứt trừ mọi mầm giống sanh tử. Cắt đứt mọi ràng buộc phiền 
toái. Chế ngự mọi đau khổ và phiền não. Một vị A-la-hán tâm luôn luôn được 
an lạc và thoải mái trong cảnh giới Niết bản tịch tịnh. 

Sau đó Đức Phật thuyết pháp theo thứ lớp về bố thí, giữ giới thanh tịnh, 
các cõi trời, sự tai hại của các dục, sự ích lợi của việc xuất ly. Khi thấy tâm ông 
Sudatta đã sẵn sàng tiếp nhận Giáo pháp, Phật tiếp tục giảng về Khổ, Tập, Diệt, 
Đạo. Sau khi nghe bài pháp trên, ông Sudatta đắc quả Tu-đà-hoàn (Sotäpatti) và 
biết rõ rằng tất cả những gì đã sanh ra đều sẽ phải hoại diệt. Ông sụp xuống lễ 
dưới chân Phật và thính nguyện : 

- Bạch đức Thế Tôn, dân chúng nước Kosalãä chúng con chưa có cơ 
duyên được gặp Phật và giáo đoàn để được nghe Giáo Pháp giác ngộ giải thoát. 
Con cầu xin Thế Tôn chấp nhận lời mời của con về cư trú tại quê con là thủ đô 


Sự tích đức Phật 134 


Sãvatthi? trong một thời gian. Con sẽ cố găng thu xếp đề Thế Tôn và giáo đoàn 
có nơi an trú hành đạo thuận lợi theo sự chỉ dạy của ngài. Kính xin Thế Tôn rủ 
lòng thương xót dân chúng xứ Kosalä. 

— Như Lai thương xót tất cả chúng sinh. Ông hãy tùy nghi tìm nơi yên 
tĩnh, rộng rãi, ở ngoài thành phố nhưng không xa lắm để các khát sĩ dễ dàng vào 
thành khát thực và dân chúng dễ đến nơi nghe pháp. 

Ông Sudatta vâng dạ và đảnh lễ tạ ơn. 

Trưa hôm đó, sau lễ trai tăng và sau thời pháp của đức Phật, ông Sudatta 
xin Phật cử một đại đức có nhiều kinh nghiệm, theo ông về Sãvatthi để chỉ dẫn 
cách kiến lập tinh xá. Đức Phật chỉ định đại đức Sãriputta. 


Sudatta và Sãriputta đi Sãvatthi:” 


Một tuần lễ sau, ông Sudatta đến tỉnh xá Veluvana từ giã Phật và tăng 
đoàn, đồng thời rước đại đức Sãriputta cùng lên đường về thủ đô Sãvatthi. 

Hai người đi về phương bắc, đến thị trấn Pãtaligäma (hiện nay là Patna), 
vượt sông Hằng (Gangã), đến thành phố Vesãl. Tại đây hai người được bà 
Ambapälï rước về nghỉ ngơi tại vườn xoài trong hai hôm. Đại đức Sãriputta cho 
bà biết , theo dự trù thì khoảng sáu tháng nữa Phật và giáo đoàn sẽ đi hoằng 
pháp tại xứ Kosalã, trên đường đi chắc chắn sẽ ghé qua Vesãli. Ambapälï rất vui 
mừng, bà thính Phật và giáo đoàn khi đi ngang qua Vesalr ghé nghỉ nơi vườn 
xoài của bà vài hôm. 

Từ giã bà AmbapälT, hai người đi về phía tây bắc. Từ Rãjagaha đến 
Sãvatthi phải đi trên 435 km. Đây là lần đầu tiên ông Sudatta đi bộ trên một 
quãng đường dài như thế, vì ông phải cùng đi bộ với đại đức Sãriputta. Đi đến 
đâu ông cũng loan báo trong vòng sáu tháng nữa Phật và giáo đoản sẽ đi qua, 
mọi người nên chuẩn bị đón tiếp đắng Giác ngộ trọn lành, ngài sẽ giảng dạy 
giáo lý giải thoát khỏi mọi khô đau sinh tử, để về cõi niết bàn an lạc thanh tịnh. 
Ông Sudatta (Tu Đạt Ða) là trưởng giả Cấp Cô Độc (Anathapindika), là người 
phú hộ giàu lòng từ ái, đã cứu giúp vô số kẻ nghèo khó nên ai cũng biết tiếng, 
và ông nói gì người ta cũng tin. Ai nghe nói cũng ao ước được trông thấy Phật 
và nghe Giáo Pháp của ngài. Mỗi buổi sáng, khi đại đức Sãriputta vào thôn xóm 
khất thực thì ông Sudatta đi theo để nói cho dân chúng nghe về đức Phật và giáo 
đoàn khất sĩ. 

Đi như thế được non một tháng thì hai người về tới Sãvatthi. Đại đức 
Sãriputta được Sudatta mời về nhà riêng để cúng dường. Ông ân cần giới thiệu 
đại đức với mọi người trong gia đình và xin đại đức thuyết pháp cho mọi người 
nghe. Thân phụ Sumana, thân mẫu và vợ ông là Punnalakkhanã đều phát tâm 
xin thọ tam quy ngũ giới. Vợ chồng ông có bốn người con, ba gái và một trai út, 
tên là Subhaddã chị, Subhaddaã em, Sumana và Kala. 


Z° Savaithi hay Sravasti hiện nay là thành phô Saheth-Maheth thuộc tiêu bang Uttar-Pradesh. 
? Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 248-249. 


Sự tích đức Phật 135 


Mỗi buổi sáng đại đức Sãriputta đi khất thực trong thủ đô Sãvatthi. Chiều 
và tối thầy về cư trú trong một khu rừng thưa gần bờ sông Aciravafi, hiện nay là 
sông Rapti (Rapati). Trong khi đó Sudatta đi tìm nơi có thể làm tinh xá cho Phật 
và giáo đoàn cư trú, thuận tiện cho việc hoằng pháp. Đồng thời hai người cũng 
báo cho dân chúng biết đức Phật và giáo đoàn sắp đến Sãvatthi trong vài tháng 
nữa. 


Sudatta mua vườn của thái tử Jeta?» 


Ông Sudatta đã đi xem nhiều nơi nhưng chưa có nơi nào đẹp đẽ và thanh 
tịnh bằng khu lâm viên của thái tử Jeta7° (Kỳ Đà), rộng độ 50 mẫu tây, nằm sát 
phía nam thủ đô Sãvatthi. Sudatta tìm đến dinh thái tử Jeta xin gặp. Lúc ấy 
trong dinh thái tử đang có một vị quan văn quen biết với Sudatta. Sau khi chào 
hỏi, vị quan văn giới thiệu Sudatta với thái tử. Sudatta trình bày ước vọng của 
mình xin thái tử nhường lại cho ông khu vườn của thái tử để làm cơ sở tu học và 
hoằng pháp cho đức Phật và tăng đoàn. Thái tử Jeta Kumara vừa được hai mươi 
tuổi và vừa được vua cha Pasenadi (Ba Tư Nặc) ban khu vườn ẫy cho chàng 
năm ngoái. Thái tử nhìn vị quan văn rồi nhìn Sudatta nói : 

— Khu vườn này của Phụ vương vừa ban cho tôi. Nó quý như vàng. Nếu 
ông trải vàng đầy khắp vườn thì tôi sẽ nhường lại cho ông. 

Thái tử Jeta nói nửa đùa nửa thật, tin rằng không ai có thể mua như vậy. 
Ông Sudatta cũng biết ý thái tử không muốn bán. Nhưng ông đã đến đây với 
quyết tâm mua cho được khu vườn rộng rãi mát mẻ với địa thế hiếm có này để 
cúng dường Tam Bảo và để dân chúng xứ ông có phương tiện học đạo lý cao 
thượng hiếm có. Ông liền đáp : 

— Thưa thái tử, tôi đồng ý mua theo điều kiện của thái tử vừa nêu ra. Bắt 
đầu ngày mai tôi sẽ cho chở vàng tới. 

Thái tử giật minh, 


ẳ RỊ bộc 


z* 


HƠI : 


s 


— Tôi nói đùa thôi 
mà. Tôi không bán khu 
vườn đó đâu. Ông đừng 
chở vàng tới. 

— Thưa thái tử, tôi 
đến đây với ý định xin mua 
khu vườn kia để cúng 
dường đức Phật Sakyamuni 
(Thích Ca Mâu NI) là bậc 
Đại Giác ngộ, là một thánh nhơn hiếm có trên đời. Khu vườn sẽ được tu bồ lại 


>2 
V Si 





?8 Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 251-253; Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh 1428: Tứ Phần 
Luật; Tạng Luật, Tiểu Phẩm, tập 2: 256. 

? Jeta Kumära là con vua Pasenadi và hoảng hậu Varsikä (theo Pali Text Society, Dictionary of 
Pali Proper Names), trước khi lập hoàng hậu Mallikã. 


Sự tích đức Phật 136 


để làm nơi hoằng pháp của đức Phật, làm nơi tu học cho hằng ngàn tăng sĩ, và 
sẽ là nơi tất cả mọi người ở Sãvatthi có thê đến học hỏi giáo lý cao thượng giải 
thoát khỏi cảnh đau khổ luân hồi ở cõi đời này. Tôi đã từng được nghe đức Phật 
thuyết pháp tại STtavana gần thủ đô Rãjagaha. Tôi tin rằng sự ích lợi mà đức 
Phật và tăng đoàn sẽ mang đến cho dân chúng nơi đây còn quý hơn số vàng mà 
tôi phải bỏ ra gấp bội. Vì đại sự nhân duyên vừa nêu ra, tôi xin thái tử hãy giữ 
lời hứa do chính tự ý ngài đưa ra. 

— Thưa thái tử, vị quan văn nói nhỏ vảo tai thái tử, ngài đã lỡ đưa ra giá 
cả rồi. Bây giờ người mua đã đồng ý thì ngài không thể không bán. Hơn nữa với 
giá đó chắc hoàng thượng cũng không thể trách thái tử được. 

Khi ông Sudatta đã trải vàng khắp cả vườn, chỉ còn lại nơi các gốc cây, 
không biết làm sao. Ông hỏi ý thái tử. Thái tử đáp: 

— Ông đã vì đức Phật, vì tăng đoàn, vì dân chúng, vì giáo lý cao thượng 
mà bỏ ra từng ấy vàng, thật đáng phục. Vậy phần còn lại là phần của tôi đóng 
góp vào, ông khỏi phải lo nữa. Cứ xem như ông cúng đất, còn tôi cúng tất cả 
các cây trong vườn đề lập tinh xá cho đức Phật. 

Từ đó khu vườn này được gọi là "Kỳ Đà thọ Cấp Cô Độc viên ", hay gọi 
tắt là Jetavana (vườn Kỳ Đà, Kỳ viên). Ngày nay khu vườn này có tên là Saheth. 

Ông Sudatta rất vui mừng, tán thán công đức của thái tử, và mời thái tử 
qua hôm sau cùng đưa đại đức Sãriputta đến viếng Jetavana. Thái tử dắt đại đức 
Sãriputta và ông Sudatta đi xem khắp nơi trong lâm viên. Ba người hoạch định 
sơ lược cách kiến lập am thất, giảng đường, giếng nước, nhà tăm, lối đi, công 
vào, vân vân ... Nhân dịp này thái tử cũng được biết qua về sinh hoạt của giáo 
đoàn và đạo lý giác ngộ giải thoát của đức Phật. Ông Sudatta yêu cầu đại đức 
Sãriputta cư trú ngay tại Jetavana để tiện việc hướng dẫn và điều động việc xây 
dựng tỉnh xá. Tin ông Sudatta trải vàng mua đất và thái từ Jeta cúng dường tất 
cả cây trong lâm viên để làm tinh xá cho Phật lần hồi loan rộng khắp thủ đô 
Sãvatthi. Dân chúng hiếu kỳ đến xem được đại đức Sãriputta thuyết pháp cho 
nghe. Nhiều người tỉnh nguyện đến làm công quả, góp phần kiến lập tỉnh xá. 
Thái tử Jeta cũng đóng góp thêm một phần lớn. 

Bốn tháng sau, công cuộc xây cất đã gần hoàn thành. Đại đức Sãriputta 
bắt đầu lên đường trở về Rãjagaha đón Phật. 


Phật thọ trai tại vườn xoài của bà Ambapälr tại Vesäal 


Khi đại đức Sãriputta về đến VesälT (Tỳ Xá Ly), thầy thấy rất nhiều bóng 
dáng áo vàng trong thành phó. Hỏi ra thầy biết Phật và trên năm trăm vị khất sĩ 
đã tới đó mây hôm và hiện đang tạm trú tại Mahävana (Đại Lâm, Rừng Lớn). 
Đại đức lập tức đến Mahävana tìm Phật. Thầy tường trình việc ông Sudatta trải 
vàng mua đất và thái tử Jeta cúng đường cây để lập tinh xá; công tác tu bố đến 
nay đã gần hoàn tất, và thầy về đây để rước Phật đến Sãvatthi (Xá Vệ). Phật cho 


20 Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 253-255; Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 2: 77. 


Sự tích đức Phật 137 


thầy biết bà Ambapälï vừa đến đây thỉnh Phật và tăng đoản ngày mai đến thọ 
trai tại vườn xoài của bà; đại đức Kondañña và Uruvelã Kassapa đã lớn tuôi, 
không thể đi xa, nên tình nguyện ở lại Veluvana để hướng dẫn đại chúng tu học 
và hành đạo tại Magadha; ngày mai dự lễ trai tăng tại vườn xoài của bà 
Ambapälï; ngày mốt hai trăm vị Tỳ kheo sẽ ở lại Mahävana hành đạo, còn ba 
trăm vị sẽ theo Phật và thầy Sãriputta đi Kosalã. 

Hôm qua, sau khi tới Mahavana thỉnh Phật, trên đường về, bà Ambapal 
gặp các vương tử Licchav1 (Lê Xa Tử) ở giữa đường. Vesal là thủ đô xứ Vajï 
(Bạt Kỳ). Các vương tử hỏi bà đi đâu. Bà trả lời là vừa đến Mahävana (Đại 
Lâm) thỉnh Phật và tăng đoàn ngày mai đến dùng cơm trưa tại vườn xoài của bà. 
Các vương tử bảo bà nên hủy bỏ việc mời Phật để mời họ: 

— Nếu nàng chịu mời chúng tôi, chúng tôi sẽ trả giá bữa cơm ngày mai là 
một trăm ngàn đồng tiền vàng. 

— Quý vị chưa biết đức Phật nên mới nói thế, Ambapälï đáp. Đức Phật là 
bậc Giác ngộ, là một thánh nhân hiếm có trên đời. Tôi đã mời Phật và giáo đoàn 
ngày mai rôi thì dù quý vị có cho tôi cả thành Vesalï này tôi cũng không thể 
thay đối ý kiến. Tuy nhiên, tiện đây tôi xin mời quý vị đến dự lễ và nghe Phật 
thuyết pháp. Thôi, xin quý vị hãy tránh đường cho tôi về nhà sớm để lo cuộc 
đón tiếp ngày mai. 

Các vương tử Licchavï tránh đường cho bà đi; rồi họ rủ nhau đến 
Mahãvana để xem đức Phật là người thế nào mà bà Ambapälï kính trọng đến 
thế. Đến nơi, họ đậu xe ở ven rừng rồi đi bộ vào. Đức Phật biết các vương tử 
Liechavĩ là những thanh niên có nhiều hạt giống từ bi và trí tuệ. Ngài mời họ 
ngồi, rồi kế cho họ nghe chuyện ngài phát tâm xuất gia tu học và thành đạo như 
thế nào, và giáo lý diệt khổ mà ngài đã phát minh ra sao. Các vương tử Licchavĩ 
được biết đức Phật cũng thuộc giai cấp khattiya (chiến sĩ, vua chúa) như họ, 
ngài là một thái tử đã vì đại nguyện cứu khô cho chúng sanh nên xuất gia tu 
học, nay đã thành đạo, ngài đang đi khắp nơi truyền bá giáo lý cao thượng của 
ngải, chăng những có khả năng cứu khổ cho con người hiện đời này mà còn có 
thể giúp họ thoát ra khỏi vòng luân hồi để vào cõi niết bàn an lạc tịch tịnh. Các 
vương tử sụp xuống đảnh lễ Phật, xin ngài nhận họ làm đệ tử tại gia, rồi thỉnh 
Phật ngày mốt đến thọ trai tại nhà họ. Đức Phật mim cười nhận lời. 

Tại lễ cúng dường trai tăng tổ chức tại vườn xoài, bà Ambapälï đã mời 
các thân hữu của bà và một số các vương tử Licchavï đến nghe Phật thuyết pháp 
về Tứ Diệu Đề và Tứ Niệm Xứ. 


Phật thọ trai tại cung điện các Vương tử Licchav1*! 
Qua ngày hôm sau, đức Phật với trên một trăm vị khất sĩ tới dự lễ trai 
tăng tại cung điện của các vương tử LicchavI (Lê Xa Tử). Buôi lề được tô chức 


thật long trọng. Các thức ăn chay được chuẩn bị rất chu đáo và đặc biệt. Thọ trai 
xong, Phật giảng cho mọi người nghe giáo lý duyên sinh, hạnh không phóng dật 


2#! Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 255-256. 


Sự tích đức Phật 138 


(trụy lạc) và Bát Chánh Đạo. Do vô minh mà muôn vật nương nhau sinh khởi 
theo bốn giai đoạn thành, trụ, hoại, không, tạo ra biết bao nghiệp báo thiện ác 
dắt dẫn chúng sinh vào vòng luân hỏi sinh tử đầy đau khổ. Muốn thoát ra khỏi 
vòng luân hồi sinh tử đầy đau khổ đó trước hết phải tu hạnh không phóng dật, 
tức không sống buông thả theo dục vọng, kế đến phải thực hành Bát Chánh Đạo 
(Bát Thánh Đạo), tức là đi theo con đường của tám sự hành trì chân chánh của 
thánh nhân : 

1- Chánh kiến : Thây biết sự vật đều vô thường và vô ngã. 

2- Chánh tư duy : Suy nghĩ cặn kẻ để hiểu rõ chân lý, nhân duyên, nhân 
quả, để biết cách hành động lợi mình, lợi người. 

3- Chánh ngữ : Nói lời nhu hòa đúng sự thật, có lợi ích cho người nghe. 

4- Chánh nghiệp : Làm việc gì cũng chính đáng, lợi mình, lợi người. 

5- Chánh mạng : Hành nghề sinh sống vừa phải, không cầu lợi nhiều, 
không làm hại sinh mạng, tải sản kẻ khác. 

6- Chánh tỉnh tấn : Siêng năng làm điều thiện, tránh điều ác. 

7- Chánh niệm : Luôn luôn nhớ các điều lành phải làm, nhớ Chánh pháp 
và các pháp môn tu tập, nhớ tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. 

§- Chánh định : Thực hành thiền định để giữ tâm luôn luôn vắng lặng 
thanh tịnh, không loạn động trước ngoại cảnh, để chứng đạt và an trú từ Sơ 
thiền đến Diệt thọ tưởng định. 

Sau khi nghe Phật thuyết pháp, mười hai vị vương tử xin xuất gia theo 
Phật. Trong số đó có Otthaddha và Sunakkhatta?° là hai vị vương tử có ảnh 
hưởng lớn trong bộ tộc LicchavI. Các vương tử thỉnh Phật và giáo đoàn hai năm 
nữa về an cư tại Vesälï. Họ hứa sẽ xây cất giảng đường, am thất vân vân để biến 
Mahävana thành một tinh xá đầy đủ tiện nghi cho giáo đoàn tu học và hành đạo. 
Phật hoan hỉ chấp thuận. 


Sãriputtfa rước Phật đi Sãvatthi2s 


Sáng hôm sau, đức Phật, đại đức Sãriputta và giáo đoàn lên đường đi về 
thủ đô Sãvatthi của xứ Kosalä. Đường về Sãvatthi đối với đại đức Sãriputta đã 
trở nên quen thuộc. Trên con đường này thầy và cư sĩ Sudatta Anäthapindika 
đã gây được niềm tin nơi dân chúng đối với Phật và giáo đoàn. Lần này Phật và 
giáo đoàn đi tới đâu đều được dân chúng tiếp đón niềm nở. Trên tả ngạn sông 
Aciravati có nhiều khu rừng mát mẻ cho Phật và giáo đoàn nghỉ ngơi môi tỐI. 
Đoàn người chia làm ba nhóm. Nhóm của Phật đi đầu có thầy Sãriputta hướng 
dẫn. Nhóm thứ hai do đại đức Assaji cầm đầu. Nhóm thứ ba có đại đức 
Moggallãna trông nom. Các đoàn khất sĩ đi rất trang nghiêm, khi khất thực cũng 
như lúc đi trên đường dài. Dân chúng các thôn xóm ven sông thỉnh thoảng được 


232 Không nên lầm với Sunakkhatta (Thiện Tỉnh) là con của thái tử Siddhattha với một thứ phi. 
?3 Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 257. 


Sự tích đức Phật 139 


nghe pháp thoại của Phật hoặc của các thầy cả nói sau giờ ngọ trai tại một khu 
rừng hay trên một bờ sông mát mẻ. 

Từ Vesälr đến Sãvatthi độ 340 km. Giáo đoàn đi độ một tháng thì đến nơi. 
Cư sĩ AnathapiIndika và thái tử Jeta ra tận ngoài thành đón Phật và tăng đoàn 
đến ngay tỉnh xá Jetavana (Kỳ Viên). Thấy tinh xá là một khu vườn rộng rãi, 
mát mẻ, yên tĩnh, được tu bố khéo léo, đức Phật rất hoan hỉ ngỏ lời khen ngợi. 
Sudatta rất sung sướng bạch Phật là nhờ ý kiến và sự trông nom xây cất của đại 
đức Sãriputta và thái tử Jeta mới được như thế. Nhờ địa thế rộng rãi, mát mẻ, 
yên tĩnh nhưng không quá xa đô thị, nhờ ông Sudatta và thái tử Jeta hết lòng 
giúp đỡ về tài chánh và nhân công, và nhờ rút kinh nghiệm tại tinh xá Veluvana 
(Trúc Lâm) nên Đại đức Sãriputta đã kiến tạo Jetavana thành một tỉnh xá vô 
cùng lý tưởng cho giáo đoàn từ một đến hai ngàn khất sĩ. Có am riêng của Phật 
(Gandha kuti), 80 am dành cho các khất sĩ lớn tuổi, nhiều dãy phòng trống trải 
cho các khất sĩ trẻ, ba bốn giếng nước lớn và một giảng đường rộng lớn có 
nhiều tầng. Jetavana được xem là cơ sở quan trọng nhứt của đức Phật, và ngài 
đã nhập hạ tại đây khoảng 25 lần trong suốt 45 năm hoằng dương Chánh Pháp. 

Chú tiểu Rãhula năm nay được chín tuổi. Theo nguyên tắc chú phải thân 
cận với đại đức Sãriputta để học hỏi với thầy. Nhưng sáu tháng nay vì thầy 
Sãriputta vắng mặt nên chú đã được giao lại cho đại đức Moggallãna. Tới tinh 
xá Jetavana, chú lại được theo hầu thầy Sãriputfa như cũ. 

Thái tử Jeta và cư sĩ Sudatta thiết lễ cúng dường tại tỉnh xá, ngay sau 
ngày Phật và giáo đoàn tới Sãvatthi. Dân chúng quanh vùng được mời tới để 
nghe Phật thuyết pháp. Đã nghe nói tới Phật từ nhiều tháng rồi, nên hôm ấy dân 
chúng thủ đô đến tinh xá rất đông. Sau bữa ngọ trai, Phật giảng về Tứ Diệu Đế 
và Bát Chánh Đạo: Trước hết phải nhận thức rõ ràng những nỗi khổ trong đời 
sống hăng ngày; kế đến phải tìm hiểu các nguyên nhân gân và xa của những nỗi 
khổ đó; rồi đức Phật chỉ cách diệt khô bằng tám hành động chơn chánh để đạt 
đến hạnh phúc chân thật và trường cửu của cảnh giới niết bản vô lậu”, thanh 
tịnh. Trong số người nghe hôm ấy có hoàng hậu Mallikã (Mạt Lợi), phu nhân 
của vua Pasenadi xứ Kosalã, và công chúa Vajirä, do thái tử Jeta mời đến. Công 
chúa Vajirã mới lên mười tuổi. 

Nghe thuyết pháp xong, thái tử muốn xin quy y Tam Bảo; nhưng hoàng 
hậu bảo nên chờ có sự đồng ý của vua trước đã. Hoàng hậu Mallikã biết là trong 
tương lai thế nào vua Pasenadi (S:Prasenajit, Ba Tư Nặc) cũng có cảm tình với 
Phật. Em gái của vua Pasenadi là hoàng hậu Videhi của vua Bimbisära (Tần Bà 
Ta La, Bình Sa Vương) xứ Magadha (Ma Kiệt Đà) đã quy y với Phật từ ba năm 
nay. 

Trong số những người đến nghe Phật thuyết pháp hôm ấy có nhiều nhân 
vật quan trọng thuộc các giáo phái đang thịnh hành tại Sãvatthi. Họ đến vì tò 
mò hơn là học hỏi. Có người nghe Phật xong chợt thấy tâm hồn cởi mở. Có 


234. Vô lậu (anäsava) = hết sạch phiền não, 6 căn thanh tịnh, không còn nghiệp lực dẫn đi thọ sanh. 
Hữu lậu (ãsava) = còn phiền não, 6 căn chưa thanh tịnh, nên còn nghiệp lực dẫn đi thọ sanh. 


Sự tích đức Phật 140 


người nghe xong thì thấy Phật là một thế lực chống đối đáng ngại. Nhưng ai nây 
đều công nhận rằng sự xuất hiện của Phật tại thành Sävatthi là một biến cô rất 
trọng đại trong lịch sử tư tưởng và tôn giáo tại vương quốc Kosalã (Kiều Tát 
La). 

Sau khi lễ cúng dường và thuyết pháp đã hoàn mãn, cư sĩ Sudatta cung 
kính đảnh lễ Phật và bạch răng : 

- Bạch Thế Tôn, thái tử Jeta, con và gia đình con cùng với tất cả bạn hữu 
kính thỉnh Phật và giáo đoàn sử dụng” lâm viên này làm tính xá. Kính mong 
Thế Tôn hoan hỉ chấp nhận. 

— Này Sudatta, công đức của quý vị thật là to lớn. Tĩnh xá Jetavana này 
rất thuận lợi cho việc tu học và hoăng pháp. Quý vị đã hết lòng hộ trì Chánh 
Pháp thì từ nay quý vị cũng nên có găng tinh tân trên đường tu tập giải thoát. 

Sáng hôm sau, Phật và giáo đoàn ôm bát vào thành khất thực. Đại đức 
Sãriputta chia các vị khất sĩ thành hai mươi nhóm, mỗi nhóm mười lăm người, 
chia nhau đi vào các khu phố theo đúng phép khất thực. Sau đó tập họp về tỉnh 
xá trước giờ ngọ đề chia nhau thức ăn và thọ trai. 

Cứ bảy hôm lại có một buồi thuyết pháp của Phật tại Jetavana. Dân chúng 
đến nghe rất đông. Trong vòng mười hôm, vua Pasenadi, tuy chưa hề nghe Phật 
thuyết pháp, nhưng cũng đã nhiều lần nghe hoàng hậu và triều thần tán dương 
giáo lý cao thượng của Phật. Theo lời thái tử Jeta thì Phật chỉ mới 39 tuổi, cùng 
một tuổi với vua Pasenadi. Nhà vua không tin một người trẻ tuổi như vậy mà có 
thể có đức độ và hiểu biết hơn các đạo sư cao niên danh tiếng hiện thời như 
Pirana Kassapa, Makkhal Gosaleiputta SañJaya Belatthiputta Alita 
Kesakambala, Pakudha Kaccayana, Nigantha Nãtaputta”*° (các lục sư ngoại 
đạo). Lòng vua nửa tin nửa ngờ. Vua nghĩ thầm khi có cơ hội ta sẽ đến gặp Phật 
để tìm hiểu trực tiếp con người mà cả hoàng hậu Mallikã và thái tử Jeta đều tỏ 
lòng cảm mến và kính phục. 


Con chó giữ hũ vàng? 


Một hôm, trong lúc Phật đi khất thực trong thành Sãvatthi, đến trước một 
nhà khá giả, chủ nhà đi vắng, một con chó trắng chồm tới sủa vang. Đức Phật 
nhìn thắng vào con chó bảo : 

— Thôi, 1m đi ! 

Con chó bỗng tỏ vẻ sợ sệt, cúp tai, cúi đầu, cong đuôi vào giữa hai chân 
sau, từ từ đi vào trước cửa nhà nằm xuống. Khi ông chủ nhà tên Suka trở về, 
thấy con chó buồn bã nằm co ro bèn hỏi người làm công : 


28 Khác với tinh xá Veluyana thuộc chủ quyền đức Phật và Giáo đoàn, tính xá Jetavana vẫn thuộc 
chủ quyền của ông Anãthapindika và thái tử Jjeta. Hai vị này vẫn tiếp tục lo chăm sóc và bảo trì 
Jetavana, nhưng đức Phật và Giáo đoàn có quyền sử dụng vĩnh viễn. 

26 Nigantha Nữfapufa còn có tên khác là Jaina hay Mahävira, là vị tổ sáng lập Kỳ Na giáo 
(Jainism). 

?#' Xem The Life of The Buddha của A. Foucher, trang 186-187. 


Sự tích đức Phật 141 


— Sao con chó hôm nay có vẻ buồn bã, sợ sệt vậy ? 

- Thưa ông, hồi nãy có sa môn Gotama đứng trước nhà khất thực, nó 
chồm ra sủa vang, bị sa môn Gotama quở, nó vào năm yên đó đến bây giờ. 

Suka tức giận tìm đến tinh xá Jetavana hỏi Phật đã làm gì đến đỗi con chó 
buồn bã bỏ ăn, nằm yên một chỗ. Phật bảo : 

— Con chó đó buôn là tại ông chứ không phải tại tôi: Kiếp trước nó là cha 
của ông. Trước khi chết không kịp chỉ cho ông chỗ dấu hũ vàng, nên cha ông 
tiếc của tái sanh làm con chó thường năm chỗ dấu hũ vàng đề giữ mà ông không 
biết. Ông hãy đến chỗ đó đảo lên lấy thì nó sẽ hết buôn. 

Suka nghe nói, trở về nhà đảo được hũ vàng. Ông ta vô cùng mừng rỡ, 
thỉnh Phật và thánh chúng đến nhà cúng dường trai tăng. 


Phật dạy có bảy hạng vợ trên thế gian?» 


Một hôm, ông Sudatta thính Phật đến nhà thọ trai. Trong khi đức Phật và 
ông Sudatta đang đàm đạo ở phòng khách thì bỗng nghe có tiếng ồn ào phía nhà 
sau. Phật hỏi có chuyện gì. Ông Sudatta thưa : 

- Bạch Thế Tôn, đó là Sujata?°, dâu của con. Vợ chồng đứa con trai út 
duy nhất của con là Kãla vẫn còn sông chung nhà với con. Vợ nó là con của nhà 
triệu phú Dhanañjaya; nó quen tánh rầy la tôi tớ, mà cũng không biết kính nề 
người trưởng thượng, không để ý đến lời khuyên dạy của chồng và của cha mẹ 
chồng. Hôm nay biết có Thế Tôn đến nhà mà nó cũng không kiêng nể gì cả. 
Chúng con xin Thế Tôn tha lỗi cho. 

Đức Phật cho gọi cô dâu ra và giảng cho nghe một bài pháp về bảy hạng 
vợ trong xã hội. Đức Phật nói : 

— Xã hội ngày nay thường không biết đến vai trò quan trọng của người 
phụ nữ trong gia đình. Thật ra một gia đình có được hạnh phúc hay không phần 
lớn là do tánh tình, cách cư xử khéo léo và tính đảm đang của người nội tướng. 
Nếu ai để ý quan sát sẽ thấy có bảy hạng người vợ như sau : 

I- Người đàn bà không có lòng trắc ân, tâm hồn thấp hèn, không ngó 
ngàng chăm sóc chồng con, không ôn hòa nhã nhặn, ưa thích làm chuyện ngang 
bướng, hư thân trắc nết. Đó là người vợ sát nhân (Vadhakabhariya). 

2- Người đàn bà hay trộm cắp của chồng. Hay dấu tiền của chồng làm ra 
để xài riêng. Đó là người vợ trộm cắp (Corabhariya). 

3- Người đàn bà làm biếng, tham ăn, cả ngày không làm gì, thích ngôi lê 
đôi mách và hay la lối gắt gỏng, không để ý đến công lao khó nhọc của chồng. 
Đó là người vợ như bà chủ (AyyabharIya). 

4- Người đàn bà thương chồng như mẹ hiền thương con, trông nom săn 
sóc từng ly từng tí. Đó là người vợ như mẹ (Matubhariya). 


?#8. Xem Tăng Chi Bộ, chương 7 pháp, kinh 59: Bảy hạng vợ; Tiểu Bộ, Jãtaka 269: Sujãtã. 
? Sujata này là em út của bà Visakhã người cúng dường tinh xá Đông Viên cho Phật. 


Sự tích đức Phật 142 


5- Người đàn bà kính nê chồng như em gái kính nề anh, tánh ôn hòa và 
hết lòng phục vụ. Đó là người vợ như em gái (Bhaginibhariva). 

6- Người đàn bà duyên dáng, dịu hiền, vui vẻ, hân hoan mỗi khi thấy 
chồng như gặp lại người bạn thân lâu ngày xa cách. Đó là người vợ như bạn 
thân (Sakhibhariya). 

7- Người đàn bà dù bị roi vọt cũng không sợ hãi, không oán trách, im 
lặng chịu đựng và luôn luôn vâng lời chồng. Đó là người vợ như tớ gái 
(Dasibhariya). 

Này Sujãtã, đó là bảy hạng vợ. Vậy con hãy xét xem con thuộc về hạng nào ? 

- Bạch Thế Tôn, xin ngài hãy nghĩ rằng kế từ nay con thuộc về hạng vợ 
thứ bảy. 

— Này Sujãtã, lành thay, vì bốn hạng người vợ sau, sau khi qua đời sẽ 
được sanh về cõi trời. Còn ba hạng người vợ trước sẽ phải tái sanh vào địa ngục. 

Sau khi nghe lời dạy của đức Phật, Sujãtã đắc quả dự lưu. 


Phật dạy có thương là có khốz» 


Một buổi chiều nọ, có một người đàn ông trẻ, mặt mũi bơ phờ hốc hác vì 
đứa con trai duy nhất của ông ta vừa mới chết. Suốt mấy ngày liền ông ta cứ ra 
bãi tha ma kêu khóc “Con ơi ! Bây giờ con ở đâu ?”. Nhiều người thấy ông ta 
đau khô như vậy mới bảo ông ta hãy đến gặp Phật tại tinh xá Jetavana. Sau khi 
nghe ông ta kê lễ, đức Phật mở lời khuyên : 

— Này ông bạn, đời là như thế. Hễ có thương là có khổ. 

— Thây nói sai rồi, ông ta phản đối ngay. Thương chỉ đem lại cho người ta 
niềm vui và hạnh phúc mà thôi. Chỉ có cái chết mới đem đến sự đau khô. 

Nói xong, ông ta bất mãn đứng dậy bỏ đi, không để cho Phật có cơ hội 
giải thích thêm. Ông ta thất vọng, đi lang thang một hồi thì gặp một toán người 
đang xúm nhau đánh bạc. Ông ta ngồi xuông tham dự và nhân tiện kể lại cho họ 
nghe về cuộc gặp gỡ vừa rôi với Phật. Mấy người kia đều đồng ý: “Tình thương 
không thể mang đến sầu khổ và thất vọng. Tình thương chỉ mang đến niềm vui 
và hạnh phúc mà thôi. Anh nói đúng đây. Ông sa môn Gotama kia nói sai rồi.” 

Câu chuyện này được truyền ra, chăng mẫy chốc đã trở nên đề tài bàn tán 
sôi nổi của những giáo phái ở Sãvatthi. Nhiều vị lãnh tụ giáo phái cũng cho rằng 
Phật có quan niệm sai lầm về tình thương. Câu chuyện truyền đến tai vua 
PasenadIi”!. 

Chiều hôm ấy, trong bữa cơm gia đình, vua nói với hoàng hậu Mallikã : 

— Cái ông sa môn mà người ta gọi là Phật ấy có thê không phải là người 
ĐIỎI. 


?° Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 260-262; Trung Bộ §7: kinh Piyajatika; Trung A Hàm 216: 
kinh Ái Sinh. 

?! Vua Pasenadi Kosala cùng một tuổi với Đức Phật, là con của vua M⁄ahã Kosaia (Buddhist 
Legends, quyên III, trang 63). 


Sự tích đức Phật 143 


— Tại sao Hoàng thượng nói như vậy? Hoàng hậu hỏi. Ai chê sa môn 
Gotama? 

— Sáng nay ta có nghe các quan trong triều bàn tán về sa môn Gotama. Họ 
nói răng theo sa môn Gotama thì càng thương nhiều càng đau khổ nhiều. 

— Nếu sa môn Gotama đã nói như thể thì chắc đó là sự thật. 

— Hoàng hậu không nên nói như thế. Minh phải biết suy xét chứ. Đừng 
làm như một em bé học trò, hễ thầy giáo nói gì cũng cho là đúng. 

Hoàng hậu im lặng. Sáng hôm sau bà nhờ một người tâm phúc tên 
Nalijangha tới gặp Phật hỏi xem có phải ngài đã nói rằng “Thương là nguồn gốc 
của đau khổ và thất vọng” không? Nếu có thì xin Phật giải nghĩa thêm cho rõ 
ràng, rồi ráng ghi nhớ hết những điều Phật dạy đề về thuật lại cho bà nghe. 

Nãlijangha đến gặp Phật, được Phật xác nhận và kế cho nghe hai câu 
chuyện sau đây chứng tỏ răng thương đi liền với khổ : 

— Tại Sãvatthi nảy, gần đây có một thiếu nữ vừa mất mẹ. Cô ta đau khổ 
quá đến phát điên, cả ngày đi lang thang ngoài đường, gặp ai cũng hỏi "Mẹ tôi 
đâu? Mẹ tôi đâu?". Cũng tại Sävatthi, cách nay không lâu, có hai thanh niên 
nam nữ yêu nhau, nhưng gia đình người con gái lại ép gả nàng cho một chàng 
trai mà cô ta không yêu. Do đó mà hai người yêu nhau phải rủ nhau tự tử, nghĩ 
rằng chỉ có cái chết mới kết hợp họ với nhau được. Này Nãlijangha, Như Lai 
nói thương là khổ là vì khi thương, người ta thường bám víu vào một người hay 
một vật gì. Trong khi ở cõi đời này vạn vật đều vô thường, có sanh phải có tử, 
có hợp phải có tan, không ai tránh khỏi. 

Nalijangha về thuật lại cho hoàng hậu Mallikã nghe. Một hôm, nhân lúc 
vua Pasenadi rảnh rỗi, hoàng hậu hỏi vua : 

- Bệ hạ nghĩ thế nào ? Công chúa Vajirã có phải là người mà bệ hạ 
thương yêu và cưng chìu nhất hay không ? 

— Đúng như vậy, ta thương yêu và cưng chìu con gái ta nhất. 

— Vậy nếu có gì không may xảy ra cho Vajirã thì bệ hạ có lo lắng, sầu khổ 
và thất vọng không ? 

Vua Pasenadi giật mình, im lặng. Vua thấy răng trong tình thương đã có 
sẵn những mầm mồng của lo lắng, sầu khổ và thất vọng. Vua tự nhiên mất hết 
an lạc, lắm bẩm : 

— Hôm nào có dịp ta sẽ đến viếng sa môn Gotama. 


Phật độ vua Pasenadi? 


Một hôm vua Pasenadi đi một mình đến thăm Phật, không có hoàng hậu 
và công chúa đi theo. Ngài để xe và thị vệ ngoài công tinh xá Jetavana rồi đi bộ 
vào một mình. Một khất sĩ đưa vua đến gặp Phật trước am lá của người. Sau khi 
chảo hỏi và an vị, vua vào đề ngay : 


2 Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 263-270; Tiểu Bộ (Khuddaka nikãya): kinh Từ Bi (Mettã 
sutta); Tương Ưng Bộ, chương 3, kinh 1: Tuôi Trẻ. 


Sự tích đức Phật 144 


— Thưa sa môn Gotama, người ta thường ca ngợi ngài là Phật, là đã đạt tới 
quả vị giác ngộ cao nhất. Trẫm băn khoăn tự hỏi: Tuổi đời ngài còn ít, ngài mới 
xuất gia chỉ độ mười năm, thế mà sao ngài lại đạt tới thành quả đó được? Trẫm 
đã nghe nói đến những vị đạo cao đức trọng như Pũrana Kassapa, Makkhali 
Gosaleiputta, Nigantha Nãtaputta, SañJaya Belatthiputta vân vân. Những vị này 
đều là những người tu lâu năm, tuổi tác đã cao, tại sao họ không tự nhận họ là 
bậc giác ngộ hoàn toàn? Lại còn những vị như Pakudha Kaccäyana và Ajita 
Kesakambala nữa. Ngài có nghe nói đến những vị ấy không ? 

— Thưa Đại vương, Phật ôn tồn đáp, tôi có nghe nói tới các vị ẫy Và CÓ VỊ 
tôi đã từng được gặp. Thưa Đại vương, sự giác ngộ không tùy thuộc vảo tuổi tác 
và số năm tu học. Có những cái bé nhỏ mà ta không nên khinh thường như một 
vị vương tử bé, một con rắn con, một đốm lửa nhỏ và một nhà tu trẻ. Vị vương 
tử bé cũng có thê có vương tính của một đức vua. Một con rắn con cũng có thê 
làm ta mất mạng trong chốc lát. Một đốm lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi một khu 
rừng hay một thành phố. Một nhà tu trẻ cũng có thể đạt tới quả vị giác ngộ hoàn 
toàn. Đại vương, người khôn ngoan không bao giờ khinh thường một vương tử 
bé, một con rắn con, một đốm lửa nhỏ, một nhà tu trẻ. 

Vua Pasenadi nhìn Phật kinh ngạc, hiểu ngay Phật muốn nhắc khéo đến 
tuổi trẻ của mình. Đức Phật đã thốt những lời nói trên một cách hồn nhiên, từ 
tốn, không một chút mặc cảm. Vua bắt đầu có đức tin nơi Phật. Ông hỏi tiếp : 

— Sa môn Gotama, có người nói rằng ngài chủ trương không nên thương 
yêu. Vì càng thương yêu cảng có nhiều lo lắng, sâu khổ và thất vọng. Trầm nghĩ 
rằng điều đó có thể đúng, nhưng lòng trằm vẫn không yên. Trẫm nghĩ nếu 
không có thương yêu thì cuộc đời sẽ khô khan và vô vị lắm. Xin ngài giải dùm 
chỗ nghi này cho trầm. 

— Đại vương, lành thay, câu hỏi của ngài giúp tôi có dịp khai sáng yếu 
nghĩa cho mọi người hiểu rõ ý tôi. Cuộc đời rất cần đến tình thương, nhưng 
không phải thứ tình thương dựa trên căn bản dục vọng, đam mê và vướng mắc, 
mà là thứ tình thương rộng lớn, bình đăng, không phân biệt gọi là lòng từ bi. Từ 
(mett8) là ban vui, bi (karuna) là cứu khổ. Lòng từ bi không chấp có người ban, 
có người nhận, nên không bị vướng mắc vào cạm bẫy của tham, sân, si. Vì 
không bị vướng mắc vào ngã, nhơn, nên không mang, đến lo lắng, sầu khổ và 
thất vọng. Người có tâm từ bi sẵn sàng ban vui, cứu khổ cho tất cả loài hữu tình, 
không phân biệt kẻ đó có phải là cha mẹ hay anh em gì của mình không. Đại 
vương, ngài là bậc lãnh đạo của một quốc 1a, nếu ngài phát tâm từ bi thì dân 
chúng cả nước đều được ân triêm công đức. 

— Trẫm có một gia đình để coi sóc, một vương quốc đề chăm lo. Nếu trẫm 
không thương yêu gia đình của trẫm và thần dân trong xứ của trẫm thì làm sao 
trầm có thể coi sóc và chăm lo cho họ được ? 

— Đại vương, tôi không có ý nói Đại vương không nên yêu thương thái tử 
Jeta và công chúa Vajirã, tôi chỉ khuyên Đại vương nên yêu thương tất cả mọi 
người như ngài đã yêu thương thái tử và công chúa. Tình thương bình đẳng, 
không phân biệt, chính là lòng từ bỉ. Tình thương bám víu và lựa chọn gây nên 


Sự tích đức Phật 145 


sự bất công và chia rẽ, oán hận và chiến tranh. Chỉ có lòng từ bi mới thật sự 
mang đến an vui và thanh bình cho mọi người. 

— Thật là kỳ diệu ! Nhưng làm sao mình có thể bày tỏ tình thương của 
mình đối với một người nếu mình không chứng tỏ cho họ thấy mình quan tâm 
lo lắng cho họ hơn những người khác ? 

— Đại vương, mỗi người đều có nỗi khổ và ước vọng riêng. Tìm cách thỏa 
mãn những ước vọng chánh đáng của họ là “Từ”, tìm cách làm vơi nỗi khô của 
họ là “Bi”. Lòng ban vui, cứu khổ bình đăng đối với tất cả mọi người. Chỉ cần 
gặp duyên thuận lợi là hành động. Ngài nên ban vui, cứu khổ tùy duyên chứ 
không nên tùy người. 

— Thật là kỳ diệu ! Thưa sa môn Gotama. Giáo lý về Từ Bi của ngài vừa 
giảng thật là kỳ diệu và thâm sâu. Trẫm cần có thì giờ suy nghĩ để chiêm 
nghiệm và thấm nhuằn hai chữ Từ Bi. Trẫm xin cám ơn và từ giã ngài. Hôm 
khác trẫm sẽ đến đây đề học hỏi về giáo lý giác ngộ và giải thoát của ngài. 

Chiều hôm ấy, hoàng hậu Mallikã và công chúa Vajirä đột nhiên thấy vua 
trở nên rất ngọt ngào và thầm lặng. Hoàng hậu và công chúa biết đó là hiệu quả 
của cuộc gặp gỡ giữa vua và Phật. 

Cuộc viếng thăm của vua Pasenadi tại tỉnh xá Jetavana đã được nhiều 
người bàn tán và đã đem lại ảnh hưởng không nhỏ cho giáo đoàn khất sĩ tại thủ 
đô Sãvatthi. Một số các lãnh tụ giáo phái, lâu nay đã từng được vua kính nễ và 
bảo trợ, bắt đầu có mặc cảm là bị bỏ rơi. Họ nhìn tỉnh xá Jetavana với con mắt 
không có thiện cảm. Tuy nhiên giới trí thức và tuổi trẻ tìm đến tỉnh xá Jetavana 
càng lúc cảng đông. Chỉ trong vòng hai tháng mà đã có trên 150 thanh niên xin 
xuất gia và đã được thầy Sãriputta cho làm lễ xuống tóc. Vua Pasenadi và hoàng 
hậu Mallikã đều xin quy y Tam Bảo, làm đệ tử tại gia của Phật. Thấy vua 
Pasenadi chuyên cần đến tinh xá cúng dường và nghe thuyết pháp, một số quan 
chức trong triều cũng bắt chước vua. 


Phật cho người gánh phân tên Sunf(a xuất gia” 


Một hôm, trong khi đi khất thực ở một xóm ven đô, cạnh bờ sông 
Aciravati, Phật gặp một người gánh phân tên SunTta. Thấy Phật và đoàn khất sĩ 
đang trang nghiêm, tê chỉnh đi tới, Sunita lúng túng. Anh ta biết mình đang ăn 
mặc dơ dáy, hôi hám, lại đang gánh hai thùng phân người. Ảnh ta vội vã lẫn 
tránh xuông bờ sông. Đức Phật biết đây là người có nhiều căn lành nên ngài 
cũng đi xuống bờ sông để đón đường SunTta. Thấy thế, thầy Sãriputta cũng rời 
hàng ngũ đi theo Phật. Thầy Meghiya, thị giả của Phật, cũng vội bước theo. Các 
vị khất sĩ khác thấy lạ cũng dừng chân, đứng im lặng trong hàng, đưa mắt quan 
sát. 


?3 Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 272-275; Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh: 190 Phật Bồn 
Hạnh Tập Kinh, 187 Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Kinh; Lalitavistara; Tiêu Bộ, Trưởng Lão 
Tăng Kệ, kinh 242: SunTta (Theo kinh này thì Sunita là người quét đường). 


Sự tích đức Phật 146 


Sunrta luống cuống. Chàng đặt gánh phân xuống, dáo dác nhìn. Phía trên 
đường, các vị khất sĩ mặc áo cà-sa vàng rực đang đứng thành hàng dài. Phía bờ 
sông, ba vị sa môn dung nhan tươi sáng đang tiến về phía chàng. Chăng biết 
tránh đi đâu, SunTta liền lội xuống nước, định đi ra xa để tránh. Theo phong tục 
thời "bấy Đ1Ờ, Sunita biết rằng người thuộc giai cấp hạ tiện như chàng không có 
quyên đến gần các tu sĩ và các quan chức. Nhưng khi chàng đi cách bờ được 
bốn năm thước, mực nước vừa tới đầu gối, thì đức Phật đã đến mé nước, đứng 
nhìn chàng như muốn hỏi điều gì. SunTta vội chấp tay xá Phật. Phật ôn tồn bảo : 

— Anh lên đây cho tôi hỏi thăm chút việc. 

— Kính lạy ngài, con không dám. Con là giới hạ tiện, con không dám đến 
gần ngài, con sợ làm ô uề ngài. 

— Chúng tôi là người xuất gia tu hành. Chúng tôi chỉ sợ tham dục, sân hận 
và si mê làm ô uế tâm của chúng tôi thôi. Anh đừng ngại, hãy đến đây cho tôi 
hỏi thăm chút việc. Anh tên gì 2 

— Dạ, con tên SunTta. Xin ngài muốn hỏi việc gì cứ nói. Con không dám 
đến gần ngài. 

— Này Sunita, hãy chăm chú nghe đây. Nước các sông Ganga, sông 
Yamuna, sông AciravafI, sông MahI, sông Rohinli, vân vân ... một khi đã chảy ra 
biến rồi thì đều trở thành nước biển, cùng một vị mặn như nhau. Cũng thế, bất 
cứ người thuộc giai cấp nào, dù sang hay hèn, một khi đã xuất gia tu học, quyết 
tâm xa lìa tham dục, sân hận, si mê, quyết thực hành một lối sống trong sạch, 
thanh cao, giác ngộ, thì cũng đều có giá trị ngang nhau. Tất cả chúng sanh đều 
có Phật tánh. Người nào quyết tâm tu tập đạo lý cao thượng đều có thể trở thành 
thánh nhân. Này Sunita, anh có muốn gia nhập giáo đoàn khát sĩ không ? 

— Kính bạch ngài, SunTta ấp úng, con không dám ... con không dám ... Dạ, 
nếu ngài cho phép thì ... thì con rất sung sướng. Dạ, con rất sung sướng nếu 
được ngài cho phép con 0n nhập giáo đoàn khất sĩ. Con xin đem hết lòng thành 
kính làm theo những điều ngài chỉ dạy. 

Nói xong, Sunita xá lia lịa. Đức Phật bảo Sunita hãy tắm rửa sạch sẽ rồi 
lên bờ, ngài sẽ cho xuất gia. Rồi ngài dạy thầy thị giả Meghiya đến gặp thầy 
Ananda xin một áo cà-sa mang xuông bờ sông. Khi thầy thị giả mang áo cà-sa 
đến nơi thì SunTta cũng vừa tắm xong. Đức Phật làm lễ xuất gia cho SunTta ngay 
tại bờ sông, rồi giao cho đại đức Sãriputta đưa vị khất sĩ mới về tinh xá 
Jetavana, trong khi Phật và giáo đoản tiếp tục đi khất thực. 

Tất cả những gì xảy ra bên bờ sông hôm ấy đã được dân chúng địa 
phương chứng kiến. Tin Phật thâu nhận SunTta vào giáo đoàn khát sĩ bắt đầu 
được loan truyền trong thủ đô, gây xúc động mạnh. Các nhân sĩ và giáo sĩ đều 
tỏ ý không tán thành việc làm táo bạo đó. Các vị đại đức lớn báo cáo với Phật 
về những dư luận không tốt để xin có biện pháp đối phó. Phật dạy : 

— Như Lai đã từng nói với các thầy "Nếu các thầy tỉnh tấn tu tập theo 
Giáo Pháp của Như Lai thì chắc chắn các thầy cũng sẽ thành tựu đạo quả như 
Như Lai vậy." Các thầy nghĩ sao ? Nếu Sunrta tinh tân tu tập theo Giáo Pháp của 
Như Lai thì SunTta có thể thành tựu đạo quả chăng ? 


Sự tích đức Phật 147 


— Bạch Thế Tôn, nếu Sunta tinh tấn tu tập theo Giáo Pháp của Thế Tôn 
thì chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ thành đạo quả. 

— Đúng vậy. Này các thầy, việc quan trọng là cứu giúp một chúng sanh 
thoát khỏi cảnh khổ triền miên trong sanh tử luân hồi. Các thầy hãy cố gắng chỉ 
dẫn cho Sunta tinh tấn tu tập đúng theo Chánh Pháp. Một khi SunTta đã thu 
hoạch được kết quả tốt thì tự nhiên dư luận kia sẽ ngừng bặt. Lại nữa, này các 
thầy, Như Lai đã từng khuyên các thầy nên thực hành tâm bình đẳng trong lúc 
đi khất thực, thì việc thu nhận tu sĩ mới vào giáo đoàn cũng phải được thực hiện 
với tâm bình đăng. Lại nữa, này các thầy, việc thu nhận SunTta vào giáo đoàn 
còn là một tiếng chuông cảnh tỉnh các giới thượng lưu về bất công xã hội gây ra 
do tâm cô chấp phân biệt giai cấp hiện nay. Nếu chúng ta không làm thì còn ai 
có thê làm. Các thầy cứ nhẫn nhục và tinh tấn thì mọi việc sẽ ôn thỏa. 

Các vị đại đệ tử Phật đều hoan hỉ tín thọ phụng hành. 


Vua Pasenadi và Tỳ kheo SunIta2“ 


Chừng một tháng sau, tin đồn về người gánh phân tên Sunta được Phật 
thu nhận vào giáo đoàn, đến tai vua Pasenadi. Một số các vị lãnh đạo các giáo 
phái tại thủ đô đã đến xin yết kiến vua để phản đối việc này, vì trái với phong 
tục tập quán cô truyền xưa nay trong xứ. Hơn nữa, theo thông lệ tôn kính các tu 
sĩ, thì vua Pasenadi sẽ phải đối xử như thế nào cho hợp lẽ khi đứng trước Tỳ 
kheo Sunta ? Nhà vua cũng cảm thấy hoang mang không ít. 

Một hôm vua bảo xa giá đưa ngài tới tính xá Jetavana. Xe ngừng trước 
công, vua một mình đi bộ vào. Vua Pasenadi đã quen đường lối trong tính xá 
nên ngài cứ đi thăng tới am của Phật, không cần hỏi thăm. Thỉnh thoảng gặp vài 
vị tỳ kheo đi tới, vua đều đứng lại chắp tay xá chào. Các vị khất sĩ cũng đứng lại 
chắp tay đáp lễ. Vua nhận thấy vị nào cũng có dáng điệu trầm lặng, thong dong, 
nhàn nhã, đáng tôn kính. Nửa đường vào tịnh thất của Phật, vua gặp một vị khất 
sĩ đang ngồi thuyết pháp dưới một gốc cây, xung quanh có vài vị khất sĩ trẻ và 
độ mười người cư sĩ áo trắng đang ngôi chăm chỉ lắng nghe. Vị khất sĩ đang 
ngồi thuyết pháp, tuổi chưa tới bốn mươi nhưng phong thái trang nghiêm, sáng 
rỡ. Vua đứng ngăm nhìn cảnh tượng đẹp đề này, lắng nghe trong giây lát, rồi lại 
tiếp tục đi về phía am Phật. 

Đến trước am, vua đã thấy Phật đứng sẵn trước cửa tự bao giờ. Sau khi 
chào hỏi, vua mở lời : 

— Thưa Thế Tôn, vị khất sĩ đang thuyết pháp dưới cội cây đàng kia là ai 
mà có phong thái trang nghiêm đáng kính như vậy ? 

- Thưa Đại vương, đó là tỳ kheo SunTta. Thầy mới xuất gia cách nay trên 
một tháng nhưng thầy tu học rất tinh tấn. Thầy rất chất phác, thành thật, lại 
thông minh và có chí lớn. Với đà này thì chỉ cần vải năm nữa thầy có thê đi 
hoằng hóa bắt cứ nơi nào. 


?' Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 275-277. 


Sự tích đức Phật 148 


— Thưa Thế Tôn, người ấy có phải là ... có phải là tên SunTta gánh phân 
mướn? 

— Thưa Đại vương, đúng vậy. Vì nghiệp ác đời trước nên SunTta phải sanh 
vào dòng hạ tiện, làm nghề gánh phân. Nhưng SunTta cũng đã trồng nhiều căn 
lành nên kiếp này học đạo lý rất nhanh. Thưa Đại vương, chúng sanh nào cũng 
có Phật tánh, có khả năng giác ngộ thành Phật. Người mê lầm chỉ thấy đời hiện 
tại, sanh tâm phân biệt, khen chê, kỳ thị, làm cho tâm mê lầm càng thêm dầy 
đặc. Người giác ngộ biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, chỉ do nghiệp thiện 
ác mà tạm thời có sai biệt, nên phát tâm bình đăng và đại bị, tạo nhân duyên 
thuận lợi cho chúng sanh sớm được thức tỉnh, thoát khỏi cảnh đau khổ luân hồi. 

— Thật là tuyệt diệu, thưa Thế Tôn. Với tâm bình đẳng, đại bi, với giáo lý 
cao thượng, ngài đã độ cho Sunita thoát khỏi dòng hạ tiện, không còn bị khinh 
khi, kỳ thị. Hôm nay ngài lại độ trầm thoát khỏi tri kiến mê lầm của người thế 
tục, phát tâm bình đắng, đại bi để theo giáo lý cao thượng. Trẫm như người ngủ 
mê vừa mới tỉnh, như người đi lạc trong rừng vừa tìm được lối ra. Trẫm nguyện 
từ nay cho đến trọn đời sẽ hết lòng yêm trợ Chánh Pháp. 

Kế từ hôm đó tin đồn về người gánh phân tên SunTta xuất gia được kèm 
theo tin vua Pasenadli trở thành đệ tử trung kiên của Phật. Các cuộc bàn tán phản 
đối dịu dần khi mọi người nhận thấy hạnh nhẫn nhục và tinh tấn của vị tỳ kheo 
TỚI. 


Phật đưa Tỳ kheo Nanda lên cung trời Đao Lợi?” 


Một hôm, tại tinh xá Jetavana, Phật được thầy thị giả Meghiya cho biết là 
đại đức Nanda, em cùng cha khác mẹ với Phật, không được thoải mái trong đời 
sông xuất gia. Thầy Nanda cảm thấy ân hận đã rời xa người vợ mỹ miều mới 
cưới là công nương Janapada Kalyãni, thầy tâm sự : 

— Sư huynh biết không, tôi còn nhớ hôm tôi cầm bình bát theo Phật từ đền 
vua về tinh xá Nigrodha, công nương Janapada KalyänI đã bước đến nói thật 
nhỏ nhẹ vào tai tôi "Điện hạ đi mau về nhé, em chờ điện hạ. Đừng đi lâu, em 
buôn, em nhớ !" Thế mà bây giờ đã hơn một năm tôi xa nàng. Tôi cảm thấy ân 
hận đã bỏ lại người vợ mới cưới trẻ đẹp, dịu hiền, đê nàng phải sầu muộn trông 
chờ, tuyệt vọng. Tôi nay tuy đã thọ lễ xuất gia để sông đời đạo hạnh cao thượng, 
nhưng mỗi khi nghĩ đến nàng thì tôi cảm thấy rất ân hận, không còn chịu nôi 
nữa. Tôi có ý định từ bỏ những giới luật thanh cao nảy, xin Thế Tôn cho tôi trở 
về đời sông của người cư sĩ tại gia để được gần nàng. 

Chiều hôm sau, Phật gọi Nanda cùng đi thiền hành. Ngài hỏi đại đức 
Nanda có quả thật đã nói như thế không. Đại đức Nanda nhìn nhận tinh thần của 
mình suy nhược vì lo ngại cho vị tân nương đang đau khổ mong chờ mình. Phật 
bảo : 


25 Xem Tiểu Bộ, Jãtaka 182: Sangämävacara; Tiêu Bộ, Udãna III.2; Đường Xưa Mây Trắng, trang 
278-280; The Buddha and his Teachings, trang 140-143; Buddhist Legends, quyên I, trang 220-223. 


Sự tích đức Phật 149 


— Này Nanda, cuộc đời là đau khổ, nào ai tránh khỏi. Nếu có em ở bên 
cạnh thì Kalyani cũng lại đau khổ vì nguyên nhân khác thôi, như ghen tương, lo 
lắng, bệnh hoạn, già yếu, vân vân ... Chỉ có người giác ngộ, biết sông đời tỉnh 
thức trong thiền định và thanh nh: mới có được sự an lạc nội tâm, không tùy 
thuộc ngoại cảnh. Sau khi trút bỏ thân này, ít ra cũng được sanh về cõi trời Đao 
Lợi (Tãvatimsa) để hưởng đầy đủ lạc thú. Em có muốn đi xem cảnh trời Đao 
Lợi để thấy chúng sanh nơi đó sinh sông như thế nào không ? 

— Thưa Thế Tôn, em muốn lắm. Nhưng đi bằng cách nào ? 

— Em cứ ngồi thiền định bên cạnh ta, ta sẽ đưa em đi. 

Đức Phật tìm nơi thanh vắng, chỉ cho Nanda cách thực hành định tâm 
trên thân, nhập và an trú lạc tưởng và khinh an tưởng trong thán”", rôi hai 
người cùng ngôi thiền định dưới một cội cây cô thụ. Rồi Đức Phật cầm tay 
Nanda, dùng thần lực đưa Nanda lên cung trời Tãvatimsa. Trên đường đi, ngang 
qua một khu rừng vừa bị hỏa hoạn, Nanda thấy một con khi cái, bị cháy tai, 
cháy mũi, cháy đuôi, đang cô bám lấy thân cây trụi lá. Khi đến cảnh trời, Nanda 
bỗng cảm thấy hân hoan sung sướng lạ lùng. Mọi vật nơi đây đều tươi đẹp, sáng 
rỠ: các tiên nữ xinh đẹp đang múa hát trong những cung điện nguy nga tráng lệ, 
cảnh vật đều mang sắc thái an lạc, thanh tịnh, gợi trong tâm Nanda một niềm 
vui khó tả. Nanda quên mất cảnh hạ giới, quên luôn người vợ mới cưới, chàng 
như bị thôi miên trước khung cảnh lộng lẫy trang nghiêm cõi trời. Đức Phật lên 
tiếng : 

— Này Nanda, em thấy các tiên nữ nơi đây và công nương Janapada 
KalyänT ai đẹp hơn ? 

- Bạch Thế Tôn, nếu so với các tiên nữ nơi đây thì KalyänT chẳng khác 
nảo con khỉ cái bị cháy đang cô bám lấy thân cây khi nãy. 

— Này Nanda, vậy em hãy hăng hái, cỗ găng lên. Như Lai bảo đảm rằng 
nếu em tinh tấn thực hành Giáo Pháp của Như Lai thì sau khi mạng chung, em 
sẽ được tái sanh đến đây sống chung với các tiên nữ này. 

Như một đứa trẻ được khuyến khích, đại đức Nanda bạch : 

— Thưa Thế Tôn, đệ tử nguyện sẽ cố gắng tu tập giáo lý cao thượng để 
được sanh về cõi trời Tãvatimsa này. 

Khi các vị tỳ kheo biết đại đức Nanda cố gắng sống đời đạo hạnh thanh 
cao, và siêng năng tu tập thiền định chỉ vì mong được sanh về cõi trời 
Tãvatimsa để sống chung với các tiên nữ thì chế nhạo đại đức là người "làm 
thuê" để mong được Phật thưởng công theo lời cam kết. Đại đức Nanda tỉnh ngộ 
mục tiêu thấp hèn của mình, lây làm hồ thẹn, gạt bỏ tư tưởng xấu, tận lực cố 
găng tu tập, chắng bao lâu đắc quả A-la-hán. Đại đức đến bạch với Phật : 

— Bạch đức Thế Tôn, xin đức Thế Tôn hãy hủy bỏ lời hứa là nếu đệ tử có 
gắng tu tập sẽ được sanh về cõi trời Tãvatimsa sống chung với các tiên nữ. 


2 Phỏng theo Tương Ưng Bộ, chương 51, kinh 2: Hòn Sắt. 


Sự tích đức Phật 150 


— Này Nanda, vì tâm thầy nay đã hoản toàn thanh tịnh, không còn vướng 
chút lậu hoặc và chấp thủ, nên Như Lai cũng không còn bị ràng buộc vào lời 
hứa đó nữa. 

Khi có vài vị tỳ kheo tỏ vẻ hoài nghi về thành quả tu tập của đại đức 
Nanda, đức Phật nói : 

— Trước kia Nanda như một mái nhà dột nát, nhưng ngày nay thầy ấy như 
một mái tranh dày. Nước mưa không thể lọt qua được lớp tranh dày của một 
mái nhà lợp kín. Cũng thể, dục vọng không thể thấm vào tâm thuần thục đã 
được phát triển đây đủ?”. 

Trong hàng đệ tử của Phật, đại đức Nanda nỗi tiếng là người tự kiểm soát 
chặt chẽ nhất. 

Theo kinh Theragatha (Trưởng Lão Tăng Kệ), chính đại đức Nanda đã 
thốt ra những lời sau đây : 

— Có một thuở, tôi vừa nhẹ dạ vừa nông cạn. Tám trí tôi chỉ chăm chủ vào 
lòng can đảm bộc lộ ra ngoài. Quả tôi thật nhẹ dạ và nông nồi. Tất cả ngày 
tháng của tôi bị phung phí tiêu hao trong nhục dục, phóng đăng, sỉ tình. 

“Nhưng nhờ sự khéo léo và lòng từ bỉ quảng đại của đức Thể Tôn, 
nguyên là dòng dõi hoàng tộc, tôi có diễm phúc được đưa vào đời sống thanh 
cao với những tư tưởng sâu xa thâm diệu. Và từ ao tù vô tận của đời sống, tâm 
tôi được vớt lên và cứu thoát?. 


4- Hạ thứ 4 tại Veluvana (năm -S86) 
Dân chúng Vesäli cầu Phật đến trừ bệnh dịch tả? 


Mùa mưa sắp tới. Phật từ Jetavana lên đường trở về Rãjagaha để an cư 
kiết hạ tại tỉnh xá Veluvana (Trúc Lâm). 

Năm nay xứ Vajjï bị mất mùa vì hạn hán, tại thủ đô Vesälï nạn đói lan 
tràn làm hằng ngàn người chết, phần lớn thuộc các gia đình nghèo khó, nên 
người ta chỉ bó xác để vào bãi tha ma hoặc thả xuống sông. Do đó bệnh dịch tả 
lại hoành hành làm cho người lớn và trẻ em không kể giàu nghèo đều chết như 
rạ. Những ông thầy thuốc giỏi nhất trong xứ Vajjï đã chịu bó tay. Các thầy Bà- 
la-môn đã thiết lập nhiều lễ đàn để cúng tế và cầu nguyện, nhưng cũng không 
đem lại kết quả nào. Cuối cùng dân chúng nghĩ đến việc đi cầu cứu với Phật 
hiện đang nhập hạ tại Veluvana. Vương tử Mahali LicchavT được đề cử mang 
nhiều tặng phẩm quý báu đến tận Rãjagaha, vào triều kiến vua Bimbisãra để xin 
phép thỉnh Phật về Vesãlï, hy vọng đạo đức cao cả của đức Thế Tôn có thể biến 
đổi được thiên tai. Vua bảo phái đoàn sứ giả nên đến thăng tinh xá Veluvana 
gặp Phật. Khi biết Phật đã nhận lời, vua Bimbisãra, hoàng hậu Videhi, các vị đại 


“” Kinh Pháp Cú (Dhammapada), bài 13, 14. 
“* Tiêu Bộ, Trưởng Lão Tăng Kệ (Theragatha), bài 127. : 
? Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 550; Buddhist Legends, quyên HI, trang 168-176; Mahävastu. 


Sự tích đức Phật 151 


thần và dân chúng tiễn đưa Phật thật long trọng đến tận bờ sông Gangã°. Bên 
kia sông, dân chúng Vesãlï cũng đã tụ tập đông nghịt để nghênh đón. Họ lập lễ 
đài, treo cờ, kết hoa đầy cả bờ sông. 

Khi thuyền của Phật qua tới, dân chúng hò reo vang dậy, lễ nhạc trỗi lên 
vang lừng. Chính quyền và dân chúng đón tiếp Phật như một vị cứu tinh của họ. 
Phật vừa đặt chân lên đất liền thì sắm chớp bỗng nổi dậy và một trận mưa ào ạt 
đồ xuống. Đây là trận mưa đầu tiên sau nhiều tháng hạn hán. Dân chúng mừng 
rỡ, nhảy múa, reo mừng ca hát ngay dưới cơn mưa. Cơn mưa đã đem lại sự mát 
mẻ và hy vọng cho cả xứ : cơn mưa làm cho ruộng vườn tươi tốt, đất đai được 
tây sạch mọi ô nhiễm bệnh tật. Phật và giáo đoàn khất sĩ được rước về công 
viên lớn tại trung tâm thủ đô Vesälï. Nhiều túp lều khang trang đã được dựng 
lên trong công viên. 

Qua hôm sau Phật lên pháp đàn thuyết kinh Bảo Châu (Ratana sutta)?°! 
nói lên sự thật cao quý của Tam Bảo, của những người quy y Tam Bảo và giữ 
gìn năm giới, để cầu nguyện cho dân chúng Vesälï được hết bệnh tật và tai nạn. 
Tam Bảo là ba hòn ngọc quý của tất cả mọi người. Người quy y Tam Bảo và 
hành trì năm giới luôn luôn được chư thiên có cảm tình và phò trợ. Đức Phật 
nói: 

“Dẫu châu báu đời này hay đời kế, 
“Bảo vật nào trên thiên giới huy hoàng, 
“Không một thứ gì có thể sánh ngang 
“Với tôi thượng bảo châu là Đức Phật. 
“Đức Như Lai là bảo châu đệ nhất, 
“Nhờ chân lý này hạnh phúc ngáp tràn! 
(Kinh Ratana, kệ 224) 

Sau thời pháp, Phật đi viếng những nơi bệnh dịch hoành hành nặng nhất 
trong thành phố. Đến nơi nảo Phật cũng chỉ dẫn cho dân chúng biết cách ăn ở 
cho hợp vệ sinh, cách phòng ngừa bệnh và cách sống đạo đức nương theo Tam 
Bảo và Chánh Pháp. Vài ngày sau, Phật nói kinh “Dược Sư Lưu Ly Quang Như 
Lai Bản Nguyện Công Đức”, nhắc lại 12 nguyện lớn của Phật Dược Sư nhằm 
giải trừ các bệnh khổ cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh được đầy đủ các 
căn, và dẫn dắt chúng sanh vào đường giải thoát; đức Phật chỉ cách thiết đàn, lễ 
bái, cúng dường, tụng niệm kinh Dược Sư để tiêu trừ bệnh khổ. 

Sau hai tuần lễ, bệnh dịch đã giảm bớt nhiều. Phật và giáo đoàn lại được 
các Vương tử Licchavĩ và dân chúng đưa qua sông Gangã một cách hết sức long 
trọng, và được vua Bimbisära cùng đoàn tùy tùng rước về tinh xá Veluvana để 
tiếp tục mùa an cư. Trong thời gian hai tuân tại Vesälï, đức Phật đã độ được 
84.000 người đắc quả Dự lưu (Tu-đà-hoàn). 


* Sông Gangã nơi đây là ranh giới giữa hai xứ Magadha và VajjI. 
3! Tiêu Bộ (Khuddaka nikãya), Tiêu Tụng (Khuddaka patha), kinh Bảo Châu (Ratana sutta). 


Sự tích đức Phật 152 


Š5- Hạ thứ 5 tại Mahävana, thuộc Vesälï (năm -585) 


Sau mùa an cư thứ tư tại Veluvana đức Phật trở lại VesãlT để chuẩn bị 
mùa an cư thứ năm tại Mahävana (Đại Lâm) theo lời thỉnh cầu của các Vương 
tử LicchavI. Mahavana đã được các vương tử Licchavĩ chỉnh trang thành tinh xá 
gồm có một tòa giảng đường rộng lớn hai tầng, nóc nhọn, gọi là giảng đường 
Kitagara (Trùng Các), và một sô các tăng đường rải rác trong rừng. Hầu hết cây 
trong rừng này đều thuộc loại cây sala (shorea robusta). Trong mùa an cư thứ 
năm, ông Vimala Kondañña, con bà Ambapälï với vua Bimbisära, đến nghe 
Phật thuyết pháp, phát tâm Bồ đề xin xuất gia; ông tu học rất tỉnh tấn, ít lâu sau 
đắt quả A la hán. 

Phật đến VesälT không bao lâu thì nghe xảy ra cuộc tranh chấp giữa hai 
xứ Sãkyä và Koliyä về nước sông RohinT° ở ranh giới hai xứ. 


Tranh chấp giữa hai xứ Sãkyä và Koliyã*" 


Trước mùa an cư, vào tháng Jettha (tháng 6 dl), bỗng xảy ra sự xích mích 
giữa hai xứ Sãkyä và Koliyã về dòng sông RohinI (hiện nay là sông Rowai), 
ranh giới giữa hai xứ. Sakyã là quê nội của Phật. Koliya là quê ngoại của Phật 
và cũng là quê hương của công chúa Yasodharä. 

Số là năm ấy trời hạn hán, không có mưa, nên mực nước sông RohinT rất 
thấp, không đủ cho nông dân hai bên bờ sông dùng. Đại diện nông dân bên xứ 
Koliyä bảo : 

— Nước sông RohinïT năm nay ít quá, không đủ cho cả hai bên dùng. 
Nhưng lúa phía chúng tôi sắp chín rồi. Vậy quý vị hãy để cho chúng tôi dùng 
nước trước, đến khi lúa chín rồi sẽ tới phiên quý vị. 

— Lúa bên phía chúng tôi cũng đang lúc cần nước. Đợi đến khi lúa bên 
phía quý vị chín rồi thì lúa phía chúng tôi đã quá mất sức, lúc ấy nước sông 
cũng đã cạn. Chúng tôi sẽ phải đi qua đó xin ăn thôi. Hãy để chúng tôi dùng 
nước trước rồi quý vị hãy dùng sau. 

Lời qua tiếng lại một hồi đi đến chỗ nặng lỜI : 

- Chúng bây có đói thì kéo nhau về Kapilavatthu mà xin ăn. Đồ quân gì 
mà anh chị em lấy nhau như chó?*. 

— Chúng bây nói ai là chó ? Chúng bây là quân cùi hủi sống trong rừng 
như thú vật?®°. 

Từ thương thuyết đến tranh cãi nặng lời, rồi đến đấm đá. Cuối cùng binh 
đội hai nước dàn trận hai bên bờ sông. Tình thế trở nên gay cắn, sắp xảy ra 
chiến tranh. 


3ˆ Sông Rohinï hiện nay là sông Rowal. 

33 Xem Buddha and the Gospel of Buddhism, trang 44-45; Buddhist Legends, quyên III, trang 70-72; 
Tiểu Bộ, Jãtaka 475: kinh Phadana. 

3 Xem phần Lai Lịch Họ Gotama và Bộ Tộc Sãkyã trong phần đầu sách này. 

35 Xem phần Lai Lịch Họ Gotama và Bộ Tộc Sãkyã trong phần đầu sách này. 


Sự tích đức Phật 153 


Đức Phật đang ngụ tại giảng đường Trùng Các (Kũtãgära) ờ Đại Lâm 
(Mahävana), hay tin, vội tức tốc đến nơi để dàn xếp cuộc tranh chấp. Hỏi các vị 
tướng chỉ huy quân đội hai bên thì họ nói rằng phía bên kia khinh người, xâm 
phạm ranh giới và tài sản bên này. Không ai nói đến lý do thật sự của cuộc tranh 
chấp. Mãi đến khi Phật nói chuyện với các nông dân chất phác mới biết nguyên 
nhân chính là do thiếu nước tưới vào ruộng rẫy hai bên bờ sông. 

Nhờ có thân tình với cả hai bên, đức Phật sắp xếp cuộc gặp gỡ giữa các 
vương tử đại diện cho hai xứ Sãkyä và Koliyã đề thảo luận và tìm biện pháp hòa 
giải. Phật nói : 

— Này quý vị vương tử, sở đĩ nước sông RohinT năm nay yếu kém là vì 
trời Ít mưa, mùa mưa năm nay đến trễ. Chỉ vài tuần nữa sẽ có mưa, đến chừng 
đó mực nước sông sẽ trở lại bình thường như cũ thì cả dân chúng hai bên bờ 
sông đều có đủ nước dùng. Nếu để xảy ra chiến tranh thì chẳng những binh lính 
hai bên phải chết hoặc bị tàn phế thảm thương mà dân chúng và ruộng vườn của 
cả hai bên cũng sẽ bị thiệt hại không thê lường trước được. Này quý vị, quý vị 
thử nghĩ xem mạng sống của quý vị, của binh lính, của dân chúng là quan trọng 
hay nước sông Rohini và ruộng vườn là quan trọng ? 

— Bạch Thế Tôn, mạng sống của con người tất nhiên đáng quý trọng hơn. 

- Đúng thế ! Vậy Như Lai khuyên quý vị nên tìm biện pháp hòa giải để 
tạm thời chia nước sông RohinT ra đồng đều cho dân chúng hai bên bờ sông đều 
có nước dùng tạm. Chiến tranh thường chỉ gây chết chóc, hận thù, chứ không 
bao giờ mang đến một giải pháp tốt đẹp, kể cả đối với người thắng trận. 

“Này quý vị, chúng ta sẽ được hạnh phúc bằng cách gạt bỏ hận thù khi 
sống giữa đám người thù hận (Pháp Cú, bài 197); chúng ta sẽ được hạnh phúc nếu 
biết sống lành mạnh giữa đám người bệnh tật (Pháp Cú, bài 198); chúng ta sẽ 
được hạnh phúc nếu biết sống thanh tịnh giữa đám người đầy tham vọng (Pháp 
Cú, bài 199). Thăng lợi sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau, người không tranh 
thắng bại, sống an lành hạnh phúc (Pháp Cú, bài 201). 

Rồi đức Phật nói kệ: 

“Nó làm nhục tôi, tắn công tôi ! 

“Nó chiến thắng tôi, cướp của tôi ! 

“Ai chứa trong lòng tư tưởng áy, 

“Hận thù như vậy chẳng hê nguôi. (Pháp Cú, bài 3) 


“Nó làm nhục tôi, tắn công tôi ! 

“Nó chiến thắng tôi, cướp của tôi ! 

“Không chứa trong lòng tư tưởng ấy, 

“Hán thù như vậy sẽ dân nguồi. (Pháp Cú, bài 4) 


“Các mối hận thù ở thế gian 

“Chẳng hệ tiêu diệt bởi lòng sân. 

“Vô sân trừ khử niềm sân hận, 

“Định luật muôn đời của cô nhân. (Pháp Cú, bài 5) 


Sự tích đức Phật 154 


Nghe xong, 250 vương tử xứ Sãkyã và 250 vương tử xứ Koliyä xin xuất 
gia theo Phật. Do sự can thiệp của Phật mà hai bên đã đi tới một sự thỏa thuận 
về vân đề phân chia nước tưới cho dân chúng hai bên bờ sông Rohinï trong khi 
chờ đợi mùa mưa tới. Các vị vương tử rút binh về triều, thuật lại lời Phật giảng 
hòa cho vua Suddhodana, vua Suppabuddha, triều thần và vợ con của họ nghe. 
Hai xứ Sãäkyä và Koliyä tái lập bang giao thân tình như cũ. 


Vua Suddhodana băng hà** (năm -585) 


Năm nay Phật được 39 tuổi. Khi mùa an cư thứ năm tại Vesälï vừa chấm 
dứt thì có tin từ Kapilavatthu báo quốc vương Suddhodana bệnh nặng. Năm nay 
nhà vua được S1 tuổi. Chính vua đã sai đại thần Mahãnäma, con hoàng thân 
Sukkodana (Bạch Phạn vương) đi thỉnh Phật về cung để vua được thấy mặt lần 
cuối củng. 

Thành Kapilavatthhu cách thành Vesäli độ 220 km về phía tây-bắc. 
Mahãnãma yêu cầu Phật dùng xe ngựa đi cho nhanh hầu về kịp trước giờ vua 
băng hà. Phật nhận lời và bảo Anuruddha, Nanda, Ananda và Rahula cùng đi. 
Mọi người lên xe đi ngay trưa hôm ấy. Các vương tử Licchavï và bà Ambapäli 
cũng không hay kịp để tiễn đưa. Chỉ có các vị khát sĩ tiễn Phật ra cổng giảng 
đường Kũtãgãra (Trùng Các). Sau khi Phật đi rồi, trên hai trăm vị khất sĩ, phần 
lớn thuộc dòng Sãkya, cũng lên đường đi Kapilavatthu, hướng tây- -bắc. Họ 
muốn có mặt bên cạnh Phật trong lễ trà tỳ của vua Suddhodana. 

Về đến Kapilavatthu, Phật đi ngay vào hoảng cung. Hoàng hậu Mahã 
PajãpatI đưa ngài đến ngay bên giường bệnh. Vua Suddhodana nhìn thấy Phật 
thì xúc động mạnh, miệng mỉm cười thỏa mãn, hai giọt nước mắt từ từ lăn trên 
đôi má nhăn nheo. Đức Phật lấy khăn lau nước mắt cho vua, rồi cầm lấy tay vua 
cha thong thả nói : 

— Thưa Phụ vương con đã về đây. Xin Phụ vương hãy an lòng. Suốt đời 
Phụ vương đã lo lắng cho hoàng tộc, cho thần dân xứ Sãkyã được ấm no hạnh 
phúc. Giờ đây Phụ vương không còn gì phải lo lắng nữa. Phụ vương nên mỉm 
cười vì đã làm tròn trách nhiệm của một quốc vương theo khả năng mình. Bây 
giờ điều quan trọng là Phụ vương nên giữ thân tâm an tịnh băng cách quán niệm 
hơi thở. Phụ vương thở đi. Hít hơi vào thật nhẹ và dài, thở hơi ra thật nhẹ và dải 
cho đến khi tâm Phụ vương được nhẹ nhàng thanh thoát, không còn lo nghĩ đến 
việc gì khác ngoài hơi thở. 

Nhà vua thực hành trong giây lát, vẻ mặt ngài trở nên bình thản, vua nói : 

— Bây giờ ta đã thấy được cuộc đời là vô thường. Tám mươi năm qua mau 
như giấc mộng. Càng nhiều danh vọng càng khổ tâm nhọc trí. Hạnh phúc có lẽ 
chỉ đến trong một cuộc sống thanh nhàn, bình dị và tự do. 

— Thưa Phụ vương, đúng vậy, Phật nói. Nhưng bây giờ cũng chưa phải là 
trễ. Phụ vương có thể bắt đầu cuộc sông thanh nhàn, bình dị và tự do ngay từ 


3 Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 281-284. 


Sự tích đức Phật 155 


bây gIỜ. Thưa Phụ vương, thân người tuy có trẻ có già, vọng tâm con người tuy 
từng giây phút biến đổi, sanh diệt không ngừng, nhưng Chơn tâm của Phụ 
vương vẫn luôn luôn thường trụ, bất biến, là nguôn an lạc vô tận. Mội khi Phụ 
vương đã nhận thức rõ thân thể và tâm thức đêu vô thường, đêu là nguồn gốc 
của đau khổ, đáng được xả bỏ không có gì luyễn tiếc; lúc bẩy giờ trí tuệ bảt-nhã 
sẽ bừng sáng đưa Phụ vương trở về Bản tâm chân thật, thanh tịnh, nhiệm mẫu, 
thánh thiện của Phụ vương .... 

Đức Phật tiếp tục giảng về vạn vật vô thường, hễ có sanh thì có diệt, chỉ 
có Chơn tâm của mọi người là đầy đủ các đức tính thường, lạc, ngã, tịnh, rồi 
khuyên vua nên an trụ tâm vào đó. Vua Suddhodana lắng nghe, tâm thức cởi 
mở. Nghe xong, vua được thân tâm an lạc, đắc quả A-la-hán. Vua nói : 

— Trẫm biết sanh, già, bệnh, chết là lẽ thường. Trẫm không còn luyến tiếc 
gì ở thế gian này nữa. Hôm nay, nhân có đủ mặt mọi người ở đây, xin Thế Tôn 
và các quan đại thần sắp xếp việc cử người thay thế trẫm để trị nước. Nếu trước 
đây trầm có làm điều gì lầm lỗi khiến các khanh phiền lòng, trước khi nhắm 
mắt, trằm muốn các khanh hãy tha thứ cho trẫm. 

Đức Phật xin phép vua được qua phòng bên với các vương tử để nghị sự. 
Trong phòng chỉ còn lại hoàng hậu Pajãpatï ngồi lại bên cạnh giường để chăm 
sóc cho vua. Nét mặt vua rất bình thản. Sau khi thương nghị, mọi người đều 
chấp thuận đề nghị của Phật để cho Mahãnãma, con trưởng nam của hoàng thân 
Sukkodana (Bạch Phạn vương) lên ngôi kế vị vua Suddhodana. 

Khi mọi người trở vào phòng trình quyết nghị này, vua Suddhodana hoan 
hỉ mỉm cười khuyên mọi người nên giúp đỡ Mahanama hoàn thành sứ mệnh, 
nhất là trong giai đoạn đầu. Nói xong, vua bình thản nhắm mắt trong sự an lạc. 
Đức Phật khuyên mọi người nên ra ngoài để vua được an nghỉ. Vua 
Suddhodana nằm yên, an hưởng hạnh phúc giải thoát trong bảy ngày rồi băng 
hà. 


Hoàng hậu Pajãpatï Gotami xin xuất gia” 


Sau lễ trà tỳ vua Suddhodana là lễ đăng quang của Mahãnãma. Phật và 
giáo đoàn ở lại Kapilavatthu ba tháng tại tính xá Nigrodha (Ni Câu Đà) để 
hoằng hóa. Một hôm bà Mahã Pajãpati Gotami đến tinh xá cúng dường một số 
áo cà-sa cho Phật và các đại đệ tử, rồi bà xin được xuất gia làm một nữ khất sĩ. 
Bà nói : 

- Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn chấp thuận cho nữ giới được xuất gia, từ 
bỏ nếp sống gia đình để khép mình vào đời sống không nhà cửa, trong khuôn 
khổ của Giáo Pháp và Giới Luật mà đức Thế Tôn đã công bó, thì trong thiên hạ 
sẽ có thêm rất nhiều người được thừa hưởng ân huệ của đức Thế Tôn. Như hiện 
nay, phu nhân của các vương tử đã qua đời hoặc đã xuất gia, và tôi đang sống 


3 Xem Tạng Luật, Tiểu Bộ, tập 2: 513; Tăng Chi Bộ, chương 8 pháp, kinh 5l. 


Sự tích đức Phật 156 


cuộc đời buồn thảm trong nội cung, rất mong muốn được sông cuộc đời cao 
thượng của kẻ xuất gia. Kính xin Thế Tôn hoan hỉ chấp thuận. 

Đức Phật lặng thinh. Một lát sau người nói : 

— Không được đâu, lệnh bà Gotam. 

Lần thứ nhì và lần thứ ba, bà Mahã PaJapatI Gotamr lập lại lời thỉnh cầu, 
nhưng đức Phật vẫn không chấp thuận. Bà trở về cung than thở với lệnh bà 
Yasodharä. Mấy hôm sau Phật lên đường trở về VesälT. Tới VesälT, Phật cư trú 
tại tỉnh xá Mahaävana (Đại Lâm). 

Ở lại Kapilavatthu, bà Pajãpati Gotamĩ không nản chí trước lời từ chối 
của đức Phật. Được biết 250 phu nhân xứ Sãkyã và 250 phu nhân xứ Koliyã có 
chồng đi xuất gia sau khi nghe Phật thuyết pháp tại bờ sông Rohinï cũng đồng ý 
nguyện như bà, bà triệu tập tất cả 500 vị ấy lại và nói : 

- Chính đức Thế Tôn đã nói, theo tỉnh thần đạo lý tỉnh thức, mọi người 
đều bình đăng, vì ai cũng có khả năng giác ngộ và giải thoát. Thế Tôn đã nhận 
vào giáo đoản cao quý những người thuộc giai cấp hạ tiện thì không lý nào ngài 
lại không cho nữ giới xuất gia. Nếu chúng ta chứng tỏ quyết tâm của chúng ta 
băng cách tự ý xuống tóc, cởi bỏ tất cả đồ trang sức, khoác y vàng lên người, 
sông đời khất sĩ không nhà cửa, đi bộ đến Vesãlï để xin xuất gia, thì tôi tin rằng 
Thế Tôn sẽ chấp thuận. 

Mọi người trong phiên họp đều phấn khởi khi nghe bà Gotamĩ nói. Họ 
tôn bả làm vị lãnh đạo để thực hiện ý nguyện xuất gia, vì ai cũng biết bà là 
người không thối tâm bất cứ trước một trở lực nào. Bà quay sang khuyên 
Yasodhara : 

— Này Gopä, con hãy thong thả chờ, đừng đi theo ta trong chuyến này. 
Không có con, mọi việc sẽ có thể dễ dàng hơn. Chừng nào ta thành công, con sẽ 
xuất gia sau. 


Hoàng hậu Pajäpati và 500 nương tử xuất gia tại Vesälr= 


Độ một tháng sau, vào đầu năm 584 trước tây lịch, tại tĩnh xá Mahãvana 
ở VesälT, vào sáng sớm, trong lúc đi ra hồ lấy nước, đại đức Änanda trông thấy 
lệnh bà GotamI và một số đông phụ nữ mặc áo vàng, xuống tóc, đi chân không, 
đang xúm xít đứng trước giảng đường Kitagara. Vô cùng ngạc nhiên, đại đức 
đến trước lệnh bà Gotami hỏi : 

— Thưa lệnh bà, sao lệnh bà lại đứng đây vào sáng tinh sương như thế 
này? Sao chân lệnh bà sưng trầy và chảy máu như vậy? Và các công nương này 
cũng thế nữa... 

— Đại đức Ananda, tôi và 500 công nương này: muốn từ bỏ đời sống cô 
đơn buồn chán ở nội cung nên đã tự xuông tóc, bỏ hết đồ trang sức, từ bỏ hết 
mọi tiện nghi vật chất, chỉ mong được sống đời thanh nhàn cao thượng của kẻ 


3 Xem Tạng Luật, Tiểu Phẩm, tập 2: 514; Tăng Chi Bộ, chương 8 pháp, kinh 51 và 53; Đại Chánh 
Tân Tu Đại Tạng Kinh 1428 và 1421; Trung A Hàm 116: Cừu Đàm DI Kinh; Trung A Hàm 130: 
Giáo Đàm Di Kinh. 


Sự tích đức Phật 157 


xuất gia. Chúng tôi đã tập sông đời khất sĩ, xin ăn, ngủ dưới gốc cây, trong khi 
đi chân không từ Kapilavatthu đến đây. Chúng tôi muốn chứng tỏ răng chúng 
tôi cũng có thể sống cuộc đời không nhà cửa của người khất sĩ. Xin đại đức 
hoan hỉ bạch Phật cho phép chúng tôi được xuất gia. 

— Lệnh bà và các công nương hãy đứng đây chờ. Tôi sẽ vào bạch đức Thế 
Tôn. Tôi hứa sẽ làm hết sức tôi. 

Đại đức Änanda vào đến am Phật gặp lúc Phật vừa xả thiền đứng dậy, 
đang mặc áo, sắp đi thiền hành với thầy thị giả Nãgita. Ananda bạch Phật : 

- Bạch đức Thế Tôn, xin ngài hãy nhìn kia, lệnh bà PaJapati GotamT và 
500 công nương đang đứng trước giảng đường, chân sưng vù vì đi chân không 
từ Kapilavatthu đến đây, mình mây lắm lem đây cát bụi và trông có vẻ âu sầu 
phiền muộn. Xin đức Thế Tôn hoan hỉ chấp thuận cho hàng phụ nữ được từ bỏ 
đời sống gia đình, khép mình vào nếp sống không nhà cửa, trong khuôn khổ của 
Giáo Pháp và Giới Luật mà Thế Tôn đã công bố. Bạch đức Thế Tôn, sẽ là một 
đại hạnh cho nữ giới nếu hàng phụ nữ được phép từ bỏ nếp sống gia đình để 
thực hành đời sống cao thượng của hàng khát sĩ không nhà cửa. 

— Đủ rồi, Änanda, Như Lai không thê chấp thuận cho hàng phụ nữ xuất 
g1a. 

Lần thứ nhì và lần thứ ba đại đức Ãnanda cố xin, nhưng đức Phật một 
mực chối từ. Sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ, đại đức Änanda lại kính cần 
bạch: 

- Bạch Thế Tôn, người phụ nữ có khả năng thành tựu đạo quả Tu-đả- 
hoàn (Sotapatti), Tư-đà-hàm (Sakadagami), A-na-hàm (Anagamni) và A-la-hán 
(Arahattä) không, nếu họ tu tập đúng theo Giáo Pháp và Giới Luật mà đức Thế 
Tôn đã công bố ? 

— Này Änanda, Phật đáp, bất cứ ai tu tập đúng theo Giáo Pháp và Giới 
Luật của giáo đoàn khất sĩ đều có thể thành tựu các thánh quả như sau : 

“Quả vị thứ nhất là Tu-đà-hoàn (Sotäpafri) : Nhờ quán Tứ đề nên kiễn*° 
đạo. Nhờ kiến đạo nên biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, 
sự xuất ly 5 uẫn; biết cách đoạn trừ phiền não*'° nhất là ba kiết sử (thân kiến, 
giới cắm thủ, hoài nghỉ), tâm lần hồi được thanh tịnh và bắt đầu nhập vào dòng 
thánh, xả bỏ ân ái, chăng bận trần duyên, kiên trì trai giới, giữ thân miệng ý 
thanh tịnh, chứng quả Dự /z. (Người chứng quả này, gọi là Sofãpanna, đã 
nương theo Tứ Đề thực hành Chánh Kiến, Chánh Tư Duy để đoạn trừ ba kiết 
SỬ). 

“Quả vị thứ nhì là Tư-đà-hàm (Sakadagami) : Đã đoạn trừ ba kiết sử 
(samyojana) là thân kiến, giới cấm thủ và hoài nghi; tham, sân, si, chỉ còn mỏng 
nhẹ; thân được oai nghi, động ít tĩnh nhiều, tâm được nhẹ nhàng thanh tịnh, 
chăng vướng sáu trần, chứng quả N?ất ai, chỉ còn tái sanh một lần nữa ở cõi 
người, sau đó sẽ sanh lên các cõi trời. (Người chứng quả này, gọi là 


3 Kiến là thấy, biết và hiểu. 
319 Phiên não là các hiện tượng tâm lý tiêu cực như tham, giận, buôn, phiên, thương, ghét, lo, sợ ... 


Sự tích đức Phật 158 


Sakadägamin, đã nương theo Tứ Đề thực hành Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp để 
đoạn trừ ba kiết sử và làm giảm nhẹ tham sân s1). 

“Quả vị thứ ba là A-na- -hàm (Anagami) : Đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử 
là tham, sân, thân kiến, giới cắm thủ và hoài nghỉ; ba nghiệp (thân, khẩu, ý) và 
sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) đều thanh tịnh, chứng, quả Bát hoàn, không 
còn tái sanh vào các cõi Dục nữa mà sẽ sanh về các cõi Sắc và Vô Sắc. (Người 
chứng quả này, gọi là 4ãgãmin., đã nương theo Tứ Đề thực hành Chánh Mạng, 
Chánh Tinh Tấn để đoạn trừ năm hạ phần kiết sử). 

“Quả vị thứ tư là A-la-hán (Arahaf) : Đã đoạn trừ tất cả phiền não và 
vọng tưởng, được lậu-tận-trí, thành bậc Vô-học?"!, chứng quả Vô-san”?'°, tâm 
luôn luôn an lạc thanh tịnh, đầy đủ Tam Minh, đầy đủ thiện phương tiện đề chỉ 
dạy chúng sanh, xứng đáng nhận lãnh mọi sự cúng dường của các cõi trời và 
người. (Người chứng quả này, gọi là Arahanr hay Arahar hay Arhar, đã nương 
theo Tứ Đề thực hành Chánh Niệm, Chánh Định, Chánh Trí và Chánh Giải 
Thoát để đoạn trừ năm thượng phần kiết sử là sắc ái, vô sắc ái, trạo cử, ngã 
mạn, vô minh). 

Được khích lệ bằng câu trả lời thuận lợi ấy, đại đức Änanda tha thiết 
thỉnh cầu đức Phật một lần nữa : 

— Bạch đức Thế Tôn, như vậy là hàng phụ nữ nếu được phép xuất gia tu 
hành cũng có thể chứng quả thánh ! ? Bạch đức Thế Tôn, lệnh bả Mahã PajãpatT 
Gotami năm nay đã 81 tuổi, bà đã có rất nhiều công nuôi dưỡng đức Thế Tôn. 
Bà đã trông nom, chăm sóc, bồng bế ngài trong lòng thay lệnh bà Mahäã Mãyã. 
Để chứng tỏ phái nữ cũng có thê sống đời khất sĩ không nhà cửa, bà và 500 
công nương dòng Sãkyäã và Koliyã đã tự xuống tóc, vất bỏ tất cả đồ trang sức, đi 
chân không, ngủ dưới ốc cây, khất thực để ăn, từ Kapilavatthu đến đây. Xin 
đức Thế Tôn từ bi chấp thuận cho lệnh bà và các công nương được xuất gia 
trong Giáo Pháp của Thế Tôn. Nữ giới từ nay cũng sẽ có nơi nương tựa, tu tập 
theo Chánh Pháp để được giải thoát khỏi cảnh đau khổ luân hồi. Bạch đức Thể 
Tôn, xin ngài từ bỉ rộng mở cảnh cửa giải thoát cho lệnh bà và các công HHƠnG. 

Đức Phật lặng thinh. Một lát sau, ngài bảo thầy thị giả Nãgita đi mời các 
đại đức Sãriputta, Moggallaäna, Anuruddha, Bhaddiya, Kimbila và Mahã 
Kassapa đến thảo luận. Sau khi hội ý với các đại đệ tử, đức Phật bảo : 

- Này Änanda, thầy hãy đến báo cho lệnh bà Mahã Pajãpafï biết là nếu 
lệnh bà và các công nương chấp thuận triệt để tuân theo ““Tám điều cung kính” 
sau đây thì Như Lai sẽ đồng ý cho thành lập Giáo Hội Tỳ Kheo Ni. Tám điều 
cung kính (Bát Kính Pháp, ŒGarudhamm8) của Giáo Hội Tỳ Kheo Ni là : 

I- Tỳ kheo ni, đù tuổi đời lớn, tuổi hạ cao, cũng phải luôn luôn cung kính 
chào hỏi một Tỳ kheo. 

2- Tỳ kheo ni không thể nhập hạ (vassa) nơi nào không có Tỳ kheo. 


3! Bậc vô học : Bậc thánh nhân đã đạt được vô-sư-trí nên không còn phải học gì nữa. 
32 Quả vô sanh : Nhờ đã sạch nghiệp nên không còn bị nghiệp lực thiện ác dẫn đi tái sanh nữa. 


Sự tích đức Phật 159 


3- Cứ mỗi tháng hai kỳ, chúng Tỳ kheo mi phải cử người đi thỉnh Tỳ kheo 
chỉ định ngày Bồ-tát (Uposatha)?° và giờ thăm viếng, giáo huấn và khích lệ việc 
tu học của ni chúng. 

4- Lúc mãn hạ, Tỳ kheo ni phải thọ lễ Tự-tứ (Paväranä) chánh thức ra hạ 
trước mặt những vị Tỳ kheo và Tỳ kheo ni khác (để kiểm thảo xem trong ba 
điều thấy, nghe và hoài nghi, mình có lầm lỗi điểm nào không). 

5- Tỳ kheo mi đã phạm trọng giới phải chịu phạt Manatt8°' trước chư tăng 
và chư n1. 

6- Thức-xoa-ma-na (sikkhamana, chánh học)? đã thọ trì 8 giới trong thời 
gian hai năm, có thể thọ cụ túc giới Tỳ kheo ni trước chư tăng và chư ni. 

7- Bất luận trong trường hợp nào, Tỳ kheo ni không có quyên khiến trách 
hay nặng lời với Tỳ kheo (P:bhikkhu, S:bhiksu). 

8- Tỳ kheo không được sám hối với Tỳ kheo ni (P:bhikkhuni, 
S:bhiksunï), nhưng Tỳ kheo ni có thể sám hồi với những vị Tỳ kheo. 

“Những giới luật trên đây phải được tôn trọng trọn đời, phải được kính nê 
và không được đổi thay, xê dịch. 


Khi đại đức Ananda trở ra thì mặt trời lên đã cao. Bà Pajapati và 500 
công nương vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Sau khi nghe kể lại lời Phật và nội dung 
“Bát Kính Pháp”, bà PaJapatI nói : 

— Đại Nụ n n0 xin đại đức bạch với đức Thế Tôn rằng: Khi một cô 
gái xinh đẹp và trẻ trung mới tắm gội bằng nước thơm mà có người mang tới 
cho một vành hoa, kết băng hoa sen hay hoa lài thơm ngắt, thì cô gái ây sẽ sung 
sướng đưa hai tay đón nhận rồi để lên đầu mình. Cũng thế, chúng tôi rât sung 
sướng chấp nhận "Bát Kính Pháp" và sẽ tôn trọng "Bát Kính Pháp" suốt đời, 
nếu chúng tôi được phép xuất gia. 

Rồi bà quay sang nói với các công nương : 

— Các em, các cháu đừng e ngại. Điều quan trọng nhất là chúng ta được 
xuất gia làm nữ khất sĩ (P:bhikkhuni, S:bhiksuni). Những điều trong “Bát Kính 
Pháp” không phải là những trở ngại cho sự tu học của chúng ta, mà chính là 
cửa ngõ để chủng ta đi vào Giáo Pháp cao thượng. 

Đại đức Änanda vui mừng vảo báo tin này với Phật. Chiều hôm đó 501 
người nữ đầu tiên được làm lễ xuất gia thọ giới sa di ni (samaneri). Bà Mahã 


3! Bố tát (Uposatha) là khóa lễ tụng giới mỗi nữa tháng của tăng ni. 

34 Manattä (Ma-na-đỏa, biến tịnh, chiết phục cống cao): Phương pháp diệt tội và sắm hối của một vỊ 
tăng hay ni khi phạm trọng tội Xả-đọa hoặc Tăng-tàn. Vị tăng phạm tội phải phát lồ sám hồi trong 
vòng 6 ngày đêm, làm các việc nặng nhọc thay cho chúng tăng như quét dọn tháp, tăng phòng, câu 
tiêu, nhà tắm, ... vừa chí thành sám hồi, vừa làm cho chúng tăng hoan hi. 

nh Sikkhamãnã (Thức-xoa-ma-na, Thức-xoa-ma-nI, Chánh học), trong 2 năm trước khi thọ giới Cụ- 
túc, phải tu học 4 giới căn bản (dâm, sát, đạo, vọng) và 6 pháp (Tâm ô nhiễm đụng chạm người nam, 
Trộm cắp vặt, Giết hại súc sanh, Tiểu vọng ngữ, Ăn phi thời, Uống rượu). Người nữ mới xuất gia phải 
qua các giai đoạn làm Sœaneri (sa di m), Sikkhamãngđ (thức xoa ma mĩ, chánh học), rồi mới được thọ 
giới Bhikkhum. 


Sự tích đức Phật 160 


PaJapatI Gotami được cử làm mi trưởng". Bà Ambapali xin Phật tạm dùng vườn 
xoài của bà để làm tinh xá cho ni chúng. Đại đức Sãriputta được Phật ủy thác 
việc chỉ dạy những phép tắc hành trì sơ đăng trong đời sống xuất gia cho các vị 
sa di ni. Phật bảo: 

— Này các thầy, ta cho phép các tỳ kheo được làm lễ xuất gia tỳ kheo mi 
cho người nữ (Tạng Luật, Tiểu Phẩm, tập 2: 519). Nhưng người nữ xin xuất gia cần 
được hội chúng tỳ kheo ni xác nhận trong sạch sau khi đã hỏi các pháp chướng 
ngạt” về người nữ (Tạng Luật, Tiểu Phẩm, tập 2: 574-580). 

Qua hôm sau, Phật bảo : 

— Này Ẩnanda, nếu nữ giới không được chấp thuận thoát ly thế tục để 
khép mình vào nếp sống không nhà cửa trong khuôn khổ của Giáo Pháp và Giới 
Luật mà Như Lai đã công bố thì đời sống xuất gia và Chánh Pháp sẽ tôn tại lâu 
đến 1000 năm. Nhưng nay nữ giới đã được phép sống đời không nhà cửa thì đời 
sông xuất gia và Chánh Pháp chỉ còn tồn tại 500 năm thôi'*. 

Rồi đức Phật nói thêm : 

- Này Änanda, trong nhà nào có đông phụ nữ và ít nam giới thì trộm 
cướp sẽ dễ lọt vào. Cũng thế, trong bất luận Giáo Pháp và Giới luật nảo, nếu 
hàng phụ nữ được phép từ bỏ thế gian để sống đời không nhà cửa thì đời sống 
thiêng liêng sẽ không tôn tại lâu dài. Cũng như người kia đắp đê bên bờ hỗ nước 
rộng lớn đề chận nước khỏi tràn qua, Như Lai lo ngăn chận trước bằng cách ban 
hành Bát Kính Pháp cho các Tỳ kheo ni, buộc phải giữ nguyên vẹn trọn đời 
không được vi phạm. 


Bảy hôm sau, nữ khất sĩ Mahã Pajäpati tới xin tham vấn Phật. Bà thưa: 

— Bạch Thế Tôn, tôi nay tuổi đã cao, xin Thế Tôn từ bị chỉ dạy cho tôi 
một cách văn tắt pháp môn tu nào có thể giúp tôi tinh tấn tiến mau trên đường 
giải thoát. 

— Này Goftami, trong đời sống hằng ngày, người tu phải nhận thức rõ 
ràng rằng những điều nào dẫn đến tham ái, không dân đến ly tham ải; đến ràng 
buộc, không đến thoát khỏi ràng buộc; đến sự tích lũy, không đến sự không tích 
lũy; đến ham muốn nhiễu, không đến ham muốn ít; đến sự bực bội, không đến 
sự hoan hỉ; đến sự ngã mạn, không đến sự tôn kinh; thích cảnh phôn hoa đô 
thị, không tra ẩn dật; dã dượi, không tỉnh tấn; khó được thoả mãn, không có đức 
trì túc; những điễu đó chắc chắn không phải thuộc Chánh Pháp (Dhamma), 
không phải thuộc Giới Luật (Vinaya), không phải là giáo huấn của đức Đạo 
sư". Nên biết rõ những điều nào nên tránh, những điểu nào nên làm. Ngoài ra 


3!9 Sau khi bà Pajãpatĩ qua đời, Phật chỉ định bà Khemä kế đến bà Uppalavannã làm Ni-trưởng của 


Giáo Hội Tỳ Kheo NI. 

3 Các pháp chướng ngại này được xác định trong Tạng Luật, Tiêu Phẩm, tập 2: 573. 

3'8 Xem Tạng Luật, Tiểu Phẩm, tập 2: 518; Tăng Chi Bộ, chương 8 pháp, kinh 51. Phật Pháp ở thế 
gian được phân ra làm 3 thời kỳ: Chánh Pháp 500 năm, Tượng Pháp 1000 năm, từ 1500 năm về sau 
là Mạt Pháp. 

3! Xem Tạng Luật, Tiểu Phẩm, tập 2: 523; Tăng Chi Bộ, chương 8 pháp, kinh 53. 








Sự tích đức Phật 161 


phải tỉnh tấn thực hành pháp quán niệm hơi thở (Ânäpãna sati), pháp quản Tứ 
Niệm Xứ?" (Catäro sati-patthäna) đề đạt được những đức táảnh vừa kể. 

Bà Mahã PaJapati lạy tạ lui ra. Bà tinh tấn thực tập những điều Phật dạy. 
Ít lâu sau bà đắc quả A-la-hán. Năm trăm công nương dòng Sãkyã và Koliyã 
cùng xuất gia với bà, về sau cũng đều đắc quả A-la-hán. 

Từ ngày có ni chúng, giáo đoàn khất sĩ của Phật bắt đầu được gọi là giáo 
đoàn tứ chúng, gồm có: Tỳ kheo (bhikkhu, bhiksu), Tỳ kheo ni (bhikkhuni, 
bhiksum), thiện nam (upäsaka)”?!, tín nữ (upäsIk8)®?. 

Ni trưởng Mahã PajapatI, sau khi nghiên cứu kỹ, đã trình Phật về y phục 
của ni chúng và được Phật chấp thuận. Một bộ y phục của tỳ kheo o gồm có : 

- một tâm an-đả-hội (antaraväsaka), tức là quần dưới. 

- một tâm uất-đa-la-tăng (uttaräsanga) là áo mặc bên trên. 

- một tâm tăng-già-lê (sanghãti) là áo khoác bên ngoài. 

Ngoài ba tắm trên, Tỳ kheo ni được phép có thêm : 

- một samkaksika để thắt ngang hông. 

- một kusulaka dùng như một chiếc váy. 

Ngoài ba bộ y như trên và một bình bát, các khất sĩ còn có quyền có một cái 
quạt để quạt muỗi và che đầu khi trời năng, một cái vợt vải lọc nước uống, một 
cây kim, một ít chỉ, một cái tăm xỉa răng, một con dao để cạo râu tóc mỗi tháng 
hai lân. 


Cuộc đời đau khổ của sư cô Uppalavannã*= 


Một hôm, lúc đi ngang qua một công viên trong thành Vesal, đại đức 
Moggalläna gặp một thiếu phụ nhan sắc mặn mà đứng chận đường đại đức, liếc 
mắt lả lơi có ý trêu chọc. Đó là Uppalavannã, một hoa khôi trong giới kỹ nữ. 
Người đời gọi cô là Liên Hoa Sắc (Uppalavann3), họ cho cô có sắc đẹp tươi mát 
như một hoa sen màu xanh. Đại đức Moggalläna nhìn thắng vào mặt người phụ 
nữ này và biết ngay đây là một người đàn bà có nhiều u uấn khổ đau. Đại đức 
nÓI : 

— Cô tuy có hình dáng xinh đẹp, bề ngoài trang phục lộng lẫy, nhưng tôi 
biết tâm hồn cô chứa đầy mặc cảm khô đau. Nghiệp chướng của cô nặng nè lắm 
và càng ngảy cô càng sa vào con đường lầy lội. Cô nên thức tỉnh càng sớm càng 
hay. 

Uppalavannã hoảng kinh, thấy vị khất sĩ này nhìn thấu nội tâm mình. 
Nhưng cô cô giữ vẻ mặt bình thản, mỉm cười nói : 

— Có thê là thầy nói đúng. Nhưng tôi không còn con đường nào khác hơn. 


3° Tứ Niệm Xứ = Quán :hân bắt tịnh, quán ¿ho là khổ, quán ứâm vô thường, quán pháp vô ngã. 

3! Thiện nam còn được gọi là cận sự nam, nam cư-sĩ hay ưu-bà-tắc (upãsaka). 

3 Tín nữ còn được gọi là cận sự nữ, nữ cư-sĩ hay ưu-bà-di (upäsik3). 

33 Xem Tiểu Bộ, Trưởng Lão Ni Kệ, kinh 64: Uppalavannã; Tạp A Hàm I2, 23, 45; Tăng Nhất A 
Hàm 3, 4, 28; Tỳ NI Mẫu 5; Đại Bảo Tích; Luật Tứ Phần 6, 12; Hữu Bộ Ty-nại-da 10, 30; Luận Đại 
Trí Độ 13, 14. Cũng nên xem Buddhist Legends, quyền II, trang 127. 


Sự tích đức Phật 162 


— Tại sao cô lại bi quan như thế ? Dù quá khứ có sao đi nữa, ta vẫn có thê 
chuyên hướng để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. Áo quần dơ bắn thì ta 
dùng nước sông để giặt giũ. Thân thê dơ bân thì ta tắm gội. Tâm tư vẫn đục và 
chán chường thì ta dùng Giáo Pháp cao thượng để tu sửa. Phật dạy “4i cũng có 
khả năng giác ngộ và giải thoát. Ai cũng có khả năng thành Phật. Chỉ cần biết 
tu tập đung Chánh Pháp.” 

Uppalavannã lấy khăn chậm nước mắt, thôn thức nói : 

— Nhưng cuộc đời của con dẫy đây trái ngang và tội lỗi. Con e Phật cũng 
không cứu được con nữa là thầy. 

— Không sao đâu. Cô cứ kể tự sự cho tôi nghe thử xem. 

Uppalavannã kế lại rắng nàng là con gái của một gia đình giàu có ở thủ 
đô Rãjagaha. Nàng lấy chồng năm mười sáu tuổi. Sau ngày cha chồng mất, mẹ 
chồng của nàng lại ăn năm với chính chồng của nàng. Lúc đó Uppalavannã đã 
sinh được một đứa con gái. Chứng kiến cảnh loạn luân Ấy, cô bỏ nhà ra đi, bỏ 
luôn cả đứa con gái lại. Mấy năm sau cô gặp một thương gia ở Benares và được 
ông này cưới làm vợ. Một thời gian sau, nghe nói chồng cô có mua một nàng 
hầu đem giấu trong một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố. Cô tìm đến đánh ghen, 
mới phát giác ra đó chính là con gái năm xưa của cô. 

Đau xót vô cùng, cô lại bỏ nhà ra đi, đem lòng thù hận cả trời đất và con 
người. Cô không còn tin ai, thương ai được nữa. Đến thủ đô VesälT, cô theo 
nghề kỹ nữ, chỉ cần tiền bạc, trang sức lộng lẫy và các thú vui vật chất. Đạo đức 
đối với cô chỉ là ảo tưởng, giả dối, không có nghĩa chân thật. Đối với cô, bộ áo 
cà-sa chỉ là một lớp đạo đức giả dối che đậy những dục vọng đê hèn của con 
người. Đề chứng minh điều đó cô mới tỏ vẻ khêu gợi, trêu chọc đại đức 
Mogsallana. 

Nói tới đó, Liên Hoa Sắc úp mặt vào hai bàn tay thôn thức khóc. Đợi 
Dppalavannã khóc xong, đại đức Moggallana mới bắt đầu khuyên nhủ cô nên 
hỷ xả những chuyện đã qua và bắt đầu tập sông một cuộc đời cao thượng vừa 
lợi ích cho mình vừa lợi ích cho người khác. Rồi thầy đưa cô Uppalavannä về 
gặp Phật. Phật an ủi Uppalavannã và cho phép cô đến ni viện tập sự tu học dưới 
sự hướng dẫn của ni sư Paj apatT GotamI. 

Dppalavannã được giao trách nhiệm đóng cửa, mở cửa và quét dọn giảng 
đường. Một hôm, vừa thắp ngọn nến trong giảng đường, Uppalavannä chợt 
chăm chú đứng nhìn sững ngọn nến bập bùng cháy, bỗng phát tâm guán hỏa 
đại, một lúc sau liền chứng quả A-la-hán và đắc ngũ thông. Chẳng bao lâu, 
Uppalavannä đã trở nên một sư cô gương mẫu, nỗi tiếng là vị Tỳ kheo ni thần 
thông đệ nhất. Đến khi Devadatta phản nghịch muốn gia hại đức Phật, 
Uppalavannã đến núi GayäsIsa trách mắng, bị Devadatta nổi giận đánh vào đầu 
mà chết. Khemä và Uppalavannã là hai đệ tử Tỳ kheo ni gương mẫu của đức 
Phật, chăng khác nào Sãriputta và Moggallãna vậy. 


Sự tích đức Phật 163 


H- TỪ HẠ THỨ 6 ĐÉN HẠ THỨ 20 
Đây là thời kỳ tu chỉnh và hoàn bị Giáo Hội Tăng Già bằng cách thành 
lập nhiều tinh xá tu học cho tăng ni, đặt ra các điều luật và thành lập Giới Bổn, 
giảng dạy giáo lý căn bản về Tứ Diệu Đế, 12 Nhân Duyên, bổn phận và trách 
nhiệm của người cư sĩ tại gia, cách sống hạnh phúc ngay hiện đời này. 


1- Hạ thứ 6 tại Jetavana (năm -S84) 


Theo quyên “The Buddha and his Teachings” của Thượng tọa Narada và 
quyền “The Historical Buddha” của H.W.Schumamn thì Phật nhập hạ thứ 6 tại 
đồi Mankula, gần thủ đô Kosambĩ”' của xứ Vatsa (Vamsa). Trong hạ này đức 
Phật dùng thần thông Yamaka Patihariya bay lên không trung, biến ra nhiều 
thân, mỗi thân đều ngôi trên hoa sen ngàn cánh, có lửa và nước đồng thời từ các 
lỗ chơn lông phún ra, để khắc phục ngoại đạo. Đây là lần thứ hai. Lần thứ nhứt 
Phật cũng dùng thần thông này tại Kapilavatthu để trừ tánh ngã mạn của các 
hoàng thân Sãkya. 

Theo quyên “Buddha and the Gospel of Buddhism” của Änanda K. 
Coomaraswamy thì Phật nhập hạ thứ 6 tại Jetavana ở thủ đô Sävatth1. 


Phật độ bà Khemaä ở Räãjagaha°> 


Đức Phật từ Vesäli đến Rãjagaha (Vương xá) độ bà Khema (Thái Hòa), 
thứ hậu của vua Bimbisära. Bà Khema rất đẹp, rất thông minh, nhưng lại rất tự 
phụ về sắc đẹp của mình. Vì nghe nói Phật dạy mọi người không nên quý trọng 
sắc đẹp nên bả không bao giờ đến nghe Phật thuyết pháp. 

Một hôm, vua Bimbisãra bày mưu đưa bà đến nghe Phật thuyết pháp tại 
tinh xá Veluvana. Trong khi đang thuyết pháp, đức Phật dùng thần thông cho bà 
thấy một thiên nữ tuyệt đẹp đang đứng hầu quạt cho Phật. Bà Khema như bị 
thôi miên bởi sắc đẹp của thiên 
nữ, bà không để ý gì đến lời 
nói của Phật, bà cảm thấy thiên 
nữ này còn đẹp hơn mình gấp 
bội. Nhưng được một lúc, bả 
lại thấy thiên nữ này từ từ biến 
dạng từ sắc đẹp tươi mát của 
tuổi trẻ đến vẻ đẹp sắc sảo của 
tuổi trung niên, rôi lần hồi già 
nua xấu xí, rồi bỗng ngã xuống 





3 Kosambï (S:Kausambi), thủ đô của xứ Vatsa (Vamsa), ngày nay là một làng nhỏ tên Kausam hay 
Kosam nằm cạnh bờ sông Yamunä, cách thành phố Allahabad 51 km về hướng tây-nam. 

35 Xem Buddha and the Gospel of Buddhism, trang 47; Buddhist Legends, quyền II, trang 225-226; 
Tiểu Bộ, Trưởng Lão Ni Kệ, kinh 52: Khemä. 


Sự tích đức Phật 164 


chết, thịt xương rục rã. Bà Khemã giật mình hoảng sợ liền quỳ xuống hỏi Phật 
về hiện tượng kỳ lạ này. Đức Phật nói : 

— Này Khemaä, bả không nên nghĩ rằng sắc đẹp của bà là chắc thật, còn 
mãi. Bà cũng không nên nghĩ rằng điều bà vừa nhìn thấy chỉ là ảo ảnh. Trái lại, 
sắc đẹp của bà chỉ là ảo ảnh biển dạng từng giờ từng phút, nay còn mai mất, 
trong khi đó sanh già bệnh chết mới là điều chắc thật, không ai tránh khỏi. 

Rồi đức Phật nhân đó giảng cho bà nghe về vô thường, vô ngã và Tứ 
Diệu Đề. Nghe xong, bả liền đắc quả Tu-đà-hoàn, xin được xuất gia. Ít lâu sau, 
bà đắc quả A-la-hán và trở thành Tỳ kheo ni xuất sắc nhất trong Giáo hội. 


Đại đức Pindola Bhãradväja biểu diễn thần thông?“ 


Trong lúc Phật còn ở tại RãJagaha, có một thương gia giàu có mướn thợ 
khéo dùng khúc gỗ chiên đàn đỏ thật quý của mình tiện thành một bình bát rất 
đẹp. Ông treo bình bát này lên một ngọn tre cao cắm trên nóc nhà, rồi tuyên bố : 

— Nếu có vị nào ở thế gian này là A-la-hán, xin hãy bay lên lấy cái bát 
nảy xuống mà dùng. 

Ông làm như thế vì ông không tin có ai thật sự là A-la-hán, và ông cũng 
mong được gặp một vị A-la-hán thật sự để chiêm bái, tôn làm sư phụ. Các ngoại 
đạo sư thấy thế bảo : 

— Không nên làm như thế. Hãy đem cái bát ấy xuống đây cho tôi dùng. 

— Xin ngài hãy bay lên đó lấy xuống mà dùng. 

Đến ngày thứ sáu, ngoại đạo sư Nigantha Nãtaputta bảo các đệ tử : 

— Các ngươi hãy bảo nhà trưởng giả đó như vầy “Cái bát đó đúng là vật 
nên trao cho sư phụ chúng tôi dùng. Không nên bảo sư phụ chúng tôi bay lên đó 
để lấy một vật không xứng đáng như thế. Hãy trao cái bát đó cho chúng tôi”. 

— Vị nào bay lên đó được thì cái bát thuộc về người ấy. 

Nataputta lại bảo các đệ tử : 

— Ta sẽ đưa tay chân như sắp bay lên, nhưng các ngươi phải chạy đến ôm 
ta đè xuống đất, rồi nói như vầy “Sư phụ làm gì thế ? Không nên biểu lộ thần 
thông của bậc A-la-hán cho nhiều người thấy chỉ vì một cái chén gỗ như thế”. 

Rồi Nãtaputta đến nói với ông trưởng giả : 

— Này ông trưởng giả, hãy trao cái bát ấy cho tôi. Đừng bảo tôi phải bay 
lên để lấy một vật không xứng đáng gì hết. 

— Xin ngài hãy bay lên đó mà lấy. 

— Thôi được, này các đệ tử, hãy ra đây xem ta bay lên lấy bát đây ! 

Nói xong, Nãtaputta đưa tay lên trời như định bay lên. Các đệ tử vội chạy 
đến ôm ông ta đè xuống đất, la lớn : 

— Sư phụ, sư phụ, làm gì thế ? Không nên biểu lộ thần thông của bậc A- 
la-hán cho nhiều người thấy chỉ vì một cái chén gỗ như thế. 

Ông Nãtaputta đứng lên vừa phủi bụi đất vừa nói với ông trưởng giả : 


“ Xem Buddhist Legends, quyên III, trang 35-40; Buddha and the Gospel oŸ Buddhism, trang 48; 
Tiêu Bộ, Jataka 483: Sarabha-Miga; Tạng Luật, Tiêu Phâm, tập 2: 29-33. 


Sự tích đức Phật 165 


— Này ông trưởng giả, các đệ tử của tôi không cho tôi bay lên. Vậy ông 
hãy lẫy cái bát xuông trao cho tôi ổi. 

— Xin ngài hãy bay lên đó mà lấy. 

Đến ngày thứ bảy, ông trưởng giả đứng nhìn cái bát, nói với những người 
xung quanh : 

— Đến hôm nay tôi biết chắc răng ở thế gian này không có ai là A-la-hán 
cả. 

Trong lúc đó đại đức Moggallana và đại đức Pindola BhaãradväaJa?? đang 
đi khất thực qua đó, nghe được. Đại đức Moggallãna bảo : 

— Này Pindola, sư huynh hãy bay lên lấy cái bát đó xuống đi, để cho họ 
thấy rằng trong hàng đệ tử Phật cũng có nhiều vị A-la-hán. 

— Sư huynh là bậc thần thông đệ nhất trong hàng đệ tử Phật. Vậy sư 
huynh hãy bay lên lấy cái bát đó đi. Tôi sẽ bay theo yêm trợ. 

— Không cần. Sư huynh bay lên lây một mình được rồi. Bay lên đi ! 

Đại đức Pindola liền định tâm trên thân, nhập và an trú lạc tưởng và 
khinh an tưởng trong thân*°, rồi cất mình lên không trung, bay ba vòng xung 
quanh thành Rãjagaha cho mọi người nhìn thấy, rồi bay đến nóc nhà ô ông trưởng 
giả, lẫy cái bát bằng gỗ chiên đàn đỏ đang treo trên ngọn tre, đáp xuông sân 
trước nhà. Ông trưởng giả sụp xuống lạy lia lịa, rồi bảo gia nhân mang thức ăn 
quý giá ra cúng dường vào bát gô ây của đại đức Pindola và bát của đại đức 
Moggallana. Hai đại đức 1m lặng, từ tốn, đi trở về tinh xá Veluvana (Trúc Lâm). 
Dân chúng đi theo sau vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. 

Chiêu hôm đó đức Phật gọi đại đức Pindola đến quở : 

— Này Bhãradväja, sự phô trương thần thông của thầy không làm cho 
người ngoại đạo hiểu Chánh Pháp, cũng không lợi ích gì cho người đang tu học 
Giải Thoát. Từ nay, ngoài thân thông thuyết pháp, các thây không được biểu 
diễn thân thông trước công chúng một cách vô ích như thế nữa và cũng không 
được dùng bát bằng gỗ. 

Nói xong Phật bảo đập vỡ cái bát gỗ chiên đàn đỏ ra dùng làm gỗ trầm 
hương. 

Các ngoại đạo nghe được tin này, tuyên truyền với dân chúng : 

— Đệ tử của Gotama bay lên lẫy bát là làm tầm bậy nên bị thầy quở là 
phải. Đó là lý do vì sao chúng tôi đã từ chối không làm việc ấy. Chúng tôi chỉ 
biểu diễn thần thông trong trường hợp sa môn Gotama dám đứng ra so tài với 
chúng tôi thôi. Nhưng chắc ông ta không dám đâu. 

Vua Bimbisãra nghe được chuyện nảy, đến hỏi Phật : 

— Bạch Thế Tôn, có phải ngài cắm các đệ tử biêu diễn thần thông không? 

— Thưa Đại vương, đúng vậy. 

- Vậy Thế Tôn nghĩ sao khi các ngoại đạo thách Thế Tôn so tài thần 
thông với họ ? 


37 Ông Bhãradväja, cha của đại đức Pindoia, là quốc sư của vua Udena tại Kosambi. 
3 Phỏng theo Tương Ung Bộ, chương 51, kinh 22: Hòn Sắt. 


Sự tích đức Phật 166 


— Nếu họ muốn so tài thần thông, tôi sẽ không từ chối. 

— Như vậy Thế Tôn không tôn trọng giới điều mà Thế Tôn đã lập ra cho 
các đệ tử sao ? 

- Thưa Đại vương, tôi xin hỏi Đại vương như vây: Đại vương có một 
vườn xoài. Đại vương ra lệnh cắm không cho dân chúng vào đó hái xoài ăn. 
Vậy Đại vương có vào đó hái xoải ăn không ? 

— Tôi được quyền ăn xoài trong vườn của tôi, nhưng người khác không 
được quyên ăn. 

— Cũng thế, thưa Đại vương, tôi được quyên biểu diễn thần thông nhưng 
các đệ tử tôi không được làm việc này. 

— Vậy Thế Tôn định chừng nào sẽ biểu diễn thần thông và tại đâu ? 

- Thưa Đại vương tôi sẽ biểu diễn thần thông vào ngày trăng tròn tháng 
Äsãlhã, tức còn bốn tháng nữa, gần Sãvatthi, nơi cây xoài Ganda. 


Đức Phật biểu diễn đại thần thông tại Sãvatthi: 


Sau đó đức Phật đến Sãvatthi nhập hạ thứ 6 tại Jetavana. 

Nhắc lại khi lục sư ngoại đạo tại Rãjagaha mất lần đồ chúng và sự ủng hộ 
của vua Bimbisära. Họ kéo nhau đến thủ đô Sãvatthi, mong tìm được sự ủng hộ 
nhiệt thành của vua Pasenadi và dân chúng xứ Kosaläa. Nhưng năm nay Phật 
cũng đến Sãvatthi nhập hạ tại tinh xá Jetavana. Lục sư ngoại đạo vào triều kiến 
vua Pasenadi, bài bác Ciáo Pháp của Phật và thách thức Phật thi đua thần thông. 
Họ nghĩ rằng Phật đã cắm đệ tử biểu diễn thần thông trước công chúng thì chắc 
ngài sẽ không nhận thi đua. Mặt khác, họ cho người đi nhồ hết những cây xoài 
vô chủ lớn nhỏ ở xung quanh thủ đô Sãvatthi ném vào rừng. Họ nghĩ rằng đức 
Phật đã nói sẽ biểu diễn thần thông dưới gốc cây xoài Ganda thì ngài không thê 
biểu diễn thần thông nơi nào không có cây xoài. 

Đến ngày trăng tròn tháng ÄÃsãlhã, ông Ganda (còn gọi là Gandabba hay 
Gandaka), người giữ vườn xoài của vua Pasenadi lượm được một trái xoài to 
lớn chín muôi rất thơm ngon. Ông định đem trái xoài đó dâng cho vua. Nhưng 
ông nghĩ: Nếu. dâng trái xoài này cho vua thì chỉ có thể được vua thưởng từ 8 
đến 16 quan tiền chỉ đủ sống một tháng là cùng, chỉ bằng mang đến cúng dường 
Phật thì có thể được phước báo vô lượng trong đời này và cả đời sau nữa. Ông 
Ganda bèn cầm trái xoài đi về hướng tỉnh xá Jetavana. Nhưng nửa đường thì 
gặp Phật. Ông bèn bước đến đảnh lễ rồi dâng trái xoài cho Phật. Đức Phật đưa 
bát ra nhận rồi trao lại cho đại đức Änanda. Đại đức Änanda lột vỏ rồi vắt nước 
xoải vào bát cho Phật dùng. Đức Phật bảo ông Ganda : 

— Này Ganda, ông hãy đào đất và trồng cái hột xoài này ngay tại đây. 

Khi ông Ganda trồng hột xoài vừa xong, đức Phật dùng nước rửa tay 
ngay trên chỗ trồng hột xoài. Tức thì một cây xoài mọc lên, thân cây chắng mây 


3 Xem Buddhist Legends, quyền III, trang 41-47; The Life of The Buddha của A.Foucher, trang 208- 
211; Buddha and the Gospel of Buddhism, trang 48-49; Trường Bộ 11; Tiêu Bộ, Jataka 483. 


Sự tích đức Phật 167 


chốc to bằng bắp chân, chia làm 5 nhánh, một nhánh thắng đứng ở giữa và bốn 
nhánh ở bốn phía, rồi trổ hoa trái đầy cành, trái chín vô cùng thơm ngon. Vua 
Pasenadi được báo tin liền cho quân lính đến canh giữ cây xoài đó, và đặt tên 
cho cây xoài đó là cây xoài Ganda. Đức Phật bảo cho mọi người biết chiều hôm 
sau ngài sẽ thị hiện thần thông nơi đây. 

Được tin này, tối hôm đó các ngoại đạo sư từng tuyên bố sẽ thi đua thần 
thông với Phật đều tìm cách rút lui êm, rời khỏi Sãvatthi. Chăng may ngoại đạo 
sư Pũrana Kassapa gặp một tín đồ trung thành của mình hỏi : 

— Thưa đạo sư, thầy đi đâu đó, con mong ngày mai được xem thầy so tài 
thần thông với sa môn Gotama tại cây xoài Ganda. 

— Ta có việc phải đi gấp. Rất tiếc ta không thể dự cuộc thi tài đó được. 

— Ủa ! Thầy đã từng tuyên bố sẽ thi đua thần thông với sa môn Gotama 
mà, bây giờ thầy lại định trốn tránh sao ? 

— Ta có việc cần phải đi gấp. Ngươi muốn xem biểu diễn thần thông thì 
cứ đến đó mà xem. 

Nói xong ngoại đạo sư Pũrana Kassapa xấu hồ bỏ đi, rồi cột một bầu 
nước lớn vào cô nhảy xuống sông tự tử. 

Chiều ngày hôm sau, đức Phật tạo một đường kinh hành bằng ngọc (cầu 
vòng năm màu) trên không trung, từ đông sang tây. Dân chúng thấy lạ đồ xô ra 
đường đứng xem đông vô số. Khi đức Phật vừa bước ra thì có một tín nữ tên 
GharanI, một thiện nam tên Cũla Anathapindika, một sa di ni vừa mới bảy tuôi 
tên Cirã, sa di Cunda, sư cô Uppalavannã và đại đức Moggallãna lần lượt bước 
đến xin biểu diễn thần thông thay Phật, nhưng Phật đều từ chối. Đức Phật nói : 

— Này Mogøgallana, này quý vị, đây không phải là việc của quý vị. Đây là 
trách nhiệm nặng nề của Như Lai, Như Lai phải làm cho trọn vẹn. Không ai có 
thê lãnh trách nhiệm nặng nẻ này thay thế Như Lai được. 

Nói xong, đức Phật bước lên cầu vông, đi tới đi lui thuyết pháp, khắp thân 
mình và thất khiếu vừa phun ra lửa (tia sáng màu đỏ) vừa phun ra nước (tla sáng 
màu xanh), làm tỏa ra ánh sáng sáu màu chiều đến cõi trời Phạm Thiên. Đồng 
thời một hóa thân Phật cũng xuất hiện trên cầu vồng, hoặc đi, hoặc đứng, hoặc 
năm, hoặc ngồi, khi thì hỏi, khi thì đáp, cùng với Phật vừa thê hiện thần thông 
vừa thuyết giảng Chánh Pháp cho công chúng nghe. Nghe xong một số đông 
người đắc quả Tu-đà-hoản (Dự lưu). 

Dân chúng Sãvatthi được chứng kiến một cảnh tượng không thê nghĩ bàn. 
Hiện nay có tháp Gandabba Rukkamula, gần Jetavana, kỷ niệm nơi này. 

Sau khi thực hiện thần thông song hành Yamaka Patihariya tại Sãvatthi, đức 
Phật đi một mình đến làng Sankassa, thuộc vùng thượng lưu sông Gangã, ẩn cư 
nhập hạ. 


2- Hạ thứ 7 tại làng Sankassa (năm -583) 


Sự tích đức Phật 168 


Năm 583 trước tây lịch, Phật được 4l tuổi. Vào mùa an cư, ngải Ở ấn ba 
tháng trên núi gân làng Sankassa (Sankissa), thuộc vùng thượng lưu sông 
Ganga. 


Đức Phật thuyết pháp tại cung trời Đao Lợi" 


Trong thời gian ấn cư trong vùng núi Sankassa, đức Phật cũng noi theo 
thông lệ của các vị Phật trước, lên cung trời Đao Lợi (Tãvatimsa) thuyết Vi 
Diệu Pháp (Abhidhamma) cho thiên chúng và bà Mahã Mãyä nghe. Các vị khất 
sĩ không biết Phật hiện đang ở đâu, đến hỏi đại đức Moggallana. Đại đức 
Moggallãna tuy biết nhưng bảo đến hỏi đại đức Anuruddha. Đại đức Anuruddha 
nÓI : 

- Đức Thế Tôn hiện đang ngự trên ngai vàng dưới cây San hô ở cung trời 
Đao Lợi, thuyết Vi Diệu Pháp cho thiên chúng và mẹ ngài là bà Mahã Mãyã 
nghe. 

— Chừng nảo ngài sẽ trở về với chúng ta ? 

— Sau khi mãn hạ. 

Trong khi đó, ở cung trời Đao Lợi, đức Phật ngồi trên ngai vàng dưới cây 
San hô (Paricchattaka), bên tay phải có thánh mẫu Mahã Mãyã, từ cung trời Đâu 
Suất (Tusita) đến, và Yakkha Indaka, bên tay trái có Ankura, xung quanh có vô 
số thiên chúng từ mười phương tựu đến nghe pháp. Indaka và Ankura vừa được 
tái sanh đến trời Đao Lợi không bao lâu, nhưng dung sắc của Indaka sáng chói 
hơn Ankura nhiều. Đức Phật bắt đầu chỉ cách cứng đường như thế nào đề được 
nhiễu phước báo. Đức Phật nói : 

— Này Ankura, ông Indaka chỉ cúng dường một muỗng thức ăn của mình 
cho đại đức Anuruddha mà được tái sanh về trời Đao Lợi với dung sắc vô cùng 
sáng chói, trong khi đó ông bố thí vô số thực phẩm trong nhân gian trong mười 
ngàn năm và gân đây cúng dường rất nhiều cho Giáo Đoàn Khất Sĩ mới được tái 
sanh về trời Đao Lợi. Ông có biết vì sao không ? 

"Vị như người nông dân gieo giống phải chọn đất tốt mới thu hoạch được 
nhiều hoa lợi. Còn ông, vì không biết chọn người đức hạnh để cúng dường nên 
việc cúng dường của ông không được nhiều lợi lạc, cũng như gieo giống vảo 
mảnh đất khô căn. 

Rôi đức Phật nói kệ : 

“Làm nông dân gieo giống 
“Nên chọn đất phì nhiêu. 

“Làm thiện tín cúng dường 
“Nên chọn người hiền đức. 


“Cỏ dại hại ruộng đât, 


* Xem Buddhist Legends, quyên III, trang 47-56, và trang 242 . 
3! Xem Tiêu Bộ (Khuddaka nikãya), Chuyện Ngạ Quý, kinh 21: Ankura. 


Sự tích đức Phật 169 


'“Tham sân sĩ hại người. 
“Cúng dường bậc thánh nhân, 
“Sẽ được nhiều quả tốt. (Kinh Pháp Cú, bài 356, 357, 358, 359) 

Sau đó đức Phật giảng V¡ Diệu Pháp (Abhidhamma) và nói kinh "ĐÐ/a 
Tạng Bồ tát Bồn Nguyện" cho thiên chúng và thánh mẫu Mahã Mãyã nghe liên 
tục trong ba tháng. Khi đức Phật nghỉ mệt hoặc thọ thực thì có Hóa Thân Phật 
thay thế thuyết pháp. Sau khi nghe pháp, thánh mẫu Mãyä đắc quả Tu-đà-hoàn 
(Sotapatti). Mỗi ngày đại đức Sãriputta lên trời Đao Lợi nghe Phật thuyết pháp, 
rồi trở về địa cầu tóm tắt bài pháp cho ngài Mahã Kassapa và đại chúng nghe. 
Về sau, trong kỳ kiết tập kinh điển lần thứ nhứt, chính ngài Mahã Kassapa đã 
tuyên đọc lại Vi Diệu Pháp làm thành Tạng Luận gồm bảy tập, còn lưu truyền 
đến ngảy nay. 

Sau ba tháng, khi đức Phật từ cung trời Đao Lợi (Tãvatimsa) trở về làng 
Sankassa thì có vua trời Brahma (Phạm Thiên) bên phải, vua trời Sakka Indra 
(Đề Thích) bên trái, tiễn đưa ngài xuống bằng ba cầu thang báu băng vàng, 
bằng bạc và băng thất bảo, từ đỉnh núi Tu Di (Sumeru) đến công làng Sankassa. 
Có vô số chư thiên rải hoa tấu nhạc cúng đường. Về đến công làng Sankassa có 
đại đức Moggallãna, sư cô Uppalavannã là hai đệ tử thần thông đệ nhất đến 
trước, đại đức SãrIputta và đông đảo các vị khất sĩ khác đến sau đón tiếp Phật. 

Sư cô Uppalavannã vui mừng bước đến đảnh lễ Phật và nói : 

- Bạch Thế Tôn, đệ tử là Uppalavannã, người đầu tiên đến nghĩnh đón 
Thế Tôn, xin Thế Tôn chứng minh cho. 

Đức Phật mỉm cười nói : 

— Này Uppalavannä, người nghinh đón Như Lai trước nhất chẳng phải là 
sư cô đâu. 

Uppalavannä lẫy làm lạ hỏi : 

— Bạch Thế Tôn, nếu chẳng phải con vậy là ai ? 

Đức Phật nhìn các đệ tử, ôn tôn nói : 

— Cám ơn quý vị khất sĩ đã từ xa xôi đến đây tiếp đón Như Lai, nhưng 
người gặp Như Lai trước nhất chính là Subhũti (Tu Bồ Đề). Thầy Subhũti hiện 
đang quán Tánh Không của các pháp và thực hành Tâm Không trong hang núi ở 
Gijjhakũta (S:Griddhakũta), do đó Subhũñti mới là người thấy Phật trước nhất. 

Vào thế kỷ thứ ba trước tây lịch, vua Asoka có dựng một trụ đá kỷ niệm 
nơi Phật thị hiện thần thông Giáng Trần tại cổng làng Sankassa (Sankissa, 
Samkasya). Trên đầu trụ đá có tượng một con voi. 


Pho tượng Phật đầu tiên 


_ VÌ vắng mặt Phật quá lâu nên vua Udena (Ưu Điền) tại thủ đô Kosambĩ°? 
(Kiêu Thường DI), xứ Vatsa (Bạt Ta), buôn khô sanh bệnh. Các quan đại thân 


>2 Kosambï hiện nay là một làng nhỏ tên Kosam nằm cạnh bờ sông Yamunä, cách thành phố 
Allahabad 51 km về hướng tây-nam. 


Sự tích đức Phật 170 


thuê thợ điêu khắc giỏi dùng gỗ chiên đàn ở núi Ngưu Đầu khắc một tượng thật 
giống Phật, cao năm thước, dâng lên vua. Vua liền hết bệnh. Đó là pho tượng 
Phật Thích Ca Mâu Ni đầu tiên trong lịch sử*°. Đức Phật có thấy pho tượng này 
và tỏ lời ngợi khen công đức tạc tượng. Tương truyền về sau khuôn tượng Phật 
này có được truyền đến Trung Hoa vào thời Tam Quốc, và sau đó cũng có 
truyền đến Nhật Bản°*. 


Làm sao trở thành Sakka, vua Trời Đao Lợi ?* 


Ông Mahäli*°, một vương tử LicchavI ở thủ đô Vesalr, một hôm, nhân 
nghe Phật ca ngợi sự vẻ vang của vua Trời Đao Lợi là Sakka Indra, bèn hỏi : 

— Bạch Thế Tôn, ngài có quen biết hoặc có bao giờ gặp mặt vua Trời Đao 
Lợi là Sakka không ? 

— Này Mahäli, dĩ nhiên Như Lai có gặp mặt và biết rõ về Sakka. 

- Bạch Thế Tôn, do những phẩm hạnh và thiện nghiệp nào mà Sakka 
được trở thành vua Trời Đao Lợi ? 

— Này Mahaäli, trước khi tái sanh làm vua Trời Đao Lợi, Sakka là hoàng tử 
Magha ở xứ Magadha, có biệt danh là Maghava. Hoàng tử Magha thường thực 
hành hạnh bố thí (pure dãnam adäs¡) nên có biệt danh là Purindada. Magha cũng 
thường xuyên cúng dường thực phẩm đều đặn (sakkaccam) cho chư tăng nên có 
biệt danh là Sakka. Magha cũng đã cúng dường một chỗ ở (ãävasatham) nên có 
biệt danh là Vãsava. Magha rất thông minh có thể nghĩ đến một nghìn việc 
(sahassam-attham) cùng một lúc nên có biệt danh là Sahassakkha. Sakka có vợ 
là A-tu-la (Asura) tên SuJatä nên có biệt danh là SuJampatI. Sakka lãnh đạo chư 
thiên ở cung trời Đao Lợi (Tãvatimsa) nên có biệt danh là Indra (Đề Thích hay 
Thích Để Hoàn Nhơn). Hoàng f Magha nhờ đã hoàn thành bảy đại nguyện 
của mình nên sau khi mạng chung được tái sanh làm Sakka, vua trời Tãvatimsa. 
Bảy đại nguyện đó là : 

I- Trong suốt đời này, tôi nguyện nuôi dưỡng cha mẹ tôi đây đủ. 

2- Trong suốt đời này, tôi nguyện cung kính đối với tất cả các bậc trưởng 
thượng. 

3- Trong suốt đời này, tôi nguyện lúc nào cũng ăn nói hòa nhã dễ thương 
với tất cả mọi người. 

4- Trong suốt đời nảy, tôi nguyện không bao giờ nói xâu bắt cứ ai. 

3- Trong suốt đời này, tôi nguyện sống đời cư sĩ với tấm lòng luôn luôn 
rộng rãi, vị tha, giúp đỡ mọi người. 

6- Trong suốt đời này, tôi nguyện luôn luôn nói lời chân thật. 


33 Xem Từ Điền Phật Học Huệ Quang: Tăng-nhất A Hàm 28; kinh Phương Tiện Phật Báo Ân 3; kinh 
Quán Phật Tam Muội Hải 6; kinh Đại Thừa Tạo Tượng Công Đức thượng. 

33 Có lẽ tượng Phật vĩ đại của Nhật tại thành phố Kyoto được làm theo mẫu này. 

35 Xem Buddhist Legends, quyền I, trang 313-314; Tương Ưng Bộ, chương II, kinh 11-13. 

3 Vương tử ÄMahãli xứ VajjI, vương tử Pasenadi xứ Kosala và vương tử Bandhula xứ Mallã là ba 
người bạn thân cùng học với một ông thầy nổi tiếng ở Taksasila(Xem Buddhist Legends, quyền II, 
trang 31). 


Sự tích đức Phật 171 


7- Trong suốt đời này, tôi nguyện không bao giờ hờn giận. Nếu lòng hờn 
giận có nổi lên, tôi sẽ mau mau dập tắt ngay. 

“Này Mahali, chính nhờ đã hoàn thành bảy đại nguyện trên mà hoàng tử 
Mapha được tái sanh làm Sakka, vua trời Tãvatimsa. 


3- Hạ thứ 8 tại rừng Bhesakalävana (năm -582) 
Ngoại đạo dùng cô Cỉncäã vu cáo Phật? 


Lục sư ngoại đạo di cư từ RãJagaha đến Sävatthi lại bị mất mặt trong cuộc 
biểu diễn thân thông của Phật nơi cây xoài Ganda, lẫy làm tức tối vì bị mắt tín 
đồ, mất quyên lợi, tìm cách bôi nhọ uy tín Phật bằng cách tung ra những tin thất 
thiệt nói xâu Phật và Giáo đoàn khất sĩ. Vài vị khất sĩ đem những dư luận không 
tốt này trình lại với Phật để xin ngài có biện pháp đối phó. Đức Phật an ủi : 
“Quý vị đừng phiền muộn về những lời đồn đãi đó. Những lời đồn đãi đó trước 
sau gì cũng sẽ 1m bặt.” 

Các ngoại đạo họp nhau với đạo sư Ajita Kesakambala lập mưu kế với 
một tín nữ tên Cincä Mãnavikä (Chiên Già Ma Na), là một cô gái rất kiêu hãnh 
về sắc đẹp của mình, sai nàng lui tới tinh xá Jetavana cho mọi người quen mặt, 
rồi thỉnh thoảng lui tới lúc văng người. Vào buổi chiều, lúc mọi người từ tinh xá 
Jetavana đi trở về Sãvatthi thì cô Cincä đi ngược lại từ Sãvatthi đến Jetavana. 
Có người hỏi cô đến Jetavana vào giờ này để làm gì ? Cô đáp : Việc riêng của 
tôi, bà hỏi làm gì ! Rồi lần lần cô Reioii rơm độn bụng lên như ‹ có Nng 

Một hôm, cô Cincä 225972 


xà 7224 
Á ⁄ 1⁄7 
dùng một cái gáo bằng gỗ 2# 


=2 
& 


è Ú( VXY 
độn nơi bụng, dùng dây %4 Ác < à/ 


` / 


cột lại, mặc áo rộng bên 
ngoài, tới tinh xá Jetavana 
lúc Phật đang thuyết pháp 
trong giảng đường. Cô đến 
đứng trước mặt Phật, chỉ 
cái bụng mình rồi nói lớn: 

— Này sa môn J 
Gotama, ông đừng dùng 
lời đạo đức dối gạt thiên hạ nữa. Chính tôi đã tin nơi lời đường mật của ông đến 
nỗi bụng mang dạ chữa như thế này. Đến nay tôi sắp đến ngày sanh nở rồi mà 
ông vẫn chưa hề chăm sóc lo lăng gì cho tôi và đứa con của ông trong bụng tôi. 
Ông chỉ biết hưởng lạc thú rồi bỏ mặc mẹ con tôi như thế này cho thiên hạ chê 
cười ! Tôi khổ lắm I 





3 Xem Buddhist Legends, quyền IH, trang 19-23; Buddha and the Gospel of Buddhism, trang 49; Sự 
Tích Phật Giáng Thê của Hòa thượng Thích Trung-Quán, trang 132; Tiêu Bộ, Jataka 472: Mahã 
Paduma. 


Sự tích đức Phật 172 


Nói đến đây cô Cincã giả bộ khóc lớn tiếng. Đức Phật bình tĩnh lắng 
nghe, rồi ôn tồn đáp: 

— Này Cincäã, những điều cô vừa nói chắng có chứng cớ gì đích xác. Chỉ 
có cô và tôi là biết sự thật mà thôi. 

Vua trời Đao Lợi là Sakka Indra bỗng cảm thấy ghế ngồi của mình phát 
nóng, dùng thiên nhãn nhìn thấy Cincä Mãnavikã đang vu cáo Phật, liền cùng 
bốn thiên nữ tức tốc hiện đến nơi để giải cứu. Bốn thiên nữ biến thành bốn con 
chuột nhỏ, cắn đứt dây làm cái gáo gỗ nơi bụng cô Cincã rơi xuống đất. Nhiều 
tiếng người la lớn : 

— Con quỷ cái này đám đến đây vu cáo đức Thế Tôn ! 

Nhiều người xông đến đánh đập và lôi Cincã ra khỏi giảng đường, định 
mang đi giao cho nhà chức trách. Nhưng vừa ra khỏi cổng tinh xá thì đất dưới 
chân cô Cincä nứt làm hai, lửa bốc cháy thân cô, cô bị rơi vào địa ngục A-tỳ, rồi 
mặt đất liền lại như cũ. Từ đó những lời đồn đãi nói xấu Phật im bặt. 


Chuyện ông bà Nakula gọi Phật bằng con 


Sau đó Phật nhập hạ thứ 8 trong rừng Bhesakalavana cạnh núi 
Sumsumãra (núi Cá Sấu), xứ Bhagga. Một hôm, Phật vừa vào thành khất thực 
thì gặp ông Nakulapitä (cha của Nakula). Vừa trông thấy Phật, ông ta liền chạy 
đến quỳ mọp xuống nắm chặt hai cườm chân Phật, thốt lên : 

— Con ! Con ! Con ơi, sao con bỏ cha mẹ đi đâu lâu quá vậy con ? Bấy lâu 
nay con ở đâu ? Đến bây giờ cha mới được gặp con đây. Con hãy theo cha về 
nhà thăm mẹ con đi. 

Rồi ông Nakulapitä đứng dậy, nắm tay dắt Phật về nhà ông, các vị khất sĩ 
cùng đi theo sau. Vừa vào đến nhà, bà Nakulamãtä (mẹ của Nakula) đứng nhìn 
sửng sốt một hồi, rồi cũng vội vàng bước đến đảnh lễ Phật, vồn vã hỏi : 

— Con ơi, bấy lâu nay con ở đâu mà không đến thăm cha mẹ ? Cha mẹ 
nay đã già rồi, con đừng bỏ cha mẹ mà đi nữa nhé ! 

Rồi bà bảo các con trai và gái của bà : 

— Các con hãy đến chào anh của các con đi. 

Ông bà mời Phật và các vị khất sĩ ở lại độ ngọ trai tại nhà. Ông 
NakulapItä nói : 

— Thưa Thế Tôn, từ nay mỗi ngày Thế Tôn cứ đến đây độ ngọ, khỏi đi 
đâu hết. 

— Không được đâu đạo hữu, chư Phật không bao giờ thọ trai đều đặn ở 
một nơi. 

- Vậy thì mỗi ngày Thế Tôn thọ trai ở đâu hãy cho chúng tôi biết để 
chúng tôi mang thức ăn đến đó cùng ăn chung với Thế Tôn cho vui. 


#* Xem Phật Giáo Nhìn Toàn Diện, trang 52; The Life of Buddha as Legend and History, trang 115; 
Buddhist Legends, quyên II, trang 108-110; Tiêu Bộ, Jataka 6§: Theo kinh này thì chuyện này xảy ra 
tại rừng AnJana gân thành Saketa, xứ Kosala. 


Sự tích đức Phật 173 


Trước sự ngạc nhiên của các đệ tử, đức Phật giải thích : Ông Nakulapita 
và bà Nakulamãtä đã từng làm cha mẹ hoặc ông bà của ngài trong nhiều kiếp 
trước. Thọ trai xong, Phật thuyết pháp cho hai ông bà nghe. Nghe xong cả hai 
đều đắc quả Tu-đả-hoàn (Sotäpatti). Sau đó cứ ngày nào Phật rỗi rảnh, ông bà 
Nakula đều thỉnh Phật đến nhà cúng dường và nghe pháp, ít lâu sau cả hai đều 
đắc quả A-na-hàm. Đức Phật đã có dịp nhắc lại rằng trong suốt 1500 kiếp trước 
hai ông bà luôn luôn khắng khít thương yêu nhau, chưa bao giờ làm hay nói 
điều gì mất lòng nhau, hai ông bà là người cư sĩ biết sống trong hạnh phúc và có 
niềm tin vững chắc nơi Tam Bảo. 

Sau ba tháng hạ, cả hai ông bà Nakula đều đắc quả A-la-hán và nhập niết 
bàn, được Phật chứng minh lễ trà tỳ rất chu đáo. 


4- Hạ thứ 9 tại tỉnh xá Ghosita, Kosambi (năm -S81) 


Tại thủ đô Kosambi, thuộc vương quốc Vatsa, năm trên tả ngạn sông 
Yamunä, có một giám đốc ngân khố tên là Ghosaka dâng cúng rừng cây 
simsapä của ông để làm tinh xá Ghosita. Ngoài ra còn có ông giám đốc ngân 
khố tên Kukkuta cúng dường tỉnh xá Kukkuta, và ông giám đốc ngân khố tên 
Pävãriya cúng dường tinh xá Pävãriya?*. 


Bà Mãgandiyä, thứ hậu vua Udena, phỉ báng Phật» 


Vài năm trước, ở Kosambï có một thiếu nữ xinh đẹp tên Mãgandiyä sanh 
trưởng trong một gia đình Bà-la-môn. Cha mẹ cô rất hãnh diện về sắc đẹp tuyệt 
trần của cô, chỉ muốn gả cô cho một người thật xứng đáng. Một hôm đức Phật 
đến nơi vị Bà-la-môn đang cúng tế thần lửa ngoài trời. Nhìn thấy hình dáng tốt 
đẹp của đức Phật, ông Bà-la-môn nghĩ thầm răng đây quả thật là người rê đông 
sảng mà ông hăng mong ước từ lâu. Ông liền â ân cân thỉnh Phật ở nán lại chờ 
ông đi một chốc sẽ trở lại, rồi ông vội vã chạy về nhà kêu con gái. Lúc ấy đức 
Phật cô ý dẫm dấu chân trên mặt đất rồi đi sang một chỗ khác gần đó. Khi người 
Bà-la-môn dẫn vợ và cô con gái ăn mặc đẹp đẽ đến nơi thì chỉ nhìn thấy dấu 
chân Phật. Bà vợ, giỏi về khoa tướng số, biết rằng dấu chân này không phải của 
người tầm thường mà phải là của người rất thanh tịnh, đã tận diệt mọi dục VỌnE. 
Ông Bà-la-môn chế nhạo vợ hay tin bói toán, kế thấy đức Phật đứng cách đó 
không xa, ông bèn dẫn con gái đến đề nghị gả cho ngài. Đức Phật muốn độ hai 
ông bà Bà-la-môn này nên thuật lại lúc ngài thành đạo và chiến thăng ba cô con 
gái của Ma Vương như thế nào, rồi ngài nói kệ : 

— “ Đã nhận thấy Ái-Dục, Bất-Mãn và Tham-Vọng*“, 


3 Xem Buddhist Legends, quyền L, trang 280. 

*° Xem Trung Bộ 75; Đức Phật và Phật Pháp, trang 190-192; The Life of Buddha as Legend and 
History, trang 115; Buddhist Legends, quyên III, trang 31-32 và 199-200. 

3! Đó là tên ba người con gái của Ma Vương: 7ønhã (Ái dục), 4rafr (Bất mãn) và Ragz (Tham 
vọng). 





Sự tích đức Phật 174 


“ Ta không thích thú gì trong dục lạc của ái tình. 
“ Thể xác chỉ là túi da chứa đầy nước tiểu và phần do, 
“Ta không bao giờ muốn rờ đến nó, dù chỉ rờ bằng chân. 

Nghe đến đây hai ông bà Bả-lamôn liền chứng quả A-na-hàm 
(AnagamI). Nhưng cô Mãgandiyä bị chạm tự ái, cho đó là lời sỉ nhục, nên lấy 
làm tức giận, cô nghĩ: 

- Nếu người này không cần đến ta thì cứ nói thật ra. Tại sao ông ta lại nói 
thể xác ta đầy nước tiểu và phân dơ ? Hay lắm, đến chừng ta có một người 
chồng danh giá ta sẽ có cách đối xử với sa môn Gotama. 

Ít lâu sau, hai ông bà Bà-la-môn giao cô Mãgandiyä cho chú ruột của cô 
nuôi, rồi xuất gia đi tu đắc quả A-la-hán. Người chú đưa cô vào triều làm thứ 
hậu cho vua Udena?®° xứ Vatsa. 

Trong hạ thứ 9, bà Mãgandiyä dùng tiền mua chuộc ngoại đạo và xúi giục 
những người nô lệ mắng chưởi, xua đuổi Phật ra khỏi thành phố Kosambi. Khi 
thấy đức Phật vào thành khát thực, họ xúm lại hô to : 

— Ông là tên trộm, là tên khờ dại, là người điên cuồng, là con lạc đà, là 
bỏ, là lừa, là người ở địa ngục, là thú vật. Ông không mong gì được lên nhàn 
cảnh (cảnh trời). Ông sẽ chịu khổ hình ở địa ngục. 

Đại đức Ananda không thể chịu đựng được những lời nguyễn rủa đê tiện, 
hung ác như vậy. Thây bạch Phật : 

— Bạch đức Thế Tôn, người ta đang chưởi rủa và nhục mạ chúng ta thậm 
tệ. Xin ngài cho dời đi nơi khác. 

— Này Ananda, bây giờ ta nên đi đâu ? 

- Bạch đức Thế Tôn, đến một thị trấn khác. 

— Nếu ở đó người ta cũng chưởi rủa và nhục mạ ta như vậy thì ta sẽ đi 
đâu? 

— Bạch đức Thế Tôn, lại đi đến một nơi khác nữa. 

— Này AÄnanda, không nên nói như vậy. Nơi nào chúng ta gặp chuyện khó 
khăn thì chúng ta phải dàn xếp Ôn thỏa ngay tại nơi Ấy. Và chỉ khi dàn xêp xong 
ta mới có quyền đi nơi khác. Nhưng, này Änanda, ai chưởi rủa nhục mạ thầy 
vậy ? 

— Bạch đức Thế Tôn, ai cũng chưởi rủa ta. Những người nô lệ, tôi tớ và .. 
tất cả mọi người. 

Đức Phật nhân cơ hội này dạy ngài Ananda thực hành pháp nhẫn như sau: 

— Này Ananda, như một thớt tượng lâm trận phải bị lăn tên mũi đạn từ 
bốn phía dồn dập băn tới. Như thế ấy, ta phải chịu đựng những lời nguyên rủa 
chưởi măng từ mọi nơi. Thật vậy, người ta phần đông sông không giới đức. 

“Nhiều voi ngựa được dẫn đến trước vua quan để chọn lựa. Giữa đám 
đông voi ngựa ấy, vua chọn con nào thuần thục nhứt để cỡi. Giữa đám người, 


“# Vua Udena có hoàng hậu là Sãmãyaf và hai thứ hậu là WZsuladafã và Maãgandiya. (Buddhist 
Legends, quyên I, trang 247-293). 


Sự tích đức Phật 175 


người xứng đáng nhất là người thuần thục, chịu đựng được những lời nguyễn 
rủa. 

“Những con lừa thuần thục, những con ngựa rặt giống xứ Sindh và những 
thớt tượng sang trọng có ngà, đều thật xứng đáng và quý báu. Nhưng con người 
thuần thục, giới đức trang nghiêm là hơn tất cả.*° 

Rồi đức Phật nói tiếp : 

— Này Ananda, thầy nên an lòng, những người này chỉ chưởi măng thầy 
trong bảy ngày thôi, đến ngày thứ tám họ sẽ lặng im. Một chuyện khó khăn xảy 
đến cho một vị Phật không thê kéo dài quá bảy ngày.*“ 

Không xua đuôi Phật được, lại thấy hoàng hậu Sãmävafï là người rất cung 
kính và tin tưởng Phật, Mãgandiyäã lập mưu cho chú mình gây hỏa hoạn đốt chết 
Samävafi. Vua Udena biết được chuyện này, ra lệnh dùng rơm thiêu sông 
Mãpandiyä và những người đồng lỏa.*5 


Nắm lá simsapä và Tỳ kheo Mãlunkyäãputta*s 


Trong mùa an cư thứ chín, các đại đệ tử như Maha Kassapa, Mogsalläna, 
Sãriputta không có ở bên Phật vì phải chủ trì các trung tâm kiết hạ khác. Chú 
Rãhula phải theo học với thầy Sãriputta. Kề cận Phật có thầy thị giả Nãgita và 
thầy Änanda. 

Tinh xá Ghosita năm trong rừng cây simsapä. Một buôi chiều từ rừng về, 
đức Phật cầm trong tay một nắm lá simsapã. Ngài đưa nắm lá lên và hỏi các vị 
khất sĩ có mặt : 

— Này các thầy, lá trong tay Như Lai nhiều hay lá trong rừng nhiều ? 

— Bạch đức Thế Tôn, số lá trong tay Thế Tôn rất ít, còn lá trong rừng thì 
nhiều vô số không sao đếm xiết. 

- Đúng vậy, này các thây, tri kiến của Như Lai nhiều như số lá trong 
rừng, nhưng những điều Như Lai chỉ đạy quý thầy chỉ như số lá trong nắm tay. 
Tại sao vậy? Vì Như Lai chỉ muốn trình bày với quý thầy những gì thật sự có 
ích lợi cho sự tu tập để đạt đến giác ngộ và giải thoát mà thôi. Một khi đã hoàn 
toàn giác ngộ rồi thì đương nhiên quý thầy có đây đủ tri kiến của một vị Phật 
mà không cân phải học. Nhưng bây giờ quý thầy nên đề hết tâm trí vào công 
phu tu học Bốn Thánh Đế và thiền quán có lợi ích cho sự giác ngộ và giải thoát, 
không nên bận tâm và để mắt thì giờ trong các cuộc hý luận vô bổ. 

Sở dĩ Phật có lời khuyên như thế là vì trước kia ở tỉnh xá Jetavana thầy 
Mãlunkyäputta và vài vị khất sĩ khác, sau khi tranh luận với nhau khá sôi nối, 
kéo nhau đến hỏi Phật : 


3°. Dhammapada (Kính Pháp Cú) bài 320, 321, 322. 

3“ Buddhist Legends, quyền 1, trang 282-288. 

3 Buddhist Legends, quyền 1, trang 288-290. 

3 Xem Trung Bộ 63; Trung bộ 48: Kosambiya sutta; Tương Ưng Bộ, chương 56, kinh 31: Simsapã; 
Trung A Hàm 221: Tiễn Dụ Kinh; Đại Chánh TTĐT Kinh 94: Phật thuyết Tiễn Dụ Kinh. 


Sự tích đức Phật 176 


— Bạch Thế Tôn, vũ trụ này là hữu biên hay vô biên ? Hữu hạn hay vô 
hạn ? Như Lai còn hay không còn tồn tại sau khi chết ? 

Đức Phật làm thinh không đáp. Mãlunkyãputta không chịu nổi sự im lặng 
của Phật, nói tiếp : 

- Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn trả lời những câu hỏi của con thì con 
nguyện sẽ tiếp tục theo học với ngài suốt đời. Nếu không, con sẽ xin từ bỏ giáo 
đoàn khất sĩ. Nếu quả thật ngài biết vũ trụ là hữu biên hay vô biên, thì xin ngài 
cứ nói ra. Còn nếu ngài không biết thì cứ nói thắng là ngài không biết. 

Đức Phật nhìn thầy Mãlunkyãputta thong thả nói : 

— Này Mãlunkyãputta, hồi thầy xin xuất gia, Như Lai có hứa với thầy là 
sẽ giảng giải cho thầy về những câu hỏi như thế không ? Như Lai có nói “Này 
Mãlunkyãputta, anh cứ xuất gia đi, rồi Như Lai sẽ dạy cho anh về những vấn đề 
siêu hình” không ? 

— Bạch Thế Tôn, không. 

— Vậy sao bây giờ thầy lại đặt điều kiện với Như Lai ? 

“Này Mãlunkyäputta, ví như có một người nọ bị trúng một mũi tên có tâm 
thuốc độc. Bà con mời một ông thây thuốc tới để nhồ mũi tên ra rồi băng bó và 
cho uống thuốc trừ độc. Nhưng người bị trúng tên không cho ông thầy thuốc 
đụng vào vết thương mình. Người ấy nói "Khoan đã, trước khi chữa vết thương, 
tôi muốn biết ai đã bắn mũi tên này, tên họ người đó là gì, mấy. tuổi, ở đâu, làm 
nghề gì, thuộc giai cấp nảo, vì cớ gì mà băn tôi. Tôi cũng muốn biết cây cung 
làm băng loại gỗ gì, và thuốc độc đó được chế biến ra sao". Này Mãlunkyäputta, 
người bị thương sẽ chết trước khi anh ta tìm hiểu được hết những điều đó. (Trung 
A hàm: Kinh Tiễn Dụ; Trung Bộ 63) 

“Người xuất gia cũng vậy. Những điều mà người xuất gia phải biết và 
phải thực hành là những điều căn bản mà Như Lai đã và đang dạy các thầy. Còn 
những điều khác, vì không có ích lợi thiết thực cho sự tu học và hành trì để đi 
đến giác ngộ và giải thoát, cho nên Như Lai không nói tới. 

Nghe đến đây, thầy Mãlunkyãputta thành tâm xin sám hối, rồi lạy tạ lui 
ra. 


Tranh châp giữa một vị kinh sư và một vị luật sư“ 


Sau khi mãn hạ độ một tuần, tại tinh xá Ghosita ở thủ đô Kosambi, xứ 
Vatsa, có xảy ra một vụ tranh chấp giữa một vị kinh sư và một vị luật sư trong 
giáo đoàn khất sĩ. Kinh sư là các thầy chuyên ôn tụng và giảng dạy các khế kinh 
mà Phật đã nói, như kinh Chuyển Pháp Luân, kinh Vô ngã tướng, kinh Nhân 
Duyên, kinh Bát Chánh Đạo ... Luật sư là các thầy chuyên ôn tụng và giảng dạy 
các giới luật, như các giới của người xuất gia, các giới của người tập sự xuất 
Ø1a, các quy chế nhập hạ, tự tứ, tụng giới... 


Sài Xem Buddhist Legends, quyền l, trang 175-183; Trung Bộ 128; Tiểu Bộ, Jataka 428; Tạng Luật, 
Đại Phâm, tập 2: 238-260; Đường Xưa Mây Trăng, trang 296-298. 


Sự tích đức Phật 177 


Một hôm, sau khi tắm xong, một vị kinh sư quên ra giếng múc nước đồ 
vào cho đầy lu trong nhà tắm. Một vị luật sư vào tắm sau đó, thấy không có 
nước liền quở vị kinh sư : 

— Này đạo hữu, có phải đạo hữu đã tắm xong rồi quên xách nước vào nhà 
tắm không ? 

— Thưa đạo hữu, phải. 

— Đạo hữu không biết làm như thế là sái nội quy à ? 

— Thưa đạo hữu, tôi lỡ quên. Vậy để tôi đi xách nước vào cho đây lu. 

— Tốt lắm ! Này đạo hữu, nếu phạm lỗi mà không biết, không có ý, thì 
không có tội. 

Sau đó vị luật sư nói với học trò mình : 

— Thây kinh sư phạm lỗi mà không biết. 

Học trò thân của vị luật sư nói với học trò thân của vị kinh sư : 

— Thây dạy luật nói thầy dạy kinh có tội mà không biết. 

Học trò thân của vị kinh sư nói lại với thầy mình : 

— Thây luật sư nói thầy có tội mà không biết. 

— Tôi chỉ lỡ quên xách nước vào lu sau khi tắm. Hôm qua ông ấy nói tôi 
không có tội, sao hôm nay lại nói tôi có tội ? Ông ấy nói dối ! 

Học trò thân của vị kinh sư đến gặp học trò thân của vị luật sư nói : 

— Thây kinh sư nói thầy luật sư nói dối. 

Hai bên lời qua tiếng lại. Cuối cùng vị luật sư tuyên bố vị kinh sư đã 
phạm lỗi mà không sám hối thì theo luật sẽ không được phép tham dự các khóa 
lễ Bố-tát tụng giới mỗi nửa tháng nữa. Cách đây vài năm, tại giảng đường 
Migãramatu (Lộc Mẫu) ở tỉnh xá Pubbarãma (Đông Viên) đức Phật đã thiết chế 
luật không cho các tỳ kheo không thanh tịnh dự lễ Bồ-tát**. Vị kinh sư nói ông 
ta không có tội, chính vị luật sư ăn nói hàm hồ mới là người có tội cần phải sám 
hồi. Cuộc tranh luận từ nhỏ xé ra to. Các vị khất sĩ chia ra làm hai phe tranh cãi 
sôi nối. Tình trạng trở nên căng thăng. Các khát sĩ không theo phe nào, than thở 
với nhau : 

— Chết mất ! Chết mắt ! Thế nào cũng có chia rẽ trầm trọng trong giáo 
đoàn. 

Vài vị khất sĩ trình lên Phật hiện tình chia rẽ trong đại chúng. Đức Phật 
gọi vị luật sư đến trình bày sự việc xảy ra như thế nào, rồi ngài nói : 

— Đã đành việc gìn giữ giới luật phải thật nghiêm minh đề thân tâm được 
thanh tịnh. Nhưng giới luật chỉ là phương tiện để giúp cho việc tu tập được dễ 
dàng và nhanh chóng tiến đến mục tiêu cứu cánh là giác ngộ và giải thoát. Nếu 
vì giới luật mà động tâm, tranh cãi, sanh ra bất hòa, thối bồ-đề tâm, làm chia rẻ 
Giáo đoàn thì giới luật đã mắt hết ý nghĩa và mục tiêu cao thượng của nó. Trong 
trường hợp này thầy nên hỷ xả và tìm cách hòa giải là tốt đẹp hơn hết. 

Đức Phật lại cho gọi vị kinh sư đến trình bày sự việc, rồi ngài nói : 


38 Xem Tạng Luật, Tiểu Phâm, tập 2: 447, 448 và 466; Tiểu Bộ, kinh Udãna V.5. 


Sự tích đức Phật 178 


— Đã đành việc thầy quên lấy nước vảo lu cho đây sau khi tắm là việc nhỏ 
nhặt. Nhưng nếu thầy chịu nhẫn nhục sám hối với thầy kia ngay từ lúc đầu thì 
mọi việc đã được ổn thỏa. Nhưng cũng chưa muộn, bây giờ thây nên nhẫn nhục 
sám hồi đi để mọi việc trở nên tốt đẹp giữa hội chúng và Giáo đoàn. 

Nhưng sự can thiệp của Phật không có hiệu quả. Cả hai bên vì lời qua 
tiếng lại đã nhiều nên bị chạm tự ái trầm trọng. Mỗi bên đều tìm cách gây ảnh 
hưởng để kéo thêm các vị khất sĩ khác về phe mình. Các vị khất sĩ không theo 
phe nào thuộc thiểu số, không đủ khả năng dàn xếp một cuộc hòa giải. Nhóm 
luật sư họp lại xử vị kinh sư bị án treo, không được dự lễ tụng giới (Uposatha) 
kỳ tới. Đến kỳ tụng giới, nhóm vị kinh sư chiếm đa số nên tổ chức tụng giới 
ngay tại giảng đường; nhóm vị luật sư ít hơn phải tô chức tụng giới bên ngoài. 

Nội vụ tới tai các cư sĩ tại gia, và chăng bao lâu các giáo phái bên ngoài 
đều biết. Uy tín của giáo đoàn khất sĩ bị tổn thương nặng. Đại đức thị giả Nãgita 
lại đem nội vụ trình lên Phật và yêu cầu Phật tới can thiệp một lần nữa. Sáng 
hôm sau, đức Phật khoác y, đi thăng tới giảng đường, bảo thầy thị giả Nãgita 
đánh chuông triệu tập đại chúng. Khi mọi người đã tụ họp đông đủ tại giảng 
đường, Phật nói: 

— Này các thầy, xưa kia vua xứ Kosalã là DighTti bị vua xứ Kãsi là 
Brahmadatta đánh bại. Vua Dighiti cùng với con là Dighävu giả dạng trốn đến 
Benares ân náu. Nhưng Dighiti bị người thợ hớt tóc thân tín làm phản, tố cáo, 
nên bị bắt giết. Trước khi chết, ông ta căn dặn con là Dĩghãvu như sau : “Này 
con, chớ nên nhìn xa, chớ nên nhìn gân"; hận thù không thể chấm dứt bằng 
hận thù, hận thù chỉ có thể chấm dứt bằng hành động khoan dung tha thứ.” Về 
sau Dĩghãvu trở nên người hầu cận thân tín của vua Brahmadatta. Một hôm, 
trong lúc đi săn trong rừng văng, Dighävu đang ở thế mạnh, nói cho 
Brahmadatta biết mình là con của DIghitI, và theo lời cha dặn, ông đã hoàn toàn 
xóa bỏ hận thù. Vua Brahmadatta liền cho Dĩghãvu trở về làm vua xứ Kosalã.*° 

“Này các thầy, hận thù là liễu thuốc độc cho chính bản thân mình. Tự ái, 
giận hờn và chia rẽ là ba trở ngại lớn cho sự tu tập. Các thầy hãy chấm dứt 
ngay việc tranh chấp cãi cọ vì một chuyện không đâu làm mắt sự hòa hợp giữa 
chúng tăng. Hòa hợp tăng là điều kiện thiết yếu để thực hành thiền định và quán 
tưởng. Các thầy không nên đề lửa sân đốt hết công đức tu tập của các thầy. Các 
thầy không nên bước lên con thuyền si mê cố chấp, vì nó sẽ đưa các thầy vào 
cối địa ngục tối tăm. Thái độ sân sĩ của các thầy đã làm thương tôn đến sứ mạng 
hoằng hóa của giáo đoàn, và thái độ đó chỉ mang đến đau khổ luân hồi cho các 
thầy mà thôi. Các thầy nên chấm dứt ngay sự chia rẽ đó ky. Các thầy hãy cùng 
nhau sám hối đề trở về với Chánh Pháp. 

Một vị khất sĩ đứng lên, nói : 

- Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy đứng ra ngoàải vụ tranh chấp này. Xin 
ngài cứ an trú trong niềm vui tịnh lạc của thiền định. Chúng tôi đã lớn, chúng 


3 Nghĩa là: Chớ nên đắn đo, do dự. 
32 Xem The Life of Buddha as Legend and History, trang 116; Tiêu Bộ, Jataka 371: Dighitikosala. 


Sự tích đức Phật 179 


tôi có thể tự mình giải quyết vụ này, chúng tôi cần phải tranh luận để làm sáng 
tỏ ai phải a1 quây. Xin ngài chớ can thiệp vảo việc riêng giữa chúng tÔI. 

Vị khất sĩ nói xong, mọi người đều im lặng. Đức Phật cũng im lặng. Một 
chốc sau, ngài đứng dậy, rời giảng đường, trở về am lấy y bát, rồi một mình đi 
vào thành phố Kosambï khất thực. Khất thực xong, Phật vào rừng một mình để 
thọ trai. Thọ trai xong, Phật đứng dậy, ôm bát đi dọc theo bờ sông Yamunäã, rời 
thành phố Kosambi. Không ai được phép đi theo Phật, kế cả thầy thị giả Nãgita 
và thầy Änanda.*! 


Đại đức Bhagu gặp Phật tại thành phố Bäãlaka*° 


Đức Phật đi lần tới thành phố Bãlaka (Bãlakalonakãrama). Tại đây ngài 
gặp đại đức Bhagu. Thấy Phật, đại đức Bhagu rất vui mừng. Thây rước Phật vào 
một cụm rừng, mời Phật ngồi, rồi đi lẫy nước và khăn cho Phật rửa mặt và tay 
chân. Phật hỏi thăm về sự tu học của thầy. Thầy đáp : 

- Bạch Thế Tôn, con cảm thấy rất thoải mái, an lạc, mặc dù chỉ ở một 
mình. 

— Ở một mình đôi khi mà khỏe hơn là ở với nhiều người. 

Rồi Phật nói bài kệ sau đây : 

“Nếu gặp thiện tri thức, 
“Nên sống chung hòa hợp, 
“Tương trợ và hoan hỉ, 
“Cùng nhau vượt hiểm nguy. (Pháp Cú, bài 328) 
“Không sặp thiện tri thức 
“Đáng sống chung hòa hợp, 
“Thả sống riêng một mình 
“Như vua bỏ nước bại, 
“Voi chúa giữa rừng sâu. (Pháp Cú, bài 329) 
“Nếu biết sống một mình, 
“Không bạn với người ngu, 
“Thánh thơi, không làm ác, 
“Không lo, như voi rừng. (Pháp Cú, bài 330) 

Sau khi giảng dạy thêm về giáo lý và khích lệ đại đức Bhagu về sự tu học, 

Phật từ giã thầy để đi về hướng đông đến Rãjagaha (Vương xá). 


Đại đức Anuruddha øặp Phật tại núi PäcInavamsa°s 


Lúc đên công công viên ở PacInavamsa*+, Phật bị người gác vườn ngăn 
lại. Ông ta nói : 


3! Xem Tương Ưng Bộ, chương 22, kinh 81: Parileyya; Tiểu Bộ, Udãna IV.5. 

3 Xem Trung Bộ 128; Đường Xưa Mây Trắng, trang 298; Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 2: 248. 

33 Xem Trung Bộ 31, 128; Trung A Hàm 72; Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 2: 248; Đường Xưa Mây 
Trắng, trang 298-301. 


Sự tích đức Phật 180 


— Sa môn, ông đừng vào công viên lúc nảy, e làm phiền các thầy đang 
thiền định trong đó. 

Phật chưa biết nói sao thì thấy đại đức Anuruddha từ trong công viên đi 
ra. Thấy Phật, đại đức mừng rỡ vái chào, rồi nói với người gác vườn : 

— Đây là thầy của chúng tôi, xin ông cứ để cho người vào. 

Đại đức đưa Phật vào công viên gặp đại đức Nandiya và Kimbila. Thầy 
Nandiya nâng bát, thầy Kimbila nâng áo sañghãti cho Phật. Họ thỉnh Phật đến 
ngồi bên cạnh một khóm tre vàng, đem nước và khăn đến cho ngải rửa mặt và 
rửa chân. Rồi cả ba chắp tay đảnh lễ Phật. Phật hỏi : 

— Các thầy ở đây có được an tịnh không ? Sự tu học có thuận lợi không? 
Việc khất thực và hoằng hóa có dễ dàng không ? 

— Bạch Thế Tôn, thầy Anuruddha đáp, chúng con ở đây rất an ôn, khung 
cảnh thật an tịnh, việc khất thực và hoăng hóa cũng không có gì trở ngại. Nhờ 
khung cảnh thuận lợi nên chúng con đã đạt được nhiều tiễn bộ trong sự tu học. 

— Các thầy có thương mến và hòa hợp với nhau không ? 

— Thưa Thế Tôn, chúng con rất thương mến nhau. Chúng con hòa hợp với 
nhau dễ dàng như nước với sữa. Mỗi khi có điều gì quan trọng chúng con đều 
họp nhau lại để lây quyết định chung. Trong khi học tập về Giáo Pháp, nêu có 
điều gì còn nghĩ ngờ hoặc không hiểu rõ, thì chúng con cùng nhau thảo luận để 
tìm hiểu và trao đối kinh nghiệm với nhau. Thưa Thế Tôn, nhờ có ba người ở 
chung nên chúng con thấy việc tu học của chúng con được dễ dàng và thuận lợi 
hơn. 

—- Tốt lắm, Đức Phật nói, ở chung mà có sự hòa hợp với nhau là điều kiện 
thuận lợi nhất cho việc tu học. 

Đức Phật ở lại công viên PãcTnavamsa một tháng để quan sát cách ăn ở và 
tu học của ba thầy. Phật được biết các đại đức đã đạt đến bậc thiền cao nhất là 
Diệt Thọ Tưởng định. Trước khi từ giã các đại đức Anuruddha, Nandiya và 
Kimbila, đức Phật nói : 

— Này các thây, nếu tất cả khất sĩ trong giáo đoàn có thể đối xử với nhau 
như các thây thì rất lợi lạc và dễ dàng cho việc tu học chung. Từ nay Như Lai đề 
nghị áp dụng pháp Lực Hòa sau đây đối với các khất sĩ ở chung*5: 

I- Thứ nhất là /hẩn hòa đồng trú, nghĩa là cùng hòa thuận chia xẻ với 
nhau một trung tâm tu học, một khu rừng hay một mái nhà. 

2- Thứ hai là Jợi hỏa đồng quân (chia đêu), nghĩa là cùng chia đồng đều 
với nhau các thức ăn và các tiện nghi trong cuộc sống. 

3- Thứ ba là giới hòa động tu, nghĩa là cùng nhau tôn trọng những giới 
luật chung. 

4- Thứ tư là khẩu hòa vô tránh, nghĩa là nói chuyện với nhau phải dùng 
lời hòa nhã, không được dùng lời lễ gây xích mích và tranh cãi. 


35 PãeTInavamsa là một tên huyền thoại của núi Vepulla tại Rãjagaha. Nhưng theo kinh Trung Bộ 31 
thì đức Phật gặp đại đức Anuruddha, Nandiya và Kimbila tại công viên Gosinga ở thành phố 
Giñjakãvasatha gần Nãdika. 

3 Xem Trung Bộ (Majjhima nikãya) 48. 


Sự tích đức Phật 181 


5- Thứ năm là kiến hòa đồng giải, nghĩa là cùng nhau học hỏi và trao đổi 
kiến thức trong sự ôn hòa, không được dẫu diễm hoặc tranh luận. 

6- Thứ sáu là ý hỏa đồng duyệt, nghĩa là khi có ý kiến khác nhau thì phải 
cùng nhau duyệt lại để mọi người cùng hòa thuận và thông cảm với nhau. 

Này các thầy, từ nay về sau, tất cả khất sĩ trong giáo đoàn phải lẫy sáu 
nguyên tắc hòa hợp này mà đối xử với nhau. 

Ba vị khất sĩ hoan hỉ nghe lời Phật dạy. Đức Phật từ giã ba thầy, lên 
đường đi về hướng tây bắc. Bảy ngày sau Phật đến khu rừng Rakkhita, gần 
thành phố Pärileyyaka. Phật đến ngồi nghỉ dưới một gốc cây sãla tươi đẹp, cành 
lá sum sê. Nhận thấy phong cảnh nơi đây thật thanh nhàn, khí hậu mát mẻ, Phật 
quyết định ở lại đây một mình trong mùa an cư sắp tới. 


5- Hạ thứ 10 trong rừng Rakkhita (năm -S580) 
Phật an cư một mình trong rừng Rakkhita°*s 


Rời núi Pãcïnavamsa ở Rãjagaha, đức Phật đến ở một mình trong rừng 
Rakkhita, thuộc làng Parileyyaka và an cư luôn tại đây. Khu rừng này rất vắng 
vẻ thanh tịnh, cây lá xinh tươi, có đôi, có suối lại có hồ. Sống một mình, Phật 
thấy rất thoải mái và dễ chịu trong cảnh thanh nhàn. Phật thường tính tọa dưới 
gôc cây sala to lớn bên bờ suôi. Nơi đây thường có một con voi chúa dẫn một 
đàn voi vừa lớn vừa nhỏ đến suối uống nước và tắm rửa, và cũng có một bầy 
khỉ thường đến nơi nô đùa nhảy nhót trên cành cây và trên những tảng đá bên 
bờ suôi. Bây voi và bầy khi lần hôi đến làm quen với Phật. Được Phật chăm sóc 
và dạy: dỗ, chúng lại càng quý mến, mang trái cây đến cúng dường Phật. Có lần 
Phật bắt chước tiếng con voi chúa rú lên, cả đàn voi lớn nhỏ đều chạy tới nằm 
mọp trước mặt Phật. 

Sau mùa an cư, Phật từ giã đàn voi, bầy khi và khu rừng xinh đẹp. Ngài đi 
về hướng bắc. Nửa tháng sau ngài tới tinh xá Jetavana ở thủ đô Sãvatthi. 


Phật dạy xử sự đúng Chánh Pháp” 


Đức Phật vừa về tới tỉnh xá Jetavana. Các đại đệ tử có mặt xúm xít đến 
chào mừng và rước Phật về am thất của ngài. Các đại đức Sãriputta, 
Mogsgallana, Maha Kassapa, Maha Kaccana, Upali, Mahaä Kotthita, Mahã 
Kappina, Mahã Cunda, Revata và Devadatta đều có mặt. Các đại đức 
Anuruddha, Kimbila và Nandiya từ công viên PãcTnavamsa cũng đã về tới. Ni 
sư GotamI và Rahula cũng có mặt. 


*° Xem Buddhist Legends, quyên L, trang 179-180, và quyên III trang 211-213; Tiêu Bộ, Udãna IV.5; 
Tạng Luật, Đại Phâm, tập 2: 249; Đường Xưa Mây Trăng, trang 302-303. , 

3 Xem Trung Bộ 48, 128; Tạng Luật, Đại Phâm, tập 2: 252-258; Đường Xưa Mây Trăng, trang 303- 
307. 


Sự tích đức Phật 182 


Đại đức Änanda đang quét dọn am thất của Phật, thấy Phật về tới, thầy 
vui mừng buông chối, bước tới đảnh lễ Phật. Phật hỏi : 

— Này Ananda, sau khi Như Lai đi rồi, tình trạng ở tính xá Ghosita như 
thế nào? 

— Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn đi rồi, một số huynh đệ đến tìm con và 
nói "Này sư huynh, Thế Tôn đã bỏ đi rồi. Ngài đi một mình. Sao sư huynh và 
thầy thị giả Nãgita không đi theo Thế Tôn để chăm sóc cho ngài. Nếu hai sư 
huynh không đi thì chúng tôi đi vậy". Con đáp "Nếu Thế Tôn đi mà không cho 
ai biết là vì ngài muốn đi một mình. Chúng ta không nên quấy rầy ngài". Sau đó 
khoảng sáu tháng, một số huynh đệ lại tới nói với con "Này sư huynh, lâu nay 
chúng mình không được nghe Thế Tôn dạy bảo, không được nghe Giáo Pháp 
trực tiếp từ kim khâu của bậc giác ngộ. Chúng ta nên đi tìm ngài”. Chúng con đã 
lên đường đi tìm Thế Tôn nhưng không được gặp. Không ai biết Thế Tôn ở đâu. 
Cuối cùng chúng con tìm về Sãvatthi để báo tin cho các sư huynh lớn. Chúng 
con nghĩ rằng thế nào Thế Tôn cũng về đây. 

— Khi thầy rời Kosambi, các vị khất sĩ còn cãi cọ nhau nhiều không ? 

— Bạch Thế Tôn, lúc ấy tình trạng còn căng thăng lắm, còn hơn lúc Thế 
Tôn chưa ra đi. Không có mặt Thế Tôn, hai bên không còn e dè gì nữa, càng cãi 
nhau đữ dội. Không khí thật là ngột ngạt khó thở. Mỗi lần vào thành phố khất 
thực, chúng con lại bị giới cư sĩ hỏi han về vụ tranh chấp. Chúng con nói “Có 
nhiều vị khất sĩ đứng ngoài vụ tranh chấp. Xin quý vị biết cho điều đó”. Đó là 
điều duy nhất mà chúng con có thê làm. Dần dần giới cư sĩ bắt đầu phản ứng. 
Họ tìm tới tỉnh xá nói với các vị khất sĩ trong vụ tranh chấp "Quý thầy đã không 
nghe lời Phật dạy, để cho Phật phải buồn lòng mà bỏ đi. Quý thầy có trách 
nhiệm rất lớn. Quý thầy phải mau đi tìm Phật để xin sám hối". Ban đầu thì các 
thầy không chú ý tới lời cảnh cáo của giới tại gia. Nhưng sau đó giới tại gia 
cương quyết bảo nhau không cúng dường cho các vị có mặt trong cuộc tranh 
chấp. Bạch Thế Tôn, giới cư sĩ ở Kosambïĩ có vẻ cương quyết lắm. Ngày rời 
KosambI, con nghe nói là hai bên đã định ngày họp nhau lại để đi tới sự hòa 
giải. Con nghĩ là họ sẽ hòa giải được và sớm muộn gì họ cũng tìm về đây để xin 
sám hối với đức Thế Tôn. 

Đức Phật quay sang các vị đại đệ tử nói : 

— Này các thầy, chúng ta phải tìm cách nào để từ rày về sau không còn 
những cuộc cãi cọ vô nghĩa lý như thế tại các trung tâm tu học nữa. 

Vài ngày sau, đại đức Sãriputta được báo tin các thầy ở Kosambi đang lục 
tục kéo về Sãvatthi. Họ đông tới cả mấy trăm người, hiện còn ở ngoài phố. Đại 
đức đến trình Phật : 

- Bạch Thế Tôn, con nghe nói các huynh đệ ở Kosambï đã về đến phố 
rồi, có lẽ không bao lâu họ sẽ đến tinh xá. Bạch Thế Tôn , chúng con phải đối 
xử với các huynh đệ đó như thế nào ? 

— Thì các thầy cứ đối xử đúng theo Chánh Pháp. 

- Bạch Thế Tôn, đúng theo Chánh Pháp nghĩa là sao ? Xin Thế Tôn chỉ 
dạy cho. 


Sự tích đức Phật 183 


— Này Sãriputta, thầy mà cũng còn hỏi một câu như thế sao ? 

Đại đức Sãriputta im lặng. Vào lúc đó các thầy Moggallãna, 
Mahãkassapa, Kaccãna, Kotthita, Kappina và Anuruddha cũng vừa tới tịnh thất 
của Phật. Các thầy hỏi : 

- Bạch Thế Tôn, các huynh đệ ở KosambT sắp về tới. Chúng con phải đối 
xử với các huynh đệ đó như thế nào ? 

— Thì các thầy cứ đối xử đúng theo Chánh Pháp. 

Các thầy đưa mắt nhìn đại đức Sãriputta. Đại đức chỉ mỉm cười. Phật nhìn 
các vị đại đệ tử, rồi chẫm rãi nói: 

— Các thầy không nên có thành kiến đối với bất cứ ai, đối với bất cứ bên 
nảo. Các thầy nên bình tĩnh lắng tai nghe cả hai bên. Thấy điều nào đúng với 
Chánh Pháp thì nên khen ngợi, khuyến khích. Thấy điều nào không đúng với 
Chánh Pháp thì nên tìm cách giải thích cái tai hại của nó và khuyên nên sửa đổi. 
Hành động đúng với Chánh Pháp là thân hành, khẩu hành, ý hành đều thể 
hiện tâm từ bỉ dù trước mặt hay sau lưng, cùng chia xẻ với nhau thức ăn và vật 
dụng, cùng tôn trọng các giới luật chung, diệt trừ năm triển cải, ly dục, ly bất 
thiện pháp, nương theo Bát Chánh Đạo để thành tựu các Thánh hạnh. Những tư 
tưởng, lời nói, hành động đúng với Chánh Pháp luôn luôn đem lại sự an lạc, 
thanh tịnh, giải thoát. Những tư tưởng, lời nói, hành động do tham, sân, s1, mạn, 
nghi, ác kiến, kiến thủ ... xúi giục, thường mang đến sự bất hòa, tranh cãi, buồn 
khổ, sân hận, là những điều không đúng với Chánh Pháp, nên xa lánh, diệt trừ. 
Điều quan trọng là phải khéo léo nói thê nào cho mỗi bên nhìn nhận chỗ sai của 
họ cần phải sửa đối thì mới mong hòa giải được. 

Vừa lúc Ấy, các vị thí chủ lớn của tính xá cùng đi với cư sĩ Sudatta 
Anãäthapindika cũng vừa tới nơi. Ông Sudatta hỏi : 

— Bạch Thế Tôn, những vị khất sĩ ở Kosambï sắp tới. Chúng con phải đối 
xử với các vị ấy như thế nào ? Chúng con nên cúng dường hay không nên cúng 
dường ? Nếu cúng dường thì nên cúng dường bên nào ? 

— Quý vị nên cúng đường cả hai bên. Và nên tỏ ý yêm trợ và tán thán mỗi 
khi có người nói lên những điều đúng với Chánh Pháp. 

Ngay lúc ấy, đại đức Ấnanda bước vào báo tin các thầy ở Kosambi đã đến 
công tinh xá đầy đủ, nhưng còn chưa dám vào. Đại đức Sãriputta nói : 

— Bạch Thế Tôn, con có nên mở cửa cho họ vào không ? 

— Nên mở cửa cho họ vào. 

— Rồi con giải quyết thế nào về nơi ăn chốn ở của họ ? 

— Thây nên sắp xếp cho hai phe ở riêng ra hai bên. 

Theo lệnh của đại đức Sariputta, các thầy tri khách mở cửa đón tiếp các vỊị 
khất sĩ từ Kosambiï tới. Các vị được sắp xếp chỗ ở và các tiện nghĩ đông đều 
như tất cả mọi nĐƯỜI. Tất cả mọi việc đều được diễn tiễn trong im lặng. 

Sáng ngày hôm sau, tất cả các vị mới đến đều được đại đức Sãriputta 
phân chia thành từng nhóm và chỉ định họ đi khất thực ở từng địa phương khác 
nhau để hai phe đối nghịch khỏi đụng độ nhau. Buổi chiều, các thầy ngỏ ý xin 
đại đức Sãriputta dàn xếp cho họ được làm lễ sám hối với Phật. Đại đức nói : 


Sự tích đức Phật 184 


— Theo tôi nghĩ, việc sám hối với đức Thế Tôn không phải là điều tiên 
quyết. Việc quan trọng nhất là các huynh đệ nên dàn xếp với nhau để đi đến hòa 
giải. Khi các huynh đệ đã hòa giải với nhau xong rồi thì lễ sám hối mới có ý 
nghĩa và mới có tánh cách chân thật. Tôi đề nghị hai bên huynh đệ nên có phiên 
họp hòa giải với nhau trước. Nên xem hòa khí giữa các khất sĩ trong giáo đoàn 
và việc tu học đề đạt đến giải thoát là chuyện sinh tử tối quan trọng. Còn những 
việc nhỏ nhặt khác, các huynh đệ nên hý xả để tâm ý được nhẹ nhàng thanh 
tịnh, dễ dàng cho việc thực hành thiền quán. 

Tối hôm Ấy, vị kinh sư chủ chốt trong cuộc tranh cãi tìm tới vị luật sư hay 
cô chấp. Thầy chắp tay đảnh lễ rồi quỳ xuống tác bạch : 

— Bạch đại đức, tôi xin công nhận là tôi đã phạm giới, và sự kết tội của 
đại đức vào mùa an cư vừa qua là đúng luật. Tôi xin thành tâm sám hối trước 
đại chúng đề được trở lại tình trạng giới thê thanh tịnh. 

Vị kinh sư làm được như vậy vì thầy không thấy có lối thoát nào khác. 
Thây sẵn sàng hy sinh tự ái để đem lại hòa khí cho giáo đoàn. Biết thế, vị luật 
sư liền phản ứng một cách mau lẹ. Thầy cũng quỳ xuống trước vị kinh sư và 
nÓI: 

— Tôi cũng xin sám hối với đại đức là tôi đã thiếu khiêm nhượng và khéo 
léo trong vụ này. Xin đại đức từ bi chứng minh cho tắm lòng thành khẩn của tôi. 

Ngay sau đó đại đức Sãriputta triệu tập đại chúng đến giảng đường, rồi 
đại đức thỉnh Phật đến chứng minh lễ phát lồ sám hối. Hai đại đức kinh sư và 
luật sư đồng bước ra đảnh lễ Phật và cầu sám hồi trước đại chúng. Phật nói : 

— Này hai thầy, hôm nay cả hai thầy đều tự nhận thấy lỗi mình, đồng làm 
lễ phát lồ sám hối trước Như Lai và đại chúng, là một điều rất tốt. Như Lai hoan 
hi chứng minh cho hai thầy được phục hồi giới thê thanh tịnh. Này các vị khất 
sĩ, việc không hay vừa xảy ra cũng là một kinh nghiệm quý báu cho toàn thể 
quý vị, từ nay về sau các thầy nên cô tránh đừng để xảy ra một chuyện đáng tiếc 
như thế nữa. 

Ngay sau đó lễ Uposattha được tiến hành và Giới Bồn (Pãtimokkha) được 
đọc tụng trong khung cảnh trang nghiêm thường lệ. 

Ai nây đều thở phào, nhẹ nhỏm, nhất là các vị khất sĩ từ Kosambi đến, 
trong số đó có nhiều thầy chưa bao giờ dính líu đến cuộc tranh chấp. Tuy vậy, 
phải cần một thời gian nữa thì vết thương mới có thể lành hắn. 


Thất Diệt Tránh Pháp (Sattadhikarana samatha)** 


Theo đề nghị của đại đức Mahã Kassapa, một cuộc hội họp được tổ chức 
tại giảng đường Kũtagära. Mục đích của buổi họp là để rút tỉa kinh nghiệm và 
đề ra những nguyên tắc để ngăn ngừa và giải quyết những cuộc tranh chấp có 
thể xảy ra trong giáo đoàn. Đại đức Mahãkassapa làm chủ tọa buôi họp. 


38. Xem Trung Bộ 104, Sãmagãma Sutta; Đường Xưa Mây Trắng, trang 308-310. 


Sự tích đức Phật 185 


Mở đầu buổi họp, đại đức Mahäkassapa yêu cầu thây Anuruddha trùng 
tuyên pháp chế Lục Hòa mà đức Thế Tôn đã dạy tại công viên PãcInavamsa. Đó 
là sáu nguyên tắc sống chung hòa hợp của giới khất sĩ. Đại đức Moggallãna rất 
vui mừng sau khi được nghe pháp chế này. Thầy đề nghị : 

— Pháp chế Lục Hòa này cân được học thuộc lòng để đem phổ biến tới các 
trung tâm tu học khác. 

Sau một thời gian dài thảo luận, các thầy đã thiết lập được bảy phương 
pháp để dập tắt các cuộc tranh chấp trong chúng, gọi là Thất Diệt Tránh Pháp 
(Satta dhikarana samatha), như sau : 

I- Hiện Tiên Tỳ Ni (sammukha vinaya): Tất cả những phát biểu về cuộc 
tranh chấp phải được nói ra trước đại chúng, với sự có mặt của hai bên tranh 
châp. 

2- Úc Niệm Tỳ Ni (sati vinaya): Trong buổi họp mặt có sự hiện diện của 
cả hai bên tranh chấp, các đương sự phải hồi tưởng lại những gì đã thực sự xảy 
ra và tuần tự trình bảy tất cả những điều đó theo trí nhớ của mình, với tất cả 
những chỉ tiết, và nếu có thể thì đưa ra những bằng chứng xác thực. Đại chúng 
phải im lặng lắng nghe cả hai bên để có đủ dữ kiện nhận xét một cách đúng đắn 
và vô tư. 

3- Bất S¡ Tỳ Ni (amudha vinaya): Hai bên đương sự phải có thiện chí hòa 
giải, không nên có thái độ ngoan có. Trường hợp có đương sự nêu lên lý do là vì 
mình ngu đốt không biết hoặc vì vô tình phạm vào quy luật thì đại chúng phải 
nương vào đó mà luận án cho hai bên đều được đẹp lòng. 

4- Tự Ngôn Tỳ N¡ (tatsvabhaisya vinaya): Hai bên đương sự nên có thiện 
chí tự nhận lỗi mình đề cuộc hòa giải được thực hiện dễ dàng. 

5- Đa Ngữ Tỳ Ni (pratljnakaraka vinaya): Sau khi đã nghe. hết tất cả lời 
tường thuật và chứng kiến thiện chí của hai bên, đại chúng sẽ biểu quyết bằng 
đa sô. 

6- Tội Xứ Sở Tỳ N¡ (yadbhuyasikiya vinaya): Án lệnh tối hậu về tội tướng 
và cách thức hối cải được đưa ra để đại chúng quyết định bằng phương pháp 
bạch tứ yết ma (jnapticaturbin karmavacana), nghĩa là đọc lớn bản án lên và đọc 
ba lần. Nếu sau ba lần đọc mà tất cả đều im lặng, không ai lên tiếng phản đối thì 
bản án lệnh có hiệu lực. Dĩ nhiên là các đương sự không có quyền phản đối, vì 
từ đầu đã phát nguyện tin tưởng vào phán quyết của đại chúng. 

7- Thảo Phú Địa Tỳ Ni (tranastaraka vinaya): Trong buổi họp mặt hòa 
giải, hai vị trưởng lão đức độ được chỉ định để bảo trợ cho hai bên tranh chấp. 
Các vị này thường được đại chúng tôn kính và nghe lời. Các ngài thường ngôi 
chăm chú lắng nghe, rất ít nói, nhưng mỗi khi nói là có ảnh hưởng rất lớn. Tiếng 
nói của các vị trưởng lão này nhằm hàn gắn những vết thương, kêu gọi thiện chí 
hòa giải và tha thứ, cũng như phủ rơm cỏ lên mặt đất sình lầy để mọi người 
bước lên khỏi bị lắm chân. 

Bảy phương pháp dập tắt tranh chấp được các vị đệ tử lớn đem trình lên 
Phật. Đức Phật đã hoan hỉ chấp thuận, tỏ lời khen ngợi các thầy và đồng ý đưa 
Thất Diệt Tránh Pháp vào giới luật. 


Sự tích đức Phật 186 


Phật độ bà Abhiripa Nandã*° 


Công nương Abhirũpa Nandã, dòng Sãkya, là một phụ nữ rất đẹp và rất tự 
hào về sắc đẹp của mình. Nhưng vừa mới đính hôn với Carabhũta không bao 
lâu thì vị này qua đời. Cha nàng là hoàng thân Khemaka và mẹ nàng ép nàng 
xuất gia. Sau khi xuất gia, bà nghe Phật giảng sắc đẹp là vô thường, là vô ngã, là 
nguồn gốc của đau khô cũng như 4 uấn (ám) khác là thọ, tưởng, hành và thức. 
Bà không đồng ý. Bà thầm nghĩ "Sắc đẹp của ta ai cũng nhìn ngắm, trầm trô, 
khen ngợi mà bảo là nguồn gốc của đau khô thì không hợp lý chút nào!" Do đó 
bà luôn luôn tránh gặp mặt Phật và không muốn nghe pháp. 

Một hôm ni trưởng Mahã PajäapatI, do sự yêu cầu của Đức Phật, ra lệnh 
cho Abhirũpa Nandã đến giảng đường nghe Phật thuyết pháp. Bà buộc lòng 
phải đi theo nhưng ngồi lẫn ở phía sau cho Phật không thấy. Đức Phật muốn độ 
bà nên trong lúc thuyết pháp dùng thần thông cho bà thấy một thiên nữ tuyệt 
đẹp lỗi 16 tuổi ăn mặc và trang sức lộng lẫy, đẹp hơn bà rất nhiều, sắc đẹp của 
thiên nữ từ từ biến đổi từ 16 tuổi đến 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuối, 60 tuôi, rồi lần 
lần đến da nhăn, má hóp, răng tóc lưa thưa, lưng còng, tay chân run rây, bệnh 
hoạn, rên siết, chết cứng, thân thể thúi rữa ... Bà Abhiripa Nandã nhìn thấy từng 
giai đoạn già nua của người thiên nữ liền nghĩ đến thân mình rồi đây cũng thế. 
Bà cảm thấy chán chê, ghê tởm thân mình, không còn hãnh diện về sắc đẹp của 
mình nữa. Bỗng nghe Phật nói kệ : 

“Này Rũpa Nandã, 

“Thân do xương thịt máu, 
“Bệnh hoạn và hôi thúi, 
“Có gì gọi là đẹp 2 

“Có gì đáng ngợi khen ? 
“Biết thân này vô thường 
“Biết thân này không sạch 
“Bỏ đi không luyến tiếc 
“Sống cuộc đời an lành. 

Nghe xong, bà Abhirũpa Nandã liền đắc quả Tu-đà-hoàn. Ngưng một lát, 

đức Phật nói tiếp : 
“Này Rũpa Nandã, 
“Thân này không thật có, 
“Là thành phố dựng lên 
“Bằng thịt, gân, máu, mủ, 
“Và ba trăm miếng xương, 
“Chứa già nua bệnh tật. 
“Kiêu hãnh và thất vọng. (Kinh Pháp Cú, bài 150) 


3. Xem Buddhist Legends, quyên II, trang 336-339; Tiểu Bộ, Trưởng Lão Ni Kệ, kinh 19: Abhiripa 
Nandã. 


Sự tích đức Phật 187 
Nghe xong, bà Abhirũpa Nandã đắc quả A-la-hán. 
6- Hạ thứ 11 tại Ekanala, sần Rãjagaha (năm -579) 
Chú bé chăn trâu Svasfica xuất gia *° 


Trước khi về Rãjagaha để nhập hạ, Phật ghé làng Uruvelã để thăm cây 
Bồ-đề, nơi ngài thành đạo. Rồi Phật đến thăm Svastika, chú bé chăn trâu xưa kia 
đã thường đến thăm viếng và giúp đỡ ngài sau khi năm anh em ông Kondañña 
bỏ đi. Svastika bây giờ đã được 20 tuôi, trở thành một thanh niên vạm vỡ. Nhớ 
lời hứa năm xưa, Phật trở lại đây để độ chú, cho chú xuất gia, làm quen với 
Rãhula, rồi Phật đưa chú đến Veluvana. 

Bước chân vào tinh xá Veluvana, Svastika thấy cái gì cũng lạ, cũng đẹp, 
cũng xinh. Chú được Rãhula dắt đi giới thiệu với các vị khát sĩ. Mặc dù chú lớn 
hơn Rãhula đến ba tuổi, chú tự thấy cần phải học hỏi với Rãhula rất nhiều, từ 
cách đi đứng ăn nói cho đến giáo lý, thiền tọa, thiền hành, cái gì cũng hay, cũng 
mới lạ. 

Một hôm chú được ngồi nghe hai thầy Assaji và Ananda kể công trình 
hành đạo của Phật trong mười năm qua. Chú nghe một cách say mê. Cùng ngồi 
với chú có cả ni sư Gofami và Rahula. Thầy Änanda có trí nhớ lạ thường. Thầy 
đã nhắc rất nhiều chuyện mà thầy Assaji quên không nói tới. Svastika rất cảm 
phục hai thầy Assaijl và Änanda, và rất thương mến nỉ sư Gotami và Rahula. 
Nếu không có bốn vị này làm sao chú được địp nghe kể từng ấy chuyện đã qua 
về Phật. Chú hy vọng từ nay về sau chú sẽ được thân cận Phật để được học hỏi 
trực tiếp với người từ giáo lý đến cách ăn ở và cách đối xử với người khác. 

Tuy xuất thân là một chú bé chăn trâu, Svastika cũng có đôi chút học thức 
và chữ nghĩa. Đó là công trình của chị SuJatã°°', con gái ông xã trưởng SenänI 
trong làng Uruvelãä. Sujãtã đã dạy cho Svastika đọc và viết từ năm chú mới 
được chín tuổi. Mấy năm gần đây chú không được học với chị nữa vì chú đã lớn 
và chị phải đi theo chồng về làng Nãdikã, phía nam thành phố Vesäli. 

Mặc dù Rahula mới được mười bảy tuôi, chưa được thọ giới Tỳ kheo, 
nhưng chú rất rành về các uy nghi và tế hạnh của một vị Tỳ kheo. Svastika rất 
sung sướng được có Rãhula ở bên cạnh chỉ bảo và nhắc nhở cho chú. Có điều gì 
còn chưa hiểu rõ thì chú mới hỏi lại thầy Sãriputta, thầy Assaji hoặc thầy 
Ananda. Rãhula nói với Svastika : 

— Giới luật của sa di (Sãmanera) gọi là Tiểu Giới (Pabbajjä) chỉ có mười 
điều là không sát sinh, không trộm cướp, không dâm dục, không nói dối, không 
uống rượu, không trang điểm hoặc xức nước hoa, không năm hoặc ngôi trên 
giường ghế cao sang rộng lớn, không ca vũ, không sử dụng tiền bạc, không ăn 


30 Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 310-312. 
3! Hai chị em cô Sujätã đã dâng bát cháo sữa cúng Phật trước ngày Phật thành đạo. 


Sự tích đức Phật 188 


sau giờ ngọ. Giới luật của Tỳ kheo (phikkhu) còn gọi là Cự Tức Gïới”? trong đó 
có một sô điều về uy nghi và tế hạnh, nhưng có lẽ còn tăng lên nữa. Bốn giới 
đầu gọi là rọng giới (pãräjika, Ba-la-di), vị khất sĩ nào phạm vào thì không còn 
là một Tỳ kheo nữa, cũng như khi một cây cau bị chặt ngọn thì không còn mọc 
lên lại được. Bốn trọng giới là: không dâm dục, không trộm cướp, không sát 
hại, không tuyên bố là mình có thực chứng đạo quả khi mình chưa thực chứng 
đạo quả. 

Rãhula kể cho Svastika nghe là trong những năm đầu chưa có giới luật gì 
hết mà trong giáo đoàn khất sĩ vẫn không có điều gì đáng tiếc xảy ra. Lễ xuất 
gia thật đơn giản, chỉ cần quỳ dưới chân Phật hoặc dưới chân một vị khất sĩ, đọc 
lên ba lần ba câu quy y Phật Pháp Tăng là đã chính thức thành người xuất gia. 
Bây giờ muốn xuất gia thì phải phát nguyện tiếp nhận và hành trì giới luật. Số 
người xuất gia đã trở nên đông đảo nên có những thành phần thiếu tự giác, do 
đó giới luật mới được đặt ra đê nhắc nhở và giữ gìn cho giới xuất gia được thân 
tâm thanh tịnh. 

Cho đến nay chỉ mới có Giới Sa-di, Bát kính pháp, Lục hòa, Thất diệt 
tránh pháp, và một số giới khác về khát thực, an cư ... Mỗi khi có vị khất sĩ nảo 
làm một việc gì trái với tinh thần của đạo lý giác ngộ và giải thoát thì giáo đoàn 
lại được triệu tập, và một điều luật mới được ghi vào Giới Bốn gọi là 
Pãtimokkha (S:Pratimoksa, Ba-la-đề-mộc-xoa). 


Phật giảng kinh Chăn Trâầu*® 


Hôm nay trời mát, sau bữa ngọ trai, các vị khất sĩ lặng lẽ đi rửa bát của 
mình, rồi trải tọa cụ ngoài trời ngôi quây. quần xung quanh Phật. Tinh xá 
Veluvana có rất nhiều sóc. Chúng quanh quân bên các thầy, không có vẻ gÌ sợ 
sệt. Nhiều con sóc leo lên các thân tre, đưa mắt nhìn xuống. Thấy Rãhula ngồi 
ngay trước mặt Phật, Svastika cũng rón rén đến trải tọa cụ bên cạnh Rãhula và 
nghiêm chỉnh ngồi xuống. Không khí thật trang nghiêm. Không ai nói với ai lời 
nảo, nhưng Svastika biết rằng ai cũng đang theo dõi hơi thở trong khi chờ đợi 
Phật mở lời chỉ dạy. 

Phật ngôi trên một chiếc chõng tre, cao hơn mọi người chừng vài gang 
tay. Ngài ngôi ung dung và uy nghiêm như một con sư tử chúa ngôi trong bầy 
sư tử. Ngài đưa mắt nhìn đại chúng một cách hiền hòa, nhìn Svastika và Rãhula, 
rồi ngài lên tiếng: 

— Hôm nay Như Lai sẽ nói với quý thầy về đề tài chăn trâu, và thế nào là 
một em bé chăn trâu giỏi. Quý thầy hãy lắng nghe. Một em bé chăn trâu giỏi là 
một em bé biết nhận dạng từng con trâu của mình một cách dễ dàng. Biết hình 
dáng của mỗi con, biết cách cọ xát tắm rửa cho trâu, biết chăm sóc những vết 


32 Cự fứe giới (Upasampadä) về sau lên tới 250 điều cho Tỳ kheo và 348 điều cho Tỳ kheo ni theo 
Bắc tông. Theo Nam tông thì Tỳ kheo có 227 điều và Tỳ kheo nỉ có 311 điều. 

3 Xem Trung Bộ 33-34: các kinh Maha- và Culla Gopalaka; Tăng Chi Bộ, chương 11 pháp, kinh 18: 
Người chăn bò; A-hàm : Kinh Phóng Ngưu. 


Sự tích đức Phật 189 


thương của trâu, biết đốt khói un muỗi cho trâu, biết tìm đường đi an toàn cho 
trâu, biết thương yêu trâu, biết chọn nơi an toàn cho trâu lội qua sông, biết chỗ 
có cỏ non và nước sạch cho trâu ăn uống, biết bảo trì những vùng thả trâu, và 
biết để cho những con trâu lớn làm gương cho những con trâu nhỏ. 

“Này các thầy, một vị khất sĩ giỏi cũng phải làm như thế. Nếu em bé chăn 
trâu biết nhận ra được trâu của mình thì người xuất gia cũng phải biết nhận ra 
32 thành phân cấu tạo nên sắc thân của mình°®. 

“Nếu em bé chăn trâu biết hình tướng của mỗi con trâu thì người xuất gia 
cũng phải biết những hành động nào của thân, miệng và ý là những hành động 
đáng làm hay không đảng làm. 

“Nếu em bé chăn trâu biết cách tắm rửa sạch sẽ cho trâu thì người xuất 
gia cũng phải biết cách buông xả và gột rửa khỏi thân tâm những tham dục, sỉ 
mê và hờn oän. 

Trong khi Phật nói những lời trên, Svastika có cảm tưởng răng chú là 
nguồn cảm hứng của Phật trong bài pháp hôm nay. Chú nhớ lại cách nay hơn 
mười năm, chú đã được ngôi bên Phật hằng giờ, và Phật đã từng hỏi chú một 
cách tỉ mỉ về công việc chăn trâu và cắt cỏ. Vốn là một vị hoàng thái tử xuất 
thân, làm sao Phật có thê biết rõ như thế về nghề chăn trâu nếu chú không kể hết 
những chuyện đó cho ngài nghe ? Phật chằm rãi nói tiếp : 

- Nếu em bé chăn trâu biết săn sóc các vết thương cho trâu thì người xuất 
gia cũng phải biết gìn giữ sảu căn của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cho 
được thanh tịnh không bị su trần làm ô uễ. 

“Nếu em bé chăn trâu biết un muỗi cho trâu thì người xuất gia cũng phải 
biết đem đạo lý giải thoát giảng dạy cho người chung quanh để họ tránh khỏi 
những đau khổ về thể xác và tỉnh thân. 

“Nếu em bé chăn trâu biết tìm đường đi an toàn cho trâu thì người xuất 
gia cũng phải biết chỉ cho người khác con đường Bát Chánh Đạo nên đi và 
những con đường danh lợi, sắc dục, hý trường ... nên tránh. 

“Nếu em bé chăn trâu biết thương yêu trâu thì người xuất gia cũng phải 
biết thực hành từ bi và lục độ"". 

“Nếu em bé chăn trâu biết chọn nơi an toàn cho trâu lội qua sông thì 
người xuất gia cũng phải biết dùng Tứ Diệu Để để đưa chúng sanh từ bờ mê 
sang bờ giác. 

“Nếu em bé chăn trâu biết tìm chỗ có cỏ non nước sạch cho trâu ăn uỗống 
thì người xuất gia cũng phải biết chỉ cho người khác cách thực hành Tứ Niệm 
Xứ để làm nhân giải thoát. 


34 32 thành phân cầu tạo nên sắc thân (dvattinsakarapatha) là tóc, móng, răng, da, thịt, gân, xương, 
tủy, thận, tim, gan, màn phôi, lá lách, phối, ruột, màn ruột, dạ dày, phân, mật, da trong, mủ, máu, mô 
hôi, mỡ, nước mắt, mao dịch, nước miêng, chất nhờn (như đàm, mũi), chất nhớt (ở các khớp xương), 
nước tiểu và bộ óc. Tất cả 32 thành phần của cơ thể đều do duyên hợp nên đều vô thường, không có 
tự ngã. 

35 Le đồ là hạnh của Bồ tát gồm có: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Thực 
hành 6 hạnh này là cách đưa chúng sanh trong đó có mình từ bờ Mê đến bến Giác, nên gọi là lục độ. 


Sự tích đức Phật 190 


“Nếu em bé chăn trâu biết bảo trì những vùng thả trâu thì người xuất gia 
cũng phải biết cần thận, dè dặt trong việc tiếp xúc với quần chúng và thu nhận 
của cúng đường. 

“Nếu em bé chăn trâu biết dùng những con trâu lớn làm gương cho những 
con trâu nhỏ thì người xuất gia cũng phải biết nương tựa vào đức hạnh và kinh 
nghiệm của các bậc thây đi trước. 

“Này các thầy, một vị khất sĩ biết thực hành đúng theo những điều vừa 
chỉ dẫn ở trên có thể đạt đến quả vị A-la-hán trong vòng sáu năm tu học. 

Vị khất sĩ trẻ tuổi Svastika lây làm kỳ lạ. Những điều chú nói với Phật 
cách đây trên mười năm, Phật còn nhớ hết, và còn đem áp dụng vào việc tu học 
của người khất sĩ nữa. Tuy Phật đang giảng giáo lý chung cho đại chúng, 
Svastika có cảm tưởng là Phật đang dạy riêng cho mình nên chú chăm chỉ nghe 
và nhớ rành rọt từng lời của Phật. Có những danh từ chuyên môn như “sáu căn”, 

“sáu trần”, “tứ diệu đế”, “tứ niệm xứ”, Svastika chưa hiểu được tường tận, chú 
tự bảo sẽ nhờ Rahula giảng giải cho. 

Chiều lại, Svastika hỏi Rãhula về những danh từ chuyên môn trong bài 
pháp thoại của Phật hồi trưa, rồi nhân tiện chú hỏi thêm : 

— Này Rahula, ngồi thiền phải ngôi như thế nào ? và trong lúc ngôi 
thiền phải dụng tâm như thế nào ? 

Rahula chỉ cho Svastika cách sử dụng tọa cụ" (nissidana) và bổ đoàn?” 
(ãsana), cách ngồi bán già và kiết già. Rồi chú nói tiếp : 

— Về cách dụng tâm trong lúc ngồi thiền thì trước tiên phải tập Quán niệm 
hơi thơ vô hơi thợ ra đề an định thân tâm; kế đến phải đoạn trừ Năm triền cái là 
tham, sân, hôn trầm, trạo hối và hoài nghĩ đề làm giam nhẹ tham, sân, si; sau đó 
mới /hực tập Năm thiền chỉ là tầm, tứ, hý, lạc và nhất tâm để nhập từ sơ thiền 
đến tứ thiền. Bốn bậc thiền đầu tiên này thuộc các bậc thiền Sắc giới, đạt được 
không khó lắm. Nhưng muốn đạt được bốn bậc thiền Vô sắc là Không vô biên 
xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ và Phi tưởng phi phi tướng xứ thì phải có 
trình độ định tuệ rất cao. Nhưng phải đến diệt thọ tưởng định (nirodha 
samãpatti) mới thực sự được giải thoát, không còn pháp chấp và ngã chấp." 

“Này Svastika, pháp môn Thiên (P:J)hana, S:dhyãna) là phương pháp giữ 
tâm không cho chạy theo hoặc vướng mắc vào sáu trần". Thiền gồm có Chỉ và 
Quán. Tu Chỉ (Samatha) để được Định (Samadh). Tu Quán (Vipassan8) để 
được Tuệ (P:Paññã, S:Prajna). Ngoài ra còn phải trì Giới (STila) để được sạch 


36 To œw hiện nay là một tắm thảm hình vuông, mỗi cạnh độ 80 em, dùng để trải chỗ ngồi hoặc chỗ 
lễ bái cho sạch sẽ và không bị cấn đau hai đầu gối. Xưa kia tọa cụ là một tắm vải dày trải phía dưới 
cái y lúc ngồi hoặc năm cho y khỏi lắm dơ. 

3T Bộ đoàn hiện nay là một cái gối để ngôi ' thiền, hình trụ, đường kính độ 25 cm, chiều cao độ 18 em 
tùy theo vóc người cao hay thấp, mập hay ô ốm, bên trong dồn rơm, hoặc cỏ khô, hoặc gòn, hoặc dăm 
bào nhỏ. Bồ đoàn giúp cho lúc ngôi thiền lưng thăng đứng và ống chân trên không đè bẹp ống chân 
dưới làm cắn đau. 

33 Chín bậc Như Lai Thiền: Muốn biết rõ 9 bậc thiền của Phật dạy xin đọc quyền “hư Lai Thiên 
thực hành” của cùng một soạn giả Minh-Thiện Trằn-Hữu-Danh. 

369 4w frần : sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp (ý). 


Sự tích đức Phật 191 


Nghiệp (P:kamma, S:karma). Giới, Định, Tuệ là ba vô lậu học, là ba môn chánh 
cân phải tỉnh tấn thực hành, là cốt tủy của Chánh Pháp vậy. 

Svastika bỗng thở ra, nghĩ đến con đường tu học của mình còn quá dài. 
Rãhula hiểu ý, liền nói : 

— Sư huynh đừng vội thối chí. Coi vậy chứ nếu biết thực hành đúng 
phương pháp thì cũng mau có kết quả lắm. Sư huynh không nhớ sao ? Hồi trưa 
đức Thế Tôn nói vị khát sĩ nào tu đúng như một em bé chăn trâu giỏi thì chỉ cần 
sáu năm là có thể đắc quả A-la-hán. 

Svastika năm chặt bàn tay của Rãhula trong hai tay mình. Chú gật đầu, 
nÓI: 

— Tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ cỗ gắng. Tôi rất may mắn có sư huynh bên cạnh 
để nhắc nhở và chỉ bảo cho tôi. 


Phật dạy sa di Rãhula trì giới" 


Rãhula kế cho Svastika nghe là Phật dạy chú rất nghiêm, dù chú biết Phật 
thương chú lắm. Hỏi chú I1 tuổi, lúc chú ở lâm viên Ambalatthikã (Ôn Tuyền), 
có vài lần chú đã đùa chơi bằng cách nói gạt những người đến tìm Phật : Nhằm 
lúc Phật đang ở Veluvana (Trúc Lâm) thì chú nói Phật ở Gijihakita 
(S:Griddhakũta, Linh Thứu), nhằm lúc Phật đang ở Giijhakita thì chú nói Phật 
ở Veluvana để những người đó phải mất công đi tới đi lui. Hay được chuyện 
này Phật từ tinh xá Veluvana đến lâm viên Ambalatthikã tìm Rãhula. Thấy Phật 
tới, Rãhula bắc ghế cho Phật ngồi, rồi lấy thau đi múc nước cho Phật rửa chân. 
Rửa chân xong, Phật đồ nước đi nhưng còn giữ lại một ít nước trong thau. Phật 
nhìn Rahula hỏi : 

— Này Rãhula, nước trong thau còn nhiều hay ít ? 

- Bạch Thế Tôn, nước trong thau còn rất Ít. 

— Rãhula, con nên biết người nói dối thì căn lành không còn lại bao nhiêu, 
ít như nước trong thau này. 

Phật lại đô hết nước trong thau đi và hỏi : 

— Này Rãhula, con có thấy ta đồ hết nước trong thau đi rồi không ? 

— Dạ, con có thấy. 

— Đối với những người tiếp tục nói dối thì thiện căn sẽ mất hết như cái 
thau không còn nước này. 

Phật lật úp thau lại rồi hỏi : 

— Rãhula, con có thấy cái thau bị úp lại không ? 

— Bạch Thế Tôn, con có thấy. 

— Nếu ta không tu tập chánh ngữ, nhân cách ta cũng sẽ bị đảo lộn như cái 
thau này. Này Rãhula, con nên cần thận giữ gìn lời nói, không nên nói dối dù là 
để đùa chơi. Con có biết cái gương dùng để làm gì không ? 


3° Xem Trung Bộ 61: kinh Ambalatthika Rãhulovada; Tăng Nhất A Hàm 17.1; Trung A Hàm 200: 
Giáo La Hâu La Tiêu Kinh. 


Sự tích đức Phật 192 


— Dạ, cái gương dùng đề soi mặt mình. 

— Này Rahula, con cũng phải quán sát hành động, tư tưởng, lời nói của 
con như người soI gương vậy. Con phải luôn luôn tự hỏi hành động, lời nói, tư 
tưởng của mình có lợi cho mình, cho người, cho cả hai không, có thuộc thiện 
pháp không. Mỗi khi làm được một thiện pháp con nên hoan hỉ vui mừng. Mỗi 
khi đã lỡ làm một ác pháp con nên biết tự sám hối. Đó là pháp môn tu tập cho 
thân khẩu ý của mình càng ngày càng thanh tịnh đó con ạ. 

Cứ mỗi tháng hai lần, vào ngày trăng tròn (răm) và ngày trăng mới (mồng 
một), tất cả các vị khất sĩ phải tập họp làm lễ Bó tát (tụng giới). Các giới điều 
đều được tuyên đọc, và đại chúng được hỏi có vị nảo phạm giới ây hay không. 
Nếu đại chúng giữ im lặng tức là không có ai vi phạm. Nếu có người phạm thì 
vị ấy đứng dậy tự nói lỗi mình ra (phát lộ) để sám hối (xin chừa). Trừ những lỗi 
pãrãjika (ba-la-di, trọng giới) mà người phạm vào thì tự động bị khai trừ, những 
lỗi khác đều có thể sám hỗi được. 

Nghe Rãhula kể, Svastika ý thức được tầm quan trọng của việc trì giới 
đối với một khất sĩ. 


Đi tu cũng là lao động và sản xuât*" 


Phật nhập hạ thứ II tại đồi Ekanala, thuộc làng Dakkhimnagiri, phía nam 
thành RãJagaha. Dưới đây là bài kinh KasI1 BhãradväJa : 

“Một thời, đức Phật ngụ tại đồi Ekanala, trong làng Dakkhinagrri, một 
làng theo Bà-la-môn giáo của xứ Magadha. Lúc ấy 500 tay cày làm việc cho 
ông Bà-la-môn Kasĩ Bhãradväãja sắp sửa ra đồng. Đức Phật đắp y mang bát đến 
nơi người ta đang phân phối thức ăn và đứng sang một bên. Vị Bà-la-môn Kasĩ 
Bhãradvãja thấy vậy nói : 

— Này tôn giả, tôi cày bừa và gieo mạ, nhờ đó tôi mới có ăn. Ông cũng 
vậy, này tôn giả, ông cũng nên cày bừa và gieo mạ để có ăn. 

— Này ông Bà-la-môn, Như Lai cũng cày bừa và gieo mạ vậy. Đã cày bừa 
và gieo mạ xong rồi, bây giờ Như Lai mới ăn. 

- Nhưng nào tôi có thấy cây cày, cái ách, lưỡi cày của tôn giả đâu ? Tôi 
cũng không thấy con bò hay cây roi của tôn giả Gotama đâu cả. Tôn giả tự xưng 
là nông dân, nhưng chúng tôi có thấy những lăn cày của tôn giả đâu. Vậy xin 
tôn giả cho chúng tôi biết tôn giả cày ở đâu ? 

— Đức tin (saddhã) là hột giống, kỷ luật (tapo) là mưa, trí tuệ (paññã) là 
cái ách và cây cày, khiêm tốn (hiri) là cán cày, tâm (mano) là dây cương, và 
niệm (satI) là lưỡi cày và cây roI. 

“Như Lai sống với sáu căn thu thúc, hành động và lời nói chính đáng, ăn 
uống độ lượng. Như Lai đã dùng sự chân thật đề cắt những cọng cỏ dại. Thành 
đạt đạo quả tôi thượng là mở dây thả bò (giải thoát). 


*! XemTiều Bộ Kinh, Tập 1.4: kinh Bhãradvãja; Tương Ưng Bộ, chương 7, kinh 11: Cày Ruộng. 


Sự tích đức Phật 193 


“Tinh tấn (vriya) là loài thú chở nặng đã đưa Như Lai đến trạng thái an 
tịnh (Niết bàn). Không còn phiền não, trực chỉ, thăng tiến, không bao giờ quay 
trở lại nữa. Đó, lằn cày của Như Lai đã thực hiện như thế đó. Kết quả của nó là 
trạng thái bất sanh bất diệt. Đã kéo xong lăn cày nảy thì không còn phiền muộn 
âu sầu nữa. 

Nghe xong, vị Bả-la-môn Kasï Bhãradvãja bới đầy một chén cơm trộn 
sữa dâng lên đức Phật và nói : 

— Cầu xin tôn giả Gotama độ chén cơm trộn sữa này. Tôn giả quả thật là 
một nông dân vì ngài đã trồng một loại cây trổ trái "vô sanh bắt tử". 

— Vật thực nhận lãnh do sự giảng đạo không thích đáng cho Như Lai 
dùng. Này ông Bà-la-môn, đó là thông lệ của bậc Đại Giác. Đắng Chánh Biến 
Tri không thể dùng vật thực ấy. Nếu ông muốn cúng dường, xin để đến một 
hôm khác. 

Vị điền chủ rất cảm phục, sụp xuống lạy Phật và xin được xuất gia, ít lâu 
sau đắc quả A-la-hán.” 


Phật dạy Rãhula giữ chánh niệm trong lúc đi khất thực? 


Sau mùa an cư thứ 11, Phật lại đi hoằng hóa về hướng tây-bắc. Cuối mùa 
thu năm ấy Phật tới Sãvatthi. Đây là lần đầu tiên thầy Svastika đến tỉnh xá 
Jetavana. Thầy thấy tinh xá rất đẹp và đầy đủ tiện nghi cho sự tu học. Khung 
cảnh đã tươi mát mà khí hậu lại đầm ấm. Thấy Svastika, thầy nào cũng chào hỏi 
vui vẻ vì biết rằng thầy là nguyên nhân Phật nói kinh Chăn Trâu tại Veluvana. 

Một buổi sáng, trong khi ôm bát đi khất thực sau lưng Phật, Rãhula đánh 
mất chánh niệm*° (sammä sati). Tuy vẫn bước đi theo mọi người, tâm chú đang 
nghĩ vớ vẫn đến chuyện khác. Chú tự hỏi nếu ngày xưa Phật không đi tu thì 
không biết bây giờ Phật đang làm gì và mình đang làm gì. Chú đã nghe kê lại là 
khi Phật mới sanh, có các nhà tiên tri đoán rằng nếu Phật không đi tu thì sẽ trở 
nên một vị chuyên luân thánh vương, tức một vị đại đề có quyền hành rộng lớn 
trên nhiều vương quốc. Không biết đời sống của một vị chuyển luân thánh 
vương ra sao ? Và nếu Phật làm chuyền luân thánh vương thì chú đang làm gì ? 
Nhìn đức Phật đang đi phía trước, chú lại nghĩ thân hình của đức Thế Tôn, cha 
ta, thật uy nghiêm đẹp đẽ, thân hình của ta cũng đẹp đẽ không kém. Vì đang 
nghĩ vơ vẫn nên bước chân, hơi thở và dáng đi của chú không còn an trú trong 
uy nghi nữa. Lạ quá, Phật đi phía trước mà ngài cảm thấy được điều đó. Phật 
biết là chú mất chánh niệm. Ngài dừng bước, quay trở lại. Tất cả các vị khất sĩ 
cũng dừng bước. Phật bảo Rahula : 

— Này Rahula, con có theo dõi hơi thở và duy trì chánh niệm không ? 

Rãhula cúi đầu, im lặng. Phật dạy : 


'? Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 316-318; Trung Bộ 62: kinh Mahã Rahulovada. 
Ÿ” Chánh niệm : Chánh là đưa đên giác ngộ và giải thoát. Niệm là nghĩ tưởng, chú ý. Chánh niệm là 
sự chú ý đên giác ngộ và giải thoát. Chánh niệm là giữ tâm an định không xao lãng. 


Sự tích đức Phật 194 


— Muốn an trú trong chánh niệm thì phải duy trì hơi thở có ý thức. Trong 
khi đi khất thực, ta phải thực tập thiền quán. Ta có thể quán sát về tính cách vô 
thường, vô ngã của những yêu tố tạo nên muôn loài chúng sanh là sắc, thọ, 
tưởng, hành và thức. Bá: luận thân hình đẹp để hay xấu xa, hay thế nào đi nữa, 
con cũng phải quán sát như vây: “Cái này không phải của tôi (Ñ'etam mama); 
cái này không phải là tôi (Nleso' ham' asmi); cải này không phải là tự ngã của 
fôi (Na me so attä)”?”“. Nếu ta duy trì hơi thở có ý thức thì ta mới thực hành 
thiền quán có kết quả và không bị mất chánh niệm. Người fu hành phải luôn 
luôn giữ chánh niệm cũng như người hát xiếc đang đi trên dây phải luôn luôn 
chú ý đến sự thăng băng của thân mình trên sợi dây, nếu phóng tâm xao lãng tất 
sẽ bị té xuống. 

Nói xong, Phật quay lại và tiếp tục đi. Được sách tấn, tất cả mọi người 
đều chú ý vào hơi thở để duy trì chánh niệm. Nhưng một lúc sau, Rahula tách ra 
khỏi hàng ngũ các vị khất sĩ, đến ngồi dưới một gốc cây trong cụm rừng bên 
đường. Thấy thế, Svastika cũng rời hàng ngũ và đi theo Rãhula. Thấy Svastika 
tới gần, Rãhula nói : 

— Sư huynh cứ đi khất thực với các thầy đi. Tôi không còn lòng dạ nào mà 
đi khất thực nữa. Tôi vừa bị Phật quở (rây) trước đại chúng là đánh mắt chánh 
niệm. Tôi phải dành cả ngày hôm nay để thực tập thiền quán. Tôi xấu hồ lắm. 

Biết không làm gì hơn được, Svastika từ giã Rãhula, trở lại nhập đoàn với 
các vị khất sĩ. Trên đường về, đại đức Sãriputta đã cùng Svastika ghé lại cụm 
rừng để đón Rãhula về tinh xá. Svastika chia xẻ phần ăn của mình xin được vào 
bát của Rãhula. Sau giờ thọ trai, thầy Sãriputta bảo Rahula đến gặp Phật. 
Svastika xin được đi theo. 


Phật dạy Rãhula tu hạnh của tứ đại? 


Biết tâm ý của Rãhula đã thuần thục, có thể tiếp nhận giáo lý giải thoát, 
Phật dạy Rahula tu theo hạnh của tứ đại : 

— Này Rãhula, con hãy học theo hạnh của đất. Dù người ta đỗ và rải lên 
đất những thứ tính sạch và đẹp đẽ như hoa, nước thơm và sữa thơm, hoặc người 
ta đô lên đất những thứ dơ bân hôi hám như phân, nước tiêu hay máu mủ, hoặc 
người ta khạc nhồ xuống đất thì đất cũng tiếp nhận tất cả những thứ ấy một cách 
thản nhiên, không vui vẻ mừng rỡ mà cũng không chán ghét tủi nhục. Cũng thế, 
khi những cảm thọ khoái lạc hoặc buôn khổ phát sinh, con đừng để cho chúng 
làm nhiễu loạn tâm con và chiếm cứ lòng con. 

“Này Rahula, con hãy học theo hạnh của nước. Khi người ta giặt rửa 
những thứ dơ bẩn trong nước, nước cũng không vì thế mà cảm thấy tủi nhục, 
buôn khổ và chán chường. Cũng thế, khi những cảm thọ khoái lạc hoặc buồn 


” Xem Trung Bộ 62: kinh Maha Rahulovada. 
3# Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 318. 


Sự tích đức Phật 195 


khổ phát sinh, con đừng để cho chúng làm nhiễu loạn tâm con và chiếm cứ lòng 
COH. 

“Con lại nên học theo hạnh của lửa. Lửa đốt cháy mọi thứ, kể cả những 
thứ dơ bắn, vậy mà lửa cũng không vì thế mà cảm thấy tủi nhục, buồn khổ và 
chán chường. Cũng thế, ki những cảm thọ khoái lạc hoặc buôn khổ phát sinh, 
con đừng đề cho chúng làm nhiễu loạn tâm con và chiếm cứ lòng con. 

“Con lại cũng nên học theo hạnh của không khí. Không khí có thê dung 
chứa và làm tan đi các thứ mùi mà vẫn không cảm thấy tủi nhục, buồn khổ và 
chán chường. Cũng thế, khi những cảm thọ khoái lạc hoặc buôn khổ phát sinh, 
con đừng đề cho chúng làm nhiễu loạn tâm con và chiếm cứ lòng con. 


Phật dạy Rãhula tu hạnh Từ Bi Hỷ Xả*“ 


Rồi đức Phật nói tiếp : 

- Này Rãhula, con hãy tu tập lòng Từ (metä) để đối trị giận hờn. Lòng 
Từ là lòng thương yêu tất cả chúng sanh, lúc nảo cũng nghĩ đến cách đem lại 
niềm vui cho kẻ khác, không đặt điều kiện, không mong đền đáp. 

“Con hãy tu tập lòng Bì (karunä) để đối trị ý giết hại. Lòng Bi là lòng 
thương yêu tất cả chúng sanh, lúc nào cũng nghĩ đến cách làm vơi sự khô đau 
nơi người khác, không đặt điều kiện, không mong đền đáp. 

“Con cũng nên tu tập lòng Hỷ (muảditä) để đối trị tánh đồ ky, ganh ghét. 
Lòng Hý là lòng thương yêu tất cả chúng sanh, vui theo cái vui của người khác, 
vui khi thấy người khác thành công, hạnh phúc. 

“Và con cũng nên tu tập lòng Xả (upekkhä) để đối trị tảnh cô chấp, ích 
kỷ, kỳ thị. Lòng Xả là tâm không cô chấp phải/quấy, đúng/sai, mê/ngộ, hay/dỡ, 
tốt/xâu ... Lòng Xả là tâm không chấp ngã, nhơn, chúng sanh, thọ giả*”. Lòng 
Xả là tâm bình đẳng giữa muôn loài chúng sanh. Lòng Xả là tâm niệm thanh 
thoát cởi mở đưa ta đến an lạc, thanh tịnh và giải thoát. 

Này Rahula, Từ, Bi, Hỷ, Xả là bốn tâm tư rộng lớn không bờ bến, và 
cũng đẹp đẽ không cùng. Đó gọi là Tứ Wô Lượng Tâm. Tu tập theo pháp này 
thì mình trở nên một nguồn suối mát đem lại sinh lực và niềm vui cho tất cả 
chúng sanh muôn loài. 


Phật dạy Rãhula quán vô thường» 


Đức Phật ngừng một lát, rồi ngài nói tiếp : 
— Này Rãhula, nếu con muốn vào cảnh giới bất sanh bắt diệt thì con phải 
tập quán vô thường đề trừ pháp chấp và ngã chấp. Con nên phân tách tỉ mỉ từng 


'5 Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 318-319, Trung Bộ 62: kinh Mahã Rãhulovada. 

3T Chấp ngã là chấp có cái Ta chân thật, chấp nhơn là chấp Ta là người, chấp chúng sanh là chấp 
Ta là một chúng sanh, chấp thọ giả là chấp Ta có thọ mạng lâu dài (thọ là sống lâu). 

38 Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 319. 


Sự tích đức Phật 196 


yếu tố câu tạo nên thân ta”, từng yếu tố cấu tạo nên tâm ta*°, từng yếu tố cấu 
tạo nên bất cứ một vật thể nào để nhận thấy rằng không có bất cứ yếu tố nào, dù 
nhỏ đến đâu, không có một vật thể nào, dù lớn đến đâu, có thê thoát khỏi các 
giai đoạn thành, trụ, hoại, không. Tất cả đều biến đổi không ngừng tùy theo 
nhân duyên trong mỗi thời. Tắt cả đều vô thường. 

“Một khi con đã nhận thức được một cách sâu xa tảnh cách vô thường 
của muôn sự muôn vật ở thể gian, tâm con sẽ không còn ham muốn danh lợi tài 
sản thể gian, không còn đắm nhiễm các thủ vui thế tục. Bấy giờ là lúc con bắt 
đâu bước chân lên con đường giải thoát đó con ạ. 


Phật dạy Rahula quán hơi thở*! 


Ngưng một lát, đức Phật nói tiếp : 

— Này Rãhula, mỗi ngày con cũng phải siêng năng thực tập phép quán hơi 
thở để giữ chánh niệm, để thân tâm được an lạc. Mỗi khi thở vào ta biết là ta 
đang thở vào, mỗi khi thở ra ta biết là ta đang thở ra. Trong lúc chú tâm vào hơi 
thở như thế ta trừ được những tạp niệm, những suy nghĩ viễn vông loạn động. 
Tạp niệm dứt là tâm ta được an trú trong chánh niệm. Ta biết ta đang thở, ta biết 
ta đang tỉnh thức, ta biết ta không bị tạp niệm** lôi cuốn, ta biết ta đang an trú 
trong chánh niệm. Trạng thải tỉnh thức đó chính là Phật tính sẵn có trong mọi 
người chúng ta. 

“Này Rãhula, quán niệm hơi thở giúp ta giữ chánh niệm. Sống frong 
chánh niệm là sống trong tỉnh thức, là sống trong sự giác ngô. Càng giữ chánh 
niệm được lâu thì tính giác ngộ nơi ta càng sảng tỏ và lớn mạnh. 

Ngồi bên cạnh Rãhula, Svastika chăm chú nghe tất cả những lời Phật dạy. 
Thầy cảm thấy hân hoan sung sướng. Đây là lần thứ hai thầy được nghe Phật 
giảng giáo lý thâm sâu bằng những lời lẽ thật đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hành. 
Thầy bắt đầu tự tin rằng mình có đủ khả năng học, hiểu và thực hành có kết quả 
giáo lý giác ngộ và giải thoát của đức Phật. Sau khi Phật dứt lời, Rahula và 
Svastika lạy tạ lui ra. Svastika rủ Rãhula đến ngồi dưới một tàng cây cô thụ để 
ôn lại những lời Phật dạy và cùng nhau thảo luận về chi tiết để thực hành. 
Svastika thấy răng mình cũng hiểu giỗng như Rãhula. 


7- Hạ thứ 12 tại Verañjä., xứ Kosalä (năm -Š78) 


3 Theo trong kinh thì /hân thể con người có 32 thành phân cấu tạo. 

380 Theo Duy Thức Học thì Tâm gồm có 8 Tâm Vương và 51 Tâm Sở. 

3! Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 319, Trung Bộ 62: kinh Mahã Rãhulovada. 

32 Tạp niệm có 6 thứ : 1- Lo nghĩ tham dục; 2- Lo nghĩ giận hờn; 3- Lo nghĩ làm hại người khác; 4- 
Lo nghĩ đến người thân; 5- Lo nghĩ đến quê hương, xứ sở; 6- Lo nghĩ đến sự sống chết, còn mắt. 


Sự tích đức Phật 197 
Nạn đói tại Verañjä*s 


Sắp đến mùa an cư thứ 12, lúc Phật thuyết pháp dưới cội cây Nimba to 
lớn mát mẻ, trong khu vườn của ông Naleru, tại làng VerañJä, thuộc xứ Kosalä, 
có một thí chủ Bà-la-môn giàu có tên Agnidatta đến nghe và nêu lên các nghi 
vẫn về Đức Phật nhờ Phật giải thích. Ông Agnidatta hỏi: 

— Thưa ngài Gotama, tôi được nghe điều này “Sa môn Gotama không 
cung kính đối với các vị Bà la môn lớn tuôi, già cả, có uy tín, không đứng dậy 
chảo hỏi, không mời ngồi; như vậy thật không thích đáng”. Có đúng như thế 
không ? 

— Này Bà la môn, Như Lai không thấy ai trong thế gian hoặc trong các cõi 
trời mà Như Lai có thê bảy tỏ sự cung kính, vì nếu Như Lai làm như thế thì đầu 
vị ấy sẽ bị vỡ tan. 

- Thưa ngài Gotama, tôi được nghe nói sa môn Gotama không biết về 
phẩm chất (arasarũpa). Có đúng như thế không ? 

— Này Bà la môn, các phẩm chất về sắc, về thính, về hương, vỀ vị, về xúc 
đã được Như Lai tận diệt, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai. 

— Thưa ngài Gotama, tôi nghe nói sa môn Gotama không biết thưởng thức 
(nibbhaga). Có đúng thế không ? 

— Này Bà la môn, các sự thưởng thức về sắc, thinh, hương, vị, xúc đã 
được Như Lai diệt tận, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai. Thưởng 
thức là nguyên nhân sinh ái nhiễm. 

— Thưa ngài Gotama, tôi nghe nói sa môn Gotama thuyết về không hành 
động (akiriyaväda). Có đúng thế không ? 

- Này Bà la môn, Như Lai thuyết về không hành động các điều ác, các 
điều bất thiện về thân, về lời, về ý. 

- Thưa ngài Gotama, tôi nghe nói sa môn Gotama thuyết về đoạn diệt 
(ucchedaväda). Có đúng thế không ? 

— Này Bà la môn, Như Lai thuyết về sự đoạn diệt luyến á1, sân hận, si mê, 
về sự đoạn diệt các pháp ác và bất thiện. 

— Thưa ngài Gotama, tôi nghe nói sa môn Gotama có sự ghê tởm 
(jegucchï). Có đúng thế không ? 

— Này Bà la môn, Như Lai ghê tởm thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, 
ghê tởm sự tạo thành các pháp ác và bất thiện dưới nhiều hình thức. 

— Thưa ngài Gotama, tôi nghe nói sa môn Gotama là người cách ly 
(venayika), xa lìa, từ bỏ. Có đúng thế không ? 

— Này Bà la môn, Như Lai thuyết về pháp môn đưa đến cách ly, xa lìa, từ 
bỏ đối với luyến ái, tham, sân, s1; cách ly, xa lìa, từ bỏ đối với các pháp ác, các 
pháp bắt thiện dưới nhiều hình thức. 


33 Xem Tạng Luật, Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1, chương l1: Verañjä; Tăng Chi Bộ, chương 8 pháp, 


kinh 11: Verañjã; Trung Bộ 42: kinh Verañjakã; Đường Xưa Mây Trắng, trang 321-323. 


Sự tích đức Phật 198 


— Thưa ngài Gotama, tôi nghe nói sa môn Gotama là người thoát khỏi bào 
thai (apagabbha), không còn tái sanh nữa. Có đúng thế không ? 

— Này Bà la môn, chúng sanh sống trong vô minh ví như gả con đang ở 
trong quả trứng, bị trùm kín lại. Như Lai là người duy nhất đã phá vỡ vỏ trứng 
vô minh và chứng đắc quả vị Chánh Đẳng Giác vô thượng ở trên đời. Do đó 
Như Lai là người đứng đầu và cao cả nhất của thế gian nhờ đã nỗ lực tinh tấn 
thành tựu Tám Thánh Đạo; ly dục ly bất thiện pháp với tầm và tứ, tâm sanh hỷ 
lạc, chứng đạt và an trú thiên thứ nhất, đình chỉ tầm và tứ, nội tĩnh nhất tâm 
trong hỷ lạc, chứng đạt và an trú thiên thứ hai: ly hỷ trú xả, xả niệm lạc trú, 
chứng đạt và an trú thiên thứ ba; xả lạc xả khô, ly hỷ ưu đã cảm thọ trước, với 
tâm xả niệm thanh tịnh, chứng đạt và an trú fhiển thứ tr; rồi với tâm an trụ, 
thuần tịnh, không vọng tưởng, không phiền não, nhu thuận, dễ sử dụng, hướng 
tâm đến 7úc Mạng mình, Thiên Nhấn minh và Lậu Tận minh. Như vậy Như Lai 
đã diệt tận vô minh và làm cho minh sanh khởi, cũng như con gà con phá vỏ 
trứng để thoát ra ngoài ánh sáng vậy. Như Lai tự biết việc cần làm đã làm xong, 
sẽ không còn tái sanh nữa. 

— Thưa ngài Gotama, ngài quả là bậc Thế Tôn, bậc Vô Thượng, bậc lãnh 
đạo sáng suốt. Con xin ngài hoan hỉ thu nhận con làm đệ tử tại gia từ nay cho 
đến trọn đời con, và con xin ngài và thánh chúng hãy nhập hạ năm nay tại vườn 
xoài nhà con, con sẽ chu cấp mọi vật dụng cần thiết. 

Đức Phật chấp thuận bằng sự im lặng. Nhưng ông Agnidatta thường bận 
rộn với việc đi xa buôn bán, ít khi có mặt ở nhà. Trong khi đó nạn đói xảy ra tại 
VerañJä, ngay trong mùa an cư. 

Các vị khất sĩ than thở với nhau là thức ăn xin được mỗi ngày càng lúc 
càng hiếm. Có nhiều thầy đi khất thực về với chiếc bình bát rỗng không. Các 
thầy phải ngồi chung lại chia nhau thức ăn xin được. Dân chúng cho biết năm 
nay ở đây mất mùa, kho lúa dự trữ của chính quyền địa phương cũng sắp cạn, 
nhà cầm quyên phải phát thẻ cứu trợ thực phẩm cho dân chúng. Dân chúng 
không đủ ăn thì làm gì có để cúng dường. Số lượng 500 vị khất sĩ nhập hạ là 
một số lượng quá lớn đối với số dân chúng trong làng. 

Đại đức Moggallana đề nghị nên dời về làng Uttarakuru ở miền nam để 
tiếp tục an cư, vì ở đó không có nạn đói. Phật bảo : 

— Không nên làm thế, Moggallãna. Có phải chỉ có một mình mình đói mà 
thôi đâu. Cả dân làng đều đói, chỉ trừ những nhà giàu. Nếu ta vì đói mà bỏ đi, 
không chia xẻ những khó khăn, thì làm sao thông cảm được nỗi khổ của dân 
chúng ở đây ? Này Moggallãna, chúng ta nên ở lại đây cho đến hết mùa an cư. 

Một hôm, sau khi đi khất thực về, đại đức Änanda vào nhà gia chủ mượn 
một cái cối rồi đồ lúa mạch trong bình bát ra giã đi giã lại trong cối nhiều lần rồi 
đồ vào một cái trẹt sảng sây cho sạch trấu. Xong đâu đây đại đức lại cho lúa 
mạch vào bình bát và mang đến sớt vào bát của đức Thế Tôn mời ngài độ ngọ. 
Phật hỏi : 

- Này Änanda, hôm nay thầy đi khất thực được những gì mà còn mang 
đến chia xẻ với Như Lai nữa vậy ? 


Sự tích đức Phật 199 


— Bạch Thế Tôn, đây là lúa mạch đã được con giã sạch trâu và sàng sây 
kỹ lưỡng nên có thể cho người dùng được. 

Phật khen : 

— Thời buổi này mà quí thầy có được thức ăn như vây là quí lắm rồi. Mà 
thầy tìm ở đâu ra vậy ? 


— Bạch Thế Tôn có một thương gia buôn ngựa từ xứ Uttaräpatha ở miền 
bắc đến, đem theo 500 con ngựa, hiện đang ở tại VerañJa. Sáng hôm nay, con 
đến trước nhà ông ấy để khất thực. Qua câu chuyện hỏi thăm con về giáo lý, 
pháp môn tu học và tình trạng của giáo đoản tại đây, ông thương gia ấy nói với 
con là hôm nào không xin được thức ăn thì các vị khất sĩ có thể ghé nhà ông để 
nhận lãnh mỗi vị một bụm tay lúa mạch ăn cho đỡ đói. Lúa mạch này được dự 
trữ cho ngựa ăn, nhưng phẩm chất khá tốt, có thê giã trấu rồi sàng sảy sạch Sẽ 
cho người ăn rất bố dưỡng. Nghe nói thế, con liền ngỏ ý xin thêm một phân về 
cho Thế Tôn. 

— Vậy thầy hãy báo tin này cho các vị khất sĩ biết. 

Thầy Änanda ngồi nhìn Phật bóc lúa mạch ăn một cách thản nhiên và 
ngon lành. Thầy bồi hồi cảm động trước một vị đề vương, một vị giáo chủ đang 
sông một cuộc đời vô cùng đạm bạc. 

Sau buổi pháp thoại chiều hôm đó, đại đức Ãnanda báo tin cho đại chúng 
biết lời nguyện cúng dường lúa mạch của người chủ ngựa. Thầy đặn thêm là chỉ 
khi nào không xin được thức ăn mới đến nhận lúa mạch vì số lượng lúa mạch 
cúng dường được trích ra từ các phần ăn của 500 con ngựa. 


Nên ban hành giới luật lúc nào ?* 


Một hôm, cũng tại Verañjã, sau khi xuất thiền, đại đức Sãriputta đến hầu 
Phật và cung kính bạch : 

- Bạch đức Thế Tôn, Giáo Pháp của vị Phật nảo tồn tại lâu dài và Giáo 
Pháp nào không tôn tại lâu dài ? 

— Này Sãriputta, Giáo Pháp của chư Phật Vipassi (Tỳ Bà Thị), Sikh1 (Thi 
Khí) và Vessabhu (Tỳ Xá Phù) không tồn tại lâu dài; còn Giáo Pháp của chư 
Phật Kakusandha (Câu Lưu Tôn), Konagamana (Câu Na Hàm) và Kassapa (Ca 
Diễp) tồn tại lâu dài. Phật pháp có tồn tại lâu dài hay không là tùy theo nếp sống 
kỷ cương của giới xuất gia, do đó cũng tùy theo các giới luật căn bản 
(Pãtimokkha, Giới Bốn) được ban hành. 

- Bạch Thế Tôn, nếu vậy chúng con xin thỉnh cầu Thế Tôn hoan hỉ thiết 
chế và ban hành đây đủ giới luật để làm mẫu mực ngàn đời cho giới xuất gia. 

— Chưa được đâu, Sãriputta. Giới luật không thể do một người lập ra đầy 
đủ trong một ngày. Hãy nhẫn nại. Chừng nào có những vụng dại lỗi lầm phát 
sanh trong tăng chúng, lúc ấy mới nên ban hành những biện pháp kỷ luật và 


3 Xem Tạng Luật, Phân Tích Giới Tỳ Khưu I, chương Veranjä: 7 và 8; Đường Xưa Mây Trắng, 
trang 324-325. 


Sự tích đức Phật 200 


thiết chế giới luật. Khi thấy các giới điều đã đầy đủ, chúng ta sẽ ban hành Giới 
Bồn (Pãtimokkha) và Cụ Túc Giới (Upasampadầ). 

Mùa nhập hạ tại Verañjã là đầu đề cho lời giới thiệu 4 giới trọng Ba-la- 
d5 (parajJika) trong Tạng Luật (Vinaya PItaka). 

Ngày tự tứ** mãn hạ đã tới. Thí chủ Agnidatta từ phương xa trở về. Nghe 
nói nhiều vị khất sĩ bị đói trong mùa an cư, ông ta rất lây làm hối hận. Ông ta tổ 
chức một buổi trai tăng thật long trọng tại nhà, cúng dường Phật ba bộ áo cà-sa 
và các vị khát sĩ mỗi người một bộ. Sau buồi thuyết pháp, Phật và các vị khất sĩ 
từ giã ông, lên đường đi hoằng hóa tại Soreyya, Sankassa, Kannakujja, Payäga. 
Ngài đến Bãrãnasĩ ở ít lâu, rồi từ đó trở về Vesälï, ở tại tỉnh xá Mahãvana. Sau 
đó Phật lại lên đường đi đến xứ Koliyã. 


8- Hạ thứ 13 tại thành phố Cãlikã, xứ Koliyã (năm - 
577) 


Phật dạy cách tập sống một mình nơi thanh vắng*»” 


Phật nhập hạ thứ 13 tại tảng đá Cãliya, thuộc thành phố Cãlikã, xứ 
Koliyãä. Đại đức Meghiya đang làm thị giả cho Phật. Một hôm, nhân đi khất 
thực ở làng Jantu trở về, thầy Meghiya thấy khu vườn xoài ở cạnh bờ sông 
Kimikälãä rất xinh tươi và thuận lợi để hành thiền, nên xin phép Phật đến đó tu 
tập thiền định một mình, vì thầy thường nghe Phật dạy người xuất gia phải biết 
sông một mình nơi thanh vắng. Mặc dù đức Phật khuyên thầy nên đợi đến khi 
có một vị thị giả khác thay thế, thầy vẫn lặp lại lời xin đến lần thứ ba. Đức Phật 
cho phép. Thầy Meghiya sung sướng đến khu vườn xoài thanh vắng bên bờ 
sông Kimikalä thực tập thiền định một mình. Nhưng khi được ở một mình nơi 
thanh vắng, thầy lại cảm thấy những tư tưởng tham dục vả sân hận thường nổi 
lên quây nhiễu tâm thầy. Thất vọng, thầy trở về bạch Phật về những chướng 
ngại đó. Phật dạy : 

- Này Meghiya, người muốn sống một mình nơi thanh vắng trước hết 
phải có tinh thần tự lực tự cường, không ỷ lại vào sự giúp đỡ của người khác. 
Kế đó phải biết tự lượng sức mình có đủ căn bản giáo lý, nguyện lực và định lực 
chưa. Nếu nhận thấy tâm mình chưa thuần thục, tức chưa đủ căn bản giáo lý, 
nguyện lực và định lực, thì người khất sĩ cần có năm điều hỗ trợ sau đây cho 
tâm được thuần thục : 

I- Cần có thiện hữu tri thức, tức là những bạn đồng tu có trí tuệ và đạo 
hạnh đầy đủ để hướng dẫn mình. 


335 Bấn giới trọng (Parãjika) là Sát, Đạo, Dâm, Vọng. 

386 Tự g (Pavãranä) : Vào ngày mãn hạ, mỗi vị Tỳ kheo phải phát lồ sám hối các tội mình đã phạm 
trong thời gian an cư đề tâm được thanh tịnh và sanh vui mừng. 

37 Xem Tiểu Bộ, Udãna IV.I; Tiểu Bộ, Trưởng Lão Tăng kệ, kinh 66 (Meghiya); Tăng Chi Bộ, 
chương 9 pháp, kinh 3: Meghiya; Đường Xưa Mây Trắng, trang 326-327. 


Sự tích đức Phật 201 


2- Cần có giới luật để giúp mình an trú trong chánh niệm. 

3- Cần có cơ hội thuận tiện đề học hỏi Giáo Pháp giác ngộ và giải thoát. 

4- Cần phải chuyên cần tinh tấn thực hành thiền quán. 

5- Cần dứt trừ những có chấp, thành kiến, tư tưởng sai lầm để thành đạt 
chánh kiến, chánh tư duy và trí tuệ. 

Này Meghiya, muốn điều phục tâm ái dục, sân hận và si mê, thầy phải 
thường xuyên thực tập Cửu Tưởng Quán, Từ B1 Quán, Vô Thường Quán và Tùy 
Tức Quán. 

Cửu Tưởng Quán là quán sát về quá trình tàn hoại của cơ thể qua chín 
giai đoạn từ khi tắt thở cho đến khi xương cốt tan thành tro bụi. Quán như thế 
đề thấy rõ rằng thân thê ta là vô thường, là nhơ bần, là tạm bợ, không có gì đáng 
quí trọng, tâng tu, chăm sóc. Nhưng thân người lại chính là một phương tiện 
quí báu có thể giúp ta thành đạt đạo quả mau chóng. Cửu Tưởng Quán giúp ta 
đổi trị ái dục. 

Từ Bi Quán là quán sát về cuộc đời vô thường đầy đau khổ của tất cả 
chúng sanh. Đời sống đã là đau khổ, vậy chúng ta không nên làm tăng thêm sự 
đau khổ mà nên cố gắng làm giảm bớt sự đau khô của chúng sanh. Từ Bi Quán 
giúp ta đối trị sân hận. 

Vô Thường Quản là quán sát quá trình sinh diệt của vạn vật theo từng chu 
kỳ thành, trụ, hoại, không, để đối trị ham muốn và si mê, để thấy rằng cuộc đời 
như giấc chiêm bao, như giọt sương mai, như tia chớp, như hình ảnh trong bong 
bóng nước, như hoa đóm giữa hư không, không có gì xứng đáng để ta nhọc 
công tạo tác, tranh giảnh, gìn giữ. Vô Thường Quán giúp ta đối frị ham muốn 
và ngã mạn. 

Tùy Tức Quán là theo dõi hơi thở ra vào đề đối trị tâm tán loạn, để nuôi 
dưỡng chánh niệm, hỷ lạc và nhất tâm. 

Này Meghiya, thầy nên thường xuyên thực tập bốn phép quán này để tâm 
thầy sớm được thuần thục trước khi sống một mình nơi thanh vắng. 


9- Hạ thứ 14 tại Jetavana (năm -576) 
Nữ cư sĩ Visakhäã cúng dường tỉnh xá Đông Viên: 


Người đến tỉnh xá Jetavana nghe pháp cảng ngày càng đông. Trong số 
những đệ tử mới có nữ cư sĩ Visakhã, vừa mới 20 tuổi, được xem là đại thí chủ 
không kém gì ông Sudatta Anathapindika. Thấy số khất sĩ tại tỉnh xá Jetavana 
quá đông đảo, bà phát tâm cúng dường khu vườn rộng rãi xinh tươi của bà ở 
phía đông thủ đô Sãvatthi để làm thêm một căn cứ tu học khác cho các vị khất 
sĩ. Khu đất này cũng đẹp không thua gì Jetavana nhưng diện tích hẹp hơn. Với 


** Xem Đức Phật và Phật Pháp, trang 163-173; Buddhist Legends, quyền II, trang 59-84, và quyền 
IH, trang 130-138; Tiêu Bộ, Udãna (Tự Thuyêt) VIII.§; Tiêu Bộ, Chuyện Thiên cung (Vimäãnavatthu) 
44. 


Sự tích đức Phật 202 


sự điều động của đại đức Moggalläna và sự góp sức của các bạn, bà Visakhã đã 
xây cất được nhiều tăng xá và thiền đường. Một giảng đường lớn được dựng lên 
ngay trung tâm khu vườn. Khi tinh xá mới được hoàn thành, đại đức SãrIputta 
đề nghị đặt tên là nh xá Đồng Viên (Pubbärãma) và giảng đường lớn ở trung 
tâm là giảng đường Lộc Mẫu (Migãramatu pasada). “Lộc Mẫu” là biệt danh của 
bà Visakhã. 

Nữ cư sĩ Visäkhã*° sinh trưởng tại thành phố Bhaddiya của xứ Angã. Xứ 
Angã nằm trên bờ sông Gangä, sát ranh giới phía đông xứ VajjI và xứ Magadha. 
Bà là con gái của nhà triệu phú DhanañJaya, mẹ bà là SumanädevI, ông nội bà là 
nhà triệu phú Ram, tên thật là Mendaka*°, mà bả hết sức thương mến. 

Năm Visãkhã lên 10 tuổi, đức Phật có dịp đến viếng thành phố Bhaddiya 
để độ ông Bà-la-môn tên Sela. Được biết đức Phật đang ngụ tại lâm viên 
Jatiyavana, ông Ram bảo cháu nỘI : 

— Này Visakhä, hôm nay là ngày vui của cháu và ông nội. Vậy cháu hãy 
sửa soạn đi với ông nội đến viếng đức Phật và nghe pháp. 

Cô bé Visäkhã vui vẻ vâng lời. Khi đến nơi, cô đảnh lễ đức Phật rồi cung 
kính ngồi qua một bên, tư cách rất là phong nhã lễ độ. Sau khi nghe Phật thuyết 
pháp, ông nội cô và cô đều đắc quả Tu-đà-hoàn (Sotãpatti). 

Lúc bấy giờ vua Pasenadi xứ Kosaläã và vua Bimbisãra xứ Magadha vốn 
là thông gia với nhau: bà VidehI, em vua Pasenadi, là hoàng hậu xứ Magadha, 
và bà Mallika, chị vua Bimbisara, là hoàng hậu xứ Kosala. Một hôm vua 
Pasenadi xứ Kosalä đến gặp vua Bimbisära xứ Magadha, nói : 

- Thưa Đại vương, xứ Magadha có năm nhân tài lỗi lạc và giàu có là 
Jotiya, Jatia, Ram, Punnaka, và Kakavakiya. Tôi chỉ xin được một trong năm 
người đó đến định cư luôn tại xứ Kosalã. 

Sau cuộc thảo luận nội bộ, vua Bimbisara đồng ý cho ông Ram và cả gia 
đình ông đến định cư tại Kosalãä. Khi phái đoàn vua Pasenadi và gia đình ông 
Ram với con trai là Dhanañjaya căm trại nghỉ đêm tại một lâm viên xinh đẹp 
cách Sãvatthi ó0 dặm về phía nam, ông Dhanañjaya nói với vua : 

— Thưa Đại vương, trong thủ đô Sãvatthi chắc đông đảo dân cư lắm, mà 
gia nhân của chúng tôi lại rất đông người. Vậy, nếu được Đại vương chấp thuận, 
chúng tôi xin được định cư ngay tại đây. 

Vua Pasenadi đồng ý cho gia đình ông Ram định cư tại thành phố Sãketa, 
hiện nay là Ayodhya, nằm trên bờ sông Ghagharä, một phụ lưu của sông Gangã. 

Lúc bấy giờ ở Sãvatthi có ông triệu phú tên Migãra, có người con trai tên 
Punnavaddhana vừa đến tuổi lập gia đình. Ông bà Migãra hỏi con muốn chọn 
vợ như thế nào. Punnavaddhana đáp : 

— Có cô nào có đầy đủ năm vẻ đẹp của người phụ nữ thì con mới ưng. 

Năm vẻ đẹp của người phụ nữ là Tóc, Môi, Răng, Da và Tươi Trẻ. Ông 
bà Migara liền mời tám ông Bà-la-môn đến nhà dùng cơm, rồi nhờ họ đi tìm 


*** Bà Visakhã có người em út tên Sujatã là con dâu của ông Sudatta (Cấp Cô Độc). 
3 Xem Buddhist Legends, quyên IIL, trang 316. 


Sự tích đức Phật 203 


dùm người con gái nào có đầy đủ năm vẻ đẹp để xin cưới cho Punnavaddhana. 
Khi chuyện đã thành sẽ được trọng thưởng. 

Kinh sách ghi rằng cô Visäkhã có sức mạnh như đàn ông và TÂt mỹ miều 
duyên dáng. Tóc nàng tựa như đuôi chim công, khi xỏa ra dài tới mắt cá chân 
rồi cuộn trở lên. Môi nàng tự nhiên đỏ hồng tươi mát. Răng trắng như ngà, khít 
khao đều đặn và sáng ngời như hai hàng ngọc. Nước da mịn màng như cánh hoa 
sen vàng vừa mới nở. Cho đến lúc già và có đông con, Visäkhã vẫn còn hình 
dáng đẹp đẽ của thời son trẻ. Visãkhã lại có trí tuệ hơn người, sáng suốt trong 
việc thế gian cũng như trong phạm vi đạo đức. 

Năm mười sáu tuổi, Visäkhã đi với đám tỳ nữ ra bờ sông để dự lễ Tao 
Ngộ. Theo phong tục địa phương thì vào ngày lễ này nam thanh nữ tú đi dạo 
chơi nơi bờ sông. Khi một thanh niên trông thấy một thiếu nữ đẹp ý mình đi 
ngang qua thì bước đến tặng nàng một vòng hoa đeo cô biểu lộ ý mình muốn 
chọn nàng làm vợ. Thình lình một đám mưa to đồ xuống. Người đi đường đều 
bỏ chạy tìm nơi tạm trú. Visakhäã vẫn khoan thai bước đi tìm nhà đụt mưa. Có 
vài vị Bà-la-môn đi đường trông thấy lây làm ngạc nhiên, hỏi : 

— Sao cô không chạy mau vào cho khỏi ướt mình 2 

— Dạ, tôi có thể chạy mau lắm chứ, nhưng tôi không muốn làm như vậy. 

— Tại sao vậy ? 

— Dạ, ví như có một vị vua kia đang mặc sắc phục triều đình, bỗng nhiên 
xăn áo quần lên, hối hả chạy vào cung điện thì ắt không đúng tư cách. Ví như 
một thớt tượng của vua đường bệ oai nghiêm, mình mang đầy trang sức mà 
không dõng dạc lần bước lại đâm đầu bỏ chạy ngoài đường thì cũng là một cảnh 
tượng trái mắt. Như những nhà sư trang nghiêm đáng kính không nên ôm y bát 
chạy ngoài đường. Cũng thế, người phụ nữ chạy ngoải đường như đàn ông mất 
hết nề nếp đoan trang phong nhã. 

Các vị Bà-la-môn lấy làm hoan hỉ nghĩ răng cô Visãkhã sẽ là người vợ lý 
tưởng cho con trai ông bà triệu phú Migãra ờ Sãävatthi vì cô có đủ năm tướng 
đẹp của người phụ nữ. Các vị Bà-la-môn bẻn nhân danh cậu Punnavaddhana, 
con ông bả triệu phú Migãra, tặng cô Visãkhã một vòng hoa bằng vàng. Sau đó 
vài hôm, một lễ cưới trọng thể được tổ chức với sự hiện diện của vua Pasenadi. 
Ông bà triệu phú Migãra, từ thủ đô Sãvatthi đến thành phố Sãketa xin cưới cô 
Visakhã cho con trai là Punnavaddhana. Ngoài của hồi môn xứng đáng và 
những món trang sức quý giá, ông DhanañJaya, cha cô, còn ban cho cô lời giáo 
huấn trước khi về nhà chồng như sau°"': 

I- Không nên nói xấu chồng và cha mẹ chồng với người ngoài. Cũng 
không nên đem chuyện xấu bên nhà chồng thuật lại cho người ngoài. (Nguyên 
văn : Không nên đem lửa trong nhà ra đường). 

2- Không nên lặp lại những lời tường thuật hay những câu chuyện của 
người khác nói xấu bên chồng. (Nguyên văn : Không nên đem lửa ngoài đường 
vào nhà). 


3! Xem Buddhist Legends, quyên II, trang 68. 


Sự tích đức Phật 204 


3- Đồ trong nhà chỉ nên cho những người nào mượn rồi trả lại. 

4- Không nên cho những người mượn đồ mà không trả lại. 

5- Phải giúp đỡ thân bằng quyến thuộc nghèo khó, dù họ trả lại được hay 
không. 

6- Phải ngồi đúng chỗ thích nghi. Khi thấy cha mẹ chồng đến phải đứng 
dậy. 

7- Trước khi ăn cơm phải coi có dọn đầy đủ món ăn cho cha mẹ chồng và 
chồng chưa. Cũng phải coi chừng người làm trong nhà có được ăn uống đầy đủ 
không. 

8- Trước khi đi ngủ phải quan sát nhà cửa, ghế bàn có được thu dọn ngăn 
nắp chưa. Cửa đóng then cài cân thận. Xem coi những người giúp việc trong 
nhà có làm đủ bổn phận của họ chưa, và cha mẹ chồng đã đi ngủ chưa. Thế 
thường người nội trợ phải thức khuya dậy sớm và, trừ khi đau ôm, không nên 
ngủ ngày. 

9- Phải xem chồng và cha mẹ chồng như lửa: Mỗi khi có việc với cha mẹ 
chồng hay chồng phải hết sức thận trọng như khi dùng lửa. 

10- Cha mẹ chồng và chồng phải được tôn kính như những vị trời trong 
nhà (sassudeva). 

Cha chồng bà là một đệ tử trung kiên của giáo phái Niganthä (còn gọi là 
Jaina). Một hôm ông thỉnh về nhà rất đông các tu sĩ lõa thể. Khi các vị ấy đến, 
bà Visäkhã được gọi ra đảnh lễ các vị được gọi là A-la-hán đó. Thoạt nghe đến 
tiếng A-la-hán, bà vui vẻ bước ra. Nhưng khi thấy những tu sĩ lõa lồ thì bà quày 
quả trở vào, không đến đảnh lễ. Các đạo sĩ Niganthã tức giận, bắt lỗi cha chồng 
bà sao lại đem vào nhà mình một tín nữ của đức Phật. Họ yêu cầu ông đuôi bà 
ra khỏi nhà tức khắc. Ông triệu phú, vì kiêng nể gia đình ông Ram, phải khuyên 
giải hết lời họ mới nguôi giận. 

Một hôm, người cha chồng đang ngồi ăn món cháo sữa rất ngon trong cái 
chén bằng vàng. Ngay lúc ấy có một vị khất sĩ đến trước cửa nhà khát thực. Bà 
Visakhä liền đứng tránh qua một bên để cha chồng trông thấy nhà sư. Tuy đã 
thấy nhưng ông vẫn làm ngơ, tiếp tục ăn như thường. Thấy vậy, bà Visäkhã 
cung kính nói với vị khất sĩ : 

— Bạch thầy, xin thầy hoan hỉ bước sang nhà khác. Cha chồng tôi đang 
dùng món ăn không tốt. 

Nhà triệu phú hiểu lầm bà có ý hồn láo nói xấu mình, lấy làm tức giận, 
truyền gia nhân đuổi bà ra khỏi nhà. Nhưng tắt cả tôi tớ trong nhà đều hết lòng 
quý trọng bà nên không ai đám động đến bà. Bà Visãkhã lễ phép trình bảy : 

— Thưa cha, con thấy con không có lỗi gì đến đỗi phải bị cha đuổi khỏi 
nhà. Sau đám cưới, khi con sắp rời nhà cha mẹ con qua đây, cha con có mời tám 
người trong thân tộc bên chồng và gởi găm con cho các vị ấy. Cha con nói "Nếu 
con gái tôi có phạm điều gì lỗi lầm, xin các vị hãy dò xét cặn kẽ". Vậy xin cha 
hãy mời các vị ấy đến để xét xử xem con có lỗi hay không. 

Nhà triệu phú đồng ý, cho mời tám vị thân nhân kia lại, phân trần : 


Sự tích đức Phật 205 


— Lúc tôi đang ngồi ăn cháo sữa trong một cái chén băng vàng thì con dâu 
tôi nói rằng tôi ăn đồ không sạch. Vậy các anh em hãy vạch ra cho nó thấy lỗi 
và đuôi nó ra khỏi nhà này. 

Bà Visakhã giải thích : 

— Dạ thưa quí bác, qui chú, sự việc xảy ra không đúng hăn như vậy. Lúc 
cha chồng con đang dùng cháo thì có một vị khất sĩ đến trước nhà khất thực. 
Cha chồng con thấy mà làm ngơ. Nghĩ rằng cha chồng con không muốn làm 
điều phước thiện nên con nói “Bạch thầy, xin thầy hoan hỉ bước sang nhà khác. 
Cha chồng tôi đang dùng món ăn không tốt”. 

Mọi người nhìn nhận bà Visäkhã không có lỗi, chỉ có ý nói xuôi cho vị 
khất sĩ bước sang nhà khác. Cha chồng bà thấy vậy cũng bỏ qua. Sau đó bà tìm 
cách khuyên cha chồng đến Jetavana nghe Phật thuyết pháp để biết qua giáo lý 
cao thượng của ngài. Nhưng ông nhất định không chịu đi. Bà Visãkhã nói : 

— Thưa cha, nếu cha ngại việc đi đến Jetavana thì con xin phép cha được 
thỉnh Phật về nhà thọ trai một lần để cha có dịp nghe Giáo Pháp của ngài. 

Ông đồng ý. Khi đức Phật đến nhà thọ trai và thuyết pháp thì ông Migãra, 
cha chồng bà, ngồi trong buông lắng nghe. Nghe xong ông đắc quả Tu-đà-hoàn. 
Ông rất vui mừng và cám ơn cô dâu quý đã dẫn ông vào con đường giải thoát 
thật sự. Ông nói: 

— Này Visakhãa, con dâu quí của cha, nhờ con mà cuộc đời còn lại của cha 
từ nay bước qua một khúc quanh tốt đẹp. Cha quí con lắm, từ nay cha sẽ xem 
con như một bà mẹ. Hôm nào thuận tiện con hãy đưa cha đến Jetavana để xin 
qui y Tam Bảo. 

— Thưa cha, xin cha chớ quá lời. Con chỉ cô gắng làm tròn bổn phận của 
con mà thôi. 

Từ đó về sau, bà Visäkhã có biệt danh là “Lộc Mẫu” (Migära màtu), có 
nghĩa là mẹ của Migära (Lộc, con nai). Đến lúc bà sinh được con trai đầu lòng, 
đức Phật được thỉnh đến nhà thọ trai và làm lễ quán đảnh (đặt tên) cho cháu bé. 
Bà đặt tên cho con bà là Migära để mọi người khỏi thắc mắc về biệt danh "Lộc 
Mẫu" của bà. Nhơn dịp này bà mẹ chồng của bà được nghe Phật thuyết pháp và 
đắc quả Tu-đà-hoàn. Gia đình nhà chồng bà Visäkhã từ nay trở thành một gia 
đình Phật tử đầy an vui hạnh phúc. Bà Visäkhã để bát chư tăng hăng ngày tại 
nhà. Buổi chiều bà thường đi với một bà bạn thân tên Suppiyä đến Jetavana 
nghe pháp và xem quí vị khất sĩ có cần dùng vật chi không. 

Đầu mùa hạ năm nay bà đã cúng dường tinh xá Đông Viên, ở phía đông 
thủ đô Sãvatthi, với giảng đường Lộc Mẫu, đề các vị khất sĩ nhập hạ có đủ chỗ 
ở. Tinh xá này do đại đức Moggallãna chỉ huy xây cất trong vòng 9 tháng. 

Đến ngày tự tứ mãn hạ, bà lại đến trước Phật nêu tám điều thỉnh nguyện 
như sau: 

I- Dâng y đến chư tăng trong mùa nhập hạ cho đến suốt đời bà. 

2- Đề bát những vị sư mới đến thành Sãvatthi. 


32 Xem Tiểu Bộ, Jãtaka 489: Suruci; Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 2: 153. 


Sự tích đức Phật 206 


3- Để bát những vị sư sắp rời thành Sãvatthi. 

4- Dâng thực phẩm đến những vị sư đau ốm. 

5- Dâng thực phâm đến những vị chăm sóc các sư đau ôm. 

6- Dâng thuốc men đến 
những vị sư đau ôm. 

7- Dâng lúa mạch đến 
chư tăng n1. 
8- Dâng y tắm đến các Tỳ Ã 
kheo m1. Km 
Đức Phật hoan hi chấp &" 
thuận. Về sau chính đức Phật đã 
nhập hạ sáu lần tại tinh xá Đông Viên (Pubbãrãma). 

Trong nhiều thời pháp, đức Phật đã khuyên dạy hàng phụ nữ như sau : 

Tích cực hoạt động. 

Nhã nhặn hiên hòa. Ộ Ộ : 

Luôn luôn dịu dàng chìu chuộng chông dù chông không đem lại tât cả hạnh phúc. 

Không khi nào dùng lời bât cân, nghịch ý, thiêu lê độ, làm chông nôi giận. 

Tôn trọng tât cả những người được chông kính nê. 

Khéo léo, lanh lẹ, thức khuya dậy sớm. : 

Tận tâm săn sóc sức khỏe của chông trong khi chông làm việc cực nhọc. 

Muôn những điêu chông muôn và cô làm cho được. 

_Người phụ nữ làm được những điêu trên đây sẽ tái sanh vào cảnh giới của những vị 
Trời dê mên.?” 

Bà Visäkhä đã đóng góp một phần quan trọng trong nhiều lãnh vực khác 
có liên quan đến Phật sự. Đôi khi đức Phật dạy bà đi hòa giải những mối bất 
đồng giữa các Tỳ kheo ni. Cũng có lúc bà thỉnh cầu đức Phật ban hành một vài 
giới cho chư tăng ni. Bà được xem là người tín nữ có công đức nhiều nhất trong 
các Phật sự và cũng là vị thí chủ quan trọng nhất của phái nữ vào thời Phật tại 
thê. 





Do phẩm hạnh trang nghiêm, tư cách thanh nhã, ngôn ngữ lễ độ khôn 
khéo, tánh tình lịch duyệt hiếu khách, tâm đạo nhiệt thành, bà được lòng tất cả 
những ai đã gặp bà. Bà được diễm phúc làm mẹ của mười người con trai và 
mười người con gái, tất cả đều hiếu thảo. Bà từ trần lúc được 120 tuổi, trên đầu 
chưa hề có một sợi tóc bạc. 

Đức Phật đã nói về bà Visãkhã như sau : 

— Này các thầy, như một ngưởi thợ khéo dùng một đống lớn hoa đủ loại 
để kết thành những tràng hoa xinh đẹp, bà Visãkhã luôn luôn có sáng kiến để 
làm việc thiện. 


Phật thuyêt kinh Người Biêt Sông Một Mình“ 
33 Xem Đức Phật và Phật Pháp, dịch giả Phạm Kim Khánh, trang 172. 


3 Xem Trung Bộ 131, 132, 133, 134 : Kinh Bhaddekarattã; Tương Ưng Bộ, chương 21, kinh 10: 
Trưởng Lão. 


Sự tích đức Phật 207 


Phật nhập hạ thứ 14 ở Sãvatthi xứ Kosalã với sự có mặt của đại đức 
Sãriputta và Rahula. 

Trước kia, tại tính xá Veluvana, có thầy Theranämaka rất ít nói chuyện 
với bất cứ ai. Thầy thích đi một mình, làm việc một mình. Thầy không làm phật 
lòng ai, cũng không vi phạm giới điều nào, nhưng thầy thích sống lẻ loi, không 
thật sự hòa hợp với đại chúng. Một hôm, sau giờ thuyết pháp, Phật gọi đại đức 
Theranamaka lên và hỏi : 

— Này Thera, thầy là người thích sống một mình, đi đâu hay làm việc gì 
cũng muốn tránh sự chung đụng với người khác. Có phải thế không ? 

- Bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Con thường nghe Thế Tôn dạy người 
khất sĩ phải biết sông một mình nơi thanh vắng. 

— Này Thera, người biết sống một mình là người không nghĩ đến những 
việc đã qua, không mơ tưởng những việc sắp tới, trong hiện tại biết nhiếp phục 
tự ngả, lợi đắc, tham dục, sống tự tại đối với mọi ràng buộc thế Ø1an. Thầy nên 
tu tập như thế. 

Hôm nay, tại Jetavana, đức Phật gọi các vị khất sĩ đến bảo: 

— Này các thầy, các thầy hãy lắng nghe, Như Lai sẽ giảng cho các thầy 
hiểu £hế nào là Người Biết Sống Một Mình. 

“Người biết sống một mình là người biết an trú trong chánh niệm. Người 
đó ý thức được những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại, trong cơ thể, 
trong cảm giác, trong tư tưởng hay ở trước mặt. Người đó biết nhận thức sự 
sống trong giờ phút hiện tại, không tìm về quá khứ, không tưởng tới tương lai. 
Vì quá khứ thì không còn, tương lai thì chưa tới. Sự sông chỉ có mặt trong giờ 
phút hiện tại. 

“Này các thây, thế nào là tìm về quá khứ ? Tìm về quá khứ là nghĩ rằng 
trong quả khứ hình thể ta từng như thế đó, cảm thọ ta từng như thể đỏ, địa vị ta 
từng như thế đó, hạnh phúc ta từng như thế đó, đau khổ ta từng như thế đó ... 
Phát khởi lên những suy tư như thế và tâm bị ràng buộc bởi những vui buồn 
thuộc về quá khứ. Đó là tìm về quá khử. 

“Này các thây, thể nào là tưởng tới tương lai ? Tưởng tới tương lai là 
nghĩ rằng trong tương lai hình thể ta sẽ như thể đó, cảm thọ ta sẽ như thế đó, 
hạnh phúc ta sẽ như thể đó, đau khổ ta sẽ như thể đó ... Phát khởi lên những suy 
tư như thể và tâm bị ràng buộc bởi những mơ ước hoặc lo sợ về tương lai. Đó là 
tưởng tới tương lai. 

“Này các thầy, sống trong thực tại là sống tỉnh thức trong chánh niệm. 
Sống trong thực tại không có nghĩa là sống buông lung theo những khoái lạc 
hoặc sâu khổ trong hiện tại. Bởi vì sống buông lung theo những khoái lạc hoặc 
sâu khổ trong hiện tại cũng là quên thực tại. 

“Này các thây, người biết sống một mình là người biết an trú trong chánh 
niệm, dù người ây đang ở giữa đám động. Người ngôi trong rừng sâu mà không 
giữ được chánh niệm, đề cho những con ma quá khứ và tương lai lôi cuôn và 
ám ảnh thì người ấy vẫn không phải là người biết sông một mình. 

Rồi Phật đọc bài kệ tóm ý như sau : 


Sự tích đức Phật 208 


“Đừng tìm về quá khứ, 

“Đừng tưởng tới tương lai. 

“Quá khứ đã không còn, 

“Tương lai thì chưa tới. 

“Hãy quán sát sự sống 

“Trong giờ phút hiện tại. 

“Kẻ thức giả an trú 

“Vững chải và thánh thơi. 

“Phải tinh tân hôm nay 

“Kẻo ngày mai không kịp. 

“Cái chết đến bất ngờ 

“Không thể nào mặc cả. 

“Người nảo biết an trú 

“Đêm ngày trong chánh niệm, 

“Thì Như Lai gọi là 

“Người Biết Sống Một Mình. 
Sau khi đức Phật dứt lời, các vị khát sĩ đều hoan hỉ tín thọ phụng hành. 


Đức Phật khen đại đức Sangämaji*° 


Sau khi nghe đức Phật thuyết pháp nhiều lần, ông Sangãämaii ngộ đạo liền 
đến tinh xá Jetavana ở Sãvatthi xin xuất gia. 

Một hôm vợ ông bông đứa con trai hai ba tuổi đến Jetavana, thấy đại đức 
Sangãmaji đang ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây. Bà dắt đứa bé đến trước mặt 
đại đức, khóc lóc bảo : 

— Anh ơi, xin anh hãy trở về nhà tiếp tục lo cho gia đình và nuôi dưỡng 
đứa con thơ này của chúng ta. Nó nhớ anh lắm, cứ khóc đòi cha hoài, em chịu 
không nỗi! 

Nhưng đại đức Sangãmaji vẫn ngồi làm thinh. Bà vợ khóc than và nhắc đi 
nhắc lại nhiều lần cũng không kết quả gì. Bà nỗi giận đặt đứa con vào lòng đại 
đức rồi nói lớn : 

— Đây, con trai của ông đây, ông hãy nuôi nắng và dạy dỗ nó. Một mình 
tôi không kham nỗi đâu ! 

Nói rồi bà quày quả bỏ đi. Sau khi đi được một đoạn đường, bà quay nhìn 
lại thấy đại đức Sangämaji vẫn ngôi bất động, không nhìn đến con và cũng 
không nói gì với nó cả, trong lúc đứa bé khóc la đòi mẹ. Bà trở lại bế con lên rồi 
buồn bã ra về. 

Đức Phật nghe kề lại chuyện nảy, nói kệ khen đại đức Sangãmaji như sau: 

“Khi nàng đến, chăng thấy hân hoan; 
“Nàng bỏ đi, lòng chăng thấy buồn. 
“SangamaJ1 là người dứt hệ lụy. 


3 Xem Tiểu Bộ, Tự Thuyết (Udãna), phẩm I: 8. 


Sự tích đức Phật 209 
“Người nảy ta gọi Bà-la-môn. (Udãna 1.8) 
Phật dạy vua Pasenadi cách cúng dường tại tư gia* 


Một hôm vua Pasenadi đứng trên sân thượng nhìn xuống đường, thấy 
hằng ngàn vị khất sĩ đang đi thành hàng dài. Vua hỏi, cận vệ thưa : 

- Tâu Đại vương, mỗi ngày thường có hằng ngàn vị khất sĩ đến nhà ông 
Anãthapindika, ông Cũla Anãthapindika*”, bà Visäkhã và bà Suppadasä để nhận 
cúng dường về thực phẩm, thuốc men và vật dụng thường nhật, theo thỉnh 
nguyện của các vị cư sĩ này. 

Vua Pasenadi nghe nói cũng phát tâm đến tỉnh xá Jetavana thỉnh Phật và 
giáo đoàn mỗi ngày vào đền vua thọ trai. Phật đáp : 

- Thưa Đại vương, chư Phật không bao giờ thọ cúng dường hằng ngày ở 
cùng một nơi, vì có rất nhiều người mong được gặp Phật. 

- Thưa Thế Tôn, nếu vậy xin Thế Tôn đến lần đầu rồi cử một vị đại đức 
thường ngày hướng dẫn 500 vị khất sĩ đến thọ trai tại đền vua. 

Đức Phật chấp thuận và giao cho đại đức Änanda lo việc này. Từ đó mỗi 
ngày vua Pasenadi đích thân tiếp đãi, mời ngồi và để bát cho 500 vị khất sĩ do 
đại đức Ananda hướng dẫn vào đền. Vua không đề cho ai khác lo việc này. Đến 
ngày thứ tám, vua bận việc triều chính nên quên việc cúng dường. Các vị khất sĩ 
nói với nhau : “Ngoài vua không ai dám lo việc cúng dường nêu không có lệnh. 
Vậy chúng ta không nên ở lại đây lâu hơn nữa”. Rồi nhiều vị bỏ ra về. Qua ngày 
hôm sau vua cũng quên việc cúng dường, nhiều vị khất sĩ cũng bỏ ra vê. Đến 
ngày thứ ba vua cũng quên việc cúng dường, tất cả các vị khát sĩ đều ra về, chỉ 
còn đại đức Änanda ngồi lại chờ. Quân hầu thấy vậy lẫy thức ăn ra để bát cho 
ngài dùng. Vua về đến thấy chỉ có một mình đại đức Änanda đang thọ trai và 
thực phẩm còn lại rất nhiều. Vua tức giận đến tinh xá Jetavana gặp Phật, nói : 

— Thưa Thế Tôn, trẫm sai chuân bị thực phẩm cho 500 người, nhưng chỉ 
có một mình thầy Änanda đến thọ trai. Làm phí phạm rất nhiều thực phẩm ! Xin 
Thế Tôn cho biết vì sao các vị khất sĩ khác không đến ? 

— Thưa Đại vương, có lẽ vì hai ngày trước không được cúng dường nên 
hôm nay các khất sĩ thiếu tin tưởng nơi Đại vương nên không tới. Thưa Đại 
vương, có chín điều làm cho các khất sĩ có quyền từ chối lời mời đến tư gia 
cúng dường, hoặc đến nơi rồi mà không ngôi xuống thọ trai và nói pháp. Chín 
điều đó là? : 

1- Gia chủ không đứng lên nghênh tiếp. 
2- Không tiếp đón niêm nỡ. 
3- Không vui vẻ mời ngồi. 
4- Giấu giếm các thức ăn quí giá. 
5- Có nhiều, cho ít. 
3 Buddhist Legends, quyền II, trang 32-34, 36. 


37 Chịa Anäthapindika là em trai ông Sudatta Anäthapindika (Cấp Cô Độc). 
33 Xem Buddhist Legends, tập 2, trang 33. 


Sự tích đức Phật 210 


6- Có thức ăn tốt, cho thức ăn xấu. 
7- Thiếu lễ độ trong cử chỉ. 
8- Thiếu lễ độ trong lời nói. 
9- Không chăm chỉ ngôi nghe pháp. 

Rồi đức Phật quay sang nói với các vị khất sĩ : 

— Này các thầy, nếu gia đình nào thực hành tốt đẹp chín điều vừa nói, tức 
là tỏ ra tin tưởng và kính trọng Tam Bảo, thì các thầy nên nhận lời mời đến tư 
gia cúng dường, lúc đến nơi nên ngồi xuống, chú nguyện cho gia chủ được 
nhiều phước báo, thọ trai trong im lặng, rôi nói pháp và giải đáp các nghĩ vấn 
của gia chủ để khuyến khích gia chủ tỉnh tấn trên con đường Chánh Pháp hầu 
đạt được hạnh phúc lâu dài trong đời sống hiện tại và tương lai. 

Vua Pasenadi từ giã Phật ra về, trong bụng nghĩ thầm ““Ta phải làm sao để 
được lòng tin tưởng của đức Phật và Giáo Đoàn Khát Sĩ ? Cách hay nhất là cưới 
một người con gái trong thân tộc của đẳng Toản Giác**°”. Ít lâu sau vua 
Pasenadi cử sứ giả đến Kapilavatthu xin cưới một công chúa dòng Sãkya làm 
thứ hậu. Sau khi nghị luận với triều thần, vua Mahãnãma ngầm đưa ra con gái 
của mình là Vasabhakkhattiyä (S:Väasabhaksatiy3) mẹ nàng là tỳ nữ 
Nãgamundã°, để gả cho vua Pasenadi. Vua Pasenad được biết 
Vãsabhakkhattiyä là một cô gái tuyệt đẹp, con vua Mahãnäma, và từng được 
ngồi ăn chung bàn với vua, thì rất hài lòng. Vài năm sau, Vãsabhakkhattiyã sanh 
ra hoàng tử Vidũdabha (S:Virudhaka) của xứ Kosalä. 


Phật dạy đám trẻ nghịch cua về lòng từ bi“ 


Một hôm, trong khi đi khất thực, Phật gặp một đám trẻ con đang bắt cua 
dưới ruộng lên chơi. Chúng cho mấy con cua chạy đua. Con nào thua thì chúng 
bẻ một càng hoặc một chân đề trừng phạt. Có khi con cua thắng cũng bị bẻ một 
chân để chấp những con khác trong kỳ đua sau. Trò chơi có vẻ hấp dẫn, chúng 
thích chí vô tay, reo hò vang dậy. Con cua nảo mất nhiều chân quá không còn 
bò nổi thì chúng lẫy chân dẫm lên cho chết rồi ném xuống ruộng. 

Thấy Phật và các thầy đi tới, bọn trẻ con ngửng đâu lên nhìn rồi lại cúi 
xuống chơi trò hành hạ mây con cua. Chúng chơi một trò chơi tàn ác mà không 
biết, vì mấy con cua lúc nảo cũng làm thính, đâu có than khóc gì !!! Phật đến 
nơi, đứng lại nhìn bọn trẻ rồi nghiêm nghị bảo : 

— Này các con, hãy dừng lại, đừng chơi như thế. Nếu các con bị trặc chân 
hay gãy tay thì có đau không ? 

— Bạch thầy, có đau. 

— Con cua bị các con bẻ gãy càng và gãy chân cũng đau như thế. Các con 
có biết không ? 

Bọn trẻ đứng lên, làm thinh. Phật nói tiếp : 

* Xem Tiểu Bộ, Jãtaka 465: Bhadda Sãla. 


400 Xem Tiểu Bộ, Jataka 7: Katthahari; Jãtaka 465: Bhadda Säla. 
#! Xem Tiêu Bộ, Tiêu Tụng, kinh Từ Bi (Mettä sutta); Tiêu Bộ, Kinh Tập, chương ]: 8. 


Sự tích đức Phật 211 


— Con cua cũng biết ăn uống, cũng có cha mẹ anh chị của nó như các con 
vậy. Các con làm khô con cua như thế thì các con cũng làm khổ luôn cha mẹ và 
anh chị của nó. Cũng như mỗi khi các con đau ốm thì cha mẹ anh chị của các 
con phải lo lắng buồn khổ. Con cua bị gãy chân đi không được, không kiếm ăn 
được thì còn khổ sở gặp trăm lần. Thôi, các con đừng chơi dại dột như thế nữa. 

Bọn trẻ tỏ vẻ hối hận. Lúc bấy giờ, thấy Phật và các thầy đang đứng 
chung quanh bọn trẻ, những người đi đường cũng ghé lại xem. Nhân cơ hội này, 
Phật dạy cả trẻ em lẫn người lớn về /ỏng ứừ bí. Phật nói : 

— Này các con, chúng ta ai cũng muốn được sống an ôn và vui vẻ. Các 
loài cầm thú cũng thế, chúng cũng muôn được sống an ôn và vui vẻ. Vậy chúng 
ta phải làm sao cho tất cả mọi loài đều được sống an lành và hạnh phúc. Chúng 
ta phải bảo vệ sự sông cho nhau và đem niềm vui cho nhau. Nếu chúng ta không 
thể mang hạnh phúc đến cho kẻ khác thì cũng nên cô tránh đừng gây thêm đau 
khổ. Tất cả loài vật, dù lớn hay nhỏ, dù đi bằng hai chân hay đi bằng bốn chân, 
dù bò trên mặt đất hay bay trên hư không, hay bơi lội dưới nước, cũng đều có 
quyền sống an ồn và hạnh phúc. Chúng ta không nên sát hại nhau, hận thù nhau. 
Chúng ta nên giúp đỡ nhau, che chở cho nhau. 

“Này các con, cũng như một bà mẹ đem thân mạng che chở cho đứa con 
yÊM quý nhất của mình, mỗi người trong chủng ta cũng phải mở rộng lòng từ bi 
để mang đến niêm vui và hạnh phúc cho các loài có sự sông và biết đau khổ. 
Trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, trái tim ta phải luôn luôn mang theo tình thương 
muôn loài. Chúng ta hãy an trú đêm ngày trong tình thương đó. Hãy phóng tâm 
Từ đi khắp mười phương. Được như vậy chúng ta sẽ thấy rằng chính chúng ta là 
người được hạnh phúc trước nhất. 

Dạy xong, Phật bảo bọn trẻ đem thả những con cua còn lại xuống ruộng. 
Bọn trẻ nhẹ nhàng cầm từng con cua thả xuông ruộng. Phật bảo bọn trẻ hãy trở 
về nhà, rồi ngài xoay lại nói với các vị khất sĩ : 

— Này các thây, chúng sanh thường vì vô minh, không biết nhân quả tội 
phước, nên có những hành động, lời nói, tư tưởng tạo nghiệp, gây đau khổ cho 
chính mình và kẻ khác. Các thầy nên thực tập Quán Từ Bi (Mettä Bhãvanã), hãy 
sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm Từ, để mang đến hạnh phúc cho 
chính mình và chúng sanh muôn loài. Chúng ta không thể có hạnh phúc khi 
nhìn thấy chúng sanh đau khô. 


10- Hạ thứ 15 tại vườn Nigrodha, Kapilavatthu 
(năm -Š75) 


Vua Suppabuddha bị đất nuốt:° 


! Xem Buddha and the Gospel of Buddhism, trang 51; The Life of Buddha as Legend and History, 
trang I19.; The Buddha and his Teachings, trang 218; Buddhist Legends, quyên II, trang 291-293. 


Sự tích đức Phật 212 


Từ thủ đô Sãvatthi xứ Kosalã đức Phật đến Kapilavatthu. Trong thời gian 
ngụ tại đây, một hôm đức Phật bị vua Suppabuddha uông rượu say, chận đường 
nhục mạ nặng nề vì cho rằng ngài đã xuất g1a câu danh, bỏ bê vợ con làm cho 
Yasodharä đau khổ, và làm cho một số đông gia đình trong hoàng tộc Koliyã và 
Sãkyã phải buồn khổ vì mất chồng, mất con. Devadatta là con trai duy nhất của 
vua Suppabuddha cũng đã xuất gia theo Phật, làm cho vua không còn con trai 
nối dõi và nối ngôi. Đức Phật làm thính quay trở về tỉnh xá Nigrodha. Đại đức 
Ananda ngạc nhiên hỏi Phật : 

— Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà xảy ra chuyện như thế ? 

— Việc xảy ra như thế cũng do nhân duyên nhiều đời trước giữa Như Lai, 
Suppabuddha và Devadatta. Nhưng do ác nghiệp hôm nay, bảy ngày nữa vua 
Suppabuddha sẽ bị đất nuốt ngay dưới chân câu thang lâu đài của ông ta và sẽ bị 
đọa vào địa ngục A-tỳ. 

Sau khi tỉnh rượu, nghe quân hầu cận thuật lại, vua Suppabuddha cười 
nÓI: 

— Được rồi, ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng sa môn Gotama là 
một tên nói láo. 

Về đến thủ đô Devadaha xứ Koliyä, vua Suppabuddha liền cho đọn hết 
những đồ dùng cần thiết của ông lên tầng lầu thứ bảy, tầng chót của lâu đài; đặt 
hai lực sĩ giữ cửa ở mỗi tầng lầu để nếu ngày thứ bảy vua có quên, đi xuống, thì 
phải nắm giữ vua lại; cửa ra cầu thang ở mỗi tầng lầu đều đóng chặt. Đến ngày 
thứ bảy, vua Suppabuddha nhất định ở luôn trên lầu bảy, không đi đâu cả. 

Nhưng đến ngày thứ bảy, con ngựa quý của vua bỗng sút chuồng ở tầng 
trệt, chạy đá lung tung vào vách. Vua đang mặc thường phục, nghe tiếng động 
ôn ào, đứng dậy đến mở cửa ra cầu thang nhìn xuống. Nhưng ngay lúc ây các 
cửa lầu bỗng mở tung ra, rồi hai người lực sĩ xông tới năm cô vua ném xuống 
lầu sáu. Ở lầu sáu vua lại bị hai người lực sĩ khác ném xuống lầu năm; lần hồi 
đến tầng trệt; mặt đất bỗng nứt ra làm hai, vua Suppabuddha bị rơi vào lòng đất 
và tái sanh vào địa ngục A-tỳ (Avici). Dandapäni (Chấp Trượng), em vua 
Suppabuddha lên nói ngôi vua xứ Koliyã. 


Rãhula đúng 20 tuổi, thọ Cụ túc giới 


Năm nay chú sa di (Samanera) Rahula được 20 tuổi. Phật bảo đại đức 
Sãriputta làm lễ cho Rãhula thọ Cụ Túc Giới (Upasampadä) để chính thức trở 
thành một vị Tỳ kheo (P:bhikkhu, S:bhiksu). Đại đức Sãriputta đã dạy dỗ chú 
thật chu đáo trong nhiều ngày trước ngày chú thọ giới. Svastika cũng hân hạnh 
được nghe những lời giáo huấn này. Đây là một buổi lễ quan trọng mà chú sa đi 
Rãhula đã mong đợi từ lâu. Chú tuy còn trẻ nhưng đã nghiêm trì mật hạnh“? rất 


13 Mật hạnh là nghiêm cần giữ gìn tất cả các giới hạnh, gồm 3.000 oai nghi và 84.000 tế hạnh, không 
thiêu sót. Mật hạnh còn có nghĩa là thân, khâu, ý hoàn toàn thanh tịnh và kiên cô như kim cang. 


Sự tích đức Phật 213 


chính chăn nên đêu được các thây quý mên. Sau buôi lê, các thây đêu vui vẻ đên 
chúc mừng vị Tỳ kheo mới. 


Phật dạy Rahula quán 18 giới phân biệt“ 


Sau khi Rahula thọ giới Tỳ kheo, Phật đã dành thì giờ đặc biệt dạy cho 
chú về các công phu thiền quán. Svastika cũng được dự thính. Phật dạy Rãhula 
phép quán 6 căn, 6 trần và 6 thức riêng biệt từng cái. Phép quán này gọi là Quán 
18 Giới Phân Biệt. Ví dụ như nhãn căn hợp với sắc trần sanh ra nhãn thức. 
Nhãn căn thuộc thân, sắc trần thuộc ngoại cảnh, nhãn thức thuộc tâm. Trong khi 
quán sát ta thấy nhãn căn là con mắt và hệ thần kinh thuộc mắt do các tế bảo 
họp lại mà thành; do đó nhãn căn có tính vô thường, sinh diệt, không có thực 
thể. Sắc trần là cảnh vật do các nguyên tử, các điện tử họp lại mà thành; do đó 
sắc trần cũng có tính vô thường, sinh diệt, không có thực thể. Nhãn căn và sắc 
trần đều không có thực thể, thì khi chúng tiếp xúc nhau làm phát sanh nhãn 
thức, dĩ nhiên nhãn thức cũng không có thực thể, như hoa đóm giữa hư không. 
Khi quán sát các căn, trần và thức khác, chúng ta cũng đều nhận thấy như vậy. 
Tắt cả 18 giới gồm 6 căn, 6 trần và 6 thức đều vô thường, sinh diệt, không có 
thực thể, như vậy có nghĩa là thân ta, tâm ta và cảnh vật đều là vô thường, sinh 
diệt, không có thật thể. Quản lồ giới phán biệt để đối trị sỉ mê, diệt trừ chấp 
ngã và chấp pháp, đạt đến niết bàn thanh tịnh an lạc. 


Phật dạy Rãhula quán 5 uẫn để trừ ngã chấp“ 


Sau đó Phật dạy Rãhula phép quán 5 uấn là sắc, fhọ, tưởng, hành và thức. 
Lúc bấy giỜ các triết gia quan niệm răng con người là sự kết hợp của 5 cơ cầu (5 
uấn hay ấm) gồm có sắc là thân thể hay vật chất, ho là cảm giác dễ chịu khó 
chịu hay trung tính, øzởng là tư tưởng, hành là hành động, di động hay biến đổi, 
thức là sự hiểu biết và phân biệt vật nọ với vật kia. Ta nên quán sát tĩnh tường 
để nhận thấy rằng tất cả 5 uân là sắc, thọ, tưởng, hành và thức đều có tính vô 
thường, sinh diệt, không thật thể. Không có gì trường tồn để có thể gọi là ngã*°. 
Phật nói : 

— Này Rãhula, Thân thê này không phải là ngã. Thân thê này cũng không 
phải là ngã sở (không phải là vật sở hữu của ngã). Ngã không năm trong thân 
thể, thân thể cũng không năm trong ngã. 

Thông thường có ba loại kiến chấp về ngã : 

I- Ngã chấp cho rằng sắc là ngã, thọ là ngã, tưởng là ngã, hành là ngã 
hoặc thức là ngã. 


*% Xem Đường Xưa Mây Trăng, trang 328-329. 

%5 Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 320. 

406 Ý này được giải rõ trong Bát-Nhã Tâm Kinh. Ngã là cái Ta chân thật do đó phải còn hoài không hè 
biến đổi, không hề hoại diệt. 


Sự tích đức Phật 214 


2- Dị ngã chấp cho rằng sắc thân này không phải là ngã, ngã là cái gì 
riêng biệt đối với thân thể. Thọ, tưởng, hành và thức cũng vậy. 

3- Tương tại ngã chấp cho rằng trong thân có ngã, trong ngã có thân. Ngã 
và thân không phải hai cũng không phải một; cái nảy nằm trong cái kia. Thọ, 
tưởng, hành, và thức cũng vậy. 

Phật dạy : 

— Này Rahula, muốn quán vô ngã phải nhìn sâu vào lòng năm uân để thấy 
năm uấn không phải ngã, không phải dị ngã, cũng không phải tương tại ngã. 
Vượt qua được ba kiến chấp ấ ầy rôi mới thực sự chứng nghiệm được năm uân 
đều là Không*”. Ý niệm về ngã không còn nương vào đâu để tồn tại. Môi khi đã 
chứng được vô ngã"* thì tất cả phiên não và đau khổ đêu tan biến, và niết bàn 
an lạc thanh tịnh hiện ra trước mắt. 


Rãhula được cúng dường tỉnh xá riêng 


Sau khi thọ giới Tỳ kheo, Rahula càng tỉnh tấn tu hành, chẳng bao lâu 
thầy được ngộ đạo. Tuy còn trẻ tuổi, thầy TÂt được các khất sĩ và cư sĩ quý mến, 
kính trọng. Thầy thường được cúng dường nông hậu, nhưng không vì vậy mà bị 
chướng ngại trên đường tu tập. Mỗi khi có dư một vật gì thầy đều tặng lại cho 
các khất sĩ còn thiếu. 

Một hôm, sau khi nghe Phật thuyết pháp tại một làng gần thành 
Kapilavatthu, có một cư sĩ trưởng giả xin cúng dường Rahula một tính xá nhỏ 
để thầy thường xuyên cư trú tại quê hương. Nhưng sau đó, vì nghĩ rằng tinh xá 
là của mình dâng cúng, nên ông trưởng giả thường hay can thiệp vào việc điều 
hành tỉnh xá, nhiều khi gây trở ngại cho việc tu học của chư tăng. Rãhula xin 
thỉnh ý Phật xem phải xử lý ra sao. Phật dạy : 

— Này Rahula, trong Giáo Pháp của Như Lai, việc của tăng đoàn thì hàng 
tín đồ tại gia không thể quản lý. Tín chúng đã phát tâm cúng dường tính xá, 
không phải vì thế mà có quyền can thiệp vào tổ chức và sinh hoạt của tăng 
đoàn. Tình xá phải đo vị tăng trụ trì quản lý, phần cư sĩ chỉ lo việc hộ pháp mà 
thôi. Thầy nên nói cho ông trưởng giả ây biết vật đã bó thí rồi thì không còn 
phải là của mình nữa. Bồ /hí mà không chấp có người bố thí, không chấp có 
người nhận bồ thí, không chấp có vật bố thí thì hành động bố thí mới được viên 
mãn, mới được phước báo vô lậu. 

Thầy Rãhula đem lời đức Phật nói lại với vị trưởng giả. Nhưng ông ta 
không hiểu ý nghĩa cao siêu của việc bó /hí không trụ tướng'” nên đâm ra bực 
bội, khó chịu, không còn cảm tình với thầy Rahula nữa. Một hôm ông trưởng 
giả đến tinh xá thấy văng bóng đại đức Rãhula, bèn đem tinh xá cúng dường 
cho một vị khất sĩ khác. Khi Rãhula trở về thì tỉnh xá đã thuộc về người khác. 


47 Năm uẫn đều là Không vì đều là vô thường và sẽ hoại diệt, do đó không thê là Ngã. 

*% Chứng được Vô Ngã là biết rõ trong thân và tâm ta không có cái gì tồn tại mãi được, nên không 
còn có ý nghĩ về ta hay của ta nữa. 

*% Xem ý nghĩa bố thí không trụ tướng trong kinh Kim Cang. 


Sự tích đức Phật 215 


Thây đến trình bảy mọi việc với đức Phật. Hôm sau, sau giờ thuyết pháp thường 
lệ, Phật dạy : 

— Này các vị khát sĩ, vật nào thi chủ đã cúng dường cho người khác rồi 
lại đem cúng dường cho các thây thì các thây không nên nhận"". 


11- Hạ thứ 16 tại thành phố Alavĩ (năm -574) 
Phật độ quỷ dạ xoa Alavaka (quỷ Khoáng Dã)*" 


Sau mùa an cư thứ 15, Phật đi hoằng hóa về miền nam. Phật nhập hạ thứ 
16 tại thành phố AlavI, thuộc tả ngạn sông, Gangã, cách Benares (Varanasi) 
không xa. Gần nơi an cư có một ngôi miếu hoang vắng ở phía đông đền 
Nãrãyana (Na La Diên) thờ thần Visnu (Tỳ Nữu). Đó là miếu thờ quỷ dạ xoa 
(yakkha) Alavaka?? rất hung dữ, thích ăn thịt người. Một hôm, Phật vào ngôi 
miễu đó ngồi tham thiên. Quỷ Alavaka giận dữ đến trước mặt Phật hét lớn : 

— ĐI ra khỏi nơi đây ! Mau lên. 

— Được rồi, Như Lai đi ra đây. 

— Bây giờ hãy trở vào ! 

Đức Phật lại quay trở vào miếu. Lần thứ nhì, rồi lần thứ ba, quỷ Alavaka 
ra lệnh cho Phật đi ra đi vào như thế, Phật đều làm theo ý nó. Quỷ Alavaka lấy 
làm thích chí lại hét bảo Phật đi ra. Phật nói : 

— Như Lai đã chìu ý đạo hữu ba lần rồi. Như vậy là đủ rồi. Bây giờ Như 
Lai muốn được ngôi đây trong sự yên tĩnh. 

— Được, này ông sa môn, ta sẽ hỏi ông 13 câu. Nếu ông đáp được, ta sẽ để 
yên cho ông tự ý muốn ngồi lại đây bao lâu cũng được. Nhưng nếu ông không 
giải đáp được, ta sẽ phân tán tâm ông, cắt xẻ tim ông, nắm chân ông quăng tuốt 
qua phía bên kia sông Gangã. 

- Này Alavaka, không thể được. Trên thế gian này Như Lai không thấy 
ai, dù là chư thiên, sa môn, Bà-la-môn, hay một đám đông người, không al có 
thê phân tán tâm Như Lai, hoặc cắt xẻ tim Như Lai, hoặc nắm chân Như Lai 
quăng qua phía bên kia sông Gangäã. Tuy nhiên, đạo hữu muốn hỏi việc gì cứ 
hỏi. 

Alavaka liền nêu lên mấy câu hỏi sau đây : 

1- Vật sở hữu quý nhất của con người là gì ? 

2- Điều gì, nêu thực hành đúng, sẽ đem lại hạnh phúc ? 

3- Hương vị nào ngọt ngào hơn tất cả ? 


#19 Đây cũng là lý do chư tăng ni không được thọ thực đồ ăn đã cúng vong hay đã cúng thần thánh. 

#1 Xem : Tương Ưng Bộ, chương 10, kinh 12; Tiểu Bộ, Kinh Tập 1.10: Alavaka; Kinh Kim Quang 
Minh Tối Thắng Vương 9; Kinh Quán Phật Tam Muội Hải 2; Đại Đường Tây Vực Ký 7; Kinh Đại 
Bát Niết Bàn, phẩm Phạm Hạnh, trang 436. 

*12 Theo kinh Quán Phật Tam Muội Hải thì quỷ Alavaka có 1 cô, 6 đầu, 6 mặt, đầu gôi có 2 mặt, toàn 
thân có lông như mũi tên, hề thân cử động thì lông bắn ra như tên, cặp mắt đỏ ngầu luôn luôn có máu 
rịn chảy ra, thích uống máu và ăn thịt sống. 


Sự tích đức Phật 216 


4- Sống thế nảo là cao thượng nhất ? 
Đức Phật đáp : 

1- Niềm tin sáng suốt là vật sở hữu quý nhất của con người. 

2- Giáo Pháp cao thượng, nếu thực hành đúng, sẽ đem lại hạnh phúc. 

3- Lòng từ bi là hương vị ngọt ngào nhất. 

4- Sống với trí tuệ là cao thượng nhất. 

Alavaka lại hỏi tiếp : 

5- Làm sao vượt qua trận thủy tai ? (Làm sao qua khỏi l tai nạn nguy hiểm ?) 

6- Làm sao vượt trùng dương 2 (Làm sao thực hiện được 1 việc khó khăn to 
lớn?) 

7- Làm sao chế ngự được phiền não ? 

8- Tự thanh lọc băng cách nào 2 (Làm sao thân tâm được thanh tịnh ?) 

Đức Phật đáp : 

5- Vượt qua trận thủy tai bằng niềm tin. 

6- Vượt trùng dương băng đức kiên trì. 

7- Chế ngự phiền não băng tính nhẫn nhục. 

8- Tự thanh lọc bằng trí tuệ. 

Alavaka lại hỏi : 

0- Làm sao thành đạt trí tuệ ? 

10- Làm sao lập nên sự nghiệp ? 

11- Làm sao thành đạt danh vọng ? 

12- Làm sao cho tình bằng hữu trở nên khắng khít ? 

13- Làm sao được sạch phiền não khi qua đời ? 

Đức Phật đáp : 

9- Có niềm tin sáng suốt, kiên trì tu tập Giáo Pháp của bậc Đại giác, sẽ 
thành đạt trí tuệ có khả năng dẫn đến niết bàn. 

10- Sáng suốt, kiên trì, cần mẫn làm việc, sẽ lập nên sự nghiệp. 

II- Tính chân thật sẽ làm cho thành đạt danh vọng. 

12- Đức quảng đại khoan dung làm cho tình bằng hữu trở nên khắng khít. 

13- Người cư sĩ có bốn phẩm hạnh: chân thật, giới đức, can đảm và khoan 
dung, sẽ không phiền não khi qua đời. 

“Nếu đạo hữu còn nghi ngờ, hãy đi hỏi các vị sa môn và Bà-la-môn khác 
xem họ có gì quý báu, cao thượng hơn tính chân thật, tự kiểm soát, quảng đại và 
nhẫn nại không ? 

Quỷ Alavaka đã hiểu lời Phật dạy, bạch rằng : 

— Bạch Thế Tôn, nhờ Thế Tôn chỉ dạy, con đã thấu hiểu bí quyết để mưu 
cầu an lạc trong tương lai. Con đâu còn phải đi hỏi các vị sa môn hay Bà-la-môn 
khác nữa làm gì. Hôm nay, đức Thế Tôn quang lâm đến Alavĩ chính vì sự an 
lành của con. Con đã hiểu rằng pháp thí đem lại quả lành phong phú. Từ nay 
con sẽ đi từ làng này sang làng khác, từ đô thị này đến thị trấn kia để tán dương 
công đức và Giáo Pháp cao thượng của bậc Chánh Biến Tri. 


Sự tích đức Phật 217 


— Này Alavaka, muốn được an lạc thì phải giữ giới thanh tịnh, nhất là 4 
trọng giới sát sanh, trộm cướp, dâm dục, nói dối. Liệu ngươi có giữ được 
không? 

— Bạch Thế Tôn, đối với 3 giới trộm cướp, dâm dục và nói dối thì con giữ 
được. Nhưng con và quyến thuộc của con chỉ nhờ ăn máu thịt mà được sống, 
nay thọ giới không sát hại thì biết lấy gì để sống ? 

— - Này thiện nam tử, Như Lai sẽ bảo các vị khất sĩ (Tỳ kheo) từ nay trở đi, 
vào mỗi bữa ngọ trai phải thường thí thực cho ngươi và quyến thuộc của 
ngươI.*!° 

- Bạch Thế Tôn, con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, và nguyện 
từ nay sẽ hết lòng hộ trì Chánh Pháp. 

Nói xong, quỷ dạ xoa Alavaka đảnh lễ Phật rồi lui ra đi mắt. 


12- Hạ thứ 17 tại Veluvana (năm -Š73) 
Có ai muốn mua thi hài người đẹp Sirimäã không ?““ 


Sau mùa an cư thứ 16 tại AlavT, Phật đến Benares (Varanasi) giáo hóa 
một thời gian, rồi ngài đi lần về hướng đông, trở về Veluvana ở thủ đô Rãjagaha 
của xứ Magadha. Phật nhập hạ thứ 17 tại Veluvana. Trong hạ này, cô gái giang 
hồ trẻ đẹp nối tiếng tên Sirimä, em cùng mẹ với y sĩ Jïvaka, qua đời tại 
Rajagaha. Cô chỉ mới độ 25 tuổi. Cái chết đột ngột của cô làm chấn động dư 
luận quân chúng tại thủ đô, nhất là trong giới quý tộc và trưởng giả. Jĩvaka thỉnh 
Phật đến dự lễ hỏa táng của người em gái xâu sô. 

Trước khi tấn liệm, đức Phật nói với đại diện chính quyên hãy truyền rao 
trong dân chúng xem có ai muốn mua thi hài người đẹp Sirima không ? Không 
ai lên tiếng mua, mặc dù trị giá ban đầu là 1000 quan tiền, sụt lần xuống chỉ còn 
1 quan. Phật lại bảo truyền rao xem có ai muốn nhận lãnh thi hài người đẹp mà 
khỏi phải trả tiền không. Cũng không ai lên tiếng nhận lãnh. Đức Phật nói : 

— Quý vị hãy nhìn kia, cái thân hình mà lúc còn sống đã quyền rũ và thu 
hút bao nhiêu người, bây giờ đang năm đó, không ai màng đến, không ai muốn 
nhận lãnh dù khỏi phải trả tiền. Thân người dù đẹp đế, sang trọng, dù được 
chăm sóc chu đáo bằng những thức ăn ngon, bằng cách phục sức lộng lẫy, đến 
khi trút hơi thở cuối cùng cũng phải chịu tàn hoại và tan rã, không còn giữ được 
cái gì gọi là đẹp, gọi là quý giá nữa. Quý vị không nên quý trọng thân xác, mà 
hãy chú trọng đến việc trau dồi đức hạnh, hành trì Giáo Pháp cao thượng của 
bậc giác ngộ để ra khỏi cảnh đau khổ luân hồi, đạt đến cảnh niết bàn an lạc 
thanh tịnh. Đó mới là hạnh phúc chân thật. 


#3 Có lẽ do lời hứa này của Phật mà ở chùa, vào mỗi buổi ngọ trai thường có một vị tăng đem ít thức 
ăn ra ngoài trời cúng thí thực. 

#14 Xem Tiểu Bộ (Khuddaka nikãya), Câu chuyện Thiên cung (Vimana Vatthu), kinh 16 (Lâu đài của 
Sirimä, Sirimä Vimãna); Buddhist Legends, quyền II, trang 330-334. 


Sự tích đức Phật 218 


Rồi đức Phật nói bài kệ sau đây : 

“Hãy nhìn cái thân hình xinh đẹp kia, 

“Giờ đây chỉ còn là một thể xác đầy đau thương, 

“Một đồng thịt xương bệnh tật đang tàn hoại. 

“Tuy được nhiều người bận tâm lo lắng, 

“Nhưng trong đó không có gì trường tồn, ôn định. (Kinh Pháp Cú, bài 147) 


13- Hạ thứ 18 tại tảng đá Cälivya, xứ Koliyä (năm - 
S72) 


Con gái người thợ đệt ngộ đạo*£ 


Phật nhập hạ thứ 18 tại tảng đá Caliya, gần thành phố Cãlikã, xứ Koliyä. 
Sau khi mãn hạ, đức Phật về Jetavana giáo hóa một thời gian, rồi ngài lại đi về 
miền nam, đến thành phố Alavĩ bên bờ sông Gangä, để độ cô gái 18 tuổi, con 
một người thợ dệt. Gần ba năm trước, lúc Phật nhập hạ tại AlavI, cô được nghe 
Phật dạy quán tưởng về cái chết (Mãrana anussati) như sau : 

— Quý vị hãy siêng năng thực hành thiền định, quán niệm về cái chết. Quý 
vị nên nghĩ rằng “Đởi sống không ồn định, cái chết thì chắc chắn. Chắc chắn 
tôi sẽ chết. Cải chết sẽ chấm dứt đời tôi. Cuộc đời không vững bên, không ai 
tránh khỏi cái chết.” Khi tử thần đến, người không quen quán niệm về cái chết 
sẽ ra đi trong đau khổ và sợ sệt, cũng như một người run rây kinh hoàng khi bất 
thình lình thấy một con rắn xuất hiện bên mình. Người quen quán niệm về cái 
chết sẽ bình tĩnh, không sợ sệt vào lúc lâm chung, cũng như người quen gặp rắn 
bình tĩnh dùng gậy hắt con răn ra xa rồi tiếp tục đi. 

Về nhà, cô thường xuyên suy gẫm về những lời dạy của đức Phật. Hôm 
nay được tin Phật trở lại tính xá Aggälava tại Alavĩ, cô gái muốn đến hầu Phật 
và nghe pháp. Nhưng hôi sáng nây, trước khi đi đến xưởng dệt, cha cô căn dặn 
cô phải quân mây cái suốt chỉ cho đầy rồi mau mau đem đến xưởng để ông dệt 
gập cho xong tắm lụa để giao gấp cho một khách hàng quan trọng. Cô gái lo 
quấn gấp mấy cái suốt chỉ cho xong trong buổi sáng, nhưng đến gần giờ ngọ 
mới xong. Cô lật đật thay áo định đem mấy cái suốt chỉ ra xưởng cho cha rồi lúc 
trở về sẽ ghé tinh xá Aggãlava nghe Phật thuyết pháp. 

Đến giờ ngọ, dân chúng dâng vật thực cúng dường đức Thế Tôn và các vị 
khất sĩ. Sau khi Phật thọ trai xong, dân chúng khao khát được nghe pháp. 
Nhưng đức Phật ngồi lặng thính, không nói một lời. 

Trên đường đi đến xưởng dệt, lúc đi ngang qua tỉnh xá Aggälava, cô gái 
thấy rất đông người tụ họp. Cô len lỏi vào đám đông để được đến gần nhìn thấy 
mặt Phật. Cô vừa nhìn thấy mặt Phật thì Phật cũng vừa ngâng đầu lên nhìn thấy 


*!15 Xem Phật Giáo Nhìn Toàn Diện, trang 522-528; Buddhist Legends, quyên III, trang 14-18; Tăng 
Chị Bộ, chương 8 pháp, kinh 73 và 74. 


Sự tích đức Phật 219 


cô. Cô vội đặt giỏ suốt chỉ xuống, thành tâm bước đến đảnh lễ Phật. Đức Phật 
hỏi : 

— Con từ đâu đến ? 

— Bạch Thế Tôn, con không biết. 

— Rồi con sẽ đi về đâu ? 

— Bạch Thế Tôn, con không biết. 

— Con không biết sao ? 

— Dạ, con biết. 

— Con biết thật không ? 

— Dạ, con không biết. 

Đại chúng ngôi nghe bốn cầu vẫn đáp giữa đức Phật và cô gái, ai cũng 
ngơ ngác chăng hiểu gì, họ cho rằng cô gái trả lời ngớ ngân. Đức Phật thương 
xót đại chúng nên hỏi tiếp cô gái : 

— Này con, khi Như Lai hỏi “Con từ đâu đến?” tại sao con nói “Con 
không biết” ? 

— Bạch Thế Tôn, ngài hắn đã biết con từ nhà đến đây. Nhưng ý ngài muốn 
hỏi con từ cảnh giới nảo tái sanh đến đây. Điều đó con không biết. 

— Này con, khi Như Lai hỏi “Rồi con sẽ đi về đâu?” tại sao con nói “Con 
không biết” ? 

— Bạch Thế Tôn, ngài hắn đã biết con đang đi đến xưởng dệt vì con đang 
cầm giỏ suốt chỉ trên tay. Nhưng ý ngài muốn hỏi con sẽ tái sanh về đâu. Điều 
đó con không biết.. 

— Khi Như Lai hỏi “Con không biết sao?” tại sao con đáp “Con biết” 2 

— Bạch Thế Tôn, vì con biết chắc chắn rằng con sẽ chết và sẽ tái sanh. 

— Khi Như Lai hỏi “Con biết thật không?” sao con đáp “Con không biết”? 

- Bạch Thế Tôn, vì con không biết rõ chừng nào con sẽ chết và sẽ tái 
sanh về đâu. 

Đức Phật khen ngợi cô gái sáng trí, nhờ thường quán niệm về cái chết nên 
đã hiểu ý Phật, rồi ngài nói bài kệ : 

“Thế gian này mù quáng, 

` Chăng mấy người thấy rõ. 

“Số người vào nhàn cảnh thật hiếm hoi, 

“Như số chim thoát khỏi lưới. (Kinh Pháp Cú, bài 174) 

Sau bốn câu hỏi của đức Phật, cô gái chứng quả Tu-đà-hoàn (Sotäpatti). 
Cô đánh lễ dưới chân Phật rồi lui ra, đem mấy suốt chỉ đến xưởng dệt cho cha. 
Chiều hôm đó, tại xưởng dệt, cô bị tai nạn qua đời. Cha cô vô cùng đau khổ, 
đến hầu Phật, thuật lại cái chết tức tưởi bất ngờ của cô. Đức Phật giảng Tứ Diệu 
Đề để khuyên giải ông và cho ông biết con gái ông đã được vãng sanh về cung 
trời Đâu Suất (Tusita). Sau đó ông xin được xuất gia, tỉnh tấn tu hành, ít lâu sau 
đắc quả A-la-hán. 


14- Hạ thứ 19 tại Gïijjhakũta (năm -5Š71) 


Sự tích đức Phật 220 


Mùa an cư thứ I9 Phật ngụ tại Gijjhakuta (S:Griddhakuta, núi Linh 
Thứu). GiJjhakuta là một ngọn núi nhỏ ở phía nam núi Chhatha. Trên đỉnh núi 
có một tảng đá lớn bằng phăng độ 45 m2 là nơi Phật cư trú và thuyết pháp. Vua 
Bimbisära đã cho xây một con đường bằng đá từ chân núi lên đến nơi Phật cư 
trú. Hai bên con đường này và xung quanh núi có nhiều hang đá của các vị khất 
sĩ ở. Hang đá mà đại đức Änanda thường ở nằm bên phải vệ đường Bimbisãra 
khi lên gần tới tịnh thất của Phật. Một hôm, đại đức Änanda đang ngồi thiền 
trong hang đá này, bị Ma Vương hóa làm một con chim thứu to lớn đứng trước 
cửa hang dọa nạt. Đức Phật dùng thần thông đưa tay vào hang đá nắm vai đại 
đức để trấn an. Dưới chân núi Gijjhakũta có đền Maddakuchchi là nơi hoàng 
hậu Videhi chà xát bụng định phá thai. Xa hơn một chút, đến gần cổng phía 
đông thành Rãjagaha (Vương Xá) là khu vườn xoài của y sĩ JTvaka. Mỗi khi 
Phật cư trú tại Linh Thứu thì vua Bimbisära và y sĩ Jivaka thường lui tới để 
thăm viếng, cúng đường và nghe pháp. 


Phật truyền tâm ấn cho Mahäã Kassapa (Niêm hoa vi tiều“°) 


Một hôm, đến giờ thuyết. pháp trên đỉnh núi GIJjhakuta (Linh Thứu), Phật 
từ trong tịnh thất bước ra, tay câm một cành hoa sen màu vàng đưa lên cao, ngài 
im lặng đưa mắt nhìn khắp đại chúng mà không nói lời nào. Đại chúng nhìn 
Phật một hồi rồi ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu ý Phật muốn nói gì. Một lát 
sau, Phật lên tiếng : 

— Như Lai có Chánh Pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tưởng vô 
tướng, vi diệu pháp môn, hôm nay trao cho thây Mahä Kassapa.°” 

Mọi người đưa mắt nhìn về phía đại đức Mahã Kassapa. Nụ cười vẫn còn 
phưởng phất trên đôi môi của đại đức. Mắt thầy vẫn nhìn lên Phật, mặt thầy 
rạng TỠ. 

Nhận thấy phần đông đại chúng còn chưa hiểu, Phật khai thị : 

— Này các thầy, khi Như Lai đưa cành hoa sen lên trước đại chúng, tất cả 
các thầy đều có cơ hội đồng đều nhìn thấy cành hoa. Nhưng phần đông các thầy 
khởi nghĩ “Vì cớ gì mà hôm nay sa môn Gotama đưa cành hoa lên lại không nói 
một lời ?”. Này các thầy, khi đã sinh tâm khởi nghĩ là ta đã mất chánh niệm, 
tâm đã động, không còn khả năng trực nhận được thực tại nữa. Chư Phật mười 
phương đều có tâm thanh tịnh không nghĩ tưởng, do đó các ngài luôn luôn an 
trú nơi niết bàn diệu tâm thường trụ an lạc không thê nghĩ bàn. Trong lúc Như 
Lai đưa hoa sen lên, chỉ có Mahã Kassapa hiểu được ý Như Lai. Vì tâm thầy đã 
được thanh tịnh nên mới “đối cảnh vô tâm”, do đó thâm nhập được “tri kiến 


#!® Câu chuyện này còn gọi là "Phá nhan vỉ tiếu". Ý nói ngài Mahäkassapa miệng mỉm cười, mặt 
rạng rỡ khi nhìn Đức Phật câm cành hoa sen đưa lên mà không: nói lời nảo. 

#7 Nguyên văn chữ Hán "Ngô hữu Chánh Pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi 
diệu pháp môn, kim phú Ma Ha Ca Diếp ". Có nghĩa là: Ta có "pháp môn vi điệu" là "kho tàng hiểu 
biết về Chánh Pháp", là "tâm nhiệm mâu đầy đủ các đức tính thường lạc ngã tịnh của cảnh giới niết 
bàn", là "thật tướng của tất cả các pháp đều là vô tướng", nay ta trao cho ông Ma Ha Ca Diếp. 


Sự tích đức Phật 221 


Phật”. Thầy Mahã Kassapa là người có đầy đủ khả năng bảo trì và xiên dương 
Chánh Pháp. 

Tất cả đại chúng nghe tới đây đều hoan hỉ và cho rằng đại đức Mahã 
Kassapa là người đã được Phật ứruyên tâm án. Thiền tông bắt nguồn từ đây. 


Vị lương y JTvaka+s 


JTvaka Komarabhacca là con của người kỹ nữ tuyệt đẹp tên SãlavatT ở 
Rãjagaha, đã được ông thị trưởng nơi đây ra công tuyển chọn và đào tạo theo 
mẫu của kỹ nữ Ambapäli ở Vesälï theo lệnh của vua Senia Bimbisãra. Sau một 
thời gian hành nghề kỹ nữ, Sãlavatï có thai và sanh được một đứa con trai. Nàng 
sai người tỳ nữ đặt đứa bé vào một giỏ mây rồi đem bỏ gần một đồng rác bên vệ 
đường lúc ban đêm. Sáng sớm hôm sau vương tử Abhaya (Vô Úy, 
Abhayarãjakumara)*'° trên đường đi chầu vua nghe tiếng trẻ khóc bèn sai người 
hầu cận mang đứa bé về hậu cung giao cho vú nuôi và đặt tên đứa bé là JTvaka 
Komarabhacca. Người ta đồn rằng JTvaka là con của kỹ nữ SãlavafI và vương tử 
Abhayarãjakumara. Đến năm I5 tuổi Jïvaka đến thủ đô Taxila xứ Gandhara xin 
học ngành y khoa với một vị thầy tiếng tâm lừng lẫy. Bảy năm sau chàng đã trở 
thành một lương y nỗi tiếng. Sau khi chữa được nhiều chứng bệnh nan y cho 
một số người danh tiếng, JTvaka được vua Bimbisãra tuyển chọn làm ngự y cho 
vua và chăm sóc sức khoẻ cho đức Phật và tăng đoàn. Chính y sĩ Jivaka đề nghị 
với Phật một số biện pháp vệ sinh cần được áp dụng cho các vị khất sĩ như việc 
chấp tác quét dọn nhằm tạo điều kiện cho cơ thể vận động. Y phục mỗi bảy 
ngày phải được giặt ít nhất một lần. Mỗi vị khất sĩ nên có một dụng cụ lượt 
nước để uống. Nước uống lấy từ ao hồ phải được đun sôi. Nhà tắm cần được 
dựng thêm trong tinh xá. Thức ăn hôm nay không nên để dành lại ngày hôm 
sau. Tất cả những điều Jïvaka đề nghị, Phật đều chấp thuận. JTvaka là một y sĩ 
rất nôi tiếng thời bấy giờ, rất bận rộn được các bậc vua chúa và các nhân vật 
quan trọng mời đến chữa trị, nhưng lúc nào ông cũng sẵn sàng chữa trị cho Đức 
Phật, vua Bimbisara và tăng đoàn.\ 


Phước điền y (sañghãfi, áo tăng-già-lê)*° 


Lúc bấy giờ cúng dường áo tăng-già-lê (saäghãti, cà-sa) đã trở nên một 
hành động rất phổ thông trong dân chúng. Có một hôm Phật thấy một vị khất sĩ 
đi khất thực về, trên vai có một xấp áo sanghãtI dầy cộm, Phật hỏi : 

— Thầy được bao nhiêu y tất cả ? 

— Bạch Thế Tôn, con được cúng dường tất cả tới tám cái y. 

— Thầy cần dùng nhiều y đến thế sao ? 


*! Xem Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 2: 128-135. 

** Abhayaräjakumära, hay vương tử Abhaya (Vô Úy), là con vua Bimbisära và PadumavafI, một 
kỹ nữ ở thủ đô Ujjem, xứ Avanti. 

422 Xem Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 2: 149 và 150. 


Sự tích đức Phật 222 


— Bạch Thế Tôn, con không cần nhiều y như thế, nhưng vì người ta cúng 
dường nên con phải nhận. 

— Theo thầy thì mỗi vị khất sĩ cần có bao nhiêu y là đủ ? 

— Bạch Thế Tôn, con nghĩ ba y là vừa đủ cho mỗi người. Ngồi thiền trong 
rừng lạnh, hoặc ngủ đêm dưới gốc cây mà có được ba y là đủ ấm. 

— Như Lai cũng thấy như vậy. Từ nay về sau, mỗi vị khất sĩ chỉ nên có 
một bình bát và ba bộ cà-sa mà thôi. Nếu được cúng dường thêm, quý thầy nên 
từ chối. 

Một hôm khác, Phật đứng trên ngọn đồi Dakkhinagiri nhìn xuống một 
khu ruộng rộng lớn, lúa chín vàng rực rỡ, có những bờ đê nhỏ chia ra thành 
những ô vuông lớn nhỏ trông rất đẹp mắt. Phật bảo : 

- Này Änanda, thầy có thấy khu ruộng lúa dưới chân đồi kia không ? 
Thật là đẹp ! Thầy nghĩ sao ? Ta có nên may áo sañghãti cho các vị khất sĩ theo 
kiêu mẫu này không ? 

- Bạch Thế Tôn, con thấy ý đó rất hay. Từ trước đến nay áo salghãti 
thường được may băng những mảnh vải vụn kết lại với nhau. Tùy theo con mắt 
mỹ thuật của người may, có khi áo may xong thật đẹp, có khi rất khó coi. Chi 
băng có một kiêu mẫu nhất định về cách kết hợp những mảnh vải vuông nhỏ, thì 
các vị khất sĩ sẽ có được một kiểu áo đồng nhất dễ coi hơn. Con cũng đã từng 
nghe Thế Tôn nói một vị khất sĩ tu học nghiêm chỉnh là một thứ đất ruộng rất 
tốt, đà-na tín-thí (danapati) cũng dường cho vị khất sĩ đó chẳng khác nào gieo 
những hạt giống phước đức cho hiện tại và tương lai. Vậy nếu Thế Tôn cho 
phép, con sẽ thảo luận lại với các sư huynh lớn để nghiên cứu và đề nghị một 
kiểu mẫu vừa đẹp vừa tiện lợi và xin gọi kiểu áo đó là phước điên y. 

Phật mỉm cười gật đầu ưng thuận. Khi Đại đức Ananda trình Phật mẫu áo 
sañphati có hai lớp, một lớp thượng y (uttaräsaga) và một lớp nội y 
(antaraväsaka) vừa được may xong. Đức Phật rất hoan hỉ và ngợi khen: 

— Này các vị khất sĩ, AÄnanda có đại trí tuệ bởi vì vị ấy hiểu ý nghĩa một 
cách đầy đủ điều đã được Như Lai nói một cách vắn tắt. 

Sau khi mãn hạ thứ 19, Phật lên đường đi về phương bắc, dự trù sẽ nhập 
hạ kỳ tới tại Jetavana ở Sãvatth1. 


15- Hạ thứ 20 tại Jetavana (năm -Š70) 


Sudinna, cha của Hạt Giông*! 


Cách đây tám năm, vào hạ thứ 12, có ông Sudimna 
Kalandakaputta, con một trong một gia đình giàu có lớn ở làng 
Kalanda gân Vesäll, đến tính xá Mahãvana (Đại Lâm) nghe Phật 
thuyết pháp. Nghe xong ông được khai ngộ, cảm thấy chán đời sống 


*#! Xem Tạng Luật, Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1, chương Pãräjika: 10-20. 


Sự tích đức Phật 223 


phảm tục, xin Phật cho phép xuất gia. Phật bảo ông là con trai duy 
nhất trong gia đình nên phải xin phép cha mẹ trước đã. Ông về nhà 
xin phép cha mẹ, nhưng cha mẹ ông đều bảo: 

- Này Sudinna thương, con là con trai duy nhất của cha mẹ. Cha 
mẹ rất thương yêu, quý mến, chiều chuộng con. Từ nhỏ đến giờ con 
được nuôi dưỡng trong sung sướng, được chăm sóc cần thận, không 
hề biết bất cứ điều gì về đau khổ. Nếu con có chết đi thì cha mẹ đảnh 
phải chịu, chứ cha mẹ không lòng dạ nào để con đi xuất gia, sống xa 
gia đình, không nhà cửa, xin ăn bữa đói bữa no, trong lúc gia san lớn 
này không người nối dõi sẽ mất vào tay kẻ khác. Không, cha mẹ 
thương con lắm, con nên hiểu dùm cho cha mẹ, cha mẹ không đành 
lòng để con đi xuất gia. 

Ông Sudinna nằm vạ xuống đất, nhịn ăn luôn bốn năm ngày 
liền. Các bạn ông đến khuyên bảo thế nào cũng không được, đảnh 
khuyên cha mẹ ông nên để cho ông xuất gia còn có hy vọng ông thay 
đổi ý khi chịu cực không nỗi, hay ít ra cũng còn có thê trong thây mặt 
ông sau này. Cha mẹ ông không thể nhìn con năm dưới đất không ăn 
không uống, thân hình tiều tụy, đành cho phép ông xuất 1a. 

Được phép xuât gia, ông rất phân khởi, tinh tân tu hạnh đầu đà, 
thiểu dục tri túc, sống trong ven rừng, đi khất thực theo thứ tự từng 
nhà. Sau một thời gian khá lâu, người cha được biết đại đức Sudinna 
hiện đang ở tại Mahävana liền cùng với vợ đến thỉnh đại đức về nhà 

cúng dường, sau đó hai ông bà lập mưu với người vợ cũ của đại đức 
và năn nỉ đại đức nên đề lại một đứa con thừa tự để giữ gìn tài sản gia 
đình. Lúc bấy giờ chưa có giới luật rõ ràng về việc này nên đại đức 
đồng ý. Sau đó người vợ có thai và sanh được một đứa con trai kháu 
khinh được ông nội đặt tên là Bijaka (Hạt Giống). 

Các vị khất sĩ biết được việc này chế nhạo đại đức Sudinna là 
cha của Hạt Giống. Khi đức Phật biết được đã gọi đại đức Sudinna 
đến quở trách nặng nẻ và qui định các học giới nhắm vào mười điều 
lợi ích sau đây: 

1- Sự tốt đẹp cho hội chúng. 

2- Sự an lạc cho hội chúng. 

3- Trân áp và ngăn ngừa những hành động xấu ác. 

4- Khuyến khích lối sống hiền thiện và an lạc. 


Sự tích đức Phật 224 


5- Ngăn ngừa các lậu hoặc (asava)“2 trong hiện tại. 

6- Diệt trừ các lậu hoặc trong tương lai. 

7- Đem lại niềm tin cho người chưa có đức tin. 

8- Tăng thêm niềm tin cho người đã có đức tin. 

9- Củng cô sự tồn tại của Chánh Pháp (Saddhamma) gồm Pháp 
Học (Pariyatt-saddhamma), Pháp Hành (Patipatti-saddhamma) và 
Pháp Chứng Đắc (A dhigama-saddhamma). 

10- Hỗ trợ Giới Luật. 

Sau vụ Sudinna, đức Phật đã cho phô biến học giới sau đây: “Ứ? 
ft) kheo nào thực hiện việc đổi lứa là vì phạm tội parajika (ba-la-dl, 
đại giới, bất cộng trú), không được cộng trú (asamväãsa) trong 
chúng.” 


Angulimäla xuất gia sau khi đã giết 999 người“ 


Một buổi sáng, Phật đi vào thành Sãvatthi khất thực. Khất thực xong, ngài 
tìm nơi ngồi thọ trai một mình ở một mé rừng. Thọ trai xong, ngài đứng dậy đi 
ra ngoại ô theo một con đường lớn vắng vẻ. Vài người nông dân thấy Phật, vội 
chạy đến bảo : 

- Bạch Thế Tôn, đi đường này hôm nay nguy hiểm lắm. Người ta cho 
biết tên sát nhơn Angulimala (Ương Quật Ma, Vô Não) hiện đang có mặt trong 
vùng này. Hắn là người rất hung bạo, giết người không gớm tay, quan quân đều 
nÊ SỢ. Mỗi khi giết được ai, hắn cắt ngón tay út của người đó, xỏ thành xâu đeo 
trên cô, hiện nay hắn đã có hằng ngàn ngón tay TÔI. 

Nhiều người đã đến gặp Phật, nói như thế. Nhưng Phật chỉ cám ơn rồi 
tiếp tục đi. Đến đoạn đường hoản toàn không có bóng người, Angulimäla trông 
thấy Phật, liền ân mình trong bóng cây bên vệ đường, theo dõi một lúc rồi cầm 
đao xông ra đường chạy theo. Ban đầu hắn chạy chậm, về sau hắn chạy cảng lúc 
càng nhanh hơn, cho đến khi mồ hôi nhễ nhại mà vẫn không bắt kịp đức Phật, 
trong lúc hắn thấy đức Phật chỉ bước đi một cách khoan thai. Hắn bực tức hét 
lớn : 

— Ông sa môn kia, hãy dừng lại ! 

— Này Angulimala, mặc dù bước đi, Như Lai đã dừng lại. Còn ông, ông 
đã dừng lại chưa ? 

— Này sa môn, ông không nói dối chứ !? Ông nói ông đã dừng lại, sao tôi 
chạy theo ông nãy giờ mà không bắt kịp ? 


!” Lậu hoặc (ãsava): những hành động bất thiện về thân miệng ý làm cho chúng sanh phải chịu rơi 
vào cõi dục (dục lậu), cõi sắc (hữu lậu) hay cõi vô sắc (vô minh lậu). 

#3 Xem Buddhist Legends, quyền II, trang 6-14; Trung Bộ 86; Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh 
120. 


Sự tích đức Phật 225 


- Đúng vậy, Angulimäla, Như Lai đã dừng lại từ lâu rồi. Đã từ lâu Như 
Lai không còn sát hại hay làm tốn thương bắt cứ một sinh mạng nào. Còn ông, 
ông đã sát hại bao nhiêu mạng người với chứng tích vòng hoa kết bằng những 
ngón tay trên cô ông kia. Hai tay ông và cả tâm hồn ông dính đầy máu. Chính 
ông là người phải dừng lại. Này Angulimala, không thê tìm được hạnh phúc 
bằng hành động sát hại. Sát hại chỉ gây ra ghê sợ, thù hận và đau khổ. Này 
Angulimala, chỉ có những hành động ban vui, cứu khổ, hòa nhã với mọi người, 
tha thứ mọi lỗi lầm của người khác mới đem lại hạnh phúc mà thôi. 

Angulimäla rất ngạc nhiên. Đã từ lâu không ai dám đến gần ông ta. Đã từ 
lâu không ai dám đứng nhìn ông ta dù từ xa. Thế mà hôm nay vị sa môn này lại 
có vẻ oal nghiêm bình tĩnh đứng trước mặt ông ta, nhìn thắng vảo mắt ông ta, 
dùng lời nói ôn tồn hòa nhã khuyên nhủ ông. Phải rồi, vị này không phải ai khác 
hơn là sa môn Gotama mà ông từng nghe tiếng. Angulimala buông đao xuống 
đất, sụp xuống đánh lễ dưới chân Phật, rồi vừa khóc vừa nói: 

— Bạch Thế Tôn, con tên Ahimsaka (Người Vô Tội) xin đảnh lễ đức Thế 
Tôn. Con rất ân hận đã gặp Thế Tôn quá nh xi 0EES: Con đã gây quá nhiều tội 
ác, không còn dừng lại được ; : š 
nữa. Con không còn cách 
nào để chuộc lại những lỗi 
lầm đã qua. Quan quân và 
dân chúng sẽ không để cho 
con yên. 

— Này Ahimsaka, biết 
phục thiện, sám hối sự lỗi 
lầm, trở về đời sống chơn 
chánh, không bao giờ là quá 
sớm hay quá muộn. Này 
Ahimsaka, nếu ông gia nhập vào giáo đoàn khất sĩ, quyết tâm sống đời phạm 
hạnh, siêng năng tu hành theo Chánh Pháp thì Như Lai sẽ có cách bảo vệ cho 
ông. 

- Bạch Thế Tôn, con nguyện từ đây hối cải, bỏ ác làm lành, quyết tâm 
theo Phật đề học hạnh từ bi. Con xin Thế Tôn chấp nhận con làm đệ tử. 

- Hãy đến đây, Tỳ kheo Ahimsaka, hãy sống đời thánh thiện ! 

Vừa lúc ấy các đại đức Sãriputta, Ẩnanda, Upäli, Kimbila và nhiều vị 
khất sĩ khác xuất hiện. Hay tin Phật đang đi vào vùng đang có hiểm họa 
Angulimala, các đại đức vội đi tìm Phật. Bây giờ thấy Phật an lành và 
Angulimala đã quy phục, mọi người đều mừng rỡ. Phật bảo thầy Upäli xuống 
tóc cho Ahimsaka; thầy Ananda trao cho Ahimsaka một cái áo sanphä; thầy 
Sãriputta và Upäli truyền dạy vài giới luật và Giáo Pháp căn bản. Rồi mọi người 
theo Phật trở về tinh xá Jetavana. 

Về đến tinh xá Jetavana, Angulimala kể lại cho Phật nghe cuộc đời của 
ông ta như sau : Angulimala (Ương Quật Ma, Vô Não) lúc nhỏ tên là Ahimsaka 
(Người Vô Tội). Cha là Gagga, quốc sư của vua Pasenadi xứ Kosaläa. Mẹ là 





Sự tích đức Phật 226 


MantänI. Ông được cha cho đến Taxila“ (Taksasila) học với một đạo sư danh 
tiếng. Ahimsaka rất thông minh nên đã trở thành một đệ tử lỗi lạc. Vì thế mà 
bạn bè sinh lòng ganh tị, bịa chuyện nói xấu ông có dan díu với vợ thầy. Thầy 
ông tin lời, lấy làm tức giận, mưu hại Ahimsaka bằng cách truyền lệnh cho ông 
phải giết một ngàn người và nộp đủ một ngàn ngón tay út của bàn tay phải đề 
ông làm phép truyền dạy cho nhiều môn thần thông đặc biệt. Ahimsaka tưởng 
thật, vâng lời. Sau khi giết vài người để chặt lấy ngón tay út, ông bị chánh 
quyên ra lệnh tầm nã, phải vào ở ân trong rừng Jalini. Lần hồi ông trở nên một 
tên sát nhân ghê gớm, võ nghệ cao cường, xuất quỷ nhập thần, đến cả quan quân 
triều đình đều phải nề sợ. Vua Pasenadi ra lệnh lùng bắt Ahimsaka và treo giải 
thưởng cho ai bắt được ông, nhưng đến nay chưa ai làm được việc này. Những 
ngón tay chặt được, ông xỏ xâu như một vòng hoa đeo trên cô để khỏi bị chim 
hay thú ăn mất. Do đó người ta gọi ông là Angulimala (Vòng hoa kết bằng 
những ngón tay). Khi ông đã được 299 ngón tay thì dân chúng quá hoảng sợ 
không dám ra khỏi nhà, quân lính tuần phòng rất nghiêm nhặt, Angulimala phải 
vất vả suốt đêm mà không tìm được ngón tay cuối cùng. Ông định bụng lẻn về 
nhà để chặt ngón tay của mẹ. Nhưng giữa đường thì gặp Phật. 

Trong mười hôm liên tiếp, đại đức Ahimsaka được đại đức Upali hướng 
dẫn về giới luật và đại đức Sãriputta chỉ dạy về giáo lý và các phương pháp 
thiền tọa, thiền hành, khất thực, thọ trai... Đại đức Ahimsaka nỗ lực học hỏi và 
thực tập rất tinh tấn. Nửa tháng sau, khi đến thăm Ahimsaka tại am của thầy ở 
một nơi thanh vắng trong tinh xá Jetavana, đức Phật cũng phải ngạc nhiên vê sự 
tiễn bộ của thầy. Ahimsaka đã trở nên một vị khất sĩ trang nghiêm, hiền hòa với 
lời nói ôn tồn điêm đạm. 

Tiếng đồn Angulimäla đã xin xuất gia theo Phật đã đến tai vua Pasenadi. 
Dân chúng và triều thần đều cảm thấy nhẹ nhỏm. Uy tín của đức Phật và giáo 
đoàn khất sĩ cảng vững mạnh. Độ một tháng sau ngày Angulimãla xuất gia, vua 
Pasenadi đến tinh xá Jetavana viếng Phật và hỏi : 

- Bạch Thế Tôn, trẫm nghe nói tên sát nhân Angulimäla đã xin xuất gia 
theo ngài, có đúng thế không ? Hiện nay hắn ở đâu ? Hắn có làm điều gì nhiễu 
hại đến Thế Tôn không ? 

— Thưa Đại vương, quả thật Angulimala đã xuất gia. Hiện nay thầy đang 
tịnh tu trong một am ở nơi thanh văng trong tinh xá. Thầy đã quyết chí cải tà 
quy chánh, sống đời phạm hạnh, tinh tấn tu hành. Như Lai khuyên thầy nên ân 
cư tu tập cho đến cuối mùa an cư này. 

- Bạch Thế Tôn, Angulimala là một tên sát nhân vô cùng nguy hiểm, là 
một mối họa lớn cho mọi người. Thế Tôn nên thận trọng để người coi chừng 
hắn. 

— Đại vương đừng ngại, thầy Ahimsaka bây giờ đã trở nên một khất sĩ 
thuần thành, thầy còn có nhiều triển vọng tiễn xa hơn nữa. 


44 Tạyila hay Taksasiia là một thành phố thuộc miền bắc Ấn Độ, hiện nay thuộc miền bắc xứ 
PakIstan. 


Sự tích đức Phật 227 


- Bạch Thế Tôn, nếu được như vậy thì thật là một phước lớn cho dân 
chúng ở Sãvatthi, mọi người sẽ hết phập phòng lo sợ, được an ồn làm ăn. Điều 
mà trầm không thực hiện được bằng binh hùng tướng mạnh, Thế Tôn đã hoàn 
thành bằng đức từ bi, chăng những cứu dân chúng khỏi nạn lo sợ chết chóc mà 
còn độ được tên sát nhân Angulimäla vào đường tu hành thánh thiện. Trẫầm xin 
bái phục. 


Ananda được chọn làm thị giả thường xuyên cho Phật 


Trong khoảng 20 năm từ ngày đức Phật thành đạo đến nay, ngài đã có tất 
cả tám vị thị giả”. Đó là các thầy Nãgasamala, Nãgita, Upavãna, 
Sunakkhatta'^5, chú sa di Cunda, Sagata, Radha và Meghiya. Nhưng các vị này 
chỉ được đề gù với tính cách tạm thời. Chưa ai có đủ đức tính để làm thị giả 
thường xuyên cho Phật. Năm nay đức Phật đã 55 tuổi, một hôm, ngài nói với 
đại đức SãrIputta : 

— Này Sãriputta, bây giờ Như Lai đã lớn tuổi rồi. Lắm khi Như Lai nói 
“Ta hãy đi lỗi này” thì có người lại đi lỗi kia. Cũng có người đánh rơi y bát của 
Như Lai. Vậy các thầy hãy chọn một người để thường xuyên hầu cận Như 
ấn,” 

- Bạch Thế Tôn, đại đức Sãriputta nói, con xin tình nguyện làm thị giả 
thường xuyên hầu cận Thế Tôn. 

— Không được đâu, đức Phật đáp, thầy cũng đã lớn tuổi rồi và còn phải lo 
nhiều việc quan trọng hơn như tổ chức, điều hành và hướng dẫn Giáo đoàn. 

Đại đức Moggallãna và nhiều vị đệ tử tên tuổi khác cũng xin tình nguyện 
làm thị giả, nhưng Phật đều từ chối. Riêng đại đức Änanda vẫn ngồi im lặng. 

Trong một buổi pháp đàm tại giảng đường Lộc Mẫu ở tinh xá Đông Viên, 
các đại đệ tử của Phật đi tới hai đề nghị quan trọng sau đây : 1- Đề nghị thầy 
Änanda làm thị giả thường xuyên cho Phật; 2- Đề nghị từ nay về sau, cứ tới 
mùa an cư thì thỉnh Phật trở về Sävatthi nhập hạ. 

Đề nghị đầu là do đại đức Sãriputta đưa ra. Đại đức nói : 

- Sư huynh Änanda là người có trí nhớ bền bỉ nhất trong chúng ta. Trí 
nhớ của sư huynh thật là lạ lùng, trên trần gian này không ai bì kịp. Mỗi khi 
Phật dạy điều gì mà có mặt sư huynh Änanda thì những lời Phật dạy không rơi 
rớt đi đâu cả. Khi trùng tuyên lại những điều Phật dạy thì sư huynh Ananda lặp 
lại không sót một câu, không mất một tiếng. Vì vậy, nếu sư huynh làm thị giả 
cho Phật, sư huynh sẽ có dịp nghe hết những gì Phật nói, bất luận cho một đám 


#5 Thị giả (ante vasin) là vị tăng hầu cận bên cạnh sư phụ hoặc bên cạnh một vị trưởng lão. 

#6 Sunakkhatfã và Upävãna là con của thái tử Siddhattha với các thứ phi. 

4 Xem Tiểu Bộ, Jãtaka 456. Theo kinh Đại Bát Niết Bàn, tập 2, phẩm Kiều Trần Như, trang 533, thì 
việc chọn ngài Ananda làm thị giả xảy ra tại thủ đô Rajagaha (Vương Xá) vào hạ thứ 31. Sau khi Phật 
từ chối sự tự nguyện của đại đức Kondañña và đại đức Sãriputta vì lý do già yếu, 2 vị này liền cùng 
đại đức Moggalläna khuyên đại đức Ananda nên nhận làm thị giả thường xuyên cho Phật (Theo soạn 
giả thuyết này không đúng). 


Sự tích đức Phật 228 


đông hay cho một người. Lời dạy nào của Phật cũng quý báu không cùng, cần 
được ghi nhận đầy đủ để làm tài liệu cho hậu thế. Trong 20 năm qua, chúng ta 
đã dại dột để rơi rớt và mất mát khá nhiều. Vậy sư huynh Änanda nên vì tất cả 
các khất sĩ và vì các thế hệ tương lai mà nhận lãnh trách nhiệm làm thị giả cho 
Phật. 

Các vị khất sĩ có mặt trong buổi họp đều tán đồng ý kiến của đại đức 
Sãriputta. Đại đức Ananda có vẻ ngân ngại. Thầy nói : 

— Tôi thấy có nhiều điều bắt tiện nếu các sư huynh cử tôi làm thị giả cho 
Phật. Không chắc Phật đã bằng lòng cho tôi làm thị giả. Vì như thế có thể bị 
mang tiếng là ưu đãi những người trong thân tộc Sãkya. Đối với ni sư Mahã 
PajãpatIi vốn là di mẫu của người mà người cũng rất cứng rắn. Còn Rãhula thì từ 
ngày được làm sa di, không bao giờ được ngủ trong tịnh thất của Phật, hay ngồi 
ăn cơm riêng với Phật. Đối với tôi cũng vậy, không bao giờ Phật cho tôi thân 
cận một cách quá đáng. Riêng phân tôi cũng ngại mang tiếng thóc mách mỗi khi 
có huynh đệ nào bị Phật gọi đến quở trách. 

Nói tới đây, đại đức Ẩnanda nhìn đại đức Sãriputta rồi nói tiếp : 

- Cũng như đối với sư huynh Sãriputta. Sư huynh được Phật khen là 
người thông minh và tài giỏi nhất trong số các đệ tử. Sư huynh là người phụ tá 
rất đắc lực cho Phật trong việc dạy dỗ cũng như trong việc tô chức. Phần nhiều 
các đề nghị của sư huynh đều được Phật chấp thuận. Do đó sư huynh bị một SỐ 
huynh đệ ganh tị, nói xấu. Tôi ngại nếu tôi nhận làm thị giả cũng sẽ không tránh 
khỏi những điều đó. Tôi không muốn mắt hòa khí với bất cứ huynh đệ nào. 

Đại đức SãrIputta Cười nói : 

— Riêng tôi thì tôi không ngại bị hiểu lầm hay bị ganh tị, dĩ nhiên nếu 
mình tránh được thì tốt. Điều quan trọng hơn hết là khi nhận thấy điều gì thật sự 
có lợi cho đa số thì mình phải có can đảm làm và nhận lãnh trách nhiệm, dù bị 
ai nói xuyên tạc mình cũng không nên thối chí ngã lòng. Này sư huynh Änanda, 
chúng tôi biết sư huynh là người có ý tứ lắm. Nhưng nếu sư huynh không nhận 
làm thị giả thì đạo pháp sẽ bị thiệt thòi nhiều, chăng những cho giáo đoàn khất 
sĩ hiện nay mà còn cho cả biết bao thế hệ sau này nữa. 

Đại đức Änanda im lặng suy nghĩ hỏi lâu rồi nói : 

- Tôi đồng ý nhận làm thị giả nếu chính đức Phật bảo tôi làm, và nếu 
không có huynh đệ nào phản đối. Ngoài ra tôi xin đức Phật chấp thuận tám điều 
thỉnh nguyện sau đây : 

I- Đức Phật không ban cho tôi những bộ y do thiện tín dâng cho ngài. 

2- Đức Phật không ban cho tôi những vật thực do thiện tín cúng dường 
ngài. 

3- Đức Phật không cho tôi cùng ở chung trong một tịnh thắt. 

4- Đức Phật không cho tôi đi theo khi ngài được thí chủ thỉnh riêng. 

5- Đức Phật sẽ hoan hỉ cùng đi với tôi khi tôi được một thí chủ mời thọ 
trai. 

6- Đức Phật sẽ hoan hỉ cho phép tôi được tiến dẫn những vị khách từ 
phương xa đến xin yết kiến ngài. 


Sự tích đức Phật 229 


7- Đức Phật sẽ hoan hỉ cho phép tôi đến bạch mỗi khi tôi có điều hoài 
nghl. 
S- Đức Phật sẽ hoan hỉ lặp lại bài pháp mà ngài giảng lúc không có mặt 


Đại đức Upäli góp ý : 

— Những điều sư huynh Änanda đưa ra đều là chính đáng; tôi chắc những 
điều ấy sẽ được Phật chấp thuận. Duy có điều thứ tư tôi thấy chưa ôn. Nếu sư 
huynh không đi theo Phật khi ngài được mời thọ trai thì làm sao sư huynh được 
nghe những lời Phật dạy thí chủ để lặp lại cho chúng tôi nghe ? Có thể đó là 
những điều mới lạ mà Phật chưa bao giờ nói. Tốt hơn hết là nên có một huynh 
đệ khác cùng đi theo. 

Đại đức Ananda cười : 

— Điều sư huynh Upäli nói cũng chưa Ổn. Trong trường hợp thí chủ chỉ đủ 
sức cúng dường cho hai người thôi thì sao ? 

— Thì hôm ấy đức Thế Tôn và hai sư huynh ăn ít lại một chút chứ sao. 

Các thầy cùng cười rộ lên một cách vui vẻ. Vẫn đề thị giả đã giải quyết 
xong, các thầy bản tới chuyện thỉnh Phật an cư hằng năm tại Sãvatthi. 

Savatthi hiện nay có tới hai tình xá lớn là Jetavana (Kỳ Viên) và 
Pubbãrama (Đông Viên). Ngoài ra còn có một tỉnh xá nhỏ cho ni chúng. Lấy 
Sãvatthi làm trụ sở hành đạo trung ương cho đức Phật và giáo đoàn khất sĩ rất 
tiện lợi. Ở các nước lân cận, ai muốn gặp Phật mà không biết ngài ở đâu thì cứ 
đến Sãvatthi vào mùa an cư là được gặp. Đó là cơ hội đồng đều cho tất cả mọi 
người. Các vị khất sĩ và nữ khất sĩ từ các xứ lân cận có thể tới Sãvatthi an cư 
chung với đức Bổn sư không có gì trở ngại, vì các đại thí chủ như 
Anãthapindika và Visaäkhã đã phát nguyện cúng dường thực phẩm, thuốc men, y 
phục và chỗ cư trú cho bất cứ vị khất sĩ nào tới đây. 

Sau khi kết thúc buổi pháp đàm, các thầy lớn cùng đi đến tịnh thất của 
Phật đề trình bày những ý kiến của đại chúng. Đức Phật hoan hỉ chấp thuận cả 
hai đề nghị trên. 


Đại đức Ahimsaka (Angulimäla) bị hành hung 


Sau mùa an cư. Một hôm, đại đức Ahimsaka đi khất thực về tới tu viện, 
bước đi khập khênh, mặt mũi mình mây dính đầy máu. Đại đức Svastika trông 
thấy liền chạy tới đỡ đại đức. Đại đức Ahimsaka nhờ thầy đưa vào yết kiến 
Phật. Hôm nay trong khi đi khất thực trong thành phó, đại đức bị một nhóm 
người nhận diện ra đại đức chính là Angulimäla. Họ đến vây quanh và tấn công 
đại đức băng hèo, băng gậy. Ahimsaka chắp hai tay trước ngực, tuyệt đối không 
chồng trả, cũng không bỏ chạy, để cho họ tha. hồ đánh đập. Một lúc sau, thấy 
thầy ngã quy xuống đất họ mới bỏ đi. Thầy cô đứng lên, lần bước tìm về tinh 
xá. 


428 Xem Buddhist Legends, quyền III, trang 12; Trung Bộ 86; Tạp A Hàm 1077. 


Sự tích đức Phật 230 


Thấy Ahimsaka trong tình trạng thảm thương, Phật bước đến đỡ thầy. Đại 
đức Ananda vội đi lây một thau nước và một cái khăn đem đến. Phật chính tay 
lau mặt và những vết thương cho Ahimsaka. Ngài bảo Svastika đi hái lá thuốc 
để đắp vào những vết thương, rồi xé một áo tăng-già-lê cũ lấy vải băng bó lại. 
Áo tăng-già-lê của thầy Ahimsaka đã rách tả tơi và lắm đầy máu và bụi đất. 
Bình bát của thầy đã bề nát. Đức Phật an ủi : 

— Này Ahimsaka, thầy hãy can đảm chịu đựng hậu quả của những khổ 
đau mà thầy đã gieo rắc từ mấy năm qua. Thây nên nguyện răng những đau đớn 
của thầy hôm nay làm vơi bớt nỗi đau khổ của những người đã mắt con, mất 
cha, mất mẹ, mất anh, mắt em do thầy gây ra. Thầy hãy phát tâm đại bị, đại hỷ, 
đại xả để rửa sạch ác nghiệp và hận thù. Thầy nên vui vẻ nghĩ rằng hôm nay 
thầy đã trả được phần nào món nợ máu. 

— Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Con đã vui lòng trả món nợ máu. Trả được 
nợ là điều đáng vui mừng. Con nguyện những đau đớn của con hôm nay làm 
vơi bớt những khổ đau mà con đã gây ra. 

—- Tốt lắm, vậy thầy hãy về am tịnh dưỡng vài ngày. Thầy Änanda sẽ tìm 
cho thầy một áo sañghãti và một bình bát khác. 

Đại đức Ahimsaka lạy tạ, lui ra. 


Đại đức Ahimsaka cứu giúp một sản phụ“? 


Đại đức Svastika dìu thầy Ahimsaka về đến am của thầy. Ahimsaka mỉm 
cười kế cho đại đức nghe một câu chuyện xảy ra cách đây không lâu. Một hôm, 
trong lúc thầy Ahimsaka sắp sửa vào thành khất thực, thầy gặp một thiếu phụ 
nghèo đang chuyên bụng sắp sanh dưới một cội cây bên đường, nơi vắng người. 
Thiếu phụ đau đớn rên la một mình mà vẫn không sinh nở được. Đại đức xúc 
động la lên "Khô quá ! khổ quá !", rồi thầy chạy nhanh về Jetavana báo cáo với 
Phật xem phải làm gì để giúp người sản phụ. Lúc bấy giờ không có một ni cô 
hay sư cô nào tại đó cả. Phật bảo : 

— Thây hãy đến bên người sản phụ kia và chú nguyện như vầy “Này cô, từ 
ngày sinh ra cho đến nay tôi chưa từng cố ý phạm đến sinh mạng của một loài 
nào. Nguyện rằng nhờ sự thật ấy mà cô sinh cháu được bình an.” 

- Bạch Thế Tôn, không thể được, như vậy là con nói đối. Con đã phạm 
đến sinh mạng của nhiều người rồi 

— Nếu vậy thì thầy nói ' “Này cô, từ ngày tôi được sinh ra trong Giáo Pháp 
giác ngộ, tôi chưa bao giờ cố ý phạm đến sinh mạng của một loài nào. Nguyện 
răng nhờ sự thực á ấy mà cô sinh cháu được bình an.” 

Thầy Ahimsaka lập tức chạy đến nơi thiếu phụ chuyền bụng đang rên la. 
Thầy đứng ấn mình sau cội cây và lặp lại đúng theo lời Phật chỉ dạy. Vài phút 
sau, thiếu phụ sinh được em bé bình an. Thầy bèn đi tìm gọi người đến tiếp cứu. 


4 Xem Buddhist Legends, quyên III, trang 11; Trung Bộ 86. 


Sự tích đức Phật 231 


Sau khi bị hành hung, thầy Ahimsaka năm im lìm trên giường tịnh dưỡng, 
đến ngày thứ ba thầy mở mắt ra nhìn thầy Änanda đang ngôi bên cạnh, mỉm 
CƯỜI nói : 

— Này sư huynh Ananda, tôi đã gây nhiều tội ác phải sa địa ngục, may 
nhờ đức Thế Tôn từ bi cứu vớt. Hôm nay, nợ nần đã trả xong, tôi an hưởng quả 
lành. 

Nói xong, thầy Ahimsaka nhắm mắt lại, nhập niết bàn liền sau đó. Đức 
Phật được báo tin, nói kệ : 

“Người đã gây nghiệp ác 

“Biết phục thiện tu hành 

“Như trăng rằm không mây 

“Soi sáng cả thế gian. (Kinh Pháp Cú, bài 173) 


I- TỪ HẠ THỨ 21 ĐÈN HẠ THỨ 43 
Chánh Pháp đã được truyền bá khắp lưu vực sông Gangã (sông Hằng). 
Giới Luật và Giáo Pháp căn bản (Tứ Diệu Đé, 12 Nhân Duyên, vô thường, vô 
ngã) đã được giảng dạy khá đầy đủ. Bây giờ đến giai đoạn đức Phật bắt đầu 
giảng phần giáo lý cao siêu như tánh bình đăng của các pháp (lý Kim-cang), 
tánh không của các pháp (lý Bát-nhã), tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và có 
khả năng thành Phật (lý Pháp-hoa). Đây là giai đoạn cực thịnh của Phật pháp. 


1- Hạ thứ 21 tại Jetavana (năm -569) 
Vua Pasenadi kết thân với vua Mahãnäma*° 


Tháng tư năm 569 trước tây lịch, đức Phật từ VesälT đi về Sãvatthi theo 
lời thỉnh cầu của ông Sudatta Anäthapindika. Năm nay Phật và vua Pasenadi 
đều được 55 tuổi. Được tin Phật về an cư tại Jetavana, nhà vua mừng rỡ, đem cả 
gia đình hoàng tộc đến thăm Phật. Đi theo vua có cả thứ hậu Vãsabhakkhattiyã 
và con của thứ hậu là hoàng tử Vidũdabha (S:Virudhaka) . Vào hạ thứ 14, sau 
khi nghe Phật nói các vị khất sĩ không chịu đến đền vua thọ trai là vì thiếu tin 
tưởng nơi nhà vua, vua Pasenadi vốn biết rằng vương quốc Sãkyä vẫn xem 
Vương quốc Kosalãä là một đe dọa cho nền độc lập xứ Sãkyaä, nên đã gởi sứ thần 
qua xứ Sãkyã xin cưới một công nương trong hoàng tộc làm thứ hậu. Sau khi 
bàn luận với triều thần, vua Mahãnãma liền dùng con gái của mình tên 
Vãsabhakkhattiyã, con của tỳ nữ Nãgamundã, đề gả cho vua Pasenadi. 

Trong suốt mùa an cư, vua Pasenadi không bỏ sót một buồi thuyết pháp 
nảo của Phật mà không đến nghe. 


430 Xem Buddhist Legends, quyền II, trang 36-37; Tăng nhất A Hàm 26, 266. 


Sự tích đức Phật 232 
Bà Kisä Gotami tìm xin hột cải để cứu con*' 


Bà Kisã Gotamĩ*“? ở Sãvatthi vừa sanh được một đứa con trai đầu lòng. 
Chắng may khi đứa bé vừa biết đi chập chững và bập bẹ nói chuyện rất dễ 
thương thì lâm bạo bệnh qua đời. Bà không chịu tin là con mình đã chết. Bà 
không cho người ta mang xác con bà ra nghĩa địa. Bà ôm xác đứa con yêu quí 
vào lòng, đi từ nhà này sang nhà khác như người mất trí, tìm xin thuốc để cứu 
con. Nhưng cả những lương y tài giỏi không ai có thê cứu được đứa bé đã chết. 
Có người thấy thế thương hại, chỉ bà hãy đến gặp Phật ở tính xá Jetavana họa 
may có thể cứu được. Bà lật đật bồng con chạy đến Jetavana, đảnh lễ Phật rồi 
vừa khóc vừa nói: 

- Bạch Thế Tôn, xin ngài từ bi ban thuốc để cứu con của con. Nhiều 
người nói chỉ có ngài mới : 
có thể cứu được nó. Xin 
ngài rũ lòng thương 
chúng con. 

— Này Kisa Gotami, 
đừng buồn khổ nữa! Bà 
hãy mau mau tìm về đây 
cho Như Lai một nhúm dọn _N 22 
hột cải trắng xin ở bất cứ nhà nào lồng thành Sãvatthi này y để Như Tại cứu con 
bà. Nhưng bà nên nhớ là phải xin hột cải ấy ở gia đình nảo chưa bao giờ có 
người chết thì mới hiệu nghiệm. 

Bà Kisäã Gotamĩ hết sức vui mừng, vội bế con chạy từ nhà này sang nhà 
khác tìm xin hột cải trắng. Hột cải trắng thì hầu như nhà nào cũng có, nhưng 
khắp thành Sãvatthi không có gia đình nào là không có người chết, hoặc con 
cái, hoặc cha mẹ, hoặc ông bà. Tính ra SỐ người chết nhiều hơn số người sống 
gấp bội. 

Trời đã về chiều, những tia năng cuối cùng như xóa tan niềm hy vọng 

còn lại của bà Kisa Gotami. Xác đứa con yêu quý trong tay bà bắt đầu lạnh dân, 

lạnh dân rồi cứng đơ, nét mặt không còn một chút thần sắc nào của sự sống. 
Trong nỗi đau khổ cùng cực, bà bắt đầu nhận ra chân lý phũ phàng của sự sống 
và cái chết. Bà than thầm : 

“ Đây không phải là luật lệ của xóm làng, 

“ Cũng không phải là luật lệ của thành phó. 

“ Đây không phải là luật lệ riêng của gia đình nào cả 

“ Mà là định luật chung cho toàn cõi thế gian : 

“ Tất cả đêu vô thường, hề có sanh thì có điệt.®3 








#! Xem Phật Giáo Nhìn Toàn Diện, trang 517-521; Buddhist Legends, quyền II, trang 258-260 và 
quyền IH, trang 165-166; kinh Pháp Cú, bài 287; Tiểu Bộ, Trưởng Lão NI Kệ, kinh 63: Kisa Gotam. 
*# Bà Kisã Œofamĩ này khác với bà Kisã Gotamr gặp Thái tử Siddhattha lúc Raãhula mới sanh. 

#3 Trích trong Trưởng Lão Ni Kệ. 


Sự tích đức Phật 233 


Bà ngậm ngùi mang xác con về nhà, dùng một chiếc áo sari quấn kín lại, 
cùng chồng mang ra bãi tha ma. Rồi bà đến trước Phật sục sùi nói : 

- Bạch Thế Tôn, con không thể tìm đâu ra một nhà có hột cải trắng mà 
không có người chết ! Con đành lìa bỏ đứa con yêu quý không còn cười, không 
còn nói, không còn đưa hai bàn tay bé nhỏ sờ mặt con như trước. Con đành 
dùng chiếc áo sari quý nhất của con quấn kín thân xác nó lại, đặt dưới một lùm 
cây, bên cạnh bờ suối. Con cúi xin Thế Tôn vui lòng chỉ cho con nơi nào có thể 
xin hột cải trắng mà không có bóng dáng tử thần. 

- Này Kisã Gotami, bà đã tìm ra cái mà ít ai tìm thấy. Đó là niềm an ủi 
trong sự thật đắng cay : Tình thương bảm chặt vào cha mẹ, vợ chồng, con cái, 
gia súc tuy ngọt ngào hôm nay, nhưng ngày mai cải chết tràn đến như một trận 
thủy tai rong đêm tối, cản quét cuôn đi trọn cả làng đang ngon siắc. , 

Rồi đức Phật giảng cho bà nghe về Vô thường và Tứ để. Nghe xong bà 
đắc quả Tu-đà-hoàn. Bả xin được xuất gia. Ít lâu sau bà đắc quả A-la-hán. 


Quán thân người như bong bóng nước 


Một nhóm khất sĩ được Phật ban cho đề tài thiền quán, rút vào rừng vắng 
chuyên tâm thực hành. Nhưng sau vài tháng tu tập nhận thấy không đạt được 
kết quả nảo, các vị ấy bàn với nhau nên trở về tinh xá Jetavana gặp Phật. Vừa 
đến công tinh xá thì có một trận mưa to đồ xuống. Trong khi đứng đụt mưa, các 
VỊ khất sĩ nhìn những giọt mưa rơi xuống nước làm bọt nước nối lên trên mặt 
nước rồi trong chốc lát vỡ tan. Có bọt vừa thành hình bỗng vỡ tan liền sau đó, 
có bọt trôi trên mặt nước vải phân, vài tắc hoặc vài thước rồi mới vỡ. Các vị 
khất sĩ bỗng nghĩ đến thân người cũng như bọt nước. Nhờ đã quen thực hành 
chỉ quán nên các vị khất sĩ tự nhiên đi sâu vào đề tài thiền quán đó: Thần người 
như bọt nước, thấy đó rồi mắt đó, sanh đó rồi diệt đó, cải gì sanh cái gì diệt? 
cải gì còn cải gì mắt? thể gian này cũng thế, sanh trụ dị diệt, để làm gì? có 
nghĩa lý gì không? Cuộc đời như giấc mộng, vạn vật sinh ra như trò ảo thuật, 
con người cũng chỉ thể thôi... Các vị khất sĩ chợt nhận thức được ý nghĩa sâu xa 
của vô thường, vô ngã và duyên sanh. 

Sau khi mưa tạnh, các vị khất sĩ vào yết kiến Phật, trình bày cảm nghĩ và 
chứng nghiệm của mình. Đức Phật liền nói kệ : 

“Nên quán chiếu thể gian 

“Như mộng tưởng, bọt nước. 

“Người nhìn đời như thể 

“Không bao giờ sợ chết. (Kinh Pháp Cú, bài 170) 
Nghe xong, các vị khất sĩ liền chứng quả A-la-hán. 


#4 Xem kinh Pháp Cú, bài 287. : 
#5 Xem Buddhist Legends, quyền IHIL, trang 4; Tương Ưng Bộ, chương 22, kinh 95: Bọt Nước. 


Sự tích đức Phật 234 


2- Hạ thứ 22 tại Jetavana và Pubbäräma (năm -568) 
Phật nói kinh Tứ Niệm Xứ (Satipatthäna sutta)*s 


Mùa xuân năm sau, 568 trước tây lịch, tại thủ đô Kammasadhamma xứ 
Kuru, cách Sãvatthi khoảng 300 km về phía tây, đức Phật nói kinh Tứ Niệm Xứ 
cho trên 300 khát sĩ và một số đông thính chúng địa phương. Đây là một kinh 
rất quan trọng về phương pháp tu tập thiền quán (Vipassanä). Phật nói pháp 
quán Tứ Niệm Xứ giúp người tu được thân tâm thanh tịnh, vượt qua mọi sầu 
khổ, thành tựu trí tuệ và đạt giải thoát. Tứ niệm xứ là bốn đề tài cần được quán 
niệm tỉ mỉ và ghi nhớ rành rẽ. Đức Phật nói : 

— Này quý thầy, quý thây nên đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến 
ngôi nhà trồng, và ngôi kiết già, lưng thăng đứng, an trú chánh niệm trước mặt. 
Rồi quý thầy khởi quán về bốn đề tài sau đây: 

1- Quản thân trên tự thân, 

2- Quán thọ trên các thọ, 

3- Quán tâm trên tự tâm, 

4- Quán pháp trên các pháp, 
với nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đề có thê diệt trừ tham ái, sân hận và buồn 
khổ ở đời. 


Thế nào là quán thân trên tự thân ? 

Thở vô dài, tuệ tri thở vô dài. 

Thở ra dài, tuệ tri thở ra dài. 

Thở vô ngăn, tuệ tr1 thở vô ngăn. 

Thở ra ngăn, tuệ tri thở ra ngăn. 

Thở vô với cảm giác không khí tỏa khắp toàn thân. 

Thở ra với cảm giác không khí tỏa khắp toàn thân. 

Thở vô với cảm giác toàn thân an lạc thanh tịnh. 

Thở ra với cảm giác toàn thân an lạc thanh tịnh. 

Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống hay bất cứ làm việc gì, quý thầy cũng 
đều an trụ tỉnh giác vào hành động của mình, biết rõ việc mình đang làm. 

Quý thầy quán sát thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đảnh 
tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bắt tịnh sai biệt: "Trong thân này, 
đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành 
cách mô, lá lách, phôi, ruột, màng ruột, bao tử, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ 
hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, chất nhờn, nước tiêu." Tất cả đều bất 
tịnh, vô thường và sẽ hoại diệt. 

Quý thầy quán thân nảy do tứ đại là đất, nước, gió, lửa họp thành. Khi tứ 
đại tan rã thì chăng còn gì gọi là thân. 

Quý thầy quán thân sau khi chết, sình trương, hôi thúi, tan rã. 


436 Xem Trung Bộ 10, 118 và 119; Trường Bộ 22; Trung A Hàm 98; Tăng Nhất A Hàm 12.1. 


Sự tích đức Phật 235 


Như vậy là Tỳ kheo sống quán thân trên nội thân“”, hay quán thân trên 
ngoại thân“, hay quán thân trên cả nội và ngoại thân; sống quán tánh sanh khởi 
trên thân, hay sông quán tánh diệt tận trên thân; hay sông quán tánh sanh diệt 
trên thân. "Có thân đây", nhưng vị ẫy sống an trú chánh niệm để đạt chánh trí, 
tuệ tri thân là vô thường", là vô ngã*°, là niết bàn“". Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước vào thân*°. Này các thầy, như vậy là Tỳ kheo sống 
quán thân trên thân. 


Thế nào là quán thọ trên các thọ ? 

Khi cảm giác khổ thọ, tuệ tri có cảm giác khổ thọ. 

Khi cảm giác lạc thọ, tuệ tri có cảm giác lạc thọ. 

Khi cảm giác bất khô bắt lạc thọ, tuệ tri có cảm giác bất khổ bất lạc thọ. 

Khi cảm giác khô lạc thọ thuộc vật chất, tuệ tri có cảm giác khổ lạc thọ 
thuộc vật chất. 

Khi cảm giác khổ lạc thọ về tinh thần, tuệ tri có cảm giác khổ lạc thọ về 
tinh thân. 

Như vậy là Tỳ kheo sống quán thọ trên các nội thọ; hay sống quán thọ 
trên các ngoại thọ; hay sống quán thọ trên các nội và ngoại thọ; hay sông quán 
tánh sanh khởi trên các thọ; hay sống quán tánh diệt tận trên các thọ; hay sông 
quán tánh sanh diệt trên các thọ. "Có thọ đây", nhưng vị ấy sống an trú chánh 
niệm để đạt chánh trí, tuệ tri tất cả các thọ đều là vô thường, là vô ngã, là niết 
bàn. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước vào các cảm thọ. Này 
các thầy, như vậy là Tỳ kheo sống quán thọ trên các thọ. 


Thế nào là quán tâm trên tự tâm ? 

Khi tâm có tham, tuệ tri tâm có tham. 

Khi tâm không tham, tuệ tri tâm không tham. 

Khi tâm có sân, tuệ tri tâm có sân. 

Khi tâm không sân, tuệ tri tâm không sân. 

Khi tâm không định, tuệ tri tâm không định. 

Khi tâm định, tuệ tri tâm định. 

Khi tâm buôn, tuệ tri tâm đang buôn. 

Khi tâm lo nghĩ, tuệ tri tâm đang lo nghĩ. 

vân vân... 

Như vậy là Tỳ kheo sống quán tâm trên nội tâm, hay quán tâm trên ngoại 
tâm, hay quán tâm trên nội ngoại tâm; hay sống quán tánh sanh khởi trên tâm, 
hay quán tánh diệt tận trên tâm, hay quán tánh sanh diệt trên tâm. "Có tâm đây", 


47 Quản thân trên nội thân : Quán sát câu trúc và vận hành của cơ thê trong thân. 

®Š Quán thân trên ngoại thân : Quán sát ảnh hưởng tương quan giửa thân và vũ trụ bên ngoài. 
%9 J2 thường: sinh diệt, biến đối luôn và sẽ hoại diệt. 

#9 Vệ ngã: không thường còn, giả dối, không chân thật, không có tự thê, không có tự tánh. 

#1 Niết bàn: tịch tĩnh, vắng lặng, là hạnh phúc chân thật. 

%2 Không chấp thân là ta hay là của ta. 


Sự tích đức Phật 236 


nhưng vị ấy sống an trú chánh niệm để đạt chánh trí, tuệ tri tâm là vô thường, là 
vô ngã, là niết bàn. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước vào 
tâm*°. Này các thầy, như vậy là Tỳ kheo sống quán tâm trên tâm. 


Thế nào là quán pháp“ trên các pháp ? 
Đối với 5 triển cái: 

Khi nội tâm khởi sanh £hzm đục, tuệ tri nội tâm khởi sanh tham dục. 

Khi nội tâm không còn tham dục, tuệ tri nội tâm không còn tham dục. 

Khi nội tâm khởi sanh sán hận, tuệ tri nội tâm khởi sanh sân hận. 

Khi nội tâm không còn sân hận, tuệ tri nội tâm không còn sân hận. 

Khi nội tâm khởi sanh hôn trâm, tuệ tri nội tâm khởi sanh hôn trầm. 

Khi nội tâm không còn hôn trầm, tuệ tri nội tâm không còn hôn trầm. 

Khi nội tâm khởi sanh ứrgo hối, tuệ tri nội tâm khởi sanh trạo hồi*°. 

Khi nội tâm không còn trạo hối, tuệ tri nội tâm không còn trạo hỗi. 

Khi nội tâm khởi sanh hoài nghỉ, tuệ tri nội tâm khởi sanh hoài nghĩ. 

Khi nội tâm không còn hoàải nghi, tuệ tri nội tâm không còn hoài nghi. 

Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp, hay quán pháp trên các 
ngoại pháp, hay quán pháp trên các nội và ngoại pháp; hay sống quán tánh sanh 
khởi trên các pháp, hay quán tánh diệt tận trên các pháp, hay quán tánh sanh 
diệt trên các pháp. "Có các pháp ở đây", nhưng vị ấy sông an trú chánh niệm đê 
đạt chánh trí, tuệ tri các pháp đều là vô thường, là vô ngã, là niết bàn. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước bất cứ một vật gì trên đời. Này các 
thầy, như vậy là Tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp, đối với năm friên cải“*. 


Đối với 5 thủ uẩn: 
Đối trước sấc, tuệ tri sắc là vô thường, là vô ngã, là niết bản. 
Đối trước /họ, tuệ tri thọ là vô thường, là vô ngã, là niết bàn. 
Đối trước /ưởng, tuệ tri tưởng là vô thường, là vô ngã, là niết bàn. 
Đối trước hành, tuệ tri hành là vô thường, là vô ngã, là niết bản. 
Đối trước /c, tuệ tri thức là vô thường, là vô ngã, là niết bàn. 
Như vậy /hân 5 „ẩn đều là vô thường, là vô ngã, là niết bàn. 
Nhờ tuệ tri như vậy mới có thê diệt trừ ngã chấp. 


Đối với 6 nội ngoại xứ: 
Khi mất thấy sắc, tham ái sanh, tuệ tri tham ái sanh. 
Khi mắt thấy sắc, tham ái không sanh, tuệ tri tham ái không sanh. 
Khi /zi nghe tiếng, tham ái sanh, tuệ tri tham ái sanh. 
Khi tai nghe tiếng, tham ái không sanh, tuệ tri tham ái không sanh. 
KhI mi ngửi mùi, ... 


NIy Không chấp tâm là ta hay của ta. 

#4 Pháp ở đây có nghĩa là bất cứ một sự vật cụ thê hay trừu tượng nào. 

#5 Trạo hồi: Tâm hay thay đôi, dao động, hối tiếc, không an. 

6 Năm triền cái là 5 chướng ngại của Thiền: tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo hối và hoài nghi. 


Sự tích đức Phật 237 


Khi /uỡi nếm vị, ... 

Khi /hân xúc chạm, ... 

Khi 6uệ biết ý, .... 

Nhờ tuệ tri như vậy mới có thê hộ trì các căn một cách miên mật, gìn giữ 
6 căn luôn luôn thanh tịnh, không đắm nhiễm 6 trần. 


Đối với 7 Giác chỉ”: 

Khi nội tâm không có Miệm giác chỉ, tuệ trì không có Niệm giác chi. 

Khi nội tâm có Niệm giác chi, tuệ tri có Niệm giác chi. 

Khi nội tâm thành tựu Niệm giác chi, tuệ tri thành tựu Niệm giác chi. 

Đối với Trạch pháp, Tỉnh tắn, Hỷ, Khinh an, Định, Xả cũng vậy. 

Nhờ tuệ tri như vậy mà việc tu tập 7 Giác chi mới có thể thành tựu để đi 
đến giác ngộ và giải thoát. 


Đổi với 4 Sự thật“: 

Quán niệm về K;ổ đề hiểu biết rõ ràng về các loại khổ. 

Quán niệm về 7áp đề hiểu biết rõ ràng về nguyên nhân của khổ. 

Quán niệm về D/¿¿ để hiểu biết rõ ràng về niết bàn an lạc thanh tịnh. 

Quán niệm về Đạo để hiểu biết rõ ràng về Bát Thánh Đạo: chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, chánh 
niệm, chánh định. 


Rồi đức Thế Tôn kết luận như sau: 

— Này quý thầy, vị nào fu tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong bảy năm, vị 
ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong 
hiện tại; hai là nếu còn hữu dự y thì cũng chứng quả Bất hoàn. Này quý thầy, 
không cần gì đến bảy năm, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong 
sáu năm... trong năm năm... trong bốn năm... trong ba năm... trong hai năm... 
trong một năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng 
Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là nếu còn #ữu đự y“° cũng chứng quả Bất 
hoàn. Này quý thầy, không cần gì đến một năm, vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này 
trong sáu tháng hay bảy ngày, vị ấy cũng có thể chứng một trong hai quả sau 
đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là nếu còn hữu dư y cũng 
chứng quả Bất hoàn. Này quý thấy, đây là con đường độc nhất, đưa đến sự 
thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sâu bỉ, diệt trừ khổ ưu, thành tựu Chánh 
lý, chứng ngộ Niết Bàn. Đó là Bốn Niệm Xứ. 

Thế Tôn thuyết pháp xong, các vị khất sĩ hoan hỉ tín thọ phụng hành lời 
Thế Tôn dạy. 


#7 Bảy giác chỉ: Bảy môn tu tập để đi đến giác ngộ và giải thoát, gồm có niệm, trạch pháp, tỉnh tấn, 
hỷ, khinh an, định, xa. 

+ Bốn sự thật: Bốn thánh đế, Tứ Diệu Đề, gồm có khổ, tập, diệt, đạo. 

#° Hữu dư y: Còn mang thân người. 


Sự tích đức Phật 238 


Qua hôm sau, sau khi thượng tọa Ananda trùng tuyên lời dạy của đức 
Phật, Thượng tọa Assaji cho biết đức Phật đã giảng về Tứ Niệm Xứ nhiều lần 
rồi, nhưng đây là lần đầu tiên ngài tổng hợp và đúc kết thành một bài pháp gọn 
ghẽ, đầy đủ và khúc triết nhất. Đại đức Sãriputta nói kinh Tứ Niệm Xứ rất là 
quý báu và quan trọng, các vị khất sĩ nên học thuộc lòng để thực hành hăng 
ngày. 


Cô SundarT bị giết chôn tại Jetavana để vu cáo Phật: 


Ở Sãvatthi, uy tín Phật càng ngày càng lên cao, danh tiếng Phật càng 
ngảy cảng vang xa, mọi người đồ xô đến tinh xá Jetavana cúng dường và nghe 
pháp. Ngoại đạo cảm thấy uy tín và quyền lợi của họ càng ngày càng sa sút, họp 
nhau lại bàn tính tìm biện pháp cứu vãn tình thế. Họ nói với nhau : 

- Từ ngảy sa môn Gotama xuất hiện tại Rãjagaha và tại Sãvatthi là hai 
thành phố lớn hiện nay, uy tín và quyền lợi của chúng ta càng ngày càng sút 
giảm. Dân chúng hầu như quên sự có mặt của chúng ta tại hai nơi này. Chúng ta 
phải tìm cách triệt hạ uy tín của sa môn Gotama mới được. 

— Đúng vậy. Chúng ta hãy bàn vụ này với nữ du sĩ SundarI, cô ta vừa 
thông minh vừa có sắc đẹp vô cùng quyến rũ. Cô ấy có thể giúp chúng ta thành 
công trong vụ này. 

Rồi họ mời cô Sundarï đến họp, thảo luận kế hoạch làm cho dân chúng 
nghi ngờ đức Phật có dan díu với cô SundarI. Khi thấy dân chúng bắt đầu xầm 
xì bàn tán với nhau về việc này, ngoại đạo quyết hạ độc thủ. Họ thuê hai tên du 
đảng giết cô SundarT rồi đem vùi xác cô vào đống rác hoa héo gần am Phật 
trong tỉnh xá Jetavana. Xong rồi họ giả bộ cho người đi tìm kiếm cô Sundarï 
khắp nơi, vừa loan báo là cô Sundarï đã bị mất tích. Họ xin yết kiến vua 
Pasenadi và nói : 

- Tâu Đại vương, gần đây cô Sundarï thường hay đến Jetavana nghe 
pháp, nhiều khi cô ta ở lại đến khuya. Từ sáng nay chúng tôi cho người đi kiếm 
cô ấy khắp nơi không thấy. Vậy xin phép Đại vương cho chúng tôi vào tìm 
trong khu vực Jetavana. 

Được vua cho phép, họ vào Jetavana lục soát và tìm thấy xác cô Sundarï 
chôn vùi trong đống rác hoa héo gần am của Phật. Họ liền loan báo cho mọi 
người biết và tuyên truyền như sau : 

- Gần đây có tiếng đồn sa môn Gotama dan díu với cô SundarT, có lẽ đệ 
tử của sa môn Gotama muốn giết cô Sundarï để bịt miệng thế gian. 

Dân chúng tưởng thật cũng đồng thanh lên án các vị khất sĩ, cho rằng 
chính các vị khát sĩ đã giết cô Sundari. Các vị khất sĩ báo tin này cho Phật hay, 
Phật nói: 

— Vậy các thầy có phản đối họ không ? 

Rồi đức Phật nói kệ : 


40 Xem Buddhist Legends, quyền III, trang 189-191; Tiểu Bộ, Udãna IV.8; Tiểu Bộ, Jãtaka 285. 


Sự tích đức Phật 239 


"Ai tuyên truyền giả dối: 

"Chuyện không bảo là có, 

"Có làm bảo không làm, 

"Cả hai sau khi chết 

"Đều sanh vào địa ngục 

"Đền trả ác nghiệp này. (Kinh Pháp Cú, bài 306) 

Vua Pasenadi rất tin tưởng Phật, không tin lời phao vu của ngoại đạo, liền 
cho người ngâm đi điều tra. Chỉ vài ngày sau, hai tên du đảng giết cô Sundar 
đều bị bắt với đây đủ tang chứng, khi họ đến quán rượu chia nhau tiền thưởng, 
ăn nhậu say sưa rôi cãi cọ gây gô với nhau. Sau khi bị bắt vào đền vua, họ khai 
tên những người lãnh đạo tôn giáo đã thuê họ làm việc này. Vua Pasenadi bắt 
phạt những tên ngoại đạo này phải đi khắp thủ đô Sãvatthi nói lớn : 

— Chính chúng tôi đã thuê người giết cô SundarT để vu oan cho sa môn 
Gotama. Sa môn Gotama và các đệ tử của ông không có lỗi gì cả. 

Vua Pasenadi đến tinh xá Jetavana thăm Phật, mừng cho Phật và giáo 
đoàn vừa thoát nạn. Đức Phật cảm ơn vua Pasenadi, và nói : 

— Đại vương, ganh tỊ và hận thù là hai con răn độc có thể cắn chết người 
mà cũng có thể cắn chết chính mình. Người tu cần phải tận diệt ganh tị và hận 
thù trong tâm mình. Xin Đại vương hãy khuyến dụ và giảm tội cho các phạm 
nhân. 

Chỉ trong vòng hai hôm sau, dân chúng trong thủ đô đã biết được sự thật 
về âm mưu của ngoại đạo. Uy tín của Phật và giáo đoàn khát sĩ càng lên cao. 


Đức Phật chăm sóc một khât sĩ mắc bệnh kiêt*! 


Một hôm Đức Phật cùng với Thượng tọa Änanda đi viếng các nơi trú ngụ 
của các vị khất sĩ trong tinh xá Jetavana. Vừa đến gần một am nhỏ thì có mùi 
hôi thúi xông ra rất khó chịu. Đức Phật và Thượng tọa Änanda vừa bước vào thì 
thấy một vị khất sĩ thân hình tiều tụy đang năm rên, mình dính đầy phân lỏng 
hôi thúi. Đức Phật bước đến bên cạnh hỏi : 

— Thầy mắc bệnh øì thế ? Đã bao lâu rồi ? 

— Bạch Thế Tôn, con bị bệnh kiết ly đã 2-3 ngày rồi mà không bớt. 

— Vậy có ai chăm sóc thuốc men gì cho thầy không ? 

— Bạch Thế Tôn, không ! 

— Sao vậy ? Không có thầy nào chăm sóc cho thầy sao ? 

- Bạch Thế Tôn, các thầy đều phải đi khất thực cả. Mấy hôm trước con 
còn tự đi ra ngoài rửa ráy một mình được, nhưng hôm nay con dậy không nổi. 

Phật bảo Thượng tọa Ananda đi lây nước. Hai thầy trò tắm rửa và mặc áo 
sạch cho vị khát sĩ. Rồi hai người đặt thầy lên giường. Phật và thầy Änanda quét 
rửa trong am cho hết mùi hôi hám và đem quần áo ra giặt phơi. 


“! Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 362; The Life of The Buddha của A.Foucher, trang 195; Tạng 
Luật, Đại Phâm, tập 2: 166. 


Sự tích đức Phật 240 


Chiều hôm ấ Ấy, trong phiên họp tại giảng đường, đức Phật hỏi : 

— Này các thây, các thầy có biết có một thầy đang bệnh nặng nằm trong 
am đàng kia không ? 

— Bạch Thế Tôn, chúng con có biết. 

— Thầy ấy bệnh nặng như thế, sao hôm nay không có ai ở lại bên cạnh để 
chăm sóc cho thầy ấy ? 

— Bạch Thế Tôn, chúng con đều phải đi khất thực cả. 

— Này các vị khất sĩ, chúng ta đã xuất gia, không còn cha mẹ vợ con chăm 
sóc cho chúng ta như khi còn tại gia nữa. Nếu chúng ta không chăm sóc cho 
nhau thì ai sẽ chăm sóc cho chúng ta ? Mỗi khi có ai bị đau ôm, dù người ấy là 
thầy, bạn hay học trò thì chúng ta cũng phải chăm sóc tận tình cho đến khi 
người ấy bình phục hoàn toản. Này các thầy, nêu Như Lai đau ốm thì các thầy 
có tận tình chăm sóc cho Như Lai không ? 

— Bạch Thế Tôn, chắc chắn chúng con sẽ tận tình chăm sóc cho Thế Tôn. 

— Vậy thì từ nay, mỗi khi có vị khất sĩ nào mắc bệnh, các thầy cũng nên 
thay phiên nhau chăm sóc cho vị ấy như chăm sóc cho chính Như Lai vậy. 

Các vị khất sĩ có mặt đều chắp tay cúi đầu, cung kính vâng lời Phật dạy. 


Các ni sư Mahã PajäpafI, Khemä và Dhammadinnä 


Mùa an cư thứ 22 vào năm 568 trước tây lịch, Phật nhập hạ tại Sävatthi, 
ngài thường thuyết pháp tại tinh xá Jetavana (Kỳ Viên) và tinh xá Pubbãrãma 
(Đông Viên). Ni sư Mahã Pajäpafi lãnh đạo đông đảo mi chúng an cư tại ni 
viện gần đó. Phụ tá mi sư Maha Pajapati có ni sư Khemä. Ni sư Khemã*° vốn là 
một quý phi của vua Bimbisãra xứ Magadha. Bà là người rất thông minh nhưng 
có tánh kiêu hãnh về sắc đẹp của mình. Vào hạ thứ hai, vua Bimbisãra đã đưa 
bà đến nghe Phật thuyết pháp tại Veluvana. Nhờ Phật độ bà tỉnh ngộ Và Xin quy 
y Tam Bảo. Sau bốn năm tu học với tính cách cư sĩ tại gia, bà đã xin xuất gia và 
gia nhập ni chúng đo ni sư Pajapati lãnh đạo. Bà tu học rất tinh tấn, chỉ vài năm 
sau bả đã trở nên một vị lãnh đạo quan trọng của ni chúng. Nữ cư sĩ Visakhã 
thường cùng các con đến cúng dường và nghe pháp tại ni viện. Do đó bà biết rõ 
cuộc đời các nữ khất sĩ Khema, Dhammadinnä, Bhaddã, Uppalavannãä và 
Patäcara. 

Ni sư Dhammadinnä*® là một trong những vị giảng sư nối tiếng nhất của 
ni viện. Lúc chưa xuất gia, bà ở Rãjagaha. Ông Visãkha, chồng bà, là một cư sĩ 
thuần thành thường đến Veluvana nghe Phật thuyết pháp. Ông ngộ đạo và đắc 
quả A-na-hàm. Một hôm, ông Visakha nghe pháp xong, vê nhà bảo bà: 

— Này Dhammadinnä, tất cả gia sản này tôi giao lại hết cho bà. Bà hãy giữ 
lây để lo cho các con. Tôi đi xuất gia theo Phật. 


* Xem Buddhist Legends, quyền. II, trang 225-226. 
3 Xem Buddhist Legends, quyền III, trang 336-338; Trung Bộ 44: kinh Cũlavedalla; Tiểu Bộ, 
Trưởng Lão NI Kệ, kinh 12: Dhammadinnä. 


Sự tích đức Phật 241 


— Ông muốn giao gánh nặng này cho tôi à !? Một mình tôi không kham 
nổi đâu. Thôi, ông ở nhà đi, để tôi đi xuất gia. Nghe nói Phật đã cho phép nữ 
giới xuất gia, tôi cũng muốn được xuất gia lắm. 

— Được, bà muốn đi xuất gia cũng tốt. 

Dhammadinnä xin xuất gia, ít lâu sau đắc quả A-la-hán. Sư cô trở về 
Rãjagaha để độ ông Visãkha. Nghe tin sư cô về đến Rãjagaha, ông Visakha đến 
ni viện thăm và hỏi thử xem sư cô đã tu tiến đến đâu. Ông đến nơi, đảnh lễ sư 
cô, ngôi xuống một bên, rồi hỏi sư cô về cách tu chứng từ Sơ thiền đến Tứ 
thiền. Sư cô đáp đúng những điều như ông đã biết. Ông hỏi về ý nghĩa các từ 
liên hệ đến các cấp bậc tu chứng từ thấp lên cao đến Diệt thọ tưởng định. Sư cô 
đều đáp đúng những điều như ông đã biết. Đến khi ông hỏi về cảnh giới niết bàn 
của bậc A-la-hán. Sư cô đáp : 

— Này đạo hữu, câu hỏi này đi quá xa, vượt ngoài khả năng trả lời của tôi. 
Nếu ông muốn biết thì ông nên đến hỏi đức Thế Tôn, ngài sẽ giảng nghĩa cho 
ông rõ ràng hơn. 

Ông Visaäkha đến gặp Phật, kể lại câu chuyện giữa ông và sư cô 
Dhammadinna. Phật bảo : 

— Này đạo hữu Visäkha, sư cô Dhammadinnä đã trả lời rất đúng những 
câu hỏi của ông. Nếu ông hỏi Như Lai thì Như Lai cũng sẽ trả lời như thể thôi. 
(Xem Trung Bộ 44, Cũlavedalla sutta) 

Rồi đức Phật nói kệ : 

"Ba đời đêu trong sạch : 

“Hiện tại, không có gì 

"Quả khứ, không có gì 

“Tương lai, không có gì 

"Không có, cũng không muốn 

“Chính là A-la-hán. (Kinh Pháp Cú, bài 421) 

Bên cạnh ni sư Dhammadinna còn có ni sư Bhaddã Kãpilãni cũng rất nổi 
tiếng về thuyết pháp hay. Hai vị này thường được các giới cư sĩ thỉnh đến thuyết 
pháp tại nhiêu địa điểm trong xứ Kosalã. 


Cuộc đời đau khô của nỉ sư Patäcärä“ 


Patacara* là con gái một nhà giàu có ở Sãävatthi. Cha mẹ cô Patäcära giữ 
con gái kỹ lắm, không bao giờ cho ra khỏi nhà. Đến tuổi dậy thì cô đem lòng 
thương một người con trai giúp việc trong nhà. Cha mẹ cô hoàn toàn không hay 
biết gì cả. Họ sắp đặt để gả cô cho một chảng trai, con nhà phú hộ khác. Hoảng 
kinh, cô bàn tính với người yêu bỏ nhà trỗn đi. Gần đến ngày cưới, cô hóa trang 


4 Xem Buddhist Legends, quyền II, trang 250-256; Tiểu Bộ, kinh Jãtaka 3: 1; Tiểu Bộ, Trưởng Lão 
NI Kệ, kinh 47: Patacãra.. 

%5 Theo The Le oƒ Buddha as Legend and History, trang 111, thì Patãcãrã là một tín nữ rất thông 
minh thuộc đạo Jaina. Cô thách người nào luận đạo hơn cô thì cô sẽ chịu làm vợ người đó; nếu là 
người xuất gia thì cô sẽ theo đạo của người đó. Cô được ngài Sãriputta độ cho xuất gia theo Phật. 





Sự tích đức Phật 242 


làm con ở đi gánh nước và thoát ra khỏi nhà. Cô hẹn với người yêu gặp nhau tại 
bến đò, rồi hai người trốn đi thật xa. Ăn ở với nhau được ba năm thì cô có thai. 
Gần đến ngày sanh, cô đòi chồng đưa cô về nhà cha mẹ để sanh, theo phong tục 
thời bấy giờ. Chồng cô sợ ông bả phú hộ lắm, nhưng vì thương vợ bất đắc dĩ 
phải chìu ý đưa đi. Nhưng khi đi đến nửa đường thì cô chuyên bụng sinh được 
một bé trai kháu khinh. Việc trở về nhà cha mẹ vì thế không còn cần thiết nữa. 
Hai vợ chồng liền quay về nơi sinh sống cũ. 

Hai năm sau, cô lại có thai. Và lần này cô lại muốn về quê sinh đẻ. Giữa 
đường gặp một trận mưa bão lớn, cô lại chuyên bụng. Người chồng. bảo vợ tạm 
ân mưa bên đường để anh vào rừng đốn cây bẻ lá che tạm một túp lều. Patãcãrã 
đợi mãi không thấy chồng trở lại. Nửa đêm cô sinh ra một bé trai trong lúc trời 
vẫn còn mưa gió. Sáng hôm sau, khi bão tạnh, Patãcärã tay ôm đứa bé sơ sinh, 
tay dắt đứa bé chưa đầy ba tuổi, đi vào rừng tìm chồng. Cô thấy chồng cô nằm 
chết trong rừng, bị răn độc cắn vào chân bằầm tím. Patäcärä khóc than thảm 
thiết. Cô dùng một khúc gỗ đào đất chôn chồng, rồi tay bồng tay dắt con ra đi, 
tìm về nhà cha mẹ. Cô đi mãi cho đến khi gặp dòng sông Aciravati. Mực nước 
sông lên cao vì mưa gió đã kéo dài mây ngày đêm. Không biết làm sao, cô đặn 
đứa con ba tuổi đứng chờ cô bên này sông để cô ẫm đứa bé mới sanh sang bên 
kia sông trước. Hai tay cô nâng đứa bé lên khỏi đầu, lội qua sông. Tới giữa 
dòng, một con chim ưng to lớn sà xuống, cắp đứa bé bay đi. Hoảng hốt, 
Patäcãrä la lớn cho con chim ưng sợ mà buông đứa bé xuống. Không ngờ đứa 
bé ba tuổi đang đứng chờ trên bờ, tưởng mẹ gọi mình, liền chạy xuống nước tìm 
đến mẹ. Khi con chim ưng cắp đứa bé bay xa rồi, Patäcärä ngoái nhìn lại bờ 
sông thì thấy đứa con trai ba tuổi của cô đã lội xuống nước. Hoảng kinh, 
Patäcärä la lên và cô lội nhanh vào bờ đề cứu con. Nhưng chậm mất rồi, đứa bé 
đã bị dòng nước cuốn đi mắt. 

Vào đến bờ, Patäcärã kiệt sức. Cô không còn khóc được nữa. Cô nằm trên 
bờ sông lâu lắm mới lấy lại được chút sức lực. Rồi cô tìm đường lần hỏi về 
Savatthi. Tới Sãvatthi, cô được tin ngôi nhà của cha mẹ cô đã bị trận bão vừa 
qua làm sập nát, cả cha mẹ cô lẫn đứa em trai đều bị sườn nhà đè chết. Cô lật 
đật chạy đến nơi hỏa thiêu cha mẹ cô thì giàn hỏa cũng vừa tàn. 

Patäcãrä ngã quy bên lề đường. Cô không còn muốn sống nữa. Chưa bao 
giờ mà nhiều biến cố đau khổ dồn dập đến một người đàn bà nhanh như thế. 
Những người qua đường ghé lại thăm hỏi và đưa cô về tính xá Jetavana gặp 
Phật. Phật nhờ các vị nữ cư sĩ đưa Patäcãrä đi tắm rửa và thay y phục. Rồi ngài 
ngồi chăm chỉ nghe Patãcãrã kể lại chuyện mình. Đức Phật an ủi : 

— Này Patãcãrä, con đã gặp nhiều tai nạn và rủi ro dồn dập đến. Nhưng 
cuộc đời không phải chỉ có khổ đau và tai nạn. Những việc đã qua con không 
nên nghĩ tới để sâu khổ nữa làm chỉ. Con nên nghĩ tới hiện tại, hôm nay và vào 
giờ phút này con nên làm gì để mang lại hạnh phúc cho con, cho cha mẹ và 
chỗng con của con đã qua đời, cho những người xung quanh con. Con hãy học 
cách sống đời cao thượng để tự lợi lợi tha. Con sẽ thấy cuộc đời còn có nhiều ý 


Sự tích đức Phật 243 


nghĩa, con còn nhiều việc phải làm để tạo an lạc cho con, cho mọi người, trong 
hiện tại và tương lai. 

Patäcarãa lạy Phật xin xuất gia. Phật nói với ni sư Mahã PajãpafT cho 
người đưa Patacara về ni viện. Sau một thời gian tập sự, Patacara được thọ giới 
nữ khất sĩ. Patäcärä được ni trưởng và các ni sư thương yêu lắm. Sau mấy năm 
tu học, Patacära đã tìm lại được nụ cười. Một hôm, trong khi múc nước rửa 
chân, thấy những dòng nước theo hai chân chảy xuống và thấm vảo lòng đất, nữ 
khất sĩ Patãcära bỗng phát tâm quán thủy đại, ngộ được lý vô thường. Suốt mẫy 
ngày liền, ni cô thực tập thiền quán băng hình ảnh ấy. Một buổi sáng nọ, 
Patacara chứng nghiệm được nguyên tắc sinh diệt của vạn vật. Ni cô đọc lên 
mấy vẫn thơ sau đây : 


"Hôm nọ đang rửa chân 
"Tôi thấy dòng nước chảy 
"Thắm sâu vào lòng đất 
"Tôi hỏi: nước về đâu ? 


"Thiền quán trong tĩnh lặng 
"Tôi năm giữ sáu căn 

"Như kềm con tuân mã 
"Tôi quán sát sáu trần 


"Ngồi nhìn ngọn đèn dầu 
“Tôi đi vào phép quán 
"Thời khắc trôi qua mau 
"Lửa đèn còn chiếu sáng 


"Lấy cây tăm khêu bắc 
"Tôi dìm bắc xuống dầu 
"Ánh đèn bỗng phụt tắt 
"Tất cả chìm đêm thâu 


"Ngọn lửa về niết bản 
"Nhưng hồn tôi chợt sáng 
"Tâm được cởi trói rồi 
"Ánh mai vừa tỏ rạng. 


Chiều hôm ấy, ni cô Patãcãrä trình lên ni sư Pajãpatt bài thơ â ấy, được m1 
sư rất ngợi khen. Từ đó Patãcãrã trở thành một trong các giảng sư nỗi tiếng. 


Sự tích đức Phật 244 
Phật thuyết kinh Quán Niệm Hơi Thở (Anäãpãna sati)*s 


Thỉnh thoảng Phật hoặc các vị đệ tử lớn lại tới viếng thăm và nói pháp tại 
ni viện. Mỗi tháng một lần, các vị nữ khất sĩ cũng được tới nghe pháp ở tỉnh xá 
Jetavana hoặc Pubbãrãma. Năm nay, theo lời yêu cầu của Thượng tọa Sãriputta, 
Phật cho kéo dài mùa an cư thêm một tháng. Lễ tự tứ sẽ được cử hành vào ngày 
trăng tròn tháng Kattika (tháng II dl) thay vì vào ngày trăng tròn tháng 
Assayuja (tháng 10 dl) như mọi năm. Mục đích là để các vị khất sĩ, sau khi mãn 
hạ ở các trung tâm tu học thuộc vùng lần cận Sãavatthi có thể về Pubbãräma gặp 
Phật. 

Tin Phật sẽ kéo dài mùa an cư năm nay tại Pubbarama thêm một tháng 
được loan đi rất nhanh. Do đó, sau lễ tự tứ, các thầy và các nI cô từ các địa 
phương khác lục tục tìm về thăm Phật rất đông. Các vị thí chủ lớn như Sudatta, 
Visakha và hoàng hậu Mallikã đã tìm mọi cách đề cung cấp phương tiện cư trú 
và thực phẩm cho các vị khất sĩ từ các nơi tựu về. Vào cuối tháng Kattika (11 
dì), SỐ lượng các vị khất sĩ và nữ khất sĩ tại thủ đô Sãvatthi lên tới ba ngàn 
người. 

Vào đêm trăng tròn tháng Assayuja, hoa sen trắng Kumuda nở rộ dưới hồ, 
hương sen thoang thoảng tỏa khắp tỉnh xá Pubbärama. Phật ngồi trên một tòa 
cao giữa trời, mở lời khen ngợi đại chúng đã tỉnh tấn tu học trong suốt mùa an 
cư vừa qua và rất xứng đáng được thêm một tuổi hạ. Rồi nhân cơ hội này, Phật 
nói kinh Quán Niệm Hơi Thở (Anãpãna sati). 

Đúng ra thì vị khất sĩ nào cũng đã được học về phép quán niệm hơi thở. 
Nhưng đây là lần đầu tiên mà đa số các vị khất sĩ có mặt được trực tiếp nghe 
Phật giảng về phép quán niệm hơi thở. Đây cũng là lần đầu Phật tổng hợp 
những điều đã giảng về pháp môn này và đúc kết lại trong một thời giảng. 

Có mặt trong buổi pháp thoại hôm nay có cả ni sư Yasodharä, mẹ của đại 
đức Rãhula, và ni sư SundarT Nandã, chủng tử của sư trưởng PajapatT Gotami. 
Sáu tháng sau khi hoàng hậu Pajãapati Gotamĩ xuất gia, Yasodhara và SundarT 
Nandã cũng xin xuất gia và tu học tại một ni viện miền ngoại ô phía bắc thành 
Kapilavatthu. Ni viện này cũng đã do ni sư GotamI sáng lập. Chỉ trong vòng 
một năm, sư cô Yasodhara đã trở nên một phụ tá đắc lực cho ni sư Gotanr. Bắt 
đầu mùa hạ năm nay, hằng năm ni chúng ở Kapilavatthu đều về nhập hạ tại 
Savatthi để được thừa hưởng sự giáo huấn của Phật và các vị đệ tử lớn. Hoàng 
hậu Mallikã và nữ cư sĩ Visakhä đã tận lực ủng hộ mi chúng trong việc thành lập 
tu viện cho phái nữ. Hai năm đầu, ni chúng được phép sử dụng vườn thượng 
uyễn để làm trung tâm an cư. Đến năm thứ ba họ mới lập được tu viện riêng 
biệt. Biết mình tuôi đã cao (97 tuổi), ni sư Gotami chú tâm đào luyện các ni sư 
tuổi trẻ tài cao trở thành những vị lãnh đạo xuất sắc sau này. NI sư Yasodhara là 
một trong những vị lãnh đạo ni chúng xuất sắc. Cùng xuất gia một lượt với bà 


%6 Xem Tạng Luật, Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1: 178; Trung Bộ 62, 118 và 119; Tương Ưng Bộ, 
chương 54, kinh 1: Quán Niệm Hơi Thở; Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh 602. 


Sự tích đức Phật 245 


còn có các ni sư Selä, Vimalä, Somä, Muttã và Nanduttarä. Tất cả các VỊ này 
đều có mặt tại tinh xá Pubbãräma hôm nay cùng với các vị đệ tử lớn như 
Sãriputta, Maha Moggallaäna, Maha Kaccana, Mahã Kotthita (Mahakausthila), 
Anuruddha, Ananda... 

Bắt đầu thời pháp, đức Phật nhắc lại về cách tu chứng và an trú từ quả Dự 
lưu đến quả A la hán, 37 pháp tu căn bản, pháp tu Từ Bi Hỷ Xả, pháp quán bất 
tịnh, pháp quán vô thường, rồi Phật nói : 

— Này các vị khất sĩ, pháp Quán Niệm Hơi Thở là căn bản của tất cả 
các pháp thiền định. Pháp Quán Niệm Hơi Thở được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến quả lớn, công đức lớn. Pháp Quản Niệm Hơi Thở được tu tập 
thuần thục khiến cho ðốn niệm xứ được viên mãn. Bốn niệm xứ được tu tập 
thuần thục khiến cho bẩy giác chỉ được viên mãn. Bảy giác chi được tu tập 
thuần thục khiến cho zminh giải thoát (vijjavimutti) được viên mãn. 

Hành giả đi đến khu rừng, đi đến gôc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, và 
ngồi kiết- -già, lưng thắng đứng và trú niệm trước mặt; chánh niệm, vị ây thở 
vào; chánh niệm, vị ây thở ra theo I6 cách thở như sau : 

Thứ nhất: Thở vào một hơi dài, biết ta đang thở vào một hơi dài. Thở ra 
một hơi dài, biết ta đang thở ra một hơi dài. (Nhất tâm theo dõi hơi thở vào ra) 

Ti hai: Thờ vào một hơi ngắn, biết ta đang thở vào một hơi ngắn. Thở ra 
một hơi ngắn, biết ta đang thở ra một hơi ngăn. (Dùng cách đếm số đề đo độ dài hơi 
thở. Hai cách thở này nhăm tập phân biệt các loại hơi thở dài/ngắn, nhanh/chậm, mạnh/nhẹ, 
ôn ào/êm dịu ... khác nhau, và có thê lập lại mỗi loại hơi thở theo ý muôn). 

Tự ba: Cảm giác toàn thân ta thở vào. Cảm giác toàn thân ta thở ra. (Cách 
thở này nhăm tập quán sát tác dụng của môi loại hơi thở trên khắp toàn thân. Hơi thở vào làm 
toàn thân thêm sinh lực, hơi thở ra làm toàn thân thư giãn. Hơi thở mạnh làm thân nóng lên, 
hơi thở nhẹ nhàng làm thân mát dịu. Hơi thở dôn dập làm thân bị kích động, nhịp tim tăng 
nhanh; hơi thở chậm rãi làm thân an ôn, nhịp tim chậm lại. Hơi thở thật nhẹ làm thân an tịnh). 

T hứ #z: An tịnh thân hành ta thở vào. An tịnh thân hành ta thở ra. (Cách 
thở này nhăm tìm ra loại hơi thở làm cho toàn thân an tịnh, đó là hơi thở thật nhẹ nhàng êm 
dịu hầu như không cảm thây). 5" 

Bôn cách thở trên nhăm tập làm chủ và điêu hành thân thê băng cách điêu chỉnh hơi thở. 

Thứ năm: Cảm giác hỷ thọ (pTtI, mừng) ta thở vào. Cảm giác hỷ thọ ta thở 
ra. (Cách thở này nhằm tìm ra loại hơi thở làm phát sanh hỷ thọ, tức cảm giác vui mừng, rồi 
tập cho thuân thục cách thở đó). 

Thứ sáu: Cảm giác lạc thọ (sukha, vuI) ta thở vào. Cảm giác lạc thọ ta thở 
ra. (Cách thở này nhằm tìm ra loại hơi thở làm phát sanh lạc thọ, tức cảm giác an lạc nhẹ 
nhàng, rôi tập cho thuần thục cách thở đó). 

Thứ bảy: Cảm giác tâm hành (citta-sañkhara) ta thở vào. Cảm giác tâm 
hành ta thở ra. (Cách thở này nhằm tập quán sát sự sanh diệt của các cảm thọ hý, lạc, xả, 
và tập làm chủ các cảm thọ băng cách điêu chỉnh hơi thở). 

Thứ tám: An tịnh tâm hành (upekkhä-vedanä, cảm thọ xa) ta thở vào. An 
tịnh tâm hành ta thở ra. (Cách thở này nhằm tập đoạn trừ các cảm thọ hỷ, lạc, bằng hơi 
thở thật êm dịu). 

Bốn cách thở trên nhằm tập làm chủ và tự giải thoát khỏi các cảm thọ (khô, ưu, hỷ, lạc). 





Sự tích đức Phật 246 


Thứ chín: Cảm giác về tâm (citta-vedan3) ta thở vào. Cảm giác về tâm ta 
thở ra. Cách thở này nhằm tập quán sát các trạng thái của tâm trong mỗi loại hơi thở. 

Thứ mười: Với tâm hần hoan“? (citta-muditä) ta thở vào. Với tâm hân 
hoan ta thở ra. (Cách thở này nhằm tập điều chỉnh hơi thở để làm cho tâm hoan hý, vui 
mừng). 

Thứ mười một: Thở vào và nhiếp tâm vào định (citta-samadhi). Thở ra và 
nhiếp tâm vào định. (Cách thở này nhằm tập điều chỉnh hơi thở để nhiếp tâm vào định). 

Thứ mười hai: Thở vào và giữ tâm thanh tịnh giải thoát (citta-vimuff]). 
Thở ra và g1ữ tâm thanh tịnh giải thoát. (Tập tìm ra loại hơi thở làm cho tâm thanh tịnh 
giải thoát). 

Bôn cách thở trên đây nhăm tập làm chủ và tự giải thoát khỏi sự ràng buộc của tâm ý, tư 
tưởng. 

Thứ mười ba: Thở vào và quán chiếu tánh vô thường của vạn pháp. Thở 
ra và quán chiếu tánh vô thường của vạn pháp (aniccã-nupassan3). 

Thứ mười bồn: Thở vào và khởi tâm nhàm chán, ly tham, xa lìa vạn pháp. 
Thở ra và khởi tâm nhàm chán, ly tham, xa lìa vạn pháp (virägä-nupassan8). 

Tứ mười lãm: Thở vào và quán chiếu vạn pháp đều không (suññatã- 
nupassan3), đều hoàn toàn vắng lặng (nirodhã-nupassanä). Thở ra và cũng quán 
chiếu như thế (vô sở hữu, vô sở đắc, vô sở dụng, vô chấp, hoàn toàn bình đăng). 

Thứ mười sáu: Thở vào và khởi tâm xả, từ bỏ, buông bỏ tất cả. Thở ra và 

khởi tâm xả, tử bỏ, buông bỏ tất cả (pafinissagga-nupassanä). 
Bốn cách thở trên đây nhằm giúp tâm ta tự giải thoát khỏi các đối tượng của tâm ý, tức là 
giúp sáu căn thanh tịnh, không còn vướng mắc vào sáu trần, vào danh và sắc; đứt trừ vọng 
tưởng và phiền não trong tâm ; dứt trừ ngã chấp và pháp chấp ; thành tựu minh giải thoát 
(vijja- vimutt]). 

Thế gian này không còn gì có thê ràng buộc và gây phiền não cho ta nữa. 
Như thế là ta được giải thoát. 

Một khi đạt được giải thoát, hành giả sống an lạc ngay trong cuộc đời mà 
không có gì trong cuộc đời có thể ràng buộc hành giả. 

Đức Phật đã dạy phép hành trì mười sáu cách thở lông trong sự quán 
chiếu về thân thể, cảm thọ, tâm ý và đối tượng của tâm ý. Hơi thở là dây cương 
đề điều phục tâm ý như trừ tán loạn, sân hận, sợ hãi, tham dục ... Cng £a nhận 
thấy rằng 16 phép quản hơi thở nây dùng cả hai phương pháp thiên là Chỉ 
(Samatha) và Quán (Vipassanä), tức là Định Tuệ song tu, để kiện toàn phép 
quán Tứ Niệm Xứ và sự thực hành Bảy Giác Chỉ chóng đạt kết quả. 

Gần ba ngàn vị khất sĩ và nữ khát sĩ được nghe kinh này đều lấy làm sung 
sướng được tỏ ngộ pháp tu giải thoát, tín tâm càng thêm bền chắc, không còn 
điều gì nghi ngờ nữa. Tất cả đều thầm cám ơn Thượng tọa Sãriputta đã sắp đặt 
để mọi người được thưởng thức hương vị giải thoát hòa lẫn hương sen Kumuda 
dưới ánh trăng rằm huyền diệu. 


*# Hân hoan (muditä): hoan hỷ, vui mừng với tâm vị tha. 


Sự tích đức Phật 247 
Tự sát không phải là tự giải thoát 


Sau lễ Tự tứ mãn hạ tại Sãvatthi đức Phật du hành đến Vesãlï, ngụ tại tại 
tinh xá Mahaävana. Trong khi Phật nhập thất hai tuần tại đây, có hàng vài chục 
vị khất sĩ rủ nhau tự sát ngay trong tinh xá. Lý do là vì trong khi quán Tứ Niệm 
Xứ về Thân Bắt Tịnh, các thầy thực hành Cửu Tưởng Quán nơi bãi tha ma trong 
khu rừng nơi người ta để thi hài những người chết nghèo khổ cho chim thú ăn. 
Cửu Tưởng Quán là sự quán tưởng về chín giai đoạn tàn hoại của cơ thể từ lúc 
mới chết thi thể bằm xanh, lần lần sình trương lên, kế đến nứt nẻ, nước vảng rỊn 
chảy ra, da thịt rục rã, lầy thúi, vòi, chim, thú căn xé rút rỉa, cho đến khi các 
mảnh xương rã rời mục nát. Các thầy cảm thấy quá ghê tởm cái thân nhơ bắn 
hôi thúi của mình, không muốn mang nó nữa, muốn vứt bỏ tắm thân bất tịnh 
càng sớm cảng tốt. 

Sau thời hạn nhập thất nửa tháng, Phật được báo tin này. Ngài cho triệu 
tập tất cả các vị khất sĩ tại giảng đường Trùng Các (Kitagära) và dạy răng : 

— Này các thầy, Cửu Tưởng Quán là đề trừ ái dục, là để trừ cái chấp thân 
là ngã hay ngã sở, để bỏ thói quen bám víu vào thân. Vì bám víu vào thân là 
nguyên nhân của đau khô và sinh tử luân hồi. Quý thầy không nên bám víu vào 
thân, không nên quá tưng tiu chìu chuộng cái thân, nhưng cũng không nên hủy 
hoại nó. Tại sao không nên hủy hoại thân ? Vì thân người khó được, vì thân 
người là phương tiện tốt nhất để tu tập giải thoát. Người tự hủy hoại thân để 
được giải thoát cũng ví như người muốn đi lên núi cao mà tự chặt bỏ hai chân 
của mình vì lỡ đạp phân dơ... 

"Này các thầy, tâm giải thoát là tâm không vướng mắc, không chấp trước, 
không chấp thân thanh tịnh đáng quý trọng, cũng không chấp thân ô trược đáng 
hủy diệt. Người có trí tuệ phải biết tùy thuận nương theo những phương tiện 
mình đang tạm có để tính tấn tu tập hầu đạt tới giải thoát khỏi mọi ràng buộc 
của thế gian, của cõi dục, của cõi sắc và của cõi vô sắc, cho đến khi hoàn toàn 
thoát khỏi sanh tử luân hồi. 

"Này các thầy, thế nảo là giải thoát ? Sáu căn thanh tịnh, không đắm 
nhiễm sáu trần là giải thoát. Mắt không đắm nhiễm hình sắc, tai không đắm 
nhiễm âm thanh, mũi không đắm nhiễm mùi hương, lưỡi không đắm nhiễm mùi 
vị, thân không đắm nhiễm sự xúc chạm dịu dàng êm ái, ý không đắm nhiễm lời 
tán dương khen ngợi. Đó chính là giải thoát. Bịt mắt, bịt tai không phải là giải 
thoát. Người mù, người điếc không phải là người được giải thoát. 

“Này các thấy, muốn được giải thoát các thầy nên tu tập Tứ Niệm Xứ 
bằng cách chánh niệm, tỉnh giác, tinh tấn quán niệm hơi thở liên hệ đến viễn ly, 
ly tham, đoạn diệt, hướng đến từ bỏ; chánh niệm, tỉnh giác, tinh tấn quán thân 
trên thân, quán thọ trên các thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp với 
mục đích đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. Từ nay Như Lai hy vọng các 


* Xem Tạng Luật, Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1: 176-179; Tương Ưng Bộ, chương 54, kinh 9: Vesäl. 


Sự tích đức Phật 248 


thầy, nhất là những vị vừa mới xuất gia, biết rõ đâu là giải thoát và không còn 
phạm vào lỗi lầm đó nữa. 

Nghe Phật nói xong, các vị khất sĩ mới xuất gia rất vui mừng, thấy rõ sự 
khác biệt giữa cái chết và sự giải thoát. 


3- Hạ thứ 23 tại Jetavana (năm -567) 
Giáo lý là ngón tay chỉ mặt trăng 


Đầu mùa xuân năm 567 trước tây lịch, Phật lại trở về Sãvatthi để chuẩn bị 
mùa an cư thứ 23. Tại đây Phật lại có dịp giảng thêm về vẫn đề phá chấp. Vốn 
là trong một buổi pháp đàm, khất sĩ Arittha cho rằng những điều Phật giảng đều 
là chân lý. Trong một buổi thuyết giảng tại tính xá Jetavava, Phật nói : 

— Này các thầy, Giáo Pháp của Như Lai có thấp có cao tùy theo trình độ 
của thính chúng mà giảng nói. Đối với những người đam mê dục lạc thế gian, 
Như Lai nói đời là khổ. Đối với những vị Bồ tát mới phát tâm, Như Lai nói tất 
cả pháp giới chúng sanh đều thanh tịnh. Đối với những người ham muốn danh 
lợi tài sản thế gian, Như Lai nói tất cả các pháp đều vô thường, không thể nắm 
giữ được. Đối với những người mong cầu hạnh phúc, Như Lai nói cảnh giới 
Niết bàn đầy đủ thường, lạc, ngã, tịnh. 

"Này các thầy, Giáo Pháp của Như Lai không phải là chân lý nhưng 
không rời chán lý. Cũng như ngón tay chỉ mặt trăng. Ngón tay không phải là 
mặt trăng. Nhưng người chưa biết mặt trăng phải nương theo ngón tay để nhìn 
thấy mặt trăng. Vì chân lý không thể nghĩ bàn, nên không thể dùng lời nói và 
suy luận mà diễn tả được. Các thầy không nên chấp nơi lời nói, nơi văn tự mà 
phải nương theo đó để tìm hiểu chân lý, cũng như người nương theo ngón tay 
để nhìn thấy mặt trăng. Người nào chỉ lo chăm chú nhìn ngón tay thì không thê 
nảo thấy được mặt trăng. 


Giáo lý là chiếc bè đưa người sang sông“° 


Đức Phật nói tiếp : 

— Này các thầy, giáo lý là chiếc bè đưa người sang sông, từ bờ mê đến 
bến giác. Người mê phải dùng bè để vượt qua con sông sinh tử. Nhưng khi đến 
bờ giác rồi thì chiếc bẻ trở nên vô dụng, không nên đội chiếc bè lên đầu mà đi. 

"Này các thây, tất cả các Giáo Pháp mà Như Lai đã giảng dạy như Tứ 
Diệu Đế, Tứ Chánh Cần, Tứ Như Ý Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Giác Chị, 
Bát Chánh Đạo, vô thường, vô ngã, khổ, không, vô tướng, vô tác ... là những 
điều các thầy cần phải học, hiểu và thực hành đề đạt đến giác ngộ và giải thoát, 
chứ không phải những giáo điều mà quý vị phải tôn thờ. 


#2 Xem Trung Bộ 22; Trung A Hàm 200. 


Sự tích đức Phật 249 
Ngôn thuyết pháp và thân thuyết pháp“° 


Năm nay trung tâm tu học của ni chúng tại Sãvatthi có đến 500 vị nữ khất 
sĩ. NI sư Pajapati thường thỉnh Phật hoặc các bậc cao đức từ Jetavana hoặc từ 
Pubbarama tới giảng dạy. Thượng tọa thị giả Ananda được Phật giao cho trách 
nhiệm đề cử các vị giảng sư cho ni chúng. Nhận thấy Thượng tọa Bhanda là 
người có thật tu thật chứng nhưng ít khi chịu giảng nói, một số thầy đề nghị với 
Thượng tọa Ananda nên cử Thượng tọa Bhanda một lần thử xem. Thượng tọa 
Bhanda được chỉ định và bị nhiều thầy nói vào nên không thể từ chối. Ngày 
hôm sau, sau khi đi khất thực, Thượng tọa ghé vào một cụm rừng để thọ trai. 
Thọ trai xong, Thượng tọa đi về phía nữ tu viện. Thượng tọa được các ni sư ân 
cần đón tiếp. Ni sư Gotami thỉnh Thượng tọa lên pháp tòa. 

Từ trên pháp tòa, Thượng tọa Bhanda nói : 

— Thưa các đạo hữu, tôi không quen nói trước đại chúng. Hôm nay tôi xin 
đọc tặng các đạo hữu bài kệ mà tôi thường tâm niệm : 

"An trú trong tĩnh mặc, 

"Thấy pháp, trở về nguồn, 

"Không hận thù bạo động, 

"Niềm an lạc trào tuôn. 
"Điều phục được kiêu mạn, 
"Sống an hòa chân thật, 
"Vượt ra ngoài ái nhiễm, 
"Là niềm vui lớn nhất. 

Đọc xong bài kệ, Thượng tọa im lặng nhập đại định. 

Bài thuyết pháp của Thượng tọa Bhanda chỉ có mấy chục tiếng, nhưng 
đạo phong của Thượng tọa đã làm cho ni chúng rất hoan hỉ. Một số ni cô bạch 
với ni sư GotamI xin Thượng tọa nói thêm. Ni sư GotamI chiều ý, tiễn lên thỉnh 
cầu Thượng tọa giảng thêm về ý nghĩa bài kệ. Nhưng Thượng tọa Bhanda chỉ 
đọc lại bài kệ một lần nữa rồi bước xuống pháp tòa. 

Câu chuyện này được trình lên Phật. Có thầy đề nghị từ nay chỉ nên cử 
những giảng sư có biện tài. Phật dạy : 

— Này các thầy, biện tài tuy cần nhưng đạo phong của sự thực chứng là 
điều quan trọng hơn. Thân thuyết pháp thường có hiệu lực hơn là ngôn thuyết 
pháp. Từ nay thầy Änanda nên lấy ý kiến chung của đại chúng trong việc đề cử 
giảng sư cho ni chúng. 

Rồi đức Phật nói kệ : 

"Người nói pháp hoạt bát 
"Chựa hẳn là đạt đạo. 
"Người tuy nghe học ït 
"Nhưng hiểu hành hợp nhất 
"Chính là người đạt đạo 


9 Xem Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh 1428. 


Sự tích đức Phật 250 
"Có khả năng truyền trao. (Kinh Pháp Cú, bài 259) 
JTivaka hỏi Phật về ăn chay ăn mặn“° 


Sau mùa an cư, Phật về Rãjagaha (Vương Xá) để viếng thăm và giảng 
dạy đại chúng tại đây. Sau khi ở vài ngày tại Veluvana (Trúc Lâm), Phật lên núi 
Gijjhakũta (Linh Thứu) ở tại tịnh thất của ngài trên đỉnh núi. Phật thích ở đây 
hơn vì nơi đây thanh tịnh, mát mẻ, khoảng khoát rất thuận lợi cho việc an dưỡng 
và thiên định. 

Được ít hôm, Y sĩ JTvaka thỉnh Phật đến vườn xoài của ông dưới chân núi 
để tịnh dưỡng và để ông có dịp chăm sóc sức khỏe cho Phật. JTvaka đã dựng 
một tịnh thất nhỏ cho Phật ở ngay trong vườn xoài. Hằng ngày ông tự tay nầu 
thức ăn chay đem đến cúng dường Phật. Ông khuyên Phật nên nghỉ đi khất thực 
độ mươi bữa để ông cho thuốc bồ dưỡng. Thuốc này được chế toàn bằng rễ cây, 
lá cây và trái cây. Một hôm, ngồi trong vườn xoài, JTvaka hỏi : 

— Bạch Thế Tôn, có người đồn đãi rằng các vị khất sĩ được Thế Tôn cho 
phép ăn thịt cá. Họ còn nói "Sa môn Gotama cho phép giết thú vật để làm thức 
ăn cúng dường cho ông ta và các khất sĩ". Bạch Thế Tôn, con biết những lời 
đồn đãi này không đúng sự thật, nhưng con muốn được nghe Thế Tôn trực tiếp 
nói rõ về việc này. 

— Này Jïvaka, Như Lai không hề cho phép giết sinh vật, bất cứ là loại nảo, 
để làm thực phẩm cho các khất sĩ. Như Lai đã từng nhắc nhở các vị khất sĩ như 
vầy: Nếu thấy người ta giết thú vật để làm thực phẩm cúng dường mình thì phải 
từ chối, không được ăn. Nếu không thấy mà chỉ nghe nói người ta đã vì mình 
mà giết thú vật thì cũng không được nhận thực phẩm đó. Và hơn thể nữa, dù 
không thấy, không nghe, nhưng một khi đã nghỉ rằng người ta vì mình mà giết 
thú vật thì cũng phải từ chối, không được ăn. 

"Này JTvaka, theo phép khát thực thì người ta cho mình thức ăn gì mình 
cũng phải nhận, không được chê khen. Nhưng trong trường hợp đã thấy, nghe 
hay nghi rằng người ta đã vì mình mà sát hại thú vật thì mình phải từ chối. Như 
thế mới nuôi dưỡng và bảo vệ được lòng từ bi của mình. 

"Thông thường, các thí chủ đều biết cúng dường bằng vật thực chay tịnh. 
Trừ khi họ không có sẵn thức ăn chay, mà đã đến giờ ngọ, họ mới chia xẻ phần 
ăn sẵn có của họ cho các thầy. Hoặc những người mới cúng dường lần đầu tiên, 
không biết, đem cúng thức ăn mặn, thì các vị khất sĩ cũng có thể thọ dụng để 
khỏi phụ lòng thí chủ, và cũng để cho thí chủ có địp kết duyên từ từ với đạo giải 
thoát. 

"Nhưng đúng theo giới luật, đã cử sát sanh thì không nên thọ dụng những 
vật thực có hại đến sinh mạng của bất cứ loài vật nào. 

— Bạch Thế Tôn, con thấy ăn chay làm cho cơ thể nhẹ nhàng và ít bệnh 
hơn ăn mặn. Thịt, cá thường có nhiều độc tô hơn rau cải và trái cây. Từ mười 


*! Xem Trung Bộ 55: Jvaka sutta. 


Sự tích đức Phật 251 


năm nay con đã ăn chay, con thấy vừa được khỏe mạnh, vừa nuôi dưỡng được 
lòng từ bi. Hôm nay con rất vui mừng được nghe chính Thế Tôn chỉ dạy về việc 
này. 

Đức Phật khen ngợi Jïvaka và ngỏ lời mời ông hôm nảo rảnh rỗi đến tinh 
xá Veluvana nói cho các vị khát sĩ nghe về các phép vệ sinh trong đời sống 
hằng ngày. 


Sư cô Subhã gặp tên du đãng“: 


Đã tạo được nhiều phước báo trong quá khứ, cô Subhã được tái sanh vào 
gia đình của một vị Bà-la-môn khả kính tại Rãjagaha (Vương Xá). Nàng có sắc 
đẹp tuyệt trần, vì lẽ ẫy nên có tên là Subha. Vào mùa an cư thứ hai của Phật, cô 
đã nghe Phật thuyết pháp nhiều lần và đã trở thành một tín nữ trung kiên. Đến 
khi ni sư Pajãpa Gotami được Phật cho phép thành lập Giáo Đoàn Nữ Khất Sĩ, 
cô xin xuất gia để gia nhập vào giáo đoàn. Sư cô Subhã tinh tấn chuyên cần 
thực hành Thiền Vắng Lặng (Samatha) và Thiền Minh Sát (Vipassanä). Sư cô 
đã đạt được từng thánh thứ ba (Anaägamn). 

Một ngày kia, vào đầu mùa xuân năm 566 trước tây lịch, sư cô Subhã 
định đi đến Gijjhakita (Linh Thứu) viếng Phật. Lúc cô vừa đến khu vườn xoài 
vắng vẻ xinh đẹp của ông JTvaka thì có một thanh niên bước đến chận ngang 
đường, lả lơi trêu chọc. Sư cô nói : 

— Này ông, tôi là một sư cô đã xuất gia, xin ông đừng chạm đến người tôi. 
Tôi đâu có làm gì xúc phạm đến ông, tôi đâu có lỗi gì mà ông chận đường tôi ? 
Tôi rất quý mến Giáo Pháp và rất tôn trọng giới luật của đức Bốn sư đã ban 
hành. Tôi thực tập Giáo Pháp và nghiêm trì Giới Luật thật tinh cần để giữ cho 
thân tâm luôn luôn được trong sạch. Tại sao ông lại chận đường tôi ? 

— Này cô, cô đang còn son trẻ, sắc đẹp của cô thật trong sáng, thân hình 
của cô thật diễm kiều. Gia nhập vào Giáo Hội thì có lợi ích gì ? Hãy lột bỏ đi 
lớp y vàng che mất thân hình kiều diễm của cô. Hãy đến đây, này cô, chúng ta 
hãy thọ hưởng lạc thú trong khu rừng đây bông hoa đang đua nở này, chúng ta 
hãy vui thú với mối tình nam nữ của trời ban. Này cô, hãy lại đây với tôi ! 

— Này ông, tâm ông còn chứa đầy những tư tưởng tham dục, nhưng tâm 
tôi đã thanh tịnh. Quả tim ông đang bị những khát vọng đê hèn khuấy động, 
nhưng tôi đã chán ngán cái xác thân phàm tục dơ bần này rồi. Tại sao ông mãi 
đứng đó chận đường tôi 2 

— Này cô, cô hãy xem kìa, hương thơm ngảo ngạt của ngàn hoa đang 
phảng phát trong gió. Hãy thưởng ngoạn mùa xuân đang tung nở, hớn hở trong 
niềm vui. Hãy đến đây thọ hưởng lạc thú trong khu rừng đây hương hoa này 
như đàn bướm đang nhởn nhơ bay lượn kia, hãy tìm thú vui thơ mộng của tuổi 
xuân nam nữ. Những ngọn cây đầy bông hoa nghiêng ngả, lả lơi uốn mình trước 


452 Xem Tiểu Bộ, Trưởng Lão Ni Kệ, kinh 71: Subhã. 


Sự tích đức Phật 252 


gió, hình như đang ca hát để đón mừng chúng ta. Nhưng cô thì thui thủi vào 
rừng một mình, làm sao tìm được hạnh phúc trong đó ? 

"Ôi ! này người thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, như một pho tượng đúc bằng 
vàng ròng lộng lẫy sáng chói, như một tiên nữ đang múa hát nơi cõi bồng lai, 
hãy đến đây với tôi. Tôi sẽ tặng nàng những bộ y phục làm bằng tơ lụa của 
thành phố Benares, cô sẽ càng thêm xinh đẹp không aI bì kịp. 

"Ôi ! Đôi mắt bổ câu của cô thật mơ mộng, đẹp đề tính anh như hai vì sao 
lập lánh giữa đêm thanh. Tôi sẽ quỳ phục dưới uy quyền của cô nếu chúng ta có 
thể cùng nhau hưởng lạc thú trong khu rừng hoang dại này. Cô là tất cả của đời 
tôi. Tôi quý cô còn hơn mạng sống của tôi. 

"Nếu cô lưu ý đến những lời thành khẩn của tôi thì chúng ta sẽ cùng nhau 
chung sống đời tại gia cư sĩ và tha hồ thụ hưởng lạc thú ở đời. Những kiều nữ 
thướt tha dễ mến sẽ chăm sóc và cung phụng cho cô đầy đủ mọi nhu cầu trong 
những tòa nhà nguy nga tráng lệ. Hằng ngày cô sẽ được trang điểm bằng những 
vòng hoa tươi thăm, ướp tâm hương thơm ngào ngạt. Tôi sẽ rất sung sướng 
được tặng cô nhiều vòng vàng trang sức đủ loại, với những hạt kim cương lóng 
lánh sáng ngời. 

"Hằng đêm, cô sẽ nằm trải mình trên một cái giường âm cúng, tiện nghĩ 
Và sang trọng, có mùi thơm của gỖ trầm phảng phất, đắp lên mình một tắm chăn 
bông mịn màng, nhẹ nhàng, êm âm, và gôi đầu trên những cái gối dồn lông 
thiên nga mêm mại. 

"Này cô, cô không nên phí phạm tuổi xuân đề sống đời thanh khiết phạm 
hạnh, vì rồi đây cô sẽ giả nua, suy nhược, tàn tạ như một hoa sen héo tàn trong 
một ao đầm hoang đại. 

— Này ông, nhìn vào phần nảo trên cơ thể phù du yếu ớt này mà ông thấy 
thích thú? Có gì mà ông xem là dễ mến trong cái thân nhơ bần hôi thúi này? 

— Ôi ! Đôi mắt cô dễ mến như đôi mắt một con hưu con rụt rè e sợ, tỉnh 
anh như hai vì sao sáng. Nhìn vào đó lòng tôi tê tái, tràn đầy khát vọng. Gương 
mặt cô còn tươi đẹp hơn vâng trăng rằm, thân hình cô còn sống động hơn pho 
tượng vàng rực rỡ. Nhìn vào đó lòng tôi rung cảm đê mê. Nhưng riêng về đôi 
mắt ngọc của cô, đối với tôi thật là vô giá. Trên thế gian này không có chỉ mà 
tôi yêu quý bằng đôi mắt của cô. 

— Ông chân đường một sư cô xuất gia sống đời phạm hạnh. Ước vọng của 
ông thật điên rồ, và ông đang dẫn bước trên con đường nguy hại. Lòng khao 
khát dục vọng thấp hèn của ông sẽ bị luật vua phép nước trừng phạt. Ai cũng 
biết đức vua Bimbisãra là tín đồ trung thành của đức Bổn sư Gotama. Dù có 
trốn thoát luật vua phép nước, thì lương tâm ông cũng không bao giờ được yên 
ồn. Sau khi mạng chung, ông sẽ sa vào hỏa ngục để chịu hình phạt giường sắt, 
trụ đồng. 

"Này ông, ông đừng dùng lời ngon ngọt và các thứ dục lạc ở thế gian để 
cám dỗ tôi vô ích. Tôi không còn biết tham dục là gì. Hạnh phúc của tôi là Con 
Đường Cao Thượng đang mở ra trước mắt, đưa tới giác ngộ và giải thoát. Nếu 


Sự tích đức Phật 253 


muốn, ông hãy đi cám dỗ người đàn bả nảo chưa có đủ sáng suốt để thấy thân 
nảy là nhơ bân, là giả tạm, và cuộc đời này là vô thường, khổ, không, vô ngã. 

"Tôi là đệ tử của đức Phật, người đã vượt ra ngoài mọi ô nhiễm, đã tận 
diệt mọi ái dục, và đang dùng thuyền Bát-Nhã đưa tôi thẳng tiễn đến Niết-Bàn. 
Những mũi tên tham dục không còn chạm được đến tôi. Tôi chỉ thích sống 
những nơi thanh vắng đề dễ trở về bản thê Chơn Như tịch tĩnh. 

"Này ô ông, ông cô bám vào thân này như một vật quý báu thường còn và 
thuộc về của riêng ông, trong khi nó vốn là bọt bèo, là bong bóng. Tâm thân phù 
du tạm bợ nảy tựa hồ như trò chơi của nhà ảo thuật. Đôi mắt này cũng chỉ là hai 
cái bong bóng chứa đầy nước mắt, chất nhờn và máu mủ. Nếu chỉ vì đôi mắt 
nảy mà ông chận đường tôi thì tôi cũng không tiếc rẻ gì. 

Nói đến đây, sư cô Subhã hồn nhiên đưa tay lên móc một tròng con mắt 
ra đưa cho tên du đãng, sư cô nói : 

— Đây, con mắt của tôi đây. Ông hãy lẫy đi, rồi tránh đường cho tôi đi. 

Tên du đãng hoảng hốt, la lên : 

— Ôi ! Này sư cô ! Bậc thánh thiện thanh cao ! Tôi đã lỡ lầm phạm tội lớn. 
Ngưỡng nguyện sư cô được an lành ! Cầu xin mắt sư cô được hồi phục ! Tôi 
không bao giờ còn dám tái phạm tội ác như thế này nữa. Cúi xin sư cô khoan 
dung tha lỗi cho tôi. 

Nói xong, tên du đãng bỏ chạy mất. Sư cô Subhã lần mò tìm đến am Phật 
trong vườn xoài của y sĩ JTvaka. Đứng trước đức Bồn sư, sư cô ngước mặt nhìn 
lên, bỗng nhiên nhãn quan của sư cô được phục hồi như xưa, và sư cô chứng 
được quả vị A-la-hán. 

Sau khi nghe sư cô Subhã kể lại câu chuyện thương tâm này, đức Phật ra 
lệnh từ nay các nữ khất sĩ không được đi đâu một mình, bất cứ đi khất thực, vào 
thôn xóm, lội qua sông, băng qua một cánh đồng hay một khu rừng. Lúc ngủ 
cũng phải ngủ chung với một nữ khất sĩ khác để có thê bảo vệ cho nhau. 


Phật nói kinh Phạm Võng (Brahmajäla sutta)+s 


Giữa mùa xuân năm 566 trước tây lịch, đức Phật bắt đầu lên đường ổi về 
phương bắc, chuẩn bị trở về Jetavana nhập hạ thứ 24. Trên đường đi, trong lúc 
các vị khất sĩ im lặng theo dõi hơi thở để nuôi dưỡng chánh niệm, thì phía sau 
lưng đoàn khất sĩ có hai thầy trò du sĩ Suppiya, đệ tử của ngoại đạo sư Sañjaya 
Belatthiputta, cùng đi theo. Hai người nói chuyện với nhau vê đức Phật và Giáo 
Pháp của ngài. Họ cố ý nói lớn tiếng để các vị khất sĩ có thê nghe được. Suppiya 
thì nêu lên những dư luận và lý lẽ để kích bác đức Phật và Giáo Pháp của Phật. 
Trái lại đệ tử của ông là Brahmadatta thì lại hết lòng bênh vực Phật và Giáo 
Pháp của Phật, lại còn khéo léo dùng lời lẽ và thí dụ cụ thể để tán dương Phật, 
làm cho các vị khất sĩ đang đi phía trước đều có cảm tình với chàng. 


43 Xem Trường Bộ (Dĩgha Nikãya), kinh số 1. 


Sự tích đức Phật 254 


Chiều hôm ấy, Phật và các vị khất sĩ vào nghỉ đêm tại khu rừng 
Ambalatthikä, gần Nãlanda. Khu rừng nảy là nơi nghỉ mát của hoàng gia. Vua 
Bimbisära đã cho phép các tu sĩ, bất cứ thuộc giáo phái nào cũng có thể tạm sử 
dụng khu rừng Ambalatthikã để nghỉ ngơi. Đêm đó hai thầy trò Suppiya cũng 
nghỉ đêm tại đây. 

Sáng hôm sau, các vị khất sĩ bàn tán với nhau về thái độ hôm qua của hai 
thầy trò Suppiya. Nghe được những lời bàn tán ấy, Phật bảo : 

— Này các thầy, khi nghe người ta công kích, phi báng Như Lai hay Giáo 
Pháp, hay giáo đoàn khát sĩ, các thầy không nên sanh lòng công phẫn hay phiền 
muộn. Vì điều ấy có hại đến tâm thanh tịnh của các thây. Khi nghe người ta 
khen ngợi Như Lai hay khen ngợi Giáo Pháp và giáo đoàn khất sĩ, các thầy cũng 
không nên mừng rỡ, thích thú và mãn nguyện. Vì điều ấy cũng có hại đến tâm 
thanh tịnh của các thầy. Các thầy chỉ nên bình tâm nhận xét xem những lời chỉ 
trích hay những lời khen ngợi đó đúng hay sai, đúng ở chỗ nào, sai ở chỗ nảo, 
để mình có dịp rút tỉa kinh nghiệm học hỏi thêm. 

"Này các thầy, phần lớn những người khen ngợi Tam Bảo chỉ thấy được 
cái hay cái đẹp nhỏ bé bề ngoài như nếp sống phạm hạnh, công phu trì giới, lỗi 
sống đạm bạc, thái độ thanh nhàn của chúng ta mà thôi. Í người thấy được phần 
trí tuệ, giác ngộ và giải thoát là phân cốt tủy của Giáo Pháp. Chỉ có người thực 
tu thực chứng mới biết được giá trị siêu thoát của phần này. 

"Này các thầy, trong thế gian có bao nhiêu chủ thuyết và bao nhiêu luận 
chấp, Như Lai đều rõ biết cả. Các giáo phái không ngớt tranh luận và đả kích 
nhau vì sự khác biệt giữa các chủ thuyết và luận chấp. Nhưng dù cho có nhiều 
khác biệt đến đâu cũng không ra khỏi 62 luận chấp căn bản. Hằng ngản chủ 
thuyết triết học và tôn giáo hiện nay cũng chỉ quanh quần trong 62 luận chấp 
căn bản đó cho nên đều có những chỗ kẹt và những chỗ sai lầm. Cử có Giáo 
Pháp giác ngộ và giải thoát là vượt ra ngoài tất cả những chỗ kẹt và sai lâm 
của tư tưởng, trì giác và cảm thọ, vì Giáo Pháp giác ngộ có đặc tính giải thoát 
tri kiến". 

Rồi Phật nói kinh Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến“ (Brahmajãla sutta), 
phân tách nội dung của cả 62 kiến chấp và vạch ra những chỗ sai lầm của các 
kiến chấp nảy. Trong 62 kiến chấp (pubbantãkappika) có" : 

a)- 18 kiến chấp về ngã (P:atä, S:atman) và thể giới (loka) trong quá khứ tối 
sơ, gồm : 

4 chủ trương ngã và thế giới là thường trụ, 


4% Giải thoát trí kiến là đưa sự hiêu biết ra ngoài các kiến chấp có/không, phải/quấy, đúng/sai, 
tôt/xâu, . 

*' Kinh 'Brahmäi ala sutta này nằm trong Trường Bộ (Digha nikãya) l và Trường À Hàm 14. Kinh 
"Phạm Võng, Lô-xá-na Phật Thuyết Bồ tát Tâm Địa Giới, Phẩm Đệ Thập" chỉ là phẩm số 10 của 
kinh BrahmaJala. 

#6 Xem The Life of Buddha as Legend and History, trang 200. Có thuyết cho rằng 62 kiến chấp là : 5 
uấn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) X 4 chấp (sắc là ngã, sắc là ngã sở, sắc ờ trong ngã, ngã ở trong sắc; 
thọ là ...) X 3 đời (quá khứ, hiện tại, vị lai) + 2 kiến chấp (có ngã, không ngã). Tức là : 5 uân X 4 chấp 
X 3 đời + 2 kiến chấp = 62 kiến chấp. 


Sự tích đức Phật 255 


4 chủ trương ngã và thế giới vừa là thường trụ vừa là vô thường, 

4 chủ trương ngã và thế giới là hữu biên, là vô biên, là vừa hữu biên vừa 
vô biên, là không hữu biên cũng không vô biên, 

4 chủ trương ngụy biện, không có giải đáp rõ ràng, 

2 chủ trương ngã và thế giới phát sanh không do nguyên nhân nào cả. 

b)- 44 kiến chấp về ngã trong tương lai, sau khi chết, gồm : 

16 chủ trương ngã là tri giác còn lại sau khi chết, 

§ chủ trương ngã không còn tri giác sau khi chết, 

$ chủ trương ngã không phải còn cũng không phải không còn tri giác sau 
khi chết, 

7 chủ trương đoạn diệt, sau khi chết không còn ngã, 

5 chủ trương Niết bàn vừa là thú vui ngũ dục vừa là thú vui thiền định 
trong đời này. 

Sau khi phân tách và trình bày những chỗ sai lầm của 62 kiến chấp, Phật 
nÓI : 

— Hàng trăm hàng ngàn học thuyết hiện hành đang tranh chấp lăng xăng 
trong giới triết học vả tôn giáo hiện nay đều nằm kẹt trong màng lưới của 62 
kiến chấp nói trên, không thể nào vượt thoát ra nổi. Này các thầy, các thầy đừng 
đi vào cái lưới mê hồn ấy để mất hết thì giờ và cơ hội tu tập đạo giải thoát. 
Đừng đi vào màng lưới của sự hý luận. 

"Này các thây, tất cả những kiến chấp kia đều phát sinh do sự lừa gạt của 
tư tưởng, tri giác và cảm thọ. Vì không tu tập chánh niệm và quán chiếu nên 
người ta không biết được chân tướng của tư tưởng, tri giác và cảm thọ, do đó đã 
bị tư tưởng, tri giác và cảm thọ lừa gạt. Một khi thấy được nguồn gốc và bản 
chất của tư tưởng, tri giác và cảm thọ, người ta sẽ thây được /ự fánh vô thường 
và duyên sinh của sự vật. Một khi thây được tự tánh vô thường và duyên sinh 
của sự vật, người ta mới thấy được Chơn Như Tánh thường, lạc, ngã, tịnh, và 
không còn vướng mắc vào tham ái, lo âu, sợ hãi. Lúc bấy giờ mọi kiến chấp, 
luận chấp đều là trò hý luận, không có nghĩa lý chân thật. 

Sau khi nghe Phật giảng kinh Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến, thầy 
Änanda thấy lòng nhẹ nhỏm, không còn thắc mắc gì về các lý thuyết của lục sư 
ngoại đạo nữa. 


Lục sư ngoại đạo*” 


Đại đức Svastika vừa nghe Phật giảng về 62 kiến chấp, trong đó có các 
kiến chấp của sáu giáo phái ngoại đạo thời bấy giờ, nhưng thầy chưa hiểu rõ. 
Thầy tìm đến Thượng tọa Moggallãna để nhờ chỉ rõ thêm về các kiến chấp của 
lục sư ngoại đạo. 

Thượng tọa Moggalläna nói cho Svastika biết là tôn giáo cổ xưa nhất ở 
Ấn độ là Bà-la-môn giáo“5 (Brãhmana) lấy kinh Veda (Vệ Đà, Phệ Đả) làm 


#6” Xem Trường Bộ (Digha nikãya) 2. 


Sự tích đức Phật 256 


gốc, chủ trương đa thần. Theo kinh Rig Veda (Lê Câu Phệ Đà) thì thế giới được 
chia ra thành ba cảnh giới: Trời, Hư không và Đất. Mỗi cảnh giới đều có 11 vị 
thần. Cảnh giới Trời có I1 vị Thiên thần. Cảnh giới Hư không có I1 vị Hư 
không thần. Cảnh giới đất có 11 vị Địa thần. Sinh hoạt của Bà-la-môn giáo lấy 
sự cúng tế làm trọng tâm, vì cúng tế được xem là phương tiện duy nhứt để tiếp 
xúc với các vị thần linh gieo họa hoặc giáng phúc. Ngoài ra các tu sĩ Bà-la-môn 
cũng phải biết bói toán và tướng SỐ. Dòng tu sĩ Bà-la-môn là do cha truyền con 
nôi, người thuộc giai cấp khác không thê trở thành tu sĩ Bà-la-môn. Người tu sĩ 
Bà-la-môn được đây đủ các ưu đãi về địa VỊ, Uy quyên và tải chánh trong xã hội. 

Vào thế kỷ thứ 7 trước tây lịch, ở Ấn Độ có 6 giáo phái nôi lên chống lại 
tư tưởng cổ truyền của Bà-la-môn giáo, và tạo được uy thế rất mạnh trong dân 
chúng. Vì 6 giáo phái này không thuộc Phật giáo nên trong kinh Phật gọi là "lục 
sư ngoại đạo" đề tránh sự lầm lẫn với Phật giáo. Lục sư ngoại đạo gồm có : 

I- Sañjaya Belatthipuffa (San Xà Da Tỳ La Chị Tủ): Hai Thượng tọa 
Sãriputta và Moggalläna ở trong giáo phái này trước khi xuất gia theo Phật. 
Giáo phái này chủ trương Bất khả tri (Hoài nghi), Thích ứng và Ngụy biện. Họ 
cho rằng tri thức con người không thể đạt được chân lý tuyệt đối (Bất khả trị). 
Cho nên chỉ có chân lý tương đối tùy theo hoàn cảnh, không gian và thời gian. 
Chân lý trong hoàn cảnh này, ở thời gian này, ở địa phương này có thể không 
phải là chân lý trong hoàn cảnh khác, hoặc trong thời gian khác, hoặc ở địa 
phương khác. Người tu không cần cầu đạo cao siêu, không cần tìm hiểu chân lý 
tuyệt đối, vì có tìm cũng không hiểu nổi, chỉ cần ăn ở hiền lành theo phong tục, 
tập quán của địa phương mình, trải qua § muôn kiếp tự nhiên chứng đắc. (Trường 
Bộ 2: 31-33) 

2- Aj1a Kesakambala (A Kỳ Đa Xí Xá Khâm Bà La): Giáo phái này chủ 
trương Duy vật, Đoạn diệt và Khoái lạc, phủ nhận lý nhân quả. Họ cho rằng con 
người do bốn yếu tố đất, nước, g1ó, lửa tạo thành. Sau khi chết bốn yếu tố đó tan 
rã, không còn gì khác. Không có thiện ác, họa phước, nhân duyên, quả báo, quá 
khứ, vị lai gì cả. Theo phái này, mục đích của đời người là hưởng lạc thú khi 
còn đang sống. (Trường Bộ 2: 22-24) 

3- Makkhali Gosaleipurfa (Mạt Già Lê Câu Xá Lê Tử): Giáo phái này ra 
đời ở Sãvatthi, chủ trương thuyết Định mạng và Tự nhiên. Thế giới và chúng 
sanh đều sanh ra theo luật Tự nhiên. Các khô vui và định mạng con người đều 
do những quy luật vận hành tự nhiên. Con người không thê cưỡng lại được, tốt 
hơn hết là nên vui vẻ thuận theo luật luân hồi tịnh hóa đó, sau 8.400.000 kiếp sẽ 
được giải thoát. (Trường Bộ 2: 19-21) 

4- Pũrana Kassapa (Phủ Lan Na Ca Diễp): Giáo phái này chủ trương 
không có giá trị Đạo đức, không có nghiệp báo thiện ác. Quan niệm thiện ác chỉ 
là một nhận thức sai lầm do con người bày đặt ra để lừa gạt. (Trường Bộ 2: 16-18) 

5- Pakudha Kaccayana (Ca La Cưu Đà Ca Chiên Diên: Giáo phái này 
chủ trương con người không thật có, mà chỉ là sự phối hợp của 7 yếu tố bất sanh 


463 Bà-Ja-môn giáo (Brahimanism) về sau phát triển thành Ấn Độ giáo (Hinduism) ngày nay. 


Sự tích đức Phật 257 


bất diệt là đất, nước, gió, lửa, khổ, vui và sinh mạng. Sống và chết chỉ là sự quy 
tụ hay phân tán của 7 yếu tố bất diệt đó. Mạng sống và khô VUI Của COn người 
đều do Tự Tại Thiên (Paranimmita Vasavatfi) tạo ra và quyết định. (Trường Bộ 2: 
25-27) 

6- Nigantha Nafapuffa (N¡ Kiền Đà Nhã Đề Tử) còn gọi là Mahävira 
(Đại Hùng) hay Jina (Thắng Giả): Ông. sanh trưởng ở ngoại ô Vesäll, là khai tô 
của đạo Jaina (Kỳ Na giáo) ngày nay. Ông mất năm 72 tuổi tại thành Pãvã, gần 
Kusinãarã (Kusinägar). Giáo phái này chủ trương tuyệt đối không sát sanh, cắm 
giết sinh vật để cúng tế, khổ hạnh tối đa nhất là về ăn uống, không mặc quần áo. 
Họ cho rằng vận mạng đời nay đều do đời trước tạo ra, không thể do sự tu hành 
mà thay đổi được. Tu hành trong kiếp này là để tạo phước cho đời sau, đến khi 
hết nghiệp là được giải thoát khỏi sinh mạng (j1va) đề trở thành linh hồn (P:attã, 
S:atman) tự do không bị vật chất ràng buộc trong luân hồi nữa. (Trường Bộ 2: 28- 
30) 

Thượng tọa Mogøgallana nói : 

— Này Svastika, Bà-la-môn giáo tuy là tôn giáo cô xưa nhất, nhưng chỉ 
dành độc quyền cho những người thuộc dòng dõi giai cấp Bả-la-môn. Những 
người thuộc giai cấp khác không thê trở thành tu sĩ Bà-la-môn. Đó là một hình 
thức độc tài phi lý, vì không phải. tất cả những người thuộc giai cấp Bà-la-môn 
đều toàn thiện, cũng không phải tất cả những người thuộc các giai câp khác đều 
bất thiện. Tu sĩ Bà-la- -môn chỉ lo các nghi lễ cúng tế để cầu tránh tai họa, được 
phước báo, được sanh về cõi trời Phạm Thiên. Như vậy là phủ nhận giá trị nội 
tại của con người. Trái lại chính giá trị đạo đức trong tâm con người mới thật sự 
đáng quý, mới có thê nâng cao con người lên bậc thánh. 

"Này Svastika, Giáo Pháp của Sañjaya Belaithipuiia chỉ có thể giúp 
người tu trở thành một con người tốt trong xã hội, không thê giúp người tu đạt 
được giác ngộ và giải thoát. 

"Này Svastika, Giáo Pháp của Ajia Kesakambala không khéo chỉ tạo nên 
những con người đồi trụy, chỉ biết thụ hưởng dục lạc thấp hèn, không biết trau 
giồi những đức tánh cao thượng. 

"Này Svastika, theo Cáo Pháp của Mĩakkhali Œosaleipuffa thì việc tu 
hành như lục bình trôi trên sông, cứ thả trôi theo dòng đời sanh già bệnh chết, 
không nên có sáng kiến, không cần khổ công học tập hay xây dựng bất cứ cái 
gì, vì tất cả đều do luật tự nhiên điều động. 

"Này Svastika, theo P#rana Kassapa thì không cần tu vì không có gì là 
thiện, không có gì là ác, ai muốn làm gì cứ làm. Giáo lý này chỉ đưa đến một xã 
hội rối loạn, đầy dẫy trộm cướp và giặc giã. 

“Này Svastika, theo Pakudha Kaccayana thì sự sông và những khô vui ở 
thế gian đều do Tự Tại Thiên tạo ra và quyết định. Như vậy con người chăng 
khác nào con cờ của Tự Tại Thiên. Con người không thê có sáng kiến và không 
có quyền quyết định gì cả, tất cả đều do Tự Tại Thiên điều khiển. Con người 
không có trách nhiệm gì cả. 


Sự tích đức Phật 258 


"Này Svastika, giáo phái Nigantha Nãfapufa có nhiều điểm hay như cấm 
sát sanh, cắm giết sinh vật để cúng tế, chuyên tu khổ hạnh, thiểu dục tri túc, 
nhưng vẫn còn kẹt trong những kiến chấp nên không thê đạt đến giải thoát. Vì 
còn kiến chấp nên thiếu tỉnh thần tùy thuận, hỷ xả. Do kiến chấp nên họ chủ 
trương tuyệt đối không mặc y phục. Rốt cuộc sự lõa thể của họ làm chướng mắt 
những người trần tục. Và khi Giáo Pháp của họ được truyền đến các vùng băng 
giá ở Himalaya, các tu sĩ tại đây cũng phải mặc y phục màu trăng đề chịu đựng 
khí lạnh. Ngoài ra họ cho rằng sống kiếp này là để trả các nghiệp đã tạo ra trong 
đời trước, như vậy chăng khác nào nói kiếp này mình bị tù vì đời trước mình ăn 
trộm. 

Đại đức Svastika cám ơn Thượng tọa Moggalläna, rồi suốt ngày hôm ấy 
thầy trầm ngâm suy nghĩ mới thấy Giáo Pháp của đức Phật thật là cao siêu, vượt 
ra ngoài mọi kiến chấp và luận chấp. Giáo Pháp của đức Phật giúp cho con 
người tu tự giải thoát tri kiến của mình, trước khi tự giải thoát ra khỏi sanh tử 
luân hồi. 


Upäli Gahapati xin xuất gia theo Phật» 


Upäli Gahapati là một cư sĩ thông minh và giàu có vào bậc nhất ở thành 
phố Balaka, thuộc miền bắc nước Magadha. Ông là thí chủ lớn nhất của giáo 
phái Nigantha Nãtaputta. Giáo phái này, lúc bấy giờ, được rất đông dân chúng 
tín mộ. 

Lúc ấy vào giữa mùa xuân, Phật đang cư trú trong vườn xoải của ông 
Pavarika ở Nalanda. Một hôm, đạo sĩ Digha Tapassi, một cao đệ của giáo chủ 
NÑigantha Nãtaputta, nhân đi khất thực ở Nãlandä, đã ghé vào thăm Phật để đàm 
luận về đạo lý. Qua câu chuyện, đạo sĩ Tapassĩ nói : 

— Này sa môn Gotama, trong Giáo Pháp của chúng tôi không dùng danh 
từ hành nghiệp (karmami) mà chỉ dùng danh từ tội báo (dandam). Tội báo có ba 
loại là do thân, do miệng hay do ý. Tội báo có nặng, có nhẹ, nặng nhất là các tội 
do thân tạo. 

— Này Tapassl, theo Giáo Pháp của chúng tôi thì ý nghiệp mới là quan 
trọng nhất, vì ý là gốc, là chủ của hành động và lời nói. 

Tapassĩ buộc Phật phải lặp lại điều này ba lần để sau này không thể chối 
cãi. Sau đó ông kiếu từ ra về. Ông tìm đến giáo chủ Nãtaputta, kế lại chi tiết của 
cuộc đàm thoại. Nãtaputta cười lớn, nói : 

— Sa môn Gotama đã lầm lẫn nghiêm trọng. Tội trong tâm ý và nơi lời nói 
chưa hăn là tội. Chỉ những tội do thân thể gây nên một cách cụ thể mới là quan 
trọng. Ví như khi người ta đang nghĩ hoặc nói đến giết người mà chưa thực 
hành thì đâu có tội. Chỉ khi nào đã thật sự giết người thì tội trạng mới rõ rảng, 
không chối cãi được. Này Tapass1, thầy đã năm được yếu chỉ Giáo Pháp của ta. 
#2 Xem Trung Bộ 56; Trung A Hàm 133. Theo Tăng Chi Bộ, chương 8 pháp, kinh 12 thì tướng Siha 


Licchavi ở Vesälï đã bỏ ngoại đạo sư Nigantha Nãtaputta để quy y theo Phật sau khi nghe Phật đính 
chánh những tuyên truyền xuyên tạc của ngoại đạo. 


Sự tích đức Phật 259 


Trong lúc Nãtaputta và TapassT nói chuyện, có nhiều cư sĩ có mặt, trong 
đó có Upäli Gahapati. Nghe tới đây, Upäli Gahapati xin tình nguyện đến gặp 
Phật để đối chất và chỉ rõ chỗ sai của Phật. Giáo chủ Nãtaputta đồng ý, nhưng 
Tapass1 e ngại Upäli sẽ bị Phật chính phục. Nãtaputta cười nói : 

— Này Tapass1, thầy đừng ngại cư sĩ Upäli sẽ trở thành đệ tử của Gotama. 
Trái lại, có thê Gotama sẽ trở thành đệ tử của Upäli, không biết chừng. 

Tapassĩ có ngăn nhưng không được. Upali Gahapati đến gặp Phật và cuộc 
đàm đạo giữa hai người rất là hào hứng. Đây là lần đầu tiên nhà trí thức này Sặp 
Phật. Qua bảy thí dụ liên tiếp, Phật chỉ cho Upäli thấy ý là căn bản của tội. Biết 
rằng giáo phái Niganthä trì giới sát sanh rất kỹ lưỡng, Phật hỏi : 

- Này Upäli, trong khi đi đường, nhiều người không cố ý mà không tránh 
khỏi dẫm đạp lên các loài côn trùng thì có phạm tội không ? 

— Trong trường hợp này, giáo chủ Nãtaputta bảo rằng vì không cố ý đạp 
nên không có tội. 

— Này Dpali, như vậy là giáo chủ Nataputta đã nhìn nhận ý là căn bản của 
tội rỒi. 

Đến đây, Upäli không còn tìm cách ngụy biện được nữa. Ông nhìn nhận 
là qua những thí dụ đầu tiên ông đã thấy là Phật có lý rồi. Ông rất khâm phục 
đức độ và tuệ giác của Phật. Ông liền đảnh lễ Phật, xin làm đệ tử. Phật nói : 

- Này Upäli, ông hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Một người có tên tuổi như 
ông không thê quyết định một cách vội vã được. Ông hãy trở về suy nghĩ cho 
chín chắn trước đã. 

— Bạch Thế Tôn, con đã suy nghĩ chín chắn lắm rồi. Xin Thế Tôn cho con 
quay về nương tựa Phật, Pháp, Tăng. Con rất mừng đã tìm được con đường đạo 
lý chân chính. Con rất mừng được gặp Thế Tôn. 

— Này Upäli, bấy lâu nay ông đã là một thí chủ lớn cho giáo phái 
Nipanthäa. Vậy đừng vì theo tôi mà ngưng việc cúng dường các thầy bên đó. 

— Thế Tôn thật là cao cả. Giáo chủ Nigantha không được như thế đâu. 

Nghe tin Upäli đã theo Phật, Tapassï đến báo cho giáo chủ Nãtaputta. 
Ông này không tin. Cả hai tìm tới nhà Upäli để được chính Upäli cho biết sự 
thực. 

Được tin này, các vị khất sĩ rất vui mừng. Phật bảo : 

— Này các thầy, đáng mừng hay không là ở chỗ các thầy có tu học tỉnh tấn 
hay không. Chúng ta không nên vui buồn theo sự thịnh suy. Chúng ta nên thản 
nhiên trước cái suy cũng như trước cái thịnh. 


Thanh niên Bà-la-môn Sonadanda vẫn đạo“" 
Sau khi thăm viếng và giáo hóa tại Nãlandã, Phật đi về hướng đông, đến 
Campä, thủ đô xứ Anga, cách Nalandã 150 km. Campä hiện nay là thành phô 


Bhagalpur. Xứ Angã nằm dưới quyền bảo hộ của vua Bimbisãra. Dân cư ở đây 


470 


Xem Trường Bộ (DIgha mkãya) 4; Trung Bộ (Majjhima nikãya) 98. 


Sự tích đức Phật 260 


đông đúc, ruộng đất phì nhiêu, hoa màu tươi tốt. Phật cư trú trong một khu rừng 
mát mẻ, bên cạnh hồ Gaggara. Trong hỗ, hoa sen nở thơm ngát. 

Nghe tin Phật ngụ tại bờ hồ Gaggara, dân chúng lũ lượt đến thăm viếng, 
cúng dường và nghe thuyết pháp. Sonadanda là một thanh niên dòng Bà-la-môn, 
nồi tiếng thông minh xuất chúng tại địa phương, cũng có ý muốn đi viếng Phật. 
Những người Bà-la-môn khác ngăn cản, nhưng Sonadanda mỉm cười bảo rằng 
Phật là một nhân vật lỗi lạc, trên đời ít có, nếu không đến gặp thì thật là bỏ phí 
cơ hội ngàn năm một thuở. Ông nI : 

— Tôi phải đi đến đó để học hỏi chứ. Đề biết ai hơn ai ở những điểm nào. 

Nghe Sonadanda nói quả quyết như vậy, giới trí thức rủ nhau đi theo ông 
ta rất đông đề được nghe cuộc tranh luận giữa hai người. Lúc đến nơi, sau khi 
chào hỏi, Sonadanda mở lời : 

— Thưa sa môn Gotama, chúng tôi được nghe danh tiếng của sa môn từ 
lâu, hôm nay chúng tôi đến đây để được học hỏi Giáo Pháp của ngài. Không 
biết Giáo Pháp của ngài có những đặc điểm gì ? 

— Thưa quý vị, trước khi nói đến Giáo Pháp của chúng tôi, tôi cũng muốn 
được biết cái hay trong Giáo Pháp của quý vị. Xin quý vị cho tôi biết một tu sĩ 
Bà-la-môn chân chính phải như thế nào ? 

— Này sa môn Gotama, một tu sĩ Bà-la-môn chân chính cần phải có đủ 
năm điều kiện sau đây: Thứ nhất là phải có dung nhan đẹp đẽ, thứ hai là phải 
biết kỹ thuật xướng tụng kinh chú Veda, thứ ba là phải có huyết thống thuần túy 
Bà-la-môn trong bảy đời, thứ tư là phải có đức hạnh, thứ năm là phải có trí tuệ. 

— Trong năm điều đó, điều nảo là căn bản, điều nảo là thứ yếu ÂZ 

— Tất cả năm điều kiện đều quan trọng như nhau, không thể thiếu một 
điều kiện nào cả. 

— Này Sonadanda, ông nghĩ sao ? Nếu có vị Bả-la-môn đầy đủ đức hạnh, 
trí tuệ hơn người, xướng tụng kinh chú thật hay, thì vị đó có làm tròn sứ mạng 
tu sĩ của ông ta không ? Ông ta có phải là một tu sĩ Bà-la-môn chân chính 
không? 

— Cũng tạm được, nhưng dù sao nếu có thêm dung nhan đẹp đẽ và huyết 
thống thuần túy vẫn hơn. 

— Này Sonadanda, nếu có vị Bả-la-môn có dung nhan đẹp đẽ, huyết thống 
thuần túy, nhưng thiếu đạo đức và trí tuệ thì ông nghĩ sao ? Vị đó có làm tròn sứ 
mạng tu sĩ Bà-la-môn không ? 

— Dĩ nhiên là không thể làm tròn sứ mạng của một tu sĩ nếu thiếu đạo đức 
và trí tuệ. 

— Này Sonadanda, vậy ông có nhìn nhận là điều kiện đạo đức và trí tuệ 
quan trọng hơn điều kiện dung nhan và huyết thống không ? 

— Thưa sa môn, đúng như vậy. 

Nói đến đây, gần 500 vị Bà-lamôn có mặt đưa tay lên phản đối 
Sonadanda. Họ kết tội Sonadanda đã bị Phật đưa vào bẫy phải chấp nhận điều 
kiện huyết thống không quan trọng. Phật can thiệp : 


Sự tích đức Phật 261 


— Này quý vị quan khách, nếu quý vị có lòng tin nơi người đại diện của 
quý vị là Sonadanda, thì xin quý vị im lặng để tôi tiếp tục nói chuyện với ông ta. 
Còn nếu quý vị không có lòng tin nơi ông ta, thì quý vị hãy bảo ông ta im lặng 
để tôi nói chuyện với quý vị. 

Mọi người trở lại im lặng. Sonadanda nói : 

— Xin sa môn Gotama cho phép tôi có đôi lời nói với các bạn tôi. 

Rồi Sonadanda quay lại với 500 vị Bà-la-môn. Ông ta chỉ vào một thanh 
niên ngồi hàng đầu và nói : 

— Các bạn có thấy cháu tôi là Angäka đang ngồi kia không ? Angäka là 
một thanh niên tuấn tú, khôi ngô, phong thái trang nhã. Về dung nhan ít ai sánh 
kịp Angäka. Angäka lại thông hiểu ba bộ kinh Veda, văn phạm, ngữ pháp và kỹ 
thuật xướng tụng kinh chú, điều này ai cũng biết. Angäka cũng có huyết thống 
thanh tịnh cho đến bảy đời, kế cả bên cha lẫn bên mẹ. Nhưng giả sử Angãka 
giết người, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì các bạn có chấp nhận cho 
Angaka làm tu sĩ Bà-la-môn không ? Thưa các bạn, điều kiện đức hạnh và trí 
tuệ mới đích thực quan trọng. Đây là sự thực chung cho tất cả mọi người chứ 
không phải sự thực riêng của sa môn Gotama. 

Sonadanda nói tới đây thì tiếng hoan hô lại nổi lên vang dậy. Đợi cho 
tiếng hoan hô chấm dứt, Phật hỏi Sonadanda : 

— Nhưng trong hai điều kiện còn lại là giới hạnh và trí tuệ, ta có thể bỏ 
bớt một điều để chỉ giữ lại một điều không ? 

— Thưa sa môn Gotama, không thê được. Vì nhờ giới hạnh tinh nghiêm 
mà trí tuệ được phát triển; nhờ trí tuệ phát triển mà giới hạnh càng tinh nghiêm. 
Cũng như lấy tay để rửa tay, lấy chân để kỳ cọ chân. Giới hạnh và trí tuệ phải 
nương nhau mà phát triển, không thê thiếu một. 

— Đúng như vậy, Sonadanda, giới hạnh và trí tuệ phải nương nhau mà 
phát triển. Nhưng làm sao để phát triển giới hạnh và trí tuệ đến mức độ cao 
nhất? 

___— Phải xướng tụng kinh chú Veda theo đúng kỹ thuật và càng nhiều càng 
tôt. 

— Này Sonadanda, ông nói phải xướng tụng kinh chú Veda theo đúng kỹ 
thuật. Vậy theo đúng kỹ thuật là như thế nào ? 

— Phải có giọng tốt, phải biết chỗ nào lên cao, chỗ nào xuống thấp ... cho 
âm thanh hòa hợp với nghĩa lý, vừa gây tác động mạnh vào tâm trí người nghe, 
vừa cảm ứng đến chư thiên. 

— Này Sonadanda, theo như ông vừa nói thì người tu sĩ chỉ đóng vai trò 
trung gian giữa con người và chư thiên. Chưa phải là phương pháp hay nhất để 
phát triển giới đức và trí tuệ. Này Sonadanda, muốn phát triển giới đức và trí 
tuệ đến mức tôi đa phải thực hành ba vô lậu học là Giới, Định và Tuệ. Tu 
giới để được định, tu định để được tuệ, rồi dùng tuệ đề phát triển giới. Giới càng 
thanh tịnh thì định lực cảng vững, định lực càng vững thì trí tuệ càng lớn. Này 
Sonadanda, muốn thành tựu giới đức và trí tuệ lại phải thực hành minh sát tuệ 
(Vipassanã) để biết những gì là đau khổ, những gì là nguồn gốc của đau khổ, 


Sự tích đức Phật 262 


làm sao đề dứt trừ nguồn sốc của đau khổ, đề biết được thật tướng của tất cả sự 
vật ở đời, để biết tất cả sự vật ở đời đều là vô thường, là khổ, là không, là vô 
ngã, để không còn tham lam, giận tức, si mê, để tự giải thoát khỏi mọi ràng 
buộc ở thế gian, đề được tự tại vô ngại thành bậc A-la-hán. 

"Này Sonadanda, đó là phương pháp tự tu tự chứng, tự phát triển giới 
đức và trí tuệ của mình đến mức tối đa. Không phải nhờ câu khẩn chư thiên mà 
được.” 

Sonadanda và 500 người Bả-la-môn chăm chú ngồi nghe một cách say 
sưa. Khi Phật dứt lời, Sonadanda nghiêm chỉnh đứng dậy chắp tay nói : 

— Bạch sa môn Gotama, hôm nay, nhờ nghe những lời chỉ dạy của sa 
môn, con cảm thấy như người ở nơi tăm tối vừa được ngọn đèn sáng, như người 
đi lạc trong rừng vừa thấy lối ra. Con xin cám ơn sa môn đã mở mắt cho con. 
Con xin được quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Con xin được làm môn đệ 
của ngài. Con kính thỉnh Thế Tôn và giáo đoàn ngày mai tới nhà con thọ trai. 

Đức Phật gật đầu chấp thuận. Hằng trăm người bạn của Sonadanda cũng 
xin quy y Tam Bảo. Sau khi gặp Phật, Sonadanda đã mô tả đức Phật như sau: 

"Quả thật Sa môn Gotama diện mạo tuần tú, khả ái, gợi niềm tin tưởng, đặc biệt 
có làn da nhự màu hoa sen, màu da tương tợ nhự Phạm-thiên, rực rỡ nhự 
Phạm- thiên. Diện mạo ngài thật cao sang. Giọng nói ngài thanh lịch, ngôn từ 
ngài diễn đạt cũng vậy, tao nhã, tế nhị, hùng hôn, trong sảng và chính xác." 
(Trường Bộ 4: 6; trích Đức Phật Lịch Sử đoạn 05A). 

Sau đó ít lâu, tại làng lcchanangala ở xứ Kosalä, một thanh niên Bà-la- 
môn nổi tiếng khác tên Ambattha lại cùng với thầy là Pokkharasäãdi xin quy y 
Tam Bảo sau khi đến viếng thăm và đàm đạo với Phật (Trường Bộ 3: kinh 
Ambattha). Uy tín của Phật và giáo đoàn càng lên cao càng gây thêm nhiều ganh 
tị và bực tức trong các giáo phái khác. 


4- Hạ thứ 24 tại Jetavana (năm -566) 
Cây Bồ-đề Ananda ở tỉnh xá Jetavana”! 


Đức Phật rời thủ đô Campã của xứ Anga, đi lần về hướng tây bắc, đến 
làng Icchãnangala thuộc xứ Kosalä. Rồi từ Icchãnangala đến Sãvatthi vào đầu 
tháng sáu. Phật cư trú tại tinh xá Pubbarama (Đông Viên), nơi có giảng đường 
Migãramãtu (Lộc Mẫu). Bà Visakhã đến viếng Phật và nói : 

- Bạch Thế Tôn, ngài thường du hành hóa độ khắp nơi, chỉ về Sãvatthi 
vào trước mùa mưa. Đệ tử chúng con nhiều khi nhớ Phật, đến tinh xá cũng 
không được gặp. Buồn quá, chúng con chỉ còn biết đi ba vòng xung quanh tịnh 
thất của Thế Tôn rồi ra về. 


*! Xem Tiểu Bộ, Jãtaka 479: Kalinga-Bodhi. Cáy Bồ đề nanda ở ]etavana hiện nay là cây con chiết 
nhánh từ cây Bô đê ở Anuradhapura xứ Sri Lanka (Tích Lan). 


Sự tích đức Phật 263 


— Này Visakhã, lúc không có Như Lai thì cũng có các thầy và các cô để 
bà học hỏi về giáo lý và thực hành. Đừng vì sự vắng mặt của Như Lai mà xao 
lãng việc tu học. 

Thượng tọa Ananda hỏi : 

- Bạch Thế Tôn, những vật nào có thê dùng để chúng sanh lễ bái, cúng 
dường, mỗi khi tưởng nhớ đến Phật ? Xin Thế Tôn hoan hỉ chỉ dạy. 

- Này Änanda, có ba loại. Thứ nhất là những vật có liên quan đến thân 
thể (Sarra, xá-lợi), thứ hai là những vật liên quan đến đồ dùng riêng 
(Pãribhogika), thứ ba là những vật để tưởng nhớ (Uddesika). Chúng sanh có thê 
lễ bái, cũng dường những vật đó mỗi khi tưởng nhớ tới Như Lai. 

- Bạch Thế Tôn, trong lúc Thế Tôn còn sanh tiền, có nên tạo lập hình 
tượng hoặc xây tháp thờ ngài không ? 

— Không nên. Vật để chúng sanh lễ bái cũng dường có liên quan đến thân 
chỉ nên được kiến tạo sau khi Như Lai nhập diệt. V2 đáng để chúng sanh lễ bái 
cúng dường và tưởng niệm Phật hoàn toàn thuộc về tỉnh thân, không có căn bản 
vật chất. Ba loại đồ vật kỷ niệm kế trên chỉ có tính cách tượng trưng. N#ưng cây 
Bồ- Đề to lớn mà xưa kia đã có lẫn che mưa đỡ nắng cho Như Lai là vật đảng 
để chúng sanh lễ bái cúng dường, dù Phật còn tại thể hay đã nhập diệt. 

— Bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn đi thuyết pháp phương xa, tinh xá Jetavana 
rộng lớn không còn nơi nương tựa. Thiện tín từ xa đến Jetavana không biết 
hướng vào đâu để lễ bái, cũng dường. Ông Anäthapindika (Cấp Cô Độc) nhờ 
con thỉnh ý Thế Tôn về việc này. Con xin Thế Tôn hoan hỉ cho phép con lấy hột 
của cây Bồ-Đề mẹ tại Uruvelã về gieo trồng gần cổng tỉnh xá Jetavana đề làm 
nơi nương tựa, lễ bái, cũng dường cho thiện tín thập phương khi Thế Tôn vắng 
mặt. 

— Lành thay, nanda, thầy hãy trồng đi. Làm thể ấy cũng như luôn luôn 
có mặt Nhự Lai ở tại đáy. 

Đại đức Ananda và bà Visakhã vô cùng mừng rỡ. Đại đức Ananda nhờ 
Thượng tọa Moggalläna mang về Sãvatthi một trái chín muôi từ cây Bồ-Đề ở 
Uruvelãä. Rồi trong đại lễ trồng cây Bồ-Đề, Đại đức Änanda dâng trái chín này 
cho vua Pasenadi. Vua trao lại cho cư sĩ Sudatta Anathapindika trồng. Cư sĩ 
Sudattäa trồng một cây gần công tinh xá Jetavana. Cây Bà-Đề này mang tên là 
cây Bồ-Đề AÄnanda. Bà Visäkhã cũng trồng một cây gần công tính xá 
Pubbãräma (Đông Viên). Cây Bồ-Đề Ananda được chăm sóc rất chu đáo nên 
lớn lên thật nhanh. Đại đức Änanda thỉnh cầu Phật thị hiện thần thông thành đạo 
dưới cây Bồ-Đề này. Đức Phật bảo không có nơi nào khác hơn khu vực cây Đại 
Bồ-Đề ở Uruvelã có thể chịu đựng nổi sức mạnh của sự chứng đắc Vô thượng 
Chánh Đăng Chánh Giác, do đó đức Phật chỉ nhập đại định suốt một đêm bên 
cạnh cây Bồ-Đề Änanda để ban thần lực thiêng liêng cho nơi này. Từ bấy giờ 
mỗi khi thiện tín thập phương đến viếng Jetavana đêu thành kính lễ bái cúng 
dường cây Bồ-Đề Änanda. 


Sự tích đức Phật 264 
Mười hai nhân duyên (Paticca samuppäda*“2) 


Một hôm, tại giảng đường ở tỉnh xá Jetavana, trong giờ thuyết pháp, Phật 
nói”: 

— Này các vị khất sĩ, tất cả chúng sanh đều đồng có 12 nhân duyên, cũng 
có nội, cũng có ngoại. Mười hai nhân duyên đó là : Phiền não quá khứ gọi là vô 
mìinh(av74); nghiệp quá khứ gọi là hành(sankhara)““ ; trong đời hiện tại, lúc sơ 
khởi nhập thai gọi là /ức(wi7ñana)””; năm phần nhập thai, chưa đủ bốn căn 
(mắt, tai, mũi, lưỡi) gọi là đanh sắc (nãma, rip4); khi đầy đủ bốn căn gọi là /„c 
nhập(salayatana)“"; chưa phân biệt khổ vui gọi là xúc(phassa)“; biết phân biệt 
khổ vui gọi là /ho(vedanđ); thích gần ngũ dục gọi là á/anh4); tham cầu các thứ 
trong và ngoài gọi là thủ(upadana): do ái thủ các thứ trong và ngoải mà khởi 
nghiệp thân, khẩu, ý, gọi là ñữu(bhava); thức đời hiện tại gọi là vị lai sanh(/ã0); 
hiện tại danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, gọi là vị lai lão, f/(Jjara, maãraa). Tất cả 
chúng sanh từ sanh đến lão tử đều có đủ 12 nhân duyên như vậy; chỉ trừ những 
phôi thai (kalala)“s yêu tử thời không có đủ 12. Chúng sanh cõi sắc không có 3 
thứ thọ, 3 thứ xúc, 3 thứ ái, không có già, bệnh, nhưng cũng được xem là đầy đủ 
12. Chúng sanh cõi Vô Sắc tuy không có sắc, không có lục nhập, xúc, thọ, ái, 
già, bệnh, nhưng cũng được xem là đây đủ 12, vì quyết định được như vậy. Vì 
thế nên nói rằng chúng sanh đồng có đây đủ 12 nhân duyên. 

Ngưng một lúc, đức Phật nói tiếp“? : 

— Này các vị khất sĩ, Như Lai nhớ kiếp trước, khi chưa thành Chánh giác, 
một mình ở chỗ thanh văng, chuyên tu thiền vắng lặng (samatha) và thiền minh 
sát (vipassanä), đã khởi nghĩ như sau: “Vẫn đề nan giải của thế gian là sanh, giả, 
bệnh, chết, dời đối, thọ sanh. Nhưng chúng sanh lại cứ nương tựa, bám víu vào 
sự sống như không hay biết gì về những khô nạn đó.” Ta liền khởi chánh tư duy 
để tìm ra nguồn gốc các khổ nạn của chúng sanh. Ta tự hỏi: “Pháp gì có nên có 
Sanh, pháp gì làm duyên nên có Sanh ?” Sau khi quán chiếu tường tận, ta biết 
“Có Hữu(bhava)*° nên có Sanh, vì duyên Hữu nên có Sanh”. Ta lại tự hỏi “Pháp 


#2 Paficca là "bởi vì" hay "tùy thuộc". Samuppäada là "phát sanh" hay "sanh khởi". Vậy Paficca 
samuppada có nghĩa là "Tùy thuộc phát sanh". Thí dụ: Bởi vì có A nên B phát sanh. Bởi vì có B nên 
C phát sanh. Khi nào A diệt thì B cũng diệt. Paticca samuppada là phương pháp quán chiếu để tìm 
nguồn gốc của đau khổ. và sanh tử luân hồi của chúng sanh (nhân sinh quan), chứ không phải là 
phương pháp đề tìm nguồn gốc của vũ trụ và vạn vật (vũ trụ quan). 

*3 Xem kinh Đại Bát Niết Bàn, quyên 2, phẩm Sư Tử Hồng Bồ Tát, trang 178; Trường Bộ 15; Tương 
Ưng Bộ, chương 12. 

#4 Hành nghiệp gồm có thân hành, khẩu hành và ý hành. 

%5 Thức này còn được gọi là Thần Thức (Gandhabba) do Hành Nghiệp phát sanh, không phải là Ý 
Thức phân biệt. Thai nhỉ trong bụng mẹ thành tựu nhờ có đủ 3 yếu tổ là ?inh cha, huyết mẹ và thân 
thức. Gandhabba còn có nghĩa khác là Thần âm nhạc Càn-thát-bà. 

#6 Lực nhập gồm có 6 căn và 6 trần. 

+ Sáu xúc xứ gồm có 6 căn, 6 trần và 6 thức. 

# Thai nhỉ trong bụng mẹ được chia ra 5 thời kỳ: Kalala (phôi thai), Abbuda (thai 1-2 tháng), Pesi 
(thịt mềm), Ghana (thịt cứng), Pasãkha (thai có đủ chỉ tiết). 

*# Xem Tạp A Hàm 285. 

#0 Có Hữu (bhaya) là có hiện-hữu, có hành nghiệp. 











Sự tích đức Phật 265 


gì có nên có Hữu, pháp gì làm duyên nên có Hữu ?” Sau khi quán chiếu tường 
tận, ta biết “Vì có Thủ*' nên có Hữu, duyên Thủ nên có Hữu”. Ta lại tự hỏi 
“Pháp gì có nên có Thủ, pháp gì làm duyên nên có Thủ ?” Sau khi quán chiều 
tường tận, ta biết “Do chấp giữ các pháp, đắm trước, nghĩ nhớ, vương vân trong 
lòng nên ái dục tăng trưởng. Vì có Ái nên có Thủ”. Á¡ duyên Thủ, Thủ duyên 
Hữu, Hữu duyên Sanh, Sanh duyên Lão, Bệnh, Tử, ưu, bi, khổ, não. Như vậy 
chính Ái là nguôn gốc của khổ.*° 

“Này các vị khất sĩ, các thầy nghĩ sao ? Ví như nhờ dầu, tim đèn, mà đèn 
được đốt sáng. Nếu tăng thêm dầu và tim thì đèn có sáng lâu không ? 

— Bạch Thế Tôn, đúng thế. Nếu dầu và tim càng nhiều thì đèn cháy càng 
lâu. 

— Này các vị khất sĩ, cũng như thế, nếu đối với sáu trần là sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp mà càng chấp thủ, đắm trước, nghĩ nhớ, thích thú, vương 
vấn, thì ái càng tăng. Mà ái càng tăng thì thủ, hữu, sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bị, 
khổ, não cũng đều tăng theo. Do đó phải biết ái là nhân duyên sanh khổ *® 

“Này các vị khất sĩ, ta lại tự hỏi “Pháp gì không nên không có lão, bệnh, 
tử? Pháp gì diệt nên lão, bệnh, tử diệt ?”. Sau khi quán chiếu tường tận, ta biết 
“Nếu không có sanh thì không có lão, bệnh, tử. Nếu diệt được sanh thì lão, 
bệnh, tử không còn.” Ta lại tự hỏi “Pháp gì không nên không có sanh ? Pháp gì 
diệt thì sanh diệt ?” Sau khi quán chiều tường tận, ta biết “Nếu hữu không thì 
sanh không; nếu hữu diệt thì sanh diệt”. Tiếp tục quán chiếu như thế, ta biết 
“Nếu thủ không thì hữu không, nếu ái không thì thủ không”. Do đó nếu ái diệt 
thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì lão, bệnh, 
tử, ưu, bỉ, khổ, não đêu diệt. Như vậy, muốn dứt sanh, già, bệnh, chết, khổ 
não, bỉ ai, thì trước hết phải diệt trừ tham ái. 

Này các vị khất sĩ, các thầy nghĩ sao ? Nếu vứt hết tim đèn, đồ bỏ hết dầu 
thì đèn kia còn cháy được chăng hay sẽ tắt ? 

— Bạch Thế Tôn, không còn tim và dầu thì ngọn đèn dĩ nhiên phải tắt. 

- Đúng vậy, này các thây, nếu đối với các pháp các thây đều không 
chấp thủ, trái lại các thầy khởi quán vô thường, bắt tịnh, khổ, không, lìa dục, 
xả ly, diệt tận, tâm không ham muốn, không nhớ nghĩ, không đắm trước thì 
ái không sanh. Đến khi ái đã dứt thì sanh, già, bệnh, chết, bỉ ai, khổ não 
không còn nương vào đâu để có mặt, để hiện hữu. 

Phật nói kinh này xong, các vị khất sĩ đều hoan hi tín thọ phụng hành. 

Đến chiều, Thượng tọa Ananda đến ngôi bên cạnh Phật, thưa : 

— Bạch Thế Tôn, kinh Paticca samuppäda thật quan trọng, vì kinh này chỉ 
rõ pháp tu giải thoát. Nhưng con thấy. kinh này không khó, rất dễ hiểu và dễ 
nhớ. Như thầy Svastika mới nghe lần đầu mà cũng thông suốt, không có gì thắc 
mắc. 


#8! Có Tủ là có ý muốn giữ làm vật sở hữu, làm của riêng mình. 
#2 Xem Tương Ưng Bộ, chương 12, kinh 65: Thành Áp. 
*#3 Xem Tương Ưng Bộ, chương 12, phâm 6. 


Sự tích đức Phật 266 


— Này Ananda, thầy không nên nghĩ như thế. Kinh này thật thâm sâu khó 
hiểu. Thầy chỉ mới hiểu theo trình độ hiện nay của thầy mà thôi. Thầy chưa hiểu 
hết ý nghĩa cao siêu của kinh. Thầy nên tiếp tục quán chiếu để tìm hiểu thêm. 
Trí tuệ như thầy Sãriputta cũng còn chưa hiểu hết ý nghĩa cao siêu của mười hai 
nhân duyên.“ 

Nghe đức Phật nói như thế, Thượng tọa Ananda nhớ lại cuộc đàm thoại 
giữa Thượng tọa Sãriputta và Thượng tọa Mahã Kotthita (S:Mahä Kausthlla, 
Đại Câu Hy La), lúc ở vườn nai tại Isipatana gần Benares. Vào một buổi chiều, 
sau khi tọa thiền, Thượng tọa SãrIputta đến chỗ Thượng tọa Maha Kotthita, vui 
vẻ hỏi thăm nhau, rồi cùng ngồi xuống đàm đạo. Thượng tọa Sãriputta nói%: 

— Này sư huynh, tôi có điều muốn hỏi, sư huynh có rảnh để giải đáp cho 
chăng? 

— Sư huynh cứ hỏi, điều gì biết được tôi sẽ đáp. 

— Thưa sư huynh, thế nào ? Có già không ? 

— Thưa có. 

— Có chết không ? 

- Có. 

— Già chết là tự mình làm ra, hay do người khác làm ra, hay vừa tự mình 
vừa do người khác làm ra, hay không phải tự mình cũng không do người khác, 
không do ai làm ra cả 2 

- Thưa sư huynh, già chết không phải tự mình làm ra, không phải do 
người khác làm ra, không phải do mình và người khác làm ra, không phải tự 
mình cũng không do người khác, không do ai làm ra cả. Chỉ vì có sanh nên có 
già chết. 

— Như vậy sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu căn, danh sắc” là tự mình làm 
ra, do người khác làm ra, vừa tự mình vừa do người khác làm ra, hay không 
phải tự mình cũng không do người khác, không do a1 làm ra cả 2 

— Thưa sư huynh Sãriputta, danh sắc không phải tự mình làm ra, không 
phải do người khác làm ra, không phải vừa tự mình vừa do người khác làm ra, 
không do ai làm ra cả. Chỉ vì có thức“? nên có danh sắc. 

— Này sư huynh, thức là tự mình làm ra, do người khác làm ra, vừa tự 
mình vừa do người khác làm ra, hay không phải tự mình cũng không do người 
khác, không do ai làm ra cả 2 

— Thưa sư huynh Sãriputta, thức không phải tự mình làm ra, không phải 
do người khác làm ra, không phải vừa tự mình vừa do người khác làm ra, cũng 
chăng phải không do mình và người khác làm ra. Cjỉ vì có danh sắc (6 căn và 6 
trần, thân và tâm) nên có thức. 


*#4 Xem Tương Ưng Bộ, chương 12, kinh 60: Nhân. 

*5 Xem Trung Bộ 43: kinh Mahãa Vedalla; Tạp A Hàm 288; Tương Ưng Bộ, chương 12, kinh 67: Bó 
Lau. 

to "Danh” là các sự vật vô hình. " ác" là các sự vật hữu hình. "Danh sắc" là nói chung tất cả các 
pháp, tât cả các sự vật hữu hình và vô "hình. : 

#1? "Tức" là ý thức phân biệt, là cái biết của người thê tục. "7c" cũng có nghĩa là "thân thức". 


Sự tích đức Phật 267 


— Thưa sư huynh Mahã Kotthita, trước đây sư huynh nói “vì có thức nên 
có danh sắc”. Bây giờ sư huynh lại nói “vì có đanh sắc nên có thức”. Sao lại nói 
trái ngược như thế ? 

— Này sư huynh Sãriputta, tôi xin nói thí dụ, người trí nghe thí dụ liền 
hiểu. Ví như ba cây lau được dựng chụm vào nhau nơi khoảng đất trồng, nhờ 
nương tựa vào nhau mới có thể đứng vững. Nếu lấy bớt ra một cây thì hai cây 
còn lại không thể đứng được; nếu lây bớt đi hai cây thì một cây còn lại cũng 
không đứng được. Ba cây lau phải nương tựa lẫn nhau mới đứng vững. 7hức và 
danh sắc cũng vậy, chúng phải nương tựa lẫn nhau mới được sanh trưởng"®. 

— Lành thay ! Lành thay ! Sư huynh Kotthita (Câu Hy La), ở trong hàng 
đệ tử Thinh văn của Phật, sư huynh là người trí tuệ thông đạt, khéo điều phục, 
không sợ hãi, thấy pháp cam lồ. Do pháp cam lỗ mà chứng nghiệm đây đủ. Này 
sư huynh Mahã Kotthita, với biện tài vô ngại, sư huynh đã giải đáp tất cả những 
câu hỏi về nghĩa lý sâu xa của mười hai nhân duyên. Như người thế gian đội 
ngọc quý vô giá trên đầu, tôi xin trân trọng nhận lẫy những lời dạy bảo của sư 
huynh. 

— Thưa sư huynh Sãriputta, già chết là tai họa đáng chản; muốn hết già 
chết phải lìa dục, tận diệt tham ái. Khi biết nhàm chán sanh, hữu, thủ, ái, thọ, 
xúc, sáu căn, danh sắc, thức thì phải lìa dục, tận diệt tham ái. Lìa dục, tận diệt 
tham ái chính là vị Pháp sư của vị Tỳ kheo đã nhàm chán già chết. Tw căn viên 
thông, tận diệt sáu thức là pháp môn lìa dục, tận diệt tham ái để tự giải thoát 
khỏi mọi ràng buộc thế gian, ra khỏi sanh tử luân hôi. Đó là vị Pháp sư chân 
chính. 

“Thưa sư huynh Sãriputta, trong các đệ tử Thinh văn của đức Thế Tôn, 
người có trí tuệ sáng suốt, khéo điều phục, không sợ hãi, thấy pháp cam lồ, do 
pháp cam lồ chính mình chứng nghiệm đầy đủ, đó chính là sư huynh Sãriputta. 
Nhờ sư huynh khéo hỏi những điều sâu xa của chánh trí, quý báu như hạt châu 
vô giá được người thế gian trân trọng đội trên đầu, nên tôi mới có địp trả lời và 
học hỏi thêm.” 

Thượng tọa Änanda thầm nghĩ “Hai sư huynh Sãriputta và Mahã Kotthita 
đối đáp với nhau thông suốt như thế mà đức Phật còn bảo là chưa hiểu hết ý 
nghĩa của 12 nhân duyên. Vậy từ nay mỗi ngày ta nên thiền quán thêm mãi về 
đê tài này”. 

Trong 12 nhân duyên, người tu nên chú ý đên 3 nhân duyên quan trọng nhật là Vô 
Minh, Thức và AI. Vì ba nhân duyên đó dê diệt trừ nhât đê được giải thoát. Một điêm đáng 
chú ý khác là cái gì sanh ra vô minh ? Phật nói vô minh không có gôc. Trong kinh Lăng 
Nghiêm, Phật nói "Tr¡ kiên lập trí tức vô mình bên". Có nghĩa là: Từ cái thầy biệt thanh tịnh, 
như thật, không phân biệt, không khen chê của Tánh Giác, mà lập ra cái thây biệt có phân 
biệt chủ thê và đôi tượng, rôi bị vướng mặc vảo 6 trân (thương, ghét, khen, chê), đó là gôc 
của vô minh. 


*8 Nếu không có Thức thì lấy gì để biết có Danh Sắc ? Nếu không có Danh Sắc thì làm sao có Ý 
Thức ? 


Sự tích đức Phật 268 


Muốn trừ vô mình thì phải học giáo lý đê biết rõ (giác ngộ) Bản Tâm Thanh Tịnh của 
chúng ta, rồi tập sống hằng ngày với Bản Tâm Thanh Tịnh đó bằng cách quán chiếu vô 
thường, khổ, không, vô ngã. 

Muốn trừ thức và ái thì phải tu Căn Viên Thông, tức phải gìn giữ cho sáu căn được 
thanh tịnh, không đắm nhiễm sáu trần, không sanh ra ái, không sanh ra ý thức phân biệt. 








Phật cho phép ăn sau giờ ngọ và giữ thức ăn qua đêm trong 
lúc bệnh 


Vào mùa an cư năm nay tại Jetavana có rất nhiều vị khất sĩ mắc bệnh sốt 
rét. Nhiều thầy ốm o xanh xao, không đủ sức ôm bát đi khất thực. Họ phải nằm 
tại am chờ các thầy khác đi khất thực về chia xẻ thức ăn cho họ. Nhưng hầu hết 
thức ăn xin được là cơm hoặc bánh chapatI*®° với nước cả-rI, thức ăn nảy quá 
cứng và khô đối với người bệnh. Trong trường hợp này, bà Visãkhã và các cư sĩ 
mang đến tinh xá cúng dường cháo sữa, mật ong, đề hồ và dầu ăn cho các khất 
sĩ bệnh nặng. 

Một hôm, Phật nghe tiếng quạ kêu ran ngoài sân. Phật bước ra khỏi am 
thì thấy một số các vị khất sĩ đang cho quạ ăn các thức ăn rất quý đã được cúng 
dường đặc biệt cho người bệnh. Các vị khất sĩ này được cử ra săn sóc các bệnh 
nhân. Họ trình với Phật là sở dĩ phải cho quạ ăn các thức ăn quý giá này là vì có 
nhiều vị khất sĩ bị sốt vào buổi sáng nên không thọ thực được. Quá giờ ngọ thì 
họ không được phép ăn nữa. Thức ăn lại không được phép để dành qua ngày 
hôm sau nên phải đem ra cho quạ ăn. Do đó có vải người bệnh phải nhịn ăn 
luôn mấy ngày liền. Phật dạy : 

— Này các thầy, từ nay, trong khi bệnh, các vị khất sĩ có quyền thọ thực 
Sau ĐØIỜ ngọ, và cũng có quyên giữ thức ăn đến ngày hôm sau, nhưng phải thông 
báo cho vị chúng trưởng (trưởng nhóm) biết trước. 


Thượng tọa Sãriputta bị vu cáo khinh khi một tu sĩ trẻ“° 


Mùa an cư thứ 24 hoàn mãn, Thượng tọa SãrIputta từ giã Phật để lên 
đường hoằng pháp. Phật chúc Thượng tọa đi đường bình yên, thân tâm nhẹ 
nhàng, gặp nhiều thuận duyên trên đường giáo hóa. Thượng tọa Sãriputta cảm tạ 
Phật, từ giã các vị khất sĩ và lên đường ngay sau đó. 

Một lúc sau, có một vị khất sĩ trẻ, không được Thượng tọa SãrIputta nói 
lời từ giã, đến gặp Phật và than phiền là thầy bị Thượng tọa Sãriputta hất hủi. 
Phật hỏi hất hủi như thế nào. Vị khất sĩ trẻ đáp : 


*°2 Bánh chapafi là món ăn rẤt thông dụng tại Ấn Độ, làm bằng bột mì, tương tợ như bột bánh p1zza 
nhưng mềm, hình tròn và đẹp, lớn bằng bàn tay xòe, chỉ toàn bằng bột nướng. Lúc ăn, chấm với nước 
cà-rI. 

4 Xem Buddhist Legends, quyên II, trang 203-205; Tăng Chi Bộ, chương 9 pháp, kinh.11: Sau khi 
an cư. 


Sự tích đức Phật 269 


— Bạch Thế Tôn, hồi nảy con thấy sư huynh Sãriputta sắp sửa hành trang 
lên đường. Con hỏi sư huynh đi đâu. Sư huynh đã không thèm đáp mà còn xô 
con ngã rồi bỏ đi không thèm xin lỗi. 

Phật bảo thầy thị giả Änanda : 

— Này Änanda, chắc Sãriputta chưa đi xa đâu. Thầy hãy nhờ một chú sa di 
đi tìm Thượng tọa Sãriputta vê đây. Tối hôm nay chúng ta sẽ họp chúng tại 
giảng đường để giải quyết vụ này. 

Thượng tọa Änanda vâng lệnh. Chiều hôm ấy Thượng tọa Sãriputta trở về 
tinh xá với chú sa di. Thây lên trình diện với Phật. Phật bảo : 

— Này Sãriputta, tối nay chúng ta sẽ họp tại giảng đường. Có vị khất sĩ 
buộc tội thầy đã xô ngã thầy ấy rồi bỏ đi không thèm xin lỗi. 

Tối hôm ấy giảng đường không thiếu mặt ai. Mọi người đều muốn biết 
Thượng tọa Sãriputta sẽ phản ứng thể nảo đối với những người lâu nay đã có 
thái độ ganh ghét và hờn giận mình. Ai cũng biết Thượng tọa Sãriputta là một 
đệ tử lớn của Phật, rất được Phật tin yêu, và vì vậy thầy đã là mục tiêu của nhiều 
sự hiểu lầm và ganh tị. 

Cách đây trên tám năm, cũng tại tỉnh xá Jetavana, có một thầy tên là 
Kokãlika®' rất thù ghét hai Thượng tọa Sãriputta và Moggallãna, không ai can 
ngăn được. Thầy bảo Sãriputta và Moggallana đều là những người tu hành giả 
dối, thường hành động theo ái dục. Có lần Phật gọi thầy tới và bảo : 

- Này Kokalika, đừng có nói rằng Sãriputta và Moggallăna là những 
người bị ái dục chi phối. Họ là những người có đạo đức chân thật và tính tình 
rất hòa nhã. 

Nhưng thầy Kokälika đã bị sân hận làm mờ tâm trí nên thầy không tin 
nghe theo lời Phật. Cuối cùng thầy bỏ tu viện ra đi. Sau đó thầy bị một chứng 
bệnh rất kỳ lạ. Da thầy trở nên sẵn sùi, rồi tự nhiên đầy mình mọc lên những 
mụt nhỏ bằng hột cải, lần hồi lớn lên bằng hột đậu, rồi vỡ ra, chảy đầy máu mủ. 
Thuốc men nào cũng không chữa được. Phật nhắn thầy về tinh xá để chữa trị, 
nhưng thầy không chịu về. Sau đó thầy mạng chung. Đức Phật rất thương xót, 
dạy rằng : 

— Này các thầy, sân hận là chất độc làm ung thối tâm hôn, phá hoại cơ 
thể và có thể gây ra những tai nạn hoặc những chứng bệnh kỳ lạ. Các thầy. hãy 
tinh cần gìn giữ đừng để cho chất độc của sân hận ngầm vào thân tâm các thầy. 

Trở lại buổi họp chúng tối hôm ấy. Khi Phật bước vào giảng đường, tất cả 
các VỊ khất sĩ đều đứng dậy chắp tay cúi đầu. Đức Phật mời mọi người an tọa, 
rồi ngài cũng ngôi xuông pháp tòa, ra hiệu cho Thượng tọa Sariputta đến ngôi 
trên chiếc ghế thấp bên tay phải ngài. Sau khi mọi người đã ngồi xuống, im 
lặng, đức Phật xoay lại nói với Thượng tọa Sãriputta : 


!' Xem Tương Ưng Bộ, chương 6, kinh10: Kokalika; Tăng Chi Bộ, chương 10 pháp, kinh 89: 
Kokälika; Tiêu Bộ, Kinh Tập (Sutta Nipata), Đại phâm, kinh 10: Kokalika; Tiêu Bộ, Jataka 481: 
Takkãriya; Tạp A Hàm 47; Tăng Nhât A Hàm 19. 


Sự tích đức Phật 270 


— Này Sãriputta, có vị khất sĩ nói thầy xô ngã vị ấy rồi bỏ đi mà không xin 
lỗi. Vậy, trước đại chúng, thầy hãy trình bày lại rõ ràng việc ấy đã xảy ra như 
thế nảo. 

Thượng tọa Sãriputta đứng dậy chắp tay xá Phật, xá đại chúng, rồi nói : 

— Bạch Thế Tôn, thưa các huynh đệ, một người chưa tu, không biết quán 
niệm về thân, không biết quán niệm về tâm, không có ý thức về những hành 
động và lời nói của mình, một người như thế có thê xô ngã một người bạn của 
mình và bỏ đi mà không thèm xin lỗi. 

"Bạch Thế Tôn, con còn nhớ rõ bài học ngày xưa Thế Tôn dạy cho 
Rãhula lúc thầy được 16 tuổi, cách đây khoảng 13 năm. Thế Tôn đã dạy Rãhula 
học theo hạnh của tứ đại là đất, nước, gió, lửa để nuôi dưỡng bốn đức tính từ, bị, 
hỷ, xả. Hôm ấy con cũng có mặt. Con đã học và thực hành bài học ấy trong suốt 
13 năm qua. 

"Con đã tập hành sự như đất. Đất bao giờ cũng vững chắc, rộng lớn, bao 
la, có khả năng thu nhận và chuyên hóa. Dù người ta đồ rải lên đất những chất 
tỉnh sạch như nước hoa, sữa thơm, hoặc đồ rải lên đất những chất dơ bẩn, hôi 
hám như phân, nước tiểu, máu, mủ thì đất cũng luôn luôn tiếp nhận những thứ 
đó một cách thản nhiên, bình đẳng, không khen chê, không thương ghét. Bạch 
Thế Tôn, con đã thường quán niệm thân tâm con như đất. Con không thể có 
hành động xô ngã một người bạn rồi bỏ đi mà không xin lỗi. 

"Con đã tập hành sự như nước. Khi người ta đỗ nước hoa thơm vào nước, 
hoặc khi người ta giặt những thứ dơ bản trong nước, nước vẫn luôn luôn thản 
nhiên, bình đẳng, không khen chê, không thương ghét. Tánh của nước lúc nào 
cũng bao la, lưu chuyển, có năng lực hóa giải và tự thanh lọc. Bạch Thế Tôn, 
con đã thường quán niệm thân tâm con như nước. Con không thể có hành động 
xô ngã một người bạn rồi bỏ đi mà không xin lỗi. 

"Con đã tập hành sự như gió. Gió thôi đi những mùi thơm hoặc thúi mà 
không bao giờ có ý khen chê hay thương ghét. Gió có tánh bình đăng, bao la, 
lưu chuyền, có năng lực hóa giải và tự thanh lọc. Bạch Thế Tôn, con đã thường 
quán niệm thân tâm con như gió. Con không thể có hành động xô ngã một 
người bạn rồi bỏ đi mà không xin lỗi. 

"Con đã tập hành sự như lửa. Lừa đốt cháy tất cả những cái đẹp, xấu, 
sạch, dơ, thơm, thúi mà không bao giờ cảm thấy tham đắm, tủi nhục, buôn giận 
hay chán chường. Lửa có tánh bình đẳng, thiêu đốt, có năng lực hóa giải và tự 
thanh lọc. Bạch Thế Tôn, con đã thường quán niệm thân tâm con như lửa. Con 
không thể có hành động xô ngã một người bạn rồi bỏ đi mà không xin lỗi. 

"Bạch Thế Tôn, con thường tự ví mình như một em bé dòng dõi hạ tiện, 
áo quần rách rưới, ôm bát vào làng xóm mà xin ăn. Trong lòng con không có 
một chút tự cao tự phụ, luôn luôn khiêm cung. Con không thể có hành động xô 
ngã một người bạn rôi bỏ đi mà không xin lỗi. 

Thượng tọa Sãriputta còn muốn nói nữa, nhưng vị khất sĩ buộc tội 
Thượng tọa đã đứng dậy, bước đến trước mặt Phật, quỳ xuống đảnh lễ ba lạy, 
rồi chắp tay thưa : 


Sự tích đức Phật 271 


- Bạch Thế Tôn, con đã phạm giới, con đã buộc tội sư huynh Sãriputta 
một cách oan uống. Con xin sám hối trước Thế Tôn và đại chúng để được giới 
thê thanh tịnh, và nguyện từ nay về sau không tái phạm. 

Phật bảo : 

— Thầy đã nhận lỗi trước đại chúng và sám hối là điều rất tốt. Đại chúng 
đã chấp nhận sự sám hối của thầy. Vậy Thượng tọa Sãriputta cũng nên hý xả để 
tâm được an ôn, nhẹ nhàng. 

— Bạch Thế Tôn, Sãriputta nói, con đã hoàn toàn bỏ qua chuyện này. 

Rồi Thượng tọa quay sang vị khát sĩ kia, nói tiếp : 

— Tôi cũng xin sư huynh hoan hỉ bỏ qua cho những lỗi lầm của tôi trong 
quá khứ đã làm cho sư huynh buôn phiên. 

Vị khất sĩ buộc tội bước đến trước Thượng tọa Sãriputfa, hai người cùng 
chắp tay cung kính đảnh lễ nhau ba lạy. Đại chúng rất hoan hi. Không khí rất 
cởi mở và hòa địu. 


Phật dạy pháp Tứ Y (Catvari Pratisaranani)* 


Sau mùa an cư, Phật đi du hành nhiều nơi trong xứ Kosalã. Một hôm ngài 
đến thị trấn Kesaputta của bộ tộc Kãlãma*°. Giới thanh niên tìm tới gặp Phật rất 
đông. Họ đã từng nghe tiếng sa môn Gotama nhưng chưa lần nào được gặp. Một 
thanh niên chắp tay hỏi Phật : 

- Thưa sa môn Gotama, ít lâu nay có rất nhiều vị đạo sư đến viếng 
Kesaputta để giảng dạy đạo lý. Vị nào cũng nói chỉ có Giáo Pháp của mình là 
hay và thường hay chê bai, chỉ trích các Giáo Pháp khác. Chúng con thật bối 
rôi, không biết ai nói đúng ai nói sai, rốt cuộc chúng con sinh ra nghi ngờ tất cả. 
Sa môn là bậc giác ngộ liêm chính, xin thầy cho chúng con biết nên tin theo ai 
và không nên tin theo ai ? Ai là người nói đúng và ai là người đang truyền bá tà 
thuyết ? 

— Này các cháu, Phật nói, nếu các cháu có sinh tâm nghi ngờ thì đó cũng 
chỉ là việc tự nhiên. Các cháu đừng vội tin vào một điều gì dù đó là điều người 
ta thường nói đến luôn, dù điều đó có trong kinh điển, hay dù điều đó do một 
nhân vật nổi tiếng nói ra. Các cháu chỉ nên chấp nhận và tin theo những sì hợp 
với ]ý trí của các cháu, những gì đã được các bậc thánh hiện Xưa nay đồng ÿ, 
những gì mà khi đem ra thực hành sẽ mang đến những kết quả tốt đẹp cho mọi 
người. “! 

— Kính xin thầy nói rõ hơn cho chúng con dễ hiểu. 

— Này các cháu, ví dụ như có một người đề tham vọng, giận tức và sĩ mê 
chế ngự tâm mình, thì người ây và những người sống chung quanh người ấy vui 
hay khổ ? 


# Xem Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikãya), Chương 3 pháp, kinh 65: Kesaputfiya Sutta, còn gọi là 
Kãlãma Sutta. 

493 Xứ Kãlãma năm trong góc nhọn, chỗ gặp nhau giữa sông Gangã và sông Ghaghara. 

*# Xem Tăng Chi Bộ, chương 3 pháp, kinh 65: Các vị ở Kesaputta; Trung A Hàm: kinh Anh Võ. 


Sự tích đức Phật 272 


— Bạch thây, tham vọng, giận tức và si mê thường đưa đến tội ác. Vì vậy 
người ấy và những người sông chung quanh người ầy thường phải chịu khổ. 

— Vậy sống theo tham vọng, giận tức và si mê có phải là lối sống mà các 
bậc thánh hiền chấp nhận và khuyến khích không ? Có phải là lối sống mang 
đến những kết quả tốt đẹp cho mọi người không ? 

— Thưa không. 

— Ví dụ như có người sống theo các hạnh từ, bi, hỷ, xả, thường mang đến 
niềm vui cho những người xung quanh, thường cứu giúp những người hoạn nạn, 
thường vui theo cái vui chung của mọi người, thường bỏ qua không cố chấp ơn 
mình và lỗi người. Như vậy người ấy và những người xung quanh vui hay khô ? 

— Bạch thầy, sống theo các hạnh từ, bị, hỷ, xả chẳng những mang đến 
niềm vui và hạnh phúc cho những người xung quanh mà chính mình cũng được 
vui vẻ hạnh phúc. 

— Như vậy “sống theo các hạnh từ, bi, hý, xả sẽ mang đến niềm vui và 
hạnh phúc cho chính mình và cho mọi người” là điều hợp với lý trí, là điều 
được thánh hiền chấp nhận và khuyến khích, là điều mà khi đem ra thực hành sẽ 
mang đến kết quả tốt đẹp cho chính mình và cho những người xung quanh. Đó 
là điều mà các cháu nên chấp nhận, nên thực hành và nên khuyến khích người 
khác thực hành (Tăng Chi Bộ, chương 3 pháp, kinh 65). 

"Này các cháu, ngoài việc dùng lý trí để nhận xét, người học đạo còn cần 
phải biết nương theo pháp Tứ-y“° (Catvari Prafisaranami) như sau : 

I- Y pháp, bất y nhân (Dharma pratisaranena bhavitavyam, na puggala 
pratisaranena) là nên tìm hiểu và học hỏi Giáo Pháp, chứ không nên cô chấp vào 
tên tuổi hay tướng mạo của người nói. 

2- Y nghĩa, bất y ngữ (Attha pratisaranena bhavitavyam, na vyañjana 
pratisaranena) là nên căn cứ vào nghĩa lý, không nên chấp vào ngôn ngữ, văn tự. 

3- Y frí, bất y thức (lñãna pratisaranena bhavitavyam, na vijñãna 
pratisaranena) là nên dùng trí tuệ sáng suốt để tìm hiểu Giáo Pháp và thực hành 
theo, chứ không nên dựa vào giác quan hay tình cảm (thọ và ái) của mình. 

4- Y kinh liễu nghĩa bất y kinh bất liễu nghĩa (NWãrtha sũtra 
pratisaranena bhavitavyam, na anTtärtha sũtra pratisaranena) là nên theo kinh chỉ 
đúng chân lý, không nên chấp theo khế kinh nói theo trình độ người nghe chứ 
chưa chỉ đúng chân lý. 

“Người học đạo như thế chắc chắn sẽ theo đúng Chánh Pháp, không sợ bị 
lầm lạc. 

— Bạch thầy, hôm nay là lần đầu tiên chúng con được nghe một vị đạo sư 
chỉ dạy những điều hợp với lý trí, không bắt buộc tín đồ phải có lòng tin tưởng 
mù quáng vào một đẳng thiêng liêng hay một giáo điều nảo cả. Chúng con rất 
vui mừng như người đang ở trong nhà tôi được ngọn đèn sáng, như người lạc 


%5 Xem kinh Đại Bát Niết Bàn, Phẩm Tứ Y (8); kinh Duy Ma Cật; Đại Phương Đăng Đại Tập Kinh 
29; Luận Đại Trí Độ 9; Luận Du Gñà Sư Địa 45; Đại Thừa Nghĩa Chương 11; Thích Môn Quy Kính 
Nghị, tập thượng. 


Sự tích đức Phật 273 


lõng trong rừng tìm được lối ra. Chúng con kính xin thầy cho chúng con được 
quy y Tam Bảo, làm đệ tử tại gia của thây. 
Đức Phật hoan hỉ châp thuận. 


Người tu sĩ như khúc gỗ trôi trên sôngs 


Đức Phật đi về hướng nam đến thành phố Alavi, rồi từ đó đi về hướng 
tây, dọc theo bờ sông Gangã, hướng về thủ đô Kosambĩ của xứ Vatsa. Một hôm, 
đứng trên bờ sông Gangã, Phật nhìn thấy một khúc gỗ lớn đang trôi theo dòng 
nước chảy về phương đông. Phật gọi các vị khất sĩ đến, chỉ cho họ thấy khúc gỗ 
đang trôi và nói : 

— Này các thầy, khúc gỗ kia nếu không bị vướng mắc vào hai bên bờ, nếu 
không bị người ta vớt lên hoặc bị mục nát tan rã, thì sẽ cứ trôi như thế cho đến 
ngày ra tới biển cả. Các thầy cũng thế, frên con đường fu tiễn theo Chánh Pháp, 
riêu các thây không bị vướng mắc vào các cạm bây của cuộc sống hằng ngày, 
nếu các thây không bị người đời lôi kéo ra khỏi con đường tu tiễn, nếu các thầy 
không tự thối chí ngã lòng, thì chắc chắn các thầy cũng sẽ đi đến đại dương của 
sự giải thoát và giác ngộ hoàn toàn. 

— Bạch Thế Tôn, xin ngài nói rõ hơn cho chúng con dễ hiểu. 

— Này các thầy, “không bị vướng mắc vào cạm bẫy của cuộc sống hằng 
ngày” là không bị vướng mặc vào sáu căn và sáu trần, là khi sáu căn tiếp xúc 
với sáu trần không sanh ra sáu thức với lòng thương ghét khen chê ... Khi sáu 
thức không sanh là sáu căn đã được thanh tịnh, viên thông. Khi â ây các thầy sẽ 
được tự tại, không còn sợ bị vướng mắc vào cạm bẫy phiên não của cuộc sông 
nữa. 

“Không bị người đời lôi kéo ra khỏi con đường tu tiến” là không còn đắm 
nhiễm dục lạc và danh lợi ở cõi đời này nữa. Do công phu trì giới thuần thục, 
tài, sắc, danh, thực, thùy không còn chút gì hấp dẫn đối với các thầy nữa. Trái 
lại các thầy sẽ thưởng thức được niềm thanh tịnh, an lạc trong thiền định và 
chánh niệm. 

“Không tự thối chí ngã lòng” là khi các thầy đã hiểu rõ Giáo Pháp và đã 
thực tập được nhiều kết quả tốt đẹp, cảm nhận được niềm vui hÿ lạc trong thiền 
tịnh. Khi ấy các thầy sẽ vững tin nơi Tam Bảo và vững tin nơi khả năng thành 
Phật của chính mình. 

“Này các thấy, tìm hiểu Giáo Pháp, vững tin nơi Tam Báo, trì giới 
thanh tịnh, thực hành thiền định và chánh niệm, tu căn viên thông là những 
phương tiện cần thiết để đưa các thây tới giải thoát khỏi cảnh đau khổ sanh, 
già, bệnh, chết. Chắc chắn không sai. 

Trong lúc Phật đứng bên bờ sông Gangã giảng dạy cho các vị khất sĩ, có 
một thiếu niên chăn trâu khoảng 16 tuổi đứng gần đó. Thiếu niên nảy tên 
Nanda, trùng tên với thầy Nanda, em cùng cha khác mẹ với Phật. Nanda được 


% Xem Tương Ưng Bộ, chương 35, kinh 239: Khúc Gỗ. 


Sự tích đức Phật 274 


nghe Phật giảng, thích lắm. Em mon men đến gần Phật xin được theo Phật làm 
khất sĩ. Em nói : 

— Bạch sa môn, con tên Nanda, con muốn được như các vị khất sĩ có dung 
mạo trang nghiêm kia. Con muốn được tu học như các vị Ấy. Con xin hứa sẽ cố 
găng làm những điều của sa môn chỉ dạy để được như khúc gỗ trôi ra biển cả 
mà không bị vướng mắc vào hai bên bờ, không bị người ta vớt lên, cũng không 
bị mục nát tan rã. Con xin sa môn nhận con theo làm đệ tử của ngài. 

— Con năm nay được bao nhiêu tuổi ? 

— Bạch sa môn, con l6 tuổi. 

— Con còn có cha mẹ ở nhà không ? 

— Thưa, cha mẹ con đều đã mắt. Con không có anh em, bà con nào hết. 
Con chỉ ở giữ trâu cho ô ông bà phú hộ trong làng mà thôi. 

— Con có thể ăn mỗi ngày một bữa được không ? 

— Dạ, con đã quen ăn như thế từ lâu rồi. Mỗi buổi sáng con dắt trâu ra 
đồng, mang cơm nguội theo ăn, đến chiều tối mới dắt trâu trở vê. 

— Này Nanda, đáng lẽ ra phải đến 20 tuổi con mới được chấp nhận vào 
giáo đoàn khát sĩ. Nhưng thấy con có chí muốn tu nên Như Lai cho phép con 
gia nhập giáo đoàn với tư cách sa di để tập sự xuất gia. Đến 20 tuổi con mới 
được thọ giới khất sĩ. Bây giờ con nên lùa trâu về trả cho chủ con đi, rồi con xin 
phép chủ cho con nghỉ việc. Xong xuôi con trở lại đây gặp ta. 

— Bạch sa môn, con có thể đi theo sa môn ngay bây giờ. Mắy con trâu này 
khôn lắm, chúng nó biết đường về chuồng một mình khi trời sụp tỐi. 

— Đành vậy, nhưng con phải lùa chúng về chuồng. Giao chúng lại cho chủ 
đàng hoảng. Rồi xin phép nghỉ việc. Sau đó Như Lai mới có thể cho con đi theo 
giáo đoản được. 

— Bạch sa môn, con sợ khi trở lại đây sẽ không còn gặp sa môn và các 
thầy nữa ! 

— Con đừng lo. Chúng ta sẽ đứng đây chờ con. 

Nanda sung sướng, lật đật lùa trâu về chuồng. Đức phật quay sang bảo 
Svastika : 

— Này Svastika, Như Lai giao cho thây làm y chỉ sư (upajjhãya, ãcariya, 
giám hộ, giáo thọ) hướng dẫn và dạy dỗ em bé chăn trâu này. 

Svastika chắp tay vâng dạ. Thầy năm nay đã 33 tuổi. Thầy được làm quen 
với Phật tại làng Uruvelã lúc năm anh em ông Kondañña vừa bỏ đi. Lúc bấy giờ 
thầy mới được chín tuổi. Cha mẹ mắt sớm, thầy phải đi chăn trâu cho một ông 
chủ giàu lòng từ ái để nuôi ba đứa em : một đứa em trai tên Ripak, bảy tuôi, và 
hai đứa em gái, Balã năm tuổi và Bhimã ba tuổi. Sau khi Phật thành đạo dưới 
cội Bồ-đẻ, thầy được quen với hai chị em cô Sujãtã, con ông xã trưởng trong 
làng, được hai cô này dạy đọc và viết chữ, và được giúp đỡ về vật chất để nuôi 
ba đứa em. Mấy năm gần đây, trong một chuyên du hành ngang qua thôn 
Uruvelãä, Svastika thấy túp lều của cha mẹ thầy khi xưa nay đã xiêu vẹo và đỗ 
nát. Ba đứa em của thầy đều có gia đình, con cái và nhà cửa riêng. Thằng 
Ripak, sau khi cưới vợ, đã đi lập nghiệp ở một nơi khác. Hai đứa em gái là Balã 


Sự tích đức Phật 275 


và Bhimã, sau khi lập gia đình, đều ở lại Uruvelã, và mỗi người đều có một đàn 
con cả trai lẫn gái. Trong số đó có nhiều đứa cũng đi chăn trâu thuê như thầy 
khi xưa... 

Rồi Svastika nhớ đến Rãhula năm nay đã 30 tuổi. Thầy nhớ đến những 
điều Rãhula đã chỉ dạy thầy khi thầy mới nhập chúng, cách nay thấm thoát đã 
13 năm. Thầy nhớ đến bài kinh Chăn Trâu của Phật giảng sau khi thầy mới xuất 
gia được vài tháng. Thầy nguyện sẽ đem hết kinh nghiệm đời và đạo của thầy để 
chỉ dạy lại cho chú sa di Nanda. Vừa nghĩ tới đây thì chú bé Nanda đã trở lại. 
Đại đức Svastika trở về với giây phút hiện tại. Thầy bảo Nanda tới gần thầy, và 
cho chú biết thầy sẽ là y chỉ sư (y-chỉ A-xà-lê, Ẩcariya), là thầy hướng dẫn của 
chú trong sự tu học. Ngay tối hôm ấy Nanda được xuông tóc làm một sa di. Chú 
tiêu mới này được chỉ cách mặc áo, cầm bát và cách đi, đứng, nằm, ngôi theo 
Chánh Pháp. 


Phật giảng về Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân”” 


Đức Phật đến thành phố KosambT giáo hóa một thời gian trước khi lên 
đường về Rãjagaha. Một hôm, đang ngồi trong rừng Bhesakalaävana cạnh núi 
Sumsumära (núi Cá Sâu), Phật nói với các vị khất sĩ : 

— Này các thầy, hôm nay Như Lai muốn nói với các thầy về tám điều giác 
ngộ của các bậc đại nhân (Bồ tát). Đây là đề tài mà Thượng tọa Anuruddha đã 
chiêm nghiệm và thảo luận với Như Lai tại Vườn Tre xứ Ceti, lúc Thượng tọa 
đang ấn cư nơi đó. Theo Thượng tọa Anuruddha thì đây là tám điều thực tế mà 
một bậc Bồ tát đã giác ngộ nên đem ra giáo hóa những người còn mê lầm : 

"Điều thứ. nhất là giác ngộ rằng tất cả các pháp đêu là vô thường và vô 
ngã. Quán sát về tính vô thường và vô ngã của các pháp thì tránh được khổ đau 
và dần dần đạt tới giải thoát và an lạc. 

"Điều thứ hai là giác ngộ răng càng nhiều ham muốn thì càng nhiễu đau 
khổ. Giảm bớt ham muốn thì đời sống bớt khổ đau. 

"Điều thứ ba là giác ngộ tằng biết sống đơn giản (thiểu dục trì túc) là 
nguôn an lạc. Người biết sông đời đơn giản mới có thì giờ và tâm lực để tu tập 
và g1úp đời. 

"Điều thứ tư là giác ngộ rằng phải siêng năng tỉnh tấn mới có thể đạt 
được quả vị giác ngộ. Tánh lười biếng và hưởng thụ chỉ đưa đến sự đọa lạc vào 
thế giới của ma chướng và phiền não. 

"Điều thứ năm là giác ngộ rằng sống trong vô mình và buông thả sẽ bị 
giam hãm đời đời kiếp kiếp trong cảnh khổ của vòng sinh tử luân hồi. Chỉ có 
đời sống sáng suốt trong chánh niệm và tỉnh thức mới đưa tới sự thành tựu trí 
tuệ, giác ngộ và giải thoát. 


#” Xem Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải của HT Thích Thanh Từ; Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng 
Kinh, tập 17, kinh số 779. 


Sự tích đức Phật 276 


"Điều thứ sáu là giác ngộ rằng bố thí là một phương pháp rất hiệu 
nghiệm để tự giúp mình và giúp người, cả về vật chất lần tỉnh thần. Chính nhờ 
bố thí mới diệt được ngã chấp và pháp chấp. 

"Điều thứ bảy là giác ngộ răng người hành đạo vào đời để hóa độ, phải 
luôn luôn giữ nếp sống đơn giản, thanh bạch, giới hạnh thanh cao, lấy đức từ bi 
hỷ xả mà đối xử với tất cả mọi người. 

"Điều thứ tám là giác ngộ tăng muôn loài chúng sanh đêu đông chung 
một Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều bình đăng và xứng đáng được tôn trọng, 
vì đều có khả năng thành Phật. Do đó mọi hành động, lời nói, ý nghĩ đều nhằm 
tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, để đi đến giác hạnh viên mãn. 

"Này các thầy, các bậc đại nhân (Bồ tát) đều nhờ quán chiếu và tu tập 
theo tám điều trên đây mà được giác ngộ. Khi vào đời họ cũng đem Tám Điều 
Giác Ngộ này để khai thị và giáo hóa cho mọi người. Các thầy đã phát tâm Bồ 
tát cũng nên tu tập như thế song song với việc thực hành Lục Độ. 

Đức Phật nói xong, các vị khất sĩ đều hoan hỉ tín thọ phụng hành. 


Phật thăm khắt sĩ Vakkali đang hấp hồi» 


Về đến tinh xá Veluvana ở Rãjagaha, đức Phật được thông báo là Thượng 
tọa Vakkali đang bệnh nặng, rất trông mong được thấy mặt Phật trước khi qua 
đời. Chính vị thị giả của Thượng tọa đã đến đảnh lễ ba lạy dưới chân Phật và 
nÓI : 

— Bạch Thế Tôn, thầy con đang bệnh nặng, hiện đang nằm tại nhà một cư 
sĩ làm đồ gồm trên núi Isigili. Thầy con bảo con thay thầy tới đây, cung kính lạy 
xuống ba lần, trán chạm chân Phật, cung thỉnh Thế Tôn đến hộ niệm cho thầy 
con. 

— Được rồi, này Ẩnanda, chúng ta hãy đến thăm Thượng tọa Vakkali. 

Khi đức Phật và Thượng tọa Änanda vừa bước vào cửa, Thượng tọa 
Vakkali găng gượng ngồi dậy, nhưng thầy ngồi lên không nồi. Phật đỡ thầy năm 
xuống trở lại và nói : 

— Này Vakkali, thầy đừng cô gắng ngôi. Cứ nằm xuống cho thoải mái. 
Như Lai và thầy. Ananda ngôi trên mây cái ghế này được Tôi. 

Phật và thầy Ananda ngồi xuông ghế, rồi Phật hỏi thăm : 

— Tình trạng sức khỏe của thầy hiện nay như thế nào ? Gần đây có được 
thuyên giảm chút nào không ? 

- Bạch Thế Tôn, bệnh con không được thuyên giảm chút nào hết. Sức 
khỏe của con càng ngày càng tệ. Con cảm thấy khó chịu lắm. Trong thân con 
chỗ nào cũng đau nhức. 

— Tâm thầy có được an không ? Thây có lo lắng ân hận gì không ? 


#% Xem Tương Ưng Bộ, chương 22, kinh 87: Vakkali. 


Sự tích đức Phật 277 


— Bạch Thế Tôn, con lo lăng và ân hận vì từ lâu nay con muốn đi thăm 
Thế Tôn mà con chăng làm được việc ấy. Rất may là hôm nay con được nhìn 
mặt Thế Tôn, như thế là con đã mãn nguyện. 

— Này Vakkali, cần gì phải thấy mặt nhau mới gọi là được gần nhau. Mỗi 
lúc thầy tinh tấn tu tập, trì giới thanh tịnh là đã có Như Lai ở bên cạnh. Cái thân 
ngũ âm có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp này cũng chỉ là vật giả tạm. Cái tâm thanh 
tịnh của thầy và cải tâm thanh tịnh của Như Lai thì không có ranh giới, làm gì 
có sự xa cách. Này Vakkali, ai thấy Pháp là thấy ta, ai thấy ta là thấy Pháp. 

Im lặng một lát, Phật hỏi tiếp : 

— Này Vakkali, thầy có thấy sắc thân là vô thường không ? Thầy có luyến 
tiếc nó không ? 

— Bạch Thế Tôn, con thấy rất rõ. Sức khỏe của con hiện nay sa sút từng 
giờ từng phút. Cơ thể của con cũng đang hao mòn và hoại diệt từng giờ từng 
phút. Cảm thọ và tri giác của con cũng lu mờ dần. Con không, luyễn tiếc sắc 
thân này vì nó hiện đang làm con đau đớn, và con cũng không thấy cái gì là thật 
sự của con, cái gì thật sự là con. 

— Lành thay, này Vakkali, vạn váí đêu vô thường và không có tự ngã, 
nhưng “cải biết vạn vật là vô thường, không có tự ngã” là tri kiến của chư 
Phật, là trí bát-nhã của chư Phật, là Phật tánh, là Chơn Tám của muôn loài 
chúng sanh thì không bao giờ hoại diệt. Muôn chứng được cái Chơn Tâm 
thường, lạc, ngã, tịnh đó thì trước hết phải dứt trừ chấp ngã, chấp pháp. 

Vakkali nhếch miệng cười, rồi hai hàng nước mắt ràn rụa chảy xuống, 
thầy nói: 

— Bạch Thế Tôn, trong giờ phút khó khăn nảy con lại có phước được lãnh 
thọ lời dạy vô giá của đức Thế Tôn. Từ ngày được Thế Tôn cho xuất gia, con 
thường quán niệm “vạn vật đều vô thường, không có tự ngã” và “tất cả chúng 
sanh đều có Chơn Tâm, Phật tánh đầy đủ bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh”. 
Nhưng hôm nay lại được nghe chính kim khẩu của đức Thế Tôn nhắc nhở lời ấy 
trong giờ phút này. Con cảm thấy sung sướng quá, hạnh phúc quá, con xin đa tạ 
Thế Tôn. Bây giờ con cảm thấy tâm con hoàn toàn an ôn, thân con không còn 
đau nhức nữa. Con xin hẹn gặp lại Thế Tôn trong Chánh Pháp (Dhamma). 

Thượng tọa Ananda sụt sùi thương cảm. Đức Phật bảo : 

— Lành thay, này Vakkali, thầy hãy can đảm lên. Như Lai lúc nào cũng ở 
bên cạnh thầy. 

Sau khi đức Phật và Thượng tọa Ananda bước ra khỏi cửa, Thượng tọa 
Vakkali bảo thị giả nhờ người khiêng thầy luôn cả cái giường ra sườn núi Isigill, 
đặt dưới bóng mát của một tảng cây cô thụ, cạnh một tảng đá đen. Thầy nằm 
nhiếp tâm an tịnh đến xế chiều thì nhập diệt. 

Được tin này, đức Phật nói với các vị khất sĩ : 

— Vakkali đã được giải thoát. 


Sự tích đức Phật 278 
Phật dạy cách vượt qua các đau khổ*° 


Ở lại Veluvana và Gijjhakũta độ hai tuần, Phật lại lên đường đi Nãland, 
rồi đến VesälT. Tại giảng đường Trùng Các (Kũtägära) trong tỉnh xá Mahavana, 
một hôm Phật dạy các vị khất sĩ về cách vượt qua các đau khổ. Ngài nÓI : 

— Này các thầy, đời là bể khổ, nào là phải lo sinh sống, già, bệnh, chết, ái 
ly, oán hội, cầu bất đắc. Thế nên không ai trên đời này mà không bị ít nhiều đau 
khổ. Nhưng người thường, người biết tu, người có thực chứng thánh quả cảm 
thọ sự đau khổ khác nhau. Người thường, do tham sân sĩ làm gia tăng sự đau 
khổ, nên cảm thọ về đau khổ càng lớn. Người biết tu, nhẫn chịu sự đau khổ, 
không làm tăng sự đau khổ nhưng chưa biết cách làm giảm sự đau khổ. Bậc 
thánh nhân, do công phu thiền định và quán tưởng, làm cho sáu căn lần hồi 
thanh tịnh nên cảm thọ về sự đau khổ giảm dần xuống. Định iực và trí lực càng 
tăng, sảu căn càng thanh tịnh, thì cảm thọ đau khổ càng giảm lần cho đến khi 
dứt hẳn. 

Rồi đức Phật nói kệ : 

"Người tu căn viên thông, 

"Giữ mắt tai mũi lưỡi 

"Thân ý đều thanh tịnh, 

"Siêu thoát mọi khổ đau. (Kinh Pháp Cú, bài 360, 361) 

Đức Phật cầm một hòn đá đưa lên, hỏi : 

— Này các thầy, hòn đá trong tay Như Lai đây và núi Gayãsĩsa (Tượng 
Đầu) cái nào lớn hơn ? 

— Bạch Thế Tôn, so với núi Gayäsĩsa thì hòn đá trong tay Thế Tôn rất bé 
nhỏ, hầu như vô nghĩa. 

— Cũng thế, này các thầy, trong cùng một cảnh khổ, người không biết tu 
có cảm thọ khô lớn như núi Gayäsĩsa, còn bậc thánh nhân có cảm thọ khô chỉ 
bằng hòn đá này. 

"Này các thầy, ví dụ như có người bị trũng một mũi tên. Người đó cảm 
thấy đau nhức. Nhưng nếu một mũi tên thứ hai bay tới cắm đúng vào chỗ vết 
thương đó thì cái đau nhức ấy chắc chăn càng lớn hơn bội phần. Và nếu một 
mũi tên thứ ba bay tới đúng ngay vào chỗ vết thương đó nữa thì sự đau nhức lại 
càng lớn hơn gấp trăm lần. Các thầy nên biết vọng /ưởng, ngã kiến, ngã ải, 
tham, sân, sỉ cũng như mũi tên thứ hai và thứ ba, chúng làm cho cảm thọ đau 
khổ gia tăng gấp bội. 

"Này các thây, khi một bậc thánh nhân nhập đại định thì dù có 500 cỗ 
xe đi ngang qua trước mặt, hoặc trời giông bão sâm sét cũng không hề bị quấy 
rầy, mọi cảm thọ đều im bặt. Vị ấy luôn luôn cảm thấy an lạc, không bao giờ 
cảm thấy bị quấy nhiễu. Đối với vị ấy không có ngã và ngã-sở, thì căn và trần 
không còn nương vào đâu đề sanh ra thức và cảm thọ nữa. 


* Xem Tiểu Bộ, Jãtaka 96: kinh Takkasilã; Buddhist Legends, quyền IIL, trang 243-244. 


Sự tích đức Phật 279 


"Này các thầy, u tập căn viên thông chính là phương pháp diệt trừ các 
cảm thọ, trong đó có cảm thọ đau khổ". Sáu căn đỗi với sáu trần không sanh ra 
sáu thức thì cảm thọ không có nhân duyên gì đề phát sanh. 

"Này các thây, khi sắp mệnh chung, các thây nên tập trung ft tưởng vào 
sự quán chiếu thân thể, cảm thọ"", tâm ý"° và đối tượng của tâm ý (quán Tứ 
niệm xứ) để thấy rõ rằng thân thể, cảm thọ, tâm ÿ và đối tượng của tâm ý đều là 
vô thường, duyên sanh, không có tự ngã. Sự quản chiếu đó làm lắng dịu sự đau 
khổ và giúp các thây được an ổn trong tỉnh thức và chánh niệm. Tiê lếp đến các 
thầy nên niệm Phật hoặc trì chủ đề tâm được thanh tịnh hấu sanh về các cỗi an 
lành. 

Hôm nay các vị khất sĩ được nghe một thời pháp quý báu chưa từng có 
nên các thầy đều hoan hỉ tín thọ phụng hành. 


Vô minh, hành, thức và danh sắc trong 12 nhân duyên*° 


Khi trận mưa đầu mùa đồ xuống làm giảm bớt cái nóng mùa hạ, Phật rời 
Vesali, lên đường đi Sãvatthi. Năm nay các vị khất sĩ cả nam lẫn nữ đều tựu về 
an cư tại Sãvatthi rất đông. 

Tại giảng đường Lộc Mẫu (Migãra mãtu pãsãda) trong tinh xá Đông Viên 
(Pubbärãma), trong lúc Phật giảng dạy thêm về đạo lý duyên sinh, một vị khất sĩ 
đứng lên bạch : 

— Bạch Thế Tôn, trong 12 nhân duyên, Thế Tôn dạy đo £hức mà có danh 
sắc. Như vậy có phải toàn thể vũ trụ này đều phát sinh từ tâm thức không ? 

- Đúng như vậy. Này các thầy, "danh" chỉ chung các sự vật vô hình, có 
tên mà không có tướng. "Sắc" chỉ chung các vật có tên có tướng như mùi 
hương, ánh sáng, âm thanh và các vật có thể xúc chạm được. Tá: cả danh và sắc 
Sở đĩ hiện hữu là vì có sự nhận thức phân biệt. Nếu không có sự nhận thức phân 
biệt thì căn cứ vào đâu đề nói một vật có hay không có ? 

- Bạch Thế Tôn, nếu danh sắc phát sinh từ thức thì quả thật thức là 
nguôn gốc của vũ trụ và muôn vật. Vậy ta có thể biết được nguôn gốc của tâm 
thức hay không ? Ta có thể hiểu được do đâu mà có tâm thức hay không? Và 
tâm thức có từ lúc nào 2 

— Này các thầy, ý niệm về bắt đầu và ý niệm về chung cuộc cũng đều phát 
sinh từ tâm thức. Thật ra, không có lúc bắt đầu cũng không có lúc chung cuộc, 
không có cái hiện hữu cũng không có cái không hiện hữu. Không nên nói danh 
sắc phát sinh từ thức, mà phải nói vì có thức mới thấy có danh sắc. Do vô minh 
nên chúng sanh mới có ý niệm phân biệt (thức) về thỉ và chung (hành), do vô 
minh nên chúng sanh mới có ý niệm phân biệt (thức) về cái hiện hữu và cái 
không hiện hữu (danh sắc). Hay nói cách khác, đo vô mình nên mới có hành và 


5 Xem Buddhist Legends, quyên III, trang 243-244. 

50! Cm thọ : Cảm giác sung sướng, đau khổ hay không sung sướng không đau khổ. 
502 Ty; ý : Ý kiến, ý thức, ý niệm, tư tưởng. 

"3 Xem Trung Bộ (Majjhima nikãya) 121; Tạp A Hàm 232. 


Sự tích đức Phật 280 


thức. Hành là sự lưu chuyên, biến đồi. Thức là cái biết do sự phân biệt. Hành và 
thức nương vào nhau mà có. Do có "sự lưu chuyển, biến đổi" mới có "cái biết 
do sự phân biệt". Do có "cái biết do sự phân biệt" mới thấy có "cải lưu chuyển, 
biến đổi". Rồi chính cái ý thức phân biệt đó đưa chúng sanh vào vòng luân hồi 
sanh tử vô thỉ vô chung. Cử khi nào cải ý thức phân biệt đó bị tận điệt thì vòng 
luân hồi sanh tử mới chấm đứt. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn vừa nói "vòng luân hồi sanh tử vô thi vô 
chung", sao lại nói đến "vòng luân hồi sanh tử chấm dứt" ? 

— Này các thầy, các thây nên biết, "vòng sanh tử luân hồi" vốn không thật 
có. Đó chỉ là vọng tưởng, là ảo ảnh do "ý thức phân biệt" tạo ra. Thể nên khi 
tận diệt được ÿ thức phân biệt thì ảo ảnh về "vòng sinh tử luân hôi" không còn. 
Áo ảnh là vật không thật có thì làm gì có thi có chung ? 

— Bạch Thế Tôn, thầy Punna MantãnTputta (Phú Lâu Na Mãn Từ Tử) hỏi, 
vô minh là yêu tố đầu tiên trong 12 nhân duyên. Vậy do đầu mà có vô minh ? 

— Này Punna MantãnTputta, vô minh không có gốc, không do nhân duyên 
sanh. Tánh Giác (Chơn Tâm) lúc nào cũng thanh tịnh sáng suốt, thấy biết tất cả 
mà không có ý thức phân biệt. Tánh giác không thể sanh vô minh. Trong ránh 
giác thanh tịnh sáng suốt đó bổng vọng sanh cái thấy biết có phân biệt năng sở 
(có chủ thể và đối tượng)°*. Cái thấy biết có phân biệt đó là vô mình. Vô mình 
đã vọng sanh nên không thật có, thì làm gì có gốc. Vô mình vốn là vọng nên tắt 
cả những cái thấy biết do vô mình phát sanh đều là vọng tưởng, mê lâm, không 
thật có. Ví dụ như giảng đường Lộc Mẫu này, chúng sanh dùng ý thức phân 
biệt, nương theo nhận thức của sáu căn, mà cho rằng giảng đường này thật có. 
Bậc thánh nhơn dùng tuệ nhãn nhìn giảng đường chỉ thấy đất, nước, gió, lửa hòa 
hợp dung thông với nhau mà thôi. Nếu dùng Phật nhãn mà nhìn thì chỉ thấy toàn 
Tánh Giác, vì đất, nước, gió, lửa đều đồng một chơn thể, đồng một chơn tánh. 
Tất cả đều tịch tĩnh, sáng suốt." 

Đức Phật đưa mắt nhìn khắp đại chúng, rồi chẫm rãi nói tiếp : 

— Này các vị khát sĩ, chúng sanh do vọng chấp nơi ý thức phân biệt, cho 
đó là thật có (hữu), cho đó thật là mình (ngã) hoặc thật là của mình (ngã sở) 
cho nên phải bị lưu chuyển sanh tử trong ba cối (dục, sắc và vô sắc). Nay quý vị 
muốn tu chứng bô-để, Niết bàn, muốn trở về tảnh giác nguyên thủy, thì trước 
hết phải dứt trừ "ý thức phân biệt", chuyển tất cả các thứ hư vọng sanh diệt vào 
tánh tịch tĩnh (vắng lặng, viên trạm) của Chơn Như. Quý vị hãy dùng trí bát- 
nhã quán chiếu thâm sâu vào muôn sự muôn vật để chứng pháp không và 
ngã không. Đến chừng đó dòng sanh tử luân hôi sẽ không còn nương vào 
đâu để hiện hữu nữa." 


5% Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật nói "7rị kiến lập tri tức vô mình bổn; trỉ kiến vô kiến tức thị Bồ 
đà, Niết bàn vô lậu chơn tịnh." là nghĩa như thế. 

55 Ý này được khai triển trong Bát Nhã Tâm Kinh. 

5 Ý này được khai triển trong kinh Lăng Nghiêm. 


Sự tích đức Phật 281 
Thế nào là Chánh Kiến ? 


Ngưng một lúc, đức Phật nói tiếp : 

— Quý vị nên biết con đường tu tập giải thoát mà Như Lai gọi là Bát 
Chánh Đạo. Trong đó Chánh Kiến là căn bản của Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, 
Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tĩnh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định. Vì 
phải có Chánh Kiến trước mới thực hành được bảy pháp kia. Nhưng Chánh 
Kiến là gì ? - Chánh Kiến là thấy biết tất cả muôn sự muôn vật đúng như thật, 
không bị các cảm thọ và ỷ thức phân biệt lừa gạt. 

Thượng tọa Änanda vội quỳ xuống chấp tay bạch Phật : 

— Bạch Thế Tôn, chúng con ngu muội không biết "thấy đúng như thật" là 
thấy như thế nào. Xin Thế Tôn hoan hi chỉ rõ thêm. 

— Này Änanda, thầy thưa hỏi rất đúng lúc, Như Lai sẽ vì thính chúng sơ 
học mà nói rõ thêm. Các thầy hãy lắng nghe. Nếu trong lúc thấy biết mà sanh ra 
ý niệm có/không, lớn/nhỏ, tốt/xấu, hay/dở, phải/quấy, đúng/sai ... là thấy biết 
không đúng như thật, vì đã bị cảm thọ và ý thức phân biệt đánh lừa. Chánh Kiến 
là thấy biết bằng trí tuệ bát-nhã, trong đó không có ý niệm có/không, tốt/xấu, 
phải/quấy, ... 

— Bạch Thế Tôn, thấy biết bằng trí tuệ bát-nhã là như thế nào ? 

- Thấy biết bằng trí tuệ bát-nhã là thấy biết muôn sự muôn vật đêu vô 
thường, duyên hợp, không có tự ngã, do đó đêu bình đăng, không có ý niệm 
phân biệt: Tất cả đều hòa hợp, dung thông trong một tổng thể tạm gọi là 
Chơn Tám, Chơn Như, Phật Tánh (Tánh Giác). 

Các vị khất sĩ im lặng, chăm chỉ lắng nghe, hiểu rằng 12 nhân duyên chỉ 
là tục đế, Tánh Giác mới là chơn đế, muốn thấy Tánh Giác phải thực hành 
Chánh Kiến. Tắt cả đều lấy làm vui mừng nhận thấy con đường tu tập của mình 
đầy tương lai rực rỡ, chắc chắn sẽ đưa đến quả vô sanh. 


Thế nào là Chánh Định ?* 


Chánh định (Samadhi, Tam-ma-đề, Tam-muội) là pháp môn tu tập nhăm 
mục đích đưa đến giải thoát, đưa đến Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác. 
Định nào không nhằm mục đích đưa đến giải thoát là tà định, không phải là 
Chánh định. 

Một hôm, trong giờ thuyết pháp, Phật dạy: 

— Này các vị khất sĩ, Chánh định là bậc thang cao nhất trong Bát Chánh 
Đạo. Có bốn phương pháp thực hành Chánh định. Thế nào là bốn ? 

I- Phương pháp tu tập định, do tu tập, làm cho sung mãn, đưa đến hiện 
tại lạc trú. Đó là bỗn bậc thiền đầu tiên. Ly dục ly bắt thiện pháp với tầm và tứ, 
tâm sanh hý lạc, thì đắc sơ /biên, đạt Ly Sanh Hỷ Lạc Địa. Đình chỉ tầm và tứ, 
nội tĩnh nhất tâm trong hỷ lạc, thì đắc nhị thiển, đạt Định Sanh Hỷ Lạc Địa. Ly 


5 Xem Tăng Chi Bộ, chương Bốn Pháp, kinh 41: Bốn Định. 


Sự tích đức Phật 282 


hỷ trú xả, thân cảm lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là Xả Niệm Lạc Trú, thì đắc 
tam thiển, đạt Ly Hỷ Diệu Lạc Địa. Xả khố, xả lạc, ly hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
thì đắc / thiên, đạt Xả Niệm Thanh Tịnh Địa. 

2- Phương pháp tu tập định, do tu tập, làm cho sung mãn, đưa đến chứng 
tri kiến. Đó là phương pháp quán tưởng ánh sáng (ãloka-kasina, light-kasina). 
Trong lúc ngồi thiền tác ý tưởng ánh sáng, an trú tưởng vào ánh sáng ban ngày, 
ngày như thế nào thì đêm như vậy, tâm mở rộng cho đến khi ánh sáng tràn ngập 
cả không gian. 

3- Phương pháp tu tập định, do tu tập, làm cho sung mãn, đưa đến chánh 
niệm tỉnh giác. Đó là phương pháp quán tâm (citfa-nupassand). Biết rõ khi nào 
lạc thọ, khổ thọ, hỷ thọ, ưu thọ, xả thọ sanh khởi, an trú, chấm dứt. Biết rõ khi 
nào vọng tưởng, phiền não sanh khởi, an trú, chấm dứt. Biết rõ khi nào dục tầm, 
tham tầm, sân tầm, hại tầm sanh khởi, an trú, chấm dứt trong tâm. 

4- Phương pháp tu tập định, do tu tập, làm cho sung mãn, đưa đến đoạn 
tận các lậu hoặc. Đó là phương pháp quản sự sanh diệt của năm thủ uấn (quán 
Bát nhã). Đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt; đây là thọ tập khởi, đây là 
thọ đoạn diệt; đây là tưởng tập khởi, đây là tưởng đoạn diệt; đây là hành tập 
khởi, đây là hành đoạn diệt; đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. Quán 
như vậy để thấy rõ tất cả năm uấn đều là vô thường, là vô ngã, là niết-bàn, nhờ 
đó chứng được pháp không và ngã không. 

Này quý thầy, đó là phương pháp tu tập Chánh định nhằm đưa đến giác 
ngộ và giải thoát. 


Phật nói kinh Vu Lan Bồn (Ullambana sutta)*" 


Thượng tọa Moggallãna (Mục Kiền Liên) là người rất tinh tấn về công 
phu thiền định. Một tuân lễ sau khi xuất gia, lúc ở làng Kallaväla, Moggallãna 
đã thực hành pháp quán Tứ đại (đất, nước, gió, lửa) do Phật dạy mà trở nên vị 
đệ tử thần thông bậc nhất. Mỗi lúc rảnh rang thầy thường tìm nơi thanh vắng 
ngôi thiền định liên tiếp nhiều giờ liền. Cách đây mấy hôm thầy chứng được 
năm trong sáu phép thần thông. Lục thông (chal-abhiññä) là sáu phép thần 
thông do công phu thiền định (samädhi) mà được. 1c thông gồm CÓ : 

I- Thiên nhãn thông (dibbacakkhu abhiññãna) : Có thể nhìn thấy tất cả 
mọi vật lớn nhỏ ở cõi Dục và cõi Sắc. 

2- Thiên nhĩ thông (dibbasota abhiũñãna) : Có thể nghe tất cả những âm 
thanh lớn nhỏ ở cõi Dục và cõi Sắc. 

3- Tha tâm thông (paracittavijãnana abhiññãna) : Có thể biết tư tưởng 
của các chúng sanh hữu tỉnh. 

4- Thân túc thông (iddhividha abhiññãna) : Trong khoảnh khắc, có thể 
hiện đến bất cứ nơi nào ở cõi Dục và cõi Sắc. 


”% Xem Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh 684, 685 và 687 


Sự tích đức Phật 283 


5- Tuc mạng thông (pubbeniväasanussati abhiññãna) : Có thể biết rõ các 
kiếp trước của chính mình hay của một chúng sanh. 

6- Lậu tận thông (ãsavakkhaya abhiññãna) : Tâm trí sáng suốt, không còn 
phiền não và mê lầm, và biết cách chỉ cho người khác tu tập để được như mình. 

Sau khi chứng được ngũ thông, trong mây ngày liền, thầy Mogsalläna thử 
sử dụng những khả năng mới của mình. Rồi thầy bỗng nghĩ đến hình ảnh thân 
yêu của cha mẹ thầy. Không biết hiện giờ cha mẹ của thầy ở đâu ? Thầy nhớ 
đến lúc thầy cùng đi với Phật qua một bãi tha ma. Có một đống xương người to 
lớn bên vệ đường. Phật bỗng lặng lẽ bước đến đảnh lễ đống xương. Các vị khất 
sĩ thấy thế rất ngạc nhiên, không hiểu vì lý do gì Phật lạy đống xương. Thầy 
Änanda liền hỏi : 

— Bạch Thế Tôn, ngài là bậc chánh đắng chánh giác, là thầy của tất cả các 
cõi trời và cõi người. Vì cớ sao hôm nay Thế Tôn lại lạy đồng xương. 

— Này các thầy, đức Phật đáp, chúng sanh trong ba cõi Dục, Sắc và Vô 
Sắc chìm đắm trong vòng sanh tử luân hồi không dứt, thật rất thảm thương. 
Trong vô số kiếp sanh sanh tử tử, có thể đều là thân thuộc họ hàng với nhau. 
Trong đống xương to lớn nảy chắc chắn có xương của chính thân ta hoặc của 
chính cha mẹ ta trong nhiều kiếp trước. Như Lai đảnh lễ đồng xương để tỏ lòng 
hiểu kính đối với công ơn cha mẹ trong nhiều kiếp trước. 

Thầy Moggallãna thầm nghĩ rằng "Đức Phật khi nhìn thấy đống xương 
khô còn nhớ đến công ơn cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp. Vậy hôm nay ta 
thử dùng thiên nhãn tìm xem cha mẹ ta hiện giờ ở đâu". Thầy Mogøgallãna liền 
dùng thiên nhãn nhìn khắp cõi trời, không thấy cha mẹ đâu. Thầy tìm kiếm 
trong cõi người thì thấy cha thầy đang sinh sống trong một gia đình Bà-la-môn 
khá giả, nhưng vẫn chưa thấy mẹ thầy ở đâu. Thây cố tìm kỹ nhưng vẫn không 
thấy. Thầy rất ngạc nhiên, rồi thầy thử nhìn vào cõi ngạ quý, thầy thấy biết bao 
cảnh thương tâm, lầm than, đói khổ do ác nghiệp ganh ghét, tham lam, bỏn sẻn 
đời trước tạo nên. 'Bỗng thầy nhìn thấy bóng dáng ai giống như mẹ thầy, một 
người đàn bả gầy ôm như bộ xương khô, tóc tai rũ rượi, vẻ mặt đau khổ sợ sệt, 
mắt nhìn láu liên tìm kiếm thức ăn để tranh giành với những ngạ quỷ khác. 
Thầy nhìn một lúc nhận ra quả thật mẹ thây là bà Moggalï (Moggalãni, Thanh 
Đề) đang ở trong một hoàn cảnh bi đát thảm thương. Thầy Moggallãna liền 
dùng thần túc thông hiện đến trước mặt mẹ, thầy ĐỌI : 

— Thưa mẹ ! Thưa mẹ ! Con là Mogøsallana đây. Mẹ còn nhớ con không? 

Các ngạ quỷ đang tranh ăn, trong đó có mẹ thầy là bà Thanh Đề thấy thầy 
bỗng nhiên hiện đến, tướng mạo trang nghiêm, hào quang sáng rỡ, thì hoảng sợ, 
Sụp xuống lạy lia lịa. Thầy Moggallãna liền ngồi xuống đỡ mẹ vào lòng, rồi âu 
yêm ôn tồn nói : 

— Thưa mẹ, con đây, con là Moggallana đây. Mẹ còn nhớ con không ? 

— Ở lờ! Mogsallana đây hả ? Sao con lại đến đây được ? Mà con đến 
đây làm chỉ ! ? Ở đây khổ lắm con ơi ! ... Mẹ đói lắm, con có gì cho mẹ ăn đỡ 
không ? 


Sự tích đức Phật 284 


— Dạ có. Mẹ hãy ngồi đây chờ con, trong chốc lát con sẽ mang thức ăn 
đến cho mẹ. 

Thầy biến đi trong thời gian co duỗi cánh tay rồi lại hiện trở lại với một 
bình bát đầy cơm nóng và cà-ri thơm phức. Bà Thanh Đề trông thấy, mừng rỡ, 
vội đưa tay phải ra chụp lấy bình bát, rồi lấy bàn tay trái đậy bình bát lại. Bà 
nÓI: 

— Coi chừng tụi chết đói này giựt ăn hết của mẹ. 

Rồi bà vừa che đậy bình bát, vừa bốc ăn, mắt láu liên trông chừng bọn 
ngạ quý. Nhưng hỡi ôi ! Vừa đưa đến miệng thì bả cảm thấy cơm nóng như lửa, 
vội hất văng ra xa. Sợ chúng giụt, bà vội bốc nắm cơm khác đưa lên miệng, 
nhưng lại bị nóng, bà lại hất văng ra tứ tung. Trong chốc lát bát cơm đã hết mà 
bà vẫn chưa ăn được gì cả. Thầy Moggalläna, trước cảnh thương tâm Ấy, cũng 
đành bắt lực. Năm phép thần thông của thầy không giúp được gì cho mẹ thầy. 
Thầy Mogsalläna, bùi ngùi thương cảm, đành từ giã mẹ, trở về tinh xá Jetavana, 
vào yết kiên Phật. Thầy đảnh lễ dưới chân Phật rồi nói : 

— Bạch Thế Tôn, con vừa đến gặp mẹ con trong kiếp ngạ quỷ. Hoàn cảnh 
đói khổ của mẹ con thật thảm thương. Con mang cơm đến dâng lên cho mẹ con 
mà bà cũng không thể ăn được. Mỗi lần đưa cơm lên tới miệng thì cơm trở nên 
nóng như lửa. Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn chỉ dạy cho con phương cách nào có 
thê cứu mẹ con ra khỏi kiếp ngạ quỷ ! ? 

— Này Moggallãna, lòng hiếu thảo của thầy đã cảm ứng đến chư thiên, 
thật đáng làm gương cho hậu thế. Nhưng dù thầy có đủ năm phép thần thông, 
một mình thầy cũng không đủ sức cứu mẹ thầy ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Muốn cứu 
mẹ, thầy phải nhờ thần lực của chư Tăng hiện tiền và mười phương Tam Bảo, 
mới mong độ thoát. 

“Này Moggalläna, vào ngày tự tứ mãn hạ (Pavärana), chư tăng được đây 
đủ giới đức thanh tịnh. Thầy nên nhân cơ hội ấy cúng dường trai tăng với đầy 
đủ những thức ăn và trái cây ngon quý, hương, dầu, đèn nến, giường chiếu, y 
phục, thuốc men và vật dụng thường nhật, cầu các vị Thánh Tăng đồng một 
lòng chứng giám hiểu tâm của thầy mà hết lòng chú nguyện cho cha mẹ bảy 
đời'° của thầy được đượm nhuần mưa pháp, thân tâm yên ồn, phát nguyện tu trì, 
lìa xa ác đạo, chóng thành Phật quả. 

Rồi đức Phật quay sang Các vị khất sĩ nói tiếp : 

— Này các thầy, từ nay về sau, vào ngày tự tứ mãn hạ, nếu có thí chủ hiếu 
thuận thiết lễ Vu Lan, cúng dường trai tăng để cầu siêu cho ông bà cha mẹ, thì 
bốn phận chúng Tăng trước hết là phải ngôi thiền định ý, tận tâm chú nguyện 
cho cha mẹ bảy đời của thí chủ, rồi phải cúng dâng các thức ăn tại bàn Phật, sau 
đó mới được tự thọ dụng. 


”” Cha mẹ bảy đời = Cha mẹ trong bảy đời sau cùng của chúng ta (theo tư tưởng Phật giáo). Khác 
với Cửu huyền thất tổ (theo Nho giáo) = Thất tô gồm có 1) Ông nội ông ngoại (Tổ phụ), 2) ông Cố 
(Tằng tổ, Cao tô), 3) ô ông Sơ (Huyền tổ), 4) ông Sờ (Lai tổ), 5) ông Sâm (Côn tổ), 6) ông Câm (Nhưng 
tổ), 7) ông Kỷ (Vân tổ). Cửu huyền là vô số đời tổ trước ông Kỷ (chữ Cửu ở đây có nghĩa là vô-sô). 


Sự tích đức Phật 285 


Chắng bao lâu, đến ngày mãn hạ, Thượng tọa Moggallãna theo lời Phật 
dạy, thiết lễ Vu Lan (Ullambana) cúng dường trai tăng để cầu siêu cho mẹ. Nhờ 
thần lực của mười phương Tam Bảo hộ niệm, bà Moggalï (Thanh Đề), mẹ thầy 
Mogsalläna, từ cõi ngạ quỷ bỗng phát tâm lành, sám hối tội lỗi, liền được tái 
sanh về cõi trời Quảng Quả” (Vehapphala). Thầy Moggallãna dùng thiên nhãn 
thấy được như thế, rất hoan hi, liền đến đảnh lễ dưới chân Phật để tạ ơn. Đức 
Phật cũng hoan hỉ khen ngợi lòng hiểu thảo của thầy, và bảo các vị khất sĩ nên 
truyền dạy phép Vu-Lan báo hiếu này cho dân chúng được biết. 


Người chết có hưởng được vật cúng tế không ?°" 


Một hôm Bà-la-môn Jãnussoni đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm rồi bạch Thế Tôn : 

— Thưa Tôn giả Gotama, theo đạo Bả-la-môn chúng tôi, người ta thường 
làm các lễ bố thí cho người chết hoặc cúng tế cho các thân nhân đã qua đời. 
Không biết những người chết hoặc các thân nhân đã qua đời có thọ hưởng được 
những vật bố thí và cúng tế đó không ? Có được lợi ích gì không? 

— Này Bà-la-môn, nếu vật cúng tế tương ưng với hiện trạng người đã chết 
thời có thê hưởng được, nếu không tương ưng thời không thê hưởng được : 

“Những người ác kiến, gây nhiều ác nghiệp, sau khi thân hoại mạng 
chung sanh vào địa ngục chỉ có thể thọ dụng các món ăn ở địa ngục để tồn tại, 
không hưởng được những vật thực do thân nhân cúng tế. 

“Những người ác kiến, gây nhiều ác nghiệp, sau khi thân hoại mạng 
chung sanh vào loài bàng sanh°' chỉ có thê thọ dụng các món ăn thích hợp với 
loài bàng sanh, không hưởng được những vật thực do thân nhân cúng tế. 

“Những người có chánh kiến, tạo nhiều thiện nghiệp, khi vừa mạng 
chung, còn đang mang thân trung âm có thể hưởng những vật thực thích hợp do 
thân nhân cúng tế; nhưng sau khi tái sanh vào loài người chỉ có thể thọ dùng các 
món ăn thích hợp với loài người tại nơi đang sinh sông, không hưởng được 
những vật thực do thân nhân cúng tế nữa. 

“Những người có chánh kiến, gây nhiều thiện nghiệp, có nhiều phước 
báo, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào các cõi trời, những vị ấy dùng các 
món ăn thích hợp với chư thiên tại nơi đang sinh sống, và có thể hưởng được 
những vật thực thanh tịnh thích hợp do thân nhân cúng tế. 

- Thưa Tôn giả Gotama, nếu các thân nhân qua đời không hưởng được 
những vật cúng tế ấy thì ai hưởng ? 

— Này Jãnussoni, các thân nhân khác đang sinh sống trong các cõi tương 
ưng có thể hưởng những vật cúng tế ấy. 


5! Quảng Quả thiên là tầng trời thứ nhất của Tứ Thiền. 

5! Xem Tăng Chi Bộ, chương 10 pháp, kinh 177: Jãnussoni. Xem thêm Tiểu Bộ, Jãtaka, kinh 18: 
Matakabhatta, và kinh 19: Äyãcitabhatta. 

512 Loài bàng sanh: Loải thú có thân nằm ngang song song với mặt đất như gà, chó ... 


Sự tích đức Phật 286 


- Thưa Tôn giả Gotama, nếu không có thân nhân nào đang sinh sống 
trong các cõi tương ưng để có thể hưởng được những vật cúng tế ấy thì ai sẽ 
hưởng ? 

- Trường hợp ấy không thê xảy ra. Nhưng này Jãnussoni người bố thí 
không phải không được hưởng quả lành đời sau vì người ấy cũng vừa tạo được 
thân nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp lành. 


5- Hạ thứ 25 tại Jetavana (năm -565) 
Punna MantänTputta đi hoằng hóa tại xứ Sunãparanta:° 


Thượng tọa Punna MantänTputta (Phú Lâu Na Mãn Từ Tử) còn gọi là 
Purana Maitrayaniputra (Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử) là con một vị quốc sư tại 
triều vua Suddhodana (Tịnh Phạn). Thượng tọa cùng với 29 người bạn đã xuất 
gia theo Phật sau hạ thứ nhất, gần Lộc Uyễn. Thượng tọa là một trong 10 đệ tử 
lớn của Phật. Thầy nỗi tiếng là vị đệ tử thuyết pháp hay nhất. 

Đến ngày mãn hạ, đức Phật phái Thượng tọa đến xứ Sunaparanta (Du Na) 
ở phương tây để hoăng pháp. Dân chúng xứ đó nỗi tiếng hung ác và thô bạo. 
Đức Phật nói : 

— Này Punna MantãnTputta, người ta đồn rằng dân chúng xứ Sunãparanta 
rất hung dữ và thường hay bạo động. Vậy thầy nhắm có kham nỗi việc đến xứ 
đó hoằng pháp hay không ? 

- Bạch Thế Tôn, con đến đó để khuyên nhủ và chỉ bảo điều hay, điều 
phải, có lợi ích cho họ. Con nghĩ răng không vì thế mà họ lại la ó hay chửi 
mắng con. 

— Này Punna, nếu lúc thầy đang thuyết pháp mà có người la ó và chửi 
mắng thầy thì thầy nghĩ sao ? 

— Bạch Thể Tôn, con sẽ nghĩ rằng họ vẫn còn tử tế với con, vì họ chỉ la ó 
và chửi mắng bằng miệng thôi chứ chưa ném đá và đồ ô ô uế vào NgƯỜi C0n. 

— Này Punna, nếu có người ném đá và đồ ô uế vào người thầy thì thầy 
nghĩ sao? 

- Bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ rằng họ vẫn còn tử tế với con, vì họ chỉ từ 
xa ném đá và đồ ô uế vào người con thôi chứ chưa đến bên cạnh dùng gậy đánh 
đập con. 

— Này Punna, nếu có người đến bên thầy, dùng gậy đánh đập thây thì thầy 
nghĩ sao ? 

- Bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ rằng họ vẫn còn tử tế với con, vì họ chỉ 
dùng gậy đánh đập con thôi chứ chưa dùng dao bén giết con. 

— Này Punna, nếu có người mang dao bén đến đề giết thầy thì thầy nghĩ 
sao 2? 


"13 Xem Trung Bộ 145; Tương Ưng Bộ, chương 35, kinh 87: Punna; Tạp A Hàm 31 1. 


Sự tích đức Phật 287 


— Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng chết vì đạo pháp thật là vinh hạnh, và như 
thế họ đã giúp con được toại nguyện, đồng thời họ cũng giúp con thoát khỏi 
cuộc đời ô trược dẫy đầy phiên não và đau khô này. 

— Lành thay ! Punna, thầy có đầy đủ khả năng để giáo hóa họ. Vậy thầy 
hãy chuẩn bị lên đường đi Sunãparanta đi. Như Lai tin rằng thầy sẽ đạt được 
nhiều thành quả tốt đẹp. 

Thượng tọa Punna MantãnTputta phụng mệnh, đến xứ Sunãparanta hoằng 
dương Chánh Pháp. Trong vòng một năm, ngài độ được 500 người làm cư sĩ và 
làm lễ xuất gia cho 500 người làm khất sĩ. Về sau ngài nhập Vô Dư Niết Bản tại 
đây. Trong hội Pháp Hoa, đức Phật thọ ký cho ngài sẽ thành Phật hiệu là Pháp 
Minh Như Lai (Dhammaprabhasa Tathãgata). 


Phật thuyết kinh Hải Bát Đức*“ 


Mùa xuân năm sau, đức Phật du hành về miền đông. Ngài tới VesälT, 
Campä rồi theo dòng sông Ganga ra đến tận miền duyên hải, vịnh Bengal, để 
giáo hóa. Một hôm, đang ngồi trên một tảng đá bên bờ biển, Thượng tọa 
Ananda nói với Phật : 

- Bạch Thế Tôn, ngồi bên bờ biến, theo dõi hơi thở với không khí trong 
lành, mắt nhìn những lượn sóng nối tiếp nhau nhô lên từ ngoài khơi, nối lên 
càng lúc cảng cao vừa chạy vào bờ, rồi vỡ tan thành một vùng bọt trắng phau 
trên bãi cát, hoặc đập vào những tảng đá lớn, bắn tung tóe lên cao, tai nghe điệu 
nhạc trầm hùng vang lên từng chặp, tâm con tự nhiên được an trú trong hiện tại 
một cách thật thoải mái. Bạch Thế Tôn, con thấy phong cảnh nơi đây quả thật là 
một trợ duyên tốt cho việc tu tập. 

Đức Phật gật đầu, đáp : 

— Tu hành mà gặp thuận duyên là điều rất tốt. 

Một hôm khác, trong khi đi khất thực, Thượng tọa Änanda có dịp nói 
chuyện với một ngư dân trên bãi biên, thầy hỏi : 

— Này anh, tôi mới đến vùng biển lần đầu nên cảm thấy rất thích thú 
phong cảnh nơi đây. Còn như anh sanh sống nơi đây từ lâu, anh cảm thấy phong 
cảnh nơi đây thế nào ? 

— Thưa thầy, con đã sinh trưởng nơi đây và hiện đang sinh sống với nghề 
đánh cá. Con rất thích sông nơi đây. Con rất thích biển. Ba con cũng thế. Ba con 
đã dạy con về tám đức tính của biên như sau : 

1- Biển có những bãi cát thoai thoải đưa ta đi từ từ xuống nước, khiến cho 
việc thả thuyền và kéo lưới được dễ dàng. 

2- Biển luôn luôn ở một chỗ, khiến cho ai muốn ra biển thì biết ngay phải 
đi hướng nào. 


' Xem Tăng Chi Bộ, chương 8 pháp, kinh19; Tiểu Bộ, Udãna V.5; Tạng Luật, Tiểu Phẩm, tập 2: 
449-465; Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh 34-35; Đại Bát Niệt Bàn, tập 2, phâm Sư Tử Hông Bồ tát, 
trang 336. 


Sự tích đức Phật 288 


3- Biển không chấp nhận thây chết. Khi có thây chết, biển luôn luôn đây 
nó lên bãi. 

4-Biển chấp nhận nước của tất cả các dòng sông, dù đó là sông Gangä, 
sông Yamuna, sông AcrravafI, sông Sarabhu hay sông Mahi. Sông nào ra tới 
biển thì cũng bỏ tên riêng của mình mà hòa đồng với biển cả. 

5- Tuy ngày đêm, muôn sông liên tiếp đỗ nước ra biên, biển cũng không 
vì vậy mà có khi vơi khi đầy. 

6- Nước biển ở đâu cũng có vị mặn. 

7- Biên chứa rất nhiều san hô, xa cừ vả ngọc quý. 

8- Biển là nơi sinh sống thoải mái của vô số sinh vật, có loài lớn hơn voi, 
có loài nhỏ hơn sợi chỉ. 

"Thưa thầy, biển đối với con rất quý. Biên là sự sống của con, là niềm vui 
của con, là thiên đàng của con. 

Thượng tọa Änanda hơi ngạc nhiên về sự nói năng lưu loát của anh dân 
chải trẻ chỉ độ 25-26 tuổi. Anh ta có nước da sạm đen, hai mắt tròn sáng long 
lanh dưới đôi lông mày rậm và vâng trán cao, nét mặt luôn luôn tươi cười vui 
vẻ, miệng nói rất có duyên. Chiều hôm ấy thầy kê lại cho Phật nghe câu chuyện 
gặp gỡ giữa thầy và anh dân chài. 

Qua hôm sau, sau giờ ngọ trai bên ven rừng gần bờ biển, trước các vị khất 
sĩ và một số đông dân chúng địa phương, Phật nói kinh Hải Bát Đức như sau : 

— Này các thầy, này quý vị, nếu chúng ta đê ý ý quan sát biển cả chúng ta sẽ 
thấy biển rộng lớn bao la, dung chứa và nuôi sông vô số chúng sanh. Được như 
vậy là vì biển có nhiều đức tính đáng quý. Giáo Pháp giác ngộ và giải thoát của 
Như Lai cũng có nhiều đức tính cao quý mà quý vị nên biết : 

I- Biển có những bãi cát thoai thoải có thể đưa ta đi từ từ xuống nước, 
khiến cho việc thả thuyền và kéo lưới được dễ dàng. Giáo Pháp của Như Lai 
cũng thế. Các học pháp luôn luôn tuân tự theo thứ lóp, không có sự thể nhập 
Chánh trí thình lình"°. Giáo Pháp có đủ các trình độ từ dễ đến khó, từ cạn đến 
sâu, từ thế gian pháp đến xuất thế gian pháp, để giúp cho tất cả mọi người 
thuộc đủ các thành phần, trình độ và căn tánh, từ trẻ đến già, từ kẻ ít học đến 
giới trí thức, từ người cùng đỉnh đến bậc vua chúa, đi ai cũng có thể tìm thấy 
trong Giáo Pháp một vài pháp môn tu học thích hợp với khả năng và sở thích 
của mình. 

2- Biển luôn luôn ở một chỗ, khiến cho ai muốn ra biển thì biết ngay phải 
đi hướng nào. Giáo Pháp của Như Lai cũng thế. 7 Diệu Đề, Mười Hai Nhân 
Duyên, Bát Chánh Đạo, 37 phẩm trợ đạo, vô thường, khổ, không, vô ngã, năm 
giới, mười giới, cụ túc giới... . đêu là những sự thật bất di bất dịch, khiến cho bắt 
cứ ai muôn fu tập đêu biết rõ con đường mình phải đi, pháp môn mình phải 
hành trì, không thể lâm lần được. 

3- Biển không chấp nhận thây chết. Khi có thây chết, biển luôn luôn đây 
nó lên bãi. Giáo Pháp của Như Lai cũng thế. Giáo Pháp không bao giờ dung 


515 Xem Tiểu Bộ, Udãna V.5. 


Sự tích đức Phật 289 


túng vô mình, buông thả theo dục vọng và lười "biếng. Người tu, nếu còn đeo 
đuôi theo ba thứ đó thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đây ra khỏi Giáo Pháp. 

4- Biển chấp nhận nước của tất cả các dòng sông, dù đó là sông Gangä, 
sông Yamuna, sông AcrravafI, sông Sarabhu hay sông Mahi. Sông nào ra tới 
biển thì cũng bỏ tên riêng của mình mà hòa đồng với biển cả. Giáo Pháp của 
Như Lai cũng thế. Bát cứ người thuộc giai cấp nào trong xã hội cũng được tiếp 
đón một cách bình đẳng vào giáo đoàn khất sĩ, bỏ lại phía sau tất cả mọi quả 
khứ vinh quang hay ô nhục của mình. 

5- Tuy ngày đêm, muôn sông liên tiếp đỗ nước ra biên, biển cũng không 
vì vậy mà có khi vơi khi đầy. Giáo Pháp của Như Lai cũng thế. Dà có đồng 
người theo hay có ít người theo, dù có đông người thuộc giai cấp cao sang 
trong xã hội theo hay có đông người thuộc giai cấp thấp hèn trong xã hội theo, 
thì giá trị của Giáo Pháp cũng không vì thế mà tăng hay giảm. Người chân tu 
theo Giáo Pháp vẫn luôn luôn đạt được thánh quả, và Niết bàn không bao giờ 
có khi vơi khi đây. 

6- Nước biển ở đâu cũng có vị mặn. Giáo Pháp của Như Lai cũng thế. Bái 
cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, Giáo Pháp cũng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. 

7- Biển chứa rất nhiều san hô, xa cừ và ngọc quý. Giáo Pháp của Như Lai 
cũng thế. Trong Giáo Pháp có rất nhiều châu báu như bốn niệm xứ, bốn Chánh 
cần, bốn Như ý túc, năm Căn, năm Lực, bảy Giác chị, tám Thánh đạo. Người tu 
theo Giáo Pháp sẽ được rất nhiều điễu quý báu như tứ vô sở y°°, lục thông”, 
tam mình", chơn thường, chơn lạc, chơn ngã, chơn tịnh. 

8- Biển là nơi sinh sống thoải mái của vô số sinh vật, có loài lớn hơn voi, 
có loài nhỏ hơn sợi chỉ. Giáo Pháp của Như Lai cũng thế. Trong Giáo Pháp có 
rất nhiều thánh chúng, từ các vị Đại Bồ tát, các vị A-la-hán cho đến các vị mới 
chứng quả Nhập Lưu đêu cảm thấy rất thanh nhàn, thoải mái. 

"Này quý vị, biển là một nguồn cảm hứng, là một kho tảng vô tận. Giáo 
Pháp của Như Lai cũng thế. Giáo Pháp là một nguôn cảm hứng, là một kho 
tàng vô tận. 

Trong thính chúng hôm nay có anh dân chài đã nói chuyện với thầy 
Änanda hôm qua và đã được thầy mời đến nghe Phật thuyết pháp. Anh ta rất 
ngạc nhiên khi nghe Phật lặp lại đúng tám đức tính lớn của biển mà anh ta vừa 
nói với thầy Änanda hôm qua và lồng vào đó tám đức tính lớn của Giáo Pháp. 
Anh ta cảm thấy Phật thuyết pháp thật hay, thật dễ hiểu. Trên đường về nhà, anh 
ta như vẫn còn nghe rõ bên tai từng câu, từng tiếng nói của Phật. Về đến xóm 
chài, anh ta thuật chuyện lại cho những người chưa được nghe và khuyến khích 
họ nên đến nghe Phật thuyết pháp kỳ tới. 


316 Tự pộ Sở úy gồm có : Chánh đẳng giác vô úy, Lậu vĩnh tận vô úy, Thuyết chướng pháp vô úy, 
Thuyết xuất đạo vô úy. 7# vô sở úy có nghĩa là ở trong hoàn cảnh nào cũng an nhiên tự tại, không sợ 
hãi. 

5 Lục thông: Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu 
tận thông. 

”!# Tam minh: Túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh. 


Sự tích đức Phật 290 


Những mầm móng chia rế không đáng nøạïs° 


Rời miền duyên hải thuộc vịnh Bengal, Phật trở về thành phố Pãtaligãma 
(Hay Pätaliputta, hiện nay là Patna) trên bờ sông Gangã. Từ Pataligama, Phật đi 
vê hướng bắc đến Vesälr. Rồi từ Vesali, Phật đi vê hướng tây- -băc, đến thành 
phố Sãmagãma thuộc vương quốc Sãkyã. Ở đây Phật được biết tin vị giáo chủ 
đương thời của phái Niganthã (Jaina) là Nãtaputta vừa mới qua đời tại thành 
phố Pãvã. Ông hưởng thọ 72 tuổi. Giáo đoàn du sĩ Nigantha Nãtaputta hiện 
đang chia rẽ trầm trọng thành hai cánh chống đối nhau kịch liệt về mặt giáo lý 
cũng như về mặt tổ chức, khiến cho giới đệ tử tại gia rất đau khổ và phân vân 
không biết nên theo ai. Trong 11 vị đệ tử lớn của ông có nhiều vị thua buồn, 
tuyệt thực chết theo thầy. 

Chú sa di Cunda, thị giả của Thượng tọa Sãriputta, đã tới gặp Thượng tọa 
Änanda ở Sãmagäma và kế lại những chuyện trên do chú nghe được trong lúc 
Thượng tọa SãrIputta và chú nhập hạ ở thành phố Pävã. Sau khi kể lại cho Phật 
nghe chuyện chia rẽ của giáo phái Niganthã, thầy Änanda rầu rầu nói : 

- Bạch Thế Tôn, có cách nào tránh được sự chia rẽ của giáo đoàn sau khi 
Thế Tôn diệt độ không ? 

— Này Änanda, có bao giờ thầy thấy các vị khất sĩ tranh chấp và cãi nhau 
về nội dung của Giáo Pháp không ? 

- Bạch Thế Tôn, con chưa thấy có huynh đệ nào tranh chấp và cãi nhau 
về nội dung của Giáo Pháp. Nhưng con nghĩ khi Thế Tôn còn tại thế, nhờ oai 
đức của Thế Tôn nên mọi việc đều được dễ dàng, yên ồn. Nhưng một khi Thế 
Tôn nhập niết bàn rồi thì giáo đoàn thiếu sự lãnh đạo của Thế Tôn có thê xảy ra 
những vụ bất đồng ý kiến và tranh chấp về giới luật, tổ chức và sinh hoạt. Con 
còn nhớ cuộc tranh chấp trước đây tại tĩnh xá Ghosita ở Kosambi vào hạ thứ 9 
giữa hai nhóm kinh sư và luật sư đã làm cho các huynh đệ và giới cư sĩ phiền 
muộn không ít. 

— Này Änanda, thầy chớ quá lo ngại. Chừng nào trong giáo đoản có sự 
tranh chấp và bất đồng ý kiến với nhau về phần giáo lý căn bản như Tứ Diệu 
Đế, 12 nhân duyên, 37 phẩm trợ đạo, vô thường, khổ, không, vô ngã ... thì đó 
mới là điều đáng ngại, vì điều đó chứng tỏ rằng Chánh Pháp không còn được 
thông hiểu trọn vẹn nữa. Còn những tranh chấp về giới luật, tổ chức và sinh 
hoạt, thuộc về những chỉ tiết không đáng ngại lắm, chưa phải đến thời mạt pháp. 

Tuy được Phật trấn an, Thượng tọa Änanda vẫn cảm thấy lo lắng. Thây 
mới nghe tin đại đức Sunakkhatta”?°, trước kia đã từng làm thị giả cho Phật, tu 
đến tứ thiền, nay đã rời bỏ giáo đoàn khất sĩ vì những bất mãn riêng tư. 
Sunakkhatta đã bắt đầu thuyết pháp chống lại Phật và giáo đoàn. Thầy nói sa 
môn Gotama cũng chỉ là người thường thôi, không có gì đặc biệt, và Ciáo Pháp 


”” Xem Trường Bộ (Digha nikãya) 29: kinh Pasadika; Trung Bộ (Majjhima nikãya) 104: kinh 
Samagama. 
39 Sunakkhaffa là anh cùng cha khác mẹ với Rahula. Có một Sunakkhatta khác là vương tử Licchavi. 


Sự tích đức Phật 291 


của sa môn Gotama chỉ đem tới giải thoát cho cá nhân, không có ích lợi gì cho 
xã hội. Sunakkhatta đã bắt đầu gây hoang mang trong quân chúng. Điều này 
chính Thượng tọa Sãriputta cũng đã biết. 

Ngoài ra Thượng tọa Ấnanda còn nghe nói đến mầm chia rẽ đã manh nha 
trong giáo đoàn ở thủ đô Rãjagaha. Thượng tọa Devadatta đang âm thầm tô 
chức một giáo đoàn khất sĩ độc lập, đặt căn cứ tại núi Gayãsĩsa cách Rãjagaha 
chỉ độ 50 km về phía tây-nam. Cộng tác với thầy Devadatta có nhiều thầy cũng 
thuộc hạng giỏi như các Thượng tọa Kokalika, Kotamoraka Tissa, 
Khandadeviyãputta và Samuddadatta. Thầy Devadatta vốn là một trong những 
đệ tử xuất sắc của Phật. Chính Thượng tọa Sãriputta đã nhiều lần ca ngợi 
Thượng tọa Devadatta trong các buổi họp chúng tại Rãjagaha. Thượng tọa 
Sãriputta đối xử với Thượng tọa Devadatta như một người bạn thân. Vậy mà 
gần đây Thượng tọa Devadatta đã tỏ vẻ ganh ty với Thượng tọa Sãriputta và 
ngay cả với Phật. 

Thầy Ânanda không biết đã có ai trình lên Phật các vụ này chưa. Riêng 
thầy, thầy thấy rất ngại phải nói với Phật những chuyện đau buôn như thế. 


Phật dạy Tam Pháp Ấn (Ti-lakkhana)** 


Mùa mưa năm nay Phật nhập hạ tại tính xá Jetavana ở thủ đô Sãvatthi, xứ 
Kosalä. Một hôm, vào đầu mùa an cư, Thượng tọa Ananda, trong lòng không 
an, lo sợ sau này trong giáo đoàn khất sĩ sẽ có tranh chấp về Giáo Pháp như đã 
xảy ra trong giáo phái Niganthã. Thầy bèn thỉnh Phật nêu rõ những điểm căn 
bản trong giáo lý của ngài : 

— Bạch Thế Tôn, sau này khi Thế Tôn nhập diệt rồi, làm sao biết giáo lý 
nảo là đúng Chánh Pháp, là đích thật do Thế Tôn giảng dạy, giáo lý nào là 
không đúng Chánh Pháp, không phải do Thế Tôn giảng dạy ? 

- Lành thay, này Änanda, có Pháp Ấn mẫu nhiệm để nhận ra đâu là 
Chánh Pháp. Như Lai sẽ giảng nói, quý vị hãy giữ tâm thanh tịnh, chăm chỉ 
lắng nghe. Pháp ấn là con dấu chứng thực tính cách xác thật của Chánh Pháp. 
Có ba pháp ấn là Vô thường, Vô ngã và Niễt bàn”. 

I- Thứ nhất là Hành Vô Thường Ấn (Anityah sarva samskarah), còn gọi là 
Nhất Thiết Hành Vô Thường Ấn hay Nhất Thiết Hữu Pháp Vô Thường Ân. Này 
quý vị, Như Lai nói tất cả các pháp hữu vi (sañkhãta) ở thế gian đều vô thường 
(anicca), vô thường là nhân của khô. Chúng sanh mê muội, đối với vô thường 


5! Xem Tăng Chi Bộ, chương 3 pháp, kinh 134: Xuất Hiện; Tương Ưng Bộ, tập II, chương L, kinh 
59: Năm V7; Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh 103-104; Tạp A Hàm 10; Luận Đại Trí Độ 32; Luận 
Đại Tỳ Bà Sa 9; Câu Xá Luận Quang Ký 1; Kinh Bồ Tát Địa Trì 8; Hữu Bộ Mục Đắc Ca 6. 

522 Theo kinh Đại thừa thì Tam Pháp Ấn là “Vô thường, Vô ngã, Niết bàn” hay "Không, Vô Tướng, 
Vô Tác". "Không" là không thật tánh, là vô thường, là vô ngã. "W2 £ướng" là không ý thức phân biệt; 
do 6 căn không đắm nhiễm 6 trần nên thấy vô tướng. "Vô fác” hay "vô nguyện” là không ham muốn, 
không tạo tác gây nghiệp, không theo đuôi. Theo kinh Nguyên thủy thì Tam Pháp Ấn là Vô thường 
(anicca), Khổ (dukkha), Vô ngã (anattä). 








Sự tích đức Phật 292 


mà chấp là thường, là vui, cho nên phải chịu phiền não và luân hồi đau khổ. Nói 
đúng như thế là Phật nói; nói không đúng như thế là ma nói. 

2- Thứ nhì là Pháp Vô Ngã Ấn (Niratmanah sarva dharmah), còn gọi là 
Nhất Thiết Pháp Vô Ngã Ấn. Này quý vị, Như Lai nói tất cả các pháp hữu vi 
(sankhata) cũng như vô vi (asankhãta) ở thế gian đều vô ngã (anatt3), không thật 
có. Chúng sanh mê muội, đối với vô ngã mà chấp là có ngã, rôi chính cái ngã 
vọng lập đó trở thành cái nhà chứa đầy phiền não, và trở thành con thuyền 
nghiệp lực đưa chúng sanh vào dòng sanh tử. Nói đúng như thế là Phật nói; nói 
không đúng như thế là ma nói. : 

3- Thứ ba là Miết Bàn Tịch Tĩnh Ấn (Satamnirvanam) còn gọi là Niết Bàn 
Tịch Diệt Ân. Như Lai nói văng lặng, thanh tịnh và sáng suốt là hạnh phúc chân 
thật, là niết bàn (nibbana). Chúng sanh mê muội, chạy theo các dục lạc ở thế 
gian, cho đó là vui, là khoái lạc, là hạnh phúc, không biết đó là nguyên nhân của 
tham lam, giận tức, si mê, phiền não, đau khổ ... Nói đúng như thế là Phật nói, 
nói không đúng như thế là ma nói. 

Này quý vị, bắt cứ một giáo lý nào hay một pháp môn nào không có ba 
Pháp Ấn đó thì chắc chắn giáo lý đó, pháp môn đó không phải của Như Lai. Ba 
con dấu đó cũng là ba cảnh cửa để đi vào thể giới giải thoát. Vì vậy Ba Pháp 
Ấn cũng là Ba Cửa Giải Thoát, quý vị nên tỉnh tắn nương theo đó mà tu tập. 

Đức Phật vừa dứt lời, Thượng tọa Ananda, Thượng tọa Sãriputfa và các vị 
đại đệ tử đều bước ra đánh lễ tạ ơn Phật. Thượng tọa Ananda nói : 

— Bạch Thế Tôn, Ba Pháp Ân của Thế Tôn thật là quý báu ! Con nguyện 
sẽ đem hết sức lực và sanh mạng của con đề bảo trì Ba Pháp Ấn suốt đời con và 
truyền lại nguyên vẹn cho hậu thế. 

Thượng tọa SãrIputta nói : 

- Bạch Thế Tôn, Ba Cửa Giải Thoát của Thế Tôn thật là huyền diệu ! 
Con nguyện sẽ đem hết khả năng của con để hướng dẫn và giảng giải lại cho 
các huynh đệ còn sơ cơ để ngọn đuốc Tuệ của Thế Tôn được lưu truyền mãi cho 
hậu thê. 


Nên học giáo lý bằng tiếng mẹ đẻ“ 


Qua ngày hôm sau, hai đại đức Yørmelu và Tekula đến tịnh thất Phật xin 
phép được viết lại các bài pháp của Phật bằng chữ Sanskrit để lưu truyền hậu 
thế. Hai đại đức này là anh em ruột, thuộc dòng dõi Bà-la-môn, nổi tiếng là lầu 
thông văn chương, cú pháp cổ ngữ Sanskrit trong kinh Veda. Hai thầy cũng nổi 
tiếng về việc xướng tụng kinh Veda, giọng của hai thầy rất thanh tao, trong như 
tiếng chuông đồng, hùng mạnh như tiếng trống. Hai thầy đến đảnh lễ Phật rồi 
thưa : 

— Bạch Thể Tôn, chúng con muốn xin phép Thể Tôn được viết lại những 
bài pháp thoại của Thế Tôn bằng chữ Sanskrit để có thể truyền đạt nguyên vẹn 


53 Xem Tạng Luật, Tiểu Phẩm, tập 2: 180. 


Sự tích đức Phật 293 


cho hậu thế. Trong khi thuyết pháp Thế Tôn thường dùng ngôn ngữ Pali tại 
Magadha. Nhưng các thô ngữ Pãli hiện nay rất khác nhau nên việc hoằng pháp 
nhiêu khi gặp trở ngại. Các vị khất sĩ khi dùng thổ ngữ Päli để thuyết giảng cho 
dân chúng nhiều khi đã vô tình bóp méo ý của Thế Tôn. Chúng con nghĩ cô ngữ 
Sanskrit đã được phổ biến đồng nhất ở mọi nơi. Vậy nếu các bải pháp của Thế 
Tôn được viết bằng Sanskrit thì tất cả các vị khất sĩ và các học giả cư SĩĨ đều có 
một tài liệu đồng nhất và chính xác, không sợ bị sai lệch. 

Đức Phật im lặng một lát rồi đáp : 

— Các thầy làm như thế e cũng không tiện. Giáo Pháp là một thực thê linh 
động. Ngôn ngữ, văn tự chỉ là phương tiện để chuyên chở Giáo Pháp, phải là 
những sinh ngíữ dang được sử dụng mới có: thể được dân chúng tiếp thu dễ 
dàng. Nếu trình bày Giáo Pháp bằng một cổ ngữ thì chỉ những học giả hay 
người trí thức mới hiểu được. Như vậy Giáo Pháp sẽ trở thành một pho tượng 
chứ không còn là một con người sống động nữa. Này Yamelu và Tekula, người 
xuất gia cũng như tại gia đều nên học hỏi Giáo Pháp bằng chính tiếng mẹ đẻ 
của mình. Như vậy Giáo Pháp mới linh động và dễ hiểu. 

Hiểu được ý Phật, hai đại đức Yamelu và Tekula đảnh lễ Phật rồi lui ra. 


6- Hạ thứ 26 tại Jetavana (năm -564) 
Nên làm øì khi biết mình sắp chết ?s 


Một hôm, Phật đang đi thiền hành đến cổng tính xá Pubbarama (Đông 
Viên) thì thấy xa giá của vua Pasenadi cũng vừa dừng lại trước cổng. Hai người 
còn đang đứng trò chuyện thì có bảy vị du sĩ phái Niganthã đi ngang qua. Họ là 
những người tu khổ hạnh, lõa thể, tóc và râu không cạo, móng tay móng chân 
để dài. Trông thấy họ, vua Pasenadi xin lỗi Phật, rồi bước đến chào đón các vị 
du sĩ. Vua Pasenadi lạy xuống rất cung kính trước bảy vị du sĩ, vừa nói : 

- Thưa các vị hiền đức, trẫm là Pasenadi, vua nước Kosalä, xin đảnh lễ 
chư vỊ. 

Vua lạy và nói ba lần như thế, rồi mới từ giã họ và trở lại với Phật. Đợi 
họ đi khuất, vua hỏi : 

— Bạch Thế Tôn, theo Thế Tôn thì trong bảy vị du sĩ đó có vị nào chứng 
quả A-la-hán chưa ? Hoặc có vị nào sắp chứng được quả vị ấy ? 

— Thưa Đại vương, Phật đáp, ngài sống cuộc đời vương giả, thân cận với 
giới chính trị nhiều hơn với giới tu sĩ nên ngài khó biết được ai là người đã tu 
chứng và được giải thoát. Chỉ khi nào ta sống bên họ lâu ngày, có thì giờ nhận 
xét họ trong mọi cử chỉ, hành động, lời nói, ta mới biết được họ đã có thực 
chứng hay chưa. Đối với người đã quen sông với giới tu sĩ thì việc nhận xét có 
phân dễ dàng hơn. Nhưng thực ra việc tu chứng là việc riêng của từng người. 
Mỗi người nên tự cỗ gắng học hỏi Giáo Pháp cao thượng rôi mang ra thực hành 


5 Xem Tiểu Bộ, Udãna VI.2; Tương Ưng Bộ, chương 3, kinh 11: Bện Tóc, và kinh 13: Ăn nhiều. 


Sự tích đức Phật 294 


trong đời sống hằng ngày. 7 chứng tới đâu liên tự biết lấy, đâu cần phải được 
ai ấn chứng. Việc quan trọng là khi mới được chút ít đừng vội vui mừng tự cho 
là đủ, là hơn người, vì như thế sẽ bị lạc vào tà đạo. Phải luôn luôn tinh tắn, tự 
giác, giác tha, cho đến khi giác hạnh được viên mãn, không còn chấp pháp, chấp 
ngã, mới thật sự được giải thoát. 

— Bạch Thế Tôn, trẫm nay đã 60 tuổi. Trẫm nghĩ là trầm phải đề nhiêu thì 
giờ hơn vảo việc tu học, quán tưởng, thiền tọa và thiền hành. Nhưng công việc 
triều chính quá bận rộn. Sau bữa ăn trưa và bữa ăn tối thì trầm cảm thấy mỏi 
mệt và buồn ngủ. Do đó việc tu tập không được mấy tiễn bộ. Thế Tôn có 
phương pháp nảo hay chỉ cho trẫm không ? 

- Thưa Đại vương, việc triều chính Đại vương nên giao bớt lại cho các 
quan đại thần trông coi theo đường lối chính trị ích nước lợi dân của Đại vương 
và triều thần đã vạch ra. VỀ các bữa ăn, Đại vương nên chú trọng về phẩm chất 
dinh dưỡng và bớt số lượng thức ăn. Vì ăn nhiều làm cho cơ thể mỏi mệt và 
sanh ra buồn ngủ." 

"Thưa Đại vương, Đại vương nay đã 60 tuổi rồi. Đại vương thử nghĩ nếu 
bây giờ có một người hộ vệ thân tín của Đại vương từ phương đông trở về báo 
cáo với Đại vương là có một hòn núi vĩ đại đang tiến dần từ phương đông tới, 
và trên đường đi trái núi ấy nghiền nát tất cả mọi chướng ngại vật, không có gì 
ngăn cản được nó. Đại vương đang lo lắng thì lại có một người thân tín khác vê 
báo cáo là có một hòn núi vĩ đại khác đang từ phương tây tiến tới. Rồi lại có 
những người thân tín khác báo cáo là có một hòn núi vĩ đại đang từ phương nam 
tiễn tới, và một hòn núi vĩ đại đang từ phương bắc tiến tới. Không có đường nảo 
tránh được bốn ngọn núi oan nghiệt đó. Vậy Đại vương sẽ làm gì trong tình 
trạng ấy 2% 

Vua Pasenadi ngẫm nghĩ giây lát rồi nhìn Phật, đáp : 

— Bạch Thế Tôn, trẫm nghĩ trong trường hợp ấy thì chỉ còn một việc đáng 
làm mà thôi. Đó là sống những ngày còn lại thật xứng đáng, thật trầm tĩnh, 
đúng theo Chánh Pháp. 

— Lành thay ! Đại vương. Bồn ngọn núi oan nghiệt đó là bốn ngọn núi 
Sanh, Già, Bệnh, Chết. Chúng nó tiến tới từ từ, từng giây, từng phút, một cách 
chắc chắn. Không có gì ngăn cản chúng được. Không ai ở thế gian này có thê 
tránh khỏi. Chỉ có Chánh Pháp giác ngộ giải thoát mới có thê giúp ta vượt khỏi 
bốn hòn núi ấy khi ta đã có đầy đủ nguyện lực, định lực, trí tuệ và giác hạnh. 

- Bạch Thế Tôn, trẫm đã hiểu. Đứng trước vấn đề sinh tử không có gì 
khác quan trọng và đáng làm hơn là tỉnh tấn tu tập giác ngộ và giải thoát. 

— Đúng vậy ! Đại vương cứ theo đó mà hành trì. 


Bồn người mù sờ voÏ=” 


” Xem Buddhist Legends, quyên IH, trang 206. 
"“° Xem Tương Ung Bộ, chương 3, kinh 25: Ví Dụ Hòn Núi. 
3 Xem Tiêu Bộ, Udãna VI.4. 


Sự tích đức Phật 295 


Mùa mưa năm nay, các đạo sĩ Bà-la-môn và các giáo phái khác tựu về 
Sãvatthi đông lắm. Các buổi thuyết giảng của họ được tô chức khắp nơi. Thỉnh 
thoảng dân chúng thủ đô còn được dự thính những cuộc đàm luận giữa những vị 
đại diện của các giáo phái khác nhau. Những chủ thuyết khác nhau có địp được 
trình bày, đưa ra so sánh và tranh luận. 

Trong giới khất sĩ và đệ tử tại gia của Phật cũng có nhiều người dự thính 
những cuộc đàm luận này. Trở về tỉnh xá, họ kế lại cho Phật và các vị đại đệ tử 
những điều họ đã nghe và thấy. Họ nói phần lớn các đề tài tranh luận đều thuộc 
vấn đề siêu hình. Vị đạo sư nào cũng cho thuyết của giáo phái mình là đúng, ai 
nói khác là sai. Các cuộc tranh luận thường khởi đầu một cách vui vẻ, nhẹ 
nhàng, nhưng lần hồi đi đến to tiếng và nặng lời với nhau. Rốt cuộc người nghe 
vẫn không biết đâu là chân lý. 

Đức Phật mỉm cười kể cho các đệ tử nghe câu chuyện ngụ ngôn "Bốn 
người mù sờ voi” như sau : 

— Xưa kia có một ông vua hiền triết, khi nghe các vị đại thần tranh luận 
với nhau mãi về phương pháp an bang tế thế mà không thê đi đến một kết luận 
nảo thỏa đáng, bèn gọi quân hầu mang ra giữa sân chầu một con voi to lớn và 
bốn người mù từ khi mới sanh. Nhà vua bảo quân hầu đưa bốn người mù đến sờ 
voi rồi nói lớn lên cho mọi người nghe con voi như thế nào, ai mô tả đúng trước 
nhất sẽ được trọng thưởng. 

"Người mù thứ nhất sờ nhằm bụng vol, liền nói lớn "Tâu Bệ hạ, con voi 
giống như cái thúng nhưng to hơn nhiều". Người mù thứ hai sờ nhằm tai voi, 
vội cãi "Tâu Bệ hạ, con voi không phải giống cái thúng lớn, nó giỗng như một 
cây quạt lớn nhưng rất dịu dàng". Người mù thứ ba sờ nhằm đuôi voi, lại cãi 
"Tâu Bệ hạ, con voi không phải giống cái thúng lớn, cũng không giống cây 
quạt, nó giỗng như cây chổi cùn hay cây phất trần, nhưng cái cán dịu dàng, cong 
qua cong lại được”. Người mù thứ tư sờ nhằm chân voi, anh ta sờ từ trên xuống 
dưới một hồi rồi quả quyết nói "Tâu Bệ hạ, cả ba anh mù kia đều nÓI Sai cả, con 
đã sờ thật kỹ, con voi không phải giống cái thúng, cũng không giống cây quạt, 
cũng không giống cây chối cùn hay cây phất trần, theo con thì con voi giống 
như cây cột nhà tròn nhưng rất sân sùi, không được trơn láng". 

"Nhà vua cười nói "Các ngươi đều nói đúng cả, nhưng chỉ đúng một phần 
thôi. Vậy tiền thưởng được chia ra đồng đều cho cả bốn người”. Rồi nhà vua 
quay sang các vị đại thần, nói "Các khanh đều có lý cả, vì mỗi người đều căn cứ 
vào kinh nghiệm và hiểu biết của mình mà nói. Có người thì đứng trên bình 
diện kinh tế mà nói; có người thì đứng trên bình diện xã hội mà nói; có người 
thì đứng trên bình diện luật pháp và an ninh mà nói; có người đứng trên bình 
diện quân sự mà nói. Thay vì tranh cãi nhau, các khanh nên học hỏi và rút tỉa 
kinh nghiệm của nhau để cùng nhau vạch ra một đường lối chính trị chung tốt 
đẹp trên nhiều bình diện để mang ra áp dụng cho dân chúng". 

"Này các vị khất sĩ và cư sĩ, quí vị nên bình tĩnh lăng nghe tắt cả, rồi dùng 
trí sáng suốt của mình mà nhận xét xem điều nào đúng với Chánh Pháp, có thể 
đưa đến hạnh phúc chân thật, giác ngộ và giải thoát, thì quí vị nên học hỏi thêm 


Sự tích đức Phật 296 


rồi mang ra áp dụng trong đời sống hăng ngày của quí vị. Người tu học phải có 
tâm khiêm cung và phóng khoáng. Người bị kiến chấp và kiến thủ ràng buộc thì 
dù chân lý có đến nhà họ gõ cửa, họ cũng không chịu mở cửa cho vào. 


7- Hạ thứ 27 tại Jetavana (năm -563) 
Thầy Vangsa hộ trì sắu căn 


Đại đức VangTsa nôi tiếng là một vị khất sĩ vừa có biện tài vừa có khiếu 
về văn chương. Thây rất có tâm hồn thi sĩ nói riêng và nghệ sĩ nói chung. Hồi 
mới xuất gia, thầy được theo học với vị y chỉ sư của thầy là Thượng tọa 
Nigrodhakappa. Hai thầy trò cư trú tại một ngôi đền ở ngoại ô thành Sãvatthi. 
Sau khi trưởng lão Nigrodhakappa tịch, thầy về nhập chúng tại tỉnh xá Jetavana. 
Một hôm, thầy VangTsa tâm sự với thây Änanda rằng tâm thầy không được an 
tịnh và khẩn cầu thầy Änanda hóa giải dùm. Hỏi ra, thầy Änanda biết rằng, vốn 
có tâm hồn nghệ sĩ, thầy VangIsa thường cảm thấy rung động, xao xuyến trước 
nhan sắc của các tiểu thư đến cúng dường tại tinh xá. Thầy Änanda nói : 

— Này huynh đệ Vangisa, có nhiều vị khất sĩ trước kia cũng có tâm trạng 
như thầy đã được đức Thế Tôn dạy pháp quán bất tịnh. Huynh đệ nên quán 
chiếu tắm thân kiều diễm của nữ giới như một túi da mong manh chứa đầy dẫy 
những thứ bất tịnh bên trong như máu mủ, đờm dãi, phân, nước tiểu, chẳng bao 
lâu sẽ đến lúc già nua, bệnh hoạn, thân thể sẽ thúi nát, tan rã, chẳng còn gì là 
đẹp đế nữa. Trong khi đó Chánh Pháp, Tam Bảo là những gì quý giá, cao 
thượng, mang đến hạnh phúc chân thật cho mọi người, thì đó mới là cái đẹp 
xuất trần, thanh tịnh, vĩnh cửu. 

“Hơn nữa, này huynh đệ, đức Thế Tôn lại thường nhắc nhở các vị khất sĩ 
phải tinh tấn thực tập hộ ứr sáu căn, gìn giữ cho sáu căn được thanh tịnh. Mắt 
không nên dính sắc, phải biết sắc là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã để 
sanh nhàm chán, ly tham, từ bỏ. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng thế. Đức 
Thế Tôn từng nói “Nây các vị khất sĩ, mắt là một đại dương sâu thắm, trong đó 
có đây dây những loài thủy quái, những con nước xoáy và những đợt sóng 
ngắm rất nguy hiểm. Nếu không đi vững chắc trong chánh niệm, con thuyền 
nghiệp thức của quỷ vị sẽ bị những loài thủy quải, những con nước xoáy và 
những đợt sóng ngâm ấy nhận chìm trong biển sắc. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý của 
quý vị cũng là những đại dương sâu thắm, trong đó có đây những loài thủy quái 


"Này huynh đệ Vangĩsa, tôi nghĩ răng quán bắt tịnh và hộ trì nhãn căn là 
những vị thuốc có thê chữa lành bệnh "nhãn thức" của huynh đệ. 

Thầy Vangsa tạ ơn Thượng tọa Änanda, rồi từ đó thầy chuyên cần thực 
hành phép quán bất tịnh và hộ trì sáu căn. Thầy làm bài thơ tự tỉnh như sau : 


”* Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 465-469; Tạp A Hàm 1208-1221; Tương Ưng Bộ, chương 8, 
kinh 1-12; Tiêu Bộ, Trưởng Lão Tăng Kệ, kinh 264: VangIsa. 


Sự tích đức Phật 297 


Đã khoác áo cà-sa, 
Tham dục còn theo đuôi 
Như trâu nhớ lúa người, 
Quả thật là hỗ thẹn ! 


Con của nhà đại tướng 
Tài giỏi nghề cung tên 
Ngàn quân bắn tứ phía 
Vẫn phá được vòng vây. 


Nhưng nay giai nhân đến 
Sao đành chịu bó tay !2 
An trú nơi Chánh Pháp 
Ta quyết thắng trận này. 


Ta đã theo Thế Tôn 
Dòng họ của mặt trời 
Trên đường về thong dong 
Tình ta đà trọn gởi. 


529 


Do hộ trì sáu căn 

Ta ung dung tiễn bước 
Phiền não dù vô lượng 
Nào lay chuyên được ta ? 


Thây Vangïsa là người thông minh tải giỏi nên dễ vướng vào tâm trạng tự 
cao. Có lần thầy thầm có ý khinh miệt các thầy khác, nhưng nhờ tu tập chánh 
niệm, thây tự nhận ra tánh xấu của mình nên làm bài thơ sám hối như sau : 


Đệ tử Gotama, 

Hãy đoạn trừ kiêu mạn Ï 
Con đường kiêu mạn này 
Chỉ đưa về khổ thú ! 


Kẻ kiêu mạn ngắm ngầm 
Cũng đi về địa ngục 
Huống chỉ là những kẻ 
Vênh váo nhìn cuộc đời. 


'” Suryavamsa (Nhật Chủng: dòng họ mặt trời) là một trong năm họ của đức Phật. Bồn họ kia là 
Gotama (Cô Đàm), Okkaãka (Cam Giá), Sujara (Thiện Sanh) và Sãkyø (Thích Ca). 


Học đạo, thấy đường ngay 
Tâm hồn được an lạc 
Niềm vui đó thật cao 

Ta phải mau đạt tới. 


Hãy tập giữ chánh niệm 
Mới mong được tam minh. 
Kiêu mạn đoạn trừ xong 
Mới thành công thật sự. 


Sự tích đức Phật 298 


Sau khi được Thượng tọa Ananda khai thị, thầy Vang1sa đã vượt được 
nhiêu chướng ngại. Thây tiên bộ rât nhanh và đã được trưởng lão Sãriputta xác 
nhận. Ngày tâm thây bừng sáng, thây làm bài thơ sau đây : 


Ngày xưa say thơ mộng 
Ta phiêu bồng khắp nơi 
Cảnh chợ rồi cảnh quê 
May thay được gặp Phật. 


Thế Tôn đã thương xót 
Dạy cho ta pháp mầu 
Nghe xong khởi niềm tin 
Khoác áo người khất sĩ. 


An trú trong Chánh Pháp 
Kiên cố, ta một lòng 

Nay chứng được tam minh 
Đền ơn bậc tỉnh thức. 


Hạt giống của mặt trời 
Thế Tôn đả gieo rắc 
Vì chúng sanh u tối 
Người khai mở lối ra. 


Bốn sự thật nhiệm mầu 
Con đường tám nẻo chánh 
An lạc và tự do 

Nghĩa lời đều vi diệu. 


Phạm hạnh đã cao siêu 

Độ sanh cảng khéo léo 

Niết bàn cứu muôn loải 
Ơn sâu người chỉ dạy. 


Sự tích đức Phật 299 


Thầy Sãriputta, trong một buổi giảng dạy cho các vị khất sĩ trẻ, có đem 
trường hợp của thầy Vangisa ra để làm gương. Thây bảo trong bước đầu tu học, 
thầy VangTsa cũng đã từng có những tình cảm và những tâm trạng yếu đuối, 
nhưng sau đó, nhờ tu học tinh chuyên pháp hộ trì sáu căn, thầy đã vượt thắng 
được mọi phiền não và chứng ngộ được diệu pháp. Hộ trì sáu căn là pháp môn 
rất mầu nhiệm đề vững tiến trên đường đạo. 


Các luận châp và những cầu hỏi siêu hình do đâu mà có*"° 


Đại đức Isidatta, người xứ Avanti°', là một khất sĩ trẻ tuổi nhưng có 
nhiều tài năng và đạo hạnh. Một hôm, thầy và chín Thượng tọa cao niên được 
mời tới thọ trai tại tư gia của cư sĩ Citta tại thị trấn Macchikãsanda. Cư sĩ Citta 
là người có đạo tâm, tinh thông giáo lý và cũng được dân chúng ái mộ gần như 
cư sĩ Anäthapindika. Ông thường hay thỉnh các vị cao đức tới nhà để cúng 
dường trai phạn"° và để học hỏi thêm về giáo lý. Sau khi cúng dường trai phạn 
xong, cư sĩ Citta đảnh lễ các vị khất sĩ rồi xin phép được ngồi xuống một bên. 
Ông từ tốn nêu câu hỏi sau đây : 

— Bạch chư thượng tọa, con đã được nghe kinh BrahmaJala (Phạm Võng), 
trong đó Phật nói về 62 luận chấp của các giáo phái đương thời. Con cũng từng 
nghe những câu hỏi về siêu hình như: 7é giới là hữu biên hay vô biên, vĩnh 
cửu hay phải đoạn diệt; /nh hôn và thân xác là một hay là khác; con người sau 
khi chết thì cái øÌ còn cái gì mắt, ... Bạch chư thượng tọa, do đâu mà có những 
luận chấp và những câu hỏi siêu hình ấy ? 

Trước câu hỏi của cư sĩ Citta, tất cả các vị khất sĩ đều nín thinh. Citta lặp 
lại câu hỏi này tới ba lần mà cũng không có vị khất sĩ nào lên tiếng trả lời cả. Vị 
khất sĩ trẻ Isidatta bỗng hướng về các vị trưởng lão, lên tiếng : 

— Bạch chư thượng tọa, con có thê trả lời câu hỏi đó của cư sĩ Citta được 
không ? 

— Này huynh đệ, thầy có thể trả lời nếu thầy muốn. 

Hướng về cư sĩ Citta, thầy Isidatta nói : 

— Này đạo hữu, theo tôi nghĩ, sở đĩ có những luận chấp và những câu 
hỏi siêu hình ấy vì người ta còn vướng mắc vào ngã kiến. Một khi đã diệt 
được ngã kiến, người ta sẽ không còn luận chấp và thắc mắc như thế nữa. 

Cư sĩ Citta lộ vẻ ngạc nhiên và thán phục. Song ông ta lại nói : 


5° Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 470-472; Tương Ưng Bộ, chương 4I, kinh 3: Isidatta; Tạp A 
Hàm 570. 

”3! Theo Geography of Early Buddhism thì xứ .4yarmi có thủ đô là Ujjeni. Xứ Avanti (A Bàn Đề) là 
một xứ nhỏ năm giữa 3 xứ Magadha phía đông, Kosala phía bắc và Vatsa phía nam. Hiện nay Avanti 
là Maãlwa NÑimãi. 

So Cúng dường Trai phạn (Trai diên, Trai hội) là cũng dường vật thực cho Tam Bảo, người thí và kẻ 
thọ đều phải lây cung kính làm tông chỉ và phải cân thận gìn giữ 3 nghiệp thân khẩu ý được thanh 
tịnh. Cứng dường Trai tăng (Sanghikadãäna) là ngoài việc cúng dường vật thực lại cúng dường thêm 
các vật dụng hăng ngày. 


Sự tích đức Phật 300 


— Xin đại đức vui lòng giảng rõ hơn. 

— Này đạo hữu, người không được gần các bậc thiện tri thức, không được 
học hỏi Giáo Pháp giác ngộ, thường chấp rằng thân thê này là ta, hoặc thân thê 
này là của ta, hoặc có ta trong thân thê này, hoặc thân thể này ở trong ta. Người 
ấy lại có thể chấp rằng cảm giác là ta hay là của ta. Người ấy lại có thể chấp 
rằng tư tưởng là ta hay là của ta®*... Đó là người đang bị vướng vào ngã kiến. 
Chính vì bị vướng vào ngã kiến, chính vì chấp có cái ta thật sự, nên mới có cái 
chấp ta là cái này hay ta không phải là cái này, ta ở trong cái này hay cái này ở 
trong ta ...Do đó sinh ra 62 luận chấp mà đức Thế Tôn đã đề cập đến trong kinh 
Brahmajäla (Phạm Võng). Cũng chính vì chấp ngã nên mới sanh ra các thắc 
mắc về hữu biên hay vô biên, thường hay đoạn, còn hay mất, đồng hay khác, 
vân vân... Này đạo hữu, một khi đã tu tập phá trừ được ngã kiến thì những luận 
chấp và những câu hỏi về siêu hình kia sẽ trở thành vô nghĩa. 

Cư sĩ Citta hoàn toàn bị thầy Isidatta chinh phục. Ông kính cần hỏi : 

— Bạch đại đức, quê ngài ở đâu ? 

— Thưa đạo hữu, quê tôi ở Avant1. 

— Bạch đại đức, tôi nghe nói ở Avanti có một người trẻ tuổi tên Isidatta đã 
xuất gia. Đó là một thanh niên thông minh lỗi lạc. Chẳng hay đại đức có biết 
người đó không ? 

— Thưa đạo hữu, tôi có biết. 

— Thưa đại đức, vị khất sĩ tài đức ấy hiện đang ở đâu ? 

Đại đức Isidatta im lặng. Cư sĩ Citta là người thông minh, ông biết ngay 
người đang ngôi trước mặt mình là Isidatta. Ông liền hỏi : 

— Có phải đại đức chính là đại đức Isidatta đó không ? 

— Thưa phải. 

— Vậy thì thật là quý hóa và hân hạnh cho tôi biết mấy. Bạch đại đức 
Isidatta, chúng tôi rất mong được đại đức đến viếng chúng tôi thường thường. 
Chúng tôi xin nguyện cúng dường đại đức tất cả những gì đại đức cần đến như 
thực phẩm, y phục, thuốc men và chỗ ở. 

Thầy Isidatta im lặng. Sau đó các vị khất sĩ từ giã. Thây Isidatta không có 
địp nào trở lại nhà cư sĩ Citta nữa. 


9- Hạ thứ 28 tại Jetavana (năm -562) 
Thượng tọa Ananda và cô gái hạ tiện tên Prakritis* 


Các trung tâm tu học tại Sãävatthi đang chuẩn bị cho mùa an cư thứ 28. 
Năm nay đức Phật được 62 tuôi và Thượng tọa thị giả Ananda được 43 tuôi. 


vác Đây là 62 kiến chấp : 5 uân (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) X 4 chấp (sắc là ngã, sắc là ngã sở, ngã ở 
trong sắc, sắc ở trong ngã; thọ là ngã, ...) X 3 đời (quá khứ, hiện tại, vị lai) + 2 châp (có ngã, không 
ngã). 

*3 Xem kinh Lăng Nghiêm (Sũramgama sũtra). 


Sự tích đức Phật 301 


Một hôm Thượng tọa Ananda, y phục chỉnh tÈ, tay ôm bình bát, chân bước 
thong thả đều đặn từng bước, mắt nhìn xuống, vừa đi vừa quán niệm hơi thở 
theo đúng khuôn phép, một mình vào thành Sãvatthi khất thực. Khi đã nhận vừa 
đủ vật thực, thầy tìm một nơi yên tĩnh mát mẻ đề độ ngọ. Thọ thực xong, thầy 
đến cái giếng trong xóm để tìm nước uống. Vào lúc ấy có một thiếu nữ thuộc 
giai cấp hạ tiện (candali, candäla)°° đang đến giếng lấy nước. Thượng tọa 
Ananda đến bên giếng, đứng lại, mắt nhìn xuống đắt, hai tay ôm bát, thầy từ tốn 
nÓI : 

— Xin cô cho tôi chút nước để giải khát. 

— Bạch sa môn, tôi là người thuộc giai cấp hạ tiện, tôi không dám đến 
gần thầy, sợ làm ô uề thầy. 

— Này cô, tôi chỉ muốn xin chút nước để uống đỡ khát. Cô đừng ngại. Tôi 
đang cần nước để uống chứ tôi không cần biết người cho nước thuộc giai cấp 
nào. 

— Tôi không dám đâu ! Tôi không dám đến gần thầy. Người ta biết được 
thì tôi sẽ bị phạt đó. 

— Này cô, tôi là AÄnanda, bổn sư của tôi là đắng Toản Giác Gotama có dạy 
rằng bắt cứ ai biết học hỏi và tu tập Chánh Pháp cũng đều có thể trở thành đẳng 
Toàn Giác như ngài. Do đó tất cả mọi người đều bình đắng, không nên phân 
biệt giai cấp. Thầy tôi nói : 

“Là cùng đỉnh không phải do sanh trưởng, 

"Không phải do sanh trưởng thành Ba-la-môn, 

"Do hành động ta trở thành cùng đỉnh, 

"Do hành động ta trở thành Bà-la-môn. (Kinh Tập 135) 

Tôi không quan tâm đến giai cấp. Cô đừng sợ, hãy cho tôi xin chút nước. 

Cô Prakriti ngó dáo dác xem có ai trông thấy không, rồi cô run rây trịnh 
trọng rót nước từ trong bầu vào bát 
của Thượng tọa Änanda, tim cô bắt 
đầu đập cảng lúc càng nhanh. Thượng 
tọa Ananda nâng bát hớp từng ngụm 
nước, cúi đầu cám ơn cô Prakriti, rồi 
thầy quay gót trở về tỉnh xá Jetavana. 

Nhưng cô Prakrii đứng ngân |„ 
người nhìn theo gót chân thây. Cô nhớ MS 
lại giọng nói dịu hiền từ tốn của thầy, j2 
nhớ hình dáng đẹp đẽ, phong cách trang nghiêm của thầy. Ôi! chưa bao giờ € cô 
thấy một người đẹp trai phong nhã như thê. “Xin cho tôi chút nước, xin cho tôi 
chút nước”, tiếng nói của thầy sao lại êm ái, dịu dàng, truyền cảm như thể !? Tại 
sao thầy không có chút gì xem thường một cô gái hạ tiện như cô ? Ngần ấy câu 
hỏi lẫn lộn với những tình cảm vừa bồng bột vừa nhẹ lâng lâng làm cô đứng 
sững sờ nửa mê nửa tỉnh. Rồi cô như người mất hồn, thơ thân lần bước về nhà. 





"35 Candäla là người hạ tiện phái nam; Candäli là người hạ tiện phải nữ. 


Sự tích đức Phật 302 


Về đến nhà, cô đặt bầu nước xuống, rồi cô ngồi phệt xuống đất, đôi mắt 
lờ đờ nhìn vào nơi vô định. Mẹ cô thấy thê, lo lắng hỏi : 

— Này Prakriti, con làm sao thế ? Con khó chịu trong người phải không? 
Đề mẹ đánh gió cho. 

— “Xin cho tôi chút nước, xin cho tôi chút nước”. Mẹ ơi ! Chưa bao giờ 
con được nghe một giọng nói dịu dàng, trang nhã như thế ! Chưa bao Ø1Ờờ con 
được thấy một người... một người ... vừa đẹp, vừa sang, vừa đáng kính như thế ! 

— Người đó có cùng một giai cấp với chúng ta không ? 

— Thưa mẹ không. Người đó đầu cạo trọc, mình khoác y vàng, tay ôm 
bình bát, xinh đẹp, trang nghiêm, nhã nhặn, đến xin con chút nước để giải khát. 

— Con nói gì bậy bạ vậy ? Ông ta là một sa môn ? 

— Thưa mẹ, người ấy là Änanda, đệ tử của đức Gotama. Người â ẫy không 
chấp con thuộc giai câp candala. Người ấy xin con chút nước để uống. Chắc 
người ây đã để ý đến con. Thưa mẹ, con van xin mẹ, con không thê sông xa 
người ây. Xin mẹ hãy dùng tất cả bùa chú và phù phép, hãy tận dụng hết quyền 
lực thần thông của mẹ để đưa Ẩnanda đến chung sông với con. Nếu không được 
vậy chắc con sẽ chết, con không sống nổi, con mà chết rồi thì đâu còn ai để 
chăm sóc cho mẹ ! 

— Này con yêu quý của mẹ, con có biết không ? Đức vua là tín đồ nhiệt 
thành của đức Phật Gotama, nếu vua biết được vụ nầy chắc mẹ con mình khó 
sông. Hơn nữa đức Gotama là một thánh nhân đầy đủ phép lạ và thần thông, tài 
của mẹ đâu thê sánh kịp. 

— Thưa mẹ, con không còn biết gì nữa. Con chỉ biết chắc chắn rằng nếu 
không có Änanda bên cạnh thì con sẽ chết, con không sống nổi. Xin mẹ thương 
con. 

Để đáp lại lời van xin khẩn thiết của người con gái duy nhất, bà 
Matangi”” (Ma-đăng-già) dùng phân bò khô nhúm một bếp lửa ngoài sân. Bà 
ngồi lại một bên bếp lửa với 108 cảnh hoa arka và bắt đầu đọc thần chú 
Sankhya Kapila (Ta-Tỳ-Ca-La Tiên Phạm Thiên), rồi thỉnh thoảng bà ném một 
cành hoa vào lửa, cho đến hết 108 cành hoa arka. 

Thượng tọa Ananda không thể cưỡng lại năng lực, sức quyền rũ mãnh liệt 
của chú thuật Sankhya Kapila. Thầy rời tỉnh xá Jetavana, quên hăn quy chế 
xuất gia, đi thăng đến nhà của người thiếu nữ candäli tên Prakriti. Bà Mãtangi 
trông thấy Thượng tọa Änanda sắp đến nhà, liền bảo con gái dọn sẵn một chỗ 
ngồi. Vừa lúc Prakriti sắp xếp xong thì thầy Änanda bước vô nhà, ngôi vào chỗ 
đã dọn sẵn. Thây chú ý đến nụ cười và cử chỉ quyến rũ của Prakriti, có vẻ thuận 
chiều theo sự cám dỗ của cô. Vầng thái dương dần dần chìm xuống dưới chân 
trời. Bỗng Thượng tọa Änanda cảm thấy ngột ngạt, lúng túng, khó chịu. Thầy 
bỗng nghĩ đến đức Phật, liền cầu nguyện : 

- Bạch Thế Tôn, đức bốn sư từ mẫn, xin Thế Tôn cứu con ra khỏi hiểm 
họa này. 


56 Jãfanga là người nam thuộc giai cấp chandäla. MZfangi là người nữ thuộc giai cấp chandãla. 


Sự tích đức Phật 303 


Lúc bấy giờ đức Phật đang ở tinh xá Jetavana, linh cảm biết Thượng tọa 
Änanda đang bị nạn dâm thuật và đang cầu cứu đến ngài. Đức Phật liền ngồi 
kiết già, nhập đại định (Sũramgama samadh), đọc thần chú Thủ Lăng Nghiêm 
(Sũramgama mantra), đảnh phóng hào quang chiếu sáng đến nơi thầy Änanda 
đang bị nạn, phá tan chú thuật Sankhya Kaplla. 

Thầy Ananda bỗng nhiên tỉnh táo trở lại, thầy liền đứng lên, sửa lại y 
phục chỉnh tê, ôm bát bước ra khỏi nhà, đi mau về tỉnh xá. 

Prakriti rất đau lòng xót dạ, nhưng cô quyết chí đeo đuôi theo mối tình 
đầu vừa chớm nở. Sáng sớm hôm sau, cô sửa soạn ăn mặc tươm tất với những 
đồ trang sức lộng lẫy nhất của mình, rồi đến đứng chờ Thượng tọa Änanda trên 
khoảng đường từ tính xá Jetavana đến thành phố Sãvatthi. Khi Thượng tọa 
Änanda đi ngang qua đó để vào thành khất thực thì cô Prakriti cũng lặng lẽ đi 
theo phía sau lưng. Thượng tọa Änanda lúng túng, không lẽ cứ đi khất thực với 
một cô gái lúc nào cũng đi theo sau lưng, thầy liền quay bước trở về tinh xá. Cô 
Prakriti vẫn tiếp tục đi theo phía sau. 

Qua cổng tỉnh xá, cô vẫn tiếp tục đi theo. Thượng tọa Änanda liền đi 
thắng đến am của Phật. Thầy bước vào am. Cô Prakriti đứng chờ trước cửa. 
Thượng tọa Ananda thuật lại đầu đuôi câu chuyện với đức bồn sư. Đức Phật cho 
gọi cô PrakritI vào. Cô bước vảo, mặt cúi xuống, đảnh lễ dưới chân Phật rồi 
chắp tay ngồi lại một bên. Phật hỏi : 

— Cô là ai ? Cô theo thầy Änanda đến đây có việc gì ? 

— Bạch Thế Tôn, con là Prakriti. Con lỡ thương thầy Änanda nên con theo 
thầy đến đây. Con không thê sống xa thầy Änanda được, nên thầy đi đâu thì con 
theo đó. 

— Này Prakriti, con hãy về nhà xin phép cha mẹ trước đi. 

— Bạch Thế Tôn, cha con đã mất lâu rồi. Mẹ con đã biết chuyện này, và vì 
thương con nên mẹ con cũng đồng ý chiều theo con. 

— Này Prakriti, có rất nhiều thanh niên trong thành Sãvatthi, tại sao con 
chỉ thương một mình Änanda là một khất sĩ đã xuất gia ? 

- Bạch Thế Tôn, con thương thầy Änanda với tất cả tắm lòng. Thầy đã 
đem ánh sáng đến cho đời con. Nhờ thầy mà con không còn mặc cảm bị người 
đời khinh khi ruông Tây. Nhờ thầy mà con có thể vươn lên để sống một đời đáng 
sông. Thây là tất cả nguồn hy vọng của con, là tất cả những mơ ước của con, là 
dòng suôi mát của đời con. Bạch Thế Tôn, con không thể sống xa thầy được, 
cũng như cá không thể sống xa nước. 

— Này Prakriti, nễu con muốn được sống gần thầy Änanda thì con phải 
làm theo những gì Như Lai bảo con làm. 

- Bạch Thế Tôn, con sẽ làm tất cả những gì để được sống gần thầy 
Ananda. 

— Tốt lắm, vậy con hãy trở về nhà xin phép mẹ cho con xuất gia, xuống 
tóc cho con, rồi đưa con đến đây làm lễ đắp y. 

— Điều đó không khó. Bạch Thế Tôn, bây giờ con xin trở về nhà. Chiều 
nay con sẽ trở lại với mẹ con. 


Sự tích đức Phật 304 


Prakriti vui vẻ trở về nhà, kế lại đầu đuôi câu chuyện, rồi xin mẹ xuống 
tóc cho cô. Mẹ cô nói : 

— Prakriti, con điên rồi sao ? Con gái mà cạo đầu thì trở nên xấu xí, mất 
hết vẻ đẹp, xuất gia thì không thể lấy chồng được nữa. Con không biết sao ? Sao 
con ngu quá vậy ? 

- Thưa mẹ, con không cần lấy chồng, con chỉ muốn được sống gần 
Ananda thôi. 

Bà Mãtangi chiều ý con, xuống tóc cho cô, rồi dắt cô trở lại tính xá 
Jetavana, vào đảnh lễ Phật. Đức Phật mời hai mẹ con cô Prakriti ngồi xuống, rồi 
nÓI : 

— Này Prakriti, con trở lại đây đề xin xuất gia phải không ? 

— Bạch Thế Tôn, phải. 

— Con xin xuất gia để được gần thầy Änanda phải không ? 

— Dạ phải. Con thương thầy Änanda lắm ! Con không thê sống xa thầy. 

— Cái gì của thầy Änanda làm cho con say mê đắm đuối như vậy ? 

- Bạch Thế Tôn, cái gì của thầy Änanda con cũng thương hết. Con mắt, 
cái mũi, cái miệng, tướng ổi, giọng nói, cái øÌ của thầy con cũng thương hết. 

— Này Prakriti, tất cả những gì con trông thấy nơi thầy Änanda chỉ là lớp 
da bọc bên ngoài. Con phải biết con người ai cũng có tóc, móng, răng, da, thịt, 
xương, sân, mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, chất nhờn, nước miếng, nước mũi, 
nước tiêu, phần, ... Tất cả những thứ đó đều biến đôi từng gIỜ, từng phút, từng 
giây; thương tích, bệnh hoạn có thê xảy ra bất cứ lúc nào; rồi đến lúc phải già 
nua, tàn hoại, tan rã. Con người chỉ là một túi da chứa đây bệnh tật, già nua, 
chết chóc, kiêu hãnh, ngã mạn”. Nếu vì một lý do gì những thứ bên trong bị 
phơi bảy ra ngoài, như một cái gối rách bị lộn ngược, chắc chăn cần phải có một 
người cầm cây đứng đó để xua đuôi bầy quạ, bầy kên kên, bầy chó, từng đoàn 
từng lũ kéo đến tranh nhau xé ăn, thật ghê tởm. Khát vọng say mê là lòng ham 
muốn ích kỷ chỉ mang đến đau khổ. Con nên biết : 

"Trìu mễn sanh sâu muộn, 

"Trìu mến sanh lo sợ. 

“Người đã dập tắt hoàn toàn lòng trìu mễn, 

"Không côn sâu muộn, không còn lo sợ. (Kinh Pháp Cú, bài 213) 

“Từ lúc bắt đầu thương Änanda đến giờ, mới có hai ngày, mà con đã chịu 
trăm phần đau khổ, mắt ăn, mất ngủ, than văn thở dài, nỉ non khóc kẻ, rên rỉ bi 
ai, biết bao sầu muộn. Giờ đây, con hãy sáng suốt suy nghĩ lại xem cơ thể của 
Änanda có phải là cái gì đáng được trìu mến bám víu không ? Có phải là cái gì 
đáng được khát khao ham muốn một cách tuyệt vọng không ? Có phải là cái gì 
đáng được ta hân hoan ôm giữ không ? Tất cả mọi sự vật trên đời này đều như 
thế. Khi ta vừa bám vào nó thì nó đã hư hoại, suy tản, mục thúi, tan rã. 

“Này Prakriti, chỉ có xuất gia, sống đời phạm hạnh thanh cao như thầy 
Änanda, dứt bỏ hết mọi ái dục, tham lam, giận tức, si mê, tập sống theo Chánh 


"3 Xem Dhammapada, kinh Pháp Cú, bài 150. 


Sự tích đức Phật 305 


Pháp, phát tâm từ bi hỷ xả, thương yêu giúp đỡ tất cả muôn loài chúng sanh, 
mới tạo được hạnh phúc chân thật cho chính mình và cho những người mình 
thương. Này Prakriti, nêu con muốn sống gần thầy Änanda, thì chỉ có cách duy 
nhất là con phải tập sống đời phạm hạnh thanh cao như thầy, phải học hỏi và tu 
tập theo Chánh Pháp để biết cái hay, cái đẹp thật sự của thầy còn quý gấp vạn 
lần cái bề ngoài mà con thấy nơi thầy. 

— Bạch Thế Tôn, lời dạy của ngài thật sáng suốt và chính đáng, đã đem lại 
cho con nhiều an ủi. Kính xin Thế Tôn cho phép con được xuất gia. 

— Tốt lãm ! Này Prakritl, như nước các sông Gangã, Yamuna, Sindu, 
Aciravati tuôn chảy vào đại dương và mất đi lai lịch của chúng. Bất cứ người 
thuộc giai cấp, bộ lạc nào gia nhập vào giáo hội của Như Lai rồi thì cũng đều là 
khất sĩ như nhau. Này Prakriti, nước trong đại dương chỉ có một vị, đó là vị mặn 
của muối. Trong Giáo Hội Khất Sĩ cũng chỉ có một vị, đó là vị an lạc giải thoát. 

Rồi đức Phật ĐỌI : 

— Hãy đến đây, này Tỳ kheo ni, hãy sống đời thánh thiện. 

NI sư Khema mang đến cho Prakriti một bộ áo cà-sa. Sau khi đắp Vy, CÔ 
theo ni sư về ni viện. Nơi đây cô được các sư cô an ủi, dùng lời lẽ đơn giản dạy 
cô về Tam Bảo (Ti-ratana), Tứ Diệu Đế, cách đặp y, cách đi khất thực và các 
giới luật phải tuân hành. Lần hồi cô được học vê bốn uy nghi đi, đứng, nằm, 
ngồi, và cách thực tập thiền quán. Cô tu tập rất tinh tấn, về sau cô được đắc quả 
A-la-hán trước Thượng tọa Änanda. 

Hay tin một cô gái candãli được xuất gia theo Giáo Đoàn Nữ Khất Sĩ của 
Phật, các thân hào nhân sĩ trong thành Sãvatthi xôn xao bàn luận. Vua Pasenadi 
đến viêng Phật và hỏi thăm về việc nảy : 

- Bạch Thế Tôn, nhiều nhân sĩ trong thành Sävatthi nói rằng việc cho 
người phụ nữ xuất gia đã là một việc trái với phong tục, truyền thống Bả-la-môn 
từ xưa tới nay. Nhưng đối với những người phụ nữ thuộc dòng Bà-la-môn 
(Brahmana), dòng Sát-đếé-lợi (Khattiya) thì còn có thể tạm chấp nhận được. 
Đàng này, một đứa con gái hạ tiện (candali), xuất gia quả là một sự sỉ nhục cho 
hàng tu sĩ, nó sẽ làm ô uê cả giới tăng lữ. Thế Tôn nghĩ thế nào ? 

— Này Đại vương, nếu một người candäla được tăm trong dòng nước dành 
riêng cho người khattiya, và nếu người đó biết cách kỳ cọ khắp mình. Sau khi 
tăm lên người đó được dùng khăn trăng sạch lau khô thân thê rồi xức nước hoa 
vào mình. Đại vương nghĩ sao ? Thân thể người candãla đó có thơm sạch như 
thân thể người khattiya không ? 

- Bạch Thế Tôn, nếu hai người cùng tắm trong một dòng sông, cùng kỳ 
cọ như nhau, lau khô như nhau, xức nước hoa như nhau, thì thân thê họ cũng 
sạch thơm như nhau. 

- Đúng vậy, Đại vương. Nếu người khattiya và người candãla cùng sống 
đời phạm hạnh thanh cao, cùng tu tập Giáo Pháp cao thượng thì họ cũng có thể 
giác ngộ và đạt đến giải thoát như nhau. 


338 


Tiếng Päli: "Ehi tvam bhikkhuni, cara Brahmäã cariyam". 


Sự tích đức Phật 306 


“Như Lai xin kế Đại vương nghe một câu chuyện: Vào thuở xưa, có một 
làng tên Candala ở bên cạnh sông Ganga. VỊ xã trưởng làng này tên Trisanku. 
Ông có một người con trai đẹp đẽ lạ thường tên Sardulakarna, lảu thông cả ba 
bộ kinh Veda. Người cha mong ước con mình cưới được một người vợ xinh đẹp 
và thông minh. Ông đến dạm hỏi cho con một cô gái xinh tươi đoan chánh tên 
Prakriti, con của một người Bả-la-môn tên Puskarasasi, nhưng ông này từ chối. 
Ông Trisanku phải nhẫn nại tới lui nhiều lần nài xin và cho thấy con trai mình 
cũng đẹp đẽ thông minh không kém ai. Cuối cùng ông Puskarasasi nhận lời và 
cô Prakriti được thành hôn với cậu Sardulakarna. Đại vương, Prakriti thuở xưa 
cũng là Prakriti ngày nay; Sardulakarna là tỳ kheo Ananda bây giờ. Hai người 
đã có duyên tiền kiếp với nhau. Và ông xã trưởng Trisanku chính là Như Lai 
hiện nay vậy. 

Vua Pasenadi và đoàn tùy tùng chăm chỉ lắng nghe câu chuyện tiền thân, 
lây làm kinh ngạc về duyên nghiệp vợ chồng, không nói thêm được một lời, 
đồng đảnh lễ Phật và chư tăng rồi lặng lẽ lui gót. 


Phật nói kinh Thủ Lăng Nghiêm (Sũramgøama sũtra) 


Sau khi ni sư Khemã đưa Prakriti về ni viện, thầy Änanda bước đến đảnh 
lễ dưới chân Phật, rồi thầy khóc ròng, khổ tâm vì từ trước đến nay chỉ chuyên 
học rộng, nghe nhiều, nhưng chưa có thực tu thực chứng, nên mới bị chú thuật 
Sankhya Kapila, suýt mất giới thể, phải nhờ Phật nhập đại định Thủ Lăng 
Nghiêm (Sũramgama Samadhi) phóng quang đến cứu thoát. Thầy khóc một hồi 
rồi thưa : 

- Bạch Thế Tôn, con tuy có phước được kề cận Thế Tôn, nghe nhiều và 
nhớ hầu hết những điều Thế Tôn dạy bảo, nhưng đạo lực còn non kém, suýt bị 
mất giới thể vì chú thuật Sankhya Kapila. Xin Thể Tôn hoan hí chỉ dạy cho con 
các diệu pháp Xa-ma-tha (Samatha°°), Tam-ma-để (Samadh?°), Thiển-na 
(P:Jhãna, S:Dhyãna°") là những pháp môn tu chứng đạo quả Bồ-đê một cách 
chắc chắn và nhanh chóng của mười phương chư Phật. 

— Này Änanda, thầy tuy nghe nhiều, nhớ nhiều, nhưng chưa năm vững 
được nguồn gốc của Sanh Tử và Bồ Đề Niết Bàn nên dù thầy đã xuất gia trên 20 
năm nay chỉ mới chứng được quả Tu-đà-hoàn (Sotãpatti). Thầy hãy lăng nghe 
cho kỹ : 


5 Samatha, dịch là Chí, là Thiên Vắng Lặng, nhằm tập trung tư tưởng vào một nơi, không cho phiền 
não và vọng tưởng xen vào tâm. Trái lại Vipassanä, dịch là Quán, là T¡ hiển Minh Sát, nhằm tập trung 
tư tưởng vào một đề tài, quán chiếu, sáng suốt suy xét, để tìm ra chân lý (vô thường, vô ngã) hầu dứt 
trừ phiền não và vọng tưởng. Tu tập Samatha (Chỉ) để được Samaädhi (Định). Tu tập Vipassanã 
(Quán) đề được Pañãñã (Prajna, Tuệ). 

9° Samadhi, dịch là Chánh Định, còn gọi là Tam muội. Trái lại Paññä (S:Prajna) là Tuệ hay Huệ. 
Người tu phải luôn luôn giữ cho Định và Tuệ được cân bằng. 

5 Dhyãna (Sanscrit) hay Jhãna (Päli), dịch là Tĩnh-lự, là Thiền-na hay Tiền, là Zen (tiếng Nhật), là 
nói chung hai pháp tu Chỉ (Samatha) và Quán (Vipassanã), nhằm giữ tâm luôn luôn vắng lặng sáng 
suốt, tịch tịch giác giác, biết mà không khởi tâm suy nghĩ. 


Sự tích đức Phật 307 


“Do đâu mà có sanh tử ? Là vì tất cả chúng sanh đều lẫy tâm vọng động, 
suy tư, nghĩ tưởng theo trần cảnh bên ngoài làm tự tánh (bản ngã) của mình nên 
chịu khổ sanh tử luân hồi. 

“Do đâu mà có Bâ-đề (giác ngộ) Niết bàn (giải thoát) ? Một khi người tu 
hành dứt hết tâm vọng động, suy tư, nghĩ tưởng theo trần cảnh thì Chơn Tâm 
nguyên minh, thanh tịnh, sáng suốt từ vô thỉ sẽ hiển lộ. Chơn Tâm nguyên minh 
đó là Bồ-đè, là Niết bàn, luôn luôn an lạc, thanh tịnh, sáng suốt, không lay động, 
mặc tình cho trần cảnh cứ lao xao biến đổi. 

Rồi đức Phật dùng nhiều phương tiện như đưa nắm tay lên, bảo đánh 
chuông, để chỉ tánh thấy, tánh nghe là thường trụ. Không phải khi có nắm tay 
mới thấy, không phải khi có tiếng chuông mới nghe. Không có tiếng chuông 
không phải là không nghe, mà là nghe "không có tiếng chuông". Người mù 
không phải là không thấy, mà là thấy tối đen vì hai con mắt không còn chuyền 
ánh sáng vào trong; cũng như khi người sáng mắt lây tay bụm mắt lại. 

Sáu căn chạy theo tiếp XúC với su trần sanh ra sảu thức. Sáu thức là 
vọng tâm, bị lệ thuộc vào sảu trần, là gốc của sanh tử luân hôi. Vì sáu trần sinh 
diệt biến đổi không ngừng. 

Sáu căn không chạy theo sáu trần, thì sảu thức tức vọng tâm không sanh, 
Chơn Tâm liên hiển lộ Bồ-đề và Niết bàn. 

Người muốn tu Bồ tát thừa để thành Phật quả phải hội đủ hai điều kiện 
quyết định như sau : 

1- Lúc sơ phát tâm, phải biết rõ mình có Chơn Tâm thanh tịnh, thường 
trụ, rôi dùng Tâm đó mà phát nguyện tu hành. Phải gieo nhân thanh tịnh, 
thường trụ mới có quả thanh tịnh, thường trụ. 

2- Lúc hạ thủ công phu thực hành, phải tu căn viên thông để sáu căn 
được thanh tịnh, không đắm nhiễm sáu trần. Nhờ đó mà vào cảnh trí giải thoát, 
tự tại, vô ngại. 

Nói đến đây, đức Phật đọc bài kệ tóm lược đại ý phần vừa mới giảng như 
sau : 


Chơn tánh không trần tướng, 
Vô vi, không sinh diệt. 
Duyên sanh tức không thật, 
Hư vọng, như hoa đóm. 


Dùng vọng để chỉ chân. 
Vọng, chân đều là VỌnE. 
Nếu không nói chân vọng, 
Làm sao biết được chân ? 


Sáu thức không thực tánh, 
Như dụm ba cọng sậy. 


Sự tích đức Phật 308 


Buộc mở đồng một gốc°°, 
Thánh, phàm chăng hai đường. 


Hãy xét tánh sáu thức 

Chắng có, cũng chẳng không. 
Vô minh chấp có không, 
Không chấp là giải thoát. 


Tự tâm chấp tự tâm, 

Không huyễn thành pháp huyễn. 
Không chấp thì không huyễn, 
Không huyền thì không sanh. 


Pháp huyễn không lập được, 
Gọi là Diệu Liên Hoa, 

Bảo Giác Kim Cang Vương, 
Như Huyễn Tam-ma-đề. 


Búng tay thành vô học. 

Diệu pháp tuyệt đối này 

Của chư Phật mười phương : 
Đường niết bản duy nhất."° 


Về phần thực hành, Phật bảo 25 vị Bồ tát nói rõ pháp môn tu của mình và 
cách thực hành như thế nào mà chứng được quả thánh. Kế đó Phật bảo ngài Văn 
Thủ phê bình các pháp môn đó và chọn lựa một pháp môn thù thắng nhứt, thích 
hợp với căn tánh của chúng sanh ở cõi ta-bà này. Ngài Văn Thù đã chọn pháp 
môn tu "Nhĩ Căn Viên Thông"*“ của Bồ tát Quán Thế Âm. 

Kế đến, Phật giảng về ðø vô lậu học°*®: 1- Nhiếp tâm thành Giới, 2-Do 
Giới sanh Định, 3- Do Định phát Tuệ. Muốn nhiếp tâm trước hết phải giữ bốn 


*2 Đức Phật lấy thí dụ buộc mở gút một cái khăn đề chỉ cách tu giải thoát. Buộc gút là tự ràng buộc 
mình vào sanh tử luân hồi; mở gút là cách tự giải thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Chính 6 thức buộc 
chúng sanh vào sanh tử luân hồi. Nếu biết 6 thức không có thực tánh, là vọng, là giả đối, không chấp 
theo chúng, là được giải thoát. Tu căn viên thông tức là cách trừ 6 thức không cho sanh ái nhiễm.. 

53 Trích kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyên 5. 

54 Pháp tu Nhĩ Căn Viên Thông : Lúc ban đầu, trong khi nghe liền biết mình có Tánh Giác, không 
để tâm chạy theo tiếng. Đến khi quen thì hai tướng động và tịnh không còn ảnh hưởng gì đến tâm 
mình nữa. Cứ thế tiến dần đến khi trong tâm không còn ý thức về người nghe và tiếng bị nghe, thành 
ra tuy nghe mả như hoàn toản không nghe. Tiến lên một bậc nữa thì thấy chủ thể và đối tượng của 
tánh giác đều không, lúc bấy giờ cái biết về chơn không mới tròn đây. Cho đến khi cái biết không và 
cái không đều dứt sạch, thì cảnh sanh diệt không còn nữa, và chơn cảnh niết bàn thanh tịnh an lạc liền 
hiển hiện. (Xem kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyền 6). 

35 Ba vô lậu học là Giới, Định và Tuệ. Thân miệng ý thanh tịnh là Giới, không vọng tưởng phiền não 
là Định, biết rõ Chân Tâm Phật Tánh là Tuệ. 


Sự tích đức Phật 309 


đại giới: Dâm, Sát, Đạo”, Vọng"”. Chúng sanh nào nặng nghiệp, khó giữ bốn 
đại giới được thanh tịnh, thì nên nhứt tâm chí thành thọ trì tâm chú Thủ Lăng 
Nghiêm. Phật nói : 

- Này Änanda, như việc của thầy với nàng mãtangi không phải là mới 
xảy ra ở kiếp này đâu. Thây với nàng mãtangl bị trần duyên oan trái, có tập khí 
ân ái với nhau, đã trải qua nhiều kiếp. Khi Như Lai tuyên dương Phật đánh mật 
chú thì tức khắc tâm ái dục của nàng tiêu mất, nàng trở nên thanh tịnh thành bậc 
A-na-hàm (Anägamnn), được giải thoát luân hồi sanh tử ở nhân gian, và nếu 
định lực tinh tấn thì chăng bao lâu sẽ lên bậc vô học A-la-hán (Arahant, Arahat, 
Arhat). 

“Này các thầy, nàng mãtangi là một phụ nữ chưa phát tâm tu hành mà 
nhờ oai lực thiêng liêng của Phật đảnh mật chú còn tiến đến bậc vô học, huống 
chi các thầy. Các thây đã phát tâm cầu Tối Thượng Thừa, nếu chí thành trì 
Phật chú này thì quyết định thành Phật, ví như rải bụi bay theo luông gió 
thôi xuôi thì không có chỉ khó khăn. 

Người tu chơn chánh phải tinh tấn thực hành öz điệm thứ sau đây : 

1- Tiệm thứ tu hành đứt trợ nhân: Đoạn tuyệt, không ăn ngũ vị tân (hành, 
hẹ, tỏi, nén, kiệu), không uống rượu, không dùng chất ma túy. 

2- Tiệm thứ tu hành dứt giới táảnh: Hoàn toàn kiêng cử Dâm và Sát. 

3- Tiệm thứ tu hành dứt hiện nghiệp: Sáu căn thanh tịnh, không đắm 
nhiễm sáu trần. 

Phật nói : 

- Này Änanda, người phát Bồ-đề tâm, tu phép Chánh Định, thọ đủ quy 
giới, nhứt định không ăn ngũ vị tân. Vì sao ? Vì năm món Áy, ăn chín thì vọng 
dâm, ăn sống thì vọng sân. Nếu còn ăn ngũ vị tân thì dù miệng nói thông suốt 
12 bộ chơn kinh bí điển cũng khó đạt hiệu quả. Chư thiên không chịu nồi mùi 
ngũ vị tân từ miệng bay ra, nên thường xa lánh những người ăn năm món ấy. 
Các loài ngạ quỷ, ác ma ưa thích ngũ vị tân, hay thừa dịp người ăn, xúm lại ngửi 
hơi, liếm môi liễm mép. Thành thử người ăn ngũ vị tân, hăng ngày sống chung 
với ma quỷ, bị tỉnh thần của chúng chi phối, tổn phước tổn đức, thường gặp 
nhiều truân chuyên khô SỞ. 

“Này Änanda, nếu ứw hành mà không đoạn tuyệt dâm và sát thì chẳng bao 
giờ giải thoát được khỏi tam giới phàm phu thống khổ. Người tu phải xem dâm 
và sát như loài rắn độc, như kẻ giặc. 

“Này Änanda, khi người tu tập được căn viên thông*° thì tâm không biến 
chuyển theo sáu trần, và tự quay vê Bản-thể Chơn-như Viên-giác. Trần không 
có sở duyên, tâm không có sở đối, thì tác dụng của căn không gây ra những 
hành động sai lầm (ác nghiệp) được. Như vậy thập phương quốc độ (cùng khắp 
thế giới) thuần một nét thanh tịnh, thân được nhẹ nhàng, tâm được thanh thoát, 


”46 Đgø là tham lam, trộm cắp, cướp giựt. 
5? Vọng ngữ là nói dỗi, nói láo, lường gạt, bóp méo sự thật, nói lời thô ác, nói gây chia rẽ. 
*8 Căn viên thông: Khi 6 căn tiếp xúc với 6 trần tâm không sanh ái nhiễm, không tham ái. 


Sự tích đức Phật 310 


an vui vô tận, mặc nhiên đắc vô sanh pháp nhẫn, fhành fựu quả Càn Tuệ Địa"? 
(Sukla vidarasana bhumi). Rồi tuần tự tiến tu, tùy theo đạo hạnh sở phát mà an 
lập thánh quả. 

Tiếp theo, Phật chỉ rõ sau quả Càn Tuệ Địa còn có 54 guả vị 4 chứng từ 
thấp lên cao, gồm có Thập Tín, Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Tứ Gia 
Hạnh và Thập Địa”°, rồi đến quả vị Đắng Giác, Diệu Giác và Viên Giác tức là 
quả vị Phật. 

Thượng tọa Ananda và thánh chúng nghe Phật giảng xong, vô cùng mừng 
rỡ được Phật khai thị pháp môn tu theo Bồ-tát thừa, từ sơ phát tâm cho đến Phật 
quả. Thật là một bài pháp hy hữu, chưa từng có ở thế gian. Tất cả đồng đảnh lễ 
Phật rồi y giáo phụng hành. 


9- Hạ thứ 29 tại Jetavana (năm -561) 
Lòng từ bi của Phật đối với các khất sĩ còn non kém** 


Đức Phật đặt rất nhiều tin tưởng nơi các vị khất sĩ tài đức đề tiếp tục công 
trình hoằng pháp lợi sinh mà ngài đã đề xướng. Tuy nhiên ngài cũng rất kiên 
nhẫn và bao dung cho những vị khất sĩ tối dạ hoặc còn non kém. Như thầy Citta 
Hatthisäriputta đã xin ra khỏi Giáo đoàn 3 lần, cuối cùng cũng chứng quả A-la- 
hán sau khi thọ giới lần thứ tư (Tăng Chỉ Bộ, chương 6, phẩm 6, kinh Hatthisäriputta; 
Trường Bộ 9: 48-56). Có thầy tu không thành công, trở ra đời tới sáu lần rôi mà khi 
xin xuất gia trở lại vẫn được Phật chấp thuận cho nhập chúng. Có vị tôi dạ đến 
nỗi học hoài mà cũng không thuộc được 16 phép quán niệm hơi thở, vậy mà 
Phật vẫn tiếp tục vỗ về và khuyên khích. 

Lúc bấy giờ, ở tỉnh xá Jetavana có một thầy tên Bhaddäli có những 
khuyết điểm mà Phật lờ đi để thầy có cơ hội chuyên hóa. Thầy không cô ý 
nhưng thường vi phạm những quy luật của tu viện. Ví dụ trong tu viện có điều 
khoản "Nhất tọa thực", nghĩa là khi ngồi xuống ăn, người khất sĩ không được 
đứng dậy lấy thêm thức ăn hoặc làm những việc khác, đến khi ăn xong mới 
được đứng lên. Vậy mà thầy Bhaddãli không làm được. Sống trong đại chúng, 
thầy thường gây ra những phiền nhiễu cho người khác. Phật có quở thầy nhiều 
lần và dạy thây phải thường xuyên tự đặt câu hỏi “Tôi phải làm gì để cho đại 
chúng được hoan hỉ ?”. Vậy mà đến mấy tháng sau thầy vẫn chưa thành công. 
Trong đại chúng có những thầy không đủ kiên nhẫn và có khi nói nặng thây. 
Biết vậy, một hôm Phật dạy : 


*°% Càn Tuệ Địa: Thế trí khô cạn, ái dục không còn, căn và cảnh không còn phối hiệp, nhưng chưa 
được thánh quả vì đạo hạnh và trí tuệ bát nhã chưa phát sáng. 

T Người bồ thí thuần thục thì được quả vị 7¡ hập Tín, trì giới thuần thục thì được 7»áp 7r„, nhẫn 
nhục thuần thục thì được Tháp Hạnh, tỉnh tấn thuần thục thì được Tháp Hồi Hướng, thiền định 
thuân thục thì được 7 Gia Hạnh, trí tuệ phát sáng thì được Thập Địa. 

5! Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 472-475; Trung Bộ 65: kinh Bhaddali; Trung A Hàm 194. 


Sự tích đức Phật 311 


— Này các thầy, một cá nhân trong tăng đoàn dù có những khuyết điểm 
trầm trọng, nhưng thế nảo trong tâm người ấy vẫn còn lại một ít hạt giông của 
niềm tin Chánh Pháp và tình thương nhân loại. Chúng ta nên cư xử thế nào với 
vị ấy để cho những hạt giống lành còn lại đó có đủ cơ duyên nấy nở, không nên 
để cho những hạt giống ấy hoàn toàn bị tiêu diệt. Ví dụ như có người kia vì bắt 
hạnh mà bị mù một con mắt. Bà con thân thuộc của người ây cô nhiên sẽ tìm 
cách giúp đỡ và bảo vệ con mắt còn lại kia. Họ biết rằng nếu con mắt kia mù 
nữa thì người ấy sẽ rất khốn khổ. Vậy, này các thầy, các thầy hãy giúp bảo vệ 
những hạt giông lành còn lại nơi người đồng đạo của mình bằng cách đối xử tử 
tế và dễ thương với người ấy. 


Cũng tại Jetavana, có một cư sĩ trẻ, sau khi nghe Phật thuyết pháp, phát 
tâm dũng mãnh xin xuất gia”. Anh ta được hai vị sư trưởng và giáo thọ truyền 
dạy về giới như sau : 

— Này đạo hữu, giới có nhiều loại: Đây là Tiểu giới ...; đây là Trung giới 
..; đây là Đại giới ...; đây là giới hộ trì Giới bổn ...; đây là giới hộ trì các căn ...; 
đây là giới thanh tịnh mạng ...; đây là giới sử dụng đồ vật... 

Vị tỳ kheo trẻ suy nghĩ: Thật có quá nhiều giới, ta không thể nhớ hết thì 
làm sao có thể giữ giới chín chắn thanh tịnh được; đã không giữ giới được thì 
xuất gia có ích gì ? Thôi, ta không nên xuất gia, ta chỉ có thể làm cư sĩ ở nhà 
nuôi dưỡng vợ con và làm việc phước thiện mà thôi. 

Vị sư trưởng và giáo thọ đưa anh ta đến gặp Phật, trình bày sự việc. Phật 
bảo : 

— Này tỳ kheo, ông đã quyết chí xuất gia, vậy ông có thê giữ ba giới được 
không ? 

— Bạch Thế Tôn, với ba giới thì con giữ được. 

— Tốt lắm, vậy £ừ nay ông chỉ cần dũng mãnh tỉnh tấn giữ gìn ba giới về 
thân, HmIỆnG, ý. Thân không bao giờ làm việc ác, việc bất thiện; miệng không 
bao giờ nói lời thô ác bất thiện; ý không bao giờ nghĩ đến điều ác, điều bất 
thiện. Hãy tỉnh tấn lên, chớ hoàn tục, ông chỉ cân giữ ba giới này thôi. 

Vị tỳ kheo trẻ hân hoan đảnh lễ Phật rồi theo hai vị sư trưởng và giáo thọ 
trở về trú xứ, tinh tấn giữ gìn ba giới thân miệng ý và phát triển thiền quán, ít 
lâu sau đắc quả A la hán. 


Đức Phật lúc nào cũng từ bi, dịu hòa, nhưng có lúc ngài cũng rất nghiêm 
khắc và cũng từng quở trách nặng nè, quyết liệt. Người nào mà Phật không độ 
được hoặc chưa độ được quả thật là người không có tương lai. 

Một hôm đức Phật nói chuyện với một người huấn luyện ngựa'°. Phật 
hỏi: 


52 Xem Tiểu Bộ, Jãtaka, kinh 56: Kancanakkhanda. 
”3 Xem Tăng Chi Bộ, chương 4 pháp, kinh 101: Kesi. 


Sự tích đức Phật 312 


— Này Kesi, ông điều phục ngựa như thế nào, xin nói cho chúng tôi nghe 
với ? 

— Bạch Thể Tôn, có nhiều loại ngựa. Có loại rất dễ dạy, chỉ cần dùng biện 
pháp ngọt ngào. Có loại khó trị hơn, phải dùng vừa biện pháp ngọt ngào vừa 
biện pháp mạnh. Có loại rất khó dạy, chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. 

— Vậy khi gặp loại ngựa chứng mà cả ba biện pháp đều vô hiệu thì ông 
làm thế nào ? 

— Bạch Thế Tôn, trong trường hợp ấy thì con buộc lòng phải hạ sát nó, vì 
để nó sống chung trong bẩy sẽ làm hư hỏng những con ngựa khác. Bạch Thế 
Tôn, còn ngài dạy các đệ tử như thế nào ? Xin cho con biết với. 

— Thì Như Lai cũng làm tương tự như ông vậy. Với những người chỉ cần 
ngọt ngào, Như Lai dạy thân làm thiện, lời nói thiện, ý nghĩ thiện sẽ được quả 
báo thiện, được tái sanh về cõi Trời hoặc cõi Người. Với những người vừa cân 
biện pháp ngọt ngào, vừa cần biện pháp mạnh, Như Lai dạy thân làm thiện, lời 
nói thiện, ý nghĩ thiện sẽ được quả báo thiện, được tái sanh về cõi Trời hoặc cõi 
Người; thân làm ác, lời nói ác, ý nghĩ ác sẽ bị quả báo ác, sẽ bị tái sanh VỀ các 
cõi địa ngục, ngạ quỷ hoặc súc sanh. Có người chỉ có thê dùng biện pháp mạnh 
mới trị nôi thì Như Lai phải quở phạt nặng nề. 

— Vậy trong trường hợp cả ba biện pháp đều vô hiệu thì đức Thế Tôn làm 
thế nào ? 

— Thì Như Lai cũng phải làm như ông vậy. 

— Ủa ! Đức Thế Tôn giết họ à ? 

— Không, Như Lai chỉ từ chối không chấp nhận họ vào giáo đoàn khất sĩ, 
không chấp nhận họ làm đệ tử, thế thôi. Nhưng những trường hợp đó thật hy 
hữu và thật đáng thương tâm. 


Vị trời Rohitassa hỏi cách ra khỏi thế giới sinh tử“ 


Lúc trời gần sáng, vị trời Rohitassa, với thân thể chiếu sáng linh hoạt, 
hiện đến tinh xá Jetavana, đảnh lễ Phật rồi đứng sang một bên, chảo hỏi và bạch 
Phật : 

- Bạch đức Thế Tôn, có một cõi nào không có sinh, già, bệnh, chết 
không? Có một cõi nào mà muôn loài đều không chịu luật sinh diệt không ? Ta 
có thê di chuyển bằng cách nào để ra khỏi thế giới sinh diệt này và đề đi tới thế 
giới không sinh diệt kia không ? 

— Này Rohitassa, không thể nào ra khỏi thế giới sinh diệt này bằng cách 
di chuyền, dù ta có đi nhanh hơn tia chớp cũng vậy. 

— Kính lạy đức Thế Tôn, ngài dạy rất chí lý. Quả thật ta không thể đi ra 
khỏi biên giới của thế giới sinh diệt này bằng cách di chuyển, dù bằng tốc độ 
nảo. Con nhớ trong một kiếp trước con là Rohita Bhojaputta, con đã từng có 


"”' Xem Tăng Chỉ Bộ, chương 4 pháp, kinh 45: Rohitassa; Tương Ưng Bộ, chương 2, kinh 26: 
Rohitassa; Đường Xưa Mây Trăng, trang 475-476. 


Sự tích đức Phật 313 


thần thông, con có thê bay trong hư không nhanh như một mũi tên. Con chỉ cần 
phóng mình đi trong nháy mắt là đã có thể từ bờ biển phía đông sang tới bờ biển 
phía tây. Con đã nhất quyết vượt biên giới của thế giới sinh, già, bệnh, chết để 
đi sang một thế giới khác. Con đã bay đi suốt ngày này sang ngày khác, không 
hề dừng lại để ăn uống hoặc nghỉ ngơi. Con đã bay đi trên một trăm năm với tốc 
độ ấy nhưng cũng chưa thấy biên giới đâu cả, rốt cuộc con đã chết ở dọc đường. 
Thế Tôn nói thật đúng, chúng ta không thê nào vượt được biên giới của cõi sinh 
tử bằng cách di chuyên, dù là di chuyển với tốc độ của ánh sáng. 

— Này Rohitassa, Như Lai không nói rằng ông không thê vượt ra khỏi cõi 
sinh tử nảy. Nếu ông muốn, Như Lai sẽ chỉ cho ông cách vượt ra khỏi thế giới 
sinh tử. Này Rohitassa, chính từ nơi thân tâm ông mà thể giới sinh tử được sinh 
khởi, cũng chính từ nơi thân tâm ông mà ông có thể tìm thấy được sự chấm dứt 
của thể giới sinh tử. Ông hãy quán chiếu thân tâm ông. Hãy quán chiếu thế giới 
sinh diệt ngay trong thân tâm ông. Quán chiếu sắc, thọ, tưởng, hành, thức nơi 
ông đề thấy được thực tướng của vạn pháp trong vũ trụ. Đến khi quán chiếu 
thành công, ông sẽ thấy thế giới sinh diệt tan biến mất và thể giới bất sinh bất 
diệt hiển lộ. Chừng đó ông sẽ được giải thoát khỏi mọi khổ đau trong thế giới 
sinh diệt, và sẽ được hoàn toàn thong dong, tự tại, an lành trong thể giới chơn 
thường, chơn lạc, chơn ngã, chơn tịnh. 

“Này Rohitassa, để vượt khỏi thể giới sinh diệt khổ đau, ông không cần di 
chuyển đi đâu hết, ông chỉ cần ngôi im lặng, nhìn sâu vào tự tảnh của thân tâm 
ông để chứng nghiệm và sống với cái thực thể bất sanh bất diệt của vạn vật. Cái 
thực thể đó không có hình tướng nên khó nhận ra, nhưng nó ở khắp mọi nơi, 
không cần đi tìm kiếm nơi đâu cả.” 

Vị trời Rohitassa sụp xuống đảnh lễ dưới chân Phật, rất vui mừng và cảm 
động, ông nói : 

- Bạch Thế Tôn, con như người đi lạc trong rừng sâu vừa được chỉ lối ra, 
như người đang mò mẫm trong nhà tối vừa được ngọn đèn sáng. Con như người 
mù đi tìm kiếm ánh sáng, dù trải qua bao nhiêu kiếp như thế cũng không thê tìm 
thấy được. Hôm nay con may mắn được đức Từ Bi chữa bệnh mù cho con, con 
mới được thấy ánh sáng lúc nào cũng ở ngay trước mắt, không cần phải đi tìm 
kiếm đâu xa. Con xin đức Thế Tôn hoan hỉ nhận con làm đệ tử. 


10- Hạ thứ 30 tại Jetavana (năm -560) 
Những cầu hỏi không được Phật trả lòi=s 
Một hôm, trời đang mưa tầm tã, có một vị du sĩ tới viếng. Thượng tọa 
Änanda tiến dẫn đ„ sĩ Uifiya vào gặp Phật. Thầy giới thiệu vị du sĩ với Phật, lấy 
khăn cho ông ta lau khô đầu tóc rồi mời ông ta ngôi. Sau khi chào hỏi xã giao, 


Uttiya vào đề ngay : 


55 Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 478-480; Tăng Chi Bộ, chương 10 pháp, kinh 95: Uttiya. 


Sự tích đức Phật 314 


— Thưa sa môn Gotama, thế giới chúng ta đang ở còn mãi hay sẽ có lúc bị 
hoại diệt ? 

— Này ông bạn Uttiya, tôi xin phép không trả lời câu hỏi đó. 

— Vậy, xin sa môn cho biết thế giới chúng ta đang ở có biên giới hay 
không có biên giới ? 

Đức Phật ngồi im lặng. Du sĩ Uttiya nói : 

— Thưa sa môn Gotama, tôi xin nêu tất cả những thắc mắc của tôi ra đây 
và xIn sa môn cứ tùy nghi giải đáp : 

I- Thân thể và linh hồn là một hay là hai ? 

2- Sau khi chết, sa môn Gotama còn hay mất ? 

3- Sau khi chết, sa môn Gotama vừa còn vừa mất ? 

4- Sau khi chết, sa môn Gotama không còn cũng không mất ? 

Đức Phật tiếp tục ngồi im lặng. Uttiya cảm thấy khó chịu, lại hỏi : 

— Câu nào tôi hỏi, sa môn cũng không trả lời. Tại sao thế ? 

Đức Phật đáp : 

— Vì những câu hỏi của ông nêu ra không có ích lợi gì cho sự tu tập đề đạt 
đến giác ngộ và giải thoát. 


Sau đó mây hôm lại có một vị du sĩ khác tên là Vacchagoffa tới viễng 
Phật”. Ông ta cũng nêu những câu hỏi tương tợ như những câu hỏi của du sĩ 
Uttiya. Đức Phật cũng ngồi im lặng, không đáp. Vacchagotta gượng nêu câu hỏi 
cuối cùng : 

— Sa môn Gotama, xin ngài cho biết là có ngã hay không có ngã ? 

Đức Phật vẫn ngồi im lặng. Vacchagotta đứng dậy bỏ đi. 

Sau khi Vacchagotta đi khuất, Thượng tọa Änanda hỏi Phật : 

— Bạch Thế Tôn, trong các buổi thuyết pháp Thế Tôn đã từng giảng dạy 
về đạo lý vô ngã. Sao hôm nay Thế Tôn không trả lời câu hỏi về ngã của du sĩ 
Vacchagotta 2 

— Này Änanda, đạo jý vô ngã mà Như Lai giảng dạy cho các vị khất sĩ là 
một pháp môn hướng dân thiên quán để phá chấp ngã, chứ không phải là chủ 
thuyết “vô ngã”. Câu hỏi của Vacchagotta chỉ có mục đích muốn biết lập 
trường của Như Lai về ngã nên Như Lai không thể trả lời, vì trả lời là rơi vào 
biên kiến, hoặc chấp có, hoặc chấp không. Này Änanda, muốn giác ngộ và giải 
thoát cân diệt trừ tất cả mọi kiến chấp. Thà rằng họ cho là mình không biết còn 
hơn là đưa họ vào kiến chấp “có/không”. 


Như Lai không từ đâu tới và cũng không đi về đâu cả*° 


” Xem Tương Ưng Bộ, chương 44, kinh 10: Ananda; Trường Bộ (Dipha nikãya) 9. 

” Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 480-483; Trung Bộ 22, 63 và 72; Tiểu Bộ, Itivuttaka, chương 
4: 13; Tương Ưng Bộ, chương 22, kinh 85:Yãmaka, và kinh 86: Anuruddha; Tương Ưng Bộ, chương 
44, kinh 1: Trưởng Lão Ni Khemä, và kinh 2: Anuruddha.. 


Sự tích đức Phật 315 


Một hôm, Thượng tọa Anuruddha đang ở trong am ở Mahavana tại Vesalr 
thì có một nhóm du sĩ ngoại đạo đến chào hỏi xã giao rồi chất vẫn như sau: 

— Chúng tôi nghe nói sa môn Gotama là bậc giác ngộ vẹn toàn và Giáo 
Pháp của người rất cao siêu mầu nhiệm. Thầy là đệ tử của sa môn Gotama. Vậy 
xin thầy cho chúng tôi biết sau khi chết sa môn Gotama có còn hiện hữu hay 
không ? 

Rồi các du sĩ buộc Thượng tọa Anuruddha chọn một trong bốn câu trả lời 
sau đây : 

a) Sau khi chết, sa môn Gotama còn. 

b) Sau khi chết, sa môn Gotama mắt. 

e) Sau khi chết, sa môn Gotama vừa còn vừa mắt. 

d) Sau khi chết, sa môn Gotama không còn cũng không mất. 

Thầy Anuruddha biết rằng trong bốn câu trả lời đó không có câu trả lời 
nào phù hợp với Giáo Pháp của Phật. Thầy im lặng. Nhưng các vị du sĩ không 
bằng lòng sự im lặng đó. Họ buộc thầy phải nói một cái gì. Cuối cùng Thượng 
tỌa nÓI : 

— Này các bạn, theo sự hiểu biết của tôi thì trong bốn câu trả lời đó không 
có câu nào diễn tả được sự thật về sa môn Gotama cả. 

Các vị du sĩ cười bảo nhau : 

— Coi bộ vị sa môn này là người mới tu hay tối dạ nên ông ta không thê 
trả lời được câu hỏi của mình đâu. Thôi, chúng ta nên đi cho rồi. 

Nói xong, họ bỏ đi. 

Cách đó mấy hôm, sau giờ thuyết pháp của Phật, Thượng tọa Anuruddha 
đem việc xảy ra trình lên Phật. Thầy nÓI : 

— Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn soi sáng cho chúng con, để chúng con được 
học hỏi thêm và có thê trả lời được mỗi khi bị hỏi những câu tương tợ. 

— Này Anuruddha, theo thầy thì sa môn Gotama hiện đang ở đâu ? Có 
thể tìm sa môn Gotama nơi sắc thân này không ? 

— Bạch Thế Tôn, không. 

— Có thê tìm sa môn Gotama nơi cảm giác (thọ) không ? 

— Bạch Thế Tôn, không. 

— Có thể tìm sa môn Gotama nơi tư tưởng, nơi hành động và lời nói, hay 
nơi tri thức không ? 

— Bạch Thế Tôn, không. 

- Vậy, này Anuruddha, có thể tìm sa môn Gotama ngoài sắc thân này 
không? 

— Bạch Thế Tôn, không. 

— Có thê tìm sa môn Gotama ngoài cảm giác không ? 

— Bạch Thế Tôn, không. 

— Có thể tìm sa môn Gotama ngoài tư tưởng, ngoài hành động và lời nói, 
hay ngoài tri thức không ? 

— Bạch Thế Tôn, không. 


Sự tích đức Phật 316 


— Đúng thế, này Anuruddha, sa môn Gotama không ở nơi ngũ. uấn là sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức; sa môn Gotama cũng không ở ngoài ngũ uẩn; sa môn 
Gotama không ở nơi thất đại là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến và thức; sa 
môn Gotama cũng không ở ngoài thất đại. Nói sa môn ŒGotama ở nơi nào, có 
hay không, còn hay mắt đêu không đúng sự thật. Do đó từ trước đến nay Như 
Lai chỉ tuyên bố khô và đoạn diệt khổ. Này Anuruddha, sa môn Gotama còn 
đang ngồi đây mà thầy còn không thê khăng định được có hay không thì sau khi 
sa môn Gotama diệt độ rồi làm sao thầy có thể nói còn hay mất ? Này 
Anuruddha, sau khi ngọn lửa tắt, ngọn lửa đi về đâu ? 

“Này Anuruddha, thầy nên biết tự thể, tự tánh của vạn pháp là Chân Như 
(Tathatä, Bhữta-tathatäã) mâu nhiệm, bất biến, bất sanh, bất điệt, trong cái tổng 
thể đó vạn vật luân chuyển, biến đổi như trò ảo thuật, không thể nói có hay 
không, còn hay mắt. Thế nên Như Lai (Tathägata) không từ đâu tới và cũng 
không đi về đâu cả. 

Đức Phật đã dứt lời từ lâu mà các vị khất sĩ vẫn ngồi yên, im lặng, trầm 
ngâm, không nói một lời nào. 


11- Hạ thứ 31 tại Jetavana (năm -559) 
Phật nói kinh Khởi Thế Nhân Bốn“ 


Một hôm đức Phật đang ở tại tỉnh xá Đông Viên (Pubbãrama), vào buồi 
chiều, sau khi xả thiền, ngài ra sân đi kinh hành dưới bóng mát của giảng đường 
Lộc Mẫu (Migãramatu). Lúc bấy giờ có ông Vãseffha và ông Bhãradväja vừa 
mới xin xuất gia. Thấy Phật, hai ông liền bước đến đi theo sau lưng ngài. Sau 
khi đi kinh hành vừa đủ, đức Phật quay lại hỏi : 

— Này Väsettha, ông sanh trưởng trong gia đình Bà la môn, vì sao ông xin 
xuất gia theo giáo đoàn khất sĩ? Này Vãsettha, người Bà la môn có chỉ trích 
ông, phi báng ông chăng? 

— Bạch Thế Tôn, các vị Bà la môn thật có chỉ trích chúng con và phi báng 
chúng con. 

— Này Väsettha, các vị Bà la môn đã chỉ trích các ông, phỉ báng các ông 
như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, các vị Bà la môn đã nói như sau: "Bà la môn là gia1 cấp 
tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Chỉ có giai cấp Bà la môn là da trắng, giai 
cấp khác là da đen. Chỉ có Bà la môn là thuần túy. Chỉ có Bà la môn mới là con 
chính tông của Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên. Các ngươi đã từ bỏ giai 
cấp tôi thượng, cúi mình vảo giai cấp hạ tiện - giai cấp các Sa môn trọc đầu, đê 
tiện, đen đủi, dòng giống thuộc bàn chân. Làm vậy thật là không tốt, làm vậy 
thật là không phải. 


3# Xem Trường Bộ (DIgha nikãya) 27: kinh Agganna. 


Sự tích đức Phật 317 


— Này Vaãsettha, các người Bà la môn thật đã quên quá khứ của họ khi họ 
nói: “Chỉ có Bà la môn mới là con chính tông của Phạm thiên, sanh từ miệng 
Phạm thiên”. Này Vasettha, các nữ Bà la môn, vợ của các Bà la môn được thấy 
là có kinh nguyệt, có mang thai, có sanh con, có cho con bú. Sao họ lại nói: “Bà 
la môn sanh ra từ miệng Phạm thiên”? 

Này Vãsettha, có bốn giai cấp: Sát để lợi, Bà la môn, Phệ xá và Thủ đà. 
Này Vãsettha, có người Sát đề lợi sát sanh, lẫy của không cho, có tà hạnh, nói 
láo, nói hai lưỡi, nói ác khâu, nói lời phù phiếm, có tâm tham, có tâm sân, có tà 
kiến. Những pháp â ấy là bất thiện, không nên hành trì, không xứng Thánh pháp, 
những pháp ây là hắc pháp và hắc báo, bị người có trí quở trách. Có một sô 
người Sát để lợi thực hành những pháp bất thiện ấy. "Này Väsettha, có một SỐ 
người Bà la môn, có một sô người Phệ xá, có một số người Thủ đà cũng thực 
hành những pháp bắt thiện ấy. 

Này Vaãsettha, có một số người Sát để lợi chuyên hành các pháp thiện. 
Này Vãscttha, cũng có một số người Bà la môn, cũng có một số người Phệ xá, 
cũng có một số người người Thủ đà chuyên hành các pháp thiện. 

Này Vãsettha, vì rằng cả hai pháp thiện và bất thiện đều có mặt lẫn lộn 
trong, bốn giai cấp này, nên những Bà la môn nảo nói rằng: “Bà la môn là giai 
câp tối thượng, các giai cấp khác là hạ liệt; chỉ có giai cấp Bà la môn là da 
trăng, giai cấp khác là da đen; chỉ có Bà la môn là thuần túy, các giai cấp phi Bà 
la môn không phải như vậy; chỉ có Bà la môn là con chính tông của Phạm thiên, 
sanh từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên sanh, do Phạm thiên tạo ra, là con 
cháu thừa tự của Phạm thiên.” Các vị có trí không thể chấp nhận như vậy. Tại 
sao vậy? Này Vãsettha, vì rằng nếu có ai trong bốn giai cấp là một vị Tỳ kheo, 
một vị A la hán, các lậu hoặc đã được diệt tận, phạm hạnh đã thành, đã làm 
những việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt mục đích tối thượng, các 
kiết sử”° đã đoạn diệt, nhờ chánh trí đã được giải thoát, vị ấy sẽ được xem là tối 
thượng so sánh với cả bốn giai cấp. Này Vãsettha, Pháp, tức là đạo đức và trí 
tuệ, mới là tối thượng giữa các loài hữu tình, trong đời này và cả đời sau. 

Này Vaãscttha, các ông, tuy sanh sai biệt, danh sai biệt, tánh sai biệt, gia 
hệ sai biệt, nhưng đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu có ai 
hỏi: “Các vị là a1?”, các ông cần trả lời: “Chúng tôi là Sa môn, dưới sự lãnh đạo 
của đức Thích Ca”. Này Vãsettha, ai có lòng tin Như Lai, lòng tin ấy được an 
trí, có căn cứ, an trú và chắc chắn, vị ấy có thể nói: “7a là con chính tông của 
Thế Tôn, sanh ra từ miệng của Thể Tôn, tức do Pháp sanh, do Pháp tạo ra, là 
con chảu thừa tự của Pháp.” Vì sao vậy? Này Vãsettha, vì là những chữ đồng 
nghĩa với Như Lai là Pháp thân, là Phạm thân, là Pháp thê, là Phạm thẻ. 

Này Vãsettha, trước đây rất lâu, có một thế giới chuyển hoại. Trong khi 
thế giới đó chuyển hoại, các loại hữu tình phần lớn sanh qua cõi Äbhassara 
(Quang Âm thiên, cõi trời cao nhất của nhị thiền). Ở tại đây, những loại chúng 


3” Các kiệt sử : Có 5 hạ phân kiết sử là tham, sân, thân kiên, giới câm thủ, hoài nghi; và 5 thượng 
phân kiêt sử là sắc ái, vô sắc áI, trạo hôi, mạn, vô minh. 


Sự tích đức Phật 318 


sanh này do ý sanh, tự nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư 
không, sống trong sự phôn vinh, và sống như vậy một thời gian khá dài. 

Này Vãsettha, một thời gian rất lâu sau đó thế giới chúng ta đang ở hiện 
nay (địa cầu) bắt đầu chuyển thành. Trong khi thế giới này chuyền thành, một 
sô lớn chúng sanh từ Quang Âm thiên thác sanh qua tại đây. Những chúng sanh 
này do ý sanh, tự nuôi sông bằng hỷ, tự chiếu hảo quang, phi hành trên hư 
không, sông trong sự phòn vinh và sông như vậy một thời gian khá dải. 

Này Vãsettha, lúc bấy giờ, thế giới này (địa cầu) toàn nước đen sẫm, mặt 
trăng, mặt trời không hiện ra, sao và chòm sao không hiện ra, không có ngày 
đêm, không có tháng, năm và thời tiết, không có đàn bà đàn ông. Các loài hữu 
tình chỉ được xem là loải hữu tình mà thôi. Này Vãsettha, đối với các loài hữu 
tỉnh Ấy, sau một thời gian rất lâu, đất hiện ra trên mặt nước như bọt nỗi lên trên 
mặt cháo sữa nóng đang nguội dân. Đất này có màu sắc, có hương và có vị. 
Màu sắc của đất giống như đề hồ (sữa chua) hay thuần túy như tô (phó mát), Vị 
của đất như mật ong thuần tịnh. 

Này Väsettha, có loài hữu tình có tánh tham nói: “Kìa xem, vật này là gì 
vậy?”, lây ngón tay nếm vị của đất. Khi lây ngón tay nếm vị của đất, vị ấy thắm 
vào thân và tham ái khởi lên. Này Väscttha, các loài hữu tình khác, theo gương 
hữu tình kia, lẫy ngón tay nếm vị của đất. Khi lẫy ngón tay, nếm vị của đất, vị ây 
thắm vào thân và tham ái khởi lên. Rồi các hữu tình kia bắt đầu thưởng thức vị 
của đất, bằng cách bẻ từng cục đất với bàn tay nhỏ của họ, thời ánh sáng của họ 
biến mất. Khi ánh sáng của họ biến mất, mặt trăng mặt trời hiện ra. Khi mặt 
trăng, mặt trời hiện ra, thì sao và chòm sao hiện ra. Khi sao và chòm sao hiện ra, 
ngày và đêm hiện ra, khi ngày và đêm hiện ra, thì tháng, năm và thời tiết hiện 
ra. Như vậy, này Vãsettha, thế giới này (địa cầu) bắt đầu thành hình cho đến 
ngày nay. 

Này Vãscttha, những hữu tình ấy, thưởng thức vị của đất, lây đât làm thức 
ăn trong một thời gian khá lâu, thân của họ trở thành cứng rắn, và sắc đẹp của 
họ trở thành sai biệt. Có hạng hữu tình có sắc đẹp, có hạng hữu tình không có 
sắc đẹp. Rồi các hữu tình có sắc đẹp khinh các hữu tình không có sắc đẹp: 
“Chúng ta có sắc đẹp hơn họ, họ không có sắc đẹp băng chúng ta.” Do họ kiêu 
mạn và kiêu ngạo vỀ sắc đẹp, vị của đất biến mất. Khi vị của đất biến mắt, họ 
hội họp lại và kêu than: “Ôi vị ngon! Ôi vị ngon nay không còn nữa!”. Như vậy 
họ theo văn tự truyền thống của thời xưa mà không biết ý nghĩa của nó. 

Này Vãscttha, khi vị của đất đã biến mắt, thời một loại nắm đất hiện ra. 
Như hình con rắn, chúng hiện ra như vậy. Loại nắm ây có sắc, có hương, có VỊ. 
Mẫu sắc của loại nắm này giống như đề hồ hay thuần túy như tô. VỊ của nắm 
đất như mật ong thuần tịnh. Này Vãsettha, những hữu tình ấy bắt đầu ăn thứ 
nắm đất này. Họ thưởng thức nắm đất, lấy nắm đất làm thức ăn trong một thời 
gian khá lâu nên thân của họ trở thành cứng rắn hơn và sắc đẹp của họ lại càng 
sai khác. Có hạng hữu tình có sắc đẹp, có hạng hữu tình không có sắc đẹp. Rồi 
các hữu tình có sắc đẹp khinh các hữu tình không có sắc đẹp: “Chúng ta có sắc 
đẹp hơn họ, họ không có sắc đẹp bằng chúng ta”. Do kiêu mạn và kiêu ngạo về 


Sự tích đức Phật 319 


sắc đẹp nên nắm đất biến mất. Khi nắm đất biến mắt, cỏ và cây leo hiện ra như 
loại cây tre. Loại cây leo nảy có sắc, có hương, có vị. Màu sắc của loại cây này 
giống như đề hồ hay thuần túy như tô. Vị của loại cây leo nảy như mật ong 
thuần tịnh. 

Này Vãsettha, các hữu tình này bắt đầu thưởng thức loại cây leo này, lấy 
cây leo làm thức ăn trong một thời gian khá lâu. Do đó thân của họ trở thành 
cứng răn hơn và sắp đẹp của họ lại càng sai biệt. Có hạng hữu tình có sắc đẹp, 
có hạng hữu tình không có sắc đẹp. Rồi các hữu tình có sắc đẹp khinh các hữu 
tình không có sắc đẹp: “Chúng ta có sắc đẹp hơn họ, họ không có sắc đẹp bằng 
chúng ta.” Do kiêu mạn và kiêu ngạo về sắc đẹp của họ, cỏ và cây leo biến mắt. 
Khi cỏ và cây leo biến mất, họ hội họp lại và kêu than: “Ôi hại thay cho chúng 
ta, nay cỏ và cây leo của chúng ta đã biến đi!” Như vậy, họ theo văn tự truyền 
thống của thời xưa mà không biết ý nghĩa của nó. 

Này Vaãsettha, khi các loại cỏ, cây leo biến mất, thời lúa xuất hiện tại các 
khoảng đất trống, không có cám, không có vỏ, có mùi thơm và hột trơn nhẫn. 
Chỗ nào vào buôi chiều họ mang đi để ăn chiêu, thời tại chỗ ấy, vào buôi sáng, 
lúa lại mọc lớn và chín. Chỗ nảo vào buổi sáng, họ mang đi để ăn sáng, thời tại 
chỗ ấy, vào buổi chiều lúa lại mọc lớn và chín, không có gián đoạn. Này 
Vãsettha, những hữu tình ấy thưởng thức lúa, lẫy lúa làm thức ăn trong một thời 
gian khá lâu. Do đó thân hình của họ trở thành cứng răn hơn và sắc đẹp của họ 
lại càng sai biệt. Về phái nữ, nữ tánh xuất hiện; về phái nam, nam tánh xuất 
hiện. Phái nữ nhìn phái nam hết sức kỹ lưỡng, phái nam nhìn phái nữ hết sức kỹ 
lưỡng. Vì họ nhìn nhau kỹ lưỡng như vậy nên tình dục khởi lên, ái luyến đối với 
thân thể bắt đầu. Do sự ái luyến, họ làm các hạnh dâm. Này Vãsettha, lúc bấy 
giờ những chúng sanh khác thấy họ làm các hạnh dâm như vậy, thì ném bùn, 
tro, đồ ô uế vào người họ và nói: “Hãy chết đi, đồ ô uế! Hãy chết đi, đồ ô uế! 
Sao một loài hữu tình lại đối xử với một loài hữu tình khác như vậy?”; như ngày 
nay, tại một SỐ quốc độ, khi một cô dâu được rước đi, có người ném bùn, tro, 
phân bò. Như vậy, chúng theo văn tự truyền thống xưa mà không biết ý nghĩa 
của nó. 

Này Vãsettha, lúc bấy giờ việc hành dâm được xem là phi pháp, nay được 
xem là đúng pháp. Này Vãscttha, lúc bấy giờ các loài hữu tình hành dâm không 
được phép vào làng hay xã ấp một tháng hay cả hai tháng. Họ bắt đầu làm lều, 
làm nhà đề che dấu những hành động phi pháp của họ. Rồi có loài hữu tình bản 
tánh biếng nhác tự nghĩ: “Sao ta lại tự làm ta mỏi mệt bằng cách đi tìm lúa buổi 
chiều cho buổi ăn chiều, buổi sáng cho buổi ăn sáng? Sao ta lại không tìm lúa 
một lần cho cả buổi ăn chiều và buổi ăn sáng?” Rồi họ tìm lúa một lần cho cả 
buổi ăn chiều và buổi ăn sáng. Một hữu tình khác đến vị hữu tình này và nói: 

— Này Bạn, chúng ta hãy đi tìm lúa! 

— Này Bạn, hồi sáng tôi đã tìm lúa một lần cho cả buồi chiều rồi. 

— Này Bạn, như vậy là tốt. 

Này Vãscttha, vị này noi theo vị hữu tình kia, đi tìm lúa một lần đủ cho cả 
hai ngày. Rồi một hữu tình khác đến vị hữu tình ấy và nói: 


Sự tích đức Phật 320 


— Này Bạn chúng ta hãy đi tìm lúa. 

— Này Bạn, tôi đã tìm lúa một lần đủ cho cả hai ngày TỒI. 

Cứ thế họ tranh nhau đi tìm lúa một lần cho cả bốn ngày, tám ngày, ... Họ 
bắt đầu tích trữ lúa để ăn, và cám bắt đầu bao bọc hột gạo trơn nhẫn và vỏ lúa 
bao bọc hột lúa; và các cây lúa bị cắt không lớn lên được; và như vậy có sự gián 
đoạn; và cây lúa mọc lên từng cụm, từng chùm. 

Này Vãsettha, các loài hữu tình ấy hội họp nhau lại và than phiền: 

— Này các Bạn, các ác pháp đã hiện ra giữa các loài hữu tình. Chúng ta 
trước kia do ý sanh, tự nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang phi hành trên hư 
không, sống trong sự phồn vinh. Nay vì các ác, bất thiện pháp như ngã mạn, 
ganh tị, tham lam khởi lên giữa chúng ta, cám bắt đầu bọc hột lúa trơn nhẫn và 
vỏ lúa bao bọc hột lúa trơn nhẫn; và các cây lúa bị cắt không lớn lên được; và 
như vậy có sự gián đoạn. Và các cây lúa mọc lên từng cụm, từng chùm. Vậy 
nay, chúng ta hãy chia lúa và đắp đê làm bờ ruộng. 

Rồi họ khởi sự chia lúa, đắp đê, làm ruộng. 

Này Vãscttha, có vị hữu tình, bản tánh biếng nhác, gìn giữ phần của 
mình, đánh cắp phần của người khác và hưởng dụng phần ấy. Người ta bắt 
người ấy và nói: 

— Này, ngươi đã làm ác pháp, gìn giữ phần của mình, đánh cắp phần 
không cho của người khác và hưởng dụng phần ấy. Nhà ngươi chớ có làm như 
vậy nữa. 

— Thưa bạn, vâng! 

Này Vascttha, lúc đầu người này vâng lời. Nhưng sau đó vẫn tánh nào tật 
ấy, lại tiếp tục gìn giữ phần của mình, đánh cấp phần không cho của người 
khác. Người ta bắt người tham lam trộm cắp này và nói: 

— Này, ngươi đã làm điều ác, tham lam trộm cắp, gìn giữ phần của mình, 
đánh cắp phần không cho của người khác. Ngươi chớ có làm như vậy nữa. 

Có người nôi giận đánh đập anh ta bằng tay, bằng đá, bằng gậy. Này 
Vãsettha, ác pháp bắt đầu như vậy, lây của không cho xuất hiện, quở trách xuất 
hiện, sân hận xuất hiện, nói láo xuất hiện, hình phạt đánh đập xuất hiện. 

Này Vãsettha, những loài hữu tình ấy hội họp nhau lại và than khóc : 

— Này các bạn, ác pháp đã khởi lên giữa chúng ta, trong hình thức lấy của 
không cho, quở trách, sân hận, nói láo, hình phạt. Chúng ta hãy đề cử một người 
lo việc canh gác để trộm cắp khỏi xảy ra. Chúng ta sẽ dành cho người đó một 
phần lúa của chúng ta. 

Này Vãsecttha, rồi các vị hữu tình đề cử một người lo việc canh gác để 
trộm cắp khỏi xảy ra. Và các vị hữu tình kia chia cho vị này một phân lúa. 

Này Vãsettha, người được đại chúng lựa chọn gọi là Míaha-Sammaio. 
Danh từ này lần đầu tiên được dùng. Này Vãsettha, “VỊ chủ ruộng vườn” được 
gọi là Khafiyä, là danh từ thứ hai được dùng đến. “Làm cho các người khác tôn 
trọng luật Pháp” được gọi là R4/ø (vị vua). Rãja là danh từ thứ ba được dùng 
đến. Như vậy bắt đầu có giai cấp xã hội giữa loài người. Này Vãsettha, như vậy 
Pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời sau. 


Sự tích đức Phật 321 


Này Vãsettha, một số các vị hữu tình suy nghĩ: 

— Này các bạn, các ác, bất thiện pháp đã hiện ra giữa chúng ta, như lây 
của không cho, khiến trách, sân hận, nói láo, hình phạt, tấn xuất. Chúng ta hãy 
loại bỏ các ác, bất thiện pháp. 

Rồi các vị ây tự loại bỏ các ác, bất thiện pháp và được gọi là Brahmana 
(Bà la môn), và danh từ này lần đầu tiên được dùng đến. Những vị này dựng lên 
những chòi bằng lá tại các khu rừng và tu thiền. Đối với họ, than đỏ được dập 
tắt, khói được tiêu tan, cối và chày rơi ngã nghiêng, buôi chiều lo buổi ăn chiều, 
buổi sáng lo buổi ăn sáng: họ đi vào làng, vào thị xã, vào kinh đô đề khất thực. 
Khi họ xin được đồ ăn rồi, họ lại vào các chòi lá trong các khu rừng để tu thiền. 
Các người khác thấy vậy, nói như sau: “Này các bạn, có người dựng lên những 
chòi bằng lá tại các khu rừng và tu thiền trong những chòi băng lá ấy”. Những 
người này được gọi là Jhayaka. 

Này Vãsettha, một số người khác, không thể tu thiền trong các chòi bằng 
lá tại khu rừng, liền đi xuống xung quanh làng mạc, thị xã để làm kinh sách. 
Các người khác thấy vậy bèn nói: “Này các bạn, những người này không thể tu 
thiền trong các chòi băng lá tại khu rừng, đã đi xuống xung quanh làng mạc, thị 
xã để làm kinh sách Veda”. Những người này được gọi là 4j/hayaka. Này 
Vãsettha, thời ấy họ thuộc hạ cập. “Nay họ xem là cao thượng nhất. Như vậy, 
này Vãsettha, là nguồn gộc giai cấp xã hội của các Bà la môn, theo danh từ 
truyền thống cổ xưa. Nguồn gốc của họ là ở giữa những loài hữu tình và cũng 
phải tôn trọng luật Pháp, không ở ngoài luật Pháp. Này Vãsettha, như vậy Pháp 
là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời sau. 

Này Vãsettha, một số người thích dâm dục, thiết lập các nghề nghiệp Sal 
khác (Vissuta). Những người này được gọi là ƒessđ (Phệ xá), một giai cầp xã 
hội khác theo truyền thống cổ xưa. Nguồn góc của họ là ở giữa các loài hữu tình 
và cũng phải tôn trọng luật Pháp, không ở ngoài luật Pháp. Này Vãsettha, như 
vậy Pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời sau. 

Này Vascttha, một số người còn lại lựa chọn săn bắn. Những ai theo nghề 
săn bắn và theo các nghề. hèn mọn khác được gọi là Sudda (Thú đà). Như vậy, 
này Vãscttha, là nguôn gốc giai cấp xã hội của các Suddã, theo danh từ truyền 
thông cô xưa. Nguồn gốc của chúng là ở giữa các loài hữu tình và cũng phải tôn 
trọng luật Pháp, không ở ngoài luật Pháp. Này Vãsettha, như vậy Pháp là tối 
thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời sau. 

Này Vãsettha, một thời có vị Sát để lợi, có vị Bà la môn, có vị Phệ xá, có 
vị Thủ đà, tự trách các pháp ác của mình, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, làm người Sa môn. Này Vãsettha, giai cấp Sãmana (Sa môn) được 
khởi lên từ bốn giai cấp ấy. Nguồn gốc của Sa môn là ở giữa các loài hữu tình 
và cũng phải tôn trọng luật Pháp, không ở ngoài luật Pháp. Này Vãsettha, như 
vậy Pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời sau. 

Này Vãsettha, bất cứ người trong giai cấp nào làm tả hạnh về thân, làm tà 
hạnh về miệng, làm tà hạnh về ý, có tà kiến, do tà kiến, tà nghiệp làm nhơn 


Sự tích đức Phật 322 


duyên, sau khi thân hoại mạng chung đều sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. 

Này Vãsettha, bất cứ người trong giai cấp nào làm chánh hạnh về thân, 
chánh hạnh về miệng, chánh hạnh về ý, có chánh kiến, do chánh kiến, chánh 
nghiệp làm nhơn duyên, sau khi thân hoại mạng chung đều sanh vào thiện thú, 
Thiên giới. 

Này Vãscttha, bất cứ người trong giai cấp nào làm hai hạnh chánh tả về 
thân, về miệng, về ý, có chánh kiến tà kiến lẫn lộn, do chánh kiến tà kiến, chánh 
hạnh tà hạnh lẫn lộn làm nhơn duyên, sau khi thân hoại mạng chung đều thọ 
lãnh lạc và khổ thọ. 

Này Vãsettha, bất cứ người trong giai cấp nào biết chế ngự về thân, chế 
ngự về miệng, chế ngự về ý, sau khi tu tập Bảy pháp Giác chỉ, hay Tám Thánh 
đạo, diệt trừ hoàn toàn các ác pháp ngay trong đời hiện tại đều là bậc A la hán, 
lậu hoặc đã diệt tận, việc phải làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục tiêu đã 
đạt tới, hữu kiết sử đã trừ diệt, chánh trí giải thoát. Vị ấy được gọi là tối thượng 
trong tất cả giai cấp, đúng với Chánh pháp. Này Vãsettha, như vậy Pháp là tối 
thượng ở đời, trong hiện tại và cho cả đời sau. 

Sau khi Thế Tôn thuyết giảng xong, Vãsettha và Bhãradväja đều hoan hỉ 
tín thọ lời dạy của Thế Tôn. 


Phật giảng cách THÂM NHẬP Giáo Pháp*° 


Một hôm, trong giờ thuyết pháp, Phật nói với các vị khất sĩ : 

— Này các thầy, hôm nay Như Lai sẽ giảng về sáu điều cần biết rõ để 
thắng tri, để thâm nhập Giáo Pháp. Các thầy hãy lắng nghe và khéo tác ý, ta sẽ 
giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế tôn. 

— Này các thầy, đề thắng trì, để thâm nhập Giáo Pháp giác ngộ và giải 
thoát, các thầy cần hiểu biết rõ ràng về á¡ đục, về cảm thọ, về nhận thức, về lậu 
hoặc, về nghiệp, về khổ. Đó là sáu kiến thức căn bản để thâm nhập Giáo Pháp, 
để năm vững cách hành trì các pháp môn tu tập. Sáu kiến thức đó là: 

1- Kiến thức về đi dục (ham muốn), ái dục sanh khởi, ái dục sai biệt, ái 
dục dị thục"°, ái đục đoạn diệt, con đường đưa đến ái dục đoạn diỆt. 

Này các thầy, có năm dục trưởng dưỡng là các sắc, các tiếng, các hương, 
các vị, các xúc khả ý, khả lạc, khả hý, khả ái, hấp dẫn, lôi cuốn. Sự tiếp xúc 
giữa căn và trần là duyên khởi các dục. Tác dụng khác nhau của sắc, thanh, 
hương, vị, xúc vào tâm là các dục sai biệt. Khi ham muốn (ái dục) một cái gì 
liền có một tự ngã khởi lên bám sát vào vật ấy dẫn đến những hành động tạo 
nghiệp về thân khâu ý, đó gọi là dục dị thục (hậu quả của dục). Khi xúc (căn, 


"6 Xem Tăng Chi Bộ, chương 6 pháp, kinh 63: Thâm Nhập (Nibbedhika sutta). 
36! D¿ thục (vipäka) : Hậu quả, nghiệp quả; quả báo thiện hay ác do những việc đã làm. 


Sự tích đức Phật 323 


trần và thức) đoạn diệt là dục đoạn diệt. Bát Chánh Đạo là con đường đưa đến 
các dục đoạn diệt. 

2- Kiến thức về cảm thọ (cảm giác, tình cảm), cảm thọ sanh khởi, cảm 
thọ sai biệt, cảm thọ dị thục, cảm thọ đoạn diệt, con đường đưa đến cảm thọ 
đoạn diệt. 

Này các thầy, có ba loại cảm thọ là lạc thọ, khổ thọ và phi khổ phi lạc thọ. 
Sự tiếp xúc giữa căn và trần là duyên khởi các cảm thọ. Có lạc thọ liên hệ đến 
vật chất, có lạc thọ không liên hệ đến vật chất, có khổ thọ liên hệ đến vật chất, 
có khổ thọ không liên hệ đến vật chất, có phi khổ phi lạc thọ liên hệ đến vật 
chất, có phi khổ phi lạc thọ không liên hệ đến vật chất, đó là các cảm thọ sai 
biệt. Khi cảm thọ một cái gì liền có một tự ngã khởi lên bám sát vào vật ẫy dẫn 
đến những hành động tạo nghiệp về thân khâu ý, đó gọi là cảm thọ dị thục (hậu 
quả của cảm thọ). Khi xúc (căn + trần + thức) đoạn diệt là cảm thọ đoạn diệt. 
Bát Chánh Đạo là con đường đưa đến các cảm thọ đoạn diệt. 

3- Kiến thức về nhận thức (perceprion), nhận thức sanh khởi, nhận thức 
sai biệt, nhận thức dị thục, nhận thức đoạn diệt, con đường đưa đến nhận thức 
đoạn diệt. 

Này các thầy, có sáu nhận thức là nhận thức về sắc, nhận thức về thanh, 
nhận thức về hương, nhận thức về vị, nhận thức về xúc và nhận thức về pháp 
(ý). Sự tiếp xúc giữa căn và trần là duyên khởi các nhận thức. Có sự khác nhau 
giữa các nhận thức về sắc, về thanh, về hương, về vị, về xúc và về pháp (ý), đó 
gọi là các nhận thức sai biệt. Sau khi nhận thức một sự vật rồi mới có cảm giác 
và ý tưởng về sự vật ấy: các nhận thức đưa đến cảm thọ, ý tưởng và lòng ham 
muốn, đó gọi là các nhận thức dị thục (hậu quả của nhận thức). Khi xúc (căn + 
trần + thức) đoạn diệt là nhận thức đoạn diệt. Bát Chánh Đạo là con đường đưa 
đến nhận thức đoạn diệt. 

4- Kiến thức về các lậu hoặc (ãsava, ô nhiễm và mê lâm), các lậu hoặc 
sanh khởi, các lậu hoặc sai biệt, các lậu hoặc dị thục, các lậu hoặc đoạn diệt, con 
đường đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt. 

Này các thầy, có ba lậu hoặc là dục lậu*?, hữu lậu*° và vô minh lậu'*. Vô 
minh là duyên khởi các lậu hoặc. Có các lậu hoặc đưa đến địa ngục, có các lậu 
hoặc đưa đến bảng sanh“, có các lậu hoặc đưa đến nøạ quỷ, có các lậu hoặc đưa 
đến thế giới loài người, có các lậu hoặc đưa đến thể giới chư Thiên, đó gọi là 
các lậu hoặc sai biệt. Vô minh diệt là các lậu hoặc đoạn diệt. Bát Chánh đạo là 
con đường đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt. 


3% Dục lậu (kãmäãsava) : Phiền não trong cõi dục. Chúng sanh do dục lậu tạo các nghiệp nên bị rơi 
vào cõi dục, không thoát ra được. Lòng tham dục, tham ái. 

53 H#w lậu (äsava) : Phiền não trong cõi dục và cõi sắc. Chúng sanh do hữu lậu tạo các nghiệp nên bị 
rơi vào cõi sắc; nếu còn dục lậu thì bị rơi vào cõi dục. 

5% Wộô mình lậu (avijjãsava) : Phiền não trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Chúng sanh do vô minh 
lậu tạo các nghiệp nên bị rơi vào cõi vô sắc; nêu còn hữu lậu thì bị rơi vào cõi sc. 

55 Loài bàng sanh là loài động vật, loài thú có thân mình nằm ngang song song với mặt đất. 


Sự tích đức Phật 324 


5- Kiến thức về nghiệp (P:kamma, ŠS:karma), các nghiệp sanh khởi, các 
nghiệp sai biệt, các nghiệp dị thục, các nghiệp đoạn diệt, con đường đưa đến các 
nghiệp đoạn diệt. 

Này các thầy, có ba nghiệp: suy tư là ý nghiệp, nói năng là khẩu nghiệp, 
hành động là thân nghiệp. Có nghiệp đưa đến địa ngục, có nghiệp đưa đến bàng 
sanh, có nghiệp đưa đến ngạ quỷ, có nghiệp đưa đến thế giới loài người, có 
nghiệp đưa đến thế giới chư Thiên, đó gọi là các nghiệp sai biệt. Có nghiệp đưa 
đến quả báo ở đời hiện tại, có nghiệp đưa đến quả báo ở đời sau, có nghiệp đưa 
đến quả báo ở đời sau nữa, đó gọi là các nghiệp dị thục. Khi xúc (căn + trần + 
thức) đoạn diệt là nghiệp đoạn diệt. Bát Chánh Đạo là con đường đưa đến 
nghiệp đoạn diệt. 

6- Kiến thức về khổ (dukkha), các khổ sanh khởi, các khỗ sai biệt, các 
khổ dị thục, các khô đoạn diệt, con đường đưa đến các khô đoạn diệt. 

Này các thầy, sanh là khổ, giả là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, lo sợ buồn 
rầu là khổ, mong cầu không được là khổ, tóm lại năm thủ uân là khổ. Tham ái là 
duyên khởi các khổ. Có khổ ít, có khô nhiều, có khổ lâu hết, có khô mau hết, đó 
là các khô sai biệt. Có hạng người bị khổ chinh phục, tâm bị ràng buộc, âu sầu, 
bi thảm, than van, khóc lóc, đi đến bắt tỉnh; do đó đi tìm bên ngoài xem có ai 
biết được một hai câu thần chú hay có cách nào để đoạn diệt khổ này. Ta tuyên 
bố rằng khô đưa đến mê loạn, đưa đến tìm kiếm, đây là các khổ dị thục. Tham ái 
đoạn diệt là khô đoạn diệt. Bát Chánh Đạo là con đường đưa đến khô đoạn diệt. 

Này các thầy, những điều Như Lai vừa nói là những kiến thức căn bản để 
hiểu rõ, để thăng tri, để nắm vững, để thâm nhập Giáo Pháp giác ngộ và giải 
thoát, các thầy nên suy nghiệm và thực hành. 


Phật nói kinh Sư Tử Hồng*s 


Trong một buổi thuyết pháp vào mùa an cư năm nay, đức Phật nói Kinh 
Sư Tử Hồng để tóm lược những điểm chính yếu trong Giáo Pháp giác ngộ và 
giải thoát, và cũng để gián tiếp trả lời những thắc mắc về có ngã hay không có 
ngã, sau khi nhập diệt sa môn Gotama còn hay mất. Đức Phật nói : 

— Này quý vị, đạo lý giác ngộ và giải thoát có năng lực công phá những 
thành trì kiên cố nhất của vô minh, cũng như ánh sáng có năng lực làm tiêu tan 
bóng tối. Những giáo lý như Bốn Sự Thật, Vô Thường, Vô Ngã, Duyên Sinh, 
Bốn Niệm Xứ, Bảy Giác Chỉ, Ba Cửa Giải Thoát” và Con Đường của T ám 
Hành Động Chân Chánh đã được tuyên thuyết trong nhân gian như những tiếng 
gầm của con sư tử chúa, làm cho hàng trăm hàng ngàn tà thuyết và hý luận phải 
hoảng sợ bỏ chạy, hoặc lặng 1m thin thít. 


3% Xem Trung Bộ I1 và 12; Tương Ưng Bộ, chương 22, kinh 78: Sư Tử; Tăng Chi Bộ, chương 4 
pháp, kinh 33: Tiếng Rống Con Sư Tử; Tăng Chi Bộ, chương 10 pháp, kinh 21: Con Sư Tử; Đại 
Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh 835; Kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm 23: Sư Tử Hồng Bồ tát. 

5T Bạ Cửa Giải Thoát là Ba Pháp Ấn (vô thường, vô ngã, niết bàn), hay Ba Vô Lậu Học (giới, định, 
tuệ). 


Sự tích đức Phật 325 


“Này quý vị, sư tử là vua của các loài thú. Khi bước ra khỏi hang, con sư 
tử uốn mình, vươn vai. Sau khi uốn mình và vươn vai, nó đưa cặp mắt sáng 
quắc nhìn ra bốn phía. Rồi nÓ gầm lên ba tiếng lớn làm rung chuyền cả rừng 
núi. Sau đó nó mới đi tìm mồi. 

“Này quý vị, bất cứ loài thú nào nghe tiếng gầm của sư tử đều lẫy làm sợ 
hãi, có con trốn kín, có con bỏ chạy, có con run rây, rã rời cả tứ chi không còn 
biết làm gì nữa. Loài chim bay bồng lên cao. Loài thung luồng, cá sấu hấp tấp 
lội xuống nước. Chồn cáo chui vào hang sâu. Những con voi trong các xóm 
làng lân cận, dù là voi của vua có trang sức dây nịt và lọng vàng, đều hoảng sợ 
bỏ chạy, có khi văng cả phân và nước tiêu. Con sư tử có uy lực lớn như thế. 

“Này quý vị, pháp âm của đạo giác ngộ và giải thoát cũng giống như 
tiếng gâm của con sư tử chúa. Khi pháp âm giác ngộ cất lên thì tất cả các tà 
thuyết đều run sợ. Khi được nghe tuyên thuyết các đạo lý vô /hường, vô ngã, 
duyên sinh ... thì tất cả những ai lâu nay an trú trong vô minh và buông thả đều 
phải giật mình. Loài người cũng vậy mà loài trời cũng vậy. Khi bừng tỉnh giấc 
mƠ, mọi người thấy được sự thật chói lòa : “Thì ra lâu nay chúng ta đang ở nơi 
nguy hiểm mà cứ tưởng là an ổn; chúng ta đã nhận cái vô thường làm cải 
thường, cải vô ngã làm ngã, cái khổ làm vui, cái tạm bợ làm vĩnh cửu, cái giả 
làm thật?. Đã đến lúc chúng ta phải vất bỏ tất cả các lập trường, thành kiến, cố 
chấp để tiếp nhận chân lý. 

“Này quỷ vị, các học thuyết của nhân gian đều bị ràng buộc vào ý niệm 
có/không. Đạo lý giác ngộ vượt ra ngoài ý niệm có/không. Nhân gian thường bị 
vướng mắc trong bốn cạm bấy lớn của cuộc sống. Cạm bẩy thứ nhất là dục lạc. 
Cạm bây thứ hai là kiến thức. Cạm bây thứ ba là nghỉ lễ. Cạm bẩy thứ tư là ý 

niệm về ngã. Con người bị lúng túng, ràng buộc trong bốn cạm bây ấy, không 
còn biết đâu là chân lý. Pháp âm giác ngộ đưa con người thoát ra khỏi bốn cạm 
bây lớn này. 

“Này quý vị, muốn thoát ra khỏi các thành kiến, cố chấp, cạm bây để 
thấu triệt chân lý, quý vị phải thường xuyên quán sát “tự tính duyên khởi"°” 
trong đời sống hằng ngày của quỷ vị, nơi thân thể, nơi cảm giác, nơi ft tưởng, 
nơi hành động và lời nói, nơi muôn vật. 

“Này quý vị, một khi đã thành tựu phép quán “tự tánh duyên khởi ” quỷ vị 
sẽ hiểu rõ vì sao Như Lai nói “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Như Lai 
thường trụ không biến đổi ”. Đó là chân lý, đó là tiếng gầm của con sư tử chúa. 


12- Hạ thứ 32 tại Jetavana (năm -55S8) 


Nội Quán Tự tánh duyên khới là tìm hiểu vì sao từ nơi Chơn Tâm thanh tịnh, văng lặng, lại vọng sanh 
ra thế giới và vạn vật. Muốn Quán Tự tánh duyên khởi phải học giáo lý về Nhân duyên sinh 
(Paticcasamuppada), Mười hai nhân duyên (Dvãdasa-Patccasamuppädaigam) và Luân hồi 
(Samsara). 


Sự tích đức Phật 326 
Phật nói kinh Kim Cang Bát Nhã Ba-la-mật:° 


Một hôm, gần đến giờ thọ trai, đức Phật đắp y mang bát vào thành 
Sãvatthi, đi theo thứ lớp từ nhà này đến nhà khác khất thực. Khi đã có vừa đủ 
thức ăn, ngài trở về tinh xá Jetavana, cùng với các khất sĩ thọ trai. Thọ trai xong, 
ngải thu xếp y bát, rửa chân, rồi trải tọa cụ ngôi. Khi ấy Thượng tọa Subhũti”° 
(Tu Bồ Đề) ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai áo bên mặt, 
quì gối mặt xuông đất, chắp tay cung kính bạch Phật răng : 

— Bạch Thế Tôn, trong pháp hội hôm nay có nhiều thiện nam, tín nữ tuy 
đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng tâm còn vọng động, phiền 
não chưa dứt trừ. Chúng con xin Thế Tôn từ bi chỉ dạy phương pháp làm sao an 
trụ tâm””' ? và làm sao hàng phục tâm”? ? 

— Lành thay ! Này Subhũii, thầy khéo vì thính chúng còn sơ cơ mà thưa 
hỏi đúng lúc. Như Lai sẽ giảng cách an trụ tâm và cách hàng phục tâm. Các vị 
đã phát tâm vô thượng chánh đắng chánh giác nên lắng nghe cho kỹ đề biết cách 
thực hành. 

“Người đã phát tâm vô thượng chánh đăng chánh giác muốn an trụ tâm 
phải biết nên an trụ vào chỗ nào, an trụ vào vật gì. Không nên an trụ tâm vào 
sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, mà phải an trụ tâm vào nơi không có chỗ trụ 
và không có gì để trụ”°. Muôn được như vậy phải độ tất cả chúng sanh vào vô- 
dư-y niết-bàn”*“ mà không thấy có người độ và có chúng sanh được độ. Này 
Subhũti, thầy nên biết : 

Nhất thiết hữu vi pháp 
Như mộng, huyễn, bào, ảnh 
Như lộ, diệc như điện. 

Ủng tác như thị quán." 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đều là vọng 
tưởng, vô thường, biến chuyền luôn, không phải là nơi tốt để an trụ tâm. Phải an 
trụ tâm vào nơi thường trụ, vào vật gì không bao giờ biến đối. Còn thấy có 
chúng sanh là còn vọng tưởng. Còn thấy có người độ và người được độ là còn 
phân biệt ngã/nhơn. Ý thức phân biệt là nhân sanh ra động niệm làm cho tâm 


5° Tiếng Sanscrit là Vajra Prajna Paramitä sutra. 

59 $bzfi (Tu Bồ Đề) là đại đệ tử thứ tư của Phật, nồi tiếng là giải không đệ nhất. 

31 4m trụ tâm là tu Chỉ (Samatha) tập trung tỉnh thần vào một nơi. Đó là pháp môn tu để được Định 
(Samädhi, Tam-ma-đề, Tam muội, Chánh định). 

7? Hàng phục fâm là tu Quán (Vipassanä) tập trung tư tưởng vào một đề tài để tìm Chân lý. Khi tu 
Chỉ mà bị phiền não hay vọng tưởng quây rây thì phải dùng Quán để trừ (hàng phục). Ví dụ như khi 
tu Chỉ mà bị tưởng dâm dục quấy rầy thì nên dùng Quán Thân Bất Tịnh (Cửu Tưởng Quán) để trừ. 

"3 Nguyên văn chữ Hán : "Ưng vô sở trụ nhỉ sanh kỳ tâm". 

5 Vô-dư-y niết-bàn (Anupädisesa nibbãna) là Niết-bàn hoàn toàn vắng lặng, thanh tịnh. Hữu-dư-y 
niễt-bàn (Sopadisesa nibbana) là niết-bàn của người còn đang sông ở thê gian. 

575 Dịch nghĩa : Tất cả pháp hữu vi, Như mộng, huyền, bọt, bóng, Như Sương, cũng như điện. Nên 
khởi quán như thế. Có nghĩa là tất cả sự vật trên đời đều vô thường, nay còn mai mắt. 





Sự tích đức Phật 327 


động. Phải dứt trừ ý thức phân biệt bằng cách quán Vô Thường và Vô Ngã thì 
tâm mới thật sự được an trụ vào Chơn-Như, Phật tánh. 

— Lại nữa, này Subhũti, người đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh 
giác muốn hàng phục tâm, tức là muôn đứt trừ phiền não và vọng tưởng, /hì 
trước hết phải bô thí mà không trụ tướng, tức không trụ sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp. Vì bố thí mà không trụ tướng thì phước đức không thê nghĩ lường. 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Vì chúng sanh vô minh nên mới nảy sanh 
vọng tưởng: rồi từ vọng tưởng chấp có chấp không sanh ra phiền não là lòng 
tham lam, ích kỷ, thương, ghét, sân hận, sợ sệt... Muốn diệt trừ lòng tham lam 
ích kỷ phải thực hành hạnh bố thí. Bố thí ba-la-mật là không còn thây có vật gì 
là của mình nữa; cả thân mình và tâm mình cũng không phải là của mình. Một 
khi đã trừ được ngã chấp và pháp chấp thì phiền não và vọng tưởng nhất định 
không còn. 

— Này Subhũti, thầy nghĩ sao ? Có thể do thân tướng mà thấy Như Lai 
chăng? 

— Bạch Thế Tôn, không thể do thân tướng mà thấy được Như Lai. Vì thân 
tướng là vô thường, mà Như Lai là thường trụ. 

- Đúng vậy, phàm chỗ có tướng (các vật hữu vì) đều hư vọng. Nếu thấy 
các tướng chẳng phải tướng tức thấy Như Lai. 

Rồi đức Phật nói kệ : 

Nhược đĩ sắc kiến ngã 
Dĩ âm thanh cầu ngã 

Thị nhơn hành tà đạo 
Bất năng kiến Như Lai.” 

— Bạch Thế Tôn, không biết khi chúng sanh nghe lời dạy như thế có sanh 
lòng tin chân thật chăng ? 

— Này Subhũti, có nhiều chúng sanh đã trồng căn lành từ nhiều đời, khi 
nghe lời dạy như thế sẽ sanh lòng tin chắc chắn. Vì họ biết răng “đô chứng sanh 
mà không thấy có chúng sanh được độ” và “bố thí không trụ tướng” là phương 
pháp diệt trừ các chấp ngã, nhơn, chúng sanh, thọ giả” để đạt đến niết bàn an 
lạc thanh tịnh vậy. 


13- Hạ thứ 33, 34, 35 (năm -557/ -SS5S) 


Theo chúng tôi nghĩ thì trong khoảng 4 năm, từ hạ thứ 32 đến hạ thứ 35, 
đức Phật chú trọng đến việc thuyết giảng kinh Đại Bát-Nhã Ba-La-Mật (Mahã 
Prajna Paramitã sutra) nói về Tánh Không của các pháp và pháp môn Quán Bát- 
Nhã. Tất cả nội dung kinh Đại Bát-Nhã gồm 16 hội, tức 16 thời pháp của đức 


59 Dịch nghĩa : Nếu do sắc thấy ta, Dùng âm thanh cầu ta, Kẻ ấy theo đạo tà, Không thê thấy Như 
Lai. 

5T Chấp ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả : Chấp có cái Ta chân thật, chấp Ta là người, chấp Ta là một 
chúng sanh, châp Ta có thọ mạng lâu dài. (Chữ Thọ ở đây có nghĩa là Sông lâu). 


Sự tích đức Phật 328 


Phật, tại 4 nơi là núi Gijjhakũta (Linh Thứu), tỉnh xá Jetavana (vườn Cấp Cô 
Độc), cung trời Paranimmitaväsavatti (Tha Hóa Tự Tại) và tính xá Veluvana 
(Trúc Lâm). 

Từ hội thứ nhất đến hội thứ 6ó, đức Phật chỉ dạy cách tu tập pháp Quán 
Bát-nhã, tức quán thấy năm uầẫn (âm) đều không. 

Từ hội thứ 7 đến hội thứ 10, đức Phật nói về những công đức thù thắng, 
trang nghiêm, không thể nghĩ bàn của pháp tu Quán Bát-nhã, vì đây là pháp 
môn Nhất Thiết Pháp Thậm Thâm Vi Diệu Lý Thú Bát Nhã Thanh Tịnh đưa 
người tu đến Nhất Thiết Chủng Trí và Thanh Tịnh Giải Thoát. 

Từ hội thứ L1 đến hội thứ 16, đức Phật giảng về ó pháp Ba-la-mật của Bồ 
tát là Bồ thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tĩnh tấn, Thiền định và Trí tuệ Bát-nhã. 

Toàn thê nội dung kinh Đại Bát-Nhã Ba-La-Mật (S:Mahã Prajna Paramifä 
sutra) được đúc kết một cách hết sức ngắn gọn và trong sáng thành kinh Bái- 
Nhã Ba-La-Mát-Đa Tâm Kinh (S:Prajna Paramita Hridaya sutra). 


Phật nói kinh Đại Bát Nhã Ba-la-mật 


Sau nhiều thời pháp về Đại Bát-nhã, một hôm, trong mùa an cư, đức Phật 
tóm lược như sau : 

— Này các thầy, pháp môn tu Quán Bát-nhã rất thậm thâm vi diệu, công 
đức không thể nghĩ bàn. Chính nhờ thực hành thâm sâu pháp môn này mà Bồ 
tát Quản Tự Tại (Quán Thể Âm, Avalokitesvara) chứng thực được 5 uấn là sắc, 
thọ, tưởng, hành và thức đêu là không, nhờ đó Bồ tát đã vượt qua tất cả mọi khô 
nạn. 

“Này Sãriputta (Xá Lợi Phất), các vị khất sĩ cũng nên thực hành pháp 
Quán Bát-nhã như thế. Các thầy nên quán sắc thân là không, vì sắc thân là vô 
thường, các thầy cũng nên quán cảm giác (thọ), suy tư nghĩ tưởng (tưởng), biến 
chuyên của thân tâm (hành), tri giác (thức) do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và bộ óc 
đều là không, vì đều là vô thường, duyên hợp, không tự tánh. 

“Này Sãriputta, một khi chứng được thật tróng của 5 uẫn đều là không, 
là các thấy đã chứng được vô ngã, do đó trở nên hoàn toàn thanh tịnh giải 
thoát, không còn sanh tử luân hồi nữa. Đó quả thật là một pháp môn vi diệu 
không thể nghĩ bàn. Tất cả chư Phật trong ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai, đều 
nhờ tu pháp môn này mà chứng được Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác. 


Trong một thời pháp khác của đức Phật tại giảng đường Lộc Mẫu 
(Mipara-matu) trong tính xá Đông Viên (Pubbarama), Thượng tọa Änanda nêu 
thắc mắc : 

— Bạch Thế Tôn, theo con hiểu, Quán Bát-nhã là quán 5 uẫn đều không, 
mà hễ 5 uân đều không, tức là ngã không, thì 18 giới” cũng không và tất cả 
muôn sự muôn vật đều không. 


"7 Mười tám giới: 6 căn + 6 trần + 6 thức. 


Sự tích đức Phật 329 


“Quán Bát-nhã có nghĩa là quản tánh không của các pháp. Ví dụ như 
quán sắc uân là không, có nghĩa là suy nghĩ đề biết rõ sắc thân là vô thường, do 
duyên hợp nên không có tự tánh (tự tánh là không). 

“Bạch Thế Tôn, nhưng con còn chưa hiểu "chứng được thật tưởng của 5 
uấn là không" là như thế nào ? Xin Thế Tôn từ bi chỉ dạy. 

Đức Phật đáp : 

- Lành thay, này Ananda, Như Lai sẽ vì ông mà giảng rõ cho cả pháp hội 
cùng nghe đề hiểu thế nào là Quán và An-trú (chứng) Tánh Không”. 

“Ví như trong giảng đường Lộc Mẫu này không có voi, bò, ngựa, vàng 
bạc như trong xóm làng, thời phải quán những vật ấy là không. Nhưng có cái 
không phải không, là sự hiện diện của chúng tăng ni, vậy phải quán chúng tăng 
ni là có. Nói cho rõ hơn thì ý /zởng về xóm làng thì không, nhưng ý tưởng về 
người thì có. Đó là an trú tánh không một cách chân thật, không điên đảo. 

“Tiến lên một bậc, vị nào muốn an trú nhiều trong tánh không, vị ấy 
không nên suy niệm (nghĩ nhớ) đến ý tưởng về xóm làng, cũng không nên suy 
niệm đến ý ý tưởng về người, mà nên thường suy niệm đến ý tưởng thuần nhất vê 
rừng vắng. VỊ ấy quán trong tâm thức mình, thấy ý tưởng về xóm làng, về người 
là không, nhưng có cái không phải không, đó là ý tưởng về rừng vắng. VỊ ây 
biết rằng các phiền não do ý tưởng về xóm làng và người hiện không có trong 
tâm mình, nhưng các phiền não do ý tưởng về rừng văng thì hiện có. Cái gì hiện 
có trong tâm, vị ấy quán là có; cái gì hiện không có trong tâm, vị ấy quán là 
không. Đó là an trú tánh không một cách chân thật, không điên đảo. 

“Tiếp tục tiền thêm một bậc nữa, vị nào muốn an trú nhiều hơn trong tánh 
không, vị ây không nên suy niệm đến ý tưởng về xóm làng, về người, vỀ rừng 

văng, mà ên thường suy niệm đến ý tưởng thuần nhất về đất. VỊ ây quán trong 
tâm thức mình, biết răng các phiên não do ý tưởng về xóï làng, về người, về 
rừng văng thì không, nhưng các phiên não do ý tưởng về đất thì có; nếu không 
có các phiên não do ý tưởng về đất thì vị ấy biết là không. Đó là an trú tánh 
không một cách chân thật, không điên đảo. 

"Cứ như thế, thiên giả sẽ lần lượt vượt qua các thiên chứng về sắc giới từ 
sơ thiên đến tứ thiên, và các thiển chứng vỀ vô sắc giới từ không vô biên xứ đến 
phi tưởng phi phi tưởng. Thực chứng đến đâu, thiền giả tự quán tâm mình liền 
biết. Đến khi trong tâm thiên giả hoàn toàn thanh tịnh, không còn một máy 
may phiền não vỉ tế nào về 5 uân, không còn bao giờ khởi suy niệm đến ý 
tưởng về sắc thân, về cảm giác, về ft tưởng, về biến chuyển, về ý thức là thiền 
giả đã thực chứng 5 uấn là không, tức chứng vô ngã. 

Nghe đến đây toàn thê thính chúng rất hoan hỉ, phần khởi, biết răng Quán 
Bái-Nhã tức Quản Tánh Không của năm uấn. Quán sắc uân là không, không 
phải là tuy thấy mình có thân mà cứ tự cho mình không thân bằng cách tự kỷ ám 
thị. Quán sắc uân là không, là suy nghiệm để biết thân vô thường, duyên hợp 


'° Xem Trung Bộ 121 và 122: kinh Tiểu Không và kinh Đại Không (Culla Suññatã và Mahã 
Suññata); Trung A Hàm: kinh 190. 


Sự tích đức Phật 330 


tạm có, không có tự tánh. Chứng sắc uân là không, là không còn khởi ý tưởng về 
sắc thân nữa, do đó không còn phiền não do ý tưởng về sắc thân gây ra nữa. 
Đối với bốn uân kia cũng thế. 


14- Hạ thứ 36 tại Jetavana (năm -554) 
Bà Visäkhã than khóc với Phật về một đứa cháu mới chết» 


Một hôm, lúc Phật sắp sửa đi khất thực thì có nữ thí chủ Visäkhã tới, 
đảnh lễ Phật rồi ngồi xuống một bên, thút thít khóc. Phật hỏi : 

— Này Visäkhã, sao hôm nay bà có vẻ buôn rầu quá vậy ? Bà đang than 
khóc chuyện gì vậy ? 

- Bạch Thế Tôn, đứa cháu nội trai của con là Datta vừa mới mất. Con 
thương nó nhất nhà. Nó mới được năm tuổi thôi mà nó rất thích đi theo con để 
tiếp con mang đồ đạc cúng dường các vị khất sĩ. Bây giờ nó mất rồi, con đi đâu 
phải đi một mình. Con thương nhớ nó, con buôn quá. 

— Cháu đau bệnh gì mà mắt ? 

— Bạch Thế Tôn, cháu bị bệnh thương hàn. 

— Tội nghiệp quá ! Này Visäkhã, bà có tất cả bao nhiêu con cháu ? 

- Bạch Thế Tôn, con hiện có được 12 đứa con và 5 đứa cháu vừa nội vừa 
ngoại. Bây giờ con chỉ còn 4 đứa. 

— Bà muốn có nhiều con cháu lăm phải không ? 

— Thưa vâng. Bạch Thế Tôn, nhà càng đông con cháu càng vui. 

— Nếu bà có con cháu nhiều bằng dân số ở thủ đô Sãvatthi này chắc bà 
vui lắm ? 

— Vâng, nếu được như vậy thì còn gì băng. 

— Bà có biết mỗi ngày ở thủ đô này có bao nhiêu người chết không ? 

— Bạch Thế Tôn, có ngày thì chín mười người, có ngày thì sáu bảy người. 
Ít nhất cũng có một hai người. Thưa Thế Tôn, ở Sãvatthi không có ngày nào mà 
không có người chết. 

— Này Visäkhã, nếu con cháu bà đông như dân chúng ở Sãvatthi này thì 
chắc ngày nào bà cũng phải khóc than không dứt. Vậy thì vui ở chỗ nào? 

— Bạch Thế Tôn, con hiểu rồi. 

— Tốt lắm, vậy bà đừng buôn khổ nữa. Tỉnh thương thế tục thường làm 
phát sanh an khổ và lo sợ. Chỉ có lòng Từ Bì H Xá là mang đến niềm vui và 
hạnh phúc chán thật cho tất cả mọi người mà thôi. 

Rồi đức Phật nói kệ : 

Trìu mễn sanh đau khổ, 

Trìu mến sanh lo sợ, 

An vui không trìu mến 

Không đau khổ lo sợ. (Kinh Pháp Cú, bài 213) 


580 Xem Buddhist Legends, quyên III, trang 84-85; Tiểu Bộ, Udãna VIII8. 


Sự tích đức Phật 331 


Người tu phải biết lượng sức mình! 


Sau mùa an cư năm nay, Phật lên đường về miền nam. Ngài ghé thăm 
Vườn Nai (Migadäya) ở làng Isipatana, phía bắc thành phố Benares (Varanas)), 
nơi ngài đã thuyết pháp lần đầu tiên và đã thành lập Giáo Đoàn Khất Sĩ với đầy 
đủ ba ngôi Tam Bảo. Quang cảnh ở đây đã đổi khác. Một cái tháp lớn đã được 
dân chúng địa phương dựng lên để kỷ niệm nơi Phật bắt đầu chuyển bánh xe 
pháp. Tháp này được đặt tên là tháp Dhamekh (Dhamaka), do hai chữ Dhamma 
và cakka (S:cakra) họp lại, có nghĩa là Pháp Luân (Bánh Xe Pháp). Tại Vườn 
Nai có giảng đường Kittoe đã được kiến tạo, có rất đông khất sĩ cất am cốc 
xung quanh giảng đường làm thành một tinh xá tu học. Mới đó mà đã 36 năm 
qua. Bánh xe Chánh Pháp đã luân chuyên liên tục trên khắp lưu vực sông 
Gangã. Sau khi ở lại Vườn Nai vài hôm để thuyết pháp và khích lệ đại chúng, 
Phật lên đường đi Gayä, đến làng Uruvelã thăm cây Bồ-đề năm xưa. Cây Bồ-đề 
càng ngày càng tươi tốt, cành lá sum sê. Nhiều tịnh thất đã được dựng lên trong 
vùng. Vua Bimbisära đang chuẩn bị cho xây một ngôi tháp kỷ niệm nơi Phật 
thành đạo, gọi là Tháp Đại Giác (Mahabodhi Mahävihara). 

Đức Phật hướng dẫn các vị khất sĩ thăm viếng các nơi mà ngài đã tinh tấn 
tu khổ hạnh trong sáu năm trường cho đến lúc ngài từ bỏ lối tu khổ hạnh, lập ra 
pháp tu trung đạo, và 49 ngày sau đó ngài đã thành đạo dưới cội cây pIppala. 
Đức Phật kể lại cho các vị khát sĩ nghe những kinh nghiệm sống động mà ngài 
đã trải qua, những pháp môn ngài đã thực hành, những khó khăn ngài đã vượt 
qua, những chứng nghiệm ngài đã đạt được trước và sau khi thành đạo. Đây là 
cây AJapäala, nơi ngài nhận bát cháo sữa của hai chị em cô SuJãtã trước đêm 
thành đạo, và cũng là nơi ngài ngồi nhập định suốt tuần lễ thứ năm để suy 
nghiệm về Giáo Pháp giải thoát. Đây là cây Bồ-đề, nơi ngài đã ngôi nhập đại 
định, chiến thắng ma quân, chứng lục thông”? và tam minh**%, rồi tiếp tục ngôi 
suốt một tuần để chứng nghiệm hạnh phúc giải thoát. Đây là nơi ngài đã đứng 
nhìn cây Bồ-đề suốt tuần lễ thứ hai không nháy mắt. Đây là con đường kinh 
hành bằng ngọc mà ngài đã đi tới đi lui suốt tuân lễ thứ ba sau khi thành đạo. 
Đây là "bảo cung", nơi ngài ngôi suốt tuần lễ thứ tư để suy niệm về những giáo 
lý cao siêu (Abhidhamma). Đây là cây Mucalinda, nơi ngài ngồi nhập định suốt 
tuần lễ thứ sáu dưới cơn mưa to gió lớn và đã được rắn thần Mucalinda che chở. 
Đây là cây Rãjayatana, nơi ngài ngôi nhập định suốt tuần lễ thứ bảy. Quý vị 
khất sĩ hôm nay rất hoan hỉ được nghe một thời pháp vô cùng quý giá, vô cùng 


58! Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 484-486. 

3 Lục thông (chal-abhiññ3) : (Xem Digha nikãya 2.87-92) Thiên nhãn thông (dibbacakkhu 
abhiññãna), thiên nhĩ thông (dibbasota abhiññãna), tha tâm thông (paracittavijãnana abhiññãna), thần 
túc thông (iddhividha abhiññãna), túc mạng thông (pubbeniväsanussati abhiññana), lậu tận thông 
(asavakkhaya abhiññana). 

"3 Tam mình (Tevijjo) : (Xem DIgha nikãya 2.93-98) Túc mạng minh (pubbeniväsänussati ñãna), 
thiên nhãn minh (dibbacakkhu ñana), lậu tận minh (äsavakkhaya ñãna). 





Sự tích đức Phật 332 


sống động, với những chứng tích lịch sử trước mắt, và do chính đức Phật nói lại 
những kinh nghiệm và những chứng nghiệm của chính ngài khi thành đạo. 

Đại đức Svastika là người xúc động nhiều nhất. Thầy nhớ lại lúc thầy gặp 
Phật lần đầu tiên nơi đây, thầy mới được tám chín tuổi. Bây giờ thầy đã 44 tuổi. 
Không biết mấy đứa em của thầy, hai chị Sujãtã và mấy đứa bạn chăn trâu của 
thầy khi xưa bây giờ ở đâu ? làm nghề gì ? đã có gia đình con cái gì chưa ? và 
hiện sinh sống ra sao ? Rồi thầy nghĩ lại thầy thật có phước được xuất gia theo 
Phật, sống một đời sống an nhàn đề thực tập những đức hạnh thanh cao, vạch ra 
một tương lai rực rỡ... 

Từ Gayä, Phật đi lần về phía đông-bắc, đến Rãjagaha (Vương Xá), thủ đô 
xứ Magadha, rồi thăng đường về tỉnh xá Veluvana (Trúc Lâm). Các vị khất sĩ 
nơi đây vui mừng đón tiếp Phật. Nơi đây Phật gặp lại Thượng tọa Punna 
MantãnTputta. Thầy kể lại cho Phật nghe công trình hoằng hóa của thầy tại xứ 
Sunãparanta trong mười năm qua. Chỉ trong năm đầu tiên, thầy đã độ được 500 
cư sĩ quy y Tam Bảo và 500 vị xin xuất gia làm khát sĩ. Thầy cũng đã lập được 
một tinh xá, mỗi năm đều có tổ chức nhập hạ tại đó. Thầy xin Phật cho phép 
thầy được trụ tại xứ Sunãparanta vì dân chúng nơi đây rất cần sự có mặt của 
thầy. Đức Phật hoan hỉ chấp thuận. 

Trên đường lên Gijjhakũta (Linh Thứu), Phật đến viếng trung tâm tu học 
Sitavana (Rừng Má0. Nơi đây Phật gặp lại đại đức Sona Kolivisa”*!. Đại đức 
Sona Kolivisa đã xin xuất gia với Phật tại Gijjhakiita rồi đến tinh xá Sïtavana tu 
học. Trước khi xuất gia Đại đức là một thanh niên nho nhã yếu đuối, da bàn 
chân non mỏng, con một nhà đại phú ở Campä. Thấy đại đức Sona có vẻ yếu 
đuối, bệnh hoạn, chán nản, Phật gọi đến hỏi : 

— Này Sona, thầy có được khỏe không 2 Việc tu học và khất thực có khó 
khăn lắm không ? 

— Bạch Thế Tôn, sức khỏe con vẫn được bình thường. Việc tu học và khất 
thực không có gì khó khăn lắm. 

— Này Sona, có phải trong lúc đi kinh hành chân thầy thường bị rách da 
chảy máu, và trong khi ngồi thiền tịnh nơi thanh vắng thầy có ý nghĩ muốn trở 
về đời sống cư sĩ để thọ hưởng gia sản và tạo phước đức vì thầy không kham 
nỗi đời sông xuất gia ? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

— Trước khi xuất gia thầy thường làm gì ? 

- Bạch Thế Tôn, con thường thích đánh đàn tranh. Con đã học đản tranh 
từ lúc mới tám tuổi. 

— Này Sona, trong lúc đánh đàn thầy làm sao cho tiếng nhạc được êm tai, 
thánh thót ? 


5% Xem Tăng Chi Bộ, chương 6 pháp, kinh 55: Sona; Tiểu Bộ, Trưởng Lão Tăng Kệ, kinh 243: Sona 
Kolivisa; Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 2: 1-3; Phật Giáo Nhìn Toàn Diện, trang 426. Không nên lầm với 
Sona Kutikanna là người xuất gia với Thượng tọa Mahã Kaccãna tại một ngọn núi gân thành phố 
Kuraraghara thuộc xứ AvantI (xem Tạng Luận, Đại Phẩm, tập 2: 20-23). 


Sự tích đức Phật 333 


- Bạch Thế Tôn, muốn cho tiếng nhạc được êm tai, thánh thót, thì trước 
khi đàn phải lên dây cho đúng độ căng. Nếu dây dùn quá thì tiếng nhạc mêm 
nhủn, điếc câm; nếu dây căng quá thì dễ bị đứt. 

— Này Sona, việc íu tập cũng thế. Nếu giải đãi, lười biếng thì đạo nghiệp 
không thể thành tựu được. Nếu cố gắng quá sức chịu đựng của mình thì sanh ra 
mệt mỏi, bệnh hoạn, thối chí ngã lòng. Này Sona, thầy phải biết tự lượng sức 
mình, phát tâm dũng mãnh tu tập nhưng đừng gò ép thân tâm quá mức. Như vậy 
thầy mới mong thành tựu được đạo nghiệp. 

Ngừng một lát, đức Phật nói tiếp : 

— Này Sona, muốn tu tập có kết quả, người tu phải biết chọn pháp môn tu 
thích hợp với căn tánh, năng khiếu và trình độ của mình, như người quen làm 
thợ kim-hoàn nên tập quán số tức, người quen làm thợ giặt nên tập quán bạch 
cốt; và phải biết rành thời gian nào nên tu Chỉ (Định), thời gian nào nên tu 
Quản (Tuệ), thời gian nào nên tụ Xả. 

“Này Sona, khi người tu sanh lòng kiêu mạn vì tự thấy mình hiểu rành 
giáo lý, thuyết pháp hay, vấn đáp giỏi, được nhiễu người cung kính... thì không 
nên tu tập trí tuệ (Panña) nữa mà phải lo tu tập chánh định (Samadhi). 

“Khi người tu thối chí ngã lòng vì tự thấy mình kém cỏi, không chế ngự 
được phiên não, không điễu phục được 6 căn, nghỉ ngờ giới luật không đúng ... 
thì không nên tu chỉ (Samatha) mà phải tu quản (Vipassanđ). 

“Khi người tu thấy hai hạnh định và tuệ của mình chưa bình đẳng, lòng 
chưa tự tin, tâm chưa an, thì không nên tu hạnh xả. Lúc định tuệ bình đắng thì 
nên íu hạnh xả (Upekkha, upeksa), tức là bỏ cái chấp có mình đang tu và có 
pháp để tu. Tâm xả tức là tâm vắng lặng, không chỉ, không quán. 

“Khi thấy tâm mạnh mẽ tỉnh tấn thì nên tu quán hay định, không nên tu 
xả. 

“Khi thấy tâm dao động bất an thì nên tu định (SỐ tức, tùy tức và chỉ), 
không nên tu quán. 

“Khi thấy tâm dâm dục nổi lên thì nên quán bắt tịnh, không nên quản từ 
bị. 

“Khi thấy tâm nóng giận nổi lên thì nên quản từ bi, không nên quán bất 
tịnh. 

“Khi thấy tâm mê muội thì nên quản nhân duyên, không nên quản bắt tịnh 
hay từ bi. 

“Này Sona, /hẩy nên học hỏi và thực hành theo Bảy Pháp Giác Chỉ" 
(P:sattäbojjhanga, S:saptabodhyanga) là niệm, trạch pháp, tỉnh tấn, hỷ, khinh 
an, định, xả, để được kết quả tốt đẹp. 

— Bạch Thế Tôn, con xin vâng lời ngài chỉ dạy. 

Thầy Sona Kolivisa hoan hi đảnh lễ tạ ơn Phật. Sau đó, thầy lên núi Linh 
Thứu tịnh tu và đắc quả A-la-hán. 


585 Xem kinh Đại Bát Niết Bàn, tập 2, phẩm Sư Tử Hồng Bồ Tát, trang 287. . 
"%6 Xem kinh Tạp A Hàm 26; Luận Đại Tỳ-bà-sa 96; Đại Thừa Nghĩa Chương 1ó, phân cuôi. 


Sự tích đức Phật 334 


15- Hạ thứ 37 tại Veluvana (năm -5S3) 
Devadatta xin thay Phật lãnh đạo giáo đoàn” 


Một buổi chiều, y sĩ JTvaka lên núi Gijjhakũta (Linh Thứu) thăm Phật. Tới 
chân núi, ông gặp Phật mới từ tinh xá Veluvana (Trúc Lâm) về. Ông chào Phật 
và xin phép được theo ngài lên núi. JTvaka nhìn Phật leo các bậc thang bằng đá 
để lên núi mà trong bụng khen thầm: Năm nay Phật đã 71 tuổi rồi mà còn cứng 
cáp khỏe mạnh quá. Phật leo núi một cách thong thả và ung dung, một tay cầm 
bát, một tay cầm chéo áo sañghaãti. Thượng tọa Ananda đi bên cạnh Phật cũng 
không thể cầm bát thay cho Phật được, vì một tay thầy cũng phải cầm bát của 
thầy và tay kia cầm chéo áo như Phật vậy. Ông JTvaka tiến lên xin cằm bát thay 
Phật. Phật trao bình bát cho ông và mỉm cười, nói : 

— Như Lai đã leo núi này cả ngàn lần, lần nào cũng tự tay cầm bát thì đã 
có sao đâu. 

Các bậc thang bằng đá được xây lên đến tận thềm am của Phật trên đỉnh 
đổi. Chính vua Bimbisära đã ra lệnh xây mấy trăm bậc thang này để cúng 
dường. Đến nơi, Phật và ông cùng ngồi xếp bằng trên một nên đá rộng rãi. Sau 
khi hỏi thăm Phật về tình hình sức khỏe và công việc hoằng pháp của ngài ở các 
nơi, JTvaka nói : 

— Bạch Thế Tôn, con xin phép nói sơ lược về tình trạng giáo đoàn ở đây. 
Con thấy tình trạng giáo đoàn có liên hệ trực tiếp đến tình hình chính trị. Con 
nghĩ Thế Tôn cần được thông báo rõ ràng. 

Rồi y sĩ Jvaka cho Phật biết Thượng tọa Devadatta hiện có tham vọng 
lãnh đạo giáo đoàn thay Phật. Thượng tọa Devadatta có vây cánh khá mạnh mẽ 
và đông đảo trong giới khất sĩ cũng như trong giới chính trị. Cánh tay phải của 
Devadatta là Thượng tọa Kokälika thường bày nhiều mưu lược, ngoải ra còn có 
Thượng tọa Katamoraka Tissa, Thượng tọa Khandadeviyäputta và Thượng tọa 
Samuddadatta, vị nào cũng có đông đảo đệ tử ủng hộ. 

Thượng tọa Devadatta rất thông minh và hùng biện cho nên được tất 
đông người nghe theo, trong giới khất sĩ cũng như trong giới cư sĩ. Thượng tọa 
không chính thức ra mặt chống Phật, nhưng đã nhiều lần đưa ra nhận xét là Phật 
đã lớn tuổi, không còn đủ sức lãnh đạo giáo đoàn càng ngày càng đông, và cách 
thức điều hành của Phật đã xưa, không còn thích hợp với giới trẻ và thời đại 
mỚI. 

Đứng. về phương diện xã hội, Thượng tọa Devadatta được nhiều người 
giàu có, nhiều người dòng Sãkya và giai cập thượng lưu ủ ủng hộ. Họ không đồng 
ý Phật thâu nhận những người thuộc giai câp hạ tiện vào giáo đoàn. Người ủng 
hộ Thượng tọa tận tình nhất là thái tử AlãAtasattu (A Xà Thế). Vua Bimbisara tin 
kính Phật như thế nào thì thái tử AlãAtasattu tin kính Thượng tọa Devadatta như 


57 Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 486-490; Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh 1428. 


Sự tích đức Phật 335 


thế ấy. Thái tử đã xây cất cho Thượng tọa một tinh xá lớn trên núi Gayäsĩsa (núi 
Tượng Đầu), nơi xưa kia Phật đã nói kinh Lửa cho ba anh em Thượng tọa 
Uruvelãä Kassapa và một ngàn đệ tử của ba vị ấy. Thái tử Ajãtasattu thường 
xuyên cho chở các thức cúng dường đến núi GayäsIsa. Nhiều thương gia và 
chính trị gia muốn được lòng thái tử cũng bắt chước đến tinh xá đó cúng dường 
và nghe pháp. Với sự ủng hộ đó, uy tín của Thượng tọa Devadatta càng ngày 
càng lên. Số các vị khất sĩ theo về với Thượng tọa hiện nay có đến gần 500 vị, 
phần lớn là các khát sĩ trẻ từ xứ Vajj. 

Nói đến đây, y sĩ Jĩvaka nhìn Phật rồi xuống giọng nói thật khẽ : 

- Bạch Thế Tôn, những điều con vừa nói cũng chưa có gì quan trọng. 
Nhưng theo tin tức con được biết, hình như thái tử Ajãtasattu và Thượng tọa 
Devadatta, vì nóng lòng muốn lên ngôi và lãnh đạo giáo đoàn, đang cùng nhau 
âm mưu hãm hại hoảng thượng và Thế Tôn, là hai người con yêu kính nhứt trên 
đời. Con xin Thế Tôn hãy thận trọng và đặc biệt lưu tâm đến việc này. 

— JTvaka, cám ơn ông đã cho Như Lai biết tình hình bất ổn hiện nay. 
Nhưng ông đừng quá lo lắng. Như Lai sẽ biết tùy thời lo liệu. 

Y sĩ Jivaka cáo từ ra về. Phật dặn thầy Änanda không nên tiết lộ chuyện 
này cho ai biết. 

Độ mươi hôm sau, trong buổi thuyết pháp hằng tháng tại tỉnh xá 
Veluvana, đức Phật giảng về Ngũ Lực (Pañca balãni) tức năm sức mạnh tinh 
thần cần thiết để nuôi dưỡng hoa trái giác ngộ. Phật nói : 

— Người đã tin hiểu Chánh Pháp, muốn mang ra thực hành, cần biết 37 
phẩm trợ đạo. Những gì là 37 phẩm trợ đạo ? Đó là: Tứ niệm xứ, Tứ chánh 
cần, Tứ như ý túc, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất giác chỉ và Bát chánh đạo." 


5 Ba mươi bảy Phẫm Trợ Đạo gồm có: 

Tứ niệm xứ là 4 đề tài thiền quán: thân bắt tịnh, thọ là khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. 

Tứ chánh cần là 4 điều phải siêng năng thực hành: đoạn trừ những tư tưởng và hành động bất thiện 
đã sanh, ngăn ngừa những tư tưởng và hành động bắt thiện chưa sanh, nuôi dưỡng những tư tưởng và 
hành động thiện đã sanh, làm nây nở những tư tưởng và hành động thiện chưa sanh. 

Tứ như ý túc là 4 điều phải làm đến nơi đến chốn: 1- Dục như ý túc là có tâm muốn làm các việc lành 
thì phải làm cho đến nơi đế chốn; 2- Niệm như ý túc là ghi nhớ các pháp lành một cách đầy đủ và 
rành rẽ; 3- Tinh tấn như ý túc là siêng năng tu tập đến nơi đến chốn pháp môn đã chọn; 4- Tư duy như 
ý túc là suy nghĩ điều gì thì phải suy nghĩ chính chắn đến nơi đến chốn. 

Neñ căn là 5 căn tánh cần thiết để tu tập có kết quả: Tín căn, Tĩnh tấn căn, Niệm căn, Định căn và 
Tuệ căn. 

Ngã lực là 5 sức mạnh giúp cho việc tu tập chóng thành tựu: Tín lực, Tỉnh tấn lực, Niệm lực, Định 
lực và Tuệ lực. 

Thất bổ-đề phân hay Thất giác chỉ là 7 yêu tố giác ngộ cần thực hành theo thứ lớp đề việc tu tập có 
kết quả: 1- Niệm giác chỉ là ghi nhớ đầy đủ rõ ràng Chánh Pháp và các Pháp môn tu; 2- Trạch pháp 
giác chỉ là lựa chọn pháp môn tu đúng Chánh Pháp và hợp với khả năng mình; 3- Tinh tấn giác chỉ là 
phát tâm dõng mãnh tu tập pháp môn đã chọn, không gián đoạn; 4- Hỷ giác chi là khởi tâm vui mừng 
khi tu tập có tiến bộ đề nuôi dưỡng lòng hăng hái; 5- Khinh an giác chỉ là biết cách đoạn trừ phiền não 
và ngã mạn cho thân tâm nhẹ nhàng thư thới; 6- Định giác chỉ là biết cách chú tâm thực hành pháp 
môn mình đã chọn để trừ tham sân si và an trụ tâm; 7- Xả giác chỉ là lìa bỏ tất cả vọng chấp (chấp 
ngã, chấp pháp), lià bỏ chỉ và quán, đề tâm được rỗng-rang, bình đẳng, thanh tịnh. 

Bát chánh đạo là chanh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh tấn, 
chánh niệm, chánh định. Đã giảng nghĩa ở phần trước. 





Sự tích đức Phật 336 


“Quý vị đã biết Ngũ Căn là năm cội gốc phát sanh ra các pháp lành, có 
tác dụng làm tăng trưởng các pháp lành và dẹp trừ phiền não để đưa người tu 
hành vào Thánh đạo. Ngũ Căn (Pañc'indriyãni) gồm có: 7í căn (Saddhindriya) 
là đức tin nơi lý tứ để (khổ, tập. diệt, đạo), tin nơi Tam Bảo (Phật, pháp, tăng); 
Tấn căn (Viriyindriya) là chí dũng mãnh tu tập các pháp lành; Niệm căn 
(Satindriya) là tâm luôn luôn nghĩ đến Chánh Pháp; Định căn (Samädhindriya) 
là trụ tâm trong Chánh Pháp; Tuệ căn (Paññindriya) là ở trong định khởi trí 
quán, rõ biết các pháp như thật tánh (rõ biết chân lý). 

“Một khi Ngũ Căn được phát triển đến độ thuần thục thì Ngũ Căn sẽ trở 
thành Ngữ Lực (Pañca-baläni) tức là năm sức mạnh, năm động cơ chuyên chở 
người tu trên con đường giải thoát, có công năng phát triển mạnh các điều lành 
và diệt trừ tận gốc. rễ các điều ác. Ngũ Lực gôm có: Tín /rc (Saddha-bala) tức là 
lòng thành kính đối với Tam Bảo; 7ấn /ực (Viriya-bala) siêng tu các pháp lành, 
siêng trừ các pháp ác; Miệm jực (Sati-bala) tức là luôn luôn nhớ thân bất tịnh, 
tâm vô thường, pháp vô ngã, thọ là khổ; Định ực (Samadhi-bala) tức là chuyên 
tu thiền định để đoạn trừ phiền não do sáu căn (giác quan) gây ra; Tuệ lực 
(Pañña-bala) tức là nhờ công năng thiền quán mà phát sanh ra trí tuệ, thấy rõ 
năm uẫn đều không, mười tám giới"*° chẳng có, ngã chấp tiêu tan, được hoàn 
toàn giải thoát. 

Buổi thuyết pháp hôm nay có trên ba ngàn người tham dự, trong đó có cả 
vua Bimbisara và thái tử AJätasattu. Khi Phật vừa chấm dứt, mọi người chưa kịp 
có cơ hội đề hỏi những điểm họ chưa được thấu triệt thì Thượng tọa Devadatta 
đã đứng dậy, đến trước mặt Phật, chấp tay cung kính đảnh lễ rồi nói : 

- Bạch Thế Tôn, năm nay tuổi thọ của Thế Tôn đã cao, sức khỏe Thế Tôn 
đã kém. Thế Tôn cần được nghỉ ngơi an tĩnh để bớt đi sự khó nhọc trong những 
năm cuối cùng của cuộc đời. Thế Tôn đã tốn nhiều công sức thành lập giáo 
đoàn khất sĩ và phát triển không ngừng cho đến ngày nay. Giáo đoàn đã trở nên 
quá đông đảo và ở rải rác trong nhiều quốc gia xa cách nhau, công việc lãnh đạo 
giáo đoàn đã trở nên quá nặng nhọc đối với Thế Tôn. Xin Thế Tôn hãy lui về 
một nơi an nghỉ. Con sẽ xin thay mặt Thế Tôn lãnh đạo giáo đoàn khất sĩ. (Tạng 
Luật, Tiêu Phâm, tập 2: 361) 

Đức Phật nhìn Devadatta, đáp : 

— Thượng tọa Devadatta, cám ơn thầy đã lo lắng cho sức khỏe của Như 
Lai. Nhưng hiện nay Như Lai vẫn còn đủ sức đề lãnh đạo giáo đoàn khất sĩ. 

Thượng tọa Devadatta quay lại nhìn đại chúng. Có khoảng 300 vị khất sĩ 
đứng dậy chấp tay. Thượng tọa nhìn lên Phật, nói : 

— Bạch Thế Tôn, đó không phải là ý riêng của con. Nhiều vị đại đức ở đây 
cũng nhận thấy như con. Xin Thế Tôn đừng e ngại. Con nhận thấy có đủ khả 
năng lãnh đạo giáo đoàn để cho Thế Tôn được an dưỡng trong lúc tuôi già. 

— Thôi đi, Devadatta, đừng nói nữa. Trong số các đệ tử lớn của Như Lai 
như Sãriputta và Moggallãna xuất sắc hơn thầy nhiều mà Như Lai còn chưa 


5 Mười tám giới: 6 căn + 6 trần + 6 thức. 


Sự tích đức Phật 337 


giao cho họ trách nhiệm lãnh đạo giáo đoàn khất sĩ huống chi là thầy, vì đó là 
đại nguyện của Như Lai, Như Lai phải làm cho trọn. Chừng nào đến lúc, Như 
Lai sẽ có quyết định hợp thời. 

BỊ Phật chê giữa đám đông, trong đó có cả vua Bimbisära và thái tử 
Ajãtasattu, Devadatta lấy làm xấu hồ. Mặt thầy đỏ lên. Thầy đi trở về chỗ ngồi, 
không nói thêm một lời nào nữa. 

Ngày hôm sau, trên núi Gijjhakũta (Linh Thứu), thầy Änanda tâm sự với 
Phật : 

- Thưa Thế Tôn, sư huynh Devadatta là người háo danh, lại bị Thế Tôn 
chê trước đám đông, chắc sư huynh sẽ tìm mọi cách để trả thù. Con nghĩ là sẽ 
có chia rẽ trầm trọng trong giáo đoàn. Nếu Thế Tôn thấy con có thể đi nói 
chuyện riêng với sư huynh Devadatta để khuyên nhủ thì con xin đi. 

— Ananda, sở dĩ Như Lai phải chê Devadatta ngay giữa đám đông và 
trước mặt quốc vương là vì Như Lai có ý muốn cho mọi người thấy răng 
Devadatta không phải là nhân vật quan trọng trong giáo đoàn, và những hành vi 
và lời nói của Devadatta sau này chỉ có một mình Devadatta chịu trách nhiệm, 
chúng ta không phải gánh chịu trách nhiệm ấy. Änanda, nếu thây thấy có thê 
khuyên Devadatta hồi tâm thì thầy cứ đi thử. 

Vài hôm sau, y sĩ Jïvaka lại lên núi Gijjhakũta thăm Phật. Ông trình với 
Phật rằng, theo tin ông được biết, hình như Devadatta đang chuẩn bị kế hoạch 
tách rời khỏi giáo đoàn với sự yếm trợ của thái tử Ajãtasattu. 


Devadatta lập giáo đoàn riêng tại GayäsIsa°= 


Thấm thoát mà đã đến ngày Phật thuyết pháp hằng tháng tại tỉnh xá 
Veluvana. Kỳ nào quần chúng đến nghe cũng thật đông. Kỳ này cũng có mặt 
vua Bimbisära và thái tử Ajãtasattu nữa. Thượng tọa Änanda để ý thấy các vị 
khất sĩ ở các vùng lân cận tựu về đông gấp đôi kỳ trước. Thượng tọa Devadatta 
cũng có mặt ở hàng đầu các vị khất sĩ, giữa hai Thượng tọa Sãriputta và Mahã 
Kassapa. 

Cũng như lần trước, sau khi Phật thuyết pháp xong, Thượng tọa 
Devadatta đứng dậy, đến trước mặt Phật, chấp tay đảnh lễ, rồi nói : 

- Bạch Thế Tôn, người đã từng dạy các vị khất sĩ nên sống theo các 
nguyên tắc thiểu dục và tri túc, bỏ dần các ham muốn, sống thật đơn giản với 
những điều kiện vật chất tối thiêu. Hôm nay con xin đề nghị một quy chế năm 
điểm đề thực hiện các nguyên tắc ít ham muốn và biết đủ đó : 

"Điểm thứ nhất, các vị khất sĩ phải ở suốt đời trong rừng hoặc trong vườn 
cây, không được ngủ trong thành phố hay trong thôn xóm. 

"Điểm thứ hai, các vị khất sĩ phải đi khất thực suốt đời, không được đáp 
lời mời của giới cư sĩ tới thọ trai ở nhà họ. 


”° Xem Tạng Luật, Tiêu Phẩm, tập 2: 383-386; Tạng Luật, Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1: 592-595; 
Đường Xưa Mây Trắng, trang 491-495; Tiêu Bộ, Udana V.8. Núi Gayäsĩsa nay là Brahmayoni. 


Sự tích đức Phật 338 


"Điểm thứ ba. các vị khất sĩ chỉ có quyền lượm giẻ rách hoặc vải vụn để 
kết lại thành y chứ không được nhận y do giới cư sĩ cúng dường. 

"Điểm thứ tư, các vị khất sĩ chỉ được ngủ dưới gốc cây, không được ngủ 
trong phòng ốc, am, thất. 

"Điểm thứ năm, các vị khất sĩ chỉ được phép ăn chay, không được động 
tới thịt, cá. 

"Thưa Thế Tôn, nếu giáo đoàn khất sĩ theo đúng năm điểm này thì chắc 
chắn các nguyên tắc thiểu dục và tri túc mới được thực hiện nghiêm chỉnh. 

— Này Devadatta, Như Lai không chấp nhận sự bắt buộc phải làm theo 
năm điểm ấy, vì năm điêm đó giới hạn những dịp dân chúng có thê tiếp xúc với 
khất sĩ để được học hỏi về Chánh Pháp. Những vị khất sĩ nào muốn theo năm 
điểm đó thì cứ theo, nhưng những vị khác không bị bắt buộc phải theo. Cũng 
như về việc ăn chay, các vị khất sĩ có thể tạm thọ nhận thức cúng dường mà 
người đàn việt đã làm sẵn, trong đó có ngũ tịnh nhục”"!, nghĩa là không phải vì 
các vị khất sĩ mà người đàn việt sát sanh. Devadatta, theo pháp chế hiện thời, 
các vị khất sĩ có đủ cơ hội để tiếp xúc và hướng dẫn người cư sĩ, nhất là những 
người mới có duyên tiếp xúc lần đầu với đạo giác ngộ. 

— Như vậy là Thế Tôn không chấp nhận pháp chế năm điểm của tôi à ? 

— Không, Devadatta, Như Lai không chấp nhận pháp chế năm điểm của 
thầy đề nghị. 

Devadatta cúi chào Phật rồi trở về chỗ ngồi, miệng mỉm cười, không có 
vẻ gì thất vọng. 

Sau đó, mọi người nhận thấy trong lễ Bó-tát tụng giới mỗi nửa tháng tại 
tinh xá Veluvana vắng mặt khoảng 300 vị khất sĩ. Ai cũng biết các vị này dự lễ 
Bố-tát tại tỉnh xá GayasIsa do Thượng tọa Devadatta tổ chức. Sau lễ Bồ-tát, một 
số khất sĩ xin gặp Phật và bạch rằng : 

— Bạch Thế Tôn, các sư huynh theo Thượng tọa Devadatta nói với chúng 
con nên theo về giáo đoàn của Thượng tọa Devadatta lãnh đạo ở tỉnh xá 
Gayäsĩsa, vì bên ấy pháp chế nghiêm chỉnh hơn pháp chế của Thế Tôn nhiều, 
nhờ áp dụng triệt để pháp chế năm điểm do Thượng tọa Devadatta đề nghị vừa 
rồi. Họ nói tu như bên Veluvana (Trúc Lâm) thì sướng quá, có khác gì người 
không tu đâu. Các vị khất sĩ trẻ, nhất là những vị xuất gia với Thượng tọa 
Devadatta ở xứ Vajjï đều theo về tinh xá Gayäsĩsa. Xin Thế Tôn dạy chúng con 
nên đối xử với các sư huynh bên ấy như thế nảo ? 

— Này các thây, Phật bảo, các thầy đừng bận tâm quá về vụ này. Mỗi 
người đều có quyền tự do theo vị đạo sư mà họ tin tưởng và kính trọng. Điều 
quan trọng là quý thầy phải hiểu rõ Giáo Pháp của Như Lai. Có điều gì nghi ngờ 
hoặc chưa hiểu rõ thì nên học hỏi cho tường tận, rồi tự mình phải tỉnh tắn tu tập 
thiền quán và sống đời phạm hạnh cho xứng đáng tùy theo khả năng mình. 


”?! Ngũ tịnh nhục: 1- Loại thịt không thấy vì ta mà giết; 2- Loại thịt nghe người đáng tin nói chẳng 
phải vì ta mà giêt; 3- Loại thịt không nghi vì ta mà giết; 4- Loại thịt thú do thọ mạng hêt mà chết tự 
nhiên; 5- Loại thịt do thú đữ ăn còn dư. 


Sự tích đức Phật 339 


Vài ngày sau, y sĩ JTvaka lên thăm Phật trên núi Gijjhakita (Linh Thứu). 
Ông cho biết là hiện có trên 500 vị khất sĩ đã theo về với Thượng tọa Devadatta 
ở núi Gayäsĩsa (Tượng Đầu). Đồng thời Thượng tọa Devadatta và thái tử 
Ajãtasattu còn đang âm thầm vận động một diễn biến quan trọng trong lãnh vực 
chính trị để đưa thái tử lên ngôi quôc vương. Theo ý ông, đức Phật nên cần thận 
và có những biện pháp cần thiết để tránh tai tiếng về âm mưu bất chính của 
Devadatta và AJatasattu. 

Tin Thượng tọa Devadatta lập giáo đoàn riêng tại GayäsIsa làm chấn 
động dư luận tại thủ đô Rãjagaha (Vương Xá) và cả các xứ lân cận. Các vị khất 
sĩ đi khất thực thường bị dân chúng hỏi các thầy thuộc giáo đoàn nào. Thượng 
tọa Sãriputta dặn các thây chỉ nên trả lời văn tắt như sau: “Ai gieo nhân xấu sẽ 
gặt quả xâu. Chia rẽ giáo đoàn là một trọng tội đối với đạo pháp.” Một hôm, sau 
giờ thuyết pháp của Phật, có vị khất sĩ hỏi : 

— Bạch Thế Tôn, hằng ngày chúng con đi khất thực thường bị thí chủ hỏi 
về các hành động và những lời tuyên bố của Thượng tọa Devadatta chỉ trích Thế 
Tôn, chúng con không biết phải trả lời thế nào cho hợp lẽ, khỏi mang tội chia rẽ 
giáo đoàn. Xin Thế Tôn hoan hỉ chỉ dạy. 

— Các thầy nên nói là Devadatta đã tự ý tách ra khỏi giáo đoản, hiện 
không còn giữ một chức vụ gì trong giáo đoàn của Như Lai. Devadatta hoàn 
toàn chịu trách nhiệm về những lời tuyên bố và hành động của ông ta. Các thầy 
nên thông báo cho dân chúng biết như thế. (Tạng Luật, Tiểu Phẩm, tập 2: 362) 

- Bạch Thể Tôn, Thượng tọa Sãriputta hỏi, ngày xưa con đã từng tán thán 
tài đức của sư huynh Devadatta trước mặt mọi người, bây giờ khi có người hỏi 
về những hành động và lời tuyên bố của sư huynh, không lẽ con lại vạch ra 
những điểm không tốt. (Tạng Luật, Tiểu Phẩm, tập 2: 363) 

— Sãriputta, ngày xưa thầy tán thán tài đức của Devadatta, thầy có nói sự 
thật không ? 

— Bạch Thế Tôn, con đã nói sự thật. 

— Bây giờ, nêu thầy vạch ra những điểm không tốt của Devadatta, thầy có 
nói sự thật không ? 

— Bạch Thế Tôn, con cũng chỉ nói sự thật mà thôi. 

— Như vậy thì đâu có gì là chướng ngại. 

Những ngày sau đó, trong dịp tiếp xúc với quần chúng, các vị khất sĩ báo 
tin cho mọi người biết là Thượng tọa Devadatta đã ra khỏi giáo đoàn, và từ nay 
Phật và giáo đoàn không còn chịu trách nhiệm gì về những hành động và lời 
tuyên bố của Thượng tọa Devadatta nữa. Trong khi đó hai Thượng tọa Sãriputta 
và Moggallãna vẫn luôn luôn giữ im lặng. Thấy vậy Thượng tọa Änanda hỏi : 

— Các sư huynh không nói gì hết, chắc các sư huynh đã có chủ ý ? 

- Đúng vậy, Änanda, chúng tôi đã có chủ ý phụng sự đức Thế Tôn và 
giáo đoàn bằng những phương tiện khác. 


Sự tích đức Phật 340 
Thái tử Ajãtasattu soán ngôi vua 


Một buổi sáng, trong cơn mưa gió ảm đạm, dân chúng thủ đô Rãjagaha 
(Vương Xá) được tin quốc vương Bimbisara thoái vị, nhường ngôi cho con là 
thái tử Ajãtasattu (Thiện Kiến, A Xà Thế). Lễ đăng quang của thái tử sẽ được tổ 
chức trong vòng mười hôm, vào ngày trắng tròn sắp tới. Nguồn tin đột ngột này 
làm cho mọi người bàng hoàng không biết đã có chuyện gì xảy ra trong hoảng 
Cung. 

Vài hôm sau, Jïvaka lên núi Gijjhakũta thăm Phật. Ông xin phép được nói 
chuyện riêng với ngài. JTvaka kế cho Phật nghe là cách đây độ một tuần, ngự 
lâm quân thấy thái tử đột nhập vào cung vua giữa đêm khuya. Thấy dáng điệu 
khả nghi, họ chận xét và tìm thấy một thanh gươm dấu trong áo của thái tử. Họ 
đưa thái tử vào gặp vua, trình lên vua thanh gươm và kể lại tự sự. Vua hỏi : 

— Ajãtasattu, ban đêm con mang gươm vào cung để làm gì ? 

— Tâu Phụ vương, con muốn hành thích Phụ VƯƠơng. 

— Tại sao con muốn giết ta ? 

— Tâu Phụ vương, con muốn làm vua. 

— Nếu con muốn làm vua, chỉ cần nói với ta một tiếng ta sẽ nhường ngôi 
cho. Tại sao lại phải giết cha cho mang tội ? 

— Tâu Phụ vương, con không biết như vậy. Con đã lỡ lầm, xin Phụ vương 
tha tội cho con. 

- Được rồi. Nhưng ai xúi giục con làm chuyện này ? Chẳng lẽ con tự ý 
làm một mình ? 

Thái tử Ajãtasattu im lặng. Vua gạn hỏi một hồi, thái tử tiết lộ là có sự 
hợp tác của Thượng tọa Devadatta. 

Vua cho gọi hai vị đại thần thân tín của vua vào cung, ngay lúc nửa đêm. 
Vua thuật hết cho họ nghe và hỏi ý kiến của họ. Một vị đề nghị nên xử trảm 
Ajãtasattu, Devadatta và tất cả những người liên hệ trong vụ này để trừ hậu 
hoạn. Một vị đề nghị nên hỏi ý kiến đức Phật là vị sáng suốt giác ngộ, hơn nữa 
trong vụ này còn có Devadatta, con vua Suppabuddha (Thiện Giác vương) xứ 
Koliyä, vừa là em cô cậu vừa là đệ tử của Phật. Vua Bimbisãra suy nghĩ một hồi 
TÔI nói : 

— Từ lâu trằm đã muốn thoái vị để xuất gia theo Phật. Bây giờ chắc đã 
đến lúc. Thôi được. Ngày mai trẫm sẽ ban chiếu truyền ngôi cho thái tử 
Ajãtasattu. Mười hôm sau, vào ngày trăng tròn, sẽ làm lễ đăng quang cho thái 
tử. 

— Tâu bệ hạ, còn tội mưu sát ? 

— Trẫm tha thứ cho con trẫm và cho Thượng tọa Devadatta. Mong rằng 
hai người ấy, khi đã được toại nguyện, sẽ thấy được tấm lòng bao dung của 
trầm, và sẽ có đức độ hiền hòa đối với thần dân. 


2 Xem Tạng Luật, Tiêu Phẩm, tập 2: 366-367; Kinh A Xà Thế vương; Trường A Hàm 2, 17; Tăng 
Nhât A Hàm 12; Đại Bát Niệt Bàn 19, 20; Luật Ngũ Phân 3; Đại Đường Tây Vực Ký 9; Huệ Lâm Am 
Nghĩa 25. 


Sự tích đức Phật 341 


Rồi vua cho vời thái tử vào để thông báo ngay quyết định của vua, đồng 
thời căn đặn mọi người không nên tiết lộ vụ ám sát này cho người ngoài biết. 

Nhưng ba ngày sau, thái tử Ajãtasattu ra lệnh nhốt vua Bimbisãra trong 
cung cắm, không ai được ra vào thăm viếng, trừ hoảng hậu Videhi. Hai vị đại 
thần thân tín của vua cũng bị bắt giam. Gia đình hai vị này được thông báo là 
hai vị được lưu lại ăn ngủ trong cung đề luận bản chính sự trong vòng bảy hôm. 

Y sĩ Jivaka cho Phật biết là những chuyện trên hoàn toản được giữ bí mật. 
Sở dĩ ông được biết là vì ông được gọi tới chữa bệnh cho hoàng hậu Videhi. 
Hoàng hậu đã thuật lại cho ông nghe và bảo ông lên núi bạch lại với Phật tất cả 
sự thật. Y sĩ JTvaka nói tiếp : 

- Bạch Thế Tôn, con mong là sau lễ đăng quang, Ajãtasattu sẽ trả tự do 
lại cho thượng hoàng và hai vị đại thần. 

Trình xong mọi việc, JTvaka lạy Phật rồi xuống nÚI. 

Đức Phật cho gọi Thượng tọa Sãriputta đến, bảo : 

— Này Sãriputta, Như Lai sẽ không đến dự lễ đăng quang của vua 
AlãAtasattu, và Như Lai mong rằng tất cả các VỊ khất sĩ của giáo đoàn cũng 
không nên đến dự lễ. Chúng ta không nên can dự vảo việc ác đức này. 

— Bạch Thế Tôn, con hiểu rồi. Con sẽ thông báo với đại chúng là Thế Tôn 
sẽ không về dự lễ đăng quang và Thế Tôn muốn các vị khất sĩ trong giáo đoàn 
cũng không về dự lễ này. 

Ngày lễ đăng quang đã tới. Không thấy Phật và các vị khất sĩ trong giáo 
đoàn do người lãnh đạo đến dự lễ, dân chúng bắt đầu tự đặt câu hỏi. Rồi từ đó 
tìm ra sự thật, biết rằng thượng hoàng và hai vị đại thần hiện còn đang bị biệt 
giam và bỏ đói. Dân chúng cũng nhận thấy sự có mặt đầy đủ của giáo đoàn do 
Thượng tọa Devadatta lãnh đạo. Họ nhận thấy sự khác biệt giữa hai giáo đoàn. 
Một phong trào âm thầm chống đối trong dân chúng đối với vị vua mới và giáo 
đoàn độc lập lần hồi được phát hiện. 

Vua Ajãtasattu được báo cáo về phong trào chỗng đối âm thầm trong dân 
chúng, liền triệu Thượng tọa Devadatta vào cung để vấn kế. 


Ajãtasattu và Devadatta âm mưu ám sát Phật:*° 


Một hôm, vào giữa đêm khuya, trong lúc đức Phật đang ngồi thiền trên 
núi GIjjhakũta, chợt nghe một tiếng động nhẹ sau một tảng đá lớn, Phật lên 
tiếng : 

— Ai đó ? Đến đây làm gì vào giờ này ? Có việc gì cần cứ đến đây nói. 

Một thanh niên vạm vỡ, tay cầm gươm nhưng có vẻ rụt rẻ run sợ, ngập 
ngừng bước đến trước Phật rồi vội quỳ mỌp xuống đảnh lễ và thưa rằng : 

- Thưa đạo sư, con được lệnh đến đây để giết ngài. Nhưng con không 
dám. Xin đạo sư tha tội cho con. Nhưng nếu con không giết được ngài thì con 


53 Xem Tạng Luật, Tiêu Phẩm, tập 2: 368-371; Đường Xưa Mây Trắng, trang 499-500. 


Sự tích đức Phật 342 


cũng không dám trở về vì con sẽ bị chủ tướng giết. Thưa đạo sư, con sợ lắm, 
con phải làm sao bây giờ ? 

— Ai đã sai anh đến giết Như Lai ? 

— Dạ, chủ tướng của con. Nhưng con không dám nói tên chủ tướng của 
con ra đâu. 

— Anh không nói cũng được. Nhưng chủ tướng của anh nói với anh thế 
nào? 

— Thưa đạo sư, chủ tướng của con chỉ cho con đường lên núi để giết đạo 
sư trong lúc ngài đang ngồi thiền giữa đêm. Xong rồi con phải đi một con 
đường khác để trở về báo cáo với chủ tướng. 

— Anh có vợ con gì không ? 

— Dạ không, con chỉ có một bả mẹ già. 

— Anh hãy nghe đây. Nghe cho kỹ và làm đúng theo lời Như Lai bảo thì 
sẽ tránh khỏi chết. Anh hãy về nhà ngay, đem mẹ anh vượt biên giới trốn sang 
nước Kosalãä ngay lập tức. Nhưng anh không được xuống núi bằng con đường 
mà chủ tướng của anh đã chỉ định, nếu không anh sẽ bị mai phục giết chết. Anh 
phải xuống núi bằng một con đường khác cách xa con đường đó. Thôi, anh đi 
đi. 

- — Người thanh niên lạy tạ rồi vội vã đứng dậy đi, đề lại thanh gươm trên 
nên đá. 


Sau lần thất bại đó, Devadatta lại thuê 31 tên cung thủ phục kích bắn lén 
Phật. Nhưng khi thây Phật đi ngang qua với vẻ thanh thản, điêm đạm, oai nghi 
thì họ đều sanh lòng cảm phục, bước ra thú tội và xin được xuât gia.” 


Phật thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ 


Sáng sớm hôm sau, hai Thượng tọa Sãriputta và Moggallãna đến bạch 
Phật : 

- Bạch Thế Tôn, chúng con nghĩ là đã đến lúc chúng con phải đến 
Gayäsĩsa để dìu dắt các sư huynh bên ấy khỏi lầm đường lạc lỗi. Chúng con xin 
phép Thế Tôn cho chúng con văng mặt một thời gian. 

— Các thầy muốn đi thì cứ đi. Nhưng hãy cần thận để bảo toàn sanh mạng. 

Thượng tọa Moggallana chợt nhìn thấy thanh gươm trên nền đá, vội hỏi: 

— Bạch Thế Tôn, có chuyện gì đã xảy ra nơi đây ? 

— Có người định ám sát Như Lai, nhưng Như Lai đã độ cho ông ta rồi. 

— Devadatta đã quyết tâm gia hại Thế Tôn, chúng con xin Thế Tôn hãy 
cần trọng. 

— Không sao đâu, các thầy cứ an tâm đi. Như Lai biết xử sự tuỳ thời. Các 
đẳng Như Lai không bao giờ nhập diệt do bị ám hại. 

Hai vị đại đệ tử đảnh lễ Phật rồi xuống núi. 


” Xem Buddha and the Gospel of Buddhism, trang 59. 


Sự tích đức Phật 343 


Qua hôm sau, đức Phật và Thượng tọa Ananda được y sĩ JTvaka mời đến 
nhà riêng của ông trong vườn xoải để thọ trai. Đến trưa, lúc Phật và Thượng tọa 
Änanda vừa thọ trai xong, y sĩ JTvaka thông báo có hoàng thái hậu Videhi đến 
viếng. Đức Phật biết ngay chính Jivaka xếp đặt cho thái hậu gặp Phật. Thái hậu 
đến nơi đảnh lễ Phật xong, ngồi sang một bên khóc nức nở. Mọi người đều im 
lặng. Một lúc sau, Phật hỏi : 

— Có chuyện gì xin thái hậu cứ nói. 

- Bạch Thế Tôn, tình trạng của thượng hoảng rất nguy ngập. Ajãtasattu 
quyết định bỏ đói thượng hoàng cho đến chết. Nó không cho con đem thức ăn 
vào nhà giam cho thượng hoảng nữa. 

Rồi bà kế rằng mây ngày đầu bà còn được mang thức ăn vào cho thượng 
hoàng. Nhưng sau lễ đăng quang, lính canh bảo được lịnh vua không cho bất cứ 
ai mang thức ăn vào, kế cả thái hậu. Từ đó mỗi lần vào thăm, bà lén giấu vài vắt 
cơm trong tóc cho thượng hoàng ăn đỡ dạ. Nhưng được một tuần thì lính canh 
khám xét thật kỹ, bắt gặp mấy vắt cơm giấu trong tóc. Chúng nó xin lỗi bà vì 
vừa được lịnh vua phải khám bà thật kỹ; vua bảo đã nhịn ăn một tuần rồi sao 
không thấy thượng hoàng mắt sức. Túng thế quá, bà mới nghĩ cách: trước khi 
vào thăm thượng hoàng, bà tắm rửa sạch sẻ, rồi trát một lớp bột rang trộn mật 
ong vào mình trước khi mặc áo. Nhưng chỉ được vài ngày cơ mưu bị bại lộ, và 
bà bị cắm hăn không được vào thăm thượng hoảng nữa. Kế tới đây, bà khóc nức 
nở một hồi rồi nói : 

— Bạch Thế Tôn, con khổ quá. Chắc thượng hoàng không còn sống được 
mấy ngày nữa. Ở trong phòng giam, ngày nào thượng hoàng cũng đứng nhìn lên 
núi Gijjhakita qua một khung cửa sô nhỏ có song sắt, mong được nhìn -thây 
bóng dáng đức Thế Tôn. Sau khi thoái vị, thượng hoảng rất mong được xuất gia 
theo Thế Tôn sống đời phạm hạnh. Tuy bị giam cầm, nét mặt thượng hoảng lúc 
nảo cũng bình thản, đầy tha thứ đối với đứa con ngỗ nghịch. Con đã khóc nhiều 
với thượng hoàng. Con nói với thượng hoàng là con quyết tâm cầu nguyện cho 
kiếp sau con vả thượng hoàng được sanh về nơi nào không có những đứa con 
ngô nghịch .... Con khổ quá, xin Thế Tôn giúp con. 

“Không biết kiếp trước con tạo tội gì mà nay sanh đứa con hung ác thế 
nảy, còn đức Như Lai do nhân duyên nào lại làm quyến thuộc với Devadatta ? 
Cúi mong Thế Tôn chỉ dạy cho con làm thế nào để được sanh về một thế giới an 
lành không có địa ngục, ngạ quý, súc sanh và hạng người hung ác. 

— Thưa thái hậu, xin bà chớ quá đau khô. Việc gì cũng có nguyên nhân và 
hậu quả. Sự việc xảy ra như thế là vì trước kia, trong khi cầu tự mong được có 
con nối dõi, thượng hoàng có lên núi gặp một đạo sĩ chuyên tu thiền định để cầu 
xin đạo sĩ giúp dùm. VỊ đạo sĩ kia bảo phải chờ hai mươi năm nữa, khi đạo sĩ 
mãn phẩn sẽ thọ sanh làm con thượng hoàng. Thượng hoàng có bảo vị đạo sĩ 
phải cam kết giữ đúng lời hứa sẽ thọ sanh làm con ngài sau khi mạng chung. 
Nhưng sau đó thượng hoàng nóng. lòng mong có con sớm mới sai người lên núi 
giết vị đạo sĩ trong lúc đang ngồi thiền định. Vị đạo sĩ đó đã tái sanh làm 
Ajãtasattu như đã cam kết và đòi món nợ máu. 


Sự tích đức Phật 344 


- Bạch Thế Tôn, đúng rồi. Hèn chi lúc con mang thai Ajãtasattu con rất 
thèm căn vào đầu gối của thượng hoàng để hút máu". Con phải tự cố gắng 
chống lại sự thèm khát ghê tởm đó. Một hôm, thượng hoảng cầm dao gọt trái 
cây bị đứt tay, con liền cầm tay thượng hoàng đưa vào miệng, hút máu một cách 
say sưa. Con tự cảm thấy xấu hỗ và ghê tởm lây con. Con buông tay thượng 
hoảng ra, khóc nức nở. Thượng hoàng hỏi tại sao con khóc. Con nói thiệt. 
Thượng hoảng lấy làm lạ, an ủi con, rồi gọi chiêm tỉnh gia đến hỏi. Chiêm tỉnh 
gia nói đứa con trong bụng sau này sẽ sát hại vua để chiếm ngôi. Con buồn quá, 
có lần con tự lấy tay chà xát bụng con thật mạnh để phá thai , nhưng rốt cuộc 
không có kết quả 8Ì. Biết được chuyện â ấy, Thượng hoàng gọi con đến bảo “Ta 
ai GÓ thoát được già chết, ta muôn thấy mặt con ta, ái khanh đừng làm như thế 
nữa”. Lúc Ajãtasattu được ba tuổi, có lần nó chơi cầm dao chạy tới đòi giết 
Tiệp hoàng. Thượng hoàng kinh hãi bồng nó ném xuống lầu nhưng nó chỉ bị 
gãy một ngón tay. Bạch Thế Tôn, nhưng quả thật con không chịu nổi cảnh một 
đứa con đối xử với cha mẹ một cách ác độc như thế. Xin Thế Tôn hoan hỉ chỉ 
cho con nơi nào không có con cái ngỗ nghịch để con cầu xin tái sanh về nơi đó. 

Đức Phật ngôi nghiêm chỉnh, phóng quang từ giữa hai chặn lông mày đến 
khắp mười phương thế giới. Hào quang trở vệ trụ trên đánh Phật, hiện rõ các 
quốc độ trang nghiêm của chư Phật để bà Videhi dễ nhìn thấy. Bà Videhi xem 
xong, bạch Phật"* : 

- Kính bạch Thế Tôn, các cõi Phật tuy đều an lạc thanh tịnh nhưng con 
chỉ ưa thích được sanh đến cõi Cực Lạc của đức Phật A Di Đà. Cúi xin Thế Tôn 
chỉ dạy cho con tu hành thế nào đề được sanh về cõi ấy. 

Đức Phật mỉm cười nói với bà Videhi : 

— Cõi Tịnh Độ của đức Phật A Di Đà, còn gọi là Phật Vô Lượng Thọ, ở 
phương Tây, nơi đó chúng sanh đều từ hoa sen hóa sanh ra, tâm tánh đều thuần 
thục hiền hòa. Nhưng nơi cõi đó tất cả chúng sanh đều thuộc phái nam, không 
có nữ gIới. 

"Ai muốn sanh về cõi Cực Lạc của đức Phật A Di Đà đều phải phát ba 
thứ tâm : 

1- Chí thành tha thiết. 

2- Mong muốn sâu nặng. 

3- Phát nguyện tu sáu niệm°” và hồi hướng. 
và phải ứu ba fịnh nghiệp sau đây : 

I- Hiểu dưỡng cha mẹ, vâng thờ thầy dạy, từ tâm chẳng giết, tu mười 
nghiệp thiện. 

2- Quy y Tam Bảo, giữ đủ mười giới, không phạm oal ngh1. 

3- Phát tâm Bồ đề, tin sâu nhân quả, trì tụng kinh điển, khuyên người 
khác tu. 


5° Xem Tiểu Bộ, Jãtaka, kinh 338: Thusa. 
” Xem kinh Quán Phật Vô Lượng Thọ (Đại Chánh TTĐTK, tập 12). 
”?! Sáu niệm là: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới và niệm Thiên. 


Sự tích đức Phật 345 


“Ba tịnh nghiệp trên đây là chánh nhơn tu hành của chư Phật quá khứ, 
hiện tại và vị lai. Bà chưa có thiên nhãn, hôm nay được thấy cõi Cực Lạc là nhờ 
thần lực của Như Lai. Về sau, chúng sanh nào muốn được thấy thể giới Cực Lạc 
và Đức Phật 4 Di Đà phải thực hành 16 phép quán tưởng như sau"”Ẻ: 

1- Quán tưởng mặt trời lặn. 

2- Quán tưởng băng giá. 

3- Quán tưởng đất lưu ly. 

4- Quán tưởng cây báu. 

5- Quán tưởng nước tắm công đức. 

6- Quán tưởng tổng quát: đất báu, cây báu, ao báu, lầu gác báu nơi 
cõi Cực Lạc. 

7- Quán tưởng tòa sen báu. 

S- Quán tưởng hình tượng: Phật Vô Lượng Thọ, Đức Quán Thế 
Âm, Đức Đại Thế Chí. 

9- Quán tưởng toàn sắc thân Phật Vô Lượng Thọ. 

10- Quán tưởng toản sắc thân Bồ Tát Quán Thế Âm. 

11- Quán tưởng toản sắc thân Bồ Tát Đại Thế Chí. 

12- Quán tưởng mình được sanh nơi cõi Cực Lạc. 

13- Quán tưởng tượng Phật Vô Lượng Thọ, Quán Thế Âm và Đại 
Thể Chí trên ao thất bảo. 

14- Quán tưởng sự vãng sanh của hàng Thượng Phẩm. 

15- Quán tưởng sự vãng sanh của hàng Trung Phẩm. 

16- Quán tưởng sự vãng sanh của hàng Hạ Phẩm. 

Thái hậu Videhi nghe lời Phật chỉ dạy xong, lãnh thọ phụng hành, đảnh lễ 
Phật rồi trở về cung. Đức Phật và Thượng tọa Änanda cũng từ giã Jïvaka, trở 
lên núi GIJjhakũta. 


Sãriputta và Mogøallãna đến Gayäsĩsa*° 


Sau khi từ giã Phật trên núi Gijjhakita, hai Thượng tọa Sãriputta và 
Moggallãna trở về tỉnh xá Veluvana thu xếp vài việc rồi âm thầm đi đến núi 
Gayäsĩsa. Hai vị đến nơi lúc Thượng tọa Devadatta đang thuyết pháp. Thượng 
tọa Devadatta thấy Thượng tọa Sãriputta và Thượng tọa Moggallãna đến thì vô 
cùng mừng rỡ, mời hai vị cùng ngồi chung trên pháp tòa. Nhưng hai vị từ chối, 
chỉ xin được ngôi chung với các đại đức khác trong hàng thính chúng. Sau khi 
kết thúc pháp thoại, Thượng tọa Devadata nói : 

— Hôm nay có hai Thượng tọa Sãriputta và Moggallãna đến với chúng ta. 
Đây là một tin vui lớn cho giáo hội GayäsIsa. Hai Thượng tọa đã từng là hai 
người bạn rất thân của ta và là những khất sĩ có biện tải lỗi lạc. Vậy tôi xin 


"?* Xem kinh Quán Phật Vô Lượng Thọ (Đại Chánh TTĐTK, tập 12). 
`” Xem Tiêu Bộ, Jãtaka 143 ; Tạng Luật, Tiêu Phâm, tập 2: 391-394. 


Sự tích đức Phật 346 


nhường lời lại hai Thượng tọa Sãriputta và Moggalläna tiếp tục buổi thuyết 
pháp hôm nay. 

Nói xong, Devadatta đứng lên chỉ tay về chỗ Sãriputta và Moggallãäna 
đang ngồi. Hai Thượng tọa đứng dậy. Một tràng pháo tay nô dòn tán thưởng. 
Thượng tọa Sãriputta lên pháp tòa nói về Tứ Diệu Đé, thầy nói thật hay và thật 
hấp dẫn về các đau khổ ở đời, về các nguyên nhân sâu xa của đau khổ, về hạnh 
phúc chân thật của đời sống thánh thiện, và về cách tận diệt đau khô tận gốc TỄ. 
Thầy nhấn mạnh về các phương pháp thực hành giới, định, tuệ để tránh khổ 
đau. Đa số thính chúng hoan hỉ lắng nghe và lãnh thọ. Riêng Devadatta thì có vẻ 
mỏi mệt, ngồi ngủ gật. 

Hai thầy Sãriputta và Moggallãna ở lại Gayãsĩsa hơn một tháng, tham dự 
vào tất cả những sinh hoạt của giáo đoàn. Cứ ba hôm, Thượng tọa Sãriputta lại 
thuyết pháp và giảng dạy chung cho các khất sĩ. Mỗi ngày Thượng tọa 
Moggallãna giải thích thêm về phần thực hành và những chỗ khó hiểu trong 
giáo lý. Các khất sĩ nơi đây đã xem hai thầy là bậc đàn anh đáng kính và đáng 
tin cần. Nhưng thầy Kokälika, người phụ tá thân tín của Devadatta, khuyên 
Devadatta không nên quá tin tưởng hai thầy. Devadatta không đồng ý, trái lại rất 
thích thú khi thấy có người phụ trách dạy dỗ các khất sĩ thay cho mình. 

Một hôm, sau buôồi thuyết pháp về Tứ Niệm Xứ, Thượng tọa Sãriputta nói 
với các vị khất sĩ : 

— Này các huynh đệ, chiều hôm nay tôi và sư huynh Moggalläna sẽ từ giã 
các huynh đệ. Chúng tôi phải trở về với Phật và giáo đoàn do ngài lãnh đạo. 
Thưa các huynh đệ, chúng ta chỉ có một đắng thánh nhân giác ngộ hoản toàn 
trên đời này mà thôi. Vị đó là đẳng Thế Tôn Sãkyamuni. Chính ngài đã thành 
đạo dưới cội Bồ-để cách nay 37 năm. Chính ngải đã sáng lập Giáo Đoàn Khất 
Sĩ với đây đủ ba ngôi Tam Bảo tại Isipatana, gân Benares. Này các huynh đệ, 
chia rẽ giáo đoàn là một trọng tội“. Các huynh đệ nên trở về sám hối với đức 
Thế Tôn. Chúng tôi tin rằng với lòng từ bi cao cả của ngài, chúng ta sẽ được thu 
nhận lại như cũ. Đối với tôi, chỉ có đắng Thế Tôn Sãkyamuni là vị đạo sư chân 
chánh của tất cả chúng ta mà thôi. Hai anh em tôi xin chào các huynh đệ. Nếu 
các huynh đệ muốn trở về với đức Thế Tôn thì các huynh đệ hãy đến tỉnh xá 
Veluvana, chúng tôi sẽ đưa các huynh đệ lên Gijjhakita để phát lồ sám hối. 

Nói xong, hai Thượng tọa từ giã đại chúng rồi im lặng trở về Veluvana. 
Hôm đó Devadatta bận việc phải về kinh đô Rãjagaha. Kokãlika đứng dậy phản 
đối, nhưng không ai có phản ứng gì cả. 

Hai Thượng tọa Sãriputta và Moggallãna về đến Veluvana được năm hôm 
thì có 385 vị khất sĩ từ GayäsTsa tìm về. Theo lời chỉ dạy của đức Phật, hai 
Thượng tọa Sãriputta và Moggallana chỉ dẫn nghi thức cho họ làm lễ phát lồ 
sám hối trước đại chúng, rồi hướng dẫn họ lên núi Gijjhakũta đảnh lễ Phật. Phật 
dạy các vị khất sĩ về Lục Hòa và khuyên các vị nên triệt để tôn trọng và thực 


60 797 ơi noịch gồm có : Tội giết mẹ, tội giết cha, tội giết A-la-hán, tội làm thân Phật ra máu, tội 
phá hòa hợp tăng. AI phạm vào tội ngũ ngịch sẽ bị đọa vào "địa ngục vô gián" (avTci), chịu khô liên 
tục không gián đoạn cho đên khi đên xong tội mới ra khỏi ngục. 


Sự tích đức Phật 347 


hành Lục Hòa trong Giáo Đoàn Khất Sĩ, và tỉnh tấn tu học theo sự hướng dẫn 
của các vị Thượng tọa. 

Độ một tuần sau có thêm 35 vị khất sĩ nữa từ Gayäs1sa trở về Veluvana. 
Thượng tọa Sãriputta cũng cho họ làm lễ phát lồ sám hối trước đại chúng, rồi 
đưa họ lên núi Linh Thứu trình diện với Phật. Thượng tọa Ananda hỏi thăm 35 
vị Khất sĩ về tình hình tại GayãsTsa. Một vị khất sĩ đáp : 

— Khi Thượng tọa Devadatta từ Rãjagaha trở về Gayäsĩsa, thấy gần bốn 
trăm sư huynh đã theo hai Thượng tọa Sãriputta và Moggallana trở vê Veluvana 
thì giận lắm. Nhưng thầy chỉ trách sơ qua là mấy người. bỏ đi đã vong ơn thầy 
và không biết phân biệt nơi nào tu chín chắn hơn, rôi thầy làm thính. Hai ngày 
sau thầy lại trở về thủ đô để gặp vua Ajãtasattu. Trong lúc đó Thượng tọa 
Kokälika cứ tới lui nguyễn rủa những người đã bỏ đi, làm cho những người còn 
ở lại cũng cảm thấy khó chịu. 

- Không biết hai sư huynh Sãriputta và Moggallãna đã nói gì với các 
huynh đệ mà các huynh đệ bỏ Devadatta trở về với Phật đông như thế ? 

— Hai sư huynh đó không hề nói gì động tới Devadatta cả. Hai thầy chỉ lo 
thuyết pháp và dạy dỗ chúng tôi rất chí tình. Phần đông anh em chỉ mới được 
hai ba hạ nên còn non nớt về giáo lý cũng như về thực hành. Được hai thầy hết 
lòng chỉ dạy trong vòng một tháng mà anh em cảm thấy tiến bộ rất nhiều và 
hiểu được phần nào giáo lý cao thượng của đức Thế Tôn, và biết được chính 
đức Thế Tôn mới là bậc Đại Giác Ngộ duy, nhất hiện nay ở thế gian này, và 
cũng chính ngài đã thành lập Giáo Đoàn Khát Sĩ đầu tiên tại .lsipatana với đầy 
đủ ba ngôi Tam Bảo. Vì vậy nhiều anh em đã quyết định trở về với Phật. 

— Vậy còn Thượng tọa Kokälika thì sao ? 

— Thượng tọa Kokãlika thấy anh em bỏ đi thì giận lắm, nguyễn rủa hai sư 
huynh thậm tệ”' và trách Thượng tọa Devadatta không thấy xa, quá tin cậy hai 
sư huynh nên bị gạt. 

Trong một buổi pháp thoại, Đức Phật đã khen hai thượng tọa SãrIputta và 
Mogsallana hội đủ ứám điều kiện xứng đáng để làm sứ giả Như Lai. Tám điều 
kiện đó là: 

I- Biết lắng nghe. 

2- Biết làm cho người khác lắng nghe; 

3- Biết cách hướng dẫn. 

4- Hiểu biết sâu rộng. 

5- Nhận thức tinh tường. 

6- Biết chỉ cho người khác cách nhận thức tỉnh tường. 

7- Biết rõ việc gì có lợi, việc gì có hại. 

8- Biết tạo hòa khí, không tranh cãi. (Tạng Luật, Tiểu Phẩm, tập 2: 399) 

Đức Phật cũng nói rằng DevadatfIa sẽ gánh chịu sự bất hạnh, bị đọa địa 
ngục trọn kiếp vì tâm bị ngự trị bởi tám điều không đúng Chánh Pháp : 

1- Tham cầu lợi lộc. 


5! Xem Buddhist Legends, quyền III, trang 247-249. 


Sự tích đức Phật 348 


2- Buồn phiền vì không có lợi lộc. 

3- Tham cầu danh vọng. 

4- Buôn phiền vì không có danh vọng. 

5- Tham cầu vinh hiền. 

6- Buồn phiên vì không được vinh hiển. 

7- Mong ước điều xâu ác. 

8- Có bạn bè xấu ác. (Tạng Luật, Tiểu Phẩm, tập 2: 401) 


Devadatta lăn đá hại Phật” 


Một buổi chiều, trong khi đức Phật đang đi bách bộ xuống núi, từ đông 
sang tây trên con đường Bimbisara, trên sườn núi Cijjhakita, đến chỗ đường 
hẹp hai bên có dốc đá cao thì Devadatta đứng trên dốc cao phía nam lăn xuống 
một tảng đá lớn. Đức Phật đang đi trên con đường hẹp giữa hai dốc đá, không 
tài nào tránh khỏi tảng đá tròn, lớn, từ trên cao lăn xuống. Nhưng khi tảng đá 
kia lăn xuống đến lưng chừng dốc thì chạm vào giữa hai tảng đá khác làm văng 
ra nhiều mảnh nhỏ. Chỉ có một mảnh văng trúng vào chân của Phật làm chảy 
máu ướt cả vạt áo sañghãti. Các vị khất sĩ phải khiêng Phật xuống chân núi Linh 
Thứu, để ngài nằm nghỉ tại đền Maddakuchchi°°. Đức Phật bảo các vị khất sĩ 
hãy khiêng ngài đến vườn xoài của ông JTvaka ở gần đó. Đến nơi, y sĩ JTvaka 
liền tây trùng, đắp thuốc cầm máu, rồi băng bó vết thương cho Phật. Xong xuôi, 
ông nói : 

- Bạch Thế Tôn, con có một bệnh nhân đang chờ con trong thành 
Rãjagaha. Sau khi thăm bệnh nhân này, con sẽ trở về ngay. Trong khi chờ đợi, 
xin Thế Tôn cứ nằm nghỉ và đừng động gì đến vết thương cả. 

Nhưng sau khi thăm bệnh nhân trở về thì công thành đã đóng. Ông JTvaka 
than: 

— Nếu ta không về kịp để tháo băng ra thì đêm nay vết thương sẽ làm Thế 
Tôn đau đớn lắm ! 

Trong lúc đó đức Phật bảo Thượng Tọa Ananda : 

- Này Änanda, JTvaka về trễ, công thành đã đóng, không thể qua được. 
Ông ta nghĩ rằng đã đến lúc tháo băng ra. Vậy thầy hãy tháo băng ra đi. 

Thượng Tọa Änanda tháo băng ra thì thấy vết thương đã lành. Thượng tọa 
hỏi : 

- Bạch Thế Tôn, sư huynh Devadatta làm chuyện ác nghiệt như thế sẽ 
phải chịu nghiệp báo như thế nào ? 

— Này Ananda, có năm tội (ngũ nghịch) sau khi mạng chung phải sa vào 
địa ngục vô gián. Đó là: Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hiệp tăng và 


52 Xem Buddhist Legends, quyền II, trang 197-198; Tiểu Bộ, Jãtaka 503: Sattigumba; Tạng Luật, 
Tiểu Phẩm, tập 2: 372; Kinh Xuất Diệu 14, 15, 16, 25; Luận Đại Tỳ-bà-sa 83. 

63 Đên jMaddakuchchi chính là nơi hoàng hậu Videhi đã chà xát bụng định phá thai, ở ngay dưới 
chân núi CIJjhakita (S:Griddhakũta). 


Sự tích đức Phật 349 


làm thân Phật ra máu. Đó là năm nghiệp ác đưa đến sự đau khô liên tục không 
ngừng ở địa ngục A-tỳ (Avic¡) cho đến khi hết nghiệp mới ra khỏi. 
Sáng sớm hôm sau, JTvaka vừa về vội đến bên giường hỏi Phật : 
- Bạch Thế Tôn, đêm qua vết thương có lảm Thế Tôn đau đớn lắm 
không? 
— Này Jïvaka, mọi đau khổ đã hoàn toàn chấm dứt đối với Như Lai. 
Rồi đức Phật nói kệ : 
"Người đã sống đầy đủ, không còn biết buôn rầu. 
"Người đã tự giải thoát khỏi ràng buộc thế gian, 
"Không còn gì vướng mắc, có gì là đau khô. 
(Kinh Pháp-Cú, bài 90) 


Như Lai chỉ nói những lời có ích lợi cho người nghes“ 


Một hôm hoàng tử Abhaya (Vô Úy, Abhayaräjakumãra), con vua 
Bimbisära với bà PadumavatT hoa khôi ở thủ đô UJjenT xứ Avanti, nghe theo lời 
ngoại đạo sư Nigantha Nãtaputta, thỉnh Phật đến tư gia cúng dường, rồi nhân đó 
nêu một câu hỏi khó trả lời như sau: “Sa môn Gotama có bao giờ nói lời khó 
chịu làm buôn khổ người khác không ?” Nếu đức Phật trả lời "Có" thì đức Phật 
chăng khác gì người thường; nếu đức Phật trả lời "Không" thì là nói dối vì đức 
Phật đã nói Devadatta sẽ bị trừng phạt tại địa ngục A-tỳ trong một kiếp, không 
thể nào tránh khỏi ? 

Ngày hôm sau, đức Phật đến thọ trai xong, hoảng tử Abhaya hỏi : 

— Thưa Sa môn Gotama, có bao giờ ngài thốt ra lời nói khó chịu làm cho 
người khác buồn khổ không ? 

— Tùy trường hợp. Nhưng sao Hoàng tử hỏi Như Lai câu đó ? 

— Thưa Sa môn Gotama, thật ra đó là câu hỏi của đạo sư Nãtaputta. Nếu 
ngài đáp có thì ngài chẳng khác gì người thường; nếu ngài đáp không thì ngài 
nói dối vì ngải đã bảo Devadatta sẽ bị đọa địa ngục A -tỳ. 

— Này Abhaya, nếu đứa bé đang ngồi trong lòng Hoàng tử hiện giờ nuốt 
phải một miếng gỗ hay một hòn sỏi mặc cổ, thì Hoàng tử sẽ làm gì ? 

— Tôi sẽ lấy vật đó ra. Nếu gặp khó khăn thì tay trái tôi sẽ đè ngửa đầu nó 
ra, rồi dùng ngón tay mặt móc vật đó ra dù có thể làm cho nó đau và chảy máu. 
Vì sao? Chính vì tôi thương nó, muốn cứu nó. 

— Cũng thế, này Abhaya, Như Lai không bao giờ nói sai sự thật, nói lời 
vô ích, nói lời khó chịu làm thương tốn người khác; cũng không bao giờ nói 
đúng sự thật một cách vô ích, gây khó chịu, thương tôn người khác; cũng không 
bao giờ nói sai sự thật, nói lời vô ích để làm vui lòng người khác; cũng không 
bao giờ nói đúng sự thật một cách vô ích để làm vui lòng người khác; Như Lai 


5% Xem Trung Bộ (Majjhima nikãya) 58: kinh Abhaya-Rãjakumara; Tiểu Bộ, Trưởng Lão Tăng Kệ, 
kinh 26: Abhaya; The Life of Buddha as Legend and History, trang 136. 


Sự tích đức Phật 350 


chỉ nói những lời đúng sự thát và có ích lợi cho người nghe, dù có làm vui lòng 
người khác hay không. 


Devadatta thả voi say hại Phật» 


Một hôm, đức Phật và một số các vị khất sĩ, từ tôn trang nghiêm, đi từ 
tinh xá Veluvana (Trúc Lâm) vào thành Rajagaha (Vương Xá) để khất thực. Khi 
vừa đến công thành phía bắc, bỗng nghe tiếng dân chúng la hoảng, chạy tán 
loạn. Một con voi to lớn từ chuồng voi hoàng gia phóng ra, đưa vòi lên cao, 
đuôi và hai tai thắng đứng, miệng rồng thật to, chạy thắng ` phía công thành. 
Đó chính là con voi Nalagiri“, nôi tiếng hung dữ nhất của nhà vua. Nó vừa 
chạy vừa la, bọt mép trào ra, hai mắt đỏ ngầu như điên như dại. Thấy tình trạng 
quá nguy hiểm, một số khất sĩ vội chạy tìm chỗ núp hai bên đường, một số núp 
sau lưng đức Phật. Thượng tọa Änanda nắm tay Phật kéo sang một bên, nhưng 
đức Phật vẫn đứng yên tại chỗ. Ẩnanda vừa bước lên định đứng chận trước mặt 
Phật, bỗng nghe Phật hú lên một tiếng lớn và dài. Tiếng hú vang dội, trang 
nghiêm, oai vệ. Đây là tiếng hú của con voi chúa trong rừng Rakkhita ở gần 
thành phố Parileyyaka. Phật đã an cư một mình nơi đây vào hạ thứ 10, và ngài 
đã học được tiếng hú của con voi chúa gọi đàn voi đến tập họp bên bờ suối. Voi 
Nãlãgiri xông tới chỉ còn cách Phật chừng mươi bước, bỗng nghe tiếng. hú vang 
dội, nó khựng lại đứng nghe, nét mặt từ hung dữ đổi sang hiền hòa, rồi ngoan 
ngoãn năm mọp xuông đt. Đức Phật đã dùng tiếng hú để làm cho con voi chú 
ý, rồi phóng tâm Từ : pruên 
(Mettã) để làm dịu cơn S==:” 
hung dữ của nó. Phật tiến | F 
tới, đưa tay sờ lên đầu voi 
với tất cả lòng từ bi cao cả 
của ngài. Rồi ngài nắm lấy 
vòi voi, thong thả dắt vOI 
trở về chuông trong tiếng 
hoan hô tán thán của dân 
chúng hai bên đường. Miệng voi còn tỏa ra mùi rượu nồng nặc. 

Khi vào tới chuồng voi, đức Phật nghiêm nghị nhìn vị quản voi, rồi với 
giọng ôn tồn ngài bảo : 

— Con voi Nãlãgiri này tâm tánh hung dữ bất thường, ông phải cân thận 
đừng bao giờ để nó sông chuông ra đường có hại đến sinh mạng của dân chúng. 

- Bạch đức Thế Tôn, vị quản voi cung kính đảnh lễ và thưa, con không 
dám sơ sót như vậy. Vốn hồi sáng sớm có ngài Devadatta đến bảo con vảo triều 





55 Xem Tạng Luật, Tiểu Phẩm, tập 2: 377-380; Tạp A Hàm 16, 18, 38, 48; Tăng Nhất A Hàm 5, 9, 
11, 12, 23, 38, 48, 49; Kinh Hiền Ngu 6, 9, 13. 

66 Xem Trưởng Lão Tăng Kệ, kinh 166 (Cũlaka) và kinh 230 (Sirimitta). Theo Tiểu Bộ, Jãtaka 21, 
389, 501 thì tên voi là Dhanapala (Tài hộ); theo Jataka 222, 241, 329, 438 thì tên voi là Nalãg1ri. 


Sự tích đức Phật 351 


gặp vua có việc cân, ngài sẽ tạm giữ voi cho con đên lúc con trở về. Không dè 
lúc con vừa về tới nơi thì thây xảy ra vụ này. Xin Thê Tôn tha tội cho con. 


Chỉ trong vải hôm, tin Phật bị mưu sát ba bốn lần trong vòng hai tuần lễ 
được truyền đi khắp thủ đô. Quần chúng càng ngân ngơ, kinh hoàng, xôn xao 
khi hay tin thượng hoàng Bimbisära băng hà. Có người được biết ngài đã chết 
thê thảm trong ngục thất. Thượng hoàng Bimbisära thọ 66 tuôi, ngài nhỏ hơn 
Phật 5 tuổi. Năm quy y làm đệ tử tại gia của Phật, ngài mới có 31 tuổi. Lên ngôi 
từ năm 15 tuổi, ngài đã trị vì trong 5I năm. Suốt 51 năm đó nước Magadha (Ma 
Kiệt Đà) luôn luôn được hòa bình, dân chúng an cư lạc nghiệp. Chỉ trừ có một 
lần lâm chiến với vương quốc Angãä. Trong cuộc chiến tranh đó vua 
Brahmadatta của xứ Angã đã thua trận, và xứ Anga bị lệ thuộc xứ Magadha. 
Khi vua Taxila Pukkusati lên cầm quyền ở Angä, vua Bimbisära đã thiết lập liên 
lạc thân hữu với vị vua này và đưa vua này đến với đạo Phật. Đề có hòa bình 
lâu dải, ngài đã kết thân với các nước láng giềng, cưới em ruột của vua Pasenadi 
xứ Kosalã là Videhi làm chánh hậu, lập thứ hậu từ các hoàng tộc Madra và 
LicchavIr. Chị ruột của vua Bimbisära là Mallikã cũng đã được gả cho vua 
Pasenadi làm hoàng hậu xứ Kosalä. 

Vua Bimbisãra từng tỏ lòng thương kính Phật bằng cách làm một con 
đường đi từ chân đến đỉnh núi Gijjhakita để Phật đi được dễ dàng, và xây một 
tháp đựng tóc và móng tay của Phật trong vườn thượng uyên, đặt người thường 
xuyên đốt hương trầm và thắp đèn nến quanh tháp để cúng dường. 


Đến ngày làm lễ trà tỳ thượng hoàng Bimbisãra, Phật tự thân hành tới dự 
lễ, và bảo tất cả các vị khất sĩ trong giáo đoàn cùng đi. Lễ trà tỳ được tổ chức rất 
long trọng. Quần chúng tiếc thương vị vua đạo đức của họ đã đến tham dự rất 
đông đảo. 

Trên đường dự lễ về, Phật ghé vườn xoài của y sĩ JTvaka. Vị này cho Phật 
biết là sau khi thái hậu Videhi bị cắm không được vào thăm thượng hoàng thì 
ngải đã lìa đời trong nhà giam, bên cạnh không có một người thân thích. Lúc 
nảo ngài cũng nhìn lên đỉnh núi Linh Thứu (Giijhakũta) mong được trông thấy 
bóng dáng đức Thế Tôn. 

Một hôm y sĩ JTvaka dắt hoàng tử Abhaya, con của vua Bimbisãra và thứ 
hậu PadumavatfI, lên núi GIJjhaknta trình diện với Phật. Abhaya xin được xuất 
gia. Ông không còn tha thiết gì đến nếp sống phù hoa danh lợi. Đã từng nghe 
Phật thuyết. pháp nhiều lần, ông rất hâm mộ đạo lý giải thoát và ước mong được 
sống nêp sông thảnh thơi, vô ưu của người khất sĩ. Phật chấp nhận cho Abhaya 
xuất gia. 


16- Hạ thứ 38 tại Jetavana (năm -552) 


Mười hôm sau, đức Phật cùng với các Thượng tọa Sãriputta, Moggallana, 
Ananda và độ 300 khât sĩ rời thành RaJagaha, đi lên miên bắc, vượt sông 


Sự tích đức Phật 352 


Gangä, tới thăm chúng khất sĩ ở tỉnh xá Mahävana, thuộc thủ đô Vesalï của xứ 
Vajj. Rồi Phật lại lên đường hướng về thủ đô Sãvatthi của xứ Kosalã. Mùa mưa 
sắp tới, ngài cần về Jetavana đề kịp thời chuẩn bị cho khóa an cư. 

Tới Sãvatthi, Phật đi thắng về tinh xá Jetavana. Các thầy chờ Phật ở đây 
đông lắm. Năm nay các vị khất sĩ và nữ khát sĩ về đây an cư rất đông. Nghe tin 
đồn về những cuộc biến động ở thủ đô của xứ Magadha, mọi người đều mong 
gặp Phật để vấn an và biết thêm tin tức chính xác. Ni sư Khemä lãnh đạo một 
đoàn nữ khất sĩ đến thăm viễng Phật. Bà được ni chúng bầu lên thay thế ni sư 
PajapatT nay đã 113 tuổi. 

Quốc vương Pasenadi nghe Phật trở về cũng lập tức đến thăm. Phật kể lại 
cho vua nghe về các biến cố ở Rãjagaha. Phật cho biết thái hậu Vidchi, em ruột 
của vua, vân được bình yên nhưng mang trong lòng nhiều sầu khổ. Vua 
Pasenadi cũng cho Phật biết cách nay hơn một tháng vua đã cử sứ giả đến 
Rãjagaha yêu cầu vua Ajatasattu giải thích tại sao có chuyện giam giữ quốc 
vương Bimbisära và hai vị đại thần. Đến nay vẫn chưa thấy đoàn sứ giả trở về. 
Vua cũng cho Phật biết là để phản kháng hành động của Ajãtasattu vua đã lấy 
lại các ấp thuộc địa phận xứ Kãsi mà trước kia, lúc gả công chúa Videhi về làm 
chánh hậu của vua Bimbisara, vua Mahãä Kosalas” đã nhường lại cho xứ 
Mapgadha làm của hồi môn. 

Mùa an cư đến. Các tinh xá xung quanh thủ đô Sãvatthi đều có rất đông 
khất sĩ từ các nơi tập họp về. Cứ hai tuần Phật lại thuyết pháp một lần tại 
Jetavana. Các khất sĩ ở các tỉnh xá lân cận, sau giờ ngọ trai, đều tập họp về đây 
nghe pháp. Các vị đại thí chủ như ông Sudatta Anäthapindika và bả Visäkhã đều 
sốt săng lo chu toàn về thực phẩm và nhu yếu phẩm cho các khất sĩ. 


Phật thuyết kinh A Di Đà 


Sau lễ khai mạc mùa an cư kiết hạ năm nay, trước đông đảo thính chúng 
cư sĩ, khất sĩ, chư thiên và chư đại Bồ tát đang ngồi im lặng chờ nghe Phật 
thuyết pháp, Thượng tọa Sãriputta từ chỗ ngôi đứng lên, trịch vai áo bên phải 
xuống, quỳ gối bên phải sát đất, chắp tay cung kính bạch Phật rằng : 

- Bạch Thế Tôn, vừa TỒi tại Gijjhakiita (Linh Thứu) Thế Tôn có chỉ cho 
thái hậu Videhi cách cầu vãng sanh về cõi Cực Lạc (SukhävatI) của đức Phật A 
Di Đà (Amitä Buddha), chúng con nhận thấy đó cũng là một pháp môn tu thật 
hay, có thể. thích hợp với căn tánh và sự mong ước của nhiều người ở cõi Ta-bà 
(Saha-loka) này. Vậy, trước đông đảo thính chúng hôm nay, xin Thế Tôn hoan 
hỉ chỉ dạy rõ ràng về pháp môn vi diệu này. 

— Lành thay ! Lành thay ! Này Sãriputta, thầy vì lợi ích của chúng sinh 
mà thưa hỏi đúng lúc. Như Lai sẽ giảng nói về cõi Cực Lạc (Sukhãvat) của đức 
Phật A Di Đà (Amitã) và pháp môn tu để được sanh về cõi thanh tịnh ấy. Quí vị 
hãy chăm chỉ lắng nghe. 


57 Vua Mahã Kosala truyền ngôi lại cho con là Pasenadi (Xem Tiểu Bộ, Jãtaka 492). 


Sự tích đức Phật 353 


— Bạch Thế Tôn, chúng con xin chăm chỉ lắng nghe. 

— Này Sãriputta, ở phương tây, cách đây trên một trăm tỷ cõi Phật, có một 
thế giới tên là Cực Lạc, nơi đó có đức Phật hiệu là A Di Đà đang thuyết pháp. 
Sở dĩ thế giới đó tên Cực Lạc là vì nơi đó chúng sanh không hề bị khổ não mà 
thường được an lạc. 

“Này Sãriputta, ở cõi Cực Lạc đầy dẫy những vật quí giá, cây cối, đất đai, 
đồi núi, sông rạch, nhà cửa đều bằng vàng bạc châu báu. Hoa sen to bằng bánh 
xe, đủ màu xanh vàng đỏ trắng, phát ra hào quang sáng rỡ và mùi hương thơm 
ngát. Thường có các loài chim quí hót ca hòa với tiếng gió động cành cây phát 
ra những điệu nhạc vi diệu làm cho chúng sanh nơi đó được tính thần sảng 
khoái, phát Bồ-đề tâm, thâm nhập Chánh Pháp, luôn luôn nghĩ đến Phật, Pháp, 
Tăng. Do đó, ở cõi Cực Lạc, chúng sanh không hề có ý niệm về ba ác đạo*%, trái 
lại có đầy đủ môi trường thuận lợi đề thành tựu các công đức trang nghiêm. Hơn 
nữa, chúng sanh nơi cối Cực Lạc đều do hoa sen hóa sanh, nên thân tâm đều 
thanh tịnh, không có nam nữ, không có ái dục. 

“Này SãrIputta, sở dĩ đức Phật cõi Cực Lạc có hiệu là A Di Đà (Amitä = 
Vô Lượng) là vì đức Phật đó phát ra vô số hào quang chiếu khắp mười phương 
không hề bị chướng ngại, do đó nên có hiệu là 4m/ãbha (Vô Lượng Quang). 
Đức Phật A Di Đà lại có hiệu là 4zzãyus (Vô Lượng Thọ) vì thọ mạng của 
ngài, cũng như của nhân dân nơi đó, dài vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp”. 

“Này Sãriputta, như có thiện nam tín nữ nào nghe nói đến đức Phật A Di 
Đà liền phát tín tâm kiên cố, một lòng chí thành chấp trì danh hiệu một ngày, 
hai ngày, ba ngày, bồn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, đến lúc sắp mạng 
chung vân thành kính niệm danh hiệu ngài, thì đức Phật 4 Di Đà và thánh 
chúng nhất định sẽ có mặt để tiếp rước người đó về cối Cực Lạc. 

“Này Sãriputta, những điều ta vừa nói thật vô cùng khó tin đối với chúng 
sanh ở cõi Ta-bà này, nhưng đó là những lời nói chân thật. M/ưởi phương chư 
Phật cũng đêu nói như thế và các ngài đều phát nguyện tiếp sức hộ niệm cho 
những ai thực hành pháp môn Tịnh Độ này. 

Phật vừa nói xong, các vị đại đệ tử liền chắp tay cung kính thưa : 

— Bạch Thế Tôn, thật khó tin, thật hy hữu, thật vi diệu, chúng con xin tín 
thọ, phụng hành và truyền bá pháp môn Tịnh Độ này. 


Nhờ Đức Tin có thể chứng Vô Sanh hay không ?°° 


68 Bạ ác đạo là địa ngục, ngạ qui, súc sanh. 

%9 A-făng-kỳ kiếp (Pli: asaikhyeyya, Sanskrit:asamkhya-kalpa). Asaäkhyeyya = 10” kappa. Kiếp 
(Pali:kappa, Sanscrit:kalpa), là đơn vị thời gian rất dài, bằng chu kỳ thành hoại của một thế giới. A- 
tăng-kỳ kiếp (asankhyeyya) — 10 kiếp (kappa). Đại kiếp (mahäkappa) = 4 a-tăng- kỳ kiếp 
(asankhyeyya). Đời người (äyukappa) là khoảng thời gian từ lúc sanh ra đến lúc chết của một người. 
9° Xem Buddhist Legends, quyên II, trang 208-209; Tương Ưng Bộ, chương 48, kinh 44: 
Pubbakotthaka (Ngôi Nhà Phía Đông). 


Sự tích đức Phật 354 


Một hôm có 30 tu sĩ sống trong rừng đến tinh xá Jetavana gặp đức Phật, 
đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên chờ nghe pháp. Đức Phật quán biết các tu sĩ này 
có đủ khả năng đạt được quả vị A-la-hán, bèn xoay qua hỏi Thượng tọa 
Sãriputta về sự ích lợi của Đức Tin như sau : 

— Này Sãriputta, thầy có nghĩ rằng Đức Tin, khi đã được phát triển đầy 
đủ, có thể đưa đến quả vị Vô Sanh hay không ? 

- Bạch Thế Tôn, con không tu tiễn hoàn toàn do Đức Tin nơi Thế Tôn, 
không do phát triển đầy đủ Đức Tin nơi Thế Tôn để đạt đến quả vị Vô Sanh. 
Nhưng dĩ nhiên, đối với những người không biết, không thấy, không nhận thức 
được, không năm vững được bằng J trí, bằng tuệ giác, thế nào là Vô Sanh, thì 
những người đó phải phát triển đây đủ Đức Tìn nơi Tam Bảo mới có thể phát 
triển tuệ giác và chứng được Vô Sanh. 

Nhiều vị khất sĩ nghe rồi, cho rằng Thượng tọa Sãriputta vẫn chưa dứt hết 
tà kiến, vì Thượng tọa vẫn chưa đặt hết tin tưởng vào đức Phật. Đức Phật bảo : 

— Này các thầy, Sãriputta đã từng nói không ai chưa phát triển đầy đủ 
năm căn (Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ) mà có thể thành đạo được. Nhưng 
Sariputta không tiến tu nhờ đức tin nơi người khác, mà chính nhờ đức tin nơi 
Tự Túnh Tam Bảo rồi tự mình tỉnh tấn thực hành Thiên Định theo Chánh Pháp 
để đạt đến Trí tuệ cao siêu và giải thoát. Còn những ai trí tuệ yếu kém thì cần 
có đức tin nơi Tam Bảo để tu tập và phát triển đầy đủ ngũ căn để đạt đến giải 
thoát. 

Rồi đức Phật nói kệ : 

"Người không tin mù quáng, 

"Người không còn tạo tác, 

"Người đã đạt vô sanh, 

"Không còn nghĩ thiện ác, 

"Không ham muốn lợi danh, 

"Là người cao thượng nhất. (Kinh Pháp Cú, bài 97) 


Phật dạy cách xây dựng hạnh phúc°" 


Đề tài bài pháp thứ hai trong mùa an cư năm nay là cách xây dựng hạnh 
phúc ngay trong đời này. Phật nói đại ý như sau : 

“ Khi Như Lai nói cuộc đời dẫy đầy đau khổ, nào là sanh già bệnh chết, 
nảo là ái ly, oán hội, cầu bất đắc ...là để nhắc nhở những người đang đam mê, 
mong tìm hạnh phúc trong dục lạc, quên mất cuộc đời vô thường, thân vô 
thường, tâm vô thường, mà vô thường là sanh diệt, là khổ đau. Cũng như một 
người bị bệnh hủi, bị bắt buộc vào sống biệt lập ở trong rừng. Mỗi khi cảm 
thấy ngứa ngáy, xôn xang, khó chịu, ông ta đào một cái hố, đốt củi khô cháy đỏ, 
rôi đứng bên miệng hồ mà hơ mình mây tay chân. Trong khi làm như thê ô ông ta 
cảm thây rất đã ngứa và rất sung sướng. Đến khi ông hết bệnh, trở về đời sông 


6!! Xem Trung Bộ, kinh 45 và 75. Xem thêm Tăng Chi Bộ, chương 8 pháp, kinh 54: Dighajanu. 


Sự tích đức Phật 355 


bình thường. Một hôm ông trở vào rừng để thăm những người bạn còn đang 
bệnh. Khi đến bên cạnh hồ than hồng, chỗ họ đang đứng hơ mình, thì ông cảm 
thấy nóng quá, chịu không nổi, phải tránh ra xa. Dục lạc như hồ than hông đổi 
với người mắc bệnh hủi, chỉ có người bệnh mới thấy dục lạc là vui. Người lành 
mạnh đu tránh xa. 

“ Một khi đã nhận thức được đời là đau khổ, những ai muốn tìm hạnh 
phúc trước hết phải tìm cách diệt trừ đau khổ. Muốn diệt trừ đau khổ phải biết 
gôc của nó là mê lầm (vô minh), ham muốn (tham ái) và cô chấp (kiến thủ). Ä⁄ê 
lâm là thân vô thường mà cho là thường; tâm vô thường mà cho là thường; ái 
dục là đau khổ mà cho là vui; không biết luật nhân quả. #am muốn là ham 
danh, ham lợi, ham giàu sang, ham sắc đẹp, ham âm thanh êm ái dịu dàng, ham 
hương thơm, ham được người khen, ham rồi muốn được, được rồi muốn giữ, 
nhưng tất cả đều vô thường làm sao giữ mãi được. Cố chấp là cho ý mình là 
đúng là hay, con người vô ngã mà chấp là có ngã, chấp ngã là thường, chấp ngã 
là đoạn, chấp có, chấp không, chấp đúng, chấp sai, chấp phải, chấp quấy ...; do 
cô chấp nên có bất đồng ý ý kiến, cãi lẫy, xung đột và chiến tranh. 

“ Một khi đã biết được nguyên nhân của khổ thì phải biết cách diệt trừ nó. 
Diệt trừ hết mê lầm, hết ham muốn, hết cô chấp là hết khổ, là được hạnh phúc 
chân thật vĩnh cứu, là được giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Mà muốn diệt trừ 
hết mê lầm, hết ham muốn, hết cô chấp thì phải biết Chánh Pháp, thực tập thiền 
quán, giữ giới thanh tịnh, tập quen sông đời phạm hạnh (đạo đức), thiểu dục tri 
túc. Người sống theo Chánh Pháp(Bát Chánh Đạo) sẽ thực chứng được hạnh 
phúc chân thật ngay trong hiện tại, và tiễn dần lên các thánh quả từ Tu-đà- 
hoàn, Tư-đảà-hàm, A-na-hàm, đến A-la-hán và quả vị Phật”. 


Phật thắm cư sĩ Sudatta trên giường bệnh°*° 


Sau buổi thuyết pháp, bà Punnalakkhanä (Phước Tướng) , vợ của cư sĩ 
Sudatta Anathapindika, đến đảnh lễ Phật và báo tin cho Phật biết cư sĩ Sudatta 
đã bị bệnh gần mười hôm nay. Ông rất tiếc không dự được buổi thuyết pháp 
nảy. Bệnh ông cảng ngày cảng nặng, sợ không được nhìn thấy mặt Phật trước 
khi qua đời. 

Ngày hôm sau, đức Phật cùng với hai Thượng tọa Sãriputta và Ananda 
đến thăm ông Sudatta. Ông Sudatta ngôi trên một chiếc ghế dựa, nét mặt xanh 
xao. Phật bảo : 

— Này Sudatta, ông đã sống một đời đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Với công 
đức bố thí rộng lớn, ông đã làm vơi nỗi khổ của biết bao nhiêu người. Biệt danh 
Cấp Cô Độc mà người ta xưng tặng ông thật xứng đáng. Ngoài ra ông còn trải 
vàng mua đất, thành lập tỉnh xá Jetavana cho tăng chúng có nơi tu học dễ dàng, 
thuận lợi, cho dân chúng Sãvatth1 có nhiều cơ hội học hỏi Chánh Pháp. Công 
đức hộ trì Chánh Pháp của ông thật to lớn. Ông đã tinh tấn sống theo Chánh 


612 Xem Trung Bộ (Majjhima nikãya) 143: kinh Anäathapindikovada; Trung A Hàm 28. 


Sự tích đức Phật 356 


Pháp, tạo dựng hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình và cho nhiều người trong 
xã hội. Bây giờ ông nên an nghỉ và tịnh dưỡng. Như Lai sẽ nhờ Thượng tọa 
Sãriputta thỉnh thoảng tới thăm ông và hướng dẫn sự tu học cho ông. Ông 
không nên có găng đến tỉnh xá trong lúc này, vì sự di chuyển sẽ làm cho ông 
mắt nhiều sức lực. 

— Kính lạy đức Thế Tôn, con xin vâng lời ngài dạy. 


Phật dạy Singãla cách sống đạo đức để có hạnh phúc°° 


Hai tuần sau, trong buổi thuyết pháp, Phật kế cho đại chúng nghe câu 
chuyện Phật gặp ông Singäla (Thiện Sinh). Một buổi sáng nọ, ở thành Rãjagaha, 
trong khi đi khất thực, Phật gặp một thanh niên tên Singãla đang đứng giữa sân 
trước nhà cúi lạy sáu phương đông, tây, nam, bắc, trên, dưới một cách cung 
kính. Phật tới gần hỏi chàng lạy như thế để làm gì. Singãla thưa là từ hồi còn bé, 
chàng đã được thân phụ dạy mỗi buổi sáng phải ra sân lạy sáu phương. Chàng 
chỉ biết vâng lời cha, sáng nảo cũng lạy như thế, nhưng không biết đề làm gì. 

Phật nói: Lạy như thế là để thực tập một lối sống có hạnh Sinh trong hiện 
tại và tương laI. #,j6/- 3% #y"lla| #8 sử 88G) se 

Lạy phương đông là Z⁄Z NV t /Q| 
đề quán chiếu"“ cách đối xử c# Ñh ÂN! 
với công ơn cha mẹ: Làm lỀP oeg ° \ 
con khi đã trưởng thành 
phải lo nuôi dưỡng cha mẹ, 
hiểu thảo đối với cha mẹ, 
bảo vệ gia tộc và truyền SN 
thống gia đình, bảo vệ tài sản thừa tự; lãm đủ tang lễ khi ghê: mẹ qua đời. [âm 
cha mẹ phải ngăn cản con làm điều ác, khuyến khích con làm điều thiện, cho 
con học nghè nghiệp, cưới vợ xứng đáng cho con, đúng thời trao của thừa tự 
cho con. 

Lạy phương nam là để quán chiếu cách đối xử với công ơn thầy tổ: Làm 
học trò phải kính trọng thầy, hầu hạ thầy, hăng hái học tập, tự phục vụ thầy, chú 
tâm học hỏi nghề nghiệp. Làm thầy phải hết lòng dạy bảo học trò sự hiểu biết 
của mình, những kinh nghiệm của mình, dạy cho thuân thục nghề nghiệp; khen 
học trò với các bạn bẻ quen thuộc, hướng dẫn nghề nghiệp cho học trò về mọi 
mặt. 

Lạy phương tây là để quán chiếu cách đối xử với tình nghĩa vợ chông: 
Làm chồng phải kính trọng vợ, cư xử bình đăng với vợ; trung thành với vợ, giao 
quyền hành cho vợ, săm đồ nữ trang với vợ. Làm vợ phải chăm sóc chồng con, 
khéo tiếp đón bà con, trung thành với chồng, khéo gìn giữ tài sản chung, khéo 
léo và nhanh nhẹn làm việc nội trợ. 










Ĩ 
\s 


53 Xem Trường Bộ (DIgha nikãya) 31: kinh Singalovada; Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh l6; 
Trường A Hàm, quyên I1: kinh Thiện Sinh. 
614 Quán chiêu: suy nghĩ chính chăn đê hiêu biết rõ ràng. 


Sự tích đức Phật 357 


Lạy phương bắc là để quản chiếu cách đối xử với tình nghĩa bạn bè: Đỗi 
với bạn bè phải thực hành bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, không lường gạt. 
Nếu gặp người bạn phóng túng thì phải khuyên nhủ, bảo vệ khi gặp nguy hiêm, 
làm chỗ nương tựa khi gặp khó khăn, kính trọng gia đình của bạn. 

Lạy phương dưới là để quản chiếu cách đối xử với người cộng sự: Phải 
giao việc đúng theo khả năng của họ; lo cho họ ăn uống và tiền lương tương 
xứng, giúp họ điều trị bệnh hoạn, chia xẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ, thỉnh 
thoảng cho họ nghỉ phép. Người giúp việc phải thức dậy trước khi chủ dậy, đi 
ngủ sau chủ, tự bằng lòng với các vật đã cho, khéo làm các công việc được giao 
phó, đem lại danh tiếng tốt đẹp cho chủ. 

Lạy phương trên là để quán chiếu cách đối xử với bậc hiển nhân: Phải có 
cử chỉ cung kính, có lời nói cung kính, có tư tưởng cung kính, mở rộng cửa để 
đón các vị ấy; cúng dường các vị ấy các vật dụng cần thiết. Ngược lại vị hiền 
nhân nên ngăn họ không làm điều ác, khuyến khích họ làm điều thiện, thương 
xót họ với tâm từ bi, dạy họ những điều chưa nghe, làm cho thanh tịnh điều đã 
được nghe, chỉ bày con đường đạo đức của thánh nhân. 

Nhưng phải biết điểu kiện căn bản trong các cách đổi xử là phải giữ gìn 
năm giới (không giết hại, không tham lam trộm cắp, không tà dâm, không nói 
dối, không say rượu), không nên hành động vì tham lam, vì giận hờn, vì sợ hãi, 
hay vì mê lâm trong lúc chưa có đủ yếu lô quyết định. Ngoài ra phải tránh xa 
sáu loại hành động có thể đưa đến tán gia bại sản: uống rượu say sưa, đi lang 
thang trong thành phố vào giờ khuya khoắt, lui tới những nơi cờ bạc, lui tới 
những nơi ăn chơi trác táng, la cà với những người bạn xấu, và lười biếng ỷ lại. 
Này Singäla, ông phải lạy sáu phương với sự quán chiếu như thế mới thật sự có 
ý nghĩa và lợi ích, vì hành động đó có thể mang đến cho ông hạnh phúc thiết 
thực trong cuộc sống. 

Đức Phật nói tiếp: Hạnh phúc chân thật là điễu có thể thực hiện được 
ngay trong đời này, nêu chúng ta biết : 

I- Chọn một nghề sinh sống có ích lợi cho nhiều người. 

2- Thân cận với những người hiền đức, với những thiện tri thức. 

3- Phụng dưỡng cha mẹ, chăm sóc vợ chồng CON cái. 

4- Chia xẻ thì giờ, tài vật, hạnh phúc với kẻ khác. 

5- Biết ơn, khiêm nhượng, ít ham muốn, biết đủ. 

6- Chọn môi trường sinh sống thuận tiện cho sự tu học, và sự làm lành. 

7¬ Sống một cuộc đời trong sạch và cao thượng. 

8- Chuyên cần học hỏi Giáo Pháp giác ngộ°” và giải thoái”. 

9- Cách thiền quán để diệt trừ mê lâm”” và phiên não”. 

Sau cùng, Phật nêu gương sáng của ông Sudatta Anathapindika, một cư sĩ 
biết sống theo Chánh Pháp đã mang lại hạnh phúc cho chính mình, cho gia đình 


615 Giác ngộ: biết rõ chân lý. 

616 Giđj thoát: ra khỏi mọi sự ràng buộc, đau khổ về vật chất cũng như về tinh thần. 

617 Mệ lầm: hiệu biết không đúng sự thật, không đúng chân lý. 

618 Phiển não: trạng thái tâm lý xáo trộn như vui, buồn, thương, ghét, giận, tham, lo sợ... 


Sự tích đức Phật 358 


và cho nhiều người trong xã hội trong đời hiện tại. Hành động tốt đẹp này còn là 
những nhân lành sẽ mang đến những hoa trái xinh tươi trong các đời vị lai. 

Bà Punnalakkhanã, vợ của cư sĩ Sudatta, cảm động đến rơi nước mắt. Bà 
đứng lên bạch Phật : 

— Bạch đức Thế Tôn, cuộc sống CỦa người Cư SĨ nhiều khi thật bận rộn, 
nhất là khi mình được thừa hưởng một gia sản lớn. Con nghĩ nếu mình có một 
cơ nghiệp bình thường có lẽ việc tu học sẽ được dễ dàng hơn. Nhiều khi nhìn 
những vị khất sĩ không nhà, không cửa, không vợ, không con, tay ôm bình bát 
đi thong dong trên các nẻo đường khất thực, thật nhàn hạ, chúng con ước mong 
được sống như thế. Nhưng chúng con có nhiều trách nhiệm quá, nhiều sự ràng 
buộc quá, không biết làm sao ? 

— Này Punnalakkhanã, người khất sĩ cũng có nhiều trách nhiệm: phải học 
hỏi Giáo Pháp, phải thực tập thiền quán, phải tôn trọng giới luật, phải sống đời 
phạm hạnh trong sạch, phải an trú ngày đêm trong chánh niệm", phải hoằng 
pháp lợi sinh. Như có vị cư sĩ nào muốn làm quen với đời sống xuất gia của các 
khất sĩ thì có thể xin thọ Bát Quan Trai giới. 


Phật dạy Bát Quan Trai giới 


Hoặc nửa tháng một lân, hoặc mỗi tháng một lần, hoặc ba tháng một lần, 
các vị cư sĩ nào muốn tập sống như người xuất gia có thê đến chùa xin thọ Bát 
Quan Trai giới (Upaväsa) với vị sư trưởng. Người thọ Bát Quan Trai giới, được 
gọi là Cận #rụ nam hay nữ, phải sống trọn một ngày một đêm trong chùa, thọ 
ngọ trai, thực tập thiền tọa, thiền hành, sống trong phạm hạnh®', tỉnh thức®”, 
tinh cần, thong dong và an lạc giống hệt như các vị tu sĩ. Sau thời gian sống một 
ngày một đêm như thế, các vị lại xả giới và trở về đời sống thế gian, chỉ giữ lại 
tam quy, ngũ giới. 

Trường hợp không thê đến chùa, người cư sĩ có thể thỉnh ít nhất hai vị Tỳ 
kheo đến nhà mình để tuyên giới, hướng dẫn và chỉ dạy trong các ngày tu Bát 
Quan Trai. 

Bát Quan Trai gồm có tám giới : 

1- Không sát hại sinh mạng. 

2- Không trộm cướp. 

3- Không dâm dục. 

4- Không nói dối. 

5- Không uống rượu. 


5 Chánh niệm (sammsatl): Luôn luôn nhớ đến Chánh pháp và biết rõ hiện trạng của thân tâm và 
việc mình đang làm có đúng Chánh pháp không. Tả niệm (micchäsati) là sự nhớ tưởng đến những 
chuyện thế gian và các ác bất thiện pháp. 

522 Xem Tăng Chi Bộ, chương 8 pháp, kinh 43: Visakhã; Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh 89; Trung 
A Hàm 153. 

61 Phạm hạnh: đạo đức, giữ giới luật trong sạch. 

622 Tƒmjy tlrức: giữ tỉnh thần sáng suốt, 6 căn thanh tịnh. 





Sự tích đức Phật 359 


6- Không trang sức. 

7- Không năm và ngôi trên giường ghế sang trọng. 

8- Không sử dụng tiền bạc. 

Tám giới ấy là đề phòng ngừa vọng niệm”? và tạp niệm"? phát sanh trong 
thời gian tu tập. "Quan” có nghĩa là phòng ngừa. Còn "Trai" có nghĩa là chỉ ăn 
một bữa chay trước hoặc trong giờ ngọ, đề có thì giờ tu tập. 

Được Phật chỉ dạy phép Bát Quan Trai, giới cư sĩ hôm ấy rất lấy làm 
Sung Sướng. 


624 


Sãriputta dạy Sudatta cách quán tưởng lúc hấp hồi“ 


Mười ngày sau, được tin bệnh của ông Sudatta trở nặng, Thượng tọa 
Sãriputta và Thượng tọa Ananda liền đến thăm. Ông Sudatta nằm trên giường 
bệnh. Sãriputta và Änanda ngồi trên ghế bên cạnh giường. Biết ông Sudatta 
không còn sống được bao lâu nữa, Thượng tọa Sãriputta hộ niệm ông như sau: 

— Ông Cấp Cô Độc Sudatta, ông đã sông một cuộc đời cao thượng và hữu 
ích cho gia đình, cho xã hội và cho Giáo Pháp. Trong buổi thuyết pháp vừa qua 
tại Jetavana, đức Thế Tôn đã tán thán công đức của ông như thế. Mọi việc đáng 
làm ông đã làm trong suốt cuộc đời. Giờ đây ông nên bình tĩnh lắng nghe tôi nói 
và làm theo. Này ông Sudafa, ông nên quán tưởng” như sau : mắt không phải 
là tôi, tai không phải là tôi, mũi, lưỡi, thân cũng không phải là tôi. 

Đợi cư sĩ quán tưởng Xong, Thượng tọa nói tiếp : 

— Bây giờ ông nên tiếp tục quán tưởng như sau : những gì tôi thấy không 
phải là tôi, những gì tôi nghe không phải là tôi, những gì tôi ngửi, nếm, xúc 
chạm cũng không phải là tôi. 

Ngưng một lúc, Thượng tọa Sãriputta chẫm rãi nói tiếp : 

— Ông nên quản tưởng rõ ràng như thế này : Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ÿ 
không phải là tôi; sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không phải là tôi, thấy, 
nghe, ngửi, nẾm, xúc giác, suy nghĩ, cũng không phải là tôi. Vì nêu mắt một hay 
tắt cả 18 thứ đó thì tôi vẫn là tôi, không bị sứt mẻ gì. Tôi không bị ràng buộc và 
giới hạn trong những yếu lô ấy. 

Ngưng một lúc, Thượng tọa Sãriputta nói tiếp : 

— Bây giờ ông nên quản tưởng như thế này : thân xác này không phải là 
tôi, cảm giác đau đớn này không phải là tôi, sự suy nghĩ này không phải là tôi, 
sự biến đổi của thân xác, cảm giác và tư tưởng không can hệ gì đến tôi. Sinh tử 


623 ong niệm: ý nghĩ hoặc tư tưởng về chuyện đời, không đúng sự thật, không đúng chân lý. 

522 Tạp niệm: những ý niệm hoặc tư tưởng lăn xăng, tán loạn, làm mất chánh định và chánh niệm. 

5 Xem Trung Bộ (Majjhima nikãya) 143. 

526 Quản tưởng (Bhaãvana): Tập trung tư tưởng đề làm phát hiện hay phát triển trong tâm một hình 
ảnh (tâm ảnh), một vật thê, một hiện tượng, một ý niệm hay một cảm giác vững chắc trong một thời 
gian, ví dụ như Quán Tâm (citta-bhavan3), Quán Thân (käya-bhãvan3), Quán Tâm Từ (mettä- 
bhãvan3). Quản niệm (anussafi): Tập trung tư tưởng để tưởng nhớ điều gì với hình ảnh thật rõ ràng 
trong tâm, ví dụ như Niệm Phật (buddhãnussati), Niệm Pháp (dhammanussati), Niệm Tăng 
(sanghanussati), Niệm Giới (s1lanussati), Niệm Thí (chaãgãnussati), Niệm Thiên (dẽvatänussati). 


Sự tích đức Phật 360 


không chạm được tới tôi. Sinh không làm cho tôi có, tử không làm cho tôi mất. 
Tôi mỉm cười biết rằng cái tôi chân thật chưa hê sinh nên cũng không bao giờ 
diệt. 

Thực tập tới đây, cư sĩ Sudatta mỉm miệng cười. Rồi bỗng nhiên nước 
mắt chảy ràn rụa trên hai má ông. Thượng tọa Ẩnanda hỏi : 

— Ông Sudatta, sao ông lại khóc ? Ông có nuối tiếc gì không ? Ông quán 
chiếu không thành công hả ? 

— Thưa Thượng tọa, tôi không nuối tiếc gì. Nhờ đã nhiều lần được nghe 
đức Thế Tôn thuyết pháp nên hôm nay tôi quán chiếu rất thành công. Nhưng tôi 
cảm động quá vì suốt 35 năm được phụng sự đức Thế Tôn và gần gũi các vị 
Thượng tọa mà chưa bao giờ tôi được nếm mùi vị giáo lý thậm thâm vi diệu như 
hôm nay. 

— Ông Sudatta, pháp môn Quán 18 Giới Phân Biệt và Quán Bát Nhã này 
các vị khất sĩ và nữ khất sĩ thường được nghe đức Thế Tôn giảng dạy luôn. 

— Thưa Thượng tọa, xin Thượng tọa bạch với Phật cho phép giới cư sĩ 
cũng được nghe đề hiểu và thực hành giáo lý thâm diệu nảy. 

Cư sĩ Sudatta Anãthapindika từ trần ngay buổi chiều hôm đó. Hai Thượng 
tọa Sãriputta và Änanda đã ở lại hộ niệm rất lâu cho cư sĩ. Theo kinh sách, sau 
khi trút hơi thở cuối cùng, ông Sudatta liền tái sanh vào cung trời Tusita (Đâu 
Suất) và tối hôm đó trở về tỉnh xá Jetavana với một thân thể nhẹ nhàng, linh 
hoạt, chiếu sáng, đảnh lễ Phật. Ông Sudatta có ba người con gái là Mahaã 
Subhãddã, Culla Subhãddã và Sumanä, và một người con trai duy nhất là Kãla. 
Tất cả đều đắc quả Tu-đả-hoàn, riêng Sumanä đắc quả Tư-đà-hàm. 


Chiến tranh giữa hai xứ Magadha và Kosalã“ 


Mùa an cư thứ 38 vừa chấm dứt, các vị khất sĩ chưa kịp lên đường đi 
hoằng pháp thì nghe chiến tranh bùng nỗ giữa hai xứ Magadha và Kosalã. Đại 
binh của xứ Magadha, do vua Ajätasattu đích thân lãnh đạo, đã vượt sông 
Gangäã gần thị trấn Benares đi vào lãnh thổ Kosalã. Bên xứ Kosalã, sau khi được 
quân đội biên phòng thông báo, vua Pasenadi cũng thân hành điều động binh 
mã đến Kãsi. Việc binh quá cấp bách, vua không kịp đến thông báo và từ giã 
Phật. Vua nhờ thái tử Jeta đến gặp Phật để trình bày mọi việc. 

Phật đã từng được thông báo rằng sau khi nghe tin Ajãtasattu mưu sát cha 
để lên ngôi, vua Pasenadi đã tỏ ý phản kháng bằng cách lây lại một làng thuộc 
xứ Kãsi mà ngày xưa vua cha Mahaã Kosalã đã tặng cho vua Bimbisara như vật 
hồi môn của công chúa Kosaladevi tức Videhi. Làng này đã đem lại cho xứ 
Magadha mỗi năm một số tiền thuế trị giá một trăm ngàn đồng tiền vàng. Vua 
Ajãtasattu vừa lên ngôi, muốn củng cô uy thế của mình trong xứ cũng như đối 
với các nước ngoài, liền cất binh sang đánh đề lấy lại. 


57 Xem Tương Ưng Bộ (Samyutta nikãya), chương 3, kinh 14 và 15; Tiêu Bộ, Jãtaka 283, 329, 492. 


Sự tích đức Phật 361 


Thượng tọa Sãriputta thông báo cho các vị nam nữ khất sĩ ở đâu thì nên 
hành đạo ngay tại đó, đừng di chuyên nhiều trong thời buổi chiến tranh. Thượng 
tọa cũng xin Phật ở lại Sävatthi cho đến khi tình hình vên tĩnh. 

Hai tháng sau, dân chúng kinh hoàng nghe tin binh tướng Kosalã đã thất 
trận ba lần tại Kãsi5%. Vua Pasenadi và các tướng phải rút tàn binh chạy về thủ 
đô Savatthi. Tình hình rất khẩn trương, may nhờ hệ thống phòng thủ tại Sävatthi 
rất là kiên cô. Binh tướng của vua Ajãtasattu đã đuôi theo và công kích ngày 
đêm mà cũng không hạ được thành. Sau đó, nhờ tướng Bandhula áp dụng chiến 
thuật của Trưởng lão Dhanuggaha-Tissa””, phối hợp viện binh từ các nơi kéo 
về, bày trận dụ địch đang háo thắng vào hiểm địa đã có quân mai phục săn, phá 
tan quân của Ajãtasattu. Vua Ajãtasattu cùng các tướng soái dưới quyên đều bị 
bắt sông với trên một vạn tù binh. Số binh lính còn lại, hoặc chết hoặc bỏ chạy 
tán loạn. Ngoài ra, quân đội Kosala còn chiếm được rất nhiều voi, ngựa, xe của 
bên địch. 

Chiến tranh kéo dải hơn sáu tháng. Dân chúng Sãvatthi được lệnh tô chức 
ăn mừng thăng trận. Sau khi thu xếp công việc binh đội và triều chính, vua 
Pasenadi đến thăm Phật tại tinh xá Jetavana. Vua kế cho Phật nghe những gian 
nan của cuộc chiến. Vua nói rằng chính Ajãtasattu đã gây ra chiến tranh nên 
ngài phải chiến đấu tự vệ. Vua nói tiếp : 

- Bạch Thế Tôn, Ajãtasattu dù sao cũng là cháu gọi trẫm bằng cậu ruột. 
Trẫm không nỡ giết, cũng không nỡ bỏ nó vào chốn lao tù. Xin Thế Tôn chỉ dạy 
cho trằm nên xử trí như thế nào ? 

- Thưa Đại vương, xung quanh Đại vương có rất nhiều quan tướng và 
bạn hữu trung thành, nên Đại vương thắng trận này không có gì là lạ. Nhưng 
xung quanh Ajãtasattu có Tất nhiều phần tử xấu, vì vậy Ajãtasattu đã đi lầm 
đường lạc nẻo, triều đình rối ren, quan quân và dân chúng mắt lòng tin, nên phải 
thất bại. Như Lai đề nghị Đại vương nên lấy lễ tiếp đãi quốc vương Magadha 
theo đúng cung cách của một ông vua đối xử với một ông vua. Nhưng Đại 
vương cũng phải có thì giờ dạy đỗ Ajãtasattu như dạy một người cháu ruột. Đại 
vương hãy nhắn mạnh đến sự cần thiết có những người bạn hữu tốt và những 
phần tử trung kiên. Cuối cùng Đại vương có thê đặt tiệc tiễn đưa vua xứ 
Magadha về nước. Sự bình an của trăm họ tùy thuộc nơi sự khéo léo của Đại 
VƯƠng. 

Rồi Phật cho gọi một vị khất sĩ trẻ tuổi tên STlava°° đến và giới thiệu vị 
nảy với vua Pasenadi. Khất sĩ Silava là em cùng cha khác mẹ với Ajãtasattu, tư 
chất rất thông minh. Lúc 16 tuổi ông đã theo học với Thượng tọa Moggallãna, 
đến 20 tuổi ông xin xuất gia với Thượng tọa và đã trở thành một đệ tử lỗi lạc. 
Sau biến cố tại thủ đô Rãjagaha, Silava được Thượng tọa Moggallãna gởi về 
tinh xá Jetavana tu học. 


5% Xem Buddhist Legends, quyên III, trang 73. 

5 Theo Tiêu Bộ. Jãtaka 283, thì nhờ nghe được câu chuyện bàn luận về chiến sự giữa hai trưởng lão 
Dhanugsaha-Tissa và Mantidatta mà đạo quân Kosalã mới có thể chuyền bại thành thắng. 

630 Xem Tiểu Bộ, Trưởng Lão Tăng Kệ, kinh 241: Silava. 





Sự tích đức Phật 362 


Vua Pasenadi hỏi thăm đại đức Silava về tình trạng hoàng gia ở Rãjagaha. 
Đại đức đã cung kính nói cho vua nghe những gì thầy đã tai nghe mắt thấy. Đại 
đức cho biết là năm ngoái đã có một người từ thủ đô xứ Magadha tới đây với sứ 
mạng ám sát đại đức, nhưng đại đức đã cải hóa được người ẫy và độ cho người 
ấy được xuất gia. Hiện vị khất sĩ kia đang tu học ở một trung tâm không xa 
thành phó. 

Vua Pasenadi lạy tạ Phật rồi trở về cung. Vua Ajãtasattu sau đó được trả 
tự do và đưa về nước, lại được vua Pasenadi gả công chúa Vajira cho, và hứa sẽ 
trả lại làng ở Kãsi mà ngày xưa vua Maha Kosalä, cha của vua Pasenadl, đã tặng 
cho xứ Magadha. Lấy tình thương xóa bỏ hận thù, vua Pasenadi đã làm theo lời 
Phật dạy. Vua Ajãtasattu bây giờ vừa là cháu ruột vừa là con rễ của ngài. 


17- Hạ 39 tại Jetavana (năm -551) 


Chiến tranh vừa kết thúc nhưng những tàn tích đau thương do chiến tranh 
gây ra còn ảnh hưởng sâu đậm trong lòng các chiến sĩ và dân chúng cả hai xứ 
Magadha và Kosalãä. Các vị khất sĩ bắt đầu lên đường hoằng pháp ở các vùng 
lân cận trú xứ của mình để an ủi, khuyên nhủ và khuyến khích dân chúng làm 
việc thiện, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, xoa dịu các tản tích chiến tranh. Sau 
một thiên tai hay một thảm nạn, người ta cảng thấy rõ cuộc đời tạm bợ, mạng 
sống vô thường, danh lợi, tài sản nay còn mai mất; TEƯỜI ta dễ dàng trở về đời 
sông nội tâm, nêu cao các giá trị tỉnh thần, hướng về đạo pháp. Đây là lúc thuận 
lợi nhất cho việc hoằng pháp của các vị khất sĩ. 


18- Hạ 40 tại Jetavana (năm -550) 


Vua Pasenadi truyền xây dựng một tinh xá mới cho giáo đoàn khất sĩ tại 
ven thủ đô Sãvatthi. Tỉnh xá mới này lấy tên là Rãjakarama. Đức Phật ở tại 
Kosalãä liên tiếp trong hai năm, đi giáo hóa các nơi trong xứ và nhập hạ tại 
Jetavana. 

Trong thời gian này, tại RãJagaha, thủ đô của Magadha, Thượng tọa 
Devadatta không còn được vua Ajãtasattu kính nê nữa. Trong số hơn một trăm 
vị khất sĩ còn ở lại với Thượng tọa, 80 vị đã bỏ Thượng tọa để trở về giáo đoàn 
của Phật ở tinh xá Veluvana. Devadatta càng ngày càng bị cô lập. Thầy bị bệnh 
nằm liệt trên núi Gayäsĩsa suốt chín tháng, không đi đâu được cả. 

Từ ngày chấm dứt chiến tranh giữa hai nước Kosalã và Magadha, vua 
AJätasattu cũng không còn gặp gỡ Thượng tọa Devadatta, và cũng không có liên 
lạc nào với giáo đoàn khất sĩ của Phật ở Veluvana. Vua chỉ thân cận với những 
vị lãnh đạo của các giáo phái khác. Tuy vậy các khất sĩ vẫn được hành đạo một 
cách yên ổn. Dân chúng cũng như các vị khất sĩ ở Gijjhakũta (Linh Thứu) và 
Veluvana (Trúc Lâm) rất mong Phật trở về. Y sĩ JTvaka cũng rất tha thiết mong 
Phật trở về. 


Sự tích đức Phật 363 


Phật chỉ cách chấn chỉnh tư-pháp và kinh-té»' 


Sau mùa an cư năm -550, hoàng hậu Mallikã xứ Kosalä từ trần. Vua 
Pasenadi buồn quá, đến thăm Phật đề tìm nguồn an ủi. Hoàng hậu Mallikã là chị 
ruột của vua Bimbisãra và là người bạn đời rất xứng đáng của vua Pasenadi, rất 
được vua thương yêu hết lòng. Hoàng hậu là người thuần kính theo Phật, thông 
minh, sáng suốt, thông hiểu Giáo Pháp một cách sâu xa. Chính bà đã can gián 
vua bỏ lệ sát hại thú vật đề cúng thần linh, và hướng dẫn vua theo đạo giác ngộ 
của Phật. 

Đau khổ vì bị mất người bạn đời yêu quí đã từng chia xẻ vui buồn với 
mình trên 50 năm, vua Pasenadi tìm đến Phật. Ngôi im lặng thật lâu bên Phật, 
vua cảm thấy tâm hồn an tịnh trở lại. Sau khi an ủi vua bằng cách nhắc nhở 
cuộc đời là vô thường, sầu khổ là có hại, Phật khuyên vua nên dành thêm thì giờ 
vào việc tu tập thiền quán, lúc tuổi già nên cố găng sống đúng theo Chánh Pháp 
để làm nhân lành cho kiếp sau. Phật khuyên vua nên tìm cách cải tổ guông máy 
tư pháp và kinh tế để mang đến an vui và hạnh phúc cho dân. Phật nói những 
hình phạt như đánh đập, tra tấn, giam cầm, tử hình, không phải là những biện 
pháp hữu hiệu nhất đề ngăn ngừa trộm cướp. Gặp thời đói kém và loạn lạc, trộm 
cướp và bạo động tự nhiên gia tăng. Nhà cầm quyên cần có chính sách kinh tế 
hợp thời để an dân như giảm thuế, giúp thực phẩm, lúa giống, phân bón cho 
nông dân nghèo, cấp vốn cho nhà buôn, tăng lương cho công tư chức vân vân . 
Chính sách kinh tế muốn được kết quả tốt phải là một chính sách nhằm jnbi6h 
khích và giúp đỡ những người tự nguyện có khả năng chứ không thể căn cứ vào 
sự bắt buộc và đe dọa. 

Vua Pasenadi nghe Phật nói xong, lòng thấy nguôi ngoai, nguyện dành 
thêm nhiều thì giờ để tu học và chấn chỉnh kinh tế cho dân chúng được an vui. 

Thượng tọa Änanda cũng đã chăm chỉ ngồi nghe. Về sau ngài trùng tuyên 
lại ý này trong kinh Kadanmrã (Digha nikãya 5). 


19- Hạ 4I tại Jetavana=: (năm -549) 


Một buổi chiều tại tỉnh xá Pubbãrama (Đông Viên), sau mùa an cư, 
Thượng tọa Änanda thấy Phật ngồi xoay lưng về phía mặt trời. Thượng tọa lấy 
làm lạ, hỏi : 

- Bạch Thế Tôn, con thường thấy Thế Tôn hay nhìn cảnh mặt trời khuất 
bóng. Sao hôm nay Thế Tôn lại ngồi xoay lưng về phía mặt trời ? 

- Này Änanda, hôm nay Như Lai cảm thấy hơi lạnh nên ngồi như thế để 
sưởi ấm lưng cho đỡ đau. 


5! Xem Trường Bộ (DIpha nikãya) 5: kinh Kutadanta. 
532 Xem Tương Ưng Bộ (Samyutta nikãya), chương 48, kinh 41: Già. 


Sự tích đức Phật 364 


Thượng tọa Änanda lấy tay xoa lưng Phật một hồi lâu cho ấm. Rồi thầy 
ngồi xuống, vừa xoa bóp hai chân cho Phật, vừa nói : 

— Bạch Thế Tôn, con đã được làm thị giả cho Thế Tôn 20 năm nay. Con 
nhớ mấy năm trước màu da của Thế Tôn vàng óng ánh. Nay da đã nhăn, và 
những bắp thịt nơi chân Thế Tôn đã teo lại rất nhiều. Các ống xương lộ ra thấy 
TỐ. 

— Sông lâu thì phải già, ai cũng thế. Năm nay Như Lai đã 75 tuổi rồi. Mắt 
và tai của Như Lai cũng không còn được tinh nhuệ như trước. Này Ananda, 
Như Lai muốn trở về núi Gijjhakũta để tịnh dưỡng một thời gian. Nơi đó có 
năng ấm và không khí trong lành. Thầy có thích trở lại núi Linh Thứu ngắm 
cảnh mặt trời lên và cảnh mặt trời lặn không ? 

- Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn về Gijjhakũta, con rất sung sướng được 
theo hầu Thế Tôn. 


20- Hạ 42 tại Veluvana (năm -548) 


Đầu mùa xuân năm -548, Phật lên đường trở về thủ đô xứ Magadha. Ngài 
đi thong thả. Lộ trình được chia ra nhiều chặng để Phật có thê nghỉ ngơi một hai 
ngày tại các tĩnh xá dọc đường, và nhân tiện có thể chỉ dạy và sách tấn các vị 
khất sĩ và cư sĩ tại những nơi ấy. Phật lần lượt đi qua các xứ Sãkya, Mallã, 
Videha, Vajjï và cuôi cùng vượt sông Gangä đến Magadha. Phật ghé thăm tinh 
xá Nãlandã và Ambalatthikã trước khi đến Veluvana. 

Lúc gần đến Veluvana thì thấy có đông đảo thợ thuyền và dân chúng 
đang xúm nhau xây cất tường thành và nhà cửa. Thượng tọa Änanda hỏi thăm, 
được biết vua Ajãtasattu đang dời thành Vương xá cũ ở trong thung lũng giữa 
các núi Vaibhara, Vipula, Ratna và Sona, đến thành Vương xá mới đang xây cất 
phía bắc tỉnh xá Veluvana, vì lý do kinh tế, chính trị và quân sự. Vương xá cũ 
năm giữa các núi nên đất đai chật hẹp, lại bất tiện cho việc giao thông và phòng 
thủ. Dường như kế hoạch này cũng đã được vua Bimbisara dự trù từ trước. Đến 
bây giờ vua Ajãtasattu cũng đang muốn có sự đổi mới, nên đem ra thực hiện. 

Sau khi ghé thăm và ở lại Veluvana hai ngày để khuyến khích và chỉ dạy 
thêm cho tăng chúng, Phật và Thượng tọa Ananda đi lên núi Gijjhakũta (Linh 
Thứu). Qua hôm sau y sĩ JTvaka đến thăm Phật. Ông kế cho Phật nghe những 
chuyện đã xảy ra tại Rajagaha. Ông nói hiện nay thái hậu Videhi đã tìm lại được 
nếp sông an bình. Bà ăn chay trường, siêng năng niệm Phật A Di Đà, thực tập 
thiền quán, và thường lui tới tinh xá Veluvana để cúng dường Tam Bảo và học 
hỏi Giáo Pháp. Vua Ajatasattu bị ám ảnh bởi cái chết của thượng hoảng, bị 
lương tâm căn rứt ngày đêm, tinh thần trở nên suy nhược, hay giựt mình, mất 
bình tĩnh và thường năm mơ thấy những cơn ác mộng, lúc tỉnh dậy mồ hôi ra 
đầm đìa. Y sĩ thường đến chữa trị cho vua, tới nay phần suy nhược đã giảm, 
nhưng phần tâm bệnh vẫn chưa an. Vua không còn tiếp xúc với Thượng tọa 
Devadatta nữa, nhưng cũng không liên lạc với Trúc Lâm. Vua mời các đạo sĩ 
nổi tiếng của các giáo phái Makkhali Gosäleiputta, Sañjaya Belatthiputta, 


Sự tích đức Phật 365 


Nigantha Nãtaputta, Alita Kesakambala, Pakudha Kaccayana và Purana 
Kassapa đến đề tham vấn và chữa trị tâm bệnh. Vị nào cũng muốn làm vừa lòng 
vua để được hưởng ân huệ, nhưng không vị nào thành công. 

Gần đây, vua mời thái hậu vào ăn cơm chung với hoàng hậu Vajirä và 
thái tử Udãyibhadda. Thái tử Udãyibhadda chưa đây ba tuổi, hôm đó nhất định 
đòi đem con chó vào phòng ăn. AJãatasattu chìu con. Nhưng trong bữa ăn, con 
chó chạy lung tung, chồm cả lên mình thái hậu. Vua hơi ngượng với thái hậu, 
nói : 

— Đem chó vào phòng ăn thật khó chịu. Nhưng không cho thì thằng bé 
này khóc chịu không nỗi. 

Thái hậu nói : 

— Con thương con của con nên để cho nó đem chó vào phòng ăn, đâu có 
øì là lạ. Con có nhớ ngày xưa, cha con vì thương con mà kê miệng hút máu mủ 
trong ngón tay của con không ? 

— Con không nhớ, xin thái hậu kể lại cho con nghe. 

— Một hôm, ngón tay trỏ của con bị đau và sưng vù lên. Một mụt nhọt đã 
mọc ngay dưới móng tay, làm nhức nhối khiến con khóc suốt ngày đêm trong 
ba bốn hôm liền. Cha con sốt ruột, ngày nào cũng ăm con đặt lên bắp đùi, ngậm 
ngón tay đau của con trong miệng để truyền hơi âm qua, hy vọng làm con bớt 
đau và làm cho mụt nhọt mau muỗi, sớm vỡ mủ ra. Đến khi mụt nhọt chín 
muôi, cha con dùng miệng hút mủ ra từ từ. Đến khi hết mủ máu độc rồi, cha con 
vẫn tiếp tục ngậm ngón tay của con trong miệng, sợ rút ra làm con rát đau. Một 
lúc sau cha con bị sặc, nuốt luôn máu mủ vảo bụng. (Bà vừa nói vừa khóc nức 
nở) Mẹ nhắc lại chuyện này để con biết ngày xưa cha con thương con như thế 
nảo. Bây giờ con có thương chìu con của con nhiều lắm thì cũng đến như thế là 
cùng. 

Nghe thái hậu Videhi nói đến đó, vua Ajãtasattu ôm đầu chạy luôn về 
phòng, bỏ dở bữa ăn. Thái hậu ngôi khóc thút thít một lúc rồi cũng đi về phòng 
mình. 

Khi Jivaka đến chữa trị cho vua, nghe vua kê lại đủ thứ chuyện, từ chuyện 
những cơn ác mộng đến chuyện tham vẫn các đạo sĩ, nhưng Jïvaka vẫn làm 
thính không nói gì. Vua hỏi : 

— JTvaka, tại sao anh không nói gì hết ? 

— Tôi không dám có ý kiến về những chuyện riêng tư của bệ hạ. Tôi chỉ 
xin nói với bệ hạ một điều thôi. Tôi nghĩ chỉ có sa môn Gotama mới giúp được 
bệ hạ dứt trừ những uân khúc trong tâm. Bệ hạ nên tìm tới đức Phật để được 
người chỉ dạy. 

Im lặng một lúc, vua nói : 

— Trầm sợ sa môn Gotama còn thù ghét trẫm. 

- Bệ hạ đừng nói thế. Sa môn Gotama không hè thù ghét ai cả. Đức Phật 
là thầy của thượng hoàng, và cũng là người bạn thân thiết nhất của thượng 
hoàng. Bệ hạ tới viếng Phật thì cũng như tới viếng thượng hoàng vậy. Chỉ có 
đức Phật mới có thể đem lại sự an ôn tinh thần cho bệ hạ. Tài y khoa của tôi 


Sự tích đức Phật 366 


không làm nổi điều này. Đức Phật là bậc y vương có thể chữa lành tất cả các 
tâm bệnh. Xin bệ hạ đừng ngại, đức Phật thường dạy các đệ tử nên thực hành 
Từ Bi Hỷ Xả để cứu độ chúng sanh ra khỏi mê lầm và đau khổ, thì không lẽ 
chính ngài lại không thực hành những điều đó. 

Sau cuộc đàm đạo đó, vua AJätasattu chấp thuận sẽ đi thăm Phật. 


Phật nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa: 


Sau vải ngày nghỉ ngơi dưỡng sức và chuẩn bị nhập hạ thứ 42, đức Phật 
bảo Thượng tọa Ananda và các đại đệ tử thông báo rộng rãi cho các vị khất sĩ ở 
các vùng lân cận tập họp về Linh Thứu để nghe một thời pháp rất quan trọng. 

Hôm Ấy, cả vùng núi Gijjhakita (Linh Thứu) đông như hội chợ. Có mười 
hai ngàn khất sĩ A-la-hán mặc áo cà-sa vàng rực rỡ, hai ngàn khất sĩ thuộc bậc 
hữu học và vô học, tám mươi ngàn Bồ tát bất thối chuyên từ các cõi Phật, hai 
mươi ngàn thiên thần từ các cõi Trời và Long cung, vua Ajãtasattu (A Xà Thế) 
cùng các đại thần, thân hào nhân sĩ và hoàng tộc đều tựu hội đến nghe pháp. 

Khởi đầu đức Phật nói vắn tắt kinh "J⁄ô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp 
Phật Sở Hộ Niệm"®%+ cho các vị Bồ tát nghe. Rồi đức Phật ngồi kiết già, nhập 
chánh định "Vô Lượng Nghĩa Xứ", thân và tâm của Phật đều không lay động. 
Trời bắt đầu mưa hoa Mạn-đà-la (Mandara) và hoa Mạn-thù-sa (Manjusaka), 
khắp cõi Phật vang động. Đức Phật từ giữa hai chặng lông mày trắng phóng ra 
một đại đạo hào quang chiếu khắp mười tám ngàn cõi phương đông, phía dưới 
đến địa ngục A-tỳ và phía trên đến cõi trời Sắc Cứu Cánh. Tất cả thính chúng 
đều vui mừng được thấy việc chưa từng có, chắp tay cung kính nhìn Phật, chờ 
nghe diệu pháp. 

Đức Phật từ trong chánh định, bảo ngài Sãriputta : 

— Này Sãriputta, trí tuệ của chư Phật* rất sâu xa, khó thấy, khó hiểu, khó 
vào. Tất cả hàng Thanh-văn cùng Duyên-giác đều không biết được. Từ khi ta 
thành Phật đến nay chỉ rộng dùng phương tiện giảng nói nhân duyên, bốn sự 
thật, tám hành động chơn chánh, 37 phẩm trợ đạo ... để dìu dắt chúng sanh xa 
lia mê chấp. Thật ra, đề tỏ bảy tri kiến thâm diệu của chư Phật, Như Lai chưa 
từng nói một lời. Ngoài chư Phật ra, không ai có thê hiểu nối. 


533 Kjnh Diệu Pháp Liên Hoa (Saddharma Pundarika sufra) là kinh Đốn giáo Đại thừa. 

54 Kinh Vô Lượng Nghĩa (Amifartha-sufra) do ngài Đàm Ma Già Đà Da Xá (Dharmagatayasas) dịch 
ra Hán văn tại chùa Triều- đình ở Quảng-châu, Trung- quốc, vào năm 48l (tức năm thứ 3 niên hiệu 
Kiến-nguyên, đời vua Thái-tổ Tiêu Đạo Thành của vương triểu. Nam-Tè [479-502], thời đại Nam- 
triều); được thu vào bộ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, quyển 9, mang số 276. Kinh Vô Lượng 
Nghĩa gồm có ba phần chính yếu: đức hạnh, trí tuệ và công đức. Vì vậy, hành giả thể hiện được yêu 
nghĩa của Vô Lượng Nghĩa kinh là người có đức hạnh, có trí tuệ và sống lợi ích cho cuộc đời. 

55 Nhập chánh định "Vô Lượng Nghĩa Xứ ”(Amitartha-samadli): Sau khi Phật nói kinh Vô Lượng 
Nghĩa — là pháp môn đã do tự Ngài chứng đắc, đem giáo hóa hàng Bồ-tát đại thừa — Ngài liền nhập 
định “Vô lượng nghĩa xứ” để biết những ai có thê tín thọ Đốn giáo đại thừa; sau khi xuất định và sau 
khi 5000 người thiếu trình độ đã rời khỏi hội trường, Ngài mới nói kinh Pháp Hoa. 

636 Trƒ guê của chư Phật cũng có nghĩa là Phật tánh sẵn có của chúng ta. 


Sự tích đức Phật 367 


- Bạch Thế Tôn, Thượng tọa Sãripufta nói, xin Thế Tôn hoan hỉ chỉ bày 
tri kiến thâm diệu của chư Phật. Con tin răng trong pháp hội này có rất nhiều 
người đã trồng căn lành từ nhiều đời nhiều kiếp sẽ hiểu được và vui mừng tin 
thọ. 

— Thôi thôi ! Này SãrIputta, nếu nói việc đó ra thì tất cả trời, người, a-fu- 
la (asura) đều sẽ kinh sợ và nghi ngờ, Tỳ kheo tăng thượng mạn sẽ bị đọa lạc. 

Đức Phật nói đến đây thì trong thính chúng có năm nghìn người đứng lên 
xá Phật rồi ra về. Họ nghĩ rằng mình đã theo Phật tu học mây chục năm nay, đã 
đắc thánh quả A-la-hán, hết phiền não, được niết bàn, sao hôm nay đức Phật lại 
xem thường mình đến thế, mình đâu cần phải học thêm gì nữa. Đức Phật ngồi 
yên không ngăn cản. Khi hội trường trở lại yên lặng, đức Phật nói tiếp : 

— Này Sãriputta, bây giờ thì Như Lai có thê nói được rồi, vì bọn người 
tăng thượng mạn, chưa chứng mà cho đã chứng, đã rời khỏi hội trường, chỉ còn 
lại những người đã được trí tuệ thanh tịnh. Quí vị hãy chăm chỉ lắng nghe, Như 
Lai sẽ vì quí vị mà giảng nói. 

“Này Sãriputta, các đức Phật Thế Tôn ra đời đều chỉ vì một đại sự nhân 
duyên là "khai, fhị, ngộ, nhập trì kiến Phật". Chư Phật đều dùng vô lượng 
phương tiện, nhân duyên, thí dụ để dẫn dắt chúng sanh đến Phật thừa. Nhưng vì 
Phật thừa rất thậm thâm vi diệu khó hiểu nên mới phân biệt nói thành ba thừa”, 
Cũng như con đường dài được chia ra làm nhiều chặng để cho người đi không 
ngại đài lâu mỏi mệt. Nhưng đến mỗi trạm nghỉ ngơi, người đi phải biết là cần 
phải đi thêm nữa mới đến đích. Cũng thế, uy đến nay đa SỐ quỷ thây đã đến quả 
vị A-la-hán, hết phiên não, vượt khỏi sanh tử, an hưởng niết bàn, nhưng như thể 
chưa đủ, quý thầy cân phải tỉnh tấn thêm nữa để đạt đến mục đích tối hậu là Vô 
Thượng Chánh Đăng Chánh Giác. Lại nữa, nễu ai thấy mình đã được thánh quả 
thì đúng là kẻ tăng thượng mạn, vì bậc thánh nhân đã thát sự dứt trừ ngã, nhơn, 
chúng sanh, thọ giả, không còn thấy có ngã và ngã sở thì làm gì còn thấy có 
chứng đắc. 

- Bạch Thế Tôn, Thượng tọa Sãriputta nói, con từ xưa đến nay theo hầu 
Phật, chưa từng được nghe pháp vô thượng thừa như thế này. Hôm nay được 
nghe Phật nói pháp vô thượng, con rất vui mừng, xin tin nghe và ghi nhớ. 

— Này dSaripuffa, hôm nay Như Lai sẽ vì chúng Thanh văn mà nói kinh 
đại thừa tên là "Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm". Này 
Sãriputta, đến đời vị lai, quá vô lượng vô biên bất khả tư nghì kiếp, sau khi cúng 
dường nhiều nghìn muôn ức Phật, phụng trì Chánh Pháp đầy đủ đạo tu hành của 
Bồ tát, thầy sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai. 

Kế đến, đức Phật lại thọ ký cho Thượng tọa Mahã Kassapa (Ma Ha Ca 
Diếp) sẽ thành Phật hiệu là Quang Minh Như Lai, Thượng tọa .Swbhø#í¡ (Tu Bồ 
Đề) sẽ thành Phật hiệu là Danh Tướng Như Lai, Thượng tọa Maha Kaccana 
(Ma Ha Ca Chiên Diên) sẽ thành Phật hiệu là Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như 
Lai, Thượng tọa Mogøgallana (Mục Kiền Liên) sẽ thành Phật hiệu là Đa Ma La 


637 Bq £uừa : Thỉnh văn thừa, Bồ tát thừa và Phật thừa. 


Sự tích đức Phật 368 


Bạt Chiên Đàn Hương Như Lai, Thượng tọa Pwnna Manfamipuffa (Phú Lâu Na 
Mãn Từ Tử) sẽ thành Phật hiệu là Pháp Minh Như Lai, Thượng tọa Kondañña 
(Kiều Trần Như) sẽ thành Phật hiệu là Phô Minh Như Lai. Rồi Phật theo thứ lớp 
thọ ký cho cả 1200 vị đệ tử A-la-hán đều sẽ thành Phật. Tiếp đến, đức Phật lại 
thọ ký cho Ânanda, Rãhula và 2000 người thuộc hàng hữu học và vô học đều 
sẽ thành Phật. 

Năm trăm vị đệ tử A-la-hán vừa được Phật thọ ký xong, vui mừng hớn 
hở, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật đảnh lễ rồi thưa răng : 

— Bạch Thế Tôn, chúng con thường có ý nghĩ cho rằng mình đã được rốt 
ráo diệt độ. Đến nay mới biết đó là người vô trí. Chúng con cần phải tỉnh tấn 
nhiều hơn nữa mới được trí tuệ của Như Lai. 

Tất cả thính chúng nghe Phật thọ ký cho trên ba ngàn người sẽ thành 
Phật, đều vui mừng, được điều chưa từng có. Họ tin chắc rằng tất cả chúng 
sanh đều có Phật tánh, và con đường tu tập Chánh Pháp tuy có dài lâu, cân 
nhiều kiên trì và tinh tấn, nhưng cứ tiễn tu thì nhất định sẽ đến mục đích tôi hậu 
là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Lúc bấy giờ đức Phật quay sang nói với Bồ tát Dược Vương : 

— Này Dược Vương, trong đại chúng đây, từ hàng chư Thiên cho đến 
hàng Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di đã tùy hỷ ở trước Phật nghe kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa, Như Lai đều thọ ký cho sẽ đặng vô thượng chánh đẳng 
chánh giác. 

“Nếu sau này có người cung kính thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép 
kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dù chỉ có một bài kệ, ông nên biết đó là nĐØưỜi sẽ 
thành Phật. 

“Này Dược Vương, nếu có người thiện nam, tín nữ nào, sau khi Như Lai 
diệt độ, muốn vì bốn chúng®* mà nói kinh Pháp Hoa này cho đúng cách, thì 
người đó phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngôi tòa Như Lai, rồi mới nên 
vì bốn chúng mà rộng nói kinh này"”. Nhà Như Lai chính là tâm từ bị rộng lớn 
đối với tắt cả chúng sanh. áo Nhự Lai chính là tánh nhu hòa, nhân nhục. Tòa 
Như Lai chính là "tất cả pháp đêu không"®®. Khi có người nói kinh Pháp Hoa 
như thế thì Như Lai dù đang ở đâu cũng sẽ sai thiên thần, hộ pháp, hóa nhân đến 
ủng hộ người đó về mọi phương diện. 

Đức Phật vừa nói đến đây thì có tháp bằng bảy báu" cao 500 do tuần*° 
(5.000 km), rộng 250 do tuần (2.500 km) từ dưới đất nổi lên trụ giữa hư 
không*°. Tháp được trang trí toàn bằng châu báu cực kỳ lộng lẫy trang nghiêm, 





538 Bấn chúng là Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu-bà-tắc (thiện nam), Ưu-bà-di (tín nữ). 

5 Xem kinh Pháp Hoa, phẩm 10 "Pháp sư". 

%0 Đây là ba đực tính mà một vị Bồ tát phải tỉnh tắn thực hành đến nơi đến chốn. 

! Bảy báu (thất bảo)= vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não. 7 háp báy báu tượng trưng 
cho chơn tánh của muôn vật, gồm bảy yếu tố căn bản (thất đại) là đất, nước, gió, lửa, hư không, thức 
và trí (hay: địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức). 

% Do tuần (yojana) = 10 km. ( theo Pãli-English dictionary của T.W.Rhys Davids). Theo The 
Buddhist Monastic Code: l yoJana = 10 miles = 16 km. 

53 Xem kinh Pháp Hoa, phẩm 11 "Hiện bửu tháp”. 


64 





Sự tích đức Phật 369 


hương thơm ngào ngạt cùng khắp ... Bảo tháp này, như một bức tranh siêu thực, 
hiển bày đầy đủ thẻ, tướng, dụng của "tri kiến Phật" một cách bình đăng cho tất 
cả thính chúng trong hội đều thấy Phật tánh trang nghiêm, quí báu, thanh tịnh, 
diệu dụng, không thể nghĩ bàn, ở khắp cả không gian và thời gian. Nhưng chỉ 
những ai trụ vào "hư không"** mới có thê trông thấy rõ ràng được, còn những 
người thấp bé thì phải nhờ thần lực của đức Phật đưa lên "hư không" mới có thê 
nhìn thấy. Đức Phật lớn tiếng tuyên bó : 

— Ở trong cõi Ta-bà (Sahaloka, thế giới) này, ai có thể rộng nói kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa (tức là có đầy đủ ba đức tính trên) thì Như Lai sẽ đem kinh phó 
chúc cho người đó, vì không còn bao lâu nữa Như Lai sẽ nhập Niết bàn. 

Tất cả thính chúng vừa thấy được Pháp Thân của Phật Đa Bảo (thể) cùng 
ngồi chung một tòa với Báo Thân của Phật Thích Ca (tướng) trong tháp bảy 
báu, xung quanh có vô số ứng hóa thân Phật Thích Ca (dụng), vừa nghe Phật 
tuyên bố phó chúc kinh, đều phát tâm thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đức 
Phật dạy muốn thọ trì kinh Pháp Hoa cho có hiệu quả nhanh chóng và tốt đẹp 
thì người trì kinh phải từ nơi Phật tánh của mình mà phát tâm®Š trì kinh và đồng 
thời phải tu các hạnh bố thí, trì giới, nhân nhục“°, tỉnh tấn, thiền định và trí 
tuế“”. Công đức của người trì kinh Pháp Hoa như thế thật rất thù thắng vô lượng 
vô biên, mau đến bậc nhất thiết chủng trí. Lại nữa, người trì kinh như thế sẽ sớm 
được sáu căn thanh tịnh, mỗi căn đều viên mãn công đức”, 

Khi thấy thính chúng đã dũng mãnh phát tâm thọ trì kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa, đức Phật bèn kế lại gương sáng của những vị Bồ tát đã thọ trì kinh Pháp 
Hoa như Bồ fát Dược Vương, Bồ tát Diệu Âm, Bồ tát Quán T hế Âm, Bồ tát 
Phổ Hiền. Trong mỗi câu chuyện, đức Phật đều nêu rõ phương pháp trì kinh 
Pháp Hoa của những vị Bồ tát đó, và những lợi ích thù thắng không thể nghĩ 
bàn của việc trì kinh Pháp Hoa. 

Tất cả thính chúng từ hàng đại Bồ tát đến hàng cư sĩ được nghe Phật 
thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa đều vui mừng không xiết, biết răng mình đã 
sẵn có Phật tánh, đều phát tâm thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và nguyện sẽ 
dõng mãnh tinh tấn tu hành cho đến mục tiêu tối hậu là Vô Thượng Chánh Đăng 
Chánh Giác. 

Cuối mùa an cư năm ấy, y sĩ Jivaka xin xuất gia, ông được 55 tuổi. 

Khi mùa an cư hoàn mãn, Phật tiếp tục ở lại Giljhakita tịnh dưỡng dưới 
sự chăm sóc của y sĩ Jivaka. Sức khỏe của Phật được hồi phục rất nhiều. 


+ Trụ vào hư không" ở đây có nghĩa bóng là "có tâm rỗng rang thanh tịnh như hư không". 
Š Xem kinh Pháp Hoa, phẩm 15 "Tùng địa dõng xuất". Trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy "Lúc sơ 
phát tâm, phải biết rõ mình có Chơn Tâm thanh tịnh thường trụ, rồi đùng Tâm đó mà phát nguyện tu 
hành mới thành Phật quả”. 
5 Bồ thí thì được pháp không; frì giới thì được thanh tịnh; nhẫn nhục thì được ngã không. 
57 Xem kinh Pháp Hoa, phẩm 17 "Phân biệt công đức". 
8 Xem kinh Pháp Hoa, phẩm 19 "Pháp sư công đức". 








Sự tích đức Phật 370 
Phật nói kinh Sa Môn Quả (Säãmaññiaphala sutta)“° 


Y sĩ Jivaka Komarabhacca sắp đặt cuộc gặp gỡ giữa vua Ajãtasattu và 
Phật tại vườn xoài của ông ở chân núi Gijjhakũta (Linh Thứu). Lần đầu vua tìm 
đến gặp Phật vào một đêm trăng sáng giữa mùa sen nở, tháng Kattika (tháng I1 
dương lịch), có quân lính đi hộ tống, và y sĩ JTvaka dẫn đường. Khi gần đến 
vườn xoài bỗng nhiên vua phát sợ vì thấy cảnh vật yên tĩnh quá. Jĩvaka có cho 
vua biết hiện Phật đang cư trú tại vườn xoài của ông với gần một ngàn vị khất 
sĩ, vậy mà đến đây vua vẫn nghe im lìm không một tiếng động, cũng không thấy 
bóng dáng ai cả. Vua hỏi : 

— JTvaka, có phải anh đang lừa ta vào hiểm địa của kẻ thù chăng ? 

— Thưa bệ hạ, tôi đâu dám thế. Có lẽ đức Phật và chư tăng đang ở trong 
giảng đường có đèn sáng đẳng kia. Chúng ta hãy đi đến đó. Xin bệ hạ chớ nghi 
ngại điều chỉ hết. 

Vua xuống voi, đi với JTvaka và một số cận vệ. Tới cửa giảng đường, vua 
thấy đức Phật đang ngồi thuyết giảng trên một pháp tòa, dựa lưng vào gốc cột 
(cho đỡ đau lưng), trước mặt có mây trăm khất sĩ đang ngồi xếp bằng, im lặng, 
chăm chỉ lắng nghe. Cảnh tượng thật trang nghiêm và đầm âm. Y sĩ Jĩvaka bước 
vào báo tin có vua đến. Đức Phật bước ra cửa mời vua vào giảng đường, ngôi 
vào ghế thượng khách. Phật mở lời: 

- Thưa Đại vương, hôm nay Đại vương đến viếng Như Lai có điều chi 
cần hỏi, xin ngài cứ nói. 

- Bạch Thế Tôn, trẫm ch ở 
chỉ được nghe Thế Tôn DÀNH 
giảng đạo vài lần, hồi trẫm ;”§7 
còn nhỏ. Hôm nay trẫm 
muốn hỏi Thế Tôn câu nảy: 
“Tu hành có kết quả lợi ích 
gì mà trầm thấy có hằng 
ngàn, hăng chục ngàn người 
bỏ nhà cửa, cha mẹ, vợ con 
đi tu như thế?” 

— Đại vương đã hỏi ai câu ấy chưa ? 

— Trẫm đã hỏi nhiều vị giáo chủ và đạo sư nổi tiếng nhưng chưa có câu 
trả lời nào làm trẫm vừa lòng cả, kê cả câu trả lời của Thượng tọa Devadatta. 

— Đại vương, hôm nay Như Lai sẽ nói cho Đại vương nghe về những hoa 
trái, những lợi ích của sự xuất gia tu học theo Chánh Pháp. Những hoa trái có 
thể gặt hái được ngay trong hiện tại, và những hoa trái có thể gặt hái được trong 
tương lai. Đại vương không cần phải dùng đến các phương pháp suy luận phức 


Hớý, 


⁄ 
⁄ 




















Y 





y 


qà 
h 
⁄4 


` 
Ấ: 
NUN 
th 


y 
ìì 











Xí = 


5% Xem Trường Bộ (Dĩgha nikãya) 2: kinh Sãmaññaphala; Tiểu Bộ (Khuddaka nikãya), Jãtaka 150; 
Trường A Hàm 27; Đường Xưa Mây Trăng, trang 529-534. 


Sự tích đức Phật 371 


tạp. Đại vương chỉ cần dùng trực tâm để nhận xét, tức khắc sẽ thấy những hoa 
trái của sự xuất gia tu học, rõ ràng như nhìn thấy trái xoải trong lòng bàn tay. 

“Đại vương, ví dụ như có một người đang làm tôi tớ cho người ta, phải 
thức khuya dậy sớm hầu hạ và làm theo mệnh lệnh của chủ; một hôm bỗng có 
tư tưởng như sau: Chủ là người, mình cũng là người, tại sao mình phải đày đọa 
mình như thế này ? Nghĩ như thế, người ấy từ bỏ thân phận tôi đòi, xin xuất gia, 
tu theo Chánh Pháp, sống đời phạm hạnh, tính cần, tỉnh thức, ăn ngày một bữa, 
tập thiền hành, thiền tọa, đi đứng trang nghiêm, trở nên một vị khất sĩ có uy 
nghi, có dung hạnh, có đạo đức. Đại vương nghĩ sao ? Biết được vị khất sĩ ẫy 
ngày xưa vốn là thân phận tôi đòi, Đại vương có gọi người ấy tới và nói "Này 
người kia, hãy lại đây làm nô bộc cho ta, hãy thức khuya dậy sớm và thi hành 
mọi mệnh lệnh của ta” hay không ? 

— Thưa Thế Tôn, trẫm sẽ không làm như vậy, sẽ không nói như vậy. Trái 
lại trằm sẽ cung kính đảnh lễ người Ấy, mời người ấy ngồi xuống để cúng 
dường, và sẽ ra lệnh bảo vệ cho người ây đúng theo luật pháp. 

— Đại vương, đó là hoa trái đầu tiên mà người sa môn có thể gặt hái được 
ngay sau khi xuất gia. Người ấy (hoá được sự kỳ thị giai cấp, kỳ thị chủng tộc, 
kỳ thị giàu nghèo, và khôi phục được nhân phẩm của mình. 

— Xin Thế Tôn chỉ dạy tiếp. 

— Đại vương, nhân phẩm chỉ là hoa trái đầu tiên của vị sa môn. Nhờ hành 
trì 250 giới mà vị sa môn được an trú trong một trạng thái vô ưu và thanh tịnh. 
Những người không giữ giới có thê phạm vào các tội lỗi như giết người, trộm 
cắp, tà dâm, dối gạt, say sưa và tự dẫn thân vào những hình phạt đau đớn về thê 
xác lẫn tinh thần. Vị sa môn không những giữ năm giới không sát sanh, không 
trộm cắp, không tà dâm, không dối gạt, không say sưa, mà còn giữ trên hai trăm 
giới khác. Nhờ vậy vị ây luôn luôn sông trong tình trạng an nình, tỉnh thân 
thoải mái; không lo sợ, không ân hận vì không làm điều gì sai quấy; không thất 
vọng lo buôn vì không tham cầu mong muốn. Đó là một loại hoa trái khác mà vị 
sa môn có thê gặt hái ngay trong đời hiện tại. 

— Hay lắm ! Thưa Thế Tôn, xin ngài chỉ dạy tiếp. 

— Đại vương, vị sa môn không có tài sản hoặc vật sở hữu gì có giá trị 
ngoài ba chiếc áo cà-sa và một bình bát. Do đó không có 8) để sợ mất, sợ cướp. 
Không gây thù oán nên không sợ bị ai ám hại. Do đó có thê ngủ một mình trong 
rừng, dưới một gốc cây trong sự thanh thản, vô ưu, lặng lẽ. Không lo sợ là một 
hạnh phúc lớn. Đó là một loại hoa trái khác mà vị sa môn có thể gặt hái ngay 
trong đời hiện tại. 

— Hay lắm ! Thưa Thế Tôn, xin ngài chỉ dạy tiếp. 

— Đại vương, vị sa môn do biết thiêu dục tri túc (ít muốn, biết đủ) nên có 
nếp sống đơn giản tới mức tôi đa. Mỗi ngày chỉ ăn một bữa, không nhà cửa 
ruộng vườn, không màng giảu sang danh vọng, nên được thong dong, tự tại, 
thánh thơi. 5 £hảnh thơi là một hạnh phúc lớn. Đó cũng là một loại hoa trái mà 
vị sa môn có thể gặt hái ngay trong đời hiện tại. 

— Hay lắm ! Thưa Thế Tôn, xin ngài chỉ dạy tiếp cho trẫm. 


Sự tích đức Phật 372 


— Đại vương, nếu Đại vương biết quán niệm hơi thở, biết thực tập thiền 
quán, thì Đại vương mới có được ý niệm vẻ hạnh phúc của người tu. Hạnh phúc 
đó là sự thiền duyệt. Nhờ thiền duyệt và chánh niệm, vị sa môn biết cách giữ 
gìn sáu căn thanh tịnh, không bị sáu trần gây ra phiền não và ô nhiễm trong tâm. 
Nhờ thiển duyệt, vị sa môn được tâm hỷ lạc, một niễm vui đây an lạc, thanh 
tịnh, siêu thoát, từ sơ thiên đến tứ thiên. Tâm hỷ lạc này còn có một năng lực kỳ 
diệu trị lành các chứng bệnh suy nhược của cơ thể và tinh thần. Đây là loại hoa 
trái quí báu của sự tu học mà vị sa môn có thê gặt hái được ngay trong đời hiện 
tại. 

— Hay lắm ! Thưa Thế Tôn, xin ngài chỉ dạy tiếp cho trẫm. 

— Đại vương, vị sa môn nhờ an trú tính cần trong giới luật và chánh niệm 
mà có định tâm. Dùng năng lực của tâm định, quán chiếu vạn pháp trên thế 
gian, thấy được tính cách vô thường, vô ngã của muôn vật. Nhờ thấy được tính 
cách vô thường và vô ngã của muôn vật nên không bị ràng buộc, vướng mắc 
vào bất cứ sự vật nào trên thế gian. Nhờ không bị vướng mắc nên không tham 
luyến, được giải thoát, thánh thơi, tự tại. Đại vương, giải thoát mới là hạnh 
phúc chân thật, trường tôn, không bao giò mất, là hoa trái quí báu nhất của 
sự fu học. Trong số những vị khất sĩ đang ngồi trong giảng đường này, nhiều vị 
đã thưởng thức được thứ hoa trái quí báu đó. Đó cũng là loại hoa trái mà một vị 
sa môn có thê gặt hái được ngay trong đời hiện tại. 

— Hay lắm ! Thưa Thế Tôn, xin ngài hoan hi chỉ dạy tiếp. 

— Đại vương, vị sa môn nhờ giữ gìn giới luật mà tâm được định, nhờ tâm 
định mà phát sinh trí tuệ rộng lớn. Rồi dùng trí tuệ bát-nhã đó mà quán chiếu 
sâu vào tự tánh các pháp, thấy tự tánh của muôn sự muôn vật đều không sinh, 
không diệt, không dơ, không sạch, không tăng, không giảm, do đó mà được cải 
thấy biết thanh tịnh, sáng suối, không phân biệt. Nhờ dứt trừ được mọi ý thức 
phân biệt, nên vị sa môn nhìn đời bằng con mất bình tĩnh, không lo lắng, không 
sợ hãi, cối trên sóng sinh tử mà an nhiên tự tại đi vào cuộc đời để cứu độ 
chúng sanh, chỉ bày cho chúng sanh con đường Chánh Pháp, để chúng sanh 
cũng được nếm hương vị giải thoái. Đại vương, giúp đỡ cho người khác hết khổ 
được vui cũng là một niềm vui lớn cho chính mình. Niềm vui này cũng là một 
loại hoa trái xinh tươi của sự tu học, vị sa môn có thể thực hiện được phần nảo 
trong hiện tại và sẽ tiếp tục thực hiện trong tương lai. Đại vương, các vị khất sĩ 
trong khi đi khất thực hằng ngày, có nhiệm vụ hướng dẫn dân chúng đi trên con 
đường đạo đức, hành động theo Chánh Pháp để được hạnh phúc giải thoát. Đại 
vương, hoa trái của sự tu học không phải chỉ dành riêng cho vị sa môn hưởng 
thụ mà là gia tài của cả quốc gia và nhân loại. 

Vua Ajãtasattu đứng dậy, chắp hai tay cung kính bạch : 

— Vi diệu thay ! Bạch Thế Tôn, bằng những lời đơn giản, Thế Tôn đã soi 
sáng cho trằm, đã giúp trẫm thấy được giá trị chân thật của Chánh Pháp. Thế 
Tôn đã dựng lại những gì đã ngã xuống, phơi bày những gì đã bị che kín, chỉ 
đường cho người lạc lối, soi sáng nơi tối tăm. Xin Thế Tôn hoan hỉ nhận trẫm 


Sự tích đức Phật 373 


làm đệ tử tại gia của người, cũng như ngày xưa Thế Tôn đã nhận thượng hoàng 
và thái hậu làm đệ tử của Thế Tôn vậy. 

Nói xong, vua Ajãtasattu cung kính đảnh lễ dưới chân Phật. Phật mim 
CƯỜI chấp thuận, rồi bảo Thượng tọa Sãriputta hướng dẫn vua và hoàng hậu làm 
lễ quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới. Sau lễ quy y, vua từ tạ Phật, xin phép trở 
về cung. Phật bảo : 

— Đại vương hãy làm những gì Đại vương nghĩ là nên làm. 

Sau lần gặp gỡ đó, vua Ajãtasattu thường đến thăm Phật mà không cần 
qua sự sắp đặt của y sĩ Jivaka nữa. Vua cũng không cần đem theo voi ngựa và 
binh sĩ hộ tống. Vua Ajãtasattu cũng lại bước lên những bậc thang đá để lên núi 
Gijjhakũta như vua Bimbisära ngày xưa. Kế từ nay vua Ajãtasattu cũng trở 
thành người hộ pháp rất đắc lực của Phật như vua Bimbisãra trước kia. 


21- Hạ 43 tại Jetavana (năm -547) 
Ni sư PajäpatfI và Thượng tọa Räãhula viên tịch 


Mùa mưa năm nay, Phật an cư tại tính xá Jetavana. Giáo đoàn khất sĩ 
được hai tin buôn : ni sư Pajãpati Gotamĩ đã viên tịch vào mùa đông năm ngoái 
(-548) tại Vesall, thọ 117 tuổi, vài tháng sau Thượng tọa Rãhula cũng đã viên 
tịch tại Jetavana, thọ 48 tuổi. Thượng tọa Rãhula nổi tiếng là vị khất sĩ mật 
hạnh5° đệ nhất. Sự ra đi của thầy làm cho mùa an cư giảm ổi phần nào sinh khí. 
Nhất là thầy Svastika cảm thấy bị mất mát rất nhiều. Thầy mất đi một người bạn 
đạo tỉnh cần để ý nhắc nhở và hướng dẫn thầy từng ly từng tí. Hiện nay khách 
hành hương còn thấy di tích tháp thờ xá lợi của Thượng tọa Rãhula (tháp số 12) 
tại Jetavana, cạnh vòng rào phía nam. 


Vua Pasenadi giết oan tướng Bandhula*' 


Vua Pasenadi đi du hành mãi tới giữa mùa an cư mới trở về thủ đô. Vừa 
về tới Sãvatthi, vua Pasenadi liền đến tinh xá Jetavana thăm Phật. Vua nói với 
Phật là vì tuổi đã cao, không thích ở hoài trong cung điện, nên vua thường hay 
đi đây đi đó để tinh thần được thoải mái và có dịp thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên 
nhiên. Vua g1ao công việc triều chính cho các quan đại thần, chỉ đem theo một 
đoàn tùy tùng nhỏ để đi du ngoạn các nơi trong và ngoài nước. Trong dịp này 
vua được rảnh rang để thực tập thiền quán, vui thú cảnh nhàn. Vua Pasenadl nói 
tiếp : 

— Thưa Thế Tôn, trằm năm nay đã 77 tuổi. Thế Tôn cũng vậy. Trẫm nghe 
nói gần đây Thế Tôn cũng thường đi du ngoạn các nơi danh lam thắng cảnh. 
Nhưng đi đến đâu Thế Tôn cũng mang ánh sáng Chánh Pháp đến dạy dỗ và 


⁄ Mật hạnh là nghiêm cân giữ gìn tất cả các giới hạnh, gồm 3.000 oai nghi và 84.000 tế hạnh. 
5! Xem Tiêu Bộ, Jataka 465: Bhadda Sãla. 


Sự tích đức Phật 374 


hướng dẫn cho mọi người tu học. Còn trẫm đi du ngoạn thì chỉ được an nhàn, 
lợi lạc phần mình. 

Rồi vua tâm sự với Phật về nỗi đau buồn thầm kín của mình từ nhiều năm 
nay. Số là do mật tin có âm mưu đảo chính tại kinh đô 5 năm về trước, sau khi 
chiến thắng quân đội của Ajãtasattu, vua Pasenadi đã kết tội lầm vị tổng tư lệnh 
quân đội hoàng gia là tướng Bandhula và đã xử tử ông. Gần một năm sau vua 
mới biết là mình lầm. Vua hối hận lắm. Tướng Bandhula vừa là người bạn học 
cũ của vua ở Taksasila (xem Jataka 465), vừa là người đã có công lớn trong cuộc 
chiến thắng quân đội Magadha. Vua đã tìm mọi cách để phục hồi danh dự cho 
tướng Bandula và bồi thường thiệt hại cho gia đình ông. Ngoài ra vua cũng đã 
cất nhắc cháu gọi ông bằng cậu, là tướng DIgha Karãyana lên chức tổng tư lệnh 
quân đội hoàng gia. 

Có Phật an cư tại thủ đô, vua Pasenadi thường đến tinh xá Jetavana hầu 
như mỗi ngày để nghe thuyết pháp, hoặc nghe Phật chỉ điểm thêm những chỗ 
khó hiểu cho các khát sĩ, hoặc để thực tập thiền tọa và thiền hành. Mãn mùa an 
cư, Phật lại lên đường hoằng pháp, và vua cũng lại cùng đoàn tùy tùng đi tuần 
du khắp nơi. 


J- PHẬT NHẬP NIÉT BÀN 
Các nhân vật quan trọng như vua Suddhodana°°, Uruvela Kassapa“%, vua 
Suppabuddha®“+, vua Bimbisara°5, NI sư Mahä PaJapaũs°, Rahula°”, vua 
PasenadI®%, Moggalläna"®, Yasodharäs° rồi đến Sãriputta! đều lần lượt qua đời. 
Đức Phật cũng đã già yêu, ngài quyết định nhập niết bàn đúng theo luật sinh già 
bệnh chết, và ban những lời dạy cuối cùng. 


1- Hạ 44 tại Jetavana (năm -546) 


Vua Pasenadi ca ngợi Phật 


52 Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) băng hà vào năm -5§5, thọ 81 tuôi. 

#3 Tỳ kheo Uruvela Kassapa (Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp) nhập diệt vào khoảng năm -584, thọ 125 
tuôi. 

°5° Vua Suppabuddha (Thiện Giác Vương) băng hà vào năm -575. 

655 Vụa Bữmbisara (Tần Bà Ta La, Bình Sa Vương) băng hà vào năm -553, thọ ó6 tuổi. 

656 Nị sự Mahä Pajapar (Ma Ha Ba Xà Ba Đề) nhập diệt vào năm -548, thọ 117 tuổi. 

%7 Thượng tọa Rãhula (La Hầu La) nhập diệt vào khoảng năm -547, thọ 48 tuôi. 

58 Vụa Pasenadi (Ba Tư Nặc) băng hà vào năm -546, thọ 78 tui. 

55 Thượng tọa Moggallana (Mục Kiền Liên) nhập diệt năm -546. 

60 Nị sự Yasodharä (Da Du Đà La) nhập diệt vào năm -546, thọ 78 tuôi. 

5! Thượng tọa Sãripurfa (Xá Lợi Phất) nhập diệt năm -545. 

52 Xem Buddhist Legends, quyền II, trang 43; Trung Bộ §9: kinh Dhammacetiya; Tăng Chi Bộ, 
chương 10 pháp, kinh 30: Kosalã; Tiểu Bộ, Jãtaka 465; Trung A Hàm 213. 


Sự tích đức Phật 375 


Sau mùa an cư thứ 44 tại Jetavana vào năm 546 trước tây lịch, Phật đi về 
hướng tây, đến xứ Kuru, thuộc vùng thượng lưu sông Gangã và sông 'Yamunä. 
Sau khi ở đó hai tháng, Phật lại theo bờ sông Yamunäã đi xuông miên nam, đến 
Kosambi, rồi đến Benares (VaranasI). Từ Benares, Phật trở vê Vesalli; rồi từ 
VesälT đi Kapilavatthu. Một hôm, Phật đang cư trú hành đạo tại thành phố 
Ulumpa thuộc làng Medatalumpa trong xứ Sãkya thì có vua Pasenadi đến thăm. 

Vua Pasenadi đang du ngoạn tại Nagaraka với hoàng tử Vidudabha9 
(S:Virudhaka, Tỳ Lưu Ly) và tướng DIpha Karayana. Nagaraka chỉ cách 
Medatalumpa chừng nửa ngày đường. Nghe tin Phật đang ở tại Ulumpa, vua 
Pasenadi liền dắt đoàn tùy tùng cùng đi trên bốn chiếc xe song mã đến thăm 
Phật. Đến công viên, nơi Phật đang cư trú, vua đề đoàn tùy tùng ở lại bên ngoài, 
rồi bảo tướng Kãrãyana cùng đi với mình vào công viên. Thấy bóng các vị khất 
sĩ áo vàng qua lại, vua hỏi thăm Phật ở đâu. VỊ khất sĩ chỉ một cái am lá ẫn dưới 
bóng cây và nói: 

— Tâu Đại vương, Thế Tôn đang ở trong am đó. Cửa đóng, Đại vương cứ 
ho lên một tiếng và gõ cửa hai tiếng, Thế Tôn sẽ mở cửa rước Đại vương vào. 

Vua cởi thanh gươm và tháo vương miện xuống trao cho vị tướng lãnh, 
bảo ông ta trở ra công với đoàn tùy tùng chờ mình, rồi vua đi một mình đến am 
Phật. Tới trước cửa, vua đăng hắng và ho lên một tiếng, chưa kịp gõ cửa thì cửa 
đã mở. Phật vui vẻ mời vua vào am. Hai Thượng tọa Sãriputta và Ananda bước 
đến chào đón vua. 

Phật mời vua ngồi trên một chiếc ghế, rồi tự mình ngồi trên chiếc ghế đôi 
diện. Hai vị Thượng tọa đứng hầu sau lưng Phật. Vua Pasenadi vừa ngồi xuống 
ghế đã vội đứng dậy chấp tay đảnh lễ dưới chân Phật, miệng nói : 

— Bạch Thế Tôn, trẫm là Pasenadi, vua nước Kosalä, xin đảnh lễ đức Thế 
Tôn. Trẫm là Pasenadi, vua nước Kosalã, xin đảnh lễ đức Thế Tôn. 

Phật đỡ vua đứng lên, mời ngôi vào ghế, rồi hỏi : 

— Đại vương, sao hôm nay Đại vương làm lễ cung kính quá đáng như thế? 
Chúng ta không phải là đôi bạn thân thiết hay sao ? 

- Bạch Thế Tôn, trẫm có vài điều muốn nói với Thế Tôn hôm nay, sợ 
không còn có dịp nào khác. 

— Có điều chi xin Đại vương cứ nói. 

— Thưa Thế Tôn, trẫm nghe có người nói Sa môn Gotama hiểu biết tất cả 
(sabbaññu, omniscient), không có điều gì mà ngài không biết. Có đúng thế 
không ? 

- Thưa Đại vương, nói thế hơi quá. Đúng ra chỉ nên nói Sa môn Gotama 
có đầy đủ Tam Minh là Túc Mạng Minh, Thiên Nhãn Minh và Lậu Tận Minh. 
(Trung Bộ 7l và 90) 

— Thưa Thế Tôn, có người cho rằng Thế Tôn đã nói không có vị sa môn 
hay Bà-la-môn nào có thê hiểu biết tất cả (omniscient). Có đúng thế không ? 


63 Hoàng tử Vididabha (S:Viridhaka) vừa được 26 tuổi, là con của vua Pasenadi với thứ hậu 
Visabhaksatriyä, con gái của vua Mahanama với một người tỳ nữ. 


Sự tích đức Phật 376 


- Thưa Đại vương, Như Lai chỉ nói không ai có thê thấy và biết tất cả 
cùng một lúc, 

— Thưa Thế Tôn, trẫm hoàn toản tin tưởng Thế Tôn là bậc toản giác. 
Trẫm hoàn toàn tin tưởng nơi Giáo Pháp và giáo đoàn khất sĩ của Thế Tôn. 
Trẫm đã từng biết những tu sĩ Bà-la-môn và các đạo sĩ thuộc các giáo phái khác. 
Có người tu hành đứng, đăn được mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi năm, 
nhưng sau đó trẫm lại thấy họ bỏ cuộc và trở về nếp sống ngũ dục. Ở trong Giáo 
Pháp của Thế Tôn, trầm thấy các vị khất sĩ hầu hết đều tu phạm hạnh cho đến 
trọn đời. 

“Thế Tôn, trẫm từng thấy vua chúa chống đối vua chúa, tướng sĩ âm mưu 
chống tướng sĩ, Bả-la-môn chống Bà-la-môn, vợ cãi cọ với chồng, con cãi cọ 
với cha, anh cãi cọ với em, bè bạn cãi cọ với bè bạn. Ở đây trằm thấy Các VỊ 
khất sĩ sống trong hòa kính, an vui, hợp nhau như nước với sữa. Trầm không 
thấy ở đâu có được sự thương yêu hòa hợp như trong giáo đoàn khất sĩ. 

“Thế Tôn, khắp nơi trằm đã từng thấy giới đạo sĩ với dáng điệu khắc khổ, 
vẻ mặt âu sầu. Nhưng ở đây, trầm thấy các vị khất sĩ luôn luôn tỉnh táo, tươi 
cười, vui vẻ, thong dong. Điều này làm trầm càng thêm tin tưởng nơi Thế Tôn 
và Giáo Pháp của Thế Tôn hơn. 

“Thế Tôn, trẫm là vua, thuộc dòng dõi chiến sĩ. Trâm có quyên ra lệnh 
chém đầu, hoặc giam cầm, hoặc trừng phạt bất cứ ai, nếu trằm muốn. Vậy mà 
trong các phiên họp, thiên hạ vẫn dám cướp lời trẫm. Dù trằm có nói “Quí vị 
không được cướp lời trằm”, họ cũng vẫn quên và vẫn cướp lời trẫm như thường. 
Nhưng ở tinh xá, có khi có trên một ngàn vị khất sĩ ngôi nghe Thế Tôn thuyết 
pháp mà trằm không nghe một tiếng động nhỏ, đừng nói chỉ có ai dám cướp lời 
Thế Tôn. Trẫm nghĩ : Thật là mâu nhiệm. Phật chăng cần quyền uy, chẳng cần 
gươm giáo, chăng cần trừng phạt gì mà ai cũng tôn kính Phật một cách tuyệt 
đối. Điều này làm cho trằm càng thêm tin tưởng nơi Thế Tôn và Giáo Pháp của 
Thế Tôn. 

“Thế Tôn, trẫm đã từng biết nhiều người trong giới trí thức, học giả, đạo 
sư lừng danh họp với nhau đề soạn trước những câu hỏi bí hiểm có thể làm cho 
Thế Tôn lúng túng. Nhưng khi đến gặp Thế Tôn và nghe Thế Tôn thuyết pháp, 
họ đều bị Thế Tôn chinh phục, đến nỗi không còn nghĩ tới việc nêu lên những 
câu hỏi của họ đã soạn sẵn. Điều này càng làm cho trầm có thêm tin tưởng nơi 
Thế Tôn và Giáo Pháp của Thế Tôn. 

“Thế Tôn, trẫm có hai quan giữ ngựa tên là Isidatta và Purãna. Có lần 
trầm đem họ theo trong một chuyến du hành xa. Gặp đêm mưa gió bất ngờ, vua 
tôi đều phải ngủ chung trong một chiếc lều tranh nhỏ. Hai quan giữ ngựa của 
trằm ngôi nói chuyện với nhau về Giáo Pháp học được của Thế Tôn, đến khi 
mỏi mệt họ nằm xuống ngủ, đầu họ hướng vê núi Linh Thứu, chân họ xoay về 
phía trầm. Thế Tôn có cho họ lương bồng gì đâu, thế mà họ tôn kính Thế Tôn 





5 Hai câu hỏi trên đây trích trong The Life of Buddha as Legend and History, trang 213. Xem Trung 
Bộ 90: kinh Kannakatthala. 


Sự tích đức Phật 377 


hơn cả trầm đang ở bên cạnh. Giáo ' Pháp của Thế Tôn như một cơn gió lốc thôi 
dồn tất cả các thứ lá khô lại một chỗ. 77í hức, ngu sỉ, vương giả, bắn cùng, giàu 
sang, nghèo hèn, già cả, niền thiếu, đàn ông, đàn bà, người thiện, kẻ ác, tất cả 
đêu được Thế Tôn từ bi đưa vào Giáo Pháp và tiếp độ họ một cách bình đẳng, 
không phân biệt. Điều này khiến trầm càng tin tưởng nơi Thế Tôn và Giáo Pháp 
của Thế Tôn hơn. 

“Thưa Thế Tôn, Thế Tôn thuộc giai cấp vua chúa, trẫm cũng thuộc giai 
cấp vua chúa. Thế Tôn năm nay đã gần 80 tuổi, trẫm năm nay cũng đã gần 80 
tuổi. Vì vậy trẫm nghĩ đây là cơ hội quí báu để trẫm tỏ lòng quy kính Phật và 
bảy tỏ tình tri kỷ giữa trẫm và Thế Tôn. Bây giờ trẫm xin từ giã Thế Tôn. 

— Đại vương hãy cần trọng giữ gìn sức khỏe. 

Phật đứng dậy tiễn đưa vua Pasenadi ra cửa. Lúc trở vào, Phật nói : 

— Này Sãriputta, này Änanda, quốc vương Pasenadi đã nói những lời rất 
chân thành của quốc vương đối với Tam Bảo. Hai thầy nên ghi nhớ để làm vững 
mạnh thêm đức tin của những người hậu học. 


Vua Pasenadi băng hà ở Rãjagahas< 


Sau cuộc việng thăm Phật ở Medalumpa, vua Pasenadi trở ra đến cổng 
công viên chỉ còn thấy một chiếc xe và một người cung phi giả ở lại. Người 
cung phi cho vua biết tướng DIgha Kãrãyana đã đem vương miện, ấn tín và 
thanh gươm báu của vua ra, bảo hoàng tử Vididabha (Tỳ Lưu Ly) nên thừa dịp 
may hiếm có này trở về Sãvatthi ngay để lên ngôi vua, đừng để một người quá 
già yếu ngôi mãi trên ngai vàng. Hoàng tử còn dùng dẳng chưa chịu thì 
Kãrãyana dọa nếu hoàng tử không chịu về làm vua, ông ta sẽ về kinh tự xưng 
vương. Trước áp lực ấy hoàng tử Vidũdabha phải tuân theo, nhưng buộc 
Kãrãyana phải để lại cho vua cha một cỗ xe và một cung phi. Sau đó hoàng tử 
Vidũdabha theo tướng Kãrãyana về Sãvatthi, giết thái tử Jeta rồi lên ngôi vua. 

Vua Pasenadi quyết định đến thành Rãjagaha để cầu viện với cháu là vua 
Ajãtasattu. Suốt quãng đường dài trên 300 km dưới cơn nắng, gió và bụi, vua 
chỉ uống nước mà không ăn được gì cả. Tới Rãjagaha thì trời đã khuya, cửa 
thành đã đóng chặt. Vua phải vào nghỉ đêm trong công quán. Đêm ấy vua 
Pasenadi lên cơn bạo bệnh và chết trên tay người cung phi già. Sáng ngày, vua 
Ajãtasattu hay tin vội cho rước long thể vua Pasenadi vào cung, ra lệnh tô chức 
một lễ quốc táng long trọng cho người cậu ruột của mình. Sau khi tang lễ hoàn 
mãn, vua AJätasattu định cử binh trị tội quốc vương Vidũdabha, nhưng khất sĩ 
Jïvaka can răng: Dù sao quốc vương Pasenadi cũng đã băng hà, thái tử Jeta cũng 
đã bị tướng Kãrãyana giết chết, vị vua mới là Vidũdabha cũng là con trai duy 
nhất còn lại của vua Pasenadi lên nối ngôi, vừa là anh em cô cậu của vua 
Ajãtasattu, nếu có cử binh chinh phạt cũng không đưa đến một giải pháp nào 
khác mà còn làm cho biết bao binh tướng và dân chúng chết oan và chịu cảnh 


5Š Xem Trung Bộ (Majjhima nikãya) 89: kinh Dhammacetiya. 


Sự tích đức Phật 378 


lầm than. Thấy JTvaka có lý, vua Ajãtasattu đã cử sứ thần đến Sãvatthi thừa 
nhận quôc vương mới. 


Vua Viduidabha tàn sát dòng họ Sãkya* 


Sau khi được tướng Dĩgha Kãrãyana đưa từ làng Ulumpa về Sãvatthi giết 
thái tử Jeta rồi lên ngôi vua xứ Kosalä, Vidũdabha (Tỳ Lưu Ly) nhớ lại mối thù 
thuở nhỏ bị hoàng tộc Sãkya khinh khi và nhục mạ°5, liền thống lãnh đại binh đi 
rửa hận. Đức Phật biết được liền hiện thân đến ngồi dưới một cội cây vùng ranh 
giới gần thành Kapilavatthu để đón đường đạo binh của Vidũdabha. Gần đó, 
bên ranh giới xứ Kosalã, có một cây cô thụ to lớn, bóng cây rất mát mẻ. 
Vidudabha trông thấy Phật liền đến đảnh lễ và thưa rằng : 

— Bạch Thế Tôn, trời nắng thế này mà Thế Tôn ngồi dưới bóng cây nhỏ 
nảy thì nóng lắm, sao Thế Tôn không đến ngồi dưới tàng cây cỗ thụ đàng kia 
cho mát ? 

— XIn Đại vương chớ quan tâm. Chính bóng mát của dòng họ tôi làm tôi 
được mát mẻ. 

Vidũdabha thầm nghĩ chắc Phật cố ý đến đây để bảo vệ dòng họ Sãkya. 
Do đó ông đãnh lễ Phật rồi trở về Sãvatthi. Đức Phật trở về Jetavana. Được vài 
hôm, vua Vidũdabha lại nhớ đến mối thù xưa liền cử binh đi lần thứ hai; nhưng 
khi gặp Phật ngồi ngay chỗ cũ, vua lại quay trở về. Lần thứ ba cũng thế. Đến lần 
thứ tư, đức Phật quán chiếu nghiệp trước của những người dòng Sãkya, nhận 
thấy răng họ không thể tránh khỏi quả báo ác nghiệp trước kia của họ đã bỏ 
thuốc độc xuống dòng sông để hại người dưới nguồn, nên đức Phật không đến 
can thiệp nữa. 

Lân này Vidũdabha quyết chí rửa hận, ông ta ra lệnh giết hết những người 
nói "Chúng tôi là người Sãäkya" trừ những người đi theo vua Mahanama°°. Trái 
lại binh tướng Sãkya thì thà chịu chết chứ không giết kẻ thù. Họ bắn tên hoặc 
đâm xuyên qua những tấm khiên của địch nhưng không bao giờ chạm vào 
người. Cuối cùng chỉ còn những người chạy theo vua Mahãnäma và những 
người Sãäkya miệng ngậm cỏ hoặc ngậm cọng sậy, không trả lời được câu hỏi 
"Chúng bây có phải là người Sãkya không?", là sống sót, chạy thoát qua các 


56 Xem Buddhist Legends, quyền II, trang 43-46; Tiểu Bộ, Jãtaka 465: Bhadda Sãla; Tăng Nhất A 
Hàm 26, 266; Tỳ-nại-da Tạp Sự 7; Luật Ngũ Phần 21; Luật Tứ Phần 41; Kinh Đại Bát Niết Bàn, 
phẩm Phạm hạnh, trang 427. 

67 Theo Tiểu Bộ. Jãtaka 465, thì lúc 7 tuổi, Vidũdabha xin phép cha mẹ về Kapilavatthu thăm ông bà 
ngoại, mong được cưng chìu và cho quà. Gặp lúc triều đình đang lập trai đàn thỉnh Phật thuyết pháp, 
Vidudabha leo lên pháp tòa ngồi chơi, bị những người Sãkya mắng là "kẻ nô tỳ mà dám to gan", đuổi 
đi, rồi dùng nước và sữa để tây sạch pháp tòa. Vidũdabha tức giận lắm, nguyện sau này sẽ dùng máu 
của dòng họ Sãkya để tẩy sạch ghế của mình. 

58 Vua Mahänãama là ông ngoại của vua Vidũdabha. 





Sự tích đức Phật 379 


nước lân cận*°. Cho đến những người già cả và trẻ em lớn nhỏ đều bị giết 
sạch”, Đền đài cung điện bị thiêu rụi. 

Vua Vidũdabha bắt sống vua Mahãnãma rồi lên đường trở về Sãvatthi. 
Giữa đường, đến giờ ăn sáng, Vidũdabha bảo đưa Mahãnäma đến ngồi ăn cùng 
bàn với ông. Thấy gần đó có một hồ nước lớn, Mahãnãma bảo : 

— Này cháu, tay chân ông dơ lắm, để ông đi tắm rửa sạch sẽ trước đã. 

— Được, ông ngoại cứ đi tăm tự nhiên. 

Đến bờ hồ, Mahãnãma xỏa tóc xuống trước mặt, cột ngọn tóc lại thành 
gút, rồi phóng mình xuống nước, thọt hai bàn chân vào giữa chùm tóc, tự trầm 
mình. Long Vương hiện đến rước Mahãnäma về Long Cung ở 12 năm. 
Vidũdabha chờ lâu không thấy, cho người tìm kiếm khắp nơi không gặp, nghĩ 
rằng Mahãnãma đã bỏ trốn, ra lệnh lên đường về Sãvatthi. 

Đêm đó đại binh cắm trại bên bờ sông Aciravati. Gặp mùa nước cạn, lòng 
sông bày cát khô, một số binh lính nằm xuống cát giữa lòng sông, một số khác 
năm hai bên bờ sông. Nhưng những người kiếp trước đã gây ác nghiệp, năm 
trên bờ sông, bị kiến căn, bèn đi xuông lòng sông nằm trên cát. Những người 
kiếp trước có thiện nghiệp, đang năm trên cát ở lòng sông, cảm thấy chật chội, 
bỏ lên bờ năm. Đến nửa đêm, một cơn giông mưa lớn nôi lên gây ngập lụt, cuốn 
trôi Vidũdabha và những người nằm dưới lòng sông ra biển làm môi cho những 
bầy cá và bầy rùa. 

Đối với những người cho rằng dòng họ Sãkya bị giết oan uống vì họ là 
những người tốt, thà chịu chết chứ không giết kẻ địch, đức Phật dạy : 

— Do cộng ác nghiệp gây ra đời trước bằng cách bỏ thuốc độc xuống sông 
để hại người nên kiếp này họ phải chịu quả báo, không sao tránh khỏi. 

Đối với những khất sĩ cho răng Vidũdabha và vây cánh thân tín của ông 
ta tuy đã tàn sát dòng họ Sãkya nhưng lòng ham muốn chưa thỏa mãn, sao lại bị 
nước cuốn trôi ra biên làm mồi cho cá và rùa ? Đức Phật dạy : 

— Này các thây, lòng ham muốn, dục vọng của con người, không bao giờ 
được thỏa mãn hoàn toàn. Do đó thần Chết, như một trận thủy tai càn quét một 
làng trong đêm tối, hiện đến bất ngờ, cướp lẫy sự sống của họ và đây họ vào 
bốn đại dương đau khô. 


52 Sau khi vua Vidũdabha chết vì thủy tai, những người dòng Sãkya tụ họp lại thành lập 
Kapilavatthu 2, hiện nay ở làng Piprawa thuộc Án Độ. Kapilavatthu 1 hiện nay ở làng Tilaurakot 
thuộc Nepal. 

679 Có tài liệu cho rằng Vidũdabha bắt 500 cô gái xinh đẹp dòng Sakya để vui thú . Bị chống cự mãnh 
liệt, ông ta tức giận sai chặt hết tay chân rồi ném xuống hầm. Khi đức Phật và các vị Tỳ kheo đến nơi, 
Phật thuyết pháp cho 500 cô gái bị nạn nghe, khiến họ đều được pháp nhãn thanh tịnh và được sanh 
lên cõi trời. Lại có tài liệu nói rằng trong khi Kapilavatthu đang bị tấn công, Thượng tọa Moggallãna 
dùng thần thông hiện đến cứu một số người ưu tú dòng Sãkya, để vào bình bát bay đi, nhưng đến khi 
mở nắp bình bát ra thì chỉ thấy toàn là máu. 


Sự tích đức Phật 380 
Mogøalläna bị ngoại đạo ám sát tại Rãjagaha“=! 


Thượng tọa Mogsalläna là vị đại đệ tử thứ hai của Phật, sau Thượng tọa 
Sãriputta. Các đệ tử lớn của Phật đã có nhiều người viên tịch trước Phật. 
Thượng tọa Uruvela Kassapa và hai người em là Gaya Kassapa và Nadi 
Kassapa cũng đã viên tịch. 

Thượng tọa Moggalläna là một vị đại khất sĩ có nhiều dũng khí, phát 
ngôn thắng thắn không e-dè. Thượng tọa thường chỉ thắng những điểm sai lầm 
trong các giáo lý ngoại đạo nên bị thù ghét. Mỗi khi về Rãjagaha, Thượng tọa 
Mogsallana thường ở trên núi Isigili một mình với hai đệ tử thân tín để tu thiền 
định. 

Một hôm, vào tháng Kattika (tháng I1), trời không trăng, Thượng tọa lên 
đường đi Veluvana sớm với hai vị đệ tử. Bọn sát nhân, có dự tính trước, mai 
phục dưới chân núi. Vừa thấy Thượng tọa, họ xông ra tấn công bằng gậy gộc. 
Ba thầy trò tay không, không thể chống cự nổi với đám đông. Hai vị đệ tử bị 
đánh văng ra ngoài. Họ la lên cầu cứu. Nhưng không kịp nữa. Thượng tọa 
Moggallana hét lên một tiếng vang động cả rừng cây trước khi bị bọn chúng đập 
xuông những hèo cuối cùng làm vỡ sọ, gãy xương nhiều chỗ, chết ngay tại chỗ. 
Khi các thầy ở Veluvana hay tin, chạy đến nơi thì bọn sát nhân đã tâu thoát mất 
dạng. Hai vị đệ tử bị thương khá nặng. Khi Phật về đến Veluvana thì nhục thân 
của Thượng tọa Moggallana đã được trà tỳ, xá lợi được đựng trong một cái bình 
đặt trước cửa am của Phật. 

Hỏi đến Thượng tọa Sãriputta, các thầy cho Phật biết Thượng tọa 
Sãriputta đã đóng cửa am từ ngày Thượng tọa Mogsgallana bị ám sát. AI cũng 
biết hai vị Thượng tọa này thân với nhau còn hơn anh em ruột, đối với nhau 
luôn luôn như hình với bóng. Phật chưa kịp nghỉ ngơi, đi ngay đến am của 
Sãriputta để an ủi. Thượng tọa Änanda theo sau, thầm nghĩ: Phật đi an ủi 
Thượng tọa Sãriputta, nhưng ai là người an ủi Phật khi hầu hết dòng họ Sãkya 
bị tàn sát ? Bỗng Phật quay lại nhìn thầy rồi lên tiếng : 

— Này Änanda, ai cũng nói thầy học nhiều và ghi nhớ nhiều về Chánh 
Pháp. Thầy không nên lấy sự học nhiều và nhớ nhiều làm đủ. Chăm sóc cho 
Như Lai và lo lắng cho giáo đoàn tuy là điều cần thiết, nhưng cũng không đủ. 
Thì giờ qua nhanh, cuộc đời ngắn ngủi vô chừng, thầy phải sớm lo nỗ lực để 
vượt thoát sanh tử. 7hầy phải tập bình thản trước sanh tử, xem sanh tử như 
những hoa đóm giữa hư không. 

Thượng tọa Ananda cúi đầu im lặng. Một vị khất sĩ xin Phật giải nghĩ: 

— Bạch Thế Tôn, sư huynh Moggalläna thần thông xuất chúng sao không 
chống lại nổi với ngoại đạo, đến đỗi phải bị sát hại ? 

— Này các thầy, không phải Moggallana không chống cự nổi với ngoại 
đạo, nhưng vì trong một đời quá khứ Moggallana đã nghe lời vợ giả làm bọn 


6! Xem The Life of Buddha as Legend and History, trang 141-142; Buddhist Legends, quyên II, trang 
304-308; Tiêu Bộ, Jataka 95 và 522. 


Sự tích đức Phật 381 


cướp, dùng cây đánh cha mẹ giả mù lòa đến gãy xương chết giữa rừng””; và 
trong một kiếp khác đã làm nghề chải lưới sát hại oan uống không biết bao 
nhiêu sanh linh, do đó ngày nay phải chịu quả báo. Các thầy nên biết /hần thông 
không qua được nghiệp lực, chỉ có sảm hối mới có thể làm cho quả báo nhẹ bót. 

Sáng hôm sau Phật chỉ vị trí để xây tháp kỷ niệm và an trí xá lợi của 
Thượng tọa Moggalläna gần công tỉnh xá Veluvana. 


Devadatta qua đời tại Gijjhakita*z° 


Một buổi chiều vàng, khi Phật đang đi thiền hành trên triền núi Gijjhakũta 
(Linh Thúu) thì có hai người võng Thượng tọa Devadatta lên xin gặp Phật. 

Thượng tọa Devadatta bệnh nặng đã hơn chín tháng nay. Thượng tọa 
muốn gặp lại Phật để xin sám hối trước khi qua đời. Hai người đang khiêng 
Thượng tọa hôm nay là hai trong sáu đệ tử còn sót lại. Trong thời gian nằm liệt 
giường trên núi Gayãsĩsa, không mấy ai đến thăm Thượng tọa, kế cả những 
người đã ủng hộ Thượng tọa tích cực nhất ngày xưa. Suốt thời gian ấy Thượng 
tọa có cơ hội bình tâm suy xét lại về giá trị của những hành động mình đã làm. 

Được thông báo có Thượng tọa Devadatta xin được gặp, Phật liền trở về 
tịnh thất. Phật bảo đặt Thượng tọa lên giường của mình, rồi đến bên cạnh an ủi : 

- Thầy bệnh như thế đã bao lâu rồi ? Bấy lâu nay Như Lai thường mong 
được gặp thầy. 

Thượng tọa Devadatta yêu lắm, không ngồi dậy được. Thượng tọa cũng 
không nói được nhiều, chỉ nhìn Phật rồi có găng chắp tay lại nói thêu thảo : 

— Con xin về nương tựa Phật. 

— Tốt lắm, thầy nên an nghỉ. 

Phật đặt tay lên trán Devadatta để an ủi Thượng tọa. Đến chiều hôm ấy 
Thượng tọa qua đời“, Phật nói với các vị khất sĩ : Devadatta vì tham danh, 
tham lợi nên tạo nhiều nghiệp ác, bị đọa địa ngục A-tỳ (Avici)“°; nhưng nhờ 
nghiệp lành xuất gia nên sau một trăm ngàn kiếp sẽ tái sanh thành Bích Chi Phật 
(Pacceka-Buddha) hiệu Atthissara. 


52 Xem Buddhist Legends, quyền H, trang 306-308. 

3 Xem Đường Xưa Mây Trăng, trang 544. 

54 Theo Tiểu Bộ, Jãtaka 466 (kinh Samudda Vãnijã) thì sau khi hai thượng tọa Sãriputta và 
Moggallãna đến GayäsTsa đưa các Tỳ kheo lạc đường trở về với Phật, Devadatta lại bị vua Ajãtasattu 
và dân chúng bỏ rơi, nên cảm thấy bơ vơ lạc lõng và mang bệnh nặng bèn nhờ hai đệ tử còn lại khiên 
đến Jetavana để xin sám hối với Phật, không dè vừa đến gân công tỉnh xá thì bị sụp hồ chết, tức bị đất 
nuốt rơi vào địa ngục Avĩci (Jãtaka 150, 240, 422 và 457). Hiện nay gần cổng tỉnh xá Jetavana còn di 
tích "ao nước Devadatta" (Devadattas pond). Theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì Phật thọ ký cho 
Devadatta sẽ thành Phật hiệu là DevaräJa. 

55 Xem Trung Bộ (Majjhima nikãya) 29: kinh Mahã Saropama. 





Sự tích đức Phật 382 


Sứ giả của Ajãtasattu thỉnh ý Phật về việc cử binh đánh xứ 
Vajjs 


Sau lễ trà tỳ nhục thân của Thượng tọa Devadatta, đức Phật đang sắp sửa 
du hành về phương bắc thì có quan đại thần Vassakãra, thừa lệnh vua 
Ajãtasattu, đến xin thỉnh ý Phật. Đại thần Vassakãra thuộc dòng Bà-la-môn. 
Ông đến đảnh lễ Phật, rồi trình bày ý vua và triều đình muốn cử binh đánh nước 
Vajjï ở phía bắc sông Gangã để củng cô bờ cõi phương bắc, đồng thời phát triển 
giao thông và kinh tế trong xứ. Thay vì đáp lời sứ thần Vassakära, đức Phật 
quay lại hỏi Thượng tọa Ananda đang đứng quạt sau lưng Phật : 

— Này Änanda, thầy có nghe dân Vajjï“” thường hay hội họp đông đảo để 
bàn bạc chính sự không ? 

— Bạch Thế Tôn, con nghe nói dân Vajjï thường cùng nhau hội họp đông 
đảo để đàm luận về chính sự. 

— Vậy thì nước Vajjï vẫn còn cường thịnh. Änanda, thầy có biết khi họ 
hội họp với nhau đề đàm luận, họ có đoàn kết một lòng một dạ với nhau không? 

— Bạch Thế Tôn, con nghe họ rất hòa thuận và đoàn kết với nhau. 

— Vậy thì chắc chắn nước Vajjï vẫn còn cường thịnh. Änanda, dân Vajjï 
có tôn trọng những pháp chế và luật lệ đã được ban hành không ? 

— Bạch Thế Tôn, con nghe nói họ rất tôn trọng những pháp chế và luật lệ 
đã được ban hành. 

— Vậy thì chắc chắn nước Vajjï vẫn còn cường thịnh. Änanda, dân Vajjï 
có kính trọng và nghe lời những bậc tôn trưởng của họ không ? 

— Bạch Thế Tôn, con nghe họ rất kính trọng và nghe lời các vị tôn trưởng 
của họ. 

— Vậy thì nước họ vẫn còn cường thịnh. Änanda, thầy có nghe trong nước 
họ có những vụ bạo động, trộm cướp, giết hại lẫn nhau không ? 

— Bạch Thế Tôn, những vụ bạo động, trộm cướp, giết hại lẫn nhau rất ít 
khi xảy ra. 

— Vậy thì nước Vajjï vẫn còn cường thịnh. Änanda, thầy có nghe dân 
Vajjï còn biết bảo vệ tông miếu và di sản của tô tiên họ không ? 

— Bạch Thế Tôn, con nghe họ vẫn còn biết bảo vệ tông miếu và di sản của 
tô tiên họ. 

— Vậy thì, này Änanda, nước Vajjï vẫn còn cường thịnh. Thầy có nghe 
dân Vajjï biết tôn kính, cúng dường và chịu học hỏi theo các thánh nhân tu sĩ 
không ? 

- Bạch Thế Tôn, cho đến ngày nay họ vẫn rất tôn kính, thường cúng 
dường và thích học hỏi với các thánh nhân tu sĩ. 


575 Xem Trường Bộ 16; Trường A Hàm 2; Tăng Chi Bộ, chương 7 pháp, kinh 20: Vassakara. 
6 Xứ Vajjï thời bấy giờ đã có thể chế Dân Chủ Cộng Hòa rất tốt đẹp; tông thống Cedaga Licchavi và 
các chức sắc trong xứ đều do dân cử bằng cách phô thông đầu phiếu. 


Sự tích đức Phật 383 


— Này Änanda, vậy thì chắc chắn nước Vajjï vẫn còn cường thịnh, chưa bị 
Suy đôi. Khi xưa Như Lai đã từng có dịp chỉ dạy cho giới lãnh đạo ở VesälT về 
bảy yếu tổ giữ gìn cho quốc gia không bị suy thoái, gọi là Thất Bất Thoái 
Pháp. Bảy điều đó là : 

1/ Chuyên cần hội họp; 

2/ Hòa thuận và đoàn kết; 

3/ Tôn trọng luật lệ đã ban hành; 

4/ Kính trọng và nghe lời các bậc tôn trưởng; 

5/ Không bạo động với cấp trên hoặc hiếp đáp cấp dưới; 

6/ Biết bảo vệ di sản của tô tiên; 

7/ Tôn kính và học hỏi với các vị hiên thánh. 

“Ananda, thì ra đến ngày nay họ vẫn còn thi hành bảy phép Bắt Thoái á ây. 
Vì vậy Như Lai nghĩ rằng nước Vajjï vẫn còn cường thịnh, chưa bị suy yếu. 
Nước Magadha dù có binh hùng tướng mạnh cũng khó đánh chiếm được. 

Đại thần Vassakãra nói : 

— Bạch Thế Tôn, dân Vajjï chỉ cần thực hành một vài điều trong bảy điều 
Phật dạy cũng đủ làm cho nước họ cường thịnh rôi, huống chỉ họ thực hành cả 
bảy pháp Bất Thoái. Thưa Thế Tôn, con nghĩ vua Ajãtasattu không thê thắng 
được dân Vajjï bằng vũ lực đâu. Vua chỉ có thể thắng họ nêu gieo được mâm 
móng chia rẽ trong giới lãnh đạo của họ. Con xin cảm tạ Thế Tôn và xin lui 
bước về triều phục lệnh. 

Sau khi đại thần Vassakãra rút lui, Phật than thở với Änanda : 

— VỊ đại thần này có nhiều mưu chước lắm. Chắc trong tương lai 
Ajãtasattu sẽ cử binh đánh chiếm nước Vajj. 


Phật dạy Bảy Pháp Bất Thoái để giữ gìn Chánh Pháp“» 


Chiều hôm ấy, Phật bảo thầy Änanda cho triệu tập tất cả các vị khất sĩ có 
mặt ở thủ đô Rãjagaha và trong các vùng phụ cận về Gijjhakũta (Linh Thứu). 

Trong vòng ba ngày đã có gần hai ngàn khất sĩ nam nữ quy tụ về vùng 
núi Gijjhakũta. Màu áo cà-sa vàng rực rỡ tràn ngập cả ngọn đôi. Từ xa nhìn lại, 
người ta có cảm tưởng núi Gijjhakita là một cụm hoa cúc vàng vĩ đại. 

Vào khoảng bốn giờ chiều, mặt trời vừa xế bóng, đức Phật đứng trên đỉnh 
Gijihakũta nhìn xuống, ngài cất tiếng chào hỏi các vị khất sĩ, giọng ngài trong 
trẻo và vang xa như tiếng chuông đồng, ngài nói : 

— Này các thầy, Như Lai đã lớn tuổi rồi, sức khỏe của Như Lai đã suy 
giảm, không còn được như xưa, nên hôm nay Như Lai mời các thầy tập họp về 
đây để chỉ cho các thầy bẩy phương pháp để giữ gìn cho Chánh Pháp và Giáo 
Đoàn không bị suy thoái. Các thầy hãy lắng nghe cho kỹ. 

I- Thứ nhất là các thầy nên thường xuyên gặp mặt nhau trong các buổi 
hội họp đông đủ để cùng nhau học hỏi và luận bàn về Chánh Pháp. 


68 Xem Tăng Chi Bộ, chương 7 pháp, kinh 21: Vị Tỳ-kheo. 


Sự tích đức Phật 384 


2- Thứ hai là các thầy nên tới họp với tinh thần hòa hợp và đoàn kết, và 
lúc chia tay nhau cũng với tinh thần hòa hợp và đoàn kết. 

3- Thứ ba là phải cùng nhau tôn trọng và sống theo tinh thần pháp chế và 
giới luật đã được ban hành. 

4- Thứ tư là biết tôn trọng và vâng lời các bậc trưởng lão có đạo đức và 
kinh nghiệm trong giáo đoản. 

5- Thứ năm là có một nếp sống thanh đạm và giản dị, đừng để bị lôi cuốn 
vào tham dục. 

6- Thứ sáu là biết quý trọng sự im lặng. 

7- Thứ bảy là biết an trú trong chánh niệm để thực hiện an lạc và giải 
thoát, làm chỗ nương tựa cho các bạn đồng tu. 

“Này các thầy, chừng nào mà Bảy Pháp Bất Thoái nói trên còn được thực 
hành đúng đắn thì Chánh Pháp còn được hưng thịnh và giáo đoàn không bị suy 
thoái. Không một yếu tố nào bên ngoài có thể phá hoại được giáo đoàn. Chỉ có 
những phân tử bên trong giáo đoàn mới làm cho giáo đoàn tan rã mà thôi. 

“Này các thây, khi con sư tử chúa chốn sơn lâm ngã quy, không có một 
loài nào dám đến ăn thịt nó. Chỉ có những con ký sinh trùng phát sinh từ bên 
trong cơ thể của sư tử mới ăn thịt được sư tử mà thôi. Các vị hãy bảo vệ Chánh 
Pháp bằng cách sống theo Bảy Pháp Bất Thoái, đừng bao giờ tự biển mình 
thành loài côn trùng trong cơ thể của con sự tử.” 

Sau khi giảng về Bảy Pháp Bắt Thoái, Phật dặn dò các vị khát sĩ không 
nên bỏ phí thì giờ quý báu của mình vào các câu chuyện phiếm hoặc những 
cuộc hý luận vô bổ, đừng lười biếng, đừng chạy theo danh lợi và tham dục, 
đừng thân cận với những người xâu ác, đừng tự mãn với những kiến thức và 
trình độ chứng đắc thấp thỏi; trái lại nên thân cận với những vị khất sĩ có nhiều 
kinh nghiệm, với những thiện tri thức để học hỏi thêm về Bá/ Chánh Đạo vì đó 
là kho tàng tri kiến vô tận của chư Phật. 

Phật nhắc lại giáo lý về bảy yếu tô giác ngộ (Thất Giác Chỉ hay Thất Bồ- 
Đề Phần) như con đường mà mỗi vị khát sĩ đều phải đi: Niệm, Trạch pháp, Tinh 
tấn, Hý, Khinh an, Định, Xả. Rồi Phật nhắc nhở các vị khất sĩ còn sơ cơ nên 
tỉnh cần thực hành bốn phép quán (7 Niệm Xứ): Thần bất tịnh, Thọ là khổ, 
Tâm vô thường, Pháp vô ngã; và sáu phép thiền (Lực Diệu Pháp Môn): Sô, Tùy, 
Chỉ, Quán, Hoàn, Tịnh“°. Cuối cùng Đức Phật nhắc đến Ba Vô Lậu Học là Giới 
Định Tuệ và Ba Cửa Giải Thoát là Vô Thường, Vô Ngã, Niết Bàn là mật ân của 
chư Phật để đạt đến Vô Thượng Chánh Đắng Chánh Giác. 


69 Lục Diệu Pháp Môn : Số là phép đếm hơi thở để thanh lọc thân tâm; dùng tâm điều khiến hơi thở 
vào, ngưng, ra, đếm một ... Tùy là chú ý đến hơi thở vào ra nhẹ nhàng, không đếm, nhưng đề tâm theo 
dõi để biết lúc nào thở ra, lúc nào thở vào, lúc nào ngưng, và phản ứng của thân tâm tủy theo mỗi loại 
hơi thở. Chỉ là dừng vọng tưởng bằng cách tập trung tư tưởng vào một nơi trên cơ thê như đỉnh đầu, 
tam tinh, chóp mũi, tim, rôn, lòng bàn tay. Quán là suy nghĩ trong yên lặng để tìm hiểu thật tướng, 
thật tánh, thật thể của sự vật (các pháp) đề đi đến xa lìa, cách ly, từ bỏ. Hoàn là quán sát tâm mình 
xem có định hay không có định, đã hết vọng tưởng và phiền não chưa. Tịnh là xả bỏ hết, không chỉ 
không quán, đề tâm an nhiên thanh tịnh, không nghĩ tưởng. 


Sự tích đức Phật 385 


Gần hai ngàn vị khất sĩ rất sung sướng được sống với Phật mười ngày 
trên núi Gijjhakũta, và mỗi ngày được nghe chính từ kim khẩu đức Phật nhắc 
nhở và tóm lược những điều ngài đã dạy và chỉ điểm thêm những chỗ khó hiểu. 
Họ cư trú khắp nơi trên núi Cijjhakũta và vùng lân cận, nơi cội cây, hang đá, am 
thất, khe suối, một số đông cư trú trong vườn xoài của y sĩ JTvaka. Đến ngày thứ 
mười, Phật từ giã các vị khất sĩ, khuyên họ trở về trú xứ để hành đạo, chỉ có các 
vị thường trú tại Linh Thứu còn ở lại mà thôi. 

Các vị khất sĩ đi rồi, Phật đứng thật lâu trên đỉnh núi nhìn khắp phong 
cảnh tĩnh mịch của rừng núi chung quanh. Mặt trời lần lần khuất bóng sau ngọn 
núi phía tây. Phật bảo Thượng tọa Ananda : 

— Này Ananda, ngày mai chúng ta sẽ đi Veluvana (Trúc Lâm). 


Sãriputta ca ngợi Phật*° 


Sau khi thăm viếng tỉnh xá Veluvana trong hai ngày, Phật từ giã thủ đô 
Rãjagaha đi về khu lâm viên Ambalatthikã. Ambalatthikã xưa kia cũng là một 
nơi nghỉ mát của vua Bimbisara; về sau, Phật và các vị khất sĩ, trên đường đi 
Nãlandã, thường ghé nghỉ chân. Hai thầy trò Sãriputta và Rãhula ngày xưa cũng 
thường cư trú tại đây. Sau khi thăm viếng và ủy lạo các vị khất sĩ, Phật rời 
Ambalatthikã đi Nãlandã. Đoàn khất sĩ đi theo Phật có chừng một trăm vị. Các 
Thượng tọa Ananda, Sãriputta và Anuruddha theo sát bên Phật. Tới Nãlandã, 
Phật nghỉ ở vườn xoài Pãvãrika. Sáng ngày hôm sau Thượng tọa Sãriputta đến 
ngồi im lặng bên Phật hồi lâu rồi bỗng nhiên Thượng tọa mở lời: 

- Bạch Thế Tôn, con thiết nghĩ trong quá khứ, trong hiện tại và trong cả 
tương lai, không thê có một vị sa môn hay Bà-la-môn nào có được trí tuệ và sự 
chứng đắc siêu việt hơn Thế Tôn. 

— Này Sãriputta, lời nói đó của thầy thật là táo bạo. Thầy đã gặp và đã 
biết tất cả các bậc giác ngộ trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai chưa 
mà dám nói như thế ? 

— Bạch Thế Tôn, làm gì mà con gặp được tất cả các bậc giác ngộ trong ba 
đời. Nhưng có một điều con biết chắc là con sống thân cận với Thế Tôn đã trên 
bốn mươi năm. Không những con được nghe lời Thế Tôn dạy dỗ về phương 
pháp đoạn trừ năm triển cái, an trú tâm trên bốn niệm xứ, tu tập bảy giác chi, mà 
con còn được nhìn thấy Thế Tôn sống như thế nào. Quả thật Thế Tôn đã sống 
thường trực trong tỉnh thức và chánh niệm. Sáu căn được Thế Tôn hộ trì một 
cách tuyệt hảo. Không bao giờ có một vết nhỏ của năm thứ che ngăn (nĩvarana, 
triỀn cái) là tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo hồi và hoài nghi được nhận thấy 
trong sinh hoạt hằng ngày của Thế Tôn. Vì thế con nghĩ rằng các bậc thánh 
nhân trong quá khứ, hiện tại và tương lai, khi đạt tới sự giác ngộ cùng tột thì trí 


530 Xem Trường Bộ (Dipha nikãya) 28: kinh Sampasadaniya; Trường Bộ 16: kinh Maha Parinibbãna; 
Trường A Hàm 2: kinh Du Hành; Tương Ưng Bộ, chương 47, kinh 12: Nãlandã; Đường Xưa Mây 
Trăng, trang 548-549. 


Sự tích đức Phật 386 


tuệ và sự chứng đắc cũng chỉ bằng Thế Tôn mà thôi, chứ làm sao cao hơn được. 
(Xem Trường Bộ 28) 

— Này Sãriputta, thầy nên thường nhắc lại nhận xét của thầy để đánh tan 
sự hoài nghi và làm tăng trưởng đức tin cho những ai còn ngần ngại chưa quyết 
tâm theo Chánh pháp. 

Tại Nalanda, Phật giảng dạy thêm cho đại chúng về ba môn tu học chính 
yếu (tam vô lậu học) là Giới, Định và Tuệ. Phật bảo ba môn Giới, Định, Tuệ 
phải được tu tập song song với nhau thì kết quả mới được nhanh chóng. 

Trước khi đức Phật rời Nalandãä đề lên đường đi Pãtaligama, Thượng tọa 
Sãriputta đã đến từ giã Phật để về quê thăm mẹ. Thượng tọa vừa được tin bả 
Rũpa Sãm đang bệnh nặng, e khó qua khỏi. Năm nay bà đã trên trăm tuổi. 
Thượng tọa lạy Phật ba lạy rồi cùng chú sa di Cunda đi về làng Upatissa 
(Nalaka), thuộc quận Nalandã. 


Công thành và bến đò Gotama tại Pãtaliputtas' 


Đến Pätaligama, đức Phật và các vị khất sĩ được rất nhiều giới cư sĩ ra 
đón tiếp và thỉnh về nhà nghỉ mát của họ để cúng dường và được nghe thuyết 
pháp. Đức Phật giảng về 5 điều nguy hiểm cho những ai không giữ giới (Tạng 
Luật, Đại Phẩm, tập 2: 68) và 5 điều lợi ích cho những ai giữ giới (Tạng Luật, Đại 
Phẩm, tập 2: 69): có tiền của dồi dào, được tiếng tốt đồn xa, tâm không sợ hãi bối 
rỗi, khi chết tâm được thanh tịnh, sẽ được tái sanh vào các cõi an lành. 

Qua ngày hôm sau có hai vị đại thần xứ Magadha là Sunidha và 
Vassakãära tới viễng Phật và thỉnh Phật đến nhà riêng thọ trai. Họ được vua 
Ajãtasattu phái tới đây để nghiên cứu và phát triển thành phố Pãtaligãma thành 
một đô thị lớn với tên mới là Pãtaliputta (hiện nay là Patna), vừa để phát triển 
kinh tế xứ Magadha, vừa làm thành trì ngăn chận sự xâm nhập của xứ Vajjï. Sau 
khi Phật thọ trai xong, ngài nói bài kệ khuyên dạy như sau: 

“Người sáng suốt đến ở chỗ nào 

“Hãy nuôi dưỡng người giới đức phạm hạnh 

“Và san sẻ công đức với Chư Thiên chỗ ấy. 

“Được kính trọng, Chư Thiên sẽ kính trọng lại, 

“Được thương mên, Chư Thiên sẽ thương mến lại, 

“Và người ấy sẽ được nhiều may mắn với sự phò trợ của Chư Thiên. 

(Tạng Luật, Đại Phâm, tập 2: 72) 

Hai vị đại thần vui mừng nói : 

— Bạch Thế Tôn, hôm nay Sa môn Gotama ra khỏi thành bằng cổng nào 
thì cổng ấy sẽ mang tên là cổng Go/ama; Sa môn Gotama đến bến đò nảo để 
qua sông Ganga thì bến đò ấy sẽ mang tên là bến đò Gotama. 

— Quý vị cứ tùy nghi. Pãtaliputta này sẽ trở nên một thị trấn thương mãi 
phôn thịnh, nhưng về sau sẽ không tránh khỏi một trong ba hiểm họa lớn là hỏa 


68! Xem Tiểu Bộ, Udãna VIILó6; Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 2: 71-74; The Life of Buddha as Legend 
and History, trang 143. 


Sự tích đức Phật 387 


hoạn, ngập lụt hoặc chiến tranh. Quý vị nên sáng suốt, thận trọng và gieo trồng 
nhiều phước đức đề được chư thiên phò trợ. 

Sông Hằng mùa nảy nước dâng cao gần tới mé bờ. Hai vị đại thần cho gọi 
năm chiếc đò ngang lớn để đưa Phật“? và giáo đoản sang sông một lượt. 


2- Hạ 45 tại làng Beluva gần Vesälï= (năm -545) 


Sau khi qua sông Gangaã tại Pãtaliputta (tên cũ là Pataligama), Phật và 
giáo đoàn đi tới Kotigama. Phật ở lại Kotigăma vài ngày để chỉ dạy cho một số 
đông khất sĩ tại đây về tầm quan trọng và cách thực hành Tứ Diệu Đề để chấm 
dứt đau khô luân hỏi, rồi Phật lại đi đến làng Nãdikã. Nơi đây Phật và giáo đoàn 
nghỉ tại một ngôi nhà xây bằng gạch gọi là Ginjakavasatha. Tại đây, nhân dịp 
Thượng tọa Ẩnanda hỏi thăm Phật vê những vị đệ tử đã mệnh chung tại vùng 
nảy, trong số đó có nữ khát sĩ SundarT Nandã, em gái của Phật, các vị khất sĩ 
Salha, Nadika, nữ cư sĩ SuJatä ngày xưa đã dâng bát cháo sữa cho Phật, và các 
cư sĩ Kakudha, Bhadda, Subhãdda, ... Sau khi Phật giải đáp về quả vị chứng đạt 
của từng vị, đức Phật nói thêm: 

— Này Ananda, hơn năm mươi cư sĩ mệnh chung tại Nadikã, đã đoạn trừ 
năm hạ phần kiết sử“, chứng quả Bắt hoàn (Anägämi), hóa sanh thiên giới và 
từ đó nhập Niết Bàn không còn trở lại đời này nữa. Này Änanda, hơn chín mươi 
nam cư sĩ mệnh chung tại Nãdikã, đã diệt trừ ba kiết sử“, làm giảm thiêu tham 
sân si, chứng quả Nhứt lai (Sakadägami), sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ 
diệt tận khổ đau. Này Änanda, hơn năm trăm nam cư sĩ, mệnh chung tại Nãdikã, 
đã diệt trừ ba kiết sử, chứng quả Dự lưu (Sotäpatti), nhứt định không còn đọa 
vào ác đạo, nếu tinh tấn sẽ đạt đến Chánh giác. 

“Này Änanda, thật không có gì lạ về vấn đề con người phải mệnh chung. 
Nhưng mỗi lần có người mệnh chung lại đến hỏi Như Lai về vấn đề này thời 
Änanda, như vậy làm phiền nhiễu Như Lai. Này Änanda, vì vậy ta sẽ giảng 
Gương Chánh Pháp”" (Dhammadasa) để Thánh đệ tử, sau khi chứng đạt pháp 
nghĩa này, nếu muốn, sẽ tự biết về mình như sau: "Đối với ta, sẽ không còn địa 
ngục, sẽ không còn tái sanh vào cõi bàng sanh, ngạ quỷ, đọa xứ, ác thú. Ta đã 
chứng quả Dự lưu, nhứt định không đọa ác đạo, sẽ đạt Chánh giác". Người tu 
hành nào thông hiểu Bát Thánh Đạo, tỉnh tấn thực hành Giới Định Tuệ để diệt 





582 Theo kinh Trường Bộ 1ó, kinh Udãna VIIL6, Tạng Luật (Đại Phẩm, tập 2: 74) thì đức Phật dùng 
thần thông cùng chư đệ tử sang sông trong lúc hai vị đại thần đang chuân bị đò. 

53 Xem Trường Bộ 16: kinh Mahã Parinibbãna; Trường A Hàm 2: kinh Du Hành; Tương Ưng Bộ, 
chương 55, kinh 8: Giảng Đường Bằng Gạch; Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 2: 75,76. 

53 Năm hạ phần kiết sử : tham, sân, thân kiến, giới cấm thủ, hoài nghi. Năm thượng phần kiết sử : 
sắc ái, vô sắc ái, trạo hối, ngã mạn, vô minh (chưa được tam minh). 

585 Ba kiết sử : thân kiến, giới cắm thủ, hoài nghi. 

56 Nhìn vào Gương Chánh Pháp là nhìn vào gương sáng của đức Phật, nương theo giáo lý của đức 
Phật, noi theo phẩm hạnh của chư thánh Tăng để tự biết mình tu tới đâu. 


Sự tích đức Phật 388 


trừ dục lậu, hữu lậu, vô mình lậu”, và vững tín nơi Tam Bảo đêu có thể nhìn 
vào gương Phát, Pháp, Tăng rồi tự quán xét tâm mình đê biết mình có được vào 
dòng giải thoát chưa, không cân phải hỏi ai khác. 


Phật bệnh nặng tại Beluva, gần Vesälr» 


Rời Nãdikã, Phật và giáo đoàn tới thủ đô phôn thịnh VesälT của xứ VajjI, 
ngụ tại vườn xoài của bà Ambapälï trong lảng Amvara. Bà Ambapälï thiết lễ 
cúng dường trai tăng ngày hôm sau. Trong buổi lễ bà dâng cúng khu vườn xoải 
của bà cho giáo đoàn khất sĩ dùng làm tỉnh xá, và bà cũng xin được xuất gia, về 
sau đắc quả A-la-hán.®° 

Tại Vesälï, đức Phật giảng cho các vị khất sĩ về Chánh niệm và Tỉnh giác 
như sau: 

— Này quý thầy, Tỳ kheo phải sống an trú Chánh niệm Tỉnh giác. An trú 
Chánh niệm là đối với thân, đối với các cảm thọ, đổi với tâm, đối với các pháp 
phải luôn luôn tỉnh tấn quán vô thường, vô ngã, niết bàn, chánh niệm nhiếp 
phục mọi tham di, ưu bì ở đời. Tĩnh giác là phải luôn luôn theo đối mọi cử 
động, lời nói, ý tưởng và giữ cho chúng được thanh tịnh. 

Đức Phật cũng nhắc đến pháp tu Giới Định Tuệ: 

— Này quỷ thây, đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu với 
Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với Định sẽ đưa đến quả vị 
lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món 
lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu ””. 

Vài ngày sau, Phật rời Vesäl đi tới làng Beluva (hiện nay là Basarli) 
thuộc ngoại ô thủ đô Vesälï. Cơn mưa đầu tiên đồ xuống, kéo dài gần hai ngày. 
Phật quyết định an cư năm nay tại làng Beluva này, và khuyên các vị khất sĩ 
trong đoàn nên nhập hạ bên trong hoặc xung quanh thành Vesalr vì làng Beluva 
không có nơi thuận lợi để giáo đoàn có thể nhập hạ chung. Đây là mùa an cứ 
thứ 45 sau ngày Phật thành đạo tại Bodh Gayä, và cũng là mùa an cư cuối 
cùng của đức Phật. 

Giữa mùa an cư năm nay Phật bị bệnh nặng. Thân thê người đau đớn vô 
cùng. Người nằm yên, không hề rên siết, giữ vững chánh niệm và hơi thở. Mọi 
người nghĩ răng Phật sẽ không qua khỏi. Nhưng không ngờ sau một tuần, Phật 
vượt qua được cơn đau. Sức khỏe dần dần hỏi phục. Vài ngày sau Phật tự đứng 
dậy được, đi ra khỏi am, đến ngồi trên một tảng đá trước am đề phơi nắng. 


57 Dục lậu: tham dục và bất thiện pháp tạo nghiệp sanh vào cõi dục. Hữu lậu: hỷ lạc tạo nghiệp sanh vào cối 
sắc.Vô minh lậu: chưa được tam minh là nghiệp sanh vào cõi vô sắc. 

58 Xem Trường Bộ 16: kinh Mahã Parinibbana; Trường A Hàm 2: kinh Du Hành; Tương Ưng Bộ, 
chương 47, kinh số 9: Bệnh tại Beluva. 

589 Xem Tiểu Bộ, Trưởng Lão Ni Kệ 66: Ambapäli. 

60 Dực jậw gồm các phiền não ràng buộc chúng sanh vào cõi dục; hữw lậu gồm các phiền não ràng 
buộc chúng sanh vào cõi sắc; vô minh lậu gồm các phiền não ràng buộc chúng sanh vào cối vô sắc. 


Sự tích đức Phật 389 
Phật dạy nương tựa nơi Tự Tính Tam Bảo! 


Thượng tọa Ananda đến ngồi bên cạnh Phật, nói : 

- Bạch Thế Tôn, bốn mươi mấy năm nay con chưa từng thấy Thế Tôn 
bệnh nặng như lần này. Hôm Thế Tôn năm im lìm suốt ngày không động đậy, 
con cảm thấy bủn rủn cả tay chân. Đầu óc của con lúc ấy không được sáng suốt, 

con nghĩ rằng Thế Tôn sẽ không qua khỏi. Nhưng con lại tự nhủ thầm : Đức 
Thế Tôn chưa di chúc gì hết cho giáo đoàn khất sĩ thì chắc Thế Tôn chưa nhập 
niết bàn đâu. Nhờ nghĩ như vậy mà con an tâm được phần nào. 

— Này Ẩnanda, Giáo đoàn khát sĩ còn chờ đợi gì ở Như Lai nữa mà thầy 
bảo là Như Lai phải để lại di chúc ? Chánh Pháp đã được Như Lai giảng bày 
cặn kẽ cho mọi người, có điễu gì cần cho sự tu tập giải thoát mà Như Lai còn 
chưa chỉ dạy cho quỷ vị đấu ? 

“Này Änanda, chỗ nương tựa của Giáo đoàn là Chánh Pháp, không 
phải ở một vị Giáo chú. Các thầy đừng đi tìm một chỗ nương tựa nào khác 
ngoài Chánh Pháp. Mỗi người phải tự lây Chánh Pháp làm nơi nương tựa. Phải 
sống theo Chánh Pháp. Phải biết sống theo tự tâm thanh tịnh của chính mình. 
Này Änanda, Phật, Pháp, Tăng đều có sẵn trong mỗi người chúng ta : khả năng 
giác ngộ là Phật, pháp môn tu học là Pháp, tỉnh tấn thực hành là Tăng. Không 
ai có thể cướp giật Phật, Pháp, Tăng ra khỏi thân tâm quí thầy được. Dù trời đất 
có nghiêng ngã, Tự Tính Tam Bảo nơi mỗi người vần còn nguyên vẹn. Đó ià 
nơi nương tựa an ồn nhất của qui thấy. Vị khất sĩ trở về an trú trong chánh 
niệm, quán chiếu thân thể, cảm thọ, tâm ÿ và đối tượng của tâm ÿ, đó là vị khất 
sĩ đang có nơi nương tựa vững chải nhất. Một người khác, dù là giáo chủ, 
thượng thủ hay bốn sư của mình, cũng vẫn không phải là chỗ nương tựa vững 
chãi hơn Tự Tính Tam Bảo sẵn CÓ nơi mỗi người. 

“Này Änanda, những gì cần biết Như Lai đã chỉ dạy đầy đủ. Ngọn đuốc 
Chánh Pháp Như Lai đã làm sẵn. Các thầy hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. 

“Này Änanda, Như Lai không nghĩ răng có người nào phải lãnh đạo Giáo 
Đoàn Khất Sĩ, hoặc Giáo Đoàn Khát Sĩ phải tùy thuộc nơi người nào. Tại sao 
Như Lai phải để lại di chúc về Giáo Đoàn 2 

“Này Ananda, bây giờ Như Lai đã kiệt lực, già yếu vả gân đến ngày lìa 
trần. Như Lai đã tám mươi tuổi rôi, không khác nào một cỗ xe quả cũ kỹ phải 
cần có những sợi dáy để cột lại các bộ phán, giữ cho nó khỏi rời ra. Thần của 
Như Lai hiện nay cũng cần có những sợi dây thừng tương tợ. 

“Này Änanda, chừng nào Như Lai không còn nghĩ gì đến sự vật xung 
quanh, mọi cảm thọ đều chấm dứt, tâm hoàn toàn an trụ và bất động, chừng đó 
thân của Như Lai mới thật là thoải mái.” 


5! Xem The Buddha and the Gospel of Buddhism, trang 66-67. 


Sự tích đức Phật 390 
Thượng tọa Sãriputta viên tịch tại Nãlaka°s2 


Vào cuối mùa an cư thứ 45, sức khỏe của Phật đã được hồi phục. Một 
buổi sáng, chú sa di Cunda, thị giả của Thượng tọa Sãriputta, đi từ làng Upatissa 
(Nalaka), quận Nalanda, đến làng Beluva, bước vào am của Thượng tọa Ananda 
với nét mặt mệt mỏi vì đường xa. Vừa trông thấy Thượng tọa Ẩnanda, chú khóc 
nức nở, nước mắt ràn rụa trên đôi má bám đây bụi đất. Chú cúi xuống đảnh lễ 
Thượng tọa Änanda, rồi đứng lên thò tay vào đãy lấy ra hai chiếc cà-sa, một 
bình bát và một bình đựng tro xương xá lợi của Thượng tọa Sãriputta. Chú nức 
nở khóc, không nói nên lời. Mà chú cũng chăng cần nói gì. Vừa thấy chú bước 
vào, Thượng tọa Änanda đã hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Thượng tọa ôm chú 
sa đi vào lòng, để chú khóc một hồi rồi dắt chú ra ngồi dưới gốc cây trước cửa 
am. Chú sa di Cunda đã bớt khóc, chú bắt đầu kể : 

Thượng tọa Sãriputta về đến làng Upatissa thăm mẹ là bà Rũpasãr, 
thuyết pháp cho bà nghe. Sau khi nghe xong bà đắc quả Tu-đà-hoàn. Thượng 
tọa đã săn sóc bà cho đến khi bả lâm chung. Sau lễ trà tỳ của bà Sari, sẵn có mặt 
đầy đủ bà con và dân cư quen biết trong làng, Thượng tọa lại thuyết pháp cho 
họ nghe. Mọi người đều chăm chú lắng nghe vì Thượng tọa nói hay lắm. 
Thượng tọa giảng về cuộc đời là vô thường và dẫy đầy những thông khổ vẻ thân 
cũng như về tâm, Chánh Pháp là con đường duy nhất có thê đưa con người ra 
khỏi biển khổ sanh tử để đến niết bàn an lạc thanh tịnh. Sau thời pháp, Thượng 
tọa làm lễ quy y Tam Bảo cho gần mười người. Rồi đêm đó, nhằm đêm trăng 
tròn tháng Kattika (11 dI) Thượng tọa ngồi nhập định trong tư thế kiết già trong 
phòng nơi ngài sinh ra. Đến sáng sớm hôm sau, chú Cunda mới biết là Thượng 
tọa Sãriputta đã nhập diệt có lẽ vào lúc nửa đêm. Trước đó Thượng tọa có nói là 
Thượng tọa muốn nhập diệt trước Phật, và dặn Cunda nên đem y bát và xá lợi 
của Thượng tọa đến trình Phật và xin Phật cho chú đi theo kề cận ngải. 

Thượng tọa Ananda lau nước mắt, đứng dậy, dắt chú tiểu Cunda đi gặp 
Phật, đem theo cà-sa, bình bát và bình xá lợi của Thượng tọa SãrIputta. Phật 
đứng lặng yên nhìn cả-sa, bình bát và bình xá lợi của vị đệ nhất đệ tử. Một lúc 
lâu sau, Phật xoa đầu chú Cunda, rồi bảo Thượng tọa Ananda thu xếp cho chú 
được đi theo kề cận Phật. Thượng tọa Änanda nói : 

— Bạch Thế Tôn, khi con nghe tin sư huynh viên tịch, con thấy bủn rủn cả 
chân tay, và đầu óc con mắt hết sáng suốt. Con buôn quá. 

- Này Änanda, sư huynh của thầy khi nhập diệt có mang theo hết giới, 
định, tuệ và sự giải thoát của thầy đâu ? 

- Bạch Thế Tôn, không phải như thế. Con nghĩ sư huynh Sãriputta lúc 
còn sanh tiền đã phục vụ Chánh Pháp và Thế Tôn rất đắc lực trong mọi lãnh 
vực, từ việc hoằng pháp đến việc tổ chức an cư kiết hạ và hướng dẫn chúng con 
mỗi khi ai có điều gì chưa hiểu rõ hoặc chưa biết cách thực tập thế nào cho đúng 


” Xem The Life of Buddha as Legend and History, trang 140-141; Tương Ung Bộ, chương 47, kinh 
13: Cunda; Tiêu Bộ, Chuyện Thiên Cung, kinh 35: Lâu đài của SesavatI. 


Sự tích đức Phật 391 


phép. Bây giờ cả hai sư huynh Moggalläna và Sãriputta đều không còn nữa. 
Giáo đoàn đã bị mất mát lớn. Chúng con cảm thấy trống trải, bơ vơ, thương tiếc 
một vị sư huynh từng ân cần lo lắng chỉ dạy cho chúng con mỗi khi Thế Tôn 
văng mặt. 

- Này Änanda, Như Lai đã nhiều lần nhắc nhở thây là hễ có sanh thì có 
diệt, có hội ngộ thì có phân ly. Các pháp hữu vi đều như thế, biến đổi không 
dừng, thành, trụ, hoại, không. Chúng ta nên xem các pháp hữu vi như giọt 
sương mai trên đầu ngọn cỏ, như hình ảnh trong bong "bóng nước, như tia chớp 
khi trời mưa, như hoa đóm giữa hư không. Nhưng nêu chứng fa biết sống với 
thực thể, thực tánh của vạn vật, chúng ta sẽ thấy vạn vật cùng chung một thể 
tảnh, không sanh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm?®°!. 
Này Änanda, hai vị sư huynh của thầy không hè mất. Tinh thần Moggallãna và 
Sãriputta vẫn còn đó, sự nghiệp của Moggallãna và Sãriputta vẫn còn đó, tư 
tưởng và lời nói của Moggalläna và Sãriputta vẫn còn đó, nơi thầy, nơi Như Lai, 
nơi các vị khất sĩ, nơi chú tiểu Cunda, nơi các tinh xá, nơi các lối đi, nơi cội cây, 
nơi bãi cỏ, ở khắp mọi nơi. Này nanda, thấy hãy binh tâm, dừng vọng tưởng, 
để nhìn thấy bản thể thanh tịnh trường tôn của hai vị sư huynh của thầy. Này 
Ananda, Sãriputta là giác ngộ, là trí tuệ và tình thương rộng lớn, chứ Sãriputta 
nảo phải là mớ tro tàn trong bình đựng xá lợi này đâu. Này Änanda, thầy không 
nên để tâm mình bị vướng mắc vào các pháp hữu vi. Thầy nên biết Yasodharä 
là tình thương, Sudatta là nguyện lớn, Moggallãna là hiểu thảo, Mahäkassapa là 
tri túc, Punna Mantãniputta là hoằng pháp, Anuruddha là tinh tấn. Có bao giờ 
những tinh thần đó biến mắt trên thế gian này đâu. 

Vua xứ Kosalä được tin, sai sứ đến thỉnh y bát và xá lợi của Thượng tọa 
Sãriputta về Sãvatthi và xây tháp thờ tại Jetavana“°. Về sau, dân làng và Phật tử 
cũng có xây một tháp không lồ bằng gạch thờ ngài Sãriputta tại viện Đại Học 
Phật Giáo Nalandä. 


3- Phật nhập niết bàn tại Kusinärã“ (năm -544) 
Phật báo tin sẽ nhập diệt trong ba tháng”? 


Một hôm, sau ngày mãn hạ, Phật và Ananda từ Beluva vào thành Vesalr 
khât thực, đên thọ trai ở một cụm rừng, rôi Phật bảo : 


53 Hữu vi/Vô vỉ: Hữu vi (sankhãta) là có hình tướng và thường biến đôi. Vô vi (asaäkhãta) là không 
hình tướng và không biến đổi. 

5 Nhà bác học Lavoisier của Pháp vào thế kỷ 1§ đã xác nhận: “Dans I'univers, rien ne se perd, rien 
ne se créc, tout se transforme” (Trong vũ trụ, không có gì mất đi, không có gì sinh ra, tất cả đều biến 
đôi). 

65 Tháp thờ y bát và xá lợi của ngài Sãriputta là tháp số 5 theo đồ hình Jetavana hiện nay. 

5% Xem Trường Bộ 16: kinh Mahã Parinibbãna; Tương Ưng Bộ, chương 51, kinh 10: Cetiya; Tiểu Bộ, 
Udãna VI.1; Trường A Hàm 2: kinh Du Hành; Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh 5; Tạp A Hàm 638. 
5 Xem The Life of Buddha as Legend and History, trang 146-148; Tăng Chi Bộ, chương 8 pháp, 
kinh 70: Động đất. 





Sự tích đức Phật 392 


— Änanda, chúng ta hãy đến đền Cãpãla để nghỉ trưa. 

Trên đường đi, Phật dừng lại nhiều lần để ngắm phong cảnh. Phật nói : 

— Änanda, Vesälr thật là đẹp. Đền Udena cũng đẹp. Các ngôi đền khác 
trong vùng như Gotamaka, Bahuputta, Sattamba, và Sãrandada cũng đều là 
những ngôi đền đẹp. Đền Cãpãla mà chúng ta sắp đến cũng xinh lắm. 

Nhưng Thượng tọa Ananda đang mãi âu sầu, đau đớn về sự vĩnh biệt của 
Thượng tọa Sãriputta, không còn để ý gì đến cảnh vật chung quanh. Đi một lúc, 
đức Phật lại nói : 

— Này Änanda, thầy có biết không ? Người nào đã trau giỏi và phát triển 
đầy đủ các đức hạnh, thực hành đầy đủ các nguyện lớn, chứng nghiệm đây đủ 
thực tại an lạc thanh tịnh, có đủ các thiện phương tiện, người ấy, nếu muốn, có 
thê sống đến trăm tuổi hay có thê thêm chút ít. Này Änanda, Như Lai đã trau 
giối và phát triển đây đủ các đức hạnh, thực hành đây đủ các nguyện lón, 
chứng nghiệm đây đủ thực tại an lạc thanh tịnh, có đủ các thiện phương tiỆH. 
Nếu muốn, Như Lai có thể sống đến trăm tuổi, hay có thể thêm chút ít. 

— Bạch Thế Tôn, vâng. 

Thượng tọa Änanda đang mơ màng nhớ đến những kỷ niệm tốt đẹp với 
Thượng tọa Sãriputta. Thầy không biết rõ đức Phật đã nói gì và thầy đã đáp như 
thế nào. Sau này thầy rất ân hận đã bỏ lỡ cơ hội để xin Phật trụ thế thêm vài 
chục năm nữa. 

Đến đền Capala, sau khi sắp đặt chỗ nghỉ cho Phật, Thượng tọa Ananda 
đi ra ngoài để thiền hành. Trong khi đang thiền hành, Thượng tọa bỗng nhận 
thấy đất đai rung động và sâm nô vang rên làm tâm thần thây cũng bị chân động 
theo. Thượng tọa vội trở về đền Capala, thấy Phật đang ngồi yên tĩnh trong đèn. 
Thượng tọa Änanda trình bày hiện tượng động đất vừa xảy ra và hỏi lý do. Phật 
bảo : 

— Này Änanda, có tám nguyên nhân làm cho đại địa chắn động : Thứ nhất 
là vì đất nương trên nước, nước nương trên gió, gió nương vào không gian, nên 
khi gió lớn thôi làm nước động, nước làm đất động. Thứ hai là khi một tu sĩ đắc 
thần thông hay khi một vị trời có thần lực thực hành phép quán địa đại hay phép 
quán thủy đại. Thứ ba, thứ tư và thứ năm là khi một vị Bồ tát nhập thai, sinh ra, 
hay thành đạo. Thứ sáu là khi Phật chuyên pháp luân. Thứ bảy là khi Phật quyết 
định nhập diệt. Thứ tám là khi Phật nhập Đại Bát Niết Bàn. 

"Này Ananda, Như Lai đã quyết định rôi. Ba tháng nữa kế từ hôm nay 
Như Lai sẽ diệt độ.” 

Thượng tọa Änanda bỗng thấy tay chân bủn rủn, mắt hoa, đầu choáng 
váng. Thượng tọa vội quỳ xuống trước Phật và năn nỉ : 

— Xin đức Thế Tôn đừng diệt độ sớm như thế. Xin đức Thế Tôn thương 
xót chúng con. 

Phật ngồi im lặng. Thầy Änanda lặp lại lời thỉnh cầu tới lần thứ ba. Phật 
nÓI : 

— Đủ rồi, Änanda, không nên khẩn cầu Như Lai. Thời gian cầu khẩn ấy đã 
qua. Này Änanda, nếu thầy có đức tin nơi Như Lai thì thầy nên biết rằng những 


Sự tích đức Phật 393 


quyết định của Như Lai là những quyết định hợp thời và hợp cơ duyên. Như Lai 
đã nói với Ma vương là Như Lai sẽ diệt độ trong ba tháng nữa kế từ hôm nay. 
Thầy hãy cho mời tất cả các vị khất sĩ trong vùng quy tụ về giảng đường 
Kũtagara (Trùng Các) ở Mahavana (Đại Lâm). Bảy ngày nữa Như Lai sẽ thông 
báo quyết định này cho đại chúng. 

Đến ngày thứ bảy, trên một ngàn năm trăm vị khất sĩ và nữ khất sĩ tụ tập 
tại giảng đường Kiitägara. Đức Phật được thỉnh vào ngồi trên pháp tòa. Phật đưa 
mắt nhìn đại chúng rồi lên tiếng : 

— Này các vị khất sĩ, Những gì Như Lai đã thực chứng và đã trao truyền 
lại cho quý vị, quý vị hãy thận trọng giữ gìn, chuyên cần học hỏi, tu tập để 
chứng nghiệm, và hãy khéo léo truyền đạt lại cho những thế hệ tương lai. Nếp 
sông phạm hạnh cần được nối tiếp vì sự an lạc và hạnh phúc của muôn loải. 

“Này các vị khất sĩ, những pháp môn tu mà Như Lai đã truyền đạt lại cho 
quý vị tuy nhiều, nhưng có thể tóm lược trong 37 phẩm trợ đạo. Các pháp môn 
như Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cân, Tứ Như Ý Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Giác 
Chi, Bát Chánh Đạo, các vị phải chuyên cân học hỏi, tu tập để thực chứng, rồi 
khéo léo truyền đạt lại cho người khác. 

“Này các vị, Như Lai đã thường nói các pháp hữu vi đêu vô thường, có 
sanh có diệt, có hợp có tan. Các vị hãy tỉnh tiễn lên để đạt tới giải thoát. Ba 
tháng nữa Như Lai sẽ diệt độ. Vậy còn điều gì nghi ngờ hoặc chưa hiểu rõ, các 
vị hãy tự mình nêu lên hay nhờ người khác nêu lên để Như Lai phương tiện giải 
thích cho, đừng để quá muộn.” 

Hơn một ngàn năm trăm vị khất sĩ ngôi im lặng nghe Phật nói. Nghe Phật 
sắp diệt độ, ai nấy đều đau lòng. Có nhiều vị thút thít khóc. Có nhiều vị lấy 
khăn lau nước mắt. Không ai còn lòng dạ nào nêu lên những câu thắc mắc trong 
lúc này. 


Bát cháo nắm của người thợ rèn Cunda** 


Sáng hôm sau, Phật đi vào thủ đô VesälT khất thực. Khất thực xong Phật 
ghé vào một cụm rừng để thọ trai. Sau đó Phật cùng các vị khất sĩ rời thủ đô 
Vesäli, đi về hướng tây bắc, dọc theo bờ sông HiraññavatfI (hiện nay là sông 
Gandak). Ngoái nhìn lại Vesali, Phật nói : 

— Này Änanda, VesälT thật đẹp. Đây là lần cuối cùng Như Lai nhìn thành 
phố nảy; Như Lai sẽ không bao giờ trở lại nơi đây nữa. 

Rồi Phật nhìn trở lại phía trước và nói : 

— Bây giờ chúng ta hãy đi đến làng Bhandagãma. 

Nghe tin Phật sắp nhập niết bàn và sắp rời VesãlT, các vương tử Licchavĩ 
và thân hào nhân sĩ theo tiễn đưa Phật rất đông. Đã nhiều lần Phật khuyên các vị 
ấy nên trở lại, nhưng ai nấy đều bịn rịn, không đành lòng. Đức Phật liền gây ra 


5% Xem Tiểu Bộ, Udãna VIIL5; The Life of Buddha as Legend and History, trang 149; Buddha and 
The Gospel of Buddhism, trang 68. Có tài liệu cho răng ông Cunda là thợ bạc. 


Sự tích đức Phật 394 


ảo giác có một con sông lớn chắn ngang giữa Phật và họ, nước đang dâng cao 
và chảy mạnh khiến những người tiễn đưa buộc lòng phải quay trở về VesälI. 
Vào thế kỷ thứ 3 trước tây lịch, vua Asoka có cho dựng trụ đá kỷ niệm tại địa 
điểm Deoøra, trong làng Kesariya hiện nay. 

Chiều hôm ấy tới Bhandagäma, Phật thuyết pháp cho trên ba trăm vị khất 
sĩ về giới, định, tuệ và giải thoát. Sau vài hôm nghỉ ngơi, Phật rời Bhandagãma 
đi Hatthigama, rồi đến Ambagãma và Jambugãma. Nơi nào Phật cũng thăm 
viêng và khuyến khích các vị khất sĩ nên siêng năng tỉnh tấn tu tập. 

Sau đó đức Phật và các vị khất sĩ đến làng Bhogagämanagara. Tại đây 
Phật dạy bốn Đại Giáo Pháp (Mahäpadesa), đại ý như sau : 

Khi nghe ai nói. điêu gì là Giáo Pháp của Phật, dù người đó đạo cao đức 


trọng và có thâm quyên, quÍ vị So không nên chấp nhận hay bác bỏ ngay. Quí 
vị nên nghe cho kỹ rồi đem so sánh từng chữ, từng lời với Kinh và Luật. Nếu 
thấy vừa phù hợp với Kinh, vừa phù hợp với Luật thì chắc chắn điêu đó là giáo 
huấn của đức Bồn sư, nên chấp nhận và thực hành theo. 

Đến ngày thứ sáu, Phật và giáo đoàn tới thủ đô Pãvã (hiện nay là làng 
Pawanägara) của xứ Mallã. Sau khi được nghe Phật thuyết pháp, ông thợ rèn tên 
Cunda (Thuần Đà) thỉnh Phật và cả giáo đoàn khoảng ba trăm người đến khu 
vườn xoài nhà ông để cúng đường trai tăng. Lúc bấy giờ có mặt các Thượng tọa 
Anuruddha, Änanda, Upaväna. Trong khi người nhà và bạn bè dâng cúng thức 
ăn vào bát của các vị khất sĩ, ông Cunda cung kính dâng lên Phật bát cháo do 
chính tay ông nấu với loại nắm sikara-maddava°” rất quí giá, dành riêng cho 
Phật dùng. 

Sau khi thọ trai xong, Phật gọi ông Cunda đến bảo : 

— Này ông Cunda, món cháo nắm này còn lại bao nhiêu ông nên đào đất 
mà chôn đi, không nên đề cho người khác ăn. 

Ông Cunda vâng dạ làm theo lời dặn của đức Phật mà không biết tại sao. 

Sau bữa ngọ trai, theo thông lệ, Phật vẫn thuyết pháp cho mọi người 
nghe, xong rồi mới trở về khu lâm viên nghỉ ngơi. Tối hôm â ầy Phật bị đau bụng 
dữ dội, bụng quặn đau từng chập, thân mình ướt đẫm mô hôi, bệnh kiết ly 
(dysentery) tái phát. Nhưng Phật nhẫn nại chịu đựng, điềm tĩnh, không một lời 
rÊn SiẾC. 

Mặc dầu suốt đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau Phật bảo các vị khất sĩ 
lên đường đi Kusinärä. Làng Kusinärä (Sanscrit: Kusinagar3) cách thủ đô Pavä 
lỗi 16 km về hướng tây bắc. Trên đoạn đường cuôi cùng này, theo kinh sách ghi 
chép, đức Phật phải ngồi lại nghỉ lối 25 lần vì bệnh và yếu. 


5% Theo kinh Du-Hành, Trường A Hàm 2, thì là cháo nấu với nấm cây chiên đàn (giống như nắm 
Mộc-nhĩ ở Trung Hoa). Theo kinh Trường Bộ 1ó (Đại Bát Niết Bàn) thì là cháo nấu với thịt heo rừng. 
Theo quyên Buddha and the Œospel 0£ Buddhism, trang 66, thì sikara-maddava có thể là loại 
"truffles" (tiếng Anh) hay “truffes” (tiếng Pháp), nắm hương đen mọc dưới mặt đất mà loài heo rừng 
rất ưa thích; người Âu Châu hiện nay cũng rất thích loại nắm này. Chữ sũkara-maddava có thể hiểu 
là thịt heo rừng hay thức ăn của heo rừng. Nếu đúng là thịt heo rừng thì nên dùng chữ sữkara-mamsa 
(The Life of Buddha as Legend and History, trang 149). 











Sự tích đức Phật 395 


Giữa đường, cơn đau bụng lại hoành hành dữ dội. Phật dừng lại, ngồi 
nghỉ dưới một cội cây, trên một chiếc áo cà-sa xếp làm tư. Phật bảo : 

— Này Änanda, thầy hãy tìm ít nước cho Như Lai uống đỡ khát. 

— Bạch Thế Tôn, nước ở khe suối gần đây đục lắm vì có một đoàn xe bò 
mấy trăm chiếc vừa mới đi qua. Xin Thế Tôn đợi một lát nữa tới sông Kakutthã. 
Nước ở đó trong và ngọt lắm, con sẽ lấy cho Thế Tôn uống, rửa mặt và tay chân 
cho mát. 

— Như Lai khát lắm, thây cứ đi lầy nước ở đây đi. 

Thượng tọa Ananda vâng lời, đến dòng suối nhỏ gần đó lấy nước, thì lạ 
quá, nước suôi đã trở nên trong vắt. 

Uống nước xong, Phật ngôi nghỉ. Các Thượng tọa Anuruddha và Ananda 
ngôi bên cạnh người. Ba trăm vị khất sĩ cũng ngôi nghỉ ngơi rải rác đó đây, 
nhiều vị đến ngôi xung quanh Phật. Lúc ấy có một người bộ hành tên Pukksa, 
thuộc bộ tộc Mallä, đi từ Kusinarä tới. Ngày xưa ông ta cũng đã từng học với 
đạo sư Älãra Kãlãma ở gần thủ đô Vesälï và đã từng biết tiếng sa môn Gotama. 
Pukkusa bước tới đảnh lễ Phật, hỏi thăm về sức khỏe của Phật và nói với vẻ rất 
thán phục : 

— Thưa tôn giả, sau khi tôn giả rời đạo sư Älãra Kãlãma, có lần ông ấy 
ngồi thiền định bên vệ đường, có một đoàn xe bò 500 chiếc đi ngang qua làm áo 
ông ấy lắm đây bụi đất mà ông ấy vẫn không hay biết gì cả mặc dù ông vẫn tỉnh 
thức. 

— Này đạo hữu, có lần Như Lai đang ngồi thiền định trong một nhà đập 
lúa ở làng Atuma, trong khi đó có mưa giông và sâm sét làm chết hai người dân 
cày và bốn con bò gần đó, lúc â ấy mặc dù Như Lai vẫn tỉnh thức mà vẫn không 
nghe không thấy mưa giông sắm sét gì cả”°. Sau đó, lúc đi thiền hành, nhờ đám 
đông người thuật chuyện lại mới biết. 

Ông Pukkusa nghe xong sinh lòng kính phục, dâng cúng hai tấm y mới. 
Phật nhận một tắm và bảo Pukkusa cúng dường tấm kia cho Thượng tọa 
Ananda. Pukkusa xin quy y Tam Bảo. Sau khi nghe lời Phật dạy, ông sung 
sướng từ tạ lên đường. 

Khi Thượng tọa Ananda thay y mới cho Phật, thì Thượng tọa ngạc nhiên 
thấy nước da của Phật chiếu sáng lạ thường. Thượng tọa hỏi : 

— Bạch Thế Tôn, sao hôm nay màu da của Thế Tôn trở nên vàng óng ánh, 
sáng rỡ một cách lạ thường như thế ? 

— Này Ananda, có hai trường hợp màu da của Như Lai trở nên óng ánh, 
sáng rỡ lạ thường. Đó là lúc Như Lai sắp đắc quả Vô Thượng Chánh Đăng 
Chánh Giác và lúc Như Lai sắp nhập diệt. Này Ananda, đêm nay Như Lai sẽ 
diệt độ trong cụm rừng cây sãla (cây song long thọ) tại làng Kusinara"” vào lúc 
canh ba (nửa đêm). Bây giò chúng ta hãy lên đường cho kịp lúc. 


7 Xem The Life of The Buddha của A.Foucher, trang 232-233; Buddha and the Gospel of Buddhism, 
trang 69; The Life of Buddha as Legend and History, trang 150. 
7% Kusinärä hiện nay là làng Kasia, thuộc quận Gorakhpur. 


Sự tích đức Phật 396 


Đến bờ sông Kakutthä, Phật đi xuống sông tắm và uống nước. Tắm xong 
Phật lên bờ bên kia, đi đến một vườn xoài gần đó. Phật bảo Đại đức Cunda?? 
xếp áo cà-sa làm tư trải xuống đất cho người nằm. Nằm nghỉ một lát, Phật gọi 
Thượng tọa Änanda đến bảo : 

— Này Änanda, bữa ăn hồi trưa hôm qua tại nhà của cư sĩ Cunda (Thuần 
Đà) là bữa ăn cuối cùng của Như Lai. Nhưng chuyện sau đây có thể xảy ra. 
Có người sẽ làm cho ông Cunda ăn năn hối hận vì họ nói rằng “Này Cunda, ông 
thật là người có tội. Ông sẽ bị chìm đăm sa đọa vì đức Thế Tôn đã lìa trần sau 
khi thọ món ăn của ông dâng.” Mỗi lần ông Cunda ăn năn hối hận như thế thầy 
phải giải thích như vầy “Này Cunda, ông thật có nhiều phước báo tốt đẹp. Ông 
sẽ hưởng được nhiều lợi lạc vì đức Phật đã thọ thực lần cuối cùng với các món 
ăn do ông dâng cúng. Này Cunda, bần tăng có nghe chính đức Thế Tôn dạy 
rằng có hai vật thực cúng dường đem lại phước báo bằng nhau, tạo quả bằng 
nhau và vô cùng quí báu hơn tắt cả. Hai vật ấy là gì ? Đó là vật thực cúng dường 
Bồ Tát thọ lần cuỗi cùng trước khi chứng ngộ đạo quả Vô Thượng Chánh Đăng 
Chánh Giác và vật thực cúng dường mà đức Phật thọ dụng lần cuối cùng trước 
khi ngài nhập diệt. Này ông Cunda, vật thực cuối cùng mà đức Thế Tôn thọ 
dụng do chính tay ông dâng cúng. Nghiệp tốt này sẽ trổ quả trong sự tái sanh 
thuận lợi, tuổi thọ cao, gặt hái nhiều may mắn, danh vọng, được hưởng phước 
báo trong các cõi trời và trong cảnh vua chúa, quyên quí cao sang.” Này 
Änanda, thầy nên khuyên lơn Cunda như thế. 

Sau khi nghỉ ngơi một lát, Phật bảo : 

— Này Ananda, chúng ta hãy lên đường đến rừng cây sãla, nơi công viên 
Upavattana của bộ tộc Mallä. Công viên này rất đẹp, nó nằm ở bờ bên kia sông 
HiraññavatT7, 

Khi Phật và các vị khất sĩ tới rừng cây sãla thì trời đã xế chiêu. Phật bảo : 

- Này Ananda, Như Lai đã mệt mỏi lắm rồi. Thầy hãy sắp xếp chỗ nằm 
cho Như Lai giữa hai cây sãla, đầu hướng về phía bắc. 

Thượng tọa Ananda tìm một khoảng đất bằng phẳng, sạch sẽ, giữa hai cây 
sala, rôi thầy lấy nhiều chiếc cà-sa gắp làm đôi, trải xuông đất“, Đức Phật nằm 
xuống, đầu hướng về phương bắc, mình ngiêng về bên phải, bàn tay phải để 
ngửa lót dưới mặt, tay trái để xuôi trên hông trải, chân trải nằm dài trên chân 
phải, hơi thở nhẹ nhàng đêu đặn. 

Thượng tọa Ananda quỳ bên cạnh Phật, thút thít khóc. Đức Phật nằm nghỉ 
mệt một lát rồi mở mắt nói: 


7 Đại đức Cunda này là thị giả trước kia của ngài Sãriputta (Xá Lợi Phát). 

7% Đây chỉ là một nhánh nhỏ của sông Hiraññavat lớn. (Xem Geography of Early Buddhism). 

sót Viện Khảo Cô Ấn Độ xác nhận tháp kỷ niệm Đại Bát Niết Bàn hiện nay được xây đúng vào chỗ 
Phật năm khi xưa. Tháp Đại Bát Niết Bàn là tháp có nóc hình cầu, bên cạnh đền kỷ niệm có tượng 
Phật năm. 


Sự tích đức Phật 397 


- Này Ananda, thây không nên khóc, thầy đừng nghĩ rằng Giáo Huấn Tối 
Cao không còn thầy giảng ; 9y, thầy không còn đạo sư. SEN: nên, Ananda, 
thầy không nên suy tư jmm : 5 
như thế. Giáo Pháp và 
ŒGIới Luật dã dược À§ 
Như Lai truyền dạy 
đây đủ và quảng bá 
rộng rãi. Khi Như Lai 
nhập diệt rồi thì Giáo 
Pháp và Giới Luật ấy 
sẽ là đạo sư của quý thâ). 

Nói tới đây, đức Phật nhìn các vị khất sĩ, nói tiếp : 

— Vả lại, này các thấy, Giáo Pháp mà Như Lai giảng dạy từ 45 năm nay 
chỉ là phương tiện, tùy duyên, khế hợp căn cơ của thính chúng mà giảng nói. 
Đối với chân lý tuyệt đối của chư Phật, Như Lai chưa từng thốt ra một lời. Tại 
sao vậy ? Tại vì chân lý đó không thê nghĩ bàn, không có lời lẽ để diễn tả. Các 
thầy nên biết : 

"Pháp pháp bốn vô pháp, 
"Vô-pháp pháp, diệc pháp. 
"Kim phú vô-pháp thời 
"Pháp pháp hà tăng pháp.” 

Thượng tọa Anuruddha nói : 

— Bạch Thế Tôn, chúng con đã hiểu. Như khi dùng ngón tay chỉ mặt trăng 
thì ngón tay không phải là mặt trăng. Khi dùng Giáo Pháp để chỉ Chân Lý thì 
Giáo Pháp chưa phải là Chân Lý. 





Thê nào là làm vẻ vang Như Lai» 


Khi nhìn thấy những cây sãla trổ đầy bông mặc dù không phải mùa, các 
thiên thần tung hoa mạn-đà-la (mandärava), hoa mạn-thù-sa (mañJũsaka)" và 
hương thơm cúng dường, các vị khất sĩ lễ bái xung quanh ngài, đức Phật nói : 

— Này các thầy, không phải dâng hoa, lễ bái là tôn trọng, kính cân, sùng 
bái, làm vẻ vang Như Lai đâu. Các thầy hãy noi gương đại đức A/fadartha”* 
quyết tâm thành đạo trước ngày Như Lai nhập diệt. Bát luận vị T kheo, Tỳ kheo 
nỉ hay thiện nam, tín nữ nào an trú trong Chánh Pháp, thực hành đúng theo 
Giáo Pháp, phẩm hạnh trang nghiêm, đời sống chơn chánh là người tôn trọng, 


705 


Có nghĩa là: Các pháp vốn không pháp, "Không pháp" cũng là pháp, Nay truyền cái "không pháp", 
"Không pháp” nào có pháp. 
7% Xem Buddha and The Gospel of Buddhism, trang 71; Buddhist Legends, quyền II, trang 366. 
7? Nandärava và mañjñsaka là hai loại hoa rất quý ở các cõi Trời. 
79% Đại đức Atfadaftha, sau khi nghe Phật tuyên bố sẽ nhập diệt trong ba tháng, thay vì sầu khổ và 
theo sát bên cạnh Phật, thầy tìm nơi thanh văng quyết tâm cố găng tu tập để đắc quả A-la-hán trước 
khi Phật nhập niết bàn. 


Sự tích đức Phật 398 


kính cần, sùng bái và làm vẻ vang Như Lai một cách cao thượng nhứi. Như vậy, 
này Änanda, thầy không nên bận tâm tới việc làm vẻ vang nhục thể của Như 
Lai. Thầy hãy tận lực tính tấn để đạt cho được hạnh phúc tối thượng của chính 
mình. 

“Này Änanda, vô số chư thiên, long thần, địa thần, trời rồng tám bộ đang 
tụ tập rất đông đảo nơi đây để thăm viếng và tiễn đưa Như Lai. Có kẻ khóc than 
đầu tóc rũ rượi, có kẻ đưa hai tay lên trời mà khóc, có kẻ quỳ gối đập hai tay 
xuống đất mà khóc, có kẻ nằm lăn dưới đất mà khóc, họ than rằng “Đức Như 
Lai qua đời quá sớm ! Đức Như Lai nhập diệt quá sớm . Con Mắt của thế gian 
không còn nữa!”. Nhưng cũng có kẻ biết tự chủ, bình tĩnh, sáng suốt, nghĩ rằng 
“Tất cả sự vật ở thế gian đều do duyên hợp nên không ai tránh khỏi luật vô 
thường”. 

Rồi đức Phật nói kệ : 

"Đừng lo chuyện người khác 

"Mà quên việc của mình. 

"Mau lo tu giải thoát, 

"Làm vẻ vang Như Lai. (Kinh Pháp Cú, bài 166) 


Thượng tọa Upaväna đứng che án chư Thiên?” 


Lúc đó trời vẫn còn nóng, Thượng tọa Upavãna đứng trước mặt Phật để 
quạt cho người. Phật bảo : 

— Này Upavãna, thầy hãy tránh sang một bên, đừng đứng trước mặt Như 
Lai. 

- Bạch Thế Tôn, Thượng tọa Ananda ngạc nhiên hỏi, Thượng tọa 
Upavãna là chủng tử của Thế Tôn và trước kia đã từng là thị giả săn sóc, hầu 
cận Thế Tôn lâu ngày, hôm nay Thượng tọa đứng bên cạnh đề hầu quạt cho Thế 
Tôn, không biết có điều chi không phải, xin Thế Tôn chỉ dạy. 

- Này Änanda, hiện đang có vô số chư Thiên trong khắp mười ngàn thế 
giới đang tề tựu đông đủ nơi đây để chiêm bái Như Lai. Chung quanh công viên 
Upavattana này, xa tới 12 dặm, chắng có một khoảng trống nảo mà không có 
chư Thiên đang đứng. Này Änanda, một số chư Thiên than phiền răng “Chúng 
ta từ xa xôi đến đây để chiêm bái đức Như Lai. Rất hiếm có một đẳng toàn giác 
xuất hiện trong thế gian này. Hơn nữa, vào lúc canh ba đêm nay, đức Như Lai 
sẽ nhập vô dư y niết bàn. Vậy mà vị Tỳ kheo có oai lực này lại đứng án phía 
trước, làm chúng ta không thấy được mặt ngài trong những giờ phút cuôi cùng”. 
Này Ananda, chư Thiên họ nói thầm thì với nhau như vậy”, 


"2 Xem The Life of Buddha as Legend and History, trang 151. 
719 Trích kinh Mahã Parinibbana (Đại Bát Niệt Bàn). 





Sự tích đức Phật 399 
Lợi ích của sự chiêm bái Bốn Thánh Tích" 


Thượng tọa Ananda bạch Phật : 

— Bạch Thế Tôn, theo thông lệ, sau mùa an cư kiết-hạ chư tăng ni thường 
đến viếng Phật, nghe pháp. Đến khi Thế Tôn nhập diệt rồi thì nên làm thế nào ? 

- Này Änanda, sau khi Như Lai nhập diệt rồi, có những Phật tử xuất gia 
hoặc tại gia nào có tâm đạo, đến chiêm bái với lòng thành kính và tôn sùng bắn 
nơi động tâm”? : nơi Như Lai giáng sanh, nơi Như Lai thành đạo, nơi Như Lai 
thuyết pháp lần đầu, nơi Như Lai nhập niết bản. Đến tận các nơi ấy tham thiên, 
đảnh lễ, tụng niệm, cầu nguyện, một lòng hướng về Chánh Pháp, thì các vị ây sẽ 
hưởng nhiều phước báo, sau khi mạng chung sẽ được sanh về nhàn cảnh (các 
CỐI trÒI). 


Phật dạy chư tăng cách đối xử với nữ giới”° 


Thượng tọa Ananda hỏi : 

— Bạch Thế Tôn, chúng con nên đối xử với nữ giới như thế nào 2 

— Không nên nhìn họ. 

— Bạch Thế Tôn, nếu phải nhìn họ thì sao ? 

— Không nên nói chuyện với họ. 

— Bạch Thế Tôn, nếu họ nói chuyện với chúng con thì sao ? 

— Phải thực hành Chánh niệm”. Này Ananda, Chánh niệm là thần lực xua 
đuổi tất cả mọi tà niệm. 

Thượng tọa Änanda hỏi tiếp : 

— Bạch Thế Tôn, lễ an táng của đức Thế Tôn nên tổ chức như thế nào ? 

- Này Ananda, lễ an táng Như Lai nên làm theo nghi thức của một 
Chuyên Luân Thánh Vương, nên hỏa táng và xây tháp thờ ở ngả tư đường. 

Nghe đến đây, Thượng tọa Ananda không câm lòng được nữa, vội bước 
ra ngoài, đến một gốc cây vắng đứng khóc. 


Phật khen tài làm thị giả của Ananda?s 


Một lát sau, không thấy Thượng tọa Ananda bên cạnh, Phật hỏi : 
— Này Anuruddha, Ananda đâu, sao Như Lai không thây ? 


7 Xem The Life of Buddha as Legend and History, trang 151. 

712 Bắn động tâm là bốn thánh tích thường làm cho người Phật tử khi đến chiêm bái phải bùi ngùi xúc 
động, nhớ đến công ơn sâu dày của đức Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni, và phát tâm dõng mãnh tu tập Giáo 
Pháp của ngài. Đó là: Lumbini, Uruvelãä (Bodh-gay8), Sarnath (Isipatana), Kusinara. 

73 Xem Trường Bộ 16.5; The Life of Buddha as Legend and History, trang 151-152; Đức Phật và 
Phật Pháp, trang 142. 

114 Thực hành Chánh niệm là quán niệm sắc, thọ, tưởng, hành, thức, và tất cả muôn vật đều vô 
thường, vô ngã và tịch tịnh, đề nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi ở đời. Có thê ¿c hành Chánh niệm 
bằng cách quán niệm hơi thở hoặc quán Tứ Niệm Xứ. 

715 Xem A-Nan và A-Nan Cụ Bát Pháp trong Từ Điển Phật Học Huệ Quang. 





Sự tích đức Phật 400 


Một vị khất sĩ thưa : 

— Bạch Thế Tôn, con thấy sư huynh Änanda đang đứng khóc sau một cội 
cây. Sư huynh nói một mình “Ta chưa thành tựu được đạo nghiệp mà thầy ta đã 
tịch. Con mắt của thế gian đã nhắm lại. Ta không còn ai để nương tựa. Có ai 
thương ta bằng thầy ta đâu!” 

Phật bảo vị khất sĩ đi gọi Thượng tọa Änanda đến, rồi ngài an ủi Thượng 
tọa : 

- Này Änanda, đừng buồn khô nữa. Như Lai đã từng nhắc thầy là tất cả 
các pháp đều vô thường, có sanh thì có diệt. Làm sao có sanh mà không có diệt 
cho được? Ẩnanda, mấy mươi năm nay thầy đã hầu cận Như Lai, săn sóc Như 
Lai với tất cả tắm lòng thương mến của thầy. Thầy đã khôn khéo và tế nhị giúp 
đỡ Như Lai trong mọi công việc lớn nhỏ. Như Lai rất cám ơn thầy. Công đức 
của thầy rất lớn. Nhưng này Änanda, thầy có thê đi xa hơn nữa. Nếu thầy nương 
theo Chánh Pháp, cố gắng tinh tân thêm chút nữa thì thầy sẽ thoát khỏi sanh tử, 
đạt được giải thoát, vượt lên trên mọi sầu khổ bi ai. Như Lai tin chắc thầy sẽ 
làm được điều đó, và đó cũng là điều làm Như Lai vui lòng nhất.”!° 

Nhìn các vị khất sĩ đang ngồi xung quanh, đức Phật nói : 

— Này các thầy, làm thị giả cho Như Lai, không ai bằng Änanda. Ngày 
xưa có những thị giả đánh rơi bát và y của Như Lai xuống đất. Nhưng với 
Ananda, những chuyện â ây không bao giờ Xây ra. Ananda lo cho Như Lai rất chu 
đáo từ việc nhỏ đến việc lớn. Nhất là thầy rất khéo léo thu xếp đúng chỗ và 
đúng lúc cho Như Lai gặp một khất sĩ, một nữ khất sĩ, một cư sĩ, một vị quốc 
vương, một vị đại thần, một tu sĩ ngoại đạo, vân vân. 

“Này các thầy, Ananda có bốn ưu điểm đặc biệt như sau : Thường khi có 
ai muôn gặp Như Lai thì gặp Ananda trước, vừa gặp mặt Ananda thì họ đã sanh 
lòng cảm mên; khi Ananda mở lời nói chuyện với họ thì họ càng cảm mến hơn; 
khi Änanda thuyết giảng một thời pháp ngăn thì họ rất hoan hỉ muốn được nghe 
thêm; khi Ananda làm thinh thì họ vô cùng thích thú nhìn Ananda im lặng. 

“Này các thầy, Ảnanda là một thị giả có đây đủ phẩm hạnh như các thị 
giả của 6 đức Phật quá khứ là Vipassr (Tỳ Bà Thị), Sikhi (Thị Khí) , Vessabhu 
(Tỳ Xá Phù), Kakusandha (Câu Lưu Tôn), Konagamana (Câu Na Hàm), 
Kassapa (Ca Diếp)”", nhờ có 8 đức tính sau đây : 

I- Tín căn bên vững : Khi nghe Như Lai giảng dạy, Änanda liền có đức 
tin vững chắc và ghi nhớ đây đủ, không sai, không thiếu. 

2- Tâm tính chính trực : Tâm tính hiền hòa, chất phác, ngay thắng, dễ gây 
cảm tình với tất cả mọi người. 

3- Thân không bệnh khổ : Rất ít khi mắc bệnh. 


716 Xem Tiêu Bộ, Jãtaka 307: kinh Palãsa. 

7T Theo Trường Bộ 14: Asoka (A Dục) là thị giả của Phật Vipassi, Khemãnkara (Nhẫn Hạnh) là thị 
giả của Phật SikhI, Upasannaka (Tịch Diệt) là thị giả của Phật Vessabhu, BuddhiJa (Thiện Giác) là thị 
giả của Phật Kakusandha, Sothiya (An Hòa) là thị giả của Phật Konagamana, Sabbamitta (Thiện Hữu) 
là thị giả của Phật Kassapa, Ananda (A Nan) là thị giả của Phật Sãkyamuni. 








Sự tích đức Phật 401 


4- Thường siêng tỉnh tấn : Vững tin theo Chánh Pháp, cứ một đường 
thắng tiễn, không bao giờ thối chí ngã lòng. 

5- Niệm căn đây đủ : Luôn luôn ghi nhớ Chánh Pháp, không bao giờ 
quên. 

6- Tâm không kiêu mạn : Luôn luôn nhẫn nhịn, hòa nhã với tất cả mọi 
người. 

7- Thành tựu định ý : Tầm ý không bao giờ rời Chánh Pháp. 

§- Từ nghe sanh trí : Nghe tồi suy nghĩ, rồi hiểu, trí tuệ phát sáng. 

“Như Lai nghĩ là nếu các bậc giác ngộ trong tương lai mà có được một VỊ 
thị giả giỏi thì vị thị giả ấy cũng chỉ giỎI bằng Thượng tọa Ananda là cùng.” 

Thượng tọa Änanda lau nước mắt nói : 

— Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn đừng nhập niết bàn ở đây. Kusinärã chỉ là 
nơi hẻo lánh. Có nhiều nơi xứng đáng hơn để Thế Tôn nhập diệt như Campä, 
Rãjagaha, Sãvatthi, Sãketa, Kosambi hay Benares (Varanasi). Xin đức Thế Tôn 
chọn một trong những nơi ấy để nhập diệt cho đông đảo quần chúng có cơ 
duyên nhìn mặt Thế Tôn lần cuối, và cung kính cúng dường xá-lợi. 

- Này Änanda, Kusinãrä là một nơi quan trọng lắm. Tuy hiện nay nó là 
một làng nhỏ hẻo lánh, nhưng trước kia nó là một thủ đô rất phôn thịnh tên là 
KusävatT (Câu Xá Bà Đề), có lâu đài nguy nga, có công viên xinh đẹp, dân 
chúng đông đúc đều an cư lạc nghiệp. Lúc bây giờ Như Lai là Chuyên luân 
vương Mahäsudassana (Đại Thiện Kiến)"° tại đây. Này Änanda, hiện giờ tại 
rừng cây sãla này cũng không phải vắng vẻ đâu. Rất đông đảo chư Thiên đang 
tập họp trồi nhạc, ca hát, tung hoa mạn-đà-la (mandãrava) và hoa mạn-thù-sa 
(mañjũsaka) cúng dường Như Lai kia. Bây giờ thầy hãy đến gặp các giới chức 
của bộ tộc Mallã, báo cho họ biết rằng đêm nay, vào lúc canh ba (nửa đêm) Như 
Lai sẽ nhập niết bàn trong rừng cây sãla của họ. 

Sau khi nghe Thượng tọa Änanda báo tin, dân chúng kéo hết gia đình đến 
chiêm bái Phật. Số người quá đông, Thượng tọa Änanda phải mời từng gia đình 
vào một lượt, bắt đầu từ canh một (7 giờ tối). 


Subhãdda, người đệ tử xuất gia cuối cùng của Phật» 


Những người trong bộ tộc Mallã và dân chúng nghe tin Phật sắp nhập diệt 
tại rừng cây säÏa trong công viên Ủpavattana liền vội vã đến nơi, thay phiên 
nhau đến ra mắt, vấn an và đảnh lễ Phật. Trong khi đó du sĩ Phạm Chí 
Subhadda (Tu Bạt Đà La), đã trên trăm tuổi, đến năn nỉ Thượng tọa Ananda để 
xin được tham vấn Phật, nhờ Phật giải một mối nghĩ rất quan trọng đối với ông. 
Thượng tọa từ chối, nói Phật đang yếu lắm, không thẻ tiếp chuyện được. 

Nghe được câu chuyện giữa hai người, Phật bảo : 


T18 Xem Trường Bộ 17: kinh Mahã Sudassana; Tiểu Bộ, Jãtaka 95: kinh Mahã Sudassana. 
7 Xem Buddha and The Gospel of Buddhism, trang 73-74; Đức Phật và Phật Pháp, trang 229-232; 
Buddhist Legends, quyên HI, trang 139. 


Sự tích đức Phật 402 


— Änanda, thầy cứ cho du sĩ Subhãdda vào đây. Như Lai có thể tiếp ông 


ây. 








Ông Subhãdda mừng rỡ Š về) 72 200C, lung -— à 
nói : ¡ )ì y Ỳ 
- Bạch Thê Tôn, có con Š⁄ ( <⁄⁄ se”) X 
đường nào đi xuyên qua không Z4 ⁄/Ñ 

gian không ? Một người ngoài HM, ụ MY 
Giáo Đoàn Khát Sĩ có thê được gọi j‡Š ` Tư LẲ) 

là “Tăng” không ? Năm ấm (uân) À =r0I\ _ ha == 
có trường tôn không ? 

— Không có con đường nào xuyên qua không gian cả; Như Lai không ` 
di chuyền. Không có “Tăng” ngoài Giới Luật và Giáo Pháp của Giáo Đoàn Khất 
Sĩ. Năm uân không trường tồn; chư Phật không hè thay đồi.” 

- Bạch Thế Tôn, con thường nghe nói tới các vị lãnh đạo các giáo phái 
như các đạo sư Purana Kassapa, Makkhali Gosaleiputta, AjJita Kesakambala, 
Pakudha Kaccäyana, SañJaya Belatthiputta và Nigantha Nãtaputta. Con muốn 
hỏi Thế Tôn xem trong những vị đó có ai là người thật sự đạt đạo không ? 

- Này Subhãdda, những vị ấy có đạt đạo hay không là việc của họ. Ông 
hãy lắng nghe, Như Lai sẽ chỉ cho ông con đường tu học để tự ông có thể đạt 
đạo. 

Rồi Phật giảng cho ông về Bát Chánh Đạo : Thế nào là chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, chánh 
niệm, chánh định. Đức Phật kết luận : 

— Này Subhadda, ở đâu, trong đoàn thể nào có sự thực hành Bát Chánh 
Đạo là ở đó có những người đạt đạo quả từ Tu-đà-hoàn đến A-la-hán. Này 
Subhadda, chính nhờ thực hành đúng mức Bát Chánh Đạo mà Như Lai đã thành 
đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác cách nay 45 năm. Chính nhờ thực 
hành Bát Chánh Đạo mà trong Giáo đoàn khất sĩ đã có rất đông người đạt thánh 
quả từ Tu-đà-hoàản đến A-la-hán. Này Subhãdda, ông hãy có thực tập pháp môn 
này đi rồi chính ông sẽ trở nên người đạt đạo, không cần phải đặt câu hỏi người 
này hay người kia có phải là người đã thật sự đạt đạo hay không. 

Rồi đức Phật nói bài kệ như sau : 

“Hõi này Subhadda ! 

“Lúc vừa được hai mươi chín tuổi xuân, 

““Ta rời bỏ gia đình, xa lìa thế tục, 

“Để đi tìm lợi ích tối cao. 

“Từ đó đến nay, đã năm mươi mốt năm qua, 

“Ta hằng cô găng giữ mình theo Chánh Đạo. 

“Ngoài Chánh Đạo, chẳng tìm đâu ra quả vị thánh nhân. 


72 Xem kinh Pháp Cú, bài 254, 255. 


Sự tích đức Phật 403 


— Lành thay ! Lành thay ! Bạch đức Thế Tôn, tựa hồ như có người sửa lại 
ngay ngắn một vật bị nghiêng ngã, hay khám phá ra một vật bị dấu kín, hay chỉ 
đường cho kẻ lạc lối, hay đốt lên ngọn đèn trong đêm tối cho ai có mắt có thể 
trông thấy. Giáo lý mà đức Thế Tôn truyền dạy cũng như thế. Kính xin Thế Tôn 
hoan hỉ cho con được làm lễ xuất gia sa di và Tỳ kheo trước mặt ngài. 

— Này Subhãädda, người sống trong một hệ thống giáo lý khác muốn xuất 
gia sa di và Tỳ kheo phải trải qua một thời kỳ học tập bốn tháng, và sống biệt 
trú trong bốn tháng ấy. Sau đó, khi được chấp thuận, giới tử có thể thọ lễ xuất 
gia và được nâng lên hàng Tỳ kheo. Tuy nhiên, hôm nay, Như Lai đặc biệt cho 
phép làm một ngoại lệ”!. 

Đức Phật bảo Thượng tọa Änanda làm lễ xuất gia sa di và Tỳ kheo cho du 
sĩ Subhadda. Sau khi thọ đại giới không bao lâu, đại đức Subhadda sống cô độc 
một mình nơi thanh vắng, xa thành thị, nhiệt thành và tinh tấn tu tập, về sau đắc 
quả A-la-hán trước khi qua đời. 


Lời nói cuôi cùng của đức Phật 


Sau lễ xuất gia của Subhãdda, các vị khất sĩ hỏi Phật về vài điểm nhỏ 
trong giới luật như cách xưng hô đối xử giữa các khất sĩ mới với các khất sĩ có 
nhiều tuổi hạ. Đức Phật nói: 

— Này Änanda, từ trước đến nay các vị Tỳ-kheo xưng hô với nhau là Hiền 
giả (Avuso). Sau khi Ta diệt độ, chớ có xưng hô như vậy. Này Ananda, vị Tỳ- 
kheo cao niên hãy gọi vị Tỳ-kheo niên thiếu, hoặc bằng tên, hoặc bằng họ, hoặc 
băng tiếng Hiền giả (Đạo hữu, Avuso). Vị Tỳ-kheo niên thiếu hãy gọi vị Tỳ- 
kheo cao niên là Tượng tọa (Bhante) hay Đại đực (Bhadanta). 

“Và này Änanda, nếu chúng Tă ăng muốn, sau khi Như Lai diệt độ có thể 
hủy bỏ những học giới nhỏ nhặt chỉ tiết.””2 

- Bạch Thế Tôn, sư huynh Channa (Xa Nặc) có tánh ngã mạn và ác khẩu, 
đã bị Thế Tôn quở phạt nhiều lần vẫn không hồi cãi, thường gây động chúng, 
vậy sau khi Thế Tôn diệt độ, chúng con phải đối xử với sư huynh Channa như 
thể nào ? 

- Này Änanda, sau khi Như Lai diệt độ, các thầy hãy xử phạt Phạm đàn 
(Brahmädanda) đối với Channa nếu còn tái phạm. 

— Bạch Thế Tôn, thế nào là Phạm đàn ? 

- Này Änanda, Tỳ-kheo Channa muốn nói gì thì nói, chúng Tỳ-kheo sẽ 
không nói chuyện, không giảng dạy, không giáo giới Channa trong một thời 
gian.73 

Cuối cùng đức Phật nhìn các vị khất sĩ và nói : 


7?! Ngoại lệ này cũng đã được áp dụng cho giáo phái Jatila của 3 anh em ông Uruvela Kassapa và 
những người xin xuất gia thuộc dòng họ Sãkya. 

72 Nguyên văn: "Akamkãmano, Änanda, sangho mamaccayena khuddanukhuddakani sikkhapadani 
samuhantu". 

723 Về sau Channa hồi ngộ, học đạo với ngài Änanda và chứng quả A la hán. 


Sự tích đức Phật 404 


— Này các vị khất sĩ, nếu các thầy còn bất luận một phân vân thắc mắc 
nào về Phật, Pháp, Tăng, Giáo Pháp hay cách hành trì thì hãy nêu lên câu hỏi đề 
về sau khỏi ăn năn hối tiếc vì nghĩ rằng “Lúc ấy ở trước mặt đức Thế Tôn mà ta 
không hỏi”. 

Lúc bấy giờ có khoảng 500 vị khất sĩ quy tụ xung quanh Phật. Tất cả đều 
giữ im lặng. Đức Phật hỏi đến lần thứ ba. Các vị khất sĩ vẫn giữ im lặng. 
Thượng tọa Änanda lên tiếng : 

- Bạch Thế Tôn, quả thật kỳ diệu ! quả thật hy hữu ! Chúng con rất tin 
tưởng nơi Thế Tôn, nơi Giáo Pháp và Giáo Đoàn Khất Sĩ, vì Thế Tôn đã giảng 
dạy Giáo Pháp thật sáng tỏ và chỉ dẫn cách hành trì thật đầy đủ, cho nên hôm 
nay không có vị đệ tử nào còn thắc mắc hay hoài nghi gì cả. Quả thật tuyệt vời ! 

— Này Änanda, thầy nói điều ấy là do đức tin của thầy. Nhưng Như Lai 
biết rằng trong 500 vị khất sĩ có mặt hôm nay không ai còn hoài nghi hay thắc 
mắc về Giáo Pháp, về Giáo Hội, về Con Đường tu tập hay về Phương Pháp 
hành trì, vì tất cả, này Ananda, người chậm trễ nhất cũng đã nhập lưu, không 
còn phải rơi trở xuống nữa, chắc chắn sẽ chứng ngộ. 

“Này Ẩnanda, có Niễt-bàn, có con đường đưa tới Niết-bàn, có Như Lai là 
người chỉ đường. Nhưng trong các đệ tử được nghe Như Lai thuyết giảng chỉ 
một số chứng đắc cứu cánh, một số khác thì không ! Như Lai không làm gì hơn 
được ! Như Lai chỉ là người chỉ đường. ` (Trung Bộ 107) 

Đức Phật im lặng đưa mắt nhìn đại chúng, rồi ngài nói tiếp : 

— Này các vị khất sĩ, hãy nghe Như Lai nói đây : “Vạn pháp vô thường, 
có sinh thì có diệt. Các thây hãy tỉnh tiễn lên để đạt tới giải thoát.” 

Nói xong, Phật nhắm mắt. Đó là lời di huấn cuối cùng của Đức Thế Tôn. 


Đức Phật viên tịch” 


Đức Thế Tôn nhập sơ thiền. Xuất sơ thiền, ngài nhập nhị thiền. Xuất nhị 
thiền, ngài nhập tam thiền. Xuất tam thiền, ngài nhập tứ thiền. Xuất tứ thiền, 
ngài nhập không vô biên xứ. Xuất không vô biên xứ, ngài nhập thức vô biên xứ. 
Xuất thức vô biên xứ, ngài nhập vô sở hữu xứ. Xuất vô sở hữu xứ, ngài nhập 
phi tưởng phi phi tưởng xứ. Xuất phi tưởng phi phi tưởng xứ, ngài nhập diệt thọ 
tưởng định. 

Lúc đó Thượng tọa Ananda chưa có thiên nhãn, hỏi Thượng tọa 
Anuruddha : 

— Bạch Thượng tọa, có phải Đức Thế Tôn đã nhập diệt rồi không ? 

— Chưa đâu, này đạo hữu Änanda, Đức Thế Tôn chưa diệt độ, Ngài mới 
nhập diệt thọ tưởng định. 

Đức Thế Tôn xuất diệt thọ tưởng định, ngài nhập phi tưởng phi phi tưởng 
xứ. Xuất phi tưởng phi phi tưởng xứ, ngài nhập vô sở hữu xứ. Xuất vô sở hữu 
xứ, ngài nhập thức vô biên xứ. Xuất thức vô biên xứ, ngài nhập không vô biên 


7 Xem Tương Ưng Bộ, chương 6, kinh 15: Bát-Niết-Bàn. 


Sự tích đức Phật 405 


xứ. Xuất không vô biên xứ, ngài nhập tứ thiền. Xuất tứ thiền, ngài nhập tam 
thiền. Xuất tam thiền, ngài nhập nhị thiền. Xuất nhị thiền, ngài nhập sơ thiền. 

Rồi Đức Thế Tôn tiếp tục xuất sơ thiền, nhập nhị thiền. Xuất nhị thiền, 
nhập tam thiền. Xuất tam thiền, nhập tứ thiền. Cuối cùng Đức Thế Tôn xuất tứ 
thiên và nhập diệt liễn sau đó, vào Đại Bát Niết Bàn?” Ông: N2 gui 

Bỗng nhiên đại địa rúng động, 
sắm sét vang rèn. Hoa sãla rụng xuông 
như mưa. Mọi người tự nhiên thấy tâm 
thần chấn động. Ai cũng biết là Đức Thể 
Tôn đã nhập niết bàn. Lúc bấy giờ là 
nửa đêm trăng tròn tháng Vesakha năm 
544 trước tây lịch, nhằm ngày rằm . 
tháng hai âm lịch năm Đỉnh Tỳ. 

Phật đã diệt độ. Một số các vị lR 
khất sĩ quỳ gối đưa hai tay lên trời đập 
mạnh xuống đất, có vị nằm lăn ra đất, có 
vị lẫy hai tay ôm mặt khóc thương thảm 
thiết. Họ rên rỉ : 

— Phật đã nhập niết bàn ! Đức Thế 
Tôn đã diệt độ ! Con mắt của thế gian 
không còn nữa ! Con biết nương tựa vào 
đâu !2 

Trong khi những vị khất sĩ này 
lăn lộn khóc than như thể thì một số các 
vị khất sĩ khác ngôi im lặng, theo dõi 
hơi thở, quán chiêu về những điều Phật dạy. Thượng tọa Anuruddha ngồi im 
lặng một hồi lâu rồi lên tiếng : 

— Này các huynh đệ, các huynh đệ đừng khóc thương thảm não như thế! 
Đức Thế Tôn đã dạy có sanh thì có diệt, có thành thì có hoại, có hợp thì có tan. 
Nếu các huynh đệ hiểu và vâng theo lời đức Thế Tôn thì xin các huynh đệ hãy 
giữ im lặng, trở về chỗ ngồi của mình, theo dõi hơi thở, giữ gìn chánh niệm, tôn 
trọng giờ phút thiêng liêng này để tiễn đưa đắng Từ Phụ của chúng ta về cảnh 
niết bàn an lạc thanh tịnh. 

Mọi người im lặng trở về chỗ ngồi theo lời khuyên của Thượng tọa 
Anuruddha. Thượng tọa hướng dẫn đại chúng đọc lên những đoạn kinh kệ mà 
đa số đã thuộc lòng, những đoạn nói về vô thường, khổ, không, vô ngã và giải 
thoát. Không khí trở lại trang nghiêm như cũ. 

Những cây đuốc đã được những người trong bộ tộc Mallã thắp lên tự hồi 
nào, bập bùng tỏa chiếu ánh sáng vàng lấp lánh dưới bóng trăng xuyên qua cành 
lá, tạo ra một khung cảnh thiêng liêng mầu nhiệm. Tiếng tụng kinh trầm hùng 





725 Đại Bát Niết Bàn (Mahãparinibbãna) là niết bàn rốt ráo của chư Phật. 


Sự tích đức Phật 406 


vang dội trong đêm thanh tĩnh đưa mọi người vào cảnh sắc không huyền diệu 
của tâm tư và vạn vật. 

Sau thời tụng kinh, Thượng tọa Anuruddha bắt đầu nói pháp thoại ca ngợi 
công hạnh của Đức Phật, một bậc Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, Minh 
hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên 
nhơn sư, Phật Thế Tôn. Thượng tọa Anuruddha kết luận : Đức Thể Tôn cũng là 
một con người như chúng ta, nhưng nhờ phát đại nguyện cứu khổ chúng sanh, 
rồi dũng mãnh tỉnh tắn tu Bát Chánh Đạo, thực tập thiên quản mà trở thành bậc 
Đại Giác Ngó, có đây đủ trí tuệ rộng lớn, đại hùng, đại lực, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, có đây đủ phương tiện thiện xảo chỉ dạy và hướng dẫn chúng sanh 
hết mê được ngộ, thoát khổ được vui, biết phương pháp tu tập để tự giải thoát 
khỏi cảnh sanh tử luân hồi, vào cảnh niết bàn an lạc thanh tịnh. Này các huynh 
đệ, để đền đáp ơn Ngài, chúng ta hãy nương theo lời giáo huấn của Ngài và noi 
theo gương sáng của Ngài mà tinh tấn tu tập Bát Chánh Đạo, cố đạt cho kỳ 
được mục tiêu giải thoát. 

Sau khi Thượng tọa Anuruddha dứt lời, Thượng tọa Änanda lên tiếng 
nhắc lại những kỷ niệm êm đẹp giữa Phật và giáo đoàn khất sĩ, và những lời 
giáo huấn quan trọng của đức Thế Tôn. Suốt đêm, hai Thượng tọa thay phiên 
nhau nói pháp thoại và hướng dẫn đại chúng tụng niệm cho tới sáng. Năm trăm 
vị khất sĩ và ba trăm cư sĩ khi thì đồng thanh tụng niệm theo, khi thì ngồi im 
lặng lắng nghe. 


Lê trà tỳ tại Kusinärã”* 


Trời vừa sáng, Thượng tọa Anuruddha bảo Thượng tọa Ananda : 

— Này sư huynh Änanda, sư huynh hãy vào thành phố báo cho nhà hữu 
trách biết đạo sư của chúng ta đã diệt độ, để họ làm những thủ tục cần thiết. 

Những vị chức sắc của bộ tộc Mallã được tin Phật đã nhập diệt liền họp 
nhau lại bàn thảo với Thượng tọa Änanda về nghi thức tô chức lễ trà tỳ cho đức 
Phật. Dân chúng được tin, nhiều người đấm ngực than khóc, tiếc răng không 
được nhìn mặt và đảnh lễ Phật trước khi ngài nhập diệt. Họ kéo nhau đến rừng 

sala, mang theo hương, hoa, nhạc cụ, vải vóc. Đến nơi, họ quy lạy và rải hương 

hoa lên kim thân đức Phật để cúng dường. Các vị hữu trách trong bộ tộc Mallã 
điều động dân chúng dựng lên những mái lều vải ngũ sắc, tổ chức trình diễn vũ 
nhạc và cung cấp thức ăn, nước uống cho các vị khất sĩ và dân chúng tham dự. 
Rừng sãla trở nên nhộn nhịp như một ngày hội. Thỉnh thoảng, Thượng tọa 
Anuruddha hướng dẫn đại chúng đọc tụng những đoạn kinh Pháp Cú 
(Dhammapada), nhắc nhở những lời Phật dạy. 

Trong suốt sáu ngày đêm, dân chúng làng Kusinärã và dân từ thủ đô Pãvã 
của xứ Mallãä đến, liên tục cũng dường Phật bằng hương, hoa, vũ, nhạc. Những 


7 Xem The Life of Buddha as Legend and History, trang 154-156; The Buddha and The 
Gospel of Buddhism, trang 76-78; Tạng Luật, Tiêu Phâm, tập 2: kinh 614. 


Sự tích đức Phật 407 


cánh hoa thơm tươi mát đủ loại phủ khắp cả thân thể và xung quanh nơi Phật 
nằm. Đến ngày thứ bảy, tám vị tộc trưởng của bộ tộc Malla tắm gội sạch sẻ 
bằng nước hương thơm, mặc lễ phục và bắt đầu rước kim thân đức Phật vào 
thành phó. Tất cả các vị khất sĩ, kế đến dân chúng đều đi theo đám rước, đưa 
kim thân đức Phật đến cửa bắc vào thành. Đám rước đi vào trung tâm thành 
phó, rồi lại đi ra khỏi thành băng cửa đông, và sau cùng dừng lại trước sân đền 
Makuta-Bandhana (hiện nay là tháp Rambhar Stupa), ngôi đền chính của bộ 
tộc Malla. Kim thân đức Phật được đặt tại đây. 

Các vị chức sắc trong thành phố làm lễ trà tỳ kim thân đức Phật theo 
nghi thức dành cho một vị Chuyển Luân Thánh Vương (Đại Đế). Kim thân đức 
Phật được vấn bằng vải trắng mới, rồi đến một lớp bông đầu-la-miên (bông của 
cây tula, dùng để lấy sợi), rồi đến một lớp vải trắng mới, cứ như thế cho đến 
nhiều lớp vải và bông. Sau cùng được đặt trong một áo quan băng sắt, đồ đây 
dầu thơm, đậy nắp kín, rồi áo quan này lại được đặt trong một áo quan bằng sắt 
lớn hơn. 

Đến ngày thứ bảy, kim quan được đưa lên một hỏa đàn vĩ đại chất toàn 
băng các loại gỗ thơm. Đến giờ hỏa thiêu, bốn vị tộc trưởng bộ tộc Mallã cầm 
bốn cây đuốc tiến đến hỏa đàn để châm lửa, nhưng châm mãi mà hỏa đàn 
không bắt lửa. Bỗng có một người đi ngựa hối hả chạy tới báo tin Thượng tọa 
Mahä Kassapa cùng với năm trăm vị khất sĩ sắp đến nơi. Phái đoàn hiện đang 
ở giữa chặng đường từ Pãvã đến Kusinarä. Nghe nói thế, Thượng tọa 
Anuruddha liền đề nghị xin hoãn giờ hành lễ để chờ Thượng tọa Mahã 
Kassapa và đoàn khất sĩ. 

Thượng tọa Mahã Kassapa đã khởi hành từ Rãjagaha để đi hoằng pháp về 
miền bắc. Tới Vesäli, Thượng tọa được tin Phật tuyên bố sẽ nhập niết bàn trong 
ba tháng và hiện người đang đi về thủ đô Pãvã của xứ Malla. Thượng tọa liền 
lên đường đi tìm Phật. Tới đâu cũng có các vị khát sĩ xin đi theo. Khi Thượng 
tọa tới Bhandagäma, số khất sĩ xin theo đã lên tới 500 vị. 

Tới Pãvä, Thượng tọa được biết Phật đã quyết định nhập niết bàn ở 
Kusinäaräa. Rời Pãvã, Thượng tọa gặp một khách bộ hành đi ngược chiều, túi áo 
có cài hoa sãla mặc dù không phải mùa. Người này cho biết Phật đã nhập diệt 
tại rừng sala ở Kusinarä từ bảy hôm trước. 

Được tin Phật nhập diệt, một số các vị khất sĩ khóc than thảm não. Khất sĩ 
Subhãdda””, tuy đã lớn tuổi nhưng xuất gia chưa được hai năm, thấy vậy lên 
tiếng : 

— Thôi đi, này các đạo hữu, có gì mà phải buồn khổ ta thán thảm não như 
thế? Từ nay chúng ta sẽ được tự do, không còn bị vị đại sa môn tầy bảo nên làm 
thế này hay không nên làm thế này. Chúng ta sẽ có thể làm theo ý thích của 
mình, không còn phải nghe lặp đi lặp lại những điều phải làm trái ý chúng ta. 

Thượng tọa Mahã Kassapa khuyên các vị khất sĩ nên thực hành pháp an- 
ban-thủ-ý (quán niệm hơi thở, Anäpãnasati) để giữ tâm thanh tịnh, rồi ngài vội 


77 Không nên lầm ông $wbhãdđa này với ông Subhãdda là vị đệ tử xuất gia cuối cùng của Phật. 


Sự tích đức Phật 408 


vã lên đường, hướng dẫn đoàn khất sĩ đi Kusinäarä. Nhân gặp một người đi ngựa 
cùng hướng, Thượng tọa Mahäã Kassapa nhờ người này phi nhanh tới trước báo 
tin cho Thượng tọa Änanda biết là Thượng tọa và 500 khất sĩ sẽ cố găng đến 
trước giờ ngọ đề dự lễ trà tỳ của Phật. 

Mặt trời vừa đứng bóng thì Thượng tọa Mahäã Kassapa và đoàn khất sĩ 
cũng vừa tới đền Makuta-Bandhana. Đến nơi, Thượng tọa Mahäã Kassapa trật 
vai phải áo saủghãti (áo tăng già lê, áo cả-sa) xuống, chắp tay cung kính, im 
lặng bước từng bước một, đi nhiễu quanh hỏa đàn ba vòng, vai phải hướng về 
hỏa đản. Rồi Thượng tọa dừng lại trước kim quan, phía dưới chân Phật, chắp 
tay đảnh lễ ba lạy sát đất. Năm trăm vị khất sĩ đi theo cũng đồng thời lạy xuống. 
Thượng tọa lạy xong ba lạy vừa đứng lên thì hỏa đàn tự nhiên bốc cháy7”. 

Tất cả các vị khất sĩ đều quỳ xuống, chắp tay hướng về hỏa đản. Hàng 
ngàn người có mặt đều làm như thế. Thượng tọa Anuruddha lại hướng dẫn mọi 
người đọc những đoạn kinh về vô thường, khổ, không, vô ngã và giải thoát. 
Giọng đọc kinh trầm hùng vang đội cả một vùng. 

Sau khi lửa đã cháy tàn, nước thơm được tưới lên giàn hỏa. Kim quan 
được thỉnh xuống, mở ra. Xá lợi của đức Thế Tôn được các vị tộc trưởng Mallãä 
thâu lượm và an trí trong một chậu vàng đặt trên bàn thờ trung ương trong đền. 
Xá lợi Phật có nhiều màu lóng lánh như xa cừ, gồm có 7 miếng lớn thuộc xương 
trán, xương vai, răng nhọn, vả nhiều xương nhỏ bằng hột đậu xanh, hột gạo, 
hoặc hột cải. Các vị khất sĩ và quân đội Mallã thay phiên nhau canh giữ và bảo 
vệ xá lợi Phật thật nghiêm mật trong vòng bảy ngày, trong khi đại diện chính 
quyên, sứ thần các nước, nhân sĩ và đủ mọi tầng lớp dân chúng tiếp tục lễ bái, 
cúng dường tràng hoa, nước hoa và ca vũ nhạc. Mỗi ngày ba lần, các vị khất sĩ 
họp nhau lễ bái và đọc tụng những đoạn kinh quan trọng. Hiện nay có tháp 
Rambhar kỷ niệm nơi trà tỳ kim thân đức Phật. 


Phân chỉa xá lợi Phật ra làm 8 phần” 


Tin đức Phật diệt độ ở Kusinãaräa được loan đi rất nhanh. Có bảy xứ lân 
cận đã cử sứ thần với binh tướng yêm trợ, đến Kusinärã chiêm bái xá lợi Phật và 
xin thỉnh một phần xá lợi về nước mình đề xây bảo tháp thờ phụng cúng dường. 
Bảy xứ đó là Magadha (thủ đô RãJagaha, vua AJatasattu), VaJjr (thủ đô Vesall, 
tổng thống Cedaga” Licchavĩ), Sakyã”' (thủ đô Kapilavatthu 2), Koliyã (thủ đô 


728 Theo kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm Trà Tỳ, sau khi ngài Mahã Kassapa đảnh lễ, đức Phật duỗi hai 
bàn chân ra khỏi kim quan để an ủi ngài; ngài vuốt ve hai bàn chân Phật, lòng rất bi thảm. Sau đó hai 
bàn chân lại rút vào trong kim quan và hỏa đàn bốc cháy. 

7 Xem Trường A Hàm 4: kinh Du Hành. Theo kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm Cúng Dường Xá Lợi, 
thì xá lợi răng nanh bên phải hàm trên của Phật được trao cho Thiên Đề (hay Đề Thích) trời Đao Lợi 
theo di chúc của Phật; xá lợi cặp răng nanh bên trái của Phật bị quý La-Sát Thiệp-Tập lấy trộm; phần 
xá lợi còn lại được chia ra làm § phần cho bảy xứ và làng Kusinarã. 

730 Xem The Life of Buddha as Legend and History, trang 138. 

73! Xem The Life of Buddha as Legend and History, trang 140; Trường Bộ 16; Tiểu Bộ, Jãtaka 4: 144. 
Theo ngài Huyễn Trang thì vua dòng Säãkya lúc bấy giờ là Uttarasena, đóng đô ở Mungali vùng 





Sự tích đức Phật 409 


Ramagama), Buliya (thủ đô Allakappa), một vị Bà-lamôn ở xứ VethadIpa, 
Mallãä (thủ đô Pãvã). Nhưng dân chúng Mallã và chính quyền ở Kusinärã không 
chịu phân chia xá lợi Phật, viện lý rằng Phật đã nhập diệt tại Kusinäarä thì nên 
xây tháp thờ toàn thê xá lợi Phật tại đây. 

Sau một cuộc tranh chấp gây cần hầu như sắp xảy ra chiến tranh, vị đại 
thần Dona (Hương Tánh), dòng Bà-la-môn, đại diện xứ Mallã đứng ra dàn xếp. 
Ông ôn tồn dùng lời Phật dạy, khuyên các vị sứ thần nên thương lượng với nhau 
trong sự ôn hòa. Cuối cùng tất cả đều đồng ý để cho vị Bà-la-môn Dona phân 
chia xá lợi (sarira) Phật ra làm 8 phần bằng nhau. Xứ Magadha xây tháp thờ 
xá lợi Phật ở RaJagaha, xứ VajjI xây tháp ở VesalT, xứ Sãkyä xây tháp ở 
Kapllavatthu 2, xứ Koliyãä xây tháp ở Ramagama, xứ Buliya xây tháp ở 
Allakappa"*, vị Bà-la-môn xây tháp thờ ở VethadTpa, xứ Mallãä nhận hai phần 
xá lợi, xây một tháp ở thủ đô Pävä và một tháp khác tại Kusinara. Riêng vị Bả- 
la-môn Dona xin thỉnh cái chậu vàng dùng để chia xá lợi, đem về khu vườn nhà 
mình xây tháp thờ. Sứ giả xứ Moriyã”° đến trễ, xin thỉnh phần tro còn lại về xây 
tháp thờ tại thủ đô Pipphalivana. 

Khi đoàn sứ thần các nước đã lãnh phần xá lợi của mình ra về, một ngàn 
vị khất sĩ cũng tuần tự giải tán và trở về trú xứ của mình để hành đạo. Các 
Thượng tọa Mahäã Kassapa, Anuruddha và Änanda cũng rước y bát của Phật 
về tinh xá Veluvana (Trúc Lâm). 

Đầu hạ 46 vào năm -544, Thượng tọa Mahaã Kassapa triệu tập 500 vị khất 
sĩ A-la-hán họp tại động Sattapanna (S:Saptaparna, Thất Diệp), còn gọi là 
động Pippala (Tất-bát-la), ở Rãjagaha để ôn tụng và ghi nhớ tất cả những lời 
Phật dạy thành 3 tạng Kinh, Luật và Luận, còn được chư tăng gìn giữ cân thận 
đến ngày nay. (Tạng Luật, Tiểu Bộ, tập 2: 615) 





Udyana, cực tây bắc Ân Độ. Chính Uttarasena đến Kusinãrä thỉnh xá lợi Phật về xây tháp thờ ở thủ đô 
Mungali. Theo ông H.W.Schumann trong quyên The Historical Buddha thì khi dòng họ Sãkya bị vua 
xứ Kosala là Vidũdabha tàn sát thì một sỐ chạy thoát sang các xứ lân cận lánh nạn; sau khi vua 
Vidũdabha chết những người Sãkya còn. sông sót tụ tập lại thành lập Kapllavaifhu 2 ở làng Piprahwa 
hiện nay tại Ấn Độ và lãnh xá lợi Phật về lập tháp thờ tại đây. Nơi đức Phật sinh sống lúc thiếu thời là 
Kapilavaffhu T, hiện nay là làng T1laurakot thuộc xứ Nepal. 

73? Theo Buddhist Legends, quyền I, trang 247, nói về vua Udena (Udayana) thì Allakappa, 
Vethadipaka và Kosambĩ (Vatsa,Vamsa) là 3 xứ giáp ranh nhau, gần Benares. 

3 Xứ Moriyä ở phía đông xứ Koliyä. 





Sự tích đức Phật 410 


Đức Phật tổ Thích Ca Mâu Ni đã nhập niết bàn, nhưng Tam Tạng Pháp 
Bảo vẫn còn đó, hiện nay các thánh tăng vẫn có mặt ở khắp năm châu. Không 
tìm kiếm, học hỏi và tu tập Giáo Pháp giác ngộ và giải thoát thì thật là phí cả 
một đời người. 


-X-X -X- 


Thân người khó được ! Làm người rất dễ tu hơn các loài khác . Chúng 
sanh vô minh, nghiệp chướng nặng nẻ, khó gặp Phật pháp, có thấy trước mắt 
cũng không hiểu được nên sanh lòng chê bai, phỉ báng. Than ôi ! Biết bao giờ 
con rùa mù ở đại dương mới ngoi đầu lên mặt nước đúng vào chỗ có bộng cây 
khô đang trôi ? (Xem Tương Ưng Bộ, chương 56, kinh 47 và 48; Trưởng Lão Ni kệ 499) 


-X-X-X- 


Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mâu, 
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. 
Con nay được biết, xin tu học, 
Theo gót Như Lai chẳng ngại lâu. 





Sự tích đức Phật 411 
PHỤ ĐÍNH : 


1- Kiết tập”? kinh điển (Dhamma Saủgäyana, 
Dhamăma counciÌ): 


Kiết tập kinh điển lần thứ nhất tại Rãjagaha (năm -544)'* 


Chưa đầy một tháng sau ngày Phật nhập niết bản, vào năm thứ 10 triều 
vua Ajãtasattu, Thượng tọa Mahã Kassapa quyết định triệu tập đại hội các vị 
khất sĩ về thủ đô Rãjagaha (Vương Xá) để ôn tụng tất cả những Kinh (P:sutta, 
S:suftra) và Luật (vinaya) của Phật đã dạy. Đại hội gồm có 500 vị khất sĩ có 
thật tu và thật chứng (quả vị A-la-hán) được lựa chọn trong Giáo Đoàn Khất 
Sĩ. Đại hội sẽ khai mạc vào đầu mùa an cư tới, mùa an cư thứ 46, năm 544 
trước tây lịch, và sẽ kéo dài trong sáu tháng tại động Sattapanniguhä 
(S:Saptaparnaguhã, động Thất Diệp) trên núi Vebhãra (S:Vaibhara). Động 
này còn được gọi là Pippaligũha (động Tất-bát-la, gũha = động) vì nơi đây có 
cây Pippala (Tất-bát-la), có nhân duyên lớn với ngài Mahäã Kassapa (tên thật 
là Pippalayana). Đại hội được vua Ajãätasattu đích thân đứng ra bảo trợ. 

Thượng tọa Mahã Kassapa thường được các vị khất sĩ trong giáo đoàn 
tôn trọng như vị đại đệ tử thứ ba của Phật, sau hai Thượng tọa Sãriputta và 
Moggallana đã qua đời. Thượng tọa nổi tiếng là một tu sĩ hạnh "đầu-đà", thích 
sông đơn giản, đạm bạc, thiểu dục tri túc. Thượng tọa đã được Phật tin tưởng 
và thương mên không khác gì các Thượng tọa SãrIputta và Moggalläna. Độ 
bốn mươi năm về trước, trên đường trở về Rãjagaha, đức Phật to š muôn nghỉ 
chân, Mahã Kassapa liền xếp áo tăng-già-lê của mình làm bốn, trải xuống một 
sốc cây bên vệ đường mời Phật ngồi. Đức Phật khen áo ông thật mềm mại, 
ngôi thật êm. Mahã Kassapa vui vẻ xin cúng dường Phật áo ấy. Đức Phật bèn 
trao chiếc áo tăng-giả-lê cũ của ngài đang mặc cho Maha Kassapa. Phật khen 
chiếc áo của Thượng tọa ngồi thật êm. Thượng tọa liền ngỏ ý cúng dường 
Phật chiếc áo bách nạp ẫy. Phật mỉm cười nhận lời và tặng lại Thượng tọa 
chiếc áo sañghãti của chính người. Trong đại chúng ai cũng biết chuyện này. 
Thượng tọa cũng chính là người đã mỉm cười khi Phật đưa cành hoa sen lên 
mà không nói gì ở núi Gijjhakũta (Linh Thứu), được Phật tuyên bố truyền 
trao cho Thượng tọa "Chánh Pháp Nhãn Tạng, Niết Bàn Diệu Tâm, Thật 
Tướng Vô Ti MỚNG, Vi Diệu Pháp Môn " trước đại chúng, và tuyên bố Thượng 
tọa là người có đầy đủ khả năng bảo trì và xiên đương Chánh pháp. 

Ai cũng nghĩ rằng. sự có mặt của Tượng tọa Ânanda trong đại hội kiết 
tập kinh điển rất cần thiết. Nhưng trước đại hội ba ngày, Thượng tọa Ananda 


73 Kiết (tiếng Hán ViệU có nghĩa là tay và miệng cùng làm. Kiết tập có nghĩa là họp nhau lại đọc 
tụng và ghi chép. Kếí đập có nghĩa là đã thành thói quen. 
5 Xem Tạng Luật, Tiêu Phâm, tập 2: 614-629 (chương 11: Liên Quan Năm Trăm VỊ). 


Sự tích đức Phật 412 


bị Thượng tọa Mahäã Kassapa quở nặng và cho biết là Thượng tọa Änanda sẽ 
không được dự đại hội vì lý do thầy chưa đắc quả A-la-hán. Thượng tọa 
Änanda buồn chảy nước mắt, thầy tìm chỗ thanh vắng tĩnh tu luôn trong ba 
ngày đêm. Ngay trong đêm cuối cùng trước ngày khai mạc đại hội, Thượng 
tọa Änanda ngôi thiền định đến ba giờ sáng, vừa ngả lưng xuống để nghỉ 
ngơi, lưng chưa chạm đất thì thầy hoár-nhiên đại ngộ”, đắc quả A-la-hán 
(Tạng Luật, Tiêu Phẩm, tập 2: 617) . Sáng hôm đó, vừa thấy mặt Thượng tọa 
Änanda, Thượng tọa Mahã Kassapa rất vui mừng biết ngay chuyện gì đã xảy 
ra, liền mời Thượng tọa vào tham dự đại hội. 

Trong đại hội, Thượng tọa Updli, vốn nỗi tiếng về luật học, được mời 
lên ôn tụng giới luật. Thầy đọc đi đọc lại đến 80 lần để tất cả mọi người đều 
thuộc lòng. Nhờ những câu hỏi hướng dẫn của Thượng tọa Mahã Kassapa mà 
Thượng tọa Upãli nhắc lại được hết những nhân duyên do đó các giới luật 
được thiết lập. Tất cả những tài liệu về giới luật được kiết tập lại thành một 
kho tàng luật học gọi là 7øng Luái (Vinaya Pitaka). 

Thượng tọa Ananda, vốn nỗi tiễng về nghe Phật thuyết pháp nhiều và 
nhớ dai, được đại hội mời lên trùng tuyên tất cả những bài pháp thoại của 
Phật gọi là kinh. Nhờ những câu hỏi hướng dẫn của Thượng tọa Mahãä 
Kassapa mà Thượng tọa Änanda có dịp nói ra hết những chỉ tiết về thời gian, 
nơi chốn và cơ duyên đã đưa tới mỗi pháp thoại của Phật. Cuối cùng 7hượng 
tọa Ânanda xin sảm hồi trước đại chúng về những lỗi lầm của ngài như sau?” 
: I- Trước khi nhập diệt đức Phật có nói với Ananda cho phép Giáo Hội hủy 
bỏ hay sửa đổi các giới luật không quan trọng: nhưng Änanda quên hỏi những 
giới luật nào là không quan trọng; do đó Đại hội quyết định giữ nguyên các 
giới luật. 2- Änanda, có một lần đã sơ ý đạp lên y tắm mưa của Phật trước khi 
may. 3- Khi Phật nhập diệt, Ananda đã sơ ý để các Tỳ kheo ni vào trước lễ 
Phật, khóc lóc chảy nước mắt lên thân Phật. 4- Trong lúc tắm rửa kim thân 
đức Phật, Ananda quên không bảo kéo màn che kín, đề nhiều người nhìn thấy. 
5- Không kịp thời thỉnh Phật trụ thế lâu dài hơn. 6- Đã khẩn câu Phật cho nữ 
giới xuất gia mặc dù Ananda không cảm thấy hối tiếc về việc này. Tất cả 
những tài liệu về Giáo Pháp được kiết tập lại thành một kho tàng Giáo Pháp 
gọi là 7ạng Kinh (Suttanta Pitaka) gồm 4 bộ: Trường Bộ (Dĩgha nikãya), 
Trung Bộ (Majjhima nỉikãya), Tương Ưng Bộ (Samyutta nikãäya) và Tăng 
Chi Bộ (Anguttara nikãya). 

Tiếp theo, Thượng tọa Mahäã Kassapa được mời nói lại những bài 
giảng của Phật về Vi Diệu Pháp (Thắng Pháp, Abhidhamma). Tất cả những 


73 Hoát-nhiên đại ngộ: Hoái-nhiên là thâm sâu, thông suốt, đợi ngộ là hiệu biết rộng lớn. Hoái- 
nhiên đại ngộ là “Hiêu biết sâu rộng, thông suốt”, hiểu biết thấu đáo cùng tột, không còn gì nghi 
ngờ nữa, được Đại giác ngộ. 

77 Xem The Life of Buddha as Legend and History, trang 166; Tạng Luật, Tiêu Phẩm, tập 2: 622. 


Sự tích đức Phật 413 


tài liệu về giáo lý cao siêu được kiết tập lại thành 7øng Luận (Abhidhamma 
Pitaka)”. 

Cuộc Kiết Tập Kinh Điển lần thứ nhất kéo dày 7 tuần lễ và được sự 
đồng thuận của cả hội trường. Kể từ đây, tuy chưa được viết ra thành văn tự, 
giáo lý của đức Phật đã được kiết tập lần đầu tiên thành Tam Tạng Kinh 
Điển (P:Tipitaka, S:Tripitaka) gồm có Tạng Kinh (Suttanta pitaka), Tạng 
Luật (Vinaya pitaka) và Tạng Luận (Abhidhamma pitaka), được đọc đi đọc 
lại nhiều lần băng fiếng Päli Magadha cho mọi người trong phiên họp đều ghi 
nhớ. 


Kiết tập kinh điển lần thứ hai tại VesälT (năm -444)?» 


Khoảng 100 năm sau khi Phật nhập niết bàn, vào thời vua Kãlãsoka 
(trị vì -454/-436) ở xứ Magadha, 700 vị A-la-hán tham dự đại hội do 7Zợng 
tọa Yasa (Da Xá) triệu tập rại fu viện Valika ở Vesalr, dưới sự chủ tọa của 
Thượng tọa RÑevdía, để cứu xét đề nghị sứa đổi 10 điểu luật của nhóm Tì Ð 
kheo Yajjipufia"“°. Nguyên nhân vì khi Thượng tọa Yasa, con của Kakandaka, 
đến dự lễ Bố-tát (Uposatha) tại VesälT, nhận thấy nhiều cư sĩ dâng cúng tiền 
bạc cho các khất sĩ; Thượng tọa Yasa phản đối việc này. Mười điều luật mới 
của nhóm Vajjïputta đề nghị là : 

I- Giác điêm tịnh : Cho phép ướp muối vào thức ăn để hôm khác sử 
dụng. 

2- Nhị chỉ tịnh : Trong khoảng thời gian từ lúc mặt trời đứng bóng đến 
khi bóng mặt trời xê dịch thêm hai ngón tay, vẫn được phép ăn. 

3- Tha tụ lạc tịnh : Sau khi thọ thực ở một tụ lạc, được phép sang một 
tụ lạc khác thọ thực thêm. 

4- Trụ xứ tịnh : Tỳ kheo cùng ở một giáo khu không cần phải cùng bố- 
tát ở một nơi. 

5- Thy ý tịnh : Khi họp chúng tăng ni bàn luận xử quyết, tuy sỐ tăng mi 
tham dự không đủ, nhưng nêu dự đoán số người vắng mặt đồng ý, vẫn được 
làm phép yết-ma”*. 

6- Sở fáp tịnh : Tùy thuận theo lệ trước. 

7- Sanh hòa hợp tịnh : Sau khi ăn no, vẫn được phép uống loại sữa bò 
chưa khuấy (sữa chua), trừ lớp váng trên mặt. 

§- Âm xà-lâu-ngức tịnh : Được phép uống nước dừa (nước trái cây) 
chưa lên men (xà-lâu-ngức), hoặc vừa lên men phân nửa (rượu non). 


738 Theo The Life of Buddha as Legend and History, trang 167, thì trong kỳ kiết tập kinh điển đầu 
tiên không có đề cập đến tạng Luận (Abhidhamma) riêng biệt. Trong Tiêu Phẩm, chương 11 cũng 
không thây đề cập đến tạng Luận riêng biệt. 

73 Xem Tạng Luật, Tiêu Phẩm, tập 2: 630-664 (chương 12: Liên Quan Bảy Trăm Vị). 

749 Bạt Kỳ Tứ (Vajjiputta) là nhóm tỳ kheo trẻ ở xứ Bạt Kỳ (Vajj). 

741 Yếy-iwma : Các Phật sự có liên quan đến giới luật như thọ giới, sám hối, kiết giới (tụng giới)... 





Sự tích đức Phật 414 


9- Jô duyên tọa cụ tịnh : May tọa cụ được phép khỏi viền, và lớn nhỏ 
tùy ý. 

10- Kim ngân tịnh : Được phép nhận cúng đường bằng tiền bạc. 

Do sự bất đồng ý kiến về đề nghị sửa đổi trên, nên từ đây Tăng già 
được chia làm hai bộ phái : 

Thương Toa Bồ (Sthaviravada), bảo thủ, gồm các vị Tỳ kheo cao niên, 
thành lập Nam tông, còn gọi là Phát giáo Nguyên thủy (Theravada), do 
Thượng tọa Yasa (Da Xá) đại diện. Thượng tọa Yasa cho 10 điều trên là 
“Thập Sự Phi Pháp”, đều không hợp với quy chế của Phật. Thượng Tọa Bộ 
chủ trương giữ nguyên vẹn các giới luật và cách hành trì như lúc Phật còn tại 
thế. Thượng Tọa Bộ đồng tuyên đọc bản kiết tập được gọi là Yasaffhera- 
SangĩIH. 

Đại Chúng Bồ (Mahäsämpghika), cấp tiễn, gồm các vị Tỳ kheo trẻ, 
thành lập Bắc tông, còn gọi là Phật giáo Đại thừa (Mahãyana), do nhóm Tỳ 
kheo ValJiIputta ở VesalT đại diện. Đại Chúng Bộ, căn cứ vào lời dạy của đức 
Phật cho phép sửa đổi những giới luật không quan trọng, chủ trương tùy thuận 
theo hoàn cảnh xã hội mới và phong tục địa phương. Đại Chúng Bộ đồng 
tuyên đọc một bản kiết tập khác được gọi là Mahãsangiii. 

Trong kỳ kiết tập lần thừ hai nầy Tạng Kinh (Suttanta Pitaka) được bổ 
túc thêm băng những bài kinh còn sót trong kỳ kiết tập lần thứ nhất, họp 
thành Tiêu Bộ (Khuddaka Nikãya). 


Kiết tập kinh điển lần thứ ba tại Pãtaliputta (năm -251) 


Tại Pätalliputta hiện nay là Patna, 293 năm sau khi Phật nhập niết bàn, 
có 1000 vị A-la-hán tham dự kiết tập kinh điển lần thứ ba dưới sự chủ tọa của 
ngài Moggalipuffa Tissa (Mục Kiền Liên Tử Đề Tu) , do vua Asoka (A Dục, 
trị vì -268/-232) triệu tập. Mục đích cuộc hội họp kỳ này là để củng có Tam 
Tạng Pháp Bảo theo Thượng Tọa Bộ, bồ túc các kinh còn thiếu sót vào Tiểu 
Bộ (Khuddaka nikãya), bồ túc kinh Kathävatthu (Biện Giải Luận) vào Tạng 
Luận, loại trừ các phần tử xấu xa trong tăng hội, phái những vị có khả năng 
sang các nước láng giêng truyền bá Chánh Pháp : Thượng tọa Majjhantika 
Thea đến Kasmra và Gandhãra, 7ï hượng tọa Miahaädeva đến 
Mahinsakamandala (nay là Mysore), 7⁄ợng tọa Rakkhia Thera đến 
Vanaväsĩ (thuộc vùng Nam Ân), 7: hượng tọa Yonaka Dhammarakkhita Thera 
đến Upper Aparantaka (miền Bắc Ân như Gujarat, Kathiawar, Kutch và 
Sindh), 7/ hượng tọa Mahärakkhia Thera đến Yonaka-loka (thuộc các xứ 
Bactria và Greek), Thượng tọa Majjhima Thera đến Himavanta (gần 
Himalaya), 7; hượng tọa Sona và Thượng tọa Urtara đến Suvannabhũmi (nay 
là Myanmar), các Tượng tọa Mahinda Thera, líiya Thera, Uffiya Thera, 
Sambala Thera và Bhaddasala Thera đến Tambapanni (nay là Sri Lanka). Từ 
đó nước Ân được xem là Thánh địa Phật Giáo thế gIỚI. 


Sự tích đức Phật 415 


Cuộc Kiết Tập Kinh Điển lần thứ 3 kéo dài 9 tháng. Sau kỳ kiết tập 
nây, vua Asoka được đạo sư Moggaliputta Tissa đưa đi chiêm bái các Phật 
tích, mỗi nơi vua đều cho dựng các trụ đá kỷ niệm; con trai của vua Asoka là 
Thượng tọa Äahinda mang Giáo Pháp đến truyền bá tại Sri Lanka (Tích 
Lan). Tại đây Thượng tọa Mahinda lại tổ chức hội họp và tuyên đọc lại bản 
kiết tập lần thứ ba tại Patalliputta. Qua năm sau, Ni sư Sønghamiffã, con gái 
vua Asoka, mang một nhánh chiết từ một cành phía nam của cây Đại Bồ Đề 
nơi Phật thành đạo, đến trồng tại Anurädhapura, thủ đô xứ SrI Lanka vào 
triều vua Deyãnampiya Tissa (-247/-207), hiện nay vẫn còn tươi tốt. Đồng 
thời Ni sư Sanghamittä cũng là người đầu tiên thành lập Ni bộ tại xứ này. 


Kiết tập kinh điển lần thứ tư, của Nam tông tại Aluvihãra 
(năm -25) 


Tại Aluyihara'°, Sri Lanka (Tích Lan), vào năm -25, dưới trào vua 
Watta-Gamani Abhaya (trị vì -29/-] 2). trong ngôi chùa Mahãa Vihaãra (do 
Thượng tọa Mahinda con vua Asoka cất trong hang đá vào thế kỷ thứ 3 trước 
tây lịch), đươi sự chủ tọa của Thượng tọa Maharakhifa và sự có mặt của 500 
vị Cao Tăng Tích Lan, Hội nghị „yên đọc và ghỉ chép Tam Tạng Pháp Bảo 
bằng tiếng Päli trên lá bối (lá thốt nốt, lá dừa nước, talipot, Corypha 
umbraculifera) và có íhêm phân chủ thích bằng tiếng Tích Lan (Sinhala). 
Trong quyên Buddhaghasuppatti, nói về tiêu sử của ngài Buddhaghosa (Phật 
Âm), có ghi rằng nếu chất lại thành đống Tam Tạng Kinh chép trên lá bối sẽ 
to hơn sáu thớt voi. Kê về lượng thì ba tạng kinh Phật này bằng mười một lần 
quyền thánh kinh của Thiên Chúa Giáo. Sau khi hoàn tất, Tam Tạng Kinh này 
được truyền sang Miễn Điện, Thái Lan, Campuchia và Lào. 

Đến năm +450, ngài Buddhaghosa (Phật Âm) lại tổ chức thêm một kỳ 
kiết tập kinh điển với mục đích canh cải lại vài chỗ bất đồng giữa kinh điển 
Päli Magadha và kinh điền Päãli Sri Lanka. 


Kiết tập kinh điển lần thứ tư, của Bắc tông tại Kudalavana 
(năm 140?) 


Tại thủ đô Kudalavana xứ Kasmrra79 (Kashmrr, Kushan, Kế Tân), do 
vua Kanishka (Ca Nị Sắc, trị vì 1272-1502) triệu tập để ghỉ chép Tam Tạng 
Pháp Bảo theo truyền thông Sarvästivada (Nhất Thiết Hữu Bộ) bằng tiếng 
Sanscrif có thêm phần chú thích và luận giải. Trường phái Sarvastivada phát 
sinh từ khi Thượng tọa Majjhantika Thera đến Kasmira và Gandhãra truyền 
bá Tam Tạng Kinh Điển kiết tập tại Pãtaliputta năm -251, và được Tổ 


2 4lwyihära là một ấp nhỏ của Tích Lan, cách thành phố Kandy hiện nay độ 30 km. 
13 Xứ Kasmira (Kushan, Kế Tân) hiện nay là vùng biên giới giữa 3 xứ Án Độ, Pakistan và Trung 
Hoa. 


Sự tích đức Phật 416 


Vasumifra (Bà-Tu-Mật, Thê-Hữu), vị Tổ thứ 7, chính thức thành lập. Kỳ kiết 
tập kinh điển này gồm 500 vị Cao Tăng Sarvaästivadin đặt dưới quyên chủ tọa 
của Tô ) Asvaghosa (Mã Minh) ““, vị Tổ thứ 12. Tam tạng kinh điển Bắc tông 
đâu tiên, viết bằng iễng Xon sEMiI được biết dưới danh hiệu Đại Tỳ Bà Sa 
(Mahä Vibhäsä), gôm có tạng Kinh Upadesa (Luận Ưu-ba-đề-xá, Khế kinh 
luận nghị) gồm 100.000 bài tụng, ké đến tạng Luật Vinaya Vibhasa (Luận Tỳ- 
nại-da Tỳ-bà-xa) gồm 100.000 bài tụng, sau cùng là tạng Luận Abhidharma 
Vibhãsä (Luận A-tỳ-đạt-ma Tỳ-bà-sa) gồm 100.000 bài tụng. Tất cả ba tạng 
có 9.600.000 chữ. Vua Kanishka cho khắc tất cả lên những bảng bằng đồng 
cán móng, rồi cất trong rương đá và xây tháp để thờ. 

Kê từ đây, nhờ có Đại Tạng Kinh bằng tiếng Sanscrit, ngôn ngữ triết 
học nồi tiếng và thông dụng thời bây giờ, giáo lý Bắc tông bắt đầu được các 
vị Tổ sư tuyên dương ở Ân Độ, rồi lần hồi truyền đến Tây Tạng, Trung Hoa, 
Nhật Ban, Việt Nam. Các kinh luận Đại thừa càng ngày cảng đồi dào và được 
truyền bá sâu rộng trong đại chúng. Viện Đại học Phật giáo Nãlandã từ thế kỷ 
thứ hai trước tây lịch đến cuối thế kỷ thứ tám sau tây lịch nối tiếng là nơi phổ 
biến giáo lý Đại thừa. Vào thế kỷ thứ bảy, chính ngài Huyền Trang đã đến nơi 
đây học với ngài Viện trưởng STlabhadra (Giới Hiển), sau đó ngài Silabhadra 
mời ngài Huyền Trang ở lại giảng dạy suốt 2 năm trước khi trở về Trung 
quốc. Trong thời gian này, vua Kumãra (Cưu Ma La) có tổ chức một đại hội 
nghị luận về Giáo lý Đại thừa và mời ngài Huyền Trang thuyết trình đề tài 
Chân Duy Thức Luận. Ngài Huyền Trang đã thuyết phục được trên 7.000 
tăng sĩ có mặt tại đại hội và làm cho Giáo lý Đại thừa cảng thêm rực rỡ. Năm 
645, ngài Huyền Trang về đến Trung Quốc với 657 bộ kinh Đại thừa bằng 
tiếng Sanscrit (Phạn). Suốt 19 năm còn lại, ngài Huyền Trang đã dịch được 75 
bộ, gồm 1.335 quyền kinh, luật, luận của Đại thừa. Kể từ đây Trung Hoa 
thành lập bộ Đại Tạng Kinh của Phật giáo Đại thừa và cứ tu bổ lần hồi cho 
đến ngày nay. Ngoài bộ Đại Tạng Kinh của Trung Hoa còn có bộ Đại Tạng 
Kinh của Tây Tạng và bộ Đại Tạng Kinh của Nhật Bản. Nhưng bộ Đại Tạng 
Kinh của Trung Hoa được xem là đầy đủ nhất về Tam Tạng Kinh Điển của 
Đại thừa Phật giáo. Trong khi đó ở Ấn Độ, vào thế kỹ II và 12, Viện Đại Học 
Nãlandã cũng như hầu hết các cơ sở và kinh sách Phật giáo đều bị Hồi giáo 
tiêu hủy. 


Kiết tập kinh điển lần thứ năm, của Nam tông tại 
Mandalay, Miễn Điện (năm 1871) 


744 Theo Từ Điển Phật Học Huệ Quang thì kỳ kiết tập này do Tổ Vasumitra và Pãrsva chủ tọa, Tổ 
Vasumitra và Tổ Pãrsva đều là luận sư của “Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ (Sarvästivãda). Theo soạn 
giả thì Tổ Vasuzmifra là nhà sảng lập Thuyết. Nhất Thiết Hữu Bộ (Sarvastivada), nhưng Tổ thứ 12 
Asvaghosa (Mã Minh) mới là vị chủ tọa Kiết tập kinh điển lần thứ tư của Bắc tông, vì trùng hợp 
với triều đại vua Kanishka. 





Sự tích đức Phật 417 


Do vua Mindon (Mẫn Đông, 1853-1878) triệu tập 2400 vị Cao Tăng 
Miễn Điện (Burma, Mayanmar) dưới sự hướng dẫn của ba vị Trưởng lão 
Mahathera Jãgarabhivamsa, Narindabhidhaja và Mahathera Sumangalasämi, 
lây tạng Luật làm chính, đối chiếu những chỗ đồng. đị trong nguyên văn thánh 
điển để hiệu chính, cùng nhau hợp tụng ròng rã suốt 5 tháng mới hoàn thành. 
Nhà vua cho khắc trọn bộ Tam Tụng Päli mới này trên 729 bia đá cẩm 
thạch màu đen vân trăng, dựng trong chùa tháp Kuthadaw, dưới chân núi 
Mandalay, phía ngoài có 45 ngôi tháp Phật vây quanh. Hiện nay vẫn còn. 
Cuộc kiết tập kinh điển này thật vĩ đại nhưng được xem là việc riêng của Giáo 
hội Phật giáo Miễn Điện vì không có Giáo hội Phật giáo các nước khác tham 
dự. 


Kiết tập kinh điển lần thứ 6, của Nam tông tại Rangoon, 
Miên Điện (năm 1954) 


Vào ngày lễ Phật Đản 17/05/1954, dưới sự bảo trợ của chỉnh phủ, 
cùng một lúc với Đại hội kỳ 3 của Tổng Hội Phật Giáo Thế Giới tại Rangoon, 
Phật Giáo Miễn Điện, với sự hồ trợ tận tình của Thủ Tướng U-Nu, lại tổ chức 
cuộc kiết tập kinh điển lần thứ sáu này với mục đích gây tình đoàn kết giữa 
Phật giáo đồ thế giới, chân hưng Phật Giáo Thượng Tọa Bộ, ăn mừng nước 
Miền Điện vừa được độc lập. Thành phần tham dự gôm 2500 vị tỷ kheo của 8 
xứ Phật Giáo Nguyên Thủy gồm Miến Điện, Ân Độ, Sri-Lanka, Nepal, Thái 
Lan, Campuchia, Lào và Việt-Nam. Địa điểm kiết tập là thánh địa Kaba Aye 
trên sườn núi Nghệ Cố, thuộc ngoại ô phía bắc thủ đô Rangoon, trong động 
Maha Pasaãna Ghhã do Thủ Tưởng U-Nu cho xây dựng theo mô hình động 
Thất Diệp Sattapanniguhä ở Vương-Xá Ẩn-Độ kỳ Kiết Tập Kinh Điển lần thứ 
nhát. 

Lần kiết tập này y cứ trên 729 phiến đá cầm thạch của lần kiết tập thứ 
5: đồng thời đối chiếu với tất cả các bảng gỗ băng tiếng Pãli của “Pãli Thánh 
Điển Hiệp Hội” (Päli Text Society) ở các nước Anh, Tích Lan, Thái Lan, 
Cam Bốt và Miến Điện. Trong kỳ kiết tập này các vị Tỳ kheo ở các nước 
thuộc Phật Giáo Bắc Tông cũng được mời tham dự. Ròng rã 2 năm, từ lễ Phật 
Đản năm 1954 đến lễ Phật Đản năm 1956 (Phật lịch 2500) mới hoàn thành. 
Toàn bộ được ấn hành trên giấy. Đến năm 1958 bộ Tam Tạng Kinh Điễn này 
được nhà vua Thái Lan là Chulalongkorn Chulachomklao ¡in tặng các thư viện 
và viện Phật học khắp nơi trên thế giới. 


Sự tích đức Phật 418 


2- Nội dung Tam Tạng Kinh Điền (Tipitaka):= 


Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo gồm có Tạng Luật (Vinaya Pitaka), 
Tạng Kinh (Suttanta Pitaka) và Tạng Luận (Abhidhamma PItaka). 


Tạng Luật (Vinaya Pitaka) 


Tạng Luật được xem là cái neo vững chắc để bảo tồn con thuyền Giáo 
Hội Tăng Giả trong những cơn phong ba bão táp của lịch sử. Đức Phật dạy 
%T)-ni tạng trụ, Phật pháp cứu”5 trụ”, có nghĩa là Tạng Luật còn là Phật Pháp 
còn. Chỗ khác Phật nói “Giới Luật là mạng mạch của Phát Pháp”. 

Phần lớn Tạng Luật đề cập đến giới luật và nghi lễ trong đời sống xuất 
gia của các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni. Ngót 9 năm đâu sau khi thành đạo, đức 
Phật ít khi chính thức ban hành giới luật nhất định ngoại trừ Bát Kính Pháp 
được chế ra để đón nhận nữ giới vào Giáo Hội Tăng Già. Từ khi có sự tranh 
chấp giữa hai nhóm kinh sư và luật sư ở Kosambi về sau, mỗi khi có trường 
hợp trục trặc xảy ra, đức Phật mới họp các đại đệ tử để đặt ra những điều răn 
thích hợp áp dụng chung cho cả giáo đoàn. Tạng Luật (Vinaya Pitaka) nêu rõ 
đầy đủ lý do tại sao và trong trường hợp nào một giới luật (sTla) được đặt ra, 
và mô tả rành mạch các nghi thức hành lễ sám hồi”“ (Ksamayati) , lễ tụng giới 
(Uposatha) của chư tăng. Trong đó có ghi chép lịch trình phát triển đạo Phật 
từ thuở ban khai, sơ lược đời sông và chức nhiệm của đức Phật, và những chi 
tiết về hai lần kiết tập kinh điển đầu tiên. 

Đây là những tài liệu hữu ích về lịch sử thời thượng cỗ ở Ấn, về các cổ 
tục, lỗi sông, văn hóa xã hội, óc thâm mỹ thời bấy giờ. Người đọc tạng Luật 
không khỏi ngạc nhiên, thán phục tánh cách dân chủ trong phương pháp thành 
lập và tổ chức Giáo Hội Tăng Già, việc sử dụng tài sản, đạo đức cao thượng 
của chư tăng và khả năng xuất chúng của đức Phật trong việc điều hành Giáo 
hội. 


Tạng Luật Päli của Nam tông gồm 5 quyên : 
I- Pãrãjika (Ba-la-di, Đại Giới). Gồm có bốn phần dưới đây: 
1. 4 Päräjika (bất cộng trú): dâm, sát, đạo, vọng. Vị tỳ kheo nào vi phạm sẽ 
bị loại khỏi Tăng đoàn. 
2. 13 Sanghadisesa (tăng tàng). 
3. 2 Aniyata (bất định). 


5 Xem Đức Phật Và Phật Pháp của Hòa thượng Narada, dịch giả Phạm Kim Khánh, trang 239- 
247; The Life of Buddha as Legend and History của Edward J Thomas, trang 257-277; Nam Tạng 
Kinh Pali do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch sang tiếng Việt năm 2000; Tạng Luật Phật Giáo 
Nguyên Thủy do Tỳ khưu Indacanda dịch sang tiếng Việt năm 2005. 

746 Cửu có nghĩa là lâu dài. 

7 Sám hồi (S:Ksamayati): Sám (ksama) là nhẫn nhịn, mong được tha tội; Hi (apatti-pratidesana) 
là tự nói ra đầy đủ tội trạng của mình để không tái phạm nữa. 


Sự tích đức Phật 419 


+ 


30 Nissaggiya Pãcittiya (ưng xả đổi trị). 
II- Pãcifiya (Ba-dật-đề, Tiêu Giới). Gồm có năm phần dưới đây: 
..92 PãciHtiya (ưng đối trị). 
._4 Patidesaniya (ưng phát lộ). 
.. “9 Sekhiya (ưng học). 
._Z Adhikaranasamathä Dhamma (bảy pháp dàn xếp tranh tụng). 
. Bhikkhunivibhanga (Phân Tích Giới Tỳ Kheo NÌ). 
III- Mahãvagga (Đại Phẩm) nói về các lễ xuất gia, sám hối, nhập hạ, 
cúng dường ... trong một nhóm lớn tăng ni. Gồm 10 phần : 
1. Lễ xuất gia (Pabbajjä). 
2. Lễ Bá-tát (Uposatha). 
3. Lễ nhập hạ (Wassa). 
4. Lễ mãn hạ (Pavarand). 
5. Y phục và đồ dùng hằng ngày. 
6. Thuốc men và thực phẩm. 
7. LỄ phát y phục (Kathina). 
Ñ. Loại vải may áo, chỉ tịnh (ngủ), đau Ốm. 
9. Cách phán xử trong Giáo Đoàn. 
10. Cách phân xử trong trường hợp có chia rẽ trầm trọng trong 

Giáo Đoàn. 

IV- Cullayagga (Tiêu Phẩm) nói về bốn phận và trách nhiệm của tăng 
ni, thưởng phạt, sống hòa hợp, xây cất chùa tháp ... trong một nhóm nhỏ tăng 
ni. Gồm 12 phần : 

1 và 2. Cách dàn xếp các xích mích trong chúng. 

3. Cách cho tái nhập Giáo Đoàn. 

4. Cách giải quyết các thắc mắc trong chúng. 

5Š. Linh tỉnh về tắm rửa, ăn mặc, giặt địa, ... 

6. Nơi ăn ở, đồ dùng. 

7. Sự chia rế. 

8. Cách đối xử giữa các tỳ kheo, và bổn phận thầy trò. 
9. Ai không được dự lễ Bô-tát. 

10. Lễ xuất gia và cách giảng dạy cho Tỳ kheo nỉ. 

11. Lịch sử kiết tập kinh điển lần thứ nhất tại Rãjagaha. 
12. Lịch sử kiết tập kinh điển lần thứ hai tại Vesäli. 

V- Parivãra (Toát Yếu) Tóm lược và phân loại các điều học về Giới 
luật, Yết-ma, Truyền ĐIỚI. 

Hai quyền đầu (Đại Giới và Tiểu Giới) họp thành bộ Sư#avibhanga 
(Phân Tích Giới Bồn), gồm 227 giới cho tăng và 311 giới cho ni. Bộ nảy còn 
được gọi là Patimokkha (Giới Bồn) được tuyên đọc trong lễ Bố-Tát 
(Uposatha) mỗi nửa tháng. 

Hai quyên kế (Đại Phẩm và Tiểu Phẩm) họp thành bộ Khandaka 
(Quảng Luật). 


`»: tCG 


Sự tích đức Phật 420 


Tạng Luật của Bắc tông : 

Đến đâu thế ký thứ hai, Phật Giáo Bắc Tông mới cho ra đời fạng Luật 
Winaya Vibhasa (Tỳ-nại-da Tỳ-bà-xa) bằng tiếng Sanscrit, tại thủ đô 
Kudalavana của xứ Kasmira (Kế Tân). Bộ Luật này gồm 100.000 bải tụng do 
Tổ Asvaghosa (Mã Minh), vị Tổ thứ 12, chủ trương biên soạn dưới sự bảo trợ 
của vua Kanishka Đệ Nhất (Ca-Ni-Sắc-Ca ]). 

Vào năm 413, ở Trung Hoa, Đại sự Huệ Quang thuộc bộ phái Đàm Vô 
Đức có cho ra đời bộ Luật Tứ Phần gồm 250 giới cho Tỳ kheo và 348 giới 
cho Tỳ kheo mi, chia ra làm 8 loại như sau : 

1- Ba-la-di (Parajikq) : Tỳ kheo có 4 giới, Tỳ kheo nỉ có ở giới. 

2- Tăng tàn (Sanghadisesa) : Tỳ kheo l3, Tỳ kheo nỉ l7. 

3- Bát định (Aniyata) : Tỳ kheo 2. 

4- Xả đọa (Nissageiya Pacittiyd) : Tỳ kheo 30, Tỳ kheo nỉ 30. 

5- Đơn đọa (Pacittiyd) : Tỳ kheo 90, Tỳ kheo nỉ l 76. 

6- Hồi quá (Patidesaniya) : Tỳ kheo 4, Tỳ kheo nỉ 8. 

7- Chúng học (Sekhiyq) : Tỳ kheo 100, Tỳ kheo nỉ 100. 

ổ- Diệt trảnh (Adhikaranasamathd) : Tỳ kheo 7, Tỳ kheo nỉ 7. 

Ngoài ra còn có các bộ : Luát Thập Tụng do Đại sư KumarajJiva (Cưu 
Ma La Thập) dịch năm 405, Luật Ma-Ha Tăng-Kỳ) (Mahãsangika) dịch năm 
418, Luật Ngũ Phần dịch năm 423, Thiện Kiến Luật T)-bà-sa dịch năm 711. 
Nhưng bộ Luật Tứ Phần dịch năm 413 vẫn được xem là bộ luật chánh về giới 
cụ túc dành cho tăng ni. Tạng Luật Bắc tông cũng có thể chia làm ba phân: 
Giới bổn (Vinaya-vibhanga), Tỳ-nại-da Bản sự (Vinaya-vastu) và Tỳ-nại-da 
Tạp sự (Vinayakshudraka). 

Kinh Phạm Võng Bồ tát Tâm Địa Giới phẩm số mười”° được xem là bộ 
Luật đặc biệt nhất của Đại Thừa, vì nó bao gồm cả Ba Tụ Giới là : 

I- Nhiếp luật nghỉ giới : đoạn trừ tất cả pháp ác đã sanh, ngăn chận tất 
cả pháp ác chưa sanh. 

2- Nhiếp thiện pháp giới : làm nấy nở tất cả pháp thiện chưa sanh, làm 
tăng trưởng tất cả pháp thiện đã sanh. 

3- Nhiếp chúng sanh giới : hóa độ tất cả chúng sanh mà không thấy có 
người độ và chúng sanh được độ. 

Kinh này nêu ra I0 giới nặng và 48 giới nhẹ của người phát tâm tu hạnh 
Bồ tát. Hàng xuất gia cũng như hàng tại gia đều có thể thọ 58 giới Bồ tát này. 


Tạng Kinh (Suttanta Pitaka) 


8 Kinh này có tên đầy đủ là Phạm Võng Kinh Lô-Xá-Na Phật Ti huyết Bồ-Tát Tâm Địa Giới 
Phẩm Đệ Thập, là phẩm số 10 của kinh Phạm Võng (Brahmajala sutra) mà đức Phật đã thuyết 
ngay sau khi thành đạo dưới cội Bồ-đề, trước khi ngài thuyết kinh Hoa Nghiêm. Không nên lầm 
với kinh Phạm Động hay kinh Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến trong Trường A Hàm 14 hay Dĩigha 
nikãya 1 do Phật thuyết tại lâm viên Ambalatthikã. 





Sự tích đức Phật 421 


Tạng Kinh gồm những bài Pháp của đức Phật khuyên dạy tăng ni về 
giáo lý, các phương pháp tu tập để đi đến giác ngộ và giải thoát, và khuyên 
dạy cư sĩ về cách xây dựng hạnh phúc trong gia đình và ngoài xã hội. Một vài 
bài giảng của các vị đại đệ tử như các ngài Sãriputta, Mogøsallana, Ananda 
cũng được ghép vào tạng Kinh và cũng được tôn trọng như chính lời đức 
Phật, vì đã được đức Phật chấp nhận. 

Mỗi kinh là một bài Pháp do đức Phật giảng trong một trường hợp và 
hoàn cảnh đặc biệt, cho một thính chúng có căn cơ và trình độ nào đó. Cho 
nên có nhiều kinh đề cập đến cùng một đề tài mà đã được đức Phật trình bày 
và giải thích khác nhau. Người học Phật nên biết nhận định đúng đắn lời Phật 
dạy trong mỗi trường hợp riêng biệt, để rồi từ những trường hợp riêng biệt đó 
đúc kết lại và suy ra giáo lý sâu rộng của ngài. 


Tạng Kinh Päli của Nam tông?” : 

Dưới đây là 5 bộ của tạng Kinh Pali vào thời Đại sư Buddhaghosa 
(Phật Âm), thế kỷ thứ năm sau tây lịch. 

1/- DIpha Nikãya (Trường Bộ), ghi chép những bài Pháp dài, 
thường có hình thức đối thoại. Gồm 34 kinh (sutta) chia thành 3 tập (wagga). 
Đây là phần nòng cốt Giáo Pháp của Đức Phật nên soạn giả xin tóm lược ý 
chính mỗi kinh đê độc giả tiện ghi nhớ và tra cứu khi cần. 





I- SILAKKHANDHA-WAGGA : Nói về đạo đức và giới luật. Có 13 kinh 
(sutta). 

1-Brahmajäla sutfa : (Kinh Phạm Võng) 

-Trong Tụng Phẩm I, (Phần 1-7) Tại lâm viên Ambalatthikä, qua câu 
chuyện về 2 du sĩ ngoại đạo là `uppiya va Brahmadatta, Đức Phật nói về cách 
phân biệt các tiểu giới (phần 7- 10), các trung giới (phân 11-20), các đại giới 
(phân 21-27). Kế đến Đức Phật nói về những pháp tế nhị, sâu kín, thâm diệu 
mà chỉ những bậc trí mới thấu hiểu, đó là 62 kiễn chấp của ngoại đạo (Phần 
28-37). 

-Trong Tụng phẩm II và III, Đức Phật phân tích và chỉ chỗ sai lầm của 
62 kiến chấp của ngoại đạo, nguyên nhân là do còn bị các cảm thọ ràng buộc 
trong vòng sanh tử luân hỏi: cảm thọ > ái > thủ > hữu > sanh, lão, bệnh, tử, 
ưu bi khổ não. Khi các cảm thọ không còn sanh ra ải thì vòng sanh tử luân 
hôi chấm dứt, tuệ giác phát sanh và 62 kiến chấp sẽ hoàn toàn tan biến. 

2-Saämaññaphala sufta : (Kinh Sa môn Quả) Đức Phật giảng cho vua 
Ajãtasattu về các lợi ích mà người xuất gia có thể đạt được từ việc nhỏ ngay 
trong hiện tại như tránh kỳ thị, sông an vui, đến việc lớn trong tương lai như 
quả vị A-la-hán với niết-bản an lạc thanh tịnh. Trong kinh cũng đề cập đến 
những quan niệm sai lầm của 6 ngoại đạo sư thời bấy giờ. 


7 Xem The Life of Buddha as Legend and History, trang 257-275; Đại Tạng Kinh Nam Tạng do 
Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch năm 2000. 


Sự tích đức Phật 422 


3- Ambaffha suffa : (Kinh Ambattha) Trong khu rừng Icchanankala, 
xứ Kosalã, Đức Phật dùng Túc mạng minh, Thiên nhãn minh, Tha tâm thông 
và Bốn thánh đề để độ 2 thầy trò Bà la môn nổi tiếng là Pokkharasãdi và 
Ambattha khi 2 vị này đến chất vấn và phi báng Phật. Trong kinh cũng có đề 
cập đến đòng dõi Säkya từ vua Okkäka, vị tô 6 đời của Phật, và 4 người con 
trai là Okkãmukha, Karandu, Hatthiniya, Sinipura. 

4-Sonadanda sut(a : (Kinh Sonadanda) Trên bở hồ Gaggarä, thành 
Campä, xứ Anga, vị Bà- la-môn nôi tiếng Sonadanda đến yết kiến Phật. Phật 
hỏi về những đức tánh cần thiết của một vị Bà-la- -môn chân chính. Sonadanda 
đáp có 5 đức tánh là: có huyết thống thanh tịnh về phụ hệ và mẫu hệ cho đến 
7 đời, thông thạo 3 tập Veda và ranh cách phúng tụng trì chú, dung nhan xinh 
đẹp, có đạo đức vả giới hạnh, có trí tuệ học rộng thông minh sáng suốt. Sau 
những câu hỏi tiếp theo của Phật, Sonadanda đồng ý là ch có 2 điều kiện là 
Giới hạnh và Trí tuệ là quan trọng hơn ca. Trong kinh nảy có đề cập đến rất 
nhiều ưu điểm của Phật, và /ởi Phật giảng về Giới hạnh và Trí tuệ của Đức 
Thế tôn. 

5-Kñtadanta sut(a : (Kinh Kũtadanta) Lúc đức Phật đang trú tại vườn 
Ambalatthikä, làng Khãnumata, xứ Magadha, Bà-la-môn Kũtadanta đến yết 
kiến Phật đề hỏi về ba cách thức tế tự và mười sáu vật tế theo nghỉ lễ tế đàn 
Bà la môn để được an lạc hạnh phúc lâu dài. Sau khi chỉ cách tô chức tế đàn 
theo Bả la môn giáo, đức Phật nói "Hãy fồ chức lễ tế đàn một cách khiến nội 
tâm mọi người ẩược an vui, hoan hỷ" thì mới được an vui hạnh phúc lâu dải 
và sau khi mạng chung có thê sanh về các cõi trời Dục gIỚI. Rồi đức Phật nói 
đến những cách “tô chức tế đàn” khác đơn giản hơn, ít tốn công sức và tài vật 
hơn mà được phúc báo thù thắng hơn, theo thứ tự từ thấp lên cao như sau: 

-Bồ thí thường xuyên. 

-Cúng dường cho những vị xuất gia có giới đức. 

-Xây dựng tinh xá cho bốn phương Tăng. 

-Với tâm thành quy y Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng. 

- Với tâm thành thọ trì năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không 
tà dâm, không vọng ngữ, không uông rượu. 

-Thực hành Ti hiên để chưng và an trú sơ thiên, nhị thiên, tam thiên 
và tự thiền. Đức Phật nói : “Này Bà-la-môn, không có một lễ tế đàn nào khác 
cao thượng hơn, thù thắng hơn lễ tế đàn này ”. 

6- Mahäli sutta : (Kinh Mahäli) Lúc đức Phật trú tại giang đường 
Kũtaägara, trong lâm viên Mahävana, thủ đô Vesäll, xứ Vajjï, đức Phật nói 
với Mahãli Otthadda LicchavI về các pháp tu định nhất hương để thấy các 
thiên sắc hoặc các thiên âm mỹ diệu, đoạn đứt ba hạ phần kiết sử đề thành 
bậc Dự lưu, đoạn dứt ba hạ phân kiết sử và làm nhẹ bớt tham, sân để thành 
bậc Nhất lai, đoạn dứt năm hạ phân kiết sử đề thành bậc Bắt lai, hóa sanh 
nhập niết-bàn tại đây không còn phải trở lại thế giới này nữa. Chính vì muốn 
chứng đạt pháp này mà các Ty-kheo sông phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của 
Như Lai. Muốn chứng được những pháp ấy các vị Tỳ kheo phái fu tập theo 


Sự tích đức Phật 423 


con đường Thánh đạo tám ngành là Chánh trí kiến, Chánh tư duy, Chánh 
ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tỉnh tấn, Chánh niệm và Chánh 
định. 

7- Jãliya sut(a : (Kinh Jãliya) Jãliya hỏi Phật “Mạng căn và thân thê là 
một hay là khác ?”. Phật đáp : Những vị Tỳ kheo chứng và an trú Sơ thiển, 
Nhị thiên, Tam thiên, Tư thiền, biết như vậy, thấy như vậy và sẵn sàng đề 
cập đến vấn đề “Mạng căn và thân thể là một hay là khác?”. Nhưng khi đã 
đạt đến giác ngộ hoàn toàn, vị ấy biết “Sau đời này sẽ không còn đời nào khác 
nữa” và vị ấy không còn đề cập đến vấn đề “Mạng căn và thân thể là một hay 
là khác?” nữa. 

8- Kassapa sihanäda sut(a : (Kinh Kassapa Sư Tử Hồng) Lúc đức 
Phật trú tại vườn nai Kannakatthala, làng UJuñña, xứ Kosala, đạo sĩ lõa thê 
Kassapa đến chất vấn Phật về lời đồn "Sa-môn Gotama chỉ trích mọi khổ 
hạnh, tuyệt đối phi báng, mạt sát mọi khổ hạnh, mọi lối sống khắc khổ". Đức 
Phật đáp : Đó là lời vu cáo, không chính xác, không đúng sự thật. Thật ra, với 
thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, đức Phật biết rõ hành động nào đưa đến 
nghiệp báo thiện ác như thế nào, do đó giáo lý của Phật chỉ nhằm nêu ra các 
phương pháp tu tập dễ dàng nhất đề đạt được kết quả nhanh chóng và cao 
thượng nhất tùy theo khả năng của từng người. Khô hạnh không có khả năng 
đưa đến thánh quả. Chỉ có Giới, Định, Tuệ tức là Thánh Đạo Tám Ngành mới 
có khả năng đưa đến thánh quả. Tỳ kheo phải thực hành Giới cụ túc, Tâm cụ 
túc và Tuệ cụ túc. Giới cụ fúc là ly dục, ly ác bất thiện pháp, phòng hộ sáu 
căn không cho đắm nhiễm tham ái sáu trần. Tâm cụ túc là chánh niệm tỉnh 
giác chứng và an trú sơ thiền, nhị thiên, tam thiên, tứ thiền. Tuệ cụ túc là 
hướng tâm định tĩnh thuân tịnh đến chánh trí, chánh trí kiến, chánh giải 
thoát. Đó là phương pháp tu tập để đạt đến Thánh quả cao thượng nhất. 

9- Potthapäda sutfa: (Kinh Potthapäda) Vào buổi sáng Đức Phật từ 
Jetavana đắp y cầm bát vào thành Sãvatthi khất thực, trời còn quá sớm, ngài 
ghé vào vườn Ekasälaka của Hoàng hậu Mallikã để độ du sĩ ngoại đạo 
Potthapäada và 300 du sĩ đang hội họp trong đó. Potthapada hỏi: “Bạch Thế 
Tôn, /hé nào là sự điệt tận các tăng thượng tưởng 3°. Đức Phật giảng cho 
Potthapada cách £u tập từ Sơ thiền đến Diệt tận định bằng cách diệt trừ một 
tưởng thấp và làm sanh trưởng một tưởng cao hơn ở mỗi bậc thiền, cuối cùng 
tưởng cao nhất cũng phải tận diệt. Đó là cách tận diệt “tăng thượng tưởng”. 
Tưởng đến trước, trí tuệ đến sau; tưởng càng cao thì trí tuệ càng cao. Cuối 
cùng đức Phật từ chối trả lời những câu hỏi của Potthapàda về ngã và thế giới 
vì sự bàn luận về vấn đề đó không đưa đến giác ngộ và Niết bàn. Đức Phật 
nêu ra một số câu hỏi mà ngài không trả lời, và giải thích vì sao ngài không 
trả lời. Đức Phật chỉ trả lời những thắc mắc về Khổ, Nguyên nhân của khổ, 
cách Đoạn trừ khổ để đạt đến Niết bàn an lạc thanh tịnh. Đức Phật cũng đề 
cập đến những vấn đề ngài đã tuyên thuyết trình bảy một cách dứt khoát, và 
những vấn đề ngài đã tuyên thuyết trình bày một cách không dứt khoát. 


Sự tích đức Phật 424 


10- Subhä sutta : (Kinh Subhã) Tại Jetavana, thành Sãvatthi, xứ 
Kosala, sau khi Phật nhập diệt không lâu, Bà-la-môn Subhã Todeyyaputta 
thỉnh thượng toạ Änanda đến nói pháp quan trọng nhất mà đức Phật đã tuyên 
dương, khuyến giáo, giảng dạy cho các đệ tử. Ngài Änanda đã tóm lược rành 
rẽ giáo lý của đức Phật gồm trong 3 vô lậu học là Giới Định Tuệ: Giới gồm 
có giới cư sĩ, giới sa-di, giới cụ túc, tiểu giới, trung giới và đại giới; Định 
gồm từ chánh niệm tỉnh giác hộ trì sáu căn đến sơ thiền, nhị thiền ... cho 
đến diệt thọ tưởng: Tuê gôm có Khổ Tập Diệt Đạo, rồi đến sự hiểu biết “Đây 
là lậu hoặc”, “Đây là nguyên nhân của các lậu hoặc”, “Đây là sự diệt trừ các 
lậu hoặc”, “Đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc”, “Đây là giải 
thoát”. 

11- Kevaddha sut(a : (Kinh Kevaddha) Lúc đức Phật trú tại vườn 
Pavarikampa , quận Nalandã, cư sĩ trẻ tuổi Kevaddha đến chỗ Thế Tôn, đảnh 
lễ rồi thỉnh cầu Thế tôn chỉ giáo cho các vị Tỳ kheo biểu diễn thần thông để 
làm tăng uy tín của Giáo đoàn. Đức Phật nói với Kevaddha có ba loại thần 
thông là biến hóa thân thông, tha tâm thân thông và giáo hóa thân thông. Hai 
thần thông trước không có gì thù thắng chỉ cần biết chú thuật GandhãrT hoặc 
Maniko là có thê thực hiện được, đức Phật thấy sự nguy hiểm, nhàm chán, hồ 
thẹn, ghê sợ về hai thần thông này. Ngài chỉ cho phép đệ tử thực hiện giáo 
hóa thần thông mà thôi. Thực hành sơ thiên, nhị thiên, tam thiên, tư thiên, 
hướng tâm đến chánh trí, chánh trí kiến mới là thần thông cao thượng 
nhất đưa người đến Thánh quả vô thượng. Rồi đức Phật kê chuyện một khất 
sĩ đạt được biến hóa thần thông, lên các cõi trời hỏi đạo, các vị trời không đáp 
được bảo nên trở về thế gian hỏi Phật, đức Phật dạy “K?i thức diệt thì mọi thứ 
(danh và sắc) đều diệt tận”. 

12- Lohicca sut(a : (Kinh Lohicca) Bà la môn Lohicca ngụ tại làng 
Sãlavatikã, xứ Kosalã, thỉnh Phật và thánh chúng đến tư gia để cúng dường 
trai phạn và tham vấn pháp, Đức Phật nói với Bà-la-môn Lohicca: Người hay 
thốt ra lời nói gây chướng ngại cho người khác là người an trú hại tâm, ác 
kiến, tà kiến, thường tạo nghiệp ác tái sanh vào địa ngục hay súc sanh. Trái 
lại nếu lời chỉ trích xác thực, mang đến lợi ích cho nhiều người thì sự chỉ trích 
đó là chính đáng, hợp pháp, không phạm lỗi lầm. Rồi đức Phật nói tiếp: Đối 
với các đạo sư không giới hạnh, không tu không chứng, lửa dối thiên hạ, 
giang nói không đúng chánh pháp, chưa chứng mà nói là đã chứng thì việc chỉ 
trích là chính đáng, hợp pháp, không phạm lỗi lầm. Trái lại đối với các bậc 
đạo sư đây đu giới đức, có thật tu thật chưng Thanh qua hay Thiên chưng, 
thuyết giảng đúng chánh pháp, có nhiều đệ tử chứng đắc Thánh quả hay 
Thiền chứng, là những bậc đáng tôn kính, đáng chắp tay, đáng cúng dường, 
thì việc chỉ trích là không xác thật, không chơn chánh, không hợp pháp, có lỗi 
lầm, và là tạo nghiệp địa ngục và súc sanh. 

13- Tevijja sufta : (Kinh Tevijja) Lúc đức Phật đang trú trên bờ sông 
Aciravati, phía bắc làng Manasakata , xứ Kosalä, có 2 Ba la môn là Vãsettha 
và Bhãradväja đến nhờ Phật phân xử cuộc tranh luận giữa 2 người xem giữa 





Sự tích đức Phật 425 


Pokkharasãäti và Tarukkha ai là người có Chánh kiến chỉ đúng Chánh đạo 
hướng dân đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành theo. Đức 
Phật nói người có Chánh kiến phải là người đã đoạn trử 5 ái dục về sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, và đã đoạn trừ 5 triền cái là tham, sân, hôn trầm, trạo hồi và 
hoài nghi. Người biết Chánh đạo dẫn đến cộng trú với Phạm thiên phải là 
người có đức hạnh như Phạm thiên và đã từng đến cộng trú với Phạm thiên. 
Như vậy cøn đường chân chánh dẫn đến cộng tru vơi Phạm thiên là pháp 
thực hành để chưng và an tru Sơ thiên, vì người đắc Sơ thiền có thể hiện 
đến hoặc tái sanh về các cối trời Sắc giới Phạm chúng thiên, Phạm phụ thiên 
và Đại phạm thiên. 


I- MAHÄ-VAGGA : Nói về Đức Phật, từ tiền thân đến niết,bàn. Có 10 kinh, 
từ 14 đến 23. 

14- Mahãpadäna su(ta : (Kinh Đại Bổn) Một hôm, tại tỉnh xá 
Jetavana, gần thành Sãvatthi, xứ Kosalã, sau khi thọ ngọ trai xong, các vị Tỳ 
kheo tụ họp trong vườn cây Kareri, trước am Karerikut, thao luận với nhau 
về những câu chuyện tiền kiếp mà Phật đã kê trước đây. là do Phật tự biết hay 
do chư Thiên kê lại. Đức Phật đến nơi, theo sự thỉnh cầu của các vị Tỳ kheo, 
nói những điển chính trong các câu chuyện tiền kiếp là do Phật tự biết, còn 
một số chỉ tiết không quan trọng là do chư Thiên kể lại. Rồi đức Phật nói 
những điều Phật tự biết về sự đồng dị giữa 6 vị Phật trước ngài là VipassT 
(T)-bà-th), Sikhr (Thi-khí), Vessabhu (T)-xá-phu), Kakusandha (Câu-Ïưu- 
tôn), Konaägamana ( Câu-na-hàm) va Kassapa (Ca- -diễn). Kế đến đức Phật nói 
chỉ tiêt cuộc đời của đức Phật Vipassr trong đó một phân lớn dữ kiện do chư 
Thiên kể lại. Các vị Phật ra đời đều có nhiều điểm rất giống nhau, do đó một 
số câu chuyện huyền bí về đức Phật Thích Ca đản sanh được trích ra từ 
chuyện đản sanh của đức Phật Vipassi. 

15- Mahanidäna sutta : (Kinh Đại Duyên) Lúc Phật trú tại ấp 
Kammäsadamma (Kiếm-ma-sắt-đàm), xứ Kuru, ngài Änanda đến bạch Phật 
là ngài thấy giáo pháp Duyên khởi thật thâm thúy và rõ ràng dễ hiểu. Đức 
Phật bảo: Này Ananda đừng nói vậy, pháp Duyên khởi thật thậm thâm vi diệu 
khó nghĩ bàn, chính vì không giác ngộ pháp này mà chúng sanh không thoát 
khỏi sanh tử luân hồi. Rồi Đức Phật rộng giảng về 12 Nhân Duyên theo 2 
chiều sanh khởi và hoại diệt, về những kiễn chấp sai lầm về ngã, về 7 frứú xứ 
của thức và ồ giải thoát trong khi thực hành 9 thứ bậc an trú Thiên chứng 
để đạt đến Tuệ giải thoát. (Nên xem bản chánh kinh này để biết đầy đủ chỉ 
tiết thật hay vả quan trọng). 

16- Mahä Parinibbãna sut(a : (Kinh Đại Bát Niết Bàn) 

-(Phần I, 1-5) Tại Rãjagaha (Vương Xá), trên núi Giijhakiita (Linh 
Thứu), Phật nói với Vassakara, đại thần của vua Ajatasattu xứ Magadha, về 7 
Pháp Bắt Thoái của một quốc gia làm cho xứ VajjT vẫn còn cường thịnh. 

-(Phần L 6-12) Tại Rãjagaha (Vương Xá), Phật giang cho các vị Tỳ 
kheo về 7 Pháp Bất Thoái của Giáo đoàn khất sĩ, về Pháp Lục Hòa trong 


Sự tích đức Phật 426 


Giáo đoàn khất sĩ, và về 3 Vô Lậu Học là Giới Định Tuệ để đi đến giải thoát 
hoàn toàn các lậu hoặc. 

-(Phần I. 13-14) Tại Ambalatthikã, Phật giảng cho các vị Tỳ kheo về 
Pháp tu Giới Định Tuệ để được quả vị lớn, lợi ích lớn, đưa đến giải thoát 
hoàn toàn các lậu hoặc. 

-(Phần I, 15-17) Tại Nãlandã. trong vườn xoài Pãvãrikambavana, 
Thượng tọa Sãriputta bảy tỏ đức tin của ngài đối với Phật: "Con fin tưởng Thể 
Tôn đến nỗi con nghĩ rằng, ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại không 
thể có một Sa-môn, một Bà-la- “môn nào có thể vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Thể 
Tôn về phương điện chánh giác". Sở đï ngài đảm nói như vậy vì ngài đã nhận 
thấy đức Thế Tôn đã đoạn tận 5 Triển cái, đã an trú tâm một cách miên mật 
vào 4 Niệm xứ, đã chân chánh tu tập Bảy Giác chi, đã chứng được Vô thượng 
Chánh Đắng Giác. 

-(Phâần I, 18) Trong thời gian Thế Tôn ở tại Nãlandä, trong vườn xoài 
Pãvãrikambavana, Thế Tôn lại giảng cho các vị Tỳ kheo Pháp tu Giới Định 
Tuệ đề được quả vị lớn, lợi ích lớn, đưa đến giải thoát hoàn toàn các lậu hoặc. 

-(Phần I, 19-25) Tại Pätaligama, đức Phật giảng cho các vị Cư sĩ về 5 
Sự Iguy hiểm cho những ai phạm giới, sống trái giới luật: bị tiêu hao tiền của 
rất nhiều, bị tiếng dữ đồn xa, tâm thần sợ hãi bối rối, chết với tâm hồn rối 
loạn, sau khi thân hoại mạng chung sẽ bị sanh vào cảnh khổ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. Rồi đức Phật nói đến 5 sự /ợï ích cho những ai giữ giới, sống theo 
giới luật. 

-(Phần I, 26-34) Tại Pãtaligama, đức Phật gặp lại 2 vị đại thần của vua 
Ajãtasattu là Sunidha và Vassakãra đang rất bận rộn lo việc xây đấp thành 
lũy, sửa sang đường xá cầu công, thiết lập thương cảng và bến đò. Tuy vậy 2 
vị tiếp đón Phật thật long trọng. Phật nói với Änanda: Sunidha và Vassakãra 
là 2 hiển tài của xứ Magadha, được các vị trời ở Tavatimsa thương mến và 
yêm trợ, Pãtaligãma sẽ trở thành thương cảng lớn tên Pãtaliputta, nhưng sẽ 
không tránh khỏi 3 tai nạn lớn là lừa, nước và nội loạn. Sau khi thọ ngọ trai 
do Sunidha và Vassakãra khoản đãi, đức Phật dùng thần thông cùng giáo đoản 
vượt qua sông Ganga một lượt để đi đến Kotigãma. 

-(Phần II, 1-4) Tại Kotigama đức Phật giảng cho các vị Tỳ kheo về 
Bốn Thánh Đề là Khô, Tập, Diệt, Đạo, và về Ba Vô Lậu Học là Giới, Định, 
Tuệ. 

-(Phần I,5-10) Đến Nãdika đức Phật giảng cho các vị Tỷ kheo về 
Gương Chánh Pháp và Giới, Định, Tuệ. 

-(Phần II, 11-20) Đến Vesäli, đức Phật trú tại vườn xoài của bả 
Ambapäli. Ngài giảng cho các vị Tỳ kheo cách sống an trú chánh niệm tỉnh 
giác bằng cách thực hành pháp quán Tứ Niệm Xư. Kê đến Ngài bảo các vị Tỳ 
Kheo nên tinh tấn thực hành Giới, Định, Tuệ để đạt đến giải thoát hoàn toàn 
các lậu hoặc tức là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. 

-(Phần II, 21-26) Đến Beluva, đức Phật an cư kiết hạ thứ 45 tại đây và 
khuyên các vị Khất sĩ nên an cư những nơi quen thuộc xung quanh VesälI. 


Sự tích đức Phật 427 


Thế Tôn bệnh rất nặng nhưng Ngài tinh tấn nhiếp phục bệnh, và chăng bao 
lâu Ngài lành bệnh. Phật bảo Ananda sau khi Phật diệt độ hãy tự mình là ngọn 
đèn cho chính mình, hãy dụng Chánh Pháp làm nơi nương tựa, chớ nương 
tựa một gì khác, hãy tỉnh tấn chánh niệm tỉnh giác thực hành pháp quản Tứ 
Niệm Xứ để nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi trên đời. 

-(Phần II, 1 -48) Sau khi khất thực trong thành Vesäl, Phật bảo Änanda 
đến đền Cãpäla để độ ngọ và nghỉ trưa. Tại đây đức Phật lại gợi ý cho 
AÄnanda là đức Phật có thê kéo dài mạng sống nếu cần (Phân III, 1-6). Ác ma 
đến thúc dục Phật hãy diệt độ, đức Phật bao sau ba tháng nữa Ngài sẽ diệt độ, 
rồi Thế Tôn chánh niệm, tỉnh giác, từ bỏ thọ, hành, không duy trì mạng sống 
lâu hơn nữa (Phân III, 7-10). Đức Phật nói với Änanda về § nguyên nhân làm 
đại địa chấn động (Phần IIH, 11-20). Đức Phật nói với Ananda những kỷ niệm 
của Ngài về Tám Chúng, Tám Thắng Xứ và Tám Giải Thoát (Phần III, 21- 
33). Đức Phật kế cho Änanda nghe câu chuyện đối thoại giữa Ngài và Ác ma 
lúc Ngài mới thành đạo tại Uruvelä và vừa mới đây tại Căpäla (Phân II, 34- 
37). Ba lần Änanda khẩn cầu Thế Tôn "hãy trụ thế cho đến trọn kiếp, Đức Phật 
bảo trễ rồi, Ananda đã bỏ lỡ dịp nhiều lần rồi, nay Thế Tôn đã quyết định, 
không thể thay đổi (Phần II, 38-48). 

(Phần II, 49-51) Tại giảng đường Kitägära, trong lâm viên 
Mahãvana, thủ đô Vesäli, xứ Vajji, Đức Phật tuyên bố sẽ nhập diệt trong ba 
thang và khuyên nhủ các Tỳ kheo nên tỉnh tấn tu tập để đạt đến giác ngộ hoàn 
toàn và rộng truyền Bồn Niệm Xứ, Bồn Chánh Cân, Bốn Thân Túc, Năm Căn, 
Năm Lực, Bảy Giác Chỉ và Tám Thánh Đạo đề mang đến lợi ích, hạnh phúc, 
an lạc cho Trời va Người. 

-(Phần IV, 1-6) Từ Vesälr Thế Tôn đến làng Bhandagäma. Tại đây 
Thế Tôn giảng cho các Tỳ kheo về bốn Pháp: Thánh Giới, Thánh Định, 
Thánh Tuệ và Thánh ri Thoát. 

(Phần IV, 7-12) Từ Bhandagaäma Thế Tôn đến làng 
Bhogagämanagara. Tại đây Thế Tôn giảng cho các Tỷ kheo về bốn Đại 
Giáo Pháp (Mahapadesa): Khi nghe bất cứ ai giảng nói hay kể lại về Giáo 
pháp của đức Thế Tôn cùng đều phải kiểm chứng lại từng cầu từng lời với 
Kinh và Luật trước khi chấp nhận hay bác bỏ. Tại đây Thế Tôn cũng giảng 
cho các Tỷ Kheo về Giới, Định, Tuệ. 

-(Phần IV, 13-38) Thế Tôn cùng với đại chúng đi đến Pãvã, ngụ tại 
vườn xoài của ông thợ rèn Cunda. Sau khi ăn bát cháo nắm Sũkara-maddave 
Phật ngã bệnh nặng. Phật ngồi nghỉ và uống nước. Ông Pukkusa, dòng họ 
Malla, đệ tử của ngài Alãra Kalãma, gặp Phật. Phật nói với Pukkusa việc Ngài 
nhập Diệt thọ tưởng định tại đền Atumã. Ông Pukkusa tặng Phật 2 y vàng 
sáng chói, nhưng Änanda nhận thấy màu da của Phật óng ánh hơn nhiều. 

-(Phần 1230) Thế Tôn cùng với đại chúng đi đến sông Kakutthä, 
xuống sông tắm và uống nước rồi lội qua bờ bên kia, đi đến rừng xoài và tại 
đây, Ngài nói với đại đức Cundaka (em Sãriputta) hãy xếp áo Sanghãti làm bốn 


Sự tích đức Phật 428 


cho Phật nằm nghỉ. Đức Phật bảo Änanda hãy tán thán công đức cúng dường 
bát cháo nắm của ông thợ rèn Cunda để ông không phải ăn năn hồi hận. 

-(Phần V, 1-3) Thế Tôn cùng với đại chúng đi qua bờ bên kia sông 
Hiraññavati, đến khu rừng cây sãla Upavattana cạnh thủ đô Kusinäräã, xứ 
Mallãa. Ẩnanda trải chỗ năm cho Phật, đầu hướng về phía Bắc giữa hai cây 
sãla song thọ. Hoa trời rơi rụng, hương trời tỏa khắp, nhạc trời nhẹ nhàng trỗi 
lên cúng dường Như Lai. 

-(Phần V, 4-5) Thế Tôn quở trách tôn giả Unavana đứng án chư thiên. 

-(Phần V, 6) Thế Tôn nói đến 3 hạng chư thiên. 

-(Phần V, 7-8) Thế Tôn nói về Bốn Thánh Tích mà người thiện tín cần 
phải đến chiêm ngưỡng và tôn kính. 

-(Phần V, 9) Thế Tôn dạy các Tỳ Kheo nên an frú chánh niệm trước nữ 
giới. 

-(Phần V, 10-12) Thế Tôn dạy cách tổ chức tang lễ và xây tháp tôn thờ 
xã lợi. 

-(Phần V, 13-18) Thé Tôn khen tài làm thị giả của Ẩnanda. Đức Phật 
nói về một kiếp trước Ngài là Chuyên luân thánh vương Ä⁄4hãsudassana tại 
thủ đô Kusävati mà nay là Kusinärã. 

-(Phần V, 19-29) $%bJhãdda, vị đệ tử cuỗi cùng của Phật. 

-(Phần VI, 1-7) Những lời giáo huấn cuối cùng của Đức Phật: 
Phần VI, 1: Giáo Pháp và Giới Luật sẽ là vị Đạo sư chân chánh của quỷ thây. 
Phần VI, 2: Cách xưng hô giữa các Ty kheo niên trưởng và niên thiếu. 
Phần VI, 3: Có thê hủy bỏ những học giới nhỏ nhặt chỉ tiết. 
Phần VI, 4: Hãy hành tội Phạm đàn (Brahmadanda) đối với Tỳ-kheo Channa. 
Phần VI, 5-6: Đức Phật hỏi có ai còn thắc mắc gì về Phật, Pháp, Tăng không. 
Phần VI, 7: Các pháp hữu vi đều vô thường, các thấy hãy tỉnh tấn lên để đạt 
đến giải thoát. 

-(Phần VI, 8-23) Đức Phật nhập diệt: 
Phần VI, 8-9: Đức Phật nhập. xuất 9 bậc thiền theo 2 chiều thuận nghịch 
và nhập diệt ngay sau khi xuất tứ thiên. 
Phần VI, 10-15: Những bài kệ cảm tác của chư thiên và các đệ tử. 
Phần VI, 16-18: Lễ bái thân xá lợi, diễn hành qua đường phó, tân liệm và đặt 
lên hoa đàn. 
Phần VI, 19-23: Thượng tọa Mahã Kassapa và 500 vị Tỷ kheo từ Pãvã đến 
Kusinära, đánh lễ thân xá lợi Phật, đi nhiễu 3 vòng, hỏa đàn bốc cháy. 
Phần VI, 24-28: Phân chia xá lợi và xây tháp cúng dường. 

17- Mahã Sudassana sut(a : (Kinh Đại Thiện Kiến Vương) Tại rừng 
cây sala Upavattana, gân thủ đô Kusinara, xứ Mallã, khi sắp nhập Niết bàn, 
đức Phật kê cho Änanda nghe chuyện tiền thân của ngài là chuyên luân vương 
Maha Sudassana tại đây, trước kia là Kusavaii. Nhân dịp này Phật dạy muôn 
có một đời sống sung túc hạnh phúc phái thực hành bồ thí, trì giới, nhân 
nhục, thiên định và trí tuệ; nhưng khi đã có tắt cả rồi thì phải từ bỏ lòng ái dục 
đối với tất cả dục lạc, danh lợi, tài sản thế gian, vì tất cả đều vô thường biến 


Sự tích đức Phật 429 


dịch luôn, luyến ái chúng khi sắp mệnh chung là điều đau khổ, là điều đáng 
trách. Không nên luyến ái đời sống. Nên sẵn sàng vui vẻ ra đi. 

18- Janavasabha suffa : (Kinh Janavasabha) Đề tiếp tục câu chuyện về 
các đệ tử Phật đã nhập diệt tại Nãdikã có ai đã thành đạo, đức Phật thuật lại 
câu chuyện mà vị trời Yakkha Janavasabha, hậu thân của vua Bimbisära, đã 
nói với ngài về câu chuyện đã xảy ra tại Thiện Pháp đường ở Tam Thập Tam 
thiên, tại đó Thiên chủ Đề Thích Sakka Indra đã tán thán dung sắc và phẩm 
hạnh thù thắng của các cư sĩ đệ tử của Phật vừa tái sanh vệ Các cối trời, và 
Phạm Thiên Sanamkumãra tán thán Giáo pháp của Phật về Bốn pháp thần túc, 
Ba con đường tắt hướng đên an lạc, Bốn Niệm xứ và Bảy Pháp Định. 
Sanamkumãra nói : "Chánh pháp đã được Thể Tôn khéo léo thuyết giảng, 
pháp ấy có kết quả ngay trong hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, 
hướng dân đến đích, được những người có trí tự mình giác hiểu, cửa bất tử 
được rộng mở". 

19- Mahä Govinda sut(a : (Kinh Đại Điển Tôn) Tại núi Linh Thứu 
gân thành Vương Xá, một hôm vị càn-thát-bà (nhạc sĩ trời) tên Pañcasikha 
hiện đến trước Phật, nói về Thiên chủ Đề Thích và Phạm Thiên Sanamkumaãra 
tán thán Phật, tán thán Tớm Pháp Như Thật của đức Thế tôn và ngợi khen các 
đệ tử Phật mới sanh về cõi trời Đao Lợi mà đã có thân sắc và dung hạnh thù 
thắng. Rồi ông ta kể lại chuyện vị Phạm Thiên Sanamkumãra nói về sự tích 
ông Mahäã Govinda xuất gia đi tu diệt trừ xú uề (ly dục, ly bất thiện pháp) và 
được sanh về cõi Phạm Thiên. Phật nói chính ngài là Mahã Govinda trong 
một kiếp trước; nhưng trong kiếp nảy chính nhờ tu Bá Thánh Đạo mà ngài 
đạt được Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác. 

20- Mahã Samaya sut(a : (Kinh Đại Hội) Một thời, Thế Tôn trú trong 
khu Rừng Lớn Mahävana gân thành Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), cùng với đại 
chúng Tỳ-kheo khoảng năm trăm vị, tất cả đều là bậc A-la-hán. Chư Thiên ở 
mười phương thế giới phần lớn cũng thường tập họp tại đây để chiêm ngưỡng 
và hộ trì Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo. Đức Phật kê ra cho các vị Tỳ kheo biết 
danh tánh và đặc thù của vô sô chư Thiên nảy. 

21- Sakkapañha sut(a : (Kinh Đề Thích Sở Vấn) Vua trời Đao Lợi là 
Sakka viếng Phật và nêu lên 10 câu hỏi cơ bản về sự tu tập. Đức Phật dạy cơ 
sở đầu tiên trong việc tu tập là phải biết phân biệt các điêu thiện nên làm, nên 
thân cận, và các điều bất thiện không nên làm, nên tránh xa; kế đến nên tìm 
sự thoải mái và hỷ lạc trong Chánh pháp, trong Thiền định đưa đến hoàn 
toàn xa lìa các ác bất thiện pháp, ly dục, tịch điệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ 
và Niết bàn. Qua lời giải đáp của Phật, Thiên chủ Sakka và một sô đông 
Thiên chúng đắc quả Dự lưu và hiểu răng cái gì có sanh đều sẽ hoại diệt. 

22- Mahãä Satipatthäna sutfa : (Kinh Đại Niệm Xứ) Lúc Đức Phật trú 
tại Kammaãsadhamma (Kiềm ma sắt đàm), thủ đô xứ Kuru (Câu lâu), Ngài 
dạy các Tỳ kheo đầy đủ chỉ tiết bốn phép quán về Thân, Thọ, Tâm, Pháp để 
biết rõ Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức đều là vô thường, không thật có, không 
thật sự là ta hay của ta, do đó nên ly tham, xả ly, từ bỏ để được an tịnh, đạt 


Sự tích đức Phật 430 


Chánh trí và Niết bàn. Bốn phép quán này giúp người tu Thiển phát triển đầy 
đủ Báy Giác Chỉ đề chứng đạt 9 bậc Thiên chưng như sau: thực hành Tầm 
Tứ đê ly dục ly ác bất thiện pháp, tâm sanh hý lạc để chứng đạt và an trú ,$ø 
thiền: đình chỉ Tầm và Tứ, nhất tâm trong hỷ lạc để chứng đạt và an trú 
thiền; xả hỷ và nhất tâm trong lạc để chứng đạt vả an trú 7n thiền; xã khô 
xa lạc, ly hỷ ưu đã cảm thọ trước, nhất tâm trong xả thọ để chứng đạt và an 
trú Tư thiên; vượt khỏi hoàn toàn mọi sắc tưởng, diệt trừ chướng ngại tưởng, 
không tác M với dị tưởng, nhất tâm trong tưởng “Không gian vô biên” để 
chứng đạt và an trú Không vô biên xứ; vượt khoi hoàn toan Không vô biên xứ 
tưởng, nhất tâm trong tưởng “Thức vô biên” để chứng đạt và an trú Thức vô 
biên xứ; vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ tưởng, nhất tâm trong tưởng 
“Không có vật gì” để chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ; vượt khỏi hoàn toàn 
Vô Sở hữu xứ tưởng, nhất tâm xả bỏ mọi tư tưởng đề chứng đạt và an trú Phỉ 
tưởng phi phi tưởng xư, vượt khói hoàn toàn Phi tưởng phi phi tướng xứ 
tưởng, nhất tâm xả bỏ hoàn toàn Thân Thọ Tâm Pháp đề chứng đạt và an trú 
Diệt thọ trơng định. 

23- Pãyäsi sutfa : (Kinh Tệ Túc) 

Phần 1-31: Tiêu vương Pãyãsi vùng Setavyä thuộc xứ Kosalã có quan 
điểm, ác kiến, tà kiến, kiến thủ như sau: “Sau khi chết không có đời nào khác, 
các hành vì thiện ác không có quả báo!” Thượng tọa Kumarakassapa dùng 
nhiều lý luận và thí dụ đề thuyết phục vua Pãyãs¡i. 

Phần 32-34: Sau khi Payäsi qua đời, Thượng tọa Gavampati nhân lúc 
viếng cõi trời trong cung điện Serissaka, giải thích cho Pãyãsi biết vì sao 
Pãyäãsi bố thí nhiều mà chỉ được tái sanh vào cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, 
còn thanh niên Uttãra bố thí ít mà được tái sanh vào cõi trời Đao Lợi thù 
thắng hơn, chính vì Uttãra biết bồ thí một cách hoàn bị, bỗ thí với tự tay mình 
làm, bố thí với tâm thành, bồ thí với đồ không phế thải. 


II- PÄTIKA-VAGGA : Nói về giáo lý của Đức Phật. Có 11 kinh, từ 24 đến 
34. 

24- Pä(tika sutfa : (Kinh Ba Lê) Tại xứ Malla, một hôm Đức Phật vào 
thành Anupiya khất thực, nhưng trời còn quá sớm, Ngài đến thăm du sĩ 
Bhaggava. Vị này hỏi Phật về lý do tỳ kheo Sunakkhatta ở VesälT tuyên bố rời 
khỏi Giáo đoàn. Đức Phật nói vì Sunakkhatta đòi Phật dạy về các pháp thần 
thông và nói về nguồn gốc của thế giới. Đức Phật nói giáo lý ngài chỉ dạy là 
để giải thoát khỏi mọi khổ đau và sinh tử luân hôi chứ không phải để đạt thân 
thông hay để giải thích nguồn gốc của thê giới. Nhưng trong kh thuyết pháp 
đức Phật cũng đã gián tiếp thị hiện thân thông và chỉ rõ những chỗ sai lầm 
của các chủ thuyết đương thời về nguồn gốc của thế giới, chỉ vì Sunakkhatta 
thiếu trí tuệ nên không nhận thức được điều đó. Các chủ thuyết đương thời về 
nguồn gốc của thế giới như sau: do Tự Tại Thiên tạo ra, do Phạm Thiên tạo 
ra, do nhiễm hoặc bởi dục lạc, do nhiễm hoặc bởi tâm trí, do vô nhân sanh, tất 
cả những chủ thuyết đó đều sai lầm. Đức Phật không phạm lỗi lầm vì ngài 


Sự tích đức Phật 431 


không đưa ra chủ thuyết nào cả, vì thật ra không có chủ thuyết nào có thể 
tránh khỏi sai lầm và thiếu sót. 

25- Udumbarika sThanäda sutta : (Kinh Ưu Đàm Bà La Sư Tử Hồng) 
Tại Rãjagaha (Vương Xá), núi Gijjhakuta (Kỳ xà quật), Đức Phật giang cho 
tu sĩ khổ hạnh Nigrodha trong vườn thượng uyễn của nữ hoàng Udumbarika 
về hai lối tu khổ hạnh. Tu khỗ hạnh đơn thuần chỉ là cấu uế, đọa lạc. Tw khổ 
hạnh phải đi đôi với giới định tuệ, diệt trừ vọng tưởng và phiền não mới là 
cao thượng. Cuối cùng Đức Phật nói Giáo pháp của ngài nhăm chỉ cách đoạn 
trừ Năm Triển Cái, chánh niệm tỉnh giác tu Thiên định, phát triền tôi đa bỗn 
tâm vô lượng là Tử Bi Hỷ Xá, rồi hướng tâm đến Tam Minh là Túc Mạng 
Minh, Thiên Nhãn Minh và Lậu Tận Minh đề đạt đến giải thoát tối thượng. 

26- Cakkavatfi sThanäda sutfa : (Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư 
Tử Hồng) Tại làng Mãtulã, xứ Magadha, Đức Phật dạy các đệ tử nên nương 
tựa vào Chánh pháp bằng cách thực hành 7⁄ niệm xứ chữ không nên nương 
tựa vào bất cứ vật gì khác. Qua câu chuyện truyền thừa của vị Chuyển Luân 
Thánh Vương Dalhanemi, đức Phật dạy: Tu thiên định thì tuổi thọ được tăng 
thịnh, sống di? giới luật thì sắc đẹp được tăng thịnh, thực hành bốn bậc 
Thiên đầu tiên thì an lạc được tăng thịnh, tu Từ Bi Hỷ Xá thì tài sản được 
tăng thịnh, diệt tân các lậu hoặc và an trú ngay trong hiện tại tâm giải thoát 
vả tuệ giải thoát thì thế lực được tăng thịnh. Cuối kinh là lời tiên tri của Phật 
về Phật Di Lặc ra đời và sẽ tiếp tục thuyết giảng Chánh pháp. 

27- Agganña sutta : (Kinh Khởi Thế Nhân Bồn) Tại Pubbärãma (tính 
xả Đông Viên), Ờ thủ đô Sãvatthi, xử Kosala, Đức Phật nói với Väscttha và 
Bharadväja về nguồn gốc Các giaI cấp xã hội. Ngài nói về (hé giới chuyển 
hoại và thể giới chuyển thành như thế nào, chúng sanh chuyển hóa như thế 
nào và các giai cấp xã hội phát sanh như thế nào. Rồi Phật kết luận: Chỉ có 
Chánh Pháp là tối thượng từ đời này sang đời khác và làm tiêu chuẩn giá trị 
con người tùy theo trí tuệ và đức hạnh của người đó. 

28§- SampasäadanTya suffa : (Kinh Tự Hoan hỉ) Tại Nalandã, trong 
rừng Pavarikambavana, S4ripufta tản thản đức hạnh, trí tuệ, giảo pháp và sự 
giác ngộ của Phật. Ngài nhắc lại sơ lược những điểm chánh trong giáo lý của 
Phật như: đoạn trừ Năm Triển Cái, tu Bay Giác Chỉ, an trú tâm vào Bán Niệm 
Xứ, Bốn Chánh Cần, Bốn Như Ý Túc, Năm Căn, Năm Lực, Thánh Đạo Tám 
Ngành. Ngoài ra đức Phật còn trình bày thật rành rẽ về sáu nội ngoại xứ, bốn 
loại nhập thai, bốn loại kỷ tâm, bốn loại kiến định, bảy loại người, vấn đề tỉnh 
cần trong Bay Giác Chỉ, vấn đề tiễn bộ trong sự íu hành bằng cách đoạn trừ 
lần lượt mười kiết sư, vẫn đề giới hạnh của con người, phương pháp giảng 
dạy, cách giải thoát trí của người khác, ba loại Thường trú luận, vẫn đề Túc 
mạng trí, vấn đề Sanh tử trí, hai loại thần thông. Cuối cùng đức Phật bảo 
Sãriputta nên thường nói lại sự tin tưởng của thầy để làm tăng trưởng đức tin 
nơi các đệ tử và người hậu học. 

29- Päsãdika sutta : (Kinh Thanh Tịnh) Được tin cái chết của vị giáo 
chủ đạo Jaina là Nigantha Nataputta tại Pavä, đức Phật giảng cho Ananda và 

















Sự tích đức Phật 432 


Cunda về vị đạo sư hoàn hảo Chánh Đăng Giác và vị đạo sư không hoàn hảo 
không phải Chánh Đăng Giác. và hiểm họa chia rẽ trong giáo đoàn của vị 
đạo sư không hoàn hảo. Kê đến đức Phật giảng về một Giáo đoàn hoàn hảo 
và một Giáo đoàn không hoàn hảo. Rồi đức Phật khuyên các vị khất sĩ nên 
thường hội họp đề thảo luận và học hỏi nhau về Giáo pháp mà Phật đã giảng 
dạy trong tinh thần hòa kính và cầu tiến. Cuối cùng đức Phật dạy cách đối đáp 
với những câu chất vẫn của ngoại đạo về đức Phật, về Giáo pháp, về ngã, về 
thế giới. 

30- Lakkhana sutfa : (Kinh Tướng) Tại Sãvatthi, lâm viên Jetavana, 
tỉnh xá ông Anãthapindika (Cấp Cô Độc), Phật giảng cho các vị Tỷ kheo về 
32 tướng tốt của bậc Đại Nhân, do nhân duyên thiện nghiệp nào được 32 
tướng tốt, người có 32 tướng tốt được những lợi ích gì nếu làm Chuyển Luân 
Thánh Vương, được những lợi ích gì nếu làm Phật. Kinh được tóm ý qua 20 
bài kệ, mỗi bài đều khởi đầu bằng “Ở đây, lời này được nói ra:” (Here it is 
said:). 

31- Sinøäloväda sutta : (Kinh Thiện Sinh, Thi-ca-la-việt) Lúc đức Phật 
ở tại tính xá Veluvana (Trúc Lâm), một buổi sáng sớm Ngải vảo thành 
Rãjagaha (Vương Xá) khất thực, gặp cư sĩ Singäla (Thiện Sinh) đang đứng 
trước nhà lễ 6 hướng theo lời cha dạy mà không hiểu ý nghĩa việc làm này. 
Phật nói lễ 6 hướng như thế không có lợi ích gì cả, phải biết lễ đúng cách mới 
có lợi ích thiết thực. Rồi Phật dạy, trước hết người hành lễ phải: 

- đoạn trừ 4 nghiệp phiền não là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối; 

-không làm các ác nghiệp do tham dục, sân hận, ngu sỉ, sợ hãi; 

-không phung phí tài sản; 

-phải biết tránh bạn xấu, chọn bạn hiền. 

Trong khi lễ 6 hướng phải thực hành như sau: 

-Lễ hướng Đông là quán chiếu 5 thiện nghiệp về hiểu dưỡng cha mẹ 
(Nuôi dưỡng cha mẹ, giúp đỡ chăm sóc cha mẹ, gìn giữ truyền thống ø1a đình, 
bảo vệ tài sản thừa tự, làm tang lễ khi cha mẹ qua đời), hay về nuôi dạy con 
cái (Ngăn chận con làm điều ác, khuyến khích con làm điều thiện, dạy con 
nghề nghiệp, cưới vợ xứng đáng cho con, đúng thời trao của thừa tự cho con); 

-LỄ hướng Nam là quán chiếu 5 cách cư xứ phải đạo với các bậc thầy 
rổ (Đứng dậy để chào, hầu hạ thây, hãng hái học tập, tự phục vụ thầy, chú tâm 
học hỏi nghề nghiệp), hay cư xử tốt với các đệ tư (Huân luyện đệ tử những gì 
mình đã được khéo huấn luyến, dạy cho bảo trì những gì mình được khéo bảo 
trì, dạy cho thuần thục các nghề nghiệp, khen đệ tử với các bạn bẻ quen thuộc, 
bảo đảm nghề nghiệp cho đệ tử về mọi mặt); 

-Lễ hướng Tây là quán chiêu 5 cách cư xứ phải đạo giữa vợ chông: 
người chỗng phai kính trọng vợ, không bất kính đối với vợ, trung thành với 
vợ, giao quyên hành cho vợ, sắm đồ nữ trang với vợ); #8ưởi vợ phái thi hành 
tốt đẹp bốn phận của mình, khéo tiếp đón bả con, trung thành với chồng, khéo 
gìn giữ tài sản của chồng, khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công việc); 


Sự tích đức Phật 433 


-Lễ hướng Bắc là quán chiêu 5 cách đối xử tốt với bạn bè (Bồ thí, ái 
ngữ, lợi hành, đông sự, không lường a0: 

-Lễ hướng Dưới là quán chiếu 5 cách cw xử tốt với người thuộc hạ 
(Giao việc đúng theo khả năng của họ, lo cho họ ăn uống và tiền lương, điều 
trị cho họ khi bệnh hoạn, chia xẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ, thỉnh thoảng cho 
họ nghỉ phép); đáp lại, người thuộc hạ phai thức trước khi chủ dậy, đi ngủ 
sau chủ, tự bằng lòng với các vật đã cho, khéo làm các công việc được giao 
phó, đem danh tiếng tốt đẹp cho chủ. 

-Lễ hướng Trên là quán chiếu 5 cách cư xứ phải đạo với các vị Sa-môn 
hay các bậc trưởng thượng (LỄ độ trong hành động về thân, lễ độ trong lời 
nói, lễ độ trong ý nghĩ, mở rộng cửa để đón các vị ấy, cúng dường các vị ấy 
các vật dụng cân thiết). Đáp lại, vị Ša-môn phải ngăn họ không làm điều ác, 
khuyến khích họ làm điều thiện, thương xót họ với tâm từ bị, dạy họ những 
điều chưa nghe hay làm cho thanh tịnh điều đã được nghe, chỉ bảy con đường 
đưa đến cõi Trời. 

Rồi Phật kết luận lễ 6 hướng như thê sẽ được hạnh phúc ngay trong đời 
này, và sau khi mạng chung sẽ được sanh về các cõi Trời. 

32- Atanativa sutfa : (Hộ Kinh A-Sá-Nan-Chi) Tại Rãjagaha (Vương 
Xá), núi Gijjhakũta (Linh Thứu), Tứ Đại Thiên Vương đến viếng Phật, Thiên 
Vương Vessavana (Tỳ-sa-môn) tuyên đọc tặng Phật bài hẳn chú Ätãnãtiya 
(A-sá-nang-chi Hộ Kinh) để giúp các vị tu sĩ và cư sĩ có thể sống an lạc trong 
rừng sâu vắng vẻ, được che chở, được hộ trì, không bị tai họa tà ma quỷ quái 
quây phá. Đức Phật đọc lại bài thần chú đó cho các đệ tử nghe và khuyên nên 
học thuộc lòng. 

33- SansTti sutfa : (Kinh Phúng Tụng) Lúc Thế Tôn trú tại thành Pãvã, 
xứ Mallãä, trong rừng xoài của thợ rèn Cunda, giới chức Mallã thỉnh Phật đến 
khai mạc hội trường mới Ubbhataka. Đức Phật đến nói pháp cho các giới 
chức và dân chúng Mallã nghe. Sau khi các giới chức và dân chúng Mallã ra 
về, đức Phật bị đau lưng nên bảo thượng tọa Sãriøwía nói chuyện với các vị 
khất sĩ. Nhân dịp ngoại đạo sư Nigantha Nàthaputta vừa mới từ trần không 
bao lâu tại Pavã gây chia rẽ trong giáo đoàn nay, Thượng tọa Sãriputta trình 
bày trước đại chúng một ðài pháp tóm lược cả Giáo lý của đức Phật bằng 
những đề tài tu tập xếp theo pháp số từ I đến 10, và khuyên tất cả các vị Tỳ 
kheo cân phải cùng nhau tụng đọc không cãi cọ nhau, để phạm hạnh này 
được trường tôn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an 
lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì 
an lạc cho chư Thiên và loài Người. Bài pháp này được Phật ngợi khen là bài 
kinh thật hay. 

34- Dasutfara sutta : (Kinh Thập Thượng) Tại Campä, trên bờ hồ 
Gaggarä, dưới sự chứng minh của đức Phật, thượng tọa S47?2+ía trình bày lại 
bài kinh trước ở Pãvã với bố cục hoàn toàn cân đối: Giáo pháp thực, chân, 
như thị, không thể sai khác của đức Phật được gom lại thành 100 đề tài tu 


Sự tích đức Phật 434 


tập chia đêu ra cho các nhóm pháp số từ 1 đến 10, mỗi nhóm pháp số có 10 
đề tài. Sau khi nghe kinh này có 500 vị Tỷ kheo đặc quả A-la-hán. 


2/- Majjhima Nikãya (Trung Bộ), ghi chép những bài Pháp dài 
bậc trung, thường có hình thức đối thoại nói về các pháp môn tu. Gồm 3 tập 
(nipãta), 15 phẩm (vagga), 152 kinh (sutta) xếp theo đề tài và tùy theo loại 
kinh nói cho cư sĩ, khất sĩ, tu SĨ khổ hạnh, vua chúa, . -- Dây là phần nòng cốt 
Giáo Pháp của Đức Phật về phần thực hành nên soạn giả xin tóm lượt ý chính 
mỗi kinh đề độc giả tiện ghi nhớ và tra cứu khi cần. 


I- MÙŨLAPARIYAYA-VAGGA : 

1- Mũlapariyãya sut(a : (Kinh Pháp Môn Căn Bồn) Dưới gốc cây Sa 
la vương, trong rừng Siibhäza (rừng Hạnh phúc), thành phố Ukkatthã, xứ 
Kosalãa, Đức Phật giảng cho các vị Tỷ kheo biết ba trình độ hiểu biết là tưởng 
tri (sanjanäati), thắng tri (abhijanati) hay tuệ trí (pajãnäti) và liễu tri 
(parijanat). T ưởng ri là cái biết sự vật bằng sáu căn xuyên qua các cam thọ 
và tư tưởng hợp với ngã kiên đưa đến tham sân si, đưa đến kiến chấp sự vật 
này là ta hay của ta; tưởng tri là cái biết chủ quan không đưa đến Liễu tri. 
1 hãng ri hay Tuệ tri là cái biết sự vật băng trí tuệ, đo lường suy nghiệm đề 
biết cá tính, đặc tính của từng sự vật; thăng tri là cái biết khách quan có thể 
đưa đến Liễu tri. Liễu fri là cái biết thanh tịnh đúng như thật không còn bị che 
mờ bởi ngã chấp, ngã ái, tham, sân ,si, là cái biết của Chư Phật. NJư Lai, với 
sự diệt trừ hoàn toàn các ái, sự ly tham, sự đoạn diệt, sự xả ly, sự từ bỏ hoàn 
toàn các ải, đã chơn chánh giác ngộ Vô thượng chánh đẳng chánh giác. 

2- Sabbãsava sutfa : (Kinh Tất Cá Các Lậu Hoặc) Ơ Sävatthi (Xá-vệ), 
tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anäthapindika (Cấp Cô Độc), đức Phật 
dạy 7 cách phỏng hộ tất cả lậu hoặc (äsava), gôm Dục lậu (kãmasava, tham 
dục), Hữu lậu (bhaväsava, tham sanh), Kiến lậu (ditthãsava, tà kiến) và Vô 
minh lậu (av1JJasava, vô minh): Trừ lậu hoặc do tri kiến, do phòng hộ, do thọ 
dụng, do kham nhẫn, do tránh né, do trừ diệt, do tu tập. Phòng hộ tất cả lậu 
hoặc, là đoạn diệt khát ái, thoát ly kiết sử, chánh quán kiêu mạn, diệt tận khổ 
đau trong sanh tử luân hồi. Đức Phật nơi: “Này các Tỳ-kheo, đối với Tỳ- 
kheo những lậu hoặc nào phải đo fri kiến được đoạn trừ đã được tri kiễn đoạn 
trừ, những lậu hoặc nào phải đo phỏng hộ được đoạn trừ đã được phòng hộ 
đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải đo fhọ dụng được đoạn trừ đã được thọ 
dụng đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải đo kham nhân được đoạn trừ đã được 
kham nhẫn đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải đo ánh né được đoạn trừ đã 
được tránh né đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải đo frừ điệt được đoạn trừ đã 
được trừ diệt đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải đo íu tập được đoạn trừ đã 
được tu tập đoạn trừ; này các Tỳ-kheo, ?ÿ-kheo ấy được gọi là đã sống 
phòng hộ tất cả lậu hoặc, tức là đã đoạn diệt khát ái, đã thoát ly kiết sử, đã 
chánh quán kiêu mạn, đã diệt tận khổ đau trong sanh tứ luân hôi”. 


Sự tích đức Phật 435 


3- Dhammadäyada suffa : (Kinh Thừa Tự Pháp) Ở Sãvatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anäthapindika (Cấp Cô Độc), Đức Phật dạy 
“Này các T)-kheo, hãy là người thừa tự pháp của Tu, dừng là những người 
thừa tự tài vật.” Sau đó Thượng tọa Säriputta lập lại lời dạy của Phật và nói 
thêm: Các Hiền giả nên noi gương đức Phật sông viễn ly, từ bỏ, diệt trừ tham 
và sân, tinh tân theo con đường Trung đạo là Bát Chánh Đạo để hướng đến 
tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 

4- Bhayabherava sutt(a : (Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm) Ở Sãvatthi (Xá- 
vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc), Đức 
Phật nói với JãnussonT về tâm trạng sợ hãi và khiếp đảm trong khi sống độc 
cư để tu tập trong rừng núi hoang vu là do những nguyên nhân sau đây: 
chưa chứng Thiền định, thân nghiệp không thanh tịnh, khẩu nghiệp không 
thanh tịnh, ý nghiệp không thanh tịnh, mạng sông không thanh tịnh, tham dục 
cường thịnh, có tâm sân hận ác ý, bị hôn trầm thụy miền chỉ phối, tâm không 
an tịnh, do dự đa nghi, khen mình chê người, run rây sợ hãi, ham muốn lợi 
dưỡng, cung kính, danh vọng, biếng nhác, không chảnh niệm tỉnh giác, tâm 
tán loạn không định tĩnh, trí tuệ yêu kém. Muốn đoạn trử khiếp đâm sợ hãi 
hãy đoạn trừ ngay trong tư thê đi, đứng, ngôi hay nằm lúc khiếp đảm sợ hãi 
đang xảy ra, không nên thay đổi tr thế. Phương pháp hay nhất là phải fỉnh 
tấn an tru chánh niệm tỉnh giác quán hơi thở vào ra đề được thân khinh an, 
tâm định tỉnh, thực hành Thiền định để chứng và an tru từ Sơ thiền đến Tư 
thiên: rồi với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, không phiền não, 
nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, dẫn tâm, hướng tâm 
đến Tam mình là Túc mạng mình, Thiên nhấn mình và Lậu tận mình. 

5- Anansana sut(a : (Kinh Không Uế Nhiễm) Ở Sãvatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc), Sãriputta và 
Moggalläna giảng: Muốn trừ cầu uễ để được thanh tịnh thì trước hết phải biết 
cấu uê (anganami) la gì và phái như thật tuệ tri mình có cấu uễ loại nào hay 
mình không có câu uê, rôi khởi lên ước muốn, sẽ cố găng, sẽ tỉnh tấn, để diệt 
trừ cấu uỄ ấy. Các ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục, đồng nghĩa với cấu 
uế. Mong cầu không được thỏa mãn thường trở thành phẩn nộ và bắt mãn, cả 
hai thuộc về cấu uế. Tỳ kheo nào đã diệt trừ các cấu ué, các ác bắt thiện pháp, 
tham dục, thường được các đồng phạm hạnh cung kính, tôn trọng lễ bái cúng 
dường. 

6- Akankheyya sutfa : (Kinh Ước Nguyện) Ở Sãvatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ- -đà Lâm), vườn ông Anãthapindika (Cấp Cô Độc), Đức Thế Tôn 
nói với các vị Ty kheo như sau: “Này các Ty-kheo, hãy sống đây đủ giới 
hạnh, đây đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bồn, đây đủ 
uy nghỉ chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh 
lãnh thọ và học tập các học giới. Này các Ty-kheo, một khi đã thành tựu 
viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn Tỉ hiền định, 
thành tựu quản hạnh, thích sống tại các trú xứ tịch tịnh, thì ước nguyện gì 
cũng sẽ thành tựu”. Đức Phật nói tiếp: “Ví như, này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ- 


Sự tích đức Phật 436 


kheo có ước nguyện: "Mong rằng ta chứng được các loại thần thông; hay 
mong rằng ta nhớ đến các đời sông quá khứ; hay mong rằng ta có thiên nhãn 
thuần tịnh siêu nhân để thấy sự sông và sự chết của chúng sanh; hay mong 
rằng ta sẽ diệt trừ được các lậu hoặc đề chứng đạt và an trú ngay trong hiện 
tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát không có lậu hoặc!", Tỳ-kheo ấy phải thành 
tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn Thiên định, 
thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ tịch tịnh”. 

7- Vatthũpama sut(a : (Kinh Ví Dụ Tấm Vải) Ở Sãvatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anäthapindika (Cấp Cô Độc), Đức Phật dạy 
“Một tâm vải dơ không thể nhuộm được màu sạch sẽ tốt đẹp. Cũng vậy, một 
tâm thanh tịnh sạch cấu uỄ mới có thể nhuộm được màu Giới Định Tuệ 
một cách sáng sủa tốt đẹp”. Đức Phật nêu ra những cấu uế của tâm và chỉ 
cách tây sạch từng cấu uê ấy. 7ham dục, sản hận, phân nộ, giả dối, não hại, 
ganh tị, xan tham, man trá, ngông cuỗng, ngoan cô, tự cao, kiêu căn, phóng 
dật là cầu uễ của tâm. Muôn tây sạch những cấu uề ấy thì phải thành tựu lòng 
tin tuyệt đối đối với Phật, Pháp, Tăng, và chứng được nghĩa tín thọ, chứng 
được pháp tín thọ, chứng được hân hoan”° liên hệ đến pháp; từ hân hoan, hỷ 
sanh; từ hỷ thân được khinh an; từ thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; với 
lạc thọ, tâm được Thiền định. Cuối cùng, để trả lời một câu hỏi của Bà-la- 
môn Sundarika- -Bhãradvãja, Đức Phật bảo: Tắm trong các hỗ nước linh thiêng 
không được lợi ích gì cả nếu không biết tu Giới Định Tuệ theo Chánh pháp. 

8- Sallekha sutfa : (Kinh Đoạn Giảm) Ở Sãvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika. (Cấp Cô Độc), Đức Phật dạy 
Mahãcunda: Muốn đoạn trừ sơ kiến về ngã và thể giới thì phải như thật quán 


sát chúng với trí tuệ răng: "Cái này không phải của tôi, cải này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". Bốn bậc Thiên Sắc giới không gọi là 
pháp môn Đoạn Giảm mà là pháp môn Miền Tại Lạc Trú. Bốn bậc Thiên Vô 
sắc không gọi là pháp môn Đoạn Giảm mà là pháp môn Tịch Tỉnh Trú. Đức 
Phật nói: “Này Cunda, ở đây đoạn giảm được các Người thực hiện khi các 
Người nghĩ: "Những kẻ khác có thể là những người làm hại, chúng ta ở đây 
không thể là những người làm hại", "Những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta 
ở đây sẽ từ bỏ sát sanh", "Những kẻ khác có thê lẫy của không cho, chúng ta 
ở đây sẽ từ bỏ lấy của không cho" vân vân, như vậy đoạn giảm được thực 
hiện. Pháp môn Đoạn Giảm la pháp môn khởi tâm từ bở các dc pháp để 
làm sanh trưởng các thiện pháp, là pháp môn hướng thượng để đạt đến 
giác ngộ hoan toàn ”. 

9- Sammäditthi sut(a : (Kinh Chánh Tri Kiến) Ở Sãvatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc), Tôn giả 
Sãriputta (Xá-lợi-phất) nói với các vị khất sĩ: Chánh Tri Kiến là pháp tu căn 
bản trong Bát Chánh Đạo; Chánh Trì Kiến là biết rõ thực thể, thực tảnh, 
thực tướng, sự tập khởi, sự đoạn diệt và con đường đưa đến sự đoạn diệt 


7° Hân hoan: hoan hỷ, vui mừng. 


Sự tích đức Phật 437 


của một sự vật. Này chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thực thê, thực tánh, 
thực tướng của /#c ăn, tuệ tri tập khởi của thức ăn, tuệ tri đoạn diệt của thức 
ăn, và tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn, khi ây Thánh đệ tử có 
chánh trì kiến về thức ăn. Các vị Tỳ kheo cần có Chánh Tri Kiến về: thiện và 
bất thiện, thức ăn, khổ, sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu nhập. danh sắc, thức, 
hành, vô minh, lậu hoặc. Có Chánh Tri Kiến như vậy mới có lòng tin Chánh 
pháp tuyệt đối và có thê thành tựu Diệu pháp của Đức Thế Tôn. 

10- Safipatthäna sutfa : (Kinh Niệm Xứ) Giống kinh Trường Bộ số 22 
nhưng không có phân luận bản về Tứ Đề. 


I- SHANADA-VAGGA : 

11- Cũla-Sihanäda sutta : (Tiểu kinh Sư Tử Hồng) Ở Sãvatthi (Xá- 
vệ), tại Jetavana (Kỳ- -đà Lâm), trong vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc), 
Đức Phật dạy các vị Tỷ kheo “Rồng tiếng rống của con sư tử” tức là tuyên 
thuyết những đặc điểm của Giáo pháp, như: lòng tin bậc Đạo Sư, lòng tin 
Giáo pháp, sự thành tựu viên mãn các Giới luật, lòng tương thân tương trợ 
trong chúng cư sĩ và những người xuất gia với những đặc tính không tham, 
không sân, không si, không ái, không chấp thủ, không thuận ứng (nói xuôi), 
không nghịch ứng (nói. nghịch), không ưa hý luận, không có chấp hữu kiến 
(chấp có) và phi hữu kiến (chấp không), xa lia tất cả 4 chấp thủ (Dục thủ, kiến 
thủ, giới cắm thủ, ngã luận thủ) đề tiến đến Niết-bàn an lạc thanh tịnh. 

12- Mahä-Sihanäda sutfa : (Đại kinh Sư Tử Hồng) Một thời Thế Tôn 
trú tại VesälT (Tỳ-xá-ly), ở phía ngoài thành, trong một khu rừng phía Tây. Để 
đáp lại lời xuyên tạc của Sunakkhatta, đức Phát nói với Saãriputfa vì sao Giáo 
pháp của ngài là vô thượng với Tử Diệu Đề, Bát Thánh Đạo, Mười Hai Nhân 
Duyên, Vô Thường, Vô Ngã, Niết Bàn..., vì sao Như Lai là vô thượng với 
Mười Lực, Bốn Vô Úy, Sáu Thần Thông, Ba Minh... Cuối cùng Đức Phật nói: 
“Này Sãriputta, những ai nói một cách chân chánh về Như Lai sẽ nói như sau: 
"Một vị hữu tình không bị sỉ chỉ phối, đã sanh ra ở đời vì lợi ích, vì hạnh phúc 
cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an 
lạc cho chư Thiên và loài Người". 

13- Mahä-Dukkhakkhandha sutta : (Đại kinh Khô Uầấn) Ở Sãvatthi, 
tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), trong vườn ông Anäthapindika (Cấp Cô Độc), Đức 
Phật giảng /hể nào là vị ngọt của các dục, của sắc pháp, của các cảm thọ; thê 
nào là sự nguy hiểm của các dục, của sắc pháp, của các cảm thọ; và thế nảo là 
sự _ xuất Ïy các dục, xuất ly sắc pháp, xuất ly các cảm thọ bằng cách thực 
hành bôn bậc Thiên đầu tiên. 

14- Cũla-Dukkhakkhandha sutta : (Tiểu kinh Khổ Uẫn) Tại vườn 
Nigrodha, thành Kapilavatthu, xứ Sakya, Phật dạy Mahaänäma muốn trừ tham 
sân sỉ phải tuệ trị “Các dục vui íi, khổ nhiễu, não nhiêu, rất nguy hiểm”, tồi 
quyết tâm ly dục, ly bất thiện pháp để đạt hỷ lạc của bậc thiền thứ nhất. 

15- Anumana sutta : (Kinh Tư Lượng) Ở xứ Bhaggã, tại núi 
Sumsumãragrra, rừng Bhesakala, Thượng tọa Moggalläna nói một Tỳ kheo có 


Sự tích đức Phật 438 


tỉnh thần học hỏi cầu tiến cần phải fừ bỏ những tánh xấu sau đây: ác dục, 
phẫn nộ, sân hận, cố chấp, hay chống đối, bất mãn, tật đồ (ganh tị), xan tham, 
lừa đảo, ngoan mê (dễ tin, ba phải), quá mạn (kiêu căn). 

16- Cetokhila sutfa : (Kinh Tâm Hoang Vu) Ở Sãvatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ- -đà Lâm), vườn ông Anäthapindika (Cấp Cô Độc), Đức Phật 
giảng cho các vị Tỷ kheo về Năm tâm hoang vu là nghi ngờ Phật, nghi ngờ 
Pháp, nghĩ ngờ Tăng, nghi ngờ các học pháp, phẫn nộ đối với các đồng phạm 
hạnh; và về Năm tâm triển phược là tham dục, tham ái tự thân, tham ái sắc 
pháp, thích khoái lạc, mong câu được sanh thiên giới. Đức Phật khuyên các vị 
Tỳ kheo nên đoạn trừ mười tâm ấy và chuyên cần, tỉnh tấn, nỗ lực tu Thiên 
định mới có đủ khả năng đạt đến Chánh giác. 

17- Vanapattha sutta : (Kinh Khu Rừng) Ơ Sãvatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc), Phật dạy cách 
chọn nơi cư tru thuận lợi cho việc fu tập, nơi nào nên bỏ đi, nơi nào nên ở lại. 
Đức Phật nói: “Này các Tỷỳ-kheo, sống tại khu rừng nào các niệm chưa an trú 
được an trú, tâm tư chưa định tĩnh được định tĩnh, các lậu hoặc chưa đoạn trừ 
được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ôn khỏi các ách phược chưa chứng đạt 
được chứng đạt, thì phải ở lại khu rừng ấy, không được bỏ đi, dù các phương 
tiện vật chất không đầy đủ”. 

18- Madhupindika sut(ta : (Kinh Mật Hoàn) Ở xứ Sãkyã, thanh 
Kapilavatthu, trong vườn Nigrodha, Đức Phật nói với các Ty kheo một câu 
văn tắt. Các vị này đến hỏi ngài Mahã-Kaccãna và được giải thích rộng ra như 
sau: 6 căn, 6 trần và 6 thức họp lại gọi là xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên tưởng 
(vọng tưởng), tưởng duyên hành (suy tầm, tầm cầu), từ hành sinh ra nhận thức 
và hý luận, tranh luận vê quá khứ, hiện tại, vị lai. Vọng tưởng và hý luận được 
sanh ra như thế. Nếu các cảm thọ hỷ lạc không sanh ra tham ái, chấp thủ, tâm 
cầu, thì /ham tùy miên"! bị đoạn tận, sân tùy miên bị đoạn tận, kiễn tùy miên, 
nghỉ tùy miên, mạn tùy miên, vô mình tùy miên đều bị đoạn tận, do đó sẽ 
không còn đấu tranh, chiêm đoạt, tranh luận, ly gián, vọng ngữ. Chính nhờ 
vậy các ác bất thiện pháp đều được tiêu diệt, không còn dư tàn. 

19- Dvedhävi(akka suffa : (Kinh Song Tâm) Ơ Sãvatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anäthapindika (Cấp Cô Độc), Phật dạy cách 
quán tự tâm để biết tâm có dục tầm, sân tầm, hại tầm, hay tâm ly dục tầm, ly 
sân tầm, ly hại tầm. Đức Phật nói: “Này các Tỷ- -kheo, trước khi Ta giác ngộ, 
khi chưa thành Chánh Giác và còn là Bồ-tát, Ta sống suy tư và chia ra hai 
nhóm suy tầm: dục tầm, sân tầm, hại tầm thuộc nhóm thứ nhất; ly dục tầm, vô 
sân tầm, vô hại tầm thuộc nhóm thứ hai. Rồi Ta sống không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cần. Kji dục tâm khởi lên, Ta tuệ trí: "Dục tầm này khởi lên nơi Ta, 
và dục tầm này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, diệt trí 
tuệ, dự phần vảo phiền não, không đưa đến Niết-bàn". Khi Ta suy tư như vậy 
thì dục tầm biến mất trong tâm. Này các Tỳ-kheo, n0 vậy Ta tiếp tục trừ bỏ, 


75! Tùy miên: ân tàng trong tìm thức. 


Sự tích đức Phật 439 


xả ly và đoạn tận dục tâm, sân tâm, hại tâm. Đó là cách ly dục ly ác bắt thiện 
pháp. Này các Tỷ-kheo, trong khi Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh 
cân như vậy, khử ly dục tâm khởi lên, Ta tuệ trì như vầy: "Ly dục tầm này 
khởi lên nơi Ta và ly dục tầm này Không đưa đến tự hại, không đưa đến hại 
người, không đưa đến hại cả hai, tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào phiền 
não, đưa đến Niết-bàn". Nhưng nếu Ta suy tư, quán sát như vậy quá lâu, thân 
Ta có thể mệt mỏi, khi thân Ta mệt mỏi thì tâm bị dao động, khi tâm bị dao 
động thì tâm rất khó được định tĩnh. Rồi Ta chánh niệm tỉnh giác /? bở tưởng 
ly dục, trân an tâm, khiến được nhất tâm, được tâm thanh tịnh, định tĩnh, 
không dao động. Rồi 74 jy dục ly ác bắt thiện pháp với tâm và tứ, chứng và 
tru Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh,. Đình chỉ tầm và tứ, 
Ta chứng và trú T' hiển thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm 
sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, Ta chứng và frú T. hiền 
thứ ba. Xả lạc xả khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, Ta chứng và trú Thiền 
thứ tư, không khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Với tâm định tĩnh như vậy 
Ta hướng tâm đến Tức mạng mình, Thiên nhãn mình và Lậu tận mình... 
Này các Tỷ-kheo, con đường yên ổn, an toàn, đưa đến hoan hỷ là con đường 
Thánh đạo Tám ngành, tức là Chánh trí kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, 
Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tính tấn, Chánh niệm, Chánh định. Này 
các Ty-kheo, hãy Thiền định, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau. Đó là 
lời giáo huấn của Ta”. 

20- Vitakkasanthäna sutfa : (Kinh An Trú Tâm) Ở Sãvatthi (Xá-vệ), 
tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anãthapindika (Cấp Cô Độc), Đức Phật 
dạy năm Phương pháp quản tưởng để trừ các bất thiện tâm khởi lên trong 
tâm: 1.Tác ý đến một thiện tầm đối nghịch; 2.Quán sát sự nguy hiểm của bất 
thiện tầm ấy; 3.Không tưởng nhớ, không tác ý bất thiện tầm ấy; 4.Tác ý đến 
hành tướng sanh trụ dị diệt của các tầm; 5.Nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc 
họng, lây tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Nhờ vậy tâm được 
an trú, đoạn trừ khát ái, giải thoát các kiết sử, khéo chinh phục kiêu mạn, 
chấm dứt khổ đau. Xin lưu ý: Người tu Thiên có thể dùng phương pháp này 
để dứt trừ một tưởng thấp ở một bậc thiền thấp và tiễn lên một tưởng cao hơn, 
ở bậc thiền cao hơn. 

Đức Phật nói: “Này các Tỳ-kheo, muốn thực tu făng thượng tâm (9 
bậc thiên) cần phải thường tác ý năm tướng. Khi y cứ tướng nào, tác ý tướng 
nào, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến sĩ sanh 
khởi, thì cần phải tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện. Nhờ tác ý một 
tướng khác liên hệ đến thiện, các ác bắt thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến 
sân, liên hệ đến si được trừ diệt. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an 
trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh... Nếu khi tác ý một tướng khác liên hệ đến 
thiện mà các ác bắt thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến sĩ 
vẫn khởi lên, thì cần phải quản sát các nguy hiểm của những tâm ấy... Nêu 
khi quán sát các nguy hiểm của những tầm ấy mà các ác bất thiện tầm liên hệ 


Sự tích đức Phật 440 


đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến s¡ vẫn khởi lên, thì cần phải không tương 

nhớ, không tác ý những tâm ấy nửữa.. . Nếu khi không tưởng nhớ, không tác ý 
các tầm cây mà các ác bắt thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ 
đến si vẫn khởi lên, thì cẩn phải tác ý đến hành tướng (sanh, trụ, dị, diệt) của 
các tâm và sự an trú hay trừ diệt các tâm... Nếu khi tác ý đến hành tướng các 
tầm và sự an trú hay trừ diệt các tâm mà các ác bất thiện tầm liên hệ đến tham 
sân si vẫn khởi lên thì, này các Ty-kheo, phải nghiễn răng, dán chặt lưỡi lên 

nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Chính nhờ trừ 
diệt bắt thiện tầm, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Như vậy 
là vị ấy đã an trú trong đọa tâm pháp môn. VỊ â ấy có thể tác ý đến tâm Hào VỊ 
ấy muốn, có thể không tác ý đến tâm nào vị ấy không muốn; vị ấy đã đoạn 


trừ khát ái, đã giải thoát các kiết sử, khéo chỉnh phục kiêu mạn, đã chấm 
dứt khô đau. 


III- PHẨM THỨ BA : 

21- Kakacipama sut(a : (Kinh Ví Dụ Cái Cưa), Ở Sãvatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỷ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc), Đức Phật 
dạy: Ví như một vị khất sĩ có thây một người đang hành hạ một người khác, 
hay chính mình có bị cưa hết tay chân cũng không nên khởi lòng phần nộ, bất 
mãn, sân hận, nếu còn phần nộ, bất mãn, sân hận thì chưa phải là đệ tử Phật. 
Đối với bất cứ ai và bất cứ lúc nào cũng phải nói lời đúng thời, chơn thực, 
nhu hòa, có lợi ích, với từ tâm. Đức Phật nói: “Này Phagguna, nếu có ai trước 
mặt Ông nói lời thô ác, lấy tay đánh, lấy đất ném, lẫy gậy đập, lấy dao chém, 
này Phagguna, Ông phải từ bỏ những phản ứng thưởng tỉnh của phàm phu, 
những tư duy theo thế tục. Này Phagguna, Ông phải học tập như sau: "Mong 
răng tâm ta sẽ không bị sân s¡ kích động! Mong răng ta sẽ không nói những 
lời thô ác! Mong răng ta sẽ sông với lòng lân mân, với tâm từ bị, không sân 
không hận!" Này Phagguna, Ông phải học tập như vậy... Này các Ty-kheo, 
hãy từ bỏ bất thiện, hãy nỗ lực làm các thiện pháp, như vậy các Ông mới 
thành tựu sự trưởng thành, hưng thịnh, lớn mạnh trong pháp luật này... Này 
các Tỷ-kheo, như có kẻ đạo tặc xâu ác, đừng cưa hai lưỡi mà cưa tay, cưa 
chân người khác, nêu có ai bị sân sỉ kích động tâm, người ấy không phải là 
người thực hành giáo pháp của Như Lai. Này các Tỷ-kheo, các Ông phải học 
tập như sau: "Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không bị sân si kích động, 
chúng ta sẽ không thốt ra những lời thô ác, chúng ta sẽ sông với lòng lân mẫn, 
với tâm từ bị, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sông bao phủ người này 
với tâm từ bi. Rồi từ đó, ta sống với tâm tử bi tòa rộng cùng khắp thế giỚI, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân". Này các Tỳ-kheo, các Ông cần 
phải học tập như vậy.” 

22- Alagadduipama suffa : (Kinh Ví Dụ Con Rắn) Ơ Savatthi (Xá-vệ), 
tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anäthapindika (Cấp Cô Độc), Đức Phật 
quở tỳ kheo Arittha íu học mà không hiểu rõ Chánh Pháp cũng như bắt rắn 
đẳng đuôi, có thể bị rắn cắn chết hay bị đau khổ gần như chết. Cuỗi kinh Phật 


Sự tích đức Phật 441 


giảng cách quản 5 uẩn đêu là vô thường, đều là nguyên nhân của đau khổ, 
đảng, xả ly, từ bỏ để trừ ngã chấp và được giải thoát. Đực Phát nói: “Ta đã 
thuyết các đục vui ít, khổ nhiêu, não nhiêu, do vậy nguy hiểm càng nhiêu hơn. 
Ta đã thuyết các dục được ví như khúc xương, ví như miếng thịt, ví như bó 
đuốc cỏ khô, ví như hố than hừng, ví như cơn mộng, ví như vật dụng cho 
mượn, ví như trái cây, ví như lò thịt, ví như gậy nhọn, ví như đầu rắn, vui ít, 
khổ nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn... Này các Tỷ- 
kheo, ở đây có một số người ngu si học pháp bằng cách đọc Kinh, Ứng tụng, 
GIải thuyết, Kệ tụng, Cảm hứng ngữ, Như thị ngữ, Bồn sanh, Vị tăng hữu 
pháp, Phương quảng, n0 g họ không quán sát ý nghĩa những pháp ấy với trí 
tuệ, nên họ chấp thủ các pháp sai lạc. Ví như một người muốn bắt răn lại nắm 
bắt con rắn ấy ở lưng hay ở đuôi. Con rắn ấy có thể quay lại căn người đó nơi 
tay, hay ở một phần nảo khác của cơ thể, và người đó có thê bị chết hay bị 
đau khổ gần như chết. Vì sao vậy? Vì nắm bắt con rắn một cách sai lạc. Cũng 
vậy này các Tỷ-kheo, không nên học Chánh pháp một cách sai lạc. Này các 
T)-kheo, hãy hiểu rõ ÿỷ nghĩa lời Ta thuyết giảng và thọ trì đúng như vậy. Nêu 
có ai không hiểu rõ ý nghĩa lời Ta thuyết giảng thì ở nơi đây, các Ông hãy hỏi 
Ta hay hỏi những bậc Tỷ-kheo trí thức... Này các Tỷ-kheo, 7ø huyết pháp 
như làm chiếc bè để các Ông. Vượt qua sông mê bề khổ, không phải để các 
Ông năm giữ lấy, các Ông cần hiểu như vậy. Chánh pháp còn phải bỏ đi, 
huỗng nữa là phi pháp... Này các Ty-kheo, các Ông nên quản sát với chánh 
trí tuệ các sắc, thọ, tư ơng, hành, tực, V và fất cả các pháp ở quả khứ, vị lai hay 
hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, như sau: "Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự 
ngã của tôi". Nhờ vậy, vị Đa văn Thánh đệ tử chán bỏ sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức, do chán bỏ nên ly tham, do ly tham, nên được giải thoát, trong sự giải 
thoát có trí khởi lên, biết được đã giải thoát. Vị ấy biết: "Sanh đã tận, phạm 
hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui tại đây với một đời 
sống khác". Này các Tỷ-kheo, cái gì không phải của các Ông, các Ông hãy từ 
bỏ. Các Ông từ bỏ sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. 

23- Vammika sutfa : (Kinh Gò Mối) Ở SavatthI, tại Jetavana, vườn 
ông AnathapIndika, một vị trời Phạm thiên đến nói với thượng tọa Kumaãra 
Kassapa một câu chuyện biểu tượng bằng hình ảnh một go mối (ô kiến lửa) 
lớn bốc khỏi ban đêm, cháy đỏ ban ngày, một vị Bà-la-môn bảo một vị Tỳ- 
kheo hãy dùng một thanh gươm đảo gò mối đề lấy lên một then cửa, một con 
nhái, một con đường hai ngã, một đồ lọc sữa, một con rùa, một con dao phay, 
một miếng thịt, rồi đảnh lễ con rắn hồ. Đức Phật giải thích biểu tượng này chỉ 
con đường tu tập mà một vị Tỷ kheo có trí tuệ nên theo. Đức Phật nói: “Này 
Ty-kheo, gò môi đồng nghĩa với cái thân do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, 
nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, hoại diệt. Cái gì thuộc về công việc 
ban ngày, ban đêm suy tầm, suy nghĩ, như vậy là ban đêm phun khói. Cái gì 
sau khi suy tầm, suy tư ban đêm, ban ngày đem ra thực hành, về thân, về lời 
nói, về ý, như vậy là ban ngày chói sáng. VỊ Bà-la-môn là đồng nghĩa với 


Sự tích đức Phật 442 


Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Vị T)-kheo đồng nghĩa với Tỷ- 
kheo hữu học. 7hanh gươm đồng nghĩa với frí tuệ. Đào lên đồng nghĩa với 
tỉnh tấn, nh cần trừ bở. Cái then cửa đồng nghĩa với vô minh; đem then cửa 
lên là trừ bó vô mình. Con nhái đồng nghĩa với sân hận; đem con nhái lên là 
trừ bỏ sân hận. Con đường hai ngã đông nghĩa với nghi hoặc; đem con 
đường hai ngã lên là frừ bỏ nghỉ hoặc. Đồ lọc sữa đồng nghĩa với năm triền 
cái: tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo hồi, hoài nghĩ; đem bỏ đồ lọc sữa là đrừ 
bỏ năm triền cái. Con rùa đồng nghĩa với năm thủ uân, tức là sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức; đem con rùa lên là #ừ bỏ năm thủ uẩn. Con dao phay đồng nghĩa 
với năm dục trưởng dưỡng, tức là sự hấp dẫn của sắc, thanh, hương, vỊ, xúc: 
pháp; lẫy con dao phay lên là ứt bó năm dục trưởng dưỡng. Miếng thịt đồng 
nghĩa với hỷ tham; lây miếng thịt lên là £ừ bổ hý tham. Con răn hỗ đồng 
nghĩa với vị Tỷ-kheo đã diệt trừ các lậu hoặc; đảnh lễ con răn hồ là đảnh lễ vị 
Ty-kheo đã diệt trừ các lậu hoặc, đã thành tựu mục tiêu tu tập”. 

24- Rathavimfa su(í(a : (Kinh Trạm Xe) Trong lâm viên Andhavana 
phía nam thành Sãvatthi, Thượng tọa Punna MantanTputta và Thượng tọa 
Upatissa Sãriputta đàm luận về các giai đoạn tu tập cũng như các trạm xe đề 
đi từ Giới thanh tịnh, Tâm thanh tịnh, Kiến thanh tịnh, ... đến mục tiêu tối hậu 
của sự tu tập là Vô Thủ Trước”? Bát-Niết Bàn. Thượng tọa MantänTputta nói 
với Thượng tọa Sãriputta: “Này Hiền giả, giới thanh tịnh chỉ có mục đích đạt 
cho được tâm thanh tịnh; /âm thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được kiến 
thanh tịnh; kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được đoạn nghỉ thanh tịnh; 
đoạn nghỉ thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được đạo phi đạo trì kiến thanh 
tịnh; đạo phi đạo trí kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được đạo tri kiến 
thanh tịnh; đạo ri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được tri kiến thanh 
tịnh; #i kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được vô £hủ trước Bát-niễt- 
bàn. Này Hiền giá, sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn là với 
mục đích vô thủ trước Bát-niễt-bàn”. — - 

25- Niväpa sut(a : (Kinh Bẫy Mỗi) Ơ Sãvatthi, tại Jetavana, vườn ông 
Anãthapindika, Đức Phật dùng thí dụ người thợ săn thiện xảo làm bây môi để 
bắt nai để nói ÄM⁄4 vương (Mãra) luôn luôn dùng sự hấp dẫn của sắc, thanh, 
hương, vị, xúc làm môi đề hãm hại chúng sanh cối dục. Đức Phật nói: “Này 
các Tỷ-kheo, thí dụ này được Ta dùng để giải thích ý nghĩa như sau: Đồ mồi 
đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng. Người thợ săn bẫy mỗi đồng nghĩa 
với Ác ma. Các quyến thuộc của người thợ săn bẫy mồi đồng nghĩa với quyến 
thuộc của Ác ma. Các đàn nai đồng nghĩa với các Sa-môn, Bà-la-môn. Những 
Sa-môn, Bả-la-môn nào tham đắm hỷ lạc từ sắc, thanh, hương, vị, xúc sẽ bị 
Ma vương hãm hại, làm cho đau khổ chết đi sống lại. Muốn không bị Ma 
vương hãm hại, thoát khỏi tâm mắt của Ma vương, làm cho Ma vương mù 
mắt, phải thực hành 9 bậc Thiên, từ Sơ thiền đến Diệt thọ trởng định. Này 
các Tỳ-kheo, Tỷ-kheo jy đực ly ác bắt thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ 


752 Thủ trước: Thủ là chấp thủ; trước là vướng mắc. Thủ trước là chấp thủ và vướng mắc. 


Sự tích đức Phật 443 


nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tâm và tứ. Như vậy gọi là làm 
Ác ma mù mắt, không còn trông thấy dấu tích, đường đi lối về của mình. Lại 
nữa, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo đình chỉ tâm và tứ, chứng và trú T hiền thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tỉnh nhất 
tâm. Như vậy gọi là làm Ác ma mù mắt... Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo 
ly hÿ trú xả, chánh niệm tĩnh giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là 
xã niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ ba. Như vậy gọi là làm Ác ma mù 

.. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo xả /ạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm 
nh Tiệc chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. Như vậy gọi là làm Ác ma mù mắt... Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo 
vượt khơi mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý với đị 
tưởng, nhất tâm trong tưởng "Hư không vô biên", chứng và trú Không vô 
biên xứ. Như vậy gọi là làm Ác ma mù mắt.... Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo vượt khởi Không vô biên xứ tưởng, nhất tâm trong tương “Thức vô 
biên", chứng và trú Thức vô biên xứ. Như vậy, gọi là làm Ác ma mù mắt... 
Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty- -kheo vượt khởi Thức vô biên xứ tưởng, nhất 
tâm Irong tương "Không có bắc cư vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. Như 
vậy gọi là làm Ác ma mù mắt... Lại nữa, này các Tỷỳ-kheo, Tỳ-kheo vượt khỏi 
Vô sở hữu xứ tường, chứng và trú Phi trởng phi phỉ trởng xứ. Như vậy gọi 
là làm Ác ma mù mắt... Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vượt khởi Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, chứng và trú Diệt thọ tưởng định, nhìn thấy 
mọi sự vật với Chanh trí, các lậu hoặc được đoạn tận. Này các Ty-kheo, như 
vậy gọi là đã làm Ác mà mù mắt, không còn trông thấy dấu tích, đường đi lối 
về của mình nữa. Vị ấy đã vượt khỏi mọi hệ lụy ở đời”. 

26- Ariyapariyesanä sutfa : (Kinh Thánh Cầu) Ở Sãvatthi, Thượng tọa 
Änanda thỉnh Phật đến tịnh thất của Bả-lamôn Rammaka gần tinh xá 
Pubbãraãma (Đông viên) theo lời yêu cầu của vị này. Tại đây Đức Phật giảng 
về Thánh Cầu và Phi Thánh Câu. Chúng sanh không biết Thánh Câu, thường 
tâm câu những Phi thánh cầu, tức là những cải bị sanh, bị già, bị bệnh, bị 
chết, bị sâu, bị ô nhiễm, nên thường bị trôi lăn trong sanh tư luân hồi. Những 
Phi thánh cầu đó là vợ, con, đầy tớ nam, đầy tớ nữ, dê, cừu, gà, heo, voI, bò, 
ngựa đực, ngựa cái, vàng, bạc... Người có trí tuệ, biết Thánh Cầu, thường tâm 
cầu những cái không sanh, không già, không bệnh, không chết, không sấu, 
không ô nhiễm, vô thượng an ồn khỏi các khổ ách, Niết-bàn. Chính do Thánh 
Cầu mà Thái tử Siddhattha đã xuất gia, học đạo với vị thầy thứ nhất là 4/ãra 
Kalãma từ Sơ thiền đến Vô sở hữu xứ, và với vị thầy thử hai là Uddaka 
Raãmaputta ở bậc thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thái tử Siddhattha, lúc 
bấy giờ trở thành Bồ tát Gotama, đến Uruvelãä đề tự mình tiếp tục con đường 
Thánh cầu và thành đạo dưới cội Bồ-đề. Rồi Ngài đến vườn nai giảng cho 
năm anh em ông Kondañña về Thánh Cầu, về phương pháp đoạn frưử 5 dục 
trương dưỡng là Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, và về phương pháp fhực hành 
từ Sơ thiền đến Diệt thọ tưởng định (như kinh số 25) đề vượt khỏi tầm mắt 


Sự tích đức Phật 444 


Ác ma, làm cho Ác ma mù mắt, đoạn tận các lậu hoặc, vượt khỏi mọi khổ đau 
ràng buộc ở đời. 

27- Culla-hatthipadopama sut(a : (Tiểu kinh Dụ Dấu Chân Voi) Ở 
Sãvatthi (Xá-vệ) tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anãthapindika (Cấp Cô 
Độc), Bà-la-môn Jãnussoni đến trình Phật về việc du sĩ Vacchãyana Pilotika 
ví các thời pháp của Phật như dấu chân voi chúa. Đức Phật nói với Bà la môn 
Jãnussani là ví dụ như thế chưa đầy đủ, chính sự thành đạo của Ngài và sự 
thành đạo của các đệ tử từ sơ thiền đến tam mình mới là dấu ấn của Ngài, 
của bậc Chánh Đăng Giác. Đức Phật nói: “Một số đông người nghe Như Lai 
thuyết Pháp, sanh lòng tín ngưỡng, xin xuất gia, thành tựu các học giới và nếp 
sông thanh tịnh, thành tựu Thánh giới uấn, thành tựu Thánh hộ trì các căn, 
thành tựu Thánh chánh niệm tỉnh giác, lựa một chỗ thanh vắng tĩnh mịch ngôi 
khởi ppHì ngơ. Sau khi từ bỏ năm tiền cái, các vị ấy ly dục, ly ác bắt thiện 
pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, đó là dâu chân của Như Lai; đình chỉ tầm 
và tứ, nội tỉnh nhất tâm, chứng và trủ T' hiền thứ hai: ly hỷ trú xả, chánh niệm 
tỉnh giác, chứng và trú Thiền thứ ba; xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu, chứng và trú 
Thiền thứ tư, như vậy là dẫu chân của Như Lai. Với tâm định tĩnh, thuần 
tịnh, không cầu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyên, dễ sử dụng, vững chắc, 
bình thản như vậy, các vị ẫy dẫn tâm, hướng tâm đến Tức mạng mình, Thiên 
nhãn mình và Lậu tận minh; như vậy là dẫu chân của Như Lai. Này 
Jãnussoni, nhờ thấy như vậy, tâm các vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu 
lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự 
hiểu biết "Ta đã giải thoát". Các vị ấy tự biết "Sanh đã tận, phạm hạnh đã 
thành, việc cần làm đã làm, không có trở lui đời sống này nữa”. Này 
Janussoni, như vậy là dấu chân của Như Lai, là dẫu ẫn của Như Lai. Đến mức 
độ này, mới có thê đi đến kết luận "Thế Tôn là bậc Chánh Đắng Giác, Chánh 
pháp đã được Thế Tôn khéo thuyết giảng, Chúng Tăng khéo hành trì". Này 
JanussomI, tới mức độ này, ví dụ dấu chân con voi mới thật sự được đây đủ 
một cách rộng rãi”. : 

28- Mahä-hatthipadopama sut(a : (Đại kinh Dụ Dấu Chân Voi) Ở 
Sävatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ- -đà Lâm), vườn ông Anäthapindika (Cấp 
Cô Độc), thượng tọa Sãriputta giảng. cho các vị Tỷ kheo về Bồn Thánh Đề 
như là dấu chân voi, như là dấu ấn của đức Thế Tôn: Năm thủ uân đều là vô 
thường, sanh, già, bệnh, chết, sâu, bi, ưu, não, nên đều là Khổ; sự tham dục, 
chấp trước, tham đắm, mê say hý lạc trong năm thủ uân tức là K?ổ ứập; sự xả 
ly năm thủ uân, nhiếp phục tham dục, từ bỏ tham dục tức là Khổ diệt”. 
Thượng tọa Sãriputta nói: “Này chư Hiền, /ất cả các Thiện pháp đều tập 
trung trong Bốn Thánh để là Khổ, Khổ tập, Khổ diệt, Khổ diệt đạo. Sanh là 
khổ, già là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, mong cầu không 
được là khô, ớm lại Năm thú uấn là Khổ. Chư Hiền, 5 thủ uẫn chính là sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức. Chư Hiền, sắc thủ uân khởi lên từ bốn đại. Bốn đại 
chính là địa giới, thúy giới, hỏa giới, phong giới. Có nội địa giới (trong thân), 





Sự tích đức Phật 445 


có ngoại địa giới (ngoai thân). Có nội thủy giới, có ngoại thủy giới. Có nội 
hỏa giới, có ngoại hỏa giới. Có nội phong giới, có ngoại phong giới. Tất cả 
các giới dù nội hay ngoại đều là vô thường, do duyên hợp và sẽ hoại diệt, đều 
là nguyên nhân của khổ, do đó vị Thánh đệ tử cần phải như thật quán sát tất 
cả các giới, tức sắc thủ uấẫn, với chánh trí tuệ như sau: "Cái này không phải 
của tôi, cái này không phải là tôi, cát này không phải tự ngã của tôi”. Sau 
khi thấy như thật sắc thủ uân với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh nhàm chán 
đối với sắc thủ uân, khởi tâm từ bỏ sắc thủ uân. Này chư Hiền, khi nào các 
căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý bị hư hại thì thức phần thích hợp (nhãn 
thức,....ý thức) không có hiện khởi, không có sự hiểu biết. Chỉ khi nào nội ý 
căn không bị hư hại, ngoại pháp vào trong tầm của ý căn, có sự quy tụ xúc 
chạm thích hợp, thì thức phân thích hợp mới hiện khởi. Bất cứ pháp gì được 
hiện khởi như vậy đều quy tụ trong sắc thủ uần; bẫt cử cảm thọ gì được hiện 
khởi như vậy đều quy tụ trong /ho 0h uẩn; bất cứ tưởng gì được hiện khởi 
như vậy đều quy tụ trong tưởng thủ uấn; bất cứ hành gì được hiện khởi như 
vậy đều quy tụ trong hành thủ uân; bắt cứ thức gì được hiện khởi như vậy đều 
quy tụ trong /hức thú uấn. Đó là lý duyên khởi về 5 thủ uần. Thế Tôn đã nói 
như sau: "4i thấy được lý duyên khởi, người ấy thấy được Pháp; ai thấy 
được Pháp, người ấy thấy được lý duyên khởi". Những pháp này do duyên 
khởi lên chính là năm thủ uân. Sự tham dục, chấp trước, tham đắm, mê say 
trong năm thủ uấn này tức là Khổ tập: sự nhiếp phục tham dục, sự từ bỏ 
tham dục tức là Khổ diệt”. 

29- Mahä-Sãäropama sutfa : (Đại kinh Thí Dụ Lõi Cây) Ở Rãlagaha 
(Vương Xá), núi Gijjhakùta (Linh Thứn), Đức Phật nói về hiểm họa của tự 
mãn, khen mình chê người, vào lúc Devadatta thành lập giáo đoàn riêng tại 
GayäsIsa. Phật nói sự tu tập phạm hạnh không phải vì lợi ích, lợi dưỡng, danh 
vọng, không phải vì lợi ích thành tựu giới đe, không phải vì lợi ích thành tựu 
thiên định, không phải vì lợi ích fri kiến; tâm giải thoát bất động mới chính là 
mục đích của sự tu táp, là mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh. Đức Phật nỗi: 
“Này các Tỷ kheo, người xuất gia không nên vì lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng mà hoan hỷ, tự mãn, khen mình, chê người, trở thành mê say, tham đắm, 
phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy /hành tựu Giới đức. Vị ấy do 
thành tựu giới đức này nên hoan hỷ nhưng không tự mãn, không khen mình, 
chê người, không trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không 
phóng dật, vị ấy /hành tựu Thiên định. VỊ ấy do thành tựu thiền định nảy nên 
hoan hỷ nhưng không tự mãn, không khen mình, chê người, không trở thành 
mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy /hành tựu Tri 
kiến. Vị ây do thành tựu tri kiến này nên hoan hỷ nhưng không tự mãn, không 
khen mình chê người, không trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống 
không phóng dật, vị ây hành tựu được giải thoát viên mãn. Như vậy, này các 
Ty kheo, tu phạm hạnh không phải vì lợi ích, lợi dưỡng, danh vọng, không 
phải vì lợi ích thành tựu giới đức, không phải vì lợi ích thành tựu thiền định, 
không phải vì lợi ích tri kiến. Này các Tỷ-kheo, âm giải thoát bất động 


Sự tích đức Phật 446 


chính là mục đích của phạm hạnh , là lõi cây, là mục tiêu cuối cùng của 
phạm hạnh”. 

30- Culla-Sãäropama sutta : (Tiểu kinh Thí Dụ Lõi Cây) Tại Sãvatthi 
(Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anäthapindika (Cấp Cô Độc), Đức 
Phật nói với Bà la môn Pingalakoccha: “Này Bà la môn, tu tập phạm hạnh 
không phải vì lợi ích, lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng, không phải vì lợi ích 
thành tựu giới đức, không phải vì lợi ích thành tựu 7iên định, không phải vì 
lợi ích #¡ kiến. Này Bà-la-môn, những pháp gì cao thượng hơn, thù thắng hơn 
tri kiến? Ở đây, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và 
trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc, do ly dục sanh với tầm và tứ. Đây 
là pháp cao thượng hơn, thù thắng hơn tri kiến. Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ- 
kheo đình chỉ tầm và tứ, chứng và trú T, hiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do 
định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Lại nữa, này Bà-la-môn, 
Ty-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và frú T. hiền thứ ba. Lại nữa, này Bà-la- 
môn, Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 
Thiên thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Lại nữa, này Bà-la- 
môn, Tỷỳ-kheo vượt khỏi mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, 
không tác ý với dị tưởng, nhất tâm trong tưởng "Hư không vô biên", chứng 
và frú Không vô biên xứ. Lại nữa, này Bà-la-môn, Ty-kheo vượt khôi Không 
vô biên xứ tưởng, nhất tâm trong tưởng "Thức vô biên", chứng và trú Thức 
vô biên xứ. Lại nữa, này Bà-la-môn, Ty-kheo vượt Khú) Thức vô biên xứ 
tưởng, nhất tâm trong tưởng "Không có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xử. 
Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt khỏi Vô sở hữu xứ tương, chứng và 
trú Phi tưởng Phi phi trởng xứ. Lại nữa, này Bà-la-môn, T-kheo vượt khỏi 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, chứng và trú Diệt thọ tưởng định, sau khi 
thấy với trí tuệ các lậu hoặc được đoạn trừ. Này Bà-la-môn, các pháp này Cao 
thượng hơn, thù thắng hơn tri kiến. Này Bả-la-môn, ví như một người muốn 
được lõi cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, 
đứng thăng, có lõi cây, người ấy chặt lõi cây, lẫy và mang đi và tự biết đó là 
lõi cây. Và người ấy đạt được mục đích mà lõi cây có thể mang đến. Này Bà- 
la-môn, Như Lai nói người tìm lõi cây này giông như người tu phạm hạnh. 
Như vậy, này Bà-la-môn, tu phạm hạnh không phải vì /2¡ ích, lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng, không phải vì lợi ích thành tựu giới đức, không phải vì lợi 
ích thành tựu Thiên định, không phải vì lợi ích tri kiến. Này Bà-la-môn, Tâm 
giải thoát bắt động chính là mục đích của phạm hạnh, là lõi cây của phạm 
hạnh, là mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh”. 


IV- MAHAYAMAKA-VAGGA : 

31- Cũla-Gosinga sut(a : (Tiểu kinh Rừng Sừng Bò) Ở làng Nãdikã, 
xứ VaIJjï, tại gian nhà gạch GiñJakävasatha, trong lâm viên Gosinga, Đức Phật 
nói chuyện với 3 vị khất sĩ Anuruddha, Nandiya và Kimbila. Ba vị này trình 
với Phật về cuộc sống hòa hợp và chỗ đạt đạo của mình ở từng bậc thiên, từ 


Sự tích đức Phật 447 


Sơ thiền đến Diệt Thọ Tưởng. Đức Phật khen: “Lành thay, này Anuruddha! 
Ngoài lạc trú này, không còn một lạc trú nào khác cao thượng hơn, thù thắng 
hơn”. Sau đó Đức Phật nói với Yakkha Digha Parajana: “Này Digha, nếu gia 
đình nảo biết ba Thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia 
đình, nghĩ đến ba Thiện nam tử này với tâm niệm hoan hý, thì gia đình ây sẽ 
được an lạc, hạnh phúc lâu dài. Này Digha, ba Thiện nam tử này sông vì hạnh 
phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, 
vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người”. 

32- Mahä-Gosinsa suffa : (Đại kinh Rừng Sừng Bò) Trong lâm viên 
Gosinga, sáu vị khất sĩ Sãriputta Mahã- Moggallana, Maha-Kassapa, 
Anuruddha, Ananda và Revata thảo luận với nhau về pháp tụ thù thắng. Mỗi 
vị đều nói theo kiến thức và pháp hành của mình. Khi cả sáu vị cùng nhau đến 
hỏi Phật, Phật khen mỗi vị đều nói đúng theo tri kiến, pháp hành vả chỗ thành 
tựu của mình, rồi đức Phật nói tiếp: “Này Sãriputta, tất cả các Ông đều đã lần 
lượt khéo trả lời theo chỗ thành tựu của mình. Bây giờ các Ông hãy nghe Ta 
nói hạng Ty-kheo nảo có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga? Này Sãriputta, 
Tỳ-kheo, sau buổi ăn, sau khi đi khất thực về, ngồi kiết- -glà, lưng thăng đứng, 
đặt niệm trước mặt, và nghĩ rằng: "7ø sẽ không bỏ ngôi kiết già này cho đến 
khi tâm của ta được khéo giải thoát khởi các lậu hoặc, không côn chấp 
thú". Này Sãriputta, hạng Tỷỳ-kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng 
Gosinga”. 

33- Maha-Gopälaka sutfa : (Đại kinh Người Chăn Bò) Ở tại Sãvatthi 
(Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc), Đức 
Phật nói về 11 phẩm hạnh của một người chăn bò giỏi, và 11 phẩm hạnh 
tương ứng của một khát sĩ giỏi: 1-Biết rõ các sắc đều do bốn đại hợp thành, 2- 
Khéo phân biệt nghiệp tướng của kẻ ngu và người trí, 3-Khéo từ bỏ dục tầm 
vừa khơi lên, 4-Khẻo hộ trì các căn được thanh tịnh, 5-Khéo thuyết giang 
rộng rãi Chánh pháp, 6-Biết tìm đến các bậc thiện tri thức để tham vấn, 7-Có 
đức tin nơi Tam Bảo, 8-Biết tinh tấn tu tập Bát Chánh Đạo, 9-Khéo giảng 
Chánh pháp theo trình độ người nghe, 10-Chi nhận của cúng dường vừa đủ, 
11-Biết tôn kính các bậc tôn túc trong Giáo đoàn. Đức Phật kết luận: “Này 
các Tỳ-kheo, Tỷ-kheo nào đầy đủ mười một pháp này, thì có thể lớn mạnh, 
tăng thịnh, thành tựu viên mãn trong Pháp và Luật này của Như Lai”. 

34- Cula-Gopälaka sutfa : (Tiểu kinh Người Chăn Bò) Ở xứ VajjT 
(Bạt-kỳ) tại Ukkãcelã, trên bờ sông Hằng, Đức Phật nói với các vị Tỷ kheo: 
Một người chăn bò biết rõ dòng sông, địa thế hai bên bờ và năng lực mây con 
bò của mình thì có thể dắt bò vượt qua sông an toàn, Như Lai nhờ có Túc 
mạng minh, Thiên nhãn minh và Lậu tận minh nên đã dìu dắt các đệ tử vượ 
qua dòng sông của Ma Vương, đạt đễn các quả vị từ Dự lưu đến A la hán. 

35- Cũla-Saccaka sutfa : (Tiêu kinh Saccaka) Ở Vesãl, rừng Đại Lâm, 
tại giảng đường Trùng Các, Đức Phật và đạo sĩ Niganthaputta Saccaka thảo 
luận trước công chúng Licchavĩ về Năm Uẩn (khandha) là sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức. Phật dạy năm ấn đêu là vô thường, là khổ, là biến hoại, do đó 


Sự tích đức Phật 448 


không bao giờ nên nghĩ “Cái này là của tôi, cải này là tôi, cái này là tự ngã 
của tôi.” Nhờ quán sát với chánh trí tuệ như vậy các vị Tỷ kheo đã chứng 
được Vô chấp thủ giải thoát (không còn chấp 5 uân là ta hay của ta), được 
Chánh trí giải thoát, thành tựu được ba pháp vô thượng là Kiến vô thượng, 
Đạo vô thượng và Giải thoát vô thượng. 

36- Mahä-Saccaka sutta : (Đại kinh Saccaka) Ở Vesall, rừng Đại 
Lâm, tại giảng đường Trùng Các, Đức Phật nói với Niganthaputta Saccaka về 
cách quán thân và tâm như sau: “Này Aggivessana, thế nào là thân tu tập và 
tâm tu tập? Ở đây, này Aggivessana, khi lạc thọ khởi lên cho vị Thánh đệ tử, 
vị này cảm giác lạc thọ, nhưng không tham đắm lạc thọ, không rơi vào sự 
tham đắm lạc thọ. Nếu lạc thọ ấy bị diệt mất, do lạc thọ đoạn diệt, khởi lên 
khổ thọ, vị ấy cảm giác khổ thọ nhưng không sầu muộn, than van, khóc lóc, 
đập ngực, đưa đến bất tỉnh. Này AggIvessana, lạc thọ ẫy khởi lên cho vị kia, 
không chỉ phối tâm và không an trú, do thân có tu tập; khô thọ ấy khởi lên 
cho vị kia, không chi phối tâm và không an trú, do tâm có tu tập. Này 
Aggivessana, người nào khi có lạc thọ khởi lên, lạc thọ ấy không chi phối tâm 
và không an trú, do thân có tu tập, và khi có khổ thọ khởi lên, khỗ thọ ấy 
không chi phối tâm và không an trú, do tâm có tu tập, người ấy là người có 
thân tu tập, có tâm tu tập”. Rồi đức Phật kế lại đầy đủ những gì ngài đã thực 
hành từ lúc xuất gia, học đạo với hai vị đạo sư là Älãra Kalama và Uddaka 
Rãmaputta, tu khô hạnh tại Uruvelä, đến khi theo pháp tu trung đạo fhực 
hành từ Sơ thiên đến Tứ thiên rồi hướng dẫn tâm đến Tam mình và thành 
đạo. Đức Phật nói: “Ta thực hành khổ hạnh khốc liệt như vậy nhưng vẫn 
không chứng được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc 
Thánh. Hay là có đạo lộ nào khác đưa đến giác ngộ?... Rồi Ta nhớ đến trong 
khi phụ thân Ta đang dự lễ Hạ điền và Ta đang ngôi dưới bóng mát cây diêm- 
phù-đẻ (jambu), Ta ly dục, ly pháp bắt thiện chứng và trú Thiền thứ nhất, một 
trạng thái hý lạc do ly dục sanh với tầm và tứ... Rồi này Aggivessana, Ta suy 
nghĩ thật không dễ gì chứng đạt lạc thọ ấy, với thân thể ốm yếu kinh khủng 
như thế này. Ta hãy ăn thô thực, ăn cơm chua... Và này Aggivessana, sau khi 
ăn thô thực và được sức lực trở lại, Ta jy đục, ly pháp bất thiện, chứng và trú 
Thiền thứ nhất, một trạng thải hỷ lạc do ly dục sanh với tâm và tứ. Này 
Aggivessana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi Ta được tôn tại nhưng không chỉ 
phối tâm Ta. Đình chỉ tâm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái 
hỷ lạc do định sanh, không tâm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Này 
Aggivessana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi Ta, được tồn tại nhưng không chỉ 
phối tâm Ta. Ly hý tru xả, chảnh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Tỉ hiền thứ ba. Này AggIvessana, 
như vậy lạc thọ khởi lên nơi Ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm Ta. 
Xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không 
khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Aggivessana, như vậy lạc thọ khởi lên 
nơi Ta, được tôn tại nhưng không chi phối tâm Ta. Rồi với tâm định tĩnh, 
thuần tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyên, dễ sử 


Sự tích đức Phật 449 


dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến Túc mạng 
mình, Thiên nhãn mình, Lậu tận trí. Ta biết như thật: "Đây là Khổ", biết 
như thật: "Đây là Nguyên nhân của khô", biết như thật: "Đây là sự Diệt khổ", 

biết như thật: "Đây là Con đường đưa đến diệt khổ", biết như thật: "Đây là 
những lậu hoặc", biết như thật: "Đây là nguyên nhân của lậu hoặc", biết như 
thật: "Đây là sự diệt trừ các lậu hoặc", biết như thật: "Đây là con đường đưa 
đến sự diệt trừ các lậu hoặc". Nhờ biết như vậy, nhận thức như vậy, ứâm của 
Ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô mình lậu. Đỗi với tự 
thân đã giải thoát như vậy, Ta khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát" Ta đã 
biết: "Sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại 
không có đời sống nào khác nữa”. Này AggIvessana, đó là minh thứ ba mà Ta 
đã chứng được trong canh cuối, vô minh diệt, minh sanh, tối tăm diệt, ánh 
sáng sanh, do Ta sông không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Như vậy này 
Aggivessana, lạc thọ sanh nơi Ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm Ta". 

37- Cũla- -Tanhãsankhaya suffa : (Tiểu kinh Đoạn Tận Ái) Ở Sãvatthi 
(Xá-vệ), tính xá Đông Viên (Pubbarama), giảng đường Lộc Mẫu 
(Migãramãtu), vua trời Đao Lợi là Sakka Indra đến viếng Phật và hỏi “7hế 
nào là ái tận giải thoát”. Phật dạy quán tánh vô thường, tánh đoạn điệt của 
tất cả pháp. rồi ly tham, xả ly các cảm thọ để đoạn tận phiên não, chứng đạt 
niết bàn. Đức Phật nói: “Này Thiên chủ, khi Tỳ-kheo được nghe như sau: 
"Thật không xứng đáng, nếu có thiên vị đối với tất cả pháp", vị ấy biết rõ tất 
cả pháp. Sau khi biết rõ tất cả pháp, vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả pháp. Do 
biết một cách rốt ráo tất cả pháp nên khi có một cảm thọ nào, lạc thọ, khổ thọ, 
hay bất khổ bắt lạc thọ, vị ấy sống quán tánh vô thường, quán tánh đoạn diệt, 
quán tánh ly tham, quán tánh xả ly đối với các cảm thọ ấy. Vÿ ấy nhờ sống 
quản tánh vô thường, quản tánh đoạn diệt, quản tảnh ly tham, quán tánh xả ly 
đối với các cảm thọ ấy nên không chấp trước một vật gì ở đời. Do không chấp 
trước nên không phiên não, do không phiên não, vị ấy chứng đạt Niễt-bàn. VỊ 
ây tuệ tri: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, 
không còn trở lại đời này nữa". Này Thiên chủ, một cách tóm tắt, đến mức độ 
như vậy, một Tỷ-kheo đạt đi tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cảnh an 
ồn, khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, thành bậc tối 
thắng giữa chư Thiên và loài Người”. 

38- Mahä- Tanhãsankhaya sutfa : (Đại kinh Đoạn Tận Ái) Ở Sãvatthi 
(Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc), 
Đức Phật bác bỏ tà kiến của khất sĩ Sati cho rằng thức là chủ thể đi tái sanh. 
Phật giảng 6 thức là nhãn, nhĩ, tý, thiệt, thân và ý thức đều do nhân duyên 
sanh nên đều là vô thường và vô ngã, không thể là chủ thể đi tái sanh. Phật 
giang có 4 món ăn là đoản thực, xúc thực, niệm thực và thức thực làm cho các 
loài hữu tình sanh ra và bảo tổn sự sống; 4 món ăn đó đều do Ái làm nhân 
duyên sanh khơi, Ái do Thọ làm nhân duyên, Thọ do Xúc, Xúc do 6 Nhập, 6 
Nhập do Danh Sắc, Danh Sắc do Thức, Thức do Hành làm nhân duyên, các 
Hành do Vô minh làm nhân duyên sanh khởi. Như vậy toàn bộ khô uân của 








Sự tích đức Phật 450 


con người được tập khởi qua 12 nhân duyên như sau: Vô mỉnh > Hành > 
Thức > Danh Sắc > Lục Nhập > Xúc > Thọ > Ái > Thủ > Hữu > Sanh > Lão 
Tử. Như vậy khi Ái sanh thì toàn bộ Khổ uẩn sanh. Khi Vô minh diệt, hoặc 
khi Ái diệt thì toàn bộ Khổ uẩn diệt. Tất cả chúng sanh đều do nhân duyên 
sanh, không cơ cai “Ta” trong qua khư, trong hiện tại cũng như trong vị 
lai. Rồi Đức Phật nói đến 3 nhân duyên (tỉnh cha, huyết mẹ, hương ấm”) 
giúp cho một bảo thai thành hình, lớn lên, có ý thức, có xúc, có thọ, có Ai, hy, 
lạc, tham đắm, tầm câu, phiền não và đau khổ. Như Lai xuất hiện ở đời 
truyền dạy cách thoát khổ như sau: 

- Xuất gia sống đời phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, giữ giới thanh tịnh. 

- Hộ trì các căn một cách miên mật thanh tịnh (không ái nhiễm các cảm thọ 
hỷ lạc). 

- Luôn luôn chánh niệm tỉnh giác trong mọi hành động để tránh lỗi lầm. 

- Tìm nơi thanh vắng ngôi Thiên, tinh tắn đoạn trừ 5 triền cái (tham, sân, hôn 
trầm, trạo hồi, hoài nghi), chứng và an trú từ Sơ thiền đến Tứ thiền. 

- Đoạn diệt tham ái, chấp thủ, hữu lậu, sanh, già, chết, ưu, bi, khổ, não..., ức 
là đoạn diệt toàn bộ Khổ uẩn. Đó là cách thọ trì “4i Tận Giải Thoát”. 

39- Mahä-Assapura sutfa: (Đại kinh Xóm Ngựa) Ở xứ Angã (Ương- 
già), tại thành phô Assapura, Đức Phật giảng về sa môn hạnh. Một sa môn 
chân chánh phải thực hành các hạnh từ dễ đến khó như sau: thành tựu tàm 
quý, thân khẩu ý hành thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh, hộ trì các căn, ăn 
uông có tiết độ, chú tâm cảnh giác, chánh niệm tỉnh giác, chọn một nơi thanh 
văng ngôi Thiền, đoạn trừ 5 triền cái, chứng và an tru từ Sơ thiên đến Tư 
thiền rồi hướng dẫn tâm đến Tuc mạng mình, Thiên nhãn mình và Lậu tận 
mình. Tỳ-kheo như vậy được gọi là Sa-môn, là Bà-la-môn, là bậc Thánh, là 
bậc A-la-hán. Đức Phật nói: “Này các Tỳ-kheo, nếu các Ông được hỏi: "Các 
Ông là ai!" Các Ông phải tự nhận: "Chúng tôi là Sa-môn". Này các Tỷ-kheo, 
các Ông đã được danh xưng như vậy, đã tự nhận là như vậy, thì các Ông phải 
tự tu tập như sau: "Chúng fa sẽ thọ trì và thực hành những pháp tác thành Sa- 
môn, những pháp tác thành Bà-la-môn. Như vậy, danh xưng này của chúng ta 
mới chân chánh và sự tự nhận nảy của chúng ta mới như thật. Và những đồ 
cúng dường mà chúng ta thọ hưởng như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
dược phẩm trị bệnh mới có được kết quả lớn, lợi ích lớn cho chúng ta. Và 
chúng ta xuất gia không thành vô dụng, có kết quả, có thành tích". Này các 
Tỳ-kheo, thế nào là các pháp tác thành Sa-môn, và các pháp tác thành Bà-la- 
môn? Vị Sa-môn phải thành tựu các pháp hành sau đây: 

-Tàm quý, tức biết hỗ thẹn và sợ hãi khi phạm giới hay làm điều bất thiện. 
-Thân hành, khẩu hành, ý hành đều thanh tịnh, tức minh chánh, cởi mở, 
không có tỳ vết che giấu. Khi đã thành tựu, không nên khen mình chê người, 
nên biết còn nhiều việc phải làm hơn nữa. 


753 Hương ấm (gandhabba): Nghiệp lực làm chủng tử sẵn sàng đi tái sanh. 


Sự tích đức Phật 451 


-Sanh mạng thanh tịnh, tức minh chánh, cởi mở, không có tỳ vết che giấu. 
Khi đã thành tựu, không nên khen mình chê người, nên biết còn nhiều việc 
phải làm hơn nữa. 

-Hộ trì các căn thanh tỉnh, tức không chấp tướng chung, không chấp tướng 
riêng của trần cảnh, chế ngự mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không cho tham ái, 
ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên. Khi đã thành tựu, không nên khen mình 
chê người, nên biết còn nhiều việc phải làm hơn nữa. 

-Tiết độ (rong ăn uống, tức thọ thực với chánh tư duy, không phải để vui đùa, 
không phải để đam mê, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này 
được bảo dưỡng, khỏi bị bệnh tật, để hỗ trợ phạm hạnh”*, nên nghĩ rằng: 
"Như vậy chúng ta diệt trừ các cảm thọ hỷ lạc cũ và . không cho khởi lên cảm 
thọ hý lạc mới, và chúng ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ôn". Khi đã 
thành tựu, không nên khen mình chê người, nên biết còn nhiều việc phải làm 
hơn nữa. 

-Chú tâm cảnh giác. Ban ngày đi kinh hành, hay trong lúc ngôi, chúng ta phải 
tây sạch tâm tư khỏi các vọng tưởng, phiên não. Ban đêm canh một đi kinh 
hành, hay trong lúc ngôi, chúng ta phải tây sạch tâm tư khỏi các vọng tướng, 
phiền não. Ban đêm canh giữa, chúng ta phải nằm dáng nằm con sư tử, 
nghiêng bên hông tay phải, một chân đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác, 
tâm nghĩ đến lúc thức dậy lại. Ban đêm canh đầu thức dậy, đi kinh hành, hay 
trong lúc ngồi, chúng ta phải tây sạch tâm tư khỏi các vọng tưởng, phiền não. 
Khi đã thành tựu, không nên khen mình chê người, nên biết còn nhiều việc 
phai làm hơn nữa. 

-Chánh niệm tỉnh giác, tức khi đi tới, đi lui đều tỉnh giác”, khi nhìn thắng, 
nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tay, duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y kép, 
bình bát, thượng y đều tỉnh giác, khi ăn uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác, khi đi 
đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác, khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng 
đều tỉnh giác. Khi đã thành tựu, không nên khen mình chê người, nên biết còn 
nhiều việc phải làm hơn nữa. 

-Ngôi kiết già, lưng thẳng đứng, an trú chánh niệm trước mặt, từ bỏ tham ái ở 
đời, gột rửa tâm hết tham ái, từ bỏ sân hận, hôn trầm, trạo hội, hoài nghi, quán 
năm triền cái khi chúng được diệt trừ. Sau khi đã đoạn írử năm triển cái làm ô 
nhiễm tâm tư, làm yếu ớt trí tuệ, vị Sa-môn jy đực, ly ác bắt thiện pháp, 
chứng và trú Tì hiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly đục sanh với tâm và 
fứ. Vị ấy thắm nhuần, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ 
lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không có hỷ lạc do ly 
dục sanh ấy thắm nhuẳn. Vị Sa-môn đình chỉ tâm và tứ, chứng và trú T liền 
thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh 
nhất tâm. VỊ ây thắm nhuân, tắm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình 
với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc 


75 Phạm hạnh: Giới hạnh, đức hạnh; các hành động về thân khẩu ý đều hoàn toàn thanh tịnh, tốt 
đẹp. Đã ly dục, ly ác bât thiện pháp. 
75 Tỉnh giác: Biệt rõ việc mình đang làm, biết rõ từng động tác của mình. 


Sự tích đức Phật 452 


do định sanh ấy thâm nhuân. Vị Sa-môn jy hý trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là "xả niệm lạc trú”, chứng và trú 
Thiền thứ ba. Vị ấy thâm nhuần, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân 
mình với lạc thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toản thân không 
được lạc thọ không có hỷ ấy thâm nhuằn. Vị Sa-môn xả !ạc xả khổ, ly hỷ ưu 
đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. VỊ â cây thấm nhuẳn toản thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, 
không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ây 
thấm nhuằn. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không câu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyên, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như VẬY, VỊ 
Sa-môn dẫn tâm, hướng tâm đến Túc mạng mình, Thiên nhấn mình và Lậu 
tận trí. VỊ Sa-môn biết như thật: "Đây là khổ", "Đây là Nguyên nhân của 
Khổ", "Đây là sự Diệt khổ", "Đây là con đường đưa đến diệt khổ": biết như 
thật: "Đây là những lậu hoặc", "Đây là nguyên nhân của các lậu höXế”” "Đây 
là sự đoạn trừ các lậu hoặc", "Đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu 
hoặc". Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi 
dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải 
thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát". Vị ấy tuệ tri: "Sanh đã 
tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong, sau đời hiện tại 
không có đời sống nào khác nữa"”. 

40- Cũla-Assapura sutfa: (Tiểu kinh Xóm Ngựa) Ở xứ Angäa (Ương- 
già), tại thành phố Assapura, Đức Phật kể ra chỉ tiết những điều mà bậc Sa 
môn không nên làm và những điều mà bậc Sa môn chân chánh cân phải làm. 
Các Sa môn chân chánh trước hết phải đoạn trừ tham lam, sân hận, dối trá, 
não hại, ganh ty, ái dục, tà kiến, tóm lại là đoạn tận cấu uễ và ác bất thiện 
pháp: kê đến phải tu tập bốn tâm vô lượng Từ Bi Hỷ Xá đê tâm được định tỉnh 
đoạn trừ các lậu hoặc, nhờ đó mà ngay trong hiện tại tự mình chứng ngộ và 
thành đạt vô lậu tâm giai thoát, tuệ giai giải thoát. Đức Phật nói: “Này các Ty- 
kheo, các Ông đã được danh xưng như vậy, đã tự nhận là như vậy, thì các 
Ông phải tự tu tập những pháp môn xứng đáng bậc Sa-môn. Như vậy danh 
xưng nảy của các Ông mới chân chính và sự tự nhận này của các Ông mới 
như thật. Và những thứ cúng dường mà các Ông thọ hưởng như y phục, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh mới có được kết quả lớn, lợi ích lớn 
cho các Ông. Và các Ông xuất gia không thành vô dụng, có kết quả, có thành 
tích... Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỳ-kheo thực hành các pháp môn xứng 
đáng bậc Sa-môn? Này các Tỷ-kheo, đối với Tỷ-kheo có ứâm tham đục và 
lòng tham dục được đoạn diệt, có âm sân hán và lòng sân hận được đoạn 
diệt, có âm phẩn nộ và lòng phẫn nộ được đoạn diệt, có /âm hiểm hận và 
lòng hiềm hận được đoạn diệt, có /ẩm giả đối và lòng giả dối được đoạn diệt, 
có âm não hại và lòng não hại được đoạn diệt, có âm ganh fy và lòng ganh 
ty được đoạn diệt, có /âm xan tham và lòng xan tham được đoạn diệt, có /âm 
man trá và lòng man trá được đoạn diệt, có /đm xảo frá và lòng xảo trá được 
đoạn diệt, có /đm ái đục và lòng ái dục được đoạn diệt, có /à kiến và tà kiến 





Sự tích đức Phật 453 


được đoạn diệt... Này các Tỳ-kheo, như vậy là vị ấy đã thực hành các pháp 
môn xứng đáng bậc Sa-môn, đoạn diệt những cầu uê cho Sa-môn, những tỳ 
vết cho Sa-môn, những lỗi lầm cho Sa-môn, đoạn diệt nhân sanh vào đọa xứ, 
ác thú. Vị ấy thấy tự ngã được gột sạch tất cả những ác bắt thiện pháp và vị ấy 
thấy tự ngã được giải thoát. Do thấy tự ngã được gột sạch tất cả những ác bất 
thiện pháp ấy, do thấy tự ngã được giải thoát nên hân hoan sanh; do tâm hân 
hoan nên hý sanh; do hỷ nên thân được khinh an; do thân khinh an nên /aec £ho 
sanh; do lạc thọ nên fâm được định tĩnh. VỊ ẫy an trú biến mãn một phương 
với tâm Từ, cũng vậy với phương thứ hai, với phương thứ ba, với phương thứ 
tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm Từ, quảng đại vô biên, 
không hận không sân. An frú biến mãn với tâm Bi... (như trên)... an trú, biễn 
mãn với tâm Hỷ... an trú biến mãn với tâm Xả... Này các Tỷ-kheo, nếu có 
người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, đi đến pháp luật do Như 
lai thuyết dạy, sau khi tu tập Từ, BI, Hý, Xả, nội tâm được định tĩnh. Ta nói 
rằng chính nhờ nội tâm định fimh, vị ấy thực hành các pháp môn xứng đáng 
bậc .Sa-môn. Nếu có người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sau 
khi đi đến pháp luật do Như Lai thuyết dạy, nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, vị ấy 
ngay trong hiện tại, tự mình chứng tri, chứng ngộ và thành đạt vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát. VỊ ấy thành Sa-môn chính nhờ đoạn diệt các lậu 
hoặc. 





V- CULA-YAMAKA-VAGGA : : 

41- Sãleyyaka sutta : (Kinh Sãleyyaka) Ở xứ Angä, tại thành phố 
Assapura, Đức Phật nói với các vị Bà-la-môn ở Sãleyya, lý do vì sao có người 
lên thiên đàng có người xuống địa ngục: Chính là do các hành nghiệp thiện ác 
về thân khẩu ý của mỗi người. Những kẻ thực hành /0 ác nghiệp sẽ bị tái 
sanh vào cõi dữ, ác thú, địa ngục. Những người thực hành 70 thiện ngiệp sẽ 
được tái sanh vào các cõi Trời từ Tứ Đại Thiên Vương đến Tha Hóa Tự Tại 
Thiên. Những người thực hành Thiền đúng Chánh pháp sẽ được tái sanh vào 
các cõi Trời Sắc giới và Vô Sắc giới. 

10 ác nghiệp là: Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói 
độc ác, nói phù phiêm, tham lam, sân hận, tà kiến. 

10 thiện nghiệp là: Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, nói 
lời chân chánh, nói lời hòa giải, nói lời ôn hòa, nói lời hữu ích, có lòng từ bị, 
có tâm hỷ xả, có chánh kiến. 

Thiên đúng Chánh pháp là: Thực hành 9 bậc Thiền chứng từ Sơ thiền 
đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ và Diệt thọ tưởng định. 

42- Verañjaka sutta : (Kinh Verañjaka) Ơ Sãvatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tinh xá ông Anäthapindika (Cấp Cô Độc), Đức Phật 
lập lại bài pháp trên cho các cư sĩ tại VerañJa nghe. Đức Phật nói: “Này các 
Gia chủ, do thân hành, khẩu hành, ý hành phi pháp, phi chánh đạo, nên có 
một số loài hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cói dữ, ác 


Sự tích đức Phật 454 


thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Gia chủ, do thân hành, khâu hành, ý hành đúng 
pháp, đúng chánh đạo, nên có một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh vào thiện thú, Thiên giới, đời này”. 

43- Mahä-Vedalla sutta : (Đại kinh Phương Quảng) Ở Sãvatthi, tại 
Jetavana, tỉnh xá ông Anathapindika, thượng tọa Maha Kotthita đàm luận với 
thượng tọa Sãriputta về ý nghĩa các Thiên ngữ. Thượng tọa Mahä Kotthita 
nêu câu hoi và thượng tọa Sãriputta đáp, đại ý như sau: 

- Không tuệ tri, không biết rõ đây là Khổ, đây là Khổ tập (nguyên nhân khô), 
đây là Khổ diệt, đây. là Con đường đưa đến Khô diệt được gọi là liệf tuệ. 

- Tuệ tri, thấy biết rõ ràng đây là Khổ, đây là Khổ tập, đây là Khổ diệt, đây là 
Con đường đưa đến Khô diệt được gọi là có frí tuệ. 

- Biết thế nào là /zc, thế nào là khổ, thế nào là bất khổ bất lạc được gọi là có 
tri thức. 

- Thức tri và tuệ trì có thể kết hợp với nhau, không sai khác. Điều gì tuệ tri 
được là thức tri được, điều gì thức tri được là tuệ tri được. 

- Trí tuệ cần phải được fu tập (Bhavetabba), còn tri thức cần phải được trải 
nghiệm và liễu tri (Parinneyyam, chứng nghiệm và thấy biết thật rõ ràng, 
chính xác), như vậy là sự sai khác giữa hai pháp này. 

- Cảm thọ (Vedanä, cảm giác) có 3 loại, cảm thọ lạc (lạc thọ), cảm thọ khổ 
(khổ thọ), cảm thọ trung tính (bất khổ bất lạc thọ). 

- Tưởng tri (biết do tưởng tượng), được gọi là #ởng (tưởng là), như: tưởng 
tri màu xanh, tưởng tri màu vàng, tưởng tri màu đỏ, tưởng tri màu trắng... 

- Cảm thọ và tưởng trí có thê kết hợp với nhau, không sai khác. Điều gì cảm 
thọ được là tưởng tri được, điều gì tưởng tri được là cảm thọ được. 

- Ý thức thanh tịnh, không liên hệ đến năm căn, có thể đưa đến Hư không vô 
biên xứ (cảnh giới hư không vô biên), có thể đưa đến Thức vô biên xứ (cảnh 
giới thức vô biên), có thê đưa đến Vô sở hữu xứ (cảnh giới chân không). 

- Tuệ nhãn (con mắt trí tuệ) là pháp đưa đến tuệ tri. 

- Trí tuệ có nghĩa là thăng tri (Abhiññattha), có nghĩa là liễu tri (Pariññattha), 
có nghĩa là đoạn tận (Pahanattha). 

- Chánh trì kiến sanh khởi nhờ có hai duyên: Tiếng nói của người khác và 
như lý tác ý của người nghe. 

- Giới luật, kinh văn (sutta), thảo luận, thực hành Chỉ (samatha), thực hành 
Quán (vipassanä) là năm chi phần hô trợ Chánh trí kiến đề có được quả 
“tạm giải thoát ””°, quả “công đức tâm giải thoát”, quả “tuệ giải thoát ””” và 
quả “công đức tuệ giải thoát ”. 

- Có ba hữu (bhava, cõi hiện sinh): dục hữu (cõi dục), sắc hữu (cõi sắc) , vô 
sắc hữu (cõi vô sắc). 


7 Tâm giải. thoát: Tâm hoàn toàn thanh tịnh, giải thoát khỏi sự ràng buộc, quấy nhiễu của vọng 
tưởng và phiền não, không còn buôn rầu đau khổ nửa. 

Tuệ giải thoát: Trí tuệ hoàn toản sáng suốt, giải thoát khỏi sự ràng buộc, quấy nhiễu của tham 
dục, sân hận, hôn trầm, trạo hối, hoải nghi, tả kiến, ngã kiến, không còn bị năm ấm che ngăn nữa. 


Sự tích đức Phật 455 


- Sự tái sinh trong tương lai được xáy ra vì các loài hữu tình bị vô mình 
ngăn che, bị tham ái trói buộc, nên thích thú sinh sống chỗ này chỗ kia trong 3 
CỐI. 

- Sự tái sanh trong tương lai không xáy ra khi vô mình được xả ly, mình 
sanh khởi, tham ái được đoạn diệt. 

- Thiền thứ nhất: Ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm và tứ. Thiền thứ nhất đoạn trừ 5 
triển cái là /ham đục, sân hận, hôn trầm thụy miên, trạo hối, hoài nghỉ. Thiền 
thứ nhất thành tựu 5 thiền chỉ là zẩm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. 

- Ý căn thâu nhiếp và làm chỗ nương tựa cho 5 căn kia là mất, tai, mũi, lưỡi, 
thân. Ý căn lãnh thọ cảnh giới và hành giới sai khác của 5 năm căn kia. Giữa 
5 căn này, có cảnh giới sai khác, có hành giới sai khác, không lẫn lộn nhau. 
Năm căn này do duyên ứuối thọ (Ấyu) mà chúng an trú. 7uối ứho do duyên hơi 
nóng mà an trú. Hơi nóng do duyên fuổi thọ mà an trú. Tuôi thọ và hơi nóng 
nương nhau mà an trú. 

- Thọ hành (ãyusankhãra, tuổi thọ) không phải là cảm thọ (vedanã, cảm 
giác). Nếu thọ hành là cảm thọ thì không thể nói có vị Tỳ-kheo đã thành tựu 
Diệt thọ tưởng định. Vì thọ hành khác, cảm thọ khác, nên mới nói có vị Ty- 
kheo đã thành tựu Diệt thọ tưởng định. 

- Thân này nằm xuống (chết), được quăng đi, vất bỏ như một khúc gỗ vô tri, 
khi không còn tuổi thọ, hơi nóng Và tri thức. 

- Khi con người chết, mạng chung, thì thân hành của vị ây chấm dứt, khẩu 
hành chẫm dứt, tâm hành chấm dứt, tuổi thọ diệt tận, hơi nóng không còn, 
các căn bị bại hoại. Còn khỉ vị Tỳ-kheo thành tựu Diệt thọ tưởng định, thì 
thân hành của vị này được châm dứt, khẩu hành được châm dứt, âm hành 
được chấm dứt, nhưng /ổi thọ không diệt tận, hơi nóng vẫn còn, các căn 
được thanh tịnh. Như vậy là sự sai khác giữa người chết và vị Tỳ-kheo thành 
tựu Diệt thọ tưởng định. 

- Có bồn duyên để chứng nhập tâm giải thoát bất khổ bất lạc: I- Xã lạc, 2- xả 
khổ, 3- diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khỏ, 
không lạc, 4- xả niệm thanh tịnh. 

- Có hai duyên đề chứng nhập vô tướng tâm giải thoát: I- Không tác ý nhất 
thiết tướng (tướng tất cả các pháp), 2- tác ý vô tướng giới. 

- Có ba duyên để an trú vô tướng tâm giải thoát: 1- Không tác ý nhất thiết 
tướng, 2- tác ý vô tướng giới, 3- một sự sửa soạn trước (chứng nhập trước). 

- Có hai duyên để xuất khỏi vô tướng tâm giải thoát: I- tác ý nhất thiết tướng, 
2- không tác ý vô tướng giới. 

- Vô lượng tâm giải thoát: VỊ Tỳ-kheo an trú biên mãn một phương với tâm 
Từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ 
tư. An trú biến mãn với tâm Bï... với tâm Hỷ... với tâm Xđ... Như Vậy, cùng 
khắp thế giới, trên, đưới, bề ngang, hết tháy phương xứ, cùng khắp vô biên 
giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm Từ, với tâm Bi, với tâm Hỷ, với tâm Xả, 


Sự tích đức Phật 456 


quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Như vậy gọi là Vô lượng tâm giải 
thoát. 

- Vô sở hữu tâm giải thoát: VỊ Tỳ-kheo vượt khỏi Thức vô biên xứ tưởng, 
nhất tâm trong tưởng "Không có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. Như vậy 
gọi là Vô sở hữu tâm giải thoát. 

- Không tâm giải thoát: Vị Tỳ-kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi 
đến chỗ nhà trống và suy nghĩ như sau: "Đây là trống không, không có tự ngã, 
không có ngã sở". Như vậy gọi là “Không tâm giải thoát”. 

- Vô tướng tâm giải thoát: Vị Tỳ-kheo không tác ý với nhất thiết tướng, 
chứng đạt và an trú “Vô tướng tâm định”. Như vậy gọi là “Vô tướng tâm giải 
thoát”. 

- Khi nào các tâm giải thoát là vô lượng, thì bắt động tâm giải thoát được gọi 
là tối thượng đối với các tâm giải thoát ấy, và “bát động tâm giải thoát” 
không có tham, không có sân, không có si. Tham là một chướng ngại, sân là 
một chướng ngại, si là một chướng ngại. Đối với vị Tỳ-kheo đã đoạn trừ các 
lậu hoặc, thì tham, sân, si này đã được chặt tận gốc, như thân cây tala được 
chặt tận gốc, khiến chúng không thể tái sanh trong tương lai. 

- Khi nào các tâm giải thoát là vô sở hữu, thì bất động tâm giải thoát được 
gọi là tối thượng đỗi với các tâm giải thoát ấy, và “bất động tâm giải thoát” 
ây không có tham, không có sân, không có sỉ. Tham là nhân tạo ra tướng, sân 
là nhân tạo ra tướng, si là nhân tạo ra tướng. Đối với vị Tỳ-kheo đã đoạn trừ 
các lậu hoặc, thì tham, sân, si này được chặt tận gốc, như thân cây tala được 
chặt tận gốc, khiến chúng không thể tái sanh trong tương lai. 

- Khi nào các tâm giải thoát là vô tướng, thì bắt động tâm giải thoái được gọi 
là tối thượng đỗi với các tâm giải thoát ấy, và “bát động tâm giải” thoát này 
không có tham, không có sân, không có sỉ. Đỗi với vị T-kheo đã đoạn trừ các 
lậu hoặc, thì tham, sân, si này được chặt tận gốc, như thân cây tala được chặt 
tận gốc, khiến chúng không thể tái sanh trong tương lai. 

44- Cũla-Vedalla sutta : (Tiểu kinh Phương Quảng) Ở Rãjagaha 
(Vương Xá), tại Veluvana (Trúc Lâm), nam cw sĩ Visakha hơi sự cô 
Dhammadinnä về ý nghĩa. các từ ngữ Phật học liên quan đến pháp hành Bát 
Chanh Đạo, các bậc T hiển chưng, từ Thân kiến đến Đi: thọ tương định và 
Niết bàn. Sư cô Dhammadinnä đáp, đại ý như sau: 

- Hiền giả Visäkha, Thế Tôn gọi năm thủ uẩn là tự thân. tức là sắc thủ uân, 
thọ thủ uẫn, tưởng thủ uân, hành thủ uân và /ức thủ uần. 

- Khát ái đưa đến tái sanh, đi đôi với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ 
kia, tức là dục ái, hữu ái (sắc ái) và phi hữu ái (vô sắc ái). Hiền giả Visäkha, 
Thế Tôn gọi khát ái là tự thân tập khỏi. 

- Hiền giả Visakha, Thế Tôn gọi fự thân điệt là sự đoạn diệt khát ái, không 
tham đắm, sự xả ly, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp tự thân. 

- Hiền giả Visäkha, Thế Tôn gọi fự thân diệt đạo là Thánh đạo tám ngành 
nảy, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 


Sự tích đức Phật 457 


- Hiền giả Visäkha, vì có dục tham, chấp thủ năm uẩn, nên năm uân này được 
gọi là năm thứ uấn. 

- Hiền giả Visãkha, vị Đa văn Thánh đệ tử đến yết kiến các bậc Thánh, thuần 
thục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đến yết kiến các bậc 
Chân nhân, thuần thục pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân 
nhân, không xem sắc là tự ngã, không xem tự ngã là có sắc, không xem sắc là 
trong tự ngã, không xem tự ngã là trong sắc; không xem thọ là tự ngã, .... 
không xem tự ngã là trong thọ; không xem tưởng là tự ngã, .... không xem tự 
ngã là trong tưởng; không xem các hành là tự ngã, .... không xem tự ngã là 
trong các hành; không xem thức là tự ngã, .... không xem tự ngã là trong thức. 
Như vậy, Hiền giả Visäkha, là không có thân kiến. 

- Hiền giả Visakha, Thánh đạo Tám ngành là chánh trí kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tình tấn, chánh niệm, chánh 
định. Thánh đạo Tám ngành này là z#u vi không phải vô vi. Hiền giả 
Visakha, Thánh đạo Tám ngành bị ba uẫn này thâu nhiếp: Chánh ngữ, chánh 
nghiệp và chảnh mạng được thâu nhiếp trong giới uẩn; chánh tỉnh tắn, chánh 
niệm và chánh định được thâu nhiếp trong định uẩn; chánh trì kiến và chánh 
tư duy được thâu nhiếp trong tuệ uân. 

- Hiền giả Visakha, Nhất tâm là dịnh, Bốn Niệm Xứ là định tướng, Bốn Tinh 
cần là định fư cụ, sự luyện tập. sự tu tập, sự tái tu tập những pháp ây là định 
tu tập. 

- Hiền giả Visakha, có ba loại hành là £hân hành, khẩu hành, và tâm hành. 
Thở vô thở ra là hân hành, tầm tứ là khẩu hành, tưởng và thọ là tâm hành. 
Thở vô thở ra thuộc về thân, nên thở vô thở ra thuộc về thân hành. Trước phải 
tầm và tứ rồi sau mới phát lời nói, nên tầm tứ thuộc về khẩu hành. Tưởng và 
thọ là tâm sở, lệ thuộc với tâm, nên tưởng và thọ thuộc về tâm hành. 

- Hiền giả Visäkha, khi vị Tỳ-kheo chứng nhập Diệt thọ tưởng định, vị ấy 
không nghĩ rằng: "Tôi sẽ chứng nhập Diệt thọ tưởng định", hay "Tôi đang 
chứng nhập Diệt thọ tưởng định" hay "Tôi đã chứng nhập Diệt thọ tưởng 
định". Vì rằng tâm của vị này được tu tập như vậy nên đưa đến trạng thái như 
vậy. Khi vị Ty-kheo chứng nhập Diệt thọ tưởng định, khẩu hành diệt trước, 
rôi đến thân hành, rồi đến tâm hành. Khi vị Tỷ-kheo xuất Điệt thọ tưởng 
định, không nghĩ rằng: "Tôi khởi xuất Diệt thọ tưởng định", hay "Tôi đang 
xuất Diệt thọ tưởng định", hay: "Tôi đã xuất khỏi Diệt thọ tưởng định". Vì 
rằng tâm của vị này được tu tập như vậy nên đưa đến trạng thái như vậy. Khi 
xuất Diệt thọ tưởng định, ứâm hành khởi lên trước nhất, rồi đến /hân hành, rồi 
đến khẩu hành. Khi vị Tỳ-kheo xuất Diệt thọ tưởng định, vị ấy cảm giác ba 
loại xúc: không xúc, vô tướng xúc, vô nguyện xúc. Khi vị Tỳ-kheo xuất Diệt 
thọ tưởng định, tâm của vị ấy thiên về độc cư, hướng về độc cư. 

- Hiền giả Visakha, có ba thọ là lực thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Cái gì 
được cảm thọ bởi thân hay tâm, một cách khoái lạc, thích thú, là lạc thọ. Cái 
gì được cảm thọ bởi thân hay tâm, một cách đau khổ, không vừa ý, là khô thọ. 
Cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm, không đau khổ, không khoái cảm, là 





Sự tích đức Phật 458 


bất khổ bắt lạc thọ. Đối với lạc thọ, cái gì an trú là lạc, cái gì biến hoại là khổ. 
Đối với khổ thọ, cái gì an trú là khổ, cái gì biến hoại là lạc. Đối với bất khổ 
bắt lạc thọ, cô trí là lạc, vô trí là khô. Trong lạc thọ, tham tùy miên tồn tại cần 
phải từ bỏ; trong khổ thọ, sân tùy miễn tồn tại cần phải từ bỏ; trong bất khô 
bất lạc thọ, vô minh tùy miên tồn tại cần phai từ bỏ. 

- Hiền giả Visakha, muốn từ bở tham tùy miên, sân tùy miên, vô minh tủy 
miên, vị Tỳ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và an trú Ti hiền thứ nhất, 
một trạng thải hỷ lạc do ly dục sanh với tâm và tứ. Do vậy tham đã được từ 
bỏ, không còn tham tủy miên tôn tại ở đây. Ở đây, Hiền giả Visãkha, vị Tỷ- 
kheo suy tư như sau: "Chắc chắn ta sẽ chứng và an trú trong trú xứ mà nay 
các vị Thánh đang an trú". Vì phát nguyện hướng đến các cảnh giải thoát vô 
thượng, nên hy vọng khởi lên. Do vậy, sân được từ bỏ, không còn sân tùy 
miên tồn tại ở đây. Ở đây, Hiền giả Visäkha, vị Tỳ-kheo xẻ /gc và xả khổ, điệt 
hỷ tu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khổ, không lạc, xả 
niệm thanh tịnh. Do vậy vô mình đã được từ bỏ, không còn vô minh tùy miên 
tồn tại ở đây. 

- Hiền giả Visãkha, lạc thọ lấy khổ thọ làm tương đương. Khổ thọ lẫy lạc thọ 
làm tương đương. Bất khổ bất lạc thọ lây vô minh làm tương đương. Vô 
mỉnh lây minh làm tương đương. Minh lẫy giải thoát làm tương đương. Giải 
thoát lây Niết-bàn làm tương đương. Hiền giả Visãkha, phạm hạnh là đề thể 
nhập vào Niết-bàn, đề đạt cứu cánh Niết-bàn. Hiền giả Visãkha, nếu Hiền giả 
muốn biết Ni#f-bản lây gì làm tương đương thì hãy đến chỗ Thế Tôn ở, và hỏi 
ý nghĩa này. Và Thế Tôn trả lời cho Hiền giả như thế nào, hãy như vậy thọ trì. 

Khi nam cư sĩ Visakha đến hỏi, Thế Tôn đáp: 

— Này Visakha, Tỷ-kheo-ni Dhammadinna là bậc Hiền trí, là bậc Đại tuệ. Này 
Visakha, nếu Ông hỏi Ta ý nghĩa ấy, Ta cũng trả lời như Tỷ-kheo-ni 
Dhammadinnä đã trả lời. Ông hãy như vậy thọ trì. 

45- Cũla-Dhammasamädãäna sutía : (Tiểu kinh Pháp Hành) Ở 
Sãvatthi, tại Jetavana, tinh xá ông Anäthapindika (Cấp Cô Độc), Đức Phật nói 
về bồn lỗi tu hành (pháp hành): Hiện tại vui, đời sau khổ; hiện tại khổ, đời sau 
khổ; hiện tại khổ, đời sau vui; hiện tại vui, đời sau vui. Đức Phật nói chưng 
và an tru từ Sơ thiên đến Tư thiên chính là pháp hành hiện tại lạc và tương 
lai quả báo cũng lạc, được tái sanh về các cối trời Sắc giới. 

4ó- Mahä-Dhammasamäadana su((a : (Đại kinh Pháp Hành) Ở 
SavatthI, Jetavana, tại tinh xá Ông Anathapindika, Đức Phật nói với các vị Tỳ 
kheo về bồn lối sống (pháp hành) cửa những hạng người vô trí hay có trí, 
đang đau khổ hay đang sung sương: Hiện tại vui, đời sau khổ; hiện tại khổ, 
đời sau khổ; hiện tại khổ, đời sau vui; hiện tại vui, đời sau vui. Người biết 
hành Thập thiện thì dù hiện đời đang đau khổ hay sung sướng cũng sẽ được 
tái sanh về các cõi Trời. Người hành Thập ác thì dù hiện đời đang đau khô 
hay sung sướng cũng sẽ bị tái sanh về các cõi dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 

-_ Mười ác nghiệp: Sát sanh, trộm cấp, tà đâm, nói dối, nói đâm thọc, nói 
hung đữ, nói vô ích, tham áI, sân hận, có tả kiến. 


Sự tích đức Phật 459 


- _ Mwơi thiện nghiệp: Không sát sanh, không trộm cập, không tả dâm, 
không nói đối, nói hòa giải, nói hiền hòa, nói có ích, không tham, 
không sân, có chánh kiến. 

47- Vimamsaka suffa : (Kinh Tư Sát) Ở SavatthI, tại Jetavana, tinh xá 
Ông Anathapindika, Đức Phật nói muốn biết rõ tập quán, tánh tình của người 
khác (một đạo sư khác), trước hết phải tìm hiểu về Như Lai để làm mẫu mực 
và để có được chánh tín vững chắc, không tin mù quáng. Sự nhận xét nên căn 
cứ vào những điểm sau đây mà chính đức Phật đã tự xác nhận: 

- Những pháp ô nhiễm do mắt, tai nhận thức; những pháp ấy không có hiện 
khởi ở Như Lai. (Tham dục, tầm cầu hỷ lạc không sanh khởi khi mắt thấy tai nghe) 

- Những /ạp pháp do mắt, tai nhận thức, những pháp ấy không có hiện khởi ở 
Như Lai. (Những điều mắt thấy tai nghe không quấy nhiễu, làm lu mờ tâm trí) 

- Những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt, tai nhận thức, những pháp ấy có 
hiện khởi ở Như Lai. (Khi mắt thấy tai nghe, tâm trí luôn luôn thanh tịnh, sáng suốt) 

- Như Lai đã thành tựu Thiện pháp này (thành Đao) trong một thời gian lâu 
dài, không phải trong một thời gian ngăn. 

- Sau khi thành đạo, khi đã có danh tiếng, không có một nguy hiểm nào có thể 
khởi lên cho Nhự Lai. 

- Như Lai đã đo vô úy mà từ bỏ các đục, không phải vì sợ hãi mà từ bỏ. Do đã 
đoạn diệt tham ái, vì không còn tham ái, nên các dục không thể sanh khởi. 

- Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, 
chúng Tăng thật khéo hành trì, đạt quả vị từ Tu-đà-hoàn đến A-la-hán. 

Đức Phật kết luận: “Này các Tỷ-kheo, đối với ai mà lòng tin đối với 
Như Lai được an lập, có căn cứ, an trú trên những bằng chứng cụ thể, những 
văn cú, những văn tự như vậy, này các Tỷ-kheo, lòng tin như vậy được gọi là 
có dữ kiện đầy đủ, căn cứ trên chánh kiến, vững chắc, không thê bị phá hoại 
bởi một Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên, Ma vương, Phạm thiên hay bất cứ ai ở 
đời. Như vậy, này các T)-kheo, là sự tìm hiểu về Như Lai, và như vậy Như 
Lai mới được khéo tìm hiểu một cách đúng pháp”. 

4§- Kosambrya suffa : (Kinh KosambTya) Ở Kosambi, tại tỉnh xã 
Ghositã, khi các vị khất sĩ tại Kosambi tranh cãi nhau dữ dội vì một xích mích 
nhỏ, Phật giảng về Lực hòa, cách đoạn trừ 5 triền cái, và cách thành tựu quả 
Dự Lưu với 7 trí kiến của bậc Thánh đê tạo thành tương ái, tương kính, đưa 
đến hòa đồng, không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. Đức Phật nói: 

— Này các Tỳ-kheo, có sáu pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo 
thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến vô tranh luận, hòa hợp, nhất trí: 
I-An trú thân hành với tâm Từ đôi với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt 
lẫn sau lưng. 

2-An trú khẩu hành với tâm Từ đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt 
lẫn sau lưng. 

3-An trú ý hành với tâm Từ đỗi với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn 
sau lưng. 





Sự tích đức Phật 460 


4-San sẻ các tài vật nhận được đúng pháp, hợp pháp, cho đến thực phẩm 
thâu nhận trong bình bát, với các vị đồng phạm hạnh có giới đức. 

5-Thành tựu các giới luật đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn 
sau lưng, không có vi phạm, không có tỳ vết, giải thoát, được người trí tán 
thán, đưa đến nhất trí, đưa đến thiền định. 

6-Thành tựu trỉ kiến thuộc về bậc Thánh có khả năng hướng thượng, khiến 
người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau. Tỳ-kheo, sống như vậy, cùng 
với các đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. 

Này các Ty- -kheo, trong sáu pháp, cần phải ghi nhớ này, có một pháp tối 
thượng, thâu nhiếp tất cả, làm giêng mối cho tất cả, chính là trì kiến thuộc về 
bậc Thánh, có khả năng hướng thượng, khiến người thực hành chân chánh 
diệt tận khổ đau và thành tựu quả Dự Lưu. Có 7 trí kiến của bậc Thánh đề 
tạo thành tương ái, tương kính, đưa đến hòa đồng và thành tựu quả Dự lưu: 
I-Biết rằng Đoạn trừ 5 triển cải là tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo hồi 
hoài nghỉ, chính là cách không chế tranh luận, tranh cãi, đâu tranh, đả thương 
nhau băng binh khí miệng lưỡi; 5 triỀn cái này là pháp làm lu mờ trí tuệ nên 
không thê biết như thật, không thể thấy như thật, không thê hướng đến giác 
ngộ các sự thật. Tinh tấn thực hành cho đến khi không còn nội triỀn nảo trong 
tâm chưa đoạn trừ. 
2-Biết rằng trong khi ta thực tập, tu tập, luyện tập nhiều lần tri kiến “Đoạn 
trừ 5 triỀn cái”, fø fự đạt được tâm an tịnh mà các phàm phu không thê biết. 
Tinh tân thực hành cho đến khi đạt được tâm an tịnh. 
3-Biết rằng ứri kiến “Đoạn trừ 5 triển cái” như vậy không có một Sa-môn 
hay Bà-la-môn nào khác, ngoài Giáo đoàn khất sĩ, cơ thể thành tựu. Tình 
tắn thực hành cho đến khi hoàn toàn thành tựu. 
4-Biết răng fheo Pháp tánh (Dhammatä, Nature) thì bất cứ giới tội nào vi 
phạm đêu cơ thể sám hồi để được xuất tội. Người vi phạm giới tội phải lập 
tức phát lộ, tỏ bày, trình bày trước bậc Đạo Sư hay trước các vị đồng phạm 
hạnh có trí. Sau khi phát lộ, tỏ bày, trình bảy, vị ây phòng hộ, gìn giữ trong 
tương lai không tái phạm. Pháp tánh như vậy cân phải thành tựu. 

3- Biết rằng sức mạnh của một vị chứng được tri kiến bậc Thánh là £ha thiết 
nỗ lực giúp đỡ các vị đồng phạm hạnh bắt luận sự việc dủ lớn dù nhỏ đề 
cùng nhau tỉnh tấn về giới học, tinh tấn về tâm học, tỉnh tân về tuệ học. Sức 
mạnh như vậy cần phải thành tựu. 

6-Biết răng sức mạnh của một vị chứng được tri kiến bậc Thánh là sự chú ý, 
tập trung toàn tâm trí lóng tai nghe Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết, 
giảng dạy. Sức mạnh như vậy cân phai thành tựu. 

7-Biết rằng sức mạnh của một vị chứng được tri kiến bậc Thánh là sự hân 
hoan tín thọ ý nghĩa trong Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết, giảng 
đạy. Sức mạnh như vậy cần được thành tựu. 

Đức Phật kết luận: “Như vậy, này các Tỷ-kheo, Pháp ránh được khéo 
an trú đối với vị Thánh đệ tử thành tựu bảy Tri kiến này để chứng được quả 











Sự tích đức Phật 461 


Dự Lưu. Như vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu bảy Tri kiến 
này tức là đã thành tựu Dự Lưu quả. 

49- Brahmanimantanika sutta : (Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh) Ở 
Sãvatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika, Đức Phật kê lại với các vị 
khất sĩ chuyện ngài lên cõi trời Phạm Thiên (Brahma) độ vị trời Phạm Thiên 
Baka bỏ chấp cối Phạm Thiên là thường còn, không biến hoại. Đức Phật đã 
phải biêu diễn thần thông biến mắt trước mặt Baka để thu phục lòng tin của 
Baka. Khi Ma Vương hiện đến thuyết phục Ngài nên an hưởng lạc trú hiện 
tại, không nên thu đệ tử, không nên truyền bá Giáo pháp vì làm như thế chính 
Ngài sẽ bị thoái hóa. Đức Phật bác bỏ lập luận này của Ma Vương và nói 
Ngài đã đoạn tận các lậu hoặc, đã đạt được Vô Thượng Chánh Đăng Giác rồi 
thì không bao giờ thoái hóa nữa: Như Lai lúc nảo cũng vẫn là Như Lai. 

50- Marafajjanrya sutfa : (Kinh Hàng Ma) Một thời Thượng tọa 
Maha-Mogsallana ở xứ Bhagøa, tại thủ đô Sumsumãragiri, trong lâm viên 
Bhesakala. Một hôm Thượng tọa Maha-Moggallana đang đi kinh hành ngoài 
trời bị Ma Vương chun vào bao tứ. Tôn già Mogsalläna bảo Ma vương hãy đi 
ra, và kế lại cho hắn nghe trước kia, vào thời đức Phật Kakusandha, 
Mogøallana cũng là Ma vương tên DũsI và Ma Vương hiện nay lúc đó là cháu 
gọi ông bằng cậu. Moggalläna khuyên Ma Vương không nên nhiễu hại Phật 
và đệ tử Phật, vì làm như thế sẽ phải chịu cực hình lâu dài vô cùng đau khổ 
nơi địa ngục, theo kinh nghiệm ban thân mà chính ngài đã trải qua. 


VỊ- GAHAPATI-VAGGA : 

51- Kandaraka sutta : (Kinh Kandaraka) Một thời Thế Tôn ở tại 
Campä, trên bờ hồ Gaggarä cùng với đại chúng Tỳ-kheo. Một hôm, sau khi 
nói tóm lược về 4 hạng người với du sĩ Kandaraka và thanh niên Pessa, con 
trai ngưởi huấn luyện voi, đức Phật giảng rộng cho các vị Tỷ kheo thế nào là 
hạng người tự hành khổ mình, thê nào là hạng người hành khổ người, thế nào 
là hạng người vừa tự hành khổ mình vừa hành khổ người, thễ nào là hạng 
người vừa không hành khổ mình vừa không hành khổ người. Hạng cuối cùng 
là hạng người biết /u rập theo Chánh pháp: Xuất gia, trì giới, thiêu dục tri túc, 
hộ trì các căn, đoạn trừ năm triển cái, tinh tấn thực hành Thiền định để chứng 
và an trú từ Sơ thiên đến Tư thiền, rồi với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong 
sáng, không cấu nhiễm, không phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, 
bắt động như vậy, Vị ấy hướng tâm đến Túc mạng trí, Sanh tự trí, Lậu tận 
£rí. VỊ ây tuệ tri như thật "Đây là Khổ", "Đây là Khô tập", "Đây là Khô diệt", 
"Đây là con Đường đưa đến khổ diệt", tuệ tri như thật "Đây là những lậu 
hoặc", "Đây là nguyên nhân của các lậu hoặc", "Đây là sự diệt trừ các lậu 
hoặc", “Đây là con Đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc". Nhờ biết như 
vậy, thấy như vậy, tâm vị ây thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi 
vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy khởi lên sự hiểu biết "Ta 
đã giải thoát". VỊ â ẫy tuệ tri "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã 
làm; sau đời hiện tại, không còn trở lui đời sống này nữa". 


Sự tích đức Phật 462 


52- At(hakanäsara sutía : (Kinh Bát Thành) Ở Vesäl, tại ấp 
Beluvagamaka, Thượng tọa Ananda giảng cho cư sĩ Dasama, dân thành 
Atthaka (Bát Thành), về Pháp độc nhất do Thể Tôn giảng dạy mà một Tỳ 
kheo nhiệt tâm tỉnh cân hành trì sẽ đạt được Niết bàn an lạc thanh tịnh. 
Thượng tọa Änanda nói: “Này Gia chủ, Tỷ-kheo /y đực, ly bất thiện pháp 
chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tâm và 
fứ. Vị ây suy tư và được biết: "Sơ Thiền này là pháp hữu vi, do suy tư tác 
thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô 
thường, chịu sự đoạn diệt". Vị ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu 
hoặc”. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do 
hoan hỷ pháp này, vị ây đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử”°, được hóa sanh, 
nhập Niết-bàn tại cảnh giới Ấy, khỏi phải trở lui đời này nữa. Lại nữa, này GIa 
chủ, vị Tỳ-kheo đình chỉ tâm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Vị ấy suy tư 
và được biết: "Thiền thứ hai này là pháp hữu vi, đo suy tư tác thành. Phàm sự 
vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ây là vô thường, chịu sự 
đoạn diệt". Vị ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nêu các lậu 
hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy 
đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại cảnh 
giới ấy, khỏi phải trở lui đời này nữa. Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo jy hỷ frú 
xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà bác Thánh gọi là xả niệm lạc 
trú, chứng và trú Thiên thứ ba. VỊ ây suy tư và được biết: "Thiền thứ ba này 
là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi, do suy tư 
tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt”. VỊ ấy vững trú ở 
đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nêu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do 
tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần 
kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời 
này nữa. Lại nữa, này Gia chủ, Tỳ-kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khô không lạc, xả niệm thanh tịnh. 
Vị ấy suy tư và được biết: "Thiền thứ tư này là pháp hữu vi, do suy tư tác 
thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành thời sự vật ấy là vô 
thường, chịu sự đoạn diệt". Vị ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. 
Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyễn pháp này, do hoan hỷ 
pháp này, vị ây đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập 
Niết-bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này nữa. Lại nữa, này Gia chủ, 
Ty- kheo an frú biến mãn một phương với tâm Từ, với tâm Bì, với tâm HỊ, 
với tâm Xa; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy 
phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm Từ Bi Hỷ 


758 J âu hoặc (ãsava): Lâu là ô uê, hoặc là mê lầm. Lậu hoặc là động lực đưa đây chúng sanh trôi 
lăn trong sanh tử luân hồi. Có bốn loại lậu hoặc là: dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. 

7 Năm hạ phần kiết sử gồm có thân kiến, giới cắm thủ, hoài nghi, tham, sân. Đoạn trừ được 5 hạ 
phần kiết sử thì đắc quả A-na-hảm. 


Sự tích đức Phật 463 


Xa, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ẫây suy tư và được biết: 
"Tâm Từ Bi Hy Xa giải thoát này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm 
sự vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ây là vô thường, chịu 
sự đoạn diệt". VỊ ẫy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các 
lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, 
VỊ ẫy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại 
cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này nữa. Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo 
vượt lên khỏi mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý với 
dị tưởng, nhất tâm trong tưởng "Hư không vô biên", chứng và trú Không vô 
biên xứ. Vị này suy tư và được biết: "Không vô biên xứ định này là pháp hữu 
vi, do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, 
thời sự vật ây là vô thường, chịu sự đoạn diệt". VỊ ây vững trú ở đây, đoạn frừ 
được các lậu hoặc. Và nêu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến 
pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ẫy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, 
được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này nữa. 
Lại nữa, này Gia chủ, Tỳ-kheo vượt khởi Không vô biên xứ tưởng, nhất tâm 
trong tương "Thức vô biên", chứng và trú Thức vô biên xứ. VỊ này suy tư và 
được biết: "Thức vô biên xứ này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự 
vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ây là vô thường chịu sự 
đoạn diệt". Vị ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nêu các lậu 
hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy 
đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại cảnh 
giới ấy, khỏi phải trở lui đời này nữa. Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ- kiểo vượt 
khơi Thức vô biên xứ tưởng, nhất tâm trong tương "Không có vật gì", chứng 
và frú Vô sở hữu xứ. Vị này suy tư và được biết: "Vô sở hữu xứ định này là 
pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vị, do suy tư tác 
thành thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt". Vị ấy vững trú ở đây, 
đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nễu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do 
tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ây đoạn trừ được năm hạ phần 
kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời 
này nữa. Này Gia chủ, như vậy là pháp độc nhất, do Thế Tôn bậc Trì Giả, 
Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác tuyên bố. Nếu Tỳ-kheo nào, 
không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cân, sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy 
chưa giải thoát, được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến 
đoạn trừ, pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt 
được chứng đạt.” 

Khi được nghe nói vậy, Gia chủ Dasama vô cùng hoan hỉ và phấn khởi, 
tán thán công đức thuyết pháp của Thượng tọa Änanda và tô chức đại lễ trai 
tăng cúng dường. 

53- Seckha suf(a : (Kinh Hữu Học) Đức Phật khai mạc một giảng 
đường mới tại Kapilavatthu, nhưng sau khi thuyết pháp đến quá nửa đêm, vì 
mệt nên Ngài bảo Ẩnanda nói chuyện tiếp với những người dòng Sãkya. 
Thượng tọa Änanda nói về sự w tập của các Đệ tử hữu học của Phật như sau: 


Sự tích đức Phật 464 


“Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử (hành tựu giới hạnh, hộ trì các 
căn, biết tiết độ trong ăn uống, chủ tâm cảnh giác, thành tựu bảy diệu pháp. 
hiện tại lạc trú bồn Thiên thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, 
chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức. 

Thành tựu giới hạnh là sông chễ ngự với sự chế ngự của giới bốn 
Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ 
nhặt, thọ lãnh và tu học các học pháp. 

Hộ trì các căn là khi mắt thấy sắc, khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi 
hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý nhận thức các pháp, không 
năm giữ tướng chung, không năm giữ tướng riêng (không vướng mắc). Chế ngự 
những nguyên nhân khiến tham ưu, các ác bất thiện pháp khởi lên (không khởi 
tham sân si). 

Biết tiết độ trong ăn uống là chơn chánh hiểu rằng thọ dụng món ăn 
không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, 
không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được duy trì, được bảo 
dưỡng, khỏi bị gia hại, để tinh tấn tu tập, diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho 
khởi lên các cảm thọ mới, không phạm lỗi lầm, sống được an ồn. 

Chú tâm cảnh giác là ngày đêm trong khi đi kinh hành, khi đang ngồi, 
khi đang nằm, đều luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, chú tâm gột sạch tâm trí 
khỏi các pháp chướng ngại (tham, sân, hôn trầm, trạo hối, hoài nghỉ). 

Thành tựu bảy diệu pháp là 1-kính tin Tam Bảo, 2-biết xấu hỗ khi 
phạm lỗi lầm, 3-biết sợ hãi khi làm ác bất thiện pháp, 4-chuyên cần học hỏi tu 
tập, 5-tinh tấn đoạn trừ các pháp bất thiện và thành tựu các thiện pháp, 6- 
thành tựu trí tuệ về sanh diệt, 7-thành tựu thể nhập Thánh trí đưa đến chơn 
chánh đoạn tận khổ đau. 

Hiện tại lạc trú bốn Thiên thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không 
khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức: Tỳ-kheo iy 
dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh với tâm và tứ. Đình chỉ tâm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ly hỷ 
tru xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm 
thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. 

Như vậy, này Mahanama, vị Thánh đệ tử ấy được gọi là đang ấi trên 
con đường hữu học, có khả năng phá vỡ vỏ trứng, có khả năng giác ngộ, có 
khả năng chứng đạt vô thượng an ồn khỏi các ách phược. Khi đã chứng được 
vô thượng xả niệm thanh tịnh rồi, vị ấy có thê nhớ đến các đời sống quá khứ. 
thấy sự sống chết của chúng sanh, đoạn tận các lậu hoặc. tự mình với thắng 
trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát.” 

54- Pofaliya su(ífa : (Kinh Potaliya) Ở làng Äpana thuộc lãnh thô 
Anguttarapa, bên bờ sông MahI, Đức Phật giải thích cho Potaliya, người tự 


Sự tích đức Phật 465 


cho răng mình đã từ bỏ sự nghiệp tài sản thế gian, biết có 8 pháp bất thiện ở 
thế gian cần phải đoạn tận theo giới luật của bậc Thánh là sát sanh, trộm cắp, 
nói dối, nói hai lưỡi, tham dục, hủy báng sân hận, tức giận, kiêu mạn. Rồi 
Đức Phật giảng tiếp thể nào là sự đoạn tận toàn diện tất cả sự nghiệp thế gian 
trong giới luật của bậc Thánh: Ly tham, xa lìa, từ bỏ tất cả sự vật thế gian 
bằng chánh trí để thành tựu xả niệm thanh tịnh vô thượng, hướng tâm đến Túc 
mạng mình, Thiên nhãn mình và Lâu tận mình, chứng đạt và an trủ ngay trong 
hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

Đức Phật nói: “Này Potaliya, ông nên biết, nếu ta làm 1 trong 8 pháp 
bắt thiện kia, không những ta tự trách mắng ta vì đã làm việc bất thiện, mà 
các bậc có trí, sau khi tìm hiểu, cũng sẽ khiến trách ta vì đã làm việc bắt thiện; 
và sau khi thân hoại mạng chung, địa ngục và ác thú sẽ chờ đợi ta, vì đã làm 
việc bất thiện. Các pháp bất thiện ấy, là kiết sử, là triển cái, là bất thiện 
nghiệp. Những lậu hoặc, phiền lao nhiệt não có thê khởi lên, do duyên 1 trong 
8 pháp bất thiện này. Đối với vị đã từ bỏ 8 pháp bất thiện, những lậu hoặc 
phiền lao nhiệt não như vậy không còn nữa. 7Thzm đục được ví như khúc 
xương hết thịt trong miệng con chó đói, như miếng thịt trong mõ con chim 
ưng đang bay bị những con khác đuôi theo giành giật, như bó đuốc cỏ khô của 
người đi ngược gió, như hồ than hừng đối với người hết bệnh hủi, như một 
cơn mộng đẹp, như tài vật vay mượn, khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây 
càng nhiều hơn. Sau khi thấy như chân như vậy với trí tuệ, sau khi thành tựu 
Xả niệm thanh tịnh vô thượng này, nhớ đến các đời sống trước của chính 
minh, thấy sự sống và chết của chúng sanh, với các lậu hoặc được đoạn trừ, vị 
này với thượng trí, tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này Gia chủ, cho đến như vậy là sự đoạn 
tận toàn diện, toàn bộ và toàn mặt tất cả sự nghiệp thế tục trong giới luật của 
bậc Thánh”. 

55- JTvaka sutta : (Kinh JTvaka) Một thời Thế Tôn ở Rãjagaha (Vương 
Xá), tại vườn xoài của y sĩ Jïvaka Komarabhacca. JTvaka hỏi Phật có phải 
chính ngài đã cho phép các vị khất sĩ ăn thịt do tín thí dâng cúng không ? Đức 
Phật đáp: “Này JTvaka, những ai nói "Vì Sa-môn Gotama, họ giết hại các sinh 
vật; và Sa-môn Gotama tuy biết thế vẫn dùng các loại thịt ây", những người 
ấy không nói đúng lời của Ta, họ xuyên tạc Ta. Này Jïvaka, Ta nói trong ba 
trường hợp thịt không được thọ dụng là khi thấy, nghe và nghỉ tín thí vì mình 
mà giết hại sinh vật. Trong ba rường hợp ấy thịt không được thọ dụng. Này 
Jivaka, Ta nói có ba trường hợp thịt có thể được thọ dụng là không thấy, 
không nghe và không nghi tín thí vì mình mà giết hại sinh vật. Ta nói trong ba 
trường hợp này, thịt có thê được thọ dụng đề tạo thuận duyên nhiếp độ người 
tín thí. Này JTvaka, vị Tyỷ-kheo do thường tu tập Từ Bi Hỷ Xa, do thường tu 
tập đoạn tận Tham Sân Si nên thọ dụng các món ăn khất thực với tâm không 
tham trước, không tham đắm, không đam mê, thấy rõ các tai họa, ý thức rõ rệt 
sự xuất ly; vị ấy, trong thời gian thọ thực, không nghĩ đến tự hại, không nghĩ 


Sự tích đức Phật 466 


đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, chỉ chú tâm nguyện cho thí chủ 
được thân tâm an lạc, gặp thuận duyên để giác ngộ Chánh Pháp”. 

56- Upäli sutfa : (Kinh Upali) Cư sĩ Upäli Gahapati ở Balaka, vừa giàu 
có vừa thông minh, được giáo chủ đạo Jaina là Nigantha Nãtaputta gởi đến 
tranh luận với Phật về ứôi đo tâm tạo và tội do thân tạo cải nào nặng hơn. Rốt 
cuộc đức Phật đã thuyết phục Upäli là ý nghiệp là tôi trọng, để tác thành ác ÿ, 
để diễn tiến ác nghiệp, thân nghiệp không bằng được, khẩu nghiệp không 
bằng được. Upäli đã tâm phục khẩu phục Phật và xin quy y Tam Bảo làm đệ 
tử tại gia của Phật. Nigantha Nãtaputta khi nghe chính Upäli kê lại chuyện 
này đã tức ói máu. 

57- Kukkuravatika sutfa : (Kinh Hạnh Con Chó) Ở xứ Koliyä, thị trấn 
Haliddavasana, Đức Phật trả lời câu hỏi về nghiệp báo đối với 2 tu sĩ khổ 
hạnh, Seniya Acelaka thực hành lối sống như chó, và Punna Koliyãputta thực 
hành lối sống như bò. Đức Phật nói: “Này Seniya, người nào hành trì hạnh 
con bò một cách hoàn toàn viên mãn, sau khi thân hoại mạng chung Sẽ tái 
sanh trong loài bò, nếu không thành tựu sẽ sanh trong địa ngục. Đối với người 
hành trì hạnh con chó cũng vậy...Mối chứng sanh đều thừa tự các hạnh 
nghiệp về thân khẩu ÿ của chính mình. Người nào tạo nhiều hạnh nghiệp 
xắáu SẼ tái sanh vào loài bảng sanh hay địa ngục. Người nào /øo nhiều hạnh 
nghiệp tốt sẽ tái sanh vào cõi trời Biến tịnh thiên (Subhakinhã). Người nào 
tạo hạnh nghiệp tốt xấu lần lộn sẽ tái sanh trong đọa xứ (Atula), loài người 
hay chư Thiên. Người nào đoạn tận các nghiệp sẽ không còn tải sanh nữa, 
vào cối Niết bàn vô sanh bất diệt. Này Punna, bỗn loại nghiệp này, Ta đã tự 
chứng tri, chứng ngộ và tuyên thuyết”. 

58- Abhavya Räãja Kumära sutfa : (Kinh Vương Tử Abhaya) Vương tử 
Abhaya được giáo chủ đạo Jaina là Nãtaputta xúi đến hỏi Phật xem có bao giờ 
ngài nói lời gì làm buồn lòng người nghe không. Nếu Phật đáp có thì ngài 
chăng khác gì phàm phu; nếu Phật đáp không thì ngài nói dối vì chính ngài đã 
nói Devadatta sẽ bị đọa địa ngục vô gián. Đức Phật đáp: “Này Vương tử, Như 
Lai không bao giờ nói lời không chân thật, không ích lợi cho người nghe, và 
lời nói ấy khiến người nghe không ưa thích. Như Lai không bao giỜ nói lời 
chân thật, nhưng không ích lợi cho người nghe, và lời nói ấy khiến người 
nghe không ưa thích. Như Lai không bao giờ nói lời không chân thật, không 
ích lợi cho người nghe, dù lời nói ấy khiến người nghe ưa thích. Như Lai 
không bao giờ nói lời chân thật, nhưng không ích lợi cho người nghe, dù lời 
nói ấy khiến người nghe ưa thích. Như Lai biết tùy thời giải thích những điều 

chân thật, ích lợi cho người nghe, dù lời nói ấy khiến người nghe ưa thích hay 
không. Vì sao vậy ? Này Vương tử, vì Như Lai có lòng thương tưởng đối với 
các loài hữu tình... Và vì Như Lai khéo biết pháp giới (Dhammadhãtu) nên 
Như Lai lúc nào cũng có thể trả lời những câu hỏi ngay tại chỗ, không cần 
phải suy nghĩ”. 

59- Bahuvedaniya sutfa : (Kinh Nhiều Cảm Thọ) Ở Sãvatthi (Xá vệ). 
Jetavana (Rừng Kỳ Đà), tinh xá ông Anãthapindika (Cấp Cô Độc), sau khi 


Sự tích đức Phật 467 


nghe thợ mộc Pañcakanga và Tỳ kheo Udãyi tranh cãi nhau về số cảm thọ mà 
Phật đã thuyết giảng, Thượng tọa Änanda đến hỏi Phật. Đức Phật đáp số cảm 
thọ được Phật thuyết giảng tùy theo từng pháp môn: Có 3 loại cảm thọ là Khô 
thọ, Lạc thọ và Bất khổ bất lạc thọ; có 5 loại cảm thọ gọi là Dực iạc do sắc, 
thanh, hương, vị, xúc làm sanh khơi; cø 9 loại cam thọ Lạc khác nhau do 
Thiên định làm sanh khởi từ Sơ thiền đến Diệt thọ tưởng định. 

Đức Phật nói: “Này Änanda, dầu cho Udãyi nói đúng, nhưng thợ mộc 
Pañcakanga không chấp nhận. Dầu cho thợ mộc Pañcakanga nói đúng, nhưng 
Udãyi không chấp nhận. Này Änanda, Jai ¿họ được Ta nói đến tùy theo một 
pháp môn; ðz ¿ho được Ta nói đến tùy theo một pháp môn khác; năm thọ 
được Ta nói đến tùy theo một pháp môn khác; sáu thọ được Ta nói đến tùy 
theo một pháp môn khác; mười tám thọ được Ta nói đến tùy theo một pháp 
môn khác; ba mươi sáu thọ được Ta nói đến tùy theo một pháp môn khác; 
một trăm lẻ tám thọ được Ta nói đến tùy theo một pháp môn khác. Như vậy, 
này Änanda, pháp được Ta thuyết giảng tùy theo pháp môn. Này Ẩnanda, vì 
pháp được Ta thuyết giảng tùy theo pháp môn như vậy, nên đối với những ai 
không chấp nhận, không tán đồng, không tùy hỷ những điều được khéo nói, 
khéo thuyết, khéo trình bày cùng nhau, thì họ sẽ sống đấu tranh, khẩu tranh, 
luận tranh, đả thương nhau với những binh khí miệng lưỡi. Trái lại đối với 
những ai chấp nhận, tán đồng, tùy hỷ những điều được khéo nói, khéo thuyết, 
khéo trình bày cùng nhau, thì họ sẽ sông hòa hợp, tán đồng, tùy hỷ với nhau 
như nước với sữa, và nhìn nhau với cặp mắt tương ái... Này Ananda, duyên 
năm dục tưởng dưỡng sắc, thanh, hương, vị, xúc, khởi lên lạc và hỷ, như vậy 
gọi là đực lạc. Nhưng có 9 lạc khác vi diệu hơn, thù thắng hơn, chính là nhất 
hướng lạc trong 9 bậc Thiên, từ Sơ thiên đến Diệt thọ trưởng định". 

60- Apannaka sutta : (Kinh Không Gì Chuyển Hướng) Tại Sãlã, một 
làng Bà-la-môn trong xứ Kosala, Đức Phật giảng cho các gia chủ Bả-la-môn 
về sự nguy hại của các Tà kiến như chấp thường, chấp đoạn, chấp không có 
đời sau, chấp không nhân duyên, chấp không quả báo tội phước, ...Những tà 
kiến đó sẽ đưa đến tà tư duy, tà ngữ, tà hạnh, thân hành tà, khẩu hành tà, ý 
hành tà ... chăng những mang đến hậu quả tai hại trong hiện đời mà cả trong 
đời sau nữa. Người có Chánh kiến đưa đến có chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh hạnh, thân hành chánh, khẩu hành chánh, ý hành chánh, là người chấp 
trì pháp “Không Gì Chuyển Hướng” một cách đúng đắn, biết có nhân duyên 
sanh cõi Dục, có nhân duyên sanh cõi Sắc, có nhân duyên sanh cõi Vô sắc 
nên tinh tân đoạn trừ 5 triển cái, jy đục ly ác bắt thiện pháp để chưng và trú 
Sơ thiền, Nhị thiên, Tam thiền, Tư thiền, rồi hướng tâm đến Túc mạng 
mình, Thiên nhãn mình và Lậu tận mình, đạt Chánh trí và Chánh giải thoát. 

Đức Phật nói: “Này các Gia chủ, nếu các Ông không có một vị Đạo 
sư vừa ý nào, thời hãy lấy pháp 'Không gì chuyển hướng ` này mà thực 
hành. Này các Gia chủ, pháp 'Không gì chuyển hướng) này được khéo thọ 
trì, khéo thành tựu, sẽ đưa đến hạnh phúc an lạc lâu dải cho các Ông. 











Sự tích đức Phật 468 


Này các Gia chủ, những Sa-môn, Bà-la-môn nảo có lập thuyết như sau, 
có quan điểm như sau: "Không có hậu quả. tốt của bố thí, không có hậu quả 
tốt của hy sinh, không có hậu quả tốt của tế tự, không có hậu quả, không có 
quả báo của các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không 
có các loại hóa sanh, trên đời không có những vị Sa-môn, Bà-la-môn chơn 
chánh hành trì, chơn chánh thành tựu, và những vị này tuyên bồ về đời này và 
về đời sau, sau khi đã chứng ngộ với thăng trí". Vì nghĩ như vậy nên họ từ bỏ 
thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện, và chấp trì thân hành ác, khâu 
hành ác, ý hành ác. Họ không thấy sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự cấu uế của các 
bắt thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp. Vì 
rằng có đời sau, nên nghĩ không có đời sau là một fà kiến. Vì răng có đời sau, 
nên suy tư không có đời sau là ứà £ø đuy. Vì rằng có đời sau, nên nói không 
có đời sau là fd ngữ. Vì rằng có đời sau, nên nói không có đời sau là tự mâu 
thuẫn đối nghịch với các vị A-la-hán đã biết được có đời sau. Vì rằng có đời 
sau, nên ai thuyết phục người khác là không có đời sau, thời sự thuyết phục 
ấy trái với diệu pháp, đưa đến khen mình chê người. Như vậy, thiện giới của 
người ẫây bị từ bỏ, các ác giới đã được chấp trì. Tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, sự 
đỗi nghịch với các bậc Thánh, sự thuyết phục chống lại diệu pháp, sự khen 
mình chê người, là các ác bắt thiện pháp sai biệt khởi lên do duyên tà kiến. 
Ngay trong hiện tại người ây bị những người có trí quở trách; sau khi thân 
hoại mạng chung, người ây sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đoạ xứ, địa ngục. Như 
vậy pháp "Không gì chuyển hướng" này bị chấp trì, bị thực hành sai lạc, bởi 
vị này có tà kiến, chỉ chấp nhận có một phía, và bỏ phía thiện pháp. 

Người nào chấp nhận có nhân, có duyên, có đời sau, có qua bảo thiện 
ác, có cõi dục, có cõi sắc, có cõi vô sắc, có sự giải thoát khỏi sanh tử luân hôi, 
người đó sẽ từ bỏ ác pháp, chấp trì thiện pháp, thân hành thiện, khẩu hành 
thiện, ý hành thiện, sông có giới đức, an lạc hạnh phúc ngay trong đời hiện 
tại, và sau khi thân hoại mạng chung, sẽ được sanh vào các cõi an lành hạnh 
phúc, Thiên giới. Và nếu vị này biết cách đoạn trừ Năm triên cải, tỉnh tấn 
thực hành Chín bậc thiền chứng thì sẽ tái sanh vào cối Sắc, cối Vô sắc, và 
được giải thoát khởi sanh tử luân hôi, vào cối Niễt-bàn an lạc thanh tịnh”. 
VII- BHIKKHU-VAGGA : 

61- Ambalatthikã-Rãhuloväda sut(a : (Kinh Giáo Giới La Hầu La ở 
Ambalatthikã) Đức Phật dạy Rãhula giữ giới không nói dối, vì người nói di, 
không có tảm quý”, thì thường có hành động bắt thiện. Rồi Phát dạy Rãhula 
pháp môn tịnh hóa thân khẩu ÿ: Trước khi có hành động gì về thân khẩu ý 
phải ## phản tỉnh nhiều lần xem hành động đó có thê đưa đến tự hại, có thê 
đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai không, nếu có thời hành động đó 
là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ, nhất định không làm. 
Đức Phật nói: “Này Rahula, trong thời quá khứ, vị lai hay hiện tại, những Sa- 








79 Tàm là xấu hỗ, quý là lo sợ. Tàm quý là xấu hỗ và lo sợ khi phạm lỗi lầm, khi làm điều bất 
thiện. 


Sự tích đức Phật 469 


môn hay Bà-la-môn nảo đã tịnh hóa thân nghiệp, đã tịnh hóa khẩu nghiệp, đã 
tịnh hóa ý nghiệp, tất cả những vị ấy đều đã nhờ thực hành i phản tỉnh nhiều 
lân như vậy. Con cũng phải tập / phản tỉnh nhiều lần như vậy để tịnh hóa 
thân nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp của mình”. 

62- Mahä Rãhuloväda sut(a : (Đại kinh Giáo Giới La Hầu La) Ở 
Sävatth1, tại Jetavana, tính xá ông Anathapindika, Đức Phật dạy Rahula pháp 
quán ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức), và pháp quán ngữ đại (đất, nước, 
gió, lửa, hư không) với ý nghĩ “Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi" đề trừ ngã chấp. Phật dạy 
Rãhula pháp £w fập theo hạnh của ngũ đại là đất, nước, gió, lửa và hư không 
để giữ tâm luôn luôn bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh, không tham, không sân. 
Phật dạy Rãhula fw fập tâm Từ đề trừ tâm sân, £w fập tâm Bì đề trừ tâm giết 
hại, #ø tập tâm Hÿý đê trừ tâm ganh ty, íw tập tâm Xã đề được tâm thanh tịnh, 
quán thân bất tịnh đê trừ tham ái, quản tâm vô thường đề trừ ngã mạn. Phật 
dạy Rãhula pháp quán niệm hơi thở vô hơi thở ra để giữ tâm an định trong 
Chánh niệm tỉnh giác cho đến hơi thở cuối cùng, chứng được Chánh giác tri. 

Đức Phật nói: 

“Này Raähula, bất cứ sắc pháp nào, _quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay 
ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả sắc pháp phải được quán 
sát như thật với chánh trí tuệ: "Cá này không phải của tôi, cát này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. Tất cả 5 uân là sắc, thọ, 
tưởng, hành và thực đều phải được quán như thế. 

“Này Rãhula, con hãy tu tập nhập tức xuất tức niệm. Này Rãhula, tu 
tập niệm hơi thở vô hơi thở ra, làm cho sung mãn, được quả lớn, được lợi ích 
lớn. Và này Rãhula, niệm hơi thở vô hơi thở ra phải được tu tập như thế nào, 
làm cho sung mãn như thế nào để được quả lớn, được lợi ích lớn? 

“Này Rahula, có 5 đại là địa, thủy, hỏa, phong và hư không. Cái gì 
thuộc nội nhân, thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ, như tóc, lông, 
móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, 
phối, ruột, màng ruột, bao tử, phân và bất cứ vật øì khác, thuộc nội thân, 
thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ, như vậy, này Rãhula, được gọi 
là nội địa giới. Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất 
lỏng, bị chấp thủ, như mật, đàm, niêm dịch, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, 
mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiêu, và bất cứ vật gì 
khác, thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ, 
như vậy, này Rãhula, được gọi là nội thúy giới. Cái gì thuộc về nội thân, 
thuộc về cá nhân, thuộc lửa, thuộc hơi nóng, bị chấp thủ, như cái gì khiến cho 
hâm nóng, khiến cho hủy hoại, khiến cho thiêu cháy, cái gì khiến cho những 
vật được ăn, uống, nhai, nễm, có thê khéo tiêu hóa, hay tất cả những vật gì 
khác, thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc hơi nóng, bị chấp thủ, 
này Rahula, như vậy được gọi là nội hỏa giới. Cải gì thuộc về nội thân, thuộc 
cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh di động, bị chấp thủ, như gió thối lên, gió thối 
xuống, gió trong ruột, gió trong bụng dưới, gió thối ngang các khớp xương, 


Sự tích đức Phật 470 


hơi thở vô, hơi thở ra, và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
thuộc gió, thuộc tánh di động, bị chấp thủ, này Rãhula, như vậy được gọi là 
nội phong giới. Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không, 
thuộc hư không tánh, bị chấp thủ, như lỗ tai, lỗ mũi, cửa miệng, do cái gì 
người ta nuốt, những gì được nhai, được uống, được ăn và được nếm, và tại 
chỗ mà những gì được nhai, được uống, được ăn và được chứa giữ lại, và 
ngang qua chỗ mà những gì được nhai, được uống, được ăn và được tống xuất 
xuống phần dưới để ra ngoài, và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá 
nhân, thuộc hư không, thuộc hư không tánh, bị chấp thủ, này Rãhula, như vậy 
được gọi là nội hư không giới. Này Rãhula, tất cả những gì thuộc địa đại, 
thuy đại, hoá đại, phong đại, hư không đại, thuộc nội giới hay ngoại giới, đều 
phải được quản sát như thật với chánh trí tuệ như sau: "Cái này không phải 
của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". Sau 
khi như thật quán sát tất cả 5 đại với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh nhàm 
chán đối với cả 5 đại, và phát tâm từ bỏ cả 5 đại, không chấp thủ. 

“Này Rahula, hãy íw tập hạnh của đất. Này Rahula, ví như trên đât 
người ta quãng đồ tịnh, quăng đồ không tịnh, quãng phân uế, quăng nước tiểu, 
nhỗ nước miếng, quăng mủ và quăng máu; đất vẫn an nhiên, không lo âu, 
không dao động, không nhàm chán. Này Rãhula, hãy tu tập hạnh của đất để 
giữ tâm luôn luôn an nhiên, không buôn vui, không dao động. 

“Này Rahula, hãy íw tập hạnh cưa nước. Này Rahula, ví như trong 
nước người ta rửa đồ tịnh, rửa đồ không tịnh, rửa sạch phân uế, rửa sạch nước 
tiêu, rửa sạch nước miếng, rửa sạch mủ, rửa sạch máu; nước vẫn an nhiên, 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. Này Rahula, hãy tu tập hạnh 
của nước đề giữ tâm luôn luôn an nhiên, không buôn vui, không dao động. 

“Này Rãhula, hãy £u tập hạnh cửa lửa. Này Rãhula, ví như lửa đốt các 
đồ tịnh, đốt các đồ không tịnh, đốt phân uế, đốt nước tiểu, đốt nước miếng, 
đốt mủ, đốt máu; lửa vẫn an nhiên, không lo âu, không dao động, không nhàm 
chán. Này Rãhula, hãy tu tập hạnh của lửa để giữ tâm luôn luôn an nhiên, 
không buôn vui, không dao động. 

“Này Rãhula, hãy £u tập hạnh của gió. Này Rãhula, ví như gió thối các 
đồ tịnh, thôi các đồ không tịnh, thổi phân ué, thổi nước tiểu, thôi nước miếng, 
thôi mủ, thối máu; gió vẫn an nhiên, không lo âu, không dao động, không 
nhàm chán. Này Rãhula, hãy tu tập hạnh của gió để giữ tâm luôn luôn an 
nhiên, không buôn vui, không dao động. 

“Này Rahula, hấy fu tập hạnh của hự không. Này Rahula, hư không 
dung chứa tất cả các đồ tịnh, các đồ không tịnh, phân uế, nước tiểu, nước 
miếng, mủ, máu; nhưng hư không vẫn an nhiên tự tại, không lo âu, không dao 
động, không nhàm chán, không bị vướng mắc vào chỗ nào. Này Rãhula, hãy 
tu tập hạnh của hư không để giữ tâm luôn luôn an nhiên, không buôn vui, 
không dao động, không vướng mắc. 

“Này Raãhula, hãy £u tập về lòng từ, do tu tập về lòng từ, cái gì thuộc 
tâm sân sẽ được trừ diệt . Này Rãhula, ấy fw tập về lòng bỉ, do tu tập về lòng 


Sự tích đức Phật 471 


bị, cái gì thuộc tâm hại sẽ được trừ diệt. Này Rãhula, hấy fwr fập về lòng hỷ, 
do tu tập về lòng hý, cái gì thuộc bắt lạc sẽ được trừ diệt. Này Rãhula, hấy u 
tập về long xả, do tụ tập. về lỏng xả, cái gì thuộc hận tâm sẽ được trừ diệt. 
Này Rãhula, hấy fw tập về bất tịnh, do tu tập về bất tịnh, cái gì thuộc tham ái 
sẽ được trừ diệt. Này Rãhula, hấy fw tập về vô thường, do tu tập về vô 
thường, cái gì thuộc ngã mạn sẽ được trừ diệt. 

“Này Rahula, hãy £u tập 16 cách quan niệm hơi thở vô hơi thở ra, do 
tu tập quán niệm hơi thở vô hơi thở ra, làm cho sung mãn, đến khi sắp lâm 
chung, khi những hơi thở vô hơi thở ra tối hậu chấm dứt, chứng được giác tri, 
được tâm thanh tịnh sáng suốt về cõi an lành”. 

63- Cũla-Mãlunkyäputta sutta : (Tiểu kinh Mãlunkyäputta) Ở 
Savatthi, Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika, Đức Phật đáp câu hỏi của 
khất sĩ Mãlunkyãputta vì sao có những câu hỏi mà Phật không trả lời. Phật 
bảo nên thọ trì những gì Phật giảng dạy vì những điều đó có lợi ích cho sự tu 
tập để giải thoát khỏi mọi khổ đau và đạt đến niết bàn an lạc thanh tịnh, và 
không nên thắc mắc về những câu hỏi siêu hình về ngã và thể giới vì những 
điều đó có thê gây tranh luận và không có lợi ích gì cho sự tu tập. 

Đức Phật nói: “Này Mãlunkyäputta, đời sống Phạm hạnh không tùy 
thuộc vào quan điểm “Thế giới là thường còn hay vô thường, là hữu biên hay 
vô biên, “Sinh mạng và thân là một hay là khác, “Như Lai còn tồn tại sau khi 
chết hay không'. Này Mãlunkyäãputta, dầu cho có quan điểm như thế nào đi 
nữa thì vẫn có sanh, có già, có bệnh, có chết, có sầu, bi, khổ, ưu, não mà Như 
Lai giảng dạy cách đoạn trừ ngay trong hiện tại. Vì vậy, này Maãlunkyäputta, 
Như Lai không trả lời những câu hỏi không liên hệ đến mục đích, đến căn bản 
Phạm hạnh, không đưa đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, 
giác ngộ, Niết-bàn. Này Mãlunkyäputta, Như Lai chỉ trả lời những câu hỏi về 
Bốn Thánh Đề, liên hệ đến mục đích, đến căn bản Phạm hạnh, đưa đến nhàm 
chân, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn”. 

64- Mahä-Mãlunkyäputta sutta : (Đại kinh Mãlunkyäputta) Ở 
Savatthi, Jetavana, tại tính xá ông Anathapindika, Đức Phật giảng cho các vị 
khất sĩ trong đó có Mãlunkyãputta và Änanda về 5 hạ phần kiết sử là thân 
kiến, giới cấm thủ, hoài nghi, tham, sân. Phật chỉ con đường để đoạn trừ 5 hạ 
phần kiết sử bằng cách tu tập Thiền định, chứng và an trú từ Sơ thiền đến 
Vô sở hữu xứ đề đạt tâm giải thoát hay tuệ giải thoát tùy theo căn tánh mỗi 
người. Đức Phật nói: 

“Này Mãlunkyãputta, có 5 hạ phần kiết sử là thân kiến, giới cắm thư, 
hoài nghỉ, tham, sân. Đứa bẻ vừa mới sanh ra đã có săn 5 hạ phân kiết sử tiềm 
tảng trong tâm nó. Kẻ vô văn phàm phu sông với tâm bị ràng buộc, bị chỉ phối 
bởi 5 hạ phần kiết sử này, và vì không biết cách xuất ly khỏi các kiết sử vừa 
khởi lên nên chúng trở thành kiên cỗ. ƒj đa văn Thánh đệ tứ sông với tâm 
không bị ràng buộc, không bị chi phối bởi 5 hạ phân kiết sử tiềm tàng, và vì 
biết cách xuất ly khỏi các kiết sử vừa khởi lên nên các kiết sử này và các kiết 
sử tiềm tàng đều được đoạn trừ. 


Sự tích đức Phật 472 


“Và này Änanda, thế nảo là con đường đưa đến sự đoạn trừ năm hạ 
phần kiết sử ? Này Änanda, Tỳ-kheo do viễn ly các sanh y”“', do đoạn trừ các 
bắt thiện pháp, do làm cho an tịnh các thân hành thô ác một cách toàn diện, /y 
dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do 
ly dục sanh với tâm và tứ. Vị này chánh quán mọi sắc pháp, thọ pháp, tưởng 
pháp, hành pháp, thức pháp đều là vô thường, khổ, như bệnh, như cục bướu, 
như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, như phá hoại, 
là không, là vô ngã. VỊ này giải thoát tâm khỏi 5 uân ấy. Sau khi giải thoát 
tâm khỏi 5 uân ấy, vị ấy tập trung tâm vào bắt tử giới (Amatadhätu) và nghĩ 
rằng "Đây là tịch tịnh, đây là vi diệu, tức là sự an chỉ tất cả hành, sự xả ly tất 
cả sanh y, sự ái diệt, vô tham, đoạn diệt, Niết-bàn". Nếu an trú vững chắc ở 
đây, vị này đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc. Nếu vị ẫy không đạt đến sự đoạn 
tận các lậu hoặc vi sự tham pháp, hỷ pháp của mình, thời do sự đoạn tận năm 
hạ phần kiết sử, vị ấy được hóa sanh, nhập Niết-bàn ở đấy, không phải trở lui 
đời này nữa. Này Ananda, đây là con đường, đây là lộ trình dưa đến sự đoạn 
trừ năm hạ phân. kiết sử. Rồi vị ây lại tiếp tục tỉnh tấn tu tập thiền định để 
chứng và trú T' hiền thứ hai, chưng và tru Ti hiền thứ: ba, chứng và trủ T' hiền 
thứ tư, chứng và trú Hư không vô biên xứ, chứng và trủ Thức vô biên xứ, 
chứng và trú Vô sở hữu xứ. Này Ananda, đây là con đường, đây là lộ trình 
đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, chứng được tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát". 

65- Bhaddäli sut(a : (Kinh Bhaddãli) Tại Sãävatthi, Jetavana, tính xá 
ông Anãthapindika, Tỳ kheo Bhaddäli sám hối với Phật lỗi lầm của mình đã 
không tôn trọng giới “Nhất tọa thực”. Phật dạy ứ} kheo phạm giới phải biết 
sám hồi, và các vị t kheo khác nên có lòng từ bỉ và đỗi xử tử tế với tỳ vị kheo 
phạm lỗi. Phải biết sám hối, tự phòng hộ để không tái phạm trong tương lai, 
và phải cô găng thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc Đạo Sư 
mới có thể chứng và trú Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền, Tư thiên, rồi 
hướng tâm đến Túc mạng mình, Thiên nhãn mình, Lậu tận mình, biết đúng 
như thật “Đây là khô, đây là con đường đưa đến diệt khổ; đây là các lậu hoặc, 
đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc”. Nhờ biết như vậy, thực 
hành như vậy, tâm của vị ẫy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi 
vô minh lậu. Đôi với tự thân đã giải thoát như vậy, vị ấy khởi lên sự hiểu biết 
“Ta đã giải thoát. Vị ấy biết “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm 
đã làm, sau đời hiện tại không còn đời sống nảo khác nữa'. Tỳ kheo thường 
hay phạm giới tội nên luôn luôn tự hỏi “Tới phải làm gì để chúng Tăng hoan 
hỷ°. Cuối kinh Phật nói ví dụ về người huấn luyện ngựa giỏi và dạy các Tỷ 
kheo phải thành tựu 7zzởi pháp vô học như sau: Chánh {ri kiến, chánh tư duy, 

chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh niêm, chánh 
định, chánh trí và chánh giải thoát. Phât nói: “Này Bhaddäali, T)ỳ-kheo thành 














7! Sanh y: Mọi nhân duyên làm chỗ nương tựa cho tái sinh. Sáu xúc xứ là nguồn gốc của tham dục 
tạo ra các sanh y, tức các nghiệp thiện ác đưa đên tái sanh trong 3 cõi Dục, Sắc hay Vô sắc. 


Sự tích đức Phật 473 


tựu mười pháp này trở thành đáng được kính trọng, đáng được tôn kính, 
đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở 
đờï”. 

66- Latukikopama sut(a : (Kinh Ví Dụ Chim Cáy) Ở thành phố 
Apana, trong lãnh thô Anguttaräpa, thuộc xứ Angä, bên bờ phía bắc sông 
Mahiï, đức Phật dạy Tỷ kheo Udäyi: Các sanh y2 và năm dục trương dưỡng”” 
là những pháp bất thiện, là những kiết sử”, là nguồn gốc của đau khổ cần 
phải đoạn trừ. Rồi Phật dạy cách đoạn trừ các sanh y và năm dục trưởng 
dưỡng, tức đoạn trừ các lậu hoặc”, bằng cách thực hành Thiên để chứng và 
an trú từ Sơ thiền đến Diệt thọ trởng định. 

Đức Phật nói: 

“Này Udãyi, ở đây, khi Ta nói: "Hãy từ bỏ việc này", có một số người 
ngu sỉ nói như sau: "Có sá gì việc tiêu tiết, nhỏ mọn này ! Vị Sa-môn này đặt 
quá nặng về cắm đoán, đoạn giảm", và họ không chịu từ bỏ và gây lên bất 
mãn chống Ta và chống những Tỷ-kheo muốn thực hành học giới. Sự việc 
này đối với họ trở thành một kiếr sử, một trói buộc vững chắc m mội bây 
lưới bắt một con chỉm cáy mái nhơ, không thê tiến bước trên con đường giải 
thoát. Nhưng có một số Thiện gia nam tử nói như sau: "Có sá gì việc tiểu tiết, 
nhỏ mọn này! Điều mà Thế Tôn dạy chúng ta phải từ bỏ không khó khăn gì 
!". Rồi họ từ bỏ việc ấy, và khuyên khích các Tỳ-kheo khác thực hành học 
giới. Sau khi từ bỏ việc ấy, họ sống an nhiên, lắng dịu, hoan hỉ đã tiễn thêm 
một bước trên con đường siai thoát. 

“Này Udãyi, "Sanh y là nguồn gốc của đau khổ", nên biết như vậy đề 
tự giải thoát băng cách đoạn diệt sanh y, đoạn trừ năm dục trưởng dưỡng là 
sắc, thanh, hương, vị, xúc. Ở đây, này Udãyi, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với 
tầm và tứ. Chính vì có ẩm # nên Thiển này còn trong tình trạng dao động, 
nên từ bỏ, nên vượt qua. Tỷ kheo đình chỉ tầm và tứ, chứng và trú Thiên thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhứt 
tâm. Chính vì có #ÿ /zc nên Thiền này còn trong tình trạng dao động, nên từ 
bó, nên vượt qua. Tỷ kheo ly hy trú xa, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ 
mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Chính 
vì có /c nên Thiền này còn trong tình trạng dao động, nên từ bỏ, nên vượt 
qua. Tỳ kheo xả lạc xả khổ, ly hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền 
thứ tư. Thiền này không còn dao động, được gọi là ứjch tịnh lạc, chánh giác 
lạc, cần phải thực hiện, cần phải tu tập, cần làm cho sung mãn. Ta nói rằng lạc 


72 Sanh y: Các nghiệp thiện ác đưa đến tái sanh trong 3 cõi Dục, Sắc hay Vô sắc. 

3 Năm Dục trưởng dưỡng: Dục tham sắc, thanh, hương, vị, xúc càng ngày càng lớn mạnh, đưa 
đến hành động gây ác nghiệp. 

764 JKKiết sử: Những điều ràng buộc tâm đưa đến các hành động bắt thiện. Có 5 hạ phần kiết sữ là 
thân kiến, giới cắm thủ, hoài nghi, tham, sân; và 5 thượng phần kiết sử là sắc ái, vô sắc ái, trạo hối, 
mạn, vô minh. 

75 [âu hoặc (ãsava): Lậu là ô uế, hoặc là mê lầm. Lậu hoặc là động lực đưa đây chúng sanh trôi 
lăn trong sanh tử luân hồi. Có bốn loại lậu hoặc là Dực lậu, Hữu lậu, Kiến lậu và Vô mình lậu. 








Sự tích đức Phật 474 


ấy không đáng sợ hãi. Nhưng vì còn sốc #zơng nên Thiền này vẫn chưa hoàn 
hảo, nên từ bơ, nên vượt qua. Tỳ-kheo vượt khỏi mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi 
chướng ngại tưởng, không tác ý với dị tưởng, nhất tâm trong tưởng "Hư 
không vô biên", chứng và trú Không vô biên xứ. Thiền này vẫn còn tưởng 
'Hư không vô biên` nên chưa hoàn hảo, nên từ bơ, nên vượt qua. Tỷ-kheo 
vượt khỏi Không vô biên xứ tưởng, nhất tâm trong tưởng "Thức vô biên", 
chứng và trú Thức vô biên xứ. Thiền này vẫn còn tưởng “Thức vô biên' nên 
chưa hoàn hao, nên từ bo, nên vượt qua. T-kheo vượt khỏi Thức vô biên xứ 
tưởng, nhất tâm trong tưởng "Không có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. 
Thiên này vẫn còn tưởng “Không có vật gì” nên chưa hoàn hảo, nên từ bồ, 
nên vượt qua. T-kheo vượt khỏi Vô sở hữu xứ tưởng, chứng và trú Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. Thiền này vẫn còn tưởng vì tÊ nên chưa hoàn hảo, 
nên từ bo, nên vượt qua. Tỷ-kheo vượt khỏi Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
tưởng, chứng và trú Diệt thọ tưởng định. Này Uday!, chính định này là sự 
đoạn diệt của Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng. Này Udãy¡, Ông có thấy 
chăng, có kiết sử gì, nhỏ hay lớn mà Như Lai chưa chỉ cách đoạn diệt đề tiến 
đến giải thoát?”. 

67- Cãtuma suffa : (Kinh Cãtuma) Ở tại đền Cãtumä trong rừng cây 
Amalakivana, xứ Sãkyä, Đức Phật không hải lòng về một nhóm khất sĩ trẻ 
vừa mới đến, ồn ào như chợ cá, ngài đuôi họ ra. Sau khi được Sãriputta và 
Moggallãna hướng dẫn vào sám hối với Phật, Phật giảng về bổn hiểm họa chờ 
đợi những người mới xuất gia: 

I-Hay buôn giận vì tự ái, họ nghĩ “Trước kia, khi chưa xuất gia, chính 
chúng ta giảng dạy, khuyến giáo người khác. Bây giớ những người này giống 
như con cháu chúng ta, lại nghĩ rằng cần phải giảng dạy chúng ta, khuyến 
giáo chúng ta việc gì nên làm, việc gì không nên làm”. 

2-Quen tham ăn, họ nghĩ “Trước kia, khi chưa xuất gia, chúng ta muốn 
ăn, muốn uông cái gì cùng được, lúc nào cũng được. Bây giờ, phải ă ăn chay, 
phải giữ giới, cải này không được ăn, cái nảy không được uông, ăn uống phải 
đúng thời, ngồi ăn phải đúng cách, thật phiền toái, phức tạp quá”. 

3-Quen hưởng dục lạc thể gian, họ nghĩ “Trước kia, khi chưa xuất gia, 
chúng ta đã hưởng thọ một cách đầy đủ năm dục trưởng dưỡng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) và cảm thấy rất khoái lạc. Nhà ta có tải sản, ta có thể vừa 
hưởng thọ tài sản, vừa làm việc công đức, làm việc phước thiện, đâu cần phải 
xuất gia”. 

4-Thường bị dục tình cám đỗ: Khi thấy các phụ nữ có nhan sắc, y phục 
không đoan chính, lộ liễu, dục tình phá hoại tâm của vị ấy. Vị này, tâm bị dục 
tình phá hoại, từ bỏ học tập, xin trở vê hoàn tục. 

68- Nalakapäna sutta : (Kinh Nalakapana) Ở xứ Kosalã, tại làng 
Nalakapäna, trong rừng cây Palasa, Đức Phật hỏi Anuruddha và 6 đệ tử khác 
về lý do xuất gia. Phật bảo /ý do chánh đáng để xuất gia là muốn hết đau khổ, 
được hý lạc. Muốn được như vậy thì việc đấu tiên phải thành tựu là ly dục, ly 
bắt thiện pháp để chứng được hỷ lạc hay một trạng thải khác an tịnh hơn. 


Sự tích đức Phật 475 


Nhờ có tâm hỷ lạc cao thượng này mới diệt trừ được tâm dục lạc phàm phu. 
Rồi Phật nói tiếp: “Tỷ kheo, Tỳ kheo ni, Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ biết tu tập đúng 
Chánh pháp đều có thể chứng các quả Thánh. Sau khi đoạn trừ ba kiết sử là 
thân kiến, giới cắm thủ, hoài nghi, thì chứng quả Dự lưu (Sofãpaffi), không 
còn bị đọa lạc, chắc chắn chứng được Chánh giác. Sau khi đoạn trừ ba kiẾt sử, 
và làm nhẹ bớt tham, sân, thì chứng quả Nhất lai (Sakadägãmï), chỉ phải trở 
lui đời này một lần nữa rồi sẽ diệt tận khổ đau. Sau khi đoạn trừ hết năm hạ 
phần kiết sử”° thì chứng quả Bắt lai (Anãgãmï), được hóa sanh, nhập Niết- 
bàn tại chỗ ấy, không còn phải trở lui ở đời này nữa. Những ai tin tưởng Như 
Lai nên biết trong số đệ tử của Như Lai hiện nay có nhiều người đã chứng các 
quả vị ấy, hãy lấy đó làm khích lệ để hoan hị, tỉnh tấn tu tập”. 

69- Gulissãni sutt(a : (Kinh Gulissäni) Ơ Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakaniväpa (chỗ nuôi dưỡng sóc), Thượng tọa 
Sãriputta nhắc nhở các pháp sống chung hòa hợp mà những tu sĩ quen sống 
độc cư trong rừng núi như Gulissäm phải tôn trọng khi trở về sống chung với 
tăng đoàn ở thành thị. Dĩ nhiên các tu sĩ sông ở thành thị cũng phải tôn trọng 
các pháp sông chung hòa hợp này, như: Cách đi khất thực, cách ăn uống. cách 
cư xử với thiện hữu, hợp tác trong các sinh hoạt hằng ngày, giữ gìn giới luật 
chung, tôn trọng thời giờ và chương trình tu tập. 

70- Ki(äsiri suffa : (Kinh KitägtrI) Ở Kitãgiri, một thị trấn xứ Kãsi, 
Phật nói với Assaji và Punabbasu là Tỳ-kheo nên từ bỏ các lạc thọ hay bắt 
khổ bắt lạc thọ làm tăng trưởng các bất thiện pháp, và nên chứng và an trú 
các lạc thọ hay bất khổ bắt lạc thọ làm tăng trưởng các thiện pháp. 

Đức Phật nói: 

“Này các Tỳ-kheo, vì răng sự việc này Ta biết, Ta thấy, Ta giác, Ta 
chứng, Ta liễu giải với trí tuệ rằng: Ở đây, đối với một người, khi có thọ lạc 
thọ như vậy, hay khi có bất khổ bát lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được 
tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt, do vậy Ta nói: "Hãy từ bỏ lạc thọ 
như vậy, hay hãy từ bỏ bất khổ bất lạc thọ như vậy". Ở đây, đối với một 
người, khi có lạc thọ như vậy, hay khi có bất khổ bất lạc thọ như vậy, các 
thiện pháp được tăng trưởng, các bất thiện pháp bị đoạn diệt, do vậy Ta nói: 
"Hãy chứng và trú lạc thọ như vậy, hay hãy chứng và trú bất khô bất lạc thọ 
như vậy". 

“Này các Tỷ-kheo, 7ø không nói rằng đổi với tất cả Tỳ-kheo, có sự việc 
cần phải làm, nhờ không phóng dật. Đối với những Tỳ-kheo là bậc A-la-hán, 
các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành đầy đủ, các việc nên làm đã làm, đã đặt 
gánh nặng xuống, đã thành đạt được lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, đạt 
chánh trí giải thoát; này các Ty-kheo, đối với những Tỷ-kheo như vậy, Ta nói 
rằng không có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. Đối với các 
1)-kheo còn là các bậc hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu sự vô 
thượng an ồn khỏi các phiền não, ràng buộc; này các Tỷ-kheo, đối với những 


7 Năm hạ phần kiết sử là thân kiến, giới cắm thủ, hoài nghi, tham, sân. 


Sự tích đức Phật 476 


Tỳ-kheo như vậy, Ta nói rằng còn có nhiều việc cần phải làm, nhờ không 
phóng dật. 

“Này các Ty-kheo, có bảy hạng đệ tư của Nhưự Lai như sau: Bậc toàn 
phần giải thoát, bậc tuệ giải thoát, bậc thân chứng, bậc kiến đạo, bậc tín giải 
thoát, bậc tùy pháp hành, bậc tùy tín hành. 1-Ty-kheo, sau khi thân đã chứng 
đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi 
đã thấy với trí tuệ, các lậu hoặc của vị này được đoạn trừ hoàn toàn. VỊ này 
được gọi là bậc foản phân giải thoát, không có sự việc cần phải làm nhờ 
không phóng dật. 2- -Ty- -kheo, tuy thân chưa chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, 
chưa vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, nhưng sau khi đã thấy VỚI trí tuệ, 
các lậu hoặc của vị này được đoạn trừ hoàn toàn. VỊ này được gọi là bậc £uê 
giải thoát, không có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. 3-Ty-kheo, 
sau khi thân chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô 
sắc pháp, nhưng sau khi đã thấy với trí tuệ, một số lậu hoặc của vị này chưa 
được đoạn trừ hoàn toàn. VỊ này được gọi là bậc fhân chứng, còn có nhiều 
việc cần phải làm nhờ không phóng dật. 4-Tỳ-kheo, tự thân chưa chứng đắc 
các tịch tịnh giải thoát, chưa vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau 
khi đã thấy với trí tuệ, các lậu hoặc của vị này chưa được đoạn trừ hoàn toàn; 
nhưng các pháp do Như Lai tuyên thuyết được vị này hiểu một cách hoàn 
toàn với trí tuệ và quyết tâm thực hành một cách hoàn toàn. Này các Tỷ-kheo, 
vị này được gọi là bậc kiến đạo, còn có nhiều việc cần phải làm nhờ không 
phóng dật. 5-Tỷ-kheo, tự thân chưa chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, chưa 
vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ, các lậu 
hoặc của vị này chưa được đoạn trừ một cách hoàn toàn; nhưng lòng tin của 
VỊ này đối với Như Lai đã được xác định, phát sanh từ tín căn để an trú. Này 
các Tỷ-kheo, vị này được gọi là bậc fín giải thoát, còn có nhiều việc cần phải 
làm nhờ không phóng dật. 6-Tỳ-kheo, tự thân chưa chứng đắc các tịch tịnh 
giải thoát, chưa vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, chưa thấy với trí tuệ 
các lậu hoặc cần phải đoạn trừ; và các pháp do Như Lai tuyên thuyết chỉ được 
vị này chấp nhận một cách vừa phải với trí tuệ, dầu cho vị này có những pháp 
như là tín căn, tắn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Này các Tỳ-kheo, vị này 
được gọi là người fày pháp hành, còn có nhiều việc cần phải làm nhờ không 
phóng dật. 7-Ty-kheo, tự thân chưa chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, chưa 
vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, chưa thấy với trí tuệ các lậu hoặc cần 
phải đoạn trừ. Nhưng nếu vị này có đủ lòng tin và lòng thương tưởng Như 
Lai, thời vị này sẽ có những pháp như là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, 
tuệ căn. Này các Ty-kheo, vị này được gọi là người fùy fín hành, còn có 
nhiều việc cần phải làm nhờ không phóng dật. 

“Này các Tỷ-kheo, Ta không nói rằng trí tuệ có thể đạt được trong 
khoảnh khắc. Nhưng này các Tỷ-kheo, trí tuệ có thê đạt được từ từ, nhờ học 
từ từ, hành từ từ, thực tập từ từ. Này các Tỳ-kheo, một vị có lòng tin đi đến 
gân Như Lai; sau khi đến gân, vị ấy fó sự kính lễ; sau khi tỏ sự kính lễ, vị ấy 
lóng tai; sau “khi lóng tai, vị ấy nghe pháp; sau khi nghe pháp, vị ấy fhọ frì 


Sự tích đức Phật 477 


pháp, và suy tr ý nghĩa các pháp được thọ trì; sau khi suy tư ý nghĩa, các 
pháp được chấp thuận; sau khi các pháp được chấp thuận, ước muôn sanh 
khởi; sau khi ước muốn sanh khởi, vị ây nó lực; sau khi nỗ lực vị ấy cân nhắc; 
sau khi cân nhắc, vị ấy đinh cần. Do tinh cần, vị Ấy tự thân chứng được sự thật 
tôi thượng, và với trí tuệ thể nhập sự thật ãy, vị ấy thấy rõ Chân lÿ tối 
thượng. Nhưng này các Tỳ-kheo, nếu không có lòng tin ấy, thời này các Tỷ- 
kheo, không có sự đến gần ấy, không có tỏ sự kính lễ ấy, .. . Này các Ty-kheo, 
đối với một đệ tử có lòng tin giáo pháp bậc Đạo sư và sông thê nhập giáo 
pháp ấy, vị ấy sẽ chứng được một trong hai quả như sau: Chứng Chánh trí 
ngay trong hiện tại, và nếu có dự y"” thì chứng quả Bất hoàn”. 


VII- PARIBBAJAKA-VAGGA : 

71- Tevijja-Vacchagotta sutfa : (Kinh Vacchagotta về Tam Minh) Ở 
Vesäli, Đức Phật đi từ giảng đường Kũtägãra đến vưởn EkapundarTka gặp du 
sĩ Vacchagotta. Phật bác bỏ lời đồn : “Sa môn Gotama là bậc nhứt thiết trí, là 
bậc nhứt thiết kiến. Ngài tự cho là có tri kiến hoàn toàn khi đi, khi đứng, khi 
ngủ, khi thức, tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục”. Phật bảo Vacchagotta sự 
thực chỉ nên nói “Sa môn ŒGotama là bác có Tam Minh (Tevijja)” tức là Túc 
mạng minh, Thiên nhãn minh và Lậu tận minh. 

Đức Phật nói: “Này Vaccha, Ông nên nói "Sa-môn GŒofama là bậc có 
ba mình (tevija)", thì Ông mới là người nói về Thế Tôn đúng với điều đã 
được nói, mới không vu khống Thế Tôn với điều không thực, mới giải thích 
về Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp, và không có một đồng pháp hành nào nói 
lời đúng pháp có thể lây cớ để quở trách. Này Vaccha, khi nào Ta muốn, Ta 
sẽ nhớ đến nhiều đời sông quá kh: cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. 
Này Vaccha, nếu Ta muốn, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, Ta /bấy sự 
sống chết của chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, 
người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Này Vaccha, với sự 
đoạn diệt các lậu hoặc, Ta ngay trong hiện tại, tự mình với thượng trí chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoái, tuệ giải thoát`. 

72- Agsi-Vacchagot(a sutta : (Kinh Vacchagotta về Lửa) Ở Sãvatthi 
(Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-Lâm), tại tình xá ông AnathapIndika (Cấp Cô Độc), 
ngoại đạo Vacchagotta nêu ra những câu hỏi về thế giới là thường hay vô 
thường, là hữu biên hay vô biên, về sinh mạng và thân thể là một hay là khác, 
về Như Lai còn tôn tại hay không tôn tại sau khi chết. Đức Phật đều phủ nhận 
những câu trả lời đã định sẵn. Phật bảo những câu hỏi đó đều phát sinh từ 
kiến chấp và tà kiến cho nên những câu trả lời kia cũng đều năm trong kiến 
chấp và tà kiến, không phản ảnh sự thật, không hướng đến nhàm chán, ly 
tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Đức Phật hỏi lại: Sau 
khi ngọn lửa tắt, ngọn lửa ấi về đâu ? Vacchagotta đáp: Ngọn lửa tắt vì hết 
nhiên liệu, không thể nói ngọn lửa đi về đâu cả. Phật bảo: Cũng thế, Như Lai 


7% Có dư y: Còn mang thân người. 


Sự tích đức Phật 478 


đã đoạn diệt, cắt đứt tận gốc rễ sắc, thọ, tưởng, hành, thức nên năm uân này 
không thê sanh khởi nữa, do đó sau khi Như Lai diệt độ, không thể nói Như 
Lai còn tôn tại hay không còn tôn tại. 

73- Mahä Vacchasotta sutta : (Đại kinh Vacchagotta) Ở Rãjagaha 
(Vương Xá), tại Veluvana (Trúc Lâm), nơi Kalandakaniväpa (chỗ nuôi dưỡng 
sóc), Đức Phật nói văn tắt cho tu sĩ khô hạnh Vacchagotta về 3 pháp bắt thiện 
căn ban (tham, sân, s1), 3 pháp thiện căn ban (không tham sân si), và về 70 
pháp bắt thiện phụ (sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói thô 
ác, nói phù phiếm, xan tham, sân hận, tà kiến), 70 pháp thiện phụ (không sát 
sanh, không trộm cấp, không tà dâm, nói chân thật, nói hòa giải, nói hiển hòa, 
không tham, không sân, có chánh kiến); nhưng phải đoạn frử đi tận gốc rễ thì 
việc tu hành mới hoàn mãn, không còn các lậu hoặc, không còn các kiết sử, 
được chánh trí giải thoát. Rồi Phật nói trên 500 tỳ kheo, trên 500 tỷ kheo ni, 
trên 500 cư sĩ nam, trên 500 cư sĩ nữ của Phật đã thảnh đạo. Sau khi 
Vacchagotta xin thọ đại giới, Đức Phật khuyên nên tỉnh tân tu tập Chỉ vả 
Quan, hai pháp này có thể đưa đến sự thể nhập vào các cõi sắc và vô sắc, và 
sự chứng đắc các loại thân thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, nhớ đến 
nhiều đời sống quá khứ, thấy sự sông chết của chúng sanh, đoạn trừ các lậu 
hoặc, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. Sau khi thọ đại giới, Tôn giả Vacchagotta độc trú, viễn ly, không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cân, không bao lâu với thắng trí, tự mình chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, 
chứng quả A-la-hản. 

74- Dighanakha suffa : (Kinh Trường Trảo) Ở Rãjagaha (Vương Xá), 
trên núi Gijjhakũta (Linh Thứu), trong hang Sũkarakhata, du sĩ khổ hạnh 
Dighanakha trình Phật tri kiến của ông “Tất cả đều không làm cho tôi thích 
thú”. Phật bảo “Tri kiến đó tuy không gân tham dục, không gần triền phược, 
không gần hoan lạc, không gân không chấp thủ, nhưng có thê gây chống đối, 
tranh luận, bực minh”. Rồi Phật dạy nên đoạn trừ mọi kiến chấp. Đoạn frừ 
kiến chấp về thân bằng cách quán sát thân là vô thường, khổ, như bệnh, như 
cục bướu, như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, 
như phá hoại, là không, là vô ngã. Đoạn trừ kiến chấp về 3 cảm thọ bằng cách 
quán lạc thọ, khổ thọ và bất khổ bất lạc thọ đều là vô thường, hữu vi, do 
duyên sanh, bị đoạn diệt, bị hủy hoại, bị suy tàn, bị tiêu diệt. Nhở đoạn trừ 
kiến chấp như vậy nên không nói thuận theo ai, không tranh luận với di, 
không còn tham dục, tâm được giải thoát. Đức Phật nói: 

“Này Aggivessana, /hẩân này có sắc, do bốn đại họp thành, do cha mẹ 
sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phân toái, đoạn tuyệt, 
hoại diệt, cần phải được quán sát là vô thường, khổ, như bệnh, như cục bướu, 
như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, như phá hoại, 
là không, là vô ngã. Khi quán sát thân này như vậy thời thân, thân dục, thân 
á1, thân phục tòng được đoạn diệt trong tâm. 


Sự tích đức Phật 479 


“Này AggIvessana, có ba thọ này: lạc thọ, khổ thọ, bắt khổ bất lạc thọ. 
Trong khi cảm giác lạc thọ, thì không có cảm giác khổ thọ, không có cảm 
giác bất khổ bất lạc thọ. Trong khi cảm giác khổ thọ, thì không có cảm giác 
lạc thọ, không có cảm giác bất khổ bất lạc thọ. Trong khi cảm giác bất khổ bất 
lạc thọ, thì không có cảm giác lạc thọ, không có cảm giác khô thọ. Như vậy, 
lạc thọ, khô thọ, bất khổ bất lạc thọ đều là vô thường, hữu vi, do duyên sanh, 
bị đoạn diệt, bị hủy hoại, bị suy tàn, bị tiêu diệt. Thấy vậy, này Aggivessana, 
vị Đa văn Thánh đệ tử nhàm chán lạc thọ, nhàm chán khổ thọ, nhàm chán bất 
khổ bất lạc thọ. Do nhàm chán, vị ấy không có tham dục. Do không tham dục, 
vị ấy được giải thoát. Đôi với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu 
biết: "Ta đã giải thoát". Vị ấy biết: "Sanh đã diệt, Phạm hạnh đã thành, việc 
cần làm đã làm. Sau đời hiện tại, không có đời sống nào khác nữa". Với tâm 
giải thoát như vậy, này Aggivessana, Ty-kheo không nói thuận theo một aI, 
không tranh luận với một ai, chỉ nói theo từ ngữ thông dụng ở đời, không cô 
chấp vào lời nói”. 

Đại đức Sãriputta nhân dịp này đắc quả A-la-hán. Dĩighanakha được 
pháp nhãn thanh tịnh, biết vạn vật đều vô thường, xin quy y Tam Bảo. 

75- Mãsgandiya su(ía : (Kinh Mãgandiya) Ở xứ Kưru, tại thị trấn 
Kammasadhamma, trong nhà lửa của Bả-lamôn Bhaãradväja, du sĩ 
Mãgandiya lặp lại lời xuyên tạc của ngoại đạo cho rằng “Sa môn Gotama là 
người phá hoại sự sống” vì Phật dạy phòng hộ sáu căn, không nên ái nhiễm 
dục lạc của 6 trân là sắc thanh hương vị xúc pháp. Phật dạy các đực trong quá 
khứ, vị lai hay hiện tại đều là đau khổ. chúng sanh chưa đoạn trừ tham ái đối 
với các dục, đang bị các dục nhai nghiền, thiêu đốt, với các căn không hoản 
hảo bị ô nhiễm, khi xúc chạm với các dục trần, thay vì cảm thấy đau khổ, lại 
có cảm giác dễ chịu, thỏa thích, sung sướng như người mắc bệnh cùi đang 
đứng hơ mình bên hồ than đỏ hừng. Chỉ sau khi Jy đực, ly bắt thiện pháp, 
khát ái được đoạn trừ, nội tâm được an tịnh mới chứng được lạc thọ ở các cối 
trời và trong thiên định. Cuỗi cùng Phật dạy nên thân cận các bậc Chân nhân, 
sông đúng Chánh pháp (Bát chánh đạo), đoạn trừ chấp thủ, do /;# diệt nên 
hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già, chết, sâu, bi, khổ, 
ưu, não được diệt trừ, chứng được Niết bàn an lạc thanh tịnh. 

76- Sandaka sutta : (Kinh Sandaka) Ở Kosambï, tại động Pilakka gần 
hồ Devakata, Thượng tọa Änanda nói với tu sĩ khổ hạnh Sandaka về 4 rà 
thuyết ngoại đạo, chủ trương: 1/- Không có quả báo thiện ác, con ngưởi 
không còn tổn tại sau khi chết; 2/- Con người không có trách nhiệm hành 
động của mình nên không có công đức, không có tội ác; 3/- Không có nhân, 
không có duyên , tất cả chúng sinh đều bị dắt dẫn chỉ phối bởi định mệnh khổ 
vui; 4/- Con người được cấu tạo bằng 7 thành phân có định là địa, thủy, hỏa, 
phong, khổ, lạc, và sanh mạng, sau khi lưu chuyển luân hồi tùy theo chủng 
loại và nghiệp sẽ châm dứt khổ đau. Rồi ngài nói đến 4 hạng rà đạo sư: 1/- Tà 


768 Do juu diệt nên sanh diệt: Xem giải thích chỉ tiết về 72 nhân duyên. 


Sự tích đức Phật 480 


sư tự cho mình đã đạt được nhất thiết tri kiến nhưng vẫn thường hỏi người 
khác về việc nọ việc kia; 2/- Tà sư y cứ theo truyền thuyết, theo sách vở mà 
thuyết pháp, có chỗ nhớ có chỗ quên; 3/- Tà sư theo lý luận, suy luận, nguyên 
tắc của tự mình sáng tác mà thuyết pháp; 4/- Tà sư dùng những lời ngụy biện 
để thuyết pháp. Sau cùng Thượng tọa Ananda trình bày pháp môn thiền của 
Phật dạy: Đoạn trử 5 triền cải, chưng và an tru từ Sơ thiền đến Tư thiên, 
rôi hướng tâm đến Túc mạng mình, Thiên nhãn mình và Lậu tận mình. 

77- Mahä Sakuludäyi sutfa : (Đại kinh Sakuluday!) Tại tu viện các du 
sĩ Moranivapa ở Rãjagaha, Sakuludãyi so sánh f„c sự ngoại đạo với Phật. 
Phật nói với du sĩ Sakuludäyi về 5 jý đo vì sao đức Phật được tôn kính: 
LJ-Phật đây đủ Giới hạnh, 2J-đây đủ Tri kiến, 3I-đây đủ Trí tuệ. 4l-Giáo pháp 
Tứ Đề đáp ứng đúng nhu câu giải khổ của chúng sanh. 5I-Nhiễu Pháp môn fu 
thích hợp với từng căn cơ của mỗi người. Trong kinh, Phật kế ra các pháp 
môn tu mà Phật đã dạy, và phần đông các đệ tử của Ngài an trú, sau khi 
chứng ngộ nhờ thắng trí, chứng đắc cứu cánh viên mãn, như sau: 

-Bồn niệm xứ: Bốn phép quán về thân, thọ, tâm, pháp đề trừ mọi chấp thủ. 
-Bồn chánh cần: 1!-Làm sanh khởi các pháp thiện chưa sanh, 2/-làm lớn mạnh 
các pháp thiện hiện có, 3/-đoạn trừ các pháp ác hiện có, 4/-ngăn ngừa các 
pháp ác chưa sanh. 

-Bồn thân túc (Bốn như ÿ tuc): 1/-Dục Thiền định, 2/-tỉnh tân Thiền định, 3/- 
niệm tâm Thiên định, 4/-tư duy Thiền định. 

-Năm căn (lành): Tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. 

-Năm lực: Tín lực, tỉnh tân lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. 

-Bảy giác chỉ: Niệm, trạch pháp, tỉnh tấn, hỷ, khinh an, định, xả. 

-Thánh đạo tám ngành: Chánh trì kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tắn, chánh niệm, chánh định. 

-Tảm giải thoát: Đây là con đường tu tập Tám giải thoát: I- -Trong có sắc 
tưởng, ngoải quán giải thoát sắc; 2-Trong không sắc tưởng, ngoài quán giải 
thoát sắc; 3-TỊnh thân tâm giải thoát; 4-Vượt hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các 
tưởng đối ngại, không tác ý đến những tưởng khác biệt, nhất tâm trong tưởng 
“Hư không vô biên”, chứng và trú “Không vô biên xứ”; 5-Vượt hoàn toàn 
“Không vô biên xứ" tưởng, nhất tâm trong tưởng “Thức vô biên, chứng và trú 
“Thức vô biên xứ'; 6-Vượt hoàn toàn “Thức vô biên xứ” tưởng, nhất tâm trong 
tưởng “Không có vật gì”, chứng và trú “Vô sở hữu xứ”; 7-Vượt hoàn toàn “Vô 
sở hữu xứ” tưởng, chứng và trú “Phi tưởng phi phi tưởng xứ”; 8-Vượt hoàn 
toàn “Phi tưởng phi phi tưởng xứ” tưởng, chứng và trú “Diệt thọ tưởng định”. 
-Tảm thắng. xứ (aitha abhibhä-yatanami): Bất thắng xứ là tám nơi an trú tốt 
nhất sau mỗi giai đoạn quán sát Sắc xứ (nội sắc và ngoại sắc) ở cõi dục để 
đoạn trừ tham dục: I-Trong có sắc tưởng, ngoài quán sắc ít; 2- -Trong có sắc 
tưởng, ngoài quán sắc nhiều; 3-Trong không sắc tưởng, ngoài quán sắc ít; 4- 
Trong không sắc tưởng, ngoài quán sắc nhiều; 5-Trong không sắc tưởng, 
ngoài quán sắc màu xanh; 6-Trong không sắc tưởng, ngoài quán sắc màu 


Sự tích đức Phật 481 


vang; 7- -Trong không sắc tưởng, ngoài quán sắc màu đỏ; 8-Trong không sắc 
tưởng, ngoài quán sắc mảu trăng. 

-Mười biễn xứ (dasa kasinä-yatanami): Mười đỗi tượng thiền gồm đất, nước, 
gió, lửa, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, thức. Nhận biết tất cả đều chu biến 
pháp gIới. 

-Bồn thiên: Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiên, Tứ thiên. 

-Thân là sắc pháp vô thường và sẽ hoại diệt; trong thân ấy Thức nương tựa 
và bị trói buộc. 

-Sự hóa hiện một thân do ý làm ra, đây đu chỉ tiết, không thiếu một căn nào. 
-Các thân thông: Hiện hình, biến hình, đi xuyên qua tường, qua núi, dưới 
nước, trên không, ... 

-Thiên nhĩ thông: Nghe được hai loại tiếng Chư thiên và loài người, xa và 
gần. 

-Tha tâm thông: Biết tâm của chúng sanh và loài người. 

-Tụúc mạng mình: Biết rõ ràng trăm ngàn đời trước của mình. 

-Thiên nhãn minh: Thây sự sông và chết của chúng sanh trong nhiều đời. 

-Sau khi đoạn tận các lậu hoặc, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt 
và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoái. 

78- Samanamandikä sut(a : (Kinh Samanamandika) Ở Savatthi (Xá- 
vệ), Jetavana (Kỳ Viên), tại tĩnh xá Anathapindika (Cấp Cô Độc), cư sĩ thợ 
mộc Pañcakanga trình Thế Tôn về ý kiến của du sĩ Uggãhamãna, con của 
Samanamandikä, cho rằng người không làm ác nghiệp về thân, không nói lời 
ác, không tư duy ác, không sinh sông bằng nghề nghiệp ác, là người được 
thiện cụ túc, thiện tối thắng, là bậc thành đạt tối thượng, vô năng thắng. Đức 
Phật nói: “Nếu nói như Uggahamaãna thời một đứa con nít còn bé nhỏ, vô trí, 
năm ngửa là người được thiện cụ túc, thiện tối thắng, là bậc thành đạt tối 
thượng, vô năng thắng sao? Này Pañcakanga, Ty-kheo có giới hạnh không 
nên chấp trước giới, vì vậy các thiên giới như thân nghiệp thiện, khâu nghiệp 
thiện, sinh sống bằng nghề nghiệp thiện, đều phải được xả bỏ trong tâm, hoàn 
toàn không còn nghĩ đến nữa, để được tâm giải thoát, tuệ giải thoát; các bắt 
thiện tư duy như dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy phải được đoạn trừ băng 
cách jy đục, ly bắt thiện pháp chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, với tâm và tử.; các thiện ta duy như ly dục tư duy, vô sân 
tư duy, bất hại tư duy phải được xả bỏ bằng cách đình chỉ tâm và tứ, chứng 
và trú Thiền thứ hai, một trạng thải hỷ lạc do định sanh, không tâm, không 
tứ, nội tĩnh nhất tâm. Này Pañcakanga, Như Lai nói răng một người thành tựu 
mười pháp vô học này, tức là chánh trì kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định, 
chánh trí, chánh giải thoát, mới là người được thiện cụ túc, thiện tối thắng, 
là bậc Sa-môn thành đạt tối thượng, vô năng thắng”. 

79- Cũla Sakuludäyi sutfa : (Tiêu kinh Sakuludäyi) Ở Rãjagaha 
(Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại Moraniväapa (Không Tước Lâm), 
Sakuludäyi, một bậc giáo thọ trong giáo phái Nigantha Nataputta, trình bày 


Sự tích đức Phật 482 
giáo lý của đạo này về “Quang sắc tối thắng” và “ Nhất hưởng lạc”. Đức Phật 
chỉ rõ những chỗ sai lầm trong giáo lý đó, và nói : 1/-Có rất nhiều chư Thiên 
có hào quang tở rạng hơn ca ánh sảng của mặt trăng và mặt trời, nhưng cũng 
chưa thể gọi là quang sắc tối thắng: 2!-Con đường tu tập từ Sơ thiên đến Tứ 
thiền, tiến đến Túc mạng mình, Thiên nhãn mình, Lậu tận mình, đạt đến 
Vô lậu giải thoát mới thật sự là con đường tu tập “Nhất hướng lạc”, vì sự an 
lạc trong thời gian tu tập cứ tăng dần đến mức tối thượng. 

Đức Phật nói: 

“Thôi, này Udayi, hãy dừng lại ở quá khứ, hãy dừng lại ở tương lai ! Ta 
sẽ thuyết pháp cho Ông: Cái này có mặt thì cái kia có mặt; do cái này sanh, 
cái kia sanh. Cái này không có mặt thì cái kia không có mặt; do cái này diệt, 
cái kia diệt... 

“Này Udãyi, rất nhiều chư Thiên có hào quang tỏ rạng hơn ánh sáng 
của mặt trăng mặt trời. Ta biết những chư Thiên ây, nhưng Ta không nói 

Không có một quang sắc nào khác vi diệu hơn và thù thắng hơn quang sắc 
ây”. Nhưng này Udãy!, có một thế giới nhứt hướng lạc. Có một đạo lộ hợp lý 
đưa đến chứng đắc thế giới nhứt hướng lạc, ông nên nghe và khéo tác ý: 

“Này Udãyi, vị Tỷ-kheo ly dục ly bất thiện pháp với tầm và tứ, tâm 
sanh hỷ lạc, chứng đắc và trú Thiền thứ nhất. đình chỉ tầm và tứ, nội tĩnh 
nhất tâm trong hỷ lạc, chưng đắc và trụ Thiền thứ hai: ly hỷ trú lạc, chánh 
niệm tỉnh giác, chứng đắc và trú Thiên thứ ba; đoạn trừ lạc, xả niệm thanh 
tịnh, chứng đắc và trú Thiên thứ tư; có bao nhiêu chư Thiên được sanh vào 
thế giới nhứt hướng lạc, Tỳ-kheo cùng đứng với các chư Thiên ấy, cùng nói 
chuyện, cùng đàm luận. Cho đến mức độ như vậy, này Udãyi, mới là chứng 
đắc thế giới nhứt hướng lạc. Này Udäyi, với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong 
sáng, không cấu uế, với các phiền não được đoạn trừ, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến ứức mạng trí, hướng 
tâm đến sanh tử trí của chúng sanh, hướng tâm đến /âw fận trí. Vị ấy biết như 
thật: "Đây là Khổ", "Đây là Khô tập", "Đây là Khổ diệt", "Đây là con Đường 
đưa đến khổ diệt". Vị ấy biết như thật: "Đây là những lậu hoặc", "Đây là 
nguyên nhân của lậu hoặc", "Đây là sự diệt trừ các lậu hoặc", "Đây là con 
đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc". Nhờ hiểu biết như vậy, thấy như vậy, 
tâm vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô mình lậu. 
Đối với tự thân được giải thoát như vậy, vị ẫy khởi lên sự hiểu biết: "7ø đã 
giải thoát". VỊ ẫy biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã 
làm, sau đời hiện tại không còn đời sống nào khác nữa". Đây là pháp, này 
Udãy¡, cao thượng hơn, thù thắng hơn, do nhân duyên chứng đắc pháp này, 
các Tỳ-kheo sông Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Ta”. 

80- Vekhanassa su(ta : (Kinh Vekhanassa) Ở Sãâvatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anãthapinka (Cấp Cô Độc), Đức Phật 
nói chuyện với du sĩ Kaccäna Vekhanassa, vị giáo thọ của Sakuludãäyi, về sắc 
hào quang của chư Thiên vượt hăn sắc ánh sáng mặt trời nhưng cũng chưa 
thê nói là sắc đối fluưượng. Tiếp theo Phật nói về hỷ lạc phát sanh từ sắc, thanh, 


Sự tích đức Phật 483 


hương, vị, xúc gọi là đục lục hay năm dục trương dưỡng là nguyên nhân của 
đau khô, và ứồi thượng lạc là mục tiêu của thiên định. Kinh nảy giỗng như 
kinh 79 nhưng không có phân chỉ vê đường lôi tu thiên của Phật dạy. 


IX- RAJA-VAGGA : 

81- Ghafikãra sut(a : (Kinh Ghatikãra) Một thời Thế Tôn đi du hành 
giữa dân chúng Kosala với đại chúng Ty-kheo, nhân lúc nghỉ chân bên 
đường, Đức Phật nói với Änanda về kiếp trước của ngài là Jotipäla và bạn 
thân là Ghatikãra, và về chuyện đức Phật Kassapa từ chối lời mời của vua 
KIkI xứ Kãsi thỉnh Phật Kassapa nhập hạ tại Baranasi vì Phật đã nhận lời mời 
của người thợ đồ gốm Ghatikãra, một đàn tín thù thắng, thỉnh Phật nhập hạ 
tại Vebhalinga. Đức Phật nói: 

“Này Änanda, khi vua Kikĩ xứ Kãsi cảm thấy thất vọng, ưu phiên, vì 
Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, không nhận lời mời của 
mình đến an cư mùa mưa ở Bãränasï, Thế Tôn Kassapa nói với KikI, vua xứ 
Kaãsi, như sau: “Này Đại vương, có một thị trần tên là Vebhalinga. Tại đây có 
thợ gốm tên là Ghatikãra. Người ấy là đàn tín hộ trì của Ta, một đàn tín hộ trì 
tối thượng. Đại vương cảm thấy thất vọng, ưu phiền, khi Ta không nhận lời 
mời của Đại vương đến an cư mùa mưa ở Bäränasi. Nhưng thợ gốm 
Ghatikära không có như vậy. Này Đại vương, thợ gốm Ghatikãra đã quy y 
Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Thợ gồm Ghatikära từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy 
của không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói láo, từ bỏ rượu men, rượu nấu. Này 
Đại vương, thợ gốm Ghafikara thành tựu lòng tin bắt thối tu đối với 
Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, thành tựu các giới được bậc Thánh ái lạc. 
Thợ gốm Ghatfikãra không có nghỉ ngờ đối với Khô, đối với Khổ tập, đối VỚI 
Khổ diệt, đối với con Đường đưa đến khổ diệt. Này Đại vương, thợ gốm 
Ghatikãra, ăn một ngày một bữa, sông Phạm hạnh, có giới hạnh, theo thiện 
pháp. Thợ gồm Ghatikära từ bỏ ngọc và vàng, không có vàng và bạc. Này Đại 
vương, thợ gôm Ghatikära làm lu, hũ, chén bát với đất sét lây từ bờ đê bị sập 
xuông hay do chuột và chó đảo lên, để đối lây lúa gạo, rau đậu vừa đủ để 
nuôi dưỡng cha mẹ giả mù lòa. Này Đại vương, thợ gốm Ghafikãra sau khi 
đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, sẽ được hóa sanh, nhập Niết-bàn từ chỗ Ấy, 
không phải trở lui đời này nữa. Này Đại vương, mỗi khi có dịp cúng dường 
Ta ít nhiều thực phẩm hay bất cứ vật dụng lớn nhỏ gì, thợ gốm Ghafikãra đều 
cảm thấy hoan hi, sung sướng đến một hai tuần lễ”. Rồi này Änanda, KikI, 
vua xứ Kãsi, cho người đưa đến thợ gốm Ghatikãra khoảng năm trăm xe lúa 
gạo và thực phâm đề chuẩn bị mùa an cư kiết hạ tại Vebhalinga. Này Ananda, 
rất có thê Ông nghĩ rằng thanh niên Jotipäla là một người khác. Nhưng này 
Änanda, chớ có nghĩ như vậy. Lúc bấy giờ, Ta chính là thanh niên Jotipãla”. 

82- Ratthapäla sutfa : (Kinh Ratthapala) Thanh niên Ratthapala, ở thị 
trấn Thullakotthita xứ Kuru được nghe như sau: "Sa-môn Gotama là Thích tử, 
Tôn giả xuất gia từ dòng họ Sãkya, du hành giữa dân chúng Kưru nay đã đến 
Thullakotthita với đại chúng Tỳ-kheo. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được nói lên 


Sự tích đức Phật 484 


về Tôn giả Gotama: "Đây là đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài với thắng trí tự thân chứng ngộ thế 
giới này cùng với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với chúng Sa- 
môn, Bà-la-môn, các loài Trời và Người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên 
bố sự chứng ngộ ấy cho người khác. Ngài thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ, và giới thiệu đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đầy 
đủ trong sạch". Tốt đẹp thay, sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy". 
Thanh niên Ratthapäla về nhà thưa với cha mẹ: 

— Thưa Mẹ và Cha, như con được hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, thời 
sống tại gia đình thật không dễ gì thực hành Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, 
hoàn toàn trong sạch, trắng bạch như vỏ ốc. Con muốn cạo bỏ râu tóc, đắp áo 
cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Xin cha mẹ hãy bằng lòng 
cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 

Rồi Tôn giả Ratthapäla, sau khi thọ đại giới không bao lâu, sống một 
mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh tấn, không bao lâu tự chứng 
ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh. VỊ ây biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn phải trở lui ở đời này nữa". Tôn giả Ratthapala trở 
thành một vị A-la-hán nữa. 

Vua Koravya được biết Tôn giá Ratthapäla vừa mới thành đạo, liền đến 
yết. kiến và cúng dường. Vua hoi: “Thưa Tôn giả Ratthapäla, người ta thưởng 
xuất gia vì lý do giả yêu, bệnh tật kinh niên, tài san khánh kiệt, buôn khổ vì 
thân quyến qua đời. Nhưng Tôn giả Ratthapala nay còn trẻ, trong tuôi thanh 
xuân, ít bệnh, ít não, là con của một lương gia giàu có, không có thân hữu và 
bà con huyết thống vừa mới qua đời. Vậy Tôn giả Ratthapala đã biết gì, đã 
thấy BÌ, hay đã nghe gì mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình?”. 
Tôn giả Ratthapala đáp: “Thưa Đại vương, Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến giả, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác giảng dạy rằng “7hể giới loài người là vô 
thường, đi đến hủy diệt; Thế giới loài người là vô ngã, vô chủ; Thế giới loài 
người là vô sở hữu, khi ra đi phải bỏ lại tất cả; Thể giới loài người là thiểu 
thôn, khao khát, nô lệ cho tham ải°. Do tôi biết, tôi thấy, tôi nghe thuyết giáo 
như vậy, mà tôi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thưa Đại 
vương, đây là bốn yêu điểm trong Chánh pháp được Thế Tôn, bậc Trí Giả, 
Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác giảng dạy”. 

83- Makhädeva sutta : (Kinh Makhädeva) Ở thủ đô Mithilä (Di-tát- 
la), xứ Videha, tại rừng Makhadevamba, đức Phật kế cho Änanda nghe 
chuyện tiền thân của Ngài là vua Makhãdeva ở Mithilã. Vua Makhãdeva 
truyền ngôi cho Hoảng tử với lời căn đặn như sau “Này Hoảng tử thân yêu, 
các Thiên sứ đã hiện ra cho ta, tóc bạc đã được thấy mọc ra trên đầu. Ta đã 
hưởng thọ các dục lạc thế gian, nay đã đến thời đi tìm kiếm các thiên lạc. Hãy 
đến đây, này Hoàng tử thân yêu, hãy trị vì quốc độ này. Sau khi cạo bỏ râu 
tóc, đắp áo cả-sa, ta sẽ xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và này 


Sự tích đức Phật 485 


Hoàng tử thân yêu, khi nào Con thấy tóc bạc mọc ra trên đầu, thời hãy cho 
người thợ cạo tóc một lương ấp như một ân tứ, sau khi khéo giao lại quốc gia 
cho hoàng tử con đầu, sau khi cạo bỏ Tâu tóc, đặp áo cà-sa, hãy xuất gia từ bỏ 
gia đình, sông không gia đình. Truyên thông tốt đẹp này do ta thiết lập, con 
phải tiếp tục duy trì, con chớ thành người tối hậu sau ta. Này Hoàng tử thân 
YÊU, người nào làm đứt đoạn truyền thông tốt đẹp nảy thời người ấy là người 
tôi hậu. Vậy này Hoàng tử thân yêu, truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, 
Con phải tiếp tục duy trì. Con chớ thành người tối hậu sau ta”. Sau khi vua 
qua đời, truyền thống phạm hạnh tốt đẹp này được truyền thừa nhiều ngàn 
năm, đến đời vua Nemi, nhưng đến vị vua sau cùng là Kalãärajanaka thì truyền 
thống phạm hạnh không còn. Đức Phật nói tiếp: “Này Änanda, thời ấy ta là 
Makhädeva. Ta đã thiết lập truyền thống tốt đẹp ấ ây. Dân chúng đến sau đều 
cho răng truyền thống tốt đẹp ấy được Ta thiết lập. Nhưng này Änanda, 
truyền thống tốt đẹp ây không đưa đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, tịch 
tịnh, thượng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Này Ananda, truyền thông phạm hạnh tốt 
đẹp được Ta thiết lập hiện nay chính là Thánh Đạo Tám Ngành, tức là 
Chánh trì kiến, Chánh tr duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, 
Chánh tỉnh tấn, Chánh niệm, Chánh định. Truyền thông này đưa đến nhàm 
chản hỷ lạc, đoạn trừ tham dục, đoạn diệt chấp ngã chấp pháp, tịch tịnh, 
thắng trí, giác ngộ, Niễt-bàn. Này Ânanda, truyền thông phạm hạnh tốt đẹp 
này do Ta thiết lập, các Ông hãy tiếp tục duy trì. Các Ông chớ có thành 
người tôi hậu sau Ta” 

84- Madhura sutfa : (Kinh Madhura) Ở thủ đô Madhurä, xứ Surasena, 
tại rừng Gundã, Thượng tọa Mahä-Kaccãna thuyết pháp cho vua Madhura 
Avantiputta về sự bình đẳng của bốn giai cấp Khattiya, Brãhmana, Vessa và 
Sudda: giá trị thật sự của con người chỉ căn cứ vào hành động thiện hay ác 
của mỗi người chứ không phải căn cứ vào giai cấp xã hội của người đó. 

85- Bodhiräja Kumara sutfa : (Kinh Vương Tử Bồ Đề) Ở xứ Bhagga, 
tại thành phố Sumsumãragira, rừng Bhesakalã, vườn Lộc Uyễn, trong lâu đải 
Kokanada, vương tử Bodhi hỏi Phật “Lạc được chưng đắc là do lạc hay do 
khổ?”. Đức Phật kế cho vương tử Bodhi nghe chuyện ngài xuất gia, học đạo, 
tu khô hạnh, phát minh pháp fu Trung đạo “không khổ không lạc”, rồi tỉnh 
tấn tu tập 9 bậc Thiên “nhất hướng lạc”, và thành đạo “vô thượng an lạc” 
dưới cội Bồ đề (Như trong kinh số 26 và 36). Tiếp theo vương tử Bodhi hỏi 
Phật “Độ bao lâu, một vị T)- -kheo có thể chứng được mục đích tối cao và an 
trú?”. Phật bảo “Nêu có đủ 5 yêu tô là có đức tin, ít bệnh, chân thật, tỉnh tấn 
có trí tuệ thì cø thể thành đạo trong vong 7 năm ... hay chỉ Ingay”. Đức Phật 
nói tiếp: “Này Vương tử, đừng nói chỉ một đêm HgÃY) một Tỷ-kheo thành tựu 
năm đức tín vừa kể, chấp nhận Như Lai là bậc lãnh đạo, nếu được giảng dạy 
buổi chiều thời chứng được sự thù thắng. buổi sáng, nếu được giảng dạy buổi 
sáng, thời sẽ chứng được sự thù thắng buổi chiều”. 

86- Angulimäla sut(a : (Kinh Angulimala) Kinh này nói về: Chuyện 
đức Phật độ tên sát nhân Angulimala (Ương-quật-ma, Vô Não) ở Sävatthi. 











Sự tích đức Phật 486 


Chuyện Angulimala cứu giúp một sản phụ. Chuyện Angulimala bị hành hung, 
và sau cùng thành đạo. (Xem chỉ tiết trong Sự Tích Đức Phật Thích-Ca, hạ 
thứ 20). 

87- Piyajatika su(fa : (Kinh Ái Sanh) Ở Savatthi, Jetavana, tại tinh xá 
ông Anäthapindika, Đức Phật an ủi một người đàn ông mất con rằng “có 
thương thì có khổ”. Vua Pasenadi và hoàng hậu Mallikã bất đồng ý kiến với 
nhau về lời khuyên này. Hoàng hậu Mallikäã sai Nãlijangha đến nhờ Phật giải 
thích ý này. Sau đó hoảng hậu thuyết phục được vua Pasenadi là rong tình 
thương đã có mâm móng của đau khổ khi bị mất mái. Hoàng hậu Mallikã nói 
với vua Pasenadi: 

— Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào ? Đại vương có thương công 
chúa Vajiri của thiếp không ? 

— Phải, này Mallikã, ta thương công chúa Valirl. 

— Tâu đại vương, Đại vương nghĩ thế nào ? Nếu có một sự biến dịch, 
đổi khác xảy đến cho công chúa Vajiri của Đại vương. Đại vương có khởi lên 
sầu, bi, khổ, ưu, não không ? 

— Này Mallikã, nếu có sự biến dịch, đổi khác xảy đến cho công chúa 
Vajiri của ta, thì sẽ có một sự thay đổi đến đời sống của ta, làm sao không 
khởi lên nơi ta, sầu, bi, khổ, ưu, não ? 

— Tâu Đại vương, chính liên hệ đến sự tình này mà Thế Tôn, bậc Trí 
Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã nói: "Sâu, bi, khổ, ưu, não 
do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái" 

98- Bahifikä sufí(a : (Kinh Bãhitikã) Ở Savatthi, Jetavana, tại tinh xá 
ông Anathapindika, vua Pasenadi hỏi Thượng tọa Änanda fhé nào là thân 
hành, khẩu hành, ý hành bất thiện và thế nào là thiện. Thượng tọa Änanda 
đáp: “Thưa Đại vương, Các thân hành, khẩu hành, ý hành bất thiện đưa đến 
tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, từ nơi thân hành, khẩu hành, ý 
hành ấy các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm; trái lại các 
thân hành, khẩu hành, ý hành thiện không đưa đến tự hại, không đưa đến hại 
người, không đưa đến hại cả hai, từ nơi thân hành, khâu hành, ý hành ấy các 
bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Thưa Đại vương, Như 
Lai đã đoạn trừ tất cả bất thiện pháp, và thành tựu các thiện pháp”. Vua 
Pasenadi hoan hỉ tặng Thượng tọa một tâm vải quý (bähitikã) để may y. 

89- Dhammacetiya sutfa : (Kinh Pháp Trang Nghiêm) Vua Pasenadi 
đi với tướng Digha Kãräyana đến viếng Phật tại Medalumpa gần 
Kapilavatthu. Wua Pasenadi bày tỏ đức tin của mình đối với Tam Bảo bằng 
cách trình bày với Phật những nhận xét của mình về các đức tính của Phật, 
của Giáo pháp và của chư Tăng. Vua Pasenadi đảnh lễ, ôm hôn chân Thế 
Tôn, vừa nói ba lần: 

— Bạch Thế Tôn, con là Pasenadi, vua nước Kosalãä, xin đảnh lễ Đức 
Thế Tôn. 

- Thưa Đại vương, do thấy nguyên nhân gì, Đại vương lại hạ mình tột 
bực như vậy đối với thân này và biểu lộ tình thân ái như vậy ? 


Sự tích đức Phật 487 


- Bạch Thế Tôn, con có pháp truyền thống”° (Dhammanvaya) này đối 
với Thế Tôn: "Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo 
giảng, chư Tăng đệ tử của Thế Tôn khéo tu tập hành trì". Ö đây, bạch Thế 
Tôn, con thây nhiều vị Sa-môn, Bà-la-môn hành trì Phạm hạnh có giới hạn 
trong mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, bốn mươi năm. Những vị này, 
sau một thời gian, trở lại khéo tắm, khéo phấn sáp, với râu tóc khéo chải 
chuốt, sống thụ hưởng một cách sung mãn, đầy đủ năm dục trưởng dưỡng. Ở 
đây, Bạch Thế Tôn, con thấy các T)-kheo sống hành trì Phạm hạnh viên mãn, 
thanh tịnh cho đến trọn đời, cho đến hơi thở cuối cùng. Bạch Thế Tôn, con 
không thấy ngoài đây ra có một Phạm hạnh nào khác viên mãn, thanh tịnh 
như vậy. Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, con thây vua chúa cãi lộn với vua chúa, Sát-đề- 
lợi cãi lộn với Sát- đề- lợi, Bà-la-môn cãi lộn với Bà-la-môn, gia chủ cãi lộn 
với g1a chủ, mẹ cãi lộn với con, con cãi lộn với mẹ, cha cãi lộn với con, con 
cãi lộn với cha, anh em cãi lộn với anh em, anh em cãi lộn với chị em, chị em 
cãi lộn với anh em, bạn bè cãi lộn với bạn bè. Côn ở đáy, bạch Ti hé Tôn, con 
thấy các T)-kheo sống với nhau thuận hòa, thân hữu, không cãi lộn nhau, hòa 
hợp như nước với sữa, nhìn nhau với cặp mất ái kính. Bạch Thế Tôn, con 
không thấy ngoài đây ra, có một Phạm hạnh nào khác viên mãn, thanh tịnh 
như vậy. Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, con đi du hành tản bộ từ công viên này đến 
công viên khác, từ cung uyễn này đến cung uyễn khác. Ở đây, con thấy một 
sô Sa-môn, Bà-la-môn gây mòn, khốn khổ, da xấu, bạc nhợt, tay chân gân 
nổi, hình như không có gì đẹp mắt để người ta nhìn. Bạch Thế Tôn, con suy 
nghĩ như sau: "Thật sự các bậc Tôn giả này sống Phạm hạnh không được 
hoan hỷ hay có những ác nghiệp được giấu kín". Còn ở đây, bạch Thế Tôn, 
con thấy các Tỳ-kheo hân hoan, phấn khởi, hỷ lạc, các căn thoải mái, không 
dao động, bình tĩnh, sống dựa vào sự hoan hỷ cúng dường của người khác, 
với tâm an nhiên thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Thật sự 
các bậc Tôn giả này ý thức được một sự tối thắng thù diệu nào trong giáo lý 
Thế Tôn, một sự thành đạt tuần tự, nên các bậc Tôn giả này mới hân hoan”, 
phấn khởi, hỷ lạc như vậy". Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thông của con 
đối với Thế Tôn. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, con là một vị vua Sát-đé-lợi, đã làm lễ quán 
đảnh, có thể hành quyết những ai đáng bị hành quyết, gia phạt những ai đáng 
bị gia phạt, trục xuất những ai đáng bị trục xuất. Nhưng bạch Thế Tôn, khi 
con ngôi xử kiện, có người đôi khi nói ngắt lời của con, dù con đã nhắc đi 
nhắc lại: "Này Quý vị, chớ có ngắt lời nạ của ta, khi ta đang ngôi xử kiện. 
Quý vị hãy chờ cho đến khi ta nói xong". Bạch Thế Tôn, thế mà có người vẫn 
ngắt lời nói của con. Còn ở đây, bạch Thể Tôn, con thấy các Tỳ-kheo, trong 


1 Pháp truyền thống (Dhammanvaya): Lòng tin tuyệt đối không lay chuyên. 
T9 Hân hoan: hoan hỷ, vui mừng. 


Sự tích đức Phật 488 


khi Thế Tôn thuyết pháp cho đô chúng hàng trăm người, trong khi ấy không 
có một tiếng nhảy mũi hay tiếng ho khởi lên. Bạch Thê Tôn, thuở xưa, trong 
khi Thế Tôn thuyết pháp cho đô chúng hàng trăm người, có người đệ tử Thế 
Tôn ho lên. Một đồng Phạm hạnh khẽ đập vào đầu gối và nói: "Tôn giả hãy 
im lặng, Tôn giả chớ có làm ồn. Thế Tôn, bậc Đạo Sư của chúng ta đang 
thuyết pháp". Bạch Thế Tôn, con khởi lên ý nghĩ như sau: "Thật vi diệu thay ! 
Thật hy hữu thay ! Thính chúng nảy thật khéo được huấn luyện, không gậy, 
không kiếm. Bạch Thế Tôn, con không thấy ngoài đồ chúng này có một đồ 
chúng nảo khác được khéo huấn luyện như đồ chúng này. Bạch Thế Tôn, đây 
là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy ở đây một số Sát-đế-lợi bác học, tế 
nhị, nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc. Những vị này đi chỗ 
này, chỗ kia, như muốn đả phá các tả kiến với trí tuệ của họ. Những vị này 
khi nghe nói Sa-môn Gotama sẽ đến thăm ngôi làng này hay thị trấn này, họ 
sắp đặt câu hỏi: "Chúng ta sau khi đến sẽ hỏi Sa-môn Gotama câu hỏi này. 
Khi bị chúng ta hỏi như vậy, nếu Sa-môn Gotama trả lời như thế này, thì 
chúng ta sẽ chất vẫn như thế này. Khi bị ta hỏi như vậy, nếu Sa-môn Gotama 
trả lời như thế kia, thì chúng ta sẽ chất vẫn như thế kia". Nhưng đến khi nghe 
Thế Tôn nói Pháp, khai thị cho các vị này, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm 
cho hoan hỷ, thì họ không còn nghĩ đến hỏi Thế Tôn những câu hỏi đã định 
trước, huỗng nữa là chất vấn! Trải lại, họ trở thành đệ tử của Sa-môn 
Gofama. Bạch Thế Tôn, như vậy là pháp truyền thống của con đối với Thế 
Tôn. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy ở đây một số Bà-la-môn bác học, Gia 
chủ bác học, Sa-môn bác học, tế nhị, nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ 
sợi tóc, những vị này đi chỗ này chỗ kia như muốn đả phá các tà kiến với trí 
tuệ của họ. Những vị này khi nghe nói Sa-môn Gotama sẽ đến thăm ngôi làng 
này hay thị trấn này, họ sắp đặt các câu hỏi, các câu chất vấn. Nhưng đến khi 
nghe Thế Tôn nói Pháp, khai thị cho các vị này, khích lệ, làm cho phấn khởi, 
làm cho hoan hý, thì họ không còn nghĩ đến hỏi Thế Tôn những câu hỏi đã 
định trước, huống nữa là chất vấn! Trái lại, họ xin xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình. Thế Tôn cho họ được xuất gia. Được xuất gia như vậy, 
một số các vị ấy sống một mình, không phóng dật, nỗ lực, tinh cần và không 
bao lâu sau, tự chứng với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong 
hiện tại mục đích tối thượng của Phạm hạnh mà những Thiện nam tử chơn 
chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Họ nói như 
sau: "Thật sự chúng ta đã si mê ! Thật sự chúng ta đã sai lầm ! Xưa kia chúng 
ta không phải Sa-môn lại tự xem là Sa-môn, không phải Bà-la-môn lại tự xem 
là Bà-la-môn, không phải bậc A-la-hán lại tự xem là bậc A-la-hán. Nay chúng 
ta mới thật là Sa-môn. Nay chúng ta mới thật là Bà-la-môn. Nay chúng ta mới 
thật là A-la-hán". Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với 
Thế Tôn. 


Sự tích đức Phật 489 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, Isidatta và Purana là hai quan giữ ngựa, ăn cơm 
của con, đi xe của con, sinh sống nhờ vào con, và chính con đem danh vọng 
lại cho họ. Nhưng họ không hạ mình đối với con như họ hạ mình đối với Thế 
Tôn. Thuở xưa, bạch Thế Tôn, trong khi hành quân, muốn thử thách Isidatta 
và Purana, hai quan giữ ngựa, con đến ở tại một căn nhà chật hẹp. Rồi bạch 
Thế Tôn, hai quan giữ ngựa, Isidatta và Purana, sau khi cùng nhau đàm luận 
về chánh pháp hơn nửa đêm, rồi nằm xuống ngủ, với đầu của họ hướng về 
phía mà họ được nghe là chỗ Thế Tôn ở, và với chân hướng về chỗ con. Bạch 
Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Thật vi diệu thay ! Thật hy hữu thay ! Hai 
quan giữ ngựa Isidatta và Purana này ăn cơm của ta, đi xe của ta, sinh sống 
nhờ vào ta, và chính ta đem danh vọng lại cho họ. Nhưng họ không hạ mình 
đối với ta như họ hạ mình đối với Thế Tôn. Thật sự những vị này ý thức được 
một sự tối thắng thủ diệu nào trong giáo lý của Thế Tôn, một sự thành đạt 
tuần tự". Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuộc dòng Sát-đề-lợi, con cũng thuộc 
dòng Sát-đế-lợi. Thế Tôn là người nước Kosalãä, con cũng thuộc người nước 
Kosalãa. Thế Tôn nay được tám mươi tuổi, con nay cũng được tám mươi tuôi. 
Vì Thế Tôn thuộc dòng Sát-đế-lợi và con cũng thuộc dòng Sát-đề-lợi; vì Thế 
Tôn là người nước Kosalä, con cũng thuộc người Kosalã; vì Thế Tôn được 
tám mươi tuôi, và con cũng được tắm mươi tuổi, nên con sẵn sảng hạ mình tột 
bực đối với Thế Tôn, và biểu lộ tình thân ái. Bạch Thế Tôn, nay chúng con 
phải đi, chúng con còn nhiều công việc, nhiều bốn phận phải làm. 

— Thưa Đại vương, Đại vương hãy làm những gì Đại vương nghĩ là hợp 
thời. 

Rồi vua Pasenadi nước Kosalã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, 
thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Khi vua Pasenadi ra đi không bao lâu, 
Thế Tôn cho gọi các Tỳ-kheo đến và nói: 

— Này các Tỷ-kheo, đấy là vua Pasenadi nước Kosalã đã khéo nhận 
thức được các Pháp Trang Nghiêm nơi Tam Bảo và đã chân thành tỏ bày. Các 
vị hãy học, hãy thấu triệt và hãy thọ trì các pháp này. Này các T-kheo, các 
Pháp Trang Nghiêm này liên hệ đến mục tiêu của Phạm hạnh, là căn bản 
của Phạm hạnh. 

90- Kannakatthala sut(a : (Kinh Kannakatthala) Trong vườn nai 
Kannakatthala, gần thành phô Ujuññã, xứ Kosalã, để trả lời các nghi vấn của 
vua Pasenadi, Đức Phật đã xác nhận những điểm sau đây: 

1/- Không có một Sa-môn hay Bà-la-môn nào có thê biết tất cả, thấy tất cả 
cùng một lúc. 

2/- Cả 4 giai cấp Sát-đề-lợi, Bà-la-môn, Phệ-xá, Thủ-đà, bất cứ ai có đầy đủ 
năm ưu điểm là có lòng tin Tam Bádo, ít bệnh, chân thật, có trí tuệ, siêng năng 
tu tập, đều có thê đạt được hạnh phúc, an lạc lâu dài, có thê đạt đến giải thoát. 
3/- Chư Thiên nào có tâm não hại có thể sanh trở lại cõi người; chư Thiên nào 
không có tâm não hại sẽ không sanh lại cối người. 





Sự tích đức Phật 490 


4/- Các Phạm Thiên nào có tâm não hại có thê sanh trở lại cõi người; các 
Phạm Thiên nào không có tâm não hại sẽ không sanh lại cối người. 


X- BRAHMANA-VAGGA : 

91- Brahmäyu sutta : (Kinh Brahmäyu) Một thời Thế Tôn du hành ở 
xứ Videha, Bà-la-môn Brahmayu trú tại thủ đô Mithilã là người cao niên 120 
tuổi, giàu có, danh vọng, giỏi chú thuật và tướng số, sai đệ tử là Uttara đến 
viếng Phật để xem 32 tướng tốt, quan sát sinh hoạt hằng ngày của Phật và 
nghe pháp rồi về kể lại cho ông nghe. Sau khi đến viếng Phật, U#ara tường 
trình với Brahmaäyu thật đây đu chỉ tiết về 32 tưởng tốt, cách thuyết pháp làm 
cho hội chúng được khai thị, được khích lệ, được phần khởi, được hoan hỉ, và 
nhất là sinh hoạt hằng ngày cúa Phật, từ cách đi, cách đứng, cách ngôi im 
lặng, cách cầm bát nhận vật thực cúng dường, cách ăn, cách rửa bát, cách đắp 
y, cách ngôi kiết già... Được nghe vậy, Brahmäyu đến viếng Phật ở rừng xoài 
Makhädeva để kiêm chứng, nghe Pháp, đảnh lễ Phật xin quy y Tam Bảo, 
thỉnh Phật và thánh chúng thọ trai tại nhà ông. Ít lâu sau, được tin ông qua 
đời, Phật nói Brahmayu đã đoạn trừ 5 hạ phần kiết sử, đắc quả A na hàm. 

92- Sela sutfa : (Kinh Sela) Ở làng Äpana, lãnh thổ Anguttaräpa, xứ 
Angã, Tu sĩ khô hạnh Keniya thỉnh Phật và các vị khất sĩ đến nhà dự lễ cúng 
dường. Vị Bả-la-môn Sela nhìn thấy 32 tướng tốt của Phật, và sau khi kiểm 
chứng tri kiến Phật, liền tán thán Ngài rồi cùng 300 đệ tử xin xuất gia. Sau khi 
xuất gia, Tôn giả Sela và hội chúng sống một mình an tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm, cần mẫn. Chỉ sau 7 ngày, Tôn giả Sela và hội chúng đều chứng 
được mục đích tối cao mà các Thiện nam tử đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng Phạm hạnh ngay trong hiện tại, tự 
chứng đạt và an trú. Các vị ấy tự biết sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
gì nên làm đã làm, sau đời này sẽ không có đời sống khác nữa. Tôn giả Sela 
và hội chúng 300 đệ tử đêu thành đạo, đắc quả A-la-hản. 

93- Assalayana sufta : (Kinh Assaläayana) Ở Sävatthi, Jetavana, tại tỉnh 
xá ông Anäathapindika, Đức Phật dùng nhiều thí dụ thiết thực để chỉ cho vị 
Bà-la-môn trẻ, I6 tuổi, tên Assaläyana, thấy rõ thành kiến phân chia giai cấp 
xã hội là phi ý. Giá trị mỗi người chỉ tùy thuộc vào tư cách đạo đức và hành 
động thiện ác của người ẫy. Trong cả bốn giai cấp (Bà la môn, Sát đề lợi, Phệ 
xá, Thủ đà), nếu ai sát sanh, lẫy của không cho, có tả hạnh trong các dục, nói 
láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tâm tham, có tâm sân, có 
tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung đều sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ 
địa ngục. Trong cả bôn giai cấp, nếu ai từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của không 
cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ ác 
khâu, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tâm tham, không có tâm sân, có 
chánh kiến, thì sau khi thân hoại mạng chung, đều được sanh vào các cối Trời 
haV cối người. 

94- Ghotamukha sutfa : (Kinh Ghotamukha) Sau khi Phật nhập niết 
bàn, một hôm, ở BãraänasI (Ba-la-nạl), tại rừng xoài Khemiya, thượng tọa 





Sự tích đức Phật 491 


Udena giảng cho Bà-la-môn Ghotamukha về bốn hạng người có mặt ở trên 
đời: I-Hạng người tự làm khổ mình, chuyên tâm tự làm khổ mình; 2-hạng 
người làm khổ người khác, chuyên tâm làm khổ người khác; 3-hạng người 
vừa tự làm khổ mình, chuyên tâm làm khổ mình, vừa làm khổ người, chuyên 
tâm làm khổ người; 4-hạng người vừa không làm khổ mình, không chuyên 
tâm làm khổ mình, vừa không làm khổ người, không chuyên tâm làm khổ 
người. Hạng người cao thượng nhất trong bốn hạng người là hạng người 
vừa không làm khổ mình, không chuyên tâm làm khổ mình, vừa không làm 
khổ người, không chuyên tâm làm khổ người. Hạng người này không tham 
dục, thường sông hòa hợp trong hội chúng, không tham đắm châu báu và đồ 
trang sức, từ bỏ vợ con, từ bỏ đầy tớ nam, đầy tớ nữ, từ bỏ ruộng đất, từ bỏ 
vàng bạc, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sống an lạc, tịch tịnh 
theo Chánh pháp. Đó là hạng người xuất gia đúng Pháp. Trải lại hạng người 
tự làm khổ mình, chuyên tâm làm khổ mình, thường sông biệt lập trong hội 
chúng, chuyên thực hành lối sống khổ hạnh trong khi muốn tìm sự an lạc, 
muôn một đảng làm một nếo. Đó là hạng người xuất sia không đứng Pháp. 
Nghe xong, Bà-la-môn Ghotamukha cảm thấy tâm trí mở rộng, vô cùng hoan 
hi, xin quy y Tam Bảo, và từ đó thường xuyên cúng dường các vị Ty-kheo, và 
cho xây dựng một giảng đường cho chúng Tăng ở Pãtaliputta. Nay giảng 
đường ây được gọi là giang đường Ghofamukhi. 

95- Cankĩ sutta : (Kinh Cankï) Ở xứ Kosalä, tại làng Opasäda, trong 
rừng Devavana, Đức Phật giảng cho Bả-la-môn Cankï, một đạo sư nôi tiếng, 
và Kãpathika, một thanh niên Bà-la-môn 16 tuổi, về cách hộ trì chân lý, giác 
ngộ chân lý và chứng đạt chân lý. Hộ trì chân lý là hiểu biết và có lòng tin nơi 
chân lý đó nhưng không nên đi đến kết luận “Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều 
sai lầm”. Giác ngô chân lý là khi đã trải qua quá trình tìm hiểu xem øñgười nói 
pháp có chân thật, trong sạch, không tham, không sân, không sĩ; và tìm hiểu 
xem giáo pháp đó có hợp lý nhân duyên, lợi ích cho mọi người, mang đến 
hạnh phúc chân thật cho mọi người không; rồi hoan hỉ chấp nhận, thọ tri, tĩnh 
tân tu tập. Chưng đạt chân lý là tinh tẫn tu tập cho đến khi tự thân chứng ngộ 
tối thượng chân lý ấy và thể nhập chân lý ấy với trí tuệ trực giác của chính 
mình. Đức Phật nói với thanh niên Kãpathika: 

“Này Bhaãradväja, có điều đã được nghe, được cân nhắc, được Suy fư, 
được khéo chấp nhận có thể là trỗng không, trống rỗng, hư vọng. Trái lại, có 
điều không được khéo chấp nhận có thê là chân thật, không thay đổi. Này 
Bharadvdja, hộ trì chân lý với lòng tin, không đủ để một người có trí đi đến 
kết luận một chiêu là: "Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lâm". 

“Này Bhãradvaja, người muốn giác ngộ chân lý trước hết phải xem xét 
vị đạo sư xem vị ây có thật sự trong sạch, không có tham sân si; sau đó mới 
sanh lòng tin đối với vị ấy, rồi với lòng tin, người này đến gần, thân cận, giao 
thiệp, lóng fai nghe pháp: sau khi nghe, liền thọ trì pháp, rồi tìm hiểu ý nghĩa 
các pháp được thọ trì; sau khi tìm hiểu ý nghĩa, các pháp được hoan hỷ chấp 
nhận; khi các pháp được hoan hỷ chấp nhận, ước muốn sanh, khi ước muốn 


Sự tích đức Phật 492 


sanh liền cỗ gắng, sau khi có gắng liền cân nhắc, sau khi cân nhắc người ấy 
tỉnh cần thực tập. Trong khi tính cần thực tập, người ấy tự thân chứng ngộ 
từng phân tối thượng chân lý â Ấy, đến khi thể nhập hoàn toàn chân lý ấy với trí 
tuệ, người ấy giác ngộ. Cho đến mức độ này, này Bhãradvwäja là sự giác ngô 
chân lý, nhưng như vậy chưa phải là chứng đạt chân lý. 
“Này Bharadväja, chính nhờ luyện tập, fu tập và thực hành nhiễu lần, 
chân lÿ mới được chứng đạt. Cho đến như vậy, này Bharadväja, là chứng đại 
chân lý. Muốn chứng đạt chân lý phải tịnh cân tính tân, muôn tình cân tình 


tấn phải quyết tâm tìm hiểu, muôn quyết tâm tìm hiểu phải cổ gắng nhiều, 


muôn cô găng nhiều phải có lòng ước muốn đạt được mục tiêu , muôn có lòng 
ước muốn đạt được mục tiêu phải hoan hị chấp nhận mục tiêu ấy là đứng 


chân ly, muôn hoan hỉ chấp nhận mục tiêu ấy là đúng chân lý phải fừm hiểu ý 
nghĩa, muốn tìm hiểu ý nghĩa phải /ho rrì pháp, muôn thọ trì pháp phải nghe 
pháp, muôn nghe pháp phải lóng tai, thân cận, tin tương vị đạo sư ” 

96- Esukärï sut(a : Ở Sãvatthi (Xá Vệ), rừng Jetavana (Kỳ- TC lâm), tại 
tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Đức Phật giảng cho Bà la môn 
EsukãrI về đổi lượng phụng sự và tải sản của con IIgười trong mọi giai cấp xã 
hội. Việc một người phụng sự cho một người chỉ có giá trị thực sự nêu người 
phụng sự được trở nên tốt hơn nhờ việc phụng sự đó. Người nào trong khi 
phụng sự, lòng tin được tăng trưởng, giới được tăng trưởng, kiến thức được 
tăng trưởng, bố thí được tăng trưởng, trí tuệ được tăng trưởng, thi việc phụng 
sự đó cần phải làm. Bất cứ người trong giai cáp nào quyết tâm phụng sự 
Chân sư, tu tập theo Chánh pháp cũng đêu có thể thành đạo như nhau. 

Đức Phật nói với Esukãrr: 

“Này Bà-la-môn, Ta không nói tất cả cần phải phụng sự cho ai hay cho 
một cái gì. Nhưng này Bà-la-môn, Ta cũng không nói tất cả không cần phải 
phụng sự. Này Bà-la-môn, người nào phụng sự, do nguyên nhân phụng sự 
này, lòng tin được tăng trưởng, giới đức được tăng trưởng, sự hiểu biết được 
tăng trưởng, bố thí được tăng trưởng, trí tuệ được tăng trưởng, Ta nói người 
ấy cần phải phụng sự. 

“Này Bà-la-môn, Ta chủ trương íà¡ sản thật sự của con người là Thánh 
pháp vô thượng, vì chính nhờ tải san đó con người mới được thật sự hạnh 
phúc. Vì vậy, này Bả-la-môn, bắt cứ ai trong bất cứ giai cấp nảo trong xã hội, 

cũng nên phụng sự Tam Bảo để vung bồi tài sản của mình, tức là thọ trì 
Thánh pháp vô thượng, bằng cách xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, nhờ pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, người ấy từ bỏ sát sanh, từ 
bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, 
từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tâm tham, từ bỏ tâm sân, có chánh kiến, người 
ẫy được xem là thành tựu chánh đạo, thiện pháp, đề tiến dần đến Hạnh phúc 
tối thượng là Niết-bàn an lạc thanh tịnh”. 

97- Dhãnañjãni sutía : (Kinh Dhãnañjãni) Ở Rãjagaha, gần công 
thành Tandulapala,Thượng tọa Sãriputta nói với vị Bả-la-môn DhãnañJäni 
rằng bổn phận đối với gia đình và xã hội không phải là lý do để vui chơi 


Sự tích đức Phật 493 


phóng dật, làm chuyện bất chính, bất thiện. Bất cứ trong hoàn cảnh nào làm 
việc bất thiện cũng phải chịu quả báo ác; bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng có 
thê làm việc thiện để được quả báo lành. Khi Dhãnañjãn¡ hấp hối, Sãriputta 
đến hộ niệm và chỉ ông cách quán Từ Bi Hý Xả để tải sanh vào cối trời 
Phạm Thiên. Thượng tọa Sãriputfa nói với vị Bả-la-môn Dhãnañijãmi: 

“Này Dhãnañjãni, ta sẽ thuyết giảng cho Ông con đường đưa đến cọng 
trú với Phạm thiên. Hãy nghe khéo tác ý, ta sẽ giảng. Này Dhãnañjän1, vị Tỷ- 
kheo an trú biến mãn một phương với tâm Từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng 
vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế gIỚI, 
trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú 
biến mãn với tâm Từ quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Này 
DhãnañJãnI, như vậy là con đường đưa đến cọng trú với Phạm thiên. Lại nữa, 
này Dhãnañjãni, vị Tỳ-kheo zn #rú biến mãn một phương với tâm Bì... an trú 
biến mãn một phương với tâm Hỷ... an trú biến mãn một phương với tâm Xả, 
cũng vậy phương thứ hai cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. 
Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng 
khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm Xả, quảng đại, vô biên, 
không hận không sân. Này Dhãnañjãni, như vậy là con đường đưa đến cọng 
trú với Phạm thiên”. 

Sau khi nghe kể lại chuyện này, Đức Phật nói: “Này Sãriputta, Bà-la- 
môn DhãnañJãni đã mệnh chung và sanh lên Phạm thiên giới”. 

98- Vãsettha sutfa : (Kinh Vãsettha) Tại khu rừng Icchanankala, Phật 
giảng cho Vãsettha và Bhãradväja (hể nào là một vị Bà-la-môn chân chính: 
Chính là do giới hạnh tức là do đạo đức và hành động chứ không phải do 
dòng dõi cha mẹ ông bà. Trong kinh, Phật kê ra rất nhiều đức hạnh của một 
Bà-la-môn, một tu sĩ chân chính. 

99- Subhã sutta : Ở Sävatthi, Jetavana, tại tinh xá ông Anäthapindika, 
Đức Phật nói với thanh niên Bả-la-môn Subha Todeyyaputta là cư sĩ hay fu sĩ 
đêu có thể thành đạo, nhưng trước hết phải đoạn trừ năm triển cái và xả ly 

năm dục trưởng dưỡng thì mới có được trì kiến như thật để vào dòng thánh, 
ri phải ly dục, ly bất thiện pháp với tâm và tứ để chưng và an trú Thiền thứ 
nhất, đình chỉ tâm và tứ để chưng và an tru Thiên thứ hai ... Ngoài ra còn cô 
con đường khác đưa đến cọng trú với Phạm thiên là an rú biến mãn thập 
phương với tâm Từ, vơi tâm Bì, với tâm Hy, vơi tâm Xa, quảng đại vô biên, 
cùng khắp phương hướng, không hận, không sân. Đó là cách thành tựu chánh 
đạo thiện pháp tối thắng mà tu sĩ và cư sĩ đều làm được. Đức Phật nói với 

thanh niên Ba-la-môn Subha Toddeyyaputta: 

“Này Thanh niên Bà-la-môn, 7z biết Phạm thiên giới và con đường 
đưa đến Phạm thiên giới, và Ta cũng biết phải thành tựu như thế nào để 
được sanh vào Phạm thiên giới. Này Thanh niên Bà-la-môn, Tỷ-kheo an trú 
biến mãn một phương với tâm Từ, với tâm Bi, với tâm Hỷ, với tâm Xả, cũng 
vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như 
vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp 


Sự tích đức Phật 494 


vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm Từ Bi Hỷ Xả, quảng đại vô biên, 
không hận, không sân. Này Thanh niên Bà-la-môn, khi tâm Giải thoát được tu 
tập như vậy, thì hành động được làm cũng vô hạn lượng như vậy, không trú ở 
nơi đây, không dừng lại ở bất cứ nơi nào. Ví như, này Thanh niên Bà-la-môn, 
một người lực sĩ thôi tù và làm cho bốn phương nghe được, không gì khó 
khăn; cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, khi tâm Giải thoát được tu tập 
như vậy, thì hành động được làm cũng vô hạn lượng như vậy, không trú ở nơi 
đây, không dừng lại ở bất cứ nơi nào. Này Thanh niên Bà-la-môn, đây là con 
đường đưa đến cọng trú với Phạm thiên”. 

100- Sangärava suffa : (Kinh Šangarava) Ở làng Candalakappa, xứ 
Kosala, Đức Phật xác nhận sự T đạo của mình với thanh niên Bà-la-môn 
Sangãrava và kể lại hành trình của Ngải từ lúc mới xuất gia (như trong kinh 
Thánh Cầu, Trung bộ 26), tinh tấn tu khổ hạnh trong 6 năm, rồi lập pháp tu 
Trung đạo và 49 ngày sau đó Ngài chưng và trú từ Sơ thiên đến Diệt thọ 
tưởng định, đạt Tam mình, thành đạo dưới cội Bồ đề (như trong Đại Kinh 
Saccaka, Trung bộ 36). Trả lời một câu hỏi khác của Sangãrava về Chư thiên, 
đức Phật xác nhận: “Này Bhãradväja, Ta được biết một cách chắc chắn là có 
chự Thiên”. 


XI- DEVADAHA-VAGGA : 

101- Devadaha sutta : (Kinh Devadaha) ỞƠ thị trấn Devadaha, xứ 
Sãkyä, Đức Phật chỉ rõ những điểm mâu thuần trong giáo lý của giáo phái 
Niganthäã khi chủ trương tính tấn khô hạnh trong hiện tại sẽ được hết khô 
trong tương lai, và Ngài chỉ rõ đường lối tu tập theo Chánh pháp nhằm đoạn 
trừ tham dục, đoạn trừ ngã chấp, đoạn trừ các bất thiện pháp và làm tăng 
trưởng các thiện pháp. Đường lối tu tập này có khả năng đưa đến an lạc và 
hạnh phúc ngay trong hiện tại và cả trong đời sau. Phật nói đường lối tu tập 
đó là nhất hướng lạc, nhằm đoạn trừ 5 triền cải, rồi thực hành 4 bậc Thiền 
chứng từ Sơ thiền đến Tư thiên, tiến đến tam mình là Tục mạng mình, 
Thiên nhấn mình và Lậu tận mình. Đúc Phật nói: 

“Này các Ty-kheo, ví nh một người luyễn ái một nữ nhân, tâm tư say 
đăm, nhiệt tình ái mộ. Người ấy thấy nữ nhân này đứng với một người đàn 
ông khác, nói chuyện, đùa giỡn và cười cợt, liền sanh sâu, bi, khổ, ưu, não. 
Nhưng này các Tỷ-kheo, người ấy có thể suy nghĩ như sau : "Do ta luyến ái 
nữ nhân này, tâm tư say đắm, nhiệt tình ái mộ, nên khi ta thấy nữ nhân này 
đứng với một người đàn ông khác, nói chuyện đùa giỡn và cười cợt, ta sanh 
sầu, bi, khổ, ưu, não. Vậy ta hãy bỏ lòng tham luyến đối với nữ nhân nảy". 
Rồi người ấy bỏ lòng tham luyến đối với nữ nhân kia. Sau một thời gian, khi 
thấy nữ nhân kia đứng với một người đàn ông khác, nói chuyện, đùa giỡn và 
CƯỜI CỢf, người ây không sanh sầu bi, khổ, ưu, não nữa. Cũng vậy, này các 
Tỳ-kheo, khi một người biết tự chế, không để cho tự ngã bị đau khổ nhiếp 
phục, và không từ bỏ lạc thọ hợp pháp, cũng không để lạc thọ ấy chỉ phối. VỊ 
ãy biết như sau : "Trong khi ta tỉnh cần chống lại nguyên nhân đau khổ này, 


Sự tích đức Phật 495 


ta đoạn trừ được tham dục; trong khi ta hành xả đối với nguyên nhân đau khổ 
này, trong khi tu tập xả, ta không còn tham dục". Rồi vị ây tỉnh cần chồng lại 
nguyên nhân đau khổ ấy, và hành xả đối với nguyên nhân đau khổ ấy, nên vị 
ây không còn tham dục. Như vậy, sự đau khổ đối với vị ây được diệt tận. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là sự tính tấn có kết quả, sự tinh cân có kết quả. 

“Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Ty-kheo lại suy nghĩ như sau : " Khử fa 
trú vào lạc, bắt thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp giảm thiểu. Nhưng khi ta 
tỉnh cân dùng đau khô chống với tự ngã, các bắt thiện pháp giảm thiểu, các 
thiện pháp tăng trưởng. Vậy ta hãy tình cần dùng đau khô chống với tự ngã". 
VỊ Ấy tinh cần dùng đau khổ chống với tự ngã. Do tính cần dùng đau khổ 
chồng với tự ngã, các bất thiện pháp giảm thiêu, các thiện pháp tăng trưởng. 
VỊ ây sau một thời gian, không tỉnh cân dùng đau khổ chồng VỚI tự ngã nữa. 
Vì sao vậy ? Vì mục đích vị Tỳ-kheo ấy là dùng đau khổ chống với tự ngã đã 
thành tựu. Như vậy, này các Tỳ-kheo, là sự tinh tấn tinh cần có kết quả. 

“Lại nữa, nảy các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo đoạn frừ năm triển cái là các 
phiền não làm cho tâm ô uế, làm cho trí tuệ lu mờ; rồi ly dục, ly bất thiện 
pháp với tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục sanh. Như vậy, này các Tỳ-kheo, là sự tinh tấn tinh cần có kết quả. Vị Tỳ- 
kheo đình chỉ tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do 
định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhứt tâm. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là sự tinh tấn tinh cần có kết quả. Vị Tỳ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm 
tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và 
trú thiền thứ ba. Như vậy, này các Tỳ-kheo, là sự tỉnh tắn tinh cần có kết quả. 
Vị Ty-kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và frú T: hiền 
thứ tư, không khô không lạc, xả niệm, thanh tịnh. Như vậy, này các Ty-kheo, 
là sự tinh tấn tinh cần có kết quả. Rồi với tâm định tĩnh, thuần tịnh như vậy, vị 
ấy hướng tâm đến Tức mạng minh, nhớ đến nhiều đời sống quá khứ của 
mình với các nét đại cương và các chỉ tiết; vị ấy hướng tâm đến Thiên nhấn 
minh, thây sự tái sinh của chúng sinh đều do hạnh nghiệp thiện hay ác của họ; 
vị ấy hướng tâm đến Lậu tân mình, biết rõ các lậu hoặc trong tâm mình đã 
được đoạn tận, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Như vậy, 
này các Tỳ-kheo là sự tinh tấn có kết quả, là sự tinh cần có kết quả. 

“Này các Tỳ-kheo, Ta không nói rằng trí tuệ được hoàn thành lập tức. 
Nhưng này các Ty-kheo, /rí tuệ được thành tựu nhờ học từ từ, hành từ từ, 
thực tập từ từ. Này các Ty-kheo, một người có lòng tin đi đến gần vị chân sư; 
sau khi đến gần, người ây tỏ sự kính lễ; sau khi tỏ sự kính lễ, người ây lóng 
fai; sau khi lóng tai, người ấy nghe pháp; sau khi nghe pháp, người ấy fhọ frì 
pháp. suy tư ý nghĩa các pháp được thọ trì; sau khi suy tư ý nghĩa, các pháp 
được chấp thuận; sau khi các pháp được chấp thuận, ước muôn sanh khởi; sau 
khi ước muốn sanh khởi, người ày nỗ lực; sau khi nỗ lực, người ây cẩn nhắc 
(đắn đo phân tích); sau khi cân nhắc, người ấy ứinh cần. Do tinh cần, người ây 
tự thân chứng được sự thát tôi thượng, và với trí tuệ thể nhập sự thát áy, 
người ấy thấy biết rõ ràng. Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu không có lòng tin 


Sự tích đức Phật 496 


ban đâu ấy, thời sẽ không có ước muốn, không có nỗ lực, không có tinh cần, 
và kẻ ngu ấy sẽ đi vào phi đạo, đi vào tả đạo, đi ra ngoài pháp luật này. 

“Này các Tỳ-kheo, một bậc Chân sư là vị sống hoàn toàn không liên hệ 
với các tài vật. Một đệ tử có lòng tin giáo pháp của Như Lai sẽ nghĩ rằng: 
"Bậc Chân sư là Thế Tôn, đệ tử là tôi. Thế Tôn biết, tôi không biết". Này các 
Tỷ-kheo, đối với một đệ tử có lòng tin giáo pháp bậc Chân sư và sống thê 
nhập giáo pháp ấy, thời giáo pháp bậc Chân sư được hưng thịnh, được nhiều 
sinh lực. Vị đệ tử có lòng tin giáo pháp bậc Chân Sư và sống thể nhập giáo 
pháp ấy, sẽ nghĩ rằng: "Dầu chỉ còn da, gân và xương, dầu thịt và máu trên 
thân bị khô héo, mong rằng ta sẽ có đủ tinh tấn lực để chứng đắc những gì 
chưa chứng đắc, ta cần phải nhẫn nại, tinh tắn, đng mãnh". Này các Tỷỳ-kheo, 
đối với một đệ tử có lòng tin giáo pháp của Như Lai và sống thể nhập giáo 
pháp ấy, vị ấy sẽ chứng được một trong hai quả như sau: Chánh trí ngay 
trong hiện tại, và nếu còn dư y (đang sông), chứng quả Bắt hoàn”. 

102- Pañcattaya sutta : (Kinh Năm-Ba) Ơ Sãvatthi, Jetavana, tại tỉnh 
xá Anäthapindika, Đức Phật nói với các vị Tỳ kheo về 5 quan niệm thông 
thường về ngã có thể tóm lược lại còn 3 như sau: 

“Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn /uận bàn về tương 
lai, tuyên bố nhiều quan điểm sai khác. Ở đây, một số tuyên bố: 7-"Saw khi 
chết, tự ngã không bệnh, có tưởng". Ở đây, một số tuyên bố: 2-"Sau khi chết, 
tự ngã không bệnh, không tưởng". Ö đây một sô tuyên bỗ: 3-"Sau khi chết, tự 
ngã không bệnh, phi tưởng phi phi tưởng". Hay họ chủ trương : 4-"Sam khi 
chết, tự ngã hoàn toàn bị đoạn điệt, không còn gì cá". Hay một số lại tuyên 
bố: 5- 'Tự ngã là Hiện tại Niếr-bàn". Như vậy, họ chủ trương 1-"sau khi chết, 
tự ngã tôn tại không bệnh". Hay họ chủ trương 2-"sau khi chết, tự ngã hoàn 
toàn bị đoạn diệt". Hay một số lại tuyên bố 3-"rự ngã là Hiện tại Niết-bàn". 
Như vậy, những chủ thuyết này, sau khi thành năm trở lại thành ba, sau khi 
thành ba, trở lại thành năm. Đây là sự tổng thuyết Năm và Ba... 

“Này các Tỳ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn /uận bàn về quá khử, 
tuyên bố nhiều quan điểm sai khác: I-"Tự ngã và thế giới là thường còn; chỉ 
như vậy là chơn thật, ngoài ra là hư vọng". 2-"Tự ngã và thế giới là vô 
thường". 3-"Tự ngã và thế giới là thường còn và vô thường". 4-"Tự ngã và thế 
giới là không phải thường còn cũng không phải vô thường”. 5- "Tự ngã và thế 
giới là hữu biên". 6-"Tự ngã và thế giới là vô biên”. 7- "Tự ngã và thế giới là 
hữu biên và vô biên". §-"Tự ngã và thế giới không phải hữu biên, không phải 
vô biên". 9-"Tự ngã và thế giới là nhứt tưởng". 10"-Tự ngã và thế giới là dị 
tưởng". I1-"Tự ngã và thế giới là thiểu tưởng". 12-"Tự ngã và thế giới là vô 
lượng tưởng". 13-"Tự ngã và thế giới là nhứt hướng lạc". 14-"Tự ngã và thế 
giới là nhứt hướng khổ". 15-"Tự ngã và thế giới là lạc và khổ". 16-"Tự ngã và 
thế giới là không khổ, không lạc; chỉ như vậy là chơn thật, ngoài ra là hư 
vọng”. 

“Ở đây, này các Ty-kheo, có vị Sa-môn hay Bà-la-môn do từ bỏ những 
quan điểm về quá khứ, và từ bỏ những quan điểm về tương lai, do không hoàn 


Sự tích đức Phật 497 


toàn chú tâm đến những dục kiết sử, đạt được viễn ly hỷ và an trú. VỊ ấy nghĩ: 
"Đây là sự thật, đây là Hiện tại Niễt-bàn, tức là đạt được viễn ly hỷ, ta an trú". 
Nhưng nếu viễn ly hÿ ấy của vị này bị đoạn diệt, do viễn ly hý bị đoạn diệt, 
ưu tư sanh khởi. Do ưu tư được đoạn diệt, viễn ly hỷ sanh khởi. Ví như, này 
các Tỷ-kheo, chỗ nào bóng mát từ bỏ, chỗ ấy sức nóng mặt trời lan rộng, chỗ 
nào sức nóng mặt trời từ bỏ, chỗ ấy bóng mát lan rộng; cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, do viễn ly hỷ bị đoạn diệt, ưu tư sanh khởi. Do ưu tư được đoạn diệt 
nên viễn ly hỷ sanh khởi... 

“Nhưng ở đây, này các Ty-kheo, có vị Sa-môn "hay Bà-la-môn, do từ bỏ 
các quan điểm về quá khứ, do từ bỏ các quan điểm vê tương lai, đo hoàn toàn 
không chú tâm đến các dục kiết sử, do vượt qua viễn ly hỷ, sau khi đạt được 
phi vật chất lạc liền an trú: "Đây là sự thật, đây là Hiền tại Niết-bàn, tức là đạt 
được phi vật chất lạc, ta an trú". Phi vật chất lạc của vị ấy bị đoạn diệt; do phi 
vật chất lạc bị đoạn diệt, viễn ly hỷ sanh khởi; do viễn ly hý bị đoạn diệt, phi 
vật chất lạc sanh khởi. Ví như, này các Tỷ-kheo, chỗ nào bóng mát từ bỏ, chỗ 
ây sức nóng mặt trời lan rộng, chỗ nào sức nóng mặt trời từ bỏ, chỗ ấy bóng 
mát lan rộng; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do phi vật chất lạc bị đoạn diệt, 
viễn ly hỷ sanh khởi; do viễn ly hỷ bị đoạn diệt, phi vật chất lạc sanh khởi... 

“Ở đây, này các Tỳ-kheo, có Sa-môn hay Bà-la-môn, do từ bỏ các quan 
điểm về quá khứ, do từ bỏ các quan điểm về tương lai, đo hoàn toàn không 
chủ tâm đến các dục kiết sử, do vượt qua viễn ly hỷ, do vượt qua phi vật chất 
lạc, sau khi đạt được vô khổ vô lạc thọ liền an trú: "Đây là sự thật, đây là Hiện 
tại Niết-bàn, tức là đạt được vô khổ vô lạc thọ, ta an trú". Vô khô vô lạc thọ 
ấy của vị này bị đoạn diệt. Do vô khô vô lạc thọ bị đoạn diệt, phi vật chất lạc 
sanh khởi; do phi vật chất lạc bị đoạn diệt, vô khổ vô lạc thọ sanh khởi. Ví 
như nảy các Tỷ-kheo, chỗ nào bóng mát từ bỏ, chỗ ấy sức nóng mặt trời lan 
rộng, chỗ nào sức nóng mặt trời từ bỏ, chỗ ấy bóng mát lan rộng: cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, do vô khô vô lạc thọ bị đoạn diệt, phi vật chất lạc sanh khởi; 
do phi vật chất lạc bị đoạn diệt, vô khổ vô lạc thọ sanh khởi... 

“Nhưng ở đây, này các Ty-kheo, có vị Sa-môn hay Bà-la-môn, do từ bỏ 
các quan điểm về quá khứ, do từ bỏ các quan điểm vê tương lai, do hoàn toàn 
không chú tâm đến các dục kiết sử, do vượt khỏi viễn ly hỷ, do vượt khỏi phi 
vật chất lạc, do vượt khỏi vô khổ vô lạc thọ, vị ấy quán: "Ta là tịch tịnh, ta là 

tịch diệt, ta là không chấp thủ". 

“Này các T}-kheo, các chấp về ngã và thế giới đều nằm trong các 
pháp hữu vì, Như Lai đã tự giải thoát khỏi híu vì pháp, đã vượt khỏi hữu 
vỉ pháp, đã tuệ trí vô thượng tịch tịnh, tôi thăng đạo, nghĩa là sau khi nhự 
thật biết sự tập khỏi, sự đoạn diệt, vị ngọt và sự nguy hiểm của sáu xúc xứ, 
có sự giải thoát không chấp thủ”. 

103- Kinti sutta : (Kinh Như Thế Nào) Ở Kusinärä, tại khu rừng 
Baliharana, Đức Phật dạy các vị khất sĩ phải đối xử với nhau như thế nảo khi 
có sự bất đồng ý kiến về ý nghĩa hay về văn tự trong Giáo pháp, hay khi có vị 
khất sĩ vi phạm giới luật. Không nên tranh cãi vô ích, nhưng nên giúp đỡ 








Sự tích đức Phật 498 


nhau trên đường tu tiến:Nên giúp nhau tự vượt khỏi bất thiện và an trú vào 
thiện, nên tìm hiểu, học hơi và giải thích đúng Chánh pháp, không tự khen 
mình chê người, và không một ai trong các Pháp hữu nói lời tùy thuyết có thể 
đưa đến phí bảng. 

104- Sämaøäma sutfa : (Kinh Làng Samagama) Tại làng Samagaäma 
xứ Sãkiyä (Sãkyä), được Ananda và Cunda báo tin giáo chủ đạo Jaina là 
Nigantha Nãtaputta vừa qua đời tại Pävã và giáo đoàn này đang bị chia re 
trầm trọng (như trong Kinh Trường Bộ số 29), Đức Phật nói về: 

6 nguyên nhân chánh đưa đến tranh cãi trong Giáo đoàn: 

I-Tức giận, 

2-Sân hận, 

3-Không cung kính tôn trọng bậc Đạo sư, 
4-Không cung kính tôn trọng Pháp, 
5-Không cung kính tôn trọng Tăng chúng, 
6-Không hoan hi tĩnh tấn trong sự tu học. 

4 đề tài tranh cãi: 
1-Tranh hơn thua, 
2-Chỉ trích, 
3-Phạm giới tội, 
4-Trach nhiệm. 

7 nguyên tắc xử lý các cuộc tranh cãi khi không thể hòa giải (Thất diệt 
tránh pháp): 

I-Triệu tập Ban giảm định có sự hiện diện của 2 bên tranh cãi, 

2-Lây quyết định theo đa số, 

3-Phán quyết ức niệm, theo trí nhớ của người phạm lỗi, 

4-Phán quyết bắt si, khi người phạm lỗi không nhớ mình đã làm gì, 

5-Quyết định tùy theo lời thú nhận, khi người phạm lỗi tự thú tội và xin sám 
hôi, 

6-Quyết định tùy theo giới tội người phạm, không theo lời thú nhận, 

7-Trải cỏ che lấp, là nghe đại diện của mỗi bên tranh cãi trình bày và biện hộ 
cho nhóm mình, trước khi lây quyết định. 
6 nguyên tắc sống chung hòa hợp trong Giáo đoàn (Lục Hòa): 
1-An trú thân hành vơi tâm Từ: Luôn luôn có hành động khả ái, tôn kính, đưa 
đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất. 

2-An tru khẩu hành với tâm Từ: Luôn luôn có lời nói khả ái, tôn kính, đưa đến 
đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất. 

3-An trú ý hành với tâm Từ: Luôn luôn có ý nghĩ khả ái, tôn kính, đưa đến 
đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất. 

4-Luôn luôn chia sẻ đồng đều vật dụng và của cúng dường một cách khả ái, 
tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất. 

5-Luôn luôn tôn trọng giới luật chung một cách khả ái, tôn kính, đưa đến 
đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất. 


Sự tích đức Phật 499 


6-Luôn luôn cùng nhau học tập Giáo pháp, chia sẻ kiến thức một cách khả ái, 
tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất. 

105- Sunakkhatfa sutfa : (Kinh Thiện Tĩnh) Ở Vesall, trong lâm viên 
Mahaävana, tại giảng đường Kũtagarasala, Đức Phật giảng cho Sunakkhatta 
Licchaviputta biết sự khác biệt giữa người thật sự thành đạo và người tưởng 
lâm là mình đã thành đạo. Người thật sự thành đạo không còn tìm cầu 5 dục 
trưởng dưỡng, 6 xúc xứ đã được phỏng hộ viên mãn bằng Giới Định Tuệ để 
đoạn diệt các sanh y, vị ây trở thành vô sanh y nên được giải thoát; người 
chưa thành đạo vẫn còn tìm cầu 5 dục trưởng dưỡng, vẫn còn các kiết sử tham 
sân si, nên vẫn còn đau khổ. Trong kinh này Phật có nói ví dụ về người bị 
trung tên có thuốc độc và giải thích tóm lược như sau: “Này Sunakkhatta, Ta 
nói ví dụ này với mục đích làm sáng tỏ ý nghĩa. Nghĩa ở đây như sau: Vết 
thương là đồng nghĩa với sáu xúc xứ (phassayatana), thuốc độc là đồng nghĩa 
với vô minh (tham, sân, si), mũi tên là đồng nghĩa với tham ái, vật dụng dò 
tìm mũi tên là đồng nghĩa với niệm, con dao là đồng nghĩa với Thánh trí tuệ, 
vị y sĩ giải phẫu là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. 
Phàm phu ví như người đang bị tên độc, rất đau khổ, nếu chưa rút hết mũi tên 
tham ái ra, chưa tây hết thuốc độc tham sân si, thì vết thương chưa thể lành 
hẵn được, tức là sáu xúc xứ vẫn chưa thanh tịnh, vẫn còn làm nhân sanh khởi 
các lậu hoặc và các sanh y, tức vẫn còn đau khô rong sanh tử luân hồi”. 

106- Anañjasappãäya sutfa : (Kính Bất Động Lợi Ích) Ở thị trấn 
Kammasadamma (Kiểm-ma-sắt đảm), xứ Kuru (Câu-lâu), Đức Phật đã nói 
bài pháp này cho các vị Tỳ-kheo và kết luận như sau: “Này Änanda, vị Thánh 
đệ tử nên biết: "Những đực hiện tại và những đục tương lai, những dục tưởng 
hiện tại và những dục tưởng tương lai (ơ cối dục), những sắc pháp hiện tại và 
những sắc pháp tương lai, những sắc tưởng hiện tại và những sắc tưởng 
tương lai (ở cối sắc), những Bắt động tưởng (Không vô biên xứ tưởng và 
Thức vô biên xứ tương), những Vô sở hữu xứ tưởng, và những Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ tưởng, tất cả tưởng, tất cả sự vật hữu hình hay vô hình đều là vô 
thường, đều không phải ta hay của ta, đều nên hoan hỉ xã bó, không nên chấp 
thủ, cả đến ý niệm và hoan hỉ về xả cũng. cần phải xả bỏ. Đây là bất tử, đây là 
Niết-bàn, tức là ểâm giải thoát không có chấp thú". Này Änanda, đây là đạo 
lộ về lợi ích Bắt động được Ta thuyết giảng, đạo lộ về lợi ích Vô sở hữu xứ 
được Ta thuyết giảng, đạo lộ về lợi ích Phi tưởng phi phi tưởng xứ được Ta 
thuyết giảng, là sự vượt qua dòng nước mạnh do y cứ sự này sự kia được Ta 
thuyết giảng, Thánh giải thoát được Ta thuyết giảng. Những gì, Này 
Ananda, vị Đạo sư cần phải làm, vì lòng từ mẫn mưu tìm hạnh phúc cho các 
đệ tử, những điều ấy đã được Ta làm, vì lòng từ mẫn của Ta đối với Ông. Này 
Änanda, đây là những gốc cây, đây là những khoảng trông. Hãy £u Thiên, này 
Ananda, chớ có phóng dật, chớ có hối hận về sau. Đây là lời dạy của Ta cho 
Ong”. 

107- Ganaka Mogøalläna sutta : (Kinh Ganaka Moggallãna) Ở 
Savatthi, tại tĩnh xá Pubbarama, nơi giang đường Migãramatu, Đức Phật nói 


Sự tích đức Phật 500 


với Bà la môn Ganaka Moggallana về cách Ngài đạy đệ tử tuần tự theo thứ 

lớp từ dễ đến khó như sau: 

I- -Hãy gif giới hạnh, hãy sống chế ngự với sự chế ngự của Giới bốn, đầy đủ 
oai nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt. 

2-Hãy hộ trì sáu căn khiến tham ái, ưu bi, các pháp ác bất thiện không khởi 
lên. 

3-Hãy điết độ trong sự ăn uống để chấp trì Phạm hạnh, diệt trừ các cảm thọ 
cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, nhờ vậy không phạm lỗi lầm, 
sống được an ôn. 

4-Hãy chủ tâm cảnh giác gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp trong 
khi đi kinh hành, trong khi đang ngồi, trong khi nằm ngủ. 

5-Hãy thành tựu chánh niệm tính giác trong mọi cử chỉ va hành động như 
khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, hay yên lặng. 

6-Hãy lựa một chỗ thanh vắng, tĩnh mịch, ngồi kiết-già, lưng thắng đứng, an 
trú chánh niệm trước mặt, đoạn trừ năm triển cái, fực hảnh các bậc 
Thiền chưng từ Sơ thiên đến Tư thiên. Đây là những pháp đưa đến sự 
hiện tại lạc trú và chánh niệm tỉnh giác. 

7-Cuôi cùng đi đến đoạn tận các lậu hoặc, dứt trừ mọi kiết sử, đạt được 
Chanh trí và Chanh giải thoát. 

“Nhưng các đệ tử của Ta, được Ta khuyến giáo như vậy, giảng dạy như 
vậy, một số chứng được cứu cánh Niết-bàn, một số không chứng được. Ở đây, 
này Bà-la-môn, Ta làm gì được 2 Như Lai ch là người chỉ đường”. 

108- Gopaka Mogøalläna suffa : (Kinh Gopaka Moggallana) Ở 
Rãlagaha, sau khi Phật nhập diệt, thượng ti Ananda xác nhận với Bả-la-môn 
Gopaka Mogøgallana là hiện chưa có vị đệ tử nào bằng Phật cả. Thượng tọa 
nói với vị đại thần Vassakãra rằng đức Phật không có chỉ định ai kế vị Phật 
cả, Phật bảo các khát sĩ phải lấy Giáo Pháp và Giới Luật làm nơi nương tựa, 
y chỉ. Thượng tọa Änanda nói tiếp: “Này Bà-la-môn, có mười đức tính cao 
quý được Thế Tôn, bậc Trí Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
tuyên bố. Giữa chúng tôi, vị nào có đây đủ mười đực tính này, chúng tôi nay 
cung kinh, tôn trọng, lễ bái, cúng dường vị ấy; sau khi CHHg kính, tôn trỌng, 
chúng tôi an Irú, nương tựa Vị áy. Mười đức tính cao quý đó là: 1-Đầy đủ oai 
nghi chánh hạnh theo Giới bốn Patimokkha; 2-Là bậc đa văn, thọ trì những 
điều đã nghe, ghi nhớ những điều đã nghe với đây đủ nghĩa văn, nói lên Phạm 
hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh, được Chánh kiến, khéo ngộ nhập Chánh 
pháp; 3-Thiều dục tri túc, biết đủ đối với các vật dụng như y bát, đồ ăn khất 
thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh...: 4-Là người có đầy đú trí tuệ, hành đạo 
theo ý muốn, không khó khăn, không mệt nhọc; 5-Chứng được bốn Thiền 
thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú; 6-Thực hiện được các loại thần thông 
sai biệt; 7-Nhớ đến các đời sống quá khứ của mình; 8-Với thiên nhãn thuần 
tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh; 9-Đã đoạn tận các lậu 
hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu; 10-Chứng đạt và an trú 
ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vị nào có đầy đủ 


Sự tích đức Phật 501 


mười pháp này, chúng tôi nay cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường vị 
ấy; sau khi cung kính, tôn trọng, chúng tôi an trú, nương tựa vị ây”. 

Trả lời một câu hỏi khác của Vassakara, thượng tọa Ananda nói đức 
Phật không tán thản loại Thiên định chưa đoạn trừ được 5 triền cải là tham 
dục, sân hận, hôn trầm, trạo hồi và hoài nghỉ, đực Phật chỉ tán thán loại 
Thiền định đưa đến chứng và an tru Sơ thiên, Nhị thiên, Tam thiền, Tứ 
thiên. 

109- Mahäpunnama sutfa : (Đại kinh Mãn Nguyệt) Ở Sâvatthi, tinh 
xa Pubbarama (Đông Viên), tại giang đường Migäramatu, nhơn một đêm 
trăng rằm, đức Phật giảng cho các vị Tỷ kheo thế nào là 5 uấn, thế nào là chấp 
thủ 5 uân, thế nào là thân kiến, thế nào là không thân kiến, và cách quán 5 
uấn (khanda) đều là vô thường, là khổ, là vô ngã để trừ ngã chấp và đạt giải 
thoát. Đức Phật nói: 

“Này Tỷy-kheo, có năm thủ uấn này, tức là sắc thủ uấn, £ø thủ uân, 
tưởng thủ uân, hành thủ uẫn, thức thủ uân. Năm thủ uẩn này lấy dục làm 
căn bản. Không phải chính chấp thủ là năm thủ uân, cũng không phải ngoài 
năm thủ uân có sự chấp thủ. Này Tỳ-kheo, lòng đục, lòng tham đổi với năm 
thủ uần chính là chấp thủ. Này Tỷ-kheo, phầm sắc gì, quá khứ, vị lai hay hiện 
tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, như vậy là sắc uần. 
Phàm cảm ứhọ gì, quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt 
hay thắng, xa hay gân, như vậy là thọ uấn. Phàm Z#ưởng gì, quá khứ, vị lai hay 
hiện tại... xa hay gân, như vậy là tưởng uấn. Phàm những hành gì, quá khứ, vị 
lai hay hiện tại... xa hay gân, như vậy là hành uấn. Phàm Zhức gì, quá khứ, vị 
lai hay hiện tại... xa hay gân, như vậy là thức uân. Đây là ý nghĩa chữ uấn 
trong các uấn. Bồn đại là nhân, này Tỳ-kheo, bốn đại là duyên được chấp 
nhận gọi là sắc uấn. Xúc là nhân, xúc là duyên được chấp nhận gọi là /hø 
uấn. Xúc là nhân, xúc là duyên được chấp nhận gọi là #ởng uấn. Xúc là 
nhân, xúc là duyên được chấp nhận gọi là hành uẩn. Danh sắc là nhân, danh 
sắc là duyên được chấp nhận gọi là f##c uấn. Như vậy là 5 thứ uẩn. 

“Kẻ vô văn phảm phu không hiểu rõ các bậc Thánh, không thuần thục 
pháp các bậc Thánh, xem sắc như là tự ngã, hay xem tự ngã như là có sắc, 
hay xem sắc như là trong tự ngã, hay xem tự ngã như là trong sắc; xem fhø 
như là tự ngã, hay xem tự ngã như là có thọ, hay xem thọ như là trong tự ngã, 
hay xem tự ngã như là trong thọ; xem £ưởng như là tự ngã, hay xem tự ngã 
như là có tưởng, hay xem tưởng như là trong tự ngã, hay xem tự ngã như là 
trong trưởng; xem hành như là tự ngã, hay xem tự ngã như là có hành, hay 
xem hành như là trong tự ngã, hay xem tự ngã như là trong hành; xem /hức 
như là tự ngã, hay xem tự ngã như là có thức, hay xem thức như là trong tự 
ngã, hay xem tự ngã như là trong thức. Như vậy là (hân kiến. 

“Này Ty-kheo, hỷ lạc gì duyên sắc khởi lên, như vậy là vị ngọí của sắc. 
Cái gì vô thường, khổ, bị biến hoại trong sắc như vậy là sự nguy hiểm của 
sắc. Sự nhiếp phục dục tham đối với sắc, sự đoạn diệt dục tham, như vậy là sự 
xuất y sắc. Này Tỳ-kheo, hỷ lạc gì duyên thọ khởi lên, như vậy là vị ngọt của 


Sự tích đức Phật 502 


thọ... như vậy là sự xuất iy thọ. Này T-kheo, hỷ lạc gì duyên tưởng khởi lên 
như vậy là vị ngọt của tưởng.... là sự xuất ly tưởng. Này Tỳ-kheo, hỷ lạc gì 
duyên hành khởi lên như vậy là vị ngọ của hành... là sự xuất ly hành. Này 
Ty-kheo, hỷ lạc gì duyên thức khởi lên, như vậy là vị ngọf của thức. Cái gì vô 
thường, khổ, bị biến hoại trong thức, như vậy là sự nguy hiểm của thức. Sự 
nhiếp phục dục tham đối với thức, sự đoạn diệt dục tham, như vậy là sự xuất 
ly thức. Như vậy sự nhiếp phục tham dục đối với 5 uẩn chính là sự xuất ly 5 
uấn để trừ ngã chấp. 

“Này Tỳ-kheo, phàm có sắc thọ tương hành thực gì, trong quả khứ, vị 
lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gân, đối với 
tất cả 5 uẩn, 1ỳ-kheo nên thấy được như thát với trí tuệ là : "Cát này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 
Nhờ tuệ tri như vậy, vị Đa văn Thánh đệ tử chán bỏ sắc, chán bỏ thọ, chán bỏ 
tưởng, chán bỏ hành, chán bỏ thức. Do chán bỏ nên không tham, do không 
tham nên được giải thoát. Trong sự giải thoát, vị ấy biết được vị ấy đã giải 
thoát. Vị ấy biết: Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm. 
Từ nay không còn trở lại đời sống thế này nữa”. 

110- Cñũlapunnama sut(a : (Tiểu kinh Mãn Nguyệt) Ở Sãvatthi, tỉnh 
xả Pubbarama, tại giảng đường Migäramätu, nhơn một đêm trăng rằm, đức 
Phật giảng ¿hé nào là người bắt chánh, thế nào là người chơn chánh. Người 
chơn chánh là người có lòng tin, có lòng /àm, có lòng quý”!, có nghe nhiều, 
có tỉnh cần tinh tấn, có chánh niệm, có trí tuệ, giao du với các bậc chơn 
chánh, không suy nghĩ tự làm hại mình, không suy nghĩ làm hại người khác, 
không suy nghĩ làm hại cả hai, không tư lường tự làm hại mình, không tư 
lường làm hại người khác, không tư lường làm hại cả hai, từ bỏ không nói láo, 
từ bỏ không nói hai lưỡi, từ bỏ không nói ác khẩu, từ bỏ không nói phiếm 
luận, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ bỏ làm các tà hạnh trong dâm 
dục; người chơn chánh có chánh kiến, tin có bồ thí, có lễ hy sinh, có tế tự, có 
quả dị thục các nghiệp thiện ác, có đời nảy, có đời khác, có cha, có mẹ, có 
loại hóa sanh; người chơn chánh bố thí một cách lễ độ, bó thí với tự tay, bố 
thí có suy tư kỹ lưỡng, bố thí những vật cần dùng, bố thí có nghĩ đến tương 
lai. Sau khi thân hoại mạng chung, ngươi chơn chánh sẽ tải sanh vào canh 
giới của những người chơn chánh hay vào canh giới chư Thiên; trải lại người 
bắt chánh sẽ tải sanh vào cảnh giới của những người bất chánh, vào địa ngục 
hay loài bảng sanh. 

XII- ANUPADA-VAGGA : 

111- Anupada sutta : (Kinh Bắt Đoạn) Đây là một bài pháp về “Chín 
bậc Thiền chưng ” đây đủ nhất từ Sơ thiền đến Diệt thọ tưởng. Nguyên văn 
như sau: 

Như vây tôi nghe. 


71! Tàm quý: 7m là cảm thấy xấu hồ, hồ thẹn. Qj là cảm thấy lo sợ, sợ hãi. Tvm g„ÿ là cảm thấy 
xấu hồ lo sợ khi làm điều sai quấy, bắt thiện. 


Sự tích đức Phật 503 


Một thời Thế Tôn trú ở Sãvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đả-lâm), tính xá 
ông Anãthapindika (Cấp Cô Độc). Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo : "Này 
các Tỳ-kheo" — "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các vị Tỳ-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn. Thế Tôn nói như sau : 

— Này các Tỷ-kheo, Sãripufta là bậc Hiển trí, Sãriputta là bậc Đại tuệ, 
Sãariputta là bậc Quảng tuệ, Sãriputta là bậc Hỷ tuệ (Hasupañña), Sãriputta là 
bậc Tiệp tuệ (Javanapañña), Sãriputta là bậc Lợi tuệ (Tikkhapañña), Sãriputta 
là bậc Quyết trạch tuệ (Nibbedhikapaññà). Này các Tỳ-kheo, cho đến nửa 
tháng, Sãriputta thực hành pháp Bất đoạn quán. Đây là pháp Bất đoạn quán 
của Sariputa. 

Ở đây, này các Tỳ-kheo, Sãriputta jy đục, ly bất thiện pháp, chứng đạt 
và an trú sơ Thiên, một trạng thải hỷ lạc do ly dục sanh với tâm và tứ. Và 
những pháp thuộc về Thiền thứ nhất như /ẩm, fứ, hỷ, lạc, nhứt tâm, và xúc, 
thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thăng giải, tỉnh tấn, niệm, xả, tác ý, các pháp ấy được 
an trú bất đoạn. Các pháp ấy được Sãriputta biết đến khi chúng khởi lên, khi 
chúng an trú, khi chúng đoạn diệt. Sãriputta biết rõ như sau : "Như vậy các 
pháp ấy trước không có nơi ta, nay có hiện hữu, sau khi hiện hữu, chúng đoạn 
diệt". Sãriputta đối với những pháp ấy, cảm thấy không luyến ái, không chống 
đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không 
có hạn chế. Sãriputta biết : "Còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối với 
Sãriputta, còn có nhiều việc phải làm hơn nữa". 

Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Sãriputta đình chỉ tâm và tứ, chứng đạt và 
an trú Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm không 
tứ, nội tỉnh, nhứt tâm. Và những pháp thuộc về Thiền thứ hai như nội tỉnh, hỷ, 
lạc, nhứt tâm, và xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tinh tấn, niệm, xả, 
tác ý, những pháp ấy được an trú bất đoạn. Các pháp ấy được Sãriputta biết 
đến khi chúng khởi lên, khi chúng an trú, khi chúng đoạn diệt. Sãriputta biết 
rõ như sau : "Như vậy các pháp ấy trước không có nơi ta, nay có hiện hữu, 
sau khi hiện hữu, chúng đoạn diệt". Sãriputta đối với những pháp ấy, không 
luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, 
an trú với tâm không có hạn chế. Sãriputta biết : "Còn có sự giải thoát hơn thế 
nữa. Đối với Sãriputta, còn có nhiều việc phải làm hơn thế nữa". 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, SãrIputta iy hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an 
trú Thiền thứ ba. Và những pháp thuộc về Thiền thứ ba, như xả, lạc, niệm, 

tỉnh giác, nhứt tâm, và xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tinh: tấn, xả, 

tác ý; những pháp ấy được Sãriputta an trú bất đoạn, các pháp ấy được 
Sãriputta biết đến khi chúng khởi lên, khi chúng an trú, khi chúng đoạn diệt. 
Sãriputta đối với những pháp ấy, không luyến ái, không chống đối, độc lập, 
không trói buộc, giải thoát không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. 
Sãriputta biết : "Còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sãriputta, còn có 
nhiều việc phải làm hơn thế nữa". 





Sự tích đức Phật 504 


Lại nữa này các Tỷỳ-kheo, Sãriputta xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm 
thọ trước, chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm, 
thanh tịnh. Và những pháp thuộc về Thiền thứ tư, như xả, bất khổ bắt lạc thọ, 
vô quản niệm tâm (Cetaso anabhogo), thanh tịnh nhờ niệm, nhứt tâm, và xúc, 
thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tỉnh tấn, niệm, xả, tác ý; những pháp ây 
được Sãriputta an trú bất đoạn, các pháp ấy được Sãriputta biết đến khi chúng 
khởi lên, khi chúng an trú, khi chúng đoạn diệt. Sãriputta đối với những pháp 
ấy, không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, 
không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. Sãriputta biết : "Còn có sự 
giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sãriputta, còn có nhiều việc phải làm hơn thế 
nữa". 

Lại nữa này các Tỳ-kheo, Sãriputta vượt khởi hoàn toàn mọi sắc tưởng, 
diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ÿ với dị tưởng, nhất tâm trong 
tương "Hư không vô biên", chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. Và những 
pháp thuộc về Không vô biên xứ như Hư không vô biện xứ tưởng, nhứi tám, 
và xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tỉnh tấn, niệm, xả, tác ý; những 
pháp ấy được Sãriputta an trú bất đoạn, các pháp ấy được Sãriputta biết đến 
khi chúng khởi lên, khi chúng an trú, khi chúng đoạn diệt. Sãriputta đối với 
những pháp ấy, không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, 
giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. Sãriputta biết : 
"Còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sãriputta, còn có nhiều việc phải 
làm hơn thế nữa". 

Lại nữa này các Ty-kheo, Sãriputta vượt khơi hoàn toàn Không vô biên 
xử tưởng, nhất tâm trong tưởng "Tì hức vô biên", chứng đạt và an trú Thức vô 
điớt xứ. Và những pháp thuộc về Thức vô biên xứ như 7c vô biên xứ 

ởng, nhất tâm, và xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tính tấn, niệm, 
xả, tác ý; những pháp ấy được Sãriputta an trú bất đoạn; các pháp ấy được 
Sãriputta biết đến khi chúng khởi lên, khi chúng an trú, khi chúng đoạn diệt. 
Sãriputta đối với những pháp ấy không luyến ái, không chống đối, độc lập, 
không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. 
Sãriputta biết : "Còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sãriputta, còn có 
nhiều việc phải làm hơn thế nữa". 

Lại nữa này các Ty-kheo, Sãriputta vượí khỏi hoàn toàn Thức vô biên 
xử tương, nhất tâm trong tưởng “Không có vật gì", chứng đạt và an trú Vô sở 
hữu xứ. Và những pháp thuộc vê Vô sở hữu xứ như Võ sở hữu xứ tưởng, 
nhựt tâm, và xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tính tấn, niệm, xả, tác Ý; 
những pháp ấy được Sãriputta an trú bất đoạn; các pháp ấy được Sãriputta 
biết đến khi chúng khởi lên, khi chúng an trú, khi chúng đoạn diệt. Sãriputta 
đối với những pháp ấy không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói 
buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. Sãriputta biết 
: "Còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sãriputta, còn có nhiều việc phải 
làm hơn thế nữa". 


Sự tích đức Phật 505 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, Sãriputta vượt khơi hoàn toàn Vô sở hữu xứ 
tương, chứng đạt và an trú Phi tưởng phì phi tưởng xứ. Với chánh niệm, 
Sãriputta xuất khỏi định ấy. Sau khi với chánh niệm xuất khỏi định ấy, 
Sãriputta thấy các pháp ấy thuộc về quá khứ, bị đoạn diệt, bị biến hoại: "Như 
vậy các pháp ấy trước không có nơi ta, nay có hiện hữu, sau khi hiện hữu 
chúng đoạn diệt". Sãriputta đối với những pháp ấy cảm thấy không luyến ái, 
không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với 
tâm không hạn chế. Sariputta biết : "Còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối với 
Sãriputta, còn có nhiều việc phải làm hơn thế nữa". 

Lại nữa này các Ty-kheo, Sãriputta vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ tưởng, chứng và an trú Diệt thọ tưởng định. Sau khi thấy với 
trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận. Với chánh niệm, Sãriputta xuất khỏi định 
ẫy. Sau khi với chánh niệm xuất khỏi định ấy, Sãriputta thấy các pháp ấy 
thuộc về quá khứ, bị đoạn diệt, bị biến hoại : "Như vậy các pháp ấy, trước 
không có nơi ta, sau có hiện hữu, sau khi hiện hữu, chúng đoạn diệt”. 
Sãriputta đối với các pháp ấy cảm thấy không luyến ái, không chống đối, độc 
lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không hạn chế. 
Sãriputta biết : "Không có sự giải thoát nào vô thượng hơn thế nữa. Đối với 
Sariputta, không còn việc phải làm nhiều hơn nữa" 

Này các Ty-kheo, nêu nói một cách chơn chán, một người có thể nói 
về Sãriputta như sau : "Sãriputta được tự tại, được cứu cánh trong Thánh giới, 
được cứu cánh trong Thánh định, được cứu cánh trong Thánh tuệ, được cứu 
cảnh trong Thánh giải thoát". 

Này các Tỳ-kheo, nếu nói một cách chơn chánh, một người có thể nói 
về Sãriputta như sau: "$äripuffa là con chánh tông của Thế Tôn, sanh ra từ 
miệng Thế Tôn, sanh ra từ Pháp, do Pháp hóa thành, thừa tự Chánh pháp. 
không thừa tự vật chất". 

Sãripufta, này các Tỳ-kheo, chơn chánh chuyển Pháp luân vô thượng 
đã được Như Lai chuyển ván. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị Tỳ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 

112- Chabbisodhana sutta : (Kinh Sáu Thanh Tịnh) Ở Sãvatthi, 
Jctavana, tại tính xá ông Anathapindika, Đức Phật nói với các vị Tỷ kheo: 
Một người thật sự được giải thoát, không con chấp thử, là người không còn 
cảm thấy luyễn ái, không chống đối, độc lập, không ràng buộc, giải thoát, 
không hệ lụy, an trú với tâm quang đại vô biên. Một người thật sự được giải 
thoát là người đã thành tựu 6 Thanh Tịnh sau đây: 1-Đối với năm thủ uẩn là 
- thọ, tương, hành, thức, người ây đã hoàn toàn đoạn tận, xả ly. 2-Đối với 

u giới (6 đại) là địa, thuy, hóa, phong, hư-không, thực, ngưỜi, ây đã hoàn 
Ki đoạn tận, xả ly. 3-Đối với sáu nội ngoại xứ là 6 căn và 6 trần, người ấy 
đã hoản toàn đoạn tận, xả ly.4- Đối với Thánh giới uẩn, người ây đã hoàn 
toản thành tựu với cảm giác lạc thọ thuộc nội tâm, không lỗi lầm. 5-Đối với 
Thánh hộ trì các căn, người ấy đã hoàn toàn thành tựu với cảm giác lạc thọ 


Sự tích đức Phật 506 


thuộc nội tâm, không vẫn đục. 6-Đối với Thánh chánh niệm tỉnh giác, người 
ấy đã hoàn toàn đoạn trừ 5 triền cái là tham, sân, hôn trầm, trạo hồi, hoài nghị, 
đã hoàn toàn thành tựu Chín bậc Thiên, thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, vô 
minh lậu, đạt được Lậu tận trí. Đó là 6 Thanh Tịnh của một người thật sự 
được giải thoát. 

113- Sappurisa sufta : (Kinh Chân Nhân) ỞƠ Sãävatthi, lâm viên 
Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika, Phật dạy: Một người xuất gia chân 
chính (Chân nhân) không bao giờ có ý khen mình chê người bất cứ vì lý do gì, 
bất cứ trong trường hợp nảo, trái lại phải /uôn luôn lo diệt trừ tham sân sỉ 
trong tâm mình bằng cách thực hành Thiền để chưng và an trú từ Sơ thiền 
đến Diệt thọ tưởng định. Đức Phật nói: “Sau khi thây biết rõ ràng tất cả sự 
vật với trí tuệ, các lậu hoặc của vị này được đoạn trừ. Này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo này không nghĩ mình là bất cứ vật gì, không nghĩ đến bất cứ chỗ nào, 
không nghĩ đến bất cứ vì sự việc gì, nên hoàn toàn không khen mình chê 
người”. 

114- Sevi(abba asevitabba sutfa : (Kinh Nên Hành Trì, Không Nên 
Hành Trì) Ở Sãvatthi, trong lâm viên Jetavana, tại tính xá ông Anathapindika, 
Đức Phật nêu ra vắn tắt những thân hành, khâu hành, ý hành nên làm và 
những thân hành, khâu hành, ý hành không nên làm. Thượng tọa Sãriputta 
giải thích ý nghĩa rộng ra với nhiều chỉ tiết cụ thể. Tóm lại: điểu nào làm tăng 
thiện pháp và làm giảm bất thiện pháp là điều nên làm; điều nào làm tăng bất 
thiện pháp và làm giảm thiện pháp là điều không nên làm. 

115- Bahudhatuka suffa : (Kinh Đa Giới) Ở Sãvatthi, trong lâm viên 
Jetavana, tại tỉnh xá ông Anathapindika, Đức Phật nói với thượng tọa Ananda 
về những chánh kiến mà một tỳ kheo hiên trí nên suy tư từm hiểu, như sau: 
I-Kẻ ngu đây những sợ hãi, người hiển trí không có sợ hãi. Kẻ ngu đầy 
những thất vọng, người hiền trí không có thất vọng. Kẻ ngu đầy những hoạn 
nạn, người hiền trí không có hoạn nạn. 
2-Người hiền trí biết rõ và thiện xảo về giới: 

Có mười tắm giới này : nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới; nhĩ giới, 
thanh giới, nhĩ thức giới; tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới; thiệt gIới, VỊ giới, 
thiệt thức giới; thân giới, xúc giới, thân thức giới; ý giới, pháp giới, ý thức 
ĐIỚI. 

Có sáu giới này: địa giới, thủy giới, phong giới, hỏa giới, hư-không 
giới, thức gIới. 

Có sáu giới này : lạc giới, khổ giới, hỷ giới, ưu giới, xả giới, vô minh 
ĐIỚI. 

Có sáu giới này : dục giới, ly dục giới, sân giới, vô sân giới, hại giới, 
bắt hại giới. 

Có ba giới này : dục giới, sắc giới, vô sắc giới. 


Sự tích đức Phật 507 


Có hai giới này: hữu vì gI1ới và vô V1 g1ớI””, 
3- Người hiện trí biết rõ và thiện xảo về xứ: 

Có sảu nội xứ và sảu ngoại xứ này: mắt và sắc, tai và tiếng, mũi và 
hương, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp. 

4- Người hiển trí biết rõ và thiện xảo về duyên khởi: 

Nếu cái này có, cái kia có; do cải này sanh, cải kia sanh. Nếu cái này 
không có, cải kia không có; do cải này điệt, cải kia điệt. Tức là vô mình 
duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, 
lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên 
hữu; hữu duyên sanh; do duyên sanh nên lão, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh 
khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Nhưng đo sự diệt trừ, 
sự ly tham hoàn toàn của chính vô mình này mà các hành điệt, do các hành 
diệt, danh sắc diệt; do danh sắc diệt, lục nhập diệt; do lục nhập diệt, xúc diệt; 
do xúc diệt, thọ diệt; do thọ diệt, ái diệt; do ái diệt, thủ diệt; do thủ diệt, hữu 
diệt; do hữu diệt, sanh diệt, do sanh diệt, lão, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não đoạn 
diệt. Như vậy là sự đoạn diệt hoàn toàn của khổ uẫn này. 

5- Người hiện trí biết rõ và thiện xảo về xứ phi xứ: 

Thành tựu chánh kiến “các hành là vô thường”. 

Thành tựu chánh kiến “các hành là khô”. 

Thành tựu chánh kiến “các pháp là vô ngã”. 

Thành tựu chánh kiến “ác nghiệp giết mẹ” 

Thành tựu chánh kiến “ác nghiệp giết cha” 

Thành tựu chánh kiến “ác nghiệp giết A-la-hán”. 

Thành tựu chánh kiến “ác nghiệp làm thân Như Lai chảy máu”. 

Thành tựu chánh kiến “ác nghiệp phá hòa hợp Tăng”. 

Thành tựu chánh kiến “ác nghiệp đề cao một Đạo sư khác”. 

Thành tựu chánh kiến “Cùng trong một thế giới không thể có hai vị A- 
la-hán Chánh Đăng Giác xuất hiện cùng một lúc”. 

Thành tựu chánh kiến “Cùng trong một thế giới không thể có hai 
Chuyền luân thánh vương xuất hiện cùng một lúc”. 

Thành tựu chánh kiến “Một nữ nhân không thể thành A-La-Hán Chánh 
Đăng Giác”. 

Thành tựu chánh kiến “Một nữ nhân không thể thành Sakka, vua trời 
Đao lợi”. 

Thành tựu chánh kiến “Một nữ nhân không thể trở thành Ma vương”. 

Thành tựu chánh kiến “Một nữ nhân không thể trở thành Phạm thiên”. 

Thành tựu chánh kiến “Thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác không 
thể sanh ra quả báo khả ái, khả hy, khả lạc”. 

Thành tựu chánh kiến “Thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện 
có thể sanh ra quả báo khả ái, khả hỷ, khả lạc”. 


7 Hữu vì / Vô vi: Hữu ví (saakhz¡a) là có hình tướng và thưởng biến đôi. Vô vi (asaikhaia) là 
không hình tướng và không biên đôi. 


Sự tích đức Phật 508 


Thành tựu chánh kiến “Một người có thân hành, khâu hành, ý hành 
thiện, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời 
này”. 

Thành tựu chánh kiến “Một người có thân hành, khâu hành, ý hanh ác, 
sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục”. 

Đức Phật kết luận: “Này Änanda, Ông hãy thọ trì pháp môn Đa giới 
này, hãy thọ trì pháp môn Bốn chuyển (Dhammadasa) này, hãy thọ trì pháp 
môn Pháp kinh (Dhammdasa) này, hãy thọ trì pháp môn Trồng bất tử này, hãy 
thọ trì pháp môn Vô thượng chiến thắng này”. 

116- Isigili sutfa : (Kinh Thôn Tiên) Tại Rajagaha (Vương Xá), trên 
núi Isigili gần núi Gijjhakuta (Linh Thứu), Đức Phật giải thích tên của ngọn 
núi Isigili và kể tên 92 vị Bích Chi Phật (Pacceka Buddha) trước kia đã thành 
đạo ở đây, rồi khuyên các vị Tỳ kheo nên đánh lễ những bậc Độc Giác Phật, 
Đại Ân Sĩ, Đại Uy Lực này. 

Đức Phật nói: “Thuở xưa, này các Ty-kheo, có năm trăm vị Độc Giác 
Phật sông trong một thời gian khá dài, trong núi Isigili này. Những vị ấy được 
thấy đi vào trong ngọn núi này, nhưng khi đi vào rôi thời không được thấy 
nữa. Quần chúng thấy vậy nói "Ngọn núi này nuốt những ấn sĩ ây (Ime Isi 
gilatii), nên được danh xưng là Isigili". Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ kế tên các vị 
Độc Giác Phật, Ta sẽ thuyết giảng tên các vị Độc Giác Phật. Hãy lắng nghe và 
suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói ... Đáy là Chư hữu tình tỉnh hoa, không khổ, không 
tham ái, riêng tự mình chứng đắc Chánh Đăng Giác vô thượng, danh hiệu là 
Arittha, Uparitha, Tagarasikhi, Yasassi, Sudassan, Piyadassl, Gandhara, 
Pindola, Upasabha, Niha, Tatha, Sutava, Bhavitatta, Sumbha, Subhã, 
Methula, Atthama, Athassumegha, Anigha, Sudatha, Hingu, Hinga, Jall, 
Atthaka, Kosala, Subahu, Upanemi, Santacitta, Kala, Upakala, Vijita, Jita, 
Anga, Panga, Gutlljita, Passil, Aparajita, Satthà, Pavatta, Sarabhanga, 
Lomahansa, Uccangamaya, Asia Anasava, Manomaya, Bandhuma, 
Tadadhimutta, Ketuma, Ketumbaraga, Matanga Ariya, Accuta, Accutagama, 
Byamaka, Sumangala, Dabbila, Supatitthita, Asayha, Khemabhirata, Sorata, 
Durannaya, Sangha, Ujjaya, Sayha, Ananda, Nanda, Upananda, Bhãradväja, 
Bodhi, Mahanama, BhaãradväJa, TIssa, Upatissa, UpasidarI, Sidarl, Mangala, 
Usabha, Upanita, Uposatha, Sundara, Saccanama, Jeta, Jayanta, Paduma, 
Uppala, Padumuttara, Rakkhita, Pabbata, Manatthaddha, Sobhita, Vitaraga, 
Kanha, ... Với tâm được giải thoát, những vị này là những bậc Độc Giác Phật, 
những bậc Đại Uy Lực, đã đoạn nguồn tái sanh. Này các Tỷ-kheo, hãy đảnh 
lễ chư vị Đại Ấn sĩ vô lượng, đã thắng mọi chiến trận, đã đạt bát Niết-bàn 
nay”. 

117- Mahä Cattärisaka sutfa : (Đại kinh Bốn Mươi) Ở Sãvatthi, trong 
lâm viên Jetavana, tại tinh xá ông Anäthapindika, Đức Phật giảng đây đủ chi 
tiết về Đại Pháp Môn Bốn Mươi như sau: 


Sự tích đức Phật 509 


Bát Chánh Đạo gồm có Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng, Chánh tỉnh tấn, Chánh niệm, Chánh định. Trong Bát 
Chánh Đạo, Chánh kiến dẫn đầu vì Chánh kiến giúp phân biệt Chánh kiến 
với Tà kiến, Chánh tư duy với Tà tư duy, Chánh ngữ với Tà ngữ, Chánh 
nghiệp với Tà nghiệp, Chánh mạng với Tà mạng, Chánh tinh tấn với Tà tỉnh 
tân, Chánh niệm với Tà niệm, Chánh định với Tà định. Trong Bát Chánh Đạo 
Chánh định là nưục tiêu sau cùng, là Nhất tâm (ekaggata) với sự trợ duyên 
của 7 Chánh trước. Trong Bát Chánh Đạo Chánh kiến, Chánh tỉnh tấn, Chánh 
niệm luôn luôn được dùng làm trợ duyên cho các Chánh kia. Có 2 loại Bát 
Chánh Đạo: Bát Chánh Đạo lưữu lậu thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y, và 
Bát Chánh Đạo vô lậu thuộc Thánh đạo siêu thế. Bát Chánh Đạo là đạo lộ của 
các vị thanh văn hữu học, gồm có tám chi phần; còn đạo lộ của các vị A-la- 
hán, gồm có mười chi phần, gọi là Thập Chánh Đạo, trong đó, sau Chánh 
định, có thêm Chánh trí và Chánh giải thoát. Đức Phật nói: “Này các Tỷ- 
kheo Chánh kiến đi hàng đầu. Chánh te đuy do chánh kiến được khởi lên. 
Chánh ngữ do chánh tư duy được khởi lên. Chánh nghiệp do chánh chánh 
ngữ được khởi lên. Chánh mạng do chánh nghiệp được khởi lên. Chánh tỉnh 
tấn do chánh mạng được khởi lên. Chánh niệm do chánh tính tấn được khởi 
lên. Chánh định do chánh niệm được khởi lên. Chánh rrí do chánh định được 
khởi lên. Chánh giải thoái do chánh trí được khởi lên. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, đạo lộ của vị hữu học gồm có tám chi phần và đạo lộ của vị A-la-hán, 
gồm có mười chi phần”. 

Đại Pháp Môn Bắn Mươi gồm có 20 thiện phần và 20 bất thiện phần. 
Hai mươi thiện phân gồm có 10 thiện phân hữu lậu và 10 thiện phần vô /â„ từ 
Chánh kiến đến Chánh giải thoát. Hai mươi bất thiện phần gồm có 10 bất 
thiện phần hữu lậu và 10 bất thiện phần vô lậu từ Tà kiến đến Tà giải thoát. 
Đức Phật nói: “Này các Tỳ-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. Tà kiến do chánh 
kiến làm cho tiêu diệt. Những ác bắt thiện pháp do tà kiến khởi lên bị tiêu diệt 
trong người có chánh kiến. Những thiện pháp được chánh kiến duyên khởi, 
được tu tập và trở thành viên mãn. Tả í# duy do chánh tự duy làm cho tiêu 
điệt. Những ác bất thiện pháp do tả tư duy khởi lên bị tiêu diệt trong người có 
chánh tư duy. Những thiện pháp được chánh tư duy duyên khởi được phát 
triển trở thành viên mãn. Tả ngữ do chánh ngữ làm cho tiêu diệt... Tà nghiệp 
do chánh nghiệp làm cho tiêu điệt... là mạng do chánh mạng làm cho tiêu 
diệt... Tà tỉnh tấn do chánh tỉnh tấn làm cho tiêu diệt... Tà niệm do chánh 
niệm làm cho tiêu diệt... là định do chánh định làm cho tiêu diệt... Tà trí do 
chánh trí làm cho tiêu diệt... Tà giải thoát do chánh giải thoát làm cho tiêu 
điệt. Những ác bất thiện pháp do tà giải thoát khởi lên bị tiêu diệt trong người 
có chánh giải thoát. Những thiện pháp được chánh giải thoát duyên khởi, 
được phát triển và trở thành viên mãn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, có 20 thiện 
phần, và 20 bất thiện phần. Nảy các Tỳ-kheo, Đại Pháp Môn Bốn Mươi này 
đã được chuyên vận không hề bị chận đứng hay bị chỉ trích bởi một Sa-môn, 
Bà-la-môn, Thiên, Ma, Phạm thiên hay một a1 ở đời”. 





Sự tích đức Phật 510 


118- Änãpãnasati sutta : (Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm) Ở Sãvatthi, 
tại tỉnh xá Đông Viên (Pubbärama), giảng đường Lộc Mẫu (Migãramätu), 
Đức Phật dạy 16 phương pháp quản niệm hơi thở vào ra đề phát triển chánh 
niệm tính giác, làm sinh khởi hỷ, lạc, an định, thanh tịnh cho thân tâm, trợ 
duyên cho việc thực hành chín bậc Thiên chứng. Nhập tức xuất tức niệm là 
căn bản của Pháp môn Thiên. 

Đầu kinh, Đức Phật khen ngợi sự tinh tấn tu tập của các vị Tỷ-kheo và 
xác nhận trong hội chúng hiện diện đã có những vị Ty-kheo là những A-fa- 
hán, các lậu hoặc đã đoạn trừ, Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, 
gánh nặng đã đặt xuống, mục đích đã thành đạt, ữu kiết sử đã được đoạn tận, 
được giải thoát nhờ chánh trí; có những Tỷ-kheo đã đoạn trừ năm hạ phân 
kiết sử”, là bậc Bất lai, được hóa sanh, từ đây được nhập Niết-bàn, không 
còn phải trở lại đời này nữa; có những Tỷ-kheo đã đoạn trừ ba kiết sử và làm 
giam bởi tham sân sĩ, là bậc Nhất lai, sau khi sanh vào đời này một lần nữa, 
sẽ đoạn tận khổ đau; có những Tỳ-kheo đã đoạn trừ ba kiết sử, là bậc Dự lưu, 
không còn đọa vào ác đạo, chắc chắn sẽ được giác ngộ; có những Tỷ-kheo 
sống chuyên tâm, chú tâm /w ứập bốn niệm xứ; có những Tỳ-kheo sống 
chuyên tâm, chú tâm, /w fập bốn chánh cân; có những Tỳ-kheo sống chuyên 
tâm, chú tâm /w ểập bồn như ý túc; cô những Tỷ-kheo sông chuyên tâm, chú 
tâm /u đập năm căn; có những Tỳ-kheo sông chuyên tâm, chú tâm /w tập năm 
lực; có những Ty- -kheo sông chuyên tâm, chú tâm /w ập bảy giác chỉ; có 
những Tỷ-kheo sông chuyên tâm, chú tâm /u đập Thánh đạo tắm ngành; có 
những Tỳ-kheo sông chuyên tâm, chú tâm /u đập tâm íừ; có những Ty-kheo 
sông chuyên tâm, chú tâm /u đập tâm bỉ; có những Ty-kheo, sông chuyên tâm, 
chú tâm 7w íập tắm hý; có những Tỳ-kheo sông chuyên tâm, chú tâm 7w ráp 
tâm xả; có những Tỳ-kheo sống chuyên tâm, chú tâm /w tập bất tịnh; có 
những Tỳ-kheo sống chuyên tâm, chú tâm /w ứập vô thường tưởng; có những 
Tỳ-kheo sống chuyên tâm, chú tâm /w tập nhập tức xuất tức niệm. Nhập tức 
xuất tức niệm, này các T)-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến quả lớn, công đức lón. Nhập tức xuất tức niệm, được tu tập, làm cho sung 
mãn, khiến cho Bốn niệm xứ được viên mãn. Bốn niệm xứ được tu tập, làm 
cho sung mãn, khiến cho Bảy giác chỉ được viên mãn. Bảy giác chỉ được tu 
tập, làm cho sung mãn, khiến cho Minh giải thoát (vijjavinutti) được viên 
mãn. 

Kế đến Đức Phật giảng về 16 £hứ bậc thực tập quản niệm hơi thở như 
sau: 

I-Thở vô dài, biết rõ "Tôi thở vô dài". Thở ra dài, biết rõ "Tôi thở ra 
dài”. (Lúc mới tập, hảnh giả nên đếm số đề đo độ dài hơi thở. Ví dụ hơi thở dài 3 tiếng 
đêm “1,2,3”. Làm thê nào đê bât cứ lúc nào hành giả cũng có thê lập lại đúng hơi thở có độ 
đài định trước. Thở vô luôn luôn băng mũi. Thở ra băng mũi với hơi thở nhẹ, hay băng 
miệng hé mở với hơi thở mạnh) 





73 Năm hạ phần kiết sử: Thân kiến, giới cắm thủ, hoài nghi, tham, sân. 


Sự tích đức Phật 511 


2-Thở vô ngăn, biết rõ "Tôi thở vô ngắn". Thở ra ngăn, biết rõ: "Tôi thở 
ra ngắn". (Xem chú thích phần 1) 

3-"Cảm giác cả toàn thân, tôi thở vô”, "Cảm giác cả toàn thân, tôi thở 
ra". (Hành giả tập phân loại hơi thở tùy theo dài/ngắn, mạnh/nhẹ, ồn ảo/êm dịu, để tìm ra 
loại loại hơi thở làm phát sanh cẩm giác thoái mái, loại hơi thờ làm phát sanh cđm giác 
hy lạc, loại hơi thở làm phát sanh cđm giác lạc, loại hơi thở làm phát sanh cẩm giác thanh 
tịnh trên ca toàn thân. Bồn loại hơi thở này rát cần thiết trong việc thực hành 4 bậc thiên 
đầu tiên, từ Sơ thiền đến Tứ thiên) 

4-"An tịnh thân hành, tôi thở vô", "An tịnh thân hành, tôi thở ra”. (Hành 
giả thực tập cho quen loại hơi thở làm phát sanh cảm giác an lạc thanh tịnh cả toàn thân) 

5-"Cảm giác hỷ thọ (pTti, mừng), tôi thở vô", "Cảm giác hý thọ, tôi thở 
ra”. (Hành giả thực tập cho quen loại hơi thở làm phát sanh cảm giác hỷ lạc trên cả toàn 
thê thân tâm) 

6-"Cảm giác lạc thọ (sukha, vuI), tôi thở vô”, "Cảm giác lạc thọ, tôi thở 
ra". (Hành giả thực tập cho quen loại hơi thở làm phát sanh cảm giác lạc trên cả toàn thể 
thân tâm) 

7-"Cảm giác tâm hành (cit(ta-sañkhara), tôi thở vô”, "Cảm giác tâm 
hành, tôi thở ra”. (Hành giả thực tập cho quen loại hơi thở làm phát sanh cảm giác biết 
rõ tâm tư của mình đôi với các cảm thọ, có dục tham hỷ lạc hay không, có sân hận đôi với 
khô ưu hay không) 

8-"An tịnh tâm hành (upekkhä-vedanä, cảm thọ xa), tôi thở vô", "An 
tịnh tâm hành, tôi thở ra”. (Hành giả thực tập cho quen loại hơi thở lảm phát sanh cảm 
giác tâm an lạc thanh tịnh, xả bỏ tât cả các cảm thọ hý lạc hay khô ưu, không tham, không 
sân 

) 





9-"Cảm giác về tâm (citta-vedan8), tôi thở vô", "Cảm giác về tâm, tôi 
thở ra". (Hành giả thực tập cho quen loại hơi thở làm phát sanh cảm giác biết rõ tâm trạng 
của mình, đã sạch 5 triền cái””? chưa, có nhất tâm hay không, có tán loạn hay không) 

10-"Với tâm hân hoan (citta-mudit8), tôi thở vô", "Với tâm hân hoan, 
tôi thở ra”. (Hành giả thực tập cho quen loại hơi thở làm phát sanh cảm giác hân hoan 
trong tâm) 

11-"Với tâm định tĩnh (citta-samadhn), tôi thở vô", "Với tâm định tĩnh, 
tôi thở ra”. (Hành giả thực tập cho quen loại hơi thở làm phát sanh cảm giác tâm an định, 
thanh tịnh, không phiền não, không vọng tưởng) 

12-"Với tâm giải thoát (citta-vimutfI), tôi thở vô", "Với tâm giải thoát, 
tôi thở ra”. (Hành giả thực tập cho quen loại hơi thở làm phát sanh cảm giác tâm giải 
thoát, rỗng văng, không còn chấp thú 5 uần, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức) 

13-"Quán vô thường (aniccã-nupassan3), tôi thở vô", "Quán vô thường, 
tôi thở ra". (Hành giả thực tập cho quen loại hơi thở làm phát sanh tâm thanh tịnh, đồng 
thời quán 5 uấn đều vô thường như hơi thở) 

14- "Quán ly tham (viragä-nupassan8), tôi thở vô", "Quán ly tham, tôi 
thở ra". (Hành giả thực tập cho quen loại hơi thở làm phát sanh tâm thanh tịnh, đồng thời 
quán ly tham hý lạc sanh khởi từ 5 uẫn vô thường như hơi thở) 


74 Năm triên cái: Tham, sân, hôn trầm, trạo hôi, hoài nghi. 


Sự tích đức Phật 512 


15-"Quán đoạn diệt (nirodhã-nupassan8), tôi thở vô”, "Quán đoạn diệt, 
tôi thở ra". (Hành giả thực tập cho quen loại hơi thở làm phát sanh tâm thanh tịnh, đồng 
thời quán 5 uấn vô thường đều sẽ đi đến đoạn diệt như hơi thở) 

HỘ "Quán từ bỏ (pafinissagga-nupassan3), tôi thở vô", "Quán từ bỏ, tôi 
thở ra". (Hành giả thực tập cho quen loại hơi thở làm phát sanh tâm thanh tịnh, đồng thời 
quán 5 uân đều vô thường như hơi thở, không thật có, nên từ bỏ, không nên chấp thủ, 
không nên bận tâm đến chúng). 

Kế đến Đức Phật giảng vì sao Nhập tức xuất tức niệm được tu tập, 
làm cho sung mãn, khiến Bốn niệm xứ được viên mãn: 

Này các Tỳ-kheo, thân và hơi thở là một, nên 4 phép quán hơi thở đầu 
tiên cùng là quan thân. Trong khi tùy quán thân trên thân như vậy, vị Tỷ- 
kheo an trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời. 

Này các Ty-kheo, các cam thọ và hơi thở là một, nên 4 phép quản hơi 
thở từ 5 đến 8 cũng là quán thọ. Trong khi tùy quán thọ trên các thọ như vậy, 
vị Tỳ-kheo an trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời. 

Này các Tỳ-kheo, 4 phép quản hơi thở từ 9 đến 12 là quản tâm. Này 
các Tỷ-kheo, sự tu tập nhập tức xuất tức niệm không thể đến với kẻ thất niệm, 
không có tâm tỉnh giác. Do vậy, trong khi tùy quán tâm trên tâm như vậy, vị 
Tỷ-kheo an trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. 

Này các Tỷ-kheo, 4 phép quán hơi thở từ 13 đến 1ó là quán pháp. 
Trong khi tùy quán pháp (5 uân) trên các pháp như vậy, vị Tỳ-kheo an trú, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời. Vị ấy, do đoạn trừ 
tham ưu (đối với 5 uân), sau khi thấy với trí tuệ (5 uân đều là vô thường, là 
khổ, là không), khéo nhìn sự vật (5 uấn) với ý niệm xả ly. 

Nhập tức xuất tức niệm, này các Tỷ-kheo, được tu tập như vậy được 
làm cho sung mãn như vậy, khiến cho Bốn niệm xứ được viên mãn. 

Kế đến Đức Phật giảng vì sao Bốn niệm xứ được tu tập, làm cho sung 
mãn, khiến cho Bảy giác chỉ được viên mãn: 

Này các Ty-kheo, trong khi tùy quán thân trên thân, Ty-kheo an trú, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Trong khi Ấy, 
niệm không hôn mê của vị ẫây được an trú, và niệm giác chỉ bắt đâu khởi lên 
nơi Tỳ-kheo. Tỷ-kheo tinh tân tu tập niệm giác chi đến viên mãn. 

Này các Tỷ-kheo, trong khi an trú với chánh niệm (về thân) như vậy, 
Tỳ-kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, thâm sát pháp ấ ấy (thân), và /rạch pháp giác 
chỉ bắt đẫu khởi lên nơi Tỳ-kheo. Tỷ-kheo tỉnh tấn tu tập trạch pháp giác chỉ 
đến viên mãn. 

Này các Tỳ-kheo, trong khi Tỷ-kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, thâm sát 
pháp ấy (thân), sự tinh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên, và finh tấn giác 
chỉ bắt đầu khởi lên nơi Tỳ-kheo. T-kheo tỉnh tấn tu tập tinh tấn giác chi đến 
viên mãn. 

Hỷ không liên hệ đến vật chất được khởi lên nơi vị Tỷ-kheo tỉnh tấn 
tỉnh cần. Trong khi ấy hỷ giác chỉ bắt đầu khởi lên nơi Tỳ-kheo. Tỳ-kheo tỉnh 
tân tu tập hý giác chi đến viên mãn. 


Sự tích đức Phật 513 


Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở thành khinh an, tâm cũng được 
khinh an. Trong khi ấy, khinh an giác chỉ bắt đẫu khởi lên nơi Tỳ-kheo. TỲ- 
kheo tinh tấn tu tập khinh an giác chi đến sung mãn. 

Một vị có thân khinh an, an lạc, tâm vị ẫy được định tĩnh. Trong khi ây 
định giác chỉ bắt đầu khởi lên nơi Tỳ-kheo. Tỳ-kheo tỉnh tân tu tập định giác 
chi đến sung mãn (tu tập 9 bậc Thiền chứng). 

Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly. 
Trong khi ấy xả giác chỉ bắt đầu khởi lên nơi Tỷ-kheo . Tỳ-kheo tỉnh tân tu 
tập xả giác chi đến sung mãn (Xả thân kiến). 

Này các Tỷ-kheo, trong khi quán thọ trên các cảm thọ, trong khi quán 


tâm trên tâm, trong khi quán pháp trên các pháp, củng giống như trong khi tùy 
quán thân trên thân. Này các Tỳ-kheo, Bốn niệm xứ được tu tập như vậy, 


được làm cho sung mãn như vậy, khiến cho Bảy giác chi được viên mãn. 

Và này các Ty-kheo, Bảy giác chỉ được tu tập, làm cho sung mãn, 
khiến cho Minh giải thoát được VIÊH mãn. Ở đây, này các Ty-kheo, Tỷ- -kheo 

tu tập niệm giác chỉ, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn 

diệt, hướng đến xả ly; u tập trạch pháp giác chỉ... (như trên)... fu tập tính tấn 
giác chỉ... (như trên)... í tập hỷ giác chỉ... (như trên)... f4 tập khinh an giác 
chỉ... (như trên)... tập định giác chỉ... (như trên)... f tập xả giác chỉ, liên hệ 
đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến xả ly. Này 
các Ty-kheo, Bảy giác chi được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như 
vậy, khiến cho Minh giải thoát được viên mãn. 

119- Kayasatäsati sutfa : (Kinh Thân Hành Niệm) Ở Sãvatthi, (Xá-vệ) 
trong lâm viên Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anãthapindika (Cấp Cô 
Độc), Đức Phật nói với các vị Tỳ kheo về cách thực hành Thân Hành Niệm 
và 10 công đức do Thân Hành Niệm mang đến. 

Cách thực hành Thân Hành Niệm: 

I-Ngồi kiết già, lưng thăng đứng, an trú chánh niệm trước mặt, thực hành l6 
phép quán niệm hơi thở vô hơi thở ra. Trong khi vị ấy sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tỉnh cân, các niệm và tư dụy thuộc về thế tục được đoạn 
trừ, nhờ vậy nội tâm được an trú, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy là tu tập 
Thân Hành Niệm. 

2-Chảnh niệm tỉnh giác, trong khi đi, đứng, ngồi, năm, ngủ, thức, nói, im 
lặng, biết rõ việc mình đang làm trong mỗi thời. 

3-Quán sát thân từ bản chân đến đánh tóc, phân biệt rõ ràng từng bộ phận của 
cơ thê như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan... 

4-Quán sát thân về vị trí các đại và sự sắp đặt các đại: địa, thủy, hỏa, phong. 

5-Quán sát một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa. 

6-Thực hành Thiền để chứng và an trú 4 bác Thiền đâu tiên. Trong khi vị ây 
sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cân, các niệm và tư duy thuộc về thể 
tục được đoạn trừ, nhở vậy nội tâm được an trú, chuyên nhất, định tĩnh. 


Sự tích đức Phật 514 


Đối với vị nào tu tập, làm cho sung mãn Thân Hành Niệm, các thiện 
pháp của vị ấy đi vào nội tâm đều thuộc về minh phần (vijjabhagiya), làm tan 
dân vô minh. 

Mười công đức do Thân Hành Niệm mang đến: 

1-Nhiếp phục, đoạn trừ các cảm thọ lạc và bắt lạc. 

2-Nhiếp phục, đoạn trừ khiếp đảm sợ hãi. 

3-Kham nhẫn, chịu đựng được lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của rui, 
muỗi, gió, các loài răn rết, các lời nói khó chịu, khó chấp nhận. 

4-Có khả năng chịu đựng được những cảm thọ về thân khởi lên đau khổ, nhói 
đau, thô bạo, đau đớn, khó chịu, đưa đến chết điếng. 

5-Tùy theo ý muốn, chứng được bốn bậc Thiên đâu tiên, không khó khăn, 

không mệt nhọc, không phí sức, được tâm thanh tịnh, hiện tại lạc tru. 

6-Chứng được các loại thần thông như thiên nhĩ thông, thân túc Gà, hiện ra 
nhiều thân, đi ngang qua tường vách, đi trên hư không, vần vân.. 

T-Được tha tâm thông, biết tâm của các chúng sanh trong mỗi thời. 

8-Nhớ đến nhiều đời sống quá khứ của mình với các nét đại cương và chỉ tiết. 

9-Được thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và sự chết của chúng 
sanh trong nhiều đời với các nhân duyên trong sự tái sanh. 

10-Diệt trừ các lậu hoặc (dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu), với thăng trí, 
chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoái, tuệ giải thoát. 

120- Samkharuppatfi sutfa : (Kinh Hành Sanh) Ở Sãvatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tỉnh xá ông Anãthapindika (Cấp Cô Độc), Đức 
Phật nói về sự đái sanh của một người vào cối nào tùy theo hành nghiệp, sự tu 

tập và nguyện lực của người đó. Phật nói với các vị Tỷ-kheo: %Ở đây, này các 

Ty- -kheo, T)-kheo đây đủ tín, đây đủ giới, đây đủ văn, đây đủ thí, đây đủ trí 
tuệ. Vị ây nghĩ như sau : "Mong rằng sau khi thân hoại mạng Chung, fq sẽ 
sanh cọng trú với đại gia tộc Sát đễ lợi, hay Bà la môn, hay với cõi trời Bốn 
Đại Thiên Vương, hay cõi trời Đao Lợi,...hay cõi trời Phạm Thiên,...hay cõi 
trời Tịnh Cư Thiên,...hay cõi trời Không Vô Biên xứ....hay cõi trời Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng xứ !" Vj ấy chuyên định tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. 
Những hành ấy của Tỳ-kheo được an trú, tu tập, làm cho sung mãn như vậy 
đưa vị ấy đến thọ sanh tại chỗ ấy. Này các Tỷ-kheo, đây là đạo, đây là lộ 
trình đưa đến tái sanh tại chỗ â ấy. Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ- -kheo đầy đủ 
tín, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đây đủ trí tuệ. Vị ấy nghĩ : "Mong 
rằng, với sự đoạn trừ các lậu hoặc, với thắng trí, ta chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát }" VỊ ây với sự 
đoạn trừ các lậu hoặc, với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay 
trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Ty-kheo, 7ÿ-kheo 
này không còn tải sinh nữa, không con sinh ra nơi nao ca, sẽ hội nhập vào 
Pháp giới, Niễt-bàn °. 


XII- SUÑÑATA-VAGGA : 


Sự tích đức Phật 515 


121- Cũla-Suññafä sut(a : (Kinh Tiểu Không) Ở Sãvatthi (Xá-vệ), tại 
tỉnh xá Pubbarama (Đông Viên), giảng đưởng Migãramätu (Lộc Mẫu), Đức 
Phật dạy cách tu tập guán và an trú tánh Không, cách Thiên từ Không vô 
biên xứ đến Diệt thọ tưởng, để chứng đạt và an trú cứu cánh vô thượng 
thanh tịnh Không tánh. Cải gì có trong tâm là thật có, cái gì không có trong 
tâm là không, như vậy là thấy biết có hay không một cách chân thật, không 
điên đao. 

Không vô biên xứ tưởng: Tỳ-kheo không tác ý tưởng rừng vắng, không 
tác ý tưởng đất, nhất tâm tác ý tưởng Không vô biên xứ, tức là ứuệ tri với tâm 
thâm nhập, hợp nhất với Hư không vô biên. Tâm vị ấy được thích thú, hân 
hoan”, hướng đến Không vô biên xứ, thâm nhập và an trú vào Hư không vô 
biên. VỊ ây tuệ trị như sau : Các phiền não do ý tưởng về rừng vắng, các phiền 
não do ý tưởng về đất không có mặt trong tâm. Và chỉ có phiền não về sự nhất 
tâm tác M tưởng Không vô biên xứ. Cái gì không. có trong tâm vị ấy biết là 
không, cải gì có trong tâm vị ấy biết là có và còn cần phải xả bỏ, dứt trừ. Như 
vậy là sự thấy biết không điên đảo, như vậy là sự thực hiện hoàn toàn thanh 
tịnh Không tánh. 

Thức vô biên xứ tưởng: T-kheo không tác ý tưởng Không vô biên xứ, 
nhất tâm tác ý tưởng Thức vô biên xứ, tức là fuệ tri với tâm thâm nhập, hợp 
nhất với Thức vô biên. Tâm vị ấy được thích thú, hân hoan, hướng đến Thức 
vô biên xứ, thâm nhập và an trú vào Thức vô biên. Vị ây tuệ tri như sau : Các 
phiên não do ý tưởng về Không vô biên xứ không có mặt trong tâm. Và chỉ có 
phiền não về sự nhất tâm tác Ạ) tưởng Thức vô biên xứ. Cái gì không có trong 
tâm vị ấy biết là không, cái gì có trong tâm vị ấy biết là có và còn cân phải xả 
bỏ, dứt trừ. Như vậy là sự thấy biết không điên đảo, như vậy là sự thực hiện 
hoàn toàn thanh tịnh Không tánh. 

Vô sở hữu xư tưởng: Ty-kheo không tác ý tưởng Thức vô biên xứ, 
nhất tâm tác ;: tưởng Vô sở hữu xứ, tức là fuệ trị với tâm thâm nhập, hợp nhất 
với ý tưởng “vạn vật đều không, không có gì là ta hay của ta”. Tâm vị ấy 
được thích thú, hân hoan, hướng đến Vô sở hữu xứ, thâm nhập và an trú vào 
Vô sở hữu xứ. Vị ấy tuệ tri như sau : Các phiền não do ý tưởng về Thức vô 
biên xứ không có mặt trong tâm. Và chỉ có phiền não về sự nhất tâm tác ý 
tương Vô sở hữu xứ. Cái gì không có trong tâm vị ấy biết là không, cái gì có 
trong tâm vị ây biết là có và còn cần phải xả bỏ, dứt trừ. Như vậy là sự thấy 
biết không điên đảo, như vậy là sự thực hiện hoàn toản thanh tịnh Không 
tánh. 

Phi tưởng phỉ phi trởng xư tưởng: Tỷ-kheo không tác ý tưởng Vô sở 
hữu xứ, nhất tâm tác ý tưởng Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tức là /uệ fri với tâm 
thâm nhập, hợp nhất với ý tương “các tự tưởng đều vô thường, đoạn diệt, 
trống không ”. Tâm vị ấy được thích thú, hân hoan, hướng đến Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, thâm nhập và an trú vào Phi tướng phi phi tường xứ. VỊ ây tuệ 


T5 Hân hoan: hoan hỷ, vui mừng. 


Sự tích đức Phật 516 


tri như sau : Các phiên. não do ý tưởng về Vô sở hữu xứ không có mặt trong 
tâm. Và chỉ có phiên não về sự nhất tâm tác ý tưởng Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ. Cái gì không có trong tâm vị ây biết là không, cái gì có trong tâm vị ây 
biết là có và còn cần phải xả bỏ, dứt trừ. Như vậy là sự thấy biết không điên 
đảo, như vậy là sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh Không tánh. 

Diệt thọ tưởng định: Tỷ-kheo không tác ý tưởng Phi tướng phi phi 
tưởng xỨ, nhất tâm nhất trí thể nhập Vô tướng tâm định, tức là Tâm hoàn toàn 
rộng rang, văng lặng, thanh tịnh. Tâm vị ây được thích thú, hân hoan””, 
hướng đến Vô tướng tâm định, thâm nhập và an trú vào Vô tướng tâm định. 
Vị ấy tuệ tri như sau : "Các phiền não do ý tưởng, về Phi tương phi phi tưởng 
xứ không có mặt trong tâm. Và Chỉ có phiên não về sáu nhập” duyên với 
sanh mạng, duyên với thân này" (tức là còn ngã chấp vi tế). Cái gì không có 
trong tâm vị ấy biết là không, cải gì có trong tâm vị ây biết là CÓ và còn cần 
phải xã bó, dứt trừ, tức là cân quán sự sanh diệt của năm thủ uẩn để đoạn tận 
ngã chấp vi tế. Như vậy là sự thây biết không điên đảo, như vậy là sự thực 
hiện hoàn toàn thanh tịnh Không tánh. 

Trong khi Ty-kheo không tác ý tưởng Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chỉ 
nhất tâm nhất trí trong Vô tướng tâm định, tâm vị ấy được thích thú, hân 
hoan, hướng đến Vô tướng tâm định, thâm nhập và an trú vào Vô tướng tâm 
định. Vị ấy tuệ tri như sau : "Vô tướng tâm định này thuộc hữu vi, do tâm tư 
tạo nên. Phàm cái gì thuộc hữu vi, do tâm tư tạo nên, cái ấy là vô thường, 
chịu sự đoạn diệt". Do tuệ trì như vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát 
khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát khói vô 
mình lậu. Trong giải thoát, vị ấy tự biết với thắng trí "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn phải trở lại trạng thải 
này nữa". Như vậy la thực sự chứng đạt và an trú cứu cánh vô thượng 
thanh tịnh Không tánh. 

122- Mahä-Suññatã sutfa : (Kinh Đại Không) Ở xứ Säkyä (Thích-ca), 
tại thủ đô Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), tu viện Ghatäya, Đức Phật khuyên 
AẨnanda nên chú ý đến những điểm sau đây để việc tu tập chóng có kết quả 
tôt: 

-Nên chọn pháp môn tu não thích hợp với kha năng mình và trong khi thực 
hành nhận thấy các thiện pháp tăng trưởng và các bắt thiện pháp giảm thiểu. 
-Nên chọn một nơi thanh vắng để t tập, xa nơi tụ hội động người. Đức Phật 
nói: “Này Ananda, Ty-kheo nào sống một mình, xa lánh tụ hội, thời vị ấy có 
thể chứng đắc tùy: theo ý muốn, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc 
không mệt nhọc, các bậc Thiên, từ Sơ thiên đến Tư thiên”. 

-Sự tụ hội đông người phức tạp không tuân theo kỷ cương giới luật chung là 
trở ngại lớn cho việc tu tập. Đức Phật nói: “Này Ananda, Tỷ-kheo nào thích 
thú, hân hoan, hoan hỷ trong hội chúng của mình, thích thú, hân hoan, hoan 


7 Hân hoan: hoan hý, vui mừng. 
7 Sáu nhập: Sâu khả năng cảm nhận sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 


Sự tích đức Phật 517 


hỷ trong hội chúng của người, thời vị ấy không thể chứng đắc các bậc Thiền 
chứng tùy theo ý muốn” 

-Các sắc pháp nào tGif© ấy có hoan hỷ, có hoan lạc, chịu sự biến dịch, chịu 
sự đôi khác đều khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Đức Phật nói: “Này Ananda, 
Ta không quán thấy một sắc pháp nảo trong ấy có hoan hỷ, có hoan lạc, chịu 
sự biến dịch, chịu sự đổi khác mà không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não”. 
-Chứng đạt và an tru nội không .Đức Phật nói: “Này Ananda, Tỷ-kheo nào 
ước vọng chứng đạt và an trú nội không, vị ấy cần phải an chỉ, an tọa, chuyên 
nhất và an định nội tâm bằng cách thực tập từ Sơ thiên đến Tư thiên”. 

-Trong khi tác ý nội không. nếu tâm không thích thú, không tịnh tín, không an 
trú, không hướng đến nội không, thì nên chuyên sang tác ý ngoại không, hay 
tác ý nội ngoại không, hay tác ý bất động. Trong khi tác ý bắt động, nêu tâm 
thích thú, tịnh tín, an trú hướng đến bất động là có kết quả tốt. 

-Trong khi tác ý bá: động, nêu tâm không thích thú, không tịnh tín, không an 
trú, không hướng đến bất động thì cần phải chuyền sang an trú, an tọa, chuyên 
nhất, và an định nội tâm trên định tướng (samadhi-nimitta, âm anh trong 
định) hay trên biến-xứ (kasina-yatana). 

-Ngoài giờ thiền tọa nên bổ túc hành thiền bằng cách chánh niệm tỉnh giác 
trong khi đi, đứng, ngôi, nằm, nói, suy tâm (vitakka), giữ tâm an tịnh, không 
cho tham, ưu và các ác bắt thiện pháp xen vào. 

-Đoạn diệt dục tham đổi với năm dục trưởng dưỡng là sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, bằng cách chánh niệm tỉnh giác hộ trì các căn. 

- Đoạn tận năm thủ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức băng cách quán sát tảnh 
vô thường và sanh diệt của chúng, để đoạn tận ngã chấp. 

- Thật không xứng đáng cho một đệ tử bám sát theo vị đạo sư, nếu chỉ vì lý do 
được nghe giải thích khế kinh và phúng tụng. Nhưng đối với những lời nói 
khắc khổ, khai tâm, đưa đến nhất hướng viễn ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, 
thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn, như là thiểu dục luận, tri túc luận, độc cư luận, 
bất chúng hội luận, tinh cần luận, giới luận, định luận, tuệ luận, giải thoát 
luận, giải thoát tri kiến luận, thời há xứng đáng cho một Thanh văn đệ tử 
bám sát vị Đạo sư dâu cho bị hất húi. 

-Đệ tử của bậc Đạo sư chân chính, có lòng tôn kính, chịu nghe theo, chịu lóng 
tai, không chú tâm vào hướng khác, và không đi ngược lại lời dạy của bậc 
Đạo sư là người đệ tử hiển trí, đầy hứa hẹn thành đạt đạo quả. 

123- Acchariyadhamma sutfa : (Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp) Ở 
Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Ky-đà-lâm), tại tính xá ông _Anäthapindika (Cấp 
Cô Độc), Thượng tọa Ẩnanda kế lại lời Đức Phật nói về những điểu hy hữu 
chưa từng có ở thê gian về Bồ tát essaniara (Hộ Minh), từ lúc rời cung trời 
Đâu Suất (Tusita), nhập thai và đản sanh, về sau thành Phật có hiệu là Thích 


Ca Mâu Ni. Kinh này được xem là tài liệu chính thức về sự đản sanh của đức 
Phật Thích Ca. Đại ý như sau: 


Sự tích đức Phật 518 


- Bồ tát Vessantära luôn luôn chánh niệm tỉnh giác từ lúc tái sanh tại 
cung trời Đâu Suất (Tusita) cho đến khi trọn thọ mạng nơi đây và giáng trần 
nhập vào thai mẹ. 

-Lúc nhập thai có một hào quang vô lượng thần diệu phát ra cùng khắp 
thế giới; có bốn vị Thiên vương canh gác bảo vệ Hoàng hậu Mãyã và thai nhị; 
lúc mang thai Hoàng hậu Mayä luôn luôn được thân tâm an lạc thanh tịnh, giữ 
trọn vẹn 5 giới một cách hồn nhiên và tận hưởng đầy đủ 5 dục công đức. 
Hoàng hậu mang thai trong 10 tháng, thay vì 9 tháng 10 ngày. 

-Lúc sanh, Hoàng hậu đang đứng, chư Thiên đỡ lấy hài nhi trước, sau 
mới đến loài người, Bồ tát sanh ra thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi bắt cứ vật 
bất tịnh nào, có hai dòng nước lạnh và nóng từ hư không hiện ra để tắm rửa 
sạch sẽ cho Bồ-tát và cho bà mẹ, có một hào quang vô lượng thần diệu hiện ra 
cùng khắp thế giới. 

-Lúc mới sanh ra, Bồ tát đứng vững, thăng băng trên hai chân, mặt 
hướng phía Bắc, bước đi bảy bước, một lọng trắng được che lên. Ngài nhìn 
kim) cả mọi phương hướng, lên tiếng như con ngưu vương, thốt ra lời như 

u : "Ta là bậc tối thượng ở trên đời ! Ta là bậc tối tôn ở trên đời ! Ta là bậc 
cao nhất ở trên đời ! Nay là đời sống cuối cùng, Ta sẽ không còn tái sanh ở 
đời này nữa". Bay ngày sau khi sanh, Hoàng hậu tái sanh lên cõi trời Đâu 
Suất (Tusita). 

Cuối cùng Đức Phật bảo Änanda và các vị Tỷ kheo hãy thọ trì một việc 
hy hữu chưa từng có khác của Như Lai là các cẩm thọ (vedanà), các tương 
(sañña), các fẩm (vitakka) đều được Như Lai biết đến khi chúng sanh khởi, 
khi chúng an trú, khi chúng đi đến biến hoại. 

124- Bakkula sutía : (Kinh Bakkula) Ở Rãjagaha (Vương Xá), tại 
Veluvana (Trúc Lâm),Thượng tọa Bakkula kể lại cho bạn ông là đạo sĩ lõa thể 
Acela Kassapa về cuộc đời 80 năm xuất gia của ông không bao giờ có dục 
tưởng, sân tưởng, hại tưởng, dục tầm, sân tầm, hại tầm, luôn luôn sống đời 
thanh tịnh, không mong cầu, không tạo tác, không chấp thủ bắt cứ vật gì. 

Thượng tọa Bakkula nói đại ý như sau: “Hiền giả Kassapa, trong tám 
mươi năm từ khi tôi xuất gia, tôi không bao giờ nhận thấy có đục fưởng khởi 
lên, tôi không bao giờ nhận thấy có sản tưởng, hại tưởng khởi lên, tôi không 
nhận thấy đực fâm nào khởi lên, tôi không nhận thấy sản ẩm, hại tâm nào 
khởi lên, tôi chưa bao giờ thâu nhận y của cư sĩ, tôi chưa bao giờ cắt may y 
hay nhuộm y, tôi chưa bao giờ nhận lời mời ăn, chưa bao giờ khởi tâm mong 
có người mời tôi ăn, tôi chưa bao giờ ngôi trong nhà, ngôi ăn trong nhà, chưa 
bao giờ để ý đến hình tướng của nữ nhân, thuyết pháp cho nữ nhân, đi đến trú 
phòng T)-kheo-Hmi, thuyết pháp cho T)-kheo-ni. Này Hiền ø1ả, trong tám mươi 
năm từ khi tôi xuất gia, tôi không bao giờ làm lễ xuất gia cho ai, làm lễ thọ 
đại giới cho ai, nhận làm y chỉ sư cho ai, tôi không bao giờ nhận Sa-di hầu 
hạ, không tắm trong nhà tắm, không dùng bột tắm Cunna, không bao giờ nhờ 
đồng Phạm hạnh xoa bóp chân tay, tôi không bao giờ nhận thấy có bệnh khỏi 


Sự tích đức Phật 519 


lên, dâu trong chốc lát, không hề mang theo y dược, không năm dựa vào tắm 

gố hay nằm dài xuống ngủ. 

Nghe xong, Acela Kassapa bày tỏ lòng khâm phục đức hạnh hiểm có 
của Thượng tọa Bakkula và xin xuất gia theo Phật. Thọ đại giới không bao 
lâu, Tôn giả Kassapa, an trú độc cư, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cần, không bao lâu với thượng trí tự mình chứng ngộ, chứng đắc và an trú 
ngay trong hiện tại vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, ít lâu sau đắc quả A la 
hán. Một thời gian sau, Thượng tọa Bakkula thông báo trước, rồi ngồi giữa 
chúng Tỳ-kheo nhập Niết-bàn. 

125- Dantabhũmi sutta : (Kinh Điều Ngự Địa) Ở Rajagaha (Vương 
Xá), tại Veluvana (Trúc Lâm), Đức Phật dạy sa di Aciravata cách thuyết pháp 
hướng dẫn hoàng tử Jayasena theo thứ lớp từ dễ đến khó. Đức Phật nói: “Này 
AggIvessana, vương tử Jayasena sông giữa các dục, thọ hưởng các dục, bị tư 
tưởng dục nhai nghiến, bị nhiệt não dục thiêu đốt, tha thiết truy cầu dục, nên 
không thê biết, không thể thấy, không thể chứng được những gỉ phải nhờ ly 
dục mới biết được, phải nhờ ly dục mới thấy được, phải nhờ ly dục mới đạt 
được, phải nhờ ly dục mới chứng được. Hơn nữa, này AggIvessana, Vương tử 
Jayasena bị che khuất, bị chận đứng, bị chướng ngại, bị bao vây bởi vô minh. 
Vì vậy Ông phải dùng những thụ dụ cụ thể dễ hiểu để dẫn dắt Vương tử 
Jayasena từ đễ đến khó như sau”: 

-Dùng thí dụ về cách điều phục voi rừng và thí dụ về cái thấy cùa hai người 
bạn, một người đứng trên đỉnh núi và một người đứng dưới chân núi, để 
chỉ cái thấy biết của người xuất gia khác với cái thấy biết của người phàm 
tục, để được lòng tín nhiệm của người nghe. 

-Nói về lợi ích của sự trì giới đối với bản thân, gia đình và xã hội. 

-Nói về sự hộ trì các căn và sự bố thí để chế ngự lòng tham. 

-Nói về lợi ích của sự tiết độ trong ăn uống. 

-Nói về sự chú tâm cảnh giác gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp 
(vọng tưởng, phiền não) trong khi đi, đứng, ngồi, nằm. 

-Nói vệ chánh niệm tỉnh giác trong mọi hành động hằng ngày. 

-Nói vệ cách đoạn trừ 5 triền cái để được tâm an ôn. 

-Nöi về pháp quán Tử niệm xử đề thấu hiểu vạn vật vô thường. 

-Nói về pháp quán 5 thủ uân đề trừ ngã chấp. 

-Chi cách thực hành Thiền để chưng và an trú từ Sơ thiên đến Tư thiển. 

-Nói về đời sống an lạc và khi chết được hoan hi. 

126- Bhũmija sutífa : (Kinh Phù DỊ) Ở Raãjagaha (Vương Xá), Tại 
Veluvana (Trúc Lâm), Hoàng tử Jayasena hỏi đại đức Bhũmnija cân có ước 
nguyện thực hành phạm hạnh để đạt được các quả vị tu chứng không ? Đại 
đức đáp xong, đến hỏi Phật xem câu trả lời của mình có đúng không. Phật đưa 
ra thí dụ về một người cần dầu đi tìm dầu, một người cần sữa đi tìm sữa, một 
người cần lửa đi tìm lửa, đề chỉ rằng điểu kiện tiên quyết để tìm được dầu, sữa 
hay lửa là phải tìm đúng cách và đúng chỗ. Rồi Đức Phật kết luận: “Này 
Bhũmija, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào biết cách thực hành đầy đủ 


Sự tích đức Phật 520 


Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh 
tỉnh tán, Chánh niệm, Chánh định đều sẽ đạt được các qua vị Thánh, nhưng 


nếu họ có ước nguyện và dũng mãnh tinh tấn thì việc thành đạt càng dễ dàng 
và nhanh chóng hơn”. 

127- Anuruddha sutta : (Kinh A Na Luật) Ở Sãvatthi, Tôn giả 
Anuruddha nhận lời củng ba vị Ty kheo đến thọ trai tại nhà cư sĩ thợ mộc 
Pañcakanga, giải thích cho ông về sự khác biệt giữa Đại hành tâm giải thoát 
và Vô lượng tâm giải thoát, và tra lời câu hoi của Tôn giá. Abhiya Kaccãna về 
sự khác nhau giữa các hào quang của chư Thiên ở các cõi Nhị thiền và Tam 
thiền. Đại hành tâm giải thoát là kết quả của công trình /u rập Từ Bỉ Hỷ Xẻ. 
Vô lượng tâm giải thoát là kết quả của công trình ru tập 9 bậc Thiền chưng. 
Hào quang của chư Thiên sáng nhiều hay ít tùy theo trình độ tâm của vị ấy 
được thanh tịnh nhiều hay ít. Tôn giả Anuruddha nói đại ý như sau: 

“Này Gia chủ Pañcakanga, Vô lượng tâm giải thoát là kết quả của sự 
t tập Từ B¡ Hỷ Xả. Tỳ-kheo an trú cùng khắp một phương với tâm Từ, cũng 
vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như 
vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới, vị ấy an trú cùng khắp với tâm Từ, quảng đại, vô biên, không 
hận, không sân. Cũng vậy với tâm BI, cùng vậy với tâm Hỷ, cũng vậy với tâm 
Xa, quảng đại, vô biên, không hận không sân. 

“Này Gia chủ, Đại hành tâm giải thoát là kết quả của sự tu tập Thiền 
định. Tỳ-kheo đến một gốc cây, an trú với tâm thiền định thâm nhuần cùng 
khắp khoảng trồng xung quanh ốc cây, an trú với tâm thiền định thấm nhuần 
cùng khắp khoảng trống xung quanh 2-3 sốc cây, an trú với tâm thiền định 
thấm nhuân cùng khắp một làng, cùng khắp một xứ, cùng khắp thế giới, cùng 
khắp vũ trụ vô biên. 

“Này Gia chủ, Tỷỳ-kheo tu tập thiền định như vậy, tùy theo trình độ, có 
thể sanh vào cõi trời 7iểu quang thiên, Vô lượng quang thiên, Tạp nhiễm 
quang thiên hay Biến tịnh quang thiên. Hào quang của. các vị ấy có thể SsaI 
khác về màu sắc hay về rực rỡ tùy theo tâm của các vị ấy đã sạch 5 triền cái 
chưa, và được thanh tịnh nhiều hay ít. Chư Thiên ấy không nghĩ : "Hào quang 
này thường còn, thường trú, thường hằng cho chúng tôi". Nhưng chỗ nào chư 
Thiên ây an trú, tại chỗ Ấy, chư Thiên sống trong thoải mái”. 

128- Upakkilesa sutta : (Kinh Tùy Phiền Não) Đức Phật tìm cách hòa 
giải cuộc tranh cãi giữa hai nhóm khất sĩ tại tỉnh xá ở Kosambi, thủ đô xứ 
Vatsa. Sau khi nói một bài kệ dài thật hay để răn dạy các Tỳ kheo, đức Phật 
bỏ đi. Phật gặp đại đức Bhagu ở làng Bäãlakalonakäraäma. Sau khi khuyên nhủ 
sách tấn đại đức Bhagu, Phật đến lâm viên PãcTnavamsadaäya, xứ Cetiya, gặp 
các đại đức Anuruddha, Kimbila và Nandiya. Tại đây, đại đức Anuruddha hỏi 
Phật những trở ngại về Thiên, về các hiện tượng hảo quang vả sắc pháp khi 
hiện khi mất trong khi tọa thiên. Phật giảng đại ý như sau: 

-Khi có nghi hoặc, không tác ý, hôn trầm thụy miên, sợ hãi, phân chắn, 
dâm ý, tinh cần quá độ, tinh cần quá yếu, ái dục, sai biệt tưởng, trạng thái quá 











Sự tích đức Phật 521 


chú tâm đến sắc pháp, là những phiên não của tâm khởi lên thì định biến diệt, 
khi định biến diệt thì hào quang và các sắc pháp biến mắt. 

-Lại nữa khi không tác ý hào quang tướng thì không thể thấy hảo 
quang: khi không tác ý sắc tướng thì không thể thấy các sắc pháp. 

-Hơn nữa khi nào định kém thì cái thấy bị giới hạn; khi nào định tốt thì 
cái thấy không bị giới hạn và thiền giả có thể nhận thấy hào quang vô lượng 
và thấy các sắc pháp vô lượng cả đêm, cả ngày, cả đêm và cả ngày. 

-Sau khi các phiền não của tâm (5 triền cái) đã được đoạn trừ, hãy tu 
tập ba loại định: định có tâm có tử, định không tâm chỉ có tứ, định không tâm 
không tứ. Rồi đến tu tập: định có hỷ, định không có hỷ, định có lạc, định có 
xả. Cuỗi cùng Đức Phật nói: “Này Anuruddha, khi Ta tu tập định có tâm có 
tứ, khi Ta tu tập định không tâm chỉ có tứ, khi Ta tu tập định không có tâm 
không có tứ, khi Ta tu tập định có hỷ, khi Ta tu tập định không có hỷ, khi Ta 
tu tập định có lạc, khi Ta tu tập định có xả, thời tri kiến khởi lên nơi Ta: Giải 
thoát của Ta là bất động, đây là đời sống cuối cùng của Ta, nay không còn tái 
sanh nữa”. 

129- Bälapandita sut(a : (Kinh Hiền Ngu) Ở Sãvatthi, lâm viên 
Jetavana, tại tinh xá ông Anäthapindika, Đức Phật nói với các vị Tỷ kheo về 
ba ác nghiệp của người ngu đưa đến các quả báo ác như thế nào, và ba fhiện 
nghiệp của người hiển trí đưa đến các quả báo thiện như thế nảo ở đời này và 
cả đời sau. 

Ngươi ngu, với ý nghĩ ác, lời nói ác, hành động ác, bị thiên hạ chê 
cười, bị luật pháp trừng phạt, tâm luôn lo buôn sợ hãi không an, sau khi thân 
hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Một khi người 
ngu bị rơi vào đọa xứ rất khó được làm người trở lại, còn khó hơn một con 
rùa mù có thể chui cổ vào lỗ hồng của một khúc cây trôi bông bnh trên mặt 
đại dương; nếu người ngu ấy sau một thời gian rất lâu dài, có được làm người 
trở lại, thời người ấy sẽ sanh trong gia đình thấp hèn, trong những gia đình 
nghèo khốn, không đủ ăn, không đủ mặc, thân hình thô xâu, khó nhìn, lùn 
thấp, bệnh tật. 

Người hiền trí, với ý nghĩ thiện, lời nói thiện, hành động thiện, được 
nhiều người ngợi khen, giúp đỡ, thân thiện, tâm an vui thoải mái, sau khi thân 
hoại mạng chung được sanh lên Thiên giới. Nếu sanh trở lại cõi đời này, 
người có trí sẽ được sinh ra trong một gia đình cao quí, giàu có, tài sản nhiều, 
tài vật phong phú, khỏe mạnh, thân hình xinh đẹp, khả ái, dễ thương, đầy đủ 
dung sắc tối thượng. 

130- Devadita sutta : (Kinh Thiên Sứ). Ở Sãvatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đa-lâm), tại tinh xá ông Anäthapindika (Cấp Cô Độc), Đức Phật nói với 
các vị Tỷ kheo: “Này các Ty-kheo, Ta với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, 
thấy các chúng hữu tỉnh chết đi sanh lại, thấp hèn, cao sang, đẹp traI, xấu 
hình, loài trời hay ác thú, tùy theo hạnh nghiệp của họ. Các bậc hữu tình 
thành tựu thân hành thiện, khẩu hành thiện, ÿ hành thiện, không công kích 
các bậc Thánh, có chánh kiến, thọ trì nghiệp phù hợp chánh kiến, sau khi thân 


Sự tích đức Phật 522 


hoại mạng chung được sanh vào loài trời, Thiên giới, hay giữa loài Người. 
Còn các hữu tình có thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác, công kích các 
bậc Thánh, có tà kiến, thọ trì nghiệp phù hợp với tà kiến, sau khi thân hoại 
mạng chung, bị sanh vào cõi ngạ quỹ, các loài bàng sanh, cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ, Địa ngục”. 

Đức Phật bảo chúng ta nên sáng suốt nhận ra lời khuyên của năm vị 
Thiên sứ đang có mặt ở đời: 

-Vị Thiên sứ thứ nhất là đứa bé mới sanh, bảo: “Sanh là khổ do ác 
nghiệp ngươi đã làm, không sao tranh khỏi, vậy ngươi chớ có phóng dật, hãy 
chuyên cần tu ba thiện nghiệp về thân, miệng, ý để chuyên hướng cuộc đời”. 

-Vị Thiên sứ thứ hai là một người già, bảo: “Già là khổ do ác nghiệp 
ngươi đã làm, không SaO trảnh khỏi, vậy ngươi chớ có phóng dật, hãy chuyên 
cân tu ba thiện nghiệp về thân, miệng, ý để chuyền hướng cuộc đời”. 

-Vị Thiên sư thứ ba là một người bệnh, bảo: “Bệnh là khổ do ác nghiệp 
ngươi đã làm, không SaO trảnh khỏi, vậy ngươi chớ có phóng dật, hãy chuyên 
cân tu ba thiện nghiệp về thân, miệng, ý để chuyền hướng cuộc đời”. 

-VỊ Thiên sự thứ tư là tên trộm cướp đang bị hình phạt, bao: “Hình 
phạt của luật pháp là khổ do ác nghiệp ngươi đã làm, không sao tránh khỏi, 
vậy ngươi chớ có phóng dật, hãy chuyên cần tu ba thiện nghiệp vẻ thân, 
miệng, ý đê chuyên hướng cuộc đời”. 

-Vị Thiên sứ thứ năm là thây ma người chết, bảo: “Chết là khổ do ác 
nghiệp ngươi đã làm, không sao trảnh khỏi, vậy ngươi chớ có phóng dật, hãy 
chuyên cân tu ba thiện nghiệp về thân, miệng, ý để chuyên hướng cuộc đời, 
và để khỏi phải chịu các cực hình đáng ghê sợ trong cảnh giới Địa ngục” 


XIV- VIBHANGA-VAGGA : 

131- Bhaddekaratta sutfa : (Kinh Nhất Dạ Hiền Giả) Ở Sãvatthi (Xá- 
vệ), Jetavana (Kỳ- -đà lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc), Đức 
Phật thuyết giảng cho các vị Tỳ kheo kinh “Nhứt Dạ Hiền Giả”: “Đừng tìm 
về quá khứ, Đừng ước vọng tương lai, Quá khứ đã không còn, Tương lai thì 
chưa ĐI, Hãy quán sát sự sống, Trong giờ phút hiện tại, An lạc và thánh 
thơi... ”. Đừng tìm về quá khứ là đừng nghĩ đến sắc, thọ, tưởng, hanh, thức của 
ta trong quả khứ, đừng tìm sự vui buôn trong đó. Đừng ước vọng lương lai là 
đừng mong cầu sắc, thọ, tưởng, hành, thức của ta trong tương lai sẽ như thế 
nào. Trong giờ phúi hiện tại, không nên tham đắm dục lạc thê gian, hãy 
chuyên cân tuệ quản sắc, thọ, trơng, hành, thức đều là vô thường, đều là khổ, 
đều không phải là ta hay của ta, để tâm được an lạc, thánh thơi, bất động 
chuyển, thành bậc an tịnh trầm lặng, xứng gọi Nhất Dạ Hiền Giả. 

132- Ananda bhaddekaratta sutfa : (Kinh A Nan Nhất Dạ Hiền Giả) 
Ở Sãvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm), tại tĩnh xá ông Anathapindika (Cấp 
Cô Độc), Thượng tọa Änanda thuyết giảng lại bài kệ “Nhất Dạ Hiền Giả” 
trên. 


Sự tích đức Phật 523 


133- Mahakaccaäna bhaddekaratfa sut(a : (Kinh Đại Ca Chiên Diên 
Nhất Dạ Hiền Giả) Ở Rãjagaha (Vương Xá), tại tỉnh xá Tapoda, một vị Thiên 
Thần nói với Tôn giả Samiddhi: “Này Tỷ-kheo, tôi không thuộc lòng bài kệ 
về Nhứt Dạ Hiền Giả. Này Tỷỳ-kheo, ông hãy học cho thuân thục tổng thuyết 
và biệt thuyết về Nhứt Dạ Hiền Giả. Vì tông thuyết và biệt thuyết về Nhứt Dạ 
Hiền Giả rất quan trọng, liên hệ đến mục đích và căn bản của Phạm hạnh”. 

Đại đức Samiddhi đến hỏi Phật về ý nghĩa bài kệ “Nhất dạ Hiên giđ”. 
Đức Phật chỉ đọc lại bài kệ “Nhất Dạ Hiền Giả” rồi đứng dậy đi vào tịnh thất. 
Đại đức Samiddhi cùng các vị Tỳ kheo đến nhờ Thượng tọa Mahäkaccana 
giang rộng ý nghĩa bài kệ. Thượng tọa Mahakaccana giảng đại ý như sau: 

-Khi phóng tâm nghĩ đến mắt, các sắc pháp và nhãn thức t trong qua 
khứ, ứâm bị sự vui buôn trói chặt vào đó, như vậy là tìm về quá khứ. Khi 
phóng tâm nghĩ đến mắt, các sắc pháp và nhãn thức trong quá khứ, mà ứâm 
không bị sự vui buôn trói chặt vào đó, như vậy là không tìm về quá khứ. Đối 
với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng vậy. 

-Khi mong cầu mắt, các sắc pháp và nhãn thức trong tương lai sẽ được 
như thế này, khi nghĩ đến mình sẽ được cái gì mình chưa có, đi đục, tắm cầu, 
hân hoan” trói chặt tâm vào đó, như vậy là ước vọng tương lai. Khi nghĩ đến 
mắt, các sắc pháp và nhãn thức trong tương lai sẽ như thế này, trong khi đó 
không mong câu mình sẽ được cái gì mình chưa có, như vậy là không ước 
vọng tương lai. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng vậy. 

-Khi sảu thức không bị ái dục, hân hoan, tâm câu trói chặt vào các pháp 
hiện tại, tâm không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại, sẽ được giải thoát 
khỏi mọi đau khổ ở đời. 

134- Lomasakansgiyva bhaddekarat(a su(ífa : (Kinh Lomasakangiya 
Nhất Dạ Hiền) Ở xứ Sãkyã (Thích-ca), tại Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), tinh xá 
Nigrodha (Ni Câu Luật), vị trời Candana, sau khi đêm vừa mãn, với dung sắc 
thù thắng chói sáng cả vùng tỉnh xá Nigrodha, đi đến Thượng tọa 
Lomasakangiya đàm luận và khuyên nên thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về 
Nhứt Dạ Hiền Giả vì bài kệ này rất quan trọng, liên hệ đến mục đích, căn bản 
của Phạm hạnh. Thượng tọa Lomasakangiya đến Sãvatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), tại tính xá ông Anãthapindika (Cấp Cô Độc), thỉnh Phật giải 
thích tổng thuyết và biệt thuyết về bài kệ “Nhất Dạ Hiền Giả”. Đức Phật nói 
đại ý như kinh số 131. 

135- Cũla-kammavibhaiøa sut(a : (Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt) Ở 
Sävatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tính xá ông Anäthapindika (Cấp 
Cô Độc), thanh niên Subha Todeyyaputta hỏi Phật vì sau cũng đồng là người 
mà có kẻ giàu người nghèo, kẻ sang người hèn, kẻ đẹp người xâu, kẻ thông 
minh người tối dạ... Đức Phật nói: “Này 7¡ hanh niên, các loài hữu tình là chủ 
nhân của nghiệp (các hành động thiện ác về thân, miệng, ÿ), là thừa tự của 
nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa để 


78 Hân hoan: hoan hỷ, vui mừng. 


Sự tích đức Phật 524 


phân chia các loài hữu tình ra thành kẻ thấp hèn, người cao sang”. Rồi Phật 
nói các nghiệp qua thiện ác, đại ý như sau: 

I- Người hay sát sanh, tàn nhẫn, chuyên sát hại, đả thương, tâm không 
từ bi đối với các loại chúng sanh. Do nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng 
chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, hay làm người văn số. 

2-Người từ bỏ sát sanh, có lòng từ, thương xót giúp đỡ tất cả chúng 
sanh. Do nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào các cõi 
trời, hay làm nøgwởi trương thọ. 

3-Người có tánh xấu, hay làm khỗ người khác, làm hại các loài hữu 
tình. Do nghiệp Ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục, hay làm người nhiều bệnh tật. 

4- Người có tánh tốt, thường hay giúp đỡ các loài hữu tình. Do nghiệp 
ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vảo các cõi trời, hay làm người 
khơe mạnh, ít bệnh tật. 

5- Người hay nổi giân, phật ý, bất bình, sân hận, bất mãn. Do nghiệp ấy, 
sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, hay 
làm người có dung nhan thô xấu, tâm sân hận bất an. 

6- Người hiền lành, ôn hòa, vui vẻ, hòa thuận với mọi người, không hay 
phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Do nghiệp Ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh vào các cõi trời, hay làm ngươi cø hạnh phục, dung nhan trang nhá, 
tâm an vui. 

7- Người hay tật đố, ganh ty đỗi với người khác về quyền lợi, về sự tôn 
trọng, về sắc đẹp, về hạnh phúc. Do nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, 
sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, hay làm người cơ quyên thể nhơ, ít 
được tôn trọng, kém sắc đẹp, kém hạnh phúc. 

§- Người không tật đồ, không ganh ty, thường vui theo cái vui của người 
khác. Do nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào các cõi 
trời, hay làm người có quyên thế lớn, được tôn trọng, có sắc đẹp, cơ hạnh 
phục. 

9- Người keo kiệt, không hay bô thí cho Sa-môn, cho người thiếu thốn 
nghèo khổ. Do nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi đữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục, hay làm người nghèo khổ, cơ tài sản nhỏ. 

10-Người rộng rãi, thường bố thí cho Sa-môn, cho người thiếu thốn 
nghẻo khô. Do nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào các 
cõi trời, hay làm #gwởi giảu sang, cø tài sản lơn. 

L1-Người ngạo nghề, kiêu mạn, không đảnh lễ, tôn trọng, cúng dường 
những người trưởng thượng đáng tôn kính. Do nghiệp ấy, sau khi thân hoại 
mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, hay làm ngươi thuộc 
gia đình thấp hèn. 

12-Người biết tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường những người trưởng 
thượng đáng tôn kính. Do nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh vào các cõi trời, hay làm ngươi thuộc gia đình cao quỹ. 


Sự tích đức Phật 525 


13-Người cao ngạo, không tìm đến thân cận các bậc Chân sư, các bậc 
Thiện tri thức, để học hỏi thế nào là thiện, thế nảo là bất thiện, việc gì nên làm 
để được an lạc hạnh phúc lâu dài, việc gì không nên làm đề tránh đau khổ. Do 
nghiệp Ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục, hay làm người mê lầm, kém trí tuệ. 

14- Người có tỉnh thân hướng thương, tìm đến thân cận các bậc Chân 
sư, các bậc Thiện tri thức, để học hỏi thế nảo là thiện, thế nào bất thiện, việc 
gì nên làm đề được an lạc hạnh phúc lâu dải, việc gì không nên làm để tránh 
đau khổ. Do nghiệp â Ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào các cõi 
trời, hay làm người sáng suốt, cơ trí tuệ, biết thực hành Giới Định Tuệ để 
được an lạc hạnh phúc lâu dài. 

136- Mahä-kammavibhaiøa sutta : (Kinh Đại Nghiệp Phân Biệt) Ở 
thủ đô Rãjagaha (Vương Xá), tại tính xá Veluvana (Trúc Lâm), ngoại đạo 
Potaliputta đến Tôn giả Samiddhi và nói: “Hiền giả Samiddhi, trước mặt Thế 
Tôn, tôi tự thân nghe như sau : 7hân nghiệp và khẩu nghiệp đều là hư vọng, 
chỉ có ý nghiệp là chân thật. Và có một Thiên chứng (samäpatri), do thành 
tựu Thiên chứng này, sẽ không có cảm giác gì”. Sau khi du sĩ ngoại đạo 
Potaliputta ra đi không bao lâu, Tôn giả Samiddhi đi đến Tôn giả Änanda, kê 
lại tất cả cuộc đàm thoại với du sĩ ngoại đạo Potaliputta. Sau đó Tôn giả 
Änanda cùng Tôn giả Samiddhi đến yết kiến Phật để thỉnh ý. Đức Phật nói: 
“Này Ananda, nếu Samiddhi được du sĩ ngoại đạo Potaliputta hỏi như vậy thì 
nên trả lời như sau : "Này Hiền giả Potaliputta, nếu một ai có dụng ý làm thân 
nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp có khả năng đưa đến jøc /ho, người ấy sẽ cảm 
giác lạc thọ. Nêu một ai có dụng ý ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có 
khả năng đưa đến khổ thọ, người ấy sẽ cảm giác khổ thọ. Nếu một ai có dụng 
ý làm thân nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp có khả năng đưa đến bất khổ bất lạc 
thọ, người ấy sẽ cảm giác bất khổ bất lạc thọ". Trả lời như vậy là trả lời một 
cách chơn chánh cho du sĩ ngoại đạo Potaliputta. Và những du sĩ ngoại đạo sẽ 
hiểu được “Đại phân biệt về nghiệp” của Như Lai. Này Änanda, người có trí 
nên biết về nghiệp quả trong ba đời: có nhân quá khứ quả hiện tại, có nhân 
hiện tại quả hiện tại, có nhán hiện tại quả vỷ lai. Do đó mới thấy trong đời 
hiện tại có người chuyên làm việc thiện mà thường gặp cảnh khô do qua báo 
cua đại ác nghiệp đời trước, có Tigười chuyên làm việc ác mà vẫn được giàu 
sang sung sướng nhờ qua báo cua đại thiện nghiệp đời trước”. 

Chúng ta nên biết Luật nhân quả là sự thật muôn đời. Chỉ cần quan sát 
loài cây rrái để biết qua về luật nhân quả: Có nhân mau thành cây ra qua, có 
nhân lầu thành cây ra quả, có nhân có đây đủ thuận duyên thành cây ra qua 
tốt, có nhân không đủ thuận duyên ra quả xấu, có nhân gặp nghịch duyên 
không thê ra quả. Cũng vậy, nghiệp nhân thiện có đầy đủ thiện duyên sẽ sanh 
nghiệp quả thiện tươi tốt, nghiệp nhân thiện không đủ thiện duyên sẽ sanh 
nghiệp quả thiện co uộc, nghiệp nhân thiện gặp ác duyên không thể sanh 
nghiệp quả thiện. Do đó chứng ta nên tỉnh tân gieo thiện nghiệp tạo thiện 
duyên, tỉnh tấn đoạn trừ ác nghiệp xa lánh ác duyên. 





Sự tích đức Phật 526 


137- Salayatana Vibhanga suffa : (Kinh Phân Biệt Sáu Xứ ) Ở 
Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp 
Cô Độc), Đức Phật giảng cho các vị Tỷ kheo về “Phân biệt sáu xứ”, đại ý như 
sau: 

-Sáu nội xứ cần phải biết, gồm có: Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, 
thân xứ, ý xứ; tức là 6 căn mắt, tai, mũi, luỡi, thân, ý. 

-Sáu ngoại xứ cần phải biết, gồm có: Sắc xứ, thanh xứ, hương xứ, vị 
xứ, xúc xứ, pháp xứ; tức là ó /rần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. (Như vậy 
có tất cả 12 xứ gồm 6 nội xứ và 6 ngoại xứ). 

-Sáu thức thân cần phải biết, gồm có: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, 
thiệt thức, thân thức, ý thức; tức là 6 ức. (6 căn + 6 trần + 6 thức = I8 giới) 

-Sáu xúc thân cần phải biết, gồm có: Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt 
xúc, thân xúc, ý xúc. (nhãn xúc = nhãn căn + sắc trần + nhãn thức). (6 xúc 
thân = 18 giới). 

-Mười tám ý hành cần phải biết, gồm có: 3 ý hành về sắc (ý chạy theo 
sắc khởi lên hỷ, ý chạy theo sắc khởi lên ưu, ý chạy theo sắc khởi lên xả), 3 ý 
hành về thanh, 3 ý hành về hương, 3 ý hành về vị, 3 ý hành về xúc, 3 ý hành 
về pháp. (3x6=18§ ý hành). 

-Ba mươi sáu loại hữu tình cần phải biết, gồm có: Sáu hỷ liên hệ tại 
gia, sớu hý liên hệ xuất ly, sáu u liên hệ tại gia, su u liên hệ xuất ly, sáu xả 
liên hệ tại gia, sáu xả liên hệ xuất ly, (6x6=36 loại hữu tình). Hÿỷ liên hệ tại 
gia là hỷ của người phàm tục khi ái dục được thỏa mãn. ÿ liên hệ xuất ly là 
hỷ của người có trí tuệ biết tất cả các pháp là vô thường, khổ, biến hoại, nên 
đã xuất ly các pháp. Uu liên hệ tại gia là ưu của người phảm tục khi ái dục 
không được thỏa mãn. Ứ%w jên hệ xuất iy là ưu của người có trí tuỆ biết tất cả 
các pháp là vô thường, khô, biến hoại, nên ước muốn xuất ly các pháp để đạt 
vô thượng giải thoát, nhưng chưa thành tựu. Xa liên hệ tại gia là xã của 
người phàm tục khi không đủ khả năng thỏa mãn ái dục, khởi lên xả vì thất 
vọng. Xả liên hệ xuất ly là xả của người có trí tuệ biết tất cả các pháp là vô 
thường, khổ, biến hoại, sau khi biết rõ như vậy khởi lên xả bỏ các pháp. 

“Do y cứ cái này, đoạn tận cái này: Do y cứ, do duyên sáu hỷ liên hệ 
xuất ly, nên có thể đoạn tận, vượt qua sáu hỷ liên hệ tại gia; do y cứ, do 
duyên sáu ưu liên hệ xuất ly, nên có thể đoạn tận, vượí qua sảu u liên hệ tại 
gia; do y cứ, do duyên sáu xả liên hệ xuất ly, nên có thể đoạn tận, vượi qua 
sáu xả liên hệ tại gia; do y cứ, do duyên sáu hỷ liên hệ xuất ly, nên có thể 
đoạn tận, vượt qua sáu ưu liên hệ xuất ly; do y cứ, do duyên sau xả liên hệ 
xuất ly, nên có thể đoạn tận, vượi qua sáu hỷ liên hệ xuất ly. Xả đa diện là xả 
các sắc pháp, các tiếng, các hương, các vị, các xúc. Xả nhứt điện là xả Hư 
không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Do y cứ, do duyên xả nhứt diện, nên có thể đoạn tận, vượi qua xả đa điện. Do 
y cứ không tham dục, nên có thể đoạn tận, vượt qua xả nhứt diện. Đó là tiễn 
trình vượt qua cối dục, cối sắc và cối vô sắc (tức là 9 bậc Thiên chứng). 


Sự tích đức Phật 527 


-Có ba niệm xứ mà một bậc Thánh phải thực hành, và có thực hành 3 
niệm xứ này, bậc Thánh mới xứng là bậc Đạo sư diễn giảng cho đô chúng: 
Niệm xứ thứ nhất là chánh niệm tỉnh giác, không hoan hi, không dao động; 
niệm xứ thứ hai là chảnh niệm tỉnh giác, đoạn tận ca hai hoan hỉ và không 
hoan hi, trú xa, không dao động; niêm xư thứ ba là chánh niệm tỉnh giác, 
hoan hỉ nhưng không dao động. 

-Vị Đạo sư thành tựu 3 niệm xứ ấy được gọi là vị Vô thượng Điều 
ngự sư, là Như Lai, bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác. Một người được 
Như Lai điều phục, dắt dẫn có thê vượt qua 8 lớp ô nhiễm phiền não như sau: 
Vượt khơi cối dục vào cõi sắc, chưng và an tru Sơ thiền: vượt khơi Sơ thiền, 
không có tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc, chứng và an trú Nhị thiền; vượt 
khơi Nhị thiền, an trú tâm thanh tịnh ở Tam thiên và Tư thiên: vượt khởi Tứ 
thiên sắc giới, nhất tâm trong tưởng “Hư không vô biên” để vào cõi vô sắc, 
chưng và an trú Không vô biên xứ, vượt khởi Không vô biên xứ tưởng, nhất 
tâm trong tưởng “Thức vô biên”, chưng va an trụ Thực vô biên xư, vượt khởi 
Thức vô biên xứ tương, nhất tâm trong tưởng “Vô sở hữu”, chứng và an trú 
Vô sở hữu xư; vượt khơi Vô sở hữu xứ tương, chứng va an trú Phí tưởng phi 
phi tương xư, vượt khơi Phi tưởng phi phi tương xứ tương, chưng và an trú 
Diệt thọ tưởng định, không còn ô nhiễm phiên. não nữa. 

138- Uddesavibhahga sutta : (Kinh Tổng Thuyết và Biệt Thuyết) Ở 
Sävatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anäthapindika (Cấp 
Cô Độc), Đức Phật nói tóm tắt với các vị Tỷ kheo như sau: “Này các T)-kheo, 
vị T)-kheo cần phải quán sát như thế nào để thức của vị áy không tán loạn 
đối VỚI ngoại trần, tâm của vị ấy không trú trước nội trần, không bị chấp thủ 
quấy rồi. Này các Tỳ-kheo, nếu thức đối với ngoại trần không tán loạn, 
không tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rồi, 
sẽ không có tập khởi, sanh khởi của khổ về sanh, già, bệnh, chết, trong 
tương lai”. Đức Phật nói xong đi vào tịnh xá. Các vị Tỷ kheo tìm đến thượng 
tọa Mahãkaccãna nhờ giải thích thêm chỉ tiết. Thượng tọa Mahäkaccãna giải 
thích như sau: 

-Thức đối với ngoại trần, không bị tán loạn, không bị tản rộng, là khi thức 
không tìm cầu các ngoại trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp), không bị trói 
buộc bởi cam thọ hy lạc do các ngoại trần gây ra, không bị ràng buộc bởi các 
kiết sử hỷ lạc do các ngoại trần tạO Ta. 

-Tâm không trú trước nội trần, là khi vị Tỳ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, 
chứng đạt và an trú T hiển thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có 
tầm có tứ, thức vị ẫây không truy tìm hỷ lạc do ly dục sanh, không bị trói buộc 
bởi hy lạc do ly dục sanh, không bị cột chặt bởi hỷ lạc do ly dục sanh, không 
bị triển phược bởi #/ế/ sử hỷ lạc do ly dục sanh; như vậy gọi là tâm không trú 
trước nội trần. Khi vị Tỳ-kheo đình chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú Thiên 
thứ hai, một trạng thái hý lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhứt 
tâm, thức của vị ấy không truy tìm hỷ lạc do định sanh, không bị trói buộc bởi 
hy lạc do định sanh, không bị triỀn phược bởi kiết sử hỷ lạc do định sanh; như 


Sự tích đức Phật 528 


vậy gọi là tâm không trú trước nội trần. Khi vị Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng đạt và an trú Thiên thứ ba, thức của vị ấy không truy tìm xả và lạc, 
không bị trói buộc bởi xả và lạc, không bị triền phược bởi kiết sử xả và lạc: 
như vậy gọi là tâm không trú trước nội trần. Khi vị Ty- kheo xả lạc xả khổ, 
diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đại và an trú T hiển thứ ñz, không khô 
không lạc, xả niệm, thanh tịnh, thức của vị ấy không truy tìm không khổ 
không lạc, không bị trói buộc bởi không khổ không lạc, không bị triền phược 
bởi kiết sử không khổ không lạc; như vậy gọi là tâm không trú trước nội trần. 
-Tâm không bị chấp thú quấy rồi, là khi vị Ty-kheo không chấp sắc như là tự 
ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay không chấp sắc như là trong tự ngã, hay tự 
ngã như là trong sắc, thì khi sắc pháp của vị ây biến hoại, đôi khác, thức của 
vị ấy không bị biến chuyền theo sự biến hoại của sắc pháp. Do thức không bị 
biến chuyển theo sự biến hoại của sắc pháp, nên các pháp quấy rối không 
khởi lên trong tâm vị ấy. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng vậy. Nhờ không 

chấp thu nắm uấn (sắc, thọ, tương, hành, thực) nên tâm được an tịnh, không 
bị quấy rồi, không sợ hãi, không bực phiên và không đây những khao khái. 
Do đó sẽ không có tập khởi, không có sanh khởi của khổ về sanh, già, bệnh, 
chết, trong tương lai. 

139- Aranavibhaủøa sutfa : (Kinh Vô Tránh Phân Biệt) Ở Sãvatthi 
(Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc), 
Đức Phật giảng về Vô Tránh”? Pháp tức là Chánh ngữ, và Vô Tránh Đạo tức 
là Chánh đạo, là Trung đạo, là Bát chánh đạo. “Hữu tránh pháp” là những 
hành động, lời nói không đúng sự thật, không đúng chân lý, đưa đến phiền 
não và đau khổ, do đó thường đưa đến tranh cãi. “Vô fránh pháp” là những 
hành động, lời nói đúng sự thật, đúng chân lý, đúng Chánh pháp, đưa đến hết 
phiền não và đau khổ, đưa đến an vui hạnh phúc lâu dài, do đó không đưa đến 
tranh cãi. “Vô ranh đạo” là con đường của người chuyên hành trì Vô trảnh 
pháp. Vô tránh pháp là Chánh pháp; Vô trảnh đạo là Chánh đạo, là Trung đạo, 
là Bát chánh đạo. Nên biết thế nào là Hữu tránh pháp, thê nào là Vô tránh 
pháp, để có thể hành trì Vô tránh đạo, Chánh đạo, Bát chánh đạo. 

Đức Phật nói: Này các Ty-kheo, nên nói “Chớ có hành trì dục lạc, 
thấp hèn, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích 
tu tập. Và cũng không nên hành trì tự kỷ khổ hạnh, đau khô, không xứng 
bậc Thánh, không liên hệ mục đích. Từ bỏ hai cực TT: ẫy, có con đường 
Trung đạo đã được Như Lai giác ngộ, đưa đến tri kiến, trí tuệ, an tịnh, thắng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn ”,như vậy là Pháp Vô Tránh đưa đên Vô Tránh Đạo. 

Này các Tỳ-kheo, đán thán, chỉ trích nhưng không thuyết pháp, là 
pháp gây đau khổ, phiền não, thuộc tà đạo, là Pháp Hữu Tránh. Không tán 
thán, không chỉ trích, chỉ có thuyết pháp, là pháp không gây đau khổ, không 
gây phiền não, thuộc chánh đạo, là Pháp Vô Tránh đưa đên Vô Tránh Đạo. 


7 Vô tránh : không tranh luận, tránh sự tranh luận, không có điểm nào đề tranh luận. 


Sự tích đức Phật 529 


Này các Ty-kheo, phàm /ởi nói bí mật nào không chân thật, hư vọng, 
không liên hệ mục đích tu tập, pháp này là pháp có đau khổ, có phiền não, 
thuộc tà đạo, là Pháp Hữu Tránh. Phàm lời nói bí mật nảo là chân thật, không 
hư vọng, nhưng không liên hệ mục đích tu tập, pháp này là pháp có đau khổ, 
có phiền não, thuộc tà đạo, Pháp Hữu Tránh. Phàm lời nói bí mật nào là chân 
thật, không hư vọng, có liên hệ mục đích tu tập, pháp này là pháp không đau 
khổ, không phiền não, thuộc chánh đạo, là Pháp Vô Tránh. 

Này các Tỷ-kheo, phàm /ời nói mắt lòng nào, mặt đối mặt với ai, 
không chân thật, hư vọng, không liên hệ mục đích tu tập, pháp này gầy đau 
khổ, phiền não, thuộc tà đạo, là Pháp Hữu Tránh. Phàm lời nói mắt lòng nào, 
mặt đối mặt với ai, là chân thật, không hư vọng, liên hệ mục đích tu tập, pháp 
này không gây đau khổ, không gây phiền não, thuộc chánh đạo, là Pháp Vô 
Tránh. Vậy mặt đối mặt với ai, không nên nói lời mất lòng. 

Này các Tỷ-kheo, phàm /ời mói vội vàng, gây khó hiểu, hiểu lầm, đau 
khổ, phiền não, thuộc tà đạo, là Pháp Hữu Tránh. Phàm lời nói từ tốn, dễ 
hiểu, dễ thông cảm, không gây đau khổ, phiền não, thuộc chánh đạo, là Pháp 
Vô Tránh. Vậy nên nói năng từ tốn, không nên vội vàng. 

Này các Tỳ-kheo, chấp trước ngôn ngữ địa phương và đi quá xa ngôn 
ngữ thường dùng, pháp này thường gây khó hiểu, hiểu lầm, đau khổ, phiền 
não, thuộc tà đạo, là Pháp Hữu Tránh. Không chấp trước ngôn ngữ địa 
phương, và không đi quá xa ngôn ngữ thường dùng, dùng lời thông dụng, đơn 
giản, dễ hiểu, không gây hiểu lầm, đau khổ, phiền não, thuộc chánh đạo, là 
Pháp Vô Tránh. 

Này các Tỳ-kheo, hỷ lạc khởi lên do ái nhiễm năm dục trưởng dưỡng 
(sắc, thanh, hương, vị, xúc) gọi là dục lạc, thấp hèn, không nên thực hành, 
không nên tu tập, nên sợ hãi, là Pháp thường gây tranh cái. Trải lại hỷ lạc 
khởi lên do thiên định là lạc hướng thượng, nên thực hành, là Pháp không 
gây tranh cãi. Tỳ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp chứng đại và an trụ Tì hiền 
thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Đình chỉ tầm và 
tứ, chứng đạt và an trú T hiển thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tầm, không tứ, nội tĩnh nhứt tâm... chứng đạt và an tru Thiền thứ ba... 
chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. Như vậy gọi là xuất ly lạc, viễn ly lạc, an 
tịnh lạc, giác ngộ lạc, thuộc chánh đạo, là Vô Tránh Đạo. Ta nói loại lạc này 
nên thực hành, nên tu tập, nên làm cho sung mãn, không nên sợ hãi. 

140- Dhãtuvibhanga sutfa : (Kinh Giới Phân Biệt) Ở xứ Magadha 
(Ma-kiệt-đà), thủ đô Rãjagaha (Vương xá), tại nhà thợ làm đồ gồm Bhaggava, 
Đức Phật giảng cho khất sĩ Pukkusäti, một đệ tử chưa bao giờ gặp mặt, về 
cách an trú sáu giớ”", sáu xúc xứ”", mười tám ý hành””, bồn thăng xứ”° để 
đạt niết bàn tịch tịnh. Đại ý như sau: 


”8 Sáu giới : địa, thủy, hỏa, phong, hư không, thức. 

78! Sáu xúc xứ : sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. (Xúc xứ = căn + trần + thức). 

7 Mười tám ý hành là Hỷ, Ưu, Xả đối với sáu giới là địa, thủy, hỏa, phong, không và thức. 
783 Bốn thắng xứ là Tuệ, Đé, Tuệ thí và Tịch tịnh. 


Sự tích đức Phật 530 


-Có sảu giới là địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, hư không giới, 
thức giới. Tất cả địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, hư không giới, trong 
thân hay ngoải thân, và cả thức giới đều phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuệ như sau : "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, 
cái này không phải tự ngã của tôi". Nhờ thức nhận biết được sự sanh diệt của 
các cảm thọ lạc, khổ, bất khổ bất lạc. Nhờ 7í ruệ biết được các cảm thọ đều 
vô thường, là nguyên nhân của khô. Nhờ trí tuệ biết được các cảm thọ là pháp 
làm lu mờ trí tuệ, làm ô nhiễm, làm phiền não tâm, cần phải đoạn trừ. Có cảm 
thọ liên hệ với vật chất, có cảm thọ không liên hệ với vật chất; có lạc thọ liên 
hệ với ái dục gọi là dục lạc, có lạc thọ liên hệ với thiền định gọi là an lạc. 

-Có súu xúc xứ la nhãn xúc xứ, nhĩ xúc xứ, tỷ xúc xứ, thiệt xúc xứ, 
thân xúc xứ, ý xúc xứ. Sáu căn duyên sáu trần duyên sáu thức sanh ra sáu xúc 
xứ. Từ xúc sanh ra các cảm thọ lạc, khổ hay bất khổ bất lạc. Khi xúc diệt thì 
cảm thọ diệt. Khi xúc không có trong tâm thì cảm thọ không thể hiện hữu, đó 
cũng là một cách đề đoạn trừ cảm thọ cho tâm được thanh tịnh. 

-Có mười tám ý hành: Mặt thấy sắc sanh hỷ, ưu, xả; Tai nghe tiếng 
sanh hỷ, ưu, xả; Mũi ngửi hương sanh hỷ, ưu, xả; lưỡi nếm vị sanh hỷ, ưu, xả; 
Thân xúc chạm sanh hỷ, ưu, xả; Ý nhận thức các pháp sanh hỷ, ưu, xả. Khi 
đã xa ly lồ y hành, xả còn lại được trong sạch, trong trắng, nhu nhuyến, dễ 
uốn nắn, chói sáng, được dùng trong 4 bậc Thiền vô sắc đê x không vô 
biên xứ tương, xa Thức vô biên xứ tương, xa Vô sơ hữu xứ tương, xa Phi 
tương phi phi trởng xứ tưởng. Nhưng cuỗi cùng còn phải xả bở tất cả các 
cảm thọ, xả bở tất cả các tưởng về hữu hay phi hữu đề chứng và an tru Diệt 
thọ tưởng định, không còn chấp thủ bắt cứ vật gì ở đời, tự chứng Niết-bàn, và 
tuệ tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những điều nên làm đã làm, không 
còn trở lại trạng thái như thế này nữa". 

-Có bốn thăng xứ là tuệ thăng xứ, đề thăng xứ, tuệ thí thăng xứ, tịch 
tịnh thắng xứ. Tối thắng Thánh tuệ là trí biết sự đoạn tận mọi đau khô, biết 
thân này là sau cùng, sinh mạng nay là sau cùng, sẽ không bao giờ tái sanh 
nữa. Tối thắng Thánh để là Chân đề, là Niết-bàn, không bao giờ còn đưa đến 
hư vọng nữa. Tối thắng Thánh tuệ thí là sự xả ly tất cả sanh y, không thể hiện 
hữu nữa trong tương lai, không còn khả năng sanh khởi nữa. Tối thắng Thánh 
tịch tịnh là sự tịch tịnh tham sân sỉ; ham ái, sân hận, vô minh đã được cắt tận 
sốc rễ, không còn khả năng sanh khởi nữa. 

Cuối kinh Đức Phật nói với Pukkusäti: “Này Tỳ-kheo, hãy /họ frì sự 
phân biệt tóm tắt của Như Lai về Sáu giới để an tru Tối thắng Thánh tịch 
tịnh ”. 

141- Saccavibhansa su((a : (Kinh Phân Biệt Sự Thật) Ở Bãräanasi 
(Varanasi, Ba la nại), Isipatana (chỗ chư Tiên đọa), tại Migadäya (Lộc Uyên), 
Đức Phật nêu ra Bốn Thánh Để (Khổ, Tập, Diệt, Đạo) rồi bảo các vị Tỳ kheo 
đến nhờ thượng tọa Sãriputta giải thích chỉ tiết. 

Đức Phật nói: 





Sự tích đức Phật 531 


“Vô thượng Pháp luân đã được Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác chuyển vận ở vườn Lộc Uyên, chỗ chư Tiên đọa, tại Ba-la-nai. Không 
một Sa-môn, Bà-là-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên hay một a1 ở đời 
có thê chận đứng, chuyển vận ngược lại sự khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, 
kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ Bốn Thánh-đề. 

Bốn Thánh đế gồm có Khổ Thánh để, Khổ tập Thánh để, Khô diệt 
Thánh để, Khổ diệt đạo Thánh để. Vô thượng Pháp luân này đã được Thế Tôn 
chuyên vận ở vườn Lộc Uyên. Không một Sa-môn, Bà-la-môn hay một ai ở 
đời có thể chận đứng. Này các Tỷỳ-kheo, hãy thân cận Sãriputta và 
Moggalläna, các vị ấy là những Tỷ-kheo hiền trí, là những vị sách tấn các 
đồng Phạm hạnh. Sãriputta, như một người mẹ, hướng dẫn đến quả Dự lưu, 
còn Moggallãna, như một mẹ nuôi, hướng dẫn đến tối thượng nghĩa. Hai vị 
này có thê khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển 
lộ một cách rộng rãi Bốn Thánh đề”... 

Sãriputta nói với các vị Ty-kheo: 

Này chư Hiền, Vô thượng Pháp luân đã được Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác chuyển vận ở vườn Lộc Uyền, khai thị, tuyên thuyết, hiển 
lộ về Khổ, Tập. Diệt, Đạo Thánh đề. 

Thế nào là Khổ Thánh để ? Sanh là khỗ, già là khỗ, bệnh là khổ, chết là 
khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, cầu không được là khổ. Tóm lại năm thủ uẫn 
là khổ. Mỗi loài chúng sanh, tùy từng loại thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa 
sanh, từng giai đoạn thành hình, xuất hiện các uân, xuất hiện các căn, biến đôi 
liên tục nhờ duyên tứ đại tùy theo nhu cầu sanh trưởng cần được đây đủ, 
không được thiếu, như vậy gọi là sanh khổ. Mỗi loài chúng sanh, tùy từng 
loại, thân bị biến hoại, các căn lu mờ, cơ thể suy tàn, bệnh hoạn, khả năng 
sinh hoạt kém dần, sinh mạng rút ngắn, như vậy gọi là già khổ. Mỗi loài 
chúng sanh, tùy từng loại, cơ thể suy tàn đi đến hoại diệt, bất động, tan rã, 
không còn liên lạc được với bà con thân thuộc, như vậy gọi là chết khổ. Khi 
chính mình gặp tai nạn hay người thân gặp tai nạn, khi chính mình bị bệnh tật 
hay người thân bị bệnh tật, khi chính mình làm ăn thất bại hay người thân làm 
ăn thất bại, trong lòng cảm thấy lo rầu, buồn phiên, như vậy gọi là sảu khổ. 
Khi thấy nhiều người bị thiên tai, giặc giả, chết chóc, hay khi thấy người thân 
bị tai nạn, bệnh tật, tự mình cảm thấy buôn thảm, thống thiết, bi ai, bi thảm, 
như vậy gọi là 5¡. Sự đau khổ về thân, sự không sảng khoái về thân, như vậy 
gọi là khổ cực hay khổ thân. Sự đau khô về tâm, sự không sảng khoái về tâm, 
như vậy gọi là w hay khổ tâm. Những ai buôn râu, áo não, thất vọng, tuyệt 
vọng, như vậy gọi là não. Những ai mong cầu mà không được toại nguyện, 
như mong được trẻ mãi mà giả cứ từ từ đến, mong sống trường thọ mà không 
thế nào tránh được cái chết, mong giàu sang mà làm ăn thất bại..., như vậy gọi 
là cẩu bất đắc khổ. Này chư Hiền, như thế nào là tóm lại, năm thủ uấn là khổ? 
Sắc thủ uần, thọ thủ uân, tưởng thủ uẫn, hành thủ uần, thức thủ uẫn đều là vô 
thường và sẽ hoại diệt, tan rã, không theo ý muốn của chúng ta. Như vậy, tóm 
lại, năm thủ uẩn là khổ. 


Sự tích đức Phật 532 


Thế nào đà Khổ tập Thánh để ? Tham ái đưa đến tải sanh cùng với hỷ 
và tham, /”n cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia; như tham ái cõi dục, tham ái cõi sắc, 
tham ái cõi vô sắc. Này chư Hiền, như vậy gọi là Khổ tập Thánh đề. 

Thế nào là Khổ diệt Thánh để ? Sự đoạn tận không còn luyễn tiếc tham 
ái Ấy, sự xả ly, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự vô nhiễm tham ái ẫy. Này chư Hiền, 
như vậy gọi là Khô diệt Thánh đế. 

Thế nào là Khổ diệt đạo Thánh để ? Đó là Thánh đạo tắm ngành, tức là 
chánh trí kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định. Này chư Hiền, tri kiến về Khô, tri kiến về 
Khổ tập, tri kiến về Khổ diệt, tri kiến về Khổ diệt đạo, như vậy gọi là Chánh 
tri kiến. Tư duy về ly dục, tư duy về vô sân, tư duy về bắt hại, như vậy gọi là 
Chánh tư duy. Tự chế không nói láo, tự chế không nói lời chia rẻ, tự chế 
không nói lời thô ác, tự chế không nói lời phù phiếm, như vậy gọi là Chánh 
ngữ. Tự chế không sát sanh, tự chế không trộm cấp, tự tự chế không tà dâm, như 
vậy gọi là Chánh nghiệp. Không sinh sông bằng nghề nghiệp gây thiệt hại đến 
sinh mạng các loải sinh vật, đến tải sãn quyền lợi người khác, như vậy gọi là 
Chánh mạng. Quyết tâm, nỗ lực, tinh tấn làm phát sanh các pháp thiện chưa 
sanh, làm tăng trưởng các pháp thiện đã sanh, ngăn chận các pháp ác chưa 
sanh, đoạn trừ các pháp ác đã sanh, như vậy gọi là Chánh tỉnh tấn. Nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm quán thân trên thân, quán thọ trên các cảm thọ, quán 
tâm trên tâm, quản pháp trên các pháp để hiểu biết tất cả đều vô thường và sẽ 
hoại diệt, để chế ngự tham ưu ở đời, như vậy gọi là Chánh niệm. Này chư 
Hiện, /hể nào là Chánh định ? Này chư Hiền, Tỷ-kheo ly dục, ly ác bất thiện 
pháp. chứng và frú Ti liền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với 
tầm và tứ. Đình chỉ tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ 
lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ly hỷ trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và trú Thiền thứ ba. Xã lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú T: hiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm, thanh tịnh. Này 
chư Hiền, như vậy gọi là Khổ diệt đạo Thánh đề. 

142- Dakkhinäavibhanøa sutfa : (Kinh Phân Biệt Cúng Dường) Ở xứ 
Sakyä, thủ đô Kapilavatthu, tại tỉnh xá Nigrodha, nhân dịp hoàng hậu Mahä 
Pajapati cúng dường Phật hai áo cà-sa, đức Phật giải thích vê phân biệt công 
đức đối với nhiều loại cúng dường hay bồ thí khác nhau. Đức Phật nói: 

“Này Ananda, nêu do nhờ một người, mà một người khác được quy y 
Tam Bảo, giữ gìn 5 giới, đây đủ lòng tin đối với Phật Pháp Tăng, đây đủ giới 
luật, thông hiểu Bốn Sự Thật Cao Thượng, (Khô, Tập, Diệt, Đạo), thời người 
này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia về cung kính, đảnh 
lễ, đứng đậy, chấp tay, làm những việc thích hợp, cúng dường y bát, thực 
phâm, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 

“Này Ananda, có 14 loại cúng đường tùy theo hạng người nhận. Cúng 
dường các đức Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, là loại cúng dường 
thứ nhất. Cúng dường các vị Độc Giác Phật, là loại cúng dường thứ hai. Cúng 


Sự tích đức Phật 533 


dường các bậc A-la-hán, đệ tử Như Lai, là loại cúng dường thứ ba. Cúng 
dường các vị trên đường chứng quả A-la-hán, là loại cúng dường thứ tư. Cúng 
dường các vị chứng quả Bất lai, là loại cúng dường thứ năm. Cúng dường các 
vị trên đường chứng quả Bắt lai, là loại cũng dường thứ sáu. Cúng dường các 
vị chứng quả Nhất lai, là loại cúng dường thứ bảy. Cúng dường các vị trên 
đường chứng quả Nhất lai, là loại cũng dường thứ tám. Cúng dường các vị 
chứng quả Dự lưu, là loại cúng dường thứ chín. Cúng dường các vị trên 
đường chứng quả Dự lưu, là loại cũng dường thứ mười. Cúng dường những vị 
ngoại học (bahiraka) đã ly tham trong các dục, là loại cúng dường thứ mười 
một. Cúng dường những phàm phu gìn giữ giới luật, là loại cúng dường thứ 
mười hai. Bố thí những phàm phu theo ác giới là loại cúng dường thứ mười 
ba. Bồ thí các loại bảng sanh là loại cúng dường thứ mười bốn. Này Änanda, 
bồ thí cho các loại bảng sanh có hy vọng đem lại trăm phần công đức, bồ thí 
cho những phàm phu theo ác giới có hy vọng đem lại ngàn phần công đức... 
cúng dường các vị trên đường chứng quả Dự lưu có hy vọng đem lại vô lượng 
công đức.... còn nói chi đến công đức cúng dường các bậc Như Lai, A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác ? Thật không thê nghĩ bàn. 

“Này Ananda, có 7 loại cúng dường cho Tăng chúng. Củng dường 
Tăng chúng cùng với đức Phật là vị cầm đầu là loại cúng dường Tăng chúng 
thứ nhất. Cúng dường Tăng chúng và đức Phật đã nhập diệt là loại cúng 
dường Tăng chúng thứ hai. Cúng dường chúng Ty-kheo Tăng là loại cúng 
dường Tăng chúng thứ ba. Cúng dường chúng Ty-kheo ni là loại cúng dường 
Tăng chúng thứ tư. Cúng dường và nói "Mong Tăng chúng chỉ định cho tôi 
một số Tỷ-kheo và Tỷ-kheo ni như vậy", là loại cũng dường Tăng chúng thứ 
năm. Cúng dường và nói "Mong Tăng chúng chỉ định cho tôi một số Tỳ-kheo 
như vậy", là loại cúng dường Tăng chúng thứ sáu. Cúng dường và nói "Mong 
Tăng chúng chỉ định cho tôi một số Tỷỳ-kheo ni như vậy", là loại cúng dường 
Tăng chúng thứ bảy. Nhưng này Ananda, trong tương lai sẽ có những hạng 
chuyên tánh (gotrabhuno), mặc áo cà-sa vàng nhưng theo ác giới, ác pháp, và 
sự bố thí đối với hạng người này không thể xem là cúng dường Tăng chúng. 

“Này Ananda, có 4 loại cúng dường thanh tịnh. Khi người cho giữ giới, 
theo thiện pháp, còn những người nhận theo ác giới, theo ác pháp, như vậy là 
loại cúng dường được thanh tịnh bởi người cho, nhưng không bởi người 
nhận. Khi người cho theo ác giới, theo ác pháp, còn những người nhận giữ 
giới, theo thiện pháp, như vậy là loại cúng dường được thanh tịnh bởi người 
nhận, nhưng không bởi người cho. Khi người cho theo ác giới, theo ác pháp, 
và người nhận cũng theo ác giới, theo ác pháp, như vậy là loại cúng đường 
không được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận. Khi người cho 
giữ giới, theo thiện pháp, và người nhận cũng giữ giới, theo thiện pháp, như 
vậy là loại cúng dường được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người 
nhận”. 


XV- SALAYATANA-VAGGA : 


Sự tích đức Phật 534 


143- Anäthapindikoväda sut(a : (Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc) Ở 
Sãvatthi (Xá-vệ), Jetavana, (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anäathapindika (Cấp 
Cô Độc), 7Tượng tọa Saripufa và Ananda đến hộ niệm cho ông 
Anathapindika lúc sắp qua đời. Thượng tọa Sãriputta nói chẫm rãi từng câu 
ngăn chỉ cho ông Anäthapindika cách tu tập lúc sắp lâm chung. Ngài nói: 

— Đề có thể nhẫn chịu, làm thuyên giảm các buồn phiền đau khô trong 
lúc này ông hãy cố gắng tập, xa, xa lìa, từ bo, không chấp thủ là ta hay của ta, 
không y cứ, không vướng. mắc vào bất cứ vật gì ở trên đời. Ông hãy bình tính, 
từ từ tập theo lời hướng dẫn của tôi. Ông nên lắng tâm Suy nghĩ như sau: 

-Tôi xin từ bo, không chấp thủ, không vướng mắc vào mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý. Sáu căn này đều do nhân duyên họp thành, không phải là tôi hay 
của tÔI. 

-Tôi xin từ bỏ, không chấp thủ, không vướng mắc vào sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp. Sáu trần này đều không phải là tôi hay của tôi. 

-Tôi xin từ bỏ, không chấp thủ, không vướng mắc vảo nhãn thức, nhĩ 
thức, tỷ thức, thiệt thứ, thân thức, ý thức. Sáu thức này đều không phải là tôi 
hay của tôi. 

-Tôi xin từ bỏ, không chấp thủ, không vướng mắc vào nhãn xúc, nhĩ 
xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Sáu xúc xứ này đều không phải là tôi 
hay của tôi. (xúc = căn + trần + thức) 

-Tôi xin từ bỏ, không chấp thủ, không vướng mắc vào năm uân là sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức. Tất cả thân, tâm, cảm giác, hành động, lời nói, sự hiểu 
biết này đều do nhân duyên họp thành, không phải là tôi hay của tÔi. 

-Tôi xin từ bo, không chập thủ, không vướng mặc vao Hư không vô 
biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tất cả 
các Thiền chứng và các cõi Vô sắc đều là vô thường, là vọng tưởng, đều 
không thật có. 

-Tôi xin từ bó, không chấp thủ, không vướng mắc vào thế giới ở đây 
hay bất cứ thế giới nào khác. Tất cả đều là vô thường, là vọng tưởng, đều 
không thật có. 

-Tôi xin từ bỏ, không chấp thủ, không vướng mắc vảo những gì được 
thấy, được nghe, được cảm thọ, được nhận thức, được nghĩ ra, được tường 
tượng ra. Tất cả đều là vô thường, là vọng tưởng, đều không thật có. 

Ông Anäathapindika chăm chú lảm theo lời hướng dẫn của thượng tọa 
Sãriputta, rôi ông cam động chay nước mắt, ông nói: “Thưa Tôn giả Sãriputta, 
con cảm thấy sung sướng quá, thân con không còn đau nhức nữa. Dù con hầu 
hạ bậc Đạo sư và thân cận các vị Tỷ-kheo đã lâu, con chưa từng được nghe 
một thời thuyết pháp như vầy. Xin Tôn giả hoan hỉ giảng dạy pháp này cho 
các cư sĩ để tâm họ được an lạc lúc qua đời”. Sau khi thượng tọa Sãriputta và 
Änanda ra về không bao lâu, ông, Anathapindika qua đời, được sanh về cung 
trời Đâu Suất (Tusita), và rạng sáng hôm sau ông trở về thế gian viếng Phật 
với dung sắc thù thắng chiếu sáng. 


Sự tích đức Phật 535 


144- Channoväda sutta : (Kinh Giáo Giới Channa) Lúc Thế Tôn ở 
Rãjagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc-lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc 
(Kalandakaniväpa), Thượng tọa Saripufta và Thượng tọa Mahäcunda đến 
GijJjhakuta (Linh Thứưu) hộ niệm cho Thượng tọa Channa (Xa Nặc) đang bệnh 
nặng. 

Channa nói: “Tôi không chịu đựng nỗi nữa, tôi không muốn sông nữa, 
tôi không mong cầu những tiện nghi vật chất, tôi đã hầu hạ bậc Đạo Sư trong 
một thời gian dài, làm cho Ngài được đẹp lòng, tôi biết việc gì nên làm, việc 
gì không nên làm, tôi muốn chết và nghĩ răng không vì thế mà phạm tội”. 

Thượng tọa Sariputta khuyên nhũ, rôi chỉ cách quán 6 căn, 6 trần và 6 
thức đều là vô thương, là nguyên nhân của khổ và sẽ hoại diệt, đều không nên 
chấp thủ là ta hay của ta; quán như thế để tâm được khinh an, không dao 
động, không sợ hãi khi nhắm mắt. 

Thượng tọa Mahãcunda nói: “Này Hiển giả Channa, lời dạy này của 
Thế Tôn phải được thường trực tác ÿ: Ai có chấp trước là có dao động. Ai 
không chấp trước thì không có dao động. Không có dao động thì có khinh an; 
có khinh an thì không có mong câu; không có mong câu thì không có khứ lai; 
không có khứ lai thì không có tử sanh; không có tử sanh thì không có đời này, 
không có đời sau, không có giữa hai đời. Như vậy là sự đoạn tận đau khổ”. 

Sau khi Thượng tọa Sãriputta và Mahãcunda ra về không bao lâu thì 
Chamna tự sát. Phật nói Channa không phạm tội vì Channa tự sát vì nhàm 
chán thân, muốn xả bỏ thân chứ không phải để có thân khác. 

145- Punnoväda sutta : (Kinh Giáo Giới Phú Lâu Na) Ở Sãvatthi (Xá- 
vệ), Jetavana (Kỳ-đà-Lâm), tại tinh xá ông Anãthapindika (Cấp Cô Độc), vào 
buổi chiều, từ thiền tịnh độc cư đứng dậy, thượng tọa Punna MantãnTputta 
(Phú-Lâu-Na Mãn-Tù-Tử) đi đến bạch Phật: “Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn 
chỉ giáo văn tắt cho con cách sống một mình, nhàn tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần, để vượt qua các đau khổ”. Đức Phật dạy về zẩp khởi của 
dục hỷ từ nơi sáu căn là tập khởi của đau khổ. Đức Phật nói: “Này Punna, 
có những sắc do mắt nhận thức, có những tiếng do tai nhận thức, có những 
hương do mũi nhận thức, có những vị do lưỡi nhận thức, có những cảm xúc 
do thân nhận thức, có những pháp do ý nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, 
khả ý, liên hệ đến dục, hấp dân. Nếu Tỳ-kheo không hoan hỷ, không tán 
thưởng, không chấp thủ, không an trú, quyết tâm xa lìa, từ bơ, thời dục hỷ 
diệt. Này Punna, Ta nói răng sự diệt tận dục hỷ là sự điệt tận đau khổ”. Rồi 
Phật phái thượng tọa đi hoằng pháp tại xứ Sunäparanta, nơi có dân chúng rất 
hung đữ và thô bạo. Với lòng Từ Bi Hỷ Xả, chỉ nội trong mùa an cư năm ấy, 
Tôn giả Punna nhiếp độ được khoảng năm trăm nam cư sĩ, khoảng năm trăm 
nữ cư sĩ, và cũng trong mùa an cư ây Tôn gia chứng được Tam minh. Sau một 
thời gian, Tôn giả Punna nhập Niết-bản. 

146- Nandakovaäda sutfa : (Kinh Giáo Giới Nandaka) Ở Sãvatthi (Xá- 
vệ), Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tính xá ông Anãthapindika (Cấp Cô Độc), 
Hoàng hậu Mahã Pajãpati và 500 nữ khất sĩ thỉnh Phật ban huấn từ. Phật bảo 


Sự tích đức Phật 536 


Tôn giả Nandaka”* làm việc này. Sau khi đi khất thực và thọ trai xong, Tôn 
giá Nandaka đến tinh xá ni chúng Rãjakãrama giảng về 6 căn, 6 trần, 6 thực 
và 3 loại cảm thọ đêu là vô thường, mà vô thường là khổ, vậy nên tu tập làm 
cho sung mãn 7 giác chỉ đê xa lìa, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ (6 căn, 6 trần, 6 
thức và 3 loại cảm thọ), đưa đến đoạn tận các lậu hoặc, tự mình chứng tri 
ngay trong hiện tại với thượng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoái, 
tuệ giải thoái. Thượng tọa Nandaka nói: 

“Này chư Hiền, có bẩy giác chỉ. Do tu tập, làm cho sung mãn bảy giác 
chỉ này, vị Tỷ-kheo có thể đoạn tận các lậu hoặc, tự mình chứng tri ngay 
trong hiện tại với thượng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. Vị Tỷ-kheo /w đập niệm giác chỉ, hướng đến viễn ly, ly tham, đoạn diệt, 
hướng đến từ bỏ 6 căn, 6 trần, 6 thức và 3 loại cảm thọ; 7 tập trạch pháp giác 
Chỉ, fu tập tình tấn giác chỉ, tu tập hý giác chỉ, tu tập khinh an giác chỉ, tu tập 
định giác chỉ, tu tập xả giác chỉ, hướng đến viễn ly, ly tham, đoạn diệt, hướng 
đến từ bỏ 6 căn, 6 trần, 6 thức và 3 loại cảm thọ. Này chư Hiền, với bảy giác 
chi được tu tập, làm cho sung mãn như vậy, vị Tỳ-kheo ấy sẽ đoạn tận các lậu 
hoặc, tự mình chứng tri ngay trong hiện tại với thượng trí, chứng đạt và an trú 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát”. 

Đức Phật khen ngợi thượng tọa Nadaka và cho biết trong năm trăm Tỳ- 
kheo-ni nghe pháp, Tỳ-kheo-ni cuối cùng cũng chứng được quả Dự lưu, 
không còn bị đọa lạc, và chắc chắn sẽ đạt đến chánh giác. 

147- Cũla Rãhuloväda sut(a : (Tiểu kinh Giáo Giới La Hầu La) Ở 
Sävatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm), tại tình xá ông Anathapindika, Đức 
Phật dắt Rãhula vào lâm viên Andhavana, giảng cho nghe về 6 căn, 6 trần, 6 
thức và 5 uẩn đều là vô thường, khổ, biến hoại, do đó không có gì đáng goi là 
của ta, là ta, là tự ngã của ta. Đức Phật nói: “Này Rãhula, do thấy vậy, vị Đa 
văn Thánh đệ tử chán bỏ con mắt, chán bỏ các sắc, chán bở nhãn thức, chán 
bở nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này, được khởi lên thọ, tưởng, hành, thức. Vị 
ấy chán bỏ các pháp được khởi lên ấy. Vị ấy chán bở tai, chán bở các tiếng... 
chán bơ mũi, chân bơ các hương... chân bơ lưỡi, chân bơ các vị... chân bơ 
thân, chân bo các xúc, .. chán bơ ý, chán bơ các pháp, chân bo ÿ thức, chán 
bơ ý xúc. Do duyên các xúc này, được khởi lên thọ, tưởng, hành, thức. VỊ 
ấy chán bở các pháp được khởi lên ấy. Do chân bơ, vị ấy ly tham. Do ly 
tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát là sự hiểu biết: Ta đã được giải 
thoát. Và vị ấy biết: Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thải này nữa ”. 

Nghe xong kinh này Rahula được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không 
còn chấp thủ, và hăng ngàn chư thiên được khởi lên pháp nhãn thanh tịnh, ly 
trần, vô câu, biết răng : "Phàm cái gì được khởi lên đều sẽ bị hoại diệt". 

148- Cha-chakkha sutta : (Kinh Sáu Sáu) Ơ Sãvatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tỉnh xá ông Anãthapindika (Cấp Cô Độc), Đức 





7 Nandaka này trước khi xuất gia, là một thương gia giàu có ở Savatthi. 


Sự tích đức Phật 537 


Phật giảng cho thượng tọa Rãhula về 6 căn, 6 trần và 6 thức duyên sanh 6 
xúc”, 6 xúc duyên sanh 6 thọ”, 6 thọ duyên sanh 6 ái”. Tất cả 36 (=6x6) 
pháp ấy đều là vô thường, là nguyên nhân của khổ, không nên chấp thủ là tự 
ngã, mà phải nhàm chán, xa la, ly tham, từ bỏ để được giải thoát. Đức Phật 
nói: “. Này các Tỷ-kheo, chính do đoạn tận /øn tùy miên” đối với lạc thọ, 
do tây trừ sân tùy miên đối với khổ thọ, do nhồ lên vô minh tùy miên đối với 
bất khổ bất lạc thọ, đoạn tận vô minh, làm cho minh sanh khởi, mới có thể 
ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau khô... Chính do nhàm chán, ly 
tham, từ bỏ 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 xúc, 6 thọ, 6 ái mà được giải thoát. Trong 
sự giải thoát là sự hiểu biết: "Ta đã được giải thoát". Và vị ấy tuệ tri : "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, các việc cần làm đã làm, không còn trở luI trạng 
thái này nữa". 

149- Maha Saläyatana sutfa : (Đại kinh Sáu Xứ) Ở Sãvatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tỉnh xá ông Anãthapindika (Cấp Cô Độc), Đức 
Phật tóm lượt con đường tu tập tuần tự ừ Chánh kiến về 6 căn, 6 trần, 6 thức, 
6 xúc và 3 cảm thọ đề có đủ kiến thức thực hành đây đủ Bát Chánh Đạo hâu 
tiên đến Tam mình và Giải thoát. Đức Phật nói: “Này các Tỳ-kheo, thấy và 
biết như chơn mắt, các sắc, nhãn thức, nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi 
lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bắt lạc thọ; thấy và biết như chơn cảm thọ ấy, 
vị ấy không ái trước đỗi với con mắt, các sắc, nhãn thức, nhãn xúc. Do duyên 
nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khô thọ, hay bất khổ bất lạc thọ; vị ấy không ái 
trước đối với cảm thọ ấy. Khi vị ây an trú, quán sát vị ngọf tử năm thu uân, 
không bị ái trước, hệ lụy và tham đắm, nên năm thủ uẫn đi đến hoại diệt trong 
tương lai. Và ái của vị ấy không đưa đến tái sanh cùng một lúc với hỷ và 
tham; trái lại ái ẫy được đoạn tận, thân ưu não được đoạn tận, tâm ưu não 
được đoạn tận, thân nhiệt não được đoạn tận, tâm nhiệt não được đoạn tận, 
thân khổ não được đoạn tận, tâm khổ não được đoạn tận, vị ấy cảm thọ thân 
lạc và tâm lạc. 

Lúc bấy giờ, kiến gì như chơn của vị ấy là chánh kiến. Tư duy gì như 
chơn của vị ấy là chánh tư duy. Tỉnh tấn gì như chơn của vị ấy là chánh tỉnh 
tấn. Niệm gì như chơn của vị ấy là chánh niệm. Định gì như chơn của vị ấy là 
chánh định. Thân nghiệp, ngữ nghiệp, sinh mạng của vị ấy được thanh tịnh tốt 
đẹp. Và Thánh đạo Tám ngành này đi đến tu tập và phát triển sung mãn. Do 
sự tu tập Thánh đạo Tám ngành này như vậy, bốn niệm xứ đi đến tu tập và 
phát triển sung mãn; bốn chánh tinh tấn cũng đi đến tu tập và phát triển sung 
mãn; bốn như ý túc c cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn; năm căn cũng 
đi đến tu tập và phát triển sung mãn; năm lực cũng đi đến tu tập và phát triển 


” Sâu xúc: Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. 

7% Sáu thọ: Sắc thọ, thanh thọ, hương thọ, vị thọ, xúc thọ, pháp thọ. Mỗi thọ này có ba loại: Khổ 
thọ, lạc thọ, bất khổ bắt lạc thọ. 

787 Sáu ái: Sắc ái, thanh ái, hương á á1, VỊ ải, xúc ái, pháp ái. Sáu ái này ràng buộc chúng sanh vào 6 
trần. Còn có 3 ái ai là đục ái, sắc ái và vô sắc ái ràng buộc chúg sanh vào 3 cối Dục, Sắc và Vô sắc. 
783 Tùy miên: ân tàng trong tiềm thức. 


Sự tích đức Phật 538 


sung mãn; bảy giác chỉ cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn. Và nơi vị 
ây, hai pháp này được chuyển vận song hành: chí và quán. Với thượng trí, 
vị ây liễu tri những pháp cân phải liễu tri, đoạn tận những pháp cần phải đoạn 
tận, tu tập những pháp cân phải tu tập, chứng ngộ những pháp cần phải chứng 
ngộ. Và này các Tỳ-kheo, thế nảo là những pháp cần phải liễu tri với thượng 
írí ? Chính là năm thủ uấn, tức là sắc thủ uân, thọ thủ uân, tưởng thủ uẫn, 
hành thủ uân, thức thủ uân. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cẩn phải 
đoạn tận với thượng trí ? Chính là vô mình và tham ái. Và này các T$-kheo, 
thế nào là các pháp cần phải tu tập với thượng trí ? Chính là chỉ và quản. Và 
này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cẩn phải chứng ngộ với thượng trí 9 
Chính là Minh và Giải thoát.” 

150- Nagaravindeyya sutfa : (Kinh nói cho dân Nagaravinda) Ở làng 
Nagaravinda, xứ Kosalã, Đức Phật nói với dân chúng làng Nagaravinda về 
các Sa-môn và Bà-la-môn nào đáng được tôn kính, lễ bái, cúng dường. Đó là 
những vị sống tại các trú xứ xa vắng trong các khu rừng nhàn tịnh, tu tập tịnh 
hóa 6 căn và 3 nghiệp để làm giảm thiểu tham sân si. Đức Phật nói: “Những 
Sa-môn, Bà-la-môn nảo, đối với các sắc do mắt nhận thức, đối với các tiếng 
do tai nhận thức, đối với các hương do mũi nhận thức, đối với các vị do lưỡi 
nhận thức, đối với các xúc do thân nhận thức, đối với các pháp do ý nhận 
thức, biết Jy ham khi có lạc thọ, biết ly sân khi có khổ thọ, biết ly sỉ khi có bắt 
khổ bất lạc thọ, nội tâm tịch tĩnh, các hành nghiệp thân, khẩu, ý đều tốt đẹp. 
Các Tôn giả ấy thường thích sống tại các trú xứ xa vắng trong các khu rừng 
nhàn tịnh. Các Sa-môn, Bà-la-môn như vậy đáng được tôn trọng, cung kính, 
đảnh lễ, cũng dường”. 

151- Pindapätapärisuddha sutta : (Kinh Khất Thực Thanh Tịnh) Ở 
Rãjagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc 
(Kalandakanivapa), Đức Phật khen thượng tọa Sãriputta như sau: “Lành thay 
! Này Sãriputta, Ông nay đang thường an trú với sự an trú của bậc Đại nhân 
Bồ-tát, tức là an trú tánh Không. Này Sariputta, nếu có Tỳ-kheo nào uốn an 
trú tánh Không thì hằng ngày trong khi đi khất thực nên chánh niệm tỉnh giác 
nhận xét xem các sắc do mắt nhận thức có làm khởi lên nơi ta đục, tham, sân 
sỉ, hay hận tâm không? Nếu có thì phải tinh tân đoạn tận các ác bắt thiện pháp 
ấy, nếu không thì phải an trú với hỷ và hân hoan”*, ngày đêm vui vẻ tu học 
các thiện pháp. Đối với các fiếng do tai nhận thức, đối với các hương do mũi 
nhận thức, đối với các vị do lưỡi nhận thức, đối với các xúc do thân nhận 
thức, đối với các pháp do ý nhận thức cũng vậy". 

Rồi Đức Phật nói tiếp: “Lại nữa, này Sãriputta, Tỳ-kheo cần phải tự 
nhận xét xem mình đã đoạn tận 5 dục trưởng dưỡng ( sắc, thanh, hương, VỊ, 
xúc) chưa? đã đoạn tận 5 triển cái (tham, sân, hôn trẫm, trạo hối, hoài nghỉ) 
chưa? đã liễu tri 5 thủ uẩn (sắc, thọ, tương, hành, thức) chưa? đã tu tập đây 
đủ 37 phẩm trợ đạo chưa? đã tu tập chỉ và quán chưa? đã chứng ngộ Minh và 


2 Hân hoan: hoan hỷ, vui mừng. 


Sự tích đức Phật 539 


Giải thoát chưa? Nêu chưa thì phải tỉnh tấn tu tập để đạt được kết quả. Này 
Sãriputta, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong thời quả khứ, vị lai hay 
hiện tại, đều làm cho việc khất thực được thanh tịnh như vậy”. 

152- Indriyabhävanä sut(a : (Kinh Căn Tu Tập) Ở thị trấn Kajangala, 
gân Veluvana, tại lâm viên Mukheluvana, sau khi hỏi thanh niên Bà-la-môn 
Uttara về pháp “căn ứu tập” của thầy ông là Pãrãsariya dạy như thế nào, đức 
Phật gọi Änanda đến và giảng cho cả hai người về pháp fu Căn viên thông 
như sau : Khi căn, trần và thức duyên sanh xúc, xúc duyên sanh khổ thọ, lạc 
thọ hay bất khổ bất lạc thọ, người tu đều phải xa lìa tất cả các cảm thọ, an trú 
xả, chánh niệm, tỉnh giác. 

Đức Phật nói: “Này Änanda, /hể nào là đạo lộ của vị hữu học 2 Tỳ- 
kheo, khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm 
xúc, ý nhận thức pháp, vị ây khởi lên ưa thích, không ưa thích, hay vô cảm . 
Vị ấy đều muốn nhàm chán, xa lìa, từ bở. Như vậy, này Ananda là đạo lộ 
của vị hữu học. 

Và này Änanda, /hể nào là căn tu tập của bậc Thánh? Này Änanda, khi 
mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý 
nhận thức pháp, vị Tỷ- -kheo khởi lên ưa thích, không ưa thích, hay vô cảm. 
Nếu vị ấy khởi lên ước muốn an trú với tưởng không tử bo thì vị ây an trú với 
tưởng không từ bỏ. Nếu vị ấy khởi lên ước muôn an írú với ftrởng tử bơ thì vị 
ấy an trú với tưởng từ bỏ. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn dứt trừ cả hai tương 
từ bo và không từ bỏ, an frú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thì vị ẫy an trú xả, 
chánh niệm, tỉnh giác, không nghĩ đến vật ấy nữa. 

Như vậy, này Ananda, Như Lai đã giảng vô thượng căn tu tập trong 
giới luật bậc Thánh, đã giảng đạo lộ của bậc hữu học, đã giảng căn tu tập của 
bậc Thánh. Này Ananda, những gì một bậc Đạo sư phải làm, vì lòng từ mẫn, 
mưu cầu hạnh phúc cho các đệ tử, những điều ấy Như Lai đã làm cho các 
Ông. Này Ananda, đây là những gốc cây, đây là những chỗ trồng. Này 
Ananda, hãy thực hành Thiền, chớ có phóng dật, chớ có hối hận về sau. 
Đây là những lời giáo huấn của Như Lai cho các Ông”. 


3/- Samyu(fa Nikãäya” (Tương Ưng Bộ), gom góp những bài 
Pháp rải rác để giải thích từng điểm trong Phật pháp, sắp xếp theo từng đề 
mục. Nội dung nhằm giúp người học Phật hiểu rõ Giáo lý của đức Phật. Gồm 
có”! 5 tập (vagsa), 56 chương (tương ưng, samyutta), 2.889 kinh (sutta) : 

Tập I- SAGATHA-VAGGA (Thiên có kệ): Có 11 chương (samyutta): 
Chương l1: Tương ưng Chư Thiên (Devata samyutta). 
Chương 2: Tương ưng Thiên Tử (Devaputfa samyut(a). 
Chương 3: Tương ưng Kosalãa (Kosalã samyutt(a). 


79 Xem Nam Tạng Kinh Pali, Tương Ưng Bộ của Hòa Thượng Minh Châu; The Life of Buddha as 
Legend and History, trang 271. Samyutta dịch nghĩa là Tương Ưng, ý nói những bài Pháp cùng 
một đề tài được đức Phật giảng tương ưng với từng nhóm thính giả khác nhau. 

??! Theo Päli Text Siciety. 





Chương 4: 
Chương 5: 
Chương 6: 
Chương 7: 
Chương 8: 
Chương 9: 
Chương I0 
Chương l1] 
Tập 
(samyutta): 


Chương 12: 
Chương 13: 
Chương 14: 
Chương 15: 
Chương 16: 
Chương l7: 
Chương 18: 
Chương 19: 
Chương 20: 
Chương 2l: 


Sự tích đức Phật 540 


Tương ưng Ác Ma (Mãra samyutta). 

Tương ưng Tỳ Kheo Ni (Bhikkhumi samyutta). 

Tương ưng Phạm Thiên (Brahma samyutta). 

Tương ưng Bà La Môn (Brahmana samyutta). 

Tương ưng Trưởng Lão VangTsa (VangIsa samyutta). 

Tương ưng Rừng (Vana samyutta). 

: Pương ưng Dạ Xoa (Yakkha samyutta). 

: Tương ưng Sakka (Sãkka samyutta). 

I- NIDANA-VAGGA (Thiên Nhân Duyên): Có 10 chương 


Tương ưng Nhân Duyên (Nidana samyutta: Paticca-samuppada). 
Tương ưng Minh Kiến (Abhisamaya samyutta). 

Tương ưng Giới (Dhãtu samyutta). 

Tương ưng Vô Thi (Anatamagga samyutta). 

Tương ưng Kassapa (Kassapa samyutta). 

Tương ưng Lợi Đắc Cung Kính (Lãbhasakkãra samyutta). 
Tương ưng Raãhula (Rãhula samyutta). 

Tương ưng Lakkhana (Lakkhana samyutta). 

Tương ưng Thí Dụ (Opamma samyutta). 

Tương ưng Tỳ Kheo (Bhikkhu samyutta). 


Tập II- KHANDHA-VAGGA (Thiên Uẫn): Có 13 chương (samyutta): 


Chương 22: 
Chương 23: 
Chương 24: 
Chương 25: 
Chương 26: 
Chương 27: 
Chương 28: 
Chương 29: 
Chương 30: 
Chương 3l: 
Chương 32: 
Chương 33: 
Chương 34: 


Tập 
(samyutta): 


Chương 35: 
Chương 36: 
Chương 37: 
Chương 38: 
Chương 39: 
Chương 40: 
Chương 4l: 


Tương ưng Uấn (Khandha samyutta). 

Tương ưng Radha (Rãdha samyutta). 

Tương ưng Tà Kiến (Ditthi samyutta). 

Tương ưng Nhập (Okkantika samyutta). 

Tương ưng Sanh (Dppada samyutta). 

Tương ưng Phiền Não (Kilesa samyutta). 

Tương ưng SãrIputta (Sãriputta samyutta). 

Tương ưng Loài Rồng (Nãga samyutta). 

Tương ưng Kim Xí Điều (Supanna samyutta). 
Tương ưng Càn Thát Bà (Gandhabbakäya samyutta). 
Tương ưng Thần Mây (Valãhaka samyutta). 

Tương ưng Vacchagotta (Vacchagotta samyutta). 
Tương ưng Thiền (Jhãna samyutta). 

IV- SALAYATANA-VAGGA (Thiên Sáu Xứ): Có 10 chương 


Tương ưng Sáu Xứ (Saläyatana samyutta). 

Tương ưng Thọ (Vedanä samyutta). 

Tương ưng Nữ Nhân (Mãtugäma samyutta). 

Tương ưng Jambukhadaka (Jambukhadaka samyutta). 
Tương ưng Samandaka (Sãmandaka samyutt(a). 
Tương ưng Moggallana (Moggalläna samyutta). 
Tương ưng Tâm (Citta samyutta). 


Chương 42: 
Chương 43: 
Chương 44: 


Sự tích đức Phật 541 


Tương ưng Thôn Trưởng (Gamami samyutta). 
Tương ưng Võ Vĩ (Asankhata samyutta). 
Tương ưng Không Thuyệt (Avyakata samyutta). 


Tập V- MAHÄ-VAGGA (Thiên Đại Phẩm): Có 12 chương (samyutta): 


Chương 45: 
Chương 46: 
Chương 47: 
Chương 48: 
Chương 49: 
Chương 50: 
Chương 5Ï: 
Chương 52: 
Chương 53: 
Chương 54: 
Chương 55: 
Chương 56: 


Tương ưng Đạo (Magga samyutta). 

Tương ưng Bảy Giác Chi (BoJjhanga samyutta). 
Tương ưng Bốn Niệm Xứ (Satipatthãna samyutta). 
Tương ưng Năm Căn (Indriya samyutta). 

Tương ưng Năm Chánh Cần (Sammäppadhana samyutta). 
Tương ưng Năm Lực (Bala samyutta). 

Tương ưng Bốn Như Ý Túc (Iddhipãda samyutta). 
Tương ưng Anuruddha (Anuruddha samyutta). 
Tương ưng Thiền (Jhãna samyutta). 

Tương ưng Quán Niệm Hơi Thở (Anäpãna samyutta). 
Tương ưng Dự Lưu (SotapattI samyutta). 

Tương ưng Bốn Sự Thật (Sacca samyutta). 


4/- Anguttara Nikãya” (Tăng Chi Bộ), gồm I1 chương (nhóm, 


nIpata), L7] phẩm (vagga), 2.308 kinh (sutta). Nipata thứ nhất nói về nhận 
thức thật đơn giản của con người đối với một sắc, một thanh, một hương, một 
vị, một xúc, một pháp. Nipata thứ hai nói về nhận thức của con người đối với 
hai sắc, hai thanh, hai hương, hai vị, hai xúc, hai pháp. Lần đến Nipãta thứ I1 
nói về 11 đức tính của một em bé chăn trâu giỏi, tương ứng với 11 đức tính 
mà một vị khất sĩ giỏi cần có. 
1- Chương Một Pháp (Ekakanipäta) 
01 Phẩm Sắc (Cittapariyädãnavaggo) 
02 Phẩm Đoạn Triển Cái (Nivaranapahãnavagso) 
03 Phẩm Khó Sử Dụng (Akammanäyavaggo) 
04 Phẩm Không Điều Phục (Adantävaggo) 
05 Phẩm Đặt Hướng và Trong Sáng (Panihita-acchavaggo) 
06 Phẩm Búng Ngón Tay (Pabhassaravaggo) 
07 Phẩm Tinh Tấn (Viriyãrambhavaggo) 
08 Phẩm Làm Bạn Với Thiện (Kalyãnamittavaggo) 
09 Phẩm Phóng Dật (Pamädavaggo) 
10 Phẩm Phi Pháp (Ajjhattikavaggo) 
11 Phẩm Thứ Mười Một (Adhammavaggo) 
12 Phẩm Vô Phạm (Anãpattivaggo) 
13 Phẩm Một Người (Ekapuggalavaggo) 
14 Phẩm Người Tối Thắng (Yodhajivavaggo) 
15 Phẩm Không Thể Có Được (Annhãnapäall) 
16 Phẩm Một Pháp (Ekadhammapäli) 


7 Xem The Life of Buddha as Legend and History, trang 272; Tăng Chi Bộ của HT Minh Châu. 


17 Phẩm Chủng Tử 
18 Phẩm Makkhali 
19 Phẩm Không Phóng Dật 
20 Phẩm Thiền Định (1) 
21 Phẩm Thiền Định (2) 
2- Chương Hai Pháp (Dukanipäta) 
01 Phẩm Hình Phạt (Vassapanãyikãvaggo) 
02 Phẩm Tranh Luận (Adhikaranavaggo) 
03 Phẩm Người Ngu (Bãlavaggo) 
04 Phẩm Tâm Thăng Bằng (Samacittavaggo) 
05 Phẩm Hội Chúng (Parisavaggo) 
06 Phẩm Người (Puggalavaggo) 
07 Phẩm Lạc (Sukhavaggo) 
08 Phẩm Tướng (Sanimittavagso) 
09 Phẩm Các Pháp (Dhammavaggo) 
10 Phẩm Kẻ Ngu (Bãlavaggo) 
11 Phẩm Các Hy Vọng (Asãvaggo) 
12 Phẩm Hy Cầu (Ayãcanavagso) 
13 Phẩm Bồ Thí (Dãnavaggo) 
14 Phẩm Đón Chào (Santhãravaggo) 
15 Phẩm Nhập Định (Samäpattivaggo) 
16 Phẩm Phẫn Nộ (Kodhavaggo) 
17 Phẩm Thứ Mười Bảy (Sattarasamovaggo) 
3- Chương Ba Pháp (Tikanipäta) 
01 Phẩm Người Ngu (Bãlavaggo) 
02 Phẩm Người Đóng Xe (Rathakãravagso) 
03 Phẩm Người (Puggalavaggo) 
04 Phẩm Sứ Giả Của Trời (Devadatavaggo) 
05 Phẩm Nhỏ (Cullavaggo) 
06 Phẩm Các Bà La Môn (Brãhmanavaggo) 
07 Phẩm Lớn (Mahävaggo) 
08 Phẩm Änanda (Änandavaggo) 
09 Phẩm Sa Môn (Sãmanavaggo) 
10 Phẩm Hạt Muối (Lonaphalavaggo) 
11 Phẩm Chánh Giác (Sambodhivaggo) 
12 Phẩm Đọa Xứ (Apãyikavaggo) 
13 Phẩm Kusinära (Kusinäravaggo) 
14 Phẩm Kẻ Chiến Sĩ (Yodhãjavavaggo) 
15 Phẩm Cát Tường (Mangalavaggo) 
16 Phẩm Lõa Thể (Accelavaggo) 
4- Chương Bốn Pháp (Catukkanipäta) 
01 Phẩm Bhandagäma (Bhandagãmavagso) 
02 Phẩm Hành (Caravaggo) 


Sự tích đức Phật 542 


03 Phẩm Uruvelã (Uruvelãvaggo) 
04 Phẩm Bánh Xe (Cakkavaggo) 
05 Phẩm Rohitassa (Rohitassavaggo) 
06 Phẩm Nguồn Sanh Phước (Punnäbhisandavagso) 
07 Phẩm Nghiệp Công Đức (Pattakammavaggo) 
08 Phẩm Không Hý Luận (Apannakavaggo) 
09 Phẩm Không Có Rung Động (Macalavaggo) 
10 Phẩm Asura (Asuravaggo) 
11 Phẩm Mây Mưa (Valãhakavaggo) 
12 Phẩm Kesi (Kesivaggo) 
13 Phẩm Sợ Hãi (Bhayavaggo) 
14 Phẩm Loài Người (Puggalavaggo) 
15 Phẩm Ánh Sáng (Abhavaggo) 
16 Phẩm Các Căn (Indriyavaggo) 
17 Phẩm Đạo Hành (Panipadävaggo) 
18 Phẩm Tư Tâm Sở (Sancetanãvaggo) 
19 Phẩm Chiến Sĩ (Brãhmanavaggo) 
20 Đại Phẩm (Mahãvaggo) 
21 Phẩm Bậc Chân Nhân (Sappurisavaggo) 
22 Phẩm Ô Uế (Parisasobhanavaggo) 
23 Phẩm Diệu Hạnh (Sucaritavaggo) 
24 Phẩm Nghiệp (Kammavaggo) 
25 Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội (Apattibhayavaggo) 
26 Phẩm Thăng Trí (Abhiññãvaggo) 
27 Phẩm Tham (Rãgãpeyyälam) 
5- Chương Năm Pháp (Pañcakanipäta) 
01 Phẩm Sức Mạnh Hữu Học (Sekhabalavaggo) 
02 Phẩm Sức Mạnh (Balavaggo) 
03 Phẩm Năm Phần (Pañcangikavaggo) 
04 Phẩm Sumana (Sumanavaggo) 
05 Phẩm Vua Munda (Mundarãjavaggo) 
06 Phẩm Triển Cái (NTvaranavaggo) 
07 Phẩm Tưởng (Saññãvaggo) 
08 Phẩm Chiến Sĩ (Yodhãjavavaggo) 
09 Phẩm Trưởng Lão (Theravaggo) 
10 Phẩm Kakudha (Kakudhavaggo) 
11 Phẩm An Ôn Trú (Phãsuvihãravaggo) 
12 Phẩm Andhakavinda (Andhakavindavaggo) 
13 Phẩm Bệnh (Gilãnavaggo) 
14 Phẩm Vua (Rãjavaggo) 
15 Phẩm Tikandaka (Tikandakavaggo) 
16 Phẩm Diệu Pháp (Saddhammavaggo) 
17 Phẩm Hiềm Hận (Aghãtavaggo) 


Sự tích đức Phật 543 


Sự tích đức Phật 544 


18 Phẩm Nam Cư Sĩ (Upãsakavaggo) 

19 Phẩm Rừng (Arannavaggo) 

20 Phẩm Bà La Môn (Brãhmanavaggo) 

21 Phẩm Kimbila (Kimbilavaggo) 

22 Phẩm Măng Nhiếc (Akkosakavaggo) 

23 Phẩm Du Hành Dài (DTighacãrikavaggo) 

24 Phẩm Trú Tại Chỗ (Avãsikavaggo) 

25 Phẩm Ác Hành (Duccaritavaggo) 

26 Phẩm Cụ Túc Giới (Upasampadävaggo) 
6- Chương Sáu Pháp (Chakkanipäta) 

01 Phâm Đáng Được Cung Kính (Ahuneyyavaggo) 

02 Phẩm Cần Phải Nhớ (Sãrãnayavaggo) 

03 Phẩm Trên Tất Cả (Anuttariyavaggo) 

04 Phẩm Chư Thiên (Devatävaggo) 

05 Phẩm Dhammika (Dhammikavaggo) 

06 Đại Phẩm (Mahäãvaggo) 

07 Phẩm Chư Thiên (Anägãmivagso) 

08 Phẩm A La Hán (Arahattavaggo) 

09 Phẩm Mát Lạnh (Sativaggo) 

10 Phẩm Lợi Ích (Anisansavaggo) 

11 Phẩm Ba Pháp (Tikavaggo) 

12 Phẩm Các Kinh Không Nhiếp Trong Phẩm (Sãmannavaggo) 
7- Chương Bảy Pháp (Sattakanipäta) 

01 Phẩm Tài Sản (Dhanavaggo) 

02 Phẩm Tùy Miên (Anusayavagso) 

03 Phẩm Vajjï (VajjTsattakavaggo) 

04 Phẩm Chư Thiên (Devatävaggo) 

05 Phẩm Đại Tế Đàn (Mahäyannävaggo) 

06 Phẩm Không Tuyên Bồ (Abyäkatavaggo) 

07 Đại Phẩm (Mahävaggo) 

08 Phẩm Về Luật (Vinayavaggo) 

09 Phẩm Các Kinh Không Nhiếp (Sãmannavaggo) 
8- Chương Tám Pháp (Atthakanipäta) 

01 Phẩm Từ (Mettãvaggo) 

02 Phẩm Lớn (Mahävaggo) 

03 Phẩm Gia Chủ (Gahapativaggo) 

04 Phẩm Bồ Thí (Dãnavaggo) 

05 Phẩm Ngày Trai Giới (Uposathavaggo) 

06 Phẩm Gotami (Gotamivaggo) 

07 Phẩm Đất Rung Động (Cãpãlavaggo) 

08 Phẩm Song Đôi (Yamakavaggo) 

09 Phẩm Niệm (Sativaggo) 

10 Phẩm Tham Ái (Rãgãpeyyälan) 


Sự tích đức Phật 545 


9- Chương Chín Pháp (Navakanipäta) 
01 Phẩm Chánh Giác (Sambodhivaggo) 
02 Phẩm Tiếng Rồng Sư Tử (Sihanädavaggo) 
03 Phẩm Chỗ Cư Trú Các Hữu Tình (Sattävãsavaggo) 
04 Đại Phẩm (Mahävaggo) 
05 Phẩm Pañcala (Pañcalavagso) 
06 Phẩm An Ôn (Khemavaggo) 
07 Phẩm Niệm Xứ (Satipannhãnavaggo) 
08 Phẩm Chánh Cần (Sammappadhãnavaggo) 
09 Phẩm Bốn Như Ý Túc (Iddhipädavaggo) 
10 Phẩm Tham (Rãgãpeyyälaii) 
10- Chương Mười Pháp (Dasakanipäta) 
01 Phẩm Lợi Ích (Anisaũsavaggo) 
02 Phẩm Hộ Trì (Nãthavaggo) 
03 Phẩm Lớn (Mahävaggo) 
04 Phẩm Upäli và Änanda (Upälivaggo) 
05 Phẩm Mắng Nhiếc (Akkosavaggo) 
06 Phẩm Tâm Của Mình (Sacittavaggo) 
07 Phẩm Song Đôi (Yamakavaggo) 
08 Phẩm Ước Nguyện (Akankhavagso) 
09 Phẩm Trưởng Lão (Theravaggo) 
10 Phẩm Upäli (Upälivaggo) 
11 Phẩm Sa Môn Tưởng (Sãmanasannavagso) 
12 Phẩm Đi Xuống (Paccorohanivaggo) 
13 Phẩm Thanh Tịnh (Parisuddhavaggo) 
14 Phẩm Thiên Lương (Sãdhuvaggo) 
15 Phẩm Thánh Đạo (Ariyavaggo) 
16 Phẩm Người (Puggalavaggo) 
17 Phẩm Janussoni (Janussonivaggo) 
18 Phẩm Thiện Lương (Sãdhuvaggo) 
19 Phẩm Thánh Đạo (Ariyamaggavaggo) 
20 Phẩm Các Hạng Người (Aparapuggalavaggo) 
21 Phẩm Thân Do Nghiệp Sanh (Karajakãyavaggo) 
22 Phẩm Không Có Đầu Đề (Sãmannavaggo) 
11- Chương Mười Một Pháp (Ekadasakanipäta) 
01 Phẩm Y Chỉ (Nissayavaggo) 
02 Phẩm Tùy Niệm (Anussativaggo) 
03 Phẩm Tổng Kết (Sãmannavaggo) 


5/- Khuddaka Nikãya” (Tiểu Bộ), ghi chép những bài kệ vắn tắt 
chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm 5 tập (3x5=l5 tập) như sau : 


73 Xem The Life of Buddha as Legend and History, trang 272-275. 


Sự tích đức Phật 546 


1/ Khuddaka Patha, Tiêu Tụng, gồm 9 kinh Ngắn : 

I- Saranattaya: Kinh Quy Y Tam Bảo 

2- Dasasikkhäpada: Kinh 10 Giới của sa di; cư sĩ giữ 5 giới đầu. 

3- Dvattimsäàkãra: Kinh 32 Thành Phần của cơ thể con người. 

4- Kumarapanhäa: Kinh Nam Tử Hỏi Đạo, gồm 10 câu hỏi dành cho 
người mới vào đạo. 

5- Mangala sutta: Kinh Điềm Lành, gồm 12 bài kệ dạy người mới vào 
đạo nên làm gì để được phước báo cao thượng nhất. 

6- Ratana sutta: Kinh Bảo Châu. Đức Phật nói lên sự thật cao quý của 
Tam Bảo, của những người quy y Tam Bảo và giữ gìn 5 giới, để cầu nguyện 
cho dân chúng VesalT được hết bệnh dịch tả. 

7- Tirokudda sutta: Kinh Ngoài Bức Tường, nói về lợi ích của việc 
cúng kiến thân nhân qua đời. 

8- Nidhikanda sutta: Kinh Bảo Tàng, nói về công đức do tạo phước 
nghiệp mới là kho báu thật sự. 

9- Mettã sutta (Karaniya sutta, Maitri sutra): Kinh Từ Bi nói về tình 
thương cao cả. “... Như một bà mẹ đang đem thân mạng mình che chở cho 
đứa con duy nhất, chúng ta hãy đem lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi 
loài...” 

2⁄ Dhammapada, Pháp Cú, gồm 423 bài kệ (gatha) của đức Phật, chia 
ra theo đề tài thành 26 tập (vagøa). 

3⁄/ Udäna, Cảm Hứng Ngữ hay Phật Tự Thuyết, gồm 80 Udàna chia ra 
thành 8 tập (vagga), là những lời tuyên bố long trọng của đức Phật trong 
những trường hợp đặc biệt. Phần lớn bằng văn vần, có kèm theo phần văn 
xuôi kế lại Phật nói trong trường hợp nào. 

4/ Itivuttaka, Bôn Sự hay Phật Thuyết Như Vây, gồm 112 bài kinh ngắn 
chia thành 4 nipàta (nhóm), mỗi kinh bắt đầu bằng "iti vuccati" có nghĩa là 
Thế Tôn đã nói như vầy. Cung nữ Khujjuttarä vâng lệnh hoàng hậu Samavati 
ở Kosambi xứ Vatsa đi nghe Phật thuyết pháp rồi về kế lại cho bà nghe. 

5/ Suffa-Nipdía, Những Bài Kinh Sưu Tập, quan trọng về phần huyền 
thoại và cấu trúc phức tạp. Các kinh đều bằng văn vần, có phần mở đầu bằng 
văn xuôi. Gồm 5 phẩm (vagga) : 

I- Uraga vagøa (Phẩm Rắn): có 12 kinh. Kinh 3 là Khaggavisana (Kinh 
Độc Giác Ngưu), thường lập lại câu “Hãy để cho vị khất sĩ đi lang thang một 
mình như con độc giác ngưu”; Kinh 8 là Mettà (Từ Bi) giống như kinh 9 
trong Tiểu Tụng; Kinh 10 là Alavaka (Quỷ Khoáng Dã. 

2- Culla vagga (Tiểu Phẩm): có 14 kinh. Kinh 1 là Ratana (Bảo châu); 
kinh 2 là Amagandha (Hôi thôi). 

3- Mahã vagga (Đại Phẩm): có 12 kinh. Các kinh quan trọng: Kinh 1 
(Pabbajjã) nói về cuộc gặp gỡ giữa Phật và vua Bimbisãra trước khi Phật 
thành đạo; Kinh 2 (Padhana) nói về sự tinh tấn của đức Phật và sự mê hoặc 
của Ma vương; Kinh § (Mũi Tên) nói về sự sống chết của con người; Kinh 11 


Sự tích đức Phật 547 


(Nãlaka) có lời mở đầu (vatthu-gatha) nói về đạo sĩ Asita xem tướng cho thái 
tử sơ sanh Siddhattha; Kinh 12 (Tùy quán) Phật dạy cách diệt khô. 

4- Atthaka vagga (Artha varga, Phẩm Tám) có 16 kinh: Kinh I nói về 
Dục, kinh 14 (Tuvataka) nói về Con đường tu mau chóng. 

5- Pãrayana vagga (Phẩm Trên Con Đường Đến Bờ Bên Kia): có J7 
kinh, gồm 16 thanh niên hỏi đạo với lời giải đáp của đức Phật bằng văn vân, 
và kệ mở đầu (vatthu gatha) nói về chuyện nhà hiền triết tên Bavari đến việng 
Phật rồi bảo các đệ tử của ông ta hảy đến tham vấn Phật về con đường giải 
thoát khỏi sanh tử luân hồi. 

6/ Vinäna Vafthu, Chuyện Những Cảnh Trời, gồm 85 kinh chia thành 7 
phẩm (vagga), Bốn phẩm đầu dành cho người nữ và 3 phẩm kế dành cho 
người nam. Những người được sanh về các cõi trời kế lại do thiện nghiệp nảo 
được sanh về cõi trời đó. Kinh 16 (Sirima Vimãna, Lâu đài của Sirim8), kinh 
44 (Vihara Vimana, Lâu đài Tĩnh xá), kinh 81 (Kanthaka Vimana). 

7 Peta Vatihu, Chuyện Cảnh Giới Ngạ Quỷ, gồm 51 kinh chia thành 4 
phẩm (vagga). Những người bị đọa làm ngạ quý kê lại do đã gây ác nghiệp 
nảo, bị sanh vào cõi đau khô ra sao. Kinh 5 (Ngạ Quỷ Ngoài Bức Tường, 
Tirokuddapeta), kinh 2l (Ankura), kinh 22 (Uttaramatu), kinh 36 (Vua 
Ambasakkhara ở Vesall), kinh 50 (Setthiputta). 

8/ Theragaäthä, Trưởng Lão Kệ, gồm 264 bài kệ của các vị Thượng 
Tọa. 

4 Therisatha, Trưởng Lão Ni Kệ, gồm 100 bài kệ của các Ni Sư. 

10/ Jãtaka, Bốn Sanh, còn pọi là Túc Sanh Truyện, gồm 547 cầu 
chuyện tiền thân của đức Phật. Về sau có thêm phần MidZna kãthã nói về 
cuộc đời đức Phật từ lúc đản sanh đến khi thành lập tỉnh xá Jetavana. 

11/ Niddesa, Nghĩa Thích, gồm những bài bình giảng, chia thành 3 
phần Mahã Niddesa (bình giảng về Atthaka vagga), Culla Niddesa (bình 
giảng về Pãrãyana vagga) và Khaggavisãna sutta. Về sau Niddesa lại được 
Sãriputta bình giảng trong kinh SaddhammapaJJotikä. 

12/ Patisambhidä-magga, Kiên Thức Phân Giải. Phân giải về các quan 
niệm, kiến thức, sai lầm, cách thở trong lúc thiền, v.v... Phần lớn theo hình 
thức vấn đáp như trong tạng Luận (Abhidhamma). 

13/ Apadana (sanscrit : Avadäna), Kinh Thí Dụ, kế lại chuyện đời 
trước của các vị A-la-hán, đệ tử, vân vân, băng văn vần. 

14/ Buddhavarsd, Tiểu Sử Đức Phật, đức Phật trả lời một câu hỏi của 
Sãriputta về lời phát nguyện thành Phật đầu tiên, và lời tiên tri của 24 vị Phật 
trước vê ngài, và cuôi cùng chuyện gì đã xảy ra cho ngài. 

15 Cariyä Pitaka, Phẩm Hạnh Của Thánh Nhân, gồm 35 câu chuyện 
bằng văn vần trích từ tập Jãtaka, và được sắp xếp theo thứ tự 10 ba-la-mật 
(bố thí, trì giới, ...) mà đức Phật đã đạt được. Nhưng chỉ có 7 ba-la-mật được 
kê ra, thiếu 3. 


Tang Kinh của Bắc tông được phân loại như sau : 


Sự tích đức Phật 548 


A- Phân chia theo thời gian thuyết pháp của đức Phật, bằng bài kệ 
“Ngũ Thời Thuyết Pháp” của Thiên Thai tông như sau : 
“Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhựt. (27 ngày) 
“A Hàm thập nhị, Phương Đắng bát. (12 năm + 8 năm) 
“Nhị thập nhị niên Bát Nhã đàm. (22 năm) 
“Pháp Hoa, Niết Bàn, cộng bát niên. (8 năm)'*! 

Nghĩa là có 5 giai đoạn thuyết pháp của Phật như sau : 

1. Hoa Nghiêm (Avatamsaka): sau khi thành đạo, đức Phật thuyết kinh 
Hoa Nghiêm liên tiếp trong 21 ngày, ngay tại Bồ Đề Đạo Tràng, nói về hoa 
tạng thế giới: Tâm toàn chơn thì bồ đề niết bàn hiện tiên; tâm khởi vọng th 
vạn pháp sanh. Tất cả sự vật hữu hình và vô hình đều tùy theo nhân duyên 
trong mỗi thời mà phát sanh nơi Vọng Tâm. Bảy yếu tố căn bản của vũ trụ (7 

đại) là đất, nước, gió, lửa, hư không, thức và trí đều hòa hợp dung thông nhau 
trong một tông thể gọi là Chơn Tâm. Do đó nên nói tất cả là một, một là tất 
cả, vạn pháp quy nhất. 

2. A Hàm (Agama): thấy kinh Hoa Nghiêm quá thâm sâu khó hiểu đối 
với chúng sanh, Phật liền thuyết kinh A Hàm trong 12 năm, bắt đầu bằng kinh 
“Chuyển Pháp Luân” tại Lộc Uyến, nói về Tứ Diệu Đề và Vô ngã tướng; sau 
đó nói về 12 Nhân Duyên. Bộ A Hàm gồm 2086 kinh chia ra 4 tiêu bộ: 
Dirghagama (Trường A_ Hàm), Madhyamagama (Trung A— Hàm), 
Samyuktãgama (Tạp A Hàm) và Ekottarikãgama (Tăng-nhất A Hàm). 

- Kinh 7rường 4 Hàm gồm 4 phần, 22 tập, 30 kinh, được xếp vào Đại 
Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh tập I. Phần thứ nhất nói về đức Phật, phần thứ 
hai nói về giáo lý và các pháp môn tu, phần thứ ba nói về những lời vân nạn 
của ngoại đạo, phần thứ tư nói về sinh, thành, hoại, diệt của thế giới. Trong đó 
có: kinh Sơ Đại Bản Duyên, kinh Đại Bát Niết Bàn (kinh Du Hành), kinh 
Nhân Bản Dục Sanh, kinh Thiện Sanh, kinh Chúng Tập (Sangtti sutra), kinh 
Tín Phật Công Đức, kinh Phạm Võng (Phạm Động), kinh Sa Môn Quả, kinh 
Thế Ký. Bộ Trường A Hàm của Trung Hoa có 30 bài kinh, trong đó có 26 bài 
được học giả Nhật Anesaki xác nhận giống các kinh trong Trường Bộ (Digha 
nIkäya). 

- Kinh Trung A Hàm gồm 5 phần, 18 phẩm, 60 tập, 222 kinh, được xếp 
vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh tập 1. Đại ý nói về Tứ Diệu Đế, 12 
Nhân Duyên, thí dụ, ngôn hạnh của Phật và các đệ tử. Trong đó có: kinh 
Thiện Pháp, kinh Thủy Dụ, kinh Lậu Tận, kinh Phân Biệt Thánh Đé, kinh Hải 
Bát Đức (Chiêm Ba), kinh Luân Vương Thất Bảo, kinh Tứ Châu, kinh Tần Bà 
Ta La Vương Nghĩnh Phật, kinh Thiên Sứ, kinh A Na Luật Bát Niệm, kinh 


7 Theo bài kệ này thì đức Phật đã thuyết pháp trong 50 năm. Cũng có thuyết cho rằng Phật xuất 
gia năm 19 tuổi và thành đạo năm 25 tuổi. Nhưng theo soạn giả, các thuyết đó không đúng. Căn cứ 
vào bài kệ "Ngũ thời thuyết pháp”, ta nên nghĩ rằng giữa 2 thời có thễ có một khoảng thời gian 
chuyên tiếp, trong đó 2 thời chồng lên nhau. Hội Phát Giáo Tì hé Giới đã xác nhận Phật thành đạo 
năm 35 tuổi và nhập diệt năm 80 tuổi; như vậy Phật chỉ thuyết pháp trong 45 năm. 








Sự tích đức Phật 549 


Ly Thùy Miên, kinh Thị Pháp Phi Pháp, kinh Đại Nhân, kinh Khổ Âm, kinh 
Đạt Phạm Hạnh, kinh Cù Đàm DI Ký Quả, kinh Hành Dục, kinh Hàng Ma, 
kinh Tu Đạt Đa, kinh Anh Vũ (Nghiệp Báo Sai Biệt), Bát Nhã Tâm Kinh, 
kinh Trì Trai, kinh Ái Sinh, kinh Tà Kiến, kinh Tiễn Dụ. Bộ Trung A Hàm 
Trung Hoa có 98 kinh giống với các kinh trong Trung Bộ (Majjhima nikãya). 

- Kinh Tăng Nhất A Hàm gồm 51 tập, 52 phẩm, 472 kinh, được xêp vào 
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh tập 2. Gồm các kinh về pháp số từ 1 pháp 
đến 11 pháp, nên gọi là Tăng Nhất. Trong đó có: kinh A La Hán Cụ Đức, kinh 
Tứ Nhân Xuất Hiện Thế Gian, kinh Ba Tư Nặc Vương Thái Hậu Băng Trần 
Thổ Độn Thân, kinh Cấp Cô Trưởng Giả Nữ Đắc Độ Nhân Duyên, kinh Thí 
Thực Hoạch Ngũ Phước Báo, kinh Ương Quật Ma, kinh Lực Sĩ Di Sơn, kinh 
Vị Tầng Hữu Pháp, kinh Xá Lợi Phất Ma Ha Mục Liên Du Tứ Cù, kinh Thất 
Phật Phụ Mẫu Tánh Tự, kinh Phóng Ngưu, kinh Ngọc Da Nữ, kinh Đại Ái 
Đạo Bát Niết Bàn, kinh Phật Mẫu Bát Nê Hoàn, kinh Xá-Vệ Quốc Vương 
Thập Mộng. Bộ Tăng Nhất A Hàm Trung Hoa có 153 kinh giống với các kinh 
trong Tăng Chi Bộ (Anguttara nikãya). 

- Kinh Tạp A4 Hàm gồm 50 tập, 1362 kinh, được xếp vào Đại Chánh 
Tân Tu Đại Tạng Kinh tập 2. Gồm những kinh ngắn lẫn lộn với nhau. Trong 
đó có: kinh số 3 Tam Pháp Ấn, kinh số 10 Ngũ Âm, kinh số 15 Chuyển Pháp 
Luân, kinh số 28 Bát Chánh Đạo, kinh số 38 Ương Quật Ma, kinh số 41 
Nguyệt Dụ, kinh số 45 Giải Hạ, kinh số 46 Ba Tư Nặc Vương Thái Hậu Băng 
Trần Thổ Độn Thân, kinh số 47 Phóng Ngưu. 

3. Phương Đắng (Vaipulya): Phật thuyết kinh Phương Đăng (còn gọi 
là Phương Quảng), như các kinh Đại Bảo Tích, Lăng Nghiêm, Kim Cang... 
trong 8 năm, nói về tánh bình đẳng của các pháp. 

4. Bát Nhã (Prajna): Phật thuyết kinh Bát Nhã trong 22 năm, nói về 
tánh không của các pháp. 

5. Pháp Hoa (Saddharma pundarika), Niết Bàn (Parinirvana): Sau 
cùng Phật thuyết kinh Pháp Hoa và Niết Bàn trong 8 năm, nói về Phật tánh 
của tất cả chúng sanh, cảnh giới Niết bàn, đính chánh ý nghĩa những đoạn 
kinh thường bị hiểu sai, và nói về lúc Phật S5 nhập Niết bản. 





B- Phân loại theo thể văn trong kinh, bằng bài kệ “Thập Nhị Bộ Kinh” 
(Dvadasanga buddha vacana) sau đây : 
'““Irường Hàng, Trùng Tụng, kiêm Cô Khởi, 
“Nhân Duyên, Thí Dụ, cập Tự Thuyết, 
“Bốn Sự, Bồn Sanh, Vị Tăng Hữu, 
“Phương Quảng, Luận Nghị, cập Ký Việc. 
Nghĩa là theo văn thể thì có 2 bộ (loại) kinh như sau : 
I. Trường Hàng (Sutra): thuộc loại văn xuôi, gồm các Khế kinh. 
2. Trùng Tụng (Geyä):thuộc loại văn vẫn, kệ tụng tóm lược phân văn 
xuôi cho đễ nhớ. 


Sự tích đức Phật 550 


3. Cô Khởi Kệ (Gãthã): thuộc loại văn vẫn, kệ ghi trực tiếp lời Phật 
dạy, không phải để tóm lược phần văn xuôi ở trước. 

4. Nhân Duyên (Nidãna): nêu lên duyên khởi các kinh hay các điều 
luật của Phật. 

5. Thí Dụ (Avadana): Phật kê lại chuyện đời trước của các đệ tử, thánh 
nhân ... để làm thí dụ. 

6. Tự Thuyết (Udãna): tự ý Phật nói kinh trong những trường hợp đặc 
biệt, không vì có người thưa hỏi. 

7. Bốn Sự (Itivuttaka): Phật kế lại những hạnh nguyện, việc làm của 
Phật trong các đời trước. 

8. Bốn Sanh (Jãtaka): Còn gọi là Túc Sanh Truyện. Phật tự thuật các 
đời trước của mình để làm gương. 

9. Vị Tằng Hữu (Abbhuta dharma): kinh ghi lại những việc thần bí, hy 
hữu, không thể nghĩ bàn về đức Phật. 

10. Phương Quảng (Vaipulya): kinh giảng nói giáo nghĩa rộng lớn sâu 
Xa. 

11. Luận Nghị (Upadesa): thảo luận, lý luận, vấn đáp để làm sáng tỏ ý 
nghĩa một vấn đề. 

12. Ký Việc hay Thọ Ký (Vyakarana): nói trước những việc sẽ xảy ra 
về sau để làm tăng đức tin nơi các đệ tử. 

Tạng Kinh đây đủ nhất của Bắc tông hiện nay là bộ “Đại Chánh Tân Tu 
Đại Tạng Kinh” của Trung Hoa. 


Tạng Luận (Abhidhamma Pitaka) 


Tạng Luận hay ¡ Diệu Pháp, còn gọi là Thắng Pháp, là tỉnh hoa của 
Phật Giáo. Tạng Kinh chứa đựng những lời dạy thông thường (vohara 
desana), còn tạng Luận gồm các giáo lý cùng tột (paramattha desana) của đạo 
Phật, nhằm biện luận, phân tích, xếp loại các hiện tượng về tâm lý, vũ trụ và 
siêu hình trong đạo Phật cho người tu học dễ hiểu ý nghĩa thâm sâu của giáo 
lý. 

Đối với một vài học giả, Vi Diệu Pháp không phải do đức Phật giảng 
mà do các đại sư uyên bác khởi thảo về sau, khoảng đầu thời kỳ tượng pháp 
(Khoảng 500 năm sau khi Phật nhập niết bàn). Tuy nhiên, ai cũng phải nhìn 
nhận rằng chính đức Phật đã dạy phần chánh yếu của tạng này. Những đoạn 
gọi là Mãtikã hay Nòng Cốt Nguyên Thủy của giáo lý cao thượng này như 
thiện pháp (kusala dhamma), bất thiện pháp (akusala dhamma) và bất định 
pháp (abyakata dhamma) trong 6 tập của tạng Luận, trừ tập Kathavatthu, đều 
do đức Phật dạy. Ngài Sãriputta được danh dự lãnh trọng trách giải thích sâu 
vào chỉ tiết, và ngài Mahäkassapa trùng tuyên lại trong kỳ kiết tập kinh điển 
lần thứ nhất. Dù tác giả là ai, chắc chăn Tạng Luận cũng là công trình sáng 
tạo của một bộ óc kỳ tải, chỉ có thể so sánh với một vị Phật. Tập Patthãna 
Pakarana, vừa phức tạp vừa tế nhị, diễn tả mối tương quan nhân quả với đầy 


Sự tích đức Phật 55T 


đủ chỉ tiết. Vi Diệu Pháp phân tích và trình bày đầy đủ chỉ tiết về sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức để giúp chúng ta hiểu rõ con người, và hướng dẫn chúng ta 
đến sự thành đạt mục tiêu tối hậu của sự tu tập là giác ngộ và giải thoát. 

Hầu hết các học giả Phật Giáo đều xác nhận rằng muốn thông hiểu giáo 
lý của đức Phật phải có kiến thức về Tạng Luận, vì đó là chìa khóa mở cửa 
vào tri kiến Phật. 


Tạng Luận Päli của Nam tông gồm có 7 bộ : 

1. Dhammasanghani, Pháp Tụ Luận, liệt kê các pháp hợp thành vũ trụ. 

2. Vibhanga, Phân Biệt Luận, xác định và phân loại các pháp. 

3. Dhãtukathã, Chất Ngữ Luận hay Giới Thuyết Luận, liệt kê và nói về 
tương quan giữa các yếu tô trong vũ trụ. 

4. Puggalapaññatti, Nhân Chế Định Luận hay Nhân Thi Thiết Luận, 
phân tích và mô tả về những cá tính con người. 

5. Kathãvatthu, Biện Giải Luận hay Thuyết Sự Luận, của 
Moggalliputta Tissa, nêu lên những điểm tranh luận, và bác bỏ các lập luận 
ngoại đạo. 

6. Vamaka, Song Đối Luận, nói về những “cặp đôi”. Phân tích tâm lý 
cho thấy tính cách đối đãi trong tư tưởng con người. 

7. Patthãna, (Phát Trí Luận), nói về nhân quả tương quan giữa các hiện 
tượng. 

Ngoài ra về sau Nam tông còn có các bộ luận sau đây : 

- Visudhimagsa, Thanh Tịnh Đạo Luận, của Buddhagosha vào thế kỷ 
thứ 5, có giá trị như một bộ bách khoa toàn thư Phật giáo. 

- Sumangalaviläsim, Trường Tập Kinh Chú Sớ, giải thích toàn tập 
Trường Bộ. 

- Pañca Pakarana Atthokattha, Ngũ Thư Thuật Nghĩa: Năm sách chú 
giải Tạng Luận. 

- Abhidhammattha, Thắng Pháp Tập Yếu, của Anuruddha vào thế kỷ 
thứ 8, toát yếu và giải thích rõ ràng giáo nghĩa theo Thượng Tọa Bộ. Đã được 
Hòa Thượng Minh Châu dịch sang tiếng Việt. 


Tạng Luận Sanscri( của Bắc tông đầu tiên do trường phái 
Sarvastivada (Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ) cũng gồm có 7 bộ, về sau đều được 
dịch và xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh tập 26 : 

1. Sangitiparyayapada, Tập DỊ Môn Túc”° Luận của Sariputra, 20 tập. 

2. Dharmaskandhapada, Pháp Uẫn Túc Luận của Maudgalyayana, 12 
tập. 

3. Prakaranapada, Phẩm Loại Túc Luận của Tô Vasumitra, 18 tập. 

4. Dhatukayapada, Giới Thân Túc Luận của Tô Vasumitra, 3 tập. 

5. Vijñanakayapada, Thức Thân Túc Luận của Devasarman, I6 tập. 


75 Chữ Tức ở đây có nghĩa là chân, dùng làm cơ sở cho thân là Phát Trí Luận. 


Sự tích đức Phật 552 


6. Prajnaptisastra, Thi Thiết Túc Luận của Maudgalyayana. 

7. Jñanaprasthana, Phát Trí Luận của Katyayaniputra, 20 tập. 

Vào năm 140, đưới triều vua Kanishka (Ca Nị Sắc, trị vì 127-150), 
tại xứ Kasmira, 7ổ £# 12 là Asvaghosa soạn ra bộ Mahavibhasa (Đại T)-bà- 
s4), côn gọi là Abhidharma mahavibhasa sastra (A-f}-đạt-ma Đại Tỳ-bà-sa 
Luận) gồm 100.000 bài kệ đúc kết cả 7 bộ luận của phái Sarvästivädin 
(Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ). Tổ /hứ 21 là Vasubandhu soạn ra bộ 
Abhidharma Kosa (Câu Xá Luận) gồm 30 tập. 

Hiện nay, trong Đại Tạng Kinh Trung Hoa có I5 bộ luận, như : Lục 
Túc Luận, Luận Đại Tỳ-bà-sa, Luận Đại Trí Độ, Luận Thập Trụ Ty-bà-sa, 
Luận Thập Địa Kinh, Luận Du-già-sư-địa, Luận Thành Duy Thức, Luận 
Nhiếp Đại Thừa, Luận Trung Quán, Bách Luận, Luận Thập Nhị Môn. ... 


3- Thập Đại Đệ Tử 
1- Sãriputta (Xá Lợi Phất), trí tuệ đệ nhất. 


Ông Sãriputta”°, nhỏ hơn đức Phật vài tuổi, sanh tại làng Upatissa 
(Nalaka), quận Naãlanda, cha tên Vanganta7”, mẹ tên Rupa SãrI. Lúc có thai 
ông, bà Sãri bỗng trở nên thông minh tuyệt vời, luận đạo và giảng kinh Veda 
rất hay, hơn cả chồng là ông Vanganta. Ông Sãriputta có cả thảy 3 người em 
gái là Cala, Upacalãä và Sisũpacaälã, và 3 người em trai là Cunda, Upasena và 
Revata. Cả 3 người em trai về sau đều xuất gia và đắc quả A-la-hán”». 

Theo phẩm Xá-Lợi Mục-Liên Nhân Duyên trong Phật Bản Hạnh Tập 
Kinh 46, từ thuở nhỏ ông Sãriputta đã có thân tướng khôi ngô, khi lớn lên học 
tập các kỹ nghệ, thông hiểu bốn kinh Veda. Năm 16 tuổi, ông đã luận nghị 
hàng phục được người khác, các anh em trong dòng họ thảy đều quy phục. 
Ông trở thành người nồi tiếng trong làng nên có biệt danh là Upatissa. Ông 
kết bạn thân với ông Moggalläna ở làng Kolita bên cạnh. Một hôm, cả hai rủ 
nhau đến dự lễ cúng tế long trọng ở thành Rajagaha, thấy mọi người vui chơi 
hỗn tạp, chợt nghĩ đến một trăm năm sau tất cả mọi người có mặt hôm nay 
đều chết và cảnh tượng hôm nay sẽ hoàn toàn đổi khác (cuộc đời vô thường), 
hai người bạn rủ nhau ổi tìm thầy học đạo. Sau khi dọ hỏi các vị đạo sư đương 
thời, Sãriputta và Moggallãna đến thọ giáo với đạo sư `añjaya, một trong sáu 
ngoại đạo. Chỉ trong bảy ngày, hai ông đã thông suốt được giáo chỉ của thầy, 
và được giao cho chức giáo thọ, có thể thay thầy để chỉ dạy cho các bạn đồng 
môn. Nhưng Sãriputta và Moggallana chưa hài lòng, hai ông chia tay nhau ổi 


7% Xem Tiểu Bộ, Trưởng Lão Tăng Kệ, kinh 259: Sãriputta. 

7 Xem “The Buddha and his teachings” của Narada, trang 114. Theo Phật Học Từ Điển của Đoàn 
Trung Còn thì cha của Sãriputta tên là Tyshya (Tissa, Đề Xá). 

7% Xem Buddhist Legends, quyên II, trang 209-211. 





Sự tích đức Phật 553 


tìm chân sư, Sãriputta đi về miền nam, Moggallãna đi về phương bắc, hẹn khi 
gặp được chân sư sẽ thông báo cho nhau để cùng đến học. 

Chắng bao lâu, ông Sãriputta đang đi trong thành Rãjagaha bỗng gặp 
đại đức Assaji đang đi khất thực. Thấy đại đức Assaji có vẻ mặt thanh thoát, 
tướng đi oai nghi tề chỉnh, ông đến hỏi : 

— Kính bạch tôn giả, ngũ quan của ngài thật là trong sáng và thanh tịnh. 
Xin ngài hoan hỉ cho con biết vì sao ngài thoát ly thế tục ? Ai là vị tôn sư của 
ngài? Ngài truyền bá Giáo Pháp của ai ? 

— Này đạo hữu, Đại đức Assaji đáp, bần tăng chỉ là một tu sĩ sơ cơ, 
chưa đủ khả năng giảng giải Giáo Pháp đầy đủ và rành rẽ cho đạo hữu. 

— Kính bạch tôn giả, con là Sãriputta ở làng Dpatissa, kính xin tôn giả 
tùy hỷ chỉ giáo ít nhiều, con sẽ cố găng tự tìm hiểu được phần nào hay phân 
nấy. Xin ngài dạy cho con vài điểm thiết yếu, tóm lược cho con một vải ý 
quan trọng trong Giáo Pháp mà ngài đã học được. 

- Đức bồn sư Gotama chỉ dạy rất nhiều, nhưng bần tăng chỉ thuộc được 
bốn câu kệ sau đây. Vậy bần tăng xin đọc cho đạo hữu nghe : 

Ye dhamma hetuppabhava 
tesam hetum tathaga1o. 

Aha tesan ca yo nirodho 
evam vadi mahã samano. 

Có nghĩa là : 

Các pháp đều do nhân duyên sanh. 
Như Lai đã giải thích rõ ràng các nhân duyên đó 
Và chỉ cách chấm dứt các pháp. 
Vị Đại Sa môn dạy như thế.” 

Bốn câu kệ đó vừa tóm tắt lý nhân duyên về sự sanh diệt của các pháp 
(vạn vật vô thường) vừa chỉ cách tu tập giải thoát (chấm dứt các pháp hư vọng 
trong tâm). Ông Sãriputta vốn rất thông minh, vừa nghe xong hai câu đầu liền 
bừng ngộ và đắc quả Tu-đà-hoàn (Sotãpatti). Từ đó về sau, để tỏ lòng biết ơn 
đối với Đại đức Assaji, mỗi khi nghe Đại đức Assaji ở nơi nào thì ông 
Sãriputta quay về hướng ấy chấp tay đảnh lễ, và lúc ngủ luôn luôn quay đầu 
về hướng ấy. 

Đúng theo lời cam kết, Sãriputta đi tìm Moggallãna báo tin và đọc lại 
bốn câu kệ. Nghe xong, ông Moggallana cũng đắc quả Tu-đà-hoàn. Hai ông 
liền đến thầy cũ là đạo sư Sañjaya Belatthiputta báo tin và mời thầy cùng đến 
thọ giáo với Phật. Đạo sư Sañjaya từ chối, nhưng có 155 đệ tử của ông cùng 
theo hai ông Sãriputta và Moggallana đến Rừng Kè xin thọ giáo với Phật. Một 
tuần lễ sau, nhờ Phật dạy quán Tứ đại, Đại đức Moggallana đắc quả A-la-hán. 
Đến tuần thứ hai, khi nghe đức Phật thuyết kinh Vedanä Pariggaha cho đạo sĩ 


7% Bài kệ bằng chữ Hán như sau: “Chư pháp tùng duyên sanh, 
“Diệc tùng nhân duyên diệt. 
“Ngã, Phật, Đại Sa môn, 
“Thường tác như thị thuyết. 





Sự tích đức Phật 554 


Dighanakha, Đại đức Sãriputta đắc quả A-la-hán. Chiều ngày hôm ấy, đức 
Phật triệu tập tất cả các đệ tử đến quanh ngài để tấn phong Đại đức Sãriputta 
làm đệ nhứt đệ tử, trí tuệ bậc nhứt. 

Theo kinh 7háp Nhị Du, sau khi xuất gia, Sãriputta thường theo bên 
Phật, giúp ngài trong việc giáo hóa, tổ chức và điều hành Giáo Hội. Ông 
thường được Phật khen ngợi và tin dùng. Ông là người chủ chốt trong VIỆC 
hướng dẫn cư sĩ Sudattã kiến lập tỉnh xá Jetavana từ đầu đến cuối. Khi 
Devadatta lập Giáo Hội riêng ở Gayäsisa, chính Sãriputta và Moggallana đã 
đến tận nơi thuyết pháp và khuyên nhủ các vị khất sĩ nên trở về với Phật. 
Cũng chính đại đức Sãriputta là người chuyên giảng rộng lại phần Giáo Pháp 
cao siêu (Abhidhamma) của đức Phật đã nói, để các vị khất sĩ được dễ hiểu. 

Năm -545, Thượng tọa Sãriputta về làng Upatissa thăm mẹ bệnh nặng 
và đã săn sóc bả cho đến khi bà lâm chung. Sau lễ trà tỳ của bà Sari, sẵn có 
mặt đầy đủ bà con và dân cư quen biết trong làng, Thượng tọa thuyết pháp 
cho họ nghe. Mọi người đều chăm chú lắng nghe vì Thượng tọa nói hay lắm. 
Thượng tọa giảng về cuộc đời là vô thường và dẫy đầy những thông khổ về 
thân cũng như vệ tâm, Chánh Pháp là con đường duy nhất có thể đưa con 
người ra khỏi biển khổ sanh tử để đến niết bàn an lạc thanh tịnh. Sau thời 
pháp, Thượng tọa làm lễ quy y Tam Bảo cho gần mười người. Rồi đêm đó 
Thượng tọa ngồi nhập định trong tư thế kiết già. Đến sáng sớm hôm sau, chú 
thị giả Cunda mới biết là Thượng tọa Sãriputta đã nhập diệt có lẽ vào lúc nửa 
đêm, trong phòng nơi Thượng tọa được sanh ra. Trước đó Thượng tọa có nói 
là muốn nhập diệt trước Phật, và dặn Cunda nên đem y bát và xá lợi của 
Thượng tọa đến trình Phật và xin Phật cho chú đi theo kề cận ngài. Y bát và 
xá lợi của Thượng tọa Sãriputta được vua xứ Kosalã thỉnh về Sãvatthi và xây 
tháp thờ tại Jetavana. Ngoài ra, dân làng Upatissa và Phật tử còn xây một tháp 
khống lồ bằng gạch thờ ngài tại viện Đại học Nãlandã. 

Theo kinh Pháp Hoa, đức Phật có thọ ký cho ngài SãrIputta sẽ thành 
Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai (Padmaprabha), ở thế giới tên Ly Cấu 
(ViradJa), vào kiếp. Đại Bửu Trang Nghiêm (Mahã ratana vyuha kalpa). 

Tác phẩm về ngài : A-tỳ-đạt-ma Tập Dị Môn Túc Luận (20 quyền); 
Luận Xá Lợi Phất A-tỳ-đảm (30 quyên). 


2. Mogøallãna (Mục Kiên Liên), thần thông đệ nhất. 


Ông Mogsalläna, sanh cùng một ngày với ông Sãriputta, người làng 
Kolita, gân Nãlandã, cha là vị xã trương trong làng, mẹ tên Mogsali 
(Moggallani, Thanh Đề), thuộc dòng Bả-la-môn, phong lưu, sang trọng. Ông 
là người thông minh trí tuệ, học rộng và có đức hạnh. Ông kết bạn thân với 
ông Sãriputta ở làng Upatissa, kế bên làng ô ông. Một hôm, cả hai rủ nhau đến 
dự lễ cúng tế long trọng ở thành Rãjagaha, thấy mọi người vui chơi hỗn tạp, 
chợt nghĩ đến cuộc đời vô thường, hai người bạn rủ nhau đi tìm thầy học đạo. 
Nhưng cha mẹ ông không thuận cho ông xuất gia. Ông tuyệt thực luôn mấy 


Sự tích đức Phật 555 


ngày liền. Cha mẹ ông đành chìu theo ý ông. Hai ông Moggallãna và 
Sãriputta liền rủ nhau đến nghe sáu vị đạo sư ngoại đạo thuyết pháp, cuối 
cùng hai ông đến xin thọ giáo với đạo sư Sañjaya. Chỉ trong bảy ngày, hai 
ông đã thông suốt được giáo chỉ của thầy, và được giao cho chức giáo thọ, có 
thê thay thây để chỉ dạy cho các bạn đồng môn. Nhưng Sãriputta và 
Mogøgallana chưa hải lòng, hai ông chia tay nhau đi tìm chân sư, Sãriputta đi 
về miền nam, Moggallãna đi về phương bắc, hẹn khi gặp được chân sư sẽ 
thông báo cho nhau để cùng đến học. Chẳng bao lâu, ông Sãriputta gặp được 
đại đức Assaji tại thành RãJagaha (Vương Xá), và được đại đức AssajJi đọc 
cho nghe bốn câu kệ của Phật về lý vô thường và đạo giải thoát. Sau khi nghe 
xong, ông Sãriputta liền đắc quả Tu-đả-hoàn. Khi ông Sãriputta tìm gặp ông 
Moggallana và đọc lại bốn câu kệ trên thì ông Moggallãna cũng đắc quả Tu- 
đà-hoàn. Hai người liền đắt nhau đến gặp đạo sư Sañjaya báo tin và mời đạo 
sư cùng đến thọ giáo với Phật, nhưng đạo sư Sañjaya từ chối. Trong lúc đó 
155 đệ tử của đạo sư SañJaya xin tháp tùng với hai ông Sãriputta và 
Moggalläna đến xin xuất gia với Phật tại Rừng Kè, cách Rãjagaha 2 km về 
phía tây nam. Chỉ một tuần lễ sau ngày xuất gia, đại đức Moggallãna đắc quả 
A-la-hán khi thực hành pháp quán Tứ Đại do Phật dạy. 

Đại đức Moggallãna rất siêng năng tu tập thiền định nơi thanh vắng, 
nên chắng bao lâu trở thành vị đệ £6ử thần thông bậc nhất của Phật. 

Năm -566, sau khi chứng được ngũ thông, thầy dùng thiên nhãn tìm 
xem cha mẹ mình hiện giờ ở đâu. Thầy thấy cha hiện đang sanh vào một gia 
đình Bà-la-môn giàu có, còn mẹ thì phải đọa làm ngạ quỷ, chịu khổ sở đói 
khát. Thây dùng thần túc thông mang cơm đến cho bà ăn, nhưng mỗi lần cơm 
đưa tới miệng thì biến thành lửa, không thể nào ăn được. Thây liền cầu Phật 
chỉ dạy cách cứu mẹ khỏi khô nạn ngạ quỷ. Phật dạy cách thiết lễ trai tăng 
long trọng vào ngày tự tứ mãn hạ, gọi là lễ Vu Lan Báo Hiếu, nhằm ngày rằm 
tháng 7 âm lịch mỗi năm. Thượng tọa Moggallãna nghe lời Phật dạy, thiết lễ 
Vu Lan cúng dường. Nhờ lòng hiếu thuận tha thiết của Thượng tọa, và thần 
lực hộ niệm của chư tăng thanh tịnh hiện tiền và chư Phật mười phương, bà 
Mogsalï (Thanh Đề), mẹ của Thượng tọa Mogøgallãna, liền cảm ứng được tâm 
lành, đứt hết tánh tham lam bỏn sẻn, được thoát cảnh nøạ quỷ, sanh VỀ cõi trời 
Quảng Quả, cõi trời đầu tiên của Tứ Thiên. 

Thượng tọa Moggallãna lại có tánh ngay thắng kiên cường, thường hay 
chỉ trích những chỗ sai lầm trong giáo lý ngoại đạo, nên một hôm, vào năm 
546 trước tây lịch, Thượng tọa bị một nhóm người võ trang gậy gộc phục kích 
và đánh chết dưới chân núi Isigili gần tỉnh xá Veluvana. Sau lễ trà tỳ, đức 
Phật chỉ nơi xây tháp an trí xá lợi Thượng tọa Moggallãna ở gần công tỉnh xá 
Veluvana (Trúc Lâm). 

Theo kinh Pháp Hoa, đức Phật có thọ ký cho thầy Moggallãna về sau sẽ 
thành Phật hiệu là Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Như Lai (Tamalapatra 
Chandanagandha), ở thế giới Ý Lạc (Manobhirama), vào kiếp Hỷ Mãn 
(RatIprapurana). 


Sự tích đức Phật 556 


Tác phẩm về ngài : Mục Kiền Liên Pháp Uẫn Túc Luận (12 quyền) 
trong Đại Tạng Kinh. 


3. Mahäã Kassapa (Ma-Ha Ca-Diếp), hạnh đầu-đà đệ nhất. 
(Xem Vị Tô thứ nhất trong phần “Ba Mươi Ba Vị Tổ-Sư”) 
4. Subhñti*“" (Tu Bồ Đề), giải không đệ nhất. 


Ông Subhũti, quê ở thủ đô Sãvatthi, xứ Kosalä, cha tên Sumana, em trai 
ông Anäthapindika. Khi vừa chảo đời, tất cả đồ đạc trong nhà bỗng nhiên biến 
mất, ba ngày sau mới trở lại như trước, do đó cậu bé được đặt tên là Subhũt, 
có nghĩa là Không Sinh. Thây tướng số lại bảo đó là điềm rất tốt cho tương lai 
cậu bé, nên người nhà cũng gọi cậu là Thiện Cát. 

Thuở nhỏ Subhũti có đồng nào thường đem cho người nghèo túng, có 
khi cởi áo ngoài cho luôn. Cha mẹ khuyên bảo không được bẻn giữ Subhũt 
luôn trong nhà, không cho ra đường chơi. Subhiti đã không buôn, lại thích 
tìm đọc sách vở về triết học và tôn giáo. Subhũti thường tự hào nói với cha 
mẹ : 

— Tất cả sum la vạn tượng trên vũ trụ đều hiện rõ trong tâm con, tâm 
con như hư không rỗng rang chăng có chút gì. 

Đến khi Phật vừa thành lập xong tỉnh xá Jetavana ở Sãvatthi, cha mẹ 
ông Subhũti đều đến quy y với Phật. Một hôm cha ông bảo : 

— Này Subhũti, con thường tự cho mình có trí tuệ, thông hiểu chân lý, 
vũ trụ, nhân sinh. Nhưng sánh với đức Phật con còn thua rất xa. Đức Phật 
chẳng những có đại trí tuệ mà còn có đại thần thông, đại từ bị. Từ khi ngải 
quang lâm đến Sãvatthi, các quan chức, thân hảo, nhân sĩ và dân chúng đến 
quy y với ngài thật đông. Cha định thỉnh đức Thế Tôn về nhà cúng dường để 
con có địp học hỏi thêm. 

Subhũti nôn nao gặp Phật, nên chiều hôm ấy ông lén đến Jetavana xem 
Phật là người thế nào. Đến nơi, Subhũti thấy Phật đang ngôi trên tòa cao 
thuyết pháp, thân tướng trang nghiêm, giọng nói đầm ấm, rõ ràng, vang Xa, 
trước hăng ngàn thính chúng ngồi im lặng lắng nghe. Đức Phật nói đến đoạn 
kết bài pháp như sau : 

= Này quý vị, sở dĩ thể gian dẫy đầy đau khô bởi chiến tranh, chết chóc, 
cướp guụt, giết hại lẫn nhau, là vì chúng sinh mê lầm. Vạn vật đều vô thường, 
vô ngã mà chấp là thường, là ngã. Các lạc thú ở đời đều là nhân của khổ mà 
chấp là vui. Do đó phải chịu đau khổ luân hồi không lối thoát. Quý vị nên 
dũng mãnh tinh tấn tu Giới Định Tuệ để chứng ngộ rằng tất cả chúng sinh đều 


89 Xem Tiểu Bộ, Trưởng Lão Tăng Kệ, kinh 1 (Subhũti); Trung A Hàm 43: kinh Câu Lâu Sấu Vô 
Tránh; Tăng Nhât A Hàm 3, 28; Luận Đại Tỳ-bà-sa 179; Luận Đại Trí Độ 53; Kinh Thí Dụ 1; Duy 
Ma Kinh Văn Sớ 13; Đại Đường Tây Vực Ký 1. 


Sự tích đức Phật 557 


cùng chung một thể tánh, đến chừng đó cảnh giới niết bàn an lạc, thanh tịnh, 
thường hằng sẽ hiện đến với quý vị. 

Tuy chỉ nghe được đoạn kết, Subhũti rất cảm động và mong sớm được 
học pháp tu Giới Định Tuệ, ông liền tiến đến trước Phật đảnh lễ xin xuất gia 
làm đệ tử. Đức Phật hoan hỉ chấp thuận. 

Đại đức Subhũti vốn có tánh thương người nghèo khó, nặng nghiệp, 
không hiểu nổi giáo lý cao siêu, nên ông chỉ đến khất thực nơi nhà giàu CÓ. 
Trái lại đại đức Mahä Kassapa chỉ đến khất thực nơi nhà nghèo, vì ông muốn 
cho họ có cơ hội làm việc phước thiện đỀ tạo nghiệp lành cho đời sau. Khi 
đức Phật biết được, đều quở hai ông không có tánh bình đẳng, và khuyên các 
khất sĩ nên thực hành tánh bình đẳng bằng cách đi khất thực theo thứ tự từng 
nhà, không phân biệt giàu nghèo. 

Thượng tọa Subhũti là người đứng ra thưa hỏi Phật trong kinh Kim 
Cang Bát-Nhã Ba-la-mật, và đã thâm nhập pháp Vô-ngã Đồ-sanh để an trụ 
tâm và pháp Vô-tướng Bồ thí để hàng phục tâm. Từ đó Thượng tọa nỗi tiếng 
là vị đệ tử "Giải không đệ nhất" và có tâm Từ vô lượng. 

Sau hạ thứ 7, khi được đại đức Anuruddha báo tin đức Phật lên cung 
trời Đao Lợi thuyết pháp cho thánh mẫu Mahã Mayä trong ba tháng sắp trở 
về, các vị đại đệ tử nô nức đi đón Phật. Uppalavanna (Liên-Hoa-Sắc), vị Tỳ 
kheo ni thần thông đệ nhất, là người đầu tiên bước đến đảnh lễ Phật và nói : 

— Bạch Thế Tôn, đệ tử là Uppalavanna, người đầu tiên đến nghĩnh đón 
Thế Tôn, xin Thế Tôn chứng minh cho. 

Đức Phật mỉm cười nói : 

— Này Uppalavannã, người nghinh đón Như Lai trước nhất chắng phải 
là sư cô đâu. 

Uppalavannä lấy làm lạ hỏi : 

— Bạch Thế Tôn, nếu chẳng phải con vậy là ai ? 

Đức Phật nhìn các đệ tử, ôn tồn nói : 

— Cám ơn quý vị khất sĩ đã từ xa xôi về đây tiếp đón Như Lai, nhưng 
người gặp Như Lai trước nhất chính là Subhũti. Thầy Subhũti hiện đang quán 
Tánh Không của các pháp và an trú Tâm Không trong một hang núi ở 
Gijjhakũta, do đó thầy mới là người thấy Phật trước nhất. 

Trong kinh Pháp Hoa, đức Phật có thọ ký cho thượng tọa Subhũti về 
sau sẽ thành Phật hiệu là Danh Tướng Như Lai (Sasiketu), ở thế giới Bảo 
Sanh (Ratana Sambhava), vào kiếp Hữu Bảo (Ratana Vabhasa). 


5. Punna MantänTputta*" (Phú-Lâu-Na Mãn-Từ- Tủ), 
thuyêt pháp đệ nhật. 


3! Xem Tiểu Bộ, Trưởng Lão Tăng Kệ, kinh 4 (Punna MantänTputta); Từ Điển Phật Học Huệ 
Quang; Tạp A Hàm 10, 16; Trung A Hàm 2: Kinh Thất Xa; Tăng Nhất A Hàm 2, Phẩm Đệ Tử; 
Phật Bản Hạnh Tập Kinh 37: Kinh Mãn Nguyện Tử; Kinh Đạo Hành Bát Nhã 1, Phẩm Đạo Hạnh; 
Luận Phân Biệt Công Đức 4; Luận Đại Trí Độ 3; Huyền Ứng Âm Nghĩa 3, 8. 


Sự tích đức Phật 558 


Ông Punna MantãnTputta (S:Purana Maitrayaniputra, Phú- Lâu-Na Di- 
Đa-La-Ni-Tử) sanh cùng ngày với Phật, tại làng Donavatthu gần thủ đô 
Kapilavatthu, xứ Sãkyã, con một vị quốc sư trong triều vua Suddhodana (Tịnh 
Phạn), mẹ là Mantãni, chị của ông Kondañña (Kiều Trần Như). Ông là người 
đoan chính, thông minh, học rộng, biết thiên văn, địa lý và cách khám bệnh 
cho thuốc, thông hiểu các kinh Veda, không thích việc trần thế. 

Khi thái tử Siddhattha xuất gia, ông Punna MantãnTputta cùng 29 người 
bạn cũng xuất gia, vào núi Himalaya tu theo pháp Bà-lê-bà-giá-ca. Khi đức 
Phật thành đạo dưới cội Bồ-đề thì ông Punna MantãnTputta cùng 29 người bạn 
cũng đều đắc Tứ Thiền và Ngũ Thông. Tắt cả dùng thần túc thông hiện đến 
Isipatana (Sarnath), xin xuất gia, về sau đều chứng quả A-la-hán. Đại đức 
được Phật công nhận là vị đệ £ thuyết pháp hay nhất. 

Năm -565, đức Phật phái Thượng tọa Punna MantänTputta đến xứ 
Sunäparanta để giáo hóa dân chúng nơi đây nỗi tiếng là hung ác và thô bạo. 
Thượng tọa đến xứ Sunäparanta hoằng pháp rất thành công*”, chỉ trong vòng 
một năm, độ được 500 người quy y Tam Bảo, và 500 người xuất gia, thành 
lập tính xá tu học và kiết hạ ngay trong năm ấy. Về sau, Thượng tọa nhập vô 
dư niết bàn tại xứ này. 

Lúc Phật nhập niết bàn tại Kusinärä, Thượng tọa Punna MantänTputta 
bận đi hoăng hóa xa nên không kịp đến dự lễ trà tỳ. Khi Thượng tọa về đến 
Veluvana ở Rãjagaha thì cuộc kiết tập Kinh điển lần thứ nhứt đã kết thúc. Sau 
khi được nghe đọc lại ba tạng Kinh, Luật, Luận vừa kiết tập, Thượng tọa 
Punna MantãnTputta cho ý kiến như sau : 

— Thưa chư huynh đệ, các vị kiết tập Giáo Pháp như thế này là điều rất 
quý báu được mọi người cảm phục. Về nội dung toàn bộ, tôi không có ý kiến 
gì thêm. Nhưng về tạng Luật, /ói thấy có 8 điêu ngắn cám về ăn UỐng không 
đúng hẳn với bản ý của đức Thể Tôn, và cô thê gây trở ngại cho việc điều 
hành của tăng đoàn trong một tính xá. Như là cắm tự lấy thức ăn, cấm mang 
thức ăn từ nơi khác vê, cấm ăn các thứ trái cây, cắm ăn những vật thực sản 
xuất từ hỗ ao ... Gặp năm thất mùa, gặp thời đói khó, khi đi xin không được 
thức ăn, đức Phật đều cho phép 8 việc trên. 

— Đúng vậy, Thượng tọa Mahã Kassapa nói, nhưng Thế Tôn chỉ cho 
phép 8 điều ây trong những hoàn cảnh rất đặc biệt mà thôi. 

Theo quyên 4 kinh Pháp Hoa, đức Phật thọ ký cho Thượng tọa Punna 
MantänTputta sẽ thành Phật hiệu là Pháp Minh Như Lai (Dharmaprabhasa), ở 
thế giới Thiện Tịnh, vào kiếp Bửu Minh. 


82 Xem Từ Điền Phật Học Huệ Quang: Tạp A Hàm 13; Luật Ma-ha Tăng-kỳ 23. 


Sự tích đức Phật 559 


6. Mahä-Kaccana'° (Ma-Ha Ca-Chiên-Diên), luận nghị đệ 
nhất. 


Ông Mahã Kaccãna (Mahã Katyana) sanh ở thủ đô UjjenT°, xứ 
Avanữ* (A Bản Đề), dưới triều vua Candappajjota. Ông lớn hơn Phật độ 10 
tuổi. Ông là con thứ hai của ông Bà-la-môn tên Tirtivaccha làm quốc sư 
trong triều vua Pajjota. Mẹ ông tên Candapadumä. Ông là cháu gọi ông Asita 
Kãladevala (A Tư Đà) bằng cậu ruột. 

Ông Mahã Kaccaãna thọ giáo với người cậu ruột là đạo sư Asita, chứng 
được Tứ Thiền và Ngũ Thông. Ông được vua Bimbisa xứ Magadha thỉnh về 
làm đạo sư. Về sau vì không hiểu nghĩa hai câu kệ, ông nhớ đến lời tiên đoán 
của thầy ông là Asita về sự ra đời của đức Phật nên ông tìm đến xin Phật giải 
giúp. Nhân dịp này, Phật giảng cho ông, nghe về Trung đạo, Tứ diệu để và 12 
Nhân duyên. Ông liền khai ngộ, xin xuất gia theo Phật, ít lâu sau đắc quả A- 
la-hán, được Phật khen là vị đệ £# luận nghị đệ nhất. Trên đường hoăng 
pháp, ngài Punna MantãnTputta thường thuyết pháp trước đại chúng, trái lại 
ngài Mahä Kaccäna thì thích thuyết pháp cho từng người để thuyết phục họ 
bằng cách luận nghị. Sau khi Phật diệt độ, Thượng tọa Mahäã Kaccãna vẫn 
còn sông, giáo hóa chúng sanh, và thường cảm hóa những người theo ngoại 
đạo. 

Theo kinh Pháp Hoa, đức Phật thọ ký cho Thượng tọa Maha Kaccana 
sẽ thành Phật hiệu là Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai 
(DJambunadaprabha). 

Theo Câu Xá Luận Quang Ký I1 thì quyên A-tỳ-đạt-ma Thi Thiết Luận 
trong Lục Túc Luận là do ngài soạn. 

Trong Mật tông, ngài được xếp vào ngôi thứ 6, hàng phía trên, bên trái 
Phật Thích Ca Mâu Ni trong biểu đồ Mạn-đồ-la (Mandala) Thai Tạng Giới : 
Ngài ngồi trên tòa lá sen, lòng bàn tay phải dựng đứng, co ngón áp út và ngón 
út lại, tay trái cầm một góc cả-sa đặt trước ngực. 


7. Anuruddha** (A Na Luật), thiên nhãn đệ nhất. 


— Anuruddha là em chú bác của thái tử Siddhattha, nhỏ hơn thái tử vài 
tuôi, sanh tại thủ đô Kapilavatthu, xứ Sãkyä. Theo các kinh Khởi Thê 10, 


83 Xem "Dictionary of Pali Proper Names" (Pali Text Society), Từ Điển Phật Học Huệ Quang; 
Trưởng Lão Kệ; Tạp A Hàm 9, 19, 20; Luật Ngũ Phần 21; Luật Thập Tụng 25; Pháp Hoa Kinh 
Văn Cú 1, hạ; Huệ Lâm Âm Nghĩa 8; Thai Tạng Giới Thất Tập, thượng. 

8 Theo Geography of Early Buddhism, trang 22, chữ Avanti. 

35 A vanfi, Vatsa,Magadha và Kosala là 4 xứ lớn nhất ở Ân-độ vào thời Phật. 

86 Xem "Dictonary of Pali Proper Names” (Pali Text Society); Buddhist Legends, quyên III, trang 
267-270; Từ Điền Phật Học Huệ Quang; Trung A Hàm 18: kinh Bát Niệm; Trường A Hàm 4: kinh 
Du Hành; Phật Bản Hạnh Tập Kinh 58; kinh Phật Ngũ Bá Đệ Tử Tự Thuyết Bản Khởi, phẩm A- 
na-luật; Luận Đại Trí Độ 11. 











Sự tích đức Phật 560 


Luật Ngũ Phần 15, Chúng Hứa Ma-Ha Đề 2, thì Anuruddha là con của 
Dhotodana (Hộc Phạn). Còn theo Phật Bản Hạnh Tập Kinh 11, Luận Đại Trí 
Độ 3, thì Anuruddha là con của Azmfodana (Cam Lộ Phạn). Nhưng theo 
quyền The Buddha and His Teachings của Hòa Thượng Narada xuất bản năm 
1998 thì Anuruddha là con của Sukkodana (Bạch Phạn), và là em của 
Mahaãnama. 

Thuở nhỏ, Anuruddha đã rất hoạt bát, thông minh, có tải về âm nhạc, 
kỹ thuật, thường ca hát trước đông người và làm những điệu bộ khôi hài khiến 
mọi người vui cười, cảm mến. Chú bé Anuruddha lại thích chơi đánh bạc ăn 
bánh, khi thua hết bánh chú lại chạy tìm mẹ xin thêm. Có lần bà mẹ bảo 
“Bánh không có”. Anuruddha rất được mẹ nuông chìu, chưa hề biết “không 
có” là cái gì, bèn nói “Bánh không có cũng được, mẹ đưa cho con đi”. Bà mẹ 
lây cái hộp không đưa cho chú xem. Nhưng lạ thay, khi mở hộp ra lại thấy 
đầy bánh trong hộp. Bà mẹ rất ngạc nhiên, cho rằng Anuruddha là một đứa bé 
phi thường, có phước báo lớn.*®” 

Năm -58§, sau hạ thứ 2, ông Anuruddha cùng đi với Bhaddiya, 
Devadatta, Bhagu, Kimbila, Ananda và người thợ hớt tóc tên Upäli, đến thành 
phố Anupiya, xứ Mallä, để xin xuất gia theo Phật. Khi mới xuất gia, đại đức 
Anuruddha có tật mê ngủ, giải đãi công phu. Một hôm, trong khi Phật thuyết 
pháp, đại đức Anuruddha ngôi ngủ gật, bị Phật quở trách*". Đại đức lây làm 
tủi hỗ, khóc suốt bảy ngày đêm không ngủ, vì thê vướng bệnh lao mắt rồi mù 
luôn. Đức Phật an ủi, cho biết đó là tiền nghiệp phải trả, rồi dạy thầy tu pháp 
Lạc Kiến Chiếu Minh Kim Cang Tam Muội*° (äloka-saññä kasina), là công 
phu tập trung hoản toàn tư tưởng vào ánh sáng của Bồn Giác Chơn Như. Đại 
đức Anuruddha chuyên cần tu tập, ít lâu sau được thiên nhãn thông 
(dibbacakkhu abhiññãna), xem thấy mười phương thế giới rỗng suốt, rõ rệt dễ 
dàng như thấy trái xoài trong bàn tay. Đức Phật thọ ký cho thành bậc A-la- 
hán, và khen đại đức Anuruddha là vị đệ £ử có thiên nhãn đệ nhất. 

Sau khi đắc quả A-la-hán, Thượng tọa Anuruddha thường độ cho nhiều 
người. Một hôm, đang đi đường xa, gặp lúc trời tối, Thượng tọa ghé vào nhà 
trọ nghỉ đêm. BỊ cô chủ quán trêu ghẹo, Thượng tọa liền dùng thần thông bay 
lên cao. Thấy phép lạ, cô chủ quán sụp xuông lạy, xin quy y Tam Bảo và 
nguyện sẽ trở nên một tín nữ đứng đắn. (Xem Tạng Luật, Phân Tích Giới Tỳ Khưu 
2: 294) 

Có lần Thượng tọa Anuruddha đang đi từ Sãvatthi đến Vesäli. Trên 
đường đi gặp một thiếu phụ giận chồng, bỏ nhà chồng ở Sãvatthi đi về nhà 
cha mẹ ruột ở Vesäli. Thiếu phụ yêu cầu thầy đi chung đặng che chở dùm. 


$7 Xem Buddhist Legends, quyên III, trang 267-270. 

#3 Xem Trường Bộ 33. 

39 Lực Kiến Chiếu Minh Kim Cang Tam Muội : Trong khi thiền định, tập trung tư tưởng hoàn 
toàn vào sự nhận thức ánh sáng, cho đến khi nhắm mắt cũng thấy toàn ánh sáng khắp mọi nơi như 
lúc đang nhìn mặt trời mọc. Quán biết tánh của ánh sáng chu biến khắp pháp giới, thuộc tánh Bốn 
Giác Chơn Như. Xem Buddhist Legends, quyên I, trang 21-22; Vocabulaire Pãli-Franeais, trang 
101, chữ Kasina (Biến. xứ định tướng). 


Sự tích đức Phật 561 


Anh chồng theo kịp, ngỡ rằng ông sư dắt vợ mình đi trốn, liền áp đến đánh. 
Thượng tọa Anuruddha lặng thính đứng nhập định. Chồng của thiếu phụ thấy 
vậy, không dám nghĩ quấy, đổi giận làm vui, tỏ lời xin lỗi. Thượng tọa 
Anuruddha cũng là người theo sát bên cạnh Phật lúc Phật nhập niết bàn, và 
hướng dẫn thánh chúng tụng niệm sau khi Phật vừa nhập diệt. 

Theo kinh Pháp Hoa, đức Phật thọ ký cho Thượng tọa Anuruddha và 
500 vị đệ tử A-la-hán khác sẽ lần lượt thành Phật, cả thảy đồng một danh hiệu 
là Phổ Minh Như Lai (Samantäprabhasa Tathãgata). 


8. Upäli°° (Ưu Ba Ly), trì luật đệ nhất. 


Upäli là người thợ hớt tóc, kém hơn Phật độ 10 tuổi, ở xứ Sãkyã, gần 
ranh giới xứ Malla. Năm -588, một hôm, sáu vị vương tử dòng Sãkya là 
Bhaddiya, Devadatta, Anuruddha, Bhagu, Kimbila và Änanda đi bằng xe tứ 
mã từ thủ đô Kapilavatthu đến sát biên giới xứ Mallãä thì xuống xe, cho xe trở 
về, rồi cùng nhau đi bộ đến thành phố Anupiya thuộc xứ Mallã, cách biên giới 
không xa. Anuruddha đề nghị mọi người cởi bỏ hết đồ trang sức quý giá, chỉ 
ăn mặc thật đơn giản trước khi qua biên giới. Mọi người tán thành. Họ cởi 
những xâu chuỗi ngọc và những chiếc vòng bằng vàng bằng bạc ra gói lại 
trong một cái áo. Khi vừa đến một làng nhỏ thì họ gặp một quán hớt tóc 
nghẻo nàn. Anh thợ hớt tóc là một thanh niên trạc tuổi họ, mặt mày khôi ngô 
nhưng ăn mặc rách rưới. Anuruddha ghé vào quán hỏi thăm đường đi đến 
thành phố Anupiya. Anh thợ hớt tóc cho biết tên anh là Upäli và tình nguyện 
dắt sáu người khách lạ đi một đoạn đường sang biên giới. 

Dpäli đưa các vương tử qua khỏi biên giới xứ Mallã, chỉ đường đi 
Anupiya, rồi vái chào các vương tử để trở về. Anuruddha cám ơn Upäli và 
trao cho Upäli cái áo gói đầy châu báu trong đó. Chàng nói : 

— Này Upäli, chúng tôi muốn theo Phật xuất gia. Chúng tôi không cần 
dùng những thứ trang sức châu báu này nữa. Chúng tôi tặng lại anh. Từng â ấy 
châu báu vàng bạc đủ để anh sống sung sướng suốt đời. 

Các vương tử từ giã Upäli rồi lên đường. Anh thợ hớt tóc mở chiếc áo 
ra. Vàng ngọc làm anh ta lóc mắt. Anh không tin đây là sự thật. Bỗng nhiên 
anh cảm thấy lo sợ, anh cảm thấy mắt hết sự an ôn thánh thơi hằng ngày. Anh 
sợ kẻ tham biết được sẽ giết anh để cướp đoạt. Anh sợ quan quân biết được sẽ 
cho anh là kẻ trộm cắp. Upäli suy nghĩ. Anh thấy các vương tử giàu sang đến 
thế, quyền hành như thế mà vẫn bỏ hết để đi xuất gia, thì chắc việc xuất gia 
phải có cái gì quý báu hơn giàu sang danh vọng. Anh chợt có ý nghĩ liệng bỏ 
gói châu báu để đi theo các vị vương tử. Anh treo gói châu báu lên một cành 
cây gần đó, thầm nhủ rằng ai là người đầu tiên thấy gói châu báu này thì gói 
châu báu này sẽ thuộc về người Ấy. Rồi anh lật đật chạy theo các vương tử. 


519 Xem Từ Điển Phật Học Huệ Quang; Tăng Nhất A Hàm 3, Phẩm Đệ tử; Luật Tứ Phần 4, 5; Luật 
Ngũ Phân 30; Luật Ma-ha Tăng-kỳ 32; Luận Đại Trí Độ 2. 


Sự tích đức Phật 562 


Các vương tử ngạc nhiên thấy Upäli chạy theo vừa tới. Devadatta hỏi : 

— Upäli, anh chạy theo chúng tôi làm chi ? Bọc châu báu anh đề đâu ? 

Upäli thở hồn hến, rồi kế lại câu chuyện. Anh ta nói đã treo gói châu 
báu lên một cành cây, vì khi cẦm gói châu báu ấy trên tay anh cảm thấy lo sợ 
cho tánh mạng, tâm không an. Anh xin các vị vương tử cho phép anh cùng đi 
theo đến Anupiya để xin xuất gia với Phật. Devadatta cười ha hả : 

— Anh mà cũng muốn đi xuất gia như chúng tôi à ? 

Nhưng Anuruddha và Bhaddiya tán thành ngay : 

— Hay lắm, như vậy chúng ta cùng đi. Có anh dẫn đường càng dễ dàng 
cho chúng tôi. 

Phật và tăng đoàn đang cư trú trong một vườn xoài cách thành phố 
Anupiya chừng hai cây số về phía đông nam, gần sông Anoma. Bảy người 
tìm tới nơi xin gặp Phật. Bhaddiya thay mặt cả nhóm trình lên Phật ý nguyện 
của họ xin được xuất gia. Phật im lặng chấp thuận. Bhaddiya nói tiếp : 

— Bạch Thế Tôn, chúng con xin cho Upäli được xuất gia trước. Như vậy 
chúng con phải xem Upãli như một sư huynh để trừ ý niệm phân biệt kỳ thị 
còn sót lại trong lòng chúng con. 

Đức Phật khen ngợi cả bảy người, rồi cho Upäli xuất gia trước, sau đến 
sáu vị vương tử. Änanda tuy mới 18 tuổi cũng được xuất gia, nhưng chỉ thọ 
giới sa di%" và học theo hạnh khất sĩ. Đúng 20 tuổi Änanda mới được thọ giới 
khất sĩ. 

Upäli chuyên tu trì giới luật rất nghiêm túc, được Phật khen là vị đệ £ø 
trì luật đệ nhất và thường cử đại đức đi hòa giải những xích mích trong hàng 
khất sĩ. 

Trong cuộc kiết tập kinh điển lần thứ nhất tại động Sattapanna ở 
Rãjagaha, Thượng tọa Upãäli được đề nghị lên trùng tuyên tạng Luật, gồm 3 
phân : 

L) Patimokkha (Ba-la-đề-mộc-xoa, Giới Bồn) nói về giới hạnh của tăng 
ni, nhằm giúp cho 3 nghiệp và 6 căn được thanh tịnh. 

2) Mahävagga (Đại Phẩm) nói về các lễ xuất gia, sám hối, nhập hạ, 
cúng dường ... trong một tập thể lớn tăng ni. 

3) Cullavagsa (Tiểu. Phẩm) là những điều luật về thưởng phạt, hòa hợp 
tăng, xây cất chùa tháp, bổn phận và trách nhiệm của tăng chúng, trong một 
tập thể nhỏ tăng ni. 

Trong Mạn-đỏ-la (Mandala) Thai Tạng Giới của Mật tông, Thượng tọa 
Upäli được xếp vào vị trí thứ 7, hàng bên trái đức Thích Ca, với tướng Tỳ 
kheo, toàn thân màu da người, ngồi kiết già trên tòa lá sen. 


811$ đi (Samanera), sư đi nỉ (sãmaneri) là người tập sự xuất Ø1a nam và nữ. 

Sa di phải thọ 10 giới: 1-Không sát sanh; 2-Không trộm cắp; 3-Không dâm dục; 4-Không nói dối; 
5-Không uống rượu; 6-Không ngôi ghế cao, nằm giường rộng; 7-Không xức nước hoa, đeo đồ 
trang sức; 8-Không múa hát xướng ca, không xem, không nghe; 9-Không cầm giữ tiền bạc và vật 
quý giá; I0-Không ăn phi thời. 





Sự tích đức Phật 563 


9. Rãhula*° (La Hầu La), mật hạnh đệ nhất. 


Ông Rãhula, sanh năm -595 tại thủ đô Kapilavatthu, xứ Sãkya, cha là 
thái tử Siddhattha, 29 tuổi, mẹ là công chúa Yasodharä, cùng tuổi với cha. 
Chữ "Rãhula" có nghĩa là “che án và trói buộc”. Tục truyền rằng Rãhula sanh 
nhằm lúc Rahulãäsura-Rãja (La-hầu A-tu-la Vương) đưa tay che mặt trăng 
(nguyệt thực), nên có tên “Chướng Nguyệt”; Rãhula lại ở trong thai mẹ đến 6 
năm, nên có tên “Phú Chướng” (che án và trói buộc). 

Sau khi sanh Rãhula được 7 ngày, vua Suddhodana làm lễ đặt tên cháu 
nội thật long trọng. Đến nửa đêm, mọi người đều mỏi mệt ngủ say, thái tử 
Siddhattha thừa dịp tốt liền cùng Channa (Xa Nặc) lên ngựa Kanthaka (Kiền 
Trắc) vượt thành xuất gia. 

Năm -588, lúc đức Phật trở về Kapilavatthu lần đầu tiên sau khi thành 
đạo, Rãhula xin xuất gia, lúc bấy giờ ông mới được 7 tuổi. Đức Phật bảo đại 
đức Sãriputta làm y chỉ sư truyền giới và đại đức Moggallãna làm vị A-xà-lê, 
rồi cho Rãhula làm khu-ô sa di, vị sơ đi đầu tiên, lo việc đuôi quạ đề giữ yên 
tĩnh trong giờ các vị khát sĩ ngồi thiền. 

Năm -58I, tại tỉnh xá Badarikã, Rãhula được 15 tuổi, một hôm, sau khi 
phải dậy sớm quét lá một khu vườn rộng lớn, lúc trở về am thì am thầy đã bị 
thầy quản lý giao cho một vị khát sĩ khác ở. Rãhula còn đương đứng ngơ ngác 
thì một trận mưa to kéo đến, thầy phải chạy vào nhà vệ sinh ngôi đụt mưa. Dù 
vậy thầy vẫn không phiên trách ai, thầy đã giữ được tâm nhẫn nhịn và hòa nhã 
với tất cả mọi người. (Xem Tạng Luật, Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2: 290) 

Năm -579, Rãhula được 17 tuổi, đang đi khất thực với đại đức Sãriputta 
tại thành Rãjagaha (Vương Xá), bỗng có một tên lưu manh bước đến bỏ cát 
vào bát của thầy Sãriputta và lấy gậy đánh lên đầu Rãhula đến chảy máu. 
Thầy Sãriputta an ủi : 

— Này Raãhula, nếu thật là đệ tử Phật phải có tánh nhẫn nhục, trong tâm 
không bao giờ khởi sân hận, nên đem lòng từ bi thương xót chúng sanh mê 
lầm. Đức Thế Tôn thường dạy chúng ta, lúc được khen tặng đừng sinh lòng 
cao ngạo, lúc bị hạ nhục đừng sanh lòng oán hận. Này Rãhula, nên điều phục 
tâm giận tức bằng tính nhẫn nhục và lòng từ bi để làm tăng trưởng giới đức. 

Rãhula vẫn bình tĩnh, đến một nhà bên vệ đường xin nước rửa vết 
thương và xin ít vải để băng bó, rồi thầy an nhiên nói : 

— Bạch thầy, trên thế gian này sao có lắm kẻ si mê hung ác. Đến đâu 
cũng gặp toàn những việc đáng chán. Đức Thế Tôn dạy chúng ta nên có lòng 
đại từ đại bi đối với họ, để mặc hạng người cuồng bạo nhục mạ chúng ta. Các 
khất sĩ giữ hạnh nhẫn nhục để làm tăng trưởng giới đức, mà bọn cung sĩ lại 
khinh chê, lại đi kính trọng những kẻ hung dữ độc ác hơn họ. Dù có nghe Phật 
dạy chân lý từ bi nhẫn nhục, họ cũng cho là đồ hôi thúi như xác chết. Đối với 


8! Xem Từ Điển Phật Học Huệ Quang; Tạp A Hàm I, 8; Phật Bản Hạnh Tập Kinh 55; Kinh Thập Nhị Du; 
Luật Tứ Phân I1; Duy Ma Cật Kinh Chú 3; Pháp Hoa Huyện Tán I. 


Sự tích đức Phật 564 


hạng người hung dữ không một chút căn lành thì có đem Chánh Pháp nói với 
họ cũng chắng ích lợi gì. 

Đức Phật dạy chú sa di Rãhula rất nghiêm, nhất là khi chú làm điều gì 
trái phép. Khi lớn lên, đại đức Rahula nghiêm trì giới luật rất chu đáo, được 
mọi người khen là vị đệ £ử mật hạnh đệ nhất. Ngài nhập diệt trước Phật, vào 
khoảng 48 tuổi, có tháp thờ xá lợi tại tính xá Jetavana (tháp SỐ 12). 

Theo kinh Pháp Hoa, đức Phật có nói nhờ nguyện lực đời trước nên 
Rãhula được sanh làm con của Bồ tát vương tử, đến khi Bồ tát thành Phật, 
Rãhula trở thành con Phật. Chắng những ở đời này, mà trong vô số kiếp về 
sau, Rãhula sẽ luôn luôn làm con trưởng nam của chư Phật để thọ lãnh pháp 
Phật, mãi cho đến khi tự mình thành Phật hiệu là Đạo Thất Bảo Hoa Như Lai 
(Saptaratana Padmavikramin). 


10. Ananda (A Nan), đa văn đệ nhất. 


(Xem Vị Tô thứ nhì trong phần “Ba Mươi Ba Vị Tổ-Sư”) 


4- Ba mươi ba vị Tô sư»: 


Sau đức Phật Tổ Gotama Sãkyamuni, có tắt cả 33 vị Tổ, gồm 28 vị Tổ 
tạ Án Độ và 6 vị Tổ tại Trung Hoa truyền tâm ấn cho nhau. Đức 
Bodhidharma (Bồ Đề Đạt Ma) vừa là vị Tổ thứ 28 tại Ấn Độ vừa là sơ Tổ tại 
Trung Hoa. 


1. Mahäã Kassapa*“ (Ma Ha Ca Diếp) -623/-540 


Tổ Mahã Kassapa, cùng một tuổi với Phật, tên thật là Pippalayana°'5 
(Tất Bát La Dà Na) vì mẹ ngài sanh ngài dưới cội cây Pippala (Tất-bát-la), 
quê ở làng Mahatittha, ngoại ô thành Vương Xá (RãJagaha), thuộc gia đình 
trưởng giả giàu có lớn, dòng Bà-la-môn. Cha tên Kapila (Âm Trạch, Ni Câu 
Lư Đà Kiệt Ba), mẹ tên Sumanädevĩ (Hương Chí). Thuở bé, ngài đã rất thông 
minh, dung nghi trang nhã, toàn thân màu vàng, tỏa ánh sáng rất xa. Có thầy 
xem tướng nói : “Đứa bé này đời trước có phước đức lớn, chắc sau này sẽ 


$3 Trong phần này những năm sanh tứ của các vị TỔ tận cùng bằng dấu ? là do phỏng định theo 
phương pháp sử học vì không có tài liệu chính xác. Tuy nhiên nếu có sai biệt là chỉ trong vòng 5- 
10 năm mà thôi. 

81 Xem “Dictonary of Pali Proper Names” của Pãli Text Society; Từ Điển Phật Học Huệ Quang; 
Tạp A Hàm 4l; Tăng Nhất A Hàm 20, 35, 44; Phật Bản Hạnh Tập Kinh 45; Đại Ca Diếp Bản 
Kinh; Luật Tứ Phần 54; Luật Ngũ Phần 30; Kinh Tỳ Ni Mẫu 1; Hữu Bộ Bí-sô-ni Tỳ-nại-da 1; Tiêu 
Bộ, Trưởng Lão Tăng Kệ, kinh 261: Mahä Kassapa. 

815 Theo “Dictionary of Pali Proper Names” của Pali Text Society thì tên thật là Pippali. 





Sự tích đức Phật 565 


xuất gia.” Cha mẹ ngài nghe nói lo sợ, cùng bàn với nhau sẽ cưới vợ cho ngài 
sớm. 

Vừa lớn lên, cha mẹ liền lo chọn người lập gia thất, nhưng ngài một 
mực từ chối. Sau cùng, bất đắc dĩ ngài nói : “Có người con gái nào thân đồng 
màu sắc như con, con mới ưng.” Đến năm 607 trước tây lịch, ngài phải vâng 
lời cha mẹ, lập gia đình với bà Bhaddã KãpilãnI (Diệu Hiền), quê ở làng 
Sãgala gần Vesãälĩ, cũng có thân hình màu vàng tỏa sáng như ngài. Nhưng cả 
hai người đều không thích việc ân ái vợ chồng, chỉ thích sống đời phạm hạnh, 
thanh tịnh. Tuy là vợ chồng nhưng hai người ngủ giường riêng. 

Theo kinh sách ghi chép, sau khi đức Phật Tỳ Bà Thị (Vipassi) nhập 
niết bàn, tứ chúng xây tháp thờ xá-lợi, trong tháp có an trí một pho tượng Phật 
phết vàng. Lâu ngày, trên mặt pho tượng bị lở khuyết. Có một cô gái trao một 
đồng tiền vàng cho thợ đúc vàng nấu ra để tu bồ lại tượng Phật. Cô gái đó là 
tiền thân của bà Bhaddã, và người thợ đúc vàng là tiền thân ngài Mahã 
Kassapa. Do nhân duyên đó mà cả hai người đều có sắc thân màu vàng ròng. 

Năm -589, một buổi sáng nọ, khi thức giấc, Mahã Kassapa thấy bà 
Bhaddã đang ngủ say, một cánh tay buông thỏng từ trên giường xuông gân tới 
mặt đất. Một con răn độc đang trườn qua dưới gầm giường, gần cánh tay. 
Mahã Kassapa nín thở, nhẹ nhàng bước đến cầm tay bà đặt lên giường. Bà 
giật mình thức dậy trách ông có ý không tốt, ông liền chỉ con răn đang bò ra 
khỏi nhà. Cả hai người cùng ngôi chiêm nghiệm về tính cách vô thường của 
cuộc đời. Bà khuyên ông nên tức tốc đi tìm thầy học đạo. Ông rời nhà đi tìm 
thầy đúng vào ngày đức Phật vừa thành đạo. 

Một hôm, vào năm -587, vừa trông thấy Phật đang ngồi dưới gốc cây 
Nigrodha cạnh đền Bahuputtaka, giữa đường từ Rãjagaha đến Nãlandã, ngài 
liền bước đến trước Phật đảnh lễ, xin xuất gia. Hai người vừa gặp nhau liền 
nhận ra duyên thây trò. Trên đường trở về Rajagaha, đức Phật tỏ ý muốn nghỉ 
chân, Mahã Kassapa liền xếp ảo tăng-giả-lê của mình làm bốn, trải xuống một 
gốc cây bên vệ đường mời Phật ngôi. Đức Phật khen áo ông thật mêm mại, 
ngôi thật êm. Mahä Kassapa vui vẻ xin cúng dường Phật áo ây. Đức Phật bèn 
trao chiếc ảO tăng-già-lê cũ của ngài đang mặc cho Mahä Kassapa. Chỉ 8 ngày 
sau khi xuất gia, ngài chứng quả A-la-hán. Trong hàng đệ tử Phật, ngài nôi 
tiếng tu hạnh đầu-đà"'“ đệ nhất, và được xếp vào hàng thứ ba trong mười đệ 
tử lớn của Phật, sau ngài Sãriputta (Xá Lợi Phất) và ngài Moggallana (Mục 
Kiền Liên). 

Đến năm -585, sau khi đức Phật cho phép hoảng hậu PajãpatI Gofami 
xuất gia và thành lập Ni bộ, bà Bhaddã Kapilãn cũng xin xuất gia, về sau 
cũng đắc quả A-la-hán. 

Theo điễn tích “Niêm hoa vi tiếu”, Tổ Mahä Kassapa được đức Phật 
trao truyền “Chánh Pháp Nhãn Tạng, Niết bàn Diệu Tâm, Thật Tưởng Vô 
Tướng, Vĩ Diệu Pháp Món” trên đỉnh núi Cnjjhakũta (Linh Thứu). Theo kinh 


%!6 Đậy- đà (dhuta) : khổ hạnh vừa phải, thiểu dục tri túc. 


Sự tích đức Phật 566 


điển đại thừa thì sau đó đức Thế Tôn đến trước tháp Đa Tử gần cổng bắc 
thành Rajagaha (Vương Xá), gọi ngài Mahã Kassapa đến, chia nửa tòa cho 
ngồi, lấy y tăng-già-lê (sanghãti) quấn vào mình cho ngài, rồi nói kệ phó 
pháp: 

Pháp bồn pháp vô pháp, 

Vô pháp pháp diệc pháp. 

Km phó vô pháp thời, 

Pháp pháp hà tăng pháp.*" 

Năm 544 trước tây lịch, ba tháng sau khi Phật nhập niết bàn, Tổ Mahã 
Kassapa chủ tọa cuộc kiết tập kinh điền lần thứ nhất tại động Sattapanna, trên 
núi Vebhara (S:Vaibhara), tại RaJagaha (Vương Xá). Và chính ngài trùng 
tuyên tạng Luận (Abhidhamma). 

Khoảng năm -540, sau khi truyền pháp cho tôn giả Ẩnanda với bài kệ : 

Pháp pháp bổn lai pháp, 

Vô pháp, vô phi pháp. 

Hà ư nhất pháp trung, 

Hữu pháp, hữu phi pháp ?*!8 
Tổ Mahã Kassapa vào núi Kukkutapäda (còn gọi là Griddhakũta, Gijjhakũta, 
Kê Túc Sơn, Linh Thứu Sơn, Linh Sơn, Kỳ Xà Quật) ấn thân và nhập diệt 
trong tư thế kiết già. Nhiều người cho răng Tổ nhập định, chờ đến khi đức 
Phật Di Lặc ra đời, Tổ trao lại y bát của đức Phật Thích Ca rồi mới nhập vô 
dư y niết bàn. 

Trong hội Pháp Hoa, đức Phật có thọ ký cho Tổ Mahã Kassapa sẽ thành 
Phật hiệu là Quang Minh Như Lai (Ramiprabhasa Tathãgata) ở thế giới 
Quang Đức (Avabhasa), kiếp Đại Trang Nghiêm (Mahäã Vyuha kalpa). 


2. Ananda (A Nan) năm -604/-484? 


Tổ Änanda°"° sanh năm -604, tại Kapilavatthu, cha là Amitodana (Cam 

Lộ Phạn vương). Ngài là em chú bác với Phật, nhỏ hơn Phật 19 tuổi. Ngài có 
tướng mạo trang nghiêm nhưng hiền hòa, phúc hậu, dễ gây cảm tình; tánh 
tình chính trực nhưng hòa nhã với tất cả mọi người; ngoài ra ngài còn có trí 
nhớ thật tuyệt vời, có thể nói lại một bài pháp của Phật không thiếu một câu, 
không sai một tiếng. Có bài kệ của Bồ tát Manjusri (Văn Thù Sư Lợi) khen 
tặng ngài Ananda như sau : 

Tướng như thu mãn nguyệt 

Nhãn tợ thanh liên hoa 


$ Dịch nghĩa : Pháp gốc của các pháp là "không pháp", Pháp "không pháp" cũng là pháp. Nay ta 
giao phó "không pháp” thì Tất cả các pháp chẳng hê là pháp. 

$!3 Dịch nghĩa : Tất cả các pháp từ xưa đến nay, Vốn chẳng phải pháp cũng chẳng phải phi pháp. 
Tại sao trong một pháp, Đều có pháp và phi pháp ? 

$9 Xem “Dictionary of Pãli Proper Names” của Pãli Text Society; Tiểu Bộ, Trưởng Lão Tăng Kệ, 
kinh 260: Änanda. 


Sự tích đức Phật 567 


Phật pháp như đại hải 
Lưu nhập A Nan tâm 

Dịch : 

Tướng như trăng thu đầy, 
Mắt biếc tợ sen xanh, 
Phật pháp rộng như biển, 
Đều vào tâm A Nan. 

Năm -587, ngài được 18 tuổi, cùng xin xuất gia một lượt với Devadatta, 
Anuruddha, Bhaddiya, Bhagu, Kimbila và người thợ hớt tóc tên Upaäli, tại 
thành phố Anupiya, xứ Mallã. Hai năm sau ngài thọ cụ túc giới tỳ kheo. 

Năm -585, ngài Ananda khéo léo xin với đức Phật cho hoàng hậu 
PajãpafI GotamT và 500 nương tử dòng Sãkya và Koliyã xuất gia tại Vesäll, 
nhờ đó mới có Giáo Đoàn Tỳ Kheo Ni còn lưu truyền đến ngày nay. 

Năm -570, hạ thứ 20, ngài Ananda được cử làm thị giả thường xuyên 
cho Phật. 

Năm -544, hạ thứ 46, Thượng tọa Änanda vừa chứng quả A-la-hán, 
được Tổ Mahã Kassapa mời tham dự cuộc kiết tập kinh điển lần thứ nhất tại 
Rãljagaha (Vương Xá), và chính ngài được mời trùng tuyên tạng Kinh. 

Năm -540, ngài Änanda được Tổ Mahã Kassapa truyền pháp làm Tổ 
thứ hai tại Ân Độ. Kinh sách ghi chép : Một hôm, ngài Ananda hỏi Tổ Mahã 
Kassapa : 

— Sau khi đức Thế Tôn truyền Chánh Pháp Nhãn Tạng cho sư huynh tại 
Linh Thứu sơn, ngài có truyền pháp gì khác nữa chăng ? 

Tổ Mahã Kassapa liên nhìn ngài Änanda, gọi : 

— Ananda ! 

=— Dạ ! Ị 

— Cây phướn trước chùa ngã." 

Ngài Änanda liền ngộ rằng ngoài Tánh Giác sẵn có của mọi người, tất 
cả sự vật khác đêu huyễn-hóa như lông rùa sừng thỏ. Sau đó ngài Änanda 
được Tô Mahã Kassapa truyền tâm ấn. 

Năm -484, Tổ Änanda truyền pháp cho ngài Sãnaväsĩ (Thương Na Hòa 
Tu) với bài kệ : 

Bồn lai truyền hữu pháp, 
Truyền liễu ngôn vô pháp. 
Các các tu tự ngộ, 

Ngộ liễu vô vô pháp.*? 

Đến năm 120 tuổi, Tổ Änanda đến nhập diệt trên một hòn đảo ở giữa 
sông Gangã*? gần thủ đô Pãtaliputta (hiện nay là Patna). Xá lợi của ngài được 


##° Thật ra trước chùa không có cây phướn nào cả. 
$2! Dịch nghĩa : Xưa nay có pháp truyền, Truyền rồi nói không pháp. Người tu cần tự ngộ, Ngộ rồi 
mới biết không pháp cũng không. 


Sự tích đức Phật 568 


chia làm hai phần đều nhau cho hai xứ ở hai bên bờ sông. Vua Ajãtasattu xứ 
Magadha (Ma Kiệt Đà) ở phía nam, xây tháp thờ xá lợi ngài tại RãJagaha, bên 
cạnh tháp thờ xá lợi Phật. Các Vương tử Licchavĩ xứ Vajjï (Bạt Kỳ) phía bắc, 
xây tháp thờ xá lợi ngài tại tĩnh xá Mahavana ở Vesali. 

Theo Kinh Niết Bàn 40 (bản Bắc), đức Phật khen ngài Änanda là một 
thị giả đầy đủ phẩm hạnh, nhờ có § đặc tính sau đây : 

I- Tín căn bên vững : Khi nghe Phật dạy, ngài có đức tin vững chắc và 
ghi nhớ đây đủ, không sai, không thiếu. 

2- Tâm tính chất trực : Tâm tính hiền hòa, chất phác, ngay thắng, dễ 
gây cảm tình với tất cả mọi người. 

3- Thân không bịnh khổ : Rất ít khi mắc bệnh. 

4- Thường siêng tỉnh tấn : Vững tin theo Phật pháp, và cứ một đường 
thăng tiến, không bao giờ thối chí ngã lòng. 

5- Đầy đủ niệm tâm : Luôn luôn ghi nhớ Phật pháp, không bao giờ 
quên. 

6- Tâm không kiêu mạn : Luôn luôn nhẫn nhịn, hòa nhã với tất cả mọi 
ngƯỜi. 

7- Thành tựu định ý : Tầm ý không bao giờ rời Phật pháp. 

§- 7ừ nghe sanh trí : Nghe tồi suy nghĩ, rồi hiểu, trí tuệ phát sáng. 

Do đó, về sau, các vị tôn đức thường căn cứ vào 8 đặc tính trên để chọn 
thị giả. 

Theo kinh Pháp Hoa, phẩm thứ 9, đức Phật thọ ký cho Tổ Änanda sẽ 
thành Phật hiệu là Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Như Lai, ở thế giới 
Thường Lập Thăng Phan, vào kiếp Diệu Âm Biến Mãn. 


3. SanaväsF2 (Thương Na Hòa Tu, Thai Y) -5342/-435? 

"Sana”" là bào thai, "väas1" là y (áo). "SanavasT" có nghĩa là "thai y". Do 
nguyện lực đời trước, nên từ lúc sanh ra Tổ Sãnaväsĩ đã có áo sẵn mặc theo 
thân. Đến lúc ngài lớn lên thì cái áo ấy cũng rộng lớn theo vừa với mình. Tên 
thật của ngài là Sambhũta, họ Tỳ Xá Đa, người nước Mathura (Ma Đồ La), 
cha tên Lâm Thắng, mẹ tên Kiều Xa Da. Ngài nằm trong thai mẹ 6 năm mới 
sanh ra. Khi ngài Ananda độ cho ngài xuất gia thì cái áo ấy biến thành áo sa 
di. Đến khi ngài thọ giới Tỳ kheo thì áo ấy lại biến thành áo tăng-già-lê 
(sanghãti). Chính Tổ Sãnavãäsï, vì quá già yếu, là người đã bảo thượng tọa 
Yasa Kãkandakaputta và thượng tọa Soreyya Revata đến chủ tọa Đại Hội về 
tạng Luật tại Vesälï đề thảo luận về 10 điểm cải cách của nhóm Bạt Kỷ Tử 


8? Theo Buddhist Legends, quyên II, trang 160-161 thì Tổ Änanda nhập diệt ở giữa sông RohinT 
năm 120 tuổi : Tổ Änanda ngồi kiết già, bay lên không trung, dùng lửa tam muội tự thiêu thân xác, 
xá lợi rơi xuống 2 bên bờ sông, mỗi bên một nửa. 

323 Xem “Dictionary of Pali Proper Names” của Pali Text Society; Từ Điển Phật Học Huệ Quang: 
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục 1; Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện 2; Kinh Hiền Ngu 13; Kinh Xá 
Lợi Phất Vấn; Đạt Ma Đa La Thiền Kinh, thượng; Luật Ngũ Phần 30; Đại Đường Tây Vực Ký 17. 





Sự tích đức Phật 569 


(Vajjiputtaka). Tô Sãnavãsĩ thâu nhận đệ tử là Upagupta, rồi đến nước Kế Tân 
(Kasmrra, Kushan) hoằng hóa. 
Đến khi gần tịch diệt, Tổ truyền pháp cho Upagupta với bài kệ : 
Phi pháp diệc phi tâm, 
Vô tâm diệc vô pháp. 
Thuyết thị tâm pháp thời 
Thị pháp phi tâm pháp. lá 
Truyền pháp xong, Tổ vào núi Bạch Tượng, phía nam nước Kế Tân, 
ngôi nhập định. Một hôm, thấy nhóm 500 đệ tử của Upagupta thường hay 
lười biếng và khinh mạn, Tổ liền đến cảnh tỉnh họ. Đến nơi, Upagupta đi 
vắng, Tổ lại tòa của Upagupta ngồi. Các đệ tử của Upagupta bực tức, không 
phục, chạy đi báo cho thầy hay. Upagupta về đến, thấy thầy mình liền đảnh lễ. 
Song các đệ tử vẫn còn tâm khinh mạn chăng kính. Tổ lấy tay mặt chỉ lên hư 
không liền có sữa thơm chảy xuống. Tổ hỏi Upagupta : 
— Ngươi biết gì chăng ? 
Upagupta bèn nhập chánh định để xem xét, nhưng không thê hiểu; ngài 


— Bạch thầy, điềm lành này do chánh định gì mà xuất hiện ? 

— Đây là chánh định Long Phấn Tắn. Còn cả 500 thứ chánh định như 
thế mà ngươi chưa biết. Chánh định của Như Lai, hàng Bích Chi không thê 
biết. Chánh định của Bích Chi, hàng La Hán không thẻ biết. Chánh định của 
thầy ta là Änanda, ta cũng không biết. Nay chánh định của ta, ngươi đâu có 
thê biết. Chánh định ấy là do tâm không sanh diệt trụ trong sức đại từ, hằng 
cung kính lần nhau. Được như thễ mới có thê biết. 

Đệ tử của Ủpagupta trông thấy sự kỳ diệu ấy đều kính phục, chí thành 
sám hối. Tổ Sãnaväsĩ liền nói kệ : 

Thông đạt phi bỉ thử, 

Chí thánh vô trường đoản. 
Nhữ trừ khinh mạn ý, 

Tất đắc A-la-hán.* 

Sau đó Tổ liền bay lên hư không, hiện thập bát biến, dùng lửa tam 
muội” tự thiêu. Upagupta cùng các đệ tử thu nhặt xá lợi, xây tháp cúng 
dường. 


$2 Dịch nghĩa : Chăng phải pháp cũng chăng phải tâm, Không tâm cũng không pháp. Khi nói tâm 
pháp ấy, Pháp ấy chăng phải tâm pháp. 

325 Dịch nghĩa : Thông suốt không ta người, Chí thánh không hay đở. Phải trừ tâm khinh mạn, Mới 
chứng A-la-hán. 

$2 Thập bát biến là 1§ thần biến của chư Phật, chư Bồ tát và A-la-hán. Xem Từ Điển Phật Học 
Huệ Quang. 

87 La tam muội: Lửa phát sanh từ Chánh định. 


Sự tích đức Phật 570 
4. Upagupta'* (Ưu Ba Cúc Đa) -455?/-360? 


Tổ Upagupta là con của trưởng giả Gupta ở xứ Mathura. Lúc 12 tuổi 
ngài được Tổ Sãnaväsĩ dạy cho pháp tu buộc niệm như sau: Nếu khởi niệm ác 
thì đặt một hòn đá đen bên trái; nếu khởi niệm thiện thì đặt một hòn đá trắng 
bên phải. Upagupta chú tâm thực hành đến ngày thứ 7 thì chỉ thấy toàn đá 
trắng. Tổ Sãnavãäsĩ liền nói pháp Tứ Diệu Đề cho nghe. Nghe xong Upagupta 
liền chứng được quả Tu-đà-hoàn (Sotäpatt)). 

Năm I7 tuổi, Upagupta xin xuất gia. Tổ Sãnaväs1 hỏi : 

— Ngươi được bao nhiêu tuổi ? 

— Bạch thầy, con được 17 tuổi. 

— Thân ngươi 17 tuổi hay tánh ngươi 17 tuôi ? 

Upagupta hỏi lại : 

— Đầu thầy tóc bạc, vậy tóc thầy bạc hay tâm thầy bạc ? 

— Tóc ta bạc, không phải tâm ta bạc. 

— Con cũng thế, thân con được 17 tuổi, không phải tánh con 17 tuôi. 

Tổ Sãnaväsĩ hoan hỉ nhận cho Upagupta xuất gia sa-di làm thị giả. Sau 
đó Upagupta thực tập thiền quán các pháp Khổ, Không, Vô thường, chứng 
quả A-na-hàm (Anägãmi). Đến 20 tuổi, khi thọ giới Tỳ kheo thì ngài chứng 
quả A-la-hán (Arahatta). Chắng bao lâu ngài Upagupta được Tổ Sãnaväsĩ 
truyền tâm ấn. 

Tổ Upagupta hoằng pháp tại xứ Mathura, cảm hóa rất đông dân chúng 
qui ngưỡng Phật pháp, có nhiều người đã chứng thánh quả. Mỗi khi giáo hóa 
một người thâm ngộ Phật pháp, Tổ để vào thất đá một thẻ tre. Sau khi truyền 
Chánh Pháp lại cho đệ tử là Dhitaka (Đề Đa Ca) với bài kệ : 

Tâm tự bồn lai tâm, 

Bồn tâm phi hữu pháp. 

Hữu pháp hữu bồn tâm, 

Phi tâm phi bổn pháp.» 
Tổ Upagupta ngồi kiết già thị tịch. Lúc bấy giờ ngôi thất đá bề dài 18 thước 
tay (độ 4m5), bê ngang 12 thước tay (độ 3m) đã đầy ặp cả thẻ tre. Tổ Dhitaka 
và môn đệ mở cửa thất đá lấy thẻ tre làm vật liệu thiêu ngài, rồi thu lượm xá 
lợi xây tháp cúng dường. 


Theo một số học giả thì thầy của vua Asoka là Moggaliputta-tissa (Mục Kiền Liên 
Tử Đề Tu) và Tổ Upagupta (Ưu Ba Cúc Đa) có lẽ là một người. Nhưng theo soạn giả thì 
thuyết đó không đúng, vì vua Asoka ở vào khoảng giữa thế kỷ thứ 3 trước tây lịch, còn Tổ 
Upagupta sống vào đầu thế kỷ thứ 4 trước tây lịch, cách nhau khoảng một thê kỷ. 





323 Xem Từ Điền Phật Học Huệ Quang; Tạp A Hàm 23, 25; Thiện Kiến Luật Tỳ-bà-sa 1; Luận Đại 
Trí Độ 10; Câu-xá Bảo Sớ 5; Kinh A-dục Vương 8 đến 10; A-dục Vương Truyện 4 đến 6; Phó 
Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện 3, 4; Đại Đường Tây Vực Ký 4. 

3 Dịch nghĩa : Tâm vẫn là tâm xưa nay, Bồn tâm vốn không có pháp. Có pháp là do có tâm làm 
gốc, Không tâm thì các pháp chăng sanh. 





Sự tích đức Phật 571 


Theo "Từ Điển Phật Học Huệ Quang", tham cứu tải liệu "Thiện-Kiến Luật Ty-bà-sa 
1, 2" và "Phật Giáo Tiểu Sử 2", thì Mục Kiển Liên Tử Đề Tu (Moggaliputta-tissa) là một vị 
A-la-hán, sống vào thời vua A-dục, ở Ấn Độ. Vì ngài là Đại Phạm thiên Đế-tu từ cõi trời 
Phạm thiên giáng sanh vào gia đình Bà-la-môn Mục Kiền Liên, cho nên được gọi là Mục 
Kiền Liên Tử Đề Tu. Năm I6 tuổi, sư theo ngài Sigava (Tư Già Bà) làm sa di, sau thọ cụ 
túc giới với ngài CandavaJjJi (Chiên Đà Bạt Xà). Ngài tĩnh thông 3 tạng kinh, chứng quả A- 
la-hán, sau được ngài $igava phó pháp, làm thầy vua A-dục, giáo hóa nhân dân. 

Theo lịch sử, vua Asoka trị vì từ năm -268 đến năm -232. 





5. Dhitaka*° (Đề Đa Ca) -3802/-290? 


Tổ Dhitaka, người nước Magadha (Ma Kiệt Đà), tên thật là Hương 
Tượng, thọ giới cụ túc với Tổ Upagupta hồi 20 tuổi. Lúc cầu xuất gia, Tổ 
Upagupta hỏi : 

— Thân ngươi xuất gia hay tâm ngươi xuất gia ? 

— Bạch thầy, con đến xin xuất gia không phải vì thân, cũng không phải 
vì tâm. Cái tâm chăng sanh, chăng diệt, là thường đạo, đồng với chư Phật. 
Tâm không hình tướng, thân cũng như vậy. 

Vào lễ xuất gia, vừa nghe giới Xong, Tổ liền đắc Tu-đảà-hoàn 
(Sotäpatti). Đến lúc yẾt- -ma*' lần thứ nhất, Tổ đắc quả Tư-đả-hàm 
(SakadagamI). Đến lúc yết-ma lần thứ nhì, Tổ đắc quả A-na-hàm (AnäagämI). 
Đến lúc yết- ma lần thứ ba, Tổ đắc quả A-la-hán (Arahattä). Sau được Tổ 
Upagupta truyền tâm ấn. 

Sau khi nhận lãnh Chánh Pháp, Tổ Dhiaka đến Trung Án 
(Madhyadesa) giáo hóa. Nơi đây có 8.000 vị đại tiên, dưới sự lãnh đạo của 
tiên trưởng Michaka (DI Già Ca). Nghe Tổ đến, Michaka triệu tập tiên chúng 
đến yết kiến Tổ và thưa : 

— Xưa tôi cùng thầy đồng sanh cõi trời Phạm Thiên. Tôi gặp tiên A Tư 
Đà (Asita) truyền cho pháp tiên. Thây gặp đệ tử Phật hướng dẫn tu tập thiền 
định. Từ đó cách nhau đã đến 6 kiếp. 

— Lời tiên nhơn nói quả đúng như vậy. Song ông chuyên về pháp tiên 
tột cùng sẽ đến đâu ? 

— Tôi tuy chưa gặp bậc chí thánh, song tiên A Tư Đà có thọ ký rằng 
"Sáu kiếp về sau, tôi sẽ nhờ bạn đồng học mà chứng quả giải thoát". Nay gặp 
nhau đây, chắc là đúng như vậy rồi. 

— Ông đã biết như vậy thì cần phải xuất gia. Pháp tiên là đường nhỏ, 
không thê đưa người đến giải thoát. Ta hóa đạo đã lâu, cũng muốn dừng nghỉ. 
Nếu ông thật muốn hướng về đại pháp thì không nên chậm trễ. 

Michaka nghe nói vui mừng, liền xin xuất gia thọ cụ túc giới. Ít lâu sau 
được Tổ Dhitaka gỌI đến bảo : 


#° Xem Từ Điển Phật Học Huệ Quang; Hữu Bộ Tỳ-nại-da Tạp Sự 40; A-dục Vương Truyện 5, 6; 
Truyện Pháp Chánh Tông Ký 2; Cảnh Đức Truyên Đăng Lục 1; Phật Tô Thông Kỷ 5. 
83! Yfg-ra : Các việc làm có liên quan đến giới luật như thọ giới, sám hôi, kiết giới, bô tát ... 


Sự tích đức Phật 572 


— Xưa kia Như Lai đã trao Chánh Pháp nhãn tạng cho Maha Kassapa, 
lần lượt truyền đến ta. Nay ta trao lại cho ông, phải gìn giữ cân thận chớ để 
đoạn dứt. Nghe ta nói kệ : 

Thông đạt bốn tâm pháp, 
Vô pháp vô phi pháp. 
Ngộ liễu đồng vị ngộ, 

Vô tâm diệc vô pháp.®2 

Theo phẩm Trì Chánh Pháp trong kinh Đại Bi 2, và theo kinh Phó 
Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện 5, Tổ Dhitaka có đại thần thông, đại oal lực, 
thuyết pháp không mệt mỏi. Tổ giáng sanh ở Aryajaya, giáo hóa ở các nước 
Tukhara, Kãmarũpa và Malava. Tổ tịch ở thành Ujjayani nước Malava. 


6. Michaka*s (Di Già Ca) -3202/-220? 


Ngài cùng với 8.000 vị đại tiên xuất gia thọ giáo với Tổ Dhitaka. Sau 
khi được truyền tâm ấn, ngài tu hành theo Chánh Pháp, chứng được quả 
thánh. Ngài thường vân du miên bắc Án Độ, tùy duyên giáo hóa chúng sanh. 
Một hôm, chợt thấy trên thành có vầng mây màu vàng, ngài nói với đồ 
chúng: 

— Đây là vượng khí đại thừa. Trong thành này ắt có bậc chí nhơn nối 
pháp cho ta. 

Khi vào thành, đến chợ, quả gặp một người tay ôm bầu rượu, đón ngài, 
hỏi : 

— Tôn giả từ phương nào đến ? Muốn đi về đâu ? 

— Ta từ tâm mình đến, muốn đi không chỗ. 

— Tôn giả biết vật trong tay tôi chăng ? 

— Đây là đồ đựng vật làm mắt thanh tịnh. 

— Tôn giả biết tôi chăng ? 

— "Tôi" thì chăng biết, biết thì chăng "tôi". Ngươi hãy nói tên họ ra, ta 
sẽ chỉ nhơn đời trước cho ngươi. 

— Ngã kim sanh thử quốc, 

Phục ức tích thời nhụt; 
Bồn tánh Phả-la-đọa**, 
Danh tự Bà Tu Mật. 

— Thây ta là Dhitaka có nói rằng “Thuở trước, trong khi đức Thế Tôn 

vân du đến nơi này, có nói với thầy Änanda rằng 'Kji ứa diệt độ được khoảng 


%3? Dịch nghĩa : Thông đạt pháp bổn tâm, Không pháp không phi pháp. Ngộ rồi như chưa ngộ, 
Không tâm cũng không pháp. 

83 Xem Từ Điền Phật Học Huệ Quang: Kinh Đại Bi 2; Bảo Lâm Truyện 2; Tổ Đường Tập 1; Cảnh 
Đức Truyền Đăng Lục I. 

#2 Phả-la-đọa (Bhãradväja) : là người thông minh lanh lợi; ngược với Candala (Chiên-đà-la) là người tôi dạ 
thâp hẻn.. 

83” Dịch nghĩa : Nay tôi sanh nước này, Lại nhớ ngày xa xưa; Dòng họ Phả-la-đọa, Tên là Bà Tu 
Mật. 


Sự tích đức Phật 573 


300 năm, ở xứ này sẽ có một bậc thánh nhơn ra đời, dòng Bharadvđjd*° 
(Phả-la-đọa), tên là Vasumitra (Bà Tu Mật), sẽ làm vị tổ thứ 7 của Thiển 
tông”°. Đức Phật đã có nói trước như vậy, nay ngươi nên thế phát xuất gia. 

Vasumitra liền để bầu rượu xuống, đảnh lễ Tô, rồi thưa : 

— Con nhớ lại thuở xưa, thường làm thí chủ, có cúng dường Phật một 
bảo tòa. Như Lai thọ ký cho con rằng “Ngươi ở kiếp Hiền sẽ được Phật pháp 
làm Tô thứ 7”. Nay gặp gỡ đây thật là do duyên trước vậy. Cúi xin Tôn giả 
đại từ thương xót, độ thoát cho con. 

Tổ Michaka liền cho Vasumitra xuất gia, thọ cụ túc gIới. 

Ít lâu sau, thấy tuổi đã già, cơ duyên hóa độ cũng xong, Tổ truyền 
Chánh Pháp lại cho Vasumitra với bài kệ : 

Vô tâm, vô khả đắc, 

Thuyết đắc bất danh pháp. 

Nhược liễu tâm phi tâm, 

Thùy giải tâm, tâm pháp.®3? 
rồi nhập tam muội Sư Tử Phấn Tắn** bay lên hư không, rồi trở về chỗ ngồi, 
dùng lửa tam muộ!**° tự thiêu. 


7. Vasumitra*° (Bà Tu Mật, Thế Hữu) -2502/-150? 


Tổ Vasumitra là người nước Gandhara*' (Kiền Đà La), miền bắc nước 
Ấn, giáp ranh xứ Kasmira (Kế Tân). Ngải thuộc dòng BhaãradväJa (Phả-la- 
đọa). Trước khi thọ pháp xuất gia, ngài thường ăn mặc sạch sẽ, du hành trong 
các làng mạc, tay cầm bầu rượu, miệng ngâm nga, ca hát lớn tiếng. Người ta 
cho ngài là điên. Đến khi được Tổ Michaka nhắc lại lời huyền ký của đức 
Phật Tổ và truyền tâm ấn cho, ngài trở nên người tu phạm hạnh rất tỉnh tắn. 

Sau khi đắc pháp, Tổ Vasumitra đi hoăng pháp khắp nơi ở miền bắc Ấn 
Độ. Đến xứ Kãmalanka (Ca Ma Lãng Ca), Tổ lên pháp tòa giảng đạo, có một 
trí sĩ đến dưới tòa lớn tiếng tự xưng : 
_—— Tôi là Buddhanandi (Phật Đà Nan Đẻ), hôm nay quyết luận nghĩa với 
thây. 
— Này nhơn giả, nếu luận thì chăng phải nghĩa, nếu nghĩa thì chăng phải 
luận. Nếu nghĩ luận nghĩa, trọn chăng phải nghĩa luận. 


83 Bhãradväja (Phả-la-đọa) là người thông minh lanh lợi; ngược với Candala (Chiên-đà-la) là 
người tối dạ thấp hèn. 

Bội Dịch nghĩa : Không tâm, không thê đắc, Nói đắc không đúng nghĩa. Nếu rõ tâm chẳng phải tâm, 
Mới hiệu tâm và tâm pháp. 

33 Sư Tử Phấn Tấn tam muội là loại chánh định đũng mãnh như uy thế của con sư tử chồm lên, 
các căn đều giãn nở, lông trên toàn thân dựng đứng, thế lực mạnh mẽ nhanh nhẹn. 

339 Tam muội (Samaädhi, tam-ma-đè) là chánh định. Lửa fam muội là lửa phát sanh do thần lực 
chánh định. 

8 Xem Từ Điển Phật Học Huệ Quang: Câu Xá Luận Quang Ký 20; Đại Đường Tây Vực Ký 3; Dị 
Bộ Tông Luân Luận Thuật Ký Phát Nhận, thượng. 

8! Xứ Gandhara hiện nay thuộc xứ Pakistan. 


Sự tích đức Phật 574 


Buddhanandi biết đã gặp người nói nghĩa thù thắng, khởi tâm kính 
phục, thưa : 

— Con nguyện cầu đạo đề được thưởng thức vị cam lồ. Xin thầy thương 
xót cho con được xuất gia kề cận thầy. 

Tổ Vasumitra liền cho Buddhanandi xuất gia thọ giới. Chăng bao lâu, 
Tổ gọi Buddhanandi đến dạy rằng : 

— Cái Chánh Pháp Nhãn Tạng của đức Như Lai truyền lại, nay ta đem 
giao phó cho ngươi, ngươi khá hộ trì chớ để đoạn dứt. Nghe ta nói kệ : 

Tâm đồng hư không giới, 
Thị đắng hư không pháp. 
Chứng đắc hư không thời, 
Vô thị vô phi pháp.**? 

Vasumitfra là vị Tô của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ (Sarvästiväda). 
Thuyết này được các vị tổ Buddhanandi, Buddhamitra, Pãrsva và Punyayasa 
tiếp tục phát triển sâu rộng, lần hồi đến đời Tổ Asvaghosa (Mã Minh) biến 
thành Tam Tạng Kinh Điển Bắc Tông đầu tiên gồm có : tạng Kinh Upadesa 
(Ưu-ba-đề-xá), tạng Luật Vinaya Vibhasa (Ty-nại-da Tỳ-bà-xa) và tạng Luận 
Abhidharma Vibhasa (A-tỳ-đạt-ma Tỳ-bà-xa). Mỗi tạng có 100.000 bài tụng 
tổng kết cả học thuyết của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Tổ Vasưmiira và các 
ngài Dharmarrzfa (Pháp Cứu), Ghosa (Diệu Âm), Buddhadeva (Giác Thiên) 
được ngợi khen là Bà-sa Tứ Đại Luận S*°. Tổ có soạn Dị Bộ Tông Luận, 1 
quyền, nói về 20 bộ phái Tiểu thừa (Theravada, Nguyên Thủy). 

Theo kinh Sư Tử Nguyệt Phật Bản Sanh thì Tổ sẽ thành Phật kế ngài Di 
Lặc, hiệu là Sư Tử Như LaI. 

Theo trong kinh Hoa Nghiêm, Tổ Vasumitra là vị thiện tri thức thứ 25 
trong 55 thiện tri thức mà Đồng tử Thiện Tài tham vấn : “Vasumitra ở thành 
Bảo Trang Nghiêm thuộc nước Hiểm Nạn, dung mạo đoan nghiêm, thân 
phóng ra ánh sáng lớn, đã thành tựu pháp môn ly dục, thực tế thanh tịnh, liền 
nói pháp môn ly dục cho chúng sanh nghe để họ được thanh tịnh”. 


8. Buddhanandi““ (Phật Đà Nan Đè) -1702/-80? 


Tổ Buddhanandi họ Gotama (Cồ Đàm) là người nước Kãmalanka (Ca 
Ma Lãng Ca). Ngài có dung mạo lạ thường, trên đỉnh đâu có nhục kê thường 
phát ra hào quang năm săc, trí tuệ cao siêu, biện tài vô ngại. 


%2 Dịch nghĩa : Tâm đồng giới hạn với hư không, Cũng như pháp hư-không. Khi chứng được hư- 


không, Thì không có pháp cũng không có phi pháp. 

#3 Bà-sa Tứ Đại Luận Sư : Bốn vị Luận sư tối thắng của bộ Vibhanga trong Tạng Luận 
(Abhidhamma pitaka). 

84 Xem Từ Điện Phật Học Huệ Quang; Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện 5; Tổ Đường Tập I; 
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục l. 


Sự tích đức Phật 575 


Năm 14 tuổi, Buddhanandi phát tâm xuất gia, tu hạnh thanh tịnh. Khi 
Tổ Vasumitra đến xứ Kãmalanca thuyết pháp, ngài đến vấn nạn, nhân đó kính 
phục và xin theo làm đệ tử. Chắng bao lâu, được truyền tâm ấn. 

Sau khi đắc pháp, Tổ Buddhanandi thống lãnh đồ chúng du hóa khắp 
nơi. Đến xứ Đề Ca (Đề Giả), khi đi ngang nhà họ Visakhã (Tỳ Xá Khư), chợt 
thấy trên nóc nhà có hào quang trăng xông lên, Tổ liền chỉ cho đồ chúng xem 
và bảo : 

— Trong nhà này hiện có một vị thánh nhơn, tuy miệng không nói một 
lời, chơn không đi một bước, mà thật là bậc căn trí đại thừa. Dù không ra 
ngoài đường mà biết việc xú uế. Quả là người nối pháp cho ta, khiến Phật 
pháp hưng thịnh. Về sau, vị này sẽ độ được 500 người chứng quả thánh. 

Vừa nói xong, có ông trưởng giả trong nhà bước ra chào hỏi và thưa : 

— Tôn giả cần điều gì mà dừng lại đây ? 

— Ta đến tìm người làm thị giả chứ không cần gì khác. 

— Nhà tôi không có ai có thể làm thị giả cho ngài đâu. Tôi chỉ có một 
đứa con trai tên Buddhamitra (Phật Đà Mật Đa) đã 50 tuôi rồi mà không biết 
nói, không biết đi. Nếu ngài cần dùng thì tôi sẵn lòng cho nó theo hầu ngải. 

— Đứa con ông nói đó chính là người tôi tìm. 

Ông trưởng giả thỉnh Tổ vào nhà. Buddhamitra vừa trông thấy Tổ, liền 
đứng dậy chấp tay nói kệ : 

— Phụ mẫu phi ngã thân, 

Thùy vi tối thân giả ? 
Chư Phật phi ngã đạo, 
Thùy vi tối đạo giả ?*5 

Tổ Buddhanandi liền đáp : 

— Nhữ ngôn dữ tâm thân, 
Phụ mẫu phi khả tỷ. 

Nhữ hạnh dữ đạo hiệp, 

Chư Phật tâm tức thị. 

Ngoại cầu hữu tướng Phật, 

Dữ nhữ bất tương tợ. 

Nhược thức nhữ bổn tâm, 
Phi hiệp diệc phi ly.“ 

Buddhamitra nghe bài kệ của Tổ xong, rất hoan hỉ, sụp xuống đảnh lễ 
Tổ, xin được xuất gia. Tổ liền triệu tập thánh chúng làm lễ truyền giới cụ túc. 
Ít lâu sau, Tổ gọi Buddhamitra đến dặn dò : 





8 Dịch nghĩa : Nếu cha mẹ chẳng phải thân thích với ta, thì ai là người chí thân ? Nếu chư Phật 
chẳng phải là đạo của ta, thì cái gì là đạo tối thắng ? 

346 Dịch nghĩa : Lời của ngươi cùng với tâm mới thật là thân thích, cha mẹ không thê sánh. Hạnh 
của ngươi cùng với đạo thật thích hợp, chư Phật chính là tâm. Người cầu Phật có hình tướng bên 
ngoài, thật chăng giống ngươi chút nào. Nếu biết được bổn tâm của ngươi, chẳng phải hiệp cũng 
chăng phải lìa. 


Sự tích đức Phật 576 


— Pháp nhãn của Như Lai thầm truyền đến đời ta, nay ta trao lại cho 
ngươi. Ngươi nên gìn giữ cần thận, chớ để đoạn dứt. Hãy nghe ta nói kệ : 
Hư không vô nội ngoại, 
Tâm pháp diệc như thử. 
Nhược liễu hư không có, 
Thị đạt Chơn-như lý.*“ 
Truyền pháp xong, ít lâu sau, Tổ Buddhanandi ngồi kiết già thị tịch. 
Ngài độ được 500 đồ chúng chứng nhị quả (Sakadagämi, Tư-đảà-hàm). 


9. Buddhamitra°s (Phật Đà Mật Đa) -1302/-102 


Buddhamitra là người nước Đề Già (Đề Ca), họ Visakhã (Tỳ Xá Khư). 
Từ lúc lọt lòng mẹ đến 50 tuổi, ngài chưa từng nói một lời, chưa từng đi một 
bước. Đến khi gặp Tổ Buddhanandi, Tô nói : 

— Người này đời trước thông minh lắm. Ở trong Phật pháp, phát đại bi 
tâm muốn làm lợi ích lớn cho chúng sanh, nên thường nguyện “Tôi nguyện 
thọ sanh chỗ nào không bị tình phụ tử ràng buộc, tùy duyên lành kia liền được 
giải thoát”. Miệng không nói là tiêu biểu cho đạo không tịch. Chơn không đi 
là tiêu biểu cho pháp không có đến đi. 

Cha mẹ ngài nghe lời giải thích của Tổ, vui vẻ cho ngài theo Tổ xuất 
gia. Sau khi đắc pháp, thấy vua trong xứ sùng tín ngoại đạo, Tổ Buddhamitra 
cầm cờ đỏ đến đứng trước đền vua nhiều lần. Vua triệu vào, Tổ xin được luận 
nghị với ngoại đạo. Tô dùng Vô Phương Luận*° để khuất phục đối phương và 
cảm hóa vua, khiến vua tin Chánh Pháp. Đồng thời 500 đệ tử phái Niganthã 
cũng xin quay về với Phật pháp. 

Sau đó, Tổ Buddhamitra du hóa khắp nơi. Đến trung Ấn, Tổ gặp ông 
trưởng giả tên Hương Cái dắt con là Nan Sanh đến yết kiến Tổ và thưa : 

— Thăng bé này ở trong thai mẹ ngót 60 năm, do đó tôi đặt tên cho nó là 
Nan Sanh. Có một tiên ông đến xem tướng nó rồi nói “Thằng nhỏ này hắn là 
tướng phi phàm, sẽ là pháp khí đại thừa khi gặp Bồ tát hóa độ”. Bởi có duyên 
lành nên nay được gặp ngài. Tôi nguyện cho nó theo ngài xuất gia học đạo. 

Tổ hoan hỉ chấp thuận. Trong buổi lễ xuất gia thọ giới của Nan Sanh 
bỗng có ánh sáng mát chiếu khắp chỗ Nan Sanh ngồi. Thấy cơ duyên hóa độ 
sắp viên mãn, Tổ gọi Nan Sanh đến dặn dò : 

— Đại pháp nhãn tạng của Như Lai, nay ta trao cho ngươi. Ngươi hãy 
gìn giữ cần thận và truyền trao đừng cho đoạn dứt. Hãy nghe ta nói kệ đây : 

Chơn lý bổn vô danh, 


#2 Dịch nghĩa : Hư không chăng có trong ngoài, Tâm pháp cũng như thế. Nếu hiểu rõ hư không 
như vậy, là đã đạt được lý Chơn như. 

%3 Xem Từ Điền Phật Học Huệ Quang; Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện 5; Cảnh Đức Truyền 
Đăng Lục 1; Truyền Pháp Chánh Tông Ký 2; Phật Tổ Thống Kỷ 5. 

3 Vô Phương Luận : Phép luận nghị chú trọng vào việc phá tất cả chấp, nên vô ngại, không có 
chỗ kẹt hay chỗ hở nào đề đối phương có thê bắt bẻ. 


Sự tích đức Phật 577 


Nhơn danh hiển chơn lý. 
Thọ đắc chơn thật pháp, 
Phi chơn diệc phi ngụy.®9 
Nói kệ xong, Tô ngôi kiết già nhập chánh định, hiện tướng niết bàn. 
Nan Sanh cùng đồ chúng làm lễ hỏa táng xong, thu lượm xá lợi xây tháp thờ 
tại Nalanda. 


10. Pärsva*' (Hiếp Tôn Giả) -30?/+20? 


Tổ Pãrsva, tên thật là Nan Sanh, là người xứ Gandhara (Càn Đà La, 
hiện nay là Pakistan), giáp ranh xứ Kasmira, miền bắc Ân Độ. Ngài ở trong 
bụng mẹ 60 năm. Lúc ngài sắp sanh, thân phụ nằm mộng thấy một con voi 
trắng to trên lưng có một bảo tọa, trên bảo tọa có hột minh châu, từ ngoài cửa 
đi vào chiếu sáng khắp nhà. Ông giựt mình tỉnh giấc thì ngài ra đời. Tuy vừa 
mới sanh ra mả râu tóc và lông mày đều bạc. 

Năm 80 tuôi*5 ngài mới xuất gia với Tổ Buddhamitra. Các Tỳ kheo trẻ 
chê cười ngài giả yếu, không tiến tu được, chỉ ăn no rồi ngủ. Ngài nghe qua 
liền tự phát nguyện “Nếu không thông hiểu lý ba tạng kinh, đoạn dứt tham 
dục để được 6 thần thông và 8 giải thoát**, thì nguyện trọn đời không đặt lưng 
xuống chiếu”. Do đó ngài được mệnh danh là Hiếp*“' Tôn Giả, tức là người 
không nằm sát hông xuống. Trải qua 3 năm, ngài đoạn dứt ngũ dục (sắc, 
thinh, hương, vị, xúc), chứng được Tam Minh*5, đắc quả A-la-hán và được 
truyền tâm ấn làm Tổ thứ 10. 

Tổ Pãrsva là luận sư Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ (Sarvãstiväda). 

Về sau, Tổ đến thủ đô Pãtaliputta (Hoa Thị), lúc bấy giờ Bả-la-môn 
giáo rất thịnh hành, Phật giáo bị suy vi. Tổ biện luận và thuyết phục được rất 
nhiều ngoại đạo. Một hôm, trong khi tạm nghỉ ngơi dưới cây đại thọ, Tổ lẫy 
tay chỉ xuống đất, bảo đồ chúng : 

— Khi nảo đất này biến thành màu vàng, sẽ có một thánh nhơn vảo hội. 

Tổ vừa dứt lời, đất liền biến thành màu vàng. Chốc lát có một thanh 
niên con nhà giàu có, đến trước mặt Tổ, chắp tay đảnh lễ. Tổ hỏi : 

— Ngươi từ đâu đến ? 


350 Dịch nghĩa : Chơn lý vốn không có tên, tạm gọi là "Chơn lý" để đễ hiển bày. Khi được pháp 
chơn thật, thật ra pháp đó không chơn cũng không ngụy. 

%5! Xem Từ Điển Phật Học Huệ Quang: Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện 5; Đại Đường Tây 
Vực Ký 2, 3; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập 2. 

352 Ứ† ở trong thai tới 60 năm nên lúc mới sanh ra đã kể 60 tuổi. Do đó đến 80 tuôi, tức 20 tuôi đời, 
mới thọ cụ-túc gIới. 

853 Bát giải thoát (attha vimokkha) gồm có: 1- Giải thoát sắc dục trong tâm; 2- Giải thoát sắc dục 
bên ngoài; 3- Thân thanh tịnh giải thoát; 4- Không vô biên xứ giải thoát; 5- Thức vô biên xứ giải 
thoát; 6- Vô sở hữu xứ giải thoát; 7- Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát; 8- Diệt thọ tưởng xứ 
giải thoát. 

34 Hiếp là cái hông. Hiếp Tôn Giả có nghĩa là người không nằm sát hông xuống. 

85 Tam minh : Túc mạng minh, Thiên nhãn minh, Lậu tận minh. 





Sự tích đức Phật 578 


— Tâm con chăng phải đến. 
— Ngươi dừng chỗ nào ? 
— Tâm con chăng phải dừng. 
— Ngươi chẳng định sao ? 
— Chư Phật cũng thé. 
— Ngươi chẳng phải chư Phật. 
— Chư Phật cũng chăng phải. 
Tổ biết ý Punyayasa rất thiết tha cầu đạo, nên độ cho xuất gia và truyền 
giới cụ túc. Ít lâu sau, Tổ Pãrsva gọi Punyayasa đến bảo : 
— Đại pháp nhãn tạng của Như Lai, nay trao lại cho ngươi, ngươi phải 
khéo lưu truyền, chớ để dứt mất. Hãy nghe ta nói kệ : 
Chơn thẻ tự nhiên chơn, 
Nhơn chơn thuyết hữu lý. 
Lãnh đắc chơn chơn pháp, 
Vô hành diệc vô chỉ.35% 
Truyện pháp xong, Tổ Pãrsva ngồi kiết già, hiện các thần biến rỒi vào 
niết bàn. Đồ chúng hỏa táng thân ngài, thu được xá lợi nhiều vô số, phải lấy y 
bọc đem về xây tháp cúng dường. 


11. Punyayasa*” (Phú Na Dạ Xa) -102/+802 


Tổ Punyayasa sanh tại thủ đô Pãtaliputta (Hoa Thị), hiện nay là Patna. 
Tổ là con thứ 7 của Trưởng giả Không Thân (Bảo Thân ?). Thuở nhỏ, ngài có 
tâm tư bình thản. Ngài thường nói với các anh : 

— Nếu có bậc đại sĩ ngồi nơi đạo tràng thuyết pháp, em quyết đến đó 
gần gũi tùy hỷ. 

Khi Tổ Pãrsva đến Pãtaliputta chân hưng Phật pháp, ngài liền đến đảnh 
lễ tham vấn và được thu nhận làm đệ tử. Sau khi được truyền tâm ấn, ngài 
hoằng pháp thủ thắng, giáo hóa vô lượng chúng sanh, CÓ đến 200 vị chứng 
quả A-la-hán. Đạo đức của Tổ Punyayasa vang khắp miền bắc và trung Ấn. 

Một hôm, Tổ Punyayasa đang thuyết pháp tại Benares, có một vị 
trưởng giả bước vảo trong hội. Tổ hỏi đồ chúng : 

— Các ngươi có biết người mới vào đây là ai chăng ? Xưa kia đức Phật 
có huyền ký răng “Sau khi ta diệt độ khoảng 500 năm, sẽ có một vị thánh 
nhơn ra đời tên Asvaghosa, sanh tại Benares, nói pháp nơi thành Pataliputta, 
khắc phục hết các ngoại đạo, độ người vô lượng”. 

Asvaghosa (Mã Minh) nghe nói đúng tên mình, thầm khen, bước ra 
đảnh lễ Tổ và hỏi : 


856 


Dịch nghĩa : Chơn thể đã sẵn chơn, Bởi chơn nói có lý. Nhận được pháp chơn thật, Không đi 
cũng không dừng. 
87 Xem Từ Điển Phật Học Huệ Quang; Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện 5; Bảo Lâm Truyện 3; 
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục 1; Phật Tổ Thống Kỷ 5; Nội Chứng Phật Pháp Tương Thừa Huyết 
Mạch Phổ. 


Sự tích đức Phật 579 


— Tôi muốn biết Phật, thế nào là Phật ? 

— Ông muốn biết Phật ? Chắng biết ấy là phải. 

— Đã chăng biết Phật thì đâu biết là phải ! 

— Ông đã chăng biết Phật, tại sao biết chăng phải ? 

— Đây thật là nghĩa cưa. 

— Đó là nghĩa cây. Ông nói nghĩa cưa là thế nào ? 

— Tôi cùng thây phân ra bằng nhau. Nghĩa cây của thầy nói là sao ? 

— Ngươi bị ta xẻ. 

Asvaghosa liền ngộ được thắng nghĩa, vui thích xin xuất gia làm đệ tử. 
Khi cơ duyên giáo hóa viên mãn, Tổ Punyayasa gọi Asvaghosa đến dặn dò : 

— Ngươi nên chuyển bánh xe pháp, làm vị Tổ thứ 12. Xưa, đại Pháp 
nhãn tạng của Như Lai trao cho Tổ Mahã Kassapa, lần lượt truyền đến ta. Nay 
ta trao lại cho ngươi để tiếp tục truyền thừa. Hãy nghe ta nói kệ : 

Mê ngộ như ân hiện, 
Minh ám bắt tương ly. 
Kim phó ẩn hiện pháp, 
Phi nhất diệc phi nhị.*% 

Truyền pháp xong, Tổ hiện thần biến, rồi lặng lẽ viên tịch. Asvaghosa 
và đồ chúng xây tháp trùm lên chơn thân, thờ ngài. 


12. Asvaghosa:° (Mã Minh) 50/150 


Tổ Asvaghosa quê ở thành Benares*°. Khi ngài sanh ra, mấy con ngựa 
ở gần đó đều hí vang lên, nên gọi ngài là Mã Minh. Cũng có người nói môi 
khi ngài thuyết pháp, các con ngựa trong chuồng gần đó đều im lặng lắng 
nghe; lúc ngài thuyết pháp xong chúng lại hí vang, nên gọi ngài là Mã Minh. 

Lúc chưa xuất gia, ngài là một luận sư Bả-la-môn lỗi lạc, danh tiếng 
đồn đãi rất xa; ngài rất tin con người có bản ngã. Sau, do tranh luận với Tổ 
Punyayasa nên ngài cảm ngộ và xin xuất gia với Tổ. Vì có đạo hạnh thanh 
cao nên ngài được tôn xưng là Bỏ tát. Tô Asvaghosa thông suốt Tam Tạng 
kinh điển Phật giáo lẫn ngoại điển, là người tiên phong trong nên văn học cổ 
điển sanscrit với một văn thể mới, hay, đẹp, để lại tiếng tăm bất hủ trong lịch 
sử văn học sanscrit. Tổ vừa là một đại luận sư vừa là một thi nhân Phật giáo, 
cũng là đạo sư của vua Kanishka trị vì đế quốc Kushan (Kế Tân) trong đó có 
xứ Kasmira, từ năm 127 đến năm 150. 

Đến đời ngài, đại thừa vừa được phát triển từ trường phái Sarväãstivãda, 
ngài có công lớn trong việc mở rộng tư tưởng đại thừa. Nhơn hoàng để 


353 Dịch nghĩa : Mê ngộ như ẩn hiện, tối sáng chẳng rời nhau. Nay trao pháp ẩn hiện, không một 
cũng không hai. 

8 Xem Từ Điển Phật Học Huệ Quang; Kinh Tạp Bảo Tạng 7; Mã Minh Bồ tát Truyện; Phó Pháp 
Tạng Nhân Duyên Truyện 5. 

80 Theo Từ Điển Phật Học Huệ Quang thì quê của Tổ Asvaghosa ở thành Sãketa (Ta Chỉ Đa) gần 
Savatthi (Xá vệ), tức Ayodhya ngày nay. 





Sự tích đức Phật 580 


Kanishka rất mộ đạo Phật, Tổ ra công tuyên dương Phật giáo đại thừa, làm 
cho Phật giáo đại thừa trở nên rạng rỡ. Đến năm 140, Tổ Asvaghosa được 
hoàng để Kanishka (trị vì 127-150) mời chủ tọa cuộc kiết tập Kính điển đầu 
tiên của Bắc Tông, tại thủ đô Kudalavana xử Kasmrra, viết bằng chữ 
Sanscrit. Tam Tạng Kinh Điển Bắc Tông đầu tiên gồm có : I) Tạng Kinh 
Upadesa (Luận Uu-ba-đề-xá, Khế kinh luận nghị) có 100.000 bài tụng; 2) 
Tạng Luật Vinaya Vibhasa (Luận Tỳ-nại-da Tỳ-bà-xa) có 100.000 bài tụng; 
3) Tạng Luận Abhidharma Vibhasa (Luận A-tỳ-đạt-ma Tỳ-bà-xa) có 100.000 
bài tụng. Tất cả ba tạng kinh có 300.000 bài tụng, gồm 9.600. 000 chữ. Vua 
Kanishka cho khắc tất cả lên những bảng băng đồng cán mỏng, rồi cất trong 
rương đá và xây tháp đề thờ. 

Khi Tổ Asvaghosa đi giáo hóa đến thủ đô Pãtaliputta, ngài khắc phục 
tất cả các nhân tài ngoại đạo, nêu cao ngọn đuốc trí tuệ của Phật pháp. Một 
hôm, ngoại đạo sư Kapimala (Ca Tỳ Ma La) thống lãnh 3.000 đệ tử, đến tranh 
luận đạo lý với Tổ, nhưng cuối cùng chịu khuất phục và xin quy y làm đệ tử. 
Sau khi thọ lễ xuất gia, Kapimala liền được giới thể, phát hào quang sáng và 
có mùi hương lạ xông khắp. Ít lâu sau, Tổ Asvaghosa gọi Kapimala đến bảo : 

— Đại pháp nhãn tạng của Như Lai, nay ta trao lại cho ngươi, nên truyền 
bá chớ đề đoạn dứt. Nghe ta nói kệ : 

Ấn hiển tức bồn pháp, 
Minh ám nguyên bất nhị. 
Kim phó liễu ngộ pháp, 
Phi thủ diệc phi khí.*' 

Truyền pháp xong, Tổ nhập chánh định, hiện tướng viên tịch. Kapimala 
và đồ chúng đặt chơn thê của ngài vào khám thờ. 

Hành trạng của Tổ Asvaghosa được ghi đầy đủ trong Mã Minh Bồ tát 
Truyện. L quyên. Ngài Kumarajiva (Cưu Ma La Thập) đã dịch sang Hán văn, 
hiện được xêp vào Đại Chánh Tạng tập 49. Tác phẩm của Tổ gồm có : Phật 
Sở Hành Tản (Buddha carita) soạn theo lối thi ca về cuộc đời đức Phật từ lúc 
đản sanh đến khi nhập diệt; Tôn Đà Lợi Nan Đà Tỉ; Xá Lợi Phát Chỉ Sở 
Thuyết; Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận (Mahãyana sutralamkara) là một 
công trình vĩ đại VỀ sự khuyến thiện; Kửm Cang Châm Luận (Valrasucl); Kiển 
Trĩ Phạn Tán (Gandistotragatha). Nỗi tiếng nhất là bộ Đại Thừa Khởi Tín 
Luận, được xếp vào Đại Chánh Tạng tập 32. 


13. Kapimala° (Ca Tỳ Ma La) 1002/1602 


Tổ Kapimala quê ở thủ đô Pãtaliputta (Hoa Thị), nước Magadha (Ma 
Kiệt Đà). Lúc đầu, ngài là ngoại đạo sư, rất giỏi các phép huyễn thuật, thống 


$6! Dịch nghĩa : Ân hiện là pháp này, Sáng tối vốn không hai. Nay truyền pháp liễu ngộ, Không lấy 
cũng chẳng bỏ. 

82 Xem Từ Điển Phật Học Huệ Quang: Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện 5; Phật Tổ Thống Kỷ 
5; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục I. 


Sự tích đức Phật 581 


lãnh 3.000 đệ tử, đến tranh luận đạo lý với Tổ Asvaghosa, nhưng cuối cùng 
chịu khuất phục và xin quy y làm đệ tử. Sau khi được Tô Asvaghosa (Mã 
Minh) phó chúc, ngài đến miền nam Ấn Độ giáo hóa, có trước tác Luận Vô 
Ngã gôm 100 bài kệ để hàng phục ngoại đạo. Về sau, Tổ Kapimala đến miền 
tây Ấn Độ, được vị Vương tử tên Vân Tự Tại thỉnh Tổ và đại chúng vào cung 
cúng dường. Nhưng Tổ từ chối, bảo: 

— Phật cấm sa môn không được thân cận với các bậc vua, quan, cùng 
những nhà có thế lực, nên tôi không dám nhận lời. 

— Thưa Tôn giả, phía bắc thủ đô có một hòn núi lớn, trong núi có một 
hang đá rộng rãi yên tĩnh, ít người lai vãng, rất thuận tiện cho việc thiền định. 
Tuy nhiên nơi đó có nhiều răn rít và thú đữ. Nhưng chúng tôi tin tưởng nơi 
đức cao dày của Tôn giả sẽ có thể chuyền hóa chúng. 

Tổ nhận lời, cùng đồ chúng tiến thắng đến núi ấy. Vừa đến nơi, có một 
con rắn lớn dải năm sáu thước, trợn mắt nhìn Tổ. Tổ vẫn làm thinh đi thăng 
đến phía nam chân núi, dừng nghỉ chỗ đất bằng phẳng. Con rắn ấy đến quấn 
chung quanh Tổ, Tổ cũng làm thinh. Giây lát con rắn bò đi. Tổ nhìn lại thì 
không thấy đồ chúng đâu cả, họ đã trốn đi đâu mất hết. Tổ đi một mình đến 
chỗ hang đá, bỗng thấy một ông già mặc toàn đồ trắng đi ra chắp tay kính lễ. 
Tổ hỏi : 

— Ông là ai ? Tại sao lại ở chỗ hẻo lánh này ? 

— Thưa Tôn giả, tôi xưa làm đạo sĩ, thích vắng lặng. Khi những người 
mới học đến hỏi, tôi thường nỗi sân, do đó khi chết bị đọa làm thân răn ở 
trong hang này đã gần ngàn năm. Nay được gặp Tôn giả là bậc thánh đức nên 
ra đảnh lễ. 

— Nơi núi này còn ai ở nữa không ? 

— Cách đây không xa, về phía bắc, có một cây cô thụ thật to, nơi đó 
ngài Nãgãrjuna (Long Thọ) thường nói pháp cho đồ chúng nghe. Tôi cũng 
thường đến nghe. 

Tổ KapImala chờ đồ chúng tụ hội lại, rồi cùng họ tìm đến nơi cây cô 
thụ. Vừa đến nơi, quả nhiên có ngài Nãgãrjuna vui vẻ ra đảnh lễ, thưa : 

— Chỗ rừng sâu núi thẫm đây dã thú này sao lại được bậc chí tôn thương 
xót đến đây ? 

— Ta không phải bậc chí tôn. Chỉ muốn đến đây đề thăm hỏi hiền giả. 

Nãgãrjuna thầm nghĩ không biết vị cao tăng này có phải là bậc thánh 
nhân đã được truyền thừa Phật pháp chăng ? Tổ hiểu ý liền nói : 

— Tuy ông chưa nói ra, ta đã biết rồi. Việc xuất gia là quan trọng, lo gì 
ta chăng phải thánh ? 

Ngài Nãgãrjuna liền đảnh lễ xin được xuất gia làm đệ tử. Không bao 
lâu Tổ Kapimala truyền tâm ấn cho ngài Nãgãrjuna với bài kệ : 

Phi ấn phi hiển pháp, 
Thuyết thị chơn thật tế. 
Ngộ thử ân hiển pháp, 


Sự tích đức Phật 582 


Phi ngu diệc phi trí.8° 
Truyền pháp xong, Tổ Kapimala hiện thần biến rồi thị tịch. Nãgãrjuna 
cùng đồ chúng hỏa táng thân ngài, rồi thu lượm xá lợi xây tháp cúng dường. 


14. Nãgãrjuna*“ (Long Thọ) 1002/1902 


Tổ Nãgãrjuna, thuộc dòng dõi Phạm Chí (Brahmacärin, dòng dõi Bà-la- 
môn), ở xứ Berar thuộc miền tây Ấn Độ. Mẹ ngài sanh ngài nơi CỘI cây arJuna 
(a-châu-đà-na) nên lấy tên cây ây mà đặt cho ngài. Về sau, ngài được Long 
thần (Nãga = rồng) đưa xuống Long cung cho chép kinh Hoa Nghiêm nên 
ngài ngộ đạo. Do đó Tổ có biệt danh là Nãgãrjuna. 

Từ nhỏ Tổ rất thông minh, học thuộc cả 4 bộ kinh Veda, thiên văn, địa 
lý, sắm truyền, bí tạng, đạo thuật đều thông suốt. Ngài từng cùng 3 người bạn 
thân học phép tàng hình, lén vào cung vua đề hành lạc. Sự việc bại lộ, 3 người 
bạn bị vua chém đầu, riêng ngài thoát khỏi. Do đó Tổ cảm ngộ được ái dục là 
gốc của khô đau, liền vào núi, đến trước Phật đài, tự xuất gia thọ giới. Sau khi 
xuất gia, ngài nghiên cứu tam tạng kinh điển nhưng thấy chưa đủ, lại đến núi 
Himalaya gặp một trưởng lão Tỳ kheo trao cho kinh điền đại thừa, nhưng ngài 
chưa thê thông suốt. Khi ấy, Long thần thấy vậy thương xót, liền đưa ngài 
xuống Long cung, bảo . chép kinh Hoa Nghiêm. Nhờ vậy ngải được tỏ ngộ. 

Sau khi được Tổ Kapimala truyền tâm ấn, Tổ Nãgãrjuna đến miền nam 
Ấn Độ giáo hóa, khiến vua bỏ tín ngưỡng Bà-la-môn, quy y Phật giáo. Từ đó 
Tổ nỗ lực hoằng pháp, viết nhiễu sách chú thích kinh điển đại thừa, dựng lập 
thể chế cho giáo học đại thừa, khiến cho học thuyết “Bát-nhã Tánh Không” 
được truyền bá rộng rãi khắp Ấn Độ. Tổ Nãgãrjuna (Long Thọ) là vị viện 
trưởng đầu tiên của Viện Đại Học Phật Giáo Nalanda. 

Khi Tổ Nagãrjuna đến miền nam Ân hoằng hóa, một hôm, sau khi nghe 
Tổ thuyết pháp, thính chúng nói với nhau : 

— Chúng ta chỉ nên rán làm việc thiện để được phước báo, chứ mong gì 
thấy được Phật tánh ! 

Tổ bảo : 

— Các ông muốn thấy được Phật tánh thì trước hết phải bỏ tâm ngã mạn 
đi, mới có thể thấy được. 

— Bạch Hòa thượng, Phật tánh lớn hay nhỏ ? 

— Chăng nhỏ chăng lớn, không rộng không hẹp, không phước không 
báo, không chết không sống. 


%3 Dịch nghĩa : Pháp không ấn không hiện, Nói ra thật tế nhị. Ngộ pháp ấn hiện này, Chăng ngu 
cũng chẳng trí. 

$4 Xem Từ Điển Phật Học Huệ Quang; Kinh Nhập Lăng Già 9; Đại Thừa Huyền Luận 5; Hoa 
Nghiêm Kinh Truyện Ký 5; Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện 5; Pháp Chánh Tông Ký Truyện 
3; Phật Tổ Thống Kỷ 5; Pháp Uyễn Châu Lâm 18; The Life of Nãgãrjuna from Tibetan and 
Chinese Sources (M.Walleser). 





Sự tích đức Phật 583 


Dân chúng nghe ngài nói tột lý, ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu nỗi. 
Tổ Nãgãrjuna liên ngay chỗ ngồi hóa thân thành hình mặt trăng tròn sáng. 
Dân chúng tuy vẫn nghe tiếng Tổ nói mà không nhìn thấy thân ngài. Trong 
thính chúng có ngài Kanadeva (Ca Na Đề Bà) đứng lên giải thích : 
— Đây là Bồ tát thị hiện cho chúng ta thấy rõ Phật tánh vậy. Vô tướng 
tam muội giông như mặt trăng tròn là nghĩa Phật tánh rông rang sáng SUỐT. 
Ngài Kanadeva vừa dứt lời thì vâng trăng ân mất. Tổ Nãgãrjuna hiện 
ngồi an nhiên chỗ cũ, nói kệ : 
— Thân hiện viên nguyệt tướng, 
Dĩ biểu chư Phật thẻ. 
Thuyết pháp vô kỳ hình, 
Dụng biện phi thính sắc.*5 
Thính chúng nghe xong đều cảm ngộ. Rất nhiều người cầu xin xuất gia, 
trong đó có ngài Kanadeva. 
Về già, Tổ ở núi Hắc Phong với đệ tử là Kanadeva. Một hôm, Tổ gọi 
Kanadeva đến truyền tâm ấn và nói kệ : 
= Vị minh ân hiển pháp, 
Phương thuyết giải thoát lý. 
Ư pháp tâm bất chứng, 
Vô sân diệc vô hy.%% 
Dặn dò xong, Tổ nhập nguyệt luân tam muội, hiện thần biến, rồi vào 
niết bàn. 
Nhiều thuyết cho rằng Tô sống đến vài trăm tuổi. Ngài có ảnh hưởng 
nhiều đến Mật tông ở Tây Tạng. 
Tổ Nãgãrjuna sáng lập "Long Thọ Tứ Giáo", tức là một pháp môn tu 
gồm bốn giai đoạn (tứ cú, bốn câu) đề thê nhập vào Như Lai Tạng Tánh : 
1/ Hữu : Có (Có ngã, có pháp). 
2/ Vô : Không, Chắng có (Không ngã, không pháp => phá chấp có). 
3/ Diệc hữu diệc vô : Cũng có cũng không (Phá chấp có / không). 
4/ Phi hữu phi vô : Chẳng phải có chăng phải không (Chơn không diệu 
hữu). 
Tác phẩm của Tổ Nãgãrjuna gồm có : Trung Luận Tụng, Thập Nhị 
Môn Luận, Không Thất Thập Luận, Hồi Tránh Luận, Lục Thập Tụng Lý 
Luận, Đại Thừa Phá Hữu Luận, Đại Trí Độ Luận, Thập Trụ Tỳ-bà-sa Luận, 
Tán Pháp Giới Tụng, Bồ-đề Tư Lương Luận, Bảo Hành Vương Chánh Luận, 
Bồ-đề Tâm Ly Tướng Luận, Quảng Đại Phát Nguyện Tụng, Nhân Duyên 
Tâm Luận Tụng, Đại Thừa Nhị Thập Tụng Luận, Phước Cái Chánh Hạnh Sở 
Tập Kinh. 


$5 Dịch nghĩa : Thân hiện tướng trăng tròn, Đề chỉ thê tánh Phật. Thuyết pháp không thấy thân, Để 


chỉ không thỉnh sắc. : 
86 Dịch nghĩa : Vì rõ pháp ân hiện, Mới nói lý giải thoát. Nơi pháp tâm không chứng, Không giận 
cũng không mừng. 


Sự tích đức Phật 584 


15. Kãnadeva*° (Ca Na Đề Bà) 140/200? 


Kãnadeva là người nước Chấp Sư Tử, thuộc miền nam Ấn Độ. Ngài có 
sự, hiểu biết sâu rộng, tài biện luận không ai sánh bằng. Có lần ngài đục một 
mắt của tượng Đại Tự Tại Thiên bằng vàng, sau đó ngài tự khoét một mắt của 
mình trả lại cho Đại Tự Tại Thiên. Do đó ngài có tên Kãnadeva nghĩa là Đề 
Bà Một Mắt. 

Khi Kãnadeva đến ra mắt Tổ Nãgãrjuna (Long Thọ), Tổ Nãgãrjuna sai 
đệ tử đem ra một bát nước đầy để trước mặt ngài Kãnadeva. Ngài Kãnadeva 
liền lấy một cây kim ném vào trong nước. Hai người vui vẻ, khế hợp tâm ý*%. 
Khi Tổ Nãgãrjuna thuyết pháp một cách sáng tỏ đầy đủ, ngài Kãnadeva ngộ 
được yếu chỉ, liền xin xuất g1a làm đệ tử. 

Sau khi được truyền tâm ấn, Tổ Kãnadeva đi khắp các miền Ấn Độ, 
đem trí tuệ biện tài điều phục ngoại đạo, độ hằng triệu người. Khi Tổ đến 
thành Kapilavatthu, có ông trưởng giả tên Tịnh Đức sanh được hai người con 
trai, người cả tên La Hầu La Điểm, người thứ tên La Hầu La Đa (Rãhulata). 
Ông trưởng giả đã già, hằng ngày chỉ săn sóc vườn tược. Một hôm, thấy một 
cây trong vườn nấy sanh một thứ nắm lạ, ông. nhồ về ăn thử, thật ngon lành. 
Song chỉ ông và người con thứ hằng ngày đều nhỗ được nấm ăn, ngoài ra 
không ai nhồ được. Ông trưởng giả nói với người con thứ : 

— Nắm cây này chỉ ta và ngươi được ăn, ắt là việc phi thường. Ước gì 
có ai thông hiểu, giải thích cho việc này. 

Ít hôm sau, Tổ Kãnadeva đến nhà. Cha con ông Tịnh Đức vui mừng 
đem việc này ra hỏi. Tổ nói : 

— Khi xưa, lúc 30 tuổi, ông thường mời một vị tỳ kheo về nhà cúng 
dường. Vị tỳ kheo này tuy có chút giới hạnh mà con mắt pháp chưa sáng, ham 
thích nhận sự cúng dường của ông. Khi mãn phần, tuy khỏi bị sa vào đường 
ác, nhưng vẫn phải làm cây sanh nắm này để trả nợ cho ông. Khi vị tỳ kheo 
đến nhà, chỉ có ông và người con thứ này thành kính cúng dường, còn bao 
nhiêu người khác đều không vui. Vì thế nên nắm hiện nay chỉ hai cha con ông 
được hưởng. 

Tổ lại hỏi : 

— Năm nay ông được bao nhiêu tuôi ? 

— Tôi được 79 tuổi. 

Tổ nói kệ : 

Nhập đạo bất thông lý, 
Phục thân hoàn tín thí. 
Nhữ niên bát thập nhất, 


%7 Xem Từ Điển Phật Học Huệ Quang; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải 5: Truyện Đề Bà Bồ Tát; Phó 
Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện 6; Xuât Tam Tạng Ký Tập 12. h 
83 Kiên thức tuy đã đây như chén nước, nhưng thêm vào một chút yêu chỉ cũng không bị tràn. 


Sự tích đức Phật 585 


Thử mộc diệc vô nhĩ.%9 

Ông trưởng lão nghe xong, biết rõ duyên trước sanh lòng thán phục, 
nÓI: 

— Tôi nay già yếu, tuy muốn xuất gia, e không kham theo thầy. Đứa con 
thứ của tôi đây hết lòng mộ đạo, vậy tôi xin cho nó theo thầy làm thị giả. 
Mong thầy chấp nhận. 

Tổ hoan hỉ nhận cho Rãhulata (La Hầu La Đa) xuất gia, thọ giới cụ túc. 
Tổ tiếp tục du hóa đến Ba Liên Phất (Pãtaliputta) để chân hưng Phật pháp. 
Khi già yếu, Tổ gọi Rãhulata đến truyền Chánh Pháp và nói kệ : 

Chư pháp bản không 
Vô ngã, ngã sở 

Vô hữu năng hại 
Diệc vô thọ g1ả#?9 

Sau đó ít lâu, Tổ bị ngoại đạo ám sát chết. 

Tác phẩm của Tổ Kãnadeva gồm có : 

Bách Luận (2 quyên), Quảng Bách Luận Bản (1 quyền), Đại Trượng 
Phu Luận, Đề Bà Bồ Tát Phá Lăng Già Kinh Trung Ngoại Đạo Tiểu Thừa Tư 
Tông Luận, Đề Bà Bồ Tát Thích Lăng Già Kinh Trung Ngoại Đạo Tiểu Thừa 
Niết Bàn Luận. 

Bộ Bách Luận của Tô Kãnadeva họp với 2 quyên Trung Luận và Thập 
Nhị Môn Luận của Tô Nãgãrjuna làm thành bộ kinh chánh của Tam Luận 
Tông. 


16. Rãhulata*' (La Hầu La Đa) 150/210 ? 


Tổ Rãhulata sanh tại Kapilavatthu, cha là trưởng giả Tịnh Đức. Sau khi 
được Tổ Kãnadeva truyền tâm ấn, Tổ Rãhulata du hành hóa độ khắp nơi. Khi 
đến phía nam thành Sãvatthi, đang ngồi thuyền ngược dòng sông Kim Thủy, 
bỗng Tô lên tiếng nói với đồ chúng : 

— Các ngươi biết chăng ? Vừa thấy bóng năm đức Phật hiện dưới lòng 
sông, ta lẫy bát múc nước lên uống, thấy có mùi vị lạ. Ngược dòng sông này 
chừng 5 dặm ắt có bậc thánh tên là Sanghanandi (Tăng Già Nan Đẻ). Đức 
Phật có tiên tri rằng vị ấy sẽ là Tổ thứ 17. 

Tổ Rãhulata bảo đồ chúng đưa ngài lên nguồn sông, qua bờ bên kia. 
Đến nơi, ngài thấy đại đức Sanghanandi đang ngôi nhập định trong hang đá. 
Chờ đến 7 ngày, Sanghanandi mới xuất định. Tổ hỏi : 

— Ông ngồi lâu như thế mà thân ông định hay tâm ông định ? 

— Thân tâm đều định. 


#2? Dịch nghĩa : Vào đạo không thông lý, Báo thân hoàn tín thí. Trưởng giả tuổi tám mốt, Cây này 
không sanh nâm. : 

#° Dịch nghĩa : Các pháp vôn không, Không ngã, ngã sở, Không người làm hại, Không người bị 
hại. 

#7! Xem Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa của Hoà Thượng Thanh Từ. 


Sự tích đức Phật 586 


— Thân tâm đều định sao có xuất nhập ? 
— Tuy có xuất nhập mà không mắt tướng định. Như vàng ở trong giếng, 
khi ra ngoài giếng, thể vàng vân yên lặng. 
— Nếu vàng ở trong giếng, khi vàng ra ngoài giếng, thể vàng không 
động tịnh, thì vật gì ra vào ? 
— Vàng thì có ra vào, nhưng thể vàng không động tịnh. 
— Nếu thể vàng không động tịnh, thì khi ra khỏi giếng nó là vật gì s. 
— Vì thể vàng không động tịnh, nên ở trong giếng hay ở ngoài giếng thì 
vàng vẫn là vàng. 
— Nghĩa này không đúng. 
— Lý kia chẳng nhằm. 
— Nghĩa này đã ngã. 
— Nghĩa kia chăng thành. 
— Nghĩa kia chăng thành mà nghĩa của ta thành. 
— Nghĩa ta tuy thành mà pháp không có ta. 
— Nghĩa ta đã thành vì tuy ta mà không ta. 
— Ta mà không ta lại thành nghĩa gì ? 
— Vì ta không ta nên thành nghĩa của ngươi. 
— Nhơn giả thờ vị thánh nào mà được không ta 2 
— Thây ta là Bồ tát Kãnadeva chứng được không ta. 
— Tôi xin đảnh lễ Kãnadeva, người đã tạo thành nhơn giả. Vì nhơn giả 
không ta, tôi muốn thờ nhơn giả. 
— Vì ta đã không ta, ngươi cần thấy rõ ta. Nếu ngươi muốn thờ ta, nên 
biết rõ ta chăng ta. 
Sanghanandi được tâm rỗng rang, liền đảnh lễ Tổ và nói kệ : 
— Tam giới nhất minh đăng, 
Hồi quang nhi chiếu ngã. 
Thập phương tất khai lãng, 
Như nhật hư không trụ.*? 
Sanghanandi nói kệ xong, lại đảnh lễ Tổ cầu xin tiếp độ. Tổ Rãhulata 





bảo : 
— Tâm ngươi tự tại chăng lệ thuộc vào ta, cần gì nương vảo ta để cầu 
giải thoát. 
Một hôm, Tổ Rãhulata gọi Sanghanandi đến, bảo : 
— Ta nay đã già, không còn ở đời bao lâu. Đại pháp nhãn tạng của Như 
LaI, nay ta trao lại cho ngươi. Nghe ta nói kệ : 
U pháp thật vô chứng, 
Bắt thủ diệc bất ly. 
Pháp phi hữu vô tướng, 
Nội ngoại vân hà khởi.#° 


82 Dịch nghĩa : Một ngọn đèn chiêu sáng ba cõi, Trở lại chiêu vào con. Mười phương đều xán lạn, 


Như mặt trời trụ hư không. 


Sự tích đức Phật 587 


Nói kệ xong, Tổ Rãhulata ngồi trên tòa lặng lẽ thị tịch. Bốn chúng xây 
tháp cúng dường. 


17. Sanghanandi*“ (Tăng Già Nan Đề) 160?/220? 


Theo Truyền Đăng Lục, ngài là hoàng tử con vua Bảo Trang Nghiêm 
(Ratana Vyuha) ở thành Thất La Phiệt (Sãvatthi). Ngài sanh chưa bao lâu đã 
biết nói, mà thường nói việc Phật pháp. Năm 7 tuổi, ngài chán thú vui ở đời, 
cầu xin cha mẹ cho phép xuất gia. Ngài nói kệ : 

Khẻ thủ đại từ phụ, 

Hòa nam cốt huyết mẫu. 
Ngã kim dục xuất gia, 
Hạnh nguyện ai mẫn cố. 

Cha mẹ cố khuyên giải. Năm II tuổi, ngài nhịn ăn, nài nỉ xin xuất gia 
cho kỳ được. Cuối cùng, thấy. chí ngài quá mạnh không Sao ngăn nổi, nên vua 
cha cho ngài xuất gia với điều kiện phải ở một ngôi nhà riêng trong hoàng 
cung. Vua thỉnh sa môn Thiền Lợi Đa vào cung dạy Phật pháp cho ngài. Từ 
đó ngài được pháp tự là Sanghanandi (Tăng Già Nan Đề). Ngài tu trong 
hoàng cung 9 năm, đến năm 20 tuổi mới thọ cụ túc giới. Năm 26 tuôi, ngài tự 
cảnh tỉnh : 

— Ta đã thọ giới cụ túc mà còn ở trong nhà thế tục này sao ? 

Một buổi chiều trời quang mây tạnh, ngài nhìn thấy một con đường 
bằng phăng, ở xa đầu kia lỗ dạng một ngọn núi xanh. Ngài liền cất bước nhắm 
hòn núi thắng tiễn. Đến nơi trời chưa tối, ngài tìm được một hang đá rồi ngồi 
thiền nơi ấy. Sáng hôm sau, vua cho người tìm kiếm khắp nơi không được. 
Bực mình, vua đuôi sa môn Thiền Lợi Đa ra khỏi thành. Sanghanandi tu nơi 
hang đá này ngót 10 năm mới có cơ duyên gặp Tổ Rãhulata và được truyền 
Chánh Pháp. 

Sau khi đắc pháp, Tổ Sanghanandi đi hoằng pháp khắp nơi làm lợi lạc 
quần sanh. Một hôm, Tổ bảo đồ chúng : 

— Thầy ta là Rãhulata có nói nước Na Đề (Nađi) sẽ cho ra đời một vị 
thánh tên là Sanghayasas (Tăng Già Da Xá) để nói ta truyền pháp. Nay chúng 
ta nên đến nước đó tìm. 

Đến nước Na Đè, Tổ và đồ chúng đang đi bỗng có một lung. gió mắt 
lành từ phương tây thôi đến làm mọi người đều cảm thấy mát khỏe. Tô nói : 

— Đây là đạo đức phong, ba dặm về phía tây ắt có thánh nhơn. 


873 


Dịch nghĩa : Nơi pháp thật không chứng, Chăng giữ cũng chẳng lìa. Pháp chẳng tướng có 
không, Trong ngoài do đâu khởi. 

# Xem Từ Điền Phật Học Huệ Quang: Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện 6; Cảnh Đức Truyền 
Đăng Lục 2; Truyền Pháp Chánh Tông Ký 3; Phật Tổ Thống Kỷ 5; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải 5. 
#75 Dịch nghĩa : Cúi đầu lễ cha lành, Nép mình lạy mẹ hiền. Nay con muốn xuất gia, Xin thương 
xót nhận cho. 


Sự tích đức Phật 588 


Thây trò đi đến một hòn núi, thấy trên đỉnh núi có áng mây năm sắc. Tổ 
bảo: 
— Trên đỉnh núi có đám mây ửng đỏ hình cái lọng, ắt là chỗ thánh nhơn 
ở. 
Lên gần đến đỉnh, quả nhiên thấy một mái nhà tranh. Một đứa bé cầm 
gương tròn đến bái chào Tô. Tổ hỏi : 
— Ngươi bao nhiêu tuổi ? 
— Trăm tuổi. 
— Ngươi còn bé mà sao đến trăm tuôi ? 
— Tôi chăng hiểu sao, chính tôi một trăm tuổi. 
— Ngươi có căn lành chăng ? 
— Phật có nói nếu người sanh trăm tuổi mà không hội được cơ duyên 
chư Phật, không băng sanh một ngày mà hiểu được rành rẽ. (Pháp cú, bài 115) 
— Ngươi câm gương tròn đề làm gì ? 
Đứa bé liền nói kệ : 
s Chư Phật đại viên giám, 
Nội ngoại vô hà ễ, 
Lưỡng nhơn đồng đắc kiến, 
Tâm nhãn gia1 tương tợ.* 
Cha mẹ thấy đứa bé đối đáp hợp đạo như thế, đồng ý cho đi theo Tổ 
làm thị giả. Tổ nhận cho xuất gia làm sa di và đặt cho pháp tự là Sanghayasas. 
Đến khi già yếu, Tổ Sanghanandi gọi Sanghayasas đến truyền tâm ấn 
và nói kệ: 
— Tâm địa bồn vô sanh, 
Nhơn địa tùng duyên khởi. 
Duyên chủng bất tương phòng, 
Hoa quả diệc phục nhỉ.*”? 
Nói kệ xong, Tổ Sanghanandi đứng vịn cành cây mà thị tịch. 
Sanghayasas nói: 
— Thây ta diệt độ dưới tàng cây, cũng là điềm che mát cho kẻ sau. 
Đồ chúng họp nhau làm lễ hỏa táng, thu nhặt xá-lợi, xây tháp cúng 
dường. 


18. Sanghayasas°° (Tăng Già Da Xá) 1702/2302 


Ngài Sanghayasas họ Uddaka (Uất Đầu Lam) ở nước Na Đề (Nađi), 
cha là Thiên Cái, mẹ là Phương Thánh. Bà Phương Thánh thọ thai. Một hôm, 
bà năm mộng thây có người câm cái gương báu đên nói “lôi đã đên đây”. 


8 Dịch ghĩa : Chư Phật như gương tròn lớn, Trong ngoài không vết che. Hai người đồng được 
thấy, Tâm mắt đều giống nhau. 

#77 Dịch nghĩa : Đất tâm vốn không sanh, Nhờ đất theo duyên khởi. Duyên và giống chẳng ngại 
nhau, Hoa quả cũng như thê. 

#78 Xem Từ Điền Phật Học Huệ Quang: Nhân Minh Đại Sớ I. 


Sự tích đức Phật 589 


Chợt tỉnh giấc, bà nghe toàn thân nhẹ nhàng thanh thản, khác hơn ngày 
thường. Trong nhà có mùi hương lạ, vài lẫn hào quang xuất hiện. Bảy ngày 
sau bà sanh ra ngài. Thân ngài trong sáng như lưu ly. Ngài thích chỗ văng vẻ, 
nói ra những lời siêu việt. Nhà cha mẹ ngài trên núi Bảo Lạc Ca. Sau khi ngài 
ra đời, ngôi nhà này luôn luôn có áng mây hồng che đậy trên không. Tổ 
Sanghanandi nhơn thấy áng mây ấy mà tìm đến gặp ngài. Từ đó ngài 
Sanghayasas theo làm đệ tử Tổ Sanghanandi. Về sau được Tô truyền tâm ấn. 
Tổ Sanghayasas vân du khắp nơi, tùy duyên giáo hóa, làm lợi ích cho 
chúng sanh. Khi tuổi đã già, Tổ đến nước Taksasila (TaxIla), miền bắc Ấn, độ 
cho ngài Kumãrata và truyền tâm pháp cho ngài với bài kệ : 
Hữu chủng, hữu tâm địa, 
Nhơn duyên năng phát manh. 
Ư duyên bắt tương ngại, 
Đương sanh sanh bất sanh.» 
Tổ Sanghayasas là một luận sư rất giỏi về Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ 
(Sarvästiväda) và các môn Nhân Minh, Thanh Minh ... Sau khi truyền pháp 
xong, Tổ ngồi kiết già, hiện 18 phép thần biến, rồi vảo niết bàn. 


19. Kumärata*° (Cưu Ma La Đa) 180/240 


Tổ Kumarata*', dòng Bà-la-môn, là người nước Taksasila*? (Đát Xoa 
Thi La, Taxila) thuộc miền bắc Ấn Độ. Thuở nhỏ ngài đã thông minh tài trí 
hơn người nên được gọi là “Đồng tử” (Kumãra). Kumärata tu theo ngoại đạo, 
chủ thuyết tự nhiên. Ông có nuôi một con chó, mỗi khi ăn xong, con chó 
thường ra hành lang năm dưới tấm rèm. Nhiều khi mưa gió ướt cả mình, mà 
nó vẫn nằm đó. Người nhà sợ nó lạnh, đuổi nó vào trong nhà, nhưng rồi nó 
cũng trở lại chỗ đó năm. Ông Kumãrata thấy lạ, đem việc đó hỏi thầy ông, 
nhưng không giải thích được điều gì. Ông mong có dịp gặp những bậc thánh 
nhân để nhờ giải nghĩ. 

Khi Tổ Sanghayasas du hóa đến nước Taksasila, thấy nơi nhà của 
Kumãrata có làn khí lạ xông lên theo hình vòng tròn như khoen đeo tai, Tổ 
bảo đây là khí đại thừa, trong nhà ắt có thánh nhơn. Tổ đến gõ cửa xin vảo. 
Kumãrata, lúc bấy giờ được 30 tuổi, hỏi : 

— Ngài là đồ chúng nào ? 

— Ta là đệ tử Phật. 


#7 Dịch nghĩa : Có giống, có đất tâm, Gặp thuận duyên tất nây mầm. Đối với duyên chăng ngăn 
ngại, Thì chính khi sanh liền được vô sanh. 

30 Xem Từ Điển Phật Học Huệ Quang; Luận Câu-xá 2; Luận A-tỳ-đạt-ma Thuận Chánh Lý 38; 
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục 2; Phiên Dịch Danh Nghĩa, tập 2; Tiểu Thừa Phật Giáo Khái Luận. 

$1 Tổ Kumaärafa (Kumäralafa) phiên âm là Cưu Ma La Đa là vị Tổ thứ 19. Không nên lầm với 
Cưu Ma La Thập (Kumarajiva) là vị Tam Tạng Pháp Sư tại Trung Hoa vào năm 344-413, người xứ 
Tân Cương, cha là người Ấn, mẹ là công chúa xứ Dao- Tần (Tân Cương, Trung Hoa). 

382 Taxila (Taksasila) thuộc miền bắc xứ Pakistan hiện nay. 


Sự tích đức Phật 590 


Kumãrata vốn tin theo ngoại đạo, nghe nói đến Phật thì đâm ra sợ hãi, 
đóng cửa lại. Tổ Sanghayasas chờ một chặp lâu, lại gõ cửa nữa. Kumãrata nói 
VỌN Ta : 

— Không có ai ở nhà hết. 

— Ngươi nói không có ai ở nhà hết, vậy ai nói đó ? 

Biết là bậc dị nhơn, Kumaãrata mở cửa đón tiếp. Sau khi chào hỏi, 
Kumãrata bèn đem nghi vẫn về con chó ra hỏi. Tổ Sanghayasas nói : 

— Con chó này là cha của ngươi, bởi có chút ít nghiệp nên đọa làm súc 
sanh. Xưa kia cha ngươi đem cả ngàn đính vàng để trong cái hũ, lén chôn 
dưới rèm. Đến khi chết không kịp trỗi lại với ngươi. Vì còn tiếc của nên sanh 
ra làm con chó đề gìn giữ. Nếu ngươi đào lẫy được, ắt nó sẽ bỏ đi. 

Kumaãrata liên đào chỗ con chó nằm, quả nhiên được hũ vàng đúng như 
lời Tổ nói. Ông hết lòng kính phục. Tổ Sanghayasas lại nói : 

- Đức Phật đã có tiên tri rằng “Khoảng 600 năm sau khi ta diệt độ, sẽ 
có một bậc đại sĩ xuất hiện tại nước Taksasila”. Nay ta gặp ngươi, thật ứng 
vào lời tiên tri ấy. 

Ông Kumarata nghe đến đó chợt nhớ lại việc đời trước, xin xuất gia 
theo Tổ Sanghayasas. 

Sau khi được truyền tâm ấn, Tổ Kumarata chuyên việc giáo hóa tại 
nước Khabandha#° (Khiết Bàn Đà) miền bắc Ấn. Lúc về già, đi giáo hóa đến 
miền trung Ấn, Tổ gặp ngài Jayata (Xà Dạ Đa). Tổ truyền pháp cho ngài 
Jayata với bài kệ : 

Tánh thượng bổn vô sanh, 
Vị đối cầu nhơn thuyết. 

U pháp ký vô đắc, 

Hà hoài quyết. bất quyết.** 

Truyền pháp xong, Tổ ngôi ngay trên tòa, chấp tay hở ra như hoa sen 
nở, phóng hào quang sáng soi khắp trong chúng, rôi yên lặng thị tịch. 

Theo Đại Đường Tây Vực Ký, Tô Kumarafa là người khai sảng Kinh 
Lượng Bộ°5 (Sautrantika, Samkrantika), nên được tôn xưng là Nhất Xuất 
Luận Sư. Ngoài ra bốn vị Tô Asvaghosa (Mã Minh), Nãgãr7una (Long Thọ), 
Kãnadeva (Ca Na Đề Bà) và Kumãrzta (Cưu Ma La Đa) còn được tôn xưng 
là Tứ Nhật Vếu Thế, tức là 4 vị Bồ tát nổi danh thời đó. 

Tác phẩm của Tổ Kumarata gồm có : Luận Nhật Xuất, Luận Kết Phát, 
Luận Dụ Man, Luận S¡ Man, Luận Hiên Liễu, và 43 bài kệ mở đầu kinh Tọa 
Thiền Tam Muội. 


#3 Khabandha hiện nay là vùng Sarikol thuộc tỉnh Tân Cương xứ Trung Hoa. 

#4 Dịch nghĩa : Chơn tánh vốn không sanh, Vì có người câu nên phải nói. Các pháp đều không đắc, 
Đâu cần giải hay không giải. 

35 Kinh Lượng Bộ là bộ phái xem trọng về kinh, cho kinh là chánh lượng. 


Sự tích đức Phật 591 


20. Jayata*s (Xà Dạ Đa) 1902/2502 


Tổ Jayata là người miền bắc nước Ấn Độ. Cha mẹ ngải là người kính 
tin Tam Bảo nhưng lại thường bị khó khăn, xui xẻo, bệnh hoạn luôn. Vì thế 
ngài sanh tâm ngờ vực và bất bình. Đến khi gặp Tổ Kumãrata ở miền trung 
Án, Jayata hỏi : 

— Cha mẹ tôi ở nhà rất có lòng tín mộ Tam Bảo, nhưng thường mắc tật 
bệnh luôn, còn hễ làm ăn mua bán gì thì đều bị thất bại cả. Gần nhà tôi lại có 
người hạng candala (chiên-đả-la, hạ tiện), thế mà thân thường tráng kiện, làm 
việc gì cũng được toại nguyện. Chăng biết kẻ ấy có phước chi và chúng tôi có 
tội ch ? 

— Việc nhân quả báo ứng của các nghiệp thiện ác có thể xảy ra trong ba 
đời (quá khứ, hiện tại, vị lai). Kẻ thường chỉ thấy người hiền thì chết yếu, 
người ác lại sống dai, kẻ nghịch thì gặp lành, người nghĩa thì gặp dữ, bèn cho 
là không có nhân quả, tội phước. Họ đâu có biết các nghiệp thiện ác luôn luôn 
đeo đuôi theo mình như bóng với hình, cho đến muôn kiếp cũng không tan 
mất Ï 

Nghe xong Jayata hết nghi. Tổ Kumãrata lại giảng tiếp : 

— Tuy ngươi đã tin nơi ba nghiệp là thân, miệng và ý, nhưng ngươi 
chưa rõ chỗ cái nghiệp (karma) nương theo cái lầm (vô mình, P-avijà, 
S:avidya) mà sinh ra. Con người do tin theo sáu thức mà bị lẫm. Vì sáu thức 
thường bị sáu căn che mờ tánh giác. Mà tánh giác là bốn tánh của cái tâm 
thanh tịnh, không sanh diệt, không tạo tác, không báo ứng, không hơn thua, 
lúc nào cũng linh linh, tịch tịch. Nếu ngươi biết cách đối trị sáu thức, không 
để cho sáu căn gạt gẫm; đưa sáu thức trở về tánh giác sáng suốt, thường 
trụ, tịch tịnh, thì nghiệp không còn nương vào đâu để phát sanh. Lúc bấy 
giờ ngươi đồng với chư Phật không khác. Tất cả nghiệp báo thiện ác đêu là 
mộng huyền hếi. 

Nghe xong, ngài Jayata liền ngộ Tánh Giác, xin xuất gia làm đệ tử Tổ 
Kumãrata. 

Sau khi được truyền tâm ấn, Tổ Jayata đến thành Rãjagaha (Vương Xá) 
truyền bá đốn giáo, độ người vô số. Lúc sắp nhập diệt, Tổ Jayata (Xà Dạ Đa) 
truyền pháp cho ngài Vasubandhu với bài kệ như sau : 

Ngôn hạ hợp vô sanh 
Đồng ư pháp giới tánh. 
Nhược năng như thị giải 
Thông đạt sự lý cánh.* 
Sau khi phó pháp, Tổ an nhiên thị tịch. 


8 Xem Từ Điển Phật Học Huệ Quang; Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện 6; Bảo Lâm Truyện 4; 
Tổ Đường Tập 2; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục 2. 

87 Dịch nghĩa : Lời nói hợp vô sanh, Đồng với Pháp giới tánh. Nếu hiểu được như thế, Thông đạt 
sự lý xong. 


Sự tích đức Phật 592 


21. Vasubandhu** (Bà Tu Bàn Đầu, Thế Thân) 200?/270? 


Theo Bà Tu Bàn Đấu Pháp Sư Truyện trong Đại Chánh Tạng tập 50, thì 
Quốc sư Kausika (Kiều Thi Ca) ở thủ đô Purushapura (Phú Lâu Sa Phú La, 
hiện nay là Peshawar) nước Gandhara*° (Càn Đà La) thuộc miền bắc Ấn Độ, 
có 3 người con trai là 4saz#ga (Vô Trước), Vasubandhu (Bà Tu Bàn Đầu) và 
Virificivafsa (Tỷ Lần Trì Bạt Bà). Theo “Internet Encyclopedia oƒ Philosophy 
IEP” thì mẹ của Asalga và Vadsubandhu tên Prasannashila, và mẹ của 
Viriñcivatsa tên Virinci. Ba anh em đều xuất gia theo bộ phái Thuyết Nhất 
Thiết Hữu Bộ (Sarvästiväda). Sau đó, Asanga và Vasubandhu chuyển sang 
Đại thừa, và trở thành người khai sáng Tông Du-già”" của Phật giáo Đại thừa, 
chủ trương quán “Vạn pháp duy thức” để nhập tánh Chân-như. 

Vasubandhu xuất gia năm l§ tuổi với vị A- la-hán Quang Độ 
(Manoratha?) và được Bồ tát Tỳ Bà Ha (Vaibhäsika?) truyền giới cho theo bộ 
phái Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ (Sarvästiväda). Ngài hâm mộ hạnh của Tổ 
Mahã Kassapa nên tập tu theo hạnh đầu-đà, thường ăn mỗi ngày một bữa và 
không nằm, ngày đêm sáu thời lễ Phật, thanh tịnh vô dục, làm chỗ nương tựa 
cho mọi người, được nhiều người hâm mộ theo làm đệ tử. 

Một hôm, được tin Tổ J ayata (Xà Dạ Đa) vừa đến tạm trú trong vùng, 
ngài Vasubandhu liền dắt đệ tử đến viếng. Tô Jayata chỉ Vasubandhu hỏi đồ 
chúng : 

— Người khô hạnh tu hành thanh tịnh này có thể đạt Phật đạo chăng 2 

Chúng tăng đáp : 

— Thượng nhơn này tu hành tinh tấn như thế, lẽ nào không đạt đạo ? 

Tổ Jayata bảo : 

— Người này còn xa đạo. Dù khổ hạnh trải qua nhiều kiếp, chỉ giúp cho 
gốc vọng, đâu thể chứng đạo ! 

Các đệ tử của Vasubandhu lây làm bắt bình, hỏi : 

— Nhơn giả đã được pháp gì mà chê thầy chúng tôi ? 

Tổ đáp : 

— Ta không cầu đạo, cũng không điên đảo; ta không lễ Phật cũng không 
khinh mạn; ta không ngồi hoài, cũng không lười nhác; ta không ăn ngọ cũng 
không tạp thực; ta không tri túc cũng không tham dục : Tâm không mong cấu, 
đó gọi là Đạo. 

Ngài Vasubandhu nghe xong liền phát sanh trí vô lậu, xin theo hầu Tổ. 


8 Xem Từ Điển Phật Học Huệ Quang; Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện 6; Cảnh Đức Truyền 
Đăng Lục 2; Đại Đường Tây Vực Ký 4; Lịch Đại Tam Bảo Kỷ 9; Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp 
Sư Truyện 2; Khai Nguyên Thích Giáo Lục 7; Thích Ca Phương Chí, thượng. Theo quyên “Sử 33 
Vị Tổ Thiền Tông Ân-Hoa” của Thiền sư Thích Thanh Từ thì Tổ Vasubandhu họ Tỳ Xá Khư 
(Visakhä) ở nước La Duyệt (Rãjagaha, Vương Xá), cha là Quang Cái, mẹ là Nghiêm Nhất. 

8 Xứ Gandhara hiện nay thuộc miền bắc xứ Pakistan. 

8 Tông Du-già (Yogzcara) còn gọi là Tông Pháp Tướng hay Duy Thức, tu theo Du Già Sư Địa 
Luận (Yogãcãrabhumi) do Bồ ứá Di Lặc giảng và được Bồ tát Vô Trước và Thế Thân ghi lại, là 
một bộ phái Đại thừa. 


Sự tích đức Phật 593 


Sau khi được Tổ J ayata truyền tâm ấn, ngài thường xuất thần lên cung 
trời Đâu Suất (Tusita) châu đức Di Lặc và nghe đức Di Lặc thuyết pháp. Trở 
về địa cầu, Tổ ghi chép lại thành 2 quyển kinh Du Già Sư Địa Luận 
(Yogacarabhumn) và Duy Tức Nhị Tháp Luận (Vìmsatika vijnapt matrata 
siddh]). 

Tổ Vasubandhu cũng là một giáo sư xuất sắc của trường Đại học Phật 
giáo Nãlandä, lúc bấy giờ CÓ đến vài ngàn tăng sĩ tu học. Đại học Nãlandã là 
trường Đại học lớn nhất thế giới thời bây giờ. 

Khi đi hoằng pháp đến nước Nadi (Na Đề), Tổ Vasubandhu truyền tâm 
ấn cho ngài Manura (Ma Nô La) với bài kệ : 

Bào huyễn đồng vô ngại, 
Vân hà bắt ngộ liễu. 

Đạt pháp tại kỳ trung, 
Phi kim diệc phi cô." 

Truyền pháp xong, đang ngôi trên tòa, bỗng thân Tổ bay lên hư không, 
ngôi yên trên ấy. Bốn chúng quỳ xuống bạch : 

— Chúng con muốn thờ xá-lợi. Xin Tổ hoan hi cho chúng con được 
thiêu lấy xá-lợi. 

Thân Tổ liền hạ xuống ngồi yên chỗ cũ, hiện tướng niết bàn. Đồ chúng 
làm lễ hỏa thiêu, thu nhặt xá-lợi, xây tháp cúng dường. 

Tác phẩm của ngài rất nhiều, chỉ kế ra đây những tác phẩm quan trọng : 
Du Già Sự Địa Luận (Yogacarabhuml), A-f}-đafrma Côâu-xá Luận 
(Abhidharma kosa) 30 quyển, Nhiếp Đại Thừa Luận Thích (Mahäãyäna 
Sangraha Bhasa) 15 quyên, Thập Địa Kinh Luận (Dasabhumi sastra) 12 
quyền Kửm-cang Bátnhã Ba-ilamật Kinh Luận (Vajracchedika 
prajnaparamito padesa) 3 quyền, Quảng Bách Luận, Luận Bồ-đê Tâm, Duy 
Thức Nhị Tháp Luận (Vimsatika viinapti matrata siddhl), Duy Thức Tam 
Thập Luận Tụng (Trimsika vijinapti matrata siddhl), Luận Đại Thừa Bách 
Pháp Minh Môn (Mahäyäna satadharma praka samukha sastra), Vô Lượng 
Thọ Kinh Uu-ba-đề-xá (Sukhävati vyuha Upatissa) ... 

Quyền A-ty-đạtma Câu-xá Luận sau thành kinh chánh của Câw-xá 
tông. Hai quyền Duy Thức Luận sau thành kinh chánh của Pháp Tướng tông. 
Do đó Tô Vasubandhu được tôn làm giáo tổ sảng lập của hai tông ấy. Tổ 
Vasubandhu cũng là vị Tổ thứ hai trong 7 vị Tổ của dòng Thiền jødo- 
Shinshu ở Nhật-bản,vị Tô thứ nhất là Nãgãrjuna (Long Thọ). 


Lưu ý : Tổ Vasubandhu là em của ngài Asaủga (Vô Trước) với Vasubandhu là 
học trò của Tổ thứ 9 Buddhamitra (Phật Đà Mật Đa) là hai người khác nhau. 


la Dịch nghĩa : Bọt huyễn đều không ngăn ngại, Tại sao chăng liễu ngộ ? Đắc pháp ngay trong ấy, 
Chăng xưa cũng chăng nay. 


Sự tích đức Phật 594 


22. Manura* (Ma Nô La) 220/280? 


Tổ Manura là hoàng tử thứ ba, con vua Sadavasita (Thường Tự Tại) ở 
nước Nadi (Na Đề). Khi mới sanh Ta CÓ nhiều điềm lạ, nên vua không dám lấy 
việc thế tục ràng buộc. Năm 30 tuổi ngài xuất gia theo Tổ Vasubandhu. Theo 
quyền Phật Tổ Chánh Tông Đạo Ảnh, thì khi Tổ Vasubandhu đến nước Nadi 
hoằng pháp, vua thỉnh vào cung tham vấn, Tổ nói : 

— Hiện nay trong nước của Bệ hạ có hai vị sư giáo hóa và chỉ dẫn đạo lý 
cho chúng sanh. Trước kia đức Phật có tiên tri rằng khoảng 700 năm sau khi 
Phật diệt độ sẽ có hai bậc thần lực đại sĩ xuất gia nối ngôi Thánh. Hai vị ấy, 
một là Manura, hoàng tử thứ ba của Bệ hạ, vị thứ hai là tôi, tuy tôi đức bạc. 

Vua nghe rồi, cho phép hoàng tử xuất gia. Về sau được Tổ Vasubandhu 
truyền tâm pháp. 

Tổ Manura đi hoằng hóa miễn tây Ân Độ, đến xứ của vua họ Cô Đàm 
(Gotama), tên Đắc Độ*°. Vua Đắc Độ rất sùng kính Phật pháp, tinh tấn tu 
hành. Một hôm, ngay chỗ vua tu hành, bỗng hiện lên một bảo tháp xanh 
huyền, bề cao một thước tư. Vua đích thân đến bưng lên để trên bản thờ, 
nhưng bưng không nổi. Lính hộ vệ họp lực nhắc lên cũng không nối. Sau 
cùng vua phải mở đại hội triệu tập lực sĩ, tăng sĩ, phạm chí, các nhà chú thuật 

.. để hỏi nguyên nhân bảo tháp xuất hiện và tìm cách dời lên bàn thờ. Trước 
tiên, các lực sĩ ra sức nhắc lên không nổi. Các nhà thần chú dùng chú thuật 
cũng bất lực. Tổ Manura bước ra nói : 

— Tháp này do vua Asoka tạo ra để thờ xá lợi Phật. Bốn mặt đều có 
chạm hình tiền thân đức Phật Sãkyamuni khi còn làm hạnh Bồ tát. Ngày nay, 
do Đại vương có duyên phước lớn nên tháp này mới hiện ra. 

Nói xong, Tổ Manura bước đến nhắc bảo tháp để lên bàn thờ. Vua và 
tất cả mọi người đều hết lòng kính phục. Vua nói : 

— Xin Tôn giả dạy cho trẫm những pháp Phật chủ yếu để học. 

— Học Phật pháp là học cách bỏ ba vật và thực hành đủ bảy việc. 

— Ba vật gì phải bỏ và bảy việc gì phải thực hành ? 

— Ba vật phải bỏ là /ham, sân, sĩ. Bảy việc phải thực hành là đại /ờ, 
hoan hỉ, vô ngã, tỉnh tấn, nhiêu ích, hàng ma và vô chứng. 

Vua Đắc Độ nghe xong liền được đại ngộ, rất tiếc mình được hiểu quá 
muộn. Vua than “Đời người quá ngắn l ! Bậc chí thánh khó gặp !”. Vua cho đòi 
thái tử đến giao hết việc nước, rồi xin xuất gia theo Tổ. Chắng bao lâu vua 
Đắc Độ chứng quả thánh. Tổ Manura dạy Đắc Độ ở lại trong xứ giáo hóa, còn 
Tổ đến xứ Đại Nguyệt Chi°* tìm người kế truyền. Vua nước Đại Nguyệt Chi 


82 Xem Từ Điển Phật Học Huệ Quang; Bảo Lâm Truyện 4; Tổ Đường Tập 2; Cảnh Đức Truyền 
Đăng Lục 2. 

$3 Có lẽ ưa Đắc Độ thuộc dòng dõi bộ tộc Sãkya lưu lạc đến đây sau khi vua Vidũdabha tàn sát 
và thiêu hủy Capilavatthu I. 

394 Xứ Đại Nguyệt Chỉ thuộc miền bắc xứ Afganistan ngày nay. 


Sự tích đức Phật 595 


là Bảo Ấn và tỳ kheo Haklenayasas đồng nghĩnh tiếp Tổ, thỉnh về nội cung. 
Tỳ kheo Haklenayasas hỏi : 

— Bạch Hòa thượng, con có một đứa đệ tử tên Long Tử, tuy còn nhỏ 
tuổi mà thông minh tuyệt vời. Con nhập định tìm nguyên nhơn đời trước của 
nó mà không thấy manh mối. Xin Hòa thượng chỉ dạy cho. 

— Ông nhập định, quán thấy được mấy kiếp ? 

— Con chỉ thấy được ba kiếp. 

— Đệ tử của ông năm kiếp trước sanh trong nhà Bà-la-môn giàu có ở 
nước Diệu Hỷ. Khi ấy trong nước có ngôi chùa mới khánh thành cái đại hồng 
chung. Con ông Bà-la-môn này dùng gỗ chiên đàn tiện cái chày động chuông 
cúng chùa. Nhờ chày này giúp cho người được nghe chuông thức tỉnh. Bởi 
quả báo tốt ấy nên nay nó sanh ra được thông minh. 

— Riêng con, không biết do nhân duyên gì mà cảm được bẩy chim hạc 
thường theo. Xin Hòa thượng chỉ dạy. 

- Bốn kiếp trước kia, ông làm một tỳ kheo đạo đức đầy đủ, có đến 500 
đệ tử. Mỗi khi ông được thỉnh đến Long cung để cúng dường, ông xét thấy 
trong hàng đệ tử không ai có đủ phước đức đề thọ lãnh cúng dường tại Long 
cung, nên ông chỉ đi một mình. Nhóm đệ tử bất mãn nói “Thầy thường dạy 
các pháp bình đăng, trong sự ăn uống cũng phải bình đẳng, mà nay thầy đi thọ 
trai một mình !”. Về sau, mỗi khi có Long cung thỉnh, ông đều cho chúng đi 
theo. Bởi họ chưa đủ đức hạnh mà nặng về sự ăn uống, nên sau khi mãn phân, 
lần lượt sanh trong loài có cánh. Trải qua 5 kiếp, nay họ lại làm thân chim 
hạc. Do nhân duyên thầy trò kiếp trước nên nay chúng cảm mến ông. 

— Nay phải dạy chúng tu pháp gì để trở lại làm người 2 

- Thân người mất đi, khó được trở lại ! Ta có pháp bảo vô thượng, là 
kho tàng tri kiến của Như Lai, xưa kia đức Thế Tôn đã trao cho Tổ Mahã 
Kassapa, lần lượt đến ta, nay ta trao cho ông, ông nên truyền bá chớ để dứt 
mắt. Nghe ta nói kệ : 

Tâm tùy vạn cảnh chuyền, 
Chuyên xứ thật năng u. 
Tùy lưu nhận đắc tánh, 
Vô hÿ diệc vô ưu.* 
Truyền pháp xong, Tổ Manura (Ma Nô La) ngồi kiết già thị tịch. 


23. Haklenayasas** (Hạc Lặc Na) 240/320? 


Tổ Haklenayasas là người xứ Đại Nguyệt Chi thuộc miền bắc xứ 
Afganistan ngày nay, dòng Bà-la-môn, cha tên là Thiên Thăng, mẹ là Kim 
Quang. Ông Thiên Thăng đã lớn tuôi mà không con, ông thường đên chùa 


$5 Dịch nghĩa : Tâm theo muôn cảnh chuyền, Chỗ chuyên thật kín sâu. Theo dòng nhận được tánh, 
Không mừng cũng không lo. 

8 Xem Từ Điền Phật Học Huệ Quang; Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện 6; Ma-ha Chỉ Quán l, 
thượng; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục 2; Phật Tổ Thống Kỷ 5. 


Sự tích đức Phật 596 


dâng hương lễ bái cầu con. Một hôm bà Kim Quang nằm mộng thấy một vị 
thần đứng trên ngọn núi Tu Di, tay cầm vòng ngọc, nói với bà “Ta đã đến 
đây”. Khi thức giấc, bà biết có thai. 

Khi Haklenayasas được 7 tuổi, đi chơi trong xóm, thấy dân chúng 
thường giết súc vật đem đến cúng thần trong một ngôi miếu. Ngài đi thắng 
vào miễu quở : 

— Khéo bày đặt sự họa phước mà lừa gạt dân chúng, làm hao phí của 
nhân dân và tôn hại sinh mạng loài vật quá nhiều I Ị 

Ngài quở xong, vừa bước ra thì ngôi, miều bị sụp đồ. Dân chúng trong 
làng gọi ngài là ông thánh con. Năm 20 tuổi xuất gia tu theo Phật giáo, ở ân 
trong rừng ngót 9 năm, làm bạn với bầy hạc và chuyên tụng kinh Đại Bát 
Nhã. Năm 40 tuổi gặp Tổ Manura (Ma Nô La) và được truyền tâm ấn. 

Tổ Haklenayasas du hóa miên trung An Độ, được vua Vesarajjasaga 
(Vô Úy Hải) rất kính trọng, thường thỉnh ngài vào cung thuyết pháp cho vua 
nghe. 

Tổ có một đệ tử tên Long Tử rất thông minh nhưng mạng yếu. Khi 
Long Tử mất, cha mẹ và anh là Sư Tử (Simha) đến làm lễ hỏa táng, song 
không thê dời quan tài được. Simha lấy làm lạ, hỏi Tổ : 

— Toàn chúng tận lực, sao không nhắc quan tài lên nỗi ? 

— Lỗi tại nơi ngươi vậy. 

— Tôi có lỗi gì ? Xin Hòa thượng hoan hỉ nói cho tôi biết. 

— Em ngươi xuất gia, còn ngươi theo Bả-la-môn giáo. Hai năm nay, em 
ngươi ngày đêm thương nhớ, mong ngươi theo về với Chánh Pháp nên xin 
cha ngươi thỉnh một tượng Phật để trong nhà. Ngươi vì ghét nên đem tượng 
Phật đề xuống đất, trong một xó. Bây giờ ngươi hãy về nhà thỉnh tượng Phật 
để trên bàn lại, thì sẽ dời quan tải đi được. 

Simha làm y lời Tổ dạy, quả nhiên quan tài có thể dời đi được dễ dàng. 

Ít lâu sau, người cha lại qua đời. Simha buôn bã, nghiệm lại lời Tổ nói, 
bèn đến xin Tổ cho xuất gia làm đệ tử. 

Một hôm, Simha hỏi : 

— Bạch thầy, con muốn dụng tâm câu đạo, phải làm như thế nào ? 

— Không có chỗ dụng tâm. 

— Đã không dụng tâm làm sao hoàn thành Phật sự ? 

— Nếu ngươi dụng tâm thì chẳng phải công đức. Làm Phật sự phải vô 
tâm, không nghĩ rằng mình đang làm Phật sự, như thế mới thật công đức. 

Simha liền ngộ, phát sanh trí tuệ. Tổ lại chỉ hướng đông bắc, hỏi : 

— Ngươi thấy gì không ? 

— Con thấy. 

— Ngươi thấy cái gì ? 

— Con thấy hơi trắng xông lên như cái mống vòng khắp chân trời, lại có 
năm làn khói đen như cây thang xet lên trời Đao Lợi. 

— Ngươi có biết ứng điềm gì không ? 

— Con không biết, xin thầy dạy cho. 


Sự tích đức Phật 597 


— 50 năm sau khi ta diệt độ, sẽ có pháp nạn ở bắc Ấn. Ngươi nên biết 
điều đó. 

— Xin thầy chỉ dạy con nên làm øì. 

— Nay ta đã già, sắp vào niết bàn. Đại pháp nhãn tạng của Như Lai, nay 
giao lại cho ngươi. Ngươi nên đến nước khác lánh nạn, nhưng phải dè dặt, 
truyền trao Chánh Pháp đúng thời, chớ để đoạn mất. Nghe ta nói kệ: 

Nhận đắc tâm tánh thời 
Khả thuyết bất tư nghì. 
Liễu liễu vô khả đắc, 
Đắc thời bất thuyết tri.*” 

Truyền tâm ấn cho ngài Simha Bhiksu xong, Tổ Haklenayasas phi thân 
lên hư không, hiện 18 phép thân biến, rồi trở lại chỗ ngồi lặng lẽ thị tịch. 


24. Simha Bodhi:* (Sư Tử Bỏ Đề) 2802/3402 


Tổ Simha Bodhi còn được gọi là Simha Bhiksu (Sư Tử Tỳ Kheo) là 
người miễn trung Ấn Độ, xuất thân từ dòng Bà-la-môn. Sau khi đắc pháp với 
Tổ Haklenayasas, ngài đến nước Kế Tân*° hoằng pháp. Trong nước này có vị 
sa môn tên Valisaka (Bà Lợi Ca) chuyên tập thiền quán. Sau khi qua đời, môn 
đồ của ông chia ra làm 5 phái : 1) Thiền định, 2) Tri kiến, 3) Chấp tướng, 4) 
Xả tướng, 5) Tịnh khẩu. Họ tranh nhau giành phần hơn. Tổ Simha Bhiksu 
dùng biện tài thuyết phục được bốn phái. Người cầm đầu của phái Thiền định 
là Dharmatrata (Đạt Ma Đạt) hay tin, tức giận, tìm đến tranh luận với Tổ. Vừa 
gặp Tổ, Dharmatrata lên tiếng : 

— Tôi là Dharmatrata, muốn tranh luận với hiền giả nên mới đến đây. 

— Nhơn giả chuyên thiền định, sao lại đến đây ? Nếu đã đến đây thì đâu 
phải là định. 

- Tôi tuy đến chỗ này mà tâm không động. Định tùy người tập, đâu 
phải tùy nơi chốn. 

— Vậy khi nhơn giả đến đây thì cái định có cùng đến hay không, hay 
còn ở tại trụ xứ 2? 

— Định tập người, chăng phải người tập định. Tuy tôi có đi lại mà cái 
định ấy vẫn thường tập. 

— Khi ông đi lại, nếu cái định không theo ông thì cái định ấy tập ai ? 
Nếu cái định cùng đi theo ông thì không phải là định. 

— Như hạt minh châu tính anh, trong ngoài không bị che; khi định được 
thông đạt thì tới lui vẫn không động. 


$7 Dịch nghĩa : Khi rõ biết tâm tánh thì Lời nói không thể nghĩ bàn. Rõ ràng không chứng đắc, Có 
đắc thì không thê nói là biết. 

%% Xem Từ Điền Phật Học Huệ Quang; Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện 6; Cảnh Đức Truyền 
Đăng Lục 2; Bảo Lâm Truyện 5. 

8 Kế Tân (Kushan) là đế quốc của hoàng đế Kaniska, bao gồm xứ Kasmira (Ca Thấp Di La, 
Cachemire). Ngày nay thuộc vùng biên giới giữa Ấn Độ, Pakistan và Trung Hoa. 


Sự tích đức Phật 598 


— Nếu không bị che thì làm sao có trong ngoài ? Nếu không động thì 
làm sao có tới lui ? Tôi thấy nhơn giả không thể sánh được với hạt minh châu! 

Dharmatrata thấy mình đuối lý, liền quy phục, thưa : 

— Con học đạo còn sơ suyền, nếu không được Tôn giả chỉ dạy thì làm 
sao biết được chỗ cùng tột. Cúi xin Tôn giả thương xót nhận con làm đệ tử. 

Tổ Simha Bhiksu dạy thêm : 

- Thiên định của chư Phật không có sở đắc. Giác đạo của chư Phật 
không có sở chứng. Không đắc, không chứng là chơn giải thoát. Đền nhơn trả 
quả là nghiệp báo của thế gian, trong Chánh Pháp ắt chăng như thế. Ngươi 
nên theo đó mà tập thiền định. 


Một hôm, có ông trưởng giả tên Tịnh Hạnh dẫn đứa con đến yết kiến 
Tổ và thưa: 

— Bạch Hòa thượng, con tôi đây tên Suta (Tư Đa). Từ khi sanh ra cho 
đến bây giờ đã 20 tuổi mà bàn tay trái nó vẫn nắm chặt lại chưa từng mở ra. 
Xin Hòa thượng hoan hỉ nói rõ nhơn duyên đời trước của nó cho tôi biết. 

Tổ Simha Bhiksu nhìn thắng vào mặt Suta, rồi đưa tay ra, bảo : 

— Trả hạt châu lại cho ta Ï 

Suta liền xoè tay trái ra dâng hạt châu cho Tổ. Ông trưởng giả và đồ 
chúng thấy thế đều ngạc nhiên. Tổ giải thích : 

— Đời trước, ta làm tỳ kheo, thường được Long vương thỉnh xuống 
Long cung tụng kinh. Lúc bấy giờ Suta tên là Vasa, cũng xuất gia làm thị giả 
cho ta. Một hôm, khi tụng kinh xong, Long vương trao cho ta một hạt châu để 
đáp lễ. Ta nhận rồi trao cho thị giả cất giữ. Sau đó ta tịch rồi sanh nơi đây. Vì 
nhơn duyên thầy trò chưa hết nên lại gặp nhau đây. 

Ông trưởng giả nghe được chuyện tiền duyên của con mình, hoan hỉ 
cho Suta xuất gia theo Tô. Tổ bèn ghép tên đời trước là Vasa với tên hiện đời 
là Suta đề đặt pháp tự là Vasasuta cho con ông trưởng giả. 

Đến khi già yếu, Tổ gọi ngài Vasasuta (Bà Xá Tư Đa) đến bảo : 

— Nước này sắp có tai nạn xảy đến cho ta, nhưng ta đã già yếu đâu 
mong lánh thoát làm gì. Nay ta trao đại pháp nhãn tạng của Như Lai lại cho 
ngươi, ngươi nên phụng trì. Ngươi mau đi khỏi xứ này, lấy sự giáo hóa làm 
nhiệm vụ. Nghe ta nói kệ : 

Chánh thuyết tri kiến thời 
Tri kiến câu thị tâm. 
Đương tâm tức tri kiến, 
Tri kiến tức vu kim.° 

Vasasuta vâng lời Tô, đến miền nam Án Độ giáo hóa, còn Tô vẫn tiếp 
tục ở lại Kasmira (Kushan, Kế Tân). Lúc bấy giờ vua xứ Kasmfra tin theo 
ngoại đạo, ra lệnh đàn áp Phật giáo. Một hôm nhà vua hỏi Tổ Simha Bhiksu : 


%0 Dịch nghĩa : Chính khi nói tri kiến thì Tri kiến cũng là tâm. Tâm này là tri kiến, Tri kiến là hiện 
tại. 


Sự tích đức Phật 599 


— Hòa thượng đã lìa khỏi sanh tử chưa ? 

— Tâu Đại vương, bần tăng đã lìa khỏi sanh tử. 

— Vậy Hòa thượng bố thí cho trẫm cái đầu được chăng ? 

— Trọn thân tôi vốn chăng thật, thì còn tiếc chi cái đầu !? 

Vua liền vung đao chặt đầu Tổ. Máu trắng phun lên cao mấy thước. 
Cánh tay phải của vua liền rụng ngay xuống đất. Đúng bảy ngày sau, vua 
băng hà. 


25. Vasasuta*"' (Bà Xá Tư Đa) 3002/3702 


Tổ Vasasuta tên thật là Suta, người nước Kasmira, thuộc dòng Bà-la- 
môn, cha tên Tịnh Hạnh, mẹ tên Thường An Lạc. Mẹ ngài nằm mộng thấy 
thanh gươm thần mà mang thai. Khi mới sanh, bàn tay trái ngài luôn luôn 
năm cứng lại. Năm 20 tuổi, được Tổ Simha Bhiksu nhắc lại chuyện đời trước, 
ngài liền nhớ lại rõ ràng, xin xuất gia theo Tổ. Tổ Simha Bhiksu ghép tên đời 
trước của ngài là Vasa với tên hiện đời là Suta thành ra Vasasuta mà đặt pháp 
tự cho ngài, rồi mật truyền tâm ấn, khuyên ngài nên đến miền nam Ân Độ 
giáo hóa. : 

Rời xứ Kế Tân, Tổ Vasasuta đến trung Ấn (thung lũng sông Gang8). 
Vua Ca Thắng ra đón tiếp ngài. Nguyên trong xứ này có ngoại đạo tên Vô 
Ngã, rất giỏi pháp thuật và nghị luận, khinh chê Phật pháp. Nhà vua mở hội 
nghị luận, chính vua làm chủ tọa. Vô Ngã đến hội đề xướng mặc luận, không 
dùng lời nói. Tổ Vasasuta không đồng ý, nói : 

— Nếu chăng dùng lời làm sao phân biệt hơn thua ? 

— Chăng tranh hơn thua, chỉ lấy nghĩa lý. 

— Cải gì là nghĩa 2 

— Không tâm là nghĩa. 

— Ngươi đã không tâm thì đâu thành nghĩa ? 

— Ta nói không tâm, chính là danh chắng phải nghĩa. 

— Ngươi nói không tâm chính là danh chẳng phải nghĩa; ta nói phi tâm 
chính là nghĩa chẳng phải danh. 

— Chính là nghĩa chăng phải danh, thì làm sao biện được nghĩa ? 

— Ngươi nói chính là danh không phải nghĩa, thì danh này là danh gì 2 

— Vì biện cái phi nghĩa nên không danh mà đặt danh. 

— Danh đã phi danh, thì nghĩa cũng phi nghĩa. Người biện là ai và biện 
vật gì ? 

Bàn qua luận lại như thế hơn 50 lần, ngoại đạo mới bặt lời, chịu phục. 
Bỗng trong vương cung có mùi hương lạ bay đến, Tổ chợt nói : 

— Đây là tin đưa đến, thầy ta đã tịch. 

Tổ Vasasuta liền xây mặt về hướng bắc, chấp tay đảnh lễ. Lễ xong, Tổ 
nÓI VỚI Vua : 


9! Xem Từ Điển Phật Học Huệ Quang; Bảo Lâm Truyện 6; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục 2. 


Sự tích đức Phật 600 


— Khi ra đi, thầy tôi dạy đến nam Ấn. Nay ở lại đây đã lâu là trái ý thầy, 
xin tạm biệt Đại vương, tôi phải đi. 

Vua Ca Thắng và quần thần tiễn Tổ lên đường đi nam Ấn. 

Đến miền nam, gặp vua Thiên Đức thỉnh Tổ về hoàng cung. Vua Thiên 
Đức có hai người con : thái tử Đức Thắng thì thân thể khỏe mạnh mà tánh 
tình hung bạo, còn người em tánh tình hiền lành mà bệnh hoạn liên miên. Vua 
hỏi Tổ : 

- Đứa con thứ của trẫm tôn thờ Phật pháp, ưa làm việc lành, sao lại 
mắc bệnh kinh niên, vậy lẽ báo ứng lành dữ như thế nào ? 

— Bệnh của hoàng tử là do công đức phát sanh. Song lý sâu xa này Đại 
vương phải khéo nghe. Phật dạy người có nghiệp nặng nơi thân, ví như bệnh 
nội thương quá nặng, uống thuốc không có công hiệu, sắp chết bệnh càng 
hoành hành. Nếu là nghiệp nhẹ, bệnh nhẹ, gặp thuốc liền bớt, bớt rồi từ từ 
mạnh. Người nghiệp nặng, dù có công đức cũng không làm gì được, đến lúc 
gần chết nghiệp lại càng phát hiện. Người nghiệp nhẹ, làm các việc công đức, 
nghiệp trước liên hiện, trả xong sau sẽ được nhẹ nhàng thanh tịnh. 

“Hiện nay, hoàng tử làm việc thiện mà bị bệnh lâu, hắn là do làm các 
công đức nên phát ra nghiệp nhẹ này. Hiện tại tuy có khổ nhỏ, về sau sẽ được 
an ôn. Kinh có nói : “Nếu phải chịu nghiệp báo trong ba đường ác, nên 
nguyện đời nay trả xong, để khỏi sanh vào đường ác.” Đại vương chớ nghỉ 
ngại. 

Vua Thiên Đức nghe xong, tin nhận, càng phát tâm làm việc phước 
thiện. Tổ Vasasuta từ giã vua, đi hoằng hóa nơi khác. 

Mười sáu năm sau, vua Thiên Đức băng. Thái tử Đức Thắng lên nối 
ngôi, tin theo ngoại đạo, vấn nạn Tổ Vasasuta. Thái tử Punyamitra (Bất Như 
Mật Đa) đến can ngăn, bị vua bắt giam. Vua muốn gán cho Tổ tội truyền tà 
pháp đề giết. Nhưng khi cùng Tổ Vasasuta tranh luận đạo lý, vua bị Tổ thuyết 
phục, nên xin hối lỗi, lễ bái và phóng thích Tổ. Thái tử Punyamitra được vua 
tha liền xin xuất gia theo Tổ Vasasuta. Sau 6 năm, Tổ Vasasuta gọi 
Punyamitra đến bảo : 

— Ta đã già lắm rồi, sắp rời cõi đời này. Đại pháp nhãn tạng của Như 
Lai đã truyền cho Mahã Kassapa xưa kia, nay ta trao lại cho ngươi. Hãy nghe 
ta nói kệ : 

Thánh nhơn thuyết tri kiến, 
Đương cảnh vô thị phi. 
Ngã kim ngộ kỳ tánh, 

Vô đạo diệc vô lý.°” 

Truyền pháp xong, Tổ Vasasuta thị hiện thần biến rồi vảo niết bản, năm 
370. 


%2 Dịch nghĩa : Thánh nhơn nói tri kiến, Ngay cảnh không phải quấy. Nay ta ngộ tánh ấy, Không 


đạo cũng không lý. 


Sự tích đức Phật 601 


26. Punyamitra°° (Bất Như Mật Đa) 330/420? 


Tổ Punyamitra là thái tử, con vua Đức Thắng miền nam Ấn Độ. Khi 
vua bắt giam Tổ Vasasuta, thái tử đến can ngăn cũng bị vua bắt giam luôn. 
Trước khi mang Tô Vasasuta ra xử tử về tội truyền tà pháp, vua cùng Tô tranh 
luận đạo lý. Vua bái phục và hối lỗi. Thái tử Punyamitra được vua tha, xin 
xuất Ø1a VỚI Tổ Vasasuta, và sau 6 năm được truyền tâm ấn. 

Theo quyên Phật Tổ Lịch Đại Thông Tái, thì sau khi được truyền tâm 
ân, Tổ Punyamitra đến giáo hóa tại miền đông Ân Độ. Vua nước ấy tên Kiên 
Cố tin theo ngoại đạo là Phạm Chí Trường Trảo?* (DIighanakha), bảo Tổ là 
ma. Tổ dùng Chánh Pháp chế ngự tà pháp của Phạm Chí, rồi diễn thuyết pháp 
yếu khiến vua theo về Phật đạo. 

Nguyên trong xứ này có một đồng tử, con dòng Bà-la-môn. Cha mẹ 
mất sớm, đồng tử ấy phải xin ăn để sông qua ngày. Đông tử này tánh tình 
phóng khoáng lạ thường, không ai biết tên họ gì. Có khi đồng tử tự xưng là 
Anh Lạc, nên dân chúng gọi là đồng tử Anh lạc. Một hôm, vua Kiên Cố cùng 
Tổ Punyamitra ngồi chung xe đi sang công thành phía đông. Anh Lạc bước ra 
đứng trước xe làm lễ. Tổ nói với vua : 

— Người nảy là thánh nhơn trong nước Đại vương đây. 

Rồi Tổ quay sang hỏi Anh Lạc : 

— Ngươi nhớ việc xưa chăng ? 

— Tôi nhớ khi xưa, đồng trong pháp hội, Tôn giả giảng Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa (Prajna paramitä), còn tôi giảng Tu-đa-la (S:sutra, P:sutta) thậm thâm. 
Duyên xưa, nay gặp lại, nên mới đón nhau đây. 

Tổ nói với vua : 

— Đồng tử này là hóa thân của Bồ tát Đại Thế Chí, ra đời để nối pháp 
cho tôi. Sau tôi sẽ có hai vị đại sĩ ra đời, vị trước giáo hóa ở nam Ấn, vị sau 
có duyên với nước Chấn Đán (Trung Hoa), nhưng chỉ ở bên ấy 9 năm tồi trở 
về bổn quốc. 

Tổ lại quay sang nói với Anh Lạc : 

— Do xưa ta giảng Bát-nhã (Prajna), còn ông thuyết Tu-đa-la (Sutra, 
sutara), nay lại gặp nhau đây. Vậy nên gọi ông là Bát Nhã Đa La 
(PraJnätara?°). 

Prajnätara liền đảnh lễ, tôn Tổ làm thây, xin xuất gia theo Tô. 

Tổ Punyamitra hoằng pháp nơi đây khoảng 60 năm, rồi truyền tâm ấn 
cho ngài Prajnatara với bài kệ : 

Chơn tánh tâm địa tàng, 
Vô đầu diệc vô vĩ. 
Ứng duyên nhi hóa vật, 


%3 Xem Từ Điển Phật Học Huệ Quang; Tổ Đường tập 2; Bảo Lâm Truyện 6; Cảnh Đức Truyền 
Đăng Lục 2; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tái. 

9% Trường Trảo Phạm Chí (Dĩghanakha) có nghĩa là tu sĩ Bà-la-môn để móng tay dài không cắt.. 
%5 Chữ su/ra còn có thể viết là sutara. Ghép 2 chữ Prajna và sutara lại thành chữ Prajnãfãra. 








Sự tích đức Phật 602 


Phương tiện hô vi trí.”° 
Truyện pháp xong, Tô ngôi kiệt già hiện các thân biên rôi vào niệt bàn, 
hóa lửa tự thiêu. Vua Kiên Cô thâu xá lợi, xây tháp cúng dường. 


27. Prajnatara°” (Bát Nhã Đa La) 340/460? 


Tổ Prajnätära là người miền đông Ân Độ, dòng Bả-la-môn. Ngài mất 
cha mẹ từ thuở nhỏ, thường dạo chơi trong xóm làng, tự xưng là Anh Lạc, 
hành động và ngôn ngữ khác thường, gân giống như Bồ tát Thường Bất 
Khinh. Một hôm, nhơn gặp Tổ Punyamitra nhắc lại nhân duyên đời trước, 
đồng tử Anh Lạc xin xuất gia theo Tổ và được đặt pháp tự là Prajnatara. 

Đến năm 360, được truyền tâm ấn, Tổ Prajnätära đến hoằng pháp tại 
nước Dekhan miền nam Ân Độ. Vua xứ này là Hương Chí hết lòng sùng kính 
Phật pháp. Đến năm 460, Tổ Prajnãtãra truyền trao Chánh Pháp cho người 
con thứ ba của vua Hương Chí là Bodhitara, pháp tự là Bodhidharma, với bài 
kệ sau đây : 

Tâm địa sanh chư chủng, 
Nhơn sự phục sanh lý. 
Quả mãn bồ-đề viên, 
Hoa khai thế giới khởi.°% 

Truyền pháp xong, Tổ ngồi nhập định, hiện các thứ thần biến rồi thị 
tịch. 


28. Bodhidharma°° (Bồ Đề Đạt Ma), Sơ Tổ tại Trung Hoa, 
440/529 


Tổ Bodhidharma sanh năm 440, là con trai thứ ba của vua Hương Chí 
xứ Dekhan, miền nam Ấn Độ. Tên thật của ngài là Bodhitara. Một hôm vua 
mời Tổ thứ 27 là Prajnatara vào cung thọ trai. Sau khi nghe thuyết pháp, vua 
dâng cúng cho Tổ một viên ngọc quý nhất trong xứ. Tổ Prajnäatara cầm viên 
ngọc quý đưa lên, hỏi ba vị hoàng tử : 

— Chăng hay các Hoàng tử có bao giờ thấy vật gì quý hơn hòn ngọc này 
không ? 


6 Dịch nghĩa : Chơn tánh là kho tàng Tâm địa, Không có đầu cũng không có đuôi. Tùy duyên 
sanh muôn vật, Phương tiện gọi là Trí. 

7 Xem Từ Điền Phật Học Huệ Quang; Xuất Tam Tạng Ký tập 9; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục 2; 
Ngũ Đăng Hội Nguyên I. 

% Dịch nghĩa : Đất tâm sanh các giống, Nhơn sự lại sanh lý. Quả đầy bồ-đề tròn, Hoa nở thế giới 
sanh. 

%° Xem Từ Điền Phật Học Huệ Quang; Tục Cao Tăng Truyện 16; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục 3, 
30; Truyền Pháp Chánh Tông Ký 5; Nội Chứng Phật Pháp Tương Thừa Huyết Mạch Phả; Tông 
Cảnh Lục 97; Truyền Pháp Chánh Tông Luận, hạ; Tổ Đình Sự Uyên 2, 5, §; Cựu Đường Thư Liệt 
Truyện 141; Thần Tú Truyện. 





Sự tích đức Phật 603 


— Bạch Hòa Thượng, hoàng tử lớn tên Candra Suddhatara (Nguyệt Tịnh 
Đa La) đáp, viên ngọc này thật hiếm có, con chưa bao giờ thấy vật gì quý 
bằng hòn ngọc nảy cả. 

Vị hoàng tử thứ nhì tên Gunatara (Công Đức Đa La) cũng đồng ý với 
anh. Vị hoàng tử thứ ba tên Bodhitara (Bồ Đề Đa La) thưa : 

— Bạch Hòa Thượng, viên ngọc này thật là quý báu. Nhưng theo con 
nghĩ thì Giáo Pháp của đức Phật còn quý hơn nhiều. Vì Giáo Pháp đó có thể 
mang đến cho chúng ta sự bình an, hạnh phúc và giải thoát khỏi mọi đau khô. 

Tổ Prajnãtara lại hỏi : 

— Trong muôn loài, loài nào lớn hơn cả 2 

— Bạch Hòa Thượng, Bodhitara đáp, con nghĩ rằng Phật Tánh là lớn 
hơn cả, vì nó bao gồm cả muôn vật. 

Sau khi nghe hai câu trả lời đó, Tổ nói với vua : 

— Tâu Bệ hạ, hoàng tử Bodhitara là người có trí tuệ rộng lớn, đúng là vị 
thánh nhơn mà đức Phật đã tiên đoán là sẽ nối nghiệp tôi sau này. 

Sau khi vua băng hà, hoàng tử Bodhitara xin xuất gia, được Tô 
Prajnatara đặt pháp tự là Bodhidharma (Bồ Đề Đạt Ma). Đến năm 20 tuổi, 
Bodhidharma được truyền tâm ấn, Tổ Prajnãtãra nói : 

— Này Bodhidharma, Chánh Pháp Nhãn Tạng của đức Thế Tôn đã 
truyền cho Mahã Kassapa, Mahã Kassapa truyền cho Ẩnanda và truyền lần 
cho đến ta. Nay ta trao lại cho ngươi. Từ nay ngươi là vị Tổ thứ 2§ ở Ấn Độ. 
Ngươi tạm giáo hóa ở xứ này, sau sang Trung Hoa mới thật là nhân duyên 
lớn. Song đợi ta diệt độ rồi, khoảng 60 năm sau sẽ đi. Nếu ngươi đi sớm e có 
việc không tốt. 

Vua Nguyệt Tịnh (Candra Suddha) băng, thái tử Dị Kiến lên nối ngôi. 
Dị Kiến lên ngôi không bao lâu lại tin theo ngoại đạo, bài bác Phật giáo. Tổ 
Bodhidharma sai đệ tử là Parati (Ba La Đề) đến cung vua để cải hóa. Sau khi 
cải tà quy chánh, vua DỊ Kiến hỏi ra mới biết Parati là đệ tử của chú mình. 
Nhà vua thỉnh Tổ về cung giáo hóa. Cơ duyên tới, Tổ Bodhidharma, theo di 
chúc của Tổ Prajnätãra, theo thuyền buôn vượt biển đến Trung Hoa. Ba năm 
sau, thuyền cặp bến Quảng Châu, huyện Phiên Ngung, tỉnh Quảng Đông, vào 
ngày 2] tháng 9 âm lịch năm Canh Tý 520. 

Vua Lương Vũ Đề (464-549, trị vì 500-549) sai sứ rước Tổ đến kinh đô 
Kiến Nghiệp, mời Tổ vào cung tham vấn. Vua hỏi : 

— Bạch Hòa Thượng, từ hồi lên ngôi Hoàng đề đến nay, trầm đã ra lệnh 
xây cất chùa, tạc tượng Phật, đúc chuông đồng nhiều vô số. Ngoải ra còn in 
kinh sách, cúng dường tăng ni không kể hết. Như vậy có công đức gì chăng ? 
Sau này trẫm có được thành Phật không ? 

— Thưa Đại vương, không công đức ! Không thê thành Phật được ! 

— Sao lạ vậy ? Trẫm không hiểu !2 

— Thưa Đại vương, những điều ngài làm chỉ được phước báo hữu lậu. 
Không thê thành Phật được. 

— Vậy phải làm thế nào để được công đức vô lậu ? 


Sự tích đức Phật 604 


— Tâm rỗng. 

— Thế nào là một Thánh nhơn ? 

— Quách nhiên vô Thánh.°!° 

— Trẫm đang nói chuyện với ai ? 

— Không biết. 

Vua Lương Vũ Đề ngơ ngác. Tổ Bodhidharma kiếu từ, rút lui. Đến 
ngày 19 tháng 10 âm lịch năm 520, Tô âm thầm qua sông, đến đất Ngụy, 
dừng chân ở chùa Thiếu Lâm, núi Tung Sơn, ngồi thiền xoay mặt vào vách đá 
suốt ngày đêm. Người thời ấy gọi ngài là Bích Quán Bà-la-môn. 

Ngày mông 9 tháng 12 ám lịch năm 520, có vị tăng tên Thân Quang từ 
xa tìm đến để hỏi đạo, thấy Tổ ngồi thiền, không dám quây Tây, đứng chờ 
phía sau lưng Tổ. Đến gần sáng, gặp mùa đông, tuyết lên đến đầu gối. Thấy 
vậy, Tổ hỏi : 

— Ngươi đứng suốt đêm trong tuyết, ý muốn cầu việc gì ? 

— Bạch Thầy, con muốn câu học đạo của chư Phật. 

— Đạo của chư Phật rất thâm sâu, mầu nhiệm. Phải cần cù học tập trong 
nhiều kiếp, phải làm được những việc siêu phàm, phải kiên nhẫn trong khi 
người khác không chịu nổi. Những kẻ phàm tục, mê muội, đầy kiêu mạn, 
không chịu nổi khó nhọc, không thê nào học được Chánh Pháp. Nếu ngươi 
thật sự muốn học, hãy chứng tỏ sự quyết tâm của ngươi. 

Ngài Thân Quang liền dùng dao chặt đứt cánh tay trái, tay phải lấy 
tuyết bụm vết thương lại, đứng yên một chỗ. Tổ Bodhidharma hỏi : 

— Ngươi đã chặt tay để bày tỏ sự quyết tâm. Vậy ngươi muốn học gì ? 

— Bạch Thây, con xin được nghe Pháp â ấn của chư Phật. 

— Pháp ấn của chư Phật không thể “nhờ người mà ta được”°", 

— Bạch Thầy, tâm con không an, xin Thầy an tâm cho con. 

— Tâm ngươi đâu ? Đưa đây, ta an cho. 

Ngài Thần Quang suy nghĩ một lúc rồi nói : 

— Bạch Thầy, con tìm mãi mà không thấy tâm con đâu cả ! 

— Ta đã an tâm cho ngươi rồi đó. 

Ngài Thần Quang liền được đại ngộ, quỳ xuống đảnh lễ, xin theo làm 
đệ tử, được Tổ ban pháp tự là Huệ Khả. 

Từ đây, kẻ tăng người tục đua nhau đến yết kiến ngài, tiếng tăm lừng 
lẫy. Vua Hiễu Minh Đề nước Ngụy ba phen sai sứ đến thỉnh Tổ, Tổ đều từ 
chối. Nhà vua càng kính trọng, sai sứ đem lễ vật đến tận nơi cúng dường, rốt 
cuộc Tổ phải nhận. 

Mở cửa phương tiện, Tổ Bodhidharma dùng bốn hạnh chính để giáo 
hóa môn đồ: 1) Báo oán hạnh°°, 2) Tùy duyên hạnh, 3) Vô sở câu hạnh, 4) 
Xưứng pháp hạnh. 


°!9 Quách nhiên vô thánh : Không hè có thánh. 
?' Không thê “nhờ người mà ta được”: Không thê nhờ người khác chỉ dạy hay truyền trao mà 
mình được. Phải do chính mình học hỏi, thiên quán, tỉnh tân tu tập mới có kết quả. 


Sự tích đức Phật 605 


Sau 9 năm, vào cuối tháng 9 năm Kỷ Dậu 529, Tô muốn trở về Ân Độ, 
ngài gọi 4 đệ tử lớn đến hỏi : 

— Ta sắp trở về Thiên Trúc, các ngươi hãy nói chỗ sở đắc của mình cho 
ta nghe thử. 

- Bạch Thầy, đại đức Đo Phó (Tăng Phó) thưa, theo con nghĩ, muốn 
hiểu Đạo thì không nên căn cứ vào văn tự nhưng cũng không nên rời văn tự°". 

— Ngươi đã được phần da của ta, Tô đáp. 

— Bạch Thầy, sư cô 7 ống Trì thưa, theo chỗ hiểu của con, nø Tổ A 
Nan thấy nước Phật A Súc°*, chỉ thấy một lần, không còn thấy lại. (Tất cả đều 
là hư vọng). 

— Ngươi đã được phần thịt của ta. 

— Bạch Thầy, đại đức Đạo Dục thưa, con thấy tứ đại đều không, năm 
uấn chẳng thật. Theo con thì không một pháp có thể được. (Vô sở hữu, vô sở 
đắc). 

— Ngươi đã được phần xương của ta. 

Tới phiên ngài, đại đức Huệ Khả bước ra đảnh lễ Tổ, rồi lui lại đứng 
im lặng (Bất khả thuyết, không thể diễn tả được). Tổ nhìn ngài Huệ Khả nói : 

— Ngươi đã được phần tủy của ta. 

Tổ Bodhidharma liền truyền tâm ấn cho ngài Huệ Khả. Tổ nói : 

— Xưa kia đức Thế Tôn đã truyền Chánh Pháp Nhãn Tạng cho Tô Mahã 
Kassapa, rồi từ đó truyền lần cho đến ta. Hôm nay ta trao lại cho ngươi cùng 
với y bát của ta°°. Ngươi hãy gìn giữ cần thận. Mỗi vật đều quan trọng, ngươi 
nên biết rõ. 

— Bạch Thầy, xin Thầy chỉ dạy cho con. 

— Trong truyền tâm ấn đề khế hợp chỗ tâm chứng; ngoài trao y bát để 
định tông chỉ. Đời sau cô nhiều người cạnh tranh, nghi ngờ, họ nói ta là người 
Ấn, ngươi là người Hoa, căn cứ vào đâu mà được Pháp, lấy gì để minh 
chứng? Ngươi gìn giữ pháp y (áo cà-sa) nảy, nếu gặp tai nạn, ngươi đem ra 
làm pháp tín, thì sự giáo hóa không bị trở ngại. 

“Hai trăm năm sau khi ta diệt độ, y bát này dừng lại không truyền, vì 
lúc đó Phật pháp rất thạnh hành. Chính khi ấy, người biết đạo thật nhiễu, 
người hành đạo quá ít, người nói lÿ thì nhiễu, người ngộ Ùj thì íí. Tuy nhiên, 
người thâm lặng chứng đạo có hơn hằng vạn. Ngươi gắng xiễn đương, chớ 
khinh người chưa ngộ. Nghe ta nói kệ : 


%2 Báo oán hạnh : Khi gặp nghịch cảnh khổ nạn, hãy tự nghĩ đây là quả báo do ác nghiệp mình đời 
trước. 

%!3 Có câu "Y kinh thuyết pháp tam thế Phật oan, Ly kinh nhất tự tức đồng Ma thuyết". 

9 Nước Phật 4 Súc (Akshobya Tathägatasya vyuha) ở thế giới Diệu Hỷ, về phương đông. Đức 
Phật A Súc (Akshobya) thường khuyến khích và khen ngợi những ai tu hạnh Lục-độ (bó thí, trì 
giới, nhẫn nhục, tỉnh tấn, thiền định và trí tuệ). Chúng sanh nào tu hạnh Lục-độ và cầu sanh về cõi 
Tịnh Độ phương đông sẽ được Phật A Súc tiếp rước. 

5 Truyền y bát : Chỉ từ Tổ Bodhidharma soạn giả mới thấy nói đến việc truyền y bát. Ngoài ra 
còn có truyền thuyết cho rằng Tổ Mahã Kassapa giữ y bát của đức Phật, vào núi Kê Túc 
(Kukkutapada, Griddhakũta) ngôi nhập định, chờ đến khi Phật Di Lặc (Maitreya) ra đời sẽ trao lại. 


Sự tích đức Phật 606 


Ngô bốn lai tư độ, 
Truyền pháp cứu mê tình. 
Nhất hoa khai ngũ diệp, 
Kết quả tự nhiên thành.°!5 

“Và đây là bộ kinh Lăng Già (Laủkãvatãra Sũtra) gồm 4 quyên, /à cửa 
vào Chơn Tâm. là chìa khóa để mở kho tàng tri kiến Phật, ngươi hãy ráng bảo 
trì. Ta rất hài lòng được người thừa kế như ngươi. 

“Ta từ nam Ấn sang đây, đã 5 phen bị thuốc độc mà không chết. Vì 
thấy xứ này tuy có khí đại thừa mà chưa ứng hợp, nên ta lặng lẽ ngôi lâu chờ 
đợi. Nay đã truyền trao xong, đã có thủy ắt phải có chung vậy. 

Vài ngày sau, Tổ cùng đồ chúng đi đến Võ Môn, ở chùa Thiên Thánh, 
dừng lại 3 hôm. Quan Thái thú nơi đây tên Dương Huyễn Chi là người sùng 
mộ Phật pháp, nghe tin Tổ đến, liền tới đảnh lễ rồi hỏi : 

— Đại sư ở Ấn Độ được kế thừa làm Tổ và sang Trung Quốc để truyền 
bá Giáo Pháp. Vậy thế nào là Tổ ? Làm sao thành một vị Tổ sư ? 

— Biết rõ tâm tông của Phật, làm và hiểu hợp nhau, ấy gọi là Tổ. 

— Còn có chi khác không ? 

— Phải biết soi sáng tâm người, biết hiện tại và quá khứ, an nhiên trước 
có/không, không phân biệt trí/ngu, không vướng mắc vào đâu cả. Người như 
thế đáng làm Tổ. 

— Bạch Đại Sư, con vì nghiệp thế tục, ít gặp được thiện tri thức, trí nhỏ 
không thể thấy đạo. Xin Thầy hoan hỉ chỉ dạy cho con đường lỗi tu tập theo 
Phật, theo Tổ. 

— Không khinh điều ác; không trọng điều thiện. Không xa tri tuệ; không 
gân vô minh. Không bỏ phàm phu; không theo hiển thánh. Đó là đại đạo đưa 
đến Phật Tánh để cứu muôn loài chúng sanh. Tâm bình đăng đối với 
thánh/phàm. Vượt ngoài ý niệm đối đãi. Đó là vị Tổ sư. 

Rồi Tổ Bodhidharma nói bài kệ tóm ý như sau : 

"Ngoài đứt muôn duyên (5 căn thanh tịnh) 

"Trong bặt nghĩ tưởng (ý căn thanh tịnh) 

"Tâm như vách tường (tâm bất động chuyên) 

"Mới là vào Đạo. 

"Sáng Phật Tâm Tông (biết rõ Chơn tâm, Phật tánh) 
"Thảy không sai ngộ. 

"Làm hiểu hợp nhau 

"Ấy gọi là Tổ. 

Quan Thái Thú Dương Huyễn Chi nghe xong, vui mừng chảy nước 
mắt, thưa : 

— Bạch Đại Sư, con xin ngài ở lại đây thật lâu để giáo hóa chúng con. 


%5 Dịch nghĩa : Ta sang đến xứ này, Truyền pháp cứu mê tình. Một hoa nở năm cánh, Nụ trái tự 


nhiên thành. 


Sự tích đức Phật 607 


— Ta sắp đi đây, ta không thể ở lâu hơn nữa. Người đời tâm tánh sai 
khác, ta đã bị phiền lụy nhiều rồi. 

— Ai dám phiền lụy đến Đại Sư, xin ngài cứ nói, con sẽ thanh toán 
người ấy. 

— Ta đã truyền bá bí pháp của chư Phật để cứu người. Nay, chăng lẽ vì 
sự an nguy của mình mà hại người sao 2 

— Con không hại người, chỉ muốn biết đó thôi. 

— Đời mạt pháp, kẻ tội ác quá nhiều, đù ta có ở lại lâu e chăng lợi ích gì 
mà còn làm tăng trưởng tội ác cho người. Hãy nghe ta nói kệ đây : 

Giang tra phán ngọc lãng, 
Quản cự khai kim tỏa. 

Ngũ khẩu tương cộng hành, 
Cứu thập vô bỉ ngã.”'” 

Thái thú Huyễn Chi nghe xong ghi nhớ, đảnh lễ Tổ rồi lui ra. 

Ba ngày sau, Tổ Bodhidharma ngồi an nhiên thị tịch, nhằm ngày zmồng 
9 tháng 10 năm Kỷ Dậu 529. Đến ngày 18 tháng chạp, nhục thân của Tổ 
được an táng tại chùa Định Lâm, núi Hùng Nhĩ. Hơn 5a năm sau, khi sứ nước 
Ngụy là Tống Vân đi sứ Ân Độ về, qua núi Thông Lãnh, chợt gặp ngài dùng 
gậy quảy một chiếc dép trên vai đi nhanh như bay. Tống Vân hỏi : 

— Đại Sư, ngài đi đầu đó ? 

— Ta đi về Thiên Trúc (Ân Ðộ). Chủ ông đã chán đời rồi 

Khi về đến Lạc Dương, vua Hiếu Minh Đề đã băng, Tống Vân thuật lại 
cho vua Hiếu Trang Đề nghe việc gặp Tổ tại núi Thông Lãnh. Vua lẫy làm lạ, 
ra lệnh mở quan tải ra xem: Mọi người ngạc nhiên thấy trong quan tải chỉ có 
một chiếc dép của Tổ. Vua ra lệnh xây tháp thờ Tổ Bodhidharma với di tích 
chiếc dép của ngài, ở chùa Thiếu Lâm, đặt tên là tháp Không Quán. 

Vua Lương Vũ Đề tôn xưng Tổ là Thánh Trụ Đại S⁄. Vua Đường Đại 
Tông ban thụy hiệu là Viên Giác Đại Sư. Đời Đường, niên hiệu Khai Nguyên 
năm thứ 15 (năm 728), môn đồ dời chiếc dép của Tổ về thờ ở chùa Hoa 
Nghiêm. 

Về đệ tử của ngài, ngoài Tổ Huệ Khả còn có những vị nỗi tiếng khác 
như Đạo Dục, Tăng Phó (Đạo Phó), Đàm Lâm, Tổng Trì, v.v... 

Tổ Bodhidharma không để lại tác phẩm nào bằng văn tự. Các tác phẩm 
nói lên phương pháp tu hành của ngài gồm có : Luận Nhị Thập Tứ Hành, 
Thiếu Thất Lục Môn, Đạt Ma Hòa Thượng Tuyệt Quán Luận, Thích Bồ Đề 
Đạt Ma Vô Tâm Luận, Nam Thiên Trúc Bồ Đề Đạt Ma Thiền Sư Quán Môn, 
Thiền Môn Nhiếp Yếu, Thiếu Thất Dật Thư. 


97 Dịch nghĩa : Thuyền con rẽ sóng ngọc, Đuốc soi mở khóa vàng. Năm miệng đồng cùng đi, Chín 
mười không ta người. Câu thứ tư nói trước đên ngày mông 9 tháng 10 Tô sẽ nhập diệt. 


Sự tích đức Phật 608 


29. Huệ Khả? (Hoei Keu), Nhị Tổ tại Trung Hoa, 487/593 


Tổ Huệ Khả, sanh năm 487, là người huyện Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, 
họ Cơ, tự Thần Quang, hiệu Tăng Khả, vào thời Nam Bắc Triều. Ngài thuộc 
dòng tôn thất nhà Chu. Khi ngài lọt lòng mẹ, có hảo quang lạ chiếu sáng trong 
nhà, nên cha mẹ đặt tên là Thần Quang. Thuở nhỏ, ngài xuất gia với sư Bảo 
Tịnh, chùa Hương Sơn ở Long Môn, Lạc Dương: sau thọ giới cụ túc tại chùa 
Vĩnh Mục. Ngài sớm đi tham học các nơi về Thiền Quán, tinh cần nghiên cứu 
về Không, Lão. Năm 520, vào ngày mông 9 tháng 12 âm lịch, ngài đến chùa 
Thiếu Lâm ở Tung Sơn, tham yết Tổ Bodhidharma và theo học 9 năm, được 
truyền tâm ấn làm Nhị Tổ tại Trung Hoa vào đầu tháng 10 năm 529. 

Sau khi Tổ Bodhidharma thị tịch, Tổ Huệ Khả sang bắc T hoằng 
truyền Chánh Pháp. Năm 556, Tổ đang ở tại chùa Quang Phước, một hôm, có 
một cư sĩ trạc 40 tuổi, chẳng nói tên họ, đến đảnh lễ Tổ và thưa : 

— Thân con lâu nay mắc bệnh ghẻ lở, chữa trị mãi không lành. Chắc đời 
trước con đã gây nhiều tội lỗi, xin Đại Sư hoan hỉ sám hối tội cho con. 

— Hãy đem tội của ngươi đến đây, ta sẽ sám hối cho. 

— Bạch Đại Sư, con tìm kiếm tội, không thấy ở đâu cả. 

— Ta đã sám hối tội cho ngươi rồi đó. Nhưng ngươi nên nương tựa Phật, 
Pháp, Tăng. 

— Hiện giờ đệ tử thấy thầy đây là đã biết được Tăng. Nhưng chăng biết 
thế nào là Phật và Pháp ? 

— Tâm ấy là Phật, tâm ấy là Pháp. Phật và Pháp không hai. Ngươi biết 
chưa ? 

— Nay đệ tử mới biết tánh tội không ở trong, không ở ngoài, không ở 
chặng giữa. Tâm cũng vậy, Phật và Pháp cũng vậy. Thế nên Phật và Pháp 
không hai. 

Tổ Huệ Khả nghe nói, rất hoan hi, liền cho xuất gia, và bảo : 

— Ngươi là vật báu của ta, nên ta đặt tên cho ngươi là Tăng Xán. 

Sau khi thọ giới cụ túc, bệnh của ngài Tăng Xán lần lần thuyên giảm. 
Ngài Tăng Xán theo hầu Tổ được ai năm. Một hôm, Tổ Huệ Khả gọi Tăng 
Xán đến, bảo : 

— Tổ Bodhidharma chẳng ngại xa xôi, từ Ân sang đây, đem Chánh 
Pháp nhãn tạng của Như Lai truyền cho ta và có để lại y bát của ngài làm 
pháp tín, nay ta trao lại cho ngươi, ngươi khéo giữ gìn, chớ để đoạn tuyệt. 
Nghe ta nói kệ : 

Bồn lai duyên hữu địa, 
Nhơn địa chủng hoa sanh. 
Bồn lai vô hữu chủng, 


°!8 Xem Từ Điển Phật Học Huệ Quang; Bảo Lâm Truyện 8; Tổ Đường tập 2; Truyền Pháp Chánh 
Tông Ký 6; Tục Truyền Đăng Lục 1; Tông Môn Thống Yếu Tục tập 2; Phật Tổ Thống Kỷ 30; Ngũ 
Đăng Hội Nguyên I. 


Sự tích đức Phật 609 


Hoa diệc bất tằng sanh.” 

Rồi Tổ Huệ Khả nói tiếp : 

— Ngươi được Pháp rồi, nên vào núi sâu mà ở, lúc này chưa phải thời 
ngươi hành hóa. Trong nước sẽ có nạn. 

— Thầy đã biết trước mọi việc, xin từ bi chỉ đạy con rành rẽ. 

— Đây không phải tự ta nói, mà là lời huyền ký của Tổ Prajnãtãra, do Tổ 
Bodhidharma thuật lại cho ta nghe : Sau khi TỔ Prajnãtära nhập niết bàn 
khoảng 150 năm, sẽ có những việc xảy ra như trong bài kệ sau đây : 

Tâm trung tuy kiết ngoại đầu hung, 
Xuyên hạ tăng phòng danh bắt trung. 
VỊ ngộ độc long sanh võ tử, 

Hốt phùng tiểu thử tịch vô cùng.” 

“Xét về niên số nhằm đời của ngươi, ngươi nên thận trọng. Ta cũng có 
cái nợ ngày trước cần phải trả. 

Tổ Huệ Khả phó pháp cho đệ tử là Tăng Xán xong, đến huyện Nghiệp 
Đô, tỉnh Hà Nam giảng kinh Lăng Già, rồi mai danh ân tích trên 30 năm, 
chăng ai biết tông tích. 


Lúc bấy giờ có một văn sĩ nối tiếng là thần đồng, tên Ä⁄ã Tăng Ma. 
Năm 2I tuổi, ông đã giảng được sách Lễ, kinh Dịch tại miền Đông Hải, thính 
giả đến nghe đông như chợ. Vừa được gặp Tô Huệ Khả, Mã Tăng Ma liền xin 
xuất gia, thọ cụ túc giới. Từ đó về sau, ông không cầm đến cây viết, bỏ hết 
sách thế gian, chỉ một y, một bát, một tọa cụ, ngày ăn một bữa, ngủ một lần 
dưới sốc cây, chuyên tu hạnh đầu đà. Về sau, Mã Tăng Ma dạy đệ tử là Huệ 
Mãn rằng : 

— Tâm ấn của Tổ sư chẳng phải chuyện khổ hạnh. Khô hạnh chỉ là giúp 
đạo mà thôi. Nếu ngươi khế hội được bản tâm"', phát cái dụng tùy ý chơn 
quang°?, thì khô hạnh như nắm đất thành vàng. Nếu ngươi chỉ chú trọng khổ 
hạnh mà không rõ bản tâm, lại bị yêu ghét trói buộc thì khổ hạnh như đêm 30 
đi trong đường hiểm. 

"Ngươi muốn rõ được bản tâm, phải suy cùng xét cạn, khi gặp sắc gặp 
thỉnh mà chưa khởi suy nghĩ thì tâm ở chỗ nào ? Là không chăng ? Là có 
chăng ? Đã chẳng rơi vào chỗ có/không, thì tâm chân tự sảng, thường: chiếu 
thế gian, chưa có một mảy bụi làm giản cách, chưa có một sát-na đứt nồi. 


%!° Dịch nghĩa : Xưa nay nhơn có đất, Nhờ đất giống hoa sanh. Xưa nay không có giống, Hoa cũng 
chẳng từng sanh. 

%0 Dịch nghĩa : Trong tâm tuy kiết bên ngoài hung, Xuyên dưới phòng tăng tên chẳng đúng. Vì gặp 
độc long sanh con võ, Chợt nghe chuột nhỏ lặng vô cùng. 

*%! Khế hội bản tâm = Hiểu và thực hành đúng theo Chơn Tâm, Chơn Lý. 

92 Phát cái dụng tùy ý chơn quang = Hiểu biết sự vật đúng như thật, không bị căn, trần, thức lừa 
gạt. 


Sự tích đức Phật 610 


Lại có ông cư sĩ Hướng là một nhà văn uyên bác, chăng màn đến bả 
công danh, thích sống nơi rừng sâu hoang vắng, đói ăn lá cây, khát uống nước 
giếng, làm bạn với nước biếc non xanh để di dưỡng tỉnh thần. Nghe Tổ Huệ 
Khả đang hoằng hóa ở bắc Tè, ông biên thơ đến hỏi như vây : 

— Bạch Thầy, 

“Theo thiển ý của tôi, người đời cảnh tạm, công danh phú quý như 
chòm mây nỗi, lạch biển cồn dâu; đài các phong lưu như hòn bọt nước. Cái gì 
là chơn thật, đáng để ta quý trọng ? 

“Vì bởi bóng do hình mà có, vang theo tiếng mà sanh, đuổi bóng nhọc 
hình, chẳng biết hình là gốc của bóng; to tiếng để ngăn vang, đâu biết tiếng là 
cội của vang. Trừ phiền não mà thú hướng niết bàn, cũng như bỏ hình mà tìm 
bóng. Lìa chúng sanh mà cầu Phật quả, cũng như im tiếng mà tìm vang. 

“Thế nên biết, mê ngộ một đường, ngu trí chắng khác, không tên mà 
đặt tên, nhơn tên đó mà có thị phi. Không lý mà tạo thành lý, nhơn lý đó mà 
khởi tranh luận. Huyễn hóa chăng phải chơn, thì cái gì phải ? cái gì quấy ? Hư 
vọng chắng phải thật, thì cái gì không ? cái gì có ? 

“Muốn đem cái biết “được mà không chỗ được, mất mà không chỗ 
mất" trình với Thầy mà chưa có dịp gặp. Nay thố lộ ý này, mong Thây từ bi 
đáp cho. 

Tổ Huệ Khả đáp : 

— BỊ quán lai ý giai như thật, 

Chơn u° chỉ lý cảnh bất thù: 

Bồn mê ma-ni vị ngõa lịch, 

Hoát nhiên tự giác thị chơn châu. 

Vô minh trí tuệ đảng vô d], 

Đương tri vạn pháp tất giai như. 

Mẫn thị nhị kiến chi đồ bồi, 

Thân từ tá bút tác tư thơ. 

Quán thân dữ Phật bất sai biệt, 

Hà tu cánh mích bỉ vô dư 2 

Dịch nghĩa : Ông cư sĩ Hướng, 

Xem rõ ý ông gởi đến đây, 
Đối lý chơn u có khác gì: 
Mê bảo ma-ni là ngói gạch, 
Bỗng nhiên giác ngộ biết chơn châu. 
Vô minh trí tuệ đồng chăng khác, 
Muôn pháp đều như, phải liễu tri. 
Thương kẻ chấp thường và chấp đoạn, 
Bày lời mượn bút viết thơ này. 
Quán thân với Phật không sai khác, 


?3 Chơn w là mờ mịt Chơn lý. Câu này có nghĩa là khi chưa biết Chơn lý thì càng lý luận càng 
thêm mờ mịt, khi biết rõ rồi thì không cần phải suy luận. Muốn biết Chơn lý phải dùng trực giác 
chứ không thể dùng suy luận. 


Sự tích đức Phật 611 


Nhọc gì tìm kiếm niết bàn chi ? 

Ông cư sĩ Hướng được thơ của Tổ Huệ Khả, đọc xong, tìm đến đảnh lễ 
và thọ nhận ấn ký. 

Sau đó, Tổ Huệ Khả hay mặc thường phục, có khi vào quán rượu, có 
lúc đến hàng thịt, hoặc ở giữa đám đông thuyết pháp, hoặc làm người khuân 
vác v. v... Có người biết, hỏi : 

— Thây là nhà tu, sao lại làm như thế ? 

— Ta tự điều phục tâm, đâu có can hệ gì đến ngØươI. 

Một hôm, Tổ mặc thường phục đến trước tam quan chùa Khuôn Cứu ở 
Quảng Thành, diễn nói đạo vô thượng. Nhằm lúc pháp sư Biện Hòa đang 
giảng kinh Niết Bản trong giảng đường. Thính giả trong chùa từ từ rút lần ra 
ngoài rất đông, đứng nghe Tổ nói. Sư Biện Hòa bực tức báo với quan ấp Tế là 
Địch Trọng Khản rằng Tô giảng tả thuyết, làm việc phi pháp. Trọng Khản 
nghe theo, không xét phải quấy, bắt Tô gia hình. Tổ không đối kháng, mặc 
nhiên thừa nhận để trả nợ trước cho xong. 

Tổ Huệ Khả tịch vào năm 593, thọ 107 tuổi, được thiện tín thương xót 
đem di thê về chôn ở chùa Từ Châu, phía đông bắc huyện Phú Dương. Về sau 
được vua ban thụy hiệu là Chánh Tông Phổ Giác Đại Sư. Vua Đức Tông nhà 
Đường truy phong Đại Tổ Thiên Sư. 


30. Tăng Xán** (Seng Tsan), Tam Tổ tại Trung Hoa, 
517/606 


Tổ Tăng Xán sanh năm 517 ở Từ Châu. Không ai biết gốc gác ngài như 
thế nào, chỉ biết ngài mắc bệnh ghẻ lở kinh niên. Một hôm, ngài đến nhờ Tổ 
Huệ Khả làm lễ sám hối nghiệp đời trước, mong sẽ được lành bệnh. Nhơn đó 
được ngộ đạo, và được Tổ cho xuất gia, thọ cụ túc giới tại chùa Quang Phước 
vào ngày 18 tháng 3 âm lịch năm Binh Tỷ 556 nhằm niên hiệu Thiên Bình thứ 
hai đời Bắc TÈ. Đến năm 558, ngài Tăng Xán hết bệnh, được Tổ Huệ Khả 
truyền y bát và bảo : 

— Ngươi được Pháp rồi, nên vào núi sâu mà ở, lúc này chưa phải thời 
ngươi hành hóa. Trong nước sẽ có nạn. 

Tam Tổ Tăng Xán vào núi Tư Không, huyện Thái Hồ ấn cư, thay đổi 
chỗ ở luôn. Trong thời gian này, khoảng năm 574, có một vị sư người nam Ấn 
tên Winitaruci (Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ) xin làm đệ tử. Sau khi được truyền pháp, 
Vinitaruci nghe theo lời Tổ vào miền nam hoằng pháp, trụ tại chùa Chế Chi 
tỉnh Quảng Châu trong 6 năm; đến năm 580, ngài Vinitaruci rời Trung Quốc 
sang Giao Châu (Việt Nam), dừng chán ở chùa Pháp Vân thuộc phủ Thuận 


2 Xem Từ Điền Phật Học Huệ Quang: Cảnh Đức Truyền Đăng Lục 3; Phật Tô Thống Kỷ 30; Ngũ 
Đăng Hội Nguyên l; Long Hưng Phật Giáo Biên Niên Thông Luận 18. 


Sự tích đức Phật 612 


An, huyện Siêu Loại, nay là chùa Dâu””° thuộc xã Thanh Khương, huyện 
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. 

Sau, Tam Tổ Tăng Xán đến núi La Phù hoằng pháp, lập pháp hội nơi 
cội cây. Đến đời vua Võ Đề nhà Bắc Chu đản áp Phật giáo, Tổ lánh nạn đến 
núi Hoản Công, huyện Thư Châu, người đời không ai biết. 

Năm 592, đời Tùy, niên hiệu Khai Hoàng, có sa di Đạo Tín, mới 14 
tuổi, đến đảnh lễ Tam Tổ rồi thưa : 

— Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng từ bị ban cho con pháp môn giải 
thoát. 

— Có ai trói buộc ngươi sao ? 

— Dạ, không có aI trói buộc con cả. 

— Đã không bị trói buộc, đầu cần cầu giải thoát. 

Đạo Tín vừa nghe xong liền đại ngộ. Ngài xin theo hầu Tam Tổ suốt 9 
năm. Sau đó đến Kiết Châu thọ giới cụ túc, rồi trở lại hầu Tổ rất cần mẫn. 
Đến năm 604, thấy Đạo Tín đã thuần thục, Tam Tổ Tăng Xán gọi ngài đến, 
bảo : 

— Đại pháp nhãn tạng của Như Lai, nay ta trao lại cho ngươi cùng với y 
bát của Tổ Bodhidharma. Ngươi gắng gìn giữ. Nghe ta nói kệ : 

Hoa chúng tuy nhơn địa, 
Tùng địa chủng hoa sanh. 
Nhược vô nhơn hạ chủng, 
Hoa địa tận vô sanh. 

Tổ Tăng Xán nói tiếp : 

— Xưa, Tổ Huệ Khả trao pháp cho ta rồi ngài đến xứ Nghiệp Đô hoằng 
hóa hơn 30 năm mới thị tịch. Nay đã có ngươi thừa kế cho ta thì việc của ta 
đã xong, còn mắc ở đây làm gì? 

Truyền pháp xong, Tổ Tăng Xán đến núi La Phù ngao du hai năm, rồi 
lại trở về Châu Thư, ngụ tại chùa Sơn Cốc. Dân chúng ở đây nghe Tổ đến đều 
vui mừng tấp nập kéo đến thừa sự, cúng dường. Tổ đăng tòa thuyết pháp cho 
tứ chúng nghe, rồi đứng ngay thăng dưới cây đại thọ, chấp tay thị tịch. Nhăm 
ngày răm tháng 10 năm Bính Dần, niên hiệu Đại Nghiệp thứ hai (606) đời nhà 
Tùy. 

Tổ Tăng Xán có để lại một tác phẩm : Tứ Tâm Minh. 

Vua Huyền Tông đời Đường (713-755), có sắc thụy phong cho ngải là 
Giám Trí Thiên Sư. Đến đời vua Thiên Bảo (742), có quan Doãn huyện Hà 
Nam tên Lý Thường đến khai mộ Tổ, thỉnh thi hài làm lễ trà tỳ. Ông thu lượm 
xá-lợi xây tháp thờ, một phần tặng sư Thần Hội ở chùa Hà Trạch, một phần 
mang luôn theo mình. 


Không nên lầm cbửa Dâu ở xã Thanh Khương với chùa Đậu ở làng Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, 
huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây, là nơi có toàn thân xá lợi của 2 thiền sư Vũ khắc Minh (Đạo 
Chân) và Vũ khắc Trường (Đạo Tâm). 

? Dịch nghĩa : Giống hoa tuy nhờ đất, Từ đất giống hoa sanh. Nếu không người gieo giống, Hoa 
không từ đất sanh. 


925 


Sự tích đức Phật 615 


31. Đạo Tín” (Tao Sinn), Tứ Tổ tại Trung Hoa, 580/651 


Tổ Đạo Tín, người huyện Quảng Tế, tỉnh Kỳ Châu (Hỗ Bắc), họ Tư 
Mã. Cha mẹ ngài quê ở Hà Nội, sau khi dời về Kỳ Châu mới sanh ra ngài. 
Ngài xuất gia khi còn đề chỏm, tuy còn ấu thơ mà đã có ý chí xuất trần muôn 
tu giải thoát. Năm 14 tuổi, ngài vào núi Hoản Công ở Thư Châu, tham yết Tổ 
Tăng Xán, được Tổ độ cho ngộ đạo. Ngài ở lại hầu Tổ 9 năm. Đến năm 604, 
ngài Đạo Tín được Tổ Tăng Xán truyền y bát làm Tứ Tổ. 

Theo huyền thoại, vào năm 601, đại đức Đạo Tín nhơn đi ngang núi 
Long Phong huyện Huỳnh Mai, gặp một đạo sĩ già chuyên trồng cây tòng 
(tùng), nên người ta gọi ông là Tài Tòng. Đạo sĩ Tài Tòng nhận thấy đạo 
phong của ngài Đạo Tín nên hỏi : 

— Đạo pháp của Như Lai có thê cho tôi học được chăng ? 

- Tuôi ông đã quá già, dù có học cũng chăng được lợi ích cho nhiều 
người. Như ông nhẫn chịu đến khi đầu thai trở lại thì tôi sẽ dạy cho. 

Đạo sĩ Tài Tòng ưng chịu, liền đi xuống núi. Đến huyện Huỳnh Mai, 
thấy một cô gái đang ngồi giặt áo ở bờ sông, ông đến chào và hỏi : 

— Nhà cô ở gần xa, cô vui lòng cho tôi nghỉ nhờ một đêm được chăng ? 

— Tôi còn cha mẹ, không dám tự quyên, mời ông vảo nhà hỏi cha mẹ tôi 
là hơn. 

— Vậy cô có bằng lòng không đã ? 

— Riêng tôi thì bằng lòng. 

Ông đạo Tài Tòng đến nhà cô gái, xin nghỉ qua đêm, rồi sáng sớm hôm 
sau ông đi mất dạng. Cô gái kia là con út của nhà họ Châu. Ít lâu sau cô có 
thai. Cha mẹ cô lấy làm ô nhục, quở mắng và đuôi cô ra khỏi nhà. Cô còn trẻ 
mà phải cam chịu sống cảnh bơ vơ trong sự tủi nhục, không nơi nương tựa, 
phải đi làm mướn nuôi thân qua ngày. Chín tháng sau, cô sinh ra một đứa con 
trai xinh xắn. Cô vẫn chịu nhẫn nhục nuôi con, sống nhờ vào sự bố thí của 
những người hảo tâm. Thắm thoát được sáu năm, đứa bé tỏ ra kháu khinh, 
thông minh, ăn nói khác thường. Vì nó không có cha nên người trong xóm 
thường gọi nó là thằng bé không họ. 

Đến năm 608, Tổ Đạo Tín đến huyện Huỳnh Mai, giữa đường gặp một 
đứa bé dáng vẻ khôi ngô, độ chừng 7 tuổi. Đồ chúng nói cho Tổ biết đó là 
thằng bé không họ. Tổ gọi : 

— Này thẳng bé không họ ! 

— Tôi có họ chớ ! 

— Ngươi họ gì ? 

— Tôi họ Phật. 


7 Xem Từ Điền Phật Học Huệ Quang; Phật Tô Chánh Tông Đạo Ảnh; Tục Cao Tăng Truyện 26; 
Ngũ Đăng Hội Nguyên 1; Phật Tô Thông Kỷ 29. 


Sự tích đức Phật 614 


Tổ bỗng nhớ đến lời hẹn xưa của ngài với ông đạo Tài Tòng, bèn tìm 
đến nói với người mẹ, xin đứa bé đem về nuôi. Căn cứ vào tánh nhẫn của Tổ, 
tánh nhẫn của Tài Tòng và tánh nhẫn của người mẹ, Tổ đặt tên cho thằng bé 
không họ là Hoằng Nhẫn, rồi cho thế phát làm sa di, giao cho đồ chúng dạy 
học... 

Năm 617, Tứ Tổ Đạo Tín dẫn đồ chúng đến huyện Lư Lăng, tỉnh Kiết 
Châu. BỊ bọn giặc Tào Võ Vệ bao vây thành 70 ngày, suối giếng khô cạn, mọi 
người đều lo sợ. Tổ khuyên mọi người thành tâm niệm Ma-ha Bát-nhã. Bọn 
giặc từ xa trông thấy như có thiên binh giữ thành, nên bảo nhau “Trong thành 
ắt có dị nhân, không nên đánh”, rỒi rút quân. Sau đó, Tổ muốn đi Hoành 
Nhạc, nhưng trên đường ra Giang Châu, người xuất gia cũng như tại gia đều 
thỉnh Tổ ở lại chùa Đại Lâm tại Lô Sơn. Tổ hoăng pháp nơi đây 7 năm. 

Năm 624, Tổ trở về quê ở Kỳ Châu, trụ trên núi Phá Đầu hơn 30 năm. 
Tăng chúng bốn phương đua nhau tìm đến tham vấn rất đông. Núi Phá Đầu 
sau đổi tên là núi Song Phong, nên người đời còn gọi Tổ là Song Phong Đạo 
Tín. 

Năm 630, Tổ đang ở trên núi Phá Đầu, nhìn xem khí tượng, biết trên 
núi Ngưu Đầu có bậc dị nhơn. Tổ Đạo Tín đích thân tìm đến núi này, vào 
chùa U Thê hỏi thăm chư tăng răng : 

— Ở đây có đạo nhơn chăng ? 

— Phàm là người xuất gia ai chăng phải là đạo nhơn ? 

— Cái gì là đạo nhơn 2 

Chư tăng 1m lặng. Có một vị đáp : 

— Ở bên kia núi, cách đây chừng 2 dặm, có một vị sư tên Pháp Dung, 
lười biếng đến đỗi thấy người đến cũng không đứng dậy chảo, cũng không 
chắp tay xá. Như vậy có phải là đạo nhơn chăng ? 

Tổ liền leo núi tìm đến nơi, thấy sư Pháp Dung đang ngồi thiền định 
trên tảng đá, dường như chắng để ý đến ai. Chờ một lúc, đến khi sư Pháp 
Dung xuất thiền, Tổ hỏi : 

— Đại đức ở đây làm gì 2 

— Quán tâm. 

— Quán là người nảo ? Tâm là vật gì ? 

Pháp Dung không đáp được, bèn đứng lên làm lễ, thưa : 

— Hòa thượng an trú nơi nào ? 

— Bắn tăng không có chỗ ở nhất định, hoặc đông hoặc tây. 

— Ngài có biết thiền sư Đạo Tín chăng ? 

— Vì sao thầy hỏi ông ấy ? 

— Tôi nghe danh đức đã lâu, khao khát muốn đến lễ yết. 

— Thiền sư Đạo Tín là bần đạo đây. 

— Vì sao ngài quang lâm đến đây ? 

— Ta tìm đến thăm hỏi thầy. Có chỗ nào nghỉ ngơi chăng ? 

— Dạ có cái am nhỏ kia. 


Sự tích đức Phật 615 


Pháp Dung liền đưa Tổ về am, có nhiều cọp sói lảng vảng xung quanh. 
Tổ đưa hai tay lên ra vẻ sợ sệt. Pháp Dung hỏi : 

— Ngài vẫn còn cái đó sao ? 

— Cái đó là cái gì 2 

Pháp Dung không đáp được. Giây lát, Tổ đến tấm đá của Pháp Dung 
ngôi thiền, vẽ một chữ PHẬT. Pháp Dung nhìn thấy giật mình. Tổ bảo : 

— Vẫn còn cái đó sao ? 

Pháp Dung không hiểu, bèn đảnh lễ cầu xin Tổ chỉ dạy. Tổ bảo : 

— Phàm trăm ngàn pháp môn đồng về một tắc vuông. Diệu đức như hà 
sa, thảy ở nơi nguồn tâm. Tất cả pháp môn như giới, định, tuệ, thần thông 
biến hóa, thảy đều đầy đủ nơi tâm ngươi. Tất cả phiền não xưa nay đều lặng 
không. Tất cả nhơn quả đều như mộng huyễn, không có tam giới có thể ra, 
không có bồ-đề có thể cầu. Người cùng phi nhơn tánh tướng bình đẳng. Đại 
đạo thênh thang rộng lớn, bặt suy dứt nghĩ. Pháp như thế, nay ngươi đã được, 
không thiếu khuyết, cùng Phật không khác, lại không có pháp gì lạ. 

“Chỉ cần tâm ngươi tự tại, chớ khởi quản hạnh, cũng chớ lóng tâm, chở 
khởi tham sân, chớ ôm lòng lo buôn, rỗng rang không ngại, mặc tình tung 
hoành, chăng làm các việc thiện, chẳng làm các việc ác, đi đứng nằm ngôi, 
mắt thấy tai nghe... thảy đêu là diệu dụng của Phật. Vì vui vẻ không lo buôn 
nên gọi là Phật. 

Pháp Dung thưa : 

— Tâm đã đây đủ. Vậy cái gì là Phật ? Cái gì là tâm ? 

— Chăng phải tâm thì không hỏi Phật. Hỏi Phật thì chính là tâm. 

— Đã không khởi quán hạnh, khi gặp cảnh khởi tâm, làm sao đối trị ? 

— Cảnh duyên không có tốt xấu. Tốt xâu khởi nơi tâm. Nếu tâm chẳng 
theo cảnh (danh sắc), thì vọng tình từ đâu khởi ? Vọng tình đã chẳng khỏi, thì 
chơn tâm mặc tình biết khắp. Ngươi chỉ cần tùy tâm tự tại, chẳng cần đổi trị, 
tức gọi là pháp thân thường trụ, không có đổi thay. Ta thọ pháp môn đỗn 
giáo này của Tổ Tăng Xán, nay trao lại cho ngươi. Ngươi nên nhận kỹ lời ta, 
chỉ ở núi này, sau có năm vị đại nhơn đến nối tiếp giáo hóa. 

Năm 643, nghe đạo hạnh của Tổ, vua Thái Tông ba phen hạ chiếu thỉnh 
về kinh, nhưng Tổ đều dâng biểu từ chối. Vua tức giận, ra lệnh nếu Tổ không 
đi thì sứ giả phải mang thủ cấp của Tô về. Khi sứ giả đến đọc chiếu chỉ xong, 
Tổ ung dung ngửa cổ chịu chém. Sứ giả lây làm lạ trở về tâu lại với vua. Vua 
càng kính phục, gởi gẫm lụa đến tận nơi cúng dường. 

Năm 651, ngài Hoằng Nhân được 50 tuổi, Tổ Đạo Tín gọi đến bảo : 

— Xưa Như Lai truyền Chánh Pháp nhãn tạng cho Tô Mahã Kassapa, 
rồi từ đó truyền lần cho đến ta. Nay ta trao lại cho ngươi cùng với y bát của 
Tổ Bodhidharma, ngươi nên gìn giữ cần thận. Nghe ta nói kệ : 

Hoa chủng hữu sanh tánh, 
Nhơn địa hoa sanh sanh. 
Đại duyên dữ tín hiệp, 


Sự tích đức Phật 616 


Đương sanh sanh bất sanh. 

Tổ Đạo Tín lại nói tiếp : 

— Trước kia, trong đời Võ Đức, ta có viếng Lô Sơn, lên tột trên đỉnh, 
nhìn về núi Phá Đầu, thấy một vầằng mây màu tía giống như cái lộng, dưới 
phát ra lằn khói trắng chia ra sáu đường. Ngươi cho là điềm gì ? 

— Đó là điềm sau Hòa Thượng, con cháu sẽ chia thêm một nhánh Phật 
pháp. 

— Hay thay, ngươi khéo biết đó. 

Truyền pháp xong, đến ngày mông 4 tháng 9 nhuân năm Tân Hợi 651, 
Tổ Đạo Tín gọi hết thảy đệ tử vào dặn : 

— Tắt cả các pháp đều là giải thoát, các ngươi phải tự ghi nhớ và giáo 
hóa đời sau. 

Dặn dò các đệ tử rồi, Tổ ngôi an nhiên thị tịch, /o 72 rối. Nhục thân 
ngài được đồ chúng nhập tháp thờ ở chùa Huỳnh Mai, huyện Đông Sơn*”. 
Ngày mông tháng 4 năm sau, cửa tháp tự nhiên mở ra, dung nhan của Tổ 
xinh tươi như lúc sống. Từ đây về sau, các đệ tử không đóng cửa tháp nữa. 

Vì đệ tử của Tô là ngài Hoằng Nhẫn hoàng truyền pháp Thiên tại chùa 
Huỳnh Mai, Đông Sơn. nên người đời còn gọi Tổ Đạo Tín là SƠ Tổ pháp môn 
Đông Sơn. Ngoài ra sự Pháp Dung, mội đệ tử khác của Tô ồ, lập riêng pháp 
Thiên Ngưu Đầu. 

Vua Đường Đại Tông (766-779) ban cho Tứ Tổ Đạo Tín thụy hiệu Đại 
Y Thiên Sư, tháp hiệu Từ Vân. 

Tác phẩm của Tổ Đạo Tín gồm có : Nhập Đạo An Tâm Yếu Phương 
Tiện Pháp Môn, Bồ tát Giới Tác Pháp. 


32. Hoằng Nhẫn” (Houng Jenn), Ngũ Tổ tại Trung Hoa, 
601/674? 


Tổ Hoằng Nhẫn không cha, mẹ họ Châu, sanh năm 602 tại huyện 
Huỳnh Mai, tỉnh Kỳ Châu (Kỳ Xuân, Hồ Bắc). Thuở nhỏ, ngài rất thông 
minh, xinh đẹp. Có ông thầy xem tướng khen rằng “Đứa bé này có đầy đủ 
tướng tốt, chỉ thua Phật bảy tướng thôi”. Vì không biết cha ngài là ai, nên 
người trong xóm thường gọi ngài là thăng bé không họ. 

Năm lên 7 tuổi, ngài xuất gia với Tứ Tổ Đạo Tín ở chùa Đông Sơn, núi 
Song Phong, huyện Huỳnh Mai, tỉnh Kỳ Châu. 

Năm 65T, ngài Hoăng Nhẫn được 50 tuôi, được Tổ Đạo Tín truyền tâm 
ấn làm Ngũ Tổ, thường được gọi là Ngũ Tổ Huỳnh Mai (Hoàng Mai). 


%8 Dịch nghĩa : Giống hoa có tánh sống, Nhờ đất hoa nây mầm. Do duyên lớn hợp với tín căn, Nên 
đương khi sống đắc vô sanh. 

? Theo quyên Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Án Hoa của Thiền sư Thích Thanh Từ thì đồ chúng xây 
tháp thờ Tổ Đạo Tín ở núi Phá Đầu còn gọi là Song Phong. 

°% Xem Từ Điền Phật Học Huệ Quang; Tống Cao Tăng Truyện 8; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục 3; 
Ngũ Đăng Hội Nguyên 1; Phật Tổ Thống Kỷ 29, 39. 





Sự tích đức Phật 617 


Ngũ Tổ Hoằng Nhân lấy việc liễu ngộ Chơn Tâm làm ÿ chỉ, giữ tâm 
thanh tịnh làm cốt yếu của thiên tập. Ngài phát huy Thiền phong, hình thành 
pháp môn Đông Sơn, và bất đâu phổ biến sâu rộng kinh Kim Cang Bát Nhã 
thay thế kinh Lăng Già. Tô có rất đông đệ tử, tăng chúng thường trực nơi đạo 
tràng Hoàng Mai không dưới 500 người. 

Năm 671, có người cư sĩ họ Lư tên Huệ Năng từ phương nam đến xin 
yết kiến Tổ. Tổ hỏi : 

— Ngươi từ đâu đến ? 

— Bạch Hòa Thượng, đệ tử từ Lãnh Nam đến. 

— Ngươi muốn cầu việc gì ? 

— Đệ tử chỉ muốn cầu làm Phật, không cầu việc gì khác. 

— Người Lãnh Nam là giống dân man di, làm sao thành Phật được ? 

— Theo con nghĩ thì người tuy có nam bắc, chứ Phật tánh không có nam 
bắc. 

Tổ Hoằng Nhẫn biết Huệ Năng là bậc lợi căn, giả vờ nạt bảo : 

— Thôi, hãy ra nhà sau đi ! 

Huệ Năng đảnh lễ, đi xuống nhà sau lãnh phần bửa củi, giã gạo. 

Sáu tháng sau, Tổ dự biết thời kỳ truyền pháp đã đến, liền gọi đồ chúng 
đến bảo : 

— Nay ta đã già yếu rồi, các ngươi, tùy ý mỗi người, làm một bài kệ nói 
rõ chỗ thâm hiểu của mình về Phật pháp. Nếu được chỗ cao siêu phù hợp với 
Chánh Pháp, ta sẽ truyền y bát cho. 

Lúc bấy giờ, tăng chúng hơn 700 người, ai cũng tôn kính thượng tọa 
Thần Tú là bậc giáo thọ”'!, Họ bảo nhau : 

— Nếu không phải thượng tọa Thần Tú thì còn ai đảm đương nỗi việc 
này. Chúng ta có làm kệ cũng vô ích thôi. 

Ngài Thần Tú nghe lời bàn tán của đồ chúng như vậy, tự nghĩ mình 
phải làm kệ. Làm kệ xong, ban đêm ngài lén biên lên vách ở hành lang chùa : 

Thân thị bô-đề thọ, 

Tạm như mình cảnh đài. 
Thời thời cần phất thức, 
Mạc sử nhạ trần ai.*° 

Sáng ngày, Tổ Hoằng Nhẫn đi kinh hành thấy bài kệ trên vách, đọc qua 
biết là của thầy Thần Tú làm. Tô khen : 

— Người đời sau, nếu y bài kệ này tu hành sẽ được thánh quả. 

Toàn chúng đều đua nhau đọc tụng và học thuộc lòng. Huệ Năng đang 
giã gạo sau chùa, nghe một thanh niên đọc đi đọc lại bài kệ ẫy để học thuộc 
lòng. Hỏi ra biết của thầy Thần Tú làm. Huệ Năng bèn nhờ người đó dẫn đến 
chỗ biên kệ, đọc lại cho nghe một lần nữa, rồi nhờ người đó biên giùm một 
bài kệ họa vận : 


%3! Giáo £họ là vị thượng tọa có khả năng thay thế vị Sư trưởng đề chỉ dạy cho đồ chúng. 
? Dịch nghĩa : Thân là cội bồ-đề, Tâm như đài gương sáng. Luôn luôn siêng lau chùi, Chớ để đính 
bụi trần. 


Sự tích đức Phật 618 


Bồ-đê bổn vô thọ, 
Minh cảnh diệc phi đài. 
Bản lai vô nhất vật, 

Hà xứ nhạ trần ai 2% 

Tổ thấy bài kệ này thầm nhận là người đã sáng đạo, nhưng không dám 
nói ra, e có người ganh tị hại Huệ Năng. Tổ lấy dép bôi bài kệ, nói : 

— Ai làm bài kệ này vẫn chưa thấy tánh. 

Tổ ra sau chùa gặp Huệ Năng đang giã gạo, hỏi : 

— Gạo đã trắng chưa ? 

— Bạch Hòa Thượng, gạo đã trắng rồi nhưng chưa giần sàng. 

Tổ cầm gậy gõ lên miệng côi ba cái rôi bỏ đi vào liêu. Đến canh ba 
(nửa đêm) Huệ Năng vào thất của Tổ. Tổ lấy y che kín xung quanh thất, rồi 
giảng kinh Kim Cang cho Huệ Năng nghe. Đến câu “Ưng vô sở trụ nhỉ sanh 
kỳ tâm”, Huệ Năng liền đại ngộ, buột miệng nói : 

— Đầu ngờ tự-tảnh vốn tự thanh tịnh ! Đâu ngờ tự-tánh vốn không sanh 
diệt ! Đâu ngờ tự-tánh vốn tự đây đủ ! Đâu ngờ tự-tánh vốn không dao động ! 
Đáu ngờ tự tảnh hay sanh muôn pháp ! 

Ngũ Tổ biết Huệ Năng đã ngộ được bản tánh, dạy rằng : 

— Chư Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên là dắt dẫn cho tất cả 
chúng sanh đêu thành Phật, thành bậc Giác Ngộ hạnh phúc đời đời. Nhưng 
vì chúng sanh có nghiệp lực nặng nhẹ, căn cơ lớn nhỏ khác nhau, nên chư 
Phật mới phương tiện nói ba thừa, giảng các pháp môn đốn tiệm từ thấp lên 
cao. Như Lai riêng đem Chánh Pháp Nhãn Tạng vô thượng chơn thật vi diệu 
trao cho Tổ Mahãä Kassapa, lần lượt truyền đến đời thứ 28 là Tổ 
Bodhidharma. Tổ Bodhidharma sang Trung Quốc truyền nối đến đời ta. Nay 
ta đem đại pháp và y bát đã thọ trao lại cho ngươi. Ngươi là vị Tổ đời thứ 6, 
hãy khéo tự hộ niệm, rộng độ chúng sanh, gìn giữ, truyền trao đừng cho bặt 
dứt. Nghe ta nói kệ : 

Hữu tình lai hạ chủng, 
Nhơn địa quả hoàn sanh. 
Vô tình ký vô chủng, 
Vô tánh diệc vô sanh. 

Huệ Năng thọ pháp và y bát xong, đảnh lễ Tổ và thưa : 

—Xin Thây chỉ dạy cho con những. điều cần thiết phải làm. 

— Xưa Tổ Bodhidharma, khi truyền pháp cho Tổ Huệ Khả, vẫn ngại 
người đời không tin có sự truyền thừa giữa thầy Án trò Hoa, nên trao y bát 
làm bằng chứng (pháp tín). Nay tông môn của ta thiên hạ đều biết rõ, không 
còn ai chăng tin, nên y bát dừng ngay đời ngươi. Vì đến đời ngươi, Chánh 
Pháp càng được phổ biến rộng rãi, nếu còn truyền y bát sẽ sanh sự tranh 


°33 Dịch nghĩa : Bồ-đề vốn không cội, Gương sáng cũng không đài. Xưa nay không một vật, Chỗ 
nào dính bụi trần ? 

9 Dịch nghĩa : Hữu tình đến gieo giống, Nhờ đất quả lại sanh. Vô tình đã không giống, Không 
tánh cũng không sanh. 


Sự tích đức Phật 619 


giành, người nhận y bát mạng như chỉ mành treo chuông. Bây giờ ngươi nên 
đi ngay, không nên chậm trễ, nên ấn mặt một thời gian, khi thấy yên sẽ ra 
hoằng hóa. 

— Bạch Thầy, bây giờ con phải đi đâu ? 

— Ta sẽ đưa ngươi đến bờ sông. Từ đó ngươi hãy đi về phương nam. 
Đến Hoài thì dừng, gặp Hội thì â ân. 

Sau khi truyền pháp cho Huệ Năng, Tổ ở luôn trong thất ba hôm liên 
tiếp. Toàn chúng sanh nghỉ, vào thất thưa thỉnh. Tổ bảo : 

— Pháp của ta đã đi về phương nam rồi. Còn thưa thỉnh gì nữa ? 

— Bạch Hòa Thượng, người nào được ? 

— A1 năng thì được. 

Đồ chúng biết ngay là cư sĩ Huệ Năng. Họ bắt bình đuôi theo, nhưng 
tìm không gặp. Bốn năm sau, năm 674, Tổ gọi đại chúng đến bảo : 

— Việc ta đã xong, đến lúc nên đi. 

Tổ Hoằng Nhẫn vào thất, ngồi an nhiên thị tịch, thọ 74 tuổi. Đồ chúng 
xây tháp thờ ở Đông Sơn, huyện Huỳnh Mai. Vua Đường Đại Tông (763-779) 
sắc phong thụy hiệu là Đại Mãn Tì hiên Sư, và tháp hiệu là Pháp Võ. 

Tác phẩm của ngài : Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Đại Sư Tôi Thượng Thừa 
Luận (1 quyền). 


33. Huệ Năng** (Hoei Neng), Lục Tổ tại Trung Hoa, 
638/713 


Tổ Huệ Năng họ Lư, sanh ngày mồng 8 tháng 2 năm Mậu Tuất 638. 
đời vua Đường Thái Tông, tại huyện Tân Hưng, tỉnh Hải Nam (Quảng Đông). 
Cha là Hành Thao, mẹ là Lý Thị. 

Theo kinh Pháp Bảo Đân : 

“Huệ” có nghĩa là đem pháp Phật bố thí cho chúng sanh; “Năng” có 
nghĩa là có khả năng làm nên Phật sự. Theo phẩm Hành Do trong kinh, ngài 
con nhà nghèo, cha mất sớm, thường phải đi đốn củi bán lấy tiên nuôi mẹ. 
Năm 24 tuổi, một ngày kia, ngài gánh củi đến chợ cho một tiệm ăn. Lúc ra về 
bỗng nghe tiếng tụng kinh Kim Cang Bát Nhã, ngài đứng lại nghe, lấy làm 
thích thú. Đến khi người kia tụng kinh xong, ngài đến hỏi : 

— Thưa ông, ông tụng kinh gì ? Tụng kinh để làm gì ? 

— Tôi tụng kinh Kim Cang. Ngũ Tổ Hoăng Nhẫn ở chùa Đông Thiền, 
huyện Huỳnh Mai thường khuyên mọi người nên trì kinh Kim Cang để thấy 
Tánh, thành Phật. 

Nghe xong, ngài tỏ ý muốn tìm đến đó học đạo, song còn mẹ già, chưa 
biết tính sao ? Có người khách hàng quen, rất hâm mộ đạo Phật, sốt săng giúp 


5 Xem Từ Điển Phật Học Huệ Quang; Phật Tổ Thống Kỷ 29; Tống Cao Tăng Truyện 8; Cảnh 
Đức Truyên Đăng Lục 5; Ngũ Đăng Hội Nguyên I; Thích Thị Kê Cô Lược; Truyên Pháp Chánh 
Tông Ký 6. 


Sự tích đức Phật 620 


ngài một số tiền để cấp dưỡng bà mẹ có cơ sinh sống. Gặp cơ hội tốt, ngài về 
xin phép mẹ cho xuất gia, mẹ ngài hoan hỉ băng lòng. Ngài khăn gói lên 
đường, độ một tháng sau đến huyện Huỳnh Mai, vào yết kiến Tổ Hoằng 
Nhẫn. Tổ bảo xuống nhà trù làm công quả. Huệ Năng chuyên bửa củi, giã 
gạo. Cối gạo to, chảy đạp lớn, thân ngài không đủ sức nặng cất được chày 
đạp, ngài phải cột thêm một cục đá vào lưng để đủ sức giã gạo. Ngài làm 
công việc nặng nhọc như vậy suốt trên 6 tháng, không hề trễ nải, thối chí hoặc 
than phiên điều gì. 

Một hôm, Tổ Hoằng Nhẫn xuống nhà trù, thấy ngài Huệ Năng mang đá 
giã gạo, Tổ hỏi : 

— Ngươi vì đạo quên mình đến thế ư ? Ta biết ngươi căn tánh lanh lợi, 
nhưng ngại kẻ khác hại ngươi, nên ta không nói chuyện với ngươi. Ngươi có 
biết chăng ? 

— Bạch Hòa Thượng, con biết. 

Hai tháng sau, nhờ làm bài kệ họa vận lại bài kệ của thầy giáo thọ Thần 
Tú, Huệ Năng được Tổ Hoằng Nhẫn truyền tâm ấn và y bát rồi bảo ngài phải 
đi về miền Nam lánh nạn gắp. Huệ Năng, lúc bấy giờ (năm 663) vẫn còn là cư 
sĩ, chưa thọ giới xuất gia. 

Huệ Năng mang y bát đi được ít hôm, vừa đến Dưu Lãnh thì bị sư Huệ 
Minh, vốn là một cựu võ quan, đuôi theo kịp. Huệ Năng đề y bát trên tảng đá, 
ân mặt trong bụi cây. Huệ Minh đến cầm y bát lên không nổi, hoảng sợ kêu 
lên : 

— Hành giả ! Tôi đến đây vì pháp, chớ không phải vì y bát. 

Huệ Năng nghe nói, bước ra, ngồi trên tảng đá, bảo : 

— Nếu ông vì pháp, hãy bình tâm lại nghe tôi nói. 

Huệ Minh đứng yên lặng chờ nghe. Huệ Năng bảo : 

— Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục”° của 
Thượng Tọa Huệ Minh ? 

Huệ Minh nghe câu này liền đại ngộ, đảnh lễ Tổ Huệ Năng, rồi lui 
bước. Trên đường về, gặp nhóm người đuổi theo, sư bảo không gặp. 

Lục Tổ Huệ Năng đến miền Nam, ở ấn vùng Tứ Hội và Hoài Tập. Có 
lúc gặp phải cuộc sông khó khăn trong rừng, Tổ gia nhập vào đoàn thợ săn. 
Đến bữa ăn, Tổ hái rau luộc nhờ trong nôi thịt, rồi chỉ ăn rau, không ăn thịt. 
Như vậy, với hình thức cư sĩ, Tổ thường tùy duyên nói pháp cho họ nghe. 
Như thế suốt gần 15 năm. 

Có lần Tô đến Thiều Châu, kết bạn với cư sĩ Lưu Chí Lược. Chí Lược 
có người cô là sư cô Vô Tận Tạng thường tụng kinh Niết Bàn. Tổ nghe tụng 
qua, rồi vì bà giảng nói thâm nghĩa. Sư cô đem quyền kinh ra hỏi. Tổ bảo : 

— Chữ thì tôi không biết, còn nghĩa thì tùy sư cô cứ hỏi. 

— Chữ còn không biết, thì nghĩa làm sao hiểu nổi ? 

— Diệu lý của chư Phật chắng quan hệ gì đến văn tự. 


? Bản lai diện mục: Bản ngã, “ego”. 


Sự tích đức Phật 621 


Sư cô nghe giảng lý thâm sâu, lấy làm kinh ngạc, liền báo tin cho các 
bậc kỳ lão trong làng hay có bậc đạo sĩ đáng cúng dường. Dân chúng trong 
làng nghe tin, đua nhau đến lễ Tô. Họ hợp sức tu bô lại ngôi chùa cô hiệu Bảo 
Lâm, rồi thỉnh Tổ về trụ trì. Hằng ngày tứ chúng bốn phương tụ hội về đông 
đảo, không bao lâu ngôi chùa Bảo Lâm biến thành một đạo tràng xinh đẹp. 
Chắng bao lâu, có người theo dõi, Tổ lại phải tìm nơi ấn tránh”. 

Ngày mông 8 tháng giêng năm Bính Tý 676, Lục Tô Huệ Năng đến 
Quảng Châu, vào xin nghỉ nhờ ngoài hiên chùa Pháp Tánh. Hôm â ấy pháp sư 
Ấn Tông đang giảng kinh Niết Bàn. Trước chủa có treo lá phướn dải, gió thôi 
phất phơ qua lại. Hai ông đạo ngôi trước chùa lấy đó làm đề tài tranh luận. 
Người nói phướn động, người bảo gió động; bàn qua cãi lại, ai cũng cho mình 
đúng lý. Tổ bước đến nói : 

— Có thê cho khách cư sĩ này lạm bàn được chăng ? 

Hai người đồng ý. Tô bảo : 

— Không phải phướn động, không phải gió động, mà chính tâm các 
nhơn giả động. 

Hai nhà sư nghe qua đều ngạc nhiên, vào báo cho Hòa Thượng Ấn 
Tông biết. Hôm sau, Ân Tông mời Tổ vào hỏi về lý “tâm động”. TỔ giải rõ 
thâm lý. Ân Tông bất giác đứng dậy thưa : 

— Ngài không phải là người thường. Nghe nói pháp y của Ngũ Tổ 
Huỳnh Mai đã về phương Nam, vậy có phải là ngài chăng ? 

— Chăng dám. 

Ấn Tông bèn tập họp bốn chúng, yêu cầu Tổ cho xem y bát. Tổ đưa y 
bát ra cho đại chúng chiêm bái. Ấn Tông xin làm đệ tử, thỉnh cầu Tổ dạy yêu 
chỉ thiền tông. Đến ngày rằm tháng giêng, Ấn Tông thỉnh các bậc tôn đức đến 
làm lễ thế phát cho Tổ. Đến ngày mông 8 tháng 2, Hỏa Thượng Trí Quang 
làm lễ truyền giới cụ túc cho Tô tại chùa Pháp T: ánh. Từ nay Tổ mới có độ 
điệp (giấy phép) chính thức làm tăng sĩ. Sau đó có quan Thứ Sử Thiều Châu 
tên Vi Cừ thỉnh Tô đến chủa Đại Phạm thuyết pháp môn vi diệu và thọ giới 
vô tướng tâm địa. Quan liêu, sĩ thứ, cư sĩ và người xuất gia đến dự nghe pháp 
trên ngàn người. Những thời thuyết pháp tại đây được các đệ tử ghi lại đầy đủ 
trong kính Pháp Bảo Đàn. 

Năm sau, Lục Tổ muốn trở về chùa Bảo Lâm, huyện Tào Khê (Thiều 
Châu), là chỗ ở ân xưa kia. Ấn Tông cùng quan dân hàng ngàn người tiễn đưa 
Tổ. Về đến chùa Bảo Lâm, Tổ hoằng dương pháp môn đốn ngộ “Trực chỉ 
nhân tâm, kiến tánh thành Phật” đôi lại với pháp môn tiệm ngộ của ngài 
Thần Tú đề xướng ở phương bắc. Lúc bấy giờ người ta thường nói : nam đồn, 
bắc tiệm; nam Năng, bắc Tú. Tăng chúng xa gần đua nhau đến tham vắn. 
Trung bình chư tăng thường có mặt tại chùa không dưới một ngàn người. Lục 
Tổ Huệ Năng đã dựng lên cây cờ Đại pháp tại Tảo Khê (Thiều Châu), bốn 
phương trông thấy đều hướng về. 


97 Vì lúc bấy giờ Tổ Huệ Năng chưa có độ điệp (giấy phép) của vua ban cho làm tăng sĩ. 


Sự tích đức Phật 622 


Năm 705, vua Trung Tông sai quan Nội thị là Tiết Giản đến thỉnh Tổ 
về kinh đô, nhưng Tổ cáo bệnh, từ chối. Tiết Giản thưa : 

— Các bậc thiền đức nơi kinh thành đều nói “Muốn được đạo cần phải 
tọa thiền, tập định, nếu không nhơn thiền định mà được giải thoát, là việc 
chưa từng thấy”. Chưa biết Thầy thường nói pháp dạy người như thế nào? 

— Đạo do tâm ngộ, đầu phải do ngồi. Kinh nói “Nếu nói Như Lai hoặc 
đến, hoặc đi, hoặc nằm, hoặc ngôi là người ấy không hiểu nghĩa ta nói. Vì 
sao? Vì Như Lai không từ đâu đến, cũng không đi về đâu cả”. Không từ đâu 
đến tức là không sanh, không đi đâu cả tức là không diệt. Không sanh không 
diệt là Như Lai thanh tịnh thiên. Các pháp không-tịch (vắng lặng) là Như Lai 
thanh tịnh tọa”°. Đạo tột cùng không thê được, không có chỗ chứng, đâu do 
ngồi mà được ư ? 

—- Đệ tử trở về kinh đô ắt Chúa Thượng sẽ hỏi. Cúi xin Hòa Thượng từ 
bi chỉ cho chỗ thâm yêu, ngõ hầu đối cảnh giải rành, khiến cho những kẻ học 
giả ở kinh đô hiểu biết tu hành. Ví như thắp một ngọn đèn, mỗi được trăm 
ngàn ngọn đèn, khiến cho chỗ tối tăm được sáng, sáng mãi không cùng. 

— Đạo không có tối sáng, tối sáng là nghĩa đối đãi nhau. Dù sáng mãi 
không cùng cũng là có cùng. Bởi do đối đãi mà lập văn tự, cho nên kinh nói 
“Pháp không có so sánh vì không có đối đãi”. 

— Sáng dụ trí tuệ, tối dụ phiền não. Người tu hành nếu không dùng trí 
tuệ chiếu phá phiền não, thì làm sao ra khỏi cái sanh tử từ vô thủy ? 

— Dùng trí tuệ chiếu phá phiền não là phương pháp của kẻ tiểu căn nhị 
thừa, là xe dê, xe nai, người đại căn thượng trí không như vậy. 

— Thế nảo là chỗ kiến giải của Đại thừa ? 

— Sáng cùng không sáng, tánh nó chẳng hai. Tánh không hai tức là 
tánh thật. Tánh thật thì ở phàm phu chăng bớt, ở hiền thánh chắng thêm, dừng 
nơi phiền não mà chẳng loạn, đứng nơi thiền định mà chẳng lặng, chăng đoạn 
chẳng thường, chăng đến chăng đi, chăng ở giữa hoặc hai bên, chắng sanh 
chẳng diệt, tánh tướng như như, thường trụ không dời đối, gọi đó là Đạo. 

— Hòa thượng nói chăng sanh chăng diệt, có khác gì chúng ngoại đạo 
nói? 

— Ngoại đạo nói chẳng sanh chẳng diệt, là đem cái diệt chận cái sanh, 
lấy cái sanh để bài trừ cái diệt. Diệt mà nói chăng diệt, sanh mà nói không 

sanh. Ta nói không sanh không diệt là xưa tự không sanh, nay cũng không 
diệt, do xưa không sanh nên nay không diệt, đâu phải giống như ngoại đạo 
nói. Ông muốn rõ được chỗ thâm yếu của Đạo, thì đối với tất cả việc thiện ác 
đêu chớ suy nghĩ, tự nhiên được vào. Tâm thể trong trẻo thường lặng, diệu 
dụng như Hằng sa. 

Tiết Giản nghe qua liền đại ngộ, lễ bái Tổ rồi trở về triều. Ông tâu hết 
tự sự cho vua nghe. Vua càng thêm cung kính và ngợi khen, ban chiếu chỉ 
cúng dường cà-sa ma-nạp, bát màu lục, tích-trượng bảo-câu ... Ban sắc lệnh 


%8 Trong kinh Pháp Hoa, Phật nói: “Ngồi tòa Như Lai là tất cả pháp đều không”. 





Sự tích đức Phật 623 


đổi tên chùa Bảo Lâm là Trung Hưng. Năm 707, vua lại ra sắc lệnh cho 
quan Thứ sử Thiều Châu kiến thiết ngôi chùa Trung Hưng lại và đổi tên là 
Pháp Tuyển. Trong thời gian đó Tô lại sáng lập thêm chủa Quốc ¿Ân ở huyện 
Tân Châu. 

Trong một thời pháp, Lục Tổ Huệ Năng dạy : 

— Này các thiện tri thức, hãy tịnh tâm nghe ta nói pháp yếu. Tất cả các 
ông nên biết tâm mình là Phật, chớ có hô nghỉ. Ngoài tâm ấy không có một 
pháp có thể dựng lập. Tất cả muôn pháp đều do tâm mình sanh ra. Kinh nói 
“Tâm sanh thì các pháp sanh, tâm diệt thì các pháp diệt”. Nếu muốn thành tựu 
nhất thiết chủng trí"”, phải đạt nhất tướng tam muội và nhất hạnh tam muội. 

“Nhất tướng tam muội là gì ? Nếu ở tất cả chỗ mà không trụ tướng, Ở 
trong tướng ây mà NÓ sanh yêu ghét, chẳng lấy, chăng bỏ, chăng nghĩ việc 
lợi ích, thành bại ..., tâm luôn được an ôn thanh tịnh gọi là nhất tướng tam 
muội. 

“Nhất hạnh tam muội là gì ? Nếu ở tất cả thời, trong lúc đi đứng nằm 
ngồi, ròng một trực tâm, tâm không rời đạo tràng, nơi nào cũng là Tịnh Độ, 
gọi là nhất hạnh tam muội. 

“Người đủ hai tam muội này như thửa đất tốt để nuôi dưỡng thành tựu 
hoa trái vô sanh. Nay ta nói pháp, ví như khi mưa thấm ướt cả đất. Phật tánh 
của các ông ví như các hạt giống, vừa gặp đất ướt liền nây mầm. Giữ đúng lời 
ta quyết được Bồ-đề, đúng theo ta dạy mà thực hành nhất định chứng quả 
Phật. 


Đến năm 712, Tổ gọi đồ chúng đến bảo : 

— Ta ở chỗ Tổ Hoằng Nhẫn thọ pháp yếu cùng y bát. Nay tuy truyền 
pháp mà không truyền y bát, bởi vì lòng tin của các thầy đã thuần thục, không 
còn nghi ngờ. Nghe ta nói kệ : 

Tâm địa hàm chư chúng, 
Phố vũ tất giai manh. 
Đốn ngộ hoa tình dĩ, 
Bồ-đề quả tự thành.” 

Tổ lại bảo : 

— Pháp ấy không hai, tâm ấy cũng vậy. Đạo kia thanh tịnh, không có 
các tướng. Các thầy nên dè dặt, chớ quán tịnh, chớ quán không. Tâm này đã 
sẵn tịnh, sẵn không, các thấy chỉ cần để tâm thênh thang tự tại, không dính 
mắc bắt cứ điều gì (không dính mắc vào sáu trần), đấy là chơn giải thoát. 

Năm 712, Tổ bảo đệ tử xây tháp ở chùa Quốc Ân, huyện Tân Châu. 
Đến ngày mông 6 tháng 6 năm 713, Tô lại sai người đến đốc thúc làm nhanh. 
Đến ngày mông Ï tháng 7 năm 713, Tổ gọi môn đồ đến bảo : 

— Ta muốn trở về Tân Châu, các thầy hãy lo sửa soạn thuyên. 


° Nhất thiết chúng trí = Vô sư trí, trí tuệ cao nhất, prajna paramita, trí bát-nhã. 
?9 Dịch nghĩa : : Đất tâm chứa các giống, Mưa khắp ắt nây mầm. Hoa tình vừa đốn ngộ, Tự thành 
trái Bồ-đè. 


Sự tích đức Phật 624 


Đồ chúng nghe nói đều buôn bã, thỉnh Tổ ở nán lại. Tổ bảo : 

— Chư Phật ra đời vẫn thị hiện vào niết bàn. Có đến ắt có đi, đó là việc 
thường. Thân hình hài của ta về ắt có chỗ. 

— Hôm nay Thầy đi, bao giờ trở lại ? 

— Lá rụng về cội, trở lại không hẹn. 

— Chánh Pháp Nhãn Tạng, Thây sẽ trao cho người nào ? 

— Có đạo thì được, vô tâm thì thông”. 

— Xin Thây để lại di chúc xem có tai nạn gì không ? 

— Ta diệt độ khoảng 9 năm ất có người đến lấy đầu ta. Nghe ta nói kệ : 

Đầu thượng dưỡng thân, 
Khẩu lý tu xan. 

Ngộ Mãn chi nạn, 
Dương Liễu vi quan.°? 

Sau khi ta diệt độ khoảng 70 năm, có hai vị Bồ tát từ phương đông đến, 
một tại gia, một xuất gia, chung nhau chắn hưng Phật pháp, sửa lại các ngôi 
ø1à lam, nâng đỡ tông chỉ của ta. 

Lục Tổ Huệ Năng về đến huyện Tân Châu, vào chùa Quốc .Ẩn. tắm gội 
xong, ngôi kiết già, an nhiên thị tịch. Khi â ẫy có mùi hương lạ xông ra, mông 
trắng vòng chí đất. Lúc bấy giờ nhằm ngày mông 2 tháng Š năm Qui Sửu 713. 
Tổ thọ 76 tuổi. Bấy giờ môn đồ ở Thiều Châu (Tào Khê) và Tân Châu đều 
muốn đem di thể Lục Tổ về huyện mình để thờ. Đồ chúng bèn thắp hương 
khẩn nguyện ý Tổ, khói hương bay thăng về hướng Tào Khê. Thế là nhục 
thân Tô được đưa về nhập tháp tại chùa Nam Hoa, bên bờ khe Tào Hầu, 
huyện Thiêu Châu, ngày 13 tháng 11 năm Qui Sửu 713. Ngày 25 tháng 7 năm 
Giáp Dần 714, đồ chúng tổ chức lễ nhập tháp nhục thân Lục Tổ. Những bảo 
vật như y bát của Tổ Bodhidharma truyền lại, y ma-nạp và bát thủy tỉnh của 
vua Trung Tông ban, đều giao cho thị giả của Lục Tổ giữ tại chùa Bảo Lâm. 
Đến nay nhục thân Lục Tổ Huệ Năng vẫn còn. 

Đêm mông 3 tháng 8 năm Nhâm Tuất (722), thình lình nghe trong tháp 
như có tiếng kéo dây sắt. Chúng tăng giựt mình thức dậy thấy bóng một người 
mặc đô đại tang từ trong tháp chạy ra. Vào tháp thấy có vết thương nơi cỗ 
Lục Tổ. Môn đồ đem chuyện ấy trình quan. Quan huyện Dương Khản và Thứ 
sử Liễu Vô Thiễm nhận được đơn, truy lùng kẻ phạm tội. Sau 5 ngày, bắt 
được tên 7zương Tịnh Mãn, người huyện Lương thuộc Nhữ Châu, ở chùa 
Khai Nguyên xứ Hồng Châu, nhận do thầy Sải Kim Đại Bi nước Hàn (Triều 
Tiên) mướn lấy đầu Tô để đem về xứ Hải Đông cúng đường. 

Vua Đường Hiến Tông (806-821) ban thụy hiệu là Đại Giám Thiển Sư, 
tháp hiệu là Linh Chiếu. Vua Thái Tổ nhà Tống (976-983) lại ban thụy hiệu là 
Chân Không Thiên Sư. Vua Tông Nhân Tông (1023-1064) lại ban thụy hiệu là 


%! Thông hiểu. 

%2 Dịch nghĩa : Trên đầu để nuôi thân, Trong miệng để ăn. Gặp Mãn gây nạn, Dương Liễu làm 
quan. Bài kệ này nói trước sẽ có người tên Mãn đến cắt đầu Tổ vào thời Dương Khản và Liễu Vô 
Thiểm làm quan. 


Sự tích đức Phật 625 


Phổ Giác Thiển Sư. Vua Tống Thần Tông (1068-1086) lại ban thụy hiệu là 
Viên Minh Thiên Sư. 

Trong 43 vị đệ tử nỗi pháp của Lục Tổ, các vị nổi danh nhất là : Tuần 
Hội ở Hà Trạch, Huệ Trung ở Nam Dương, Huyền Giác ở Vĩnh Gia, Hành Tự 
ở Thanh Nguyên, Hoài Nhượng ở Nam Nhạc. Ngoài ra còn các vị Pháp Hải, 
Huệ Trung, Bồn Tịnh, Huyễn Sách, Tam Tạng Quát Đa, v.v... 

Lục Tổ rất có tài biện luận. Những bài pháp của ngài được các đệ tử 
sưu tập thành hai tác phâm chính : Lực Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh, Kim Cang 
Kinh Khẩu Quyế.. 


Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang°° (Hiuen Tsang), 602-664 


Ngài Huyền Trang là cao tăng Trung Quốc, đời Đường, họ Trần, tên 
Huy, người huyện Câu Thị, tính Lạc Châu (nay là huyện Yên Sư, tỉnh Hà 
Nam). Ngài là con út trong một gia đình có 4 người con trai. Cha ngài làm 
quan đất Giang Lăng. Thuở nhỏ, ngài thông minh xuất chúng, tướng mạo khôi 
ngô, học sách Bách gia chư tử (Lão, Trang, Không, Mạnh) và thường đến 
chùa Tịnh Độ ở Lạc Dương thăm anh là sự Trường Tiệp, và nghe giảng kinh 
Phật. Dần dần ngài có khuynh hướng chuyên tâm nghiên cứu Phật pháp. 

Năm 612, quan nhà Tùy là Trịnh Thiện Quả, khi tuyển chọn người làm 
tăng ở Lạc Dương, thấy ngài tuy tuổi nhỏ nhưng có khí phách, tướng mạo 
khác thường, đối đáp trôi chảy, liền đặc cách cho phép ngài làm tăng. Sau khi 
được cấp độ điệp (giây phép), ngài ở lại chùa Tịnh Độ, cùng anh học kinh 
Niết Bàn với ngài Huệ Cảnh và học Luận Đại Thừa với Pháp sư Trí Nghiêm. 

Khi nhà Tùy mất, đất Lạc Dương loạn lạc, ngài cùng anh đi khắp nơi 
như Cam Túc, Tứ Xuyên, Kinh Châu, Triệu Châu, tham yết các bậc Tôn túc. 
Ngài học Nhiếp Luận, Tỳ Đàm với ngài Đạo Cơ và Bảo Thiêm, nghe Phát Trí 
Luận với Pháp sư Chấn. Năm 622 đời Đường, ngài thọ giới cụ túc, học Luật 
bộ. Sau đó học Luận Thành Thật với ngài Đạo Thâm, học Luận Câu Xá với 
ngài Đạo Nhạc, học Nhiếp Đại Thừa Luận với ngài Pháp Thường và Tăng 
Biện. 

Nhưng ngài thường than rằng, các sư giảng không đồng nhất, xem 
trong các Thánh điển cũng có những chỗ khác nhau, cho nên sinh ra nhiều 
môi nghi ngờ, không biết nương vào đâu để làm căn bản. Do đó ngài mới phát 
nguyện đến Thiên Trúc (Ấn Độ) tìm học kinh sách Phật giáo để giải quyết 
môi nghI. 

Năm 629, "gài khởi hành đi theo "con đường tơ lụa” của các thương 
gia, trải qua nhiều gian nan nguy hiểm, vượt qua các vùng Tần, Lương, Cao 
Xương....đến miền bắc Ấn. Sau đó, ngài đi về hướng nam, lần lượt chiêm bái 


*3 Xem Từ Điển Phật Học Huệ Quang: Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện (Huệ Lập) ; bài 
tựa Đại Đường Tam Tạng Thánh Giáo ; bài tựa Đại Đường Tây Vực Ký ; Huyền Trang Tam Tạng 
Sư Tư Truyện Tùng Thư ; Đại Đường Nội Điển Lục 5 ; Đại Đường Cố Tam Tạng Huyền Trang 
Pháp Sư Hành Trạng ; Tục Cao Tăng Truyện 4. 


Sự tích đức Phật 626 


các thánh tích như vườn Cấp Cô Độc, thành Ca Tỳ La Vệ, vườn Lâm Tỳ Ni, 
rừng Sa-la, vườn Lộc Uyên, Bồ-đề đạo tràng, Trúc Lâm, Vương Xá. 

Năm 631, ngài đến xin nhập học tại Viện Đại Học Phật Giáo Nãlandã. 
lễ Đại sự Giới Hiển (ST1labhadra) làm thầy. Ngài ở đây 5 năm, nghe đại sư 
Giới Hiền giảng Luận Du Già Sư Địa, Lục Túc Luận, Hiển Dương, Bà Sa, 
Câu Xá, Thuận Chánh Lý, Đối Pháp, Nhân Minh, Thanh Minh, Tập Lượng, 
Trung Luận, Bách Luận... Sau đó, ngài rời đại học Nalanda, đi tham học với 
các bậc danh sư và sưu tập các bản kinh tiếng Phạn trên khắp vùng Ấn Độ 
suốt 2 năm. Khi trở về đại học Nãlandã, ngài Giới Hiền giao cho ngài giảng 
Luận Nhiếp Đại Thừa, Luận Duy Thức Quyết Trạch. 

Lúc bấy giờ, trong số đệ tử của ngài Giới Hiền có % 7 Quang thấy 
ngài Huyền Trang được trọng đãi, có ý không phục, nên dùng Trung Luận và 
Bách Luận để phá nghĩa lý Du Già. Nhưng ngài Huyền Trang vốn hội thông 
cả Trung Luận, Bách Luận và Du Già, nên làm 3.000 bài tụng lẫy tên là “Hồi 
Tông Luận”, giảng rõ đại nghĩa trình lên ngài Giới Hiền và đại chúng, mọi 
người xem qua đều khâm phục. Về sau ngài lại soạn 1.600 bài tụng đả phá bộ 
“Phá Đại Thừa Luận” của luận sư nước Ô Đỏ** (Odra). Từ đó danh tiếng của 
ngài vang đội khắp xứ Ân Độ. Vua nước Ô Đồ là Cưu Ma La (Kumãra) sai sứ 
đến thỉnh ngài về nước mình đề giảng đạo. 

Năm 641, vua Giới Nhật (Srladitya, Harsa Vardhana) và vua Cưu Ma 
La (Kumãra) mở đại hội ở thủ đô Khúc Nữ (Kanyakubja) xứ Magadha để 
ngài Huyền Trang tuyên dương Giáo lý Đại thừa cùng tranh luận với các 
giáo phái khác. Đây là một đại hội văn hóa lớn nhất trong lịch sử Ấn Độ, với 
sự tham dự của các Quốc vương 18 nước Ngũ Thiên Trúc, quy tụ hơn 7.000 
tăng sĩ thuộc các giáo phái. Tại đây, ngài Huyền Trang đã thuyết trình “Chân 
Duy Thức Luận” đề làm nội dung cho cuộc tranh luận. Vua STladitya còn ghi 
chú dưới bài thuyết trình “Nếu ai nhận thấy một chữ sai lầm, trẫm xin cắt đầu 
tạ lẾ”. Nhưng qua 18 ngày, không có ai dám đứng ra tranh luận. Sau khi hội 
nghị bế mạc, hăng ngàn người trở về với Giáo Pháp đại thừa. Từ đó tiếng tăm 
ngài Huyền Trang càng thêm vang dội, các vị quốc vương càng thêm kính 
phục. 

Năm 643, ngài Huyền Trang khởi hành về Trung Quốc. Vua 
Siladitya (Giới Nhật) trao tặng rất nhiều lễ vật và truyền lệnh cho quan quân 
hộ tống ngài đến biên giới Ân- Hoa. 

Đến tháng giêng năm 645, ngài về đến TÌ rường An. Vua Đường Thái 
Tông sắc lệnh cho trăm quan văn võ như Lương Quốc Công, Phòng Huyền 
Linh...tô chức đại lễ đón rước ngài cùng với kinh sách, tượng, xá-lợi, trong đó 
có 657 bộ kinh tiếng Phan. 

Sau khi về nước, ngài được vua Thái Tông và vua Cao Tông vô cùng 
kính trọng, tổ chức lễ cúng dường trong đại nội và ban hiệu là Tưm Tạng 
Pháp Sư. Vua Thái Tông hai lần khuyên ngài hoàn tục để giúp việc nước, 


%4 Xứ @dra ở đông Ấn, hiện nay là vùng Orissa. 


Sự tích đức Phật 627 


ngài đều từ chối với nguyện vọng suốt đời hành đạo để báo quốc ân. Vua 
cũng phải thuận theo và hết lòng giúp đỡ ngài trong công việc phiên dịch kinh 
điện. 

Ngài Huyễn Trang lân lượt trụ trì chùa Hoằng Phước, chùa Đại Từ Ân, 
cung Ngọc Hoa. Trong 19 năm, dịch được 75 bộ, gần 1.335 quyên Kinh, 
Luật, Luận. Trong sô đó có kinh Đại Bát Nhã 600 quyên, Luận Du Giả Sư 
Địa 100 quyền, Luận Đại Tỳ Bà Sa 200 quyên, Luận Câu Xá, Luận Thành 
Duy Thức, Luận Nhiếp Đại Thừa... Tam Tạng Kinh Điển do ngài Huyễn 
Trang địch từ tiễng Sanscrit được xem là gốc của Tam Tạng Kinh Điển 
Đựại thửa hiện nay. 

Ngài bài xích phương pháp dịch ý của ngải Cưu Ma La Thập 
(Kumärajiva), chủ trương trung thành với nguyên tác và dịch sát nghĩa từng 
chữ. Phương pháp này đã trở thành chuẩn mực cho việc phiên dịch đời sau. 
Do đó các kinh được dịch trước thời ngài Huyền Trang gọi là cựu dịch, từ 
ngài Huyền Trang trở về sau gọi là ân địch. 

Ngoài ra, ngài còn soạn bộ Đại Đường Tây Vực Ký 12 quyên, tường 
thuật lại cuộc Tây Du cầu pháp của ngài trong 17 năm, xuyên qua 138 nước, 
một cách rất tường tận. Những điều ngài đã thấy nghe, học hỏi về lịch sử, địa 
lý, văn hóa, kinh tế, xã hội đều được ghi chép rành rẽ. Bộ sách này hiện nay 
đã trở thành một tài liệu quan trọng cho các nhà khảo cô về các nước Trung Á 
và Ấn Độ vào thế kỷ thứ 7. Vì thế các nước Nga, Nhật, Anh, Đức, Pháp ... 
đều có phiên dịch ra tiếng nước họ. 

Ngài Huyền Trang tịch vào ngày mông 5Š tháng 2 năm Giáp Tý 664, 
tại cung Ngọc Hoa, thọ 63 tuổi. Nghe tin ngài tịch, vua Đường Cao Tông 
không cầm được nước mắt, bãi triều ba ngày vả nói với các quan răng “Trẫm 
nay mất một quốc bảo”. Vua ban thụy hiệu cho ngài là Đại Biến Giác và ra 
lệnh xây (háp thờ ngài trên ngọn đổi phía bắc Phiên Xuyên. Về sau, loạn 
Hoàng Sào nổi dậy, linh cốt ngài được thỉnh về Nam Kinh. Thời Thái Bình 
Thiên Quốc, tháp bị hư hoại, đến khi yên định thì linh cốt ngài bị vùi lấp, 
không còn ai biết ở đâu. Thời kháng chiến chống Nhật (1937-1945), Nhật Bản 
đến Nam Kinh sửa đường, đảo đất, phát hiện được linh cốt của ngài, bèn thỉnh 
về thờ ở nước họ. Về sau, chính phủ Nhật trả một phần xương đảnh cho 
Trung Quốc, hiện nay được thờ tại chùa Huyễn Trang ở đầm Nhật Nguyệt, 
huyện Nam Đâu, ở Đài Loan. 


5- Phật Giáo truyền sang Sri Lanka (Tích Lan)» 
Vua Asoka (trị vì -268 / -232) 


Năm 326 trước tây lịch, Hoàng đề Alexander the Greaf Š 356 / -323) 
của xứ Macedonia, học trò của triết gia Aristotle, xâm chiếm miền bắc Ân Độ 


5 Xem Phật Giáo Nhìn Toàn Diện, trang 569 - 590. 


Sự tích đức Phật 628 


và lập thành một vương quốc với thủ đô Taksasila (người Hy Lạp gọi là 
Taxila). Nhưng đến năm -323, Alexander băng hà tại Babylon, lúc mới được 
32 tuổi. 

Cùng năm ấy, Candragupfa Maurya, mà người Hy Lạp gọi là 
Sandrocafus, nỗi dậy tại bắc Ấn, chống lại quân xâm lăng của Alexander, và 
sau đó chiến thắng luôn vua Wanda”“ của xứ Ấn vào năm -316, lập thành để 
quốc Mauryan (Moriyan), lấy Pataliputta (Patna) làm thủ đô. Candragupta 
được các sử gia xem là vị vua đầu tiên của xứ Ấn Độ. Candragupta truyền 
ngôi cho con là Bizdusara. Vua Bindusara truyền ngôi lại cho con là 
Devanapiyena Piyadasina, tên là Asokavadanapufia, gọi tắt là Asoka, vào 
năm -268. Vua Asoka, sanh năm -304 tại Pataliputta, mất năm -232 cũng tại 
Pataliputta. Trước khi lên ngôi, Asoka đã từng làm Phó Vương cai trị vùng 
TaxiIla và UJJain. Trong thời gian này Asoka đã cưới con gái của nhà trưởng 
giả Deva tại Vedisa tên là Mahaärami Devi, và sanh được một người con trai 
tên Mahinda và một người con gái tên $anghamiffã, nhỏ hơn anh hai tuôi. 

Vua Asoka lên ngôi năm -268, là một hoàng đề hăng say chiến tranh 
như ông nội là Candragupta. Vào năm thứ tám sau khi lên ngôi, năm -260, 
ông đem quân xâm chiếm xứ Kalinga, nam Ấn. Trận chiến thắng tàn khốc này 
làm cho 100.000 người chết và 150.000 người bị bắt làm tù binh và số dân 
chúng bị chết oan còn nhiều hơn gấp máy lần. Sau trận chiến thắng Kalinga, 
vua Asoka cảm thấy ăn năn hối hận, năm -260 ông làm một tờ hịch bất hủ 
khắc trên đá nói lên sự quyết tâm từ bỏ chiến tranh. Nhân cơ hội này, vị sa di 
A-la-hán Nigrodha, cháu gọi Asoka bằng chú, giảng cho vua Asoka một bài 
pháp ngắn về tình trạng giác ngộ và tỉnh thức. Vua Asoka liền ngộ đạo, trở 
nên một vị vua rất nhân từ đạo đức, được dân chúng mệnh danh là 
Dhammmasoka. Từ đó vua Asoka từ bỏ những cuộc chính phục băng chiến 
tranh (dig-vijaya), và bắt đầu “những cuộc chinh phục. bằng Giáo Pháp” 
(dhamma-vijaya). Ông trở thành người ủng hộ Phật pháp rất nhiệt thành, thỉnh 
Đạo sư Äoggalipuffa Tissa°” làm thầy hướng dẫn tinh thần, và làm chủ tọa 
cuộc kiết tập kinh điển lần thứ 3 tại Pãtaliputta vào năm -251. Vào năm - 
248 vua Asoka lại nhờ Đạo sư đưa đi chiêm bái tất cả các Phật tích, mỗi nơi 
vua đêu có cho dựng trụ đá kỷ niệm, làm di tích muôn đời cho hậu thế. Vua 
Asoka truyền gom tất cả xá lợi Phật lại, chia đêu thành 84.000 phần, đựng 
trong 84.000 cái bình bằng đồng giống nhau, lớn độ một lít, trên nắp có 


6 Theo The Life of Buddha as Legend and History, trang 168-171, thì các triều vua lớn tại Ấn Độ 
vào thời Phật là : Bimbisãra 55 năm (-608/-553), Ajãtasattu 22 năm (-553/-531), Udayabhadda 
16 năm (-531/-515), Anuruddhaka + Munda 8 năm (-515/-507), Nãgadasaka 24 năm (-507/- 
483); (Đối dòng vua); Susunäga 18 năm (-483/-465), Kalasoka 2§ năm (-465/-437), 10 người em 
của Kalasoka 22 năm (-437/-415); (Đổi dòng vua); 9 đời Nanda 99 năm (-415/-316); (Đổi dòng 
vua); Candragupta dòng Morrya 24 năm (-316/-292), Bindusara 24 năm (-292/-268), Asoka 36 
năm (-268/-232). 

?# Theo quyên Lumbinï a Haven of Sacred Refuge, trang 118 và 125, thì chính Tổ Thứ Tư là 
Dpagupta đã hướng dẫn vua Asoka đi chiêm bái các Phật tích. Xét về niên đại của 2 nhân vật này 
thì thuyết đó không đúng. 








Sự tích đức Phật 629 


tượng một con sư tử, rồi _glao cho các đại sư đi hoằng pháp xây tháp thờ ở rải 
rác khắp nơi trong xứ Ấn Độ và cả ở xứ ngoài. Vua Asoka lại cho cả hai 
người con là Mahinda và Sanghamittãä mang kinh điển vừa mới kiết tập và 
chiết một nhánh phía nam cây Bồ-đề sang trồng tại Sri Lanka (Tích Lan) để 
hoằng dương Phật pháp. 


Vua Devanampiya Tissa 


Lịch sử xứ Sri Lanka (Tích Lan) bắt đầu từ ngày Vaya đặt chân lên 
lãnh thổ này làm vua từ năm 543 trước tây lịch. Vua Vijaya đã cưới con gái 
vua Pandya xứ Mathura bên Ấn Độ về làm hoàng hậu, và có liên hệ mật thiết 
với nhiều xứ khác bên Ấn dộ. Các sách Mahãvamsa (Đại Sử) , Dipavamsa 
(Đảo Sử) và Samantãpasadika (Chú Giải Tạng Luật) đã mô tả rất sống động 
ba cuộc viễng thăm đảo này của đức Phật Sãkyamuni vào tháng thứ năm, 
năm thứ năm và năm thứ tảm sau ngày thành đạo. 

Vua Deyandampiya Tissa xứ Sr1 Lanka có giao hảo thân thiện với vua 
Asoka. Mặt dù hai người không bao giờ gặp mặt nhau, nhưng qua các liên hệ 
ngoại giao mật thiết, có thê cho rằng vua Devanampiya Tissa và vua Asoka 
(Devanapiyena Piyadasina) là hai người bạn thân. Sử sách ghi rằng sau khi 
tiếp một đoàn sứ giả với nhiều tặng phẩm quý giá của vua Devanampiya 
Tissa, vua Asoka gởi trở lại một phái đoàn ngoại giao với bức thông điệp 
trong đó có câu sau đây : 

“1ôi đã quy y Tam Bảo, tức là quy y với đức Phật, với Pháp bảo, và với 
chư Tăng trong Giáo Hội. Chính tôi đã tuyên bố rằng mình là một thiện tín cư 
sĩ trong Giáo Pháp của đức Thích Ca. Giờ đây, Đại vương ôi ! Ngài là một 
người tốt nhất trong đảm người, hãy lấy niễm tin mà cải hóa tâm mình, hãy 
quy y với bảo vật quỷ giá nhất trong các bảo vật ở thể gian. ” 


Đại sư Mahä Mahimda 


Khi vị tỳ kheo Maha MahTnda, con trai vua Asoka, được cha và Đạo sư 
Moggaliputta Tissa phái sang Sri Lanka để thành lập cơ sở Phật Giáo 
(Buddha Sasana) tại đó, thì ngài mang theo Tam Tạng Kinh Điển vừa kiết tập 
được lần thứ ba, rời f/ viện Asokarama tại Pãtaliputta (Patna), đi Vedisa thăm 
mẹ là Vedisa Devi. Cùng đi với ngài có các vị Tỳ kheo Ittiya, Uttiya, Sambala 
và Bhaddasäla, vị sa di Sumana, và vị cư sĩ Bhanduka, cháu của Vedisa Devi. 
Tất cả đều là những người có tu chứng và biệt tài. Mỗi phái đoàn truyền giáo 
thường có 5 vị Tỳ kheo để tiện việc làm lễ xuất gia truyền cụ túc giới 
(upasampada). 

Sau khi ở lại Vedisa một tháng để chuẩn bị cuộc hành trình, phái đoàn 
lên đường đi Sri Lanka. Vào ngày trăng tròn tháng 6 năm 246 trước tây lịch, 
phái đoàn truyền giáo đến đỉnh đồi Missaka, cách thủ đô Anuradhapura 12 
km về phía đông. Gặp nhằm ngày quốc lễ, vua Devanampiya Tissa đang săn 


Sự tích đức Phật 630 


bắn vui chơi, thình lình thấy năm người mặc cả-sa vàng nghệ đi tới. Nhà vua 
giật mình, ngài Mahã Mahĩnda liền bước đến xá chào và trân an : 

— Tâu Đại vương, chúng tôi là những nhà sư, đệ tử của vì vua Chân Lý. 
Vì lòng từ bi đối với Đại vương, chúng tôi từ Jambudipa*s đến đây.*° 

Với sự giúp đỡ tận tình của vua, việc hoằng hóa được tiến triển tốt đẹp. 
Xá lợi đức Phật được tôn thờ trong bảo tháp Thuparama Dagaba tại thủ đô 
Anuradhapura. Nhà vua dâng cúng công viên Mahã Meghavana làm tinh xá 
cho Giáo Hội Tăng Già vừa được thành lập, và ngôi chùa chánh Mahã Vihãra 
được dựng lên nơi đây. Với thời gian, cơ sở học tập này trở thành nỗi tiếng và 
đào tạo được nhiều học giả uyên thâm. Trong sô các giảng sư lỗi lạc tại đây 
có ngài Buddhaghosa (Phật Âm) từ Ấn Độ đến vào năm 423, đã viết nhiều 
sách chú giải quý giá vê giáo lý Phật, trong khi lưu ngụ tại ngôi chùa này. Sri 
Lanka (Tích Lan) trở thành trung tâm truyền bá Phật giáo Nam Tông sang 
Miền Điện, Thái Lan, Kampuchea, Lào và Indonesia (Nam Dương). 


Ni sư Sanghamittä 


Chỉ một năm sau ngày phái đoàn truyền giáo do đại đức Mahã Mahĩnda 
lãnh đạo đến Sri Lanka, cả triều đình và dân chúng thủ đô rất phấn khởi rủ 
nhau đến nghe thuyết pháp và xin xuất gia hoặc quy y Tam Bảo. Bả Anula, 
thứ phi của một vị Phó Vương tên Mahãnãga, cùng một số đông thị nữ đến 
nghe pháp, cũng phát tâm xin đại đức Mahã Mahinda cho xuất gia. Nhưng 
theo giới luật Nguyên thủy, một tỳ kheo không có quyền chủ trì lễ xuất gia 
cho người nữ, nêu đương sự chưa được hội chúng Tỳ kheo ni đề nghị sau khi 
đã phỏng vấn và chứng nhận người nữ này có đầy đủ điều kiện để xuất gia 
(Tạng Luật, Tiểu Phẩm, tập 2: 519, 573-580). Do đó đại đức Mahäa Mahinda trình 
với vua Devanampiya Tissa mời em ngài là Tỳ kheo ni Sanghamittã đến Sri 
Lanka để làm lễ xuất gia cho hàng phụ nữ và thành lập Giáo Hội Tỳ Kheo Ni. 

Vua Devanampiya Tissa rất hoan hỉ gởi đến Hoàng đế Asoka một phái 
đoàn đo vị đại thần Arittha hướng dẫn, đề bày tỏ lòng mong mỏi của đại đức 
Mahã Mahinda và của chính mình. Được vua cha chấp thuận, Tỳ kheo ni 
Sanghamittä chiết một nhánh nhỏ hướng về phương nam của cây Đại Bồ-đề 
nơi Phật thành đạo để mang theo sang Sri Lanka. Cùng đi với Tỳ kheo nỉ 
Sanghamittã còn có I1 vị Tỳ kheo ni khác, tất cả đều là những vị có tu chứng 
và biệt tài. Ngoài ra còn có các quan đại thần, các hoàng thân, các thân hào 
nhân sĩ rất đông, tháp tùng theo cung nghĩnh cây Bồ-đề con. Theo sử sách, 
buổi lễ đã được cử hành rất long trọng để tiễn đưa phái đoản của ni sư 
Sanghamittä và cây Bồ-đề con ra đi từ hải cảng Tamralipti (Tamluk). Hoàng 


%8. Jambudipa là tên của bán đảo Ấn Độ thời bấy giờ. 
?® Xem Trung Bộ 27. 


Sự tích đức Phật 631 


đế Asoka đưa con ra tận bến tàu, vô cùng xúc động, đứng nhìn đoản thuyền 
xa dần cho đến khi khuất dạng". 

Năm 245 trước tây lịch, sau bảy ngày vượt biển, thuyền đến hải cảng 
Jambukola, miền bắc xứ Sri Lanka. Vua Devanampiya Tissa đến tận nơi nhận 
lãnh cây Bồ-đề con trong một buổi lễ vô cùng long trọng kéo dài 10 ngày. 
Vào ngày thứ 10, cây Bồ-đề được đặt trên một cỗ xe trang nghiêm, cùng với 
một đoàn xe linh đình cung nghĩnh đến thủ đô .Anuradhapura. Nơi đây lại có 
một buổi lễ long trọng khác để trồng cây Bồ- đề tại tỉnh xá Maha Meghavana. 
Đến nay cây Bỏ-đề này vẫn còn sum sê tươi tốt, tiếp nhận lòng kính mộ của 
hăng triệu khách hành hương đến chiêm bái. 


6- Bốn động-tâm và các Phật-tích tại Án độ 


Vài tiếng đồng hồ trước khi đức Phật nhập niết bàn, ngài nói với đại 
đức Ananda như sau : 

— Này Ananda, có bốn nơi mà người Phật tử nhiệt tâm nên đến chiêm 
bái với lòng thành kính và tôn sùng. Đó là những nơi mà người chiêm bải có 
thể nói: “Chính tại đây đức Như Lai đã đản sanh”, “Chính tại đây đức Như 
Lai đã thành đạo”, “Chỉnh tại đây đức Như Lai đã vận chuyển pháp luân `, 
“Chính tại đây đức Như Lai đã nhập Đại-bát-niết-bàn vô sanh bất diệt”. Và 
này Ẩnanda, nhiều chư Tăng Ni nhiệt thành trong Giáo Hội, và nhiều chư 
thiện nam tín nữ sẽ đến viếng những nơi này. Người nào trút hơi thở cuối 
cùng trong niềm tin vững chắc, sau khi đi hành hương, sẽ tái sanh về nhàn 
cảnh”!, 


LumbimI (Lâm Tỳ Ni) 


LumbinI là nơi đức Phật đản sanh năm 623 trước tây lịch, vào ngày 
trăng tròn tháng Vesäkha (tháng 5 dl), theo Phật giáo Đại thừa là ngày răm 
tháng tư âm lịch năm Mậu Tí uất. Lumbinï là khu lâm viên xinh đẹp của cả hai 
xứ Sãkyä và Koliyã, cách Kapilavatthu khoảng 30km về hướng đông và cách 
Devadaha 38km về hướng tây. 

LumbinT hiện nay tên là Rũpandehi, thuộc lãnh thổ Nepal, cách thảnh 
phố Bhairahawa của Nepal 13 km, cách thành phố biên giới Sonauli 27 km, 
cách Kapilavatthu 1 (của Nepal) 30 km. Ga xe lửa gần nhất ở thành phố 
Gorakhpur; đường xe hơi từ Gorakhpur đến Lumbinï phải qua Sonauli, dài 


%0 Lễ tiên đưa và cung nghinh cây Bồ-đề con được mô tả trong hai bức tranh lạ lùng được chạm trô 
trên đá tại công phía đông đền Sanchi, một di tích Phật giáo quan trọng gần thành phố lớn 
BHOPAL, thuộc tiêu bang Madhya Pradesh của Ấn Độ. 

?! Nhàn cảnh là các cõi Trời. Tuy còn trong dục giới, nhưng chúng sanh ở các cõi Trời tâm tánh 
hiền hòa hơn, đời sống an nhàn phúc lạc hơn ở cõi Người. 





Sự tích đức Phật 632 


123 km. Phi trường gần nhất là Bhairahawa (Nepal) cách LumbinT 13 km. Phi 
trường Varanasi (India) cách LumbimT 413 km. 

Theo phong tục thời bấy giờ, gần đến ngày sanh, hoàng hậu Mahã 
Mãyã lên đường đi từ Kapilavatthu về nhà cha mẹ ruột ở thủ đô Devadaha xứ 
Koliyã để sanh. Đến lâm viên LumbinT, gặp mùa hoa cỏ xinh tươi, bà ghé lại 
nghỉ ngơi, đến hồ nước Puskarini tắm rửa, thay đôi y phục, rồi đi dạo chơi. 
Nhưng vừa đi được 24 bước về hướng bắc hồ nước đến cây vô-ưu (sita asoka, 
saraka indica) đang trô hoa vô cùng xinh đẹp, bà đưa tay phải lên định hái thì 
sinh ra thái tử Siddhattha. 

Vào năm 248 trước tây lịch, vua Asoka có nhờ vị đạo sư của mình là 
Mogsgaliputta-Tissa đưa đến đây chiêm bái. Vua có cho dựng một trụ đá kỷ 
niệm hiện còn lờ mờ Š hàng chữ Brahmi tiếng Prakrit như sau : 

Devanapiyena Piyadasina laJina visafivasabhisitena, 
Atana agacha Miahiyite hida Budhe jate Sakyamunii, 
S1lavieadabhica kalapia Silathabhe cha usaDapDIe, 
Hida Bhagavam JatefI Lumbinieame ubalike kate, 
Athabhagiya cha.”° 

Có nghĩa là: Vua Devanampiya Piyadassi (Asoka), được các thiên thần 
kính mến và ủng hộ, đích thân đến đảnh lễ nơi này, sau khi lên ngôi được 20 
năm. Vì đức Phật Sakyamumi đản sanh nơi đây, Vua ra lệnh xây một vách 
thành bằng đá bao quanh nơi này, và một trụ đá kỷ niệm bên trong. Vua cho 
phép dân làng Lumbinï từ nay chỉ đóng thuế mễ cốc băng 1/8 (thay vì 1/6 số 
hoa lợi hằng năm). 

Theo lời tường thuật của ngài Huyền Trang vào thế ký thứ 7 thì trên 
đầu trụ đá có tượng một con ngựa rất trơn láng và mỹ thuật, nhưng hiện nay 
không còn. 

Hồ nước linh thiêng Puskarini được xây lại theo hình vuông, mỗi cạnh 
20m, là nơi hoàng hậu Maãyã tắm trước khi sanh, và thái tử Siddhattha được 
tăm lần đầu tiên. 

Cây Bồ-đề bên cạnh hồ có từ lúc đức Phật còn tại thế. 

Trong đền thờ bà Mahã Mãyã Devi, có hai bức tranh nổi rất xưa điêu 
khắc cảnh đức Phật đản sanh, một bức bằng câm thạch và một bức bằng đá, 
và có xác định vỊ-trí chính xác nơi Phật đản sanh. 

Theo chương trình chỉnh trang thánh tích này của chính phủ Nepal vào 
năm 1999, xung quanh có rất nhiều chùa của các quốc gia Phật giáo, trong số 
đó có chùa Việt Nam Phật Quốc của xứ Việt-Nam và chùa Linh-Sơn Pháp 
Quốc của Phật tử Việt Nam tại Pháp. 

Lúc đến viếng LumbinT cũng nên đến viếng Kapilavatthu°®°, hiện nay là 
làng Tilaurakot, cách LumbinT 30 km về hướng tây-bắc. 


3ˆ Xem Lumbinï A Haven of Sacred Refuge, trang I19 

33 Hiện có 2 di tích Kapilavatthu : Kpilavastu I (trước khi dòng họ Sãkya bị tàn sát) ở làng 
Tilaurakot và Taulihawa ở Nepal, và Kapilavatthu 2 (sau khi dòng họ Sãkya bị tản sát) ở làng 
Piprahwa và Ganwaria ở Ấn Độ. 





Sự tích đức Phật 633 


Bodh-Gayä (Bồ-đề đạo tràng) 


Bodh-Gayäã hay Buddha Gayä là nơi đức Phật thành đạo vào ngày rằm 
tháng chạp năm Nhâm Thân, tức năm 589 trước táy lịch. Theo Phật giáo 
Nguyên Thủy là ngày trăng tròn tháng Vesak. 

Bodh-Gayã thuộc tiểu bang Bihar của Ân Độ, cách thành phố Gayã 16 
km, cách Rajgir 70 km, và cách thành phố lớn Patna 115 km về hướng nam. 
Ga xe lửa gần nhất Ở Gayä (16 km). Phi trường gần nhất ở Patna (115 km). 

Đức Phật xuất ø1a năm 29 tuôi. Ngài đến học với vị đạo sư thứ nhất là 
Alãra Kälãma ở gần Vesäli vài tuần, đạt đến bậc thiền Vô Sở Hữu Xứ. Rồi 
ngài đến Raãjagaha học với vị đạo sư thứ nhì là Uddaka Rãmaputta vài tuần 
nữa, đạt đến bậc thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng. Sau đó ngài cùng với 5 anh 
em ông Kondañña đến khổ hạnh lâm (tapovana) thuộc vùng núi đá cằn cỗi 
Dungsiri, gần làng Uruvelã, tu khổ hạnh trong 6 năm. Sau cùng ngài bỏ lối tu 
khổ hạnh, đến làng Uruvelãä, bên bờ sông Nerañjarä, thực hành lối tu trung 
đạo. Đến ngày thứ 49, sau khi độ bát cháo sữa của hai chị em cô Sujatã dâng 
cúng, ngài thành đạo dưới cội cây pippala (cây Đại Bồ-đề). Đức Phật tiếp tục 
ở quanh quần bên cây Đại Bồ-đề thêm 49 ngày nữa trước khi đi đến Vườn 
Nai tại Isipatana (Sarnath) để vận chuyền pháp luân. 

Tại Bodh-Gayä khách hành hương có thể chiêm bái : 

I- Tháp Đại Giác (Mahä-bodhi temple) cao 52m. 

2- Cây Mahä-Bodhi (Đại Bồ-đề) và Kim-cang-tòa (khi xưa Phật dùng 
cỏ sắc (kusha) trải ra làm tọa cụ và bồ đoàn): Nơi đức Phật ngồi thiền thành 
đạo. Đây là loại cây Pippala (tên quả) còn gọi là cây Assatha (tên hoa), tên 
khoa học là Ficus religiosa. Sau khi thành đạo đức Phật tiếp tục ngồi yên tại 
đây thêm một tuần để chứng nghiệm hạnh phúc giải thoát (Vimutti sukha). 
Cây Bồ-đề hiện nay là cây con của cây Bồ-đề tại Anuradhapura tại xứ Sri 
Lanka (Tích Lan). 

3- Cây 4japala (Banyan tree, Figuler đlnde, cây dừng): Nơi hai chị em 
cô SuJãtä, con gái ông xã trưởng Senaäni, dâng cúng bát cháo sữa (kheer) trước 
khi Phật thành đạo. Tuân lễ thứ 5 sau khi thành đạo, đức Phật trở lại ngồi dưới 
cội cây này. Và cuối tuần thứ 7, cũng chính dưới cội cây này, đức Phật đã 
tuyên bố với vị Phạm Thiên S8HaITDAẨI : “Cửa Wô-sanh đã rộng mở đề cho ai 
CÓ tai muốn nghe đặt trọn niêm tin. 

4- Tháp Animesalocana Cetiya: Nơi đức Phật đứng nhìn cây Bồ-đề 
không nháy mắt trong suốt tuần lễ thứ hai, sau khi thành đạo. 

5- Đường kinh hành bằng ngọc (Ratana camkãmana): Đường kinh hành 
của Phật trong suốt tuần lễ thứ ba, từ cây, Bồ-đề đến tháp Animasalocana 
Cetiya. Hiện nay còn di tích bên cạnh phía bắc tháp Đại Giác. 

6- Bảo cung (Ratana Ghara Cetiya): Nơi Phật ngồi suy niệm về Vi Diệu 
Pháp (Abhidhamma) trong tuần thứ tư. Hiện nay còn di tích bên cạnh phía 
bắc tháp Đại Giác. 


Sự tích đức Phật 634 


7- Hồ sen Muecalinda: Nơi rắn thần Mucalinda che mưa gió cho Phật 
trong khi ngài ngồi thiền định suốt tuần lễ thứ sáu. Di tích ở hướng đông-nam 
tháp Đại Giác. 

§- Trụ đá kỷ niệm của vua Asoka. Ở cạnh hồ sen Mucalinda. 

9- Cây Rajãyafana: Nơi đức Phật ngồi thiền định trong tuần thứ 7 và 
thu nhận hai thiện tín đầu tiên tên Tapassu (Tapussa) và Bhalluka (Bhalliya), 
người Miến-điện. Ở cạnh bắc tháp Đại Giác. 

10- Chùa Tích Lan Sinhala Sangharama, còn gọi là Mahäbodhi 
Sangharãma, trước thế kỷ thứ 7, vảo triều vua Samudragupta tại Ấn và vua 
Meghavanna tại Sri Lanka, hiện còn ở ngay bên ngoài công phía bắc Bồ Đề 
Đạo Tràng. 

11- Sông Ni Liên Thiển (Nerañjarä, hiện nay là sông Phalgu): Nơi Phật 
thường xuống tắm trước ngày thành đạo. Ở hướng đông Bồ Đề Đạo Tràng. 

12- Đên kỷ niệm và nơi nhà hai chị em Sujätä ở khi xưa. Ở bên kia 
sông Nerañjara. 

13- Khổ hạnh lâm (Tapovana) với hang núi Dungsiri: Nơi Phật tu khổ 
hạnh trong sáu năm. Cách Bồ Đề Đạo Tràng khoảng 5 km về hướng đông- 
bắc. 


Migadäya (Lộc Uyễn) 


Migadäya là Lộc Uyên (Vườn Nai) tại làng Isipatana, là nơi đức Phật 
thuyết pháp lần đầu tiên sau khi thành đạo. 

Isipatana hiện nay là Sarnath, cách thành phố lớn Varanasi 10 km về 
hướng bắc. Ga xe lửa và phi trường gần nhất ở Varanasi (10 km). 

Hai tháng sau ngày thành đạo tại Bodh-Gayä, đức Phật đã đến đây tìm 
gặp lại 5 người bạn cùng tu khổ hạnh là Kondañña, Bhaddiya, Vappa, 
Mahãnäma Kulika và Assaji để truyền pháp cho họ. Lần thuyết pháp đầu tiên 
này đức Phật đã nói kinh Chuyến Pháp Luân và kinh Vô ngã tướng. Nơi 
đây là nơi thành lập Giáo Hội Phật Giáo lần đầu tiên với đây đủ 3 ngôi 
Tam Bảo là Phật, Pháp và Tăng, và cũng là nơi Phật nhập #g £hứ nhất với 10 
vị đệ tử A-la-hán gồm có 5 anh em ông Kondañña, ông Yasa và 4 người bạn 
thân của ông Yasa. Trong hạ này có 50 người bạn khác của ông Yasa xin xuất 
gia, nâng số đệ tử Phật lên 60 vị. 

Nơi đây, khách hành hương có thê chiêm bái : 

I- Tháp Chaukhandi (có thấp canh bằng gạch trên đỉnh, xây năm 
1588): Nơi đức Phật gặp lại năm anh em ông Kondañña (Kiều Trần Như). 

2- Tháp Dhamek (Dhamma cakka) cao 33m : Nơi Phật thuyết pháp lần 
đầu tiên với Kinh Chuyển Pháp Luân và Kinh Vô ngã tướng. 

3- Chùa Mulagandhakuri: Nơi thành lập Giáo Hội Phật Giáo đầu tiên 
với đầy đủ ba ngôi Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng), cũng là nơi an cư kiết hạ lần 
đầu tiên. Bên ngoải chùa có cây Bồ-đề là cây con của cây Bồ-đề tại 
Anuradhapura ở Sri Lanka. 


Sự tích đức Phật 635 


4- Trụ đá và tháp Dharmäräjatika của vua Asoka đã bị tướng Hồi giáo 
Qutb-ud-Din tàn phá vào năm 1194. Trên đầu trụ đá kỷ niệm tại đây, đặc biệt 
có tượng sư tử 4 mặt tuyệt đẹp đang đội bánh xe pháp. Tượng sư tử 4 mặt 
hiện để trong bảo tàng viện Sarnath, và được chính phủ dùng làm biểu tượng 
chính thức của xứ Ấn. Trên trụ đá còn lờ mờ hàng chữ “... bất luận ai cũng 
không thể chia rẽ Tăng Già. Bất luận ai, tăng hay ni, chia rẽ Tăng Già đều 
phải bị đắp y trắng và ở một nơi khác hơn là chùa chiền.” 

5- Bảo tàng viện Sarnath có nhiều pho tượng và di tích đức Phật. 

6- Thư viện Mulagandhakuri khá đầy đủ kinh sách Phật giáo. 

Vào đêm trăng tròn tháng Vesäkha°*, lễ Phật Đản tại Sarnath rất lớn, CÓ 
diễn hành trên đường phố, khách thập phương đến dự rất đông. Đến ngày rằm 
tháng 11 di có lễ kỷ niệm ngày thành lập chùa Mulagandhakuti. 


Kusinärä (Câu Thi Na) 


Kusinära (Kusinagarä), xưa kia thuộc xứ Malla, là nơi đức Phật nhập 
Đại Bát Niết Bàn vào ngày rằm tháng hai âm lịch năm Đỉnh Ty, tức năm 
344 trước tây lịch. Theo Phật giáo Nguyên Thủy là ngày trăng tròn tháng 
Vesakha. 

Kusinärä hiện nay thuộc làng Kasia, cách thành phố lớn Gorakhpur 51 
km về hướng đông. Cách Lumbinï 176 km và cách Kapilavatthu 2 (bên Ấn 
Độ) 148 km bằng đường xe. Ga xe lửa gần nhất ở Gorakhpur (51 km). Phi 
trường gần nhất ở Varanasi (280 km). 

Vào hạ thứ 45, năm 545 trước tây lịch, tại làng Beluva gần Vesälï, đức 
Phật bị bệnh nặng. Sau khi hồi phục, Phật thuyết pháp cho chư tăng ni về tánh 
vô thường của chúng sanh, và nói rằng chính mạng sống của . ngài Ở thế gian 
cũng sấp mãn. Ngài khuyên các vị khất sĩ không nên tìm chỗ nương tựa nơi 
một vị Giáo chủ mà nên nương tựa vào Tự Tính Tam Bảo sẵn có nơi mỗi 
người. 

Sau mùa an cư, đức Phật đến giảng đường Kũtãgãra (Trùng Các) tại 
tinh xá Mahävana (Đại Lâm) ở Vesälï, tuyên bố sẽ nhập diệt trong 3 tháng. 

Sau đó, đức Phật đến thủ đô Pãvã xứ Mallã, nơi đây ông thợ rèn”° tên 
Cunda (Thuần Đà) cúng dường trai phạn. Sau khi ăn ít cháo nắm°*, Phật bảo 
ông Cunda đem chôn phần còn lại, không nên cho người khác ăn. Phật nhuỗm 
bệnh nặng. 

Đức Phật muốn nhập diệt tại Kusinärã, nơi rừng cây sala (lâm viên 
Upavattana), bên bờ sông Hiraññavati, vì trong một kiếp trước đức Phật đã 


+ Tháng Vesãäkha hay Vesak tương đương với tháng 4 hay tháng 5 dương lịch. 

%5 Có tài liệu cho rằng ông Cưzda là thợ bạc. 

95 Cháo nấu với nắm hương đen. Theo Phật giáo nguyên thủy thì có thể là cháo nấu với thịt heo 
rừng. Theo quyền Buddha and the Gospel of Buddhism, trang 68, thì có thể là loại "truffles"theo 
tiếng Anh, hay “truffes” theo tiếng Pháp, nắm hương đen mọc sâu dưới mặt đất mà loài heo rừng 
rất ưa thích; người Âu Châu cũng rất thích loại nắm này. 





Sự tích đức Phật 636 


từng làm chuyền luân thánh vương M⁄ahã Sudassana (Đại Thiện Kiến) tại thủ 
đô Kusãvzri (Câu Xá Bà Đề) rất phồn thịnh nơi đây. Một lý do khác là để 
tránh chiến tranh do sự tranh giành xá lợi Phật sau khi Phật nhập diệt. 

Trước khi nhập diệt, đức Phật đã thu nhận một đệ tử cuỗi cùng là du sĩ 
Subhädda. Đề trả lời câu hỏi của Subhãdda muốn biết trong các vị lãnh đạo 
các giáo phái đương thời ai là người đã đạt đạo, đức Phật dạy : 

- Này Subhadda, trong đoàn thể nào có sự thực hành Bát Chánh Đạo là 
ở đó có thể có người đạt đạo. Ông hãy cố găng thực tập pháp này đi, rồi 
chính ông sẽ trở nên người đạt đạo. Không cân phải đặt câu hỏi người này 
hay người khác có thật là người đạt đạo hay không. 

Lời dạy cuối cùng của đức Phật cho ngài Änanda : 

- Này Ẩnanda, thầy không nên bận tâm tới việc phải làm vẻ vang nhục 
thể của Như Lai. TÌ hây hãy tận lực tỉnh tấn để đạt cho được hạnh phúc tôi 
thượng của chính mình. 

- Này Ẩnanda, thây đừng nghĩ rằng Giáo Huấn Tối Cao không còn thây 
giảng dạy, tăng chúng không còn đạo sư. Không nên, Ananda, thây không nên 
suy tư như thế. Giáo Pháp và Giới Luật đã được Như Lai truyền dạy đây đủ 
và quảng bả rộng rãi. Khi Như Lai nhập diệt rồi thì Giáo Pháp và Giới Luật 
ấy sẽ là đạo sư của quý thầy. 

Rồi đức Phật nhìn các vị khất sĩ, nói tiếp : 

- Vả lại, này các thầy, Giáo Pháp mà Như Lai giảng dạy từ 45 năm nay 
chỉ là phương tiện, tùy duyên, khế hợp căn cơ của thính chúng mà giảng nói. 
Đối với Chân lý tuyệt đối của chư Phật, Như Lai chưa từng thốt ra một lời. 
Tại sao vậy ? Tại vì Chân lý đó không thể nghĩ bàn, không có lời lẽ để diễn 
tả. Các thầy nên biết : 

"Pháp pháp bồn vô pháp, 
"Vô-pháp pháp điệc phảp. 
"Kim phú vô-pháp thời, 
"Pháp pháp hà tăng pháp.” 

Đức Phật nằm yên, nghỉ mệt một lát, rồi ngài thốt ra lời dạy cuối cùng 
này : 

- Này các thấy, hãy nghe Như Lai nói đây. Vạn pháp vô thường, có 
sinh thì có diệt. Các thấy hãy tỉnh tiễn lên để đạt tới giải thoát. 

Nói xong Phật nhắm mắt, nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, nhập nhị thiền... 
lần lên đến diệt thọ tưởng định, rồi xuất diệt thọ tưởng định, nhập phi tưởng 
phi phi tưởng định ... lần xuống đến sơ thiền, rồi xuất sơ thiền, nhập nhị thiền 
... lần lên đến tứ thiền, rồi ngài xuất tứ thiền và nhập Đại Bát Niết Bàn liền 
sau đó. 

Sau khi nhập diệt, kim thân đức Phật được quàn lại sáu ngày để chờ đại 
đức Mahã Kassapa. Đến ngày thứ bảy đại đức Mahã Kassapa về đến mới hỏa 


957 


- Nghĩa là: Các pháp vốn không pháp, "Không pháp" cũng là pháp, Nay truyền cái "không pháp", 
Tât cả các pháp đêu chưa hê là pháp. 


Sự tích đức Phật 637 


táng tại tháp Mukuta Bandhana (hiện nay là tháp Rambhar Stupa). Có bảy đạo 
binh của bảy xứ đóng xung quanh chờ thỉnh xá lợi Phật về xứ mình. 

Tại tháp Rambhar Stupa, xá lợi Phật được chia ra làm 8 phần cho 7 xứ: 
xứ Magadha lập tháp thờ ở RãJagaha, xứ VaJjI lập tháp thờ ở VesalI, xứ Sakyä 
lập thấp thờ ở Kapilavatthu 2, xứ Koliyäa lập tháp thờ ở Rãmagama 
(Devadaha), xứ Vetha lập tháp thờ ở Vethadipa, xứ Buliya lập tháp thờ ở 
Allakappa, xứ Maillä lập tháp thờ ở Kusinäräa và một tháp khác ở thủ đô Päva. 

Tại Kusinärã, người hành hương có thể chiêm bái : 

1-Đên thờ Phật Nhập Đại Bát Niết Bàn (Mahãparinirvana Temple), với 
pho tượng Phật nằm dải 6m, đầu hướng về phương bắc, mình nghiêng bên 
phải, gây nhiều xúc cảm cho khách hành hương. Trên tảng đá dưới tượng 
Phật, có những dòng chữ ghi từ thế kỷ thứ 5, cho biết danh tánh của thí chủ và 
của điêu khắc gia : “Deyadharmoyam mahã-vihãraswamino Haribalasya 
Pratimaceyam ghatita Dine ... Mathurena.” Có nghĩa là “Đây là lễ vật cúng 
dường của Haribala Swami, chùa Mahã Vihãra?%. Pho tượng do Dina ... 
Mathura thực hiện”. 

2-Liền kế phía sau đền thờ ấy là /háp kỷ niệm nơi Phật Nhập Đại Bát 
Niết Bàn (Mahãparinirvana Stupa). Theo tài liệu khảo cô xác nhận thì chính 
nơi đây đức Phật đã thật sự nằm trút hơi thở cuối cùng và nhập Đại Bát Niết 
Bàn; bộ tộc Mallä đã xây tháp nơi đây để thờ 1/8 xá lợi Phật. 

3-Tháp Rambhar Siupa (Mukuta Bandhana”°) cao 15 m, nơi cử hành lễ 
trà tỳ, hỏa thiêu nhục thân đức Phật, và chia xá lợi Phật ra làm 8 phần bằng 
nhau cho 7 xứ. Tháp này cách tháp Mahãparinirvana khoảng 200m về hướng 
đông. 

4-Đển thờ Mathakuar, nơi đức Phật thuyết pháp lần cuối cùng, cách 
tháp Mahãparinirvana 366m về hướng nam. 


Rãjagaha (Vương Xá) 


Xưa kia Rãjagriha (Sanscrit) hay Rãjagaha (Päli) là thủ đô của xứ 
Magadha (Ma Kiệt Đà). Hiện nay là thành phố Rajgir của tiểu bang Bihar. 
Rãjagaha cách thành phó lớn Patna 100 km về hướng nam, cách Bodh-Gaya 
70 km về hướng đông bắc, và cách Nãlandã 11 km về hướng tây nam. Ga xe 
lửa gần nhất ở Bhakhtiyarpur (54 km). Phi trường gần nhất ở Patna (100 km). 

Thành Vương Xá cũ là một thung lũng rộng lớn giữa 6 ngọn núi: Ratna 
và Chhatha phía đông, Vipula phía bắc, Vaibhara phía tây, Sona phía nam, và 
Udaya phía đông nam. Thành Vương Xá mới ở phía bắc núi Vaibhara và núi 
Vipula. Chính vua Ajãtasattu đã dời thủ đô xứ Magadha đến thành Vương Xá 


95% CJhuùa Mahã-Vihara là ngôi chùa đầu tiên tại Anuradhapura ở xứ Sri Lanka (Tích Lan) do đại sư 
Mahinda, con vua Asoka, sáng lập năm 245 trước tây lịch, sau khi Kiết tập Kinh Điển lần thứ 3 tại 
Pãtaliputta. 

°° Theo quyên Đường Về Xứ Phật của Hòa Thượng Thích Minh Châu thì tháp này tên Angra 
Chatya (Angara Cetiya). 





Sự tích đức Phật 638 


mới, và con của vua Ajãtasattu là Udayin (Udayabhadda), về sau, lại dời thủ 
đô đến Pãtaliputta, hiện nay là Patna. Hai lần dời thủ đô đều được nghiên cứu 
kỹ từ đời vua cha. 

Tại Rãjagaha, khách hành hương có thể chiêm bái những nơi sau đây : 

1- hình Thứu Sơn (P:Giljhakita, S:Griddhakita) còn gọi là Kỳ Xà Quật 
hay Kê Túc Sơn : a) Nơi Phật cư trú và thuyết pháp (Pháp Hoa, Bát Nhã, ...), 
b) động ngài Ânanda, nơi đây có lần ngài bị quỷ Pisuna hóa chim kên đứng 
dọa, được Phật dùng thần thông đưa tay đến vịn vai ngài Ananda để trấn an, 
c) động ngài Sãriputta, d) con đường Bimbisara đi từ chân núi đến đỉnh Linh 
Thứu, e) nơi Devadafa lăn đã làm Phật bị thương nơi chân. Theo điển tích 
“Niêm hoa vi tiếu”, chính đức Phật đã truyền tâm ấn cho Tổ Mahã Kassapa 
trên đỉnh núi này. Sau khi Phật nhập niết bàn độ 5 năm, Tổ Mahã Kassapa 
cũng vào núi này, ngôi kiết già nhập diệt, để lại nhục thân còn nguyên vẹn (2). 

2- Đền Maddakucci, nơi hoàng hậu Videhi chà xát bụng để phá thai; 
cũng là nơi đức Phật năm chờ y sĩ JTvaka băng bó vết thương nơi chân do 
Devadatta lăn đá định giết Phật. Cách đó không xa là khu vườn xoài của y sĩ 
Jivaka thuở xưa (Jivakãmravana), gần công thành phía đông. 

3- Thành Rãjagaha cũ, nơi Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên xin xuất gia; 
cũng là nơi Sarigupta thuộc ngoại đạo Niganthã (Ni Kiền Đà) đào một hồ sâu 
đầy lửa và dâng đồ ăn có thuốc độc cho Phật. Cổng thành phía bắc là nơi 
Devadatta thả voi say hại Phật. Ở cổng phía đông có một ngôi chùa kỷ niệm 
nơi y sĩ JTvaka cúng dường Phật và 1250 vị tỳ kheo. Gần cổng phía nam thành 
Rajagaha cũ là nơi giam vua Bimbisära. Ở chính giữa thành Rãjagaha cũ có 
đên Manyar Math của đạo Jaina (Kỳ Na tên cũ là Niganthä) thờ các thần rắn 
lúc Phật còn tại thế. 

4- Tháp Hòa Bình (Vishwa Shanti Stupa) cao 38m do hội NIpponzan 
Myohoji thuộc Thiên Thai tông xây vào khoảng năm 1995 trên đỉnh núi 
RatnagIrl. 

5- Trúc Lâm tỉnh xá (Veluvana vihãra) rộng độ 40 mẫu tây, với hồ 
Karanda, là tinh xá đầu tiên của Phật, do vua Bimbisära dâng cúng, và là nơi 
Phật nhập hạ thứ 2 và thứ 3. Veluvana là một tính xá lớn chỉ thua Jetavana. 
Ngài Mahã Kassapa xin xuất gia tại đây vào hạ thứ 3. Ngài Mục Kiền Liên bị 
ngoại đạo ám sát dưới chân núi Isigili gần tỉnh xá Veluvana vào hạ thứ 44, 
được Phật chỉ chỗ xây tháp thờ gần công tinh xá. 

6- Suối nước nóng Safadhara, dưới chân núi Vaibhara, nơi đức Phật có 
đến tăm nhiều lần. Từ đây có thể đi bộ theo một con đường mòn đến ngôi nhà 
đá Pippala, và đến động Sattapanmna (động Thất Diệp), nơi kiết tập kinh điển 
lần thứ nhất. 

7- Ngôi nhà đá Pippala, nơi xưa kia ngài Đại Ca Diếp (Mahã Kassapa) 
ở, một hôm bị bệnh nặng, được Phật tới thăm, thuyết pháp Thất Bồ Đề Phần 
(Thất Giác Chi). Sau khi nghe pháp, ngài Ca Diếp liền lành bệnh. 


Sự tích đức Phật 639 


§- Động Saftapanna (Thất Diệp, Tắt-bát-la) gồm 7 hang động kề nhau, 
nằm trên núi Vaibhara, nơi 500 vị A-la-hán kiết tập kinh điển lần thứ nhất 
dưới sự chỉ đạo của Tổ Mahã Kassapa. 

9- Ngôi nhà đá của Devadatffa ở khi xưa để tu luyện thần thông. Bên 
cạnh có vách đá Makhdum Kund có vết màu đỏ như máu. Theo khẩu truyền, 
có một vị tăng ngồi thiền định tại đây để luyện thần thông, bị vỡ sọ phun máu 
lên vách đá, vết máu còn lưu lại đến ngày nay. 

10- Tháp thờ xá-lợi của Phật do vua Alätasattu dựng lên ở phía tây 
thành Rãjagaha mới; bên cạnh có một /háp khác thờ nửa phân xá-lợi của ngài 
Ananda. 


Jetavana (Vườn Kỳ Đà, Kỳ Viên Tỉnh Xá) 


Ông Sudatta (Tu Đạt Đa), biệt danh là Anäthapindika (Cấp Cô Độc) 
trải vàng để mua khu vườn của thái tử Jeta (Kỳ Đà), con vua Pasenadi, làm 
tinh xá cho Phật và giáo đoàn vào đầu năm 586 trước tây lịch. Đại đức 
Sãriputta hướng dẫn công tác chỉnh trang khu vườn này thành tinh xá lớn nhất 
của Phật có thê làm nơi cư trú cho trên hai ngàn tu sĩ. Phật đã nhập 25 hạ tại 
đây, trong suốt 45 năm hành đạo. Nơi đây đức Phật đã thuyết kinh Lăng 
Nghiêm, kinh Kim Cang, kinh A Di Đà, kinh Vụ Lan, kinh VỊ Tăng Hữu, 
kinh Di Lặc Thượng Sanh ... 

Tinh xá Jetavana (hiện nay là Saheth) rộng độ 50 mẫu tây, ở sát phía 
nam thủ đô Sãvatthi của xứ Kosalã. Thành phố Sãvatthi (hiện nay là Mahet) 
năm trong quận Gonda, thuộc tiêu bang Uttar Pradesh. Sãvatthi cách thành 
phố lớn Lucknow 151 km về hướng đông bắc, cách Kapilavatthu 147 km, 
cách Varanasi 401 km. Ga xe lửa gần nhất ở Balrampur (19 km). Phi trường 
gần nhất ở Lucknow (151 km). 

Jetavana là tinh xá lớn và quan trọng nhất của đức Phật, nhờ sự ủng hộ 
nhiệt thành của 2 đại thí chủ là ông Sudatta Anathapindika và bà Visakha, 
ngoài ra còn có sự giúp đỡ tận tình của thái tử Jeta và vua Pasenadi. Xưa kia 
đức Phật đã nhận xét lâm viên này như sau: Khí hậu không quá nóng, không 
quá lạnh, không có muỗi, yên tĩnh, che chở mưa to gió mạnh và nắng khô, dễ 
thực hành thiền định. 

Chính tại Jetavana đức Phật đã phô diễn thần thông nơi cây xoài Ganda 
để chinh phục 6 ngoại đạo. Ngài đi tới đi lui trên cầu vòng 5 màu giữa không 
trung để thuyết pháp cho dân chúng nghe, biến ra nhiều thân, mỗi thân đều 
phun ra nước và lửa. Hiện nay có tháp Gandhabba Rukkamula (số 24) kỷ 
niệm nơi này. 

Chính nơi đây đức Phật đã đưa thầy Nanda lên cung trời Đao Lợi 
(Tãvatimsa) để độ ngài được tâm thanh tịnh xuất gia, không còn luyễn ái 
người vợ mới cưới là Janapada Kalyam1 nữa. 

Chính nơi đây Phật đã độ cho người gánh phân tên z7 và tên sát 
nhân Angulimäila xuất gia. 


Sự tích đức Phật 640 


Vào hạ thứ 14, bà V¡sakha cũng đã dâng cúng tính xá Pubbarãäma 
(Đông Viên) với giảng đường Lộc Mẫu. Tinh xá này ở phía đông thành phố 
Sãvatth1. 

Đến Jetavana, khách hành hương có thể chiêm bái những nơi sau đây : 

I- Cây Bầ-đề Änanda (số 1 trên bản đồ) : Vào hạ thứ 24 (năm -566), do 
lời đề nghị của Thượng tọa Ẩnanda, được Phật chấp thuận, Thượng tọa 
Moggalläna lấy một trái chín muỗi từ cây Đại Bồ- đề ở Bodh Gayã trao cho 
Thượng tọa Änanda. Thượng tọa Änanda trao trái ấy cho vua Pasenadi. Vua 
Pasenadi trao lại cho ông Sudatta và bà Visãkhã. Ông Sudatta trông gần cổng 
Jetavana một cây gọi là cây Bồ-đề Änanda. Bà Visãkhã cũng trông một cây 
tại tình xá Đông Viên. Hai cây Bồ-đề này, theo dụng ý của ngài Ananda đã 
được Phật chấp thuận, là để khi khách phương xa đến việng Phật, rủi gặp lúc 
Phật đi vắng, thì đảnh lễ cây Bồ-để này cũng như đảnh lễ Phật. Cây Bồ-đề 
Änanda hiện nay được chiết nhánh từ cây Bồ-đề tại Anuradhapura ở Sri 
Lanka (Tích Lan). 

2- Chùa số 3 (Kosamba kuíi) là thánh tích thiêng liêng nhất tại 
Jetavana, do ông Sudatta dựng lên làm nơi thường trú cho Phật. Trước mặt 
chùa có hai bệ gạch xây trên con đường kinh hành của đức Phật (số 22 trên 
bản đồ). 

3- Tỉnh xá số 19 (Rajakarama ) là tỉnh xá lớn nhất tại Jetavana, gồm có 
một điện Phật, một cái giếng giữa sân, 22 tịnh thất nhỏ vây xung quanh. Hình 
như tỉnh xá này được xây đi dựng lại đến 3 lần trên một nền móng hình vuông 
mỗi cạnh độ 36m. Tinh xá này do ông Sudatta xây cất với 7 tầng lầu, về sau 
chỉ còn 2 tầng. 

4- Tháp số 12 Rãhula kuứi (am của Rãhula). 

5- Tháp số 5 Sãriputfa stupa (tháp thờ xá-lợi của Sãriputta). 

6- Tháp số 6 Angulimala kufi (am của Angulimäla). 

7- Tháp số 14 Ẩnanda kufi (am của Ẩnanda). 

§- Tháp số 2 Gandha kufi (Hương phòng, am của đức Phật). 

Gandha kuti và Ẩnanda kuti là nơi thường có hào quang linh thiêng về 
đêm, vì đức Phật thường ở hai nơi này. 

9- Pakki kuri (số 20) ở trong thành Sãvatthi, hiện nay là Mahcth, phía 
bắc Jetavana (Saheth), là tháp kỷ niệm nơi Phật gặp Angulimäla, tên sát nhân 
đã giết 999 người. 

10- Kachchi kuri (số 21) ở phía đông Pakki-kuti là tháp kỷ niệm nơi có 
dinh thự ông Sudatta khi xưa. 

I1- Ao Devadafra (số 23) : Theo một huyền thoại thì Devadatta để 
thuốc độc vào các móng tay, định đến Jetavana giả vờ lễ Phật sám hồi rồi 
nhân tiện cào vào chân Phật, nhưng khi gần đến công vào Jetavana thì bị sụp 
hồ chết (bị đất nuốt). Hồ này lần hồi thành ao Devadatta. 

Vua Asoka cho dựng hai trụ đá cao độ 22m ở công phía đông. Một cột 
có pháp luân (bánh xe pháp) trên đỉnh và một cột có tượng con bò. 


Sự tích đức Phật 641 
Vesalr (Tỳ Xá Ly) 


Vesäl là thủ đô của xứ Vajjï (Bạt Kỳ) xưa kia, do Tổng thống Tomara 
Licchavï rồi đến Tổng thống Cedaga Licchavï cai trị theo thể chế Dân Chủ 
Cộng Hòa; tổng thống và các vị chức sắc đều do dân cử. 

Vesäli cách thành phố lớn Patna 56 km về hướng bắc; phải qua cầu 
Mahãtma Gandhi dài 5,5 km bắc ngang qua sông Gangã. Ga xe lửa gần nhất ở 
Hajipur (35 km). Phi trường gần nhất ở Patna (56 km). 

Năm 586 trước tây lịch, đức Phật được cung thỉnh đến Vesäl trừ bệnh 
dịch tả, ngài đã thuyết kinh Ratana (Bảo Châu) và kinh Dược Sư Lưu Ly 
Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức cho đám đông dân chúng và có 
84.000 ngàn người đắc quả Tu-đà-hoàn. 

Vào năm Š58Š trước tây lịch, đức Phát thành lập Ni bộ tại Vesalr với 
500 tỳ kheo ni do hoàng hậu Pajãpai Gotamĩ hướng dẫn đi bộ từ 
Kapilavatthu đến đây. 

Tĩnh xá Mlahavana (Đại Lầm) với giảng đường Kiữtãgara (Trùng Các) , 
cách thành phố Vesali 3 km, hiện nay là (háp kỷ niệm nơi đức Phật thuyết 
pháp lân cuối cùng và tuyên bồ sẽ nhập diệt trong ba tháng, có trụ đá kỷ niệm 
của vua Asoka. Tháp này còn gọi là Buddha Stupa 2. Nơi đây, xưa kia có một 
con khi cầm bình bát Phật leo lên cây lây mật ong cho Phật. Được Phật nhận 
món cúng dường đơn sơ đó, con khỉ vui mừng nhảy chuyền từ cây này qua 
cây khác, rủi té xuống chết, được sanh về cõi trời. 7z đá Asoka cao 11m, trên 
chóp có tượng sư tử nhìn về hướng Kusinarä. Bên cạnh có hồ 4bhishek 
Puskarini với nước linh thiêng thường dùng làm phép thụ phong cho các vị 
dân cử tại VesaÏl1. 

Vườn xoài của bà Ambapäli dâng cúng Phật ở trong làng Amvwara gần 
nơi nảy. 

Tháp thờ 1/6 xả lợi Phật do các vương tử LicchavT nhận được. Tháp 
này được gọi là Relic Stupa hay Buddha Stupa I. 

Ngài Änanda nhập diệt trên một hòn đảo ở giữa sông Ganga (Hằng), xá 
lợi ngài được chia ra làm 2 phần đều nhau. Vua Ajãtasattu xứ Magadha xây 
tháp thờ xá lợi ngài Ananda tại Vương Xá, bên cạnh tháp thờ xá lợi Phật. 
Chính phủ xứ Vajjï xây tháp thờ xá lợi ngài Ananda tại Vesäli. 

100 năm sau khi Phật nhập niết bàn (năm -444), cuộc kiết tập kinh điển 
lần thứ hai được thực hiện tại Vesäli, chia ra Thượng Tọa Bộ hay Nam Tông 
và Đại Chúng Bộ hay Bắc Tông. 

Vesäll cũng là guê hương của ngài cw sĩ Bồ tát Duy Ma Cật 
(VimalakIrtI). 

Tại địa điểm Deora, trong làng Kesariya hiện nay, có trụ đá của vua 
Asoka kỷ niệm nơi đức Phật gây ra ảo giác có con sông lớn chắn ngang, nước 
đang dâng cao và chảy mạnh, để các Vương tử Licchavĩ buộc lòng phải quay 
trở lại, không đi theo Phật đến Kusinãrã. 


Sự tích đức Phật 642 
Đại Học Phật Giáo Nalandäã 


Di tích lịch sử Đại Học Phật Giáo Nalanda hiện ở tại làng Baragaon, 
cách thành phố lớn Patna 90 km về hướng đông-nam, cách Bodh Gayä 80 km 
về hướng đông- bắc, và cách Rajgir II km. Đại Học Phật Giáo Nãlandã rộng 
14 mâu tây, có IT tu viện và Š đền thờ Phật. 

Nalanda do chữ Na-alam-da là một danh hiệu của đức Phật, có nghĩa là 
“bố thí không dừng nghỉ”. Nalandã là quê hương của ngài Xá Lợi Phất 
(Sariputta) và ngài Mục Kiền Liên (Moggallana). Ngài Xá Lợi Phất xin phép 
Phật vê quê chôn mẹ rồi nhập diệt tại đây. Tháp thờ ngài Xá Lợi Phát là ngôi 
tháp không lồ bằng gạch đỏ hiện nay tại Viện Đại Học Nãlanda; bên cạnh 
tháp không lồ này lại có một tháp khác màu trắng xung quanh có chạm nhiều 
hình tượng Phật cũng là tháp thờ ngài Xá Lợi Phất. Xá lợi và y bát của ngài 
Xá Lợi Phất được vua xứ Kosalã thỉnh về lập tháp thờ tại Jetavana. Đại học 
Nalandãa có lẽ được thành lập vào thế kỷ thứ hai sau tây lịch. VỊ viện trưởng 
đầu tiên của trường là ngài Nãgãrjuna (Long Thọ), Tổ thứ 14. Ngài là cựu 
sinh viên của trường. Trường đã đào tạo các thánh tăng nổi tiếng như 
Nãgãrjuna (Long Thọ, Tổ thứ 14), Arya Deva (Thánh Thiên), Asanga (Vô 
Trước), Vasubandhu (Thế Thân, Tổ thứ 21), Dinnäaga (Trần Na), Dharmapala 
(Pháp Hộ), Silabhadra (Giới Hiền), Huyền Trang, Dharmakirti (Pháp Xứng), 
Shantärakshita (nhập diệt tại Tây Tạng năm 762), Padmasambhava (vị Tổ 
Mật Tông tại Tây Tạng), ... Vào cuối thế kỷ thứ bảy đại học Nãlandã có 
khoảng 1.500 giáo sư và 9.500 sinh viên*%, là trường Đại học lớn nhất thế giới 
thời bấy giờ. 

Gần Nãlandã có làng Kuiika (Kolita) là quê của ngài Mục Kiền Liên và 
làng Kalapinaka (Upatissa) là quê của ngài Xá Lợi Phất. Cả hai nơi đếu có 
trụ đá kỷ niệm của vua Asoka. 

Đại học Nãlandã bắt đầu Suy SỤP Vào thế kỷ thứ tám. Kế đến bị vị vua 
Hồi giáo tên Bahktiyar Khalji chiếm Magadha và tàn phá vào thế kỷ 11-12. 

Viện Đại Học Nalandaä mới, tọa lạc trên một vùng đất rộng rãi, cách 
Viện Đại Học cũ bởi hồ Indra đầy sen nở vào mùa hè, do Đại đức Kassapa đề 
xướng và theo dõi công trình xây cất. Tổng thống Ragendra Prasad đặt viên 
đá đầu tiên vào ngày 19/11/1951. Nhằm mục đích nghiên cứu ngôn ngữ Päli, 
văn chương và Phật học qua chữ Sanscrit, Tây Tạng, Trung Hoa, Mông Cổ, 
Nhật Bản và các ngôn ngữ khác ở Á châu. Chương trình giáo dục chỉ dành 
riêng cho sinh viên cao đắng và học giả nghiên cứu, gồm bốn ban: I- Văn 
chương, 2- Luận lý (Abhidhamma), 3- Lịch sử và bia ký, 4- Phật học. 

Viện Huyễn Trang, nơi tập trung tất cả tài liệu, kinh sách của ngài 
Huyền Trang do Thủ tướng Nehru xứ Ấn và Thủ tướng Chu Ân Lai xứ Trung 
Hoa thỏa thuận thành lập vào năm 1954. 

-X-X-Xx- 


%0 Theo tài liệu của Viện Khảo Cổ Ấn Độ : Nãlandã University của Dr. Gopãl Sharan Singh . 





Sự tích đức Phật 643 


7- Ba tông phái lớn trong đạo Phật 


I- Thiển tông : Hiện nay Thiền tông có hai dòng chánh là Như Lai 
Thiển của Nam tông và Tổ S% Thiền của Bắc tông. Pháp môn Thiền được gọi 
là Thiền-na (P:Jhãna, S:Dhyãna), còn có thể gọi là Thiền (1: Zen); Trung Hoa 
dịch là Tĩnh-lự, nghĩa là yên lặng suy nghĩ. Thiền có hai phần chính là Cjỉ 
(Samatha) và Quán (Vipassand). Nếu đi vào chỉ tiết thực hành thì Như Lai 
Thiên có 5 thiên chỉ là Tầm, Tử, Hý, Lạc và Nhất tâm; còn Tổ $% Thiền có 
Lục Diệu Pháp Môn là Số, Tùy, Chỉ, Quán, Hoàn và Tịnh. 

a)- Như Lai Thiên của Phật Giáo Nguyên Thủy là phương pháp thiền 
theo như đức Phật đã học, thực hành và giảng dạy. Như Lai Thiền bắt đầu 
bằng cách đoạn trừ 5 triển cái (tham, sân, hôn trầm, trạo hồi, hoài nghi), và 
thực tập 5 thiên chỉ (tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm), rồi tiến x 9 bậc thiền từ Sơ- 
thiên đến Diệt-thọ-tưởng. 

Người tu theo Như Lai Thiền thường thực hành các pháp môn : 

Quá niệm hơi thở vào ra (Anäpäna-sati) : Tập trung ý-thức vào việc 
điều hành hơi thở và cảm giác toàn thân đề tìm ra loại hơi thở làm phát sanh 
thoải mái thư giãn, loại hơi thở làm phát sanh hỷ lạc ở sơ thiền và nhị thiên, 
loại hơi thở làm phát sanh lạc ở tam thiên, loại hơi thở làm phát sanh thanh 
tịnh ở tứ thiền. 

Chỉ hay Thiên văng lặng (Samatha) : Thực hành Tâm Tứ ở Sơ Thiền 
bằng cách tập-trung tư tưởng vào đỉnh đầu hay tam tinh đề phát triển định lực 
và ly dục ly bất thiện pháp hâu thoát ly dục giới. Thực hành Nhất tâm từ Nhị 
Thiền đến Phi Tưởng Phi Phi Tưởng. 

Quán hay Thiên mình sát (Vipassan8) : Thực hành pháp quan “Tư 
Niệm Xư” (Catu- satipatthana) đề thấy rõ £hân thể, cảm thọ, tâm, pháp đều vô 
thường (sanh, trụ, dị, diệt), đều là vô ngã không thật CÓ, đều là Niết bàn tịch 
tĩnh văng lặng, đều không phải Ta hay của Ta. Rồi tiến đến Whất tâm trong 
tưởng “Không gian vô biên”, “Thức vô biên”, “Vạn vật đều không”, “Tương 
không”, “Ngã không” để đạt đến Niết bàn an lạc, thanh tịnh, giải thoát. 

Thiên ngoại định (Kasina, biễn xứ) : Tập trung hoàn toàn tinh thần vào 
một đối tượng bên ngoài như đất, nước, gió, lửa, màu xanh, màu vàng, màu 
đỏ, màu trắng, bấu trời hay không gian, ảnh sáng hay trí tuệ (có 10 đỗi tượng 
quán) cho đến khi đối tượng đó trở thành một tâm ảnh (nimitta) dùng làm 
định tướng trong tâm, khi nhắm mắt lại vẫn thấy lờ mờ hình ảnh vật đó, đó là 
sơ tướng (parikamma nimitta). Lần hồi hình ảnh đó hiện rõ ràng hơn, đó là 
học tướng (uggaha nimitta). Cho đến khi hình ảnh đó sáng tỏ và loan rộng 
cùng khắp mọi nơi, đó là tợ tướng (patibhaga nimitta). Quán biết rằng tất cả 
mọi vật đếu chu biến khắp pháp giới. Pháp môn này làm tăng trưởng định lực 
(upacara-samadhi), giúp thiền giả diệt trừ sáu thức, đạt đến tứ thiền và ngũ 
thông. (Xem Vocabulaire Pali-Francais des Termes Bouddhiques, trang I01- 
102; Buddhist Legends, quyền 1, trang 21-22). 





Sự tích đức Phật 644 


b)- 7ổ Sư Thiên của Phật Giáo Đại Thừa bắt đầu từ Sơ Tổ Bodhidharma 
(Bồ Đề Đạt Ma) tại Trung Hoa. Ngài chủ trương : 
"Giáo ngoại biệt truyền, 
"Bắt lập văn tự, 
“Trực chỉ nhân Tâm, 
"Kiến tánh thành Phật. 

Muốn tu pháp môn này cần phải thọ giáo với một Thiền sư đã chứng 
đắc, thường hướng dẫn thiền sinh băng những phương pháp đặc biệt như la 
hét, đánh đập, bắt quét lá ..., hoặc bằng một cử chỉ hoặc lời nói ngăn gọn gọi 
là công án hay thoại đầu, nhền kích khởi trực giác nằm sâu trong tâm thức 
của thiên Sinh, giúp thiền sinh trực nhận Chân lý. Tổ Sư Thiền thường khơi 
động một mối nghỉ (nghi-tình) sâu đậm Irong tâm thức của thiên sinh, làm 
cho thiền sinh phải thao thức mãi với mối nghi đó (đê trừ vọng tưởng và 
phiền não); đến khi tâm thức của thiền sinh đã chín muôi, ông Thầy chỉ cần 
phát hiện một động tác hay một lời nói cũng đủ làm cho thiền sinh bừng ngộ 
(kiến tánh). 


2- Mật tông : Thực hành các pháp môn : 

Thân chú (Manra) : Thường đọc thần chú (mật ngữ) để giữ tâm thanh 
tịnh. 

Mật ấn (Mudra) : Thực hành những tư thế đặc biệt của hai tay (bắt ấn), 
vừa đọc thần chú, vừa nghĩ tưởng đến các vị Phật hay Bồ tát, để thân miệng ý 
hợp nhất trong đại định Kim Cang. 

Thiên ngoại định (Kasina) : Như đã giảng ở phần Thiền tông. 


3- Tịnh Độ tông : Thực hành Tín thâm, Nguyện thiết, Hành chuyên, 
bằng các pháp môn : 

Niệm Phật (Buddhanussari) : Miệng niệm Phật A Di Đà, tay lần chuỗi, 
tâm quán tưởng Phật A Di Đà và nguyện thác sanh về cõi Tịnh Độ. 

Niệm Pháp (Dhammanussafij) : Thường đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ 
Phật, kinh Quán Phật Vô Lượng Thọ và kinh A DI Đà. 

Niệm Tăng (Sanghanussafi) : Thường cung kính cúng dường chư Tăng 
Ni để gieo nhân lành, tăng trưởng phước đức. 


8- Ba mươi bảy pháp tu căn bản 
(37 phâm trợ đạo, Sattatirnsa Bodhipakkhryadhamm3) 


4 đề tài thiền quán (Tứ Niệm Xứ, Cattäro Satipatthan) : 
1- Quản thân (kãyãnupassana): Quán chiêu 32 thành phân của cơ thê, 9 
giai đoạn tàn hoại của cơ thê, đê thây rõ thân người vô thường, đây chât dơ 


Sự tích đức Phật 645 


bần, hôi thúi, không có gì đáng quý trọng. Pháp môn này nhằm trừ tham dục, 
trừ chấp thân là ngã, trừ ngã ái. 

2- Quán thọ (vedanämupassana): Quán chiêu để thấy răng mọi cảm 
giác sướng, khổ, hoặc không sướng không khổ, đều vô thưởng và rốt cuộc 
cũng đều làm phát sanh tham, sân, sĩ, phiền não và đau khổ không nhiều thì ít. 
Pháp môn này nhằm trừ tham ái, sân hận và chấp thủ. 

3- Quản tâm (ciftãnupassana): Quán chiêu để thẫy rằng tâm con người 
luôn luôn biến chuyên, khi vui khi buôn, khi hòa khi giận, khi nghĩ thế này, 
khi nghĩ khác, khi động khi tĩnh, không có gì là thường tại. Pháp môn này 
nhằm trừ chấp tâm là ngã, là trường tôn. 

4- Quan pháp (dhammanupassana): Quán chiếu để thấy răng tất cả mọi 
sự vật đều vô thường, do duyên hợp, biến đổi luôn theo các chu kỳ thành trụ 
hoại không, không có yếu tố nào là thường tại gọi là ngã để có thể nắm giữ 
được. Pháp môn này nhằm mở mang trí tuệ và trừ lòng ham muốn. 


4 điều phải siêng năng thực hành (Tứ Chánh Cần, Cattäro 
sammappadhãn8): 

I- Siêng năng làm xuất hiện các pháp lành chưa sanh. 

2- Siêng năng làm lớn mạnh các pháp lành đã sanh. 

3- Siêng năng diệt trừ các pháp ác đã sanh. 

4- Siêng năng ngăn chận các pháp ác chưa sanh. 


4 điều cân thực hiện đây đủ, đến nơi đến chốn (Tử Như Ý Túc, 
Cattaro iddhi-päd3) : 

I- Dục như ÿ túc (Chandiddhipada): Muốn làm điều lành, trừ điều ác 
thì hãy quyết tâm làm cho đến nơi đến chốn. 

2- Niệm nhự ÿ túc (Citiddhipada): Ghì nhớ Chánh Pháp một cách 
quyết tâm đề nhớ đúng đăn và đầy đủ. 

3- Tỉnh tấn như ÿ túc (Viriyiddhipada): Siêng năng tu tập một cách 
quyết tâm cho đến nơi đến chốn. 

4- Tư duy như ý túc (Vimamsiddhipada): Suy nghĩ về điều gì cũng phải 
quyết tâm tìm hiểu cho đến nơi đến chốn. 


5 căn lành cần nuôi dưng (Ngũ Căn, Pañc'indriyän]) : 
1- Tín căn (Saddhindriya): Lòng kính tin Tam Bảo và Chánh Pháp. 
2- Tấn căn (Viriyindriya): Ý chí tỉnh tân tu tập pháp môn đã chọn. 
3- Niệm căn (Satindriya): Trí nhớ nghĩ đến Chánh Pháp và Tam Bảo. 
4- Định căn (Samadhindriya): Tâm an tịnh, định tình. 
5- Tuệ căn (Paññindriya): Trí tuệ sảng suốt thanh tịnh. 


3 sức mạnh trong việc tu fập (Ngũ Lực, Pañca-balän)) : 


Sự tích đức Phật 646 


Khi nuôi dưỡng đúng mức, 5 căn lành sẽ trở thành Š sức mạnh trong 
việc fu tập. 

1- Tín lực (Saddha-bala): Sức mạnh của đức tin sau khi đã hiểu rõ. 

2- Tấn lực ( Viriya-bala): Sức mạnh của ý chí tỉnh tấn tu tập. 

3- Niệm lực (Sati-bala): Sức mạnh của trí nhớ Chánh Pháp. 

4- Định lực (Samadlhi-bala) : Sức mạnh của tâm thiền định. 

5- Tuệ lực (Pañña-bala) : Sức mạnh của trí tuệ bát-nhã. 


7 yếu tô giác ngộ (Thất Giác Chỉ, Sattabojjhahgä) : 

I- Niệm (sai): Học hỏi giáo lý để ghi nhớ Chánh Pháp và các pháp 
môn tu liên hệ đến viễn ly, ly tham, đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 

2- Trạch pháp (dhamma vicaya): Sẵng suốt chọn lựa pháp môn tu tập 
hợp với khả năng mình. Biết các pháp liên hệ đến viễn ly, ly tham, đoạn diệt, 
hướng đến từ bỏ là nên làm. Biết các pháp làm sanh trưởng tham, sân, hôn 
trầm, trạo hối, hoài nghi là phải dứt trừ. 

3- Tỉnh tấn (viriya): Siêng năng tu tập pháp môn đã chọn. 

4- Hý (pñi): Khởi tâm vui mừng nhận thấy việc tu tập có kết quả tốt 
đẹp. 

5- Khinh an (passaddhi): Tâm vui vẻ, nhẹ nhàng, an ồn. 

6- Định (samadj): Tu thiền định, tâm không tán loạn. 

7- Xả (upekkhä): Tu xả, giữ tâm thanh tịnh, vắng lặng, bình đẳng, 
không chấp trước. 


ỗ thánh đạo (Bát Chánh Đạo, Bát Thánh Đạo, Ariyo atthangiko magøo) : 

I- Chánh kiến (sammä-ditthi): Nhận thức chân chánh để biết rõ vạn vật 
đều vô thường và vô ngã, biết đời sống dẫy đầy đau khỗ, biết vô minh và 
tham ái là nguyên nhân của khổ, phá vô minh trừ tham ái thì có được đời sống 
an lành hạnh phúc, biết các việc thiện nên làm và các việc ác nên tránh, biết 
Chánh Pháp là phương pháp phá vô minh trừ tham ái để được an lạc thanh 
tịnh. 

2- Chánh tư duy (sammã-sankappa): Suy nghĩ chân chánh để hiểu rõ 
Tứ Diệu Đề và 12 Nhân Duyên. tìm cách diệt khô cho mình và cho mọi 
người, để mang đến hạnh phúc chân thật cho mình và cho mọi người. 

3- Chánh ngữ (samma-vaca): Nói lời hòa nhã, đúng sự thật, đúng 
Chánh Pháp, để mang đến hạnh phúc cho mọi người. 

4- Chánh nghiệp (samma-kammanfa): Hành động đúng Chánh Pháp, 
lợi mình lợi người; giữ cho ba nghiệp thân khâu ý được thanh tịnh. 

5- Chánh mạng (sammã-äjwa): Hành nghề sinh sống đúng Chánh 
Pháp, lợi mình lợi người; tránh sát sanh, buôn bán ma túy hay vũ khí, sang 
đoạt của người. 

6- Chánh tỉnh tấn (sammä-vãyãma): Siêng năng tu tập theo Chánh 
Pháp, làm điều lành, tránh điều ác. 


Sự tích đức Phật 647 


7- Chánh niệm (samma-saii): Tâm thâm nhập Chánh Pháp, luôn luôn 
ghi nhớ các điêu lành nên làm, nhớ các điêu ác nên tránh. 

8- Chánh định (samma-samadhi): An trú trong Chánh Pháp, siêng năng 
tu tập thiên định, tránh loạn tưởng, loạn động. 
Tu § Thánh đạo đưa đến 4 Thánh quả như sau : 

Tu-đà-hoàn (Sotäpatti): Thành đạt Chánh kiến và Chánh tư-duy. Đã đoạn trừ ba 
kiết sử là thân kiến, giới cắm thủ và hoài nghỉ. 

Tư-đà-hàm (Sakadagamn): Thành đạt Chánh ngữ và Chánh nghiệp. Đã đoạn trừ ba 
kiết sử là thân kiến, giới cắm thủ, hoài nghi và đã giảm nhẹ tham, sân, sỉ. 

A-na-hàm (Anägamn): Thành đạt Chánh mạng và Chánh tình tấn. Đã đoạn trừ năm 
hạ phần kiết sử là tham, sân, thân kiến, giới cắm thủ, hoài nghi. 

A-la-hán (Arahattä): Thành đạt Chánh niệm và Chánh định. Đã đoạn trừ năm 
thượng phần kiết sử là sắc ái, vô sắc ái, trạo hồi, ngã mạn, vô minh. Được hoàn toàn giải 
thoát khỏi sanh tử luân hồi. 


9- Sau pháp tu của Bồ tát 
(Lục độ hay 6 Ba-la-mật, Cha paramitä) 


I- Bồ thí (dãna-päramï): Các vị Bồ tát đã biết rõ tất cả sự vật đều vô 
thường và vô ngã nên nguyện thực hành bố thí rốt ráo đến khi không còn thấy 
có gì là mình hay của mình nữa. Bồ thí là Không Chấp Có. 

2- Trì giới (sila-pãramï): Các vị Bồ tát nguyện thực hành 3 Tụ Giới đại 
thừa là đoạn trừ tất cả các điều ác, thực hành tất cả các điều lành, nhiếp độ tất 
cả chúng sanh. Trì giới là giữ thân, khâu, ý thanh tịnh. 

3- Nhân nhục (khanti-päramiï) : Các vị Bồ tát nguyện thực hành tâm 
bình đăng, tận diệt ngã mạn và sân hận, được tâm nhân nhục tam muội. Nhẫn 
nhục là Không Chấp Ngã. 

4- Tỉnh tấn (viriya-pärami) : Các vị Bồ tát nguyện suốt đời siêng năng 
thực hành 5 pháp môn bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Tinh 
tấn là Không Chấp Không. 

5- Thiên định ( samadhi-parami) : Các vị Bồ tát nguyện đoạn trừ tất cả 
phiền não và vọng tưởng, tu rốt ráo căn viên thông, đến khi tâm được hoàn 
toàn thanh tịnh. Thiền định là tâm bình đăng Không Phân Biệt. 

6- Trí tuệ (paññã-pãrami) : Các vị Bồ tát nguyện thực hành Thiền minh 
sát đến khi rốt ráo đạt được Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác. Trí tuệ là 
biết tất cả mà Không Vướng Mắc. 

Tu Lục độ đưa đên các quả vị như sau : 

Tháp Tín : Thâm nhuân hạnh Bô thí. 

Thập Trụ : Thâm nhuân hạnh Trì giới. 

Thập Hạnh : Thâm nhuân hạnh Nhân nhục. : 

Thập Hói-hướng : Thâm nhuân hạnh Tỉnh tân. 

Tứ Gia-hạnh : Thâm nhuân hạnh Thiên định. 

Thập Địa : Trí tuệ phát sảng. 


Sự tích đức Phật 648 


10- Bốn pháp tu của Đại Bồ tát 


(4 tâm vô lượng, Catassoappamaññayo) 


1- Từ (metia): Sẵn sàng ban vui cho tất cả chúng sanh. 

2- Bi (karuna): Sẵn sàng cứu khổ cho tất cả chúng sanh. 

3- Hỷ (muảitã): Hoan hi, vui khi thấy chúng sanh hết khô được vui. 

4- Xả (upekkhä): Tâm luôn luôn an lạc, thanh tịnh, bình đẳng, không phân 
biệt đối xử, không có chấp. 

Từ Bi Hỷ Xả là tâm rộng lớn vô biên của bậc Thánh nhân đã chứng 
được vô ngã nên cảm thông với tất cả tâm trạng khổ vui của chúng sanh. Tâm 
luôn luôn an lạc, thanh tịnh, bình đăng, tùy duyên hoá độ chúng sanh mà 
không hề thấy có người độ và chúng sanh được độ. 

Từ Bi Hỷ Xả là Chơn Tâm thường, lạc, ngã, tịnh. 

Từ Bi Hỷ Xả là Niết Bàn an lạc, thanh tịnh của tất cả muôn loài. 





Sự tích đức Phật 649 


11- Thứ lớp tu chứng trong đạo Phật 


Cối Dục : Phàm phu Phàm phu Phàm phu 
Thiền đạo Thánh đạo : Bồ tát đạo : 
Thực hành Như Lai Thiền. Thực hành Bát Thánh Đạo. | Thực hành Lục Độ. 
Cõi Sắc : Sơ thiền Tu-đà-hoàn Thập Tín 
Nhị thiền Tư-đà-hàm Thập Trụ 
Tam thiền Tư-đà-hàm Thập Hạnh 
Tứ thiền A-na-hàm Thập Hồi Hướng 
Cõi Vô Sắc:| Không vô biên xứ A-na-hàm Tứ Gia Hạnh 
Thức vô biên xứ A-la-hán Thâp Địa : 
Hoan Hỉ địa 
Vô Sở-hữu xứ A-la-hán Ly Cấu địa 
Phi tưởng phi phi tưởng | A-la-hán Phát Quang địa 
Cối Phật : Diệt thọ tưởng. Vô Thượng Chánh Diệm Huệ địa 
(Niết bàn) Đẳng Chánh Giác Nan Thắng địa 
Hiện Tiền địa 
Viễn Hành địa 
Bất Động địa 
Thiện Huệ địa 
Pháp Vân địa. 





Ghi chú : Bảng so sánh này chỉ có giá trị tương đối vì 3 đường lối tu tập không 
giống nhau. Thiền đạo chú trọng về Œ⁄7 (Định) vả Quán (Huệ); Thánh đạo chú 
trọng về Giới, anh, Nguyện, Bồ tát đạo chú trọng về Độ San/ bằng cách tự giác, 
giác tha, tự độ, độ tha. Phần Bồ tát đạo được lấy từ Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 
8. Trong kinh có giải thích chỉ tiết về mỗi cấp bậc tu chứng của các vị Bồ tát. 


Cõi Dục (Kamaloka) : 


Sự tích đức Phật 650 


12- Ba mươi môt cối luân hồi» 


1- Địa ngục (Niraya) 

2 - Ngạ quỷ (Peta yonl) 

3- Súc sanh (Tiracchana yoni) 

4- A-tu-la (Asura yoni) 

5 - Người (Manussa) 

6- Tứ Đại Thiên Vương (Caätum-mahä-räjika) 
7- Đao Lợi thiên (Tãvatimsä) 

8- Dạ-ma thiên (Yämä3) 

9- Đâu Suắt-đà thiên (Tusitä) 

10- Hóa lạc thiên (Nimmänarati) 

11- Tha-hóa-tự tại thiên (ParanimmitavasavatfI) 


Cõi Sắc (Rũpaloka) : 


Sơ thiền : 


Nhị thiền : 


Tam thiên : 


Tứ thiền : 


12- Phạm Chúng Thiên (Brahmaä Pärisajj3) 
13- Phạm Phụ Thiên (Brahmä Purohitä) 
14- Đại Phạm Thiên (Mahä Brahmä) 
15- Thiểu Quang Thiên (Parittäbhä) 
16- Vô Lượng Quang Thiên (Appamaäanäbhä) 
17- Quang Âm Thiên (Äbhassarä) 
18- Thiếu Tịnh Thiên (Parittasubhä) 
19- Vô Lượng Tịnh Thiên (Appamänasubhä) 
20- Biến Tịnh Thiên (Subhäkinhä) 
21- Quảng Quả Thiên (Vehapphalä) 
22- Vô Tưởng Thiên (Asaññã) 
=> Tịnh Cư Thiên (Suddhäväs8) : 
23- Vô Phiền Thiên (Avihä) 
24- Vô Nhiệt Thiên (Atappä) 
25- Thiện Hiện Thiên (Sudassäã) 
26- Thiện Kiến Thiên (Sudassï) 
27- Sắc Cứu Cánh Thiên (Akanitthäã) 


Cõi Vô Sắc (Arũpaloka) : 


28- Không Vô Biên Xứ Thiên (Akãsãnañcãñ-yatana) 
29- Thức Vô Biên Xứ Thiên (Viññãänañcä-yatana) 
30- Vô Sở Hữu Xứ Thiên (Akiñcaññã-yatana) 

31- Phi Tưởng Phi Phi Tướng Xứ Thiên (N'eva 


saññä nãsaññã yatana) 


Cõi Đại Bát Niết Bàn (Mahã-pari-nibbãna) : 
Là cõi Phật, cõi Diệt Thọ Tưởng Định (Nirodha-Samäpatti), ở khắp mọi nơi. 


! Xem Tăng Chi Bộ, chương 9 pháp, kinh 24: Các loài Hữu tình; chương 3 pháp, kinh 70: Các lễ 


Uposatha. 


Sự tích đức Phật 651 





Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tất cả 
Đệ tử và chúng sanh 

Đều trọn thành Phật đạo. 


Sự tích đức Phật 652 


Sách tham khảo : 


1) When did the Buddha live ?: tác giả Heinz Becherf; nhà xuất bản Sri 
Satguru Publications, Indian Books Centre, 40/5 Shakti Nàgar, Delhi-I 10007 INDIA; năm 
1995, 

2) Geography 0ƒ early Buddhism, tác giả Buinala Churn Law; nhà xuất 
bản Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., Post Box 5715, 54 RanI Jhansi Road, 
New Delhi 110 055, năm 1979, 

3) Đường Xưa Mây Trắng hay Theo Gót Chân Bụt ; tác giả Thích Nhất 
Hạnh : nhà xuất bản Lá Bối ; năm 1993. 

4) The He oƒ` Buddha as Legend and History; tác giả Edward J. 
Thomas; nhà xuất bản Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., Post Box 5715, 54 
RanI Jhansi Road, New Delhi 110 055, năm 2003. 

5) The Hƒe oƒ the Buddha according to the Ancient texfs and 
Monumenfs 0ƒ India; tác giả A. Foucher, dịch giả Siữmone Brangtier Boas; nhà 
xuât bản Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., Post Box 5715, 54 Rani Jhansi 
Road, New Delhi 110 055, năm 2003. 

6) Đức Phật Lịch Sử do Viện Nghiên Cứu Phát Học Việt Nam xuất bản 
năm 1997. Nguyên bản là quyền The Historical Buddha, của H.W. Schumamn, do 
M.ƠC. Walshe dịch sang Anh ngữ và xuât bản năm 1989. (www.thuvienhoasen.org). 

7) Buddha and the Gospel oƒ Buddhism; tác giả Ananda K. 
Coornaraswamy; nhà xuất bản Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., Post Box 
5715, 54 Rani Jhansi Road, New Delhi I10 055, năm 2003. 

8) Đức Phật và Phật-pháp (The Buddha and His Teachings, xuất bản 
năm 1988); tác giả Marada, dịch giả Phạm Kim Khánh; nhà xuất bản The Corporate 
Body of the Buddha Educational Foundation, IIE.,55 Hang Chow South Road Sec I1, 
Taipel, Taiwan, R.O.C.; năm 1999, 

9) Phật giáo nhìn toàn điện (The Spectrum of Buddhism); tác giả 
Piyadassi À\ñahathera, dịch giả Phạm Kừmn Khánh; nhà xuất bản Trung Tâm Narada, 
P.O. Box 22745, Seattle, WA 98122-0745, USA; năm 1995, 

10) Pháp Trích Lục; soạn giả Huỳnh văn Niệm; nhà xuất bản Phật Bảo Tự, 3 
rue Broca, 91600 Savigny-sur-Orge, France; năm 2000. 

11) Cuộc đời đức Phật hay Sự tích Phật giáng thể: dịch giả Thích Trung 
Quán; nhà xuất bản Chùa Khánh Anh, 14 av. Henri Barbusse, 92220 Bagneux, France; 
năm 1960. 

12) Lược sử Phật tổ Thích Ca Mâu Ni; tác giả Giáo Hội Phật Giáo 
Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới; nhà xuất bản Tinh xá Minh Đăng Quang, 8752 
Westminster Avenue, Westminster, CA 92683, USA; năm 1985. 

13) Trên đường hoằng pháp của Phật tổ Gotama: tác giả Trùng Quang 
Nguyễn văn Hiếu; nhà xuất bản Pagode Buddharatanarăma, 3 rue Broca, 91600 
Savigny-sur-Orge, France; năm 1997. 

14) Đường về xứ Phật, tác già Thích Minh Châu, Thích Thiện Châu, 
Thích Huyễn Vĩ, Pasadika (xuất bản tại Saigon năm 1964); nhà xuất bản Thành Phố 


Sự tích đức Phật 653 


Hồ Chí Minh, 62 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành Phố H.C.M., Việt-Nam; năm 

1999, 

15) Xứ phật tình quê: tác giả Thích Hạnh Nguyện và Wô Thức; nhà xuất 
bản Đại Thừa, Sera Monastery, Ngari Khamtsen - H.N. 42B, P.O. Bylakuppe - 571104, 
Distt. Mysore - Karnataka, S. INDIA, năm Í 996. 

16) ®%ứ 33 vị Tổ thiền tông Ấn Hoa; tác giả Thích Thanh Từ; in tại Kim 
An Quán, 1127 W. Gardena Blvd., Gardena, CA 90247, USA; Thiên Viện Trúc Lâm, Hộp 
thư số 50, Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam; năm 2002. 

17) Buddhist legends I, II và III;, dịch giả Eugene Watson Burlingame; 
nhà xuât bản Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., Post Box 5715, 54 Rami Jhansi 
Road, New Delhi 110 055, năm 1999. (Nguyên bản là quyên Kinh Pháp Cụ Luận Giải 
(Dhammapad-Attha-katha) bằng tiếng Päli của ngài Buddhaghosa vào thế kỷ thứ V). 

18) Phật Học Từ Điển; soạn giả Đoàn Trung Còn; xuất bản tại Sàigòn; năm 
1963. 

19) Từ Điển Phật Học Huệ Quang; chủ biên Thích Minh Cánh; Tu viện 
Huệ Quang, sô 213/34 đường Hòa Bình, Phường 19, Quận Tân Bình, TP/H.C.M., Việt 
Nam; năm 1999. 

20) DicHonnatre Encyclopédique du Bouddhisme; tác giả Philippe 
CORNU; nhà xuất bản Editions du Seuil, 27 rue Jacob, Paris VIe, France; năm 2001. 

21) Vocabulare Pali-Francais des termes Bouddhiques; tác giả 
Nyanatiloka; nhà xuất bản Editions Adyar, 4 square Rapp, 75007 Paris, France; năm 
1995. 

22) Pali-English diciionary; tác giả T.W. Rhys Davids và Wiliam Stede; 
nhà xuât bản Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 41 U.A. Bungalow Road, Jawahar 
Nagar, Delhi 110 007, năm 2003. 

__ 23) English-Pali dicHonary; tác giả A.P. Buddhadatiä Mahathera; nhà 
xuât bản Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 41 U.A. Bungalow Road, Jawahar 
Nagar, Delhi 110 007, năm 1997. 

24) LumbinT a Haven oƒ Sacred Refuge; tác giả Basanta Bidari; nhà xuất 
bản HIII Side Press (P) Ltd., Kha 2-5, Kalimati, Kathmandu, Nepal, năm 2003. 

25) Buddha Sasana: tác giả Bình Anson; CD-Rom version 2.07D; phát hành 
tại Perth, Western Australia, binh_anson()yahoo.com, năm 2002. 

26) Nam Tạng Kinh Pali (Việt dịch: Trường Bộ, Trung Bộ, Tương 
Ưng Bộ, Tăng Chi Bộ, Tiêu Bộ) do #öa Thượng Thích Minh Châu dịch. 

27) Tạng Luật Phật Giáo Nguyên Thủy: Phân Tích Giới Tỳ Khuu Ï 
và II, Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni, Đại Phẩm I và II, Tiểu Phẩm I và HI, 
Tập Yếu I và II , dịch giả Indacanda, nhà xuất bản Tôn Giáo, số 4 lô 11 đường Trần 
Duy Hưng, Hà Nội, năm 2005. 

28) The Buddhist DicHonary 0ƒ Pali Proper Names, PAlI Text Soclety, 
Website: http:/www.palikanon.com/english/pali names/dic_1dx.html. 


-o-=O-o- 


Sự tích đức Phật 654 


Bảng tra nhân danh tiếng Päli 


Tên người, sô trang : 


Abhaya (Vô Úy, 
AbhayaräJakumara), con vua 
Bimbisära và bà Padumavati, 
221,349,351 

Abhirũpa Nanda, rất đẹp, dòng 
Sakya, con hoàng thân Khemaka, 
được Phật độ, 186 

Aggivessana, tên thật của 
DIghanakha, cháu Sãriputta, 110, 
III 

Agnidattä, Bà-la-môn hỏi về các tin 
đồn về Phật, 197, 200 

Ahimsaka (Người Vô Tội), tên tự 
là Angulimala (Vô Não), 225, 
229, 230 

Ajãtasattu (A Xà Thế), con vua 
Bimbisãra và hoàng hậu Videhi, 
97, 129, 334, 336, 337, 340, 341, 
343, 352, 360, 362, 364, 370, 
377, 382, 386, 411 

AIta Kesakambala (A Kỳ Đa Xí 
Xá Khâm Bà La), ngoại đạo sư, 
140, 144, 171, 256, 365, 402 

Akkosaka Bhãradvãja, Bà-la-môn 
phi bảng Phật, 130 

Alara Kalama (A La Ca Lam), vị 
đạo sư thứ nhất của Siddhattha, 
48, 49, 75, 118, 395 

Alavaka, quỷ dạ xoa Khoáng Dã 
trong miếu thờ ở Alavĩ, 215 

Ambapäli, kỷ nữ ở Vesäli, thiện tín 
của Phật, mẹ của Vimala 
Kondañña, 113, 114, 134, 137, 
388 

Ambattha, Bả-la-môn ở làng 
lcchanangala xin quy y Tam 
Bao, 262 

Amita, Cam Lộ vương phi, em vua 
Suddhodana, hoàng hậu vua 


Tên người, sô trang : 


Suppabuddha, mẹ Yasodharã và 
Devadatta, 26, 127 

Amitabha (Phật A-DI-Đa, Vô 
Lượng Quang), 353 

Amitayus (Phật A-Di-Đa, Vô 
Lượng Thọ), 353 

Amnitodana (Cam Lộ Phạn),em vua 
Suddhodana, cha của Ananda, 
2Ú: 121 

Ananda (A Nan), đệ tử Phật, con 
Amitodana, 67, 127, 146, 154, 
156, 166, 174, 175, 182, 187, 
209, 212, 220, 222, 227, 228, 
230, 231, 238, 239, 245, 249, 
255, 263, 269, 281, 283, 287, 
290, 291, 296, 300, 306, 313, 
328, 334, 335, 337, 347, 348, 
350, 351, 355, 359, 363, 366, 
368, 375, 380, 382, 383, 385, 
387, 389, 390, 391, 394, 398, 
399, 401, 403, 404, 406 

Angaka, châu của Ba-lamôn 
Sonadanda, 261 

Angulimãla (Ương Quật Ma, Vô 
Não), tên thật là Ahimsaka, cha 
tên Gagøa, mẹ tên Mantanmi, 224, 
205 0) 

Añjana Säkya (A Noa Thích Ca), 
cha Suppabuddha, Maha Maãyã 
và Maha PaJapati, 27 

Ankura, vừa tái sanh đến trời Đao 
Lợi, 168 

Anuruddha, đệ tử Phật, em 
Mahanama, con Sukkodana, 126, 
127, 154, 168, 180, 181, 185, 
245, 275, 315, 385, 394, 404, 
406, 407 


Arcimat, vua Đăng Chiếu, cha thái 
tử Samantãprabhasa tức Bồ tát 
Sumedha, 2] 

Arittha, đệ tử Phật, 248 

Asita Kaladevala (A Tư Đà), 29 

Asoka (vua A Dục, trị vì -268/- 
232), 67, 130, 169, 414 

Assaji (Át Bệ, A Xà Du, Mã 
Thắng), dòng Sãkya, đệ tử Phật, 
nhóm ông Kondañña, 48, 53, 83, 
85, 104, 107, 138, 187, 238 

Attadattha, đệ tử quyết tâm thành 
đạo trước ngay Phật nhập diệt, 
397 

Avalokitesvara, Bồ tát Quản Thế 
Âm, 328 

Balä, em gái của Svastika, 274 

Bandhula, đại tướng của vua 
PasenadI, 361, 374 

Bhaddã KãpilãnT (Diệu Hiền), vợ 
của Mahã Kassapa lúc chưa xuất 
gia, 132, 24I 

Bhaddäli, tỳ kheo thường gây phiền 
nhiễu trong đại chúng, 310 

Bhaddiya (Bạt Đề), con bà 
Kãligodha, đệ tử Phật, nhóm ông 
Kondañña, 48, 53, 83, 85, 107, 
126, 128 

Bhaggava (Bạt Già), đạo sĩ khô 
hạnh ở làng Anupiya bên bờ 
sông Anoma, 48 

Bhagu, người dòng Sãkya cùng 
xuất gia với Änanda, 127, 179 

Bhanda, đệ tử Phật, có thật tu thật 
chứng nhưng ít biện tài, 249 

Bhãradvãja, Bà la môn vừa xuất gia 
tại Pubbarama, 3 l6 

Bhattä, Hatthä, Thiện Hiền, bé gái 
sanh đôi với bé trai là Sujãta 
Gotama (Cô Đàm Thiện Sanh), 
25 

Bhima, em gái của Svastika, 274 


Sự tích đức Phật 655 


Bimbisãra, Bình Sa Vương, Tân Bả 
Ta La, vua xứ Magadha, 53, 96, 
08, 103, 108, 112, 118, 130, 150, 
163, 165, 202, 220, 221, 331, 
334, 336, 337, 340, 349, 351, 
352, 360, 374 

Brahma (Phạm Thiên), 169 

Brahmadatta, đệ tử của Suppiya 
thuộc ngoại đạo SañJaya 
Belatthiputta, 253 

Brahmadatta, vua xứ Anza, 351 

Brahmadatta, vua xứ Kãsi trước 
kia, 178 

Buddhaghosa (Phật Âm), Đại Tăng 
thế kỷ V xứ Sri-Lanka, 415 

Calã, em gái của Sãriputta, 104 

Carabhuta, hôn phu của Abhiripa 
Nandã, 186 

Channa (Xa Nặc), người hầu cận 
thai tử Siddhattha, 36, 40, 45, 
108, 109, 111,403 

Cinca Maãnavika (Chiên Già Ma 
Na), tín nữ ngoại đạo vu cáo 
Phật, 171 

Cirã, sa-di-ni 7 tuôi giỏi thần thông, 
167 

Citta Hatthisäriputta, tỳ kheo tôi dạ, 
310 

Citta, cư sĩ hỏi về 62 luận chấp, 
299 

Citta, hoàng hậu thứ hai của vua 
Ikshvaku, 2Š 

Cũla Anathapindika, em ông 
Sudatta Anathapindika, một 
thiện nam giỏi thần thông, 167, 
209 

Cũla Gotama (Tiểu Cô Đàm), tên 
sau của Mahã Sammãta, 24 

Cunda (Thuần Đà), ông thợ rèn 
cúng Phật bửa ăn cuối cùng, 394, 
396 


Cunda, em trai Sãriputta giỏi thần 
thông, 104, 167, 227, 290, 386, 
390, 396 

Dandapãäni (Chấp Trượng), em vua 
Suppabuddha, 212 

Dasabala Kassapa (Thập Lực Ca 
Diễp), tên khác là Vappa, đệ tử 
Phật, nhóm ông Kondana, 48, 
Sa 

Devadatta (Đề Bà Đạt Đa), con vua 
Suppabuddha xứ Koliyä, 33, 37, 
127, 129, 181, 212, 291, 334, 
336, 337, 339, 340, 345, 347, 
348, 350, 362, 381 

Devanampliya TIssa (-247/-207), 
vua xứ SrI Lanka, 415 

Dhammadinnä, ty kheo ni giảng sư 
nôi tiếng, 240 

Dhanañjaya, nhà triệu phú cha của 
ba Visakhä và bà SuJãtã, 141, 
202 

Dhanugøaha-Tissa, vị Trương lão 
bản về chiến thuật cứu nguy cho 
xứ Kosala, 361 

Dhotodana, Hộc Phạn vương, em 
vua Suddhodana, 26, 125 

DIigha Kaãrayana, đại tướng phản 
vua Pasenadl, 374, 375, 377 

DIgha Tapass1, đệ tử giỏi của 
Nigantha Nãtaputta, 258 

DIighanakha, Trường trao phạm chí, 
cháu gọi Sãriputta bằng cậu, 105, 
109,111 

DIghävu, con vua DighitI, 178 

Diphiti, vua xứ Kosalä khi xưa, 178 

DIpankara, Phật Nhiên Đăng, 2I, 
116, 119 

Dona (Hương Tánh), vị Bà la môn 
phân chia xá lợi Phật, 409 

Đức Phật biểu diễn đại thần thông, 
166 

Gagøa, cha của Angulimala, 225 


Sự tích đức Phật 656 


Ganda, người giữ vườn xoài của 
vua Pasenadli, l6ó6 

Gaya Kassapa (Giả Da Ca Diếp), 
đệ tử Phật, em Uruvela Kassapa, 
89, 380 

GharanT, một tín nữ giỏi thần 
thông, 167 

Ghosaka, người cúng rừng cây 
simsapä đề làm tinh xá Ghosita, 
173 

Gopikä, thứ phi của thái tử 
Siddhattha, 47 

Gotama (Cô Đàm), một họ của 
Phật Thích Ca, 24 

Iksvãku (Ý Ma vương), vương hiệu 
của Sujãata Gotama, 25 

Indra, một biệt danh của Sakka, 
170 

Isidatta, đệ tử Phật ở xứ Avanti, 
299 

Isidatta, quan giữ ngựa của vua 
Pasenadi, 376 

Janapada Kalyäni, hôn thê của 
Nanda, 109, 118, 120, 148 

Jantu, con vua Iksväaku và hoàng 
hậu Cittã, 25 

Jãnussoni, Bà la môn hỏi Phật về 
cúng tế thân nhân, 285 

Jatila, nhân tài giàu có ở xứ 
Magadha, 202 

Jayasena (Cù Câu Lô), cha của 
Sihahanu, vua xứ Sãkya, 26 

Jeta, Jeta Kumara, thái từ Kỳ Đà, 
con vua Pasenadi và công chúa 
Varsikä, 135, 139, 144, 377 

Jina (Thăng Giả), xem Nigantha 
Nataputta, 257 

Jina Rãjadasa, hội trưởng hội 
Thông Thiên Học Quốc tế tại Ân 
Độ, 67 

Jvaka, JTvaka Komärabhacca, y s1, 
con vương tử Abhaya và kỷ nữ 
SãlavafI, 217, 221, 250, 334, 


337, 339, 340, 341, 343, 348, 
351, 364, 365, 369, 370, 377 

Jotiya, nhân tài giàu có ở xứ 
Magadha, 202 

Kakavakiya, nhân tải giàu có ở xứ 
Magadha, 202 

Kakudha, cư sĩ ở Nadikã, 387 

Kakusandha, Phật Câu Lưu Tôn, 
199, 400 

Kala, con trai ông Sudatta 
Anathapindika, 134, I4I 

Kãligodhãyä, mẹ của Anuruddha, 
126 

Kãludäyi (Kãla-Udãyin), bạn thiếu 
thời của Siddhattha, 108, 111, 
113, 115, 121 

Kanishka, Ca Nị Sắc, vua xứ Kế 
Tân, trị vì 127-150, 415 

Kapila (Âm Trạch, Ni Câu Lư Đà 
Kiệt Ba) còn gọi là Kosiyagotta, 
cha của Mahã Kassapa, 13 

Kasi Bhãradväja, Ba la môn chủ 
điền trong làng Dakkhinagiri, 
192 

Kassapa, Phật Ca Diếp, 22, 116, 
199, 400 

Katamoraka Tissa, ty kheo theo 
Devadatta, 334 

Kesi, người huấn luyện ngựa, 312 

Khandadeviyäputta, tỷ kheo theo 
Devadatta, 291, 334 

Khema (Thái Hòa), thứ hậu vua 
Bimbisära, về sau trở thành một 
tỳ kheo ni gương mẫu, 163, 240, 
306, 352 

Khemaka, cha của Abhiripa 
Nandaã, 186 

Kimbila, người dòng Sãkya xuất 
gia một lượt với Ananda, 127, 
180, 18S1, 225 

Kisã Gotami, cô gái đứng trên lầu 
nhìn thấy Siddhattha sải ngựa 
ngang qua, 44 


Sự tích đức Phật 657 


Kisã Gotami, người mẹ câu Phật 
cứu đứa con vừa mới chết, 232 

Kokaälika, ty kheo theo Devadatta, 
269, 291, 334, 346, 347 

Konägamana, Phật Câu Na Hàm, 
199, 400 

Kondañña, Aññata Kondañña, A 
Nhã Kiều Trần Như, đệ tử Phật, 
trưởng nhóm Kondañña, 30, 48, 
53, 57, 75, 76, 82, 85, 103, 106, 
107, 368 

KosaladevIi, Videhi, em vua 
Pasenadi, hoàng hậu vua 
Bimbisara, 360 

Kotamoraka Tissa, tỳ kheo theo 
Devadatta, 291 

Kshantideva (Sàn Đề Đề Bà), võ sư 
của Siddhattha, 33 

Kukkuta, người cúng dường tính xả 
Kukkuta, 173 

LicchavI (Lê Xa Tử), 137 

Mãgandiya, thứ hậu vua Udena, phỉ 
bảng Phật, 173 

Magha, tiền thân của vua trời Đao 
Lợi Sakka, 170 

Maghava, một biệt danh của 
Mapha, 170 

Maha Cunda, xem Cunda, tỷ kheo 
em Sãriputta, I§l 

Mahã Gotama (Đại Cô Đàm), thầy 
của Cula Gotama, 24 

Mahã Kaccäna, đại đệ tử Phật, 181, 
245, 367 

Mahã Kappina, đệ tử Phật, 181 

Mahä Kassapa (Niêm hoa vi tiểu), 
Phật truyền tâm ấn, 220 

Mahã Kassapa, Đại Ca Diếp, đại đệ 
tử Phật, 131, 169, 181, 184, 220, 
337, 367, 407, 409, 411 

Mahã Kosalä, vua cha của vua 
Pasenadi, 352, 360 

Mahã Kotthita, Đại Câu Hy La, đệ 
tử của Phật, 181, 245, 266, 267 


Mahä Mayä (Ma Da, Đại Hỏa), con 
vua Añjana Sãakya và hoàng hậu 
Sulakkhana, vợ Suddhodana, mẹ 
thái tử Siddhattha, 24, 31, 127, 
168 

Mahã Sammata (Đại Mao Thảo), 
vua thủy tổ dòng Sãkya, 24, 116 

Mahäli LicchavI, đại tướng xứ 
Vajii, 150, 170 

Mahanama Kulika (Ma Ha Nam 
Câu Ly), đệ từ Phật, nhóm ông 
Kondañña, 48, 53, 83, 85, 107 

Mahãnäma, anh của Anuruddha, về 
sau kế vị vua Suddhodana, 126, 
154, 155, 210, 231, 379 

Mahäsudassana (Đại Thiện Kiến), 
tiền thân đức Phật, 401 

Mahaävrra (Đại Hùng), xem 
Nigantha Nãtaputta, 257 

Mahinda,tỷ kheo, con vua Asoka, 
415 

Maitreya (Metteyya), Bồ tát Di 
Lặc, 23 

Makkhali Gosaleiputta (Mạt Già Lê 
Câu Xá Lê Tử), ngoại đạo sư, 
140, 144, 256, 364, 402 

Mallikã (Mạt Lợi), hoàng hậu vua 
PasenadI, 139, 142, 145, 202, 
244. 351, 363 

Mãlunkyäputta, tỳ kheo hỏi Phật về 
vũ trụ, 175 

Mantänï, mẹ của Angulimala, 226 

Mãtangi, Ma đăng già, mẹ của 
Prakrit, 302 

Meghiya, thị gia của Phật, 145, 
148, 200, 227 

Mendaka (Ram), ông nội bà 
Visakhãa, 202 

Migara, đại phú gia ở Sävatthi, cha 
của Punnavaddhana, 202 

Migaranika, thứ phi của thái tử 
Siddhattha, 47 


Sự tích đức Phật 658 


MogsalT (hay Mogsallami, Thanh 
Đề), mẹ của Moggallãna, 104, 
283 

Moggaliputta Tissa (Mục Kiền 
Liên Tử Đề Tu), đạo sư của vua 
Asoka, 28, 414 

Moggallaäna, Maha Moggallana 
(Mục Kiền Liên), đại đệ tử Phật, 
104, 106, 107, 109, I1II1, 112, 
138, 161, 165, 167, 168, 169, 
181, 185, 198, 202, 227, 245, 
255, 250, 257, 263, 282, 342, 
345, 347, 351, 367, 374, 380, 
391 

Mucalinda. răn thần che mưa gIÓ 
cho Phật, 7l 

Muttä, tỷ kheo ni, dòng Sãkya, 
cùng xuất gia với Yasodharã, 
245 

Nadi Kassapa (Na Đề Ca Diếp), đệ 
tử Phật, em Uruvela Kassapa, 89, 
380 

Nãdika, đệ từ Phật ở làng Nãdikã, 
387 

Nãgamund, tỷ nữ của vua 
Mahanäma, mẹ của 
Vasabhakkhattiyä, 210, 23 1 

Nãgasamäla, thị giả đầu tiên của 
Phật, 106, III, 113, 114, 121, 
92/5) 

Ngita, thị giả Phật, 175, 182, 227 

Nakulamätä, mẹ của Phật trong một 
tiền kiếp, 172 

Nakulapitä, cha của Phật trong một 
tiền kiếp, 172 

Naleru, chủ vườn xoài trong làng 
Veranja, xứ Kosala, 197 

Nãlijangha, người tâm phúc của 
hoàng hậu Mallika, 143 

Nandã và Balã, hai cô gái vắt sữa 
bỏ cúng Phật, 58 

Nanda, em Siddhattha, con vua 
Suddhodana và hoàng hậu 


Pajapati, 3ó, 37, 108, 118, 119, 
120, 121, 122, 148, 154 

Nanda, một em bé chăn trâu xin 
xuất gia, 273 

Nandiya, tỷ kheo gặp Phật tại công 
viên PacInavamsa, 180, 181 

Nanduttarä, tỳ kheo ni cùng xuất 
gia với Yasodhara, 245 

Nãrãyana (Na La Diên), đền thờ 
thân Visnu tại Alavĩ, 215 

Nigantha Nãtaputta, ngoại đạo sư 
phái Nigantha, 140, 144, 164, 
257, 290, 349, 365, 402 

Nigrodhakappa, tỳ kheo thầy của 
VangTsa, 296 

Okkaka (Cam Giá), một họ của 
Phật Thích Ca, 24, 25 

Okkãmukha (Ni Câu La), con vua 
Iksvãku và hoang hậu Bhattä, 26 

Okkamukha, Karakanda, 
Hatthinika, Sinipura, bốn người 
con trai của vua Iksväku và 
hoàng hậu Bhattã, 25 

Otthaddha, một vương tử Licchavi, 
138 

Padumavatfi, thứ phi vua Bimbisara, 
mẹ hoàng tử Abhaya, 349 

PajapatI, Mahã PaJapatI, PaJapatI 
Gotami, hoàng hậu vua 
Suddhodana, kế mẫu của 
Siddhattha, 31, 47, 108, 117, 
119, 121, 127, 154, 155, 156, 
155, 160, 186, 240, 249, 251, 
352, 373 

Pakudha Kaccäyana, Ca Lưu Đà Ca 
Chiên Diên, ngoại đạo sư, 140, 
144, 256, 365, 402 

Pasenadi, Ba Tư Nặc, vua xứ 
Kosaläa, 135, 139, 140, 142, 143, 
145, 147, 166, 202, 209, 226, 
231, 239, 263, 293, 305, 352, 
360, 362, 363, 373, 375 


Sự tích đức Phật 659 


Patäcãrä, người đàn bà xuất gia vì 
gặp quá nhiều đau khổ, 241 

Pävarika, chủ một vườn xoài ở 
Nalanda, 258 

Pãvãriya, người cúng dường tinh xá 
Pavariya, 173 

Pindola Bhãradvãja biểu diễn thần 
thông, 164 

Pippali (Pipalayana), tên thật của 
Mahã Kassapa, đệ tử Phật, 131 

Piyä, Suppiyä, Ananda, Vijitã và 
Vijitasenã, năm người con gái 
của vua Iksvãku và hoàng hậu 
Bhattä, 25 

Pokkharasadi, Bà-la-môn xin quy y 
Tam Bảo, 262 

Prakriti, cô gái hạ tiện cảm mến tỳ 
kheo Ananda, 301, 306 

Pukkusa, cựu đệ tử của ngoại đạo 
sư Alara Kãlãma, 395 

Punna Kassapa (Phú Lan Na Ca 
Diếp), ngoại đạo sư, 131, 140, 
144, 167, 256, 365, 402 

Punna MantanTputta, Phú Lâu Na 
Mãn Từ Từ, đệ tử Phật, châu gọi 
Aññãta Kondañña bằng cậu, 104, 
280, 286, 332, 368 

Punnaka, nhân tải giàu có ở xứ 
Magadha, 202 

Punnalakkhana, Phước Tướng, vợ 
ông Sudatta Anathapindika, 134, 
355 

Punnavaddhana, chồng bà Visäkhä, 
202 

Purana Maitrayaniputra (Phú Lâu 
Na Di Đa La NI Tử), xem Punna 
Mantaniputta, 286 

Puräna, quan giữ ngựa của vua 
Pasenadl, 376 

Purindada, một biệt danh của 
Mapha, 170 

Puskarasasi, cha của PrakritI ớ kiếp 
trước, 306 


Raãdha, thị gia của Phật, 227 

Rãhula, La Hầu La, con thải tử 
Siddhattha và Yasodhara, 45, 
109, 117, 122, 139, 154, 181, 
187, 188, 191, 194, 195, 196, 
212, 213, 214, 368, 373, 374 

Ram, nhân tài giàu có ở xử 
Masgadha, 202 

Rama, vua xứ Kãsi, 25 

Revata, Ly Bà Đa, em trai 
Sãriputta, 104, I§I 

Rohita Bhojaputta, tên của 
Rohitassa ở một tiền kiếp, 312 

Rohitassa, vị trời hỏi Phật về cách 
ra khỏi thế giới sinh tử, 312 

Rũpa Sâm, mẹ của Sãriputta, 104, 
386, 390 

Rũpak, em trai của Svastika, 274 

Sägata, thị gia của Phật, 227 

Sahampati, vị trời Phạm Thiên, 69, 
2T.) 

Sahassakkha, một biệt danh của 
Mapha, 170 

Sakka Indra, Đề Thích, vua trời 
Đao Lợi, 44, 45, 46, 169, 170, 
|2 

Sakka, một biệt danh của Mapgha, 
170 

Sakya (Thích Ca), họ chánh của 
đức Phật, 24, 116 

Sakyamumi, Thích Ca Mâu Ni, Phật 
hiệu, 26, 64, 135 

Salavati, mẹ của y sĩ JTvaka, 221 

Salha, đệ tử Phật, 387 

Samantãprabhasa (Phổ Quang), thái 
tử con vua Arcimat, 21 

Samuddadatta, tỷ kheo theo 
Devadatta, 291, 334 

Sangamaii, tỷ kheo được Phật khen 
là người đứt hệ lụy, 208 

Sanghamittä, tỳ kheo ni, con vua 
Asoka, 67, 415 


Sự tích đức Phật 660 


SañJaya Belatthiputta (San Xà Da 
Tỳ La Chi Tử), ngoại đạo sư, 
104, 105, 112, 140, 144, 256, 
364, 402 

Santana (San Đà Na), anh vợ của 
Sudatta AnathapiIndika, 133 

Sardulakarna, con trai của vị xã 
trương Trisanku hiện là đức 
Phật, 306 

Sãriputta, Xá Lợi Phất, đại đệ tử 
của Phật, 104, 105, 106, 109, 
III, 112, 113, 114, 115, 116, 
121, 122, 123, 124, 134, 136, 
138, 140, 145, 158, 160, 162, 
169, 181, 182, 183, 184, 199, 
202, 207, 212, 225, 226, 227, 
228, 238, 244, 245, 256, 266, 
267, 268, 269, 290, 291, 292, 
298, 299, 328, 336, 337,339, 
341, 342, 345, 347, 351, 352, 
354, 355, 359, 366, 373, 374, 
375, 377, 380, 385, 390, 392 

Sela, ông Bà la môn ở thành phố 
Bhaddiya xứ Anøa, 202 

Selã, tỳ kheo ni cùng xuất gia với 
Yasodharä, 245 

SenAnI, ông xã trưởng, cha hai cô 
Sujäatä cúng bát cháo sữa trước 
khi Phật thành đạo, 58 

Siddhattha, Siddartha, Sĩ Đạt Ta, 
Tất Đạt Đa, con vua Suddhodana 
va hoàng hậu Maha May), 26, 
28, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 42, 
57, 115, I18 

Sihahanu (Sư Tử Giáp), cha của 
Suddhodana, vua xứ Sãkya, 26 

Sihassara (Câu Lô), cha của 
Jayasena, vua xứ Sãkya, 26 

SikhI, Phật Thị Khí, 199, 400 

Sïlava, tỳ kheo, em cùng cha khác 
mẹ với Ajätasattu, 361 

Singala (Thiện Sinh), được Phật 
dạy cách sống có hạnh phúc, 356 


Sirima,em gai y sĩ JTvaka, 217 

Sisupacalã, em gái của Sãriputta, 
104 

STvaka, quy dạ xoa ở rừng 
STtavana, 133 

Somä, tỳ kheo ni cùng xuất gia với 
'Yasodhara, 245 

Sona Kolivisa, ty kheo được Phật 
dạy không nên cố gắng quá sức, 
332 

Sonadanda, thanh niên Bà la môn 
hỏi Phật về Giáo pháp, 260 

Subhã, ty kheo ni gặp tên du đãng, 
251 

Subhadda (Tu Bạt Đà La), đệ tử 
cuối cùng của Phật, 401 

Subhadda chị, con ông Sudatta 
Anathapindika, 134 

Subhaddä em, con ông Sudatta 
Anathapindika, 134 

Subhadda, cư sĩ ở Nãdikã, 387 

Subhũti (Tu Bồ Đề), đại đệ tử của 
Phật, 169, 326, 367 

Sudatta (Tu Đạt Đa), Sudatta 
Anãthapindika (Cấp Cô Đôc), 
đại thí chủ cúng dường tỉnh xá 
Jetavana, 132, 133, 134, 135, 
138, 139, 141, 183, 209, 231, 
244, 263, 352, 355, 359, 360 

Suddhäväsä (Tác Bình), vị trời 
Tịnh Cư Thiên, 38, 39 

Suddhodana, Tịnh Phạn vương xứ 
Sakya, cha Siddhattha, 24, 26, 
108, 115, 117, I19, 120, 121, 
125, 154, 155 

Sudinna Kalandakaputta, ty kheo 
cha của Hạt Giống, 222 

Sujampati, một biệt danh của 
Sakka, 170 

Sujata (Thiện Sanh), một họ của 
Phật Thích Ca, 24, 25 

SujatA, con dâu của Sudatta 
Anathapindika, I4I 


Sự tích đức Phật 661 


Sujata, hai chị em cúng bát cháo 
sửa trước khi Phật thành đạo, 58, 
187, 274, 387 

Suka, chủ nhà có con chó giữ hũ 
vàng, 140 

Sukkodana, Bạch Phạn vương, em 
vua Suddhodana, 26, 126, 154 

Sumana, cha ông Sudatta 
Anathapindika, 134 

Sumanä, con gái ông Sudatta 
Anathapindika, 134 

Sumanädevĩ (Hương Chí), mẹ của 
Mahã Kassapa, I3 1 

Sumanädevi, mẹ bà Visakhä, 202 

Sumedha, Thiện Huệ Bồ tát, tiền 
thân đức Phật, 21, 119 

Sunakkhatta, một vương tử 
LicchavIi, 138 

Sunakkhatta, thị gia của Phật, 227, 
290 

Sundarï Nandã, em gái của Nanda, 
109, 117, 244, 387 

Sundari, tín nữ ngoại đạo vu cao 
Phật, 238 

Sunidha, đại thần xứ Magadha, 386 

SunTta, người gánh phân xuất gia, 
145, 147 

Suppabuddha, Thiện Giác vương, 
vua xứ Koliyä, 26, 35, 127, 154, 
212, 374 

Suppadasa, nữ cư sĩ đại thí chủ ở 
Sãvatthi, 209 

Suppiya, đệ tử của ngoại đạo sư 
SañJaya Belatthiputta, 253 

SurIyavamsa (Nhật Chủng), một họ 
của Phật Thích Ca, 24, 25 

Svastika, Sotthiya Svastika, Cát 
Tường, 59, 187, 188, 191, 193, 
194, 196, 212, 229, 230, 255, 
274, 332 

Tapassu (Tapussa) và Bhallika 
(Bhalliya), hai thương g1a người 


Miến Điện, gặp Phật khi vừa 
thành đạo, 73 

Taxila Pukkusati, vua xứ Anga, 351 

Tekula, tỳ kheo xin phép viết lại 
các bài pháp của Phật ra tiếng 
Sanskrit, 292 

Theranamaka, ty kheo được Phật 
giảng cách sông một mình, 207 

Trisanku, tiền thân đức Phật làm xã 
trương làng Candala, cha của 
Sardulakarna, 306 

Udãäyibhadda, thải tử con vua 
Ajãtasattu và hoàng hậu Vajira, 
365 

Uddaka Rãmaputta, Uãt Đầu Lam 
Phất, vị đạo sư thứ hai của 
Siddhattha, 52, 75, 118 

Udena, Ưu Điền, vua xứ Vatsa, 
169, 174 

Upacälä, em gái của Sãriputta, 104 

Upaka, đạo sĩ khô hạnh gặp Phật 
trên đường đến Gayä, 75 

Upali Gahapati, một cư sĩ thông 
minh giàu có, đệ tử của Nigantha 
Nataputta, 258 

Upäli, người thợ hớt tóc cùng xuất 
øia với các vương tử dòng 
Sãkya, 127, I§81, 225, 226, 229 

Upasena, anh của Sãriputta, 104 

Upavãna, thị giả của Phật, 227, 
394, 398 

Uppalavannä, tỳ kheo ni thần thông 
đệ nhất, 161, 162, 167, 169 

Uruvela Kassapa (Ưu Lầu Tần Loa 
Ca Diếp), đệ tử Phật, 89, 96, 97, 
106, 107, 112, 374, 380 

Uiriya, du sĩ hơi Phật những câu 
không được tra lời, 313 

Vacchagotfa, du sĩ nêu nhiều câu 
hỏi không được Phật tra lời, 314 

Vairocana Buddha, Phật Tỷ Lô Giá 
Na, 68 


Sự tích đức Phật 662 


Vajira, con vua Pasenadi va hoàng 
hậu Mallikã, 139, 143, 144, 362, 
365 

Vakkali, tỳ kheo được Phật hộ 
niệm khi hấp hồi, 276 

Vanganta, cha của Sãriputta, 104 

Vangïsa, tỳ kheo nỗi tiếng về biện 
tài và văn chương, 296 

Vappa, Bà Sư Ba, Bà Phạm, tên 
khác của Dasabala Kassapa, 48, 
53, 83, 85, 107 

Vãsabhakkhattiyä, con gái vua 
Mahaänäma với tỷ nữ 
Naãgamundäa, 210, 231 

Vãsava,một biệt danh của Magha, 
170 

Vãscttha, Bà la môn vừa xuất gia 
tại Pubbarama, 316 

Vassakãra, đại thần xứ Magadha, 
382, 386 

Vessabhũ, Phật Tỳ Xá Phù, 199, 
400 

Vessantara, Bồ tát Hộ Minh, tiền 
thân đức Phật, 22, 38, 121 

Videh1 (Kosaladev1), em vua 
Pasenadi, hoàng hậu vua 
Bimbisära, 97, 99, 108, 202, 220, 
343, 351, 352, 364 

Vidũdabha, Tỷ Lưu Ly, con vua 
Pasenadi và bà 
Vãsabhakkhattiyä, 210, 23 1, 
375, 377, 378, 379 

Vimala Kondañña, đệ tử Phật, con 
ba Ambapälï với vua Bimbisära, 
152 

Vimala, Subahu, Punnaji và 
Gavampati, bốn người bạn thân 
của tỷ kheo Yasa, 85 

Vimalã, tỳ kheo ni cùng xuất gia 
với Yasodhara, 245 

VipassT, Phật Tỳ Bà Thị, 199, 400 

Visäkha, cư sĩ thâm nhuân giáo lý, 
chồng bà Dhammadinnä, 240 


Visakhã, đại thí chủ cúng đường 
tinh xá Pubbarama, cha là 
DhanañJaya, mẹ là SumanadevI, 
201, 202, 203, 206, 209, 240, 
244. 262, 268, 330 

Visavamrtra (Tỳ Xa Bà Mật Đa 
La), thầy dạy Phạn văn của 
Siddhattha, 32 

Visnu (Tỳ Nữu), vị thần của Bà la 
môn giáo, 215 

Watta-Gamami Abhaya (trị vì - 
161/-137), vua xứ Sri-Lanka, 
415 

Yakkha Indaka, vừa mới tái sanh 
lên trời Đao Lợi mà đã có dung 


Sự tích đức Phật 663 


sắc thù thăng nhờ biết cách cúng 
dường, 168 

Yamelu, tỳ kheo xin phép viết lại 
các bài pháp của Phật ra tiếng 
Sanskrit, 292 

Yasa, Da Xá, người thứ sáu xuất 
gia sau khi Phật thanh đạo, 83, 
103 

Yasodharäa, Da Du Đà La, con vua 
Suppabuddha và hoàng hậu 
Amitä, vợ của Siddhattha, 35, 
42, 47, 109, 115, 117, 119, 120, 
T21, 154, 125, 127, 156, 212, 
2441, 374 





Sự tích đức Phật 664 


Bảng tra từ ngữ Phật học thông dụng 


A-tăng-kỳ kiếp (Pali: asankhyeyya, Sanskrit: asamkhya- -kalpa). Asankhyeyva 
= 10! kappa. Kiếp (Pali: kappa, Sanscrit: kalpa), là đơn vị thời gian rất dài, 
bằng chu kỷ thành hoại của một thế giới. A-tăng-kỳ kiếp (asankhyeyya) = 
10° kiếp (kappa). Đại kiếp (mahãkappa) = 4  a-tắng-kỷ kiếp 
(asankhyeyya). Đời người (kiếp sông, ayukappa) là khoảng thời gian từ lúc 
sanh ra đến lúc chết của một người. 

Âm (khandhäã): xem chữ Uẩn. Gồm có sắc, thọ, tưởng, hanh, thức. 

Bát Chánh Đạo (P: Ariyo atthaägiko maggo, S: Arya astäñga maãrga): Tám 
pháp hành trì chân chánh để đi đến giác ngộ và giải thoát khỏi cảnh đau 
khô và sanh tử luân hồi. Gồm có: 

I- Chánh tri kiến (sammä-ditthi): Hiểu biết sự vật đúng như thật, tức là 
đúng với /hái tưởng Vô tưởng (giả tướng Vô thường), thật thể Vô ngã và 
thật tảnh Không của chúng. Chánh Tri Kiến là biết rõ thực thể, thực 
tánh, thực tướng, sự tập khởi, sự đoạn diệt và con đường đưa đến sự 
đoạn diệt của một sự vật. Chánh tri kiến là hiểu rõ Bốn Thánh Đề. 

2- Chánh tư duy (sammaA-sankappa): Suy luận đúng theo Luật nhân quả. 

3- Chánh ngữ (sammä-väc8): Lời nói chân chánh, đúng chân lý, lợi ích 
cho người nghe. 

4- Chánh nghiệp (samma-kammanta): Hành động chân chánh, chuyên làm 
các nghiệp thiện về thân, miệng, ý. 

5- Chánh mạng (sammä-ãjTva): Sinh sống bằng nghê chân chánh lợi mình, 
lợi người. 

6- Chánh tỉnh tấn (sammã-väyãma): Siêng làm điều lành, năng tránh điều 
ác. 

7- Chánh niệm (sammä-sati): Luôn luôn nhớ đến điều thiện nên làm, 
không nghĩ tưởng viễn vong. Tà niệm (micchã-sati) là sự nhớ tưởng 
đến những chuyện thế gian và các ác bất thiện pháp. Chánh niệm tỉnh 
giác là luôn luôn biết rõ hiện trạng của thân tâm mình, biết rõ việc mình 
đang làm có đúng Chánh pháp không, biết rõ hiện mình nên làm gì. 

8- Chánh định (sammä-samädhi): Thực hành 9 bậc Như Lai Thiền để đi 
đến giác ngộ và giải thoát. 

Bảy Giác Chỉ (P: Sattabojjhangã, S: Saptabodhyaủgãni): Bảy điều cần phải 
thực hành trong pháp môn tu Thiền để đi đến giác ngộ vả giải thoát. Gồm 
CÓ: 

I- Niệm (sati): Chánh niệm tỉnh giác để luôn luôn biết rõ trạng thái tâm 
trong hiện tại, biết rõ việc mình đang làm. 

2- Trạch pháp (dhamma vicaya): Biết chọn pháp môn tu tập thích hợp 
với khả năng mình, biết hiện tại mình nên làm gì. 

3- Tinh tấn (vriya): Siêng năng tu tập pháp môn đã chọn, không xao 
lãng, không gián đoạn. 


Sự tích đức Phật 665 


- H (pĩtl): Trong khi ngồi thiền, điều chỉnh hơi thở, nhịp tim, nét mặt, 
thế ngồi, cảm giác toàn thân để làm phát sanh hỷ lạc nơi thân tâm. Hỷ 
lạc (vui mừng, an lạc) này do thiền định mà có, không do thỏa mãn lòng 
tham dục bằng sự vật bên ngoài. 

5- Khinh an (passaddhi): An lạc trong thiển định. Trong khi ngôi thiên, 
điều chỉnh hơi thở, nhịp tim, nét mặt, thế ngôi, cảm giác toàn thân để 
làm phat sanh trạng thải thật nhẹ nhàng, thoai mái, an lạc cho thân 
tâm. 

6- Định (samadhi): Chứng nhập vả an trú 9 bậc Như Lai Thiên, từ Sơ 
thiền đến Diệt thọ tưởng định. 

7- Xa (upekkhä): Hoàn toàn đoạn tận Pháp chập. và Ngã chấp. 

Ba-la-mật (P: pãrami, S: pãramitã): Tối thắng, tốt nhất, tối thượng, cùng tột. 

Bà-la-môn (Brahmana) là danh từ chỉ một đăng cấp, một hạng người tại Ân 
Độ. Thuộc đăng cấp Bà-la-môn là các tu sĩ, triết gia, học giả và các vị lãnh 
đạo tôn giáo. Dân chúng Ấn Độ rất tôn trọng đăng cấp này. 

Bác nhã (P: paññã, S: prajñã): Trí tuệ sáng suốt. La sagesse. Wisdom. 

Bỏ đề (Bodhi): Giác ngộ, biết rõ Chân lý. La connaissance suprême. Supreme 
knowledge. 

Bồ tát (P: Bodhisatta, S: Bodhisattva): Bậc thánh nhân vào đời thực hành Lục 

độ. tức là 6 Hạnh lớn, đề tự độ độ tha, tự giác giác tha. Lục độ (cha-pãramitã) 

gồm có: 

I- Bồ thí ba-la-mật (dãna pãrani): Đem vật sở hữu của mình ra ban bố 
cho người khác đang cần. Bồ thí ba-la-mật là không còn thấy có gì là 
mình hay của mình nữa. 

2- Trì giới ba-la-mật (sïla pãrani): Sống đời đức hạnh thanh cao, giữ thân 
miệng ý thanh tịnh. Trì giới ba-la-mật là thây mình và tất cả chúng sinh 
đều đồng chung một thể tánh, tâm không nghĩ ác, miệng không nói lời 
ác, thân không làm điều ác. 

3- Nhẫn nhục ba-la-mật (khantI pãrami): Giữ tâm thanh tịnh bình đăng, 
không tự cao ngã mạn, không tranh cãi hơn thua. Nhẫn nhục ba-la-mật 
là hoàn toàn không còn chấp ngã. 

4- Tinh tấn ba-la-mật (viriya pãrami): Siêng làm điều lành, năng tránh 
điều ác. Tinh tân ba-la-mật là không bao giờ thối chí ngã lòng. 

5- Thiền định ba-la-mật (ihana paramn): Siêng tu thiền định đề được tâm 
an lạc thanh tịnh. Thiền định ba-la-mật là tâm luôn luôn như như bất 
động. 

6- Trí tuệ ba-la-mật (paññã pãramñ): Siêng tu thiền quán để làm tăng 
trưỡng trí tuệ. Trí tuệ ba-la-mật là tâm hoàn toàn giác ngộ giải thoát. 

Bốn chánh cần (cattäri prahãnãni): Siêng năng làm điều lành, tránh điều ác, 
làm sanh trưởng các điều lành chưa sanh, ngăn chận các điều ác chưa sanh. 
Bốn đại : Đất, nước, gió, lửa. Đó là 4 thành phần của vật chất tức sắc uẩn. 
Nhưng toàn thê vũ trụ, hay Như Lai Tạng, gồm có 2 phần là Danh và Sắc. 

Sắc có 4 thành phần là đất, nước, gió, lửa. Danh có 3 thành phân là Hư 


Sự tích đức Phật 666 


không, Tri kiến và Thức. Như vậy Như Lai Tạng có 7 Đại là Địa, Thủy, 

Hỏa, Phong, Không, Kiến và Thức. 

Bốn như ý túc, Bốn Thần túc (P: cattãro iddhipada, S: catvara-rddhipadäl): 
Bốn điều nên làm đến nơi đến chốn, gồm có Dục (chanda-samädhi) như ý 
túc, Tỉnh tấn (viriya-samadhi)) như ý túc, Định (citta-samäadhi) như ý túc, 
Quán (vimamsä- samadhi) như ý túc (padhaãna- KC  ug 6g -Sgannagai4). 

Bốn niệm xứ (Cattäro satipatthan3a): Xem “Tứ niệm xứ”. Bốn đề tài thiền 
quan là Thân (kãyanupassan3) Thọ (vedananupassan3) Tâm 
(cittanupassan3), Pháp (dhammanupassan3). 

Bốn Quả Thánh (cattäri ariya-phala): Nhờ biết cách tu tập đoạn trừ Năm hạ 
phân kiết sứ và Năm thượng phần kiết sử mà người Phật tử có thê đạt được 
bốn quả vị thánh như sau: 

I- Tu-đả-hoản (Sotäpatti, Dự lưu): Muốn đạt được quả vị nảy phải đoạn 
trừ ba Hạ phần kiết sử là Thân kiến, Giới cấm thủ và Hoài nghi. 

2- Tư-đả-hàm (Sakadägãmi, Nhất lai): Muốn đạt được quả vị này phải 
đoạn trừ ba Hạ phần kiết sử là Thân kiến, Giới cắm thủ, Hoài nghi và 
làm giam nhẹ Tham dục và Sân hận. 

3- A-na-hảm (Anägãmi, Bắt lai): Muốn đạt được quả vị này phải đoạn trừ 
hoàn toàn Năm hạ phần kiết sử (orambhãgiya-samyojana) là Thân kiến, 
Giới cắm thủ, Hoải nghi, Tham dục và Sân hận. 

4- A-la-hán (Arahatta, Giải thoát): Muốn đạt được quả vị này phải hoản 
toàn đoạn trừ Năm thượng phân kiết sử (uddhambhãgiya-samyojana) là 
Sắc ái, Vô sắc ái, Trạo cử, Ngã mạn và Vô minh. 

Cảm thọ (Vedanä) là cảm giác. Gồm có lạc thọ, khổ thọ, bất khô bắt lạc thọ, 
có cảm thọ về thân, có cảm thọ về tâm. Lạc thọ về thân (kãyikã sukhã- 
vedanä = sukha); khổ thọ về thân (kayika dukkhã-vedana = dukkha); lạc 
thọ về tâm (cetasikã sukhã-vedanãä = somanassa); khô thọ về tâm 
(cetasikã dukkhã-vedanä = đomanassa): bất khô bất lạc thọ (chỉ có về 
tâm), hay xa thọ (adukkha-m-asukhã vedanã = »ekkha). Xa các cảm thọ 
(upekkhã-vedanä). Xả các hành-uân (tatra-majjhattatä = upekkhã; hành- 
uân = sankhãrakkhandha). 

Câu hữu với: Có mặt cùng một lúc với, liên hệ với, đồng hành với. 

Có / Không: Giác quan con người bị giới hạn, do đó không thể dùng. giác 
quan để xác định một vật có hay không có mà phải dùng trí tuệ để xác 
định. Vấn để quan trọng trong việc tu tập là sự vật đó có hay không ảnh 
hương đến tâm ta. Trong kinh Phật ta thường nên hiểu như sau: 

Có là có nghĩ đến trong tâm, do đó có ảnh hưởng đến tâm. 
Không là không nghĩ đến trong tâm, do đó không có ảnh hưởng gì 
đến tâm. 

Chánh / Tà: Đưa người đến hạnh phúc chân thật / hay đưa đến đau khổ. 

Chánh niệm (sammä sati): Luôn luôn nghĩ đến điều lành nên làm, nghĩ đến 
pháp môn tu tập, nghĩ đến giáo lý của đức Phật, đề hết khổ được an vui. 


Sự tích đức Phật 667 


Chánh niệm tỉnh giác (sati-sampajañña): Chánh niệm là đối với thân, đối với 
các cảm thọ, đối với tâm, đối với các pháp phải luôn luôn tỉnh tấn quán vô 
thường, vô ngã, niết bàn, chánh niệm nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi ở đời. 
Tỉnh giác là phải luôn luôn theo dõi mọi cử động, lời nói, ý tưởng và g1ữ 
cho chúng được thanh tịnh. Chánh niệm là biết rõ hiện trạng của thân tâm; 
Tỉnh giác là biết rõ hiện mình đang làm gì, biết rõ hiện mình nên làm gì. 

Chánh pháp: Giáo lý chân chánh đưa người đến giác ngộ và giải thoát khỏi 
đau khổ và sanh tử luân hồi. 

Chân / Vọng: Thật / Giả. Cái gì vô thường đều là giả vì chỉ tạm có trong một 
thời gian ngăn rồi sẽ hoại diệt không còn. Cái gì thật thì thường hằng 
không hư hoại, không sinh, trụ, dị, diệt. Chỉ có Chân tâm, Chân như, Phật 
tánh, tức là Tổng thể của vũ trụ là thường hằng, không thay đổi, không 
hoại diệt; tất cả vạn vật đều biến hiện trong đó đúng như lời của nhà bác 
học Pháp Lavoisier đã nói “Trong vũ trụ không có gì tự sanh ra hay biến 
mắt, tất cả đều thay hình đổi dạng trong đó” (Dans l°Univers rien ne se 
perd, rien ne se crée, fout se transforme). 

Chân lý (saccã): Sự thật rốt ráo, cùng tột, không bao giờ thay đồi. 

Chân như (tathatã, bhũta-tathatä): Tông thể như như bất biến của vạn vật. 
Như thị Như như. The genuine 'Suchness, the essential nature of 
phenomenal exIstence, the self-identical universality. 

Chân tánh (la vraie nature): Bản thê chân thật thường hằng của vạn vật. 

Chúng sanh (les êtres vivants): Nói chung các loài sinh vật hữu tình, biết đau 

khổ. 

Chứng vô ngã là hoàn toàn không còn nghĩ đến ta hay của ta nữa. 

Danh sắc : Danh (nãma) là các sự vật vô hình (trừu tượng), Sắc (rñpa) là các 
sự vật hữu hình (hiện tượng cụ thể). Cả hai đều là đối tượng của Thức. 

Dị thục (vipaka) : Hậu quả; quả báo thiện hay ác. 

Giác ngộ (sambodhi): Không còn si mê, không còn mê lầm, biết rõ chân lý ; 
biết rõ Tứ diệu đề, Bát chánh đạo, Mười hai nhân duyên, Vô thường, Vô 
ngã, Niết bản. 

Giải thoát (vimutti): Không còn đau khổ, không còn sanh tử luân hồi nữa. 
Tâm hoàn toàn an lạc, thanh tịnh trong hạnh phúc tối thượng. Tâm giải 
thoát (ceto-vimutti): Không còn chấp Tâm là tự ngã, nhờ thực hành Chỉ và 
Quán. Biết rõ thọ, tưởng, hành, thức đều là vô thường, vô ngã, niết-bàn, 
đều không phải là ta hay của ta. Tuệ giải thoát (paññã-vimutti): Không 
còn chấp Tuệ là tự ngã nhờ đã hoàn toàn thâm nhập vảo Phật tánh (Vạn 
pháp quy nhất). Chủ thể và đôi tượng của tri giác đã hòa hợp thành Một. 

Hoát-nhiên đại ngộ: Hoár-nhiên là thâm sâu, thông suốt, đợi ngộ là hiểu biết 
rộng lớn. Hoáï-nhiên đại ngộ là “Hiệu biết sâu rộng, thông suốt”, hiểu biết 
thấu đáo cùng tột, không còn gì nghi ngờ nữa. 

Hương ấm (thân trung âm, gandhabba): Nghiệp lực làm chủng tử sẵn sàng đi 
tái sanh. 

Hữu dư y: Còn mang thân người. Ví dụ: Hữu dư y niết-bản. 


Sự tích đức Phật 668 


Hữu vi / Vô vỉ: Hữu vỉ (sankhãra) là có hình tướng và thường biến đổi. Vô vỉ 
(asaikhata) là không hình tướng và không biến đổi. 

Kiết sử (samyojana): Kiết là ràng buộc. Sứ là sai khiến. K¿ếr sử là những tà 
kiến và phiền não ràng buộc và sai khiến chúng sanh tạo nghiệp ác, đi vào 
đường khổ. Có 5 hạ phần kiết sữ (orambhãgiya-samyojana) là thân kiến 
(sakkãya-ditthi), giới cấm thủ (sTlabbata- -parämäsa; S: upadana), hoài nghỉ 
(vicikiccha), tham (kãma-räga), sân (vyäpada); và 5 thương phân kiết sử 
(uddhambhãgiya-samyojana) là sắc ái (rũpa-räga), vô sắc ái (arũpa-räga), 
trạo hồi (uddhacca-kukkucca), mạn (mãna), vô minh (av1JJ3). 

Lậu hoặc (ãsava): Lộu là ô uế, hoặc là mê lầm. Lậu hoặc là động lực của ô 
nhiễm và mê lầm đưa đây chúng sanh trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Có 
bốn loại lậu hoặc là: 

Dục lậu (kãmãsava): Tham ái hý lạc phát sanh từ sắc, thanh, hương, 
vị, xúc. Dục lậu là tham dục. 

Hữu lậu (bhavasava): Ham muôn hiện hữu trong cõi dục, cõi sắc hay 
cõi vô sắc. Có những, hành nghiệp (thân, khẩu, ý) đưa đến tái sanh trong 
cối dục (dục äi), cõi sắc (sắc ái) hay cõi vô sắc (vô sắc ái). Hữu lậu là tham 
sanh, tham có. 

Kiến lậu lậu (ditthãsava): Những tà kiến, ác kiến đưa đến những hành 
nghiệp xấu ác. 

Vô minh lậu (avijjãsava): Thiếu chánh kiến, thấy biết sai lầm, vô 
thường mà cho là thường, vô ngã mà cho là có ngã, khổ mà cho là vui, 
không biết luật nhân quả, không biết Tứ Diệu Đế... Vô minh lậu là thiếu trí 
tuệ. 

Liễu nghĩa: Nghĩa lý sâu xa, rốt ráo, cùng tột. 

Lục thông (chal-abhiññã): 6 thần thông, gồm có: 

I- Thiên nhãn thông (dibbacakkhu abhiññãna): Có thê thấy được những 
vật thật nhỏ, thật xa, hoặc bị che khuất, mà mắt thường không nhìn thấy 
được. 

2- Thiên nhĩ thông (dibbasota abhiññana): Có thể nghe được những tiếng 
thật nho, thật xa, hoặc bị che cách, mà tai thường không nghe được. 

3- Tha tâm thông (paracittaviJanana abhiññãna): Có thể biết được người 
khác đang nghĩ gì. 

4- Thần túc thông (iddhividha abhiññãna): Có thê hiện đến bất cứ nơi nảo. 

5- Túc mạng thông (pubbeniväsãnussati abhiññãna): Có thể biết đầy đủ 
các kiếp trước của mình. 

6- Lậu tận thông (äsavakkhaya abhiññana): Biết cách đoạn tận đau khô và 
sanh tử luân hồi. 

Mười hai nhần duyên (P:Dvadasa-PatIiccasamuppadangäm, 

5:Dväda$ängapratitya-samutpada hay Dvadašanidana): 

I- Vô minh (av1JJ3), L1gnorance. 

Vô minh duyên hành (4v/ã-paccaya sankhara). 

2- Hành (sankhara), Les formations mentales. 


Sự tích đức Phật 669 


Hành duyên thức (Sankhaãra-paccayäa viñfñanam). 
3- Thức (viññana), La conscIence. 
Thức duyên danh-sắc (Viññãna-paccayä nãma-riñpam). 
4- Danh, sắc (nãma, rũpa), Les phénomènes physiques et mentaux. 
Danh-sắc duyên lục nhập (Nãma-rũpa-paccayä saläyatanam). 
5- Lục nhập (salayatana), Les six couples organes des sens /obJets. 
Lục nhập duên xúc (Salãyatana-paccaya phasso). 
6- Xúc (phassa), Le contact organes des sens /objets. 
Xúc duyên thọ (Phassa-paccayä vedana). 
7- Thọ (vedanä), La sensation. 
Thọ duyên ái (Vedana-paccaya tanha). 
8- Ái (tanhã), Le désir passionné. 
Ái duyên thủ (7anhã-paccayä upädänam). 
0- Thủ (upadana), L”attachement. 
Thủ duyên hữu (Upadana-paccaya bhavo). 
10-Hữu (bhava), Le devenrr, karma-process (kamma-bhava), rebrrth- 
process (upapatfI-bhava). 
Hữu duyên sanh (Bhava-paccayä jãfi). 
11-Sanh (Jjati) La naIssance. 
Sanh duyên lão tử (J4fi-paccayä Jjarãmaranam). 
12-Lão, từ, khổ (Jara, marana, dukkha), La vieillesse, la mort, les 
lamentations, les peines, les douleurs, les chagrins, les désespoIrs. 

Mười hai xứ (dvadasa ãyatana): Gồm có: 6 căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, Ÿ) 
và 6 trần (sắc, thanh, hương, VỊ, xúc, pháp). Sáu trần là đối tượng của sáu 
căn, như sắc là đối tượng của mắt, thanh là đối tượng của tai, vân vân . 
pháp là đối tượng của ý. Mười hai xứ còn được gọi là Sáu nhập, tức 6 n 
mắt và sắc, tai và thanh, mũi và hương, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp. 

Mười tám giới: Gồm có: 

a- 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý (não bộ). 
b- 6 trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp (ý). 
c- 6 thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 

Năm âm hay năm uẫn (pañca khandha): là 5 thành phần tạo nên con người, 
gồm có: 

1- Sắc (rũpa): Thân thể, vật chất có hình tướng và màu sắc. 

2- Thọ (vedanä): Cảm thọ, cam giác, cam tình, cam xúc. 

3- Tưởng (saññä): Tư tương, ý tưởng, tương tượng, suy tư nghĩ tương. 

4- Hành (sankhära): Tâm hành, hành động, vận hành, biến đổi, di động, 
sinh hoạt. 

5- Thức (viññãana): Tri thức, ý thức, nhận thức, cái biết. Gồm có nhãn 
thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. 

Năm căn (P: Pañcindriyäni, S: Pañcanam indriyänäm): Năm căn lành cần 
thiết cho việc tu tập, gồm có Tín căn (Saddhindriya), Tấn căn 





Sự tích đức Phật 670 


(Viriyindriya), Niệm căn (Satindriya), Định căn (Samadhindriya), Tuệ căn 

(Paññindriya). 

Năm Dục trưởng dưỡng: Dục tham sắc, thanh, hương, vị, xúc cảng ngày 
càng lớn mạnh, đưa đến hành động gây ác nghiệp. 
Năm Hạ phần kiết sử (pañca-orambhãgiya-samyojana): Gồm có: 

I- Thân kiến (sakkãya-ditthi): chấp thân là mình hay của mình. 

2- Giới cắm thủ (sTlabbata-parãmasa, upädãna): không dám từ bỏ phong 
tục tập quán chủ trương giết người, hại vật, gây đau khổ cho chúng 
sinh. 

3- Hoài nghi (vicikicchä): chưa hiểu rõ, chưa tin tưởng Chánh pháp. 

4- Tham (kãma-räga): cho là của mình, gom về cho mình. 

5- Sân (vyäpäda): không bằng lòng, không thích, chê bai, oán ghét, hận 
thù, muôn làm hại, muôn tiêu diệt. 

Đoạn trừ được 5 hạ phân kiết sử thì đắc quả A-na-hàm. 

Năm lực (P: pañca-balãni, S: pañcänäm balãnãm): Tín lực (Saddhã-bala), tắn 
lực (Viriya-bala), nệm lực (Sati-bala), định lực (Samadhi-bala), Tuệ lực 
(Pañña-bala). 

Năm Thiền chỉ (pañca-jhãnanga): Năm cách dụng tâm trong lúc ngồi thiên. 

Gồm có: 

I- Tâm (vitakka): Hướng tâm đến định tướng, tức hướng tâm đến một 
điểm tập trung tư tưởng, đến một vật cần quan sát theo dõi, đến một 
vấn đề cần tìm hiểu rõ ràng. 

2- Tứ (vicara): Tâm bám sát vào định tướng, không lo ra, xao lãng, gián 
đoạn. 

3- Hy (pt): Tâm vui mừng trong thiền định, không do ngoại cảnh mang 
đên. 

4- Lạc (sukha): Tâm an lạc, nhẹ nhảng, thoải mái trong thiền định. 

5- Nhất tâm (ekaggatä): Chú tâm an định vào việc mình đang làm, không 
lo ra, xao lãng, loạn động. 

Năm Thượng phân kiết sử (pañca-uddhambhägiya- samyojana): Gồm có: 

I- Sắc ái ai (rupa- rãga): còn tham luyến cõi sắc. 

2- Vô sắc ái (arũpa-räga): còn tham luyên cõi vô sắc. 

3- Trạo hối (uddhacca-kukkucca): hay thay đổi ý kiến, hối hận, chưa nhất 
tâm tỉnh tấn. 

4- Mạn (mãna): ngã mạn, còn thấy mình có chứng đắc. 

5- Vô minh (avijj3): chưa được Tam minh là Túc mạng minh, Thiên nhãn 
minh và Lậu tận minh. 

Đoạn trừ được Š thượng phân kiết sử thì đắc quả A-la-hán. 

Năm Triển cái (pañca-nivarana): Năm chướng ngại trong Thiền. Gồm có: 

I- Tham dục (Kãmacchanda): tham sắc, thanh, hương, vị, xúc; tham tai, 
sắc, danh, thực, thủy. 

2- Sân hận (Vyãpãda): không bằng lòng, không thích, chê bai, oán ghét, 
hận thù, muốn làm hại, muốn tiêu diệt. 


Sự tích đức Phật 671 


3- Hôn trầm (Thĩna-middha): mệt mỏi, uê oải, buồn ngủ, ngủ gậc. 

4- Trạo hối (Uddhacca-kukkucca): hay thay đổi ý kiến, tâm dao động 
không an. 

5- Hoài nghi (Vicikicchä): chưa hiểu rõ Chánh pháp, chưa hiểu rõ pháp 
môn tu tập, không tin tưởng nơi bậc đạo sư. 

Niết bàn (P: nibbãna, S: nirvana): Tịch tĩnh, vắng lặng, hạnh phúc chân thật, 
có đầy đủ Thường Lạc Ngã Tịnh. Niết bản là một trạng thái tâm, không có 
nơi nhất định. Vô-dư-y niết-bàn (Anupädisesa nibbãna) là Niết-bàn hoàn 
toàn vắng lặng, thanh tịnh. Hữu- -dư-y niết-bàn (Sopädisesa nibbãna) là 
niết-bàn của người còn đang sống ở thế gian. 

Ngũ Căn (xem Năm căn), Pañcanam ¡indriyanam: Năm căn lanh giúp cho 

việc tu tập chóng đạt kết quả tốt. Gồm có: 

I- Tín căn (Saddhindriya): Đức rin nơi Tam Bảo do tìm hiểu học hỏi Giáo 
pháp mà có. 

2- Tấn căn (Viriyindriya): Lòng dũng cảm rinh tấn do sự quyết tâm. 

3- Niệm căn (Satindriya): Chuyên cần gi nhớ Giáo lý và pháp môn tu 
tập. 

4- Định căn (Samadhindriya): 7m an định trong việc tu tập. 

5- Tuệ căn (Paññindriya): 7rí tuệ sáng suốt hiểu biết việc cần phải làm. 

Ngũ Lực (xem Năm lực), Pañcãnăam balãnäm: Gồm có Tín lực, Tấn lực, 
Niệm lực, Định lực, Tuệ lực. Khi ngũ căn đã lớn mạnh sẽ trơ thành ngũ 
lực giúp cho việc tu tập chóng đạt kết quả. 

Như Lai tạng (tathatã, älaya-viiñãna): Kho tảng quý bảu của chư Phật, là 
Chân Như, là Phật tánh, là tổng thể thường hằng bất biến của vạn vật. 

Như Lai (Tathäagata): Đức Phật, như như bất động lai thành Chánh giác, thân 
tâm bất động mà thường độ chúng sinh, thuyết pháp 45 năm mà không nói 
một lời. 

Như Như: Bắt động, thường hằng, không bao giờ thay đi. 

Phạm hạnh: Giới hạnh, đức hạnh; các hành động về thân khâu ý đều hoàn 
toàn thanh tịnh, tốt đẹp. 

Pháp môn: Phương pháp tu hành như Thiên, Tịnh, Mật ... 

Phật tánh: Bản tánh thanh tịnh sáng suốt sẵn có trong mỗi chúng sinh. 

Phiền não: Những xao trộn tâm lý như buôn, phiên, hờn, giận, thương, ghét, 
lo, sỢ,.... 

Quán niệm (anussafi): Tập trung tư tưởng đề tưởng nhớ điều gì với hình ảnh 
thật rõ ràng trong tâm, ví dụ như Niệm Phật (buddhãnussati), Niệm Pháp 
(dhammaãnussati), Niệm Tăng (sanghãnussati), Niệm Giới (silãnussati), 
Niệm Thí (chagãnussati), Niệm Thiên (dẽvatänussatI). 

Quán tưởng (bhãvanä): Tập trung tư tưởng để làm phát hiện hay phát triển 
trong tâm một hình ảnh (tâm ảnh), một vật thể, một hiện tượng, một ý 
niệm hay một cảm giác vững chắc trong một thời gian, ví dụ như Quán 
Tâm (citta-bhavanäa), Quán Thân (käya-bhavana), Quản Tâm Từ (mettä- 
bhãvan3). 


Sự tích đức Phật 672 


Sanh y: Mọi nhân duyên làm chỗ nương tựa cho tái sinh. Sáu xúc xứ lả 
nguôn gốc của tham dục tạo ra các sanh y, tức các nghiệp thiện ác đưa đến 
tái sanh trong 3 cõi Dục, Sắc hay Vô sắc. 

Sáu căn (ajjhattika): 6 giác quan của con người, gồm có: 

I- Nhãn căn (cakkhu): Mắt. 

2- Nhĩ căn (sota): TaI. 

3- Tỷ căn (ghãna): Mũi. 

4- Thiệt căn (Jivhäa): Lưỡi. 

5- Thân căn (kaya): Thân. 

6- Ý căn (mano): Não bộ. 

Sáu thức (viãñãna): 6 nhận thức khi 6 căn tiếp xúc với 6 trần, gồm có: 

I- Nhãn thức (cakkhu-viññãnam): nhận thức qua mắt, thị giác. 

2- Nhĩ thức (sota-viññanam) nhận thức qua tai, thính giác. 

3- Ty thức (ghana-viññanam): nhận thức qua mũi, khứu giác. 

4- Thiệt thức (Jivha-viññanam) nhận thức qua lưỡi, vị giác. 

5- Thân thức (käya-viññänam) nhận thức qua thân, xúc giác. 

6- Ý thức (mano-viññãnam) nhận thức qua não bộ, ý thức. 

Sáu trần (bãhira): Đối tượng của 6 căn. Gồm có: 

I- Sắc trần là hình sắc, đối tượng của Nhãn căn (mắt). 

2- Thinh Thinh trần là âm thanh, đối tượng của Nhĩ căn (tai). 

3- Hương trần là mùi hương, đối tượng của Tỷ căn (mũi). 

4- VỊ Vị trần là mùi vị, đối tượng của Thiệt căn (lưỡi). 

5- Xúc trân trần là xúc chạm, đối tượng của Thân căn (thân). 

6- Pháp trần là ý tưởng, . đối tượng của Ý căn (não bộ). 

Sáu xúc xứ (phassa): là 6 tổng hợp “căn+trằn+thức”, gồm CÓ: 

I- Nhãn xúc (cakkhu-samphassa) = nhãn căn + nhữh trần + nhãn thức. 

2- Nhĩ xúc (sota-samphassa) = nhĩ căn + thinh trần + nhĩ thức. 

3- Tỷ xúc (ghãna-samphassa) = tỷ căn + hương trần + tỷ thức. 

4- Thiệt xúc (jivhã-samphassa) = thiệt căn + vị trần + thiệt thức. 

5- Thân xúc (kãya-samphassa) = thân căn + xúc trần + thân thức. 

6- Ý xúc (mano-samphassa) = ý căn + pháp trần + ý thức. 

Tam độc (akusala-mũla): ba điều độc hại căn bản làm cho con người đau khổ. 
I- Tham (lobha): gom về cho mình, cho là của mình. 

2- Sân (dosa): hờn giận, ganh tỊ, chán ghét, không ưa, không bằng lòng, 
muốn đây ra xa, muốn làm hại, muốn tiêu diệt, hận thù, . 

3- 5¡ (moha): ngu, dốt, không biết sự thật, không biết chân lý, không biết 
kiếp trước của mình, không biết tương lai sẽ ra sao, không biết luật 
nhân quả, không biết nên làm gì, vô thường mà cho là thường, khô mà 
cho là vui, ... (thật quá nhiều cái si không sao kê hết). 

Tam minh (Tevijjo): ba hiểu biết tôi thượng của bậc giác ngộ hoàn toàn. 

I- Túc mạng minh (Pubbeniväsãnussati ñãna): biết rõ tất cả các kiếp trước 
của mình. 





Sự tích đức Phật 673 


2- Thiên nhãn minh (Dibbacakkhu ñãna): biết rõ tất cả kiếp trước của mỗi 
chúng sinh, biết rõ chu trình thành trụ hoại không của vạn vật. 

3- Lậu tận minh (Äsavakkhaya ñãna): biết cách diệt tận khổ đau đề đạt 
đến Niết-bản an lạc thanh tịnh. 

Tàm quý: 72m là cảm thấy xâu hồ, hồ thẹn. Quý là cảm thấy lo sợ, sợ hãi. 
Tàm quý là cảm thấy xâu hồ lo sợ khi làm điều sai quấy, bất thiện. 

Tâm giải thoát (ceto-vimutt): Tâm hoàn toàn thanh tịnh, giải thoát khoi Sự 
ràng buộc, quây nhiễu của vọng tưởng và phiền não, không còn buôn râu 
đau khô nữa. Không còn chấp Tâm là tự ngã nhờ thực hành Chỉ và Quán. 
Biết rõ thọ, tưởng, hành, thức đều là vô thường, vô ngã, niết-bàn, đều 
không phải là ta hay của ta. 

Tuệ giải thoá (pañña-vimuttI): Trí tuệ hoàn toàn sáng suốt, _giải thoát khỏi sự 
ràng buộc, quây nhiễu của tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo hối, hoài 
nghi, tà kiến, ngã kiến, không còn bị năm ấm che ngăn nữa. Không còn 
chấp Tuệ là tự ngã nhờ đã hoàn toàn thâm nhập vào Phật tánh (Vạn pháp 
quy nhất). Chủ thê và đối tượng của tri giác đã hòa hợp thành Một. 

Tỉnh giác (sampajañña): Biết rõ việc mình đang làm, biết rõ từng động tác 
của mình, biết rõ tâm trạng của mình trong mỗi thời. Xem “Chánh niệm 
tỉnh giác”. 

Tùy miên: ấn tàng trong tìm thức. 

Tứ Chánh cần (P: caftäro sammappadhãnä, S: catvãri prahãnãni): 

I- Tinh tấn đoạn trừ các điều ác đã sanh. 

2- Tinh tân ngăn ngừa các điều ác chưa sanh. 

3- Tĩnh tấn làm tăng trưởng các điều thiện đã sanh. 
4- Tĩnh tấn làm phát sanh các điều thiện chưa sanh. 

Tứ Diệu Đề (P: cattãri arIya-Saccämi, S: catur-vidham satyam): Bồn sự thật 
bất di bất dịch trong đời sống, gồm có: 

I- Khổ đề (dukkha SACC3): sanh, già, bệnh, chết, thương nhau mà phải xa 
nhau, ghét nhau mà phải gần nhau, mong cầu mà không được. 

2- Tập đề (samudaya saccä): nguyên nhân của khổ là vô minh và tham ái. 

3- Diệt để (nirodha saccã): hết khô thì được hạnh phúc chân thật trong tịch 
tĩnh văng lặng thường hằng của cảnh giới Niết-bản. 

4- Đạo để (magga saccä): muốn hết khổ thì phải thực hành Bát Chánh 
Đạo. 

Tứ Niệm xứ (P: cattäro satipatthana, S: catväri smrty-upasthanani): Phương 
pháp quán niệm Thân (kãyãnupassan3), Thọ (vedanãnupassan3), Tâm 
(cittanupassan), Pháp (dhammänupassanä) để trừ vô minh, tham ải, pháp 
chấp và ngã chấp. Muôn biết rõ nên xem kinh Trung Bộ 10 (Kinh Niệm 
Xứ) và Trường Bộ 22 (Kinh Đại Niệm Xứ). 

Tứ Như ý túc (P: cattaro iddhi-padã, S: catvara-rddhipadah): Xem “Bồn Như 
ý túc”. Bốn điều cần quyết tâm tinh tân làm cho đến nơi đến chốn, gồm CÓ: 
I- Dục Như ý túc: muốn tu theo pháp môn nảo thì phải tìm hiểu rõ ràng 

rồi quyết tâm tha thiết làm cho đến nơi đến chốn. 


Sự tích đức Phật 674 


2- Tinh tân Như ý túc: quyết tâm tỉnh tắn không nên do dự, lười biếng. 

3- Nhất tâm Như ý túc: phải tập trung tư tưởng, châm chú vào việc mình 
đang làm. 

4- Quán Như ý túc: quán niệm điều gì cũng phải tìm hiểu đến nơi đến 
chốn sự sanh khởi, vận hành, biến hoại, những lợi ích và/hay nguy 
hiểm của điều đó. 

Từ Bỉ Hý Xã: Là 7⁄ vô lượng tâm (P:cafassoappamañfñayo, 
Š:Caivãryapramapani), là 4 tâm rộng lớn vô biên. Tử (meiZ) là lòng 
thương yêu tất cả chúng sanh, mong cho tất cả đều được an lạc hạnh phúc. 
Bị (karung) là lòng thông cảm nỗi khô tâm của tất cả chúng sanh, mong 
cho tất cả đều hết khổ được vui. 7? Bi là không bao giờ sân hận. Hy 
(muđïitã) là vui khi thấy người khác được vui, không bao giờ ganh tị. Xá 
(upekkhä) là tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, không phân biệt đối 
xử, không chấp hay dở tốt xấu. Hÿ xđ là lúc nào cũng an lạc, vui vẻ. 

Tham ái (kãmacchanda): Tình thương đưa đến ham muốn có được một cái gì. 

Tham dục (kãma-rãga): Động lực thúc đây phải có hành động tạo tác. Tham 
dục phát sanh từ sắc, thinh, hương, vị, xúc, gọi chung là Ngũ dục. 

Thần Thức (Gandhabba): do Hành Nghiệp thân, miệng, ý tạo thành động lực 
đi tái sanh. Thai nhỉ trong bụng mẹ thành tựu nhờ có đủ 3 yếu tô là finh 
cha, huyết mẹ và thần thức. Gandhabba còn có nghĩa khác là Thần âm 
nhạc Can-thát-bà. 

Thật / Giả: Cái gì vô thường đều là giả vì sẽ bị hoại diệt. Cái gì thật thì 
thường hằng không hư hoại, không sinh, trụ, dị, diệt. 

Uấn hay ấm (khandhã) : Những thành phần vật chất và tinh thần cấu tạo nên 
con người ; chúng có đặc tính kết hợp và che khuất làm cho con người 
không thấy BA chân lý. Có 5 uân là sắc (rũpa-kkhandha), thọ (vedanã- 
kkhandha), tưởng (saññãa-kkhandha), hành (sankhãra-kkhandha) và thức 
(viññaãna- Etbiidh: 

Vọng tưởng: Nghĩ tưởng đến chuyện đời, đến những sự vật vô thường giả 
tạm, làm tâm loạn động, không an tịnh. Vọng = hư vọng. 

Vô minh (avijjã) : Không sáng suốt nên không hiểu biết rõ ràng đúng đắn. 

Vô ngã (anattä): không có cái Ta chân thật, thường còn; không còn nghĩ đến 
Ta nữa. Attä là Ngã. 

Vô thường (anicca): Luôn luôn biến đổi trong vòng thành, trụ, hoại, không. 

Vô úy: (vesärajjaäni) Tự tin, không sợ hãi. 

Yếm ly: Chán bỏ, chán chê. 


Sự tích đức Phật 675 


Lời cảm tạ 


Nam-mô Bồn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 
Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị sau đây đã tích cực góp phân 
công đức trong việc thực hiện quyên “Sự Tích Đức Phật Thích Ca” này: 


I- Thượng tọa Thích Giác Hoàn đã duyệt sửa phần Kinh Điền, chữ Päli 
và chữ SanscrIt. 

2- Bà Nguyễn Minh Đức, nhủ danh Nguyễn thị Bạch Yến, pháp danh 
Chơn Hòa, hiện nay là Sư cô Trí Nghiêm, đã tặng chúng tôi bộ Phật Học Từ 
Điền Huệ Quang, 9366 trang, là một tài liệu nghiên cứu vô cùng quý báu. 

3- Bà Nguyễn Chí Hiệp, bà Huỳnh Hoa Xinh, bả Trần Hoa Đẹp và đạo 
hữu Tống. Trường Sơn đã duyệt sửa phần Chánh tả. 

4- Ông Nguyễn Ký đã góp ý kiến xây dựng phần Bồ cục. 


_ Chúng tôi cũng xin ghi ơn quý vị Thiện Tri Thức gần xa đã đóng góp 
nhiêu ý kiên xây dựng và khuyên khích cho quyên “Sự Tích Đức Phật Thích 
Ca” này thêm phân hoàn hảo. 


Nam-mô Công Đức Lâm Bồ tắt, 
Nam-mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ tát Ma-ha-tát. 


Hồi hướng : 


Chúng con nguyện đem công đức nảy hướng về song thân hai họ, ông 
bà Trằần-văn-Miêng và ông bà Nguyễn-văn-Phú, được tâm Bồ-đề rộng lớn, 
sạch nghiệp chướng sâu dày, sinh về thế giới an lành, cùng tất cả chúng sanh 
đồng thành Phật đạo. 


Minh Thiện & Diệu Xuân 





Sự tích đức Phật 676 


d°ð 
/A 





HỘ PHÁP 


